THIỆN PHÚC 


PHẬT HỌC TỪ ĐIỂN 
BUDDHIST DICTIONARY 


VIỆT-ANH 
VIETNAMESE-ENGLISH 
VOLUME ONE (A-H) 





TỔ ĐÌNH MINH ĐĂNG QUANG 
3010 W. HARVARD STREET 
SANTA ANA,CA 92704 USA 

TEL & FAX: (714) 437-9511 


Copyright © 2003 by Ngoc Tran. AlI rights reserved. 


No part of this work may be reproduced or transmifted in any form or by any 
means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by 
any InformatIon sforage or retrieval system without the prlor wriften permIssion 
of the author, except for the Inclusion of brief quotatlons. However, staff 
members of Vietnamese temples who want to reprint this work for the benefit 
Of teaching of the Buddhadharma, please contact Minh Dang Quang Patriarchal 
Temple at (714) 895-1218. 


TÁN DƯƠNG CÔNG ĐỨC 


Tư ngày tốt nghiệp Đại Học Yale, Connecticutt tại Hoa Kỳ, trở về Việt 
Nam đến nay là 40 năm, lần đầu tiên tôi có cơ hội viếng thăm lại Hoa Kỳ, 
nhận thấy đất nước Hoa Kỳ thay đổi tăng tiến trên nhiều lãnh vực Khoa học, 
Kỹ thuật, Kinh tế và Xã hội, vân vân. 

Điều mà tôi không thể tưởng tượng được là trong thập niên 50 (1950-1960), 
trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ chỉ có 202 người Việt, kể cả nhân viên Tòa Đại Sứ 
Việt Nam Cộng Hòa, mà tôi là người thứ 202, theo bảng thống kê ngoại kiều 
của Chánh Phủ Hoa Kỳ thời bấy giờ. Ngày nay Việt kiểu đã lên đến số triệu, 
đủ thành phần các giới. 

Trong thành phần Việt kiểu tại Hoa kỳ, giới trí thức được xem là thành 
phần nòng cốt, không những tăng cường thêm sức mạnh đóng góp đất nước Hoa 
Kỳ trên nhiều lãnh vực, mà cũng là thành phần đủ nhân tố kinh nghiệm khả 
năng kiến thức xây dựng đời sống mới tốt đẹp cho dân tộc Việt Nam ngày nay 
và tương lai. 

Cuộc thăm viếng hoa Kỳ năm 2000, đầu thiên niên kỷ của thế kỷ XXI, tôi 
được trực tiếp mục kích tiếp thu nhiều cái hay cái đẹp Đạo cũng như Đời, trong 
đời sống cộng đồng của người Việt. 

Điều rất ngạc nhiên mà cũng rất khâm phục, khi được xem qua cuốn Đại 
Từ Điển Vietnamese-English—English-Vietnamese Buddhist Dictionary của 
tác giả Thiện Phúc. 

----Khâm phục vì trước năm 1975, tác giả chưa học gì nhiều về Phật Học khi 
còn ở Việt Nam. 

----Khâm phục vì tác giả vừa đi làm để nuôi sống gia đình nơi đất nước quê 
người mà không đam mê vật chất nơi chốn phù hoa tiên cảnh, ngược lại dùng 
những thì giờ nhàn rỗi vàng ngọc, tập trung tư tưởng, đại sự nhân duyên, vì 
tương lai Phật Giáo, sưu tâm, nghiên cứu Kinh điển bằng nhiều thứ tiếng, và 
biên soạn có khoa học hoàn thành cuốn Đại Từ Điển Vietnamese-English— 
English- Vietnamese Buddhist Dictionary. 

_—--Khâm phục vì Bộ Đại Từ Điển Việt-Anh—Anh-Việt phải cần đến nhiều 
nhà trí thức học giả thâm hiểu vấn để Phật Giáo và phải mất rất nhiều thời 
gian mới thực hiện được, song đây chỉ là một người như tác giả Thiện Phúc, 
nhiệt tâm cố gắng không ngừng, trong thời gian không lâu mà hoàn thành mỹ 


mãn. 

Đây là tinh thần tích cực, vô ngã, vị tha, vì Đạo và Đời, với mục đích giúp 
cho chư Tăng Ni Phật tử và những nhà nghiên cứu Phật Giáo có tài liệu và dữ 
kiện tham khảo. 

Tôi rất hân hoan tán dương công đức của tác giả Thiện Phúc, người đã 
hoàn thành công trình Văn hóa hiếm có và xin trân trọng giới thiệu đến chư 
Tăng Ni Phật tử trí thức, hy vọng mỗi vị có một cuốn Đại Từ Điển nầy để tham 
khảo rộng sâu hơn. 


California, November 7? , 2000 

Hòa Thượng Thích Quảng Liên 

Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức 
Thủ Đức—Việt Nam 


COMMENDA TION OF THE AUTHOR)S MERIT 


This 1s my Íirst return to visit the United States of America since the time I 
graduated from Yale University, Connecticut forty years ago. I am deeply amazed with 
such change and progress from Sclence, Technology, the Economy, and Social 
ScIences, and so on. 

l( also amazes me that in the 1950s, the Vietnamese population In the 
United States was only 202, including the Republic of Vietnam Embassy 
officials. I was counted as number 202 when I arrived In late 1950. Now the 
Vietnamese population 1n the USA 1s more than a million. 

Among Vietnamese Americans In the United States, the highly educated 
and Imtelligent are considered as the basic soclal class with adequate 
knowledge, talents and experience, who have become both an 1mportant Intrical 
part of American socIety and also wonderful role models to help 1Improve 
Vietnam now and In the future. 

This visitation to the USA ¡n 2000, the beginning of the 2IŸ century, I 
myself see with my own eyes so many wonderful things In the Vietnamese 
communrty, both 1n the monasferies and outside life. 

I was filled with deep admiration when I had a chance to read over the 
draft of the Vietnamese-English—English-Vietnamese Dictilonary from the 
author Thiện Phúc. 

_—--Admrration for before 1975, the author knew very little about Buddhism 
when he was In Vietnam. 

-—-Admiration for the fact that the author must work to support his family In this 
busy socIety, but he has not been affected by vanity or materialism. Ôn the 
contrary, despite his tight work schedule and despite his continued commitment 
to community activitles, he has been spending most of his precIous spare time to 
research and study the Buddhist Tripitaka in Chinese and English to compose 
and accomplish this Dictlonary 1n a sclentific method. 

_—--Admiraton for such Vietnamese-English—English-Vienamese Buddhist 
Dictlonary would normally need a committee of several Buddhist intellects and 
a long period of time to accomplish. Thiện Phúc himself with tireless effort, 
has spent more than l5 years to devote himself in research, study and 
overcomnng a lot of difficultes to perfectly accomplish this difficult work. 

This merit shows us a posifIve spirit of egolessness and altruism for the 


sake of Buddhism and for the benefit of Monks, Nuns and all Buddhist 
followers. 

l am very please to praise the authorˆs merits for his accomplishment of 
this rare religious and cultural work. This 1s a øgenuine conftribution of his share 
to the propagation of the Dharma. I  would like to take this opportunmty to 
highly recommend to all Monks, Nuns, Buddhist practitioners, as welÏ as to any 
readers of Buddhist texts. With the hope that each and everyone of you wIll 
possess this Vietnamese-English—English-Vietnamese Dictionary to aid In 
your deeper study of Buddha-Dharma. 


California, November 7, 2000 
Most Venerable Thích Quảng Liên 
Chief of Quảng Đức Monastery 
Thủ Đức Việt Nam 


LỜI GIỚI THIỆU 


Ai trong chúng ta cũng đều biết rằng đời sống tại trên đất nước nầy rất ư là bận 
rộn và con người trong xã hội nầy phải chịu nhiều áp lực về cả vật chất lẫn tinh thần 
nên ít ai có được thì giờ để tu tập hay nghiên cứu Kinh điển. Trong suốt thời gian hơn 
25 năm hoằng pháp tại Hoa Kỳ, tôi được trực tiếp mục kích tiếp thu nhiều cái hay cái 
đẹp trong Đạo cũng như ngoài Đời trong đời sống cộng đồng của người Việt. Tuy 
nhiên, tôi rất ngạc nhiên và khâm phục, khi được xem qua bộ Từ Điển Phật Học Việt- 
Anh Anh-Việt của tác giả Thiện Phúc. Thật là đáng khen ngợi vì tác giả Thiện Phúc 
đến Hoa Kỳ năm 1985, quy-y Tam Bảo với tôi cùng năm, nhưng trước đó tác giả biết 
rất ít về Phật pháp. Trong khoảng những năm 1985 hay 1986, trong khi Thiện Phúc 
đang dạy học thiện nguyện chương trình Việt ngữ ở miễn Nam California, có rất nhiều 
học sinh Phật tử đến hỏi nghĩa của các từ ngữ Phật học. Một số từ Thiện Phúc biết, 
nhưng rất nhiều từ không biết. Vì thế tác giả có nói chuyện với tôi về nỗi băn khoăn 
của mình và tôi đã khuyến khích Thiện Phúc tiến hành việc tầm cầu nghiên cứu này. 
Thật đáng khâm phục vì tác giả vừa đi làm để nuôi sống gia đình nơi đất nước quê 
người mà không đam mê vật chất nơi chốn phù hoa, ngược lại vừa phải đi làm, làm 
việc xã hội thiện nguyện và Phật sự, mà Thiện Phúc vẫn cố gắng dùng những thì giờ 
nhàn rỗi vàng ngọc, tập trung tư tưởng, vì tương lai Phật Giáo, sưu tầm, nghiên cứu 
Kinh điển bằng tiếng Việt, tiếng Hoa và tiếng Anh, để biên soạn có khoa học và hoàn 
thành Bộ Từ Điển Phật Học Việt-Anh Anh- Việt nầy. Đáng khâm phục vì Bộ Từ Điển 
này phải cần đến nhiều nhà trí thức học giả thâm hiểu vấn để Phật Giáo và phải mất 
rất nhiều thời gian mới thực hiện được, song đây chỉ là một người như tác giả Thiện 
Phúc, nhiệt tâm cố gắng không ngừng, trong thời gian không lâu mà hoàn thành mỹ 
mãn. Thiện Phúc cũng là tác giả của bộ Đạo Phật Trong Đời Sống (10 tập), Đạo Phật 
An Lạc và Tỉnh Thức, Tâm Sự Với Cha Mẹ và Tuổi Trẻ, Phật Pháp Căn Bản (8 tập 
sắp phát hành) và Những Thiền Sư Nổi Tiếng (sắp phát hành). 

Đây là tỉnh thần tích cực, vô ngã, vị tha, vì Đạo và Đời, với mục đích giúp cho chư 
Tăng Ni Phật tử và những nhà nghiên cứu Phật Giáo có tài liệu và dữ kiện tham khảo. 
Tôi rất hân hoan khen ngợi và tán dương công đức của tác giả Thiện Phúc, người 
đã hoàn thành công trình Văn hóa hiếm có và xin trân trọng giới thiệu đến chư Tăng 
Ni Phật tử trí thức, hy vọng mỗi vị có một cuốn Đại Từ Điển nầy để tham khảo rộng 
sâu hơn. 
Westminster, November 17”, 2003 
Hòa Thượng Thích Giác Nhiên 
Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo 
Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới 
Californa—USA 


INTRODUCTION 


We all know that life in the United States 1s so busy and under so much pressure so people 
have very little time to practice and study Sacred Text Books. During the period of more than 
twenty-five years of preaching the Buddha”s Teachings In the USA, I myself see with my own 
eyes so many wonderful things in the Vietnamese community, both in the monasteries and 
oufside life. However, after reading the draft of the Vietnamese-English English-Vietnamese 
Buddhist Dictionary from the author Thiện Phúc, I was filed with surprise and deep 
admrration. Thiện Phúc came to the United States in 1985 and became one of my best lay 
disciple in the same year. He is commendable because before that time he knew very little 
about Buddhism. While working as a volunteer teacher of Vietnamese language programs 1n 
Southern California, around 1985 and 1986, a lot of young Vietnamese students came to him to 
ask for the meanings of some Buddhist terms. Some terms he was able to provide the meaning, 
but a lot of them he could not. He talked to me and I encouraged him to sfart his work on The 
Baslc Buddhist Terms. He ¡1s admirable because he must work to support his family In this busy 
socIety, but he has not been affected by vanity or materialism. On the contrary, despite his tight 
work schedule and despite his continued commitment to community and temple activities, he 
has been spending most of his precIous spare time to _research and study the Buddhist Tripitaka 
in Vietnamese, Chinese and English to compose and accomplish this Dictionary 1n a sclentific 
method. He ¡1s admirable for his firm effort because such Buddhist Literary Work would 
normally need a committee of several Buddhist intellects and a long period of time to 
accomplish. Thiện Phúc himself with tireless effort, has spent more than l5 years to devote 
himself in research, study and overcoming a lot of difficulties to perfectly accomplish this 
difficult work. 

He 1s also the author of a series of books written in Vietnamese, titled “Buddhism In Life,” 
ten volumes, “Buddhism, a religion of Peace, Joy, and Mindfulness,” and “Intimate Sharings 
with Parents and Children,” “Ffundamentals of Buddhism” in Vietnamese and English, and 
“Famous Zen Masters” in Vietnamese and English. 

This merit shows us a positive spirit of egolessness and altruism for the sake of Buddhism 
and for the benefit of Monks, Nuns and all Buddhist followers. 

lI am very please to commend and praise the author`s merits for his accomplishment of this 
rare relipIous and cultural work. This Is a genuine confribution of his share to the propagation of 
the Dharma. I would like to take this opportunity to hiphly recommend to all Monks, Nuns, 
Buddhist practitioners, as well as to any readers of Buddhist texts. With the hope that each and 
everyone of you wIll possess this Vietnamese-English—English-Vietnamese Dictionary to aid 
1n your deeper study of Buddha-Dharma. 


California, November 7”, 2003 

Most Venerable Thích Giác Nhiên 
President of The International Bhiksu 
Sangha Buddhist Association 


PREEACE 


Ths book 1s not an ordinary English-Vietnamese or Vietnamese-English 
Dictionary, nor 1s this a book of Total Buddhist Terminology. This 1s only a booklet that 
compiles of some basic Buddhist terms, Buddhist related terms, or terms that are often 
seen in Buddhist texts with the hope to help Vietnamese Buddhists understand more 
Buddhist essays written in English or Buddhist Three Baskets translated into English 
from either Pali or Sanscrit. Buddha teachings taught by the Buddha 26 centuries ago 
were so deep and so broad that 1s difficult for any one to understand thoroughly, even 
in theirr own languages. Beside, there are no absolute English or Vietnamese 
equivalents for numerous Pali and Sanscri words. Is even more difficult for 
Vietnamese people who have tried to read Vietnamese texts partly translated from 
the Chinese Mahayana without making a fallacious Interpretation. As you know, 
Buddhist teaching and tradition have deeply rooted in Vietnamese socIety for at least 
20 centuries, and the maJority of. Vietnamese, in the country or abroad, directly or 
indirectly practice Buddha teachings. Truly speaking, nowadays Buddhist or Non- 
Buddhist are searching for Buddhist text books with the hope of expanding theIr 
knowledge and improving therr life. For these reasons, until an adequate and complete 
Buddhist Dictionary 1s in existence, I have temerariously tried to compile some most 
useful Buddhist terms and Buddhist related terms which I have collected from reading 
Buddhist English texts during the last fifteen years. I agree that there are surely a lot of 
deficiencies and errors In this booklet and am far from considering this attempt as 
final and perfect; however, with a wish of sharing the gift of truth, I am not reluctant to 
publish and spread this booklet to everyone. Besides, the Buddha taught: “Among 
Dana, the Dharma Dana or the gift of truth of Buddha”s teachings 1s the highest of all 
donations on earth.” 

Once again, I hope that this booklet 1s helpful for those who want to know more 
about the truth of all nature and universe. As Ï mentioned above, this 1s not a 
completely perfect work, so I would very much appreciate and open for any comments 
and suggestions from the learned as well as from our elderly. 

Last but not least, the author would like first to respectfully offer this work to 
the Triratna, and secondly to demit the good produced by composing this book to all 
other sentient beings, universally, past, present and future. Hoping everyone can see 
the real benefit of the Buddhaˆs teachings, and hoping that some day every sentient 
being will be able to enter the Pure Land of Amitabha. 


Thiện Phúc 


LỜI TỰA 


Đây không phải là một quyển Tự Điển Anh-Việt Việt-Anh bình thường, đây 
cũng không phải là Toàn Tập Danh Từ Phật Giáo. Đây chỉ là một quyển sách nhỏ 
gồm những từ ngữ Phật giáo căn bản, những từ có liên hệ đến Phật giáo, hay những từ 
thường hay gặp trong những bài kinh Phật, với hy vọng giúp những Phật tử Việt Nam 
tìm hiểu thêm về những bài luận Phật giáo bằng Anh ngữ, hoặc tìm hiểu Kinh Tạng 
Anh ngữ được dịch sang từ tiếng Phạn Pali hay Sanskrit. Đức Phật đã bắt đầu thuyết 
giảng Phật pháp 26 thế kỷ về trước mà giáo lý thật là thậm thâm rất khó cho bất cứ ai 
trong chúng ta thấu triệt, dù bằng chính ngôn ngữ của chúng ta. Ngoài ra, không có từ 
ngữ tương đương Việt hay Anh nào có thể lột trần được hết ý nghĩa của nhiều từ ngữ 
Phạn Pali và Sanskrit. Lại càng khó hơn cho người Việt chúng ta tránh những diễn dịch 
sai lầm khi chúng ta đọc những kinh điển được Việt dịch từ những kinh điển Đại thừa 
của Trung quốc. Như quý vị đã biết, giáo lý và truyền thống Phật giáo đã ăn sâu vào 
xã hội Việt Nam chúng ta từ 20 thế kỷ nay, và đa phần người Việt chúng ta trong quốc 
nội cũng như tại hải ngoại đều trực tiếp hay gián tiếp thực hành Phật pháp. Thật tình 
mà nói, ngày nay Phật tử hay không Phật tử đều đang tìm tòi học hỏi giáo lý nây 
những mong mở mang và cải thiện cuộc sống cho chính mình. Vì những lý do đó, cho 
đến khi nào có được một bộ Từ Điển Phật Học hoàn chỉnh, tôi đã mạo muội biên soạn 
những từ ngữ thường dùng Phật giáo cũng như những từ ngữ liên hệ với Phật giáo trong 
suốt hơn mưới lăm năm qua. Đông ý là có rất nhiều lỗi lầm và sai sót trong quyển sách 
nhỏ nây và còn lâu lắm quyển sách nây mới được xem là hoàn chỉnh, tuy nhiên, với 
ước mong chia xẻ chân lý, chúng tôi đã không ngần ngại cho xuất bản và truyền bá 
quyển sách nầy đến tay mọi người. Hơn nữa, chính Đức Từ Phụ đã từng dạy: “Trong 
pháp Bố Thí, bố thí Pháp hay bố thí món quà chân lý Phật pháp là cách cúng dường 
cao tuyệt nhứt trên đời nầy. 

Một lần nữa, Hy vọng quyển sách nhỏ nầy sẽ giúp ích cho những ai muốn tìm 
biết thêm về chân lý thực tánh vạn hữu. Như đã nói trên, đây không phải là một tuyệt 
tác hoàn chỉnh, vì thế chúng tôi chân thành cảm tạ sự chỉ dạy của chư học giả và các 
bậc cao minh. 


Cuối cùng, tác giả cung kính cúng dường lên ngôi Tam Bảo, và xin thành kính 
hồi hướng tất cả công đức nầy đến chúng sanh muôn loài trong quá khứ, hiện tại và vị 
lai. Những mong ai nấy đều thấy được sự lợi lạc của Phật pháp, để một ngày không 
xa nào đó, pháp giới chúng sanh đồng vãng sanh Cực Lạc. 

Thiện Phúc 


Acknowledgements 

First, I would like to take this opportumity to thank Most Venerable 
Thích Giác Nhiên for encouraging me to sfart this proJect, providing me with 
Tripitaka in English version and other books of Buddhist doctrines, and 
reviewing my work. Beside, Most Venerable Thích Giác Nhiên also takes hIs 
time to sit down and explain to me Buddhist terms which I don't know. 
Secondly, I want to take this opportumty to thank Most Venerable Dr. Thích 
Quảng Liên, Most Venerable Thích Chơn Thành, Most Venerable Thích Giác 
Lượng, Most Venerable Thích Nguyên Đạt, Ven. Prof. Thích Chơn Minh, Ven. 
Thích Minh Mẫn, Ven. Thích Nguyên Trí, Ven. Thích Minh Đạt, Ven. Thích Vô 
Đạt, Ven. Thích Minh Định, Ven. Thích Minh Thông, Bhikhunis Thích Nữ Diệu 
Lạc, Thích Nữ Diệu Nguyệt, Thích Nữ Diệu Hóa, and Thích Nữ Tịnh Hiền, 
Thích Nữ Diệu Đạo, Thích Nữ Diệu Minh, Prof. Nghiêm Phú Phát, Prof. Lưu 
Khôn, Prof. Andrew J. Williams, Ms. Sonmia Brousseau, Ms. Sheila Trương, Ms. 
Nguyễn Thị Kim Ngân, Mr. Nguyễn Minh Lân, Minh Hạnh, Bửu Đức, Mr. And 
Mrs. Vạn Võ and Hoàng Khuyên, Mr. And Mrs. Quảng Tâm and Minh Chính, 
Minh Chánh and Diệu Hảo for their kind support and encouragement which 
have helped me overcome difficulties along every step of composing this book. 
They have set aside their preclous time fo review and proofread the draft, 
Correct errors and offer me with invaluable advice to Improve this work. Ï also 
would like to take this chance to send my special thanks to all my good spiritual 
advisors and friends, especially Upasaka Minh Hạnh and Bửu Đức, Minh Chánh 
who have provided extremely helpful advice, guidance and ideas. 

I would also like to express my special gratitude to my family for all 
therr support, especially my son Thanh Phu. Even though he has been very busy 
for his dissertaton 1n Physics, he has helped me to lay out this work 1n 
COmpUuter. 

Next, I would like to take this opportumty to thank the proof-reading 
committee for their hard work, especlally Upasaka Minh Chánh for his 
exftraordinary efforts to complete this extremely difficult assignmeti. 

Last but not least, I would respectfully like to dedicate all merifs and 
virtues derived from this work to all sentlent beings throughout the six paths In 
the Dharma Realms to rebrrth in the Amitabha Pure Land. 

Anaheim, California 
Thiện Phúc 


Cảm Tạ 


Trước nhất, tác giả xin chân thành cảm tạ Hòa Thượng Thích Giác Nhiên đã 
khuyến khích tác giả từ những ngày đầu khó khăn của công việc biên soạn. Hòa 
Thượng đã cung cấp Anh Tạng cũng như những sách giáo lý Phật giáo khác. Ngoài ra, 
Ngài còn dành nhiều thì giờ quí báu coi lại bản thảo và giảng nghĩa những từ ngữ khó 
hiểu. Kế thứ, tác giả cũng xin chân thành cảm tạ Hòa Thượng Tiến Sĩ Thích Quảng 
Liên, Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Hòa Thượng Thích Giác Lượng, Hòa Thượng 
Thích Nguyên Đạt và Thượng Tọa G.S. Thích Chơn Minh đã khuyến tấn trong những 
lúc khó khăn, Thượng Tọa Thích Minh Mẫn, Thích Nguyên Trí, Thích Minh Đạt, Thích 
Vô Đạt, Thích Minh Định, các Sư Cô Thích Nữ Diệu Lạc, Thích Nữ Diệu Nguyệt, 
Thích Nữ Diệu Hóa, Thích Nữ Tịnh Hiển, Thích Nữ Diệu Minh, và Thích Nữ Diệu 
Đạo đã khuyến khích tác giả vượt qua những khó khăn trở ngại. Một số đã không ngại 
thì giờ quí báu duyệt đọc phần Việt ngữ như Giáo Sư Lưu Khôn, Giáo Sư Nghiêm Phú 
Phát, Giáo Sư Andrew J. Williams, Sonia Brousseau, Sheila Trương, Nguyễn thị Kim 
Ngân, Nguyễn Minh Lân, Minh Hạnh, Bửu Đức, Minh Chánh và Diệu Hảo đã duyệt 
đọc từng phần trong tác phẩm nầy. Tác giả cũng xin chân thành quí đạo hữu Vạn Võ, 
Hoàng Khuyên, Quảng Tâm, Minh Hạnh và Bửu Đức đã tận tình giúp đở về tinh thần 
lẫn vật chất. 

Tác giả cũng nhân cơ hội nầy đặc biệt cảm tạ gia đình, đặc biệt là con trai 
Thanh Phú, dù bận rộn trong năm cuối luận án Vật Lý, cũng đã giúp phụ trách máy 
điện toán và sắp xếp chương trình nhu liệu. 

Kế đến tác giả xin thành thật cảm ơn sự cố gắng tận tụy của ban duyệt đọc, 
đặc biệt là những cố gắng vượt bực của Đạo hữu Minh Chánh trong công việc cực kỳ 
khó khăn nầy. 

Cuối cùng, tác giả xin thành kính hồi hướng công đức nầy đến pháp giới chúng 
sanh trong sáu đường pháp giới sẽ được vãng sanh Tịnh Độ. 


Anaheim, California 
Thiện Phúc 


Note To Our Readers 


This booklet 1s a collection of Buddhist, Buddhist-related terms, and terms that are 
often seen in Buddhist texts, written in both Vietnamese and English. Like I said in the 
Preface, this 1s not a Total and Complete Buddhist Dictionary; however, with a w1Ish of 
share, I hope that all of you will find this a useful and helpful booklet for you to 
broaden knowledge on Buddhism 


Thiện Phúc 


Lời ghi chú đến chư độc giả 


Quyển sách nhỏ nây chỉ là một tập hợp các từ ngữ Phật giáo, các từ ngữ có liên 
quan đến Phật giáo, và các từ ngữ thường được tìm thấy trong các sách giáo 
khoa Việt Anh Phật giáo. Như trên đã nói, đây không phải là bộ từ điển hoàn 
hảo; tuy nhiên, với tâm nguyện sẻ chia, tôi mong rằng quí vị sẽ tìm thấy nơi bộ 
sách nầy những điều bổ ích cho việc mở rộng kiến thức về Phật giáo của mình. 


Thịs work 1s respectfully dedicated to the Three Jewels, to my Original 
Master, Most Venerable Thích Giác Nhiên, to my deceased parents Mr. Lê Văn 
Thuận and Mrs. Trần Thị Sửu, and to my In-law Mr. Tân Ngọc Phiêu. This work 
1s also dedicated to my wife Tương Thục and children Thanh Phú, Thanh Mỹ 
and Thiện Phú, my longlife best friends for their enormous supports. Ï am 
enormously gra(eful to my friend, Chiêu Tăng Minh Nguyễn, who helped 
typed, and retyped the work. 


Xin thành kính cúng dường tác phầm nầy lên ngôi Tam Bảo, kế thứ 
cúng dường lên Thầy Bổn Sư, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, Pháp Chủ Giáo 
Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, kế thứ là cúng dường đến cha mẹ 
quá vãng là ông Lê Văn Thuận và bà Trần Thị Sửu, nhạc phụ Tân Ngọc Phiêu. 
Tôi cũng xin kính tặng tác phẩm nầy đến hiển phụ Tương Thục, và các con 
Thanh Phú, Thanh Mỹ, Thiện Phú, cũng như người bạn Chiêu Tăng Minh 
Nguyễn đã giúp đánh máy đi đánh máy lại và sửa chữa những trở ngại kỹ 
thuật. 


Note on Languasøe and Abbreviations 


(A) Languages: (B) Abreviatlons 
Jap : lapanese B.C. : Before Christ 
P :Pali (trước Tây Lịch) 


A.D. : Anno Domini 
e.g. : Forexample 


TIb : Tibetan 1e. :Forexample 
Viet: Vietnamese (sau Tây Lịch) 
a : Adjective 
n : Noun 
n.pl : Noun Plural 
V : Verb 


Words or Phrases that are used interchangeably. 


Nhân = Nhơn (nghĩa là người) Chưởi=Chửi 

Nhất = Nhứt (nghĩa là một) Nầy= Này 

Nhật = Nhựt (nghĩa là ngày) Dharma (skt)=Dhamma (p) 
Yết = Kiết Karma (skt)=Kamma (p) 


Xây =Xẩy Sutra (skt)=Sutfta (p) 


H. 


AGVÐP2 0 Lùn 22 co: 


mi?» so l2i ra d4145e 105i.) -diuona 


=— CỔ 


¬ — —= —= 
œ tứ: Đ> C2 


Advisory Committee 


Most Venerable Dr. Thích Quảng Liên 
Most Venerable Thích Giác Nhiên 
Most Venerable Thích Chơn Thành 
Most Venerable Thích Giác Lượng 


Proofreading Committee 


English: 


Prof. Andrew J. Williams, Australia. 
Ms. Sonia Brousseau, Canada. 


Vietnamese and English: 


Prof. Nghiêm Phú Phát. 

Mr. Nguyễn Minh Lân 

Ms. Nguyễn Thị Kim Ngân 

Ms. Sheila Trương 

Mr. Đào Khánh Thọ 

Mrs. Võ Thị Ngọc Dung 

Mr. Minh Chánh Nguyễn T. Liêm 
Mrs. Diệu Hảo Ann Phạm 

Mr. Bửu Đức Trần Ngọc Trác 


. Mrs. Thanh Khai Tiêu Quí Huê 

. Ms. Chơn Lạc Hương Nguyễn T. Mai 
. Ms. Diệu An Trịnh Hoài Thu 

. Ms. Diệu Hải Nguyễn T. Liên 

. Ms. Diệu Thanh Hoàng T. Kim Thanh 
. Ms. Nhựt Hạnh Lương K. Ngọc Hân 

. Ms. Thảo Ngọc Nguyễn H. Thảo 


HI. 


ly, 
18. 
l9. 
20. 
2Ú 
52208 
23. 
24. 
25; 


Mr. 
Mr. 
Mr. 
Ms. 
Mr. 
Ms. 
Mr. 
Mr. 


Thiện Đạo Vương Bình 
Thiện Lợi Tyler Hồ 

Thiện Duyên Lê Lộc Sanh 
Tín Ngọc Vương Thị Tuyết 
Phúc Tuệ Nguyễn Huê 

Diệu Hiếu Jennifer Nguyễn 
Nguyễn Văn Cân 

Thiện Giác Trần Thanh Tòng 


Tâm Tinh Cần Lee Wilson 


Sanskrit/Pali— Phạn & Ba L¡ 


Phạm Kim Khánh 


._ Lê Thị Sương (who passed away before the print of this work. 


May she rest in peace In the Buddha Land and attain the 
Buddhahood there). 


12 


13. 


14. 


15. 


16. 


Rcferences 


.. Phật Học Phổ Thông, Thích Thiện Hoa: 1958 (3 volumes). 


Phật Học Từ Điển, Đoàn Trung Còn: 1963 (2 volumes). 
Từ Điển Phật Học Việt Nam, Thích Minh Châu: 1991. 
Duy Thức Học, Thích Thiện Hoa: 1958. 


Suramgama Sutra, Minh Tâm Lê Đình Thám: 1961. 


._ The Flower Ornament Scripture, Shambhala: 1987. 


Buddhist Dictionary, Nyanatiloka and Nyanaponika: Revised 19680. 
A Popular Dictlonary of Buddhism, Christmas Humphreys: London 1984. 


The Shambhala Dictionary of Buddhism and Zen: 1991. 


. The Seekerˆs Glossary: Buddhism: 1998. 


. The Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion, Ingrid EFEisher- 


Schreiber: 1994 


. DIctonary of Philosophy, Dagobert D. Runes: 1961. 


A Dictlonary of Chinese Buddhist Terms, William Edward Soothill & LewIs 
Hodous: 1934. 


World Religions, Lew1Is M. Hopfe: 1982. 
The Buddha and His Teachings, Narada: 1973. 


The Connected Discourses of the Buddha, translated from Pali by Bhikkhu 


17. 


18. 


19. 


20. 


x1, 


S5 


Tải 


24. 


25. 


26. 


SE 


28. 


25: 


30. 


31. 


32. 


Bodhi, 2000. 


The Long Discourses of the Buddha, translated from the Pali by Maurice 
'Walshe, 1987. 


The Middle Length Discourses of the Buddha, translated from the Pali by 
Bhikkhu Nanamoli, edited and revised by Bhikkhu Bodhi, 1995. 


The Spectrum Of Buddhism, Mahathera Piyadassi, 1991. 
Essays In Zen Buddhism, Daisetz Teitaro Suzuki, 1949. 
Zen Art For Meditation, Stewart W. Holmes & Chimyo Horioka, 1973. 


Gems Of Buddhism Wisdom, Most Venerable Dr. K. Sri Dhammananda, 
1983. 


Kinh Trường Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1991. 
Kinh Trung Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992. 

Kinh Tương Ưng Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1993. 
Tăng Chi Bộ Kinh, Viện Nghiên Cứu Phât Học Việt Nam: 1996. 
Kinh Tạp A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1993. 
Kinh Trung A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992. 
Kinh Trường A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1991. 
Trường Bộ Kinh, Hòa Thượng Thích Minh Châu: 1991. 

Luận Đại Trí Độ, dịch giả Hòa Thượng Thích Trung Quán: 1990. 


Jataka (Stories Of The Buddhaˆs Former Births), Prof. E.B. Cowell: Delhi 


33, 


34. 


39; 


36. 


sức 


38. 


39. 


40. 


41. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


41. 


1990. 

Kinh Đại Bát Niết Bàn, dịch giả Hòa Thượng Thích Trí Tịnh: 1990. 
Zens Chinese Heritage, Andy Ferguson: 2000. 

Việt Nam Phật Giáo Sử Luận, Nguyễn Lang: 1977. 

Thiền Sư Trung Hoa, Hòa Thượng Thích Thanh Từ: 1995. 


Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiển 
Tâm: 1950. 


The Path of Puriication, Pali Text by Bhadantacarya Buddhaghosa, 
translated by Bhikkhu Nanamoll: 1956. 


The books of The Discipline (Vinaya Pitaka), translated by LB. Horner: 
1997. 


Luật Nghi Khất Sĩ, Tổ Sư Minh Đăng Quang: 1950. 


Luật Tứ Phần Giới Bổn Như Thích, dịch giả Hòa Thượng Thích Hành Trụ: 
1950. 


Sa Di Luật Giải, dịch giả Hòa Thượng Thích Hành Trụ: 1950. 


Luật Sa Di Thường Hàng (Luật Căn Bản Của Người Xuất Gia), dịch giả 
Thích Thiện Thông, Thích Đồng Bổn, Thích Nhựt Chiêu: 1995. 


Niệm Phật Thập Yếu, Hòa Thượng Thích Thiên Tâm, 1950. 
Tỳ Ni Hương Nhữ, dịch giả Thích Thiện Chơn: 1997. 
Giới Đàn Tăng, Hòa Thượng Thích Thiện Hòa: 1968. 


Giới Đàn NI, T.T. Thích Minh Phát: 1988. 


48. 


49. 


50. 


S1; 


3%: 


G5: 


54. 


29: 


56. 


SIã 


58. 


99: 


60. 


61. 


62. 


63. 


64. 


65. 


Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn Lược Ký, dịch giả Tỳ Kheo Ni Huyễn 


Huệ: 1996. 


What Buddhists Believe, Most Venerable Dr. K. Sri Dhammananda: 1987. 


A Comprehensive Manual of Abhidharma, Bhikkhu Bodhi: 1993. 
What The Buddha Taught, Walpola Rahula: 1959. 

The Story of Buddha, Jonathan Landaw: 1978. 

Religions of The Wolrd, LewIs M. Hopfe: 1963. 

Thiền Sư Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thanh Từ: 1972. 

The Holy Teaching Of Vimalakrrtil, Robert A.F. Thurman: 1976. 
In This Very Life, Sayadaw U Pandita: 1921. 

The Essentials of Buddhist Philosophy, Junjiro Takakusu, 1947. 
The Essence of Buddhism, Daisetz Teitaro Suzuki, 1947. 

The Vimalakirti Nirdesa Sutra, translated by Charles Luk, 1972. 
Chơn Lý, Tôn Sư Minh Đăng Quang, 1946. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Hòa Thượng Thích Từ Quang, 1948. 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Tâm Minh Lê Đình Thám, 1961. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Trí Độ và Tuệ Quang, 1964. 

Phật Lý Căn Bản, Hòa Thượng Thích Huyễn Vi, 1973. 


Pháp Môn Tọa Thiền, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, 1960. 


66. 


G7. 


68. 


69. 


70. 


71. 


12. 


Mi, 


74. 


độ 


76. 


SI Ệno 


78. 


79. 


80. 


61. 


82. 


Con Đường Thoát Khổ, W. Rahula, dịch giả Thích Nữ Trí Hải, 1958. 
Tịnh Độ Thập Nghi Luận, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1962. 

Tứ Thập Nhị Chương Kinh, Cư Sĩ Nguyễn Văn Hương, 1951. 

Đường Vào Ánh Sáng Đạo Phật, Tịnh Mặc, 1959. 

Nhơn Quả, Nghiệp và Luân Hồi, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1960. 
The Method of Zen, Eugen Herrigel, 1960. 

Việt Nam Danh Lam Cổ Tự, Võ Văn Tường, 1992. 

The Three Pillars of Zen, Roshi Philip Kapleau, 1912. 

Vì Sao Tin Phật, K. Sri Dhammananda, dịch giả Thích Tâm Quang, 1998. 
Introduction To Tantra, Lama Thubten Yeshe, 1935. 

Buddha and Gospel of Buddhism, Ananda K. Coomaraswamy, 1974. 
Mahayana Buddhism, Beatrice Lane Suzuki, 1969. 

Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, 1975. 

Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1997. 


Zen Buddhism and Psychoanalysis, D.T. Suzuki and Richard De Martino, 
19ó0. 


Lá Thư Tịnh Độ, Đại Sư Ấn Quang, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 
1956. 


Liên Tông Thập Tam Tổ, Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 1956. 


63. 


64. 


65. 


66. 


G7. 


68. 


69. 


90. 


ĐI. 


92. 


93. 


94. 


95. 


96. 


97. 


98. 


99. 


Studies in The Lamkavatara Sutra, D.T. Suzuki, 1930. 

Buddhism Explained, Bhikkhu Kantipalo, 1973. 

Khảo Nghiệm Duy Thức Học, Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, 1987. 
Kinh Pháp Bảo Đàn, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1992. 

Thư Gửi Người Học Phật, Thượng Tọa Thích Hải Quang, 1998. 
Buddhism: Its Essence and Development, Edward Conze, 1951. 

An Introduction To Zen Buddhism, D.T. Suzuki, 1934. 


The Tibetan Book Of The Dead, Guru Rinpoche according to Karma 
Lingpa, 1975. 


Kinh Ưu Bà Tắc Giới, Sa Môn Thích Quảng Minh, 1957. 

Philosophy and Psychology in The Abhidharma, Herbert V. Guenther, 1957. 
SIxth Patriarch”s Sutra, Tripitaka Master Hua, 1971. 

Thiền Luận, 3 vols, D.T. Suzuki, dịch giả Trúc Thiên, 1926. 

In This Very Life, Sayadaw U. Pandita, 1921. 

Twenty-Five Hundred Years of Buddhism, P.V. Bapat, 1959. 

Phật Học Tĩnh Yếu, 3 vols., Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 1965. 

Phật Và Thánh Chúng, Cao Hữu Đính, 1936. 


Liberation In The Palm Of Your Hand, Pabongka Rinpoche, 1991. 


100. The Zen Doctrine ofNo Mind, D.T. Suzuki, 1949. 

I0I. The Tibetan Book of Living and Dying, Sogyal Rinpoche, 1992. 
102. Ân Đức Phật, Cư Sĩ Huỳnh Thanh Long, 1962. 

103. Insight Meditation, Joseph Goldstein, 1993. 


104. Đại Tạng Kinh Nhập Môn, Hán dịch Thích Hải Ấn và Thích Nguyện 
Quỷnh, Việt dịch Thích Viên Lý, 1999. 


105. The Experlence of Insight, Joseph Goldstein, 1976. 

106.ItUs Easier Than You Think, Sylvia Boorstein, 1995. 

107.Journey Without Goal, Chogyam Trungpa, 1981. 

108.A Glossary of Buddhist Terms, A.C. March, 1937. 

109.Early Madhyamika In India and China, Richard H. Robinson, 1967. 
110.Hinayana and Mahayana, R. Kimura, 1927. 

111.The Elements of Zen, David Scott and Tony Doubleday, 1992. 
112.The Buddhist Catechism, Henry S. Olcott, 1903. 

113.Đạo Phật Với Con Người, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, 1953. 


114.Kinh Phật Thuyết A Di Đà, Hán dịch Cưu Ma La Thập, Việt dịch Cư Sĩ 
Tuệ Nhuận, 1951. 


115.Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ, Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm, 1963. 


116.The Diamond Sutra and The Sutra Of Hui-Neng, A.F. Price and Wong 
Mou-Lam, 1947. 


117.Gương Sáng Người Xưa, Hòa Thượng Thích Huyễn Vi, 1974. 
118.Wherever You Go, There You Are, Jon Kabat Zinn, 1994. 
119.Zen In The Art Of Archery, Eugen Herrigel, 1953. 

120.Phật Giáo Thánh Điển, Cư Sĩ Thái Đạm Lư, Taiwan 1953. 


121.Phật Giáo Thánh Kinh, Cư Sĩ Dương Tú Hạc, Taiwan 1962, Việt dịch 
Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm, 1963. 


122.Phật Học Tinh Hoa, Nguyễn Duy Cần, 1964. 


123.Phật Pháp, Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Thiên Ân, Hòa 
Thượng Chơn Trí, Hòa Thượng Đức Tâm, 1964. 


124.Phật Giáo Cương Yếu, Việt dịch Sa Môn Hiển Chơn, 1929. 
125.Calm and Insight, Bhikkhu Kantipalo, 1961. 
126.Rebirth as Doctrine and Experience, FrancIs Story, 1975. 


127.Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Phật, Tinh Vân Pháp Sư, Việt dịch Hạnh Cơ, 
1994. 


128.K¡nh Dược Sư, Hán dịch Huyền Trang, Việt dịch Hòa Thượng Thích 
Huyễn Dung, 1949. 


129.Luận Bảo Vương Tam Muội, Sa Môn Diệu Hiệp, Việt dịch Minh Chánh. 
130.Kinh Pháp Bửu Đàn, Hòa Thượng Thích Từ Quang, 1942. 


131.Milinda Vấn Đạo và Kinh Na Tiên Tỳ Kheo, Hòa Thượng Thích Minh 
Châu, 1964. 


132.How To Get From Where You Are To Where You Want To Be, Cheri 


Huber, 2000. 
133.Luận Thành Duy Thức, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, 1995. 
134.Kinh Địa Tạng, Hòa Thượng Thích Trí Thủ. 
135.Kim Cang Giảng Giải, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1992. 
136.Kinh Pháp Bảo Đàn, Cư Sĩ Tô Quế, 1946. 
137.Kinh Pháp Bảo Đàn, Mai Hạnh Đức, 1956. 
138.Các Tông Phái Đạo Phật, Đoàn Trung Còn. 


139.Sự Tích Phật A Di Đà, 7 Vị Bồ Tát và 33 Vị Tổ Sư, Trần Nguyên Chẩn, 
1950. 


140.Na Tiên Tỳ Kheo, Cao Hữu Đính, 1970. 

141.Pháp Môn Tịnh Độ Thù Thắng, Hòa Thượng Thích Hân Hiền, 1991. 
142.Tam Kinh Tịnh Độ, Hòa Thượng Thích Trí Thủ. 

143.The Life of Buddha, Edward J. Thomas, 1952. 

144.The Buddhaˆs Ancient Path, Piyadassi Thera, 1964. 

145.The Land of Bliss, Luis O. Gomez, 1996. 

146.Buddhist Images of Human Perfection, Nathan Katz, India 1982. 
147.Buddhist Meditation, Edward Conze, 1956. 

148.Buddhist Sects In India, Nalinaksha Dutt, 1978. 


149.Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Việt dịch Hòa Thượng Thích Phước Hảo, 1990. 


150.Essential Tibetan Buddhism, Robert A.F. Thurman, 1995, 
151.Calming The Mind, Gen Lamrimpa, 1992. 
152.Pháp Bửu Đàn Kinh, Hòa Thượng Minh Trực, 1944. 


153.The Literature of The Personalists of Early Buddhism, Bhikkhu Thích 
Thiện Châu, English translator Sara Boin-Webb, 1996. 


154.The Essence of Buddhism, P. Lakshmi Narasu, Colombo 1907. 
155.Gems of Buddhist Wisdom, many authors, Kular Lumpur, 1983. 
156.Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, 1951. 


157.Calming The Mind and Discerning The Real, Tson-Kha-Pa, English 
Translator Alex Wayman, 1978. 


158.Seven Works of Vasubandhu, Stefan Anacker, Delhi 1984. 
159.Duy Thức Học, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1958. 
160.The Gospel Of Buddha, Paul Carus, 1961. 

161.The Conquest of Suffering, P.J. Saher, Delhi 1977. 


162.Bát Quan Trai Thập Giảng, Diễn Bồi Đại Sư, Việt dịch Thích Thiện 
Huệ, 1992. 


163.Linguistic Approach to Buddhism Thought, GenJun H. Sasaki, Delhi 
1986. 


164.The Buddhist Outlook, 2 vols., FrancIs Story, Sri Lanka 1973. 


165.Buddhist Logic, 2 vols., Th. Stcherbatsky, 1962. 


166.K¡inh Tâm Địa Quán, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, 1959. 
167.Kinh Phật Bản Hạnh Tập, Hòa Thượng Thích Trung Quán. 
168.Qui Nguyên Trực Chỉ, Đỗ Thiếu Lăng, Saigon 1961. 

169. Bản Đồ Tu Phật, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1958. 

170.Việt Nam Phật Giáo Sử Lược, Hòa Thượng Thích Mật Thể, 1943. 
171.Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp, Việt dịch Minh Thiền, 1972. 


172.Thiển Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 
1991. 


173.Kinh Viên Giác, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Saigon 1958. 


174.Kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức, Hòa Thượng Thích Huyền Dung, 
1949. 


175.Kinh Tam Bảo, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, 1970. 
176.Chư Kinh Tập Yếu, Hòa Thượng Thích Duy Lực, 1994. 
177.Lịch Sử Đức Phật Tổ, Thông Kham Medivongs. 


178.Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Hòa Thượng Bích Liên, Hòa Thượng Như 
Phước, Hòa Thượng Từ Quang, 1957. 


179.A Record of Buddhist Kingdoms, Fa-Hsien, English translator James 
Legge, 1965. 


180.Thập Độ, Tỳ Kheo Hộ Tông. 


181.Tăng Già Việt Nam, Hòa Thượng Thích Trí Quang, Phật Lịch 2515. 


182.A Comprehensive Manual Of Abhidharma, Bhikkhu Bodhi, Sri Lanka 
1993. 


183.The Spectrum of Buddhism, PIyadassi, Sri Lanka 1991. 
184.Thắng Pháp Tập Yếu Luận, Hòa Thượng Thích Minh Châu. 


185.Vi Diệu Pháp Toát Yếu, Narada Maha Thera, 1972, Việt dịch Phạm 
Kim Khánh. 


186.NagarJunaˆs Philosophy, K. Venkata Ramanan, Delhi 1975. 
187.Kinh Pháp Bảo Đàn, Hòa Thượng Thích Mãn Giác, 1985. 
188.Buddhist Ethics, Hammalawa Saddhatissa, 1970. 

189.The Buddha Eye, Frederick Franck, 1982. 

190.The Dhammapada, Narada, 1963. 

191.In The Hope of Nibbana, Winston L. King, 1964. 


192.The Chinese Madhyama Agama and The Pali MaJjhima NÑikaya, 
Bhikkhu Thích Minh Châu, India 1991. 


193.Skillful Means, Tarthang Tulku, 1978. 


194.Tài Liệu Nghiên Cứu Và Diễn Giảng, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 
1957. 


195.Phật Giáo, Tuệ Quang Nguyễn Đăng Long, 1964. 
196.The Vimalakirti Nirdesa Sutra, Charles Luk, 1972. 
197.Zen Philosophy, Zen Practice, Hòa Thượng Thích Thiên Ân, 1975. 


198.Kinh Bách Dụ, Việt dịch Thích Nữ Như Huyễn, 1957. 


199.Kinh Phồ Hiển Hạnh Nguyện, Việt dịch Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, 
1956. 

200.Sakyamuni”s One Hundred Fables, Tetcheng Lioa, 1961. 

201.Tám Quyển Sách Quí, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1954. 


202.Huệ Quang Phật Học Đại Từ Điển, Ven. Thích Minh Cảnh Chủ Biên, 
1994. 


203. Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, Zen Master Thích Nhất Hạnh, 1975. 


TABLE ÓOF CONTENTS 


Voliune One: Việt-Anh từ A đến H— Viettamese-English from A to H 
Volumne Two: Việt-Anh từ I đến NH— Vietnamese-English from I to NH 
Volumne Three: Việt-Anh từ O đến TO— Vietnarnese-English from O to TO 
Volurmne Four: Việt-Anh từ TU đến Y— Vietnammese-English from TU to Y 


Voline Five: Anh-Việt from A đến Z— English- Vietnamese ffom A to Z 
Phạn/Pali- Việt from A to Z—Sanskrit/Pali- Vietnamese from A to 2Z 


Volưne Six: Phụ Lục— Appendices 


About The Author 


Thiện Phúc Trần Ngọc was born In 1949 in Vĩnh Long Province, a small 
town about 136 kilometers southeast of Saigon. AKA Ngọc-Em Trần. He was 
born to a very poor family; however, his parents had tried theIr best to ralse 
therr all children with a minimum of high school education. He obtained his 
Bachelor in English in 1973, and Bachelor in Vietnamese-Chinese 1n 1974 at 
Cantho University. He was brought up 1n a Buddhist-tradilon family. His 
grandparents and parents were devoted lay disciples of Honarable Venerable 
Master Minh Đăng Quang. He came to the United States in 1985 and became a 
disciple of Most Venerable Thích Giác Nhiên In the same year. He has been 
working for California State Department of Rehabilitation as a Rehabilitation 
Supervisor since I98§. His main responsIbility 1s fO supervise a unIt of ten 
counselors who counsel people with problems, especlally people with 
disabiliies. He was very much Iimpressed by the life and teachings of the 
Buddha. He realizes that Buddhism has been an Iimportant part of the cultural 
heritage, not only of Vietnam, but also of Southeast Asian countries and most 
parts of Asia. While working as a volunteer teacher of Vietnamese language 
programs 1n Southern California, around 19§5 and 1986, a lot of young 
Vietnamese studenfs came to him to ask for the meanings of some Buddhist 
(erms. Some terms he was able to provide the meaning, but a lot of them he 
could not. He talked to Most Venerable Thích Giác Nhiên and was encouraged 
by the Most Venerable to start his work on The Basic Buddhist Terms. With the 
encouragement from Most Venerable Thích Giác Nhiên, he started his work 
since 1986 and completed the first draft in 2002. He 1s also the author of a serles 
of books written 1n Vietnamese, tiled “Buddhism 1n Life,” ten volumes, 
“Buddhism, a religion of Peace, Joy, and Mindfulness,” and “Intimate Sharings 
with Parents and Children.” Books will be published in a near future: 1. The 
Buddhaˆs Basic Teachings in Vietnamese and English, 2. Chinese Famous Zen 
Masters in Vietnamese and English. 


Á 


A: 

I) Vân bắt đầu của 12 mẫu vận trong Phạn 

ngữ—The first letter of the 12 Sanskrit 

Siddham alphabets. 

Tất cả những Phạn ngữ khác đều phát sinh 

từ mẫu tự “A”—AII other Sanskrit letters 

are originated from 1t. 

“A” là tiếng khai khẩu đầu tiên của nhân 

loại—It 1s the first sound uttered by the 

human mouth. 

Chữ “A” đứng đầu một chữ có nghĩa phủ 

định—“A” 1s a negation If 1t stands In front 

of a word. 

Chữ “A” là biểu tượng—*A” symbolizes: 

e - Vô sanh: Hết thảy các pháp không sanh— 
The unproduced. 

e _ Vô thường: lImpermaner. 

e _ Phi vật chất: Immaterial. 

A Âu: Một tán thán từ của ngoại đạo hay Bà 

La Môn có nghĩa là không và có (ếA” là 

“Không,” “Âu” là “Có”), đạo Phật lấy hai chữ 

“Như Thị” đặt ở đầu các kinh—A heretic or 

brahmanical exclamation. The two letters “A” 

and “U” fell from the corners of Brahmaˆs 

mouth when he gave the seventy-two letters of 

Kharosthi, and they are said to be placed at the 

beginning of the Brahmanical sacred books as 

divine letters, the Buddhists adopting ““Ihus” 

1nstead. 

A Ba Ba: Ababa or Habava (sk)—Địa ngục 

thứ tư trong bát hàn địa ngục—The fourth of 

the eight cold hells—See Địa Ngục (b) (4). 

A Ba Đà Na: Avadana (skt)—See Phược Đà. 


A Ba La: Abhasvara-vimana (skt—Cõi trời 
Quang Âm Thiên The sixth of the 
Brahmalokas of lipht and sound (abhasvara) 
and Ifs devas. 


2) 


3) 


A Ba Ma La: Apasmara (skt—Nhân từ 
quỷ—Malevolent demons, epilepsy, and the 
demons who cause 1t. 

A Ba Na Già Đề: Aparagati (sk)—Tam ác 
đạo, như súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục—The 
three evil paths, 1.e. animal, hungry ghost, hell. 
A Bà Lô Cát Đề Xá Bà La: Avalokitesvara 
(sk)—Tên của Quán Thế Âm—Name of 
Kuan-Yin. 

A Bà Ma: Anupama (skt)—Một danh hiệu 
của Đức Phật, được định nghĩa là “Vô Đẳng 
Đẳng”—A tile of the Buddha, deñned as 
“Unequalled rank.” 

A Bà Sa Ma La: Apasmara (skt)—Quỷ động 
kinh—Epileptic demons, demons of epIlepsy. 
A Bàn Đà La: Avantara (skt)—Trung gian— 
Intermediate. 

A Bát Lợi Cụ Đà Ni: Aparagodana (skt— 
See Tứ Châu (3). 

A Bạt Da Chỉ Ly: Abhayagiri (sk)—Núi Vô 
Úy ở A Nâu La Đà Bổ La, cố đô (kinh đô cổ) 
của nước Tích Lan—Mount Fearless in Ceylon 
at Anuradhapura. 

A Bạt Đa La: Avatara (sk)—Vô thượng— 
Peerless. 

A Bệ Bạt Trí: Avaivartika or Avivartin, or 
Aparivartya (skÙ——A Bề—A Duy Việt Trí —A 
Tỳ Bạt Trí Bất Thối Chuyển. 

I)_ Chữ A Bệ Bạt Trí, theo tiếng Bắc Phạn là 
Avaivartika, có nghĩa là “Bất Thối 
Chuyển” hay chẳng lùi xuống. Có ba 
nghĩa, áp dụng cho những chúng sanh nơi 
cối Tịnh Độ The Sanskrit word 
“Avaivartika” means “not falling back.” 
There are three senses of “not falling 
back” that apply to sentient beings in the 
Pure Land: 

Vị Bất Thoái: Do not fall back from their 
position—Một khi đã dự vào địa vị Tứ 
Thánh rồi, chẳng còn bị xuống địa vị Lục 


a) 


Phàm nữa—Having entered the holy 
seam or the four levels of sagehood 


culminating in Ahratship, they do not fall 
back to the levels of gods and men. 

Hạnh Bất Thoái: Do not fall back from 
practice—Một khi đã tu hạnh Bồ Tát 
thường hóa độ chúng sanh, chẳng còn sa 
đọa xuống hàng nhị thừa nữa—As 
followers of the Bodhisattva path they 
conftinue to work for the salvation of all 
beinøgs, and do not fall back to the level of 
Lesser Vehicles with theIr concern limited 


b) 


to Iindividual salvation. 

Niệm Bất Thoái: Do not fall back from 
ther mindfulness—GIờ phút nào tâm 
niệm cũng như dòng nước chảy vào biển 
“Nhất Thiết Trí7—From mind-moment to 
mind-moment, they flow Into the ocean of 
all knowledge. 

Bậc Bất Thối Chuyển: Vị chẳng bao giờ 
rơi rớt lại những đường thấp hơn—One 
who never recedes. One who never 
reverfs fo a lower condifion. 

Bồ Tát Bất Thối Chuyển, trải qua quá 
trình tu hành dài một đại a tăng kỳ kiếp 
mà thành tựu quả vị Phật, chưa hể thối 
chuyển: A Bodhisatva who, 
DTOBT€SS Buddhahood, 
retrogrades to a lower state than that to 
which he has atfained. 

Theo Kinh A Di Đà thì dù cho người vãng 
sanh vào địa vị thấp nhất trong cõi Tịnh 
Độ, dù phải mang theo nghiệp còn sót lại, 
nhưng vẫn không còn thoái chuyển nữa: 
According to The Amitabha Sutra, even 
those who dwell in lowest level of the 
Pure Land, and have been born there 
brinsging along their karmic burdens, do 
not fall back from their position, from theIr 
practice, or from their mindfulness. 

A Bộ Đàm: Át Phù Đà địa ngục —The 
Arbuda hell—See Địa Ngục (b) (1). 

A Ca Sắc: Agham or Akasa (skt)—Theo Giáo 
Sư Soothill trong Trung Anh Phật Học Từ 
Điển, agham có hai nghĩa đối nghịch nhau, 


C) 


2) 


3) 


in his 


towards never 


4) 


một là vật chất hữu hình, hai là không giới vô 

hình —According to Professor Soothill in The 

Dictonary of Chinese-English Buddhist Terms, 

Agham has two opposite Interprefations, 

subsfantial and unsubstantial. 

A Ca Xa: Akasa (sk)—Hư không—The sky 

S§pace—Atmosphere——The arr. 

A Câu Lư Xá: Akrosa (sk)—Mạ ly— 

Scolding—Abusing. 

A Chế Đa: A Dật Đa—See Ajita. 

A Chiết La: Acara (skt). 

I1) VỊ A La Hán trong Vương Quốc Andhra: 
An arhat of the kingdom of Andhra. 

2) Người sáng lập tự viện A Chiết La: 
Founder of the Acara monastery. 

A Chu Đà: Tên của Mục Kiển Liên khi còn 

là Tiên—Name of 

Mahamaudgalyayana as a rsI. 

A Chu Đà Na: See Arjuna in Sanskri/Pali- 

Vietnamese Section. 

A Cưu La Gia La: Akulakara (skt). 


một VỊ 


I) Quấy rẩầy: Phiển hà —Disturbing, 
upseffing. 


2) Tên của một thứ gió: Name ofa wind. 

A Dạ Kiện Đa: Ayahkanda (skt—Thiết tiễn 

(mũi tên sắt)—An ïron arrow. 

A Dật Đa Bồ Tát: 

I) Vô Năng Thắng 
Bodhisattva (skÐ. 

2)_ Danh hiệu của Đức Phật Di Lặc: A tie of 
Maitreya Buddha. 

** For more Information, please see Ajita in 
Sanskrit/Pali-Vietnamese Section. 

A Di Đà: Amita, Amitabha, or Amitayus (skÐ). 

(A) Đức Phật A Di Đà—Amitabha Buddha— 

See Kinh A Di Dà in Appendix A (1): 

Có nhiều tên gọi Phật A Di Đà, tuy nhiên, 

Amitabha là tên thường được dùng nhất 

để gọi Phật Vô Lượng Quang và Vô 

Lượng Thọ. A Di Đà là một vị Phật phi 

lịch sử, trước thời Phật Thích Ca, được tôn 

kính bởi các trường phái Đại Thừa. A Di 


Bồ  Tát—Ajita- 


a) 


b) 


Đà Phật đang chủ trì Tây Phương Tịnh s 


Độ, nơi mà chúng sanh được vãng sanh 
nhờ thành tâm trì niệm hổng danh của 
Ngài, nhứt là vào lúc lâm chung. A Di Đà 
là vị Phật được tôn kính rộng rãi nhất 
trong các vị Phật phi lịch sử. Kỳ thật, trong 
các tông phái Tịnh Độ, Ngài che mờ cả 
Phật Tỳ Lô Giá Na và Đức Phật Lịch Sử 
Thích Ca Mâu Ni. Ngài còn nhiều tên 
khác như Amitabha Buddha—Amitayus 
(sk)—-Amida—Amita (p)—There are 
several names for “A Di Đà Phật” ín 
languages; however, 
Amitabha ¡is the most commonly used 
name for the Buddha of Infinite Light and 
Ininite Life. A transhistorical Buddha 
venerated by most Mahayana schools. He 
presides over the Western Pure Land 
where anyone can be reborn through 
utterly sincere recifaton of His Name, 
particularly at the time of death. Amitabha 
1s the most widely venerated of the non- 
historical or Dhyani-Buddhas. Indeed, ¡in 
the Pure Land sects, he overshadows both 
Vairocana and the historic Buddha 
SakyamuI. 

Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong 
Cương Yếu Triết Học Phật Giáo— 
According to Prof. Junjro Takakusu In 
The Essentials of Buddhist Philosophy: 

Tín ngưỡng Di Đà tiêu biểu bởi Tịnh Độ 
Tông của ngài Pháp Nhiên, Chân tông của 
Thân Loan, và Thời Tông của Nhất Biến 
cho thấy một sắc thái độc đáo của Phật 
giáo. Trong lúc tất cả các tông phái khác 
của Đại Thừa chuyên chú về tự giác, thì 
các tông phái Tịnh Độ lại dạy y chỉ nơi 
Phật lực: Amita-peitism, as represented by 
the Pure Land School of Fa-Ran, the 
Shingon of Shin-Ran, and Shih-Tsung of I- 
Bien shows a unique aspect of Buddhism. 
While all other schools of Mahayana InsIsf 
on self-enliphtenment, these schools teach 
sole reliance on the Buddha”s power. 


several  other 


Đức Phật của những tông phái Phật giáo 
khác là Đức Thích Ca Mâu NI, trong lúc 
Đức Phật của Tịnh Độ tông là A Di Đà 
hay Vô Lượng Quang hay Vô Lượng Thọ: 
The Buddha of all other exoteric schools 1s 
Sakyamumi, while the Buddha of these 
schools 1s Amita or Amitabha, or 
Amiftayus. 

Quốc độ của Đức Phật A Di Đà là Tây 
Phương Cực Lạc: The Land of Bliss of 
Amitabha Buddha ¡s laid in the Western 
Quarter. 

Phán giáo theo quan điểm của Pháp 
Nhiên là chia thành hai thuyết Thánh đạo 
và Tịnh Độ, nguyên lai do Đạo Xước để 
xướng ở Trung Hoa vào khoảng năm 645 
sau Tây Lịch. Học thuyết đầu là “Nan 
Hành Đạo,” trong lúc học thuyết sau là 
“DỊ Hành Đạo” được Long Thọ xác định: 
The criical division of the Buddha”s 
teaching adopted by Fa-Ran was Into the 
two doctrines of the Holy Path and the 
Pure Land, originally proposed by T”ao- 
Ch'o of China in 645 A.D. The former 1s 
the difficult way to traverse while the 
latter 1s the easy way to travel defined by 
NagarJuna. 

Còn một lối phân chia khác do ngài Thế 
Thân để xướng, và Đạo Xước minh giải, 
đó là con đường tự lực và tha lực. Tha lực 
ở đây có nghĩa là năng lực của Đức Phật 
A Di Đà, chớ không phải của bất cứ ai 
khác. Ai đi theo Thánh đạo có thể thành 
Phật quả trong thế gian nầy nếu họ có đầy 
đủ căn cơ, trong lúc có những người chỉ 
khát vọng vãng sanh Tịnh Độ và thành 
Phật tại đó: There ¡is another division 
which was proposed by Vasubandhu and 
elucidated by T”ao-Ch?o, that 1s, the 
ways Of self-power and another”s pOWeF. 
Another”s power here means the power of 
Amitabha Buddha, not any other”s pOWer. 
Those who pursue the Holy Path can attain 
Buddhahood ¡1n this world, If they are 


qualiied, while other just want to seek 
rebirth in the Pure Land and attain the 
Buddhahood there. 

e - See Vô Lượng Thọ. 


(B) Những tên gọi khác nhau của Đức Phật A 
DI Đà -Amiabha Buddha also has 
several other titles: 

l) Vô Lượng Quang Phật Buddha of 
Unlimited Light. 

2) Vô Biên Quang Phật: Buddha of 
Boundless Lipht. 

3) Vô Ngại Quang Phật Buddha of 
Irresistable Lipht. 

4 Vô Đối Quang Phật Buddha of 
Incomparable Light. 

3 Diệm Vương Quang Phật: Buddha of 
'Yama or Flame-King Lipht. 

6) Thanh Tịnh Quang Phật: Buddha of Pure 
Lipht. 

7) Hoan Hỷ Quang Phật: Buddha of Joyous 
Lipht. 

8) Trí Huệ Quang Phật: Buddha of Wisdom 
Lipht. 

9 Bất Đoạn Quang Phật Buddha of 
Unending Lipht. 

10) Nan Tư Quang Phật Buddha of 
Inconceivable Light. 

1l) Vô Xưng Quang Phật Buddha of 


Indescribable Light. 

12) Siêu Nhựt Nguyệt Quang Phật: Buddha of 
Light Surpassing that of Sun and Moon. 

13) Vô Lượng Thọ Phật: Buddha of Boundless 
Age (Life). 

14) Vô Lượng Cam Lộ Vương Như Lai: 
Buddha of Infinite King of Sweet-Dew—— 
Sweef-Dew King 

** For more information, please see 
Amita inSanskriV/Pali-Vietnamese 
Section, and Amitabha in English- 
Vietnamese Section. 

A Di Đà Bà: Amitabha Buddha—See A Di 

Đà. 

A Di Đà Bổn Nguyện: Những lời cầu 


nguyện căn bản của Đức A Di Đà. Những lời 
nguyện căn bản trong tứ thập bát nguyện của 
Ngà The original vows of Amitabha 
Buddha—The basic essential vows 1n h1s forty- 
eipht vows: 

1) Trong cõi Tịnh Độ sẽ không có một điều 
kiện tái sanh vào cõi thấp kém hay ác 
đạo: In the Pure Land, there will be no 
Iinferior modes or evil path of existence. 
Trên cõi Tịnh Độ sẽ không có người nữ, 
người nữ nào được vãng sanh Tịnh độ đều 
biến thành nam giới: In the Pure Land, 
there will be no women, as all women 
who are reborn there will transform at the 
moment of death into men. 

Không có sự khác biệt bể ngoài với những 
chúng sanh Tịnh độ, mọi người đều có 32 
tướng hảo: There will be no differences in 
appearance there, every being 1s to have 
32 marks of perfection. 

Mỗi chúng sanh Tịnh độ đều có một nhận 
thức hoàn hảo về tiền kiếp của mình: 
Every beIng in the Pure Land posseses 
perfect knowledge of all past existences. 
Mọi người đều có Thiên nhãn thông: 
Every being possesses a Divine eye—See 
Thiên Nhãn Thông. 

Mọi người đều có Thiên Nhĩ thông: Every 
being possesses a Divine Ear—See Thiên 
Nhĩ Thông. 

Mọi người đều có Thần túc thông: Every 
being possesses the ability to move about 
by supernatural means—See Thần Túc 
Thông. 

Mọi người đều có Tha Tâm thông để có 
thể đọc thấy ý nghĩ của người khác: Every 
being possesses the ability to know the 
thoughts of others. 

Mọi chúng sanh trong mười phương nghe 
danh hiệu Ngài đều phát bồ đề tâm và 
nguyện vãng sanh Tây phương Tịnh Độ: 
All beings of the worlds in all ten 
directions, upon hearing the name of 
Amitabha, will arouse Bodhicitta and vow 


2) 


3) 


Sôi 


3) 


6) 


7) 


8) 


9) 


to be reborn in the Western Pure Land 
after death. 

Phật A Di Đà cùng Thánh chúng sẽ xuất 
hiện tiếp dẫn vào lúc lâm chung, những ai 
đã phát tâm Bổ để sau khi nghe được 
hồng danh của Ngài (đây là lời nguyện 
quan trọng nhất): Amitabha and all saints 
will appear at the moment of their death to 
all beings who have aroused Bodhicitta 
through hearing his name (this 1s the most 
1mporfant vow). 

Ngài nguyện sẽ làm cho tất cả những ai 
khi nghe đến tên Ngài, hướng ý nghĩ của 
mình về đất Tịnh Độ và tích lũy thiện 
nghiệp để vãng sanh về cõi Tây phương 
Cực Lạc: All beings who through hearing 
his name have direc(ed their minds toward 
rebirth 
accumulated wholesome karmic merIfs 


10 


`=< 


11 


—~ 


1n his Pure Land and have 
wIll be reborn in the Western Paradise. 
Sau khi vãng sanh Tịnh Độ, chúng sanh 
chỉ còn một lần tái sanh duy nhất trước khi 
lên hẳn Niết Bàn, chúng sanh ở đây 
không còn rơi vào cõi thấp nữa: After 
rebirth in the Pure Land, only one further 
rebirth wIll be necessary before entry Into 
Nưvana, no more falling back into lower 
paths. 

A Di Đà Bổn Nguyện và Quang Minh 
Lực: The power of Amitabha Buddha's 
original vow and his power of lipht. 

A Di Đà Đàn Na: Amrtodana (skt)——Cam Lộ 
Vương, vua xứ Ma Kiệt Đà, cha của A Nậu 
Lâu Đà, chú của Phật Thích Ca—A king of 
Magadha, father of Anuruddha and Bhadrika, 
uncle of SakyamunI. 

A Di Đà Phật: Amitabha Buddha—See A Di 
Đà. 

A Di Đà Sưu Tư: Amitayus—See A Di Đà. 
A Diễm Để Ha La: Tên của một loài quỷ bị 
cháy rụi vì lửa nó ăn vào—Name of a demon 
burnt up by the fire 1t eafs. 

A Do: Ayurveda (skt)—Một trong các bộ kinh 


12 


` 


Vệ Đà, nói về khoa học và trường thọ—One 
of the Vedas, the science of life or longevity. 
A Do Đa: Seec Ayuta ¡in SanskriUPali- 
Vietenamese Section. 

A Du Đồ: Ayodhya (sk)—A Du Đà—A Thâu 
Đồ—Kinh đô của xứ Kosala, tổng hành dinh 
của Phật giáo thời cổ, bây giờ là Oudh—The 
capital of Kosala, headquarters of ancient 
Buddhism, the present Oudh. 

A Du Già: Asoka (skt)—See A Dục Vương in 
Vietnamese-English Section and Asoka In 
Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 

A Dục Vương: Vị vua thời cổ Ấn Độ, thái tổ 
của triều đại Maurya. Một quân vương Phật tử, 
đã cải sang đạo Phật từ Ấn Độ giáo sau một 
cuộc trường chinh—Emperor of Ancient India, 
founder of Maurya Dynasty. A great Buddhist 
ruler, who was converted to Buddhism from 
Hinduism after a long period of war and 
Conquest. 

A Dục Vương Sơn: Núi vua A Dục bên 
Tàu —Asoka Mountain in China. 

A Dục Vương Thạch Trụ: Trụ đá do vua A 
Dục của Ấn Độ dựng lên năm 250 trước Tây 
Lịch trong vườn Lâm Tỳ Ni của xứ Nepal, ghi 
dấu nơi Đức Phật đản sanh năm 624 trước Tây 
Lịch —Asoka Marble Pillar, a pillar erected by 
Indian king of Asoka in 250 B.C. in Lumbini 
garden in present-day Nepal, to show that the 
Buddha was born here in 624 B.C. 

A Dục Vương Tháp: Ngôi tháp Vua A Dục 
hay tháp Đại Giác do vua A Dục xây dựng vào 
thế kỷ thứ ba trước Tây Lịch ở Bồ Để Đạo 
Tràng, nơi Đức Phật chứng đạo Vô Thượng Bồ 
Đề cách nay hơn 2.500 năm tại miền bắc Ấn 
Độ, bây giờ là một phần của Nepal. Phía sau 
Tháp Đại Giác, có một tháp nhỏ bằng đá, nằm 
trong khuôn viên của Bồ Đề Đạo Tràng, với 
những hình tượng nổi—The stupa of King 
Asoka or the Maha Bodhi Temple erected by 
king Asoka im the third century B.C. at Buddha 
Gaya the  Buddha affained 
enlightenment over 2,500 years ago In 


where 


northern India, present-day part of Nepal. 

Behind the Maha Bodhi Temple at Buddha- 

Gaya, there 1s a small stupa, made of stone 

with the carved Images of Buddhas. 

A Dục Vương Truyện: Stories of King 

Asoka. 

A Duy La Đề: Abhirati (sk)—A Tỳ La Đề— 

Cõi Tịnh Độ phương Đông của Đức Phật A 

Súc (Vô Nộ hay Diệu Lạc Phật)—The eastern 

Pure Land of Aksobhya. 

A Đa Đa: Atata (sk)—See Át Triết Tra and 

Bát Hàn Địa Ngục. 

A Đà: Agada (sk—See A Già Đà. 

A Đà La: Adara (skt)— Chấp tay chào—To 

salute with folded hands, palms together. 

A Đà Na: Adana (skÐ0. 

I) Chấp Trì: Chấp thủ hay duy tr —Holding 
On fo, mainfaining. 

2) Chấp thủ hay duy trì—Holding together: 

e Nghiệp nhân thiện ác: Maintaining the 
karma, good or evIl. 

e Thân thể của loại hữu tình: Maintaining 
the sentienf organism. 

e - Chủng tử hay hạt của cây cối: Maintaining 

the germ in the seed or plant. 

Tên khác của A Lại Da Thức: A Đà Na 

Thức—Another name for Alaya-vijnana. lt 

1s known as Adanavijnana—See A Lại Da 

Thức. 

A Đề Mục Đa: See A Đề Mục Già. 

A Đề Mục Già: Adhimukti or Atimukti (sk0. 

I1) Tâm giải thoát, được diễn dịch là “Thiện 

Tư Duy —Entre freedom of. mind, 

confidence,  Interpreted “pIous 

thoughtfulness,” øood propensIty. 

A Đề Mục Già là tên của một loại cây có 

hoa đỏ, lá màu xanh đậm, hạt ép ra dầu 

thơm—Atimuktaka, a plan like the 

“dragon-lick,” suggestive of hemp, with 

red flowers and bluish-sreen leaves; Ifs 

seeds produce fragrant oil, sesame. 

A Đề Phật Đà: Adi-buddha (sk)—Đây là vị 





3) 


aS 


2) 


Phật bản sơ của Lạt Ma giáo—The primal 

Buddha of ancient Lamaism. 

I1) Theo cựu phái, ngài là Pháp Thân Phổ 
Hiển -By the he 1s 
assoclaated with P°u-Hsien of 
Vairocana (Dharmakaya-Samantabhadra). 

2) Theo tân phái, ngài là Kim Cương Tát 
Đồa siêu việt, vĩnh hằng, khởi sanh chư 
pháp-By the  later with 
Vajradhara, or vajrasattva, are 
considered as identical, eternal, Infinite, 
uncaused, and causing all things. 

A Để Lý: Atri (skt). 

I1) Kẻ nuốt sống: A devourer. 

2) Một trong những ngôi sao trong nhóm Đại 
Hùng: One of the sfars in Drsa Major. 

3) Một trong những thị giả của Thần Hỏa 


older school 


born 


school 
who 


tong Thai Tạng Giới: One of the 
assistans of Aøni shown ¡in the 
Garbhadhatu. 


4)_ Một vị cổ Tiên: An ancient rsi. 

A Để Sa: Dipankara-Srijnana (skt). 

(D Tiểu sử của A Để Sa—Atisa”s biography: 
Theo Giáo Sư Bapat trong Hai Ngàn Năm 
Trăm Năm Phật Giáo, tên tuổi của luận sư 
Dipankara-Srijnana được xếp hàng đầu 
trong số những người Ấn Độ đã hoạt động 
nhiệt tình để tạo cho Tây Tạng và Ấn Độ 
gần gủi nhau hơn về mặt văn hóa. Tại Tây 
Tạng, danh tiếng ông chỉ đứng sau danh 
tiếng của Đức Phật và ngài Liên Hoa Sinh 
(Padmasambhava). Trong số tất cả các 
học giả Ấn Độ đến Tây Tạng, luận sư A 
Để Sa là một học giả có công lớn lao 
trong việc dịch những tác phẩm vô giá từ 
tiếng Phạn ra tiếng Tây Tạng. Thân phụ 
của ngài là vua Kalyana Sri và thân mẫu 
là Sri Prabhavati. Ông sinh năm 982 tại 
Sahor, miễn đông Ấn Độ. Không xa nơi 
Dipankara chào đời (cung điện Kalyana 
Sr¡) là tu viện Vikrama, nơi mà song thân 
của ngài rất gắn bó. Tu viện nầy rất nổi 
tiếng vào thời đó. Năm 12 tuổi, ngài xuất 


gia. Song thân muốn ngài tu tại tu viện 
Vikramasila, nhưng sau lời khuyên của 
luận sư Jitari, ngài xin phép song thân để 
đi đến Na Lan Đà. Tại đây ngài được thầy 
của trưởng tu viện là Avadhutipada nhận 
làm đệ tử. Thế là cậu bé Dipankara mười 
hai tuổi ở lại với Avadhutipada cho đến 
năm 18 tuổi. Trong thời gian nầy cậu đã 
nghiên cứu kỹ các kinh sách Phật giáo. 
Sau đó ngài trở về Vikramasila và hoàn 
tất việc học hành Phật pháp tại đây, 
nhưng sự khao khát về kiến thức của ngài 
vẫn chưa nguôi, nên ngài đi đến tu viện 
Mati ở Vajrasana và trở thành đệ tử của 
Mahavinayadhara Silaraksita, một nhà 
nghiên cứu sâu về luật tạng. Dipankara 
học về luật tạng trong hai năm. Do đó lúc 
31 tuổi, Dipankara đã trở thành nhà tinh 
hông về Tam Tạng và Mật tông, và trở 
thành một học giả toàn diện. Tại 
Vikramasila, Dipankara đã gặp gỡ các học 
giả nổi tiếng, và có lẽ đã học được nhiều 
điều từ các môn đệ của ngài Hộ Pháp. 
Tuy nhiên, nỗi khao khát chu du của ông 
vẫn chưa thỏa mãn. Từ Bồ Đề Đạo Tràng, 
ngài đi đến vùng duyên hải, có lẽ là đến 
Tamralipti, nay là Tamluk, trong quận 
Midnapur miễn tây Bengal. Ngoài ra, ngài 
còn đi đến Lộc Uyển (Sarnath), Xá Vệ 
(Sravasti), Câu Thi Na (Kusinara) cùng 
các thánh địa khác trước khi dong buồm đi 
Sumatra. Lúc Dipankara du hành sang 
Sumatra là thời vua Vijayapala đang cai 
trị xứ Ma Kiệt Đà và Mahmud Ghaznavi 
đang xâm chiếm Ấn Độ (có lẽ vào năm 
1023). Dipankara đi suốt 14 tháng, trong 
thời gian nầy, có thể ngài đã ghé thăm cả 
Miến Điện và Mã Lai. Ngày nay, không 
còn một dấu tích Phật giáo nào tại 
Sumatra ngoại trừ những đống gạch đổ nát 
của một vài tu viện cổ. Nhưng khi 
Dipankara đến đây thì nơi nầy đã nổi 
tiếng về kiến thức Phật giáo. Các tu sĩ 
Phật giáo nước ngoài trên đường đến Ấn 


Độ thường lưu lại Sumatra một thời gian 
để trau dồi tiếng Phạn. Người ta được biết 
điều nầy qua các bản tường thuật mà các 
nhà hành hương Trung Hoa từ bốn thế kỷ 
trước còn để lại. Năm 44 tuổi ngài rời 
khỏi Sumatra và quay trở về Vikramasila. 
Do có kiên thức và năng lực xuất chúng, 
ngài đã trở thành người đứng đầu nhóm 51 
học giả và lãnh đạo 108 đền chùa tại đại 
tu viện Vikramasila—According to Prof. 
Bapat In the Twenty-Eive Hundred Years 
of Buddhism, Acarya Dipankara- 
Srljnana`s name stands foremost among 
the Indians who had worked selflessly to 
brng Tibet and India closer together 
culturally. In Tibet, his fame 1s only next 
(O that of the Buddha and 
Padmasambhava. Undoubtedly, of all the 
Indian scholars who went to Tibet from 
India, Acarya Dipankara-Srijnana was one 
of the greates. He made available 
priceless Sanskrit works 1n Tibetan. 
Acarya Dipankara-Srljnana's father was 
king Kalyana Sri and his mother SrI 
Prabhavati He was born In 982 A.D. in 
eastern India. Not far from the Kalyana 
Sri palace where Dipankara was born, was 
the Vikrama-vihara, which was also caled 
Vikramasla Vihara. The parents of 
Dipankara were Intimately connected with 
the Vikramasila Vihara which was widely 
known throughout the Buddhist world in 
those days. He left home at the age of 
twelve. His parents wanted him to stay at 
Vikramasila-Vihara, but after the advice 
from Acarya Jiftarl, he wanted to øo ftO 
Nalanda. He reported himself to 
Bodhibhadra, head of at Nalanda-vihara. 
Later, Avadhutipada, the Guru 

(Bodhibhadra”s master), accepted him as 

a disciple. Dipankara stayed with him until 
he was eiphteen. In this period, he made a 
thorough study of the scriptures. Later, he 
retrned to Vikramasila Vihara tO 


qI) 


complete his study, but his thirst for 
knowledge was not quenched, so he went 
to the Mati Vihara In Vajrasana and 
became the disciple of Mahavinayadhara 
Silaraksta, the great Vinaya-pitaka 
scholar. He studied Vinaya-pitaka with 
him for two years. Thus, by the time he 
reached the age of 31, Dipankara Srijnana 
had already become a master of the three 
Pitakas and the Tantras, and an all-round 
At Vikramasila, Dipankara had 
met and learned a lot from the discIples of 
Acarya Dharmapala. However, his wander 
lust was not satisfied. From Bodh-Gaya he 


scholar. 


went to the sea coast perhaps to 
Tamralipti, the present Tamluk ¡in the 
Midnapur district of West Bengal. 


Besides, Dipankara must have visited 
Sarnath (Rsipatan), Sravasti, Kusinara and 
other holy places before he set sail for 
Sumatra. Dipankara travelled to Sumatra 
while Vijayapala was the king of 
Magadha and Mahmud Ghaznavi invaded 
India (1023). Dipankara 
fourteen months and during this period he 
might have visited Burma and Malaysia 
also. No vestige of the Buddhist religion 1s 
left in Sumatra now except for the ruins of 
some old viharas, but when Dipankara 
went there, It was famous for Buddhist 
learning. It was usual for foreign monks on 
their way to India to stay in Sumatra for 
Ssome (fime to acquire proficiency 1n 
Sanskri. This 1s known from the account 
left by Chinese pilgrims four centuries 
earlier. At the age of forty-four, Dipankara 
Srjnana lef( Sumatra and returned to 
Vikramasila. By 
extraordinary learnng and abilty, he 
became the chief among the 5l scholars 
and the leader of 108 temples In the 
Vikramasila Vihara. 

Cuộc sống và công việc của tôn giả A Để 
Sa tại Tây Tạng —The life and work of 


travelled for 


Virtue of his 


Atisa in Tibet: Cuộc sống và công việc 
của ngài A Để Sa tại Tây Tạng rất quan 
trọng cho sự phát triển Phật giáo tại nước 
nầy. Từ khi ông đến Tây Tạng thì Phật 
giáo nước nây đã phát triển thành nhiều 
trường phái bản địa khác nhau. trong số 
nầy hình thức Phật giáo hỗn tạp và chưa 
cải cách ban đầu được gọi là Rnin-ma-pa 
hay là trường phái Cũ với bốn tiểu phái 
chính. Các tín đồ của trường phái nầy thờ 
cúng Padmasambhava, xem đây là người 
sáng lập và là đạo sư của họ, họ tin tưởng 
vào sự ứng nghiệm của thần linh ma quỷ, 
họ thường được nhận biết qua chiếc mũ 
màu đỏ. Các giáo lý cải cách của A Để 
Sa, dựa trên truyền thống Du Già do Di 
Lặc và Vô trước sáng lập, dẫn đến sự hình 
thành của trường phái Bkah-gdams-pa bởi 
người đệ tử người Tây Tạng của ông là 
Hbrom-ston. Trường phái nầy có quan 
điểm tổng hợp của cả Tiểu Thừa lẫn Đại 
Thừa, buộc các tu sĩ phải sống độc thân và 
không khuyến chuyện phù phép. Chính 
trên cơ sở của giáo lý nầy mà nhà cải 
cách vĩ đại của Tây Tạng là Tông Khách 
Ba vào thế kỷ thứ 14, đã lập nên trường 
phái Dge-lugs-pa, qua sự gạn lọc những 
nghi thức cầu kỳ của Bkah-gdams-pa và 
đang chiếm ưu thế trong Phật giáo Tây 
Tạng ngày nay cả về thế tục lẫn tâm linh, 
qua sự kế vị của các vị Đạt Lai Lạt Ma 
(Dalai Lamas): The life and work of Atisa 
1n Tibet are very important for the 
development of Tibetan Buddhism. From 
the time he came to Tibet, Tibetan 
Buddhism developed ¡no  diferent 
indigenous schools. In relation to these, 
the earlier heterogenous and unreformed 
type of Buddhism came to be called 

Rnin-ma-pa or the old school with four 

main sub-sects. The followers of this schol 
worship Padmasambhava as their founder 
and Guru, believe in the fulfilment of both 
the divine and the demoniacal, and are 


generally recognized as such by therr red 
caps. Atisa”s reformed teachings, based 
upon the Yogacara traditions founded by 
Mattreya and Asanga, led to the 
establshment of the Bkah-gdams-pa 
school by his Tibetan disciple, Hbrom- 
son. lí took a synthetic view of the 
teachngs of both Hinayana 
Mahayana, enforced celibacy upon the 
monks and discouraged magic practices. Ït 
was on the authoritative basis of this 
doctrine that the great Tibetan reformer, 
Tson-kha-pa, founded ¡in the 14” century 
A.D. the Dge-lugs-pa sect, which purified 
the Bkah-gdams-pa 
elaborate ritualism and today dominates 
Tibetan Buddhism both temporarily and 
spiritually, throuph the religlous 
succession of the Dalai Lamas, of whom 
the fourteenth is now the head of this 
theocracy. 

A Địa Mục Đắc Ca: Atimuktata (sk)— 

Acacla flowers. 

A Điện Để Ca: Atyamika (sk)—Tất Cánh— 

Không có cứu cánh để thành Phật—Endless— 

At the end there 1s no mind for atfaining 

Buddhahood. 

A Gà: 

1) Nước: Arhya or Argha (skt)—Water. 

2) Nghi thức dâng nước thơm trong các buổi 
lễ: Ceremonial water, e.g. offerings of 
scented  water, confaining 
fragrant flowers In ceremonIes. 

A Già Đà: Agada (sk)—A Yết Đà—Một thứ 

thuốc phòng ngừa và trị mọi thứ bệnh, mọi thứ 

độc—-Free from disease, an antidote, a 

medicine that entirely rids of disease, elixIr of 

life, universal remedy (phổ khử). 

A Già Đàm: Aghana (sk)—Không rắn, 

không đặc—Not solid, not dense. 

A Già La Già: Angaraka (sk)——Hỏa tinh— 

The planet Mars; a star of I1ll omen; a 

representation in the Garbhadhatu. 


and 


of much of  Its 


OF  Waf€T 


A Già Lâu: Aguru or Agaru (skÐ. 

1) Một loại trầm hương: Fragrant aloe-wood; 
the incense that sinks 1n water. 

2) Tên của một ngọn núi: Name of a 
mountain. 

A Già Lợi Da: Acarya (sk)—A Xà Lê— 


Giáo Thọ—Spmitual  teacher—Master— 
Preceptor. 
+ 


For more Information, please see Acarya 
in SanskrIVPali-Vietnamese Section and 
Ngũ Chúng A Xà Lê ¡in Vietnamese- 
English Section. 

A Già Ma: Agama (skt)—See A Hàm Kinh. 
A Già Phôi: Cái bình hay cái bát —The vase 
or bowl. 

A Ha Ha: Ahaha (sk)—Âm thanh của tiếng 
cười —Sound of laughter. 

A Hàm: Agama (sk)—A Cấp Ma—A Hàm 
Mộ. 

(A) Tên gọi chung của Kinh Tiểu Thừa—A 
collection of doctrines, general name for 
the Hinayana scriptures. 

Nghĩa của A Hàm— The meanings of 
Agama: 


(B 


` 


1) Pháp Quy: Muôn pháp đều quy về nơi đây 
mà không sót—The home or collecting- 
place of the Law or Truth. 

2) Vô Tỷ Pháp: Diệu pháp không gì sánh 
bằng—Peerless Law. 

3) Thú Vô: Ý chỉ được nói ra cuối cùng 


không theo về đâu cả—Ultimate or 
absolute truth. 
A Hàm Bộ: See Hinayana ¡in Sanskri/Pali- 
Vietnamese Section. 
A Hàm Kinh: Gồm bốn bộ—Agama (skt) 
sufras. There are four Agama sutras: 
l) Trường A Hàm: Dirghagama (skt—Tập 
hợp những kinh văn dài, 22 quyểnLong 
Treatises on cosmogony, 22 books. 
Trung A Hàm: Madhya-agama (skt—Tập 
hợp các kinh văn không dài không ngắn, 
60 quyển—Middle 


2) 


treafises on 


metaphysics, 60 books. 

Tạp A Hàm: Samyuktagama (sk)—Hổn 
hợp của 3 loại A Hàm kia, 50 quyển— 
treatses on abstract 
contemplation, 50 books. 

Tăng Nhứt ÀA Hàm: Ekottaragama (skÐ—— 
Sưu tập số của Pháp Môn, 5l quyển— 
subJects  treated 


3) 
Miscellaneous 
4) 
Numerical  treatises 
numerically, 5I books. 
** For more Information, please see Tứ A 
Hàm ¡in Vietnamese-English Section, and 
Agama SanskriVPali-Vietnamese 
Section. 
A Hàm Thời: Một trong năm thời thuyết 
pháp của Đức Phật. Thời Đức Thế Tôn nói về 
kinh A Hàm (Lộc Uyển Thời) trong khoảng 12 
năm tại vườn Lâm Tỳ Ni—One of the five 
periods, the period when the Buddha taught 
Hinayana doctrine ¡in the Lumbini garden 
during the first twelve years of his minIstry. 
A Hô: Ahu (skt—Tán thán từ —Aho! An 
1nterJection. 
A Hô Địa Ngục: The hell of groaninge—See 
Địa Ngục (4). 
A Hồng: Ahum (skt)—Hai âm “A” và “Hum” 
là căn bản của hết thảy mọi âm thanh và chữ 
viết (muôn đức như cát sông Hằng đều bao 
quát trong hai âm nây). “A” là sự bắt đầu phát 
ra âm thanh, “Hum” là sự chấm hết của hơi 
thở hít vào. Chữ “A” là Đức Tỳ Lô Giá Na, 
“Hum” là Đức Kim Cang Tát Đỏa, chữ “A” là 
Bồ Để Tâm, “Hum” là Niết Bàn, “A” là tuyệt 
đối hay chân đế, “Hum” là hiện tượng hay thế 
tục—The supposed foundation of all sounds 
and writing, “A” being the open and “hum” the 
closed sound. “A” ¡is the seed of Vairocana, 
“hum” that of Vajrasattva, “A” being the 
bodhicita and “hum” the nirvana, and both 
have other indications. “A” represents the 
absolute, “hum” the particular, or 
phenomenal. 
A Kiệt Đa: Agastya (skt). 
l1) Vòm Sao Canopus: The star Canopus 


1n 


2) Tiếng Sét: Lightning. 

A Kiệt Đa Tiên: Agastya-rsi (skÙ—Theo 

Kinh Niết Bàn, A Kiệt Đa là một vị Tiên có 

sức thần thông dừng nước sông Hằng trong 12 

năm, bằng cách cho dòng nước ấy chẩy vào 

một trong hai lổ tai của ông——According to the 

Nữvana sutra, agastya was one of the genii, 

who stopped the flow of the Ganges for twelve 

years by allowing If run Into one of his ears. 

A Kỳ Đa: $Scc Ajia ¡in SanskriU/Pali- 

Vietnamese Section. 

A Kỳ Nễ: Agni (sk)—A Kỳ Ni. 

1) Lửa: Eire. 

2) Thần Lửa: Vị Thần tối cao trong các vị 
thần trong thân thoại Ấn Độ ——The fire- 
deva. 

A Kỳ Ni: Agni (sk)—See Ác Ký Ni, and A 

Kỳ Nễ. 

A La Ca: Arka (skt—A Ca 

trắng—White flower. 

A La Già: Raga (skÐ. 

e Tham muốn: Desire. 

e - Cảm thọ: Feeling. 

e - Xan tham: Greed. 

e  Giậndữ: Anger. 

A La Ha: Arahant (p)—Arhat (skt)——Ứng 

Cúng, một trong những danh hiệu của Đức 

Phật—One of the tiles of Buddha, the arhan 

who has overcome mortality—See A La Hán. 

A La Hán: Arhat (skt)——Arahat (p)——Arahant 

(p)—The perfect one—The worthy one—The 

perfect understanding one—A saintly man. 

() Nghĩa của A La Hán — The meanings of 
Arhat: 

1) Một trong những quả vị trên bước đường 
tu tập—One of the fruitlons of the path of 
culivaion—See A La Hán Quả 
Vietnamese-English Section. 


A Già —Hoa 





1n 


2) Vô Học (Bất Học): No longer learning. 
3) Theo Thượng Bộ, A La Hán là một bậc 


hoàn thiện hoàn mỹ; nhưng theo Đại 
Chúng Bộ, A La Hán chưa phải là bậc 


TU) 


qI) 


Ù 


2) 


hoàn mỹ, họ vẫn còn bị những nghi hoặc 
quấy nhiễu và vẫn còn rất nhiều điều 
chưa được liễu giải. Chính vì thế mà Phật 
Giáo Đại Thừa khuyên Phật tử không nên 
để cao lý tưởng A La Hán. Thay vì vậy, 
nên noi gương những bậc đã hiến trọn đời 
mình, đã hy sinh tự ngã và không ngừng 
cố gắng nhằm đạt đến mục đích cứu độ 
chúng sanh cũng như cảnh giới của chư 
Phật —According to the Sthaviras, Arhats 
are perfect beings; but according to the 
Mahasanghikas, Arhats are not perfect, 
they are still troubled by doubts and are 
Ignorant of many things. Thus, Mahayana 
Buddhism advises Buddhisfs not to hold up 
Arhats as Ideals. Rather those should be 
emulated as Ideals who during aeons of 
self-sacrifice and continuous sfrugsle to 
save senflen( beings 
Buddhahood. 

A-la-hán còn có ba nghĩa—Arhat still has 
three meaninss: 

Ứng Cúng: Người xứng đáng được cúng 
dường—Worthy of offerings—Worthy of 
WOrShIp, Or respect. 

Bố Ma: Sát Tặc—Phá si—Người đã tiêu 
diệt hết ma chướng não phiểền—Killer of 
the demons of Ignorance—Slayer of the 
enemy. 


and to attamn 





Vô sanh: Không còn tái sanh vì đã diệt 
hết nghiệp luân hồi sanh tử—Without 
birth—Not to be reborn, having destroyed 
the karma of reincarnation. 

Những lời Phật dạy về A La Hán trong 
kinh Pháp Cú —The Buddha's teachings 
on Arhat in the Dharmapada Sutra: 

Người đã giải thoát hết thảy, đã dứt hết 
thảy buộc ràng, là người đi đường đã đến 
đích—There is no more suffering for him 
who has completed the Journey; he who 1s 


sorowles and wholly free from 
everything; who has destroyed all fetters 
(Dharmapada 90). 


Kẻ dũng mãnh chánh niệm, tâm không ưa 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


thích tại gia, ví như con ngỗng khi ra khỏi 
ao, chúng bỏ lại cái nhà ao hỗ của chúng 
không chút nhớ tiếc—The mindful exert 
themselves, they do not enJoy in an abode; 
lke swans who have left their pools 
without any regret (Dharmapada 91). 
Những vị A-la-hán không chất chứa tài 
sản, biết rõ mục đích sự ăn uống, tự tại đi 
trong cảnh giới “không, vô tướng, giải 
thoát” như chim bay giữa hư không— 
Arhats for whom there 1s no accumulation, 
who reflect well over their food, who have 
perceived void, sipgnless and deliverance, 
and therr path 1s like that of birds In the alr 
which cannot be traced (Dharmapada 92). 
Những vị A-la-hán, dứt sạch các hoặc lậu, 
không tham đắm uống ăn, tự tại đi trong 
cảnh giới “không, vô tướng, giải thoát” 
như chim bay giữa hư không—Arhats 
whose afflictions are destroyed, who are 
not attached to food, who have perceived 
void, sipgnless and deliverance, and their 
path 1s like that of birds In the air which 
cannot be traced (Dharmapada 93). 

Những vị A-la-hán đã tịch tịnh được các 
căn, như tên ky mã đã điều luyện được 
ngựa lành, nên không còn phiền não ngã 
mạn và được các hàng nhơn thiên kính 
mộ—The gods even pay homage to 
Arhats whose senses are subdued, like 
s(eeds well-trained by a charioteer, those 
whose pride and afflictions are destroyed 
(Dharmapada 94). 

Những vị A-la-hán đã bỏ hết lòng sân 
hận, tâm như cõi đất bằng, lại chí thành 
kiên cố như nhân đà yết la, như ao báu 
không bùn, nên chẳng còn bị luân hồi 
xoay chuyển—Like the earth, Arhats who 
are balanced and well-disciplined, resent 
not. He is like a pool without mud; no 
new biths are 
(Dharmapada 95). 
Những vị A-la-hán ý nghiệp thường vắng 
lặng, ngữ nghiệp hành nghiệp thường 


in store for him 


vắng lặng, lại có chánh trí giải thoát, nên 
được an ổn luôn—Those Arhats whose 
mind 1s calm, whose speech and deed are 
calm. They have also obtained right 
knowing, they have thus become quIet 
men (Dharmapada 96). 

Những vị A-la-hán chẳng còn phải tin ai, 
đã thấu hiểu đạo vô vi, dứt trừ vĩnh viễn 
nguyên nhân, cùng quả báo ràng buộc, 
lòng tham dục cũng xa ha. Chính đó là 
bậc Vô thượng sĩ—The man who 1s not 
credulous, but knows the uncreated, who 
has cut off all links and retributions, and 


8) 


renounces all desires. He Is ¡indeed a 
supreme man (Dharmapada 97). 
Dù ở xóm làng, dù ở rừng núi, dù ở đất 
bằng, dù ở gò trủng, dù ở biển cả hay đất 
khô, dù ở bất cứ chốn nào mà có vị A-la- 
hán, thì ở đó đây dẫy cảnh tượng yên 
vui—ln a village or 1n a forest, in a valley 
or on the hills, on the sea or on the dry 
land, wherever Arhats dwell, that place 1s 
delightful (Dharmapada 98). 
Lâm dã là cảnh rất vui đối với vị A-la- 
hán, nhưng người đời chẳng ưa thích, trái 
lại dục lạc là cảnh ưa thích đối với người 
đời, vị A-la-hán lại lánh xa—For Arhats, 
delighfful are the forests, where common 
people fínd no deliht There the 
passionless will rejolce, for they seek no 
desires nOor pleasures 
(Dharmapada 99). 
A La Hán Ha: Arhat (skt—See A La Ha and 
A La Hán. 
A La Hán Hướng: Một trong bốn hướng. 
Bậc Thánh của Bất Hoàn tiến lên cắt đứt mọi 
tàn dư phiền não mà hướng đến quả A La 
Hán —The direction leading to arhatship, by 
cutting off all illusion in the realms of form and 
beyond form. 
** For more Information, please see Tứ Thánh 
Quả. 
A La Hán Quả: 


9) 


10 


`=< 


sensual 


Ariyaphalam (p)— 


Arahattvaphala (skÙ Người đã đạt được 
Thánh quả vị thứ tư, không còn tái sanh. Sau 
khi chết người ấy vào Niết bàn. Đây là quả vị 
cao nhất cho các hàng Thanh văn. A La Hán 
là một vị Thánh đã giải thoát khỏi luân hồi 
sanh tử, bằng cách sống đời tịnh hạnh đúng 
theo lời Phật dạy. Đây là mục tiêu tối thượng 
của trường phái Theravada, đối lại với quả vị 
Bổ Tát trong trường phái Đại thừa— 
Arahanthood—The fruiion of arahantship— 
The fruit of Arhat discipline—Who attains the 
fourth stage of Sainthood, and 1s no more 
reborn anywhere. After his death he attains 
Parnirvana. The highest rank attained by 
Sravakas. An Arhat 1s a Buddhist saint who has 
attained liberation from the cycle of Birth and 
Death, generally through living a monastic life 
in accordance with the Buddha”s teachings. 
Ths 1s the supreme goal of Theravada 
practice, as contrasted with Bodhisattvahood in 
Mahayana practice. 

A La La: Arada-kalama (skt——Alara-kalama 
(p)—A La La là tên vị đạo sĩ mà thái tử Sĩ Đạt 
Đa đã đến hỏi đạo giải thoát ngay sau khi 
Ngài rời hoàng cung xuất gia để trở thành nhà 
tu khổ hạnh. Người ta nói đạo sĩ A La La là 
một triết gia theo phái Số Luận và sống gần 
thành Tỳ Xá Ly, nay là thành phố Besarh 
trong quận Muzzaffapur, tiểu bang Bihar, vùng 
đông bắc Ấn Độ —The name of the hermit to 
whom Prince Siddhartha visited and asked 
about the enlightenment immediately after he 
left his royal palace and became an ascetic. 
Arada-kalama 1s said to have been a Samkhya 
philosopher and to have lived near the Vesali 
city, modern Besarh In the Muzzaffapur district 
of Bihar state in the northeast India. 

A Lại Da: Alaya-vijnana (skt—See A Lại 
Da Thức. 

A Lại Da Ngoại Đạo: Một trong 30 loại 
ngoại đạo, xem A Lại Da là một chất liệu 
trường tổn, sáng tạo và chứa đựng tất cả. Khi 
được xem như là hiện tượng, thì A Lại Da bao 





trùm khắp vũ trụ The alaya heresy, one of 
the thirty heretical sects which considered the 
alaya 1s a sort of eternal substance or matfer, 
creatves and containng all forms; when 
considered “unrolled,” or phenomenal, 1t fills 
the universe. Ï(t seems to be of the nature of 
materialism as opposed to the 
conception of the Alaya-vIJnana. 

A Lại Da Thức: Alaya-vijnana (skÙ——A Lợi 
Da—A Lê Da—A Lạt Da. 

(@) Theo Ketth trong Trung Anh Phật Học Từ 
Điển của Giáo Sư Soothill, A Lại Da Thức 
được diễn dịch như sau—According to 
Keith ¡in The Dictionary of Chinese- 
English Buddhist terms composed by 
Professor Soothil, Alaya-vijnana 
1nterpreted as: 

A Đàn Na Thức: Adana-vijnana—See 
Chấp Trì Thức. 

Bản Thức: Gốc rễ của chư pháp —Original 
mind, because It 1s the root of all thinøs. 
Chấp Trì Thức: Nó giữ lấy tất cả các nhân 
thiện ác và giữ cho thân thể của hữu tình 
chúng luôn luân lưu trong luân hồi sanh 
tử—It holds together, or ¡is the seed of 
another rebirth, or phenomena, the causal 
nexus. 

DỊ Thục Thức: Gọi là DỊ Thục Thức vì nó 
chứa đựng và làm chín mùi những thiện ác 
nghiệp, từ đó có thể dẫn đến luân hồi 
sanh tử—ÏIt contains good and bad karma 
which in turns produces the rounds of 
mortalIty. 

Đệ Bát Thức: Thức cuối cùng trong tám 
thức—It 1s the last of the eight vijnanas. 
Đệ Nhất Thức: Đệ nhất thức từ gốc trở về 
ngọn (tầm quan trọng đệ nhất của A Lại 
Da Thức)—The prime or supreme mind or 
CONnSCIOUSn€SS. 


1dealistic 


1S 
1) 
2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) Hiện Thức: Chư pháp đều hiển hiện trên 
bản thức —Manifested mind, because all 
things are revealed In or by 1t. 

8) Hữu Tình Căn Bản Chi Tâm Thức: Tâm 


9) 


10 


`=< 


11) 
a) 


b) 


thức căn bản của loài hữu tình —The 
fundamental of 
conscIous beinøss, which lay hold of all the 
experiences of the individual life. 

Chúng Tử Thức: Chúng tử thứ cơ bản vì từ 
đó mà phát sanh ra mọi pháp, mọi vật; 
giống như từ hạt giống nầy mà sanh ra cây 
cối hoa quả—Seeds mind, because from it 
spring all individualities, or particulars. 

Sở Tri Y Thức: Gọi là Sở Tri Y thức vì nó 
là cơ sở cho mọi pháp thiện ác dựa vào— 
Alaya-vijnana the of all 
knowledge. 

Tàng thức—Store Consciousness: 

Tiềm thức hay tạng thức, thức thứ tám hay 
Nghiệp thức. Tất cả nghiệp được thành 
lập trong hiện đời và quá khứ đều được 
tàng trữ trong A Lại Da thức—A Lại Da 
thức hành xử như nơi tổn chứa tất cả 
những dữ kiện được Mạt Na thức thâu 
thập. Khi một sinh vật chết thì bẩy thức 
kia sẽ chết theo, nhưng A-Lại-Da thức vẫn 
tiếp tục. Nó là quyết định tối hậu cho cho 
sự đầu thai trong đạo—Alaya 
consciousness—Eiphth consclousness— 
The 
respiratory—The all-conserving mind— 
All karma created in the present and 
previous lifetime ¡1s stored In the Alaya 
Consciousness—This 1s like a storage 
space receiving all information collected 
in the Mana consciousness When a 
being dies, the first 
conscIousnesses die with it, but the Alaya- 
Consciousness carries on. Ít 1s the supreme 
ruler of one existence which ulimately 
determines where one will gain rebirth In 
the six realms of exIstence. 

Tàng thức tch lũy —The 

storehouse-consciousnes is a  place 


mind-consciousness 


1S basis 


lục 


storehouse  consciousness—Karma 


senfient seven 


là nơi 
where s(Ores: 

Tất cả những ấn tượng: All impressions. 
Tất cả những hạt giống ký ức: AII 
memory-seeds. 


12) 


13) 


14) 


15) 


16) 


qI) 


Tất cả những hạt giống nghiệp: All karmic 
seeds. 

Tâm Thức: Tâm là tên khác của a Lại Da 
Thức vì cả hai đều tích tụ các hạt giống 
của chư pháp và làm cho chúng khởi 
lên—Mind is another name for Alaya- 
vijnana, as they both sfore and gIve rise to 
all seeds of phenomena and knowledge. 
Trạch Thức: Là nhà ở của các hạt giống— 
Abode of consciousness. 

Vô Cấu Thức: Cực thanh tịnh thức ở bậc 
“Như Lai Địa,” nơi nương tựa của các 
pháp vô lậu —Ủnsullied consciousness 
when considered ¡n the absolute, I.e. the 
Tathagata. 

Vô Một Thức: Tất cả các chủng tử không 
bị mất mát (không mất, không tan)— 
Inexhaustible mind, because none of i(s 
seeds, or producs 1s  lost (non- 
disappearing, perhaps non-melting). 

Như Lai Tạng: Tathagata-garbha (skt— 
See Như Lai Tạng. 

Theo Giáo Sư Junjro Takakusu trong 
Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, khi vạn 
vật phản chiếu trong tâm trí ta, thì thế lực 
phân biệt hay tưởng tượng của tâm ta sẽ 
sẵn sàng hoạt động ngay. Đây gọi là 
“thức” (vijnana). Chính vì thức kết hợp với 
tất cả yếu tố phần chiếu, tàng chứa chúng, 
nên được gọi là A Lại Da Thức hay “thức 
tạng.” Tạng thức chính nó là sự hiện hữu 
của tập hợp nhân quả và những tâm sở 
thanh tịnh hoặc nhiễm ô, được tập hợp hay 
lẫn lộn với chúng theo tương quan nhân 
quả. Khi tạng thức bắt đầu hoạt động và 
bước xuống thế giới thường nhật nầy, thì 
chúng ta có hiện hữu đa dạng vốn chỉ là 
thế giới tưởng tượng. Tạng thức, vốn là 
chủng tử thức, là trung tâm ý thức; và thế 
giới do thức biểu hiện là môi trường của 
nó. Chỉ có ở nơi sự giác ngộ viên mãn của 
Phật, thức thanh tịnh mới bừng chiếu lên. 
Tịnh thức nầy có thể tẩy sạch phần ô 
nhiễm của tạng thức và còn khai triển thế 


lực trí tuệ của nó. Thế giới của tưởng 
tượng và thế giới hỗ tương liên hệ được 
đưa đến chân lý chân thật, tức Viên Thành 
Thật tánh (parinispanna). Sau khi đạt đến 
đó, chủng tử tạng, tức là thức, sẽ biến mất 
và cuối cùng đưa đến trạng thái nơi mà 
chủ thể và đối tượng không còn phân biệt. 
Đấy là vô phân biệt trí (avikalpa-vijnana). 
Trạng thái tối hậu là Vô Trụ Niết Bàn 
(apratisthita-nirvana) nghĩa là sự thành tựu 
tự do hoàn toàn, không còn bị ràng buộc ở 
nơi nào nữa—According to Prof. Junjiro 
Takakusu In The Essentials of Buddhist 
Philosophy, when all things are reflected 
on our mínd, our đdiscriminating or 
1maginating power 1s already at work. This 
called our consciousness (vijnana). Since 
the  consclousness co-ordinatng all 
reflected elements stores them, ¡t ¡is called 
the store-consciousness or Ideation-sfore. 
The Ideation-sfore 1fself 1s an existence of 
causal combination, and n 1t the pure and 
tainted elements are causally combined or 
interminpled. When the 
begins to move and descend to the 
everyday  world, 
manfold existence 


1deafion-store 


then we have the 
that 1s only an 
1magined world. The Ideation-store, which 
1s the seed-consciousness, 1s the conscious 
center and the world manifested by 
1deation 1s I1ts environment. Ít 1s only from 
the Buddha's Perfect Enliphtenment that 
pure Ideaton flashed out. This pure 
1deation can purify the tainted portion of 
the ideation-store and further develop Its 
power of understanding. The world of 
Imagination and the 
interdependence will be brought to the 
real truth (pariispanna). This having 
been attained, the seed-store, as 
consciousness, will disappear altogether 
and ultimately will reach the state where 
there 1s no distinction between subject and 
obJect. The knowledge so gained has no 


world of 


discriminaton (Avikalpa-vijinana). This 
ulimate state 1s the NÑirvana of No Abode 
(apratisthita-nirvana), that 1s to say, the 
affainment of perfect freedom, not being 
bound to one place. 

(II Theo Bồ Tát Mã Minh trong Đại Thừa 
Khởi Tín Luận và Nhiếp Luận Tông, A 
Lại Da thức là nơi hòa hợp chân vọng. Khi 
nó trở nên thanh tịnh và không còn ô 


nhiễm, nó chính là “Chân Như ”— 
According to Asvaghosa Bodhisattva in 
thề Awakenng of Fath and the 


Samparigraha, the Alaya or store 1d the 
consciousness In which the true and the 
false unite. When Alaya Conscilousness 
becomes pure and taintless, 1t 1s Tathata 
(Thusness). 
A Lại Da Thức Tam Chúng Cảnh: The 
three categories of the AlayavIJnana. 


I) Chủng tử: Sinh ra hạt giống của tất cả 
hiện hành pháp hữu lậu và vô lậu —The 
secd, or cause, of all phenomena—See 
Chúng Tử. 

2) Ngũ Căn: The five organs of sensatlon— 
See Ngũ Căn. 

3) Khí Giới: Quả báo của tất cả chúng sanh 


(núi, sông, cây, cỏ, khí cụ, ăn uống, vân 
vân)—The material environmenton which 
they depend. 
A Lê Da: Arya (skÙ—A Li Da—A Li Dã—A 
Lược—A Di —Thánh giả, Thánh nhân hay tôn 
giả (người đã ra khỏi cảnh khổ)—Loyal, 
honourable, noble——A man who has thought on 
the four chief principles of Buddhism and lives 
according to them. 
a) Thánh: Sage——Sacred—Saintly. 
b) Tôn: Honourable. 
A Lê Da Đà Sa: Aryadasa (skt)——Một vị sư 
của trường phái Đại Chúng Bộ—A monk of 
the Mahasanghikah. 
A Lê Da Phạt Ma: Aryavarman (skt)—Một 
vị sư nổi tiếng của phái Đại Chúng Bộ, tác giả 
của bộ A Tỳ Đạt Ma Luận Giải hay Vi Diệu 





Pháp Luận Giả——A famous monk of the 
Sarvastivadin school, author of a work on the 
Vaibhasika philosophy. 

A Lê Da Tư Na: Aryasena (skt—Một vị sư 
nổi tiếng của trường phái Đại Chúng Bộ—A 
famous monk of the Mahasanghikah. 

A Lê Nghỉ: Alingi (skÐ. 


I)_ Ômấp: To embrace. 
2) Cái trống nhỏ: A small drum. 
3) Một loại thiển Mật giáo: A kind of 


esofteric medifation. 

A Lê Thụ: Arjaka (skt)——Một loại cây có hoa 

thơm——A tree with white scented flowers, said 

to fall in seven parts, like an epidendrum. 

A Lợi Da: Alaya (skt—See A Lại Da Thức. 

A Lợi Da Đa La: Arya-tara 

Aryavalokitesvara (skÐÙ—Một trong những 

danh hiệu của Đức Quán Âm—One of the 

tiles of Kuan-Yin. 

A Lợi Ni: Alni or Arni (skt)—Theo Eitel trong 

Trung Anh Phật Học Từ Điển, Ami là một 

phần của vương quốc cổ Tukhara, tọa lạc nơi 

nguồn của dòng Oxus—According to Eitel in 

The Dictionary of Chinese-English Buddhist 

Terms, Arni was a kingdom which formed part 

of ancient Tukhara, situated near to the source 

of the Oxus. 

A Lợi Sa: Arca (skt)—Có liên hệ đến Tiên 

nhân hay Thánh nhân; đặc biệt chân ngôn 

thành tựu của các bậc cổ tiên được ghi lại 
bằng kệ—Connected with the rsi, or holy men; 
especially their religious ufterences 1n verse. 

A Lợi Sa Kệ: 

1) Chân ngôn thành tựu của các bậc cổ tiên 
Thánh hiển: The utterances of the rsi or 
holy ment written In verse. 

2) Danh hiệu của Đức Phật: A tile of a 
Buddha. 

A Lợi Sa Trụ Xứ: Trụ xứ hay thành tựu cao 

nhất—Perfection or the highest position of 

achievemernt. 

A Lộ Ba: Rupya (skt—Bạc—Silver. 


Or 


A Lộc Lộc Địa: Nơi mà tất cả mọi thứ đều 
diễn biến tốt đẹp theo như ý muốn—A land 
where all goes smoothly along at wIll. 
A-Luyện Nhã Tỳ Kheo: Aranya-bhiksu 
(skÐ)—Lâm Tăng hay Sơn Tăng, vị Tỳ Kheo 
sống độc cư trong rừng—A forest Bhiksu—A 
monk who lives a solitary life In the forest. 

A Lư Na: Aruna (skt——A Lưu Na. 


1)_ Màu đỏ ửng: Ruddy. 

2) Màu ửng hổng của rạng đông: Dawn- 
colour. 

3) Lửa: Fire. 

4)_ Hỏa tỉnh: Mars. 

53) Hướng nam: South. 


A Lư Na Bạt Để: Loại nhang có màu đỏ—A 

red-coloured Iincense. 

A Lư Na Hoa: Aruna-kamala (skt)—Bông 

sen đỏ—The red lotus. 

A Ma: Amba (skt)—Mẹ, một danh hiệu tôn 

kính—Mother, a title of respect. 

A Ma Đa Đa: Mẹ cha—Mother and father. 

A Ma La: Amala (skt). 

1) Vô cấu: Unstained—Spotless. 

2) Thanh Tịnh: Pure. 

3) Thường Hằng: Không 
Permanent and unchanging. 

A Mạt La: Amala (skt)——See Am Ma La. 

A Mật Lý Đa: Amrta (skÙ—Mật Hoa— 

NÑectar—Ambrosia. 

A Mật Lý Đa Quân Trà Lợi: Một trong 

ngũ Minh Vương——One of the five raJas. 

A Mục Khư: Amogha (skt—See A Mục Khư 

Bạt Chiết La. 

A Mục Khư Bạt Chiết La: Amogha or 

Amoghavajra (sk)—Vị Tăng tên Bất Không 

Kim Cang (Amoghavajra), người Bắc Ấn, đệ 

tử của trường phái Mật Giáo Phổ Hiển. Ngài 

Kim Cang Trí rất nổi tiếng và đã sáng lập ra 

trường phái Mật Giáo Du Già ở Trung Quốc 

vào khoảng những năm 719-720 sau Tây Lịch. 

Bất Không kế thừa lãnh đạo trường phái nầy 

vào năm 732. Trong cuộc hành hương xuyên 


thay đổi— 


Ấn và Tích Lan từ năm 741 đến 746, ông đã 
mang về Trung Quốc 500 quyển kinh luận; 
giới thiệu phương pháp chuyển ngữ mới từ 
Phạn sang Hoa ngữ, ông đã xuất bản 108 tác 
phẩm. Ông là người có công trạng giới thiệu 
ngày lễ Vu Lan Bồn, ngày rằm tháng bảy vào 
truyền thống Trung Quốc. Ông là người đại 
diện chính của Phật giáo Mật Tông ở Trung 
Hoa, hoằng hóa rộng rãi qua ba triểu vua nhà 
Đường, được phong danh hiệu Quốc Sư. Ông 
thị tịch vào năm 774——Amoghavajra, a monk 
from northern India, a follower of the mystic 
teachings of Samantabhadra. Vajramati 1s 
reputed to have founded the Yogacarya or 
Tantric school in China about 719-720 A.D. 
Amogha succeeded him in ifs leadership In 
732. From a Jjourney through India and Ceylon 
from 74I to 746, he brought back to China 
more than 500 sutras and sastras; inroduced a 
new form for transliterating Sanskrit and 
published 108 works. He 1s credited with the 
inroduction of the Ullambana festival of AlI 
Souls, 15° of 7? moon. He ¡is the chief 
representative of Buddhist mysticism in China, 
spreading it widely through the patronage of 
three successive emperors during the Tang 
dynasty. He died in 774 and was given a tifle 
of a Minister of State. 

A Na: Ana (skÙ_—Hít vào (thở vào)— 
Inhalation. 

A Na Ba Na: Anapana (skt—Số tức quán— 
Breathing meditaton (exhalation 
inhalation)—See Quán Sổ Tức. 

A Na Già Mê: Anagamin (skt)—Bất Lai— 
Non-coming—Bất Hoàn —Non-returning—See 
Anagamnn in SanskrI/Pali-Vietnamese Section 
and A Na Hàm In Vietnamese-English Section. 
A Na Hàm: Bất Lai, người không còn trở lại, 
người đã được miễn trừ khỏi dòng sanh tử. 

Bất lai là quả vị thứ ba trong bốn Thánh quả 

trường phái Tiểu thừa, người không 
còn tái sanh trong thế giới nầy nữa. Sau khi 
lâm chung thì người ấy sẽ vãng sanh Tịnh Độ 


and 


vị của 


hay vào cõi trời sắc giới và vô sắc giới cho 

đến khi đạt được quả vị A La Hán hay niết 

bàn—Anagamin—One who does not return— 

One exempt from transmigraton—Never- 

Returner—Who attains the thứưrd stage of 

Sainthood In Hinayana schools, who 1s no more 

reborn 1n this world. After death he 1s born In 

the Pure Lands (Abodes) or In the rupa or 
arupa heavens until he attains Arhatship or 
nrvana—See Tứ Thánh Quả (B) (3) ¡in 

Vietnamese-English Section. 

A Na Hàm Hướng: Người tu hành hướng về 

quả vị A Na Hàm (hướng vào quả bất lai mà tu 

hành là hướng thứ ba trong bốn hướng)—One 
who 1s aiming at the Anagamin or the fruit of 
non-returning. 

#* For more Information, please see Tứ Hướng 

(3) and Tứ Thánh Quả (3). 

A Na Hàm Quả: Quả vị thứ ba trong bốn 

quả vị Thánh (Tiểu Thừa)— The third of the 

four fruits (Hinayana)—See Tứ Thánh Quả 

@). 

A Na Luật: Aniruddha (skt)——See A Nậu Lâu 

Đà. 

A Na Tha Tân Đồ Đà: Anathapindada 

(sk)—A Na Đà Tân Đổ Đà—Một trưởng giả 

giàu có trong thành Sravasti, nổi tiếng về tánh 

tình hào phóng hay giúp đở người nghèo, và sự 
cúng dường Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên cho 

Đức Phật. Tên của ông là Tu Đạt Đa và vợ là 

Tỳ Xá Khư—A wealthy elder of Sravastl, 

famous for liberality to the needy, and his gIÍt 

of the Jetavana with 1s gardens and buildings 
to the Buddha. His original name was Sudatta 
and his wife Visakha. 

** For more information, please see Cấp Cô 
Độc in Vietnamese-English Section and 
Anathapindada SanskrIUPali- 
Vietnamese Section. 

A Nã: Anu (skU—Phân tử hay thành phần 

gồm bảy nguyên tử—Minute—Infinitesimal— 

The smallest agsrepation of matter—A 

molecule consisting of seven atoms. 


in 


A Nan Bồ Đề Thụ: Còn gọi là cây Bồ Đề A 
Nan, vì chính ngài A Nan đã trồng nó. Trong 
thời Đức Phật còn tại thế, thiện tín đến thăm 
viếng Phật đều mang theo bông hay những 
tràng hoa để cúng dường. Trong những lúc 
Đức Phật đi vắng thì thiện tín đặt những thứ 
hoa ấy trước cửa tịnh thất của Phật rồi ra về. 
Trưởng giả Cấp Cô Độc thấy vậy thỉnh cầu 
Đại Đức A Nan bạch với Phật tìm một nơi nào 
khác để thiện tín có thể đến lễ bái cúng dường 
trong lúc Đức Phật đi chu du hoằng pháp. A 
Nan bèn bạch với Đức Phật cho phép ông lấy 
một hạt Bồ Đề gieo thành cây ngay trước cổng 
tịnh xá làm biểu tượng của Phật cho thiện tín 
đến lễ bái cúng dường khi Phật bận đi hoằng 
hóa phương xa. Cây Bồ Đề ấy đến nay vẫn 
còn và được gọi là “cây Bồ Để A Nan”— 
Ananda Bodhi Tree, so called because 1t was 
Venerable Ananda who was responsible for 
the planting of the tree. In the absence of the 
Buddha, devout followers, who used to bring 
flowers and garlands, laid them at the entrance 
to the fraprant chamber and departed with 
much reJoicing. Anathapindika heard of it and 
requested Venerable Ananda to Inquire from 
the Buddha whether there was a possibility of 
finding a place where his devotees migpht pay 
obeisance to the Buddha when he ¡1s away on 
his  preaching Venerable 
menfioned this matter to the Buddha and asked 
1f he might bring a seed from the great Bodhi 
Tree and plant at the entrance to Jetavana, as a 
symbol of the Buddha for people to pay 
homage when the Buddha was on hịs 
preaching tours. The Buddha agreed. The tree 
that sprang up In that place was known as the 
Ananda-BodhI. 
A Nan Đà: Ananda (skt & p)—Hoan Hỷ. 
(@)_ A Nan là con vua Hộc Phạn (em trai của 
vua Tịnh Phạn). A Nan là em ruột của 
Đề Bà Đạt Đa. Ông được biết đến như là 
Thiện Hoan Hỷ vì khi ông sanh ra mang 
lại hoan hỷ cho mọi người nên mới được 


{OUFTS. Ananda 


đặt tên là A Nan. Ngài là em họ của Phật 
Thích Ca và cũng là một trong thập đại 
đệ tử của Ngài. Hai năm sau ngày Phật 
thành đạo, A Nan đã cùng với năm vị 
hoàng thân khác của dòng Thích Ca 
(Anuruddha, Devadatta, Bhaddiya, Bhagu, 
và Kimbala) đã xin xuất gia với Đức Phật. 
Khi Đức Phật được 55 tuổi ông A Nan đã 
theo làm thị giả cho Ngài trên hai mươi 
năm. A Nan nổi tiếng nhờ trí nhớ xuất sắc, 
có khả năng nhớ từng chữ trong những 
thời thuyết giảng của Phật, rồi sau nây 
được trùng tụng thành kinh điển. Ông 
được chọn trùng tụng về Kinh điển trong 
lần Đại hội kết tập kinh điển đầu tiên (4 
tháng sau ngày Phật nhập diệt). Người ta 
nói chính ngài A Nan đã đọc thuộc lòng 
những bài thuyết pháp của Đức Phật mà 
về sau được ghi lại thành Kinh Tạng. 
Ngài là vị Tổ thứ hai sau Đại Ca Diếp. 
Người ta nói ngài A Nan chứng đạo sau 
khi Phật đã nhập diệt và ông sống đến 120 
tuổi. Phật thọ ký cho ngài sau nầy thành 
Phật hiệu là Sơn Hải Tự Tại Thông Vương 
Phật —-Ananda was the son of Dronodana- 
raja (a younger brother of King 
Suddhodana). Ananda was a younger 
brother of Devadatta. He was known as 
Sundarananda or Beautiful Nanda, as he 
was born bringing happiness to all his 
kinsfolk, he was named Ananda. He was a 
cousin of Sakyamuni and one of the 
Buddha's ten great disciples. In the second 
year of the Buddha”°s ministry, Ananda 
entered the Sangha together with the other 
Sakya Nobles (Anuruddha, Devadatta, 
Bhaddiya, Bhagu, and Kimbala). When 
the Buddha was fify-five years old, 
Venerable Ananda became his chief 
attendant (he was personal attendant to 
the Lord Buddha for more than twenty 
years). Ananda volunteered to become a 
personal attendant for Lord Buddha on 
condition the Buddha would grant the 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


?) 


8) 


following eight things: 

Đức Phật không ban cho ngài những bộ y 
mà thiện tín đã dâng cúng cho Phật: The 
Buddha should not give him robes which 
people offered to the Buddha. 

Đức Phật không ban cho ngài vật thực mà 
thiện tín đã cúng dường cho Phật: The 
Buddha should not give him food which 
people offered to the Buddha. 

Đức Phật không cho phép ngài cùng ở 
trong một tịnh thất với Phật: The Buddha 
should not allow him to dwell in the same 
fragrant chamber. 

Đức Phật không cho phép ngài đi cùng với 
Đức Phật những nơi nào mà thí chủ thỉnh 
Đức Phật: The Buddha should not take 
him with him wherever the Buddha 1s 
1nvited. 

Đức Phật sẽ hoan hỷ cùng ngài đi đến nơi 
nào mà thí chủ thỉnh ngài đến: The 
Buddha should kimdly go with hím 
wherever he 1s Invited. 

Đức Phật hoan hỷ cho phép ngài được tiến 
dẫn những vị khách từ phương xa đến 
viếng Phật: The Buddha should give him 
permission to Introduce visitors that come 
from afar to see the Buddha. 

Đức Phật hoan hỷ cho phép ngài đến bạch 
Đức Phật mỗi khi có điều hoài nghi phát 
sanh: The Buddha should kindly grant him 
permission to approach him whenever any 
doubt should arIse. 

Đức Phật hoan hỷ lập lại bài pháp mà Đức 
Phật đã giảng lúc ngài vắng mặt: The 
Buddha should kindly repeat to him the 
discourses that were declared in his 
absence. 

He was famous (famed) for his 
extraordinary (excellent) memory, 
capable of remembering every word ever 
spoken by the Buddha in his sermons, 
which were later recorded as sutras. Who 
was chosen to recite the Dharma at the 


Frst Councl (4 months affter the 


qI) 


cremation of Buddha sacred body). He 1s 
said to have recited all the Buddhas”s 
sermons which were later recorded as 
“Basket of Buddhist Scriptures.” He was 
the second patriarch ¡1n India, 
Mahakasyapa. Ananda Is said to have 
affained enlightenment after the passing of 
the Buddha and to have lived to the age of 
120. The Buddha predicted that Ananada 
will become a Buddha named Saga- 
ravara-dhara-buddhi-vikridi-tabhidjina. 
Thời Đức Phật còn tại thế, lúc Thế Tôn 
thân hơi có bệnh phải dùng sữa bò, A Nan 
bèn câm bát đến đứng trước cửa nhà 
người Đại Bà La Môn để xin sữa— At the 
time of the Buddha, once when the World 
Honoured One had a slight indispositon 
and needed some cow milk, Ananda took 
a bowl and went to a Brahmin family 
where he stood at the door. 

Lúc ấy ông Duy Ma Cật đến bảo A Nan: 
“Này A Nan! Làm gì cầm bát đứng đây 
sớm thế?”—Vimalakiri came and asked 
Ananda: “Why are you out so early 
holding a bowl in your hand?” 

A Nan đáp: “Cư sĩ, Thế Tôn thân hơi có 
bệnh phải dùng sữa bò, nên tôi đến đây 
xin sữa."—Ananda replied: “Venerable 
Upasaka, the World Honoured One 1s 
slightly Indisposed and wanfs some cow 
mIlk; this is why I have come here.” 

Ông Duy Ma Cật nói: “Thôi thôi! Ngài A 
Nan chớ nói lời ấy! Thân Như Lai là thể 
kim cang, các ác đã dứt, các lành khắp 
nhóm, còn có bệnh gì, còn có não gì? Im 
lặng bước đi, ngài A Nan! Chớ có phỉ 
báng Như Lai, chớ cho người khác nghe 
lời nói thô ấy, chớ làm cho các trời oai 
đức lớn và các Bồ Tát từ Tịnh Độ phương 
khác đếnđây nghe được lời ấy! Ngài A 
Nan! Chuyển Luân Thánh Vương có ít 
phước báu còn không tật bệnh, huống chi 
Như Lai phước báu nhiều hơn tất cả đấy 
ư? Hãy đi ngài A Nan! Chớ làm cho chúng 


after 


tôi chịu sự nhục đó, hàng ngoại đạo Phạm 
chí nếu nghe lời ấy, chắc sẽ nghĩ rằng 
*Sao gọi là Thầy, bệnh của mình không 
cứu nổi mà cứu được bệnh người khác ư?' 
Nên lén đi mau, chớ để cho người nghe! 
Ngài A Nan! Phải biết thân Như Lai, 
chính là Pháp thân, không phải thân tư 
dục, Phật là bực Thế Tôn hơn hết ba cõi, 
thân Phật là vô lậu, các lậu đã hết, thân 
Phật là vô vi, không mắc vào các số 
lượng, thân như thế còn có bệnh gì?”— 
Vimalakirt “Stop, Ananda, stop 
speaking these words. The Tathahata”s 
body 1s as strong as a diamond for He has 
cut off all evils and has achieved all good. 
What kind of indisposition and trouble doe 
He still have? Ananda, do not slander the 
Tathagata and do not let other people hear 
such coarse language. Don not let the god 
(devas) as well as the Bodhisattvas of 
other pure lands hear about 1t. Ananda, 
world  ruler (cakravari) who has 
accumulated only a fe li(le merIts 1s 
already free from all ailments; how much 
more so Is the Tathagata who has earned 
countless meris and has achieved all 
moral excellences? Go away, Ananda, do 
not cover us all with lf the 
Brahmins heard you they would say: 
“How can this man be a saviour If he 


said: 


shame. 


cannot cure his own illness; how can he 
pretend to heal the sick?” Get away 
unnoticed and quickly and do not let 
others hear what you have said. Ananda, 
you should know that the body of the 
Tathagata 1s the Dharmakaya and does not 
come from (the 1llusion of) thought and 
desire. The Buddha ¡is the World 
Honoured One (Bhagavat); His body 1s 
above and beyond the three realms (of 
desire, form and beyond form) and 1s 
oufsde the steam of transmiprafory 
suffering. The Buddha body 1s 
transcendental (we wei) and 1s beyond 


destiny. How then can such a body be 1l?” 
Lúc đó A Nan thật quá hổ thẹn tự nghĩ 
không lẽ ngài gần Phật bấy lâu nay mà 
nghe lầm ư? A Nan liền nghe trên hư 
không có tiếng nói rằng: “A Nan! Đúng 
như lời cư sĩ đã nói, chỉ vì Phật ứng ra đời 
ác đủ năm món trược nên hiện ra viêc ấy, 
để độ thoát chúng sanh thôi. A Nan! Hãy 
đi lấy sữa chớ có thẹn.”—At that time, 
Vimalakiris words covered him with 
shame and he asked himself If he had not 
wronely understood the Buddha”s order. 
Thereat, a voice was heard In the alr 
above, saying: “Ananda, the upasaka 1s 
right, but since the Buddha appears 1n the 
five kasaya (or perlods of turbidity on 
earth), He uses this (expedient) method 
(upaya) to liberate living beings. Ananda, 
go and beg for the cow milk without 
shame.” 


(II Trong Hội Nghị Kết Tập Kinh Điển lần 





thứ nhất—lIn the Eirst Council: Ngài A 
Nan, người đệ tử thân cận nhất của Phật 
trong suốt 25 năm, thiên phú với một trí 
nhớ xuất sắc. Lúc đầu đã không được xếp 
vào thành viên Hội Nghị. Theo Kinh Tiểu 
Phẩm, sau đó vì có sự phản đối của các 
Tỳ Kheo quyết liệt bênh vực cho A Nan, 
mặc dù ông nầy chưa đắc quả A La Hán, 
bởi vì ông có phẩm chất đạo đức cao và 
cũng vì ông đã được học kinh tạng và luật 
tạng từ chính Đức Bổn Sư. Sau cùng A 
Nan đã được Đại Ca Diếp chấp nhận vào 
Hội Nghị. A Nan đã trùng tụng lại tất cả 
những gì mà Đức Phật nói. Tuy nhiên, tại 
Hội Nghị nầy, A Nan đã bị các Tỳ Kheo 
trách cứ nhiều tội mà ông đã giải thích 
như sau —Venerable Ananda, the closest 
disciple and the attendant of the Buddha 
for 25 years. He was endowed with a 
remarkable memory. First Ananda was not 
admitted to the First Council. According to 
the Cullavagøga, Bhikhus 
obJjected the decision. strongly 


other 
They 


later 


Ù) 


2) 


3) 


4) 


5) 


Iinterceded for Ananda, though he had not 
atftained Arhathood, because of the high 
moral standard he had reached and also 
because he had learnt the Dharma and 
vinaya from the Buddha himself. Ananda 
was evenfually accepted by Mahakasyapa 
into the Council, and was able to recite 
what was spoken by the Buddha (sutras 
and doctrinnes). However, Ananda was 
charged by other Bhikshus several charges 
which he explained as follows: 

Ông không thể kể lại được hết các giới 
luật nhỏ nhặt mà Đức Phật nói là có thể 
bỏ bớt sau khi Ngài nhập diệt, bởi vì ông 
quá đau buồn trước sự nhập diệt sắp xãy 
ra của Đức Bổn Sư: He could not 
formulate the lesser and minor precepts, 
as he was overwhelmed with grief at the 
1mminernt death of the Master. 

Ông phải đạp chân lên áo của Đức Phật 
lúc vá áo vì không có ai cầm giúp ông: He 
had to tread upon the garment of the 
Master while sewing It as there was no 
one to help him. 

Ông đã cho phép nữ giới lễ xá lợi Đức 
Phật trước những người khác vì ông không 
muốn giữ họ lại lâu. Ông làm như thế 
cũng là để khai trí cho họ, giúp họ mong 
muốn được cải thân người nam ở kiếp sau: 
He permitted women to salute first the 
body of the Master, because he did not 
want to detain them. He also did for their 
edification. 

Vì bị quỷ ma che mờ tâm trí nên ông đã 
quên không cầu xin Đức Bổn sư cho ông 
có thể tiếp tục học đạo cho đến suốt đời: 
He was under the influence of the evil one 
when he forgot to request the Master to 
enable him to continue his study for a 
kalpa. 

Ông đã xin cho nữ giới là bà Ma Ha Ba 
Xà Ba Đề gia nhập Tăng đoàn trái với 
luật lệ, bởi vì bà ta đã nuôi dưỡng Đức 
Bổn sư khi Ngài còn bé: He had to plead 


for the admission of women 1nto the Order 
out of consideraton for Mahaprapati 
Gautami who nursed the Master In his 
1nfancy. 
Tuy nhiên, theo bộ Dulva thì Ngài A Nan 
còn bị gán thêm hai tội nữa—However, 
according to the Dulva, two other charges 
also seem to have brought against 
Ananda: 
Ông đã không lấy nước uống cho Đức 
Phật mặc dù ngài đã ba lần đòi uống. Ông 
làm như thế vì bấy giờ nước sông đang 
đục không thể lấy cho Đức Phật uống 
được: He failed to supply drinking water 
to the Buddha though he had thrice asked 
for 1t. He said that the water of the river at 
that time was muddy, not potable for the 
Buddha. 
Ông đã để cho nam và nữ giới thuộc hàng 
hạ phẩm được xem âm tàng của Đức Phật. 
Ông nói sự để lộ âm tàng của Đức Thế 
Tôn nhằm giải thoát cho những kẻ còn 
bận tâm về chuyện ái dục: He showed the 
pïvy parts of the Buddha to men and 
women of low character. He said that the 
exhibition of the prIvy parts of the Buddha 
would rid their 
sensuality. 

** For more Information, please see Ananda 
in Sanskri/Pali-Vietnamese Section, and 
Kết Tập Kinh Điển in Vietnamese-English 
Secftion. 

A Nan Đà Bổ La: Anandapura (sk)—Theo 

Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, A 

Nan Đà Bổ La nằm về hướng đông bắc của 

Gujerat (bây giờ là Barnagar), gần Kurree, 

một trong những cứ địa hùng mạnh của phái 

Jain (ngoại đạo) —According to Eitel in The 

Dictonary of Chinese-English Budhist Terms, 

Anandapura was a place, northeast of GuJerat 

(presently Barnagar), near Kurree, which was 

one of the strongholds of the lain sect 

(externalists). 


6) 


7) 


those concerned of 


A Nan Đà Dạ Xoa: Bạch Xỉ Dạ Xoa hay Dạ 
Xoa răng trắng—A yaksa, called White Teeth. 
A Nâu Lâu Đà: Aniruddha (sk)—See A 
Nậu Lâu Đà. 

A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề: Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh giác, trạng thái 
chứng ngộ của chư Phật —Anuttara-Samyak- 
Sambodhi (sk—Supreme—Perfect wisdom—— 
The truth- The state of truth—A sfate of 
enliphtenment reserved only for Buddhas. 

A Nậu La Đà Bổ La: Anuradhapura (sk)— 
Kinh đô cổ của nước Tích Lan, nằm về bắc 
đảo. Vùng nầy là thủ phủ của Tích Lan và là 
khởi điểm truyền bá của Phật giáo từ khi mới 
truyền vào cho mãi đến cuối thế kỷ thứ 8—A 
northern city and the old capital of Ceylon, at 
which tradition says Buddhism was introduced 
into the ¡1sland until the end of the eighth 
C€ntury. 

A Nậu Lâu Đà: Anuruddha (skt). 


1) Vô Diệt: Unceasing. 

2) Như Ý Vô Tham: Able to gratify every 
wish and without desire. 

3) Một vị Tăng nổi tiếng cũng là một trong 
mười đệ tử lớn của Phật —A famous monk 
who Is one of the ten distinguished 


disciples of the Buddha: 

e Là em họ của Phật Thích Ca và cũng là 
một trong thập đại đệ tử của Ngài— 
Anuruddha—A cousin of Sakyamuni and 
one of the Buddha's ten great discIples. 

e Một trong sáu hoàng tử của dòng Thích 
Ca, đệ nhứt thiên nhãn trong số những đệ 
tử A-La-Hán của Phật One of the six 
princes in the Sakyamuni Buddha throne 
to cultivate the Way. He had the greatesf 
vision (deva Insiphf) among all Buddhaˆs 
Arhat disciples. 

e Đức Phật thọ ký A Nậu Lâu Đà sau nầy 
sẽ thành Phật hiệu là Phổ Minh Như 
Lai—The Buddha predicted Anuruddha to 
reappear as the Buddha Samantaprabhasa. 


**  JFor more Information, please see 


Anuruddha 
Section. 
A Nhã Kiều Trần Như: Ashavajit (sk)— 
Người đã từng cùng tu khổ hạnh với Thái tử Sĩ 
Đạt Đa trước khi Ngài thành Phật. Kiều Trần 
Như là một trong năm đệ tử đầu tiên của Phật 
trong vườn Lộc Uyển —Ashavajit, one who 
used to practice ascetclsmn with Prince 
Siddhartha before he became Buddha. He ¡1s 
one of the first five disciples of the Buddha In 
the Deer Park. 
A Phạt La Thế La: Avarasailah (skU— 
Trường phái Đường Tháp của những người bên 
Tây Sơn Tự ở nước Đà Na Yết Kiệt Ca (vùng 
phía nam Ấn Độ). Đây là một nhánh của 
trường phái Tiểu Thừa Nguyên Thủy—The 
school of the  Western 
mountains in Dhankataka (south of India); 1t 
was a subdivision of Mahasanghika. 
A Phược La Ha Khư: Avarahakha (skt)— 
Một loại chú kết hợp sức mạnh của đất, nước, 
lửa, gió, và hư không—A spell uniting of the 
pOWers respectively of earth, water, fire, air, 
and space. 
A Sa Đà: Asadha (skÐ. 
1) Tháng tưcủa Ấn Độ, khoảng tháng sáu và 
tháng bảy: The fourth month of India, part 
of June and July—See Thập Nhị Nguyệt. 


in Sanskri/Pali-Vietnamese 


the dwellers In 


2) Chòm sao của Ân Độ gồm sao “Ky” và 
sao “Đẩu.”—Asadha, an Indian 
constellation in Sagittarius. 

3) Tên của một vị Tỳ Kheo Ấn Độ. Người ta 


nói ông A Sa Đà được độ bởi một vị Tỳ 
Kheo Ñi—Name of an Indian monk. lt 1s 
said he was converted by a nun. 
A Sa La: Asaru or Asara (skt)——Cây thầu 
dầu—The castor-oil plant. 
A Sa Ma Bổ Đa: Asamapta (sk)—Không 
dứt —Incomplete——Unended. 
A Sa Ma Ša Ma: Asamasama (skt—Một 
trong những danh hiệu của Đức Phật, được 
định nghĩa là “Vô Đẳng Đẳng”—One of the 
tiles of a Buddha; ¡t 1s defined as “Unequalled 


Rank.” 

A Sa Phả Na Già: Asvasa-apanaka (skUÙ— 
Quán sổ tức—Contemplation by counting the 
breathings—See Quán Sổ Tức. 

A Sa Phạ: Asava (skU)—Ba phần thống nhiếp 
tất cả chân ngôn của Thai tạng Giới—A 
formula covering the three sections of the 
Garbhadhatu: 


I) Chữ “A” của Mật giáo là Như Lai: “A” 
the Tathagata section. 


2) Chữ “Sa” là Liên Hoa bộ: “Sa” the Lotus 
Secfion. 
3) Chữ “Phạ” là Kim Cang Bộ: “Va” the 


Diamond section. 
A Sai Mạt: Aksayamati (skt). 
I1) Bất Thối Chuyển: Unceasing devotion, 
with an unfailing mind. 
2) Tên của một vị Bồ Tát: Name of a 
Bodhisattva. 
A Súc: Aksobhya (sk)—A Súc Tỳ —A Súc 
Bà. 
(A) Một trong năm vị Phật, ngài trụ tại cõi 
nước A Tỷ La Đề hay Thiện Khoái Quốc 
ở phương đông. Trong Kinh Pháp Hoa, 
ngài là Bồ Tát Trí Tích, con trai của Đại 
Thông Trí Thắng trước khi thành Phật— 
One of the five Buddhas, 
Abhirata, Delighful, now being In the 
east. He represented In the Lotus Sutra as 
the eldest son of Mahabhijnabhibhu, and 
was the Jnanakara Bodhisattva before he 
became Buddha. 
Bản chất của Ngài gồm—His natures 
include: 
I1) Bất Động: Unmoved. 


hia realm 


(B 


` 


2) Vô Động: Imperturbable. 
3) Vô Nộ: Free fromanger. 
xkxk 


For more Information, please see 
Aksobhya In Sanskrit/Pali-Vietnamese 
Section and Ngũ Phật. 

A Tăng Già: Asanga (skt—See Vô Trước. 
A Tăng Kỳ: Asankhya (skt)—Vô lượng—Vô 


số kế—Có 47 con số “không” theo sau số 
thành một A Tăng Kỳ— 
Innumerable—Countless—There 47 
number “zero” after number “lI” to make one 
asankhya. 


“một” làm 


are 


A Tăng Kỳ Kiếp: Vô lượng kiếp— 
Asankhyeya kalpas (skÙ——Countless eons. 

A Tha Bà Phệ Đà: Atharvaveda or 
Atharvana (skÙ—A Đạt Ba Tỳ Đà—A Thát 
Ba Đà —Kinh Vệ Đà thứ tư. Kinh nầy nói về 
thuật chú loại bỏ tai ương (đây là giáo điển 
của Bà La Môn ghi chép chú văn của việc tế 
tự và phép cầu đảo để tránh ác quỷ hay tai 
họa)—The fourth Veda, dealing with sorcery 
Or magIc. 

A Thấp Bà: Asva (skt——Con ngựa—A horse. 
A Thấp Bà Củ Sa: Asvaghosa (sk)—Mã 
Minh Bồ Tát—Asvaghosa Bodhisattva. 

A Thấp Bà Mê Đà: Asvamedha (sk)—Tục 
lệ tế ngựa cổ truyền của Hoàng Gia Ấn Độ— 
The ancient Indian royal horse-sacrifice. 

A Thấp Ma: Asman (skt)——Hồn sỏi, cục đá— 
A stone—A rock. 

A Thấp Ma Yết Bà: Asmagarbha (sk0. 

1) Ngọc Bích: Emerald. 

2) Mã Não: Agate. 

A Thấp Phạ Du Nhã: Asvayuja (sk)—See 
Thập Nhị Nguyệt (7). 

A Thấp Phạ Phạt Đa: Asvajit (sk)—A 
Thấp Bà Thị Đa—A Thuyết Thị_—A Thấp Bà 
THỊ. 





1) Đoạt được ngựa trong cuộc tranh tài: 
Gaining horses by conquest. 
2) Bồ Tát Mã Thắng là thầy của ngài Xá Lợi 


Phất, cũng là một trong năm vị Tỳ Kheo 
có cùng huyết tộc với Đức Phật: Name of 
one of the first five disciples and relative 
of Sakyamunr; teacher of Sariputra. 
A Thâu Kha: Em trai vua A Dục. Người ta 
nói Ma Thâu Kha lên ngôi được bảy ngày thì 
nhường ngôi cho vua A Dục——Younger brother 


of Asoka. He 1s said to have reigned for seven 
days and then resigned to Asoka. 

A Thế Da: Asaya (skt). 

1) Ý lạc: Pleased to—Desire to——Pleasure. 
2) Chủng tử: Seed. 


A Thi La Bà Na: Sravana (skt—See Thập 

Nhị Nguyệt (5). 

A Thị Đa: See Ajia ¡in Sanskrit/Pali- 

Vietnamese Section. 

A Thị Đa Phạt ĐỂ: Ajiravati (sk)—A Li Da 

Bạt Đề—A Thị Da Phạt Để—A Chi La Bà 

Đềể—Tên sông A Li La Bạt Để (thời Đường 

gọi sông nầy là Vô Thắng, Đức Thế Tôn đã 

nhập diệt bên bờ sông nâầy)—The river 

HiranyavatI. 

A Thuận Na: Arjuna (skt). 

I)_ Màu trắng bạc: White—Silvery. 

2) Một loại cây: A kind of tree—See ArJuna 
1n Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 

A Thuyết La Bộ: Aisvarikas (sk)—Một 

trường phái thờ Thần ở Népal, đặt A Để Phật 

lên hàng Tối Thánh—A theistic school of 

Nepal, which set up Adi-Buddha as a supreme 

divinity. 

A Thuyết Tha: Asvattha (sk)—A Thấp Ba 

Tha—A Xá Ba Đà—A Thâu Tha. 

1) Cây Bồ Đề: Bodhi-tree. 

2) Vô Tội Thụ: Gọi là cây vô tội vì bất cứ ai 
đi quanh nó ba vòng sẽ hoàn toàn rũ bỏ 
mọi tội lỗ——No-sin tree, because whoever 
øoes around If three tiImes 1s rid Of sin. 

A Tu La: Asura (skt & p)—A Tu Luân—A Tô 

La—A Tố La—War gods. 

I) Á thần A Tu La, người hay nổi cơn giận 
và bản tính thích đánh lộn. Chữ A Tu La 
có nghĩa là xấu xí, không thánh thiện— 
Asuras—The realm of demi-gods—An 
Inverterately angry person, subjJect to 
frequent outburst of anger—A devil 
(unruly being) who 1s fond of (love to) 


fighing by nature. The word “Asura” 


means “ugly” or “ungodly.” 

Vị Thần thường đánh nhau với Vua Trời 
Đế Thích-Spirits or even the gods, 
enemies of Indra. 

Còn một loại A-tu-la khác với loại á thần 
hay chiến đấu với chư Thiên, loại nầy 
sống trên Ba-Mươi-Ba Tầng Trời, được 
coi như trong số các chư Thiên—There is 
another kind of Asuras which 
distinguished from the asuras that combat 
the gods of the Tavatimsa heaven, who 
are included among the Tavatimsa gods. 
Một loại chúng sanh hành xử cả thiện lẫn 
ác, cả trời lẫn quỷ: A kind of beings 
having functions both good and evil, both 
deva and demon. 

A Tu La cũng có cảnh gới, cung điện như 
chư Thiên, nhưng không phải là chư Thiên 
vì hình thể rất xấu xí —Asuras also have 
realms, rulers and palaces, as have the 
devas; but they are not devas for their 
forms are very ugly. 

For more Information, please see 

Asura in Sanskri/Pali-Vietnamese Sectlon 
and A Tu La in Vietnamese-English 
Section. 

A Tư Đà: Asia (sk)—Một ẩn sĩ thông thái 
trong thành Ca Tỳ La Vệ, bây giờ thuộc 
Nepal. Khi Thái tử Sĩ Đạt Đa đản sanh, vua 
Tịnh Phạn đã cho mời ông đến xem tướng 
Thái tử. A Tư Đà nhận biết 32 tướng tốt nơi 
một bậc vĩ nhân của Thái tử, tiên đoán rằng 
Thái tử Sĩ Đạt Đa sẽ trở thành một vị Chuyển 
Luân Thánh Vương trong cõi thế vào tuổi 29, 
nhưng nếu xuất thế Ngài sẽ đạt được trí tuệ tối 
thượng và sẽ thành Phật—Asita, a hermit saøe, 
or the seer, of Kapilavastu, modern Nepal. 
When Prince Siddhartha was born, King 
Shuddhodana asked Asita 
examine the newborn child”s physiognomy. 
Asifa, perceiving the thirty-two features of a 
øreat man, foretold that 1f the boy remained 1n 
the secular world, he would become a wheel- 


2) 


3) 


are 


4) 


5) 


+ 


{(O come and 


turning (supreme) king by the age of twenty 

nine, but If he renounced the secular le, 

which was more probable, he would achieve 
supreme wisdom and attain Buddhahood. 

** For more Information, please see Asifa In 

SanskrI/Pali-Vietnamese Section. 

A Tư Tiền: Asita-rsi (skt—A Tư Đà—A Thị 

Đa. 

l) VỊ Tiên trong quá khứ đã nói Kinh Pháp 

Hoa cho Đức Phật (trong một tiền kiếp) 

nghe—A rsi who spoke the Saddharma- 

pundarika-sutra to Sakyamumi In a former 
1ncarnation. 

Đạo Sĩ A Tư Đà đã vào hoàng cung xem 

tướng cho Thái Tử Sĩ Đạt Đa lúc ngài mới 

đản sanh—The aged saint who pointed out 
the Buddha-signs on Buddha”s body at his 
birh—See A Tư Đà. 

A Tỳ: See Avici in Sanskri/Pali-Vietnamese- 

Section. 

A Tỳ Đại Thành: Địa ngục có nhiều tường 

vách cao, một khi đã bị đọa vào không thể 

thoát ra được —The avici with hiph walls, out 
of which there 1s no escape. 

A Tỳ Đàm: Abhidhamma (p)—Abhidharma 

(skÐ. 

(A) Tạng thứ ba trong ba tạng kinh điển Phật 
giáo (Tam Tạng Kinh Điển), hay là Luận 
Tạng của trường phái Nguyên Thủy, hai 
tạng kia là luật tạng gồm những giới luật 
Phật chế ra cho tín đổ, và kinh tạng gồm 
những bài thuyết pháp, bài giảng hay các 
cuộc đối thoại của Phật. Đây là những lời 
luận giải về kinh điển, hay những bài 
thuyết giảng của Đức Phật. A Tỳ Đàm nói 
về triết lý và tâm lý, A Tỳ Đàm chứa 
đựng toàn bộ hệ thống luyện tâm, gồm 
những minh giải có tính chất siêu hình và 
trừu tượng cao độ về giáo lý Phật giáo— 
The thrd of the three baskets or 
Tripitaka, of Buddhist literature of the 
Theravadan School, the other two being 
the Vinaya, that 1s, the precepts or moral 


2) 


a) 


b) 


rules given by the Buddhs to his followers; 
and the sutras, which consists of the 
collection of the Buddha”s sermons, and 
dialogues. It conftains commentfaries on the 
sutra-pitake, or the of the 
Buddha. Philosophically and 
psychologically speaking, it conftains an 
entre system of mind trainng. The 
Abhidharma hiphly abstract, 
phiosophical elucidatons of. Buddhist 
doctrine: 

Abhidharma với tiếp đầu ngữ “Abhi” có 
nghĩa là “hơn thế,” hay “nói về.” Như vậy 
Abhidharma có nghĩa là “Tối thắng Pháp” 
hay “trần thuật về Dharma.” Trong khi 
Dharma là giáo lý tổng quát của Phật, thì 
A Tỳ Đạt Ma là một trần thuật siêu hình 
đặc biệt do các bậc trưởng lão mang lại: 
Abhidharma with the prefix “Abhi” gives 
the sense of either “further” 


SerfmonS 


confains 


or “about.” 
Therefore, Abhidharma would mean “The 
Higher or Speclal Dharma” or “The 
Discourse of Dharma.” While the Dharma 
1s the general teaching of the Buddha, the 
Abhidharma 1s a speclal is a special 
mefaphysical discourse brought forward 
by certain elders. 

A Tỳ Đạt Ma chứa đựng những minh giải 
trừu tượng và triết học siêu hình về Phật 
giáo; hai tạng kia là Luật Tạng, gồm 
những điều luật Phật chế ra cho tứ 
chúng—Abhidharma hiphly 
abstract, philosophical elucidatons of 
Buddhist doctrine; the which 
discuss Buddhist philosophy or 
mefaphysics; defined by Buddhaghosa as 
the law or truth (dharma) which abhi goes 
beyond the law. 

Sự giải thích về A Tỳ Đạt Ma— 
Abhidharma 1s explained by: 

Thắng Pháp: Surpassing law. 

Vô Tỷ Pháp: Incomparable law. 

Đối Pháp: Trí đối cảnh—Comparing the 
law. 


confains 


SaSfras 


4) 


(C) 


l) 


2) 


3) 


4) 


+ 


5) 


Hướng Pháp: Nhân hướng quả— 
Drrectional law, showing the cause and 
effect. 

Văn học A Tỳ Đàm—The Abhidharma 
Literatire: Theo Giáo Sư lunjro 
Takakusu trong Cương Yếu Triết Học 
Phật Giáo, văn học A Tỳ Đàm gồm những 
tác phẩm sau đây —According to Prof. 
Junjro Takakusu im the Essentials of 
Buddhist Philosophy, Abhidharma 
literature consistfs of the following works. 
Phát Trí Luận hay Bát Kiên Độ Luận của 
Ca Đa Diễn Ni Tử: Katyayaniputra's 
Source of Knowledge (Jnana-prasthana) or 
Eight Books (Astha-grantha). 

Lục Túc Luận (viết về Bát Kiền Độ 
Luận): The Six Legs (wrote about the 
Jnana-prasthana)—See Lục Túc Luận. 
Đại Tỳ Bà Sa Luận, được viết bởi Parsva, 
được dịch ra Hán văn thành 200 quyển: 
Parsvaˆs Great Commenfary 
(Mahavibhasa), translated ¡nto Chinese 
with 200 volumes. 

Bệ Bà Sa Luận, được dịch ra Hán văn 
thành 14 quyển: Abridged Commentary 
(Vibhasa), translated into Chinese with 14 
volumes. 

Ở Trung Hoa có hai bản lưu truyền của Tỳ 
Bà Sa. Đại bộ 200 quyển và tiểu bộ 14 
quyển. Tuy nhiên, chúng ta không thể 
đoan chắc rằng bộ nào là bản tóm tắc của 
bộ kia. Nhưng theo nhiều quan điểm 
chúng ta có thể tin rằng bộ lớn thuộc phái 
Kashmir và bộ nhỏ thuộc phái Kiện Đà 
La—lIn Chinese we have thus 
transmissions of the Vibhasa, Large (200 
parfs) and Small (14 parts). Whether one 
was an abridgement of the other we 
cannot tell for certain. But from several 
poInts of view we can imagine that the 
larger one belongs to the Kashmir School 
and the smaller to the Gandhara School. 

A Tỳ Đàm Tâm Luận, được viết bởi Pháp 
Thượng, dịch ra Hán văn vào năm 391 sau 


fWO 


6) 


7) 


+ 


Tây Lịch: Abhidharma-hrdaya, written by 
Dharmotfara, translated into Chinese in 
391 A.D. 

Tạp A Tỳ Đàm Tâm Luận, được viết bởi 
ngài Pháp Cứu, Hán dịch vào năm 426 sau 
Tây Lịch. Kể từ đó, học phái A Tỳ Đàm 
được thành lập ở Trung Quốc: Samyukta- 
abhidharma-hrdaya, by 
Dharmatrata, translated into Chinese ¡in 
426 A.D. From this time, the Chinese 
Abhidharma School called P'I-T”an was 
founded. 

A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, viết bởi Thế 
Thân: Vasubandhu”s Abhidharma-kosa. 
Hán dịch của Chân Đế vào khoảng những 
năm 563-567 sau Tây Lịch. Kể từ đó học 
phái Câu Xá được thành lập ở Trung Hoa 
Paramartha's Chinese Translation (about 
53-567 A.D.). From this time, the 
Chinese Kosa School called Chu-Shê was 
founded. 

Hán dịch của Huyền Trang (596-664 sau 
Tây Lịch) vào khoảng những năm 651 đến 
654 sau Tây Lịch. Sau bản Hán dịch nây, 
học phái Câu Xá được kiện toàn như một 
hệ thống triết học, chính yếu là do Khuy 
Cơ (632-682), một đệ tử của Huyển 
Trang: Hsuan-Tsangˆs (Hsuan-Tsang 596- 
664 A.D.) Chinese Translation (around 
651 to 654 A.D.). After this translation the 
School completed 
philosophical system chiefly by Kˆuei-Chi 
(632-682 A.D.), a pupil of Hsuan-Tsang. 
For more Information, please see 
Abhidharma in Sanskrit/Pali-Vietnamese 
Section. 


Writfen 


Kosa WaS as a 


A Tỳ Đạt Ma: Abhidharma (skt—See A Tỳ 
Đàm. 

A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận: Abhidharma- 
kosa-sastra (skÐ. 


(A) Tác 


giả và dịch giả—Author and 
translator: Bộ A Tỳ Đạt Ma câu Xá Luận 
được ngài Thế Thân soạn ra để phản bác 


(B 


` 


a) 


") 
2) 


3) 
4) 


5) 
6) 
7) 


8) 
9) 


b) 


lại trường phái Tỳ Bà Sa, được ngài 
Huyền Trang dịch ra Hoa ngữ dưới thời 
nhà Đường. The Abhidharma-kosa-sastra 
1s a philosophical work by Vasubandhu 
refuting doctrines of the Vibhasa school, 
translated Iinto Chinese by Hsuan-Tsang 
durng the Tang dynasty—For more 
information, please see Vasubandhu in 
Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 

Nội dung bộ luận, theo Giáo Sư JunjJiro 
Takakusu trong Cương Yếu Triết Học 
Phật Giáo The contens of the 
Abhidharma-kosa, according to Prof. 
Junjro Takakusu im the Essentials of 
Buddhist Philosophy: 

Theo ấn bản nầy và dịch bản của Trung 
Hoa, nội dung của Câu Xá Luận như 
Sau—According to the published text and 
the Chinese vesion, the contents of the 
Abhidharma-kosa are as follows: 

Phân biệt giới về các pháp: On Elements. 
Phân biệt căn về các quan năng: On 
Organs. 

Phân biệt thế gian về thế giới: On Worlds. 
Phân biệt nghiệp về các nghiệp: On 
Actlons. 

Phân biệt tùy miên về các phiền não: On 
Drowsiness or Passion. 

Phân biệt Hiển Thánh về Thánh giả và 
đạo: On the Noble Personality and the 
Path. 

Phân biệt trí về trí thức: On Knowledge. 
Phân biệt định về tư duy: On Meditation. 
Hán dịch có một phẩm thứ chín (Phá Ngã 
Phẩm)— The Chinese text has a nỉnth 
chapter on Refutation of the Idea of the 
Self. 

Khi viết Câu Xá Luận, Thế Thân hình như 
đã noi theo tác phẩm của vị tiền bối là 
ngài Pháp Cứu, gọi là Tạp A Tỳ Đạt Ma 
Tâm (Samyukta-abhidharma- 
hrdaya); và tác phẩm nây lại là sớ giải về 
A Tỳ Đàm Tâm Luận của ngài Pháp 
Thượng. So sánh kỹ cả ba tác phẩm nầy 


Luận 


C) 


chúng ta sẽ thấy rằng Thế Thân đã có 
trước mặt những tác phẩm của các vị tiền 
bối, nếu không thì những vấn để được 
thảo luận trong các tác phẩm nây chắc 
chắn cũng là chủ trương chung của học 
phái nầy. Tám chương đầu của tác phẩm 
cắt nghĩa những sự kiện hay những yếu tố 
đặc thắng là sắc và tâm, trong khi chương 
chín là chương cuối cùng minh giải 
nguyên lý cơ bản và tổng quát, tức Vô 
Ngã, một nguyên lý mà hết thẩy các học 
phái Phật giáo khác đều phải noi theo. 
Đặc biệt chương chín hình như xuất phát 
từ quan điểm riêng của Thế Thân, vì 
không có dấu vết gì về chủ để nầy trong 
những sách khác: wriing the 
Abhidharma-kosa, Vasubandhu seems to 
have followed the work of  his 
predecessor, Dharmatrata, called 
Samyukta-abhidharma-hrdaya, this, 
again, Is a commentary on Dharmotfara”s 
Abhidhama-hrdaya. A careful comparison 
of the three works wIll indicate that 
Vasubandhu  had hIs 
predecessor's works, such 
questions as discussed In these works must 
have been common topics of the school. 
The first eigh(t chapters of the work 
explain special facts or element of matter 
and mind, while the ninth and last chapter 
elucidates the general basic principle of 
selflessness that should be followed by all 
Buddhist schools. Especially the nĩnth 
chapter Oripinate 
Vasubandhu”s own idea, for there 1s no 
trace of this subJect in the other books. 

Mặc dù Câu Xá Luận giống với Tâm 
Luận về chủ để, nhưng không có chứng cớ 
nào nói rằng nó vay mươn Tâm Luận khi 
thành lập các quan điểm, bởi vì Thế Thân 
rất tự do và quán triệt trong tư tưởng của 
mình, và ông không ngần ngại lấy những 
chủ trương của bất cứ bộ phái nào ngoài 
chủ trương riêng của mình khi tìm thấy ở 


In 


and 


befoe him 


or else 


seems  tfO from 


( 


a) 


~ 


chúng lối lý luận tuyệt hảo: Though the 
Kosa thus resembles the Hrdaya 1n subject 
maffter, 
former is indebted to the latter in forming 


there is no ¡indication that the 


opiInions, for Vasubandhu was very free 
and thorough in his thinking, and he did 
not hesitate to take the tenets of any 
school other than his own when he found 
excellent reasoning in them. 

Dịch thuật và sự phát triển của A Tỳ Đạt 
Ma Câu Xá Luận tại Trung Quốc— 
Translaions and development of the 
Abhidharma-kosa In China: 

Khi Câu Xá Luận của Thế Thân được 
truyền bá ở Kiện Đà La, liền gặp phải sự 
chống đối nghiêm khắc từ bên trong và 
bên ngoài bộ phái của ông (tức Hữu Bộ). 
Dù vậy, hình như thắng lợi cuối cùng đã 
về phía ông, bởi vì tác phẩm của ông phổ 
biến khắp xứ Ấn Độ, nó được giảng dạy 
rộng rãi và có nhiều chú giải về nó được 
viết ở Na Lan Đà, Valabhi và những nơi 
khác. Nó được dịch sang Tạng ngữ do 
Jinamittra và dịch sang Hoa ngữ lần đầu 
do Chân Đế từ năm 563 đến năm 567 sau 
Tây Lịch, và lần sau do Huyền Trang, 
người đã từng du học tại Na Lan Đà vào 
khoảng những năm 651-564 sau Tây Lịch. 
Đặc biệt ở Trung Hoa có nhiều khảo cứu 
và ítra có bảy bộ sớ giải được viết căn kẻ 
về nó, mỗi bộ có trên hai hay ba mươi 
quyển: When Vasubandhu's Abhidharma- 
kosa was made public in Gandhara, 1t met 
with rIeorous opposition from ¡nside and 
from outside of his school. Yet the final 
victory seems to have been on his side, for 
his work enJoyed popularity In India; it 
was taupht widely 
annofations of it were made In Nalanda, 


and several 
Valabhi and elsewhere. Ït was translated 

into Tbetan by ]inamitra and Iinto Chinese 
ñirst by Paramartha of Valabhi during 563- 
567 A.D. and later by Hsuan-Tsang who 
studied at Nalanda University during 561- 


b) 


564 A.D. In China especially serious 
studies were made, and at least seven 
elaborate commenftaries, each amounting 
(to more than twenty or thirty Chinese 
volumes, were wriften on 1t. 

Trước khi Câu Xá Luận được dịch, ở 
Trung Hoa đã có một học phái mệnh danh 
là Tì Đàm Tông, dứng đầu trong bản danh 
sách về các tông phái Trung Hoa ở trên. 
Tỳ Đàm là tên gọi tắt của tiếng Trung 
Hoa về A Tỳ Đạt Ma (Abhidharma). Tông 
phái nầy đại diện cho chi phái Hữu Bộ ở 
Kiện Đà La. Những tác phẩm chính của 
phái nầy, cùng với bản sớ giải Tỳ Bà Sa 
được dịch sang Hán văn rất sớm, vào 
khoảng những năm 383-434 sau Tây Lịch. 
Bản đại sớ Đại Tỳ Bà Sa thuộc chi phái 
Kashmir cũng được phiên dịch, nhưng 
không có tông phái Trung Hoa nào đại 
diện cả. Khi Câu Xá Luận của Thế Thân 
được Chân Đế dịch vào khoảng những 
năm 563-567 sau Tây Lịch, và Huyễn 
Trang dịch vào khoảng những năm 65I- 
654 sau Tây Lịch, từ đó Câu Xá Tông 
(Kosa) xuất hiện, được nghiên cứu tường 
tận và trở thành một nền tảng thiết yếu 
cho tất cả những khảo cứu Phật học. Tỳ 
Đàm tông hoàn toàn được thay thế bởi 
tông phái mới mang tên là Câu Xá Tông: 
Before the translaton of the Abhidharma- 
kosa there was In China a school called 
PˆI-T”an Tsung which 1s the first one In the 
list of Chinese sects gIven above. P°i T”an 


beng the Chinese abbreviaton of 
Abhiharma.  This Chinese school 
represens the Gandhara branch of 


Sarvastivadins. The principal texts of this 
school with Vibhasa commenftary were 
translated Into Chinese as early as 383- 
434 A.D. The larger Vibhasa commentary 
belonging to the Kashmrir branch was also 
translated, but there appeared no Chinese 
school or sect representing 1t. When the 
Kosa text of Vasubandhu was translated 


by Paramartha during 563-567 A.D. and 
agan by Hsuan-Tsang during 651-654 
A.D., the Kosa School, or Chu-Shê Tsung, 
came exIstence, SerlousÌy 
studied, and was 1nto 
Iindispensable basis of all Buddhist studies. 
The Pi Tan School came to be entirely 
replaced by the new Kosa School. 

A Tỳ Đạt Ma Luận Tạng: Abhidharma- 

pIaka (skt)—See A Tỳ Đạt Ma Tạng. 

A Tỳ Đạt Ma Tạng: Abhidharma-pitaka 

(skÐ. 

(A) Vi Diệu Pháp: Hinayana Abhidharma. 

(B) Trung Quốc A Tỳ Đạt Ma Luận—Chinese 
Abhidharma-Sastras: 

1) Đại Thừa Luận: Mahayana treatises. 

2) Tiểu Thừa Luận: Hinayana treatises. 

3) Tạng Chư Luận: Những luận tạng được 
trước tác vào đời nhà Tống và nhà 
Nguyên—All sastras brought In during the 
Sung and Yuan dynasties. 

A Tỳ Đạt Ma Tâm Luận: Abhidharma- 

hrdaya (skÐ—Heart of the Higher Dharmas— 

A Tỳ Đạt Ma Tâm Luận được viết trước hay 

sau cuộc kết tập kinh điển của vua Ca Sắc Nị 

Ca, bởi Pháp Thượng (Dharmamottara), một 

cao Tăng thuộc chi phái ở Kiện Đà La. Tác 

phẩm nây được dịch sang Hán văn vào năm 

391 sau Tây Lịch. Một bản chú giải về tác 

phẩm nây là Tạp A Tỳ Đàm Tâm Luận, do 

Pháp Cứu, một đổ đệ của Pháp Thượng soạn 

thảo. Tác phẩm nầy trở thành bản văn căn bản 

của chi phái Kiện Đà La và sau cùng là của 
phái A Tỳ Đàm Trung Hoa—The Heart of the 

Higher Dharma WaS Wriffen by 

Dharmamottara, either before or affter the 

Buddhist Council of King Kamiska”s reign, by 

Dharmamottara, a noted monk, belonged to the 

Gandhara branch. translated 

Chinese in 391 A.D. A commenfary on If 


1nto WaS 


made an 


Ít was 1ntO 


called Samyukta-abhidharma-hrdaya was 
wrfen by Dharmatraa a pupil of 
Dharmamottara. This work became the 


fundamental text of the Gandhara branch and 
subsequently of the Chinese Abhidharma 
School. 

A Tỳ Đạt Ma Tông: Abhidharma Sects— 
See Câu Xá Tông. 

A Tỳ Địa Ngục: See Avici (skt) 

A Tỳ Già La: Abhicara (sk)——Tên của một 
loài ngạ quỷ——Name of a hungry ghost. 

A Tỳ Hoán Địa Ngục: Địa ngục kêu khóc 
không ngừng——Hell of inintermitted wailing. 

A Tỳ La Hồng Khiếm: Avirahumkham 
(skÙ—A Ni La Hồng Khiếm—A Vị La Hồng 
Khiếm—Chân ngôn của Đức Đại Nhật Như 
Lai thuộc thai tạng giới —The Shingon “true 
word” or spell of Vairocana, for subduing all 
maras, each sound representing one of the five 
elements, earth, water, fire, wind or air, and 
Space. 

1) A: Địa đại—“A” 1s for the earth element. 


2) Tỳ: Thủy đại— “Tỳ” ¡is for the water 
element. 

3) La: Hỏa đại —The fire element. 

4)_ Hồng: Phong đại—The wind element. 

5) Khiếm: Không đại—The space element. 


** For more Information, please see Ngũ Đại. 
A Tỳ Lỗ Ca: Abhicaraka (sk)—Người kiểm 
soát quỷ —EXxorcism—An exorciser— 
Controller of demons. 

A Tỳ Mục Khư: Adhimukti or Abhimukham 
(skÐ. 

I1) Hiện Tiển: In presence of. 


ma 


2) Tiến đến gần: Towards—Approaching. 

3) Hiện Tiền Địa: Trụ thứ sáu trong Thập 
Trụ—The sixth in the ten grounds or 
síapes—See Thập Địa Phật Thừa. 

4 A Mục Khư Da Bồ Tát: Abhimukham 


Bodhisattva. 
A Tỳ Tam Phật Đà: Abhisambuddha or 
Abhisambodha (skt)—Hiện Đẳng Giác—Fully 
awake—Complete realizatlon—Realizing or 
manifesting universal enliphtenment. 
A Tỳ Tiêu Nhiệt Địa Ngục: Địa ngục thiêu 


đốt không ngừng -Hell of ¡intermited 
scorching. 
A Ty Đà Kiết (Vế) Thích Nã: 


Avidhakarna (skÐ. 

I1) Tai không xuyên thủng: Unpierced ears. 

2) Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ 
Điển của Giáo Sư Soothill, đây là tên của 
một tự viện cổ gần thành Ba La Nại: 
According to Eitel in The Dictionary of 


Chinese-English Buddhist Terms 
composed — by Professor sSoothl, 
Avidhakarna was the name of an ancient 
monasfery near Benares (near 
'Yodhapatipura). 

A Xa La: Acala (sk)—Bất Động— 


Immovable—See Bất Động Minh Vương and 
Thập Địa Phật Thừa (8). 
A Xà Lê: Acarya (sk)—See Acarya in 
SanskrI/Pali-Vietnamse Section and Ngũ 
Chúng A Xà Lê. 
A Xà Thế: Ajatasatru (skt)——Ajatasattu (p)— 
Con trai vua Bình Sa Vương và Hoàng hậu Vị 
Đề Hi. A Xà Thế chính là người đã hạ ngục và 
bỏ đói vua cha để đoạt ngôi. Ông còn cùng với 
Đề Bà Đạt Đa âm mưu hãm hại Phật, nhưng 
bất thành. Sau nầy ông trở thành một Phật tử 
và hết lòng ủng hộ Phật giáo——Ajatasattu, son 
of King Bimbisara and Queen Vaidehi. He 
1mprisoned his father and starved him to death 
foO usurp the AIso together with 
Devadatta, he developed a conspiracy against 
the Buddha which was unsuccessful. However, 
later he became a follower of the Buddha and 
strongly supported Buddhism. 
** For more Information, please see Ajatasatru 
1n Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 
A Xà Thế: See Ajatasatru in SanskriU/Pali- 
'Vietnamese-English Section. 
A Xiển Để Ca: Anicchantika (sk)——Vô dục, 
chỉ sự không tham mong niết bàn—Without 
desire, I.e. undesirous of nirvana. 
A Xoa Ma La: Aksamala (skt). 
I)_ Chuỗi—A rosary. 





throne. 


2) Biểu tượng của Thập Toàn: A symbol of 
the ten perfections. 

A YVết Đa: Aghanam (skt)—A flash in the 

east, the liphtning øod; the term 1s defind as 

not solid, liquid. 


A: 

l) Câm—Eda (skÐ-Dumb—Deaf and 
dumb. 

2) Câm và điếc: Edamuka (skt)—Deaf and 
dumb, unable to eXpress oneself. 

3) Thứ yếu: Inferior. 

4) Hạng nhì: Second. 

53) Phụ: Secondary. 


Á Dương: A dumb sheep. 

Á Dương Ngoại Đạo: Một loại ngoại đạo 
mà giáo đổ của họ tin rằng câm như dê chẳng 
nói một lời là phép tu thắng hành sẽ đưa họ về 
thượng giới—A kind of heretic sect, of which 
followers belleve that to be as dumb as a 
sheep they can go to heaven. 

Á Dương Tăng: Một gian đạo sĩ ngu đần như 
con dê câm, không biết tốt xấu, cũng không 
biết sám hối tội lỗ——A dumb sheep monk who 
1s stupid and does not know good from bad, nor 
enough to repent of sin. 

Á Hê Xiết Đát La Quốc: Ahicchatra (skt— 
Còn gọi là A Đam Xa Đa La, một kinh đô của 
vương quốc cổ nằm trong vùng trung Ấn—A 
citadel of an ancient kingdom In Central India. 
Á Pháp: Pháp câm điếc, không thể tuyên lưu 
được—The doctrine of a deaf and dumb 
person, which he cannot proclaim. 

Á Phi: Afro-Asian. 

Á Thánh: Bậc Thánh hàng thứ hai—Saint of 
second degree. 

Ác: Agha (skÐ. 

1) Hành vi trái đạo lý (sẽ chuốc lấy khổ báo 


trong hiện tại và tương lai): Bad— 

Wrong—Cruel—Mischievous ac—EVvIl— 

Wicked deeds which are agaInst the rigpht. 
2) Làm điều ác: To do mischief. 


Ác Báo: Punishment—Quả báo xấu (Kẻ làm 


việc ác phải nhận lấy ác báo)—Bad 
consequence—Recompense for IlÏ—Gieo gió 
gặt bấo—As a man sows, so shall he reap. 

Ác Cảm: II-feeling—Averslon—Anftipathy—— 
Dislike. 

Ác Danh: Bad (evil) repute or fame. 

Ác Duyên: Điều kiện, hoàn cảnh, hay sự việc 
bên ngoài dụ dỗ hay khiến con người làm điều 
ác—Evil conditions—External conditions or 
circumstances which stir or tempt one to do 
evIl. 

Ác Đảng: Một băng hay nhóm người chuyên 
bóc lột kẻ khác để làm lợi dưỡng cho chính 
mình—A band or group of people which 
exploits others for their own gaIns or benefIts. 


Ác Đạo: Ác thú—The states of woe—Realms 
of woe——EvIil realms—EvIl ways. 
1) Tam đồ ác đạo gồm địa ngục, ngạ quỷ và 
súc sanh—Evil ways (three evil paths, or 
destnies of hells, hungry ghosts and 
animals). 
Ba đường của trạng thái tâm, thí dụ như 
khi chúng ta có tâm tưởng muốn giết hại 
ai, thì ngay trong giây phút đó, chúng ta 
đã sanh vào địa ngục vậy—Three paths 
can be taken as states of mind, I.e., when 
someone has a vicious thought of killing 
someone, he 1s effectively reborn, for that 
moment, ¡in the hells. 
Chúng sanh trong ác đạo—Senflent beings 
1n evil realms: 
a. Chẳng gặp được Phật pháp: Do not 
encounter the Buddhadharma. 
b._ Chẳng bao giờ tu tập thiện nghiệp: Never 
cultivate goodness. 
c._ Luôn làm hại người khác: Always harm 
others. 
Thỉnh thoảng A-Tu-La cũng được xem như 
ác đạo vì dù có phước đức cõi trời nhưng 
lại thiếu công đức và có quá nhiều sân 
hận: Sometimes the Asura realm 1s also 
considered an evil realm because though 
they have heavenly merits, they lack 


2) 


3) 


4) 


virfues and have much hatred. 
Ác Độc: Devil-like—Malicious—Devilish— 
Malice. 
Ác Giả Ác Báo: Gieo gió gặt bão—As man 
sows, so shall he reap. 
Ác Giác: Những suy nghĩ hay quán tưởng 
ngược lại với Phật pháp—Contemplation or 
thought contrary to Buddhist principles. 
Ác Giới: 
1) Giới 
Drecepts. 
2) Cảnh giới ác: Evil realms. 
Ác Hiểm: Malicious—Devil-like. 
Ác Hữu: Bạn bè xấu ác -Bad or wicked 
friends. 
Ác Kế: Devilish plot. 
Ác Khẩu: 
l) Lời nói độc ác hay miệng độc ác (gây 
phiền não cho người): Slanderous, or evil 
mouth—EvIl-speech. 
Người nói lời độc ác: 
person. 


luật không thanh tịnh: Impure 


2) Evil-speaking 
Ác Kiến: Evil (heterodox, Wwrong or perverse) 
views—Ác kiến là kiến giải ác hay sự thấy 
hiểu xấu ác với những quan niệm sai lầm và 
cố chấp (sự suy lường điên đảo về tứ diệu đế 
làm ô nhiễm trí tuệ)—Wrong views mean 
seeing or understanding in a wrong or wIcked 
and grasping manner. There are five kinds of 
WTOnE VIeWS: 

I1) Thân kiến: Wrong views of the body. 


2) Biên kiến: One-sided views. 

3) Tà kiến Wrong views which are 
1nconsistent with the dharma. 

4) Kiến thủ: Wrong views caused by 
attachment to one's own errouneous 
understanding. 

5) Giới cấm thủ: Wrong views or wrong 


understandings of the precepts. 
Ác Kiến Xứ: Địa ngục nơi những kẻ tội lỗi 
chứng kiến những tội lỗi đã làm trong đời, là 
một trong mười sáu địa ngục đặc biệt —The 


place In hades (hells) where the sinner beholds 

the evil done in life, one of the sixteen special 

hells. 

Ác Kỳ Ni: Agni kÙ)—Ta Cát Lợi Đa Da 

Ni—Hỏa Thâần—The god of fire. 

Ác Lại Dã Can Tâm: Tâm địa độc ác như 

tâm địa của loài cầy cáo (Theo Kinh Tát Già 

Ni Kiển: “Nếu không trì giới thì ngay thân của 

loài cầy cáo ghẻ lở cũng không có được, 

huống là thân công đức)—A scabby pariah, a 

phrase describing the evil of the mind. 

Ác Liệt: Fierce—Violent. 

Ác Lộ: Asubha (p). 

I) Chất lỏng bất tịnh hay các loại nước 
không sạch sẽ toát ra từ thân người như 
mủ, máu, nước tiểu, v.v —All kinds of 
Iimpure water (foul discharges) discharged 
from human body such as pus, blood and 


urine, efc. 
2) Tính độc ác được biểu lộ ra: Evil 
revealed. 


Ác Luận: Evil discussion—See Thế Luận. 

Ác Luật Nghỉ: Theo Kinh Niết Bàn, ác luật 

nghi là những luật nghi và tập tục bất thiện— 

According to the Nirvana Sutra, these are bad, 

or evil rules and customs. 

Ác Ma: Tên gọi chung các ác thần gây trở 

ngại cho việc tu đạo Phật —Evil spirit—Evil 

maras—Demon enemies of Buddhism. 

Ác Ma Thần: Evil demons and evil SpITiS 

(yaksas—Dạ xoa). 

Ác Mộng: Nightmare. 

Ác Nghiệp: 

() Nghĩa của ác nghiệp — The meanings of 
Evil karma, or negative karma: 

e _ Hành động của thân khẩu ý làm tổn hại cả 
mình lẫn người, sẽ đưa đến quả báo xấu: 
Harmful actions, or conduct In thoupht, 
word, or deed (by the body, speech, and 
mind) to self and others which leads to 
evil recompense—Negative path—Bad 
deeds—Black path. 


ID Ác nghiệp gồm có những nghiệp sau 
đây—Negative Karma Includes: 
1) Tham: Greed. 


2) Sân: Anger. 

3) Si: Stupidity or Ignorance. 

4) Mạn: Arrogance or Pride. 

5) Nghĩ: Doubt. 

6)_ Tà Kiến: Improper (Wrong) Views. 
7) Sát KiIing. 

8) Đạo: Stealing. 

9) Dâm: Sexual Misconduct. 


10) Vọng: Unwholesome thoughts. 

(ID Lời Phật dạy về Ác Nghiệp trong Kinh 
Pháp Cú —The Buddha”s teachings on Evil 
karma In the Dharmapada Sutra: 

e Như sét do sắt sinh ra rồi trở lại ăn sắt, 
cũng như ác nghiệp do người ta gây ra rồi 
trở lại đắt người ta đi vào cõi ác——As rust 
sprung from rron eats Itself away when 
arisen, Just like II deeds lead the doer to a 
miserable state (Dharmapada 240). 

Ác Nghiệp Tham, Sân, Sỉ do Thân, 

Khẩu, Ý Gây: Evil karmas of greed, hatred 

and Ignorance, all created by body, mouth and 

speech 

Ác Ngữ: Evil speech. 

Những lời Phật dạy về “Ác Ngữ” trong Kinh 

Pháp Cú —The Buddha's teachings on “Evil 

Speech” in the Dharmapada Sutra: 

I1) Chớ nên nói lời thô ác. Khi ngươi dùng lời 
thô ác nói với người khác. Người khác 
cũng dùng lời thô ác nói với ngươi, thương 
thay những lời nóng giận thô ác chỉ làm 
cho các ngươi đau đớn khó chịu như đao 
gậy mà thô —Do not speak harshly to 
anyone. Those who are spoken to will 
respond 1n the Angry 
speech nourishes trouble. You wIll receive 


Sam€_ TIAaIICFT. 


blows in exchange for blows (Dharmapada 
133). 

Nếu ngươi mặc nhiên như cái đồng la bể 
trước những người đem lời thô ác cãi vã 
đến cho mình, tức là ngươi đã tự tại đi trên 


2) 


đường Niết Bàn. Người kia chẳng làm sao 
fìm sự tranh cãi với ngươi được nữa—Ïf 
like a cracked gong, you silence yourself, 
you already have attained Nirvana. No 
vindictiveness (quarrels) will be found In 
you (Dharmapada 134). 

Ác Nhân: 

1) Kẻ làm ác: Malefactor—Evil doer—Evil 
person—Wrong doer. 

2) Nhân ác hay hành vi gây ra tội ác có thể 
dẫn tới quả ác báo: A cause of evil, or of 
a bad fate—An evil cause which leads to 
recompense for 1l. 


Ác Nhân Ác Quả: Evil cause-Evil 
consequence (fruit)—Evil frut from evil 
deeds. 


Ác Niệm: Evil thought. 

Ác Pháp Hữu Lậu: Những ác nghiệp đã lập 
thành trong một xác thân phải được đển bù 
tương xứng lại trong một thân khác—Evil 
deeds done in a mortal body 1s rewarded 
accordingly 1n the character of another body. 
Ác Phụ: Wicked woman. 

Ác Quả: Quả ác hay quả xấu do nhân ác gây 
ra——EvIl fruit from evil deeds. 

Ác Quỷ: Evil demons. 

Ác Quỷ Thần: Ác quỷ và ác thần (làm hại 
người) như Dạ Xoa, La Sát, vân vân—Evil 
demons and evil spiris (harmful to people), 
yaksas, raksasas, ©fc. 

Ác Sát La: Aksara (skt)—See Ác Sát Na. 

Ác Sát Na: Akasara (skt)——Ác Sát La. 
I) Không đổi —Vĩnh 
Unchangeable—Permanent— 
Imperishable--Unalterable. 

Chữ gốc (không thay đổi): A root-word, or 
word-rootUnchanging word. 


biến cửu— 


2) 


Ác Sư: Thầy truyền dạy những tà giáo làm 
hại người —An evil teacher who teaches 
heretic and harmful doctrine. 

Ác Tà Kiến: Tà kiến dẫn đến phạm tội ác— 
Wrong views which lead to commit wrong 


deeds. 

Ác Tác: 

I) Ác tác pháp hay những việc làm xấu ác: 
Evil doings. 

Sự hối hận sau khi làm điều ác (tâm sám 
hối): To repent or to hate that which one 
has done. 

Ác Tâm: II-will_—Malevolence. 


z 


Ác Tập (thói quen xấu): Bad habit. 
Ác Tật: Incurable disease. 


z 


Ác Thần: Evil deities. 

Ác Thế Giới: An evil world. 

Ác Thú: Evil directions or incarnations. 

l1) Trong đạo Phật, ác thú bao gồm địa ngục, 
ngạ quỷ và súc sanh-—ln Buddhism, the 
evil directions or ¡incarnations ¡nclude 
hells, hungry ghosts and animals. 


2) 


2) Thú dữ: Vicious animal or wild beasts. 

3) Thỉnh thoảng A Tu La cũng được xem như 
là ác thú: Sometimes, asuras are 
consdered  as evil ¡incarnatons or 
directions. 


Ác Thủ Không: Người theo Không Kiến 
ngoại đạo, chối bỏ luật Nhân quả (thà khởi lên 
ngã kiến như núi Tu Di, chứ đừng khởi lên ác 
thủ không, hay phủ nhận lý nhân quả, cho rằng 
cái nầy cái kia đều là không)—One who has 
evil Ideas of the doctrine of voidness, to deny 
the doctrine of cause and effect (Luật nhân 
quả). 

Ác Tính: Malice—Brutality—Cruelty. 

Ác Tri Thức: Ác Sư Hữu— Thây tà bạn ác— 

A bad intimate or friend, or teacher. 

Những lời Phật dạy về “Ác Tri Thức” trong 

Kinh Pháp Cú —The Buddha's teachings on 

“Evil friends” in the Dharmapada Sutra: 

I1) Không được kết bạn với kẻ hơn mình, 
không được kết bạn với kẻ ngang mình, 
thà quyết chí ở một mình tốt hơn kết bạn 
với người ngu muội—T a traveler does not 
meet a companion who 1s better or at leasf 
cqual, let him firmly pursue his solitary 


career, rather than being in fellowship 
with the foolish (Dharmapada 61). 
Những người hay khuyên răn dạy dỗ, cẩn 
ngăn tội lỗi kẻ khác, được người lành kính 
yêu bao nhiêu thì bị người dữ ghét bỏ bấy 
nhiêu Those who advise, teach or 
dissuade one from evil-doing, wIll be 
beloved and admired by the good, but they 
will be hated by the bad (Dharmapada 77). 
Chớ nên làm bạn với người ác, chớ nên 
làm bạn với người kém hèn, hãy nên làm 
bạn với người lành, với người chí khí cao 
thượng——Do not associate or make friends 
with evil friends; do not associate with 
mean men. Associate with good friends; 
assoclate with noble men (Dharmapada 
78). 
Đi chung với người ngu, chẳng lúc nào 
không lo buồn. Ở chung với kẻ ngu khác 
nào ở chung với quân địch. Ở chung với 
người trí khác nào hội ngộ với người 
thân—-He who companies with  fools 
grieves for a long time. To be with the 
foolish 1s ever painful as with an enemy. 
To assoclate with the wIse 1s ever happy 
like meeting with kinsfolk (Dharmapada 
207). 
** For more Information, please see Thiện 
Hữu Tri Thức. 
Ác Tưởng: Evil thoughts. 
Ác Vô Quá: Ngoại đạo tà kiến cho rằng 
không có gì sai trái khi làm điều ác, hay không 
có quả báo gì cho cuộc sống ác độc—External 
heretics believe that 1t is not wrong to do evIl; 
that there are no consequences attached to an 
evil life. 
Ác Xoa: Aksa (skÙ)— Một loại cây mà hạt 
dùng làm tràng chuỗ—Name of a tree 
(Eleocarpus ganitrus) a seed of which rosarIes 
are made. 
#* For more Information, please see Kim Cang 
TỬ. 
Ác Xoa Tụ: Kim Cang Tử—Gọi là “ác xoa 


2) 


3) 


4) 


tụ” vì khi hạt rơi xuống đất chúng thường tụ lại 

một chỗ thành bộ ba, tiêu biểu cho ba tánh 

chất một lượt—So called the Eleocarpus 

ganiftrus free because is seeds are said to be 

formed the triplets (the seeds fall in clusters, 

and ïillustrate numbers, or numerous), and 

1llustrate the simultaneous character of: 

a) Hoặc: lllusion. 

b) Hành: Action, and 

c) Khổ: Suffering. 

** For more Information, please see Kim Cang 
TỬ. 

Ác Xúc: Thức ăn bị bàn tay người khác sờ 

vào thành ra nhơ bẩn (giới luật cho rằng những 

thức ăn đó không tinh khiết nên cấm không 

được ăn)—Evil touch; contaminated as 1s food 

by being handled or touched. 

Ác  Ý:  Hatred—ll-wil—II 

Malicious—TII-affected 

Ác Yết Lỗ: Aguru (sk)— Trầm Thủy 

Hương——LIgnum aloes. 


1ntent— 


Ách: Yoke—To yoke someone: Buộc ai vào 
ách. 

Ai: 

I1) Tiếng ta thắn—Alas! 

2) Biai (tang): Mourn. 

Ai Mẫn: Ai Lân— Thương xót cái khổ của 
người—PIty for one 1n misery. 

Ai Nấy: Everybody. 

Ai Nhã: Tiếng ta thán về sự đau khổ hay sự 
bất chợt—An exclamation of pain or surprise. 


Ái: Kama or Trishna (skÐ. 

(A) Nghĩa của Ái The meanings of 
“Atftachment” 

I)_ Luyến ái: Craving—Love—Affection. 

2) Tham dục: Desire. 

3) Khátái: Thirst of love. 

4) Tham: Coveting. 

5) Nhiễm trước: Defiling attachment. 

6) Tình yêu nhiễm trược gia đình vợ con: 


The defiling love toward family, wife, and 
children. 


7) Tình yêu không nhiễm trược dành cho 
thầy tổ và các bậc trưởng lão: The 
undefiling love toward oneˆ”s teachers and 
elders. 

8) Một trong thập nhị nhân duyên: One of 
the twelve nidanas. 

(@B) Phân loại Ái—Categories of 

“Attachment” 


I) Nhị Chủng Ái: Two kinds of love—See 
Nhị Ái. 

2) Ái Biệt Ly Khổ: Suffering from being 
separated from the loved ones—See Bát 
Khổ (5). 

**% See Trishna In Sanskri/Pali-Vietnamese 
Section. 

Ái Ân: To love. 

Ái Biệt Ly Khổ: Khổ vì phải xa ha những 

người thân thương—Suffering of (due to) 

Separation from our loved ones—The suffering 

of being separated from those whom one 

loves. 

** For more information, please see Bát Khổ 

€1). 

Ái Căn: Dục vọng là gốc sanh ra các phiển 

não—The root of desire, which produces the 

passlons. 

Ái Chấp: Sự chấp trước vào luyến ái và dục 

vọng khó mà bỏ được —The ørip of love and 

desire. 

Ái Chủng: Hạt giống dục vọng sẽ gặt lấy khổ 

đau The seed of desire, with its harvest of 

pain. 

Ái Dục: 

() Nghĩa của Ái Dục —The meanings of 
Love and Desire: Luyến ái và dục vọng, 
hoặc tình thương yêu gia đình—Love and 
desire; love of family. 

(I) Những lời Phật dạy về “Ái Dục” trong 
Kinh Pháp Cú —The Buddhaˆs teachings 
on “Love and Desire” In the Dharmapada 
Sutra: 

I1) Xuất gia bứt hết ái dục là khó, tại gia theo 
đường sinh hoạt là khó, không phải bạn 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


mà chung ở là khổ, qua lại trong vòng 
luân hồi là khổ. Vậy các ngươi hãy giác 
ngộ để đừng qua lại trong vòng thống khổ 
ấy—It is difficult to renounce the world. lt 
1s difficult to be a householder. It 1s 
paInful to assocIate with those who are not 
friends. It 1s painful to be wandering In the 
Reaching the 
enlightenment and let wander no more! 
Lets suffer no more! (Dharmapada 302). 
Nếu ở thế gian nầy mà bị ái dục buộc 
ràng, thì những điều sầu khổ càng tăng 
mãi như loài cỏ tỳ-la gặp mưa—Whoever 
binds to craving, his sorrows flourish like 
well-watered birana grass (Dharmapada 
335). 

Nếu ở thế gian nầy, mà hàng phục được 
những ái dục khó hàng phục, thì sầu khổ 
tự nhiên rụng tàn như nước ngọt lá sen— 
Whoever in this world overcomes this 
unruly craving, his sorrows fall away Just 
lke waterdrops from a lotus leaf 
(Dharmapada 336). 

Đây là sự lành mà Ta bảo với các ngươi: 
“Các người hãy dồn sức vào để nhổ sạch 
gốc ái dục, như người muốn trừ sạch giống 
cỏ tỳ-la phải nhổ hết gốc nó. Các ngươi 
chớ lại để bị ma làm hại như loài cỏ lau 
gặp cơn hồng thủy!”——This is my advice to 
you: “Root out craving; root 1t out, Just like 
birana grass Is rooted out. Let not Mara 
crush you again and again as a flood 
crushes a reed! (Dharmapada 337) 

Đốn cây mà chưa đào hết gốc rễ thì tược 
vẫn ra hoài, đoạn trừ ái dục mà chưa sạch 
căn gốc thì khổ não vẫn nẩy sinh trở lại 
mãi—Latent craving Is not conquered, 
suffering recovers and ørows again and 
again, just like a tree hewn down ørows up 
again as long as IfS roofS IS unrooted 
(Dharmapada 338). 

Những người có đủ 36 dòng ái dục, họ 
mạnh mẽ dong ruổi theo dục cảnh chẳng 
chút ngại ngùng, bởi vậy người đã có tâm 


samsara forever. 


7) 


8) 


9) 


10 


11 


`=< 


~ 


tà kiến, hằng bị những tư tưởng ái dục làm 
trôi dạt hoài—Tf in any man, the thirty-sIX 
seams of craving are still flowing, such 
deluded person 1s still looking for pleasure 
and passion, and torrential thoughts of lust 
sweep him away (Dharmapada 339). 

Lồng ái dục tuôn chảy khắp nơi như giống 
cổ man-la mọc tràn lan mặt đất. Ngươi 
hãy xen giống cỏ đó để dùng tuệ kiếm 
đoạn hết căn gốc ái dục đi —Streams of 
pleasure and passion flow 1n all directions, 
Just like the creeper sproufs and stands. 
Seeing the creeper that has sprung up In 
your mind, cut 1t off with wisdom 
(Dharmapada 340). 

Người đời thường vui thích theo ái dục, ưa 
dong ruổi lục trần, tuy họ có hướng cầu an 
lạc mà vẫn bị quanh quẩn trong chốn trầm 
luân—-Common people are subJect to 
attachment and thirst; they are always 
happy with pleasure; they run affter 
passion. They look for happiness, but such 
men caupht ¡in the cycle of bínth and 
decay again and again (Dharmapada 341). 
Những người trì trục theo ái dục khác nào 
thỏ bị sa lưới. Càng buộc ràng với phiển 
não, càng chịu khổ lâu dài—Men who are 
crazed with craving, are terrfled like 
hunted hares. The more they hold fast by 
fetters, bonds, and afflictions, the longer 
they suffer (Dharmapada 342). 

Những người trì trục theo ái dục, khác nào 
thỏ bị sa lưới. Hàng Tỳ kheo vì cầu vô dục 
nên phải trước tự gắng ha dục—Men who 
are crazed with craving, are terrified Just 
like hunted hares. Therefore, a monk who 
wishes his own passionlessness, should 
ñirst banish craving (Dharmapada 343). 
Người đã ha dục xuất gia, lại tìm vui ở 
chốn sơn lâm, khác nào trở lại nhà; ngươi 
hãy xem hạng người đó, kẻ đã được mở ra 
rồi lại tự trói vào! —He who ¡is free from 
desire for the household, finds pleasure (of 
asceticism or monastic life) in the forest, 


yet run back to that very home. Look at 

that man! He runs right back Into that very 

bondage again! (Dharmapada 344) 
12) Đối với người trí, sự trói buộc bằng dây 
gai, bằng cây, bằng sắt chưa phải kiên cố, 
chỉ có lòng luyến ái vợ con tài sản mới 
thật sự là sự trói buộc chắc bền—To a 
wise man, the bondage that Is made of 
hemp, wood or Iron, Is not a strong bond, 
the longing for wives, children, Jewels, 
and ornamehnfs 1s a øreater and far stronger 
attachment (Dharmapada 345). 
Những kẻ dắt người vào sa đọa, là như sự 
trói buộc chắc bển, nó hình như khoan 
dung hòa hưởn mà thật khó lòng thoát ra. 
Hãy đoạn trừ đừng dính mắc, xa lìa ái dục 
mà xuất gia—The wise people say that 
that bond 1s very strong. Such fetters seem 
supple, but hard to break. Break them! Cut 
the world! 


13 


` 


off desire and renounce 
(Dharmapada 346) 

Những người say đắm theo ái dục, tự lao 
mình trong lưới buộc như nhện giăng tơ. 
AI dứt được sự ràng buộc không còn dính 
mắc nữa, thì sẽ xa mọi thống khổ để ngao 
du tự tạ—A man ¡infatuated with lust falls 
back Into the stream as a spider In(o the 
web spun by 1(self. He who cuts off. this 
bond, retre from the world, with no 
clinging, wIll leave all sorrow behind 
(Dharmapada 347). 

Bước tới chỗ cứu cánh thì không còn sợ 
hãi; xa la ái dục thì không còn nhiễm ô: 


14 


` 


15 


` 


nhổ lấy mũi tên sanh hữu thì chỉ còn một 
thân nầy là cuối cùng, không bị tiếp tục 
sanh nữa—He who has reached the goal, 
without fear, without craving and without 
desire, has cut off the thorns of life. This 1s 
his final mortal body (Dharmapada 351). 
16) Xa la ái dục không nhiễm trước, thông 
đạt từ vô ngại, thấu suốt nghĩa vô ngại, và 
thứ lớp của tự cú, đó thật là bậc đại trí đại 
trượng phu, chỉ còn một thân nầy là cuối 
cùng, không bị tiếp tục sinh nữa—He who 


IS Without craving, without attachment; 
who understands subtletles of words and 
meaninss; they are truly a great wise who 
bear the final mortal body (Dharmapada 
352). 

Dũng cảm đoạn trừ dòng ái dục, các ngươi 
mới là Bà-la-môn! Nếu thấu rõ các uẩn 
diệt tận, các ngươi liền thấy được vô tác 
(Niết bàn)—Strive hard to cut off the 
steam of desires. Oh! Brahman! Knowing 
that all conditioned things will perish. Oh! 
Brahman!l You are a knower of the 
Unmade Nirvana! (Dharmapada 383). 

Ái Dục Hải: Biển dục—The ocean of desire. 

Ái Duyên: Ái dục như là nguyên nhân phụ 
vào cho sự luyến ái—Love or desire as a 
conftributory cause of attachment. 

Ái Độc: Độc dục hay ái độc làm tổn hại cho 
việc tu hành Phật pháp—The poison of desire 
or love which harms devotion to Buddhist 
practices. 

Ái Giả: Sự hư giả hay không thực của dục 
vọng—The falseness or unreality of desire. 

Ái Giới: Dục giới—Những người đang trú ngụ 
trong dục giới —The realm of desire or love— 
Those who dwell in the realm of desire. 

Ái Hà: Tình ái nhận chìm và làm chết đuối 
con người nên ví với dòng sông (lòng tham 
bám víu hay giữ chặt không rời)—The river of 
desire in which men are drowned. 


17 


~ 


Ái Hải: Biển dục —The ocean of desire— 
Biển ái—Ocean of love. 

Ái Hành: Ái hành có nghĩa là tình ái dục 
vọng, đối lại với “kiến hành” có nghĩa là suy 
lý—Emotional behavior, or the emotlons of 
desire, as contrasted with rational behaviour. 
Ái Hận: Luyến ái và thù hận Love and 
hate—Desire and dislike. 

Ái Hệ: Sự trói buộc của ân ái hay dục 
vọng—The bond of love or desire. 

Ái Hỏa: 

1) Lửa của luyến ái: Fire of love. 


2) Luyến ái là lửa đốt chúng sanh: Love is 
fire that burns (living beings). 

Ái Hoặc: Mê hoặc hay ảo ảnh của ái dục— 

The illusion of love or desire. 

Ái Hữu: Friendly society. 

Ái Kết: Sự kết buộc của ái dục hay phiển não 

tham ái —The tie of love or desire. 

Ái Khát: Khát ái hay khao khát dục vọng, 

hay ham muốn sự sống—The thirst of desire, 

or thirstily to desire—The wIll to live. 

Ái Khuể: Luyến ái và ghen ghét —Love and 

hate, desire and hate. 

Ái Kiến: 

1) Chấp trước từ con người mà nẩy lên thứ 

tình yêu hay dục vọng nẩy nở khi nghĩ đến 

ngưới khác. Ái kiến cũng có nghĩa là tâm 

chấp luyến vào hình thức, trói buộc chúng 

ta vào dục vọng và ham muốn trần tục— 

Attachment or Love øgrowing from thinking 

of others. Love also means the mind of 

affection attached to forms, which binds us 

with the ties of worldly passions and 

desires. 

Ái và Kiến —- Love or Attachment and 

Views: 

Ái nghĩa là luyến chấp vào sự: Love 

means attachmernt to things. 

Kiến nghĩa là luyến chấp vào tà kiến: 

Views mean attachment to false views. 

Ái Kỷ: 

Selfishness. 

Ái La Sát: Ái La Sát Nữ—Raksasi—Female 

demon of desire. 

Ái La Sát Nữ: Raksasi (sk)—See Ái La Sát. 

Ái Lạc: Sự hoan lạc của tình yêu chân chánh, 

như tình yêu thiện mỹ hay tình yêu của vị Bồ 

Tát đối với chúng sanh—The joy of right love, 

1e. the love of the good or that of a 

bodhisattva. 


2) 


a) 


b) 





EgoIst—Selfish—Egoism 


Ái Luân: Bánh xe dục vọng làm chúng sanh 
xoay chuyển trong sáu đường sanh tử—The 
wheel of desire which turns men Info the six 


paths of transmigration. 

Ái Luận: Ham thích lý luận hay bàn luận về 

dục vọng. Do mê tâm ái trước mà đưa tới 

những cuộc tranh luận loạn động hay ngôn 

luận bất chính —Talk of love or desire, which 

Ø1V€S rIS€ fO ImprOper conversafion. 

Ái Luyến: Love attachment. 

Ái Lưu: Tham ái làm mê hoặc lòng người 

nên ví như dòng lũ dục vọng—The flood of 

desire which overwhelms. 

Ái Mộ: Attachment. 

Ái Ngại: Worried—Uneasy. 

Ái Nghiệp: Nghiệp đi liền sau dục vọng— 

The karma which follows desire. 

Ái Ngục: Ngục tù dục vọng—The prison of 

desire. 

Ái Ngữ: Loving speech—Lời nói yêu thương 

của một vị Bồ Tát, một trong tứ nhiếp pháp— 

The words of love of a bodhisattva, one of the 

four elements of popular1ty, or ways of leading 

human beings to emancipation. 

**For more information, please see Tứ Nhiếp 
Pháp. 

Ái Nhãn: Con mắt yêu thương của Phật—The 

eye of love (of Buddha). 

Ái Nhiễm: Luyến ái nhiễm trược hay tình 

cảm tham ái phầm tục như tình yêu vợ chồng, 

con cái, thầy bạn, vân vân—Defiling 

attachment—Defiling ordinary love (like that 

toward wife and children, 

elders)—The taint of desire. 

Ái Nhiễm Minh Vương: Thần tình yêu, một 

trong những Minh Vương, có vẻ mặt giận dữ 

với ba đầu sáu tay—God of Love—One of the 

Ragas, who has angry appearance, three faces 

and sIx arms. 

** For more Information, please see Đại 
Nhiễm Pháp. 

Ái Nhiễm Vương: See Ái Nhiễm Minh 

Vương. 

Ái Nhuận: Phân bón dục vọng. Khi chết 

những ảo ảnh của luyến ái sẽ tưới tẩm nghiệp 


teachers and 


vị lai và làm trổ thêm quả khổ—The fertilizing 
of desre—When dyimng the 
attachment fertilizes the seed of future karma, 
producing the fruit of further suffering. 

Ái Nữ: Daughter. 

Ái Phàm Tục: Ordinary love. 

Ái Pháp: Tình yêu chân lý là tình yêu chân 
chánh—Love for Buddha-truth; the method of 
love. 


1llusion of 


Ái Phi: Favorite queen. 

Ái Quả: Hậu quả hay kết quả của dục vọng 

và luyến ái—Fruit of desire and attachment 

(suffering). 

Ái Quốc: Patriotic. 

Ái Quỷ: Quỷ dục vọng The demon of 

desire. 

Ái Tâm: Tâm đầy dục vọng, hay tâm bị dục 

vọng thống tr—A mind full of desire; a mind 

dominated by desire; a loving heart. 

Ái Tha: Altruistic. 

Ái Tha Chử Nghĩa: Altruism. 

Ái Thân Thiên: Vị Trời Ái Thân ở cõi Dục 

giới có hình thức tuyệt diệu —The heaven of 

lovely form In the desire realm which 1s above 
the devalokas (thiện hiện). 

Ái Thích: Nổi khổ đau của luyến ái đau thấu 

như gai đâm —The thorn of love; the suffering 

Of attachment which pIerces like a thorn. 

Ái Thiếp: Concubine. 

Ái Thủy: Dục vọng bón phân cho quả dữ— 

The passion of desire which fertilizes evIl fruit. 

Ái Tiếc: Luyến tiếc không rời bỏ—Love and 

care for; to be unwilling to ø1ve up; sparIng. 

Ái Tình: Love—Passion. 

Ái Trước: Attachment of love. 

(D Nghĩa của “Ái Trước”—The meaning of 
“Ái Trước”—Sự chấp trước hay trói buộc 
mạnh mẽ vào ái dục. Từ sự ái trước nầy 
lại nẩy sanh ra “từ bi” là nền tẳng của tình 
thương trong Phật giáo—The strong 
attachment of love; the bondage of desire. 


From this bond of love also arises pIty, 
which 1s fundamenfal to Buddhism. 


U Lời Phật dạy về “Ái Trước” trong Kinh 
Pháp Cú The Buddha's teachings on 
“Attachment of love” in the Dharmapada 
Suftra: 

1) Như nước lũ cuống phăng những xóm làng 


say ngủ giữa đêm trường, tử thần sẽ lôi 
phăng đi những người mê muội sinh tâm 
ái trước những bông hoa mình vừa góp 
nhặt được—Death carries off a man who 
gathers flowers of sensual pleasures, 
whose mind 1s distracted, as a great flood 
sweeps away a  sleepmng village 
(Dharmapada 47). 

Cứ sanh tâm ái trước và tham luyến mãi 
không chán những bông hoa mà mình vừa 
góp nhặt được, đó chính là cơ hội tốt cho 
tử thần lôi đi —The destroyer brings under 
his way the man who gathers flowers of 
sensual pleasures, whose mind distracted, 
and who Is Insatate 1n his desires 
(Dharmapada 48). 

Ái Trước Mê: Mê mờ luyến ái vào sự đổi 
thay và hoại diệt gọi là “ái trước mê” (tất cả 
mọi thứ đều do ngũ uẩn hòa hợp mà thành, 
không hiểu như vậy mà lại cho rằng mọi thứ là 
vĩnh hằng không thay đổi là ái trước mê)— 
The delusion of love for and attachment to the 
transient and perishing. 

Ái Trước Sinh Tử: Bị trói buộc vào sanh tử 
là ái trước sinh tử, tận diệt sự ái trước nầy là 
cần thiết cho cuộc tu giải thoát—Bondage to 
rebrrth and mortality by love of life, and to be 
rid of this love 1s essential to deliverance. 


Am: 
1) 


2) 


Chùa nhỏ: Small pagoda——Small temple— 
Nunnery. 


2) Thảo lư hay nhà cỏ (của người ẩn dật): 
Hut—Thatched cottage. 
3) Tiếng được dùng để chỉ sự khẳng định 


một cách nghiêm trang và tôn kính, giống 
như tiếng “a men” bên Cơ Đốc Giáo. 


Trước kia là mật ngữ của Ấn Độ giáo, 
được thừa nhận bởi các nhà Phật giáo Mật 
tông, đặc biệt là trường phái trì mật chú, 
dùng “Om” như mật chú và đối tượng 
thiển định. Chữ “Om” thường dùng để 
hình thành âm đầu tiên trong các câu chú 
tổng hợp như trong câu “Úm Ma Ni Bát Di 
Hồng” là công thức chú nguyện của Lạt 
Ma Giáo Tây Tạng. Người ta nói câu “Óm 
Ma Ni Bát Di Hồng” còn là câu thần chú 
để cầu nguyện Đức Quán Thế Âm, mỗi 
chữ trong câu đều có thần lực cứu độ khỏi 
tam ác đạo: Ôm, aum; “a word of solemn 
affirmaton and respecfUl  assent, 
sometimes translated by yes, verily, so be 
1í, and in this sense compared with Amen 
1n Catholic.” It 1s the mystic name for the 
Hindu triad, and has othe significations. lt 
was adopted by Buddhism, especially by 
the Tantric school, as a mystic spell, and 
as an object of meditation. It forms the 
fñrst syllable of certin mystical 
combinations, e.ø. Om mani padmi hum, 
which 1s 
Lamaistic branch, said to be a prayer to 
Padmapam; each of the six syllables 
having 1s own mystic power of salvation 
from the lower paths of transmigration, 
etc.; the formula 1s used In sorcery, 
auØurIes, €fC. 

Am Bà La Đa Ca: Anmrataka (skt)—Một loại 

trái cây của chư Thiên—A celestial fruit. 

Am Bà Lợi Sa: Ambarisa (skt)—Tên của 

một vị vua thời cổ Ấn Độ—Name of a king In 


a formula of the Tibetan 


ancIent India. 

Am Bà Nữ: Amradarika or Amrapali, or 

Ambapali (skt)—Am La Nữ—Am Thụ Nữ. 

1) Người bảo vệ cây amra hay cây xoài: The 
guardian of the amra tree. 

2) Người đàn bà đã hiến cho Phật khu vườn 
xoài (Amravana), có truyền thuyết khác 
nói rằng bà sanh ra từ một cây xoài: A 
female who presented to Sakyamumi the 


Amravana garden, another legend says 

she was born of an amra tree. 
Am Chủ: Abbot—Abbess. 
Am Hiểu: Biết rõ—To know well—Hiểu 
tường tận—To understand thoroughly—Hiểu 
từ trong ra ngoài —To know something inside 
out. 
Am Hoa: Hoa xoài—The amra flower. 
Am La: Amra (skt—Cây xoài—The mango. 
Am La Thụ Viên: Amravana or Amrapali, or 
Amravati (sk)——Vườn xoài—See Am Bà Nữ. 
Am Ma La: Amala (skt—Am Một La—Tên 
khác của trái xoài—Another name for amra. 
Am Ma La Thức: A Ma La Thức—A Mạt 
La Thức— Thanh tịnh thức—Vô cấu thức— 
Chân Như Thức-Pure knowledge— 
Knowledge of bhutatathata. 
Am Ma Lặc: Amala (sk)—Am Ma Lặc Ca— 
Một loại hạt như hạt cau, dùng trị cảm lạnh 
(quả dư-cam-tử, khi mới ăn thấy hơi đắng, 
nhưng khi nuốt nước vào trong cổ họng thì 
nghe ngọt, tên khoa học 
EmblicaoffIcinalis hay Phyllanthusemblica)— 
A kind of nut like the betel nut, used as a cure 
for colds (1s scilentfc name 1s 
EmblicaoffIcinalis or Phyllanthusemblica). 
Am Thiền: Small pagoda. 
Am Tranh: A thatched hut for meditation. 
Am Tự: Am thấtc—Small temple. 
Am Tường: Hiểu tường tận—To know 


3 + ` 
của nó là 





perfectly. 

Am Viên: Vườn Amravana—The Amravana 

garden. 

Ám: 

1) Ám muội: Dark—Obscure—Gloom—— 
Dim——Dull—Hidden—Secret. 

2) Bị quỷ ám: To possess—To obsess—To 
be haunted—To be obsessed by the 
devil. 

3) Uám—TIo darken—Io blacken— 
Overcast. 


Ám Ảnh: To haunt—To obsess 


Ám Chỉ: To 1mplicIt—To hint—To refer to— 
To imply. 

Ám Chứng: Chỉ chuyên vào công phu tọa 
thiển, mà không thông hiểu nghĩa lý của kinh 
điển—An ignorant preceptor, only meditation 
without undestanding the meanings of sutras. 
Ám Chứng Thiền Sư: Một vị thiển sư chỉ 
chuyên ngồi thiển theo kiểu đui tu mù luyện, 
chứ không thông hiểu nghĩa lý của đạo (cách 
dạy cũng khác hay lập dị với thiển tông)—A 
charlatan who teaches Intuitional meditation 
differently from the methods of that school; an 
1gnorant preceptor. 

Ám Chướng: Chướng ngại của sự ngu độn 
(chỉ tụng mà không biết nghĩa, hay chỉ tọa 
thiển mà không biết tọa thiển để làm gì)—The 
hindrance of Ignorance. 

Ám Độn: Ám muội và ngu độn—lgnorant 
and dull. 

Ám Độn Chướng: Ignorant and dull ideas. 
Ám Hại: To harm secretly. 

Ám Hiệu: Secret signal. 

Ám Lâm: Tamasavana (sk)—Khu rừng vô 
minh—A forest of Iønorance. 

Ám Lệnh: Secret order. 

Ám Mật Lý Đế Quân Đồ Lợi: 
Amrtakundali (skt—Bình đựng nước Cam 
Lỗồ—The vase of ambrosia. 

Ám Muội: Fishy—Suspicious—Shady— 
Dark——Doubtful—Underhand——D¡strustful. 
Ám Nghĩa: Ambiguity. 

Ám Sát: Assassinate. 

Ám Tả: Dictation. 

Ám Tâm: Tâm trí ám muội, ngu sĩ, và luôn 
nghi hoặc——A dark, Ignorant, or doubting mind. 
Ám Tế: Bị vô minh che mờ trở nên ám độn— 
Dark, Ignorant. 

Ám Thất: Căn phòng tối dùng để thực tập 
thiển—A dark room, a place for meditation. 
Ám Thất Niệm Phật: Niệm Phật lớn tiếng 
trong phòng thiển hay phòng tối—To repeat 


the name of a Buddha loudly or audibly in a 

đark room. 

Ám Trợ: To aid secretly. 

Ảm Đạm: Gloomy—Sombre—Dull— 

Overcast—DIsmal—Dreary. 

An: 

(A) An Bình: Santi (p)—Santa (skt). 

l1) (a}—Calm—Tranquil—Free 
passions—Ũndisturbed. 


from 


2) (n)—Upasanti (skt)——Tranquility— 
Peace——Security—Calmness. 
3) (v)—Upasamayati (skt—To pacify—To 


become calm or quiet—To make qulet— 
To tranquilize. 
(B) An VỊ: To put—To place. 
An Ban Thủ Ý: Anapanasati (p)— 
Anapanasmrti (skt)—Kinh An Ban Thủ Ý, kinh 
quán niệm hơi thở của hệ phái Nguyên 
Thủy—A Theravadan sutra on Concenfration 


by pracicing T€spiraftOry ©Xxercises—See 
Anapanasai 1n Sanskri/Pali-Vietnamese 
Section. 


An Bần: To be happy In poverty. 

An Bình: Peace—To be peaceful. 

An Cư: Varsa or Varsavasana (skt-—To live 
in peace—Tranquil dwelling—See An Cư Kiết 
Hạ. 

An Cư Kiết Hạ: Vassa (skt)—Ba tháng an cư 
kiết hạ mỗi năm vào mùa mưa (từ 15 tháng tư 
đến 15 tháng bẩy âm lịch). Vào mùa mưa khó 
mà di chuyển và không muốn làm tổn hại côn 
trùng, nên chư Tăng Ni trụ lại một nơi để dụng 
công tu tập. Khi chấm dứt mùa an cư kiết hạ 
cũng trùng vào dịp lễ Vu Lan Bồn, ngày mà 
chư Tăng Ni tham dự an cư được tăng một tuổi 
đạo—Pcaceful residing during the summer 
retreat—The three months of summer retreat 
every year (from 15” of the Lunar fourth 
month to 15” of the Lunar seventh month)— 
Monsoon-season (Rain) Retreat—The period 
of three months in the monsoon season (Indian 
rainy season). During the rains it was difficult 


to move about without InJuring the Insect life, 
so monks and nuns are expecfed to reside in 
one place and devote themselves to theIr 
practice. The end of the Rain Retreat coincides 
with theUllambana Festival. Ít 1s an auspicIous 
day for monks and nuns, as on that day those 
who attended the Rain Retreat become one 
year older in the Order. 

An Cư Lạc Nghiệp: Sống trong yên bình và 

an lạc trong nghề của mình—To live in peace 

and be content with one”s occupation. 

An Danh: Ban pháp danh cho người mới vào 

đạo—To gIve a religlous name to a begInner. 

An Dưỡng: To rest—To take a rest. 

An Dưỡng Địa: Land of rest—Pure Land. 

An Dưỡng Tịnh Độ: Pure Land of Tranquil 

Nourishment—See An Lạc Quốc. 

An ĐỂ La: Một trong mười hai thị giả của 

Phật Dược Sư—One of the twelve attendants 

on Bhaisajya Buddha. 

An Định: Stable—Firm. 

An Giấc: To be fast sleep. 

An Giấc Ngàn Thu: To rest in peace 

ÍOT€ever. 

An Hạ: To put down. 

An Hạ Xứ: A place to res—Resting place— 

A place for putting things down, 1.e. bapeøage—— 

A place to stay. 

An Huệ: settled or firm resolve on wisdom. 

An Huyền: Một vị sư nổi tiếng người nước 

An Tức (vào khoảng năm 280 sau Tây Lịch)— 

An-Hsuan, a noted monk from Persia (around 

280 A.D.). 

An Hưởng: To enjoy in peace 

An Lạc: 

e An bình và hạnh phúc (thân dễ chịu và 
tâm hoan hỷ): Passadhisukham (p)— 
Comfort—Comfortable—Happy (ease of 
body and joy of heart —Peaceful and 
Joyful—Stable and comfortable. 

e Phật đến với cõi Ta Bà vì an lạc cho 
chúng sanh —The Buddha comes to the 


Saha World for the welfare and happiness 
Of sentient beIngs. 

e - Niềm vui hay hạnh phúc của sự yên tỉnh: 
Samasudha (skt)—The Joy or happiness of 
tranquIlity. 

An Lạc Hạnh: Peaceful and joyfu]l practice. 

An Lạc Quốc: An Lạc Tịnh Độ—An Lạc 

Quốc Độ của Đức Phật A Di Đà nơi cõi Tây 

Phương, cũng còn gọi là An Dưỡng Tịnh Độ— 

Amitabhaˆs Happy Land In the western region, 

which is his domain; which is also called Pure 

Land of Tranquil Ñourishment. 

An Lạc Trong Niết Bàn: Nibbanic bliss. 

An Lạc Sâu Xa: Profound peace. 

An Lập: To set up—To establish—To stand 

firm. 

An Lập Hạnh Bồ Tát: Trong Kinh Pháp 

Hoa, vị Bồ Tát trồi lên từ trong lòng đất để 

đón chào Phật Thích Ca—A bodhisattva im 

Lotus Sutra, who rose up out of the earth to 

greet SakyamunI. 

An Lòng: Be comfortable—To ease one”s 

mind about something. 

An Minh Do Sơn: Núi Tu Di—Sumeru 

Mountain. 

An Minh Sơn: See An Minh Do Sơn. 

An Nhàn: Easy-—An easy life. 

An Nhẫn Chướng Ngại: Tolerance of 

adversity (obstructions, difficulties, obstacles, 

hindrances). 

An Nhiên: Calm. 

An Ninh: Security. 

An Ổn: Body and mind at rest. 

An Pháp Khâm: Một vị sư nổi tiếng người 

nước An Tức (28§I sau Tây Lịch) —An-Fa- 

Ch¡”in, a noted monk from Persia (281 A.D.). 

An Phận: To be content (satisfied) with 

lot (destiny)—Contentment with 

conditions. 

An Tâm: 

se  (n) Sự yên tỉnh của tâm: Santi (skÙ— 





one”s 


Tranquility of mind. 

e  (v) Làm cho tâm yên tỉnh hay đạt được sự 
yên: Upasamayama (skÐÙ-—To quiet the 
heart or mind——To be at rest. 

e - (v) Đạt được an tâm: To obfain tranquility 
of mind. 

An Táng: To bury——To inter——Interment. 

An Thanh: Một vị Tăng nổi tiếng vào thế kỷ 

thứ hai, người nước An Tức —An-Chỉing, a 

noted monk from Persia In the second century 

A.D.—See An Thế Cao. 

An Thế Cao: Vị sư xứ Parthie vào thế kỷ thứ 

hai, là hoàng thái tử xứ Parthie, người sẽ nối 

ngôi vua cha; tuy nhiên, ông đã xuất gia tu 

hành. Ông đã từng đến Trung quốc năm 148 

sau Tây Lịch và là người đầu tiên dịch kinh 

điển Phật giáo ra Hán tự. Ngài là người đã lập 
ra trường phái Thiển Na, một trường phái sớm 
nhất của Phật giáo Trung quốc——An-Shih-Kao, 

a Parthian monk of the second century, a 

crown prince of Parthie and was intended to 

assume the throne at his fathers death; 
however, he entered a monastery. He went to 

China around 148 and was the first to translate 

Buddhist scriptures Into Chinese. He founded 

the Dhyana school, early Chinese 

Buddhism. 

An Thiền: To enter into dhyana meditation. 


An Thiền Thiền Sư: Zen Master An 
Thiển—Thiển sư nổi tiếng của Việt Nam vào 
đầu thế kỷ thứ 19. Ngài là tác giả bộ “Tam 
Giáo Thông Khải” được biên soạn vào giữa 
thế kỷ thứ 19, có lẽ được in vào khoảng năm 
1845. Hầu hết cuộc đời hoằng pháp của ngài, 
ngài trụ tại chùa Đại Giác ở Đồ Sơn, Bắc 
NÑinh—A Vietnamese famous Zen master In 
the early nineteenth century. He was the 
author of “A Thorough Study on the Three 
Religlons” composed ¡in the middle of the 
nineteenth century. Probably printed in 1845. 
He spent most of his life at Đại Giác Temple 
¡in Bồ Sơn, Bắc Ninh to expand Buddhism— 
See Tam Giáo Thông Khảo. 


an 


An Thọ Khổ Nhẫn: Patence under 
suffering. 

An Thổ Địa: To tranquilize the land, or a plot 
of land, by freeing 1t from harmful influences. 


An Tĩnh:  Calm—Quiet—Tranquility— 
Quietness—SerenIty. 

An Tịnh: 

« Sự an tịnh: Upasamo (p)—Upasama 


(skÐ——QuIetude——Tranquility— 
Quietness—Calmness—Calm and still— 
Tranquil and pure. 
e _ Không có phiển não: Absence of passions. 
An Toàn: Safety——In security. 
An Trí: To send someone to a concenfration 
canmp. 
An Trú: Vasati (p & skÐ—To abide—To 
stay—To dwell—To stop at a place—Phật tử 
nên luôn tự an trong trong các giáo lý của Đức 
Phật, chứ không phụ thuộc vào bất cứ ai 
khác—-Buddhists should always abide 
(establish themselves) in the teachings of the 
Buddha, not depending upon anybody else. 
An Trú Địa: A dwelling place—Residence— 
Abode. 
An Trụ Tối Thắng: Perfect rest in the 
bodhisattva nature. 
An Tuệ: 
l) Setled or frim resolve on wisdom— 
Established wisdom. 
Một trong mười luận sư nổi tiếng người 
Ấn vào thế kỷ thứ năm (đặc biệt về Duy 
Thức Học —-One of the 
Southern Indian exponents on Buddhist 





2) 


ten famous 


doctrine, spcIally of the 
Vijnaptimatratasiddhi sastra, in the fifth 
Cenfury. 


An Tức: To rest. 

An Tường Tam Muội: Calm and clear 
state of samadhi. 

An ỦIi: 
Words of 
comfort—Comforter—Pacifier. 


Consolaton—Comfort—Solace—— 


consolation—To console——To 


An Vị: To be in place. 
An Vị Phật Lễ đặt tượng Phật—A 
ceremony to put Buddha statue 1n place. 


I1) Bàn của phán quan: A judge”s desk. 


2)_ Cuộc xử án của tòa: A case at law. 

3) Dần xuống —To Place—To lay the hand 
on. 

4) Lời chú mở đầu Đà La Ni Kim Cương 


Giới: A mystical formulae opening a 

dharani in Vajradhatu. 
Án Chỉ: To make a finger-mark or sign. 
Án Đạt La: Andhra (sk)—Một vương quốc 
nằm về phía nam Ấn Độ, giữa hai con sông 
Krishna và Godavari, kinh đô của nó là Vengi; 
nước nằm về phía đông nam của Án Đạt La 
được biết đến với cái tên Đại Án Đạt La—A 
kinngdom 1n Southern India, between the 
Krshna and Godavari rivers, whose capital 
was Vengli; the country south-east of this was 
known as Maha-Andhra. 
Án Khiếm Diện: Judgment by default. 
Án lệ: Jurisprudence. 
Án Ma Ni Bát Di Hồng: See Om Mani 
Padme Hum 1n Pali/Sanskrt Vietnamese 
Section. 
Án Mạng: Murder—Homocide. 
Án Ngữ: To obstruct someone”s path—To put 
obstacles In someone”s way. 
Án Phí: Court costs—Court ©xpenses. 
Án Quyết: Judgment. 
Án Sát: Provincial judge. 
Án Tạm: Provisional judgment. 
Án Treo: 3uspended sentence. 
Án Tử Hình: Death sentence—Capital 
penalty. 
Án Văn: Sentence. 
Áng: 
I)_ Cái thố—A bowl. 
2) Nhiều: Abundant. 
Áng Chừng: Approximately—About. 


Áng Mây: A cluster of cloud. 

Áng Nga La Ca: Angaraka (sk)—Hỏa 
tinh—The planet Mars. 

Áng Văn Chương: Literary work. 

Anh: 

1) Nước Anh —England. 


2) Tiếng Anh —English. 

3) Anh——Elder brothers. 

4 Ông (nhân xưng): You. 

5) Anh hài: Đứa trẻ—An infant—A baby. 

6)_ Anh lạc: Ngọc hay chuỗi ngọc để đeo trên 
người—A gem—A necklace—A necklace 
of  preclous síones—Things sfrung 
together. 

7) Anh Vũ: Suka (skt—Con vẹt (két)—A 
parrot. 


Anh (Vũ) Bảo: Kimsuka (sk)—Loại cây 
Anh Bảo có hoa đổ—A tree with red flowers. 
Anh Cả: Eldest brother. 

Anh Chị: Brothers and sisters. 

Anh Dũng: Brave——Valiant. 

Anh Đào: Cherry. 

Anh Đồng: Đứa bé—A child. 

Anh Em Họ: Cousins. 

Anh Em Rể: Brother-in-law. 

Anh Em Ruột: Siblings. 

Anh Em Trai: Brother. 

Anh Hùng: Hero. 

Anh Lạc: See Anh (6). 

Anh Linh: Supernatural power. 

Anh Tài: Remarkable talent. 

Anh Tú: Elegant and clever. 

Anh Tuấn: Eminent person. 

Anh Võ: Suka (skt—Parrots. 

Anh Vũ: See Anh (6). 

Anh Vũ Bảo: See Anh Bảo. 

Ánh: Ray—Beam—Lipht. 

Ánh Đạo Vàng: The Golden Lighi of the 
Dharma. 

Ánh Đèn: Lamplight. 


Ánh Đơn Sắc: Monochromatic lipht. 

Ánh Đuốc: Torch light. 

Ánh Hoàng Đới: Zodiacal light. 

Ánh Lửa: Eire light. 

Ánh Mặt Trời: Sunlight. 

Ánh Nắng: Sunlight. 

Ánh Phân Cực: Polarized light. 

Ánh Rang Đông: The first glimmer of dawn. 
Ánh Sáng Ban Ngày: Daylighi. 

Ánh Sáng Chập Chờn: Unsteady lighi. 
Ánh Sáng Chói Lòa: Bright or brilliant light. 
Ánh Sáng Khúc Xa: Refracted rays. 

Ánh Sáng Khuếch Tán: Indirect light. 

Ánh Sáng Lờ Mờ: Dim light. 

Ánh Sao: Starlight. 

Ảnh: Hình Image——Picture— 
Photograph—hadow——Reflection—Hint. 

Ảnh Ảo: Virual 1mage. 

Ảnh Ấn: Photolithigraphy. 

Ảnh Biến Dạng: Distorted picture. 

Ảnh Chụp Lẹ: Snap shot. 

Ảnh Chụp Xa: Telephotograph. 

Ảnh Cúng: Thờ cúng ảnh tượng —lImage 
WorshIp. 

Ảnh Đồ: Photo map. 

Ảnh Đường: Ảnh đường là nơi bày biện tất 
cả những tôn tượng thờ kính hay nơi phụng thờ 
đi tượng của tiên nhân—A hall where are the 
1mages, or picfures, of obJects of worhshIp. 
Ảnh Giả: Virual image. 

Ảnh Hiện: The epiphany of the shaddow, ¡.e. 
the temporal Buddha. 

Ảnh Hộ: Như bóng theo hình, không tách rời 
thân thể, luôn luôn đi kèm để ủng hộ thân 
thể Like a shaddow guardian, always 
following like a shaddow the substance. 

Ảnh Hướng: The coming of a delity, 
responding, responsIve. 

Ảnh Hướng Chúng: See Ảnh Hưởng 
Chúng. 


ảnh: 


Ảnh Hưởng: 

U_ Ảnh hưởng: Influence——To affect. 

2) Ảnh và âm hưởng: Shadow and echo. 
Ảnh Hưởng Chúng: Còn gọi là Ảnh Hướng 
Chúng——Những vị đến đáp ứng lời cầu nguyện 
của chúng sanh như Ngài Văn Thù hay Quán 
Âm—The responsive group in the Lotus Sutra, 
who came In response to a call, e.ø. Manjusri, 
Kuan-Yin, etc. 

Ảnh In: Print. 

Ảnh Nổi: Stereophotograph. 

Ảnh Quang Tuyến: X-Ray photograph. 
Ảnh Sự: Hết thẩy sự vật trên thế gian đều là 
hư ảo như hình bóng, chứ không phải là cái 
chân thực—Shadow things, 1.e. all things are 
mere shadows, not the reality. 

Ảnh Tượng: Pratibimba (sk)—Ảnh tượng 
không có sự hiện hữu thật sự, không có tự 
tánh —Statue——Image—Shaddows—— 
Reflections, with no real existence or nature of 





theIr own. 

Ảnh Tượng Tâm Linh: Mental image. 
Ao Bảy Báu: Pool of seven jewels. 

Ao Sen Bảy Báu: Seven-jewel Lotus pond. 
Ao Tù: Pond with stagnant water. 


Ao Ước: To wish—To long for—To yearn 
for—To desire. 


Z 


A0: 

1) Góc tây nam của vũ trụ nơi các vua Táo 
nghỉ ngơi South-west corner of the 
universe where were the lares retired. 

2)_ Nước Áo: Austria. 

3) Áo Não: Harassed——Distressed—— 
Uneasy—Vexed. 

4)_ Áo nghĩa: Nghĩa lý huyền áo—Mysterious 


meaninss. 
Áo Bà Ba: Blouse. 
Áo Cà Sa: Buddhist monk”s dress (robe). 
Áo Choàng: Overcoat. 
Áo Cổ Cao: High-necked dress. 
Áo Dài: Dress. 


Áo Mưa: Raincoat. 

Áo Não: See Áo (2), Não, and Phiển Não in 

Vietnamese-English Section. 

Áo Quan: Coffin. 

Áo Thụng: Ceremonial robe with large 

sleeves. 

Áo Tràng: Áo thường màu lam dành cho 

Phật tử tại gia—Dharma robe, usually in gray 

color and for laypeople”s use. 

Ảo: Mava (skÐ——lllusory——False——lllusive 

Hallucination. 

Ảo Ảnh: Tà kiến cho rằng những thứ bên 

ngoài như ăn, mặc, ngủ, vân vân là thật chứ 

không là những thứ giả tạm. Đây là loại ảo 

ảnh thô thiển bên ngoài—Delusion of views—— 

Wrong views for externals (clothes, food, 

sleep, etc), which are viewed as real rather 

than empty In their true nature. Delusion of 

Views are connec(ed with seeing and grasping 

at the gross level. 

Ảo Cảnh: Mirage. 

Áo Cấu: Ảo ảnh và cấu trược (thân và tâm 

cũng là ảo ảnh và cấu trược)—lilusory and 

defiled (body and mind are alike ¡llusion and 

unclean). 

Ảo Dã: The wilderness of illusion (mortal 

life). 

Ảo Giả: The illusory—AII things 

Ảo Giác: Vipallasa (p)—Hallucination 

a) Chư pháp trong thế giới hiện tượng là 
không thật như người ta thường nghĩ. 
Chúng vô thường, bất định, không có thực 
thể và luôn biến đổi. Kỳ thật, chúng là 
những bóng ma ảo ảnh. Vô minh lệ thuộc 
vào trạng thái ảo giác —Aversion— 
IIllusion—Things In the phenomenal world 
are not real or substantial, as ordinary 
people regard them to be. They are 





transient, momentary, Indefinite, 
insubsfantial, and subJect to constant 
alteraton. In realty, they are like 


phantoms or hallucinations. lgnorance 1s 


subJect to the state of hallucination. 

Có ba loại ảo giác—There are three kinds 

of hallucination: 

e Tưởng ảo giác: Sanna-vipallasa (p)— 
Hallucination of perception. 

e - Tâm ảo giác: Cittaa-vipallasa (p)—Còn gọi 
là Thức ảo giác Hallucination of mind 


b) 


(consciousness). 
e Kiến ảo giác: Dithi-vipallasa (p)— 


Hallucination of views—Kiến ảo giác 
khiến ta thấy cái vô thường là thường— 
Hallucinaton of views cause us to see 
1mpermanence as permanence. 





Ảo Hóa: Illusion and transformation—TIllusory 
transformation. 

Ảo Hoặc: IIlusory (a)—To delude (v). 

Ảo Huyền: Unreal. 

Ảo Hữu: IIlusory existence. 

Ảo Lực: Sức lực của người mơ mộng ảo 
huyền——An illusionists powers. 

Ảo Môn: The way or method of 1llusion, or of 
bodhisattva transformation. 

Ảo Mộng: Iilusion—To ne under ¡llusion. 

Ảo Não: Sorrowful. 

Ảo Nhựt Vương: Baladitya (sk)—Bà La A 
Điệt Đa—The morning sun king. 

Ảo Pháp: Conjuring, ïillusion, methods of 
bodhisattva transformation. 

Ảo Sĩ: An illusionis—A CONnjuTeT. 

Ảo Sư: An ilusionist. 

Ảo Tâm: The ¡llusion mind (Mind is unreal). 
Ảo Thân: An illusion-body. 

Ảo Thị: Optical illusion. 

Ảo Thuật: Magic. 

Ảo Tướng: Illusion—Illusory appearance. 
Ảo Tưởng: Tà kiến dẫn tới phân biệt sai lầm, 
không rõ rệt, cho sai là đúng, cho đúng là sai. 
Đây là loại ảo tưởng hay phiền não vi tế— 
Iillusion—Delusion—Wrong views for being 
confused about principles and giving rise fO 
discrimination. Thought delusions are unclear, 


muddled thoughts, taking what Is wrong as 

right, and what Is right as wrong. Delusions of 

thoupht are afflictions at the subtle level. 

Ảo Tưởng Tâm Linh: Hallucination. 

Áp: Áp chế—To press—To squeeze—To 

crush—To repress. 

Áp Bức: To oppress. 

Áp Chế: To ppress—To bring someone to 

heel. 

Áp Dầu: Ép dầu—To crush seed for oil. 

Áp Dầu Luân Tội: Tội của người làm nghề 

ép dầu, thí dụ như tội sát hại những côn trùng 

trong lúc hành nghề —The sin of the oil- 

presser, 1e. killing of Insects among seeds 

crushed. 

Áp Dụng: 

l1) (n): Application. 

2) (v): To apply—To use—To put Into 
practlce——TOo carry out. 

Áp Dụng Phật Pháp Vào Cuộc Sống 

Hằng Ngày: To apply Buddhist teachings to 

daily life. 

Áp Đảo: To overwhelm. 

Áp Lực: Pressure—Tension. 

Áp Lực Cao: High pressure. 

Áp Lực Thấp: Low pressure. 

Áp Sa Dầu: Vắt cát thành dâu, ví với chuyện 

không tưởng —To press oil out of sand, 

1mpossIble. 

Át: Làm cho bế tắc—To obstruc—To SfOP. 

Át Bộ Đa: Adbhuta (skt). 


1) Tên của một cái tháp nổi tiếng ở Udyana, 
tây bắc Ấn Độ: Name of a famous stupa In 
Udyana, north-west India. 

2) Kinh Vị Tầng Hữu: Adbhuta-dharma 


(skÙ—VỊ Tằng Hữu Thuyết Nhân Duyên, 
một trong l2 bộ Kinh Đại Thừa—The 
Wonderful-Dharma, one of the twelve 
divisions of Mahayana canon. 

Át Bộ Đà: Arbuda (skt)—See Át Phù Đà. 

Át Già: Arghya (sk)—A Già. 


1) Thứ nước thơm hay nước mà người ta bỏ 
hoa thơm vào để cúng dường Đức Phật: 
Scented water or fÏlowers in wafter as an 
offering. 

Từ Át Già có nghĩa chính yếu là vật có 
giá The word arphya meaning 
pimarly somethng valuable, or 
presentable. 

Át Già Bôi: Chén bằng vàng hay kim loại, 
đựng nước thơm để cúng dường Đức Phật—A 
golden or metal vessel to hold scented water—— 
See Át Già. 

Át Già Hoa: Hoa thơm thả nổi trong nước 
đựng trong chén Át Già Bôi— The flowers 
which float on the surface of the golden vessel. 
Át Na: Anna (sk—Tên của một ngọn núi ở 
Ấn Độ—Name of a mountaïn ïn India. 

Át Phù Đà: Arbuda (sk)——Ác Bộ Đà—Địa 
ngục lạnh thứ nhứt trong bát hàn địa ngục, nơi 
những khối u nổi trên da vì quá lạnh—The 
first of the eipht cold hells, where cold raises 
tumours on the skin. 


2) 
trỊ: 





** For more Information, please see Bát Hàn 
Địa Ngục. 

Át Sa Trà: Asadha (sk)— Tháng đầu tiên 

của mùa hè, từ 16” tháng tư đến 15” tháng 

năm—The first month of summer, from 16” of 

4° Chinese moon to 15” of 5°. 

Át Sắc Tra: Astan (sk)—Tám phần của 24 

giờ trong ngày —The eight divisions of the 24 

hour day. 

Át Thấp Bà Sưu Xa: See Át Thấp Phược 

Sưu Xa. 

Át Thấp Phược (Bà) Sưu Xa: Asvayuja 

(sk)—Át Thấp Bà Sưu Xa—Tháng đâu tiên 

của mùa Thu (tháng chín—tháng mười)—The 

first month of autumn (September-October). 

Át Thấp Phược Yết Na: Asvakarna (skt)— 

Một trong bảy vòng núi quanh núi Tu Di— 

The fifth of the seven circles round Meru. 

Át Triết Tra: Atata (sk)—Một trong tám địa 

ngục lạnh —One of the eight cold hells, hell of 





chatfering teeth. 

** For more Information, please see Bát Hàn 
Địa Ngục. 

Át Tức Đa: Asta (skÐ. 


1) Ngọn đồi phía Tây nơi mặt trời lặn: The 
western hill behind which the sun sets. 

2) Mặt trời lặn: Sunset. 

3) Tử: Death. 

4) Nhà: Home. 

Áy Náy: Anxious—Uneasy—Unquiet— 


Restless—Disquiet——Troubled. 
Ăn Cắp: To steal—To rob. 


Ăn Chay: To be on a vegetarian diet—To 
abstain from meat—Phật tử không nên giết hại 
chúng sanh để ăn thịt. Sát sanh là giới cấm 
đầu tiên trong ngũ giới. Sát sanh để lấy thịt 
chúng sanh làm thực phẩm là tội nặng nhất 
trong Phật giáo. Đức Phật đã không cho rằng 
việc để ra cách ăn chay cho các đệ tử tu sĩ của 
mình là điều thích đáng, điều mà Ngài đã làm 
là khuyên họ tránh ăn thịt thú vật, vì cho dù là 
loại thịt gì đi nữa thì ăn thịt vẫn là tiếp tay cho 
sát sanh, và thú vật chỉ bị sát hại để làm thực 
phẩm cho người ta mà thôi. Chính vì thế mà 
trước khi nhập diệt, Ngài khuyên tứ chúng nên 
ăn chay. Tuy nhiên, có lẽ Đức Phật không đòi 
hỏi các đệ tử tại gia của Ngài phải trường 
chay. Người Phật tử nên ăn chay có phương 
pháp và từ từ. Không nên bỏ ăn mặn ngay tức 
thời để chuyển qua ăn chay, vì làm như vậy có 
thể gây sự xáo trộn và bệnh hoạn cho cơ thể vì 
không thể ăn những món chay có đủ chất dinh 
dưỡng; phải từ từ giảm số lượng cá thịt, rồi 
sau đó có thể bắt đầu mỗi tháng hai ngày, rồi 
bốn ngày, sáu ngày, mười ngày, và từ từ nhiều 
hơn. Phật tử nên ăn chay để nuôi dưỡng lòng 
từ bi và tính thần bình đẳng, mà còn tránh 
được nhiều bệnh tật. Ngoài ra, thức ăn chay 
cũng có nhiễu sinh tố bổ dưỡng, thanh khiết và 
dễ tiêu hóa. Chúng ta không nên phán xét ai 
thanh tịnh hay bất tịnh qua chay mặn, thanh 
tịnh hay bất tịnh là do tư tưởng và hành động 
thiện ác của người ấy. Tuy nhiên, dù sao thì 


những người ăn trường chay được thì thật là 
đáng tán thán. Còn những người ăn mặn cũng 
phải cẩn trọng, vì dù biện luận thế nào đi nữa, 
thì bạn vẫn là những người ăn thịt chúng sanh. 
Bạn có thể nói “tôi không nghe,” hay “tôi 
không thấy” con vật bị giết, nhưng bạn có chắc 
rằng những con vật ấy không bị giết vì mục 
đích để lấy thịt làm thực phẩm cho bạn hay 
không? Cẩn trọng!!!—Buddhists should not kill 
living beings to eat. Killing or slaughtering 1s 
the first of the five precepts. Killing animals 
for food 1s among the WwOrst fransøresslon 1n 
Buddhism. The Buddha did not feel Justified in 
prescribing a vegetarian diet for his disciples 
among the monks. What he did was to advise 
them to avoid eatng meat because for 
whafever reason, eating meat means to Support 
“kHling,` and animals had to be slaughtered 
ony to feed them. Thus, His 
parinrvana, the Buddha advised his disciples 
(monks and nuns) to pracfice vegefarianism. 
However, the Buddha did not Insist his lay 
disciples to adhere to a vegetarian diet. 
Buddhiss should practice vegefarlanism 
methodically and gradually. We should not 
gIve up right away the habit of eating meat and 
fish to have vegetarian diet. Instead, we should 
gradually reduce the amount of meat and fish, 
then, start eating vegetables two days a month, 
then four days, ten days, and more, efc. Eating 
a vegefarian diet Is not only a form of 
cultivating compassion and equalify, but If 1s 
also free us from many diseases. Furthermore, 
sụch a diet can provide us with a lot of 
vitamins, and easy to digest. We should not 
Judge the purifty and Iimpurity of a man simply 
by observing what he eats. Through his own 
evil thoughts and actions, man makes himself 
Iimpure. Those who eat vegetables 
abstain from animal flesh are pralseworthy. 

Those who still eat meat should be cautious, 
for no matter what you say, you are still eating 
sentient beinss” flesh. You can say “I don't 
hear,” or “I don”t see” the animal was killed 


before 


and 


for my food, but are you sure that the purpose 
of killing 1s not the purpose of obtaining food 
for you? Be careful!!! 

Ăn Chắc: To be sure—To be firm. 

Ăn Chơi: To lead a life of pleasures without 
working to earn a living. 

Ăn Cơm Có Canh, Tu Hành Có Bạn: As 
a proverb says: “Rice should be eaten with 
soup, cultivaton should be conducted with 
friends.” 

Án Cơm Tiệm: To eat at a restaurant—To 
dine out. 

Ăn Cưới: To paricipate ¡in a wedding 
banquet. 

Ăn Cướp: To loot—To rob. 

Ăn Gian: To cheat—To defraud. 

Ăn Hại: To live on someone”s expenses. 

Ăn Hiếp: To bully—To henpeck—To 
domineer. 

Ăn Hoa Hồng: To receive a commission. 

Ăn Hối Lộ: To take a bribe. 

Ăn Khao: To have a banquet to celebrate 
some special event. 

Ăn Không Ngon: Eating is not as tasteful 
(pleasurable) as before. 

Ăn Kiêng Cử: To be on diet. 

Ăn Lạt: To be on a vegetarian diet—To 
abstain from meat. 

Ăn Lận: To cheat—To defraud. 

Ăn Lương: To receive one”s salary. 

Ăn Lường: Ăn quịt—To eat without paying. 
Ăn Mau: To eat quickly. 

Ăn Mày: Beggar. 

Ăn Mặc: To dress—To attire. 

Ăn Mặn: See Ăn thịt. 

Ăn Mừng: To celebrate. 

Ăn Năn: To repent—To remorse—To repent 
oneself of something. 

Ăn Ngay Ở Thật: To be sincere. 

Ăn Ngon: Good to eat—To have a good 





appete. 

Ăn Ngon Miệng: To eat with a good 
appetite. 

Ăn Nhậu: To eat and drink liquor. 

Ăn Như Heo: To eat like a pig—ToO eat 
greedily. 

Ăn Qua Loa: To have a snack. 


Ăn Quá Nhiều: To overeat—To eat too 
much. 


Ăn Rau: To eat on vegetables. 

Ăn Sâu Vào: To deep-root. 

Ăn Sống: To eat uncooked. 

Ăn Sung Mặc Sướng: To be in easy 
Circumsfance. 

Ăn Tân Gia: To have an open house. 

Ăn Theo Thuở, Ở Theo Thì: When at 
Rome, do as the Romans do. 

Ăn Thịt: To eat a meat diet--To eat flesh. 

Ăn Thua: To win or lose. 

Ăn Thử: To sample food. 

Ăn Tiệc: To attend a banquet. 

Ăn Tiêu: To spend money. 

Ăn Trộm: Thief—Burglar. 

Ăn Uống: Eating and drinking. 

Ăn Vụng: To eat stealthily. 

Ăn Xổi Ở Thì: To live from day to day with 
no thought of tomorrow. 

Ăn Ý: To understand one another. 

Âm: 

I) Âm đối lại với dương: Skandha (skt)— 
ÑNegative, 1n contrast with positive. 

Am thanh: Sound—Voice. 

3) Nguyên tắc ám muội: Dark principle. 


4) Nguyệt: Trăng —Lunary. 

5) Nữ: Female. 

6) Tiêu cực đối lại với tích cực: The 
negatve as opposed to the positive 
pmnciple. 

7)_ Tối: Dark—Shade. 


8) Theo Phật Giáo thì “âm” có nghĩa là — 


According to Buddhism, 1t means: 


a) Những gì che mất chân tính của vạn hữu: 
It is the phenomenal, as obsuring the true 
nature of things. 

b)_ Uẩn của vạn hữu (ngũ uẩn) do từ hậu quả 


của sanh lão bệnh: I( is also the 
agsregation, or the five Skandhas, of 
phenomenal things resulting In births and 
deaths. 

Âm Ba: Sound-wave. 

Âm Cảnh: See Âm Cung. 

Âm Cung: Thế giới hiện tại được ví với trạng 

thái ngũ  uẩn—Hells—Hades—The 

present world as the state of the five skandhas. 

Âm Dung: Voice and countenance. 


Âm Dương: 


2 
cua 





1) Chết và sống: Death and life. 

2)_ Địa phủ và dương gian: Hell and earth. 

3) Cực Âm và Cực Dương: Tiêu cực và tích 
cực—Negative and positive. 

4) Yin-Yang: Lưỡng cực theo vũ trụ quan 


của Trung Quốc—Đất và trờ —Nữ và 
Nam-lIn Chinese cosmology, the 
prnciple of polarity, namely earth and 
heaven, female and male. 
Âm Gian: See Âm cung. 
Âm Giáo: Giáo pháp dùng âm thanh để giảng 
thuyết —Vocal teaching, Buddhaˆs preaching. 
Âm Giới: Bao gồm ngũ uẩn và 18 giới—The 
five skandhas and the eighteen dhatu. 
Âm Hồn: Manes. 
Âm Huyễn: Ngũ uẩn giống như huyễn giả 
trôi đi —The five skandhas like a passing 
1llusion. 
Âm Hưở ng: Sonority——Echo. 
Âm Hưởng Nhẫn: Ghoshanugakshanti 
(sk)—Kshanti ¡in sounds—Nhẫn vào những 
âm thanh tiếng vọng vì nhận thức rằng chúng 
không thực—Sound and echo perseverance, 
the patlence which realizes that all 1s as unreal 
as sound and echo. 
Âm Lịch: Lunar calendar. 


Âm Ma: See Ngũ Uẩn. 

Âm Mộc: Một loại dụng cụ bằng gỗ để gõ 

khi tụng kinh, mỗi cuối câu lại đánh nhịp hay 

gõ phách cho ăn nhịp —Sounding block, or 
board for keeping time or rhythm. 

Âm Mưu: Plot—Conspiracy—Scheme. 

Âm Nghĩa: 

I) Giải thích âm và nghĩa của các từ trong 

kinh điển: Sound and meaning, 

pronunciation and significance. 

Quyển từ điển giải thích về cách phát âm 

của các từ trong kinh điển: A pronouncing 

dictionary. 

Âm Nhạc: Âm nhạc được dùng kèm với nghỉ 

lễ—Music, a musical accompaniment to a 

S€TVIce. 

Âm Nhập Giới: Còn gọi là Ngũ Uẩn, hay 12 

cửa vào của thức, hay I§ giới—The five 

skandhas, the twelve entrances, or bases 
through which 

(Ayatana), or eighteen dhatu or elemen(s. 

Âm Phủ: Hel]—Underworld. 

Âm Tàng: Nam căn ẩn sâu bên trong, đây là 

trong 32 tướng hảo của Phật—A 

retractable penis, one of the thirty-two marks 
of a Buddha. 

Âm Thanh: Sound, note, preaching. 

Âm Thanh Bất Tư Nghì: Inconceivable 

sounds. 

Âm Thanh Của Đức Như Lai: Buddha's 

Voice—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Như 

Lai Xuất Hiện, phẩm nầy chỉ cách cho chư đại 

Bồ Tát làm thế nào để biết âm thanh của Đức 

Như Lai—According The 

Adornement Scripture, Chapter Manifesfation 

of Buddha (37), show the ways for great 

enlightening beings to know the volce of the 

Buddha. 

I)_ Âm thanh của Đức Như Lai đến khắp tất 
cả, vì nó khỏa lấp mọi âm thanh khác: 
The Buddha's omnIpresent, 
because 1t pervades all sounds. 


1. 


2) 


COnSCIOusness enfters 


một 


{O Flower 


VOIC©E 1S 


2) Âm thanh của Đức Như Lai, tùy tâm sở 
thích của thính giả đều làm cho họ hoan 
hỷ, vì thuyết pháp minh liễu: The 
Buddha”s voice pleases all according to 
their mentalitiles, because Ifs explanation 
of truth is clear and comprehensive. 
Âm thanh của Đức Như Lai, tùy tín giải 
của thính giả đều làm cho họ hoan hỷ, vì 
tâm được thanh lương: The Buddha's 
volce gladdens all according to therr 
resolve, because their minds gain clarity 
and coolness. 
Âm thanh của Đức Như Lai giáo hóa 
chẳng lỗi thời, vì người đáng được nghe 
thời đều được nghe: The Buddha's voice 
teaches without error In timing, because 
all who need and are able to hear it do. 
Âm thanh của Đức Như Lai không sanh 
điệt, vì như vang ứng tiếng: The Buddha'ˆs 
voice has no birth or death, because 1t 1s 
like the echo of a call. 
Âm thanh của Đức Như Lai không chủ, vì 
do tu tập tất cả công hạnh phát khởi: The 
Buddhaˆs voice has no owner, because 1t 
IS“ produced by of all 
âppPTOprilate practices. 
Âm thanh của Đức Như Lai rất sâu, vì khó 
lường được: The Buddha”s 
extremely profound, because 1t cannot be 
measured. 
Âm thanh của Đức Như Lai không tà vạy, 
vì do pháp giới phát sanh: The Buddha”s 
volce has no falsehood or deviousness, 
because 1t 1s born of the realm of truth. 
Âm thanh của Đức Như Lai không đoạn 
tuyệt, vì vào khắp pháp giới The 
Buddhaˆs volce has no end, because 1t 
permeates the cosmos. 
Âm thanh của Đức Như Lai không biến 
đổi, vì đã đến nơi rốt ráo: The Buddhaˆs 
voIlce has no change, because It reaches 
the ultimate. 
** For more Information, please see Tứ 
Chủng Phật Âm. 


3) 


4) 


5) 


6) 
cultivation 
?) 


VOIC€C IS 


8) 


9) 


10 


`=< 


Âm Thanh Du Dương: Pleasant and 
harmonious sound. 

Âm Thanh Hay: Tuneful sound. 

Âm Thanh Phật Sự: Phật dùng âm thanh 
thuyết pháp để cứu độ chúng sanh (có khi Phật 
lại dùng ánh sáng kỳ diệu để cứu độ)— 
Buddha”s work In saving by his preaching. 

Âm Thần: Female SpIrit. 

Âm Tỉ: See Âm phủ. 

Âm Tiền: Tiên giấy, hay giấy vàng mã, dùng 
để cúng cho người chết —Paper money for use 
1n services to the dead. 

Âm Tín: News 

ÂmU: Overcast—Dull——Cloudy. 

Âm Vọng: Ảo tưởng của ngũ uẩn, hay sự 
không thật của ngũ uẩn—-The skandha- 
1llusion, or the unreality of the skandhas. 

Âm Vọng Nhất Niệm: Ảo tưởng của ngũ 
uẩn cũng tương tự như một niệm đi qua—The 
1lusion of the skandhas like a passing thought 
Âm Cúng: Cosy. 

Ấm Lạnh: Hot and cold. 

Ấm Ma: See Ngũ Uẩn. 

Ấm No: To be at ease—To be in easy 
Circumstances. 

Âm Quang Bộ: Mahakasyapiya (sk)—Bộ 
phái nầy khác với Nhất Thiết Hữu Bộ và Pháp 
Tạng Bộ đôi chút nhưng rất gần với Thượng 
Tọa Bộ, nên còn được gọi là Sthavariya. Ấm 
Quang Bộ tin rằng quá khứ đã sinh quả thì 
không còn tổn tại nữa, còn quá khứ chưa sinh 
quả thì tiếp tục tổn tại; do đó, họ làm rung 
chuyển phần nào địa vị của phái Hữu Bộ vốn 
cho rằng quá khứ cũng tổn tại như hiện tại 
vậy. Đôi khi Ấm Quang Bộ được xem như là 


trường phái thỏa hiệp giữa Hữu Bộ 
(Sarvastivadn) và Phân Tích Bộ 
(Vibhajyavadin). Phái nầy cũng đòi có bộ 
Tam Tạng của riêng họ—The 


MahakasyapIyas differed on minor polts from 
the Sarvastivadins and the Dharmaguptikas, 
and were closer to the Sthaviravadins. Hence, 


they are also called the Sthavariyas. The 
MahakasyapIyas believed that the past which 
has borne fruit ceases to exist, but that which 
has not yet ripened continues to exist, thus 
pardally modifyng the postlon of the 
Sarvastivadins, for whom the past also exIsfs 
like the present. The Mahakasyapiyas are 
sometimes represented as having effected a 
compromise between the Sarvastivadins and 
the VibhaJyavadins, and also claimm a tripitaka 
Of their own. 


Âm: 

1) Ẩm ướt: Moisture. 

2) Cho trâu bò uống nước: To water cattle. 
3) Nuốt: To swallow. 

4) Uống: To drink. 


Ẩm Huyết Địa Ngục: Địa ngục nơi mà tội 
nhân phải uống máu The hell where 
sufferers have to drink blood. 

Ấm Quang: Nuốt ánh sáng, tên của ngài Ca 

Diếp, một trong mười vị đại đệ tử của Đức 

Phật Thích Ca. Ông đắc quả A La Hán 3 năm 

8 ngày sau ngày Thái tử Tất Đạt Đa thành 

Phật. Ông mang tên Ẩm Quang có lẽ là vì 

thân hình chói sáng của ông—Drinking lipht, 

name of Kasyapa, one of the ten great 
disciples of Sakyamuni Buddha. He became an 

arhat 3 years 8 days after Siddhartha became a 

Buddha. He possibly got this tile because of 

his radiant body. 

*# For more information, please see Ca Diếp 
in Vietnamese-English Section, and 
Kasyapa in SanskrI/Pali-Vietnamse 

n Section. 
Âm Thấp: Humid—Damp. 
Âm Thực: Thức uống và thức ăn là hai món 
mà cho chúng sanh dựa vào để sống; ẩm thực 
dục hay thực dục là một trong tam dục; cúng 
dường thực phẩm là một trong năm món bố 
thí —Eating and drinking——Drink and food, two 
things on which sentient beings depend; desire 
for them 1s one of the three passions; offerings 
of them are one of the five forms of offerinss. 


** For more Information, please see Tam Dục, 

and Ngũ Chủng Bố Thí in Vietnamese- 
: English Section. 

Âm Tửu: Uống rượu bị cấm trong giới thứ 

năm của ngũ giới căn bản, và giới thứ hai của 

48 giới khinh trong Kinh Phạm Võng—To 

drink wine or alcoholic liquor, forbidden by the 

tifth of the five basic commandments, and the 
second of the 48 lighter precepts in the 

Brahma Net Sutra. 

#* For more Information, please see Ngũ Giới, 
and Bốn Mươi Tám Giới Khinh in 
Vietnamese-English Section. 

Ân: Ân huệ: Grace——Gratitude——Favour. 

Ân Ái: Ân huệ và tình thương yêu (tình cảm 

thương yêu chìm đắm giữa mình và người 

thân)—Grace and love. 

Ân Ái Ngục: Ngục tù ân ái trói buộc chúng 

sanh vào luân hổi sanh tử— The prison of 

affection which holds men In bondage of 


transmigration. 
Ân Cần: Zealous—CarefUIl—TTo be 


thoughtfuIl—TTo greet 
hands. 

Ân Cha Mẹ Thầy Tổ: The debt to our 
parents and teachers. 

Ân Chúng Sanh: The debt we owe all 
sentient beIngs. 

Ân Điền: Một trong ba loại phước điển, mầm 
phúc đức nẩy lên từ ân đức phụng dưỡng cha 
mẹ, sư trưởng, hay thầy tổ——One of the three 
sources of felicity, the field of grace, Ie. 
parents, teacher, elder monks, in return for the 
benefits they have conferred—See Tam Phước 
(A)(1)and Œ®)(1). 

Ân Độ: Người cứu độ chúng sanh, từ để chỉ 
một vị Tăng—One who graciously save, a 
term for a monk. 


someone with open 


Ân Đức: The merit of universal grace and 
salvation. 

Ân Hà: Dòng tình cảm ân huệ cứ mãi xô đẩy 
chúng sanh trong dòng sanh tử—The river of 


grace which keeps or binds men in the flow of 
transmisration. 

Ân Hải: Biển ái ân cứ tiếp tục nhận chìm 
chúng sanh trong biển đời sanh tử—The sea of 
grace which sinks men In the ocean of 
transmisration. 

Ân Hận: Repentance—Penitence—Remorse. 
Ân Huệ: Grace—Favor—Kindness. 

Ân Lân: Lòng từ bi lân mẫn— Loving- 
kindness and pIty. 

Ân Mẫu: Mẹ đở đầu—Foster-mother. 

Ân Nghĩa: Kindness and affection. 

Ân Nhân: Benefactor.. 

Ân Nhi: Con đổ đầu—Foster-child. 

Ân Oán: Gratitude and resentment. 

Ân Phụ: Cha đở đầu—Foster-father. 

Ân Súng: Kindness—Grace. 

Ân Tam Bảo: The debt to the Triple Gems 
(Jewels). 

Ân Thiện Hữu Tri Thức: The debt to our 
spiritual friends. 

Ân Thưởng: Reward—Recompense. 

Ân Tình: Grace and feeling. 

Ân Xá: Amnesty. 

Ấn: Mudra (sk—Seal—Seal of the temple— 
Sign—signet—Symbol 
APprove——Asurance. 
Ấn Chỉ Đồng Thời: Ấn dấu tay một lượt, 
giống như in, chứ không phải viết từng chữ— 
At one and the same time, like printing (which 
1S synchronous, not like writing which 1s word 
by word). 

Ấn Chú: Ấn và chú—Sign and mantra. 





Emblem——Proof—— 


Ấn Chứng: Seal of approval—Sự xác nhận 
chính thức về phần của một vị thầy rằng một 
đệ tử của ông đã hoàn tất đầy đủ việc tu luyện 
với sự hướng dẫn của chính ông, nói cách khác 
là đã tốt nghiệp, hay đã đạt đạo trong Phật 
giáo. Với các thiển sư dùng hệ thống công án, 
thì nó ám chỉ rằng người học trò đã xong mọi 
công án do ông thầy chỉ định. Các thiển sư 


không dùng công án thì ban ấn chứng bằng sự 
thỏa mãn của các vị nầy về mức độ giác ngộ 
hay thấu triệt giáo pháp của người học trò. 
Một đệ tử khi đã được ấn chứng, có thể hoặc 
không có thể được phép bắt đầu dạy người 
khác, điều nây tùy thuộc vào mức độ giác ngộ 
nông sâu, sức mạnh cá tính và sự trưởng thành 
của người đệ tử. Dĩ nhiên điều nầy cũng tùy 
thuộc rất nhiều vào phẩm cách cá nhân của vị 
thây. Nếu vị thây tài ba đức độ và tiêu chuẩn 
cao, ông sẽ không dễ dàng khinh suất mà để 
cho đệ tử bắt đầu dạy cho người khác một 
cách hời hợt. Nhưng nếu là một vị thầy tầm 
thường, thì rất có thể môn đệ của ông, ấn 
chứng hay không ấn chứng, cũng sẽ là “một 
cái dấu vụng về của một con dấu vụng về.” 
Trong nhà thiển người ta thường hay nói: “Cây 
đắng không sanh trái ngọt”—Formal 
acknowledgment on the part of the master that 
his disciple has fully completed his training 
under him, In other words, graduated, or 
afttained enliphtenment in Buddhism. With 
masters who use the koan system 1t implies the 
the disciple has passed all the koans prescribed 
by that master. The bestowal of the seal of 
approval by masters who do not use koans 
sienifles their satisfaction with therr discIple”s 
level of understanding. One who recieves the 
seal of approval may or may not be given 
permission by his master to begin teaching, for 
much depends on the depth of the student”s 
enlightenment, the strength of his character, 
and the maturity of his personality. Obviously, 
much also depends on the personal qualitles of 
the master himself. If he 1s wise, virtuous, and 
accomplished, with hiph standards, his 
permission to teach will not be lightly given. 
But if he 1s a mediocre, very likely his disciple, 
sealed or not-yet-sealed, will be “a poor 
síamp of a poor stamp.” In zen If 1s often said, 
“The fruit can be no better than the tree that 
produced 1t.” 


Ấn Định: To appoin—To settle. 


Ấn Độ: Hiền Đậu —India—Hindu. 

Ân Độ Giáo: Hinduism—Đây là tên gọi 
chung cho hệ thống xã hội, văn hóa và tôn 
giáo của giống Aryan ở Ấn Độ, đây là giống 
dân di cư vào Ấn Độ vào ngay trước thời kỳ 
bắt đầu có lịch sử của nước nầy. Cương yếu 
Ấn Độ giáo là Bà La Môn chủ trương— 
Hinduism or Brahmanism, the general name 
given to the social-cultural-religIous system of 
the Indo-Aryan, who migrated Into India Just 
before the dawn of history. In Its essence, 
Brahmanism advocates 

I1) Duy trì xã hội làm bốn giai cấp, trong đó 
Bà La Môn là giai cấp tối thượng: The 
manitenance of the four castes (see Tứ 
Giai Cấp Ấn Độ) which assures the 
supremacy of the prlest caste, the 
brahmana. 

Theo nguyên tắc thờ phượng Thượng đế 
bằng những nghi thức đề ra từ Thánh Kinh 
Vệ Đà: Appeasement of the gods by 
means of rituals derived from the Sacred 
Vedas. 

Trung thành hay tin tưởng tuyệt đối vào 
thuyết nghiệp quả luân hôi, lấy sự tái sanh 
vào cõi trời làm mục tiêu tối thượng cho 
người trần tục: Complete faith and fidelity 
to the theory of karma and reincarnation, 
with rebirth in heaven seen as the final 
goal of earthly life. 

Theo truyền thống Ấn Giáo, nhiệm vụ 
chính của người nữ là sanh con và làm 
việc trong nhà. Vì vậy mà nó coi cuộc 
sống độc thân là cuộc sống vô ích, và 
những người đàn bà không kết hôn đáng 
bị phỉ báng: In Hindu tradition, the main 
dutes  assipned 
chidbearing and housework. Thus 1t 
considers a single life as a wasted life and 
h unmarried women were subJect to scoffs. 
Ân Độ Phật Giáo: Phật Giáo Ấn Độ, bắt 
đầu tại Ma Kiệt Đà (bây giờ là Bihar), dưới 
thời Phật Thích Ca, Ngài nhập Niết Bàn 


2) 


3) 


4) 


{O 'WOInen W€Fr€ 


khoảng năm 486 trước Tây Lịch-lIndian 
Buddhism, which began in Magadha (now 
Bihar), under Sakyamumi, the date of whose 
nirvana was around 486 B.C. 

Ấn Hành: To print—To publish. 

Ấn Khế: Ấn Tướng—Khế Ấn—Ấn tướng là 
biểu tượng chỉ rõ những ý nghĩa khác nhau. Có 
nhiều ấn khế khác nhau và nhiều ấn tướng của 
chư Phật và chư Bồ Tát—Manual signs 
indicative of varlous Ideas. There are many 
other Iindicatlons and varlous symbols of the 
Buddhas and Bodhisattvas: 

1)_ Mỗi ngón tay biểu tượng cho ngũ đại, đất, 
nước, lửa, gió và hư không, bắt đầu bằng 
ngón út: Each finger represents one of the 
five primary elements, earth, water, fire, 
arr, and space, beginning with the litle 
finger. 

Cánh tay trái biểu tượng cho sự định tĩnh: 
The left hand represents “stilness” or 
“meditation.” 

Cánh tay phải biểu tượng cho sự biện biệt 
hay trí huệ: The ripht hand represenfs 
5 “discernment£” or “wisdom.” 

Ấn Loát: See Ấn Hành. 

Ân Mẫu: Anjali (skÐ—Hai bàn tay và các 
ngón tay chấp lại, đây là “mẹ” của tất cả các 
dấu ấn—The two hands with palms and fingers 
together, the “mother” of all manual signs. 

Ấn Phật: A Buddha made of incense and 
burnE—A symbolical Buddha. 

Ân Phật Tác Pháp: Một phương pháp của 
trường phái Mật Tông, tìm sự trợ giúp tâm linh 
bằng cách in hình Phật trên giấy, hay tạo hình 
Phật trên cát, trong không gian, và cử hành 
một nghi thức lễ đặc biệ—An esoteric method 
of seeking sprit-aid by printing a Buddha on 
paper, or forming his Image on sand, or in the 
ai, and peforming specIfic rites. 

Ấn Phù: Talisman. 

Ấn Quán: Printing house. 

Ân Quang: 


2) 


3) 


I) Ánh sáng chiếu từ biểu tượng trên ngực 
của Phật hay Bồ Tát —lllumination from 
the symbol on a Buddha”s or Bodhisattva”s 
breast. 

Tên của một ngôi chùa nổi tiếng nằm 
trong quận 10, thành phố Sài Gòn, Nam 
Việt Nam. Chùa được Hòa Thượng Trí 
Hữu trụ trì chùa Linh Ứng Đà Nẵng xây 
vào năm 1948. Đến năm 1950, Hòa 
Thượng Thiện Hòa cho xây lại ngôi 
Chánh điện theo kiểu chùa Từ Đàm ở 
Huế, đổi tên là Ấn Quang Tự, và thành 
lập Phật Học Đường Nam Việt. Chùa 
được xây dựng liên tục trong 20 năm. 
Ngôi Chánh điện được tái thiết vào năm 
1966. Tổ đình Ấn Quang nguyên là trụ sở 
của Phật Học Đường Nam Việt từ năm 
1950 đến năm 1963, văn phòng của Giáo 
Hội Tăng Già Việt Nam từ năm 1951 đến 
năm 1963, văn phòng Viện Hóa Đạo và 
Viện Tăng Thống từ năm 1959 đến 
1963—Name of a famous pagoda, located 
in the tenth district, Saigon City, South 
Vietnam. The pagoda was bullt in 1948 
and named Ứng Quang by Most 
Venerable Trí Hữu, Head of Linh Ứng 
Pagoda of Đà Nẵng province. In 1950, 
Most Venerable Thiện Hòa had its Main 
Haill reconstructed following the design of 
Từ Đàm Pagoda from Huế. He also 
renamed it Ấn Quang and founded the 
South Vietnam School of Buddhist 
Studies. lt has been continuously buIilt for 
twenty years. The Main Hall was rebuilt in 
1966. Formerly, Ấn Quang Pagoda was 
the ofice of the South Vietnam School of 
Buddhist Studies from 1950 to 1953, the 
office of South Vietnam Buddhist Sangha 
Association from 1951 to 1963, the office 
of Vietnam Buddhist Sangha from 1959 to 
1963. 

Ấn Quang Đại Sư: Great Master Yin- 
Kuang—Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm 


2) 


trong Liên Tông Thập Tam Tổ, Ngài Ấn 
Quang tên là Thánh Lượng, biệt hiệu Thường 
Tàm. Ấn Quang Đại Sư sanh vào cuối đời nhà 
Thanh, bước qua kỷ nguyên Dân Quốc. Ngài 
họ Triệu ở đất Hiệp Tây. Thuở bé Ngài theo 
Nho học, lớn lên lấy việc duy trì đạo Khổng 
làm trách nhiệm, vì thế ngài vô tình nghe theo 
tà thuyết của Âu Dương Tu và Hàn Dũ, bài 
bác Phật pháp. Sau đó ngài bị bệnh liên tiếp 
mấy năm. Tự xét biết lỗi lầm, ngài liên hối cải 
tâm niệm bài phá Phật pháp khi trước. Niên 
hiệu Quang Chữ thứ bảy đời nhà Thanh, căn 
lành kịp đến lúc ngài vừa hai mươi tuổi. Ngài 
xuất gia với Hòa Thượng Đạo Thuần tại chùa 
Liên Hoa Động trong núi Chung Nam. Ít lâu 
sau ngài thọ cụ túc giới tại chùa Song Khê 
trong huyện Hưng An với Ấn Luật Sư. Ngài đã 
từng bị bệnh đau mắt khi vừa mới chào đời, 
lớn lên tuy đã khỏi nhưng thị lực rất kém. Mỗi 
khi mắt vừa đỏ là chỉ còn thấy lờ mờ. Vì tính 
cẩn thận và chữ đẹp, nên sau khi thọ cụ túc 
giới ngài được cử làm thơ ký. Do viết chữ quá 
nhiều nên mắt của ngài luôn đổ như huyết. 
Lúc trước, nhơn khi phơi kinh, ngài được xem 
bộ Long Thư Tịnh Độ của ngài Vương Nhật 
Hưu trứ tác, biết rõ công đức niệm Phật, nên 
kỳ thọ giới nầy, ban đêm sau khi đại chúng đã 
yên nghỉ, riêng ngài vẫn còn ngôi niệm Phật 
luôn. Ban ngày trong lúc viết chữ, ngài cũng 
không rời câu niệm Phật. Nhờ vậy đôi mắt tuy 
phát đỏ, nhưng vẫn có thể gắng gượng biên 
chép được. Khi giới đàn vừa mãn thì bệnh mắt 
của ngài cũng vừa khỏi. Do đây nên ngài biết 
công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn. Cũng 
nhờ vào nhân duyên chánh yếu nầy mới khiến 
ngài quy hướng Tịnh Độ và khuyên người 
niệm Phật. Vì cảm mến đức hạnh của ngài nên 
Hòa Thượng Hóa Văn thỉnh ngài về ở Tàng 
Kinh Các của chùa Pháp Võ để tỉnh tâm tu 

niệm. Tính đến cuối đời nhà Thanh, trong hơn 

ba mươi năm xuất gia, trước sau ngài đều mai 
danh ẩn tích, không thích cùng người ngoài tới 
lui giao tiếp, để yên tu cầu chứng Niệm Phật 
Tam Muội. Mãi đến năm ngài được 59 tuổi, 


ngài mới bắt đầu thâu nhận đệ tử. Số đệ tử tại 
gia của ngài lên đến hơn 300 ngàn, bao gồm từ 
hàng quyền quý giàu sang, danh nhơn, học sĩ 
cho đến thường dân. Ngài dạy: “Pháp môn 
Tịnh Độ là do Phật Thích Ca và A Di Đà kiến 
lập. Các vị Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền 
hướng dẫn và duy trì. Đức Mã Minh và Long 
Thọ hoằng dương. Các Tổ Huệ Viễn, Thiên 
Thai, Thanh Lương, Vĩnh Minh, Liên Thì, 
Ngẫu Ích xướng đạo cùng tiếp phần giáo hóa. 
Vì thế nên nay khuyên khắp các hàng Thánh, 
Trí, Phàm, Ngu đồng nên tu hành vậy. Người 
đã tu “tịnh nghiệp” thì phải: “Giữ luân thường, 
làm hết bổn phận. Dứt tà niệm, gìn lòng thành 
kính. Trừ bổ các điều ác, vâng làm các việc 
lành. Đừng giết hại, gắng ăn chay. Thương tiếc 
và hộ trì mạng sống loài vật. Tín, nguyện niệm 
Phật cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc.'” Năm 
ngài được 77 tuổi, nhằm ngày 24 tháng 10, 
ngài dự biết trước kỳ vãng sanh, nên cho triệu 
tập các chư Tăng và cư sĩ về chùa Linh Nham, 
đặn dò tứ chúng rằng: “Pháp môn niệm Phật 
không có chi là đặc biệt kỳ lạ cả. Chỉ cần khẩn 
thiết chí thành thì không ai là chẳng được Phật 
tiếp dẫn. Qua ngày mông 4 tháng I1, ngài bị 
cảm nhẹ, song vẫn tinh tấn niệm Phật. Niệm 
xong, bảo đem nước đến rữa tay rồi ngài đứng 
lên nói: “Phật A Di Đà đã đến tiếp dẫn. Tôi 
sắp đi đây. Đại chúng phải nên tín nguyện 
niệm Phật, cầu vãng sanh về chốn Tây 
Phương.” Nói đoạn ngài ngồi kiết già, chắp tay 
trì danh theo tiếng trợ niệm của đại chúng rồi 
an lành viên tịch. Ngài được 60 Tăng lạp, tuổi 
thọ 80 —According to Most Venerable Thích 
Thìn Tâm in The Thirteen Patriarchs of 
Pureland Buddhism, Yin-Kuang”s gIven name 
was Thánh Lượng, and his self-given name 
was Thường Tàm. He was born during the end 
of the Ch”ing Dynasty and the beginning of the 
Republic of China. He was a descendent of the 
Triệu Family at Hiệp Tây region. As a child, 
he studied Confucianism and as he got older 
he took on the responsibility of maintaining 
Confucius Teachings as his purpose in HÍe; 


therefore, he inadvertently followed the false 
teachings of O-Yang-Tzu and Han-Du to 
degrade and criticize the Buddha-Dharma. 
Thereafter he was sick continuously for 
several years. Upon self-reflection he realized 
he was gravely mistaken and Immediately 
abandoned his old ways of degrading and 
criticizng the Buddha's Teachings. In the 
seventh year of Kuang-Ch°u reign period of 
the Ch'ing Dynasty, he turned twenty and his 
cultivated karma had ripened; thus, he became 
ordained under Most Venerable T”ao-Shuan at 
the Lotus Flower Cavern Temple in the 
Chung-Nam Mountain. Soon after, he took the 
Bhiksu Precepts with Precept-Master Yin at 
the Song-Khe Temple of the Hung-An district. 
Sx months after bình, he already had 
problems with his sipht. Though he recovered 
from this illness, his eye sigh(t was so weak. 
Every time his eyes turned a little red, he had 
a difficult time seeing. His nature was prudent 
and his hand writing was very beautiful; thus, 
during taking the Bhiksu Precepts, he was 
assigned as a secretary of the temple. During 
the day time, because he spent so much time 
writing, his eyes worsened 
completely red. During that time, while drying 
the sutras, he had opportunty to read a 
Buddhist text called “Pureland Dragon Poetry” 
written by a Wang-Ru-Huu. Knowing clearly 
the virtues and merifs of practicing Buddha 
Recitation, during the period he tok the 
precepts, he would offen stay up to confinue 
practicing Buddha Recitaton in the temple 
long after everyone had gone to sleep. Even 
during the day while writing, his mind never 
ceased the Buddha's 
Consequently, though his eyes were blazingly 
red, he was still able to confinue to write. At 
the the Bhiksu precept- 
maintaning period, his eyes had healed 
completely. Relying on this evidence, he knew 
the virtues and merits obtained from Buddha 
Recitaion were unimaginable. This 


and turned 


{O  T€CIf© name. 


conclusion of 


also 


established a foundation as well as being one 
of the main reasons he decided eventually to 
focus on propagating Pureland Buddhism, to 
teach and encourage everyone fo practice 
Buddha Recitation. Admired for his conducts 
and virtues, Most Venerable Hua-Wen Invited 
him to come and live ¡in the library at Fa-Wu 
Temple so he could cultivate more peacefully. 
Counting to the end of the Ch”ing Dynasty, for 
a period of thirty years, he remained unknown 
and hidden because he preferred not to 
associate himself with the outside world so he 
could cultivate peacefully praying to attain the 
Buddha Recitation Samadhi. He did not accept 
any disciples until he was 59 years of age. He 
had a total of more than three hundred 
thousand lay disciples, from nobilify to rich and 
famous, scholars to common peole. He taught 
that, “Sakyamuni Buddha and Amitabha 
established the Dharma Door of Pureland 
Buddhism; and maintained by 
ManJusri Samantabhadra Maha- 
Bodhisattvas; propagated by Great Masters 
Asvapghosha and Nagarjuna; practiced and 
further spread widely by Patriarchs Hui-Yuan, 
Tien-T"ai, Ch”ing-Lleng, Yung-Ming, Llen- 
Chỉ?¡ih, Ou-I, etc. Therefore, today Ï encourage 
everyone Enlipghtened the 
Unenlightened, the wise to the 1gnorant, for all 
also cultivate this Dharma tradition. People 
who cultivate Pure-Karma must “Maintain 
thạìr humanfy, full all of 
responsibiliies. Eliminate all unwholesome 
thouphts, maintainn true faith. Abandon all 
wicked practices, pracice all wholesome 
conducts. Do not murder and destroy others. 
Try to become vegetarians. Have compassion 
and protect the life of living creatures. Have 
faith, Vow and Practice Buddha Recttation 
praying to gain rebirth to the Ulũimate Bliss 
Western Pureland.”” When he was 77 years 
old, he returned to Linh Nham Temple. On 
October 24, he knew ahead of time his gaining 
rebith was near; therefore, he summoned 


directed 
and 


from tO 


one”s 


ordained and lay Buddhists to Linh Nham 
Temple. During the meeting, he Instructed the 
following: nothing 
unusual about the Buddha Recitation Dharma 
Door. If genuine and sincere, no one will be 
the Buddha's 
deliverance.” Then on November 4, he came 
llness, but he still 
dilipently practiced Buddha Recitation. After 
reciting he asked for water to wash his hands 
and then stood up and said, “Amitabha Buddha 
has come to deliver me. I will go soon. You all 


“There 1s speaclal or 


excluded from rescue and 


down with a minor 


must have faith, vow and practice Buddha 
Recitaton to pray for rebirth in the Western 
Pureland.” After speaking, he returned to his 
seat to sit in the lotus position, put his palms 
together following the supporting recitatlons of 
the great assembly and then he peacefully 
passed away. He was eighty years old with a 
Dharma age of 60. 

Ấn Thành: The territory of India. 

Ấn Thổ: India. 

Ấn Tích: Imprint of a seal. 

Ấn Tín: Official seal. 

Ấn Tượng: Impression. 

Ấn: 

1) Ấn đật: To hide——To live retired. 

2) Mật: Esoteric—Obscure. 

Ấn Cư: To dwell in seclusion ( in retirement). 

Ấn Danh: To conceal one”s name. 

Ấn Dật: Living in isolation—Seclude oneself 
from soclety—To retire from the world—To 
live In seclusion. 

Ấn Dụ: Opammam (p)—Aupamya (skÙ— 
Metaphor—SImIle. 

Ẩn Hình: See Ẩn Thân. 

Ấn Khuất: Hidden—Concealed. 

Ấn Lánh: To retire from sipht. 

Ấn Lực: Hidden force—Mystic power. 

Ẩn Mặt: To hide from someone. 

Ấn Mật: Nghĩa bí mật, đối lại với hiển liễu 


hay lời nói văn tự có ý nghĩa phân minh rõ 

ràng—Esoteric  meaning with 
exoteric, or plain meaning. 

** For more Information, please see Nhị Nghĩa 
: in Vietnamese-English Section. 

Án Mình: To hide oneself. 

Ấn Nấu: To refuge——To take refuge. 

Ấn Nguyên Long Khí: Yin-Yuan-Lung- 

Ch'i—Thiển sư nổi tiếng thuộc phái Lâm Tế, 

viện chủ tu viện Wang-Fu trên núi Hoàng Bá. 

Ấn Nguyên sang Nhật Bản năm 1654, lập ra 

phái Obaku ở đó. Hoàng gia Nhật Bản phong 

cho ngài danh hiệu sau khi mất là Daikô- 

Fushô-Kokushi. Những châm ngôn và những 

bài thuyết giảng của ngài được sưu tập trong 

các tác phẩm nhan để Obaku-hôgo, Fushô- 

kikushi-kôroku, và Ingen-hôgo—Yin-Yuan- 

Lung-Ch”i 1592-1673, a famous Chinese Ch”an 

master of the Lin-Chih school, abbot of the 

Wan-Fu monastery on Mount Huang-Po in 

China. Yin-Yuan went to Japan In 1654 and 

founded the Obaku Kokushi. His 

teachings and sayings are recorded in the 

Obaku-hogo, the Fushô-kokushi-koroku, and 

the Ingen-hôgô. 

Án Nhẫn: To suffer in silence. 

Ẩn Sĩ Cao Quý: A noble hermit—A retired 
scholar. 

Ấn Sở: Cầu xí—A privy. 

Ấn Thân: Tàng hình—To vanish—To 

become 1nvisible. 

Ấn Ý: Idea at the back of one's mind— 

Dissembled thoupht. 

Ấp Úng: To mumble——To speak 1ndistinctly. 


In COntrast 


there 


Âu: Â châu—European. 

Âu Ba Da Ba La Mật: Upaya-paramita 
(skÐ—Một trong mười Ba La Mật, phương tiện 
cứu độ, hay dùng phương tiện thiện xảo để 
cứu độ người qua đến bến bờ bên kia—One of 
the ten paramitas, saving by the method of 
expedient teaching—See Thập Ba La Mật. 

Âu Bát La: Utpala (sk)—Còn gọi là Ô Bát 


La, Ôn Bát La, hay Ưu Bát La. 
l) 
2 


Bông sen xanh: The blue lotus. 

Long Vương và hổ sen xanh của Long 
Vương: A lord of Nagas and his blue lotus 
lake. 

Âu Đa La Tăng: Uttarasanga (skt)—Loại áo 
cà sa mặc phủ qua vai trắi—A toga worn over 
the left shoulder. 

Âu Hòa Câu Xá La: Upayakausalya (sk)— 
Phương tiện thiện xảo hay phương tiện thắng 
trí, thích hợp với điều kiện, cơ hội và sự hội 
nhập giáo pháp của người nghe pháp— 
Expedilency and skill, adaptable, suied to 
opportfumst, the adaptaton of 
teaching to the capacIty of the hearer. 

Âu Lo Vạn Sự: Worrying about hundreds of 
thousands of thinøs. 


conditions, 


Âu Mỹ: Europe and America. 

Âu Phục: European clothes. 

Âu Sâu: Sorrowful—Grieved—§ad. 

Âu Yếm: To cuddle. 

Ấu: 

l) Young. 

2) Water caltrop. 

Ấu Học: Elementary education. 

Ấu Nhi: Baby—Infant. 

Ấu Thời: Childhood. 

Ấu TTĩ: Childish—Inexperienced. 

Ấu: 

1) Ẩu tả: Không cẩn thận—Careless— 
Negligent. 

2) Ôi mửa: To spi—To vomit—To disgorge. 

Ấu Đả: To fight. 

Ẩu Hầu Hầu: Ahaha or Hahava (sk)—See 

Địa Ngục (B) (b) (5). 


B 


Ba: Taranga (sk)—Sóng—A wave. 

Ba Ba: 

1) Chạy vòng vòng (trong vòng luân hồi sanh 
tử): To run hither and thiher ¡in the 
Samsara. 

2) Một địa danh gần thành Vương Xá: A 
place near RaJagrha. 


Ba Ba Kiếp Kiếp: Chạy vòng mãi trong 
vòng luân hồi sanh tử—Rushing about forever 
1n the Samsara. 

Ba Bà Lợi: See Ba Hòa Lợi. 


Ba Cấp Độ Kiến Thức: Three degrees of 
knowledge—Theo ngài Long Thọ trong Trung 
Quán Luận, có ba cấp độ kiến thức— 
According to Nagarjuna In the Madhyamika- 
karika, there are three degrees of knowledge: 
1) Huyễn Ảo: Parikalpita  (skÐ——lllusory 
knowledge—Huyễn ảo là sự gán ghép sai 
lầm một ý tưởng không có thực cho một 
đối tượng do nhân duyên tạo ra. Đối tượng 
nầy chỉ hiện hữu trong trí tưởng tượng và 
không tương ứng với thực tại—lllusory 
knowledge 1s the false attribution of an 
Imaginary Idea to an obJect produced by 
1fs cause and conditlons. Ït exists only in 
one”s Imagination and does not correspond 
to realIty. 

Thường Nghiệm: (skÙ— 
Empirical knowledge—Thường nghịm là 
sự hay biết về một đối tượng do nhân 
duyên mà có. Đây là kiến thức tương đối 
và dùng để phục vụ cho các mục đích của 
cuộc sống—Empirical knowledge ¡s the 
knowledge of an obJect produced by Ifs 
cause and condiions. This 1s relative 
knowledge the practical 


2) Parafantra 


and serves 


purposes of life. 

3) Tuyệt Đối: Parinispanna (skt)——Absolute 
knowledge— Tuyệt đối là chân lý cao 
nhất hay chân như, chân lý tuyệt đối. 
Huyền ảo và thường nghiệm tương ứng 
với chân lý tương đối, còn tuyệt đối thì 
tương ứng với chân lý cao nhất của Trung 
Luận tông—The absolute knowledge 1s 
the highest truth or tathata, the absolute. 
The ¡1llusory knowledge and empirical 
knowledge correspond to relative truth 


(samvrti-satya), and the absolute 
knowledge to the highest truth 
(paramartha-satya) of the Madhyamika 
System. 


Ba Chìm Bẩy Nổi: The ups and downs of 

life. 

Ba Chướng: 

l) Tham, sân, sĩ (greed, hatred, delusion)— 
See Tam Độc. 

2) Ba chướng ngại của người tu Phật—Three 


types of obstacles for any Buddhist 
cultIvatOrs: 

a) Phiển não chướng: The obstacles of 
afflictlons. 


b) Nghiệp chướng: Đây là chướng nghiêm 
trọng nhất trong ba chướng— The 
obstacles of karma. This ¡is the most 
serious obstacles in the three. 

c©Ặ Quả báo chướng: The obstacles 
retribution. 

Ba Cửa Vào Niết Bàn: The three gates to 

the city of nirvana: 

l) Không: The 
Immaterial. 

2) Vô tướng: Formless. 

3) Vô tác: Inactivity. 

Ba Da: Payas (skÐ). 

1) Nước: Water. 

2) Sửa: MIIk. 

3) Nước trái cây: ]uice. 

Ba Dật Đề: Pataka (skt-Ba Dật Để Dà—Ba 


of 


emptiness—The void— 


Dược Chí—Ba La Dật Chi Kha—Ba La Dạ 
Chất Chi Ca—Ba Chất Chi Kha—Ba Da Đề— 
Đọa Tội—Những ai phạm giới luật trọng tội 
như ngũ nghịch, chẳng những bị trục xuất khỏi 
giáo đoàn, mà còn phải đọa vào a tỳ địa 
ngục —Those who commit one of the five 
grave sins, will not only be excommunicated 
from the order, but will also fall Iinto avicl 
fOr©ver. 

(A) Cửu Thập Giới Ba Dật Để: Ninety 
offences In the Rules for Mendicant 
Bhiksus—See Cửu Thập Đọa Giới. 

(B) Bách Thất Thập Bát Giới Ba Dật Đề: 
One hundred seventy-eight offences In 
the Rules for Mendicant Bhiksunis—See 
Bách Thất Thập Bát Giới Ba Dật Đề. 

Ba Di La: Vajra (skQ—Kim Cang Thần, một 

trong mười hai vị thần tướng của Phật Dược 

Sư—One of the twelve generals of Bhaisajya 

(Yao-Shih), the Buddha of Healing. 

Ba Diễn Na: Paryayana (sk)—Ba Nha Na— 

Một hành lang, sân, hay nơi có mái che để đi 

hành thiển trong tự viện—An ambulatory, 

courtyard, or a sheltered place for walking In 

a temple. 

Ba Đà: Pada (sk0). 

l1) Bước chân: Step. 

2) Dấu chân: Footprint. 

3) Vị trí: Position. 

4)_ Một chữ đầy đủ: A complete word. 

Ba Đà Kiếp: Bhadra-kalpa (skt) Hiển 

Kiếp—The present kalpa. 

Ba Đà La: Patali (skt)——Bát Đảm La. 

1) Một loại cây có bông rất thơm—A tree 
wíh scented blossoms, the trumpet- 
flower. 

2) Một vương quốc cổ ở Ấn Độ: An ancient 
kingdom In India. 

Ba Đại A Tăng Kỳ: Three asankhyeya 

maha kalpas. 

Ba Đạo Lý Tâm Duyên Quyết Định: Ba 

lý do khiến vãng sanh Tịnh Độ không tùy 

thuộc vào ác nghiệp, công hạnh hay thời gian 


tu tập lâu mau—Three reasons why rebirth In 
the Pure Land does not necessarily depend on 
the weight of bad karma, the amount of 
practice or the duration of cultivation—See 
Tam Lý Tâm Duyên Quyết Định. 

Ba Đầu Ma: Padma (sk)—Bông sen đỏ— 
The red lotus. 

Ba Đầu Ma Ba Ni: Padma-pani (sk)——Bồ 
tát Quán Âm đang cầm hoa sen, một trong 
những hình thức của Quán Thế Âm Bồ Tát— 
One of the forms of Kuan-Yin, holding a lotus. 
Ba Đế: Pati (sk)—Ba Để—Bát Để. 


I1) Vị Thây: Master. 

2) VỊ Chúa: Lord. 

3) Người Chủ: Proprietor. 

4)_ Quốc Vương: A king. 

5) Người chồng hay gia chủ: Husband or 


householder. 
Ba Đề Mộc Xoa: Pratimoksa (skt)—58 cụ 
túc giới Bồ Tát dành cho chư Tăng Ni—Cũng 
là 250 giới cụ túc cho chư Tăng trong giới luật 
giải thoát khỏi luân hồi sanh tử— The 58 
Bodhisattva precepts—The full body of Bhiksu 
or Bhiksuni precep(s. Also the 250 rules of the 
Vinaya for monks for their deliverance from 
the ground of mortality. 
Ba Điều Như Lai Không Cần Gìn Giữ: 
Three things a Tathagata has no need to guard 
agaInst—Theo Trường Bộ, Kinh Phúng Tụng, 
có ba điều mà Đức Như Lai không cần gìn 
giữ—According to The Long Discourses of the 
Buddha, Sangiti Sutra, there are three things a 
Tathagata has no need to guard agaInst. 
1)_ Nầy các hiển giả, Như Lai thanh tịnh thiện 
hành về thân. Như Lai không có ác hạnh 
về thân mà Như Lai phải gìn giữ: A 
Tathagata is perfectly pure In bodily 
conduct. There 1s no misdeed of body. 
Như Lai thanh tịnh thiện hành về miệng. 
Như Lai không có ác hạnh về miệng mà 


2) 


Như Lai phải gìn giữ: A Tathagata is 
perfectly pure ¡In speech. There Is no 
misdeed of speech. 

Như Lai thanh tịnh thiện hành về ý. Như 
Lai không có ác hạnh về ý mà Như Lai 
phải gìn giữ: A Tathagata is perfectly pure 
1n thought. There 1s no misdeed of thought. 
Ba Điều Phật Có Thể Làm Được: Three 
things possible to a Buddha: 

1) Khả năng hiểu biết vạn vật: He can have 

perfect knowledge of all things. 


3) 


2) Khả năng hiểu biết bản chất thật của vạn 
hữu: He can have perfect knowledge 
about the natures of all beings. 

3) Khả năng cứu độ vô lượng chúng sanh: He 


can save countless beings. 

Ba Điều Phật Không Thể Làm Được: 

Three things Impossible to a Buddha: 

1) Không thể loại trừ nhơn quả nghiệp báo 
cho chúng sanh: He cannot annihilate 
causality karma. 


2) Không thể cứu rỗi vô điều kiện: He 
cannot save unconditionally. 
3) Không thể chấm dứt các đường dữ cho 


chúng sanh: He cannot end the realm of 

the living. 
Ba Điều Thống Thiết Tự Trách Của 
Người Tu Pháp Môn Tịnh Độ: The Pure 
Land practitioners should always  bitterly 
reproach themselves for three things—Tu theo 
Pháp môn Tịnh Độ, ai ai cũng muốn tu làm 
sao cho niệm niệm nối nhau không dứt. Tuy 
nhiên, vì định lực chưa thành nên niệm đầu 
không chủ, hoặc tri giác cũ khó quên, hoặc 
vọng tưởng nổi dậy, hoặc xúc đối cảnh duyên 
tự kểm giữ không vững, hoặc tâm tình rối loạn 
cố ngăn dẹp chẳng kham. Cứ ngồi vào lần 
chuỗi một lúc là tâm niệm đã chạy hết đông 
sang tây, bất giác nó đi xa cách mấy ngàn 
muôn dậm hồi nào cũng không biết. Có khi 
phải bận lo một việc nào đó nên tâm trí cứ 
vướng vít cả tháng trời chưa hết. Dẹp trừ tạp 
niệm còn chưa xong, huống là gián đoạn lúc 


nệm Phật. Theo Hòa Thượng Thích Thiển 
Tâm trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn 
Luận, câu 26, đây là căn bệnh chung của hầu 
hết người tu. Vì thế nếu người tu không thống 
thiết tự trách thì khó mà thành tựu được pháp 
tu Tịnh Độ Vô Gián. Có ba điều thống thiết tự 
răn—To be a Pure Land practitioner, everyone 
always wants to cultivate In such a way that 
thought upon thoupht without 
interruption. However, having yet 
achieved one-pointedness of Mind, we cannot 
even rein ¡in the first thought, or else, the 
previous perception 1s difficult to forget, or 
deluded thoughts arise. We cannot keep our 
thoughts ftom being disttrbed by 
circumstances and conditions. Our Minds and 
feelings are confused and cannot be stilled. 
Each time we sit down to finger the rosary for 
a moment, our thouphts have gone In all 
directions, suddenly travelling millions of 
miles without our knowledge or awareness. At 
times, when we are preoccupled with some 
problem, we turn it over and over our Minds 
for days and days, or even for months. Ít 1s 
Impossible for us to rid ourselves of such 
tangled thoughts, not to mention doing away 
with Interruptions 1n recifation. According to 
Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The 
Treatise on The Ten Doubts, question number 
26, this 1s the common disease of almost all 
Pure Land practitioners. If we do not earnestly 
restrain ourselves, it will be difficult to 


follows 
not 


succeed ¡ín the pracice of exclusive, 
uninterrupted cultivation. There are three 
thngs that pracitloners would  bitterly 


reproach themselves. 

I Báo Ân: Repaying one's obligation— 
Người tu có rất nhiều trọng ân; hãy tạm 
gác qua ân Phật và ân Thầy Tổ. Dù là 
người xuất gia, công ân sanh dưỡng của 
cha mẹ há chẳng nặng sâu hay sao? Dù đã 
la tục xuất gia, và vì đi học đạo nên phải 
xa cách quê hương nhiều năm, cha mẹ 
nhọc nhằn cực khổ cũng không biết, khi 


già yếu bệnh hoạn lại cũng không hay 
biết để chăm sóc thuốc thang. Đến lúc cha 
mẹ mãn phần, cũng không biết, hoặc có 
nhận được tin cũng về trễ muộn. Khi còn 
nhỏ, có khi cha mẹ vì nuôi nấng thương lo 
cho con mà gây tội tạo nghiệp, nên lúc 
chết bị đọa vào nẻo khổ, hy vọng chúng ta 
cứu độ, như khát chờ uống, như hạn trông 
mưa. Nếu chúng ta tu hành chễnh mãng 
tất tnh nghiệp không thành; đã không 
thành thì tự cứu còn chưa xong, làm sao 
cứu được mẹ cha? Đối với song thân đã 
lỗi về vật chất, mà còn không cứu độ được 
phần tâm linh, tức là phụ nghĩa quên ân, 
là người đại bất hiếu. Theo Phật, tội bất 
hiếu là một đại tội sẽ bị đọa vào địa ngục. 
Như thế tâm niệm gián đoạn không 
chuyên tu để cứu độ mẹ cha cũng chính là 
nghiệp địa ngục vậy. Lại nữa, chúng ta 
không biết dệt quần áo để mặc, không 
cày để ăn, phòng nhà, chăn gối, cơm áo, 
thuốc thang đều do đàn na tín thí cúng 
dường. Tổ sư từng dạy răng: “Hàng thiện 
nam tín nữ vì sùng kính Tam Bảo, đã chia 
cắt bớt phần của gia đình đem đến cúng 
dường. Nếu người tu đạo hạnh không tròn, 
thì dù tấc vải hạt cơm , kiếp sau cũng phải 
đền trả.” Muốn báo ân đàn na tín thí, 
chúng ta phải lo chuyên tu tịnh nghiệp để 
độ mình độ người. Nếu chúng ta sanh một 
niệm gián đoạn không chuyên, tất đã có 
phần trong kiếp luân hồi vay trả. Và tam 
niệm nầy chính là niệm hạ tiện hoặc súc 
sanh—Cultivatos have a number of 
Imporfant obligations. Let us put aside 
temporarily the debts to the Buddhas and 
our teachers. Even a monk or nun, do you 
not think that we owe a profound and 
heavy debt to our parenfs for gIving our 
le and raising us? Having left home and 
all mundane activiies, síudying the 
Dharma far from our home for so many 
y€ars, we Were not aware of the hardships 
and sufferings of our parents. We did not 


know of our parents` old age and i1llness, 
and so did not take proper care of them. 
When they died, we either had no 
knowledge, or, IÝ we were aware Of I(, We 
probably returned home too late. When 
Wwe were young, In order fo raise and 
ceducaf€ us, Our parents, at times, 
committed numerous transgressions. After 
death, as they descended upon the path of 
suffering, they hoped that we would come 
to their rescue, Just as a person might waIt 
for a glass of water to assuage his thirsf, or 
for the pouring rain to cease. 
cultivation 1s haphazard, our Pure Land 
karma will not bring results. Thus, we 
cannot even save ourselves, let alone our 
parents! In such circumstances, we have 
not only missed the opportumty to take 
care of their temporal needs, we are now 
remiss In our obligations to their souls. We 
are most unfilial sons Iindeed! The Buddha 


lf our 


said: “To be unfilial 1s to sink 1nto hell.” 
Thus, the Mind of interruption, of failure 
(to cultivate assiduously, 1s ¡indeed the 
karma of hell. Moreoever, we do not 
weave, yet we wear clothing; we do not 
plough, yet we eat our filI. Living quarters, 
bedding, food, clothing, medicine, efc. are 
all provided by Buddhist followers. The 
ancient masters have often admonished: 
“Buddhist followers, out of respect and 
veneration for the Triple Jewel, parcel out 
part of their meager family food budget as 
a donation to monks and nuns. If the latter 
are not blameless In their cultivation, even 
an Inch of cloth or a grain of rice will have 
to be paid back 1n future lifetimes. To 
repay the favor of our disciples, we should 
follow the Pure Land path assiduously, to 

rescue ourselves and others. If we let 

even a single intrusive thought arise and 
fal to persevere, we have become 
enmeshed — ¡in Samsara endelessly 
“borrowing” and “repaying.” That very 


2) 


Iintrusive thought 1s vile karma or the 
karma of animality. 

Chí Quyết Định: The Resolute WiI— 
Người tu hành phải kiên quyết để đi đến 
kết quả. Một đời tham thiển đã chẳng ngộ 
thiển, khi học giáo lại chẳng tinh về giáo. 
Cho đến ngày nay tâm địa lại chưa lắng 
yên, niệm đầu còn sôi nổi, khi thì muốn 
làm thơ, lúc muốn tả cảnh, khi thì thuyết 
giáo, lúc lại đàm thiển, ý chí ly tán đi ba 
bốn nẻo. Tổ sư đã bảo: “Tâm niệm còn 
vướng mắc, đó là nghiệp luân hồi. Tình 
tưởng vừa sanh ra, muôn kiếp bị ràng 
buộc.” Sở đĩ chúng ta chưa được chánh 
niệm, là vì còn tình tưởng phân vân, và 
tình tưởng phân vân bởi nơi chưa quyết 
chí. Cho nên người tu mà ý chí chưa nhất 
quyết, đó chính là đầu mối của sự sa đọa 
vào tam đổ ác đạo vậy. Lại nữa, nếu 
người tu không có ý chí quyết định thì 
không thể giữ gìn giới căn. Do ý niệm 
phân vân nên không thể thâu nhiếp thân 
và khẩu. Phật dạy: “Thà lấy nước đồng 
sôi mà rót vào miệng, nguyện không để 
miệng phá giới khi đang thọ dụng các thức 
ăn uống của đàn na tín thí. Thà dùng lưới 
sắt nóng quấn thân thể mình, nguyện 
không để thân phá giới khi đang thọ dụng 
những y phục cúng dường của đần na tín 
thí” Huống là các giới không trang 
nghiêm , nên tâm càng vọng động; nhân 
sự vọng động ấy mà phân chuyên tu bị 
gián đoạn. Thế nên một niệm gián đoạn, 
đâu chỉ là nghiệp nhân của lưới sắt hay 
nước đồng sôi? Và nếu người tu ý chí 
không quyết định, tất không nhận rõ tướng 
đời huyễn giả, dễ chạy theo danh lợi hư 
phù. Khi danh lợi thuộc về mình thì sanh 
lòng mê đắm, khi danh lợi thuộc về kẻ 
khác lại sanh lònh ganh ghét hơn thua. Tổ 
sư xưa thường dạy: “Tham đắm danh lợi 
sẽ đi về đường quỷ hay nẻo súc sanh, 
buông lòng thương ghét đồng vào hầm lửa 
vạc dầu!” Thế nên một niệm gián đoạn 


chính là ngạ quỷ hay hầm lửa vậy——The 
practitioner should be resolute in order to 
achieve results. As monks and nuns, we 
have spent a lifetime practicing Zen but 
have not awakened to Its meaning. Nor did 
we master the subtleties of the Buddhist 
Canon when we began studying the sufras. 
Even today, our Mind 1s not yet empty and 
calm; our thougphts are still in ferment. At 
times we want to wrife poetry, at other 
times we want to draf( commentaries; at 
times we want to expound the Dharma, at 
other ftines we want to Iindulge 1n Zen 
talks. Our thoughts are scattered among 
three or four areas. The anclent masters 
have said: "A Mind which 1s still grasping 
1S precisely the karma of Birth and Death. 
As soon as feelinss and thoughts or 
attachments arise, we are chained for tens 
of thousands of eons.” The reason we 
have not yet achieved righ( thought 1s 
precisely that our felings and thoughts are 
sull unfocussed, and such perplexed 
feelings and thoughts are due to lack of 
decisiveness. Thus, cultivatng with an 
1rresolute Mind 1s the begInning of rebirth 
Triple Realm. The Buddha 
reminded his disciples, as sfated In the 
sutras: “I vow that I would rather pour 
boiling metal in my mouth than allow such 


in the 


a mouth ever to break the precepts and 
sữill partake of the food and drink offered 
by followers. [ would rather wrap my body 
1n a red hot metal net than allow such a 
body to break the precepts and still wear 
the clothing offered by disciples.” We 
need mention that because the precepts 
are not respected, the Mind grows ever 
more perturbed, and, because of this 

perfurbation, cultivation 1S 

I1nterrupted. Therefore, a single thought of 
interruptng Buddha Recifaton ¡is much 
more than merely the causal karma of red 


cearnestf 


hot nets and boiling metal. Moreover, If 


3) 


the practiioners determinaton 1s not 
strong, he cannot fully realize that all 
mundane dharmas are ¡1llusory, and so he 
easily chases after dreamlike, empty fame 
and fortune. When the fame and fortune 
are on his side, he grows deluded and 
attached. If such fame and fortune belong 
to others, he evelops hatred and envy. The 
ancient masters have said: “lo be sunk In 
the pursuit of fame and fortune 1s to head 
for the realms of animals and hungry 
ghosts. To be given to delusive thoughts of 
love and hate 1s to be condemned_ to the 
firepit and the boiling cauldron. Thus, a 
thoupht of ¡interrupting cultivatlon 1s 
precisely the karma of hungry ghosts and 
hell.” 

Cầu Sự Ứng Nghiệm: Seeking an 
Auspicious Response—Người tu Tịnh Độ 
nên cố gắng làm sao cho có sự ứng 
nghiệm. Kiếp người mong manh, vô 
thường chẳng hẹn. Như chúng ta nay tóc 
đã điểm sương, mặt nhăn. Tướng suy tàn 
rõ hiện, kỳ lâm chung còn được mấy 
ngày. Vậy chúng ta nên chuyên tu làm sao 
cho có triệu chứng vãng sanh chắc chắn. 
Như khi xưa Huệ Viễn Pháp Sư ở Lô Sơn, 
ba phen thấy Phật xoa đầu. Lại như Hoài 
Cảm Pháp Sư chí thành xưng danh hiệu 
Phật, liền thấy Đức A Di Đà phóng ánh 
quang minh, hiện ra tướng hảo. Và như 
Thiếu Khang Pháp Sư khi niệm Phật một 
câu đại chúng liền thấy một vị Phật từ nơi 
miệng ngài bay ra, cho đến trăm ngàn câu 
cũng như thế, tợ hồ các hạt chuỗi nối tiếp 
nhau. Những sự ứng nghiệm như thế có 
đến muôn ngàn. Nếu tâm ta không gián 
đoạn thì thấy Phật rất dễ, như còn gián 
đoạn tất khó thấy Phật. Đã không thấy 
Phật thì cùng với Phật không có duyên, và 
đã không có duyên quyết khó sanh Tịnh 
Độ. Khi không được sanh về Tịnh Độ, tất 
sớm muộn gì cũng bị đọa vào ác đạo. Như 
thế một niệm gián đoạn chính là nghiệp 


tam đổ, phải nên dè răn và suy nghĩ cho 
kỹ! Pure Land followers should strive 
earnestly for a response. The lives of 
senfient beings are emphemeral and easily 
cut short; the ghost of Impermanence waIts 
for no one. Our hair 1s already streaked 
with whi(e, our face has grown wrinkled. 
The marks of decay and old age are very 
clear, and death is but a short time away. 
Therefore, we should strive to cultivate In 
earnest, to ensure that some auspIcious 
and reliable signs of rebirth appear. Thus, 
in ancient China, Elder Master Hui-Yuan 
of Lu-Shan saw the Buddha rub his crown 
three Another Elder Master 
earnestly recited the Buddha”s name and 
Immediately saw Amitabha Buddha emit 
rays of light and display auspIcious marks. 
In the case of still another Elder Master, 
each time he uttered the Buddha”s name, 
the Great Assembly would see a Buddha 
flying out of his mouth. This was true for 
hundreds of thousands of his utterances; 
hundreds of thousands of Buddhas escaped 
from his mouth, like so many rosary beads, 
one after another. Such responses are 
lf you Amitabha 
name 1n without 


times. 


countless. T€CI(© 

Buddhaˆs earnest, 
1nterruption, It is very easy to see Him. 
Otherwise, It 1s very difficult. If you do not 
see the Buddha, you do not have affinities 
with Him. Without affinitles, 1t 1s certainly 
difficult to achieve rebirth. IÝ you are not 
reborn 1n the Pure Land, sooner or later 
you will descend ¡nto the evil realms. 
Thus, a single thoupht of immterrupting 
recifation 1s precIsely the karma of rebirth 
on the Three Evil Paths. Everyone should 
bear this in mind and ponder 1t carefully! 


Ba Đời: Ba đời bao gồm quá khứ, hiện tại và 
vị la —Three generatlons—Three lifespans 
1nclude past, present and future. 


Ba Đường Dữ: See Tam đồ ác đạo. 


Ba Già La: See Ba Lợi Già La. 

Ba Họ: See Ba Đời. 

Ba Hoa: To brag——To boast about. 
Ba Hòa Lợi: Pravari or Pravara (skt). 


1) Tên của một loại vải len có nhiều lông: 
Woollen or hairy cloth. 

**- Theo Giáo Sư Soothill trong Trung Anh 
Phật Học Từ Điển—-According to 
Professor Soothill in The Dictionary of 
Chinese-English Buddhist Terms: 

2) Tên của một tịnh xá vùng Bắc Ấn: Name 
of a monastery in northern India. 

3) Ba Hòa Ly: Tên của một người dì của 


Phật Di Lặc—Name of a maternal aunt of 
Mattreya. 
Ba Hồi: At one time—At another time. 


Ba Hồn Chín Vía: Three souls and nine 
SDITItS. 
Ba Kỳ: Parasi (sk)—Ba Tư—Ba Lặc Kỳ — 
Vùng đất Ba Tư ngày nay—Persian—Persia. 
** For more Information, please see Ba La 
Tức. 
Ba La: Pala (sk)—See Bát La. 
Ba La Di: Parajikas (skt)——Ba La Xà Dĩ Ca— 
Ba La Thị Ca—Phần đầu trong Luật Tạng, bao 
gồm luật lệ trục xuất ra khỏi Giáo Đoàn một 
vị Tăng phạm tội không thể tha thứ hay sám 
hối được The first section of the Vinaya 
Pitaka containing rules of expulsion from the 
order for unpardonable sins—See Tứ Đọa. 
Ba La Di Tứ Dụ: Bốn thí dụ về Ba La Di tội 
mà Phật đã dạy chư Tăng Ni về những kẻ 
phạm vào điều dâm— The four metaphors 
addressed by the Buddha to monks and nuns 
about he who breaks the vow of chasIty: 
1) Kẻ phạm vào điều dâm như chiếc kim mẻ 
mũi gẩy đích, không xài được nữa: He 
who breaks the vow of chasIty 1S as a 
needle without an eye. 
Như sinh mệnh của một người đã hết, 
không thể sống được nữa: As a dead man. 
Chiết Thạch: Như đá vỡ không thể chấp 


2) 


3) 


lạ —As a broken stone which cannot be 
unied. 

Như cây gẩy không thể sống lại: As a 
tree cut in two which cannot live any 
longer. 

Ba La Đề Mộc Xoa: Pratimoksa (sk)—Biệt 
Giải Thoá—Xứ Xứ Giải Thoát—See 
Pratimoksa In Pali/Sanskrit Section. 

Ba La Đề Xá Ni: Pratidesaniya (skÙ— 
Hướng Bỉ Hối Tội—Bát Lặt Để Ba La Đề— 
Ba La Xá N—Đềể Xá Ni—Một phần trong 
Luật Tạng nói về tội phải sám hối trước 
chúng—A section of the Vianyana concerning 
public confession of sins—See Nhị Bách Ngũ 
Thập Giới. 

Ba La Già: Paraka (sk)—Đáo bỉ ngạn— 
Carrying over—Saving——The paramita boat. 
Ba La Già La: Prakara (skt—Một thứ rào 
cản—A confaining wall—Fence. 

Ba La Lợi Phất Đa La: See Ba Liên Phất. 
Ba La Mạt Đà: Paramartha (skt). 

I) Đệ nhất nghĩa—The highest truth— 
Ultimate truth. 
Chân Đế: 
meaning. 
Chân Đế Tam Tạng, tên của một vị sư nổi 
tiếng người miền Tây Ấn Độ, đến Trung 
Quốc khoảng những năm 547 hay 548, 


4) 


2) Reality—Fundamental 


3) 


nhưng thời đó nước Tàu quá loạn lạc nên 
ngài phải trở về Ấn bằng đường biển, tàu 
của ngài bị trôi dạt vào Quảng Châu. Tại 
đó ngài dịch hơn 50 bộ kinh—Name of a 
famous monk from West India, reached 
China around 547 or 548, but the country 
was so disturbed that he set off. to return 
by sea; his ship was driven back to Canton, 
where he stayed and translated some fifty 
WOTks. 


Ba La Mật: Ba La Mật Đa—Paramita—Đáo 
bỉ ngạn— Thập Độ Ba La Mật 


I)_ Bố thí: Charity—Giving. 

2) Trì giới: Moral conduct. 

3) Nhẫn nhục: Patience. 

4) Tinh tấn: Correct Energy/Devotion. 

5) Thiền định: Contemplation. 

6) Trí huệ: Prajna—Knowledge. 

7) Trạch pháp: Ủse of expedient or proper 
means. 

§) Phát Bồ để tâm: Vow for Bodhicitta and 
helpfulness. 

9) Dũng mãnh: Strength. 

10) Trí huệ: Wisdom. 


** For more information, please see Lục Độ 
Ba La Mật and Thập Ba La Mật. 
Ba La Mật Đa: Paramita (skt)—Đáo bỉ ngạn 
hay vượt qua bờ sinh tử bên nầy để đến bờ bên 
kia, Niết Bàn. Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật 
đưa ra ba loại Ba La Mật—To cross over from 
this shore of births and deaths to the other 
shore, or nirvana. In The Lankavatara Sutra, 
the Buddha gave three kinds of Paramitas (see 
Tam Chủng Ba La Mật). 
** For more Information, please see Ba La 
Mật and Lục Độ Ba La Mật. 
Ba La Mật Tự: Tên của một ngôi chùa cổ ở 
Huế, Trung Việt. Lịch sử thành lập của chùa 
Ba La Mật gắn liền với quảng đời của một vị 
quan thuộc dòng họ Nguyễn Khoa, giữa lúc 
đất nước đang bị ngoại bang xâu xé. Khi vua 
Đông Khánh ra lệnh cho quan quân triều đình 
tiêu trừ phong trào Cần Vương, ông bèn treo 
ấn từ quan, bỏ lên chùa Đại Bi ở Thanh Hóa 
ẩn dật. Được ít lâu, ông về quê, nhưng triểu 
đình lại triệu ông ra giữ chức Thị Lang Binh 
Bộ, ông giả bệnh không ra nhậm chức. Từ đó 
ông phát nguyện tu hành, lên chùa Từ Hiếu 
làm lễ xuất gia với Hòa Thượng Hải Thiệu. 
Về sau, bà phu nhân của ông là Công Tôn Nữ 
Thị Tỳ, đã xây dựng xong ngôi chùa trong 
khuôn viên của gia tộc lấy tên là chùa Ba La 
Mật ông về trụ tại đây đến khi thị tịch năm 


1900. Năm 1934, con cháu dòng họ Nguyễn 
Khoa trùng tu chùa. Năm 1943, Hòa Thượng 
Trí Thủ trùng tu lần nữa và kiến trúc chùa vẫn 
duy trì cho đến ngày nay—Name of an ancient 
temple in Huế, Central Vietnam. The history 
of the temple 1s closely attached to the life of a 
mandarin named Nguyễn Khoa Luận, while 
the country was being torn by the Iinvaders. 
When king Đồng Khánh ordered his court 
soldiers to fight against Cân Vương movement, 
he resigned from the post, went to Đại Bi 
temple In Thanh Hóa and stayed there as a 
hermit. Sometime later, he got back to his 
natve villase. When being appointed a 
mandarin again by the court, he pretended to 
Øo crazy In order to refuse the appointment. 
Then, he resolved to leave home and Join the 
Order. He went to Từ Hiếu temple to become 
a monk with the Buddha name Thanh Chơn. In 
autumn 18§6, his wife, Tôn Nữ Thị Tỳ, built a 
temple within her mansion, and ¡nvited him 
back to be the headmonk there. He passed 
away ¡in 1900. In 1934, the Nguyễn Khoa 
descendents rebullt the temple. In 1943, Most 
Venerable Trí Thủ renovated the temple again 
and 1s construction has remained the same 
until now. 

Ba La Môn: Brahmin (skt—See Brahmana 
1n Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 

Ba La Nại: Baranasi (skt) Tên khác của 
thành Ba La Nại Tư (Varanasi), một thành phố 
nằm về phía Bắc Ấn Độ, kinh đô của vương 
quốc cổ Ca Thị nằm bên bờ sông Hằng, một 
trong mười sáu nước của Ấn Độ trong thời Đức 
Phật còn tại thế. Ba La Nại là một thành phố 
thiêng liêng cho cả Ấn giáo và Phật giáo. Lộc 
Uyển cách Ba La Nại chừng bảy dậm nơi Phật 
thuyết giảng bài pháp đầu tiên “Kinh Chuyển 
Pháp Luân” cho năm vị đệ tử đầu tiên của 
Ngài —Benares, another name for Baranasi, a 
city In northern India, an ancient kingdom and 
city on the Ganges River, the capital of the 
kingdom of Kasi which was one of the sixteen 


major countries during the Buddha”s time. 
Baranasi was a sacred city for both Hinduism 
and Buddhism. About 
Baranasi was sarnath or the deer Park (the 
of Benares) where the Buddha 
preached his first discourse on the “Sermon on 
Seftting in motion of the Wheel of the Law” to 
his first five disciples. Baranasi is also the most 
holy city In India and Imporftant in Buddhism. 
Ba La Ni Mật Bà Xá Bạt Đề Thiên: 
Paranirmita-vasavartin (skÐ——Tha Hóa Tự Tại 
Thiên—A deva who 1s obedient to the will of 
those who are transformed by others. 
** For more Information, please see Tha Hóa 
Tự Tại Thiên. 
Ba La Phả Bà Để: Prabhavati (sk0. 
I) Em gái của A Tu La: Younger sister of 
Asura. 
Em gái của vua A Dục: Younger sister of 
Asoka. 
Ba La Phả Ca La Mật Đa La: 
(skÙ— Người giác ngộ— 


seven miles from 


oufskirt 


2) 


Prabhakaramitra 
Enliphtener. 
Ba La Phó: Prabhu (skt). 

I1) _ Mạnh mẽ: Powerful—Surpassing. 

** Theo Giáo Sư Soothill trong Trung Anh 
Phật Học Từ Điển—According 
Professor Soothill in The Dictonary of 
Ch¡inese-Enlgish Buddhist Terms: 


{O 


2) Danh hiệu của Tỳ Nữu Thiên (Tỳ Ni 
Thiên): A tie of Visnu. 
3) Nhân cách hóa của mặt trời, Phạm Thiên 


hay Đế Thích: Personification of the sun, 
Brahma, Indra, etc. 
Ba La Thị Ca: Parajika (skQ—See Ba La Di 
and Tứ Đọa. 
Ba La Tức: Theo Eitel trong Trung Anh Phật 
Học Từ Điển thì Ba La Tức là kinh đô của 
nước Surasthana, nơi mà người ta cho rằng 
“bát khất thực” của Phật được mang đến lưu 
trữ vào khoảng năm 600 sau Tây Lịch— 
According to Eiel in The Dictionary of 
Chinese-English Buddhist Terms composed by 


Professor Soothill, in 1ts capital of Surasthana 
the Buddha”s almsbowl was said to be in 600 
A.D. 

Ba La Việt: Paravata (skt)—Chim bổ câu—A 
dove. 

Ba La Xa Hoa: Palasa (sk—Theo Giáo Sư 
Soothill trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, 
Palasa là tên của một loại hoa của một loại 
cây ở Tây Vực, lá xanh, hoa có ba sắc. Khi 
mặt trời chưa mọc thì màu đen, mặt trời trưa 
thì màu đỏ, mặt trời lặn thì màu vàng. Nước 
cây rất đỏ dùng làm thuốc nhuộm——According 
to Professor Soothil im The Dictionary of 
Chinese-English Buddhist Terms, palasa 1s the 
name of a blossom of a tree with green leaves 
and red flowers, whose sap 1s used to dye 
fabric stuff. Its flowers are said to be black 
before sunrise, red during the day, and yellow 
after sunset. 

Ba La Xa Thụ: Palasa tree—See Ba La Xa 
Hoa. 

Ba La Xá Nỉ: Pratidesaniya (skt—See Ba La 
Đề Xá Ni. 

Ba La Xà Dĩ Ca: Parajika (skt)—See Ba La 
Di and Tứ Đọa. 


Ba Lãng: Taranga (sk)—Lọn sóng—A 
Wave—Wayves. 
Ba Lăng Nhăng: UndiscipIned— 


Disordered—Unorganized. 

Ba Lật Thấp Phược: Parsva (skt)—Hiếp 
Tôn Giả (Worship of the Ribs)—Theo Giáo Sư 
Soothill trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, 
Hiếp Tôn Giả (thời Đường bên Trung Quốc 
gọi Ngài Parsva là Hiếp Tôn Giả) là vị Tổ thứ 
mười của Ấn Độ, là thầy của Tổ Mã Minh, 
người đã thệ nguyện không nằm cho đến khi 
nào thấu triệt chơn lý trong Tam Tạng Kinh 
Điển. Trong ba năm, Ngài đã cắt đứt mọi dục 
vọng trong Dục giới, sắc giới, và Vô sắc giới, 
đạt được lục thông và Bát Ba La Mật. Ngài thị 
tch khoảng năm 36 trước Tây Lịch— 


According to Professor Soothll in The 


Dictionary of Chinese-English Buddhist Terms, 
Parsva was the tenth patriarch, the master of 
Avaghosa, previously a Brahman of Gandhara, 
who took a vow to not lie down until he had 
mastered the meaning of the Tripitaka, cut off 
all desire in the realms of sense, form, and 
non-form, and obtained the six supernatural 
powers and the eiph( paramitas. This he 
accomplished after three years. He died 
around 36 B.C. 

Ba Lâu Na: Vatya (skt) ?2—Một trận cuồng 
phong—A pierce wind——Hurricane. 

Ba Lâu Sa Ca: Parusaka (sk)—Một công 
viên trên cõi trời Đao Lợi—A park In the 
Trayastrimsas heaven. 

Ba-Li: 

l) Phạn ngữ Pali, một trong những ngôn ngữ 
căn bản trong truyền thống Phật giáo, 
ngôn ngữ mà trường phái Theravada đã 
dùng để ghi lại những kinh điển Phật. Ba 
Li ngữ được Phật giáo phương Nam xem 
là ngôn ngữ Ma Kiệt Đà mà Đức Phật đã 
nói trong thời Ngài còn tại thế. So với 
tiếng Phạn Bắc Ấn, thì âm điệu và văn 
pháp có phần biến thái và đơn giản hơn— 
Pali—One of the basic languages in which 
the Buddhist tradiion 1s reserved —The 
language adopted by the Theraveda for 
the reservaion of the Dharma— 
Considered by the Southern Buddhists to 
be the language of Magadha, such as 
Magadhi Prakrit spoken by Sakyamumi; 
therr Tripitaka 1s wriften in it. It 1s closely 
alied Sanskrit, but 
decayed and grammatically degenerate. 
Ưu Ba Li: See Upali in sanskriUPali- 
Vietnamese Section. 

Ba Liên Phất: Pataliputra (skU)—Nguyên 
thủy là thành Kusumapura, đế đô của vua A 
Dục, nơi mà cuộc kiết tập kinh điển lần thứ ba 
được tổ chức —Originally Kusumapura, the 
modern Patna; capital of Asoka, where the 
third synod was held. 


tO phonetically 


2) 


Ba Loại Ba La MẬt: Three kinds of 
Paramita Ideals or methods of perfection: 

I) Thế gian Ba La Mật: The Paramitas of 
people in general relating to this world. 
Xuất thế gian Ba La Mật: Paramitas of 
Sravakas and Pratyeka-buddhas relating to 
the future life for themselves. 

Xuất thế gian thượng thượng Ba La Mật: 
The Paramitas of the supreme one of 
bodhisattvas, relating to the future life for 
all. 

Ba Loại Cúng Dường: Three modes of 
serving the Buddha: 

I) Dâng hương, hoa, quả: Offerings of 
Incense, flowers, and fruIts. 

Tỏ lòng tôn kính: Offerings of praise and 
reverence. 


2) 


3) 


2) 


3) Hành trì tốt: Good (right) conduct. 
Ba Loại Người Có Thể Đi Theo Con 


Đường Đại Thừa: Theo Kinh Thắng Man, 
có ba loại người có thể bước theo nẻo Đại 
Thừa—According to the Shrimaladevi-Sutra, 
three are three types of beings who can tread 
the path of the Mahayana: 

I1) Những người tự mình hiểu được trí năng 
sâu sắc: Those who realize the most 
profound wisdom or Prajna. 

Những người hiểu được trí năng bằng cách 
nghe học thuyết: Those who realize 
wisdom through hearing the teaching. 
Những người tuy không hiểu được trí năng 
cao nhất, nhưng có một niềm tin hoàn toàn 
vào Đấng Như Lai: Those who camnot 
realize supreme wisdom, but have devout 
faith in the Tathagata. 

Ba Loại Nhẫn Nhục: Three kinds of 
patlence or forebearance: 


2) 


3) 


I1) Thân nhẫn: The patience or forbearance 
of the body. 

2) Khẩu nhẫn: The patience or forbearance 
of the mouth. 

3) Tâm nhẫn: The patience or forbearance of 


the mind. 


Ba Loại Thanh Tịnh Của Bồ Tát: Threc 

puritIes of a bodhisattva: 

l1) Thân thanh tịnh: A pure body. 

2) Tướng thanh tịnh: Perfectly pure and 
adorned appearance. 

3) Tâm thanh tịnh: A mind free of Impurity. 

Ba Loại Thiện Căn: Three kinds of good 

TOOfS: 

I1) Bố thí: Almsgiving. 

2) Bi mẫn: Mercy. 

3) Trí tuệ: Wisdom. 

Ba Lợi: Pari (sk0). 

1) Viên: Round—Round about. 

2) Tròn đầy: Complete. 

3) Đều khấp: AlI. 

Ba Lợi Bà Sa: Parivasa (skt—Biệt Trụ, tên 

của một hình phạt trong Luật Tạng. Kẻ phạm 

giới phải ở một mình một phòng riêng, không 

được ở cùng với các vị Tăng khác—Sent to a 

separate abode, Isolation for improper conduct. 

Ba Lợi Ca La: See Ba Lợi Già La. 

Ba Lợi Chất Đa La: Ba Lợi Chất La—Ba 

Nghi Chất Cấu —Ba Lợi Chất Đa La Câu Đà 

La—Ba Lợi Thụ. 

I1)  Paricira (skÙ—Cây Hương Biến (từ cánh 
lá đến quả đều thơm) trên cõi trời Đao 
Lợi, tổa ngát hương thơm cùng khắp cõi 
trời nầy: A tree ¡in the Trayastrimsas 
heavens which fills the heavens with 
fragrance. 

2) Parijata (skÙ——Một loại san hô mọc trong 
vườn của vua Đế Thích, một trong năm 
loại cây trên cõi nước Cực Lạc (khi Phật 
còn tại thế, Ngài đã từng lên đây ngồi 
dưới gốc cây Ba Lợi Chất Đa La nầy mà 
thuyết pháp cho chư Thiên, người đầu tiên 
được ngài độ chính là mẹ của ngài là 
Hoàng Hậu Ma Da)—A tree In Indra's 
heaven, one of the five trees of the 
paradise, the coral tree. 

Ba Lợi Già La: Parikara (skt)——Ba Già La. 

I1) Một thứ khăn tắm——An auxiliary garment, 
loin cloth, towel. 


2) Chiếc áo bảo vệ thân thể: A body- 
guarding shirt. 

Ba Lợi Nặc Phược Nam: Parinirvana 
(sk)—§ee Niết Bàn in Vietnamese-English 
Section, and  Parinrvana ¡n 
Sanskrit/Pali-Vietnamese Section. 

Ba Lý Do Hành Giả Niệm Phật Không 
Được Nhứt Tâm Bất Loạn: Three causes 
of Buddha 
cannot achieve “one-pointedness of mind.”—— 
Sao gọi là “Nhứt tâm bất loạn?” “Nhứt tâm” là 
duy có một tâm niệm Phật, không xen tạp 
niệm chi khác. “Bất loạn” là lòng không rối 
loạn duyên tưởng cảnh nào ngoài cảnh niệm 
Phật. Bậc thượng căn niệm Phật một ngày có 
thể được nhứt tâm, bậc trung căn hoặc ba bốn 
ngày có thể được nhứt tâm, còn bậc hạ căn 
phải đến bảy ngày. Cũng có ý nghĩa khác, bậc 
thượng căn trong bảy ngày hoàn toàn nhứt 
tâm, bậc trung căn chỉ nhứt tâm được ba bốn 
ngày, còn bậc hạ căn duy nhứt tâm được có 
một ngày. Nhưng tại sao Đức Thế Tôn ước hạn 
trong bẩy ngày có thể được nhứt tâm, mà 
chúng ta nhiều kẻ niệm hai ba năm vẫn chưa 
được nhứt tâm? Theo Hòa Thượng Thích 
Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, có ba 
lý do khiến cho hành giả niệm Phật không 
được nhứt tâm—What does it mean to have 
means 


Nirvana 


which  practiioners Recifation 


“one-pointedness of. mind?” It tO 
concenfrate the mind on recitaton without 
sundry thoughts. “One-pointedness” means the 
mind is devoid of all distractions, thinking 
about no other realm except the realm of 
Buddha of hiph 
capacifIes may reach such a state in, perhaps, 
one day; those of moderate capacities in three 
or four days; those of limited capaciIties In 
seven days. There 1s still another point of 
view, Iindividuals of hiph capacities, Ideally, 
achieve one-pointedness of mind during the 


Recitation. Individuals 


entire seven-day period; those of moderate 
capaciItes only do so for three or four days; 
while those of limited capacitiles may only do 


so for one day during the whole period of 
retreat. However, why did Sakyamuni Buddha 
esimate that we could 
poIintedness of mind within a week, when In 
fact, some of us may recite for two or three or 
even many years without ever reaching that 
state? According to Most Venerable Thích 

Thiển Tâm ¡in The Pure Land Buddhism in 

Theory and Practice, there are three causes 

which practtloners of Buddha Recitaton 

cannot achieve “one-pointedness of mind.” 

1) VỀ sự tướng, ta không y theo lời Phật dạy 
kiết kỳ tu hành, khi kiết thất lại tạp tu. 
Phải biết trong kỳ thất, muốn được nhứt 
tâm, nên chuyên giữ một câu niệm Phật, 
không được xen trì chú, tụng kinh hay 
tham thiền chi khác: From the viewpoint 
of “mark” or phenomena, we fail to follow 
Sakyamun Buddha's 
conduct perlodic retreats for cultivation. 
When we do so, we engage In several 
practices at the same time (sundry 
practices). We should realize that If we 
would like to achieve one-pointedness of 
mind, we should practice oral recitatlon 
exclusively during the retreat period, and 
not engage In Mantra or Sutra Recitation 
or meditation as well. 

2) Trong bảy ngày chưa tránh được tạp 
duyên, dứt được tạp niệm, chuyên chú tu 
hành. Bởi có vị kiết thất, vì thiếu sự ngoại 
hộ, phải tự lo việc cơm nước, chưa yên 
lòng về các chuyện lặt vặt bên ngoài, cho 
đến chưa có tâm cầu sự tất chứng: There 

Ieasons why some 

practitioners canot avoid sundry condifIlons 

and  thoughts or 
cultivation for seven days. These reasons 
range from lack of external support, I.€., 
the need to prepare their own meals and 
attend to other miscellaneous acfivities, fo 


achieve  one- 


admonition to 


Ar€  VATIOUS 


COncenfraton on 


lack of earnestness. 
3) Ba căn như đã nói, chỉ là ước lược. Chẳng 
hạn như trong thượng căn có thượng- 


thượng căn, thượng-trung căn, thượng-hạ 
căn; trung và hạ căn cũng thế, thành ra 
chín căn. Trong chín căn nếu chia chẻ ra 
hãy còn rất nhiều căn nữa. Lại nên biết 
lời Phật nói chỉ là khái lược. Thí dụ như 
nói bậc thượng căn chỉ nói bảy ngày 
không loạn, mà chẳng nói tám chín ngày. 
Thật ra bậc ấy, chẳng những tám chín 
ngày không loạn, mà cho đến suốt đời 
cũng có thể không loạn. Ngược lại, kẻ độn 
căn nghiệp chướng nặng nhiều, chẳng 
những bảy ngày không được nhứt tâm, mà 
có thể niệm suốt đời cũng chưa được nhứt 
tâm. Cho nên đối với tất cả kinh nghĩa 
phải khéo hiểu, không nên chấp văn hại 
lời, và chấp lời hại ý: The three capacities 
mentioned above are a rough estimation. 
For example, within the category of high 
capacity cultivators, we have “supremely 
high,” “moderately high,” and “low high” 
Capacities. 
capacities may likewise be subdivided. 
There are thus a total of nine categorIes, 
which may ¡n turn be divided Into many 
more categories. We should also realize 
that Sakyamumi Buddha”s words are only 
generalities. For example, the sutras stafe 
that Imndividuals of hiph capaciles can 
acheve one-pointedness of mind for 
seven days, not eipht or nine. In reality, 
these sages are not only undisturbed for 
eipht or nine days, conceivably, their 
minds can remain empty and still during 
their entire lives. Conversely, those of 
limted capaciies, weighed down bu 
heavy karmic obstructions, not only may 
fail to reach one-pointedness of mind after 
seven days, they may even recifte during 
ther whole 
reaching that state. Thus we should 
Iinterpret the words and meaning of the 
sutras flexibly, without being attached to 
the words and betraying the phrase, or 
ørasping at the phrase and doing Injustice 


Moderate and limited 


lfeime without ever 


to the meaning. 

Ba Lý Do Hành Giả Niệm Phật Không 

Nguyện Vãng Sanh Về Đâu Suất Thiên: 

Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong 

Niệm Phật Thập Yếu, có ba lý do khiến hành 

giả niệm Phật không nguyện vãng sanh về 

Đâu Suất Thiên —Accordng to Most 

Venerable Thích Thiển Tâm in The Pure Land 

Buddhism in Theory and Practice, there are 

three reasons that practitioners do not vow fo 

have rebirth in the Tushita Heaven. 

I1) Khó vãng sanh về Đâu Suất Thiên vì Bồ 
Tát Di Lặc không có nguyện tiếp dẫn như 
Đức Phật A Di Đà, nên chúng sanh phải tự 
nương vào sức của chính mình để thành 
tựu vãng sanh về đây: It is difficult to be 
reborn In the Tushita Heaven, as Maitreya 
Bodhisattva does not have the “welcoming 
and escorting Vow of Amitabha Buddha.” 
Sentient benigs must rely solely on their 
own self-power to achieve rebirth there. 

2) Đâu Suất Thiên vẫn còn là một phần của 
cõi trời Dục Giới nên chúng sanh trong cõi 
nầy vẫn còn bị thối chuyển: Tushita 
Heaven 1s still part of the World of Desire, 
of whích the Shaha World 1s an 
I1nfinitesimal part, not oufside of If as 1s the 
Western Pure Land. Thus sentient beings 
in the Tushita Heaven remain subJect to 
T€fFOØT€SSIOn. 

3) Đâu Suất Thiên rất khó vãng sanh, như 
khi xưa 900 năm sau khi Phật nhập diệt, ở 
xứ Thiên Trúc có ba vị Bồ Tát huynh đệ 
với nhau là Vô Trước, Thế Thân và Sư Tử 
Giác, tu môn Nhật Quang Định đồng phát 
nguyện sanh về Đâu Suất nội viện. Ba 
người cùng ước hẹn, ai sanh lên trước phải 
trở xuống báo tin cho hay. Sau đó Sư Tử 
Giác mãn phần trước, trải qua ba năm 
tuyệt vô âm tín. Kế đó Ngài Thế Thân 
viên tịch rỗi cũng bặt tin luôn. Ba năm sau 
đó vào một buổi chiều tối khi Ngài Vô 
Trước đang ngồi giảng kinh, bỗng thấy 


giữa hư không ánh sáng chói lòa, một vị 
thiên tử áo mão trang nghiêm hiện xuống, 
tự xưng mình là Thế Thân, bảo đã được 
sanh lên Đâu Suất nội viện. Ngài Vô 
Trước hỏi, “Tại sao đến bây giờ mới cho 
hay?” Thế Thân đáp: “Em vừa sanh lên 
được Đức Di Lặc xoa đẳnh thuyết pháp, 
nghe pháp xong đi nhiễu ba vòng rồi 
xuống đây liền. Bởi thời gian tại Đâu Suất 
một ngày đêm, ở dưới nầy dến bốn trăm 
năm, nên thành ra làm cho anh nhọc lòng 
chờ đợi.” Vô Trước lại hỏi: “Còn Sư Tử 
Giác ở đâu?” Thế Thân đáp, “Trong khi 
em đi nhiễu, nhìn ra thấy Sư Tử Giác lạc 
vào ngoại viện, đang say mê theo thiên 
nhạc và ngũ dục, nên chẳng bao giờ diện 
kiến được Ngài Di Lặc. ”—It is difficult to 
achieve rebirth In the Tushita Heaven. Ït 1s 
said that some nine hundred years after 
Sakyamumi Buddha's demise, there were 
three Indian Patriarchs who cultivated 
together, Asanga, Vasubandhu, and 
Simhabhadra. These three all had the 
same determination in being born in the 
Tushia Heaven and In desiring to see 
Maitreya. They vow that If one were to 
die first, and obtain a look at Maitreya, he 
would return and ¡nform the others. 
Sinhabhadra died, but once he had gone 
he did not return. Later, when Vasubandhu 
was nearing his death, Asanga said to him, 
“If you see Maitreya, come and tell me.” 
Vasubandhu_, but returned only after a 
period of three years. Asanga asked him, 
“Why did 1t take you such a long time to 
return?” Vasubandhu said that he had 
arrived there, in the Tushita Heaven, had 
heard the Maitreya Bodhisattva preach but 
one sermon, had circumambulated him... 

and had come back Immediately; but 

days are long there In Tushita, and here on 
earth, three years had already elapsed. 
Asanga asked hím agaim, “Where 1s 
Sinhabhadra now?” Vasubandhu replied 


that because Simhabhadra had received 
such heavenly pleasures, he was enjoying 
the five desires, and so... from that time to 
the present he has never seen Maitreya! 

Ba Lý Do Hành Giả Niệm Phật Nguyện 
Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc: Theo 
Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Tịnh Độ 
Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, câu hỏi số 13, 
trong mười phương có vô số chư Phật, những 
chúng sanh hữu tâm đều có thể thân cận, chứ 
không riêng gì Đức Phật A Di Đà. Tuy nhiên, 
có ba lý do mà người tu nguyện vãng sanh về 
Tây Phương Cức Lạc—According to Most 
Venerable Thích Thiển Tâm ¡n the Treatise on 
the Ten Doubts, question number I3, there are 
countless Buddhas In the ten directions. All 
right-minded sentient beings can approach and 
study with them, not necessarlly Amitabha 
buddha alone. However, there are three 
reasons for reciting Amifabha Buddha: 

I) Vì theo Kính Vô Lượng Thọ thì trong 
nhiều kiếp tu nhân về trước, Đức Phật A 
Di Đà đã phát bốn mươi tám lời thệ 
nguyện rộng sâu. Tiêu biểu cho những lời 
nguyện nầy là lời nguyện thứ 1§ và 1I— 
Because according to the Longer 
Amitabha Sutra or the Infinite Life Sutra, 
1n his previous lifetimes, Amitabha 
Buddha has made forty-eipht profound, 
all-encompassing vows. The general tenor 
of these vows Is best exemplified in the 
eiphteenth and eleventh vows—See Tứ 
Thập Bát Nguyện (T1) and (18). 

2) Theo Tổ của tông Thiên Thai là ngài Trí 
Giả, nên niệm Phật cầu vãng sanh về Tây 
Phương Cực Lạc vì chúng sanh nơi cõi Ta 
Bà có nhân duyên với Đức Phật A Di Đà. 
Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, rất nhiều 
chúng sanh nghe lời từ huấn của Ngài mà 
quy hướng về Đức Phật A Di Đà. Từ khi 
Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn về sau nây, 
không luận Tăng tục, nam nữ, giàu nghèo, 
sang hèn, kẻ đã nghe Chánh Pháp hay 


chưa biết gì về Phật giáo vẫn thường xưng 
niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Trong 
Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn đã 
bảo: “?Trong đời tương lai, khi tam tạng 
giáo điển đã diệt hết, ta dùng nguyện lực 
từ bi, duy lưu kinh nây trụ thế một trăm 
năm. Những chúng sanh nào có duyên 
được gặp, tùy ý mong cầu thảy đều đắc 
độ.'` Đức Phật lại nói tiếp, “Sau khi kinh 
nầy diệt rồi, Phật pháp hoàn toàn mất hẳn 
trong đời, chỉ còn lưu truyền lại bốn chữ A 
Di Đà Phật để cứu độ chúng sanh; kẻ nào 
không tin mà hủy báng, sẽ bị đọa vào địa 
ngục, chịu đủ các sự khổ.`”—According to 
the founder of the T”ien-T”ai School, the 
Patriarch Chih-lI, the reason why we 
should beg to be reborn ¡in the Western 
Bliss 1s that sentilent beings In this world 
have great affiniies (causes and 
conditions) with Amitabha Buddha. When 
Sakyamumi Buddha was stilll alive, a great 
many sentlent beinss, listening to His 
compassionate teaching, directed therr 
Minds toward Amitabha Buddha. Since 
Sakyamun Buddha entered Nirvana, 
many Buddhists, whether clergy or 
layman, man or woman, rích or pOOF, 
upper or lower class, familiar with the 
Dharma or not, have recited the name of 
Amiabha Buddha In the Longer 
Amtabha Suữra, Sakyamun Buddha 
stated: “”The the days to come, the paths 
of the sutras will come to extinction. Ï, 
wíh compasson and mercy, wil 
purposely make this sutra survive for a 
hundred years. Anybody who encounters 
this sutra will, according to his wish, surely 
attain enlightenment.` The Buddha added 
further, “After this sutra Is no longer 

existence, the Buddha Dharma will 

entirely disappear from the world. Only 
the words Amitabha-Buddha will remain 
{O rescue sentlent beings. Those who 
disbelieve this and vilify the Buddha's 


3) 


words will sink Into the hells and endure 
all kinds of suffering.”” 

Bởi vì giáo thuyết của Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni trong cõi Ta Bà và giáo thuyết 
của Đức Phật A Di Đà nơi Tây Phương 
Cực Lạc quan hệ với nhau. Cổ đức bảo: 
“Đức Phật Thích Ca thị hiện nơi cõi uế, 
đem các duyên nhơ ác, khổ não, vô 
thường, chướng nạn mà chiết phục chúng 
sanh, khiến cho họ sanh lòng nhàm chán 
mà tu theo Chánh Đạo. Đức Phật A Di Đà 
thì hiện thân nơi cối Tịnh, dùng các duyên 
trong sạch, an vui, lâu dài, không thối 
chuyển mà nhiếp hóa loài hữu tình, khiến 
họ khởi tâm ưa mến mà trở lại nguồn 
chân. Hai vị Phật đã dùng hai môn “Chiết” 
và “Nhiếp' làm cho giáo pháp lưu hành, 
nên sự hóa độ có liên quan với nhau. Lại 
Đức Phật Thích Ca ngoài sự chỉ dạy ba 
thừa để giáo hóa chúng sanh, đặc biệt nói 
thêm môn niệm Phật để nhờ Đức A Di Đà 
tiếp dẫn những kẻ còn chưa được độ. Vì 
thế trong các kinh Đại Thừa, Đức Thế Tôn 
đã ân cần dặn bảo, luôn luôn khen ngợi 
và khuyến khích sự vãng sanh.”—Because 
the teachings of Sakyamumi Buddha 1n the 
saha World those of Amitabha Buddha In 
the West are Interrelated. Ancients have 
“Sakyamun Buddha 
himself in the Iimpure world and subdues 
senfient beings through such condifions as 
flth, suffering, Iimpermanence 
obstacles, creating in them a sense of 
abhorrence so that they wil follow the 
right path. Amitabha Buddha, on the other 
hand, manifests himself In the Pure Land, 
gathers sentlent beings ¡in throuph such 
conditions aS purIty, happiness, 
permanence TON-T€tTOSðT€SSIONS, 
creafting in them the desire to return to the 
source of truth. In this way, the two 
Buddhas employ the dual method of 
“subduing” and “gathering” In to propagate 
the correct Dharma. Their activiles of 


said: manIfests 


and 


and 


thus 
related. Moreover, while preaching the 
Three Vehicles, Sakyamum Buddha 
specially added the Pure Land method, so 
that, through the help of Amitabha 
Buddha, those sentient beings who were 


teachng and transformaton are 


stll left out could be rescued. Therefore, 
in Mahayana Sutras, Sakyamuni Buddha 
compassionately  recommended and 
constantly extolled rebirth in the Pure 


Land.” 

Ba Lý Do Ma Sự Phát Sanh: Theo Hòa 

Thượng Thích Thiền Tâm trong Liên Tông 

Thập Tam Tổ, niệm Phật cũng có ma sự vì bởi 

ba nguyên nhân sau đây—According to Most 

Venerable Thích Thiền Tâm in The Thirteen 

Patrlarchs of Pureland Buddhism, practicing 

Buddha Recitation also has the element of 

demonic obstructions, for the three reasons. 

I1) Không thông hiểu vững chắc về giáo lý: 
Not having a 
understanding of the Buddhaˆs teachinss. 

2) Không gặp minh sư hay thiện hữu tri thức: 
ÑNot encountering a good knowledgeable 
advisor or having virtuous friends. 

3) Không biết tự xét lấy mình, đây là điểm 
quan yếu nhất trong ba điểm trên: Not 
knowing how to practice mental reflection 


firm foundaton and 


of one”s self, or lacking self-awareness. 
This 1s the most crucial point among the 
three (see Năm Điểm Phải Biết Tự Xét 
Lấy Mình Của Người Tu Tịnh Ðộ). 
Ba Lý Y Đa La: Pariyatra (skQ—Theo Eitel 
trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, đây là 
một vương quốc cổ, 800 dậm về phía tây nam 
của Saftadru, trung tâm của các phái ngoại đạo. 
Bây giờ là thành phố Birat, phía tây của 
Mathura—According to Eiel in The 
of Chinese-English Buddhist 
Terms, Pariyata was an anclent kingdom, 


Dictionary 


800 miles south-west of Satadru, a center of 
heretical sects. The present city of Birat, west 
of Mathura. 


Ba Mặt Một Lời: Face-to-face. 
Ba Mối Nghỉ Của Phật Tử Về Tịnh Độ: 
Three doubts of practiioners about the Pure 
Land—Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm 
trong Niệm Phật Thập Yếu, có nhiều người 
thật tâm muốn niệm Phật, hoặc đã từng hành 
trì rồi, nhưng vì sự học hiểu về giáo lý còn 
kém, nên khi nghe kẻ khác biện luận bài bác, 
liền khởi lòng nghi. Những mối nghi đó rất 
nhiều, nhưng chỉ nêu lên đây ba mối nghi 
chánh —According to Most Venerable In The 
Pure Land Buddhism in Theory and Practice, 
there are some people who truly want to recIf© 
the Buddha°s name or have engaged in the 
practice; however, because their study and 
undersfanding of the Dharma are still wanting, 
they develop doubts as soon as they hear 
criicisms of others. There are many such 
doubts; however, here we only mention three 
of the most common. 
I1) Tịnh Độ chỉ là một quyền thuyết —Pure 
Land 1s really Just an expedIent teaching: 
a) Có kẻ thấy trong kinh điển tả cảnh Tịnh 
Độ quá trang nghiêm, bỗng sanh niệm 
nghi rằng: “Cõi Cực Lạc là quyền tiện của 
Phật nói ra để cho người hâm mộ gắng tu 
làm lành lánh dữ, đại khái như thuyết 
thiên đường, chứ làm gì có một thế giới từ 
đất đai đến cây cối, lầu các đều bằng thất 
bảo như vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, xích 
châu, mã não. Lại nữa, thân người bằng 
chất ngọc nhuyễn kim cương, hóa sanh từ 
hoa sen không có già, bệnh, chết. Các 
thức ăn mặc trân quý đều tùy ý niệm hiện 
ra. Như thế toàn là những chuyện đau đâu, 
xa với thực tế làm sao mà tin được?—Pure 
Land Is really an expedilent teaching— 
Seeing the Pure Land described 1n overly 
majestic terms ¡in the sutras, some people 
suddenly develop the idea that the Pure 
Land is merely an expedient of the 
Buddhas. How can there exist a world in 
which everything, from the ground to the 


b) 


trees and towers, Is made of seven 
jewelssee Thất Bảo). Moreover, the 
inhabifants radiate health and tranquility; 
they spring to life from lotus blossoms, 
free of old age, disease and death. 
Ethereal food and clothing appear before 
them according to their wishes. All these 
are far removed from the realitles spread 
before our own eyes, how can we belleve 
1n them? 

Để giải thích điều nầy Hòa Thượng Thích 
Thiển Tâm đã đáp rằng: “Những ý nghĩ 
trên phần (a) đó đều còn hạn cuộc theo sự 
nghe thấycủa tai mắt phàm tình. Người 
muốn học Phật không nên đem trí phàm 
phu mà suy lường Thánh cảnh. Đừng nói 
đâu xa, ngay ở Việt Nam ta khi cụ Phan 
Thanh Giản đi sứ sang Pháp trở về thuật 
lại, nói bên ấy đèn không đốt mà cháy, xe 
thuyển không ngựa hay người kéo mà tự 
chạy, trăm việc sánh bằng trời đất, duy có 
sự sống chết là còn thuộc quyền tạo hóa 
định đọa mà thôi. Vua và triểu thần nghe 
nói đều không tin. Đến như chỗ bạn thân 
mà cũng mỉm cười cho là cụ Phan đi xa về 
nói khoác. Kỳ thật thì những điều cụ Phan 
vừa kể đều là sự thật —ln reply to this I 
wIll say: “All these doubts derive from the 
limited sighfs and sounds perceived by the 
eyes and ears of common mortals. Those 
who wish to study the Dharma should not 
assess the realms of the saints with the 
limited faculties of sentilent beings. Let us 
not talk of faraway things. In Asia, in the 
last century, when Mr. Phan Thanh Giản, a 
hiph-rankng official returned from 
Europe, reported that over there, lamps 
required no fire to liph( them, while 
carriages and barges moved on theIr own, 
without horses or men to pull them. He 
then  praised Europeans theIr 
Iintelligeence and skills, which in hundreds 
Of Iinstances rivalled those of God, only 
líe and death remainng withm the 


for 


2) 


a) 


purview of the Almighty. His words were 
met with disbelief from the king on down 
to his entire court. Even the officials 
closest friends smiled and thought that 
returnng from far away, he was just 
exagscratng. In realty, all 
mentioned by Mr. Phan were true. 
Có người nghe nói pháp môn Tịnh Độ 
hành trì giản dị mà kết quả rất mau chóng 
cao siêu nên nghi ngờ —Hearing that the 
Pure Land method 1s easy to practice but 
the results are speedy and lofty, some 
people develop doubts. 

Đâu lại có phương pháp thành Phật quá 
dễ dàng như thế? Bởi đường lối thường 
thức của các môn tu là Chỉ và Quán. Khi 
hạ thủ công phu, trước tu “Chỉ,” kế tiếp tu 
“Quán;” hoặc trước tu Quán, kế tiếp tu 
Chỉ. Lần lần tiến đến “Trong Quán có 
Chỉ, trong Chỉ có Quán.” Khi tới trình độ 
“Chỉ Quán không hai, định huệ tịch chiếu” 
mới gọi là bước vào cảnh giới tự tâm. Rồi 
từ đó về sau, nếu mỗi đời đều tiếp tục tinh 
tấn tu hành, theo như trong kinh luận nói, 
phải trải qua một muôn đại kiếp mới lên 
ngôi “Bất Thối Chuyển.” Tại sao chỉ một 
câu niệm Phật, ngay trong đời nầy lại 
được vãng sanh lên ngôi Bất Thối, há 
chẳng phải là dễ dàng quá ư?—How can 
there be such an easy method leading to 
Buddhahod? The usual way of Buddhist 
culivation centers around concentration 


1SSU©S 


and contemplaton. When we start 
cultivating, we practice first concentration 
(samatha), then contemplation 


(vipasyana), or we can begin first with 
contemplation up with 
concentration. We then progress to the 


and follow 
saøe where “in contemplatlon there 1s 
concenfrafion, in concentration there 1s 
contemplation.” Upon reaching the level 
of “non-dual concenfration and 
contemplation, sữill-but-illuminating 


samdhi and wisdom,” we have stepped 


b) 


C) 


1nto the realm of the Self-Nature. From 
then on, If we vigorously keep up with our 
cultivation life after life, it will take ten 
thousand eons before we reach the level 
of non-retrogression, according to the 
sutras and commentarles. How 1s It that 
after only a few singleminded utterances 
of the Buddha°s name, we can be reborn 
in the Pure Land in this very lifetime, at 
the staøe of non-refrogression? Ïs It not 
really too easy? 

Khi đề cập đến nghi vấn nầy, chúng ta 
nên biết tu các pháp môn khác chỉ hoàn 
toàn nương nơi tự lực, cho nên phải khó. 
Riêng đường lối tu Tịnh Độ có hai năng 
lực, là tự tâm lực và Phật lực tiếp dẫn, nên 
sự thành công rất dễ. Ví như một người 
chân yếu, muốn tự mình lên tận đỉnh núi 
cao là điểu rất khó. Nhưng nếu kẻ ấy 
được một vị đại lực sĩ khoác cánh tay 
phăng phăng đưa bước tiến tới thì kết quả 
lên tới đỉnh nào có khó chi! —When 
responding to this doubt, we should realize 
that most other methods Iinvolve complete 
reliance on “self-power,” and are 
therefore bound to be difficult. The Pure 
Land method characteristically Involves 
two factors, the power of one”s own mind 
and Amitabha Buddhas power of 
“welcoming and escorting.” Therefore, 
obfaining results is extremely easy. For 
example, 1f someone with weak, hobbled 
feet wanted to climb a mountain unaided, 
1t would be difficult indeed! However, If 
he were assisted by a great athlete who 
took him by the arm and climbed the 
mountain along with him, head held high, 
the result would not be that difficult to 
achieve. 

Về môn Tịnh Độ cũng thế, khi ta chuyên 

tâm niệm Phật tức là lúc tâm lực phát 
triển. Niệm đến một lòng không loạn, là 
lúc tâm lực hoàn toàn hiện bày. Đang khi 
ấy nghiệp lực bị hàng phục không còn làm 


3) 


a) 


chướng ngại, lại được thêm Phật lực tiếp 
dẫn, nên tuy nghiệp chưa trừ dứt, mà được 
vãng sanh. Khi sanh về Tây Phương tôi, 
sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, 
sự không thối chuyển cho đến khi thành 
Phật là một điều hiển nhiên dễ hiểu —The 
same 
earnestly recite the Buddha”s name, our 
mind-power keeps developing. When one- 
poIntedness of mind 1s achieved, the mind- 
power manifests 1ftself perfectly. At that 
poInt the power of our karma 1s subdued 
and 1s no longer a hindrance. If we add to 
that Amiabha Buddhas power to 
“welcome and escort,” we will achieve 
rebrrth in the Pure Land in spite of the fact 
that all 
extinguished. Once reborn, our lifespan 


IS true of Pure Land. As we 


not of our bad karma 1s 


extends over Iinnumerable eons. Non- 
T€troØression until complete 
Enliphtenment and Buddhahood are 
afaned ¡1s therefOre an easily 


understandable occurrence. 

Chúng sanh ít nhân duyên phước đức 
không thể sanh về Tịnh Độ: Sentient 
beimngs lack conditions and merit and 
therefore cannot achieve rebirth In the 
Pure Land. 

Cảnh Cực Lạc mầu đẹp trang nghiêm vô 
lượng, chẳng phải dùng ít nhân duyên căn 
lành phước đức mà được sanh về. Nhìn 
gẫm lại mình, căn lành phước đức còn sơ 
bạc, nghiệp chướng lại nhiều, mong gì đời 
nầy được duyên tốt vãng sanh?—The 
Land of Ultimate Bliss 1s so extremely 
lofty and beautfully adorned that we 
cannot rely merely on a few good rootfs, 
blessings, virfues, causes and conditions to 
achieve rebirth 1n that land. Reflecting 
upon ourselves, we see that our good 
TOOfS, 
shallow, while our 
obstructions are heavy; how can we 
expect to aftain, in this very le, 


meris and virtues are ¡ndeed 


bad karma and 


conditions favorable to rebirth in the Pure 
Land? 


b) Xin kính khuyên quý vị muôn ngàn lần 


C) 


chớ nên nghĩ như thế. Bởi khi các vị lần 
chuỗi niệm Phật được, là căn lành phước 
đức của quý vị đã sâu dầy rồi. Thử nghĩ 
lại xem, trên thế gian nầy biết bao nhiêu 
kẻ không nghe được danh hiệu Phật? Biết 
bao nhiêu người tuy nghe hồng danh Đức 
A Di Đà, nhưng mãi tranh danh đoạt lợi, 
đeo đuổi theo các điều trần nhiễm, không 
chịu niệm Phật. Nay các vị đã nghe Phật 
pháp và chí tâm niệm Phật, há không phải 
là có căn lành phước đức lớn đó sao?—I 
respectfully beg of you, ten million times, 
not to have such doubts! For, If you can 
finger a rosary and recite the Buddha”s 
name, you already have deep roofs of 
merit and virtue. Do think again. How 
many people are there on this very earth 
who lack the opportunty to hear the 
Buddha”s name? How many_, even after 
hearinge Amitabha Buddha's 
confinue to seek fame and profit, chasing 
after mundane dusts and refusing to recIfe 
the Buddhaˆs name? You have now heard 
the Dharma and recied the Buddha's 
name In all sincerity. Is this not proof 
enouph that you already have many good 
Toofs, merits and virtues? 

Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật bảo ngài 
Di Lặc Bồ Tát: “Nếu có chúng sanh nào 
nghe danh hiệu Đức Phật kia, vui mừng 
khấp khởi, cho đến một niệm, nên biết kẻ 
ấy được lợi lớn, đã đầy đủ phước đức vô 
thượng.” Lời nây đủ chứng minh rằng biết 
niệm Phật tức là đã có nhiều phước đức 
căn lành rồi. Trong Tịnh Độ Thánh Hiển 
Lục có dẫn sự tích những người phạm tội 
cực ác (như Trương Thiện Hòa, Hùng 
Tuấn, Duy Cung, và các loài súc sanh như 
chim Bát Kha, Anh Võ, vân vân), chí tâm 
niệm Phật đều được vãng sanh. Phước đức 
căn lành của quý vị đã vượt xa hơn những 


name, 


người ác và loại súc sanh kia. Vậy cần chi 
phải e ngại là ngay trong đời nây không 
được sanh về Cực Lạc?—ln the Longer 
Amitabha Sutra, Sakyamuni Buddha said 
to Maitreya Bodhisattva: “Ilf any sentient 
being hears the name of Amitabha Buddha 
and 1s transported with delight even for a 
moment, you should know that he has 
received great benefit and has perfected 
supreme meri( and virtue.” This quote 
should be proof enough: the very fact that 
a person practices Buddha Recifation 
shows that he already has many good 
roofs, meris and virtues The book, 
Biographes of Pure Land Sages and 
Saints, records the lie historles of 
individuals who commifed exttemely 
heavy transgressions, yet achieved rebirth 
in the Pure Land through singleminded 
recifation of the Buddha's name at the 
time of death. Your øood roots, merits and 
virfues far surpass those of the evil beings 
cifed In these biographies. Therefore, why 
should you have doubts about being 
reborn 1n the Pure Land in this very 
lifetime? 

Ba Mục Tiêu Của Tọa Thiền: Theo Roshi 

Philip Kapleau, tác giả của quyển Ba Trụ 

Thiển, có ba mục tiêu của tọa thiển— 

According to Roshi Philip Kapleau, author of 

The Three Pillars of 2en, there are three aims 

of meditation: 

1) Phát Triển Định Lực: Định lực là năng lực 
hay sức mạnh phát sinh khi tâm được hợp 
nhất qua sự tập trung. Người đã phát triển 
định lực không còn nô lệ vào các đam mê, 
người ấy luôn làm chủ cả chính mình lẫn 
các hoàn cảnh bên ngoài, người ấy hành 
động với sự tự do và bình tnh hoàn toàn. 
Tâm của người ấy như trạng thái nước đã 
lắng trong và fnh lặng——Development of 
the power of concentration, which 1s the 
power or strenegth that arises when the 


2) 


3) 


mind has been unified and brought to one- 
pointedness In medifation concentration. 
One who has developed the power of 
concenfration 1s no longer a slave to his 
passlons, he 1s always In command of both 
himself and the circumstances of his life, 
he 1s able to move with perfect freedom 
and equanimity. His mind becomes like 
clear and still water. 

Giác Ngộ: Kiến tánh ngộ đạo hay nhìn 
thấy tự tánh chân thật của mình và đồng 
thời nhìn thấy bản tánh tối thượng của vũ 
trụ và vạn vật. Ấy là sự hốt nhiên nhận ra 
rằng: “Xưa nay ta vốn đầy đủ và toàn hảo. 
Kỳ diệu thay, huyễển diệu thay!” Nếu là 
thấy Phật tánh thì thực chất sẽ luôn luôn 
giống nhau đối với bất cứ ai kinh nghiệm 
nó, dẫu người ấy là Phật Thích Ca hay 
Phật A Di Đà hay bất cứ người nào trong 
các bạn. Nhưng nói thế không có nghĩa là 
tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm kiến 
tánh ở cùng một mức độ, vì trong cái rõ, 
cái sâu, cái đầy đủ của kinh nghiệm có 
những khác biệt lớn lao—Awakening or 
seeing Into your True-nature and at the 
same time seeing Into the ultimate nature 
of the universe and all things. It 1s the 
sudden realizaton that “I have been 
complete and perfect from the very 
beginning. How wonderful, hoe 
miraculous†° If it Is true awakening, 1fs 
substance will always be the same for 
whoever experiences It, whether he be the 
Sakyamun Buddha, the Amitabha 
Buddha, or any one of you. But this does 
not mean that we can all experlence 
awakening to the same degree, for In the 
clarity, the depth, and the completeness of 
the experience there are preat 
difference. 

Vô Thượng Đạo Chi Thể Hiện: Thể hiện 
đạo vô thượng trong cuộc sống hằng ngày. 
Lúc nầy chúng ta không còn phân biệt cứu 
cánh và phương tiện nữa. Giai đoạn nầy 


tương ứng với tối thượng thừa thiển. Khi 
các bạn ngồi một cách hăng say và không 
vị kỷ, cũng như hợp với sự dẫn đạo của 
một bậc chân sư, nghĩa là hợp với tâm 
mình, mặc dù có ý thức đầy đủ, vẫn hoàn 
toàn vô niệm như một tờ giấy trắng tinh 
không một vết bẩn, bây giờ dù các bạn đã 
ngộ hay chưa, Phật tánh thanh tịnh vốn có 
của mình vẫn khai mở. Nhưng đây phải 
nhấn mạnh chỉ với chân ngộ các bạn mới 
có thể trực nhận được chân thể tánh Phật 
của mình, và tối thượng thừa thiển là loại 
thuần khiết nhất, không khác gì loại thiển 
đã được chư Phật thực hành— 
Actualization of the Supreme Way In our 
dally lives. At this poimt we do not 
distinguish the end from the means. The 
highest type of Zen corresponds to this 
stage. When you earnestly and 
egolessÌy with the 
1nstructions of a competent teacher, with 
your mind fully conscious yet as free of 
thoupht as a pure white sheet of paper 1s 
unmarred by a blemish, there 1s an 
unfoldment of your ¡ntrmnsically pure 
Buddha-nature whether you have had 
awakeninng or not. But what must be 
mephasized here 1s that only with true 
awakening do you directly apprehend the 
truth of your Buddha-nature and perceive 
that awakening, the purest type of Zen, 1s 
no different from that practiced by all 
Buddhas. 

** For more Information, please read The 
Three Pillar of Zen (Ba Trụ Thiển), Roshi 
Philip Kapleau, from page 49 to page 52. 

Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo: Ba mươi 

bảy phẩm dẫn tới giác ngộ và quả vị Phật— 

Thirty seven conditions leading to bodhi or 

Buddhahood (see Thity Seven Aids 

Enlightenment): 

a) Tứ niệm xứ: Smrtyupasthana (skÐ——The 
four subJectfs to be contemplated. 


SÍt 


In  accordance 


{O 


e Bốn đối tượng quán chiếu hay bốn cơ sở 
chánh niệm: Four stages of memory or 
four subJects of reflection. 

e _ Tứ niệm xứ là giáo lý căn bản trong phần 
Đạo đế, nó liên quan mật thiết với ngũ 
uẩn, cũng như cho chúng ta thấy sự thật 
về Thân, Thọ, Tâm, và Pháp: Four 
foundations of. mindfulness are related to 
the five skandhas as well as to our body, 
feeling, mind, and dharma. 

se Sce Tứ Niệm Xứ. 

b) Tứ chánh cần: Samyakprahana—Bốn cố 

gắng đúng hay bốn cố gắng toàn hảo— 

Four proper lines of exerton—Four 

perfect efforts—See Tứ Chánh Cần. 

Tứ như ý túc: Rddhipada—Bốn bước tiến 

đến thần Steps 

supernatural  power—Four 
power—Four  bases Of 
powers—See Tứ Như Ý Túc. 

Ngũ Panca-indriyani—Five 

spiritual faculties (five øgood rootfs). 

Ngũ lực: Panca-balan——The power of five 

faculties——Five strengths—See Ngũ Căn. 

?_ Thất bồ để phần (Thất giác chỉ): Sapta- 

bodhyanga—Bảy yếu tố giác ngộ—Seven 

degrees (factors) of enliphtenment or 
intelligence—See Thất Bồ Đề Phần. 

Bát chánh đạo: Asta-marga—The 

eighfold noble path—See Bát Chánh 

Đạo. 

***% For more Information, please see Thirty- 
seven Aids to Enliphtenment. 

Ba Mươi Hai Tướng Tốt Của Phật: 

Thirty-two marks of perfecilon—See Tam 

Thập Nhị Hảo Tướng Phật 

Dvatrimshadvara-Lakshana. 

Ba Mươi Hai Ứng Thân: Thirty-two 

response bodies—See Tam Thập Nhị Ứng 

Thân. 

Ba Na Sa: Panasa (skt—Bán Na Sa—Một 

loại cây như cây mít—The bread-fruit tree— 

Jaka or Jack-fruIt. 


c) 
lực—Four towards 
roads to 
miraculous 


d) căn: 


©) 


8) 


của and 


Ba Nô: Vidhu (skt)—Mặt trăng——The moon. 
Ba Nẻo Sáu Đường: Đức Phật so sánh 
chúng sanh với những khách lữ hành mù trong 
đêm tối và những khổ đau trong ba nẻo sáu 
đường—Three worlds and six realms of life— 
The Buddha compared sentient beings with 
travelers who blindly travel in the darkness 
and suffering of the three worlds and six 
realms of exIstence: 

(A) Ba nẻo: Three worlds: 


l1) Dục giới: The world of passions (sensuous 
desires). 

2) Sắc giới: The world of Beauty (form). 

3) Vô sắc giới The world of no Beauty 
(formless). 

(B) Sáu đường: 

1) Thiên: Six realm of Heaven. 

2) Nhơn: The realm of human. 

3) A-Tu-La: The realn of Asura (Angry 
SpITIfS). 

4) Ngạ quỷ: The realm of Pretas (hungry 
ghosts). 

5) Súc sanh: The realm of animal. 

6)_ Địa ngục: The realm of hell. 


Ba Nễ Ni: Panini (sk)—Theo Tây Vực Ký thì 
đây là tên của một vị cổ tiên Salaturiya, cũng 
là nhà văn và nhà văn phạm (cú pháp chữ 
Phạn) nổi tiếng của Ấn Độ vào thế kỷ thứ tư 
trước Tây Lịch. Ông còn được biết đến với tên 
Salatuniya: Panin (skÐ —According to the 
Record of the Western Lands, this was the 
great Indian grammarian and writer of the 
fourth century B.C. He was also known as 
Salaturiya. 

Ba Ngàn Oai Nghỉ: Three 
demeanors—Ba ngàn oai nghi bắt nguồn từ 
nơi Cụ Túc Giới Tỳ Kheo mà thành. Trong 250 
giới cụ túc của Tỳ Kheo, mỗi giới đều có đầy 
đủ bốn oai nghi “Đi, Đứng, Nằm, Ngồi.” Như 
vậy 250 giới nhơn cho 4 thành 1.000. Một ngàn 
oai nghi nầy tương ứng với ba đời (quá khứ, 
hiện tại và vị lai, tức là 1.000 nhơn cho 3 thành 
ra 3.000 oai nghi—Three thousand demeanors 


thousand 


Originate from the Complete Bhiksu Precepts. 

A Bhiksu maintains 250 Pratimoksa Precepts, 

each precept ¡1s complete with all four 

demeanors of Walking, Standing, Lying Down, 
and Situing. Thus taking these 250 demeanors 

to multiple with 4 to make 1,000. These 1,000 

demeanors transcend across all three perlods 

of Past, Present, and Future. Thus 1,000 

demeanors  multiply 3 3,000 

demeanors—See Tứ Chúng Oai Nghi. 

Ba Nguyên Do Niệm Hồng Danh Phật A 

Di Đà Để Câu Vãng Sanh Cực Lạc: 

Trong mười phương quốc độ, có vô số cõi Phật 

mầu đẹp tinh sạch trang nghiêm, chẳng hạn 

như thế giới Tịnh Lưu Ly trong Kinh Dược Sư, 
thế giới Chúng Hương và Diệu Hỷ trong Kinh 

Duy Ma Cật. Nhưng tại sao ta không niệm 

danh hiệu chư Phật để cầu sanh về các Tịnh 

Độ mười phương, lại chỉ phát nguyện sanh về 

Cực Lạc? Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm 

trong Niệm Phật Thập Yếu, có ba nguyên do 

khiến người tu Phật niệm hồng danh Phật A Di 

Đà để cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc 

hơn là cầu về các cõi Tịnh Độ ở mười 

phương—lIn the realm of the ten directions, 
there are Iinnumerable beautful and purely 
adorned Buddha lands, such as the Pure LapIs 

Lazull Land mentoned in the Medicine 

(Healing) Buddha Suữra, or the Land of Many 

Fragrances and Sublime Joy found ímm the 

Vimalakmui Sutra. Why should we restricf 

ourselves seeking rebirth In the Western Pure 

Land? According to Most Venerable Thích 

Thiển Tâm ¡in The Pure Land Buddhism ¡in 

Theory and Practice, there are basically three 

reasons for Buddhists to recite Amitabha 

Buddhaˆs name to seek rebirth in the Land of 

Ultmate Bliss than in other pure lands of the 

ten directions: 

1) Do sự giới thiệu khuyên dạy của Đức 
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài bảo 
nên cầu sanh về cõi Cực Lạc. Theo lời cổ 
đức, thì ngoài sự kiện cõi Cực Lạc có 


to  make 


2) 


3) 


nhiều duyên nhiệm mâu thích hợp cho 
việc nhiếp hóa chúng sanh căn cơ khác 
nhau ở các cõi uế độ, Đức Bổn Sư không 
muốn thuyết minh nhiều về những cõi 
Tịnh Độ khác, e sợ chúng sanh khởi niệm 
so sánh phân biệt, mà tâm không được 
quy nhứt. Do việc đủ duyên nhiệm mâu 
để nhiếp hóa, mà không những riêng ở tại 
cõi Ta Bà, các chúng sanh ở vô số thế giói 
trong mười phương đều cầu về Cực Lạc— 
Because of the teachings of Sakyamuni 
Buddha, who exhorted us to seek rebirth 
in the Land of Ulumate Bliss. Sakyamuni 
Buddha did not wish to expound at length 
on the other pure lands, lest sentient 
beings develop a mind of discrimination, 
become undecided and have no focal poinf 
for their aspirations. Moreover, thanks to 
the ideal condiions for teaching and 
transformation ¡in the Western Pure Land, 
not only do sentlent beings from the Saha 
World seek rebirth there, but sentient 
beings in countless other worlds do so as 
well. 

Do Đức A Di Đà Thế Tôn có 48 lời thệ 
rộng lớn trang nghiêm cõi Tịnh Độ, 
nguyện tiếp dẫn từ bậc Bồ Tát, cho đến 
hàng phàm phu nhiễu tội ác—Because 
Amiabha Buddha has adorned the 
Western Pure Land with forty-eight lofty 
Vows. (particularly the 
eiphteenh Vow of “welcoming and 
escorting”) embrace all sentlent beIngs, 
from Bodhisattvas to common beings full 
Of evil transgressions. 

Do vì chúng sanh ở cõi nầy có nhân duyên 
lớn với Phật A Di Đàvà Bồ Tát Quán Thế 
Âm ở cõi Cực Lạc. Điều minh chứng là 
khi các Phật tử gặp nhau đều chào mừng 
bằng câu “A Di Đà Phật và lúc bị tai nạn 
thường niệm danh hiệu Đức “Quán Thế 
Âm.—Because sentient beings in the 
Saha World have great affliniies with 
Amitabha Buddha and the Bodhisattva 


These vows 


Avalokitesvara. As proof, when Buddhists 
meet, they usually gret each other with the 
words “Amitabha Buddha” and when 
faced with accidents or disasters, they 
usually the 
Avalokitesvara. 


T€CIt© secred name of 


Ba Nguyên Nhân Phát Sanh Chướng 
Nghiệp: Theo Duy Thức Học, ngoài những trở 
ngại của ngoại duyên, còn có ba nguyên nhân 
phát sanh chướng nghiệp cho người tu— 
According to The Mind-Only School, apart 
from the obstacles caused by external facfors, 


there are three other causes of karmic 
obstructions. 
I) Sức Phản Ứng Của Chủng Tử Nghiệp: 


2) 


Trong tạng thức của ta có chứa lẫn lộn 
những nghiệp chủng lành dữ. Khi niệm 
Phật hay tham thiền, ta huân tập hạt giống 
công đức vô lậu vào, tất cả nghiệp chủng 
kia phải phát hiện. Ví như một khu rừng 
rậm nhiều thú, nếu có cư dân khai hoang, 
tất cả cây cối bị đốn, các loài thú đều ra. 
Cảnh tướng và phiền não chướng duyên 
do nghiệp chủng phát hiện cũng thế—The 
reaction of evil karmic seeds—Various 
evil and wholesome karmic seeds are 


sored randomly ¡in our Alaya 
consciousness. When we recite the 
Buddhas name or mediate, we 


accumulate the seds of transcendental 
virtue, and therefore, evil karmic seeds 
have to emerge. For example, If a dense 
forest full of wild beasts is cleared for 
habifation, trees and shrubs are cut down, 
causing these beasts to flee out of the 
forest. The development of afflictions and 
obstacles from evil karmic seeds Is 
similar. 

Tự Gây Chướng Nạn vì không am tường 
giáo pháp: Có những vị tu hành chẳng 
am tường giáo lý, không hiểu những tướng 
của nội tâm và ngoại cảnh đều như huyễn, 
chưa phát minh thế nào là chân và vọng, 


3) 


nên nhận định sai lầm. Do đó đối với cảnh 
duyên trong ngoài sanh niệm tham chấp, 
vui mừng, thương lo, sợ hãi, mà tự gây 
chướng nạn cho mình—Creating obstacles 
for lack of full 
understanding of the Dharma—There are 
cultivators who practice without fully 
understanding the Dharma, not realizing 
that the manifestations of the Inner mind 
and the envionment are i1llusory nor 
discovering what 1s true and what 1s false. 
They Wrong 
Because of this, they develop thoughts of 
attachment, happiness, love, worry and 
fear, creating obstacles for themselves 
when they are faced with obJects and 
condiions within themselves or in the 


themselves due to 


therefore have VICWS. 


outside world. 

Không Vững Lòng Bền Chí Nên Thối Lui: 
Lại ví như người theo họa đổ đi tìm mỏ 
vàng, đường xá phải trải qua non cao, vực 
thẳm, đồng vắng, rừng sâu, bước hành 
trình tất phải nhiều công phu và gian lao 
khổ nhọc. Nếu người ấy không vững lòng, 
không biết tùy sức tùy hoàn cảnh mà nhẫn 
nại uyển chuyển, tất phải thối lui. Hoặc 
có khi bỏ cuộc ghé vào một cảnh tạm nào 
đó, hay chết giữa đường. Lộ trình tu tập 
cũng thế, hành giả tuy y theo kinh giáo 
mà thực hành, song nếu không biết tùy 
sức tùy hoàn cảnh mà nhẫn nại uyển 
chuyển, sự lập chí không bên lâu, tất sẽ 
thất bại—Not flexible and patent—Take 
the case of a man who follows a map, 
hoping to find a gold mind. The path that 
he takes crosses hiph mounfains, deep 
ravines, empty open stretches and dense 
forests, an Itinerary naturally requiring 
much labor, hardship and adversity. If his 
mind 1s not steady, and he does not adapt 
himself to the circumstances and his own 
strength, he 1s T€frOðT€SS. 
Alternatively, he may abandon his search, 
SftOp at some temporary location, or even 


bound to 


lose his le enroute. The path of 
cultivaton ¡1s the same. Althouph the 
practitioner may follow the sutras, If he 1s 
not flexible and patient, ready to chanse 
according to his strength 
circumstances, and 1f his determination 1s 
weak, he will certainly fail. This obstacle, 


1n the end, 1s created by himself alone. 


own and 


Ba Nỉ: Pana (skQ)— Thức uống như nước— 
Beverage as Wafer. 

Ba Ni Bồn: Panila (skQ—Bình chứa nước 
uống—A drinking vessel. 

Ba Phả: Prabha-kara-mitra (skt Tên của 
Pháp Sư Tam Tạng, một vị cao Tăng Ấn Độ, 
đến Trung Quốc khoảng năm 626 sau Tây 
Lịch —Name of a famous Indian monk, who 
came to China around 626 A.D. 

Ba Phải: One who says “yes” to everything. 
Ba Phẩm Chất Đặc Biệt Của Hoa Sen: 
The special qualiies (characteristics) of the 
lotus: 


l) 


2) 


3) 


Cánh hoa mang gương sen (trái) giống như 
pháp phương tiện được giảng giải để hiển 
bày chân lý: The petals are made to bear 
the frui, 1n the 
expedlent teachings are expounded in 
order to reveal the true teaching. 

Khi hoa sen nở, thì gương sen cũng hiện ra 
ngay bên trong, như chân giáo ẩn tàng 
trong giáo pháp phương tiện: When the 
lotus flower opens, the fruit ¡is seen 
therein, in the same manner we find the 
true teaching latent ¡in the expedient 
teachinøs. 

Khi gương sen (trái) khô thì cũng là lúc 
bông rụng, ý nói khi chân giáo đã được 
thiết lập thì pháp phương tiện không còn 
cần thiết nữa: When the fruit is ripened, at 
the same time the flower also falls. In the 
same manner, when the true teaching 1s 
established, the expedient teachings are 
no longer necessary. 


same manner with 


Ba Quân: The whole army. 


Ba Sinh: Three lives (past, present and 
future). 


Ba Tăng: License. 


Ba Thâu Bát Đa: Pasupata (skU—Phái 
ngoại đạo khổ hạnh, bôi tro lên khắp thân 
mình—A particular sec(t of Sivaites who 
smeared their bodies with ashes. 

Ba Thí Dụ Về Sự Ngộ Đạo Còn Bị Thối 
Thất: Như lời Phật huyền ký: “Đời mạt pháp 
người tu thì nhiều nhưng khó có ai đắc đạo.” 
Khi chưa chứng đạo nếu còn nghiệp lực dù 
nhỏ như sợi tơ cũng bị luân hồi. Dù có một vài 
vị ngộ đạo, nhưng ngộ chưa phải là chứng, chỉ 
do sức định chế phục nghiệp thức khiến cho 
lắng đọng lại, nên tạm được khai tâm, lúc 
chuyển sanh vẫn còn bị hôn mê không được tự 
tại. Đến kiếp sau duyên tiến đạo thì ít, mà thối 
đạo thì nhiều, nguyện giải thoát đã thấy khó 
bảo toàn chắc chắn. Theo Hòa Thượng Thích 
Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, về sự 
ngộ đạo còn bị thối thất cổ đức có ba thí dụ. 
Đời mạt pháp, người tu có mấy ai ngộ đạo? 
Ngộ đạo không phải là dễ. Như thuở xưa thiển 
sư Hương Lâm dụng tử công phu trong bốn 
mươi năm mới thành đạt. Ngài Trường Khánh 
Nhàn ngôi rách một lố bồ đoàn mới thấy tánh 
bản lai. Người đời nay, trừ một vài vị Thánh 
nhân ứng thân thị hiện để dạy dỗ chúng sanh, 
ngoài ra các vị khác tu thiển, chỉ tạm được 
thân tâm an tỉnh hoặc thấy thiện cảnh mà thôi. 
Dù đã ngộ đạo, khi chuyển sanh vẫn còn có 
thể bị chướng nạn như những điều đã kể trên. 
Đường sanh tử có nhiều nguy hiểm đáng e 
ngại với kẻ chưa đắc đạo là thế. Cho nên nếu 
bảo không sợ sanh tử, đó chỉ là lối suy tư của 
những kẻ thiển cận mà thôi. Hơn nữa, hiện tại 
chánh pháp đã lần lần ẩn diệt, trên thế giới nơi 
nào ngoại đạo phát triển, đạo Phật bị chỉ trích. 
Đã có nhiều chùa chiển bị hủy phá, kinh sách 
bị thiêu đốt, tăng ni phải hoàn tục, hàng thiện 
tín không được tu. Dù cho ngày kia có được 
phục hồi, cũng phải bị biến thể và tiêu hao 
một phần lớn. Mong chuyển sanh để tiếp tục 


tu hành với một nền đạo suy tàn, thiếu bậc cao 
tăng đìu đắt, lấy đâu làm duyên tốt tiến đạo 
để giải thoát trong tương lai? Cho nên bảo 
đảm tâm Bồ Đề không bị thối thất, phải tu 
Tịnh Độ. Dù tu các môn khác cũng nên niệm 
Phật phát nguyện vãng sanh về Cực Lạc. Đây 
là lời khuyến tấn chung của các bậc tiên đức 
như các ngài Liên Trì, Ngẫu Ích, Kiên Mật và 
Ấn Quang—As Sakyamuni Buddha predicted: 
“In the Dharma-Ending Aøe, cultivafors are 
numerous, but those who can achieve Supreme 
Enlightenment are few.” And not having 
achieved 1t, even with bad karma as light as a 
fine silk thread, they are subJect to Birth and 
Death. Although there may be a 
cultivators who have awakened to the Way, 
being awakened is different from atfaining 
Supreme Enlightenment. During rebirth, they 
are bound to be deluded and unfree. In 
subsequent lifetimes, there may be few 
conditions for progress and many oppOorfunities 
for refrogression. Accordng to  Most 
Venerable Thích Thiển Tâm in the Pure Land 
Buddhism in Theory and Practice, ancienfs 
have provided three analogles concerning 
Tetroøression of practitioners who have merely 
experienced Awakening. Furthermore, 1n the 
Dharma-Ending Age, how many cultivators 
can claim to be awakened to the Way? 
Awakening to the Way 1s not easy. Once Zen 
Master Hsiang-L1n, who practiced with all his 
might for forty years before he succeeded. Zen 
Master Tsang-Hsing sat for so long that he 
wore out more than a dozen of medifatlon 
cushions before he saw the Original Nature. 
As far as today`s Zen practiloners are 
concerned, with the exception of. a few saInfs 
who have taken human form to teach sentilent 
beinøs, the majority only manage to achieve a 

temporary calming of the mind and body; at 

most they may wWitness a ÍeW auspIcIous 
realms! Even 1f they have awakened the Way, 
they can still encounter dangerous obstacles 
during transmigration. The path of Birh and 


few 


death, filled with fearful dangers for those who 
have not atfained Enlightenment, 1s the same. 
Therefore, to claim that we should not fear 
Birth and Death is merely the viewpoint of 
shallow minds. Furthermore, In recent tines, 
the Dharma has met with difficulies in some 
parts of the world, wherever heretics has 
spread, Buddhism has come under crificism. 
There are places where pagodas and temples 
are desfroyed, sutras and commenfarles 
burned, monks and nuns forcibly returned to 
lay life, and common citizens barred from 
practicng their faith. Even If Buddhism 1s 
revived later on, 1t will have undergone 
changes and possibly lost some of 1s vitality. 
For this reason, we should follow the Pure 
Land School, to ensure non-refrogression of 
the Bodhi-Mind. Even If we follow other 
schools we should, at the same time, practice 
Buddha Recitation seeking rebirth in the Land 
of Uluimate Bliss. 
exhortation of such eminent sages as Master 
Lien-Ch”:h, Ou-I, Chien-MI and Yin-Kuang. 

I) Thí dụ thứ nhất: The first analogy—Như 
đùng tảng đá đè lên cỏ đại, có tuy không 
mọc được nhưng củ của nó chưa hư thúi; 
nếu gặp duyên khác tảng đá bị lật lên, cổ 
vẫn mọc lại như cũ—When we crush 
pratrie grass with a stone block, though the 
ØTASS CAnHO{ ðTOW, IfS TOOfS ar€ nOt y€f 
rotten or destroyed. If conditions arise that 
cause the stone to be overturned, the ørass 
will continue to grow as before. 

Thí dụ thứ hai: The second analogy—Như 
nước lóng trong chum, bùn tuy lắng xuống 
nằm yên tận đáy, nhưng khi chưa gạn lọc 
ra được, gặp duyên khuấy động, bùn lại 
nổi lên—When we pour water into a jar, 
thouph the Iimpurities are deposited at the 
very bottom, they are not yet filtered out. 
lf condiions change and the water Is 
stirred up, the Impurities will rise. 

Thí dụ thứ ba: The third analogy—Như đồ 
gốm tuy nắn thành hình, nhưng chưa trải 


This ¡1s the common 


2) 


3) 


qua một phen nung lại cho chắc, gặp mưa 
xuống tất phải bị tan rã. Trạng huống ngộ 
đạo khi chuyển sanh dễ bị thối thất, cũng 
lại như thế—Take the case of clay which 
1sễ molded 
certainly 


into earthernware would 
disintesrate. The strong 
probability that those who have merely 
experienced an Awakening will retroøress 
during transmieration Is similar to the 
above examples. 
Ba Thu: Three autumns. 
Ba Thú: Pasu (skt—Loài súc sanh —Any 
animal. 
Ba Thừa: See Tam Thừa. 
Ba Tiêu Huệ Thanh Thiền Sư: Zen Master 
Ba-]iao-Hui-Qine—See Huệ Thanh Ba Tiêu 
Thiền Sư. 
Ba Trăng: Three months. 
Ba Trường Hợp Đáng Bị Quở Trách 
Của Một Vị Thượng Tọa Tỳ Kheo: Tôn 
giả Xá Lợi Phất thuyết giảng về “Ba Trường 
Hợp Đáng Bị Quở Trách Của Một Vị Thượng 
Tọa Tỳ Kheo” (Ngài Xá Lợi Phất giảng và 
được Thế Tôn chấp thuận) trong kinh Thừa Tự 
Pháp trong Trung Bộ Kinh—“The Elder 
Bhikkhus are to be blamed for three reasons” 
expounded by Venerable Sariputa In the 
Dhammadayada Sutta in the Middle Length 
Discourses of the Buddha—Này chư hiển giả, 
các Thượng Tọa Tỳ Kheo có ba trường hợp 
đáng bị quở trách —Friends, elder bhikkhus are 
to be blamed for three reasons: 
I1) Trường hợp đáng bị quở trách thứ nhất— 
The first reason to be blamed for: VỊ Đạo 
Sư sống viễn ly, các đệ tử lại không tùy 
học viễn ly—As disciples of a Teacher 
who lives secluded, they do not train in 
seclusion. 
Trường hợp đáng bị quở trách thứ hai— 
The second reason to be blamed for: 
Những pháp nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, 
những pháp ấy họ không từ bỏ—They do 
not abandon what the Teacher tells them 


2) 


to abandon. 

Trường hợp đáng bị quở trách thứ ba— 
The third reason to be blamed for: Những 
vị nầy sống đây đủ, lười biếng, dẫn đầu 
về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn 
Ily—They are luxurious and careless, 
leaders In backsliding, neglectful of 


3) 


seclusion. 
Ba Trường Hợp Đáng Bị Quở Trách 
Của Một Vị Trung Tọa Tỳ Kheo: Tôn giả 
Xá Lợi Phất đã giảng về “Ba Trường Hợp 
Đáng Bị Quở Trách Của Một Vị Trung Tọa Tỳ 
Kheo” (các vị mới thọ Tỳ Kheo) trong Kinh 
Thừa Tự Pháp trong Trung Bộ Kinh—“Three 
reasons middle bhikkhus are to be blamed” 
expounded by Venerable Sariputta in the 
Dhammadayada Sutta in the Middle Length 
Discourses of the Buddha: Này chư hiển giả, 
các Trung Tọa Tỳ Kheo (các vị mới thọ Tỳ 
Kheo) có ba trường hợp đáng bị quở trách— 
Friends, middle bhikkhus are to be blamed for 
three reasons: 
I1) Trường hợp đáng bị quở trách thứ nhất— 
The first reason to be blamed for: VỊ Đạo 
Sư sống viễn ly, các đệ tử lại không tùy 
học viễn ly—As disciples of the Teacher 
who lives secluded they do not train in 
seclusion. 
Trường hợp đáng bị quở trách thứ hai— 
The second reason to be blamed for: 
Những pháp nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, 
những pháp ấy họ không từ bỏ—They do 
not abandon what the Teacher tells them 


2) 


to abandon. 

Trường hợp đáng bị quở trách thứ ba— 
The third reason to be blamed for: Họ 
sống đầy đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa 
lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly—They 
are luxurious and careless, leaders In 
backsliding. Neglectful of seclusion. 

Ba Trường Hợp Kẻ Nặng Nghiệp Vẫn 
Được Vãng Sanh: Theo Quán Kinh Sớ, thì 
người nghịch ác mà được vãng sanh, là do khi 


3) 


lâm chung, kẻ ấy chí tâm niệm Phật, nên tội 
chướng được tiêu trừ. Chính vì vậy mà Kinh để 
nghị niệm Phật là điều kiện tối quan trọng để 
được vãng sanh. Có ba trường hợp kẻ nặng 
nghiệp vẫn được vãng sanh —According to the 
Treatise on the Meditation Sutra, the rebirth of 
depraved, evil beings is due to their recifation 
of the Buddhaˆs name with utmost sincerIfy at 
the time of death, as this leads to the 
dissipatlon of karmic obstructions. Therefore, 
the Treatise suggests that Buddha Recitation 1s 
the most Important condition for rebirth. There 
are three conditions that evil beings may be 
reborn 1n the Pure Land. 

I1) Trường hợp thứ nhất: The first condition— 
Hành giả chỉ niệm Phật trong thời gian 
ngắn ngủi mà có thể thắng nổi nghiệp ác 
trọn đời, là do nhờ tâm lực rất mạnh mẽ, ý 
chí cực quyết định; đó gọi là đại tâm. Tình 
cảnh ấy ví như người bị quân giặc vây 
khốn, đang lúc nguy cấp, do liều chết 
không kể đến thân mạng, nên phát được 
sức dũng mãnh cùng cực, xông phá vượt 
ra khỏi nanh vuốt của vi trùng—Very 
strong mind-power and utterly determined 
wil, which allow the practitioner to 
overcome the evil karma of an entire 
lifetime by reciting the Buddha”s name for 
only a short period of time. This is called 
the Great Mind. This siuaton can be 
compared to that of a soldier surrounded 
by enemies ready to harm him. In such 
dangerous circumstances, boldly risking 
his life, he musters his utmost power and 


srength and thus breaks out of 
encirclemer. 
2) Trường hợp thứ hai The second 


condition—Hành giả tuy có tạo ác, song 
hoặc hiện đời đã có tu tam muội, nên khi 

lâm chung nghe người nhắc bảo, định lực 

được dễ thành. Đây cũng thuộc về hạng 
người mà trong nhà Phật gọi là Thừa Cấp 
Giới Hưởn. Nếu hành giả hiện đời không 
tu tam muội, tất đời trước cũng đã có huân 


3) 


tu. Hạt giống lành ấy nay đến thời kỳ 
thuần thục, nên khi lâm chung gặp thiện 
tri thức khuyên bảo, kẻ đó nương nơi túc 
thiện nghiệp, trong mười niệm mà được 
thành công—Previous or curren(t good 
karma. Although the person has created 
evil karma, he has also practiced samadhi 
during his curent lifetime. Thus, at the 
tme of death, when he 1s reminded by 
others, he easily achieves concenfration. If 
the dying person has 
samadhi ¡in this lifetime, he must have 
done so assiduously In a previous HÍe. 
That good seed has now come fo maturIty. 
Therefore, thanks to his previous good 
karma , once he 1s counselled by a good 
spiritual advisor, he easily achieves 
rebirth with Just ten thoughts of Amitabha 
Buddha at the time of death. 

Trường hợp thứ ba: The third conditlon— 
Nếu hành giả không do công tu trong hiện 
đời hay nghiệp lành về kiếp trước, tất khi 
lâm chung kể ấy đã niệm Phật với lòng 
sám hối tha thiết cùng cực. Nên Ngài 
Vĩnh Minh nói: “Vì thể nhân duyên vốn 
không, nên nghiệp thiện ác chẳng định; 
muốn rõ đường siêu đọa, phải nhìn nơi 
tâm niệm kém hơn. Cho nên một lượng 
vàng ròng thắng nổi bông gòn trăm lượng, 
chút lửa le lói đốt tiêu rơm cổ muôn 
trùng ”—A mind of utterly 
repenfance. If rebirth 1s not due to efforts 
at cultivation in this life nor good karma 
from previous lives, the cultivator, at the 
tme of death, must have recied the 
Buddha”s name with a mind of utterly 
sincere repentance. Thus, Elder Master 
Yung Ming has said: “Since the nature of 
CauS€S 1ntrinsically 
empty, good or bad karma 1s not fixed. In 
determinng the path of salvation or 
perdition, we should consider whether the 
sfate of mind 1s slowly transcendenfal at 
the time of death. This 1s analagous to an 


not cultivated 


Sincere 


and conditions 1s 


ounce of pure gold which is worth much 
more than a hundred times 1(s weipht In 
cotton wool, or a small, ¡isolated flame, 
which can reduce a pile of straw, 
enormous beyond reckoning, to ashes. 

Ba Tuần: Papiyan or Papiman (skU—Một 

thuật ngữ Phật giáo để chỉ những kẻ cố tình 

phạm tộ—A Buddhist term for those who 
1ntentionally commit wrong doIngs: 

e - Một kẻ cùng hung cực ác: A very wicked. 

e© Ác giả: The evilone. 

e  Sátgiả: The murderer. 

e - Ma quân: Ác ma cố gắng cắt đứt thiện căn 
nơi con người —Mara who strIves to kil[ all 
øoodness In human beinøs. 

Ba Tư Nặc: See Prasenajit in SanskriU/Pali- 

Vietnamese Section. 

Ba Xà Ba Đề: Prajapati (sk)—Dì và cũng là 

nhũ mẫu của Phật Thích Ca—Aunt and nurse 

of the Buddha—See Ma Ha Ba Xà Ba Đề. 

Ba Xoa: Virupaksa (skt—Tên của vị Thiên 

Vương Tây Phương hay Xú Nhãn Thiên 

Vương, người có đôi mắt xấu xí, đây là một 

trong tứ Thiên Vương—Name of the West 

Heaven King who has Irregular eyes 

(Irregular-Eyed Heaven King), one of the four 

heaven kinøs. 

Ba Yếu Tố Khiến Cho Việc Tu Tập 

Thiền Được Thành Tựu: Theo Thiển Sư 

D.T. Suzuki trong Thiển Luận, Tập H, có ba 

yếu tố khiến cho việc tu tập Thiền được thành 

tựu. Thiếu một trong ba cũng như cái đỉnh gẩy 
hết một chân, nó sẽ đổ—According to Zen 

Master D.T. Suzuki in Essays In Zen 

Buddhism, Book II, there are three factors 

making for success In the cultivation of Zen. 

'When any one of the below factors 1s lacking It 

1s like a caudron with a broken leg, it limps. 

l1) Tin lớn: Great faith. 

2) Chí nguyện lớn: Great resolution. 

3) Nghi lớn: Great spirit of Inqu1ry. 

Bá: 

1) Một trăm: One hundred. 


2) Bác: Uncle. 

3) Cái rê (để quạt lúa): A winnowing fan. 

4) Gieo giống (truyền bá): To sow—To 
publish. 

5) Quạt lúa: To winnow. 


Bá Âm: To broadcast. 

Bá Cáo: To publish. 

Bá Du Bát Đa: Pasupata (sk)—Ba Thâu Bát 
Đa—Ngoại đạo thờ Ma Hê Thủ La, mình trát 
đầy tro (tóc có thể cắt hay không cắt, quần áo 
rách tả tơi) —Followers of the lord of cattle, 
Siva, who smeared themselves with ashes. 

Bá Lợi Bà La Xa Ca: Parivrajaka (skQ— 
Phái tu theo cách quán xác chết trong nghĩa 
trang—A_ Sivaltic sect. 
Bá Ma: Upama 
resemblance—SimIlle. 
Bá Mẫu: Aunt (wie of fathers elder 
brother). 

Bá Nạp Y: Y làm bằng những miếng vải cũ 
víu nạp lại với nhau—A robe of rags—Broken 
patched robe. 

Bá Ni: Pani (sk)—Lòng bàn tay —The palm 
of the hand. 

Bá Phụ: Uncle (brother of one”s father). 

Bá Sá: Dây thòng lọng—A snooze. 

Bá Tánh: The people. 

Bá Thiên Bà La Môn: Half-Brahmans 
(hungry ghosÐ). 

Bá Xàm Bá Láp: To speak at random, 
without rhyme or reason. 

Bà: A dame——A mother—A wife. 

Bà Bà Già Lợi: Papakarin (skÐ). 

l) Ác giả: Evil-doer. 

2) Tên của một vị thái tử: Name of a prince. 
Bà Bóng: Beldame. 

Bà Chằng: Ogress. 

Bà Con: Relatives—Kindred. 

Bà Da: Payas (skU)—Nước hay chất lỗổng— 
'Water, liquid, or fluid—]uice. 

Bà Đà: Baddha (skt)—See Phược Đà. 


(skt Tượng tự—A 


Bà Đàn Đà: Bhadanta (skt). 

1) Đại Đức: Praised worthy—Blessed, of 

Đreat virtue. 

Một từ tôn kính để gọi Đức Phật hay các 

Vị sư: A term of respect for a Buddha, or 

for monks. 

Bà Đạt La Bát Đà: Purva and Uttara (skt)— 

Nguyệt Cung——Naksatras or lunar mansions. 

Bà Đề: Bhadrika (sk)—Một trong những đệ 

tử đầu tiên của Đức Phật (một vị vua trong 

dòng họ Thích gọi là Bạt Đề Thích Vương)— 

One of the first disciples. 

Bà Già: Bhaga (sk)—Một phần hay một 

phân chi—A portion, division, fraction. 

Bà Già Bà: Bhagavat (sk)—Bà Già Phạm. 

e - Tốt Lành: Fortunate. 

e - Tôn Quý: Revered. 

e Thánh Thiện: Sacred. 

e - Thế Tôn: World Honoured. 

se Danh Hiệu của Phật: An epithet of a 
Buddha. 

**.. For more Information, please see Bạt Già 
Phạm. 

Bà Ha: Vaha (skt). 

1) Mang: Bearing—Carying. 

2) Cuộc sống siêu nhiên: A supernatural life. 

3) Đấu (đong lường): A large grain-container 
of twenty bushels. 

Bà Ha Ma: See Bà Ha. 

Bà La: 

Pala 


2) 


(sk)— Người bảo 
Guardian—Warden. 
Viharapala (sk)—Vị sư coi việc kiểm chúng 
trong tự viện—Warden of a monasfery. 

l) Bala (skUÙ—Lực—Power—Strength—See 

Ngũ Lực, Ngũ Căn, and Thập Lực. 

Tên của em gái của Ngài A Nan Đa, 
người đã dâng sữa lên Đức Phật —Name 
of the sister of Ananda who offered milk 
to SakyamunI. 

Bà La Đề Mộc Xoa: Pratimoksa (sk)—See 
Ba La Để Mộc Xoa and Pratmoksa in 


hộ ——Keeper—— 


2) 


Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 

Bà La Ha: Balahaka (skt)—Vua về ngựa—A 
king of horses, or possessing horses. 

Ba La Hạ Ma: Brahma (skt)—Tên cõi trời 
Phạm Thiên—Name of Brahma heaven. 

Bà La Hấp Ma Bổ La: Brahmapura (skt)— 
Một vương quốc cổ nằm về phía bắc Ấn Độ, 
mà những danh hiệu triều đại đều là Nữ 
Vương, nên còn gọi là Nữ Quốc. Người ta nói 
bây giờ vùng Garhwal—An 
kingdom of Northern India, the dynastic tifle of 
which was entailed upon the female line 
exclusively. Said to be Garhwal. 

Bà La Môn: Brahmins (skt)——Brahmanism— 
Bà La Hạ Ma Nô—Một đạo giáo cổ truyền 
của Ấn Độ cách đây trên bốn ngàn năm, do 
ông Krishna sáng lập. Căn cứ trên Thánh kinh 
Vệ Đà thì thần Phạm Thiên là vị thần có 
quyển pháp sáng tạo ra muôn vật. Có bốn giai 
cấp trong xã hội theo Ấn Độ giáo. Theo đạo 
Bà La Môn, sống đây là sống gởi. Chết sẽ về 
với Phạm Thiên đời đời nếu tuân theo đúng 
chân lý của Phạm Thiên. Bà La Môn là những 
người thuộc giai cấp cao nhất trong xã hội Ấn 
Độ dưới thời Đức Phật —This is an age-old 
religion in India, dated 4,000 years ago, and 
founded by Krishna. According to the Vedas, 
Brahma has the power to create all sentient 
beings and things. There are four castes In 
Hindu society system. In Brahmanist concept, 
the present life is temporary while death 1s the 
return to Brahma to live an eternal happy life 
If one obeys Brahmas tenets. Brahmins 
belong to the hiphest class In Indian socliety 
during the time of the Buddha—See Brahmana 
in Sanskri/Pali-Vietnamese Section, Tứ Giai 
Cấp Ấn Độ in Vietnamese-English Section, 
and Kinh Pháp Cú ¡in Appendix B (Phẩm 16). 
Bà La Môn Ba: Brahmanapura (skt)—Thành 
phố nằm về phía đông bắc kinh thành 
Malava—A city north-east of the capifal 
Malava. 


Bà La Môn Quốc: Brahmanarastra (skt)— 


là ancient 


Bà La Môn giới hay nước Ấn Độ (Bà La Môn 
là giai cấp tôn quý lãnh đạo ở Ấn Độ, nên gọi 
chung nước nầy là Bà La Môn Quốc)—The 
realm of Brahmans, India. 

Bà La Môn Thành: Thành phố của cư dân 
Bà La Môn, từ thành phố nầy Đức Phật trở về 
tịnh xá với bát khất thực trống không—A city 
of Brahmans from which the Buddha returned 
with his begging bowl empty. 

Bà La Môn Thư: Chữ viết hay mẫu tự Bà La 
Môn (chữ viết của Ấn Độ và đa số các xứ ở 
Tây Vực)—Brahman writing; the alphabet. 

Bà La Na Đà: Varanada (sk)—Một loại Dạ 
Xoa có tiếng rống như bò rống—A bellowing 
yaksa which makes the loud deep hollow 
sound as that of a bull. 

Bà La Nại Tả: Varanasi (sk)—Một vương 
quốc cổ, tổng hành dinh của phái Sivaism vào 
khoảng năm 640 sau Tây Lịch; tên khác của 
thành Ba La Nại—An ancient kingdom and 
ciy, noted as a headquarters of Sivaism 
around 640 A.D.; another name for Benares. 
Bà La Tất Lật Thác Ngật Na: 
Balaprthagjana (sk)—Bà La Tất Lý Tha Ngật 
Na—Bà La Tất Ly Tha Già Đồ Na. 


I) Ngu DỊ Sinh: Chỉ hạng phàm phu ngu sĩ 
thấp hèn—Low, foolish people. 

2) Tiểu Nhi Biệt Sinh: Trí óc tự nhiên như trẻ 
con——Natural-minded, as children, of 
common intelligence and ideas. 

3) Người không giác ngộ: A man in his 
natural sfate, unilluminated, 
unenliehtened. 


Bà La Xa: Phalasa (sk)—Một loại cây có 
bông đỏ và trái có bột như bánh mì —The 
bread-fruit tree with red flowers. 

Bà La Xả Khư: Prasakha (sk)—Bát La Xa 
Khư—Bào thai từ năm đến bẩy ngày—A 
foetus of five to seven days. 

Bà Lê: Vari (skQ_— Chất lỏng (nước)— 
Water—Fluid—Fluidity. 

Bà Lợi: Vadisa, Vakri, or Valisa (skÙ—Móc 


câu: A hook. 

Bà Lợi Chất Đa La: Parijata (sk)—Bà Lị 
Chất Đa La—Bà Nghi Chất Cấu—Bà Lị Chất 
La—Bà L¡ Da Đát La Câu Đà La—Một loại 
cây tên Hương Biến trên cõi trời Đế Thích 
(Đao Lợi)—A tree In Indra”s heaven. 

Bà Lợi Xà Đa Ca: Parijataka (sk0—Một 
loại hoa của chư Thiên—A deve flower. 

Bà Lô Chỉ ĐỂ Thấp Phạt La: See 
Avalokitesvara Sanskrit/Pali-Vietnamese 
Section, and Quán Thế Âm ¡in Vietnamese- 
English Section. 

Bà Na: Vana (sk—Một rừng cây hay lúm 
cây—A wood—A grove. 

Bà Nại La Bà Nại Ma Tẩy: 
Bhadrapadamasa (skt)—See Thập Nhị Nguyệt 
(6). 

Bà Nga: Bhanga (skt——Phá vỡ —Breaking. 
Bà Sa: 


in 


1) Vibhasa (sk—See Tỳ Bà Thị. 

2) Vatsa (skÐ—Tên vị sáng lập ra phái Bà 
Sa Phú Đa La, một tông phái của Đại 
Chúng Bộ — lhe founder of the 
Vatsiputiyah school a branch of 
Sarvastivadins. 


Bà Sa Na Bà: Vatsanabha (skt)—Một loại 
độc dược làm từ một loại rễ cây—A strong 
pOIson, from the root of a tree (maybe aconite) 
Bà Sa Phú Đa La: Vatsiputriyah (sk)—See 
Bà Sa (2). 

Bà Sa Ưu Bà Sa: Upasaka-Upasika (skt)—— 
Phật tử tại gia gồm nam và nữ cư sĩ—Lay 
disciples Iinclude male and female disciples 
dwelling at home. 

Bà San Bà Diễn Để: Vasanta-vayanti 
(sk)—Vị thần chủ về ban đêm dùng phương 
tiện để cứu giúp những người xấu lang thang 
về đêm—Spring-weaving, but the description 
1S Of a guardian of the night or of sleep. 

Bà Sư Ba: Vaspa or Baspa (skt—Một trong 
năm vị đệ tử đầu tiên của Phật, được người ta 
coi như là Ngài Đại Ca Diếp One of the first 


five discIlples of the Buddha, Dasabala- 
Kasyapa, Identified with Maha-Kasyapa. 

Bà Sư Ca: Varsika (sk)—Bà Lợi Sư Ca—Bà 
Lợi Sứ Ca La—Bà Lợi Sư Ca—Bà Sứ Ca—Bà 
Lợi Sử Ca La—Bà Sư Ba Lợi —Vũ Thời 
Hoa—Hoa nở lúc trời mưa (hoa nầy rất thơm, 
mọc nhiều ở Thiên Trúc, người ta thường nấu 
hoa lấy dầu thắp đèn trên bàn thờ Phật)—The 
flower, the aloe, that blooms In the rains. 

Bà Tẩu: Vasu (skt)—Theo Luận Trí Độ, Bà 
Tẩu là tên một vị cổ tiên Ấn Độ, người đầu 
tiên sát sanh để tế trời nên phải đọa xuống địa 
ngục, nhưng sau vô lượng kiếp trở thành đệ tử 
Phật—-Accordng to the Maha-Prajna- 
Paramita-Sastra, Vasu, name of an ancient 
Indian rsi, who was the first to offer slain 
sacrifices to Heaven, to have been cast Into 
hell, but after countless kalpas to have become 
a disciple of Buddha. 


Bà Thành: 

l) Tòa thành Càn thất bà—A gandharva 
CIfy. 

2) Thành phố ảo tưởng: A mirage, an illusion 
City. 


Bà Trí Ca: Sphatika (skt)—See Thủy Ngọc. 
Bà Tư Tiên: Một trong sáu hỏa thiên trong 
Thai Tạng Giới, nằm về phía đông Kim Cang 
bộ—One of the six fire devas and his wife 1n 
the Garbhadhatu group, located In the east of 
Vajradhatu group. 

Bà Tư Tra: Vasistha (skt). 

I1) Tên của một vị Bà La Môn, phủ nhận sự 
thường hằng của Niết Bàn, còn cho rằng 
cây cũng có đời sống và trí thông minh: A 
Brahman who 1s said to have denied the 
eternity of nirvana, and maintained that 
plants had lives and intelligence. 

Tên của một trong bẩy vị cổ Tiên trong 
Kinh Niết Bàn (39) —Nirvana Sutra 39. 
One of the seven anclent rsis Of 
Brahamanmc mythology, of the 
champions theề  Rgveda of the 
priesthood. 


2) 


one 
in 


3) Tên một vị Bà La Môn, bà mẹ của vị nầy 
vì chôn sáu người con mà phát điên, trần 
truồng chạy lang thang, nhờ gặp Đức Phật 
mà trở về được với bản tâm, sau đó phát 
tâm quy-y và trở thành đệ tử của Phật— 
Name of a Brahman whose mother lost 
her six sons, she became mad, wandered 
naked, met the Buddha, was restored and 
became a disciple. 

Bà Tỳ Phệ Già: Bhavaviveka (skÙ)——Theo 

Tây Vực Ký, Bà Tỳ Phệ Già là tên một vị Bồ 

Tát, xuất gia ẩn tu để chờ đợi nhân duyên ra 

đời của Đức Phật Di Lặc—According to the 

Records of Western Lands, Bhavaviveka, 

learned monk who retired from the world to 

await the coming of Mattreya. 

Bà Xá Bạt Đề: Vasavarun (sk)—Bà La Ni 

Mật. 

1) Cối Trời Lục Dục Thiên: Nơi trú ngụ của 
Ma Vương—The sixth desire-heaven, the 
abode of Mara: 

e - Ma Tham: The god of lust. 

e© - Ma tội lỗi: The god of sin. 

e - Ma Tử: The god of death. 


2) Tha Hóa Tự Tại Thiên: Ifs occupants 
avail themselves of the merits of others 
for their own pleasure. 

3) Cõi của vị Hỏa Chủ Phạm Vương tên là 


Thị Khí: The abode of Sikhin (Brahma) as 
lord of fire. 

Bà Xá Tư Đa: Basi-Asita or Nasasata (skUÙ—— 

See Hai Mươi Tám Tổ Ấn Độ (25). 

Bà Xoa: Vaksu (sk)—Một nhánh nhỏ của 

sông Hằng—A small branch of the Ganges. 

Bác: 

1) Lột vỏ: To peel—To flay. 

2) Sáthại: To ki, 

Bác Ái: Charitable--Philantropy. 

Bác Bẻ: To criticize. 

Bác Bì: 

l) Theo Đại Trí Độ Luận, người ta nói Đức 
Thích Ca Mâu Ni Phật trong đời quá khứ, 


khi còn là vị Phạm Chí tên Lạc Pháp, đã 
lột da và dùng máu của chính mình mà 
viết lại một bài kệ Luật Phật (theo Luận 
Trí Độ: “Như Đức Thích Ca Văn Phật khi 
xưa còn là một vị Bồ Tát hiệu là Lạc 
Pháp. Thời ấy không có Phật, chẳng ai 
nghe được lời lành, cầu pháp khắp nơi, 
siêng năng chẳng hề biếng nhác mà cũng 
không gặp. Lúc đó ma quân hiện thành 
một vị Bà La Môn mà bảo rằng: “Ta có 
một bài kệ Phật dạy, nếu ngươi chịu lột da 
làm giấy, chẻ xương làm bút, lấy máu làm 
mực để chép thì ta sẽ đọc lại cho ngươi 
chép.” Vị Lạc Pháp nghĩ ngay là ta đã mất 
bao nhiêu đời hết thân mạng nầy đến thân 
mạng khác mà chẳng hề có cơ hội lợi lạc 
được nghe một bài kệ của Phật. Nói xong 
bèn tự lột da, chẻ xương, chích máu để 
chuẩn bị viết lại bài kệ. Khi ấy Phật dùng 
thiên nhãn biết được sự thành tâm của Bồ 
Tát Lạc Pháp nên thị hiện thuyết cho ngài 
nghe về pháp Vô Sinh Pháp Nhẫn.”): 
According to the Commentarles on the 
Maha-Prajna-Paramita Sutra, in one of the 
previous Incarnations of Sakyamuni, he 1s 
sad to have writen a certan gatha 
confaining the Holy Law on a piece of his 
own flayed skin with his blood instead of 
1nk. 

2) See Bác (I). 

Bác Bỏ: To reject. 

Bác Đơn: To reject a request. 

Bác Học: A learned man. 

Bác Sĩ: Doctorate. 

Bác Sự: See Bác Tướng. 

Bác Tướng: To reject of form characteristics 

(deny the existence of appearance)—Theo 

Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Liên 

Tông Thập Tam Tổ thì Lý chính thật là Chân 

Không, Sự là phần diệu hữu. Diệu hữu tức 

chân không. Nếu chưa đạt được lẽ nầy thì thà 

rằng tu hành theo kiểu “Chấp Có,” chứ đừng 

cầu “Bác Tướng” hay “Chấp Không” trong khi 


vẫn còn có gia đình, vợ con, nhà cửa, và mong 
cầu khỏe mạnh. Vì làm như thế sẽ dễ bị lạc 
vào ngoan không hay cái “Không” sai lầm. 
Đây chính là hầm khổ đọa của tất cả những kẻ 
ý mình thông minh hôm nay. Bác Tướng tức là 
bài bác phần “Sự Tướng Hành Trì.” Kỳ thật, 
tất cả đều là giả tưởng. Bác tướng là chối bỏ 
sự tu hành theo hình tướng, thí dụ như những 
kẻ tu Thiển đời nay, luôn miệng nói “Nhất 
thiết duy tâm tạo” nên ta không “Chấp 
Tướng,” và do đó chê người tu theo Tịnh Độ 
chỉ là sự chấp trước ảo tưởng trong tâm. Tuy 
nhiên, điều mỉa mai là những kẻ nầy tự họ vẫn 
còn u mê chấp trước vào vợ, chồng, con cái, 
cửa nhà. Phật tử thuần thành nên luôn cẩn 
trọng! —According to Most Venerable Thích 
Thiển Tâm ¡in The Thirteen Patriarchs of 
Pureland Buddhism, Theory 1s truly emptiness, 
Practice belongs to existence. Existence 1s 
Emptiness. If this 1s not yet attained, 1t s better 
to cultivate by being attached to “existence,” 
or “form,” or “appearance;” but do not claim 
“nothing exIsts” or “everything Is within the 
mind” or any such deep theoretical teachings 
when one ¡is still attached to existence, I.e., 
family, wIfe, children, house, or fond of health, 
etc., for doing these cultivaftors are easily 
trapped ¡in the wrong road. Thus, do not say the 
Pureland 1s only an illusion manifested within 
the mind. In reality, in theory, everything 1s an 
1llusion. To reJect of. form characf€erIstics 1s fO 
reJect and disregard the “Conducts of form 
practices.” This practice 1s often observable 
with those who culivate Zen Buddhism In 
present day. They claim themselves as people 
who are “unattached to form characteristics” 
and look down on those who cultivate Pureland 
as being attached to form characteristics. 
However, Ironically, they are still 
Ignorantly atfached with every part of 
existence, 1.e., having wife, husband, ch¡ildren, 
house, jobs, etc. Sincere Buddhists should 
always be careful! 


ImOSE 


1) Bạc hà: The herb mint. 

2) Khinh bạc: To slight—To desptte. 
3) Mỏng: Thin. 

4) Nghèo: Poor. 

53) Rách rưới: Shabby. 


Bạc Ca Phạm: Bạc Già Phạm Thế Tôn— 
World-honoured—See Bhagavat 
Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 
Bạc Câu La: See Vakkula in Sanskrit/Pali- 
Vietnamese Section. 

Bạc Chứng: Sự chứng đắc nông cạn— 
Shalow Insight, weak In mystic experlence. 
Bạc Đãii: To ill-treat—To maltreat. 

Bạc Đen: White and black—Changing 

Bạc Địa: Quốc độ nghèo nàn và đầy trắc 
trở—Poor land, 1e. the world, as full of 
trouble. 

Bạc Già Phạm: Bhagavan or Bhagavat 
(skt)—Thế Tôn—World-honoured—See 
Bhagavat in Sanskrit/Pali-Vietnamese Section. 
Bạc Hạnh: Bad luck—III luck. 

Bạc Khư La: Bactria, Bukhara, or Kusana 
(skÙ——Tên nước Nguyệt Chị, nằm về phía tây 
bắc của Ân Độ, cũng như dãy Hy Mã Lạp 
Sơn—Name of Yueh-Chih, a country north- 
west of India and Himalayas. 

Bạc Màu: Discoloured. 

Bạc Mệnh: Bad destiny. 

Bạc Nghĩa: Ungrateful—Thankless- 
Unthankful. 

Bạc Phận: Unhapphy fate. 

Bạc Phước: Unhappy lot—Unfortunate— 
Poor condition due to poor karma——IIl-luck. 
Bạc Tình: Faithless-Unfaithful. 

Bách: 

I1) Cây bách: Cypress, or cedar, arbor-vifae. 
2) Một trăm—Sata (skt)—One hundred. 
Bách Bát: Một trăm lẽ tám. 

Bách Bát Chung: Một trăm lẽ tám tiếng 
chuông chùa được dóng lên vào buổi sáng và 


in 


buổi tối (để tán dương công đức của 108 tôn vị 
cũng như cảnh tỉnh 108 mê muội phiền não)— 
108 tolls or strokes of the monastery bell 
(temple bell) struck at dawn and dusk. 

Bách Bát Kết Nghiệp: Bách Bát Phiển 
NÑão——108 karmaic bonds. 

Bách Bát Ma Ni: 108 beads on a rosary. 
Bách Bát Mâu Ni: Bách Bát Tôn—Một 
trăm lẽ tám vị Mâu Ni trong Kim Cang Giới— 
The one hundred and eight Honourable Ones 
1n the Vajradhatu. 

Bách Bát Phiền Não: Bách Bát Kết 
Nghiệp——108 passlons and delusions. 

Bách Bát Tôn: See Bách Bát Mâu NI. 

Bách Bất Tri: Không biết gì cả——To know or 
perceive nothing——lInsensible to surroundings. 
Bách Bổn Luận Sư: See Bách Bổn Sớ Chủ. 
Bách Bổn Sớ Chủ: Bách Bổn Luận Sư— Đại 
Khuy Cơ ở chùa Từ Ân viết sớ giải cho hàng 
tăm bộ kinh-Lord of the hundred 
commentaries, title of K°uei-Chi of the Tzu-Ên 
monastery, because of his 
Ccommentator. 

Bách Chúng Học: Siksakaraniya (skÙ—Một 
trăm giới tiêu biểu mà chư Tăng Ni phải tu 
niệm (vì giới nầy nghiêm ngặt khó giữ, dễ sai 
phạm)—One hundred typical rules which all 
monks and nuns learn, the offence against 
which 1s dustra. 

Bách Dụ Kinh: The Sutra of the 100 
parables—See Kinh Bách Dụ. 

Bách Giới: Thuyết của Thiên Thai Tông nói 
thập giới từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu 
la, nhân, Thiên, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ 
Tát và Phật, mỗi giới nầy đều có đủ thập giới, 
nên làm thành “bách giới”—The ten realms of 
so called by the 
Tien Tai school, 1e. hells, hungry ghosfs, 
animals, asuras, men, devas, sravakas, 
pratyeka-buddha, bodhisattvas and Buddhas. 
Each of them has ten qualities, making one 
hundred qualities. 


Work as a 


each of ten divisions, 


Bách Giới Chúng Học Ni: See Hundred 
Rules of Conduct for Nuns. 

Bách Giới Chúng Học Tăng: Sikkka- 
karaniya (skt—Sekhiya (p)— Tiếng Phạn gọi 
là Thức Xoa Ca La Ni—Theo Đức Tôn Sư 
Minh Đăng Quang trong Luật Nghi Khất Sĩ, 
Thức Xoa Ca La Ni là một trăm giới cần học 
trong sinh hoạt hằng ngày——According to Most 
Honorable Master Minh Đăng Quang ïn the 
Rules for Mendicant Bhiksus, Sikkka-karaniya 
includes one hundred rules of conduct which 
are connected with dally activitIies. 

I)_ Cái chăn phải vận từ nịch lưng tới nửa ống 
chân, chứ không được xăn, để phủ trùm 
rún và hai đầu gối. Nếu ai để chăn xăn 
lên hay lòng thòng ra ngoài, dù phía trước 
hay phía sau, đều bị phạm tội Thức Xoa 
Ca La Ni: A monk should wear the Inner 
robe all round for covering the circle of 
the navel and the circles of the knees. 
Whoever out of disrespect dresses with an 
inner robe hanging down in front or 
behind, there is an offence of wrong- 
doi¡ng. 

Bộ áo ba cái phải mặc cho có thứ lớp: A 
monk should wear the upper robe even al 
round (whoever out of disrespect puts on 
an upper robe hanging down In front or 
behind, there is an offence of wrong- 
do¡ng). 

Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà xăn áo 
lên: A monk should not go into lay 
people”s houses with robes hitched up. He 
should go well covered in lay people”s 
houses (inhabited areas with). 

Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà xăn áo 
lên: A monk should not sit down In lay 
people”s houses with robes hitched up. He 
should sit well covered in lay people”s 
houses. 

Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà lật áo lên 
tới vai: A monk should not go among the 
lited up the 


2) 


3) 


4) 


5) 


houses with robes tO 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


II 


12 


13 


14 


`=< 


—~ 


` 


` 


` 


shoulders, either on one side or on both (ïf 
out oŸ disrespect having lifted up the robe 
on one side or on both, there 1s an offence 
of wrong-doing). 

Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà lật áo 
lên tới vai: A monk should not sit down 
amidst the houses with robes lifted up to 
the shoulders, either on one side or on 
both. 

Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà đội khăn, 
đội mũ: A monk should not go Into the 
houses of lay people with head covered, 
either with a towel, a hat, or a cap. 

Chẳng nên ngôi trong nhà cư sĩ mà đội 
khăn, đội mũ: A monk should not sit down 
amidst the houses of lay people with head 
covered, either with a towel, a hat, or a 
cap. 

Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà vừa đi vừa 
chạy: A monk should not enter Into any 
lay people”s houses, going and running at 
the same time. 

Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ sau khi 
vừa đi vừa chạy: After going and running 
at the same time, a monk should not sit 
down In lay people”s houses. 

Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà chắp tay 
sau lưng hay chống nạnh: A monk should 
not enter any lay people”s houses with the 
arms placed on the hips, or with the hands 
on both sides and the elbows turned 
outwards (akimbo). 

Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà chắp 
tay sau lưng hay chống nạnh: A monk 
should not sit down in lay people”s houses 
with the arms akimbo (arms place on the 
hips, or hands on both sides and elbows 
turned outwards). 

Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà lay chuyển 
thân mình: A monk should not go amidst 
the houses swaying the body. He should 
hold the body straight. 

Chẳng nên ngôi trong nhà cư sĩ mà lay 
chuyển thân mình: A monk should not sit 


down amidst the houses sway the body. 

He should hold the body straight. 

Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà múa tay: A 

monk should not go fidgeting amidst the 

houses (making play with hand or foot). 

Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà múa 

tay: A monk should not sit fidgeting In 

inhabited areas (making play with hand or 
foot in the houses). 

Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà không mặc 

áo che mình: A monk should not, out of 

disrespect, having uncovered the body, go 
among the houses. 

Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà không 

mặc áo che mình: A monk should not, out 

of disrespect, sit down among the house 
without proper clothes. 

Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà mắt trông 

bên nây, bên kia. Mắt vị ấy chỉ nên nhìn 

xuống và xa về phía trước chỉ khoảng bể 
ngang một luống cày: A monk should not 
go among the houses with eyes glanced 
around. He should go amidst the houses 

wíh eyes cast down looking only a 

plough”s distance ahead. 

Chẳng nên ngôi trong nhà cư sĩ mà mắt 

trông bên này, bên kia. Mắt vị ấy chỉ nên 

nhìn xuống và xa về phía trước khoảng bể 
ngang một luống cày: A monk should not 
sit down in the houses with eyes glanced 
around. He should sit down amidst the 

houses with eyes cast down looking only a 

plough”s distance ahead. 

Chẳng nên ngôi chồm hổm trong nhà cư 

sĩ: A monk should not crouch down on the 

heels (sit arms akimbo) In the lay people”s 
houses. 

Hãy điểm tĩnh khi đi vào nhà cư sĩ: A 

monk should always keep calm when 

entering the houses of lay people. 

23) Hãy điềm tĩnh khi ngồi trong nhà cư sĩ: A 
monk should sit calmly in the houses of 
lay people. 

24) Chẳng nên cười cợt khi đi vào nhà cư sĩ: A 


15 


` 


16 


` 


17 


~ 


18 


`=< 


19 


` 


20 


=< 


21 


~ 


22 


` 


monk should not øo Into the houses of lay 
people with loud laughter. 

25) Chẳng nên cười cợt khi ngồi trong nhà cư 
sĩ: A monk should not si down ïn the 
houses of lay people with loud laughter. 

26) Phải để ý khi lãnh cơm: A monk should 
accept almsfood attentively. 

27) Khi lãnh cơm đưa bát ra cho ngay thẳng 

đừng để đổ: When accepting rice (from 

almsfood), a monk should accept 1n 
proportion not to overflowing from the 
capacity of the bowl. 

Khi lãnh canh đưa bát cho ngay thẳng, 

đừng để đổ: When accepting almsfood 

wíh soup, a monk should accept In 
proportion not to overflowing the capacIty 
of the bowl. 

Phải trộn cơm với đồ ăn đã lãnh: A monk 

should mix the rice with soup before 

eating. 

Món nào xúc trước thì ăn trước: A monk 

should the alms-food working down from 

the top without making exceptions 

(choosing or selecting foods). 

Chẳng nên lựa bên này bên kia, hay giữa 

bát: A monk should not choose alms-food 

to eat, 1.e., choosing the alms-food in this 
side, that side, or in the middle of the 
bowIl. 

Chẳng nên hỏi canh ngon, hoặc món lạ, 

trừ khi đau yếu phải tùy món cần dùng: A 

monk should not ask for sauce and/Or rice 

for his own appetizing unless he 1s sick. 

Chẳng nên xới cơm lên che khuất đồ ăn 

đặng lãnh thêm nữa: A monk should not 

hide (cover up) sauce and curries with rice 
out Of dsire to øet more. 

Chẳng nên thấy vị khác lãnh đồ ăn mà 

sanh lòng thèm muốn: A monk should not 

look enviously at another”s bowl. 

Lãnh cơm và đô ăn đủ rồi, phủ cái bát lại, 

vừa ăn vừa quán tưởng: After accepting 

enough alms-food, a monk should cover 
the bowl; then he should sit straight up, eat 


28 


`= 


29 


` 


30) 


31 


`~ 


32 


` 


33 


` 


34 


` 


35 


` 


and contemplate at the same time. 

36) Chẳng nên ăn miếng lớn: When eating 

alms-food, a monk should not make up too 

large a mouthful. 

Chẳng nên há miệng lớn, mà đút đổ ăn 

(chẳng nên há miệng trước khi miếng đồ 

ăn được đưa đến miệng): A monk should 

not open the mouth till the mouthful 1s 
brought to 1t. 

Chẳng nên nói chuyện, khi ngậm một 

miệng đồ ăn: A monk should not talk with 

the mouth full (talk with a mouthful in the 
mouth). 

Chẳng nên lấy cơm vò viên, mà thảy vào 

miệng: When eating alms-food, a monk 

should not make up a round mouthful (eat 
tossing up balls of food). 

Chẳng nên ăn trám vàm đến nỗi rớt ra: A 

monk should not eat scaffering rice or 

lumps of boiled rice about. 

Chẳng nên đưa đổ ăn má bên này, qua má 

bên kia như khỉ: A monk should not eat 

stufing out the cheeks like a monkey 

(stufed the cheek on one side or on both). 

42) Chẳng nên nhai lớn tiếng: A monk should 
not eat making loud sound or noIse. 

43) Chẳng nên nút mạnh trong khi ăn: A monk 
should not suck the alms-food loudly. 

44) Chẳng nên lấy lưỡi liếm: A monk should 
not eat licking or wiping, either the hand 
or the bow]. 

45) Chẳng nên quơ tay trong khi ăn: A monk 
should not eat shaking the hand about. 

46) Chẳng nên lấy tay lượm cơm rớt mà bỏ 

vào miệng: A monk should not pick up 

dropping rice to put in his mouth. 

Chẳng nên cầm bình uống nước mà chẳng 

rữa tay: A monk should not accept a 

drinking-water pot or cụp with the hands 

soiled with food. 

Chẳng nên tạt nước rữa bát ra sân của thí 

chủ: A monk should not throw out amidst 

the houses, rinsings of the bowl with lumps 
of boiled rice (bowl washing water which 


37 


~ 


38) 


39 


` 


40 


=< 


4I 


` 


47 


~ 


48 


`= 


has rice gøraIns In 1£). 

49) Chẳng nên đại, tiểu tiện, hỉ mũi, khạc nhổ 
trên rau cỏ: A monk should not go to stoo], 
urinate, blow his nose, or spit saliva on 
vegetables. 

50) Chẳng nên đại, tiểu tiện, hỉ mũi, khạc nhổ 
trên nước: A monk should not go to stool, 
urinate, blow his nose, or spit saliva In 
WaI€T. 

51) Chẳng nên đứng mà đại, tiểu tiện: A 
monk should not urinate when standing. 

52) Chẳng nên ở và ngủ trong chỗ thờ Phật, 
trừ khi canh giữ: A monk should not reside 
and sleep at the Buddha altar. 

53) Chẳng nên cất đồ vật tại chỗ thờ Phật, trừ 
khi bị cướp: A monk should not store 
anything at the Buddha altar, except In 
case of robbing. 

54) Chẳng nên mang dép vào chỗ thờ Phật: A 
monk should not wear sandals to enter the 
place of Buddha altar. 

55) Chẳng nên xách dép vào chỗ thờ Phật: A 
monk should not carry his sandals around 
the Buddha altar. 

56) Chẳng nên mang dép đi chung quanh chỗ 
thờ Phật: A monk should not wear sandals 
when going around the Buddha altar. 

57) Chẳng nên mang giày vào chỗ thờ Phật: A 
monk should not wear shoes to enter the 
place of Buddha altar. 

58) Chẳng nên xách giày vào chỗ thờ Phật: A 
monk should not carry his shoes around 
the Buddha altar. 

59) Chẳng nên ngổi ăn và bỏ đồ dơ thúi dưới 
chỗ thờ Phật: A monk should not sit eating 
and leave left-over things at the Buddha 
altar. 

60) Chẳng nên khiêng xác chết, đi dưới chỗ 
thờ Phật: A monk should not allow people 
fO carry a corpse around the Buddha altar. 

61) Chẳng nên chôn xác chết tại chỗ thờ Phật: 
A monk should not bury a dead body at 
the Buddha altar. 

62) Chẳng nên thiêu xác chết ngay chỗ thờ 


Phật: ÀA monk should not allow people to 
cremate a corpse at the Buddha altar. 

Chẳng nên thiêu xác chết gần chỗ thờ 
Phật để mùi hôi thúi bay tới: A monk 
should not allow people to cremate a 
corpse near the Buddha altar because 1t 
can emit the burnt smell at the Buddha 


63) 


altar. 

Chẳng nên thiêu xác chết tại chỗ thờ 

Phật: A monk should not allow people to 

cremate corpses at the Buddha altar. 

Chẳng nên mang đồ của người chết mà đi 

dưới chỗ thờ Phật: 

allow people to carry clothes of the dead 
around the Buddha altar. 

Chẳng nên đại, tiểu tiện tại chỗ thờ Phật: 

A monk should not or should not allow 

people to go to síool or to urinate at the 

Buddha altar. 

Chẳng nên đi vào nhà tiêu mang theo 

tượng Phật: A monk should not carry the 

Imaøge or statue of the Buddha Into the rest 

Toom. 

Chẳng nên đại, tiểu tiện chỗ mà mùi hôi 

thúi có thể bay tới chỗ thờ Phật: A monk 

should not allow people to go to stool or fo 
urinate near the Buddha altar where bad 
smell can fly over the Buddha altar. 

Chẳng nên đại, tiểu tiện ngay phía chỗ thờ 

Phật A monk should not or should not 

allow people to go to stool or to urinafe at 

the side of the Buddha altar. 

Chẳng nên cho phép ai xỉa răng, súc 

miệng dưới chỗ thờ Phật: A monk should 

not allow people to pIck their teeth or 
rinse their mouth at the Buddha altar. 

Chẳng nên tới trước tượng Phật mà xỉa 

răng hay súc miệng: A monk should not 

come 1n front of the Buddha altar to pick 
his teeth or to rinse his mouth. 

72) Chẳng nên đứng bốn phía chỗ thờ Phật 
mà xỉa răng hay súc miệng: A monk 
should not or should not allow people to 
stand around the Buddha altar to pick theIr 


64 


` 


65 


` 


A monk should not 


66 


` 


67) 


68 


`=< 


69 


` 


70) 


71 


` 


teeth or to rinse their mouth. 
73) Chẳng nên tại chỗ thờ Phật mà hỉ mũi hay 
khạc nhổ: A monk should not blow his 
nose or spIt saliva at the Buddha altar. 
Chẳng nên đứng trước chỗ thờ Phật mà hỉ 
mũi hay khạc nhổ: A monk should not 
stand In front of the Buddha altar to blow 
his nose or fo spIf salIva. 
Chẳng nên đứng bốn phía chỗ thờ Phật mà 
hỉ mũi hay khạc nhổ: A monk should not 
stand at any sides of the Buddha altar to 
blow his nose or fo spit saliva. 
Chẳng nên ngôi đưa chân ngay chỗ thờ 
Phật: A monk should not sit pointing his 
legs at the Buddha altar. 
Chẳng nên ở, đứng trên cao hơn chỗ thờ 
Phật: A monk should not reside or sleep at 
a place which 1s higher than the level of 
the Buddha altar. 
Chẳng nên nắm tay người khác mà đi dạo: 
A monk should not promenade or to øgo for 
a walk hand in hand with anyone. 
Chẳng nên leo cây cao khỏi đầu, trừ khi 
có việc: A monk should not climb high 
trees (hipher than head level), except 
emergencIes. 
Chẳng nên bỏ bát vào bao mà quảy lên 
vai, chỗ đầu cây gậy: A monk should not 
put his bowl In a bag, tie 1f to one end of 
his staff and carry along the road. 
Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ; lật áo (phanh cổ): A monk should not 
teach Dharma to someone with shirt 
hitched up. 
Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ quấn áo lên cổ: A monk should not 
teach the law to someone who hangs his 
shirt around the neck. 
Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ khỏa đầu: A monk should not teach 
Dharma to someone wearing a head 
wrapping who 1s not sick. 
Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ che đầu: A monk should not teach the 


74 


` 


75 


` 


76 


`< 


T7 


~ 


78 


` 


79 


` 


80 


`=< 


61 


~ 


82 


` 


83 


` 


84 


` 


law to someone with head covered (with a 
turban on his head) and who 1s not sick. 


§5) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 


lễ, chấp tay sau lưng hay chống nạnh: A 
monk should not teach the law to someone 
with arms akimbo (arms placed on the 
hips, or hands on both sides and elbows 
turned outwards). 


§6) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 


lễ, đi guốc: A monk should not teach 
Dharma to someone mounted on clogs 
(wooden shoes). 


87) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 


lễ, đi đép: A monk should not teach 
Dharma to someone wearing sandals who 
1S not sIck. 


88) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 


lễ, cỡi ngựa, đi kiệu: A monk should not 
teach the law to someone In a vehicle who 
1s not sIck. 


89) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 


lễ, ngồi trong khi mình đứng: A monk 
should not teach Dharma, standing, to 
someone who 1s sitting down, and who 1s 
not SICk. 


90) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 


lễ, nằm trong khi mình ngồi: A monk 
should not teach Dharma, sitting, to 
someone on a bed and who 1s not 1ÏI. 


91) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kể vô 


lễ, ngồi trên ghế trong khi mình ngồi dưới 
đất (ngồi chỗ tốt trong khi mình ngôi chỗ 
xấu): A monk should not sit down on the 
ground to teach Dharma to someone 
sifting on a seat and who 1s not IIl. 


92) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 


lễ, ngồi chỗ cao trong khi mình ngồi chỗ 
thấp: A monk should not teach Dharma, 
having sat down on a low seat, to 
someone sifting on a high seat and who 1s 
not 1Ï]. 


93) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kể vô 


lễ, đi trước mà mình đi sau: A monk 
should not teach Dharma, going or 


walking behind, to someone going or 
walking In front and who 1s not IÏÏ. 

Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ, đi trên mà mình đi dưới A monk 
should not teach the law, going In a low 
road, to someone going ¡in a high road. 
Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ, đứng ở giữa đường mà mình đứng ở 
bên đường: A monk should not teach 
Dharma, standing beside (at the side of) a 
path, to someone standing on a path (in the 
middle of the path). 

Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ, không đau bệnh mà cầm gậy: A monk 
should not teach Dharma to someone with 


94 


` 


95 


` 


96 


` 


a stick in his hand and who 1s not sick. 
Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ, cầm gươm: A monk should not teach 
Dharma 
(weapon) In his hand. 

Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ, cầm giáo: A monk should not teach 
Dharma to someone with a spear (lance) 
1n his hand. 

Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ, cầm dao: A monk should not teach 


97) 


(O someone with a sword 


98) 


99) 


Dharma to someone with a knife ¡in his 
hand. 

Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ 
vô lễ, cầm dù: A monk should not teach 


100) 


Dharma to someone with an umbrella in 

his hand who 1s not sick. 
Bách Giới Thiên Như: One 
realms—Tính nội tại hay cảnh vực của mỗi 
trong mười thế giới được nhân lên thành 100 
thế giới. Thêm nữa, mỗi cảnh vực có mười sắc 
thái khác nhau (mười hiện tượng của Như là 
tướng, tánh, thể, lực, tác, nhân, duyên, quả, 
báo, và bản mạt cứu cánh). Do khám phá ra 
mười hiện tượng nầy trong 100 thế giới. Vì 
thế, tông Thiên Thai đạt đến thuyết về 1000 
cõi gọi là Bách Giới Thiên Như —The 
emmanence of each of the ten worlds in all of 


thousand 


them accounfs for 100 worlds. Further, each of 
these realms has ten different features (ten 
featires of Thusnes as form, nature, 
substance, force, action, cause, circumstance, 
effct, remuneration and the ultimate state). By 
discovering these ten features in the 100 
worlds, the Tien-T?ai School arrives at the 
doctrine of 1,000 realms. 

Bách Hội: 

1) Phần thượng đỉnh trên đầu nơi mà mọi thứ 
hội tụ về đây, mọi thứ tỉnh yếu đều qui 
vào chỗ nầy—Where all things meet, ¡.e. 
the head or the place of centralization. 
Còn chỉ Đức Phật là trung tâm của trí 
tuệ—ÏIt 1s applied also to the Buddha as 
the center of all wisdom. 

Bách Luận: Sata-Sastra (sk)——Một trong ba 
bộ luận của trường phái Trung Luận, được gọi 
là Bách Luận vì gồm một trăm bài kệ, mỗi kệ 
32 chữ, được Ngài Đề Bà Bồ Tát soạn (Đề Bà 
là đệ tử của Ngài Long Thọ). Mục đích của bộ 
luận nầy là nhằm bác bỏ những tà kiến của Bà 
La Môn Giáo. Ngài Thiên Thân Bồ Tát giải 
thích, và được Ngài Cưu Ma La Thập dịch 
sang Hoa ngữ, nhưng bản phiên dịch có số câu 
tăng giảm khác nhau. Cũng có “Quảng Bách 
Luận Bổn,” là bản triển khai rộng ra của Bách 
Luận-One of the 
Madhyamika school, so called because of Its 
100 verses, each or 32 words; attributed to 
Deva Bodhisattva (a pupil of ÑagarJuna). This 
treatise 1s mainly a refutation of the heretical 
views of Brahmanism. Ï( was Written 1n 
Sanskrit and explained by Vasubandhu and 
translated Iinto Chinese by KumarajJiva, but the 
versions differ. The 1s also the Catuhsataka- 
(sk, and expension of the 


2) 


thee sastras of the 


sastrakarita 
Satasastra. 
Bách Mục: Một thứ đèn lồng bằng đất với 
hay lỗ trống—An 
earthernware lantern with many eyes or holes. 
Bách Nạp Y: Y bá nạp được làm bằng cách 
may nối nhiều mảnh lại với nhau—A monk”s 


nhều con mắt 


robe made of patches. 

Bách Nhất: Một phần trăm (mỗi một trên 
một trăm)—One out of a hundred or every one 
of a hundred. 

Bách Nhị Thập Bát Phiền Não: Một trăm 
hai mươi tám phiển não của tà kiến và tà tư 
duy—The one hundred and twenty-eipht 
delusions of views and thoughts. 

Bách Niên Giai Lão: Lời chúc tụng những 
cặp vợ chồng mới cưới sống bên nhau đến trọn 
đời---To wish a newly-married couple to live 
together until both reach one hundred years 
old. 

Bách Pháp: Theo Câu Xá Luận, tông Duy 
Thức dùng bách pháp để thuyết minh về muôn 
vạn hiện tượng thế gian và xuất thế gian— 
According to the Kosa Sastra, there are one 
hundred divisions of all mental qualities and 
their agents of the Consciousness-Only School, 
or five øroups of ine hundred modes or things: 
l) Tâm pháp: Tám Thức —eight perceptions 
Or forms Of conscIousness. 

Tâm sở: Hữu pháp—Fifty-one mental 
ideas—See Năm Mươi Mốt Tâm Sở. 

Sắc pháp: The five physical organs (eye, 
car, nose, fongue, body) and their six 
modes of sense (matter, sound, smell, 
taste, touch, thinøs). 

Bất tương ưng hành (đắc, mệnh căn, 
chúng đồng phận, dị sinh tính, vô tưởng 
định, diệt tận định, vô tưởng sự, danh thân, 
cú thân, văn thân, sinh, lão, trụ, vô 
thường, lưu chuyển, định dị, tương ứng, 
thế tốc, thứ đệ, phương, thời, số, hòa hợp 
tính, bất hòa hợp tính): Twenty four 
indefinites or unconditioned elements. 

Vô vi: Sáu vô vi (hư không, trạch diệt, phi 
trạch diệt, bất động, tưởng thọ diệt, chân 
như)—SIx metaphysIcal 
COncepfs. 

Bách Pháp Giới: Mười Pháp Giới từ địa 
ngục cho đến Phật, mỗi pháp giới lại có đủ 
mười như thị nên làm thành “Bách Pháp 


2) 


3) 


4) 


5) 


Inactive  Or 


Giới —The realm of the hundred qualiies 
(phenomenal realm), the ten stages from 
Hades to Buddha, each has ten qualities which 
make up the hundred. 

Bách Pháp Minh Môn: Cửa vào tri thức 
của thế giới hiện tượng, một trong những giai 
đoạn đầu tiên của Bồ tát (hay Trí Tuệ Môn 
mà Bồ Tát tu đắc ở Sơ Địa)—The door to the 
knowledge of universal phenomena, one of the 
first stages of bodhisattva. 

Bách Pháp Minh Môn Luận: Bộ luận về 
Bách Pháp Minh Môn, được Ngài Huyền 
Trang dịch sang Hoa ngữ (1 quyển)—The 
sastra on the Hundred Divisions of all Mental 
Qualities, or the door to the knowledge of 
universal phenomena, translated Into Chinese 
by Hsuan-Tsang (1 book). 

Bách Pháp Pháp Tướng Tông: Theo tông 
Pháp Tướng, có một trăm pháp Đại Thừa— 
According to the Dharmalaksana School, there 
are one hundred Mahayana Dharmas. 


@)_ Tâm Pháp: Citta-dharma (skÐ——Mind. 

l) Nhãn thức: Caksur-vijinana (skÐ—Eye- 
COnSCIOUSn€SS. 

2) Nhĩ thức: Srotra-vijinana (skÐ——Ear- 
COnSCIOUSn€ss. 

3) Tỷ thức: Ghrana-vijnana (skt—Nose- 
COnSCIOUSness. 

4) Thiệt thức: Jihva-vijnana (skt—Tongue- 
COnSCIOUSn€ss. 

53 Thân thức: Kaya-vijinana (skÙ—Body- 
COnSCIOUSn€ss. 

6) Ý thức: Mono-vijnana (skt)—Conscious 
mind. 

7) Mạt Na thức: Manas (skÐ——Subconscious 
mind. 


8) A Lại Da thức: Alaya-vijnana (skt)— 

Ideation store. 

D Tâm Sở Hữu Pháp: Caitasika-dharma 
(skÐ)——Mental Functions. 

(A) Biến Hành: Sarvatraga (skt——General. 

9) Xúc: Sparsa (skt)—Touch. 

10) Thọ: Vedana (skt——Sensation. 


1T) Tư: Cetana (skÐ—Thought. 

12) Tưởng: Samjna (skt—ldea. 

13) Tác ý: Manaskara (skt)—Volition. 

(B) Biệt Cảnh: Viniyata (skt)——Special. 

14) Dục: Chanda (skt—Desire. 

15) Thắng giải: Adhimoksa (skt——Resolve. 

16) Niệm: Smrti (skt)——Remembrance. 

17) Định: Samadhi (skt)—Concenfration. 

18) Tuệ: Prajna (skÐ——Wisdom. 

(C) Thiện: Kusala (skt——Good. 

19) Tín: Sraddha (skt)—Belief. 

20) Tàm: Hi (skt)—Shame. 

21) Quí: Apatrapya (skt)—Bashfulness. 

22 Vô tham: Alobha (skAbsence of 
COVefOusness. 

23) Vô sân: Advesa (skt—Absence of hatred. 

24) Vô sĩ: Amoha (skt—Absence of 
1gnorance. 

25) Tinh tấn: Virya (skÙ)——Energy. 

26) Khinh an: Prasrabdhi (sk—Repose of 
mind. 

27) Bất phóng dật: 
Vigilance. 

28) Hành xả: Upeksa (skt)—Equanimity. 

29) Bất hoại: Ahimsa (sk)——Non-injury. 

(D) Phiển Não: Klesa (skt——Evil or Affliction. 

30) Tham: Raga (skÙ——Covetousness. 

31) Sân: Pratigha (skÐ—Hatred. 

32) S1: Mudhi (skt)—Ignorance. 

33) Mạn: Mana (skt)—Arrogance. 

34) Nghi: Vicikitsa (sk——Doubt. 

35) Tà kiến: Drsti (skt)—False view. 

Œ) Tùy Phiển Não: Upaklesa (skt)—Minor 
Evil or Minor Affliction. 

36) Phẫn: Krodha (skÙ——Anger. 

37) Hận: Upanaha (sk——EnmIty. 

38) Phú: Mraksa (skt)—Concealment. 

39) Não: Pradasa (skt)——Affliction. 

40) Tật: Irsya (skÐ—Envy. 

41) Xan: Matsarya (skt——Parsimony. 

42) Cuống: Maya (sk)——Deception. 

43) Siễm: Sathya (sk)——Fraudulence. 

44) Hại: Vihimsa (skt—lInJury. 

45) Kiêu: Mada (skt)—Pride. 


Apramada  (skÙ— 


46) Vô tàm: Ahrikya (skt——Shamelessness. 


4) Vô quí Anapatrapya  (skÐÙ—Non- 
bashfulness. 

48) Trạo cử: Auddhatya (skt——Restlessness. 

49) Hôn trầm: Styana (skÐÙ—Low- 
spiritedness. 


50) Bất tín: Asraddhya (sk)——Unbelief. 
51) Giải đãi: Kausidya (skt)—Sloth. 
52) Phóng dật: Pramada (skÐ——Negligence. 


53) Thất niệm Musiasmrtta (skÙ— 
Forgetfulness. 


54) Tán loạn: Viksepa (skÐ——DIstraction. 

55) Bất chánh tri: Asamprajnaya (sk)—Non- 
discernmeint. 

(Œ) Bất Định: Aniyata (skt)——Indeterminate. 

56) Hối: Kaukrtya (sk)——Repentance. 

57) Thụy miên: Middha (skt)—Drowsiness. 

58) Tầm: Vitarka (skt)—Reflection. 

59) Tứ: Vicara (skt)—Investigation. 

(IDSắc Pháp: Rupa-dharma (skt)—Form- 
element. 

60) Nhãn: Caksus (skt)—Eye. 

61) Nhĩ: Srota (skt——Ear. 

62) Tỷ: Ghrana (skt——Nose. 

63) Thiệt: jihva (skt)—Tongue. 

64) Thân: Kaya (skÐ—Body. 

65) Sắc: Rupa (skt)—Form. 

66) Thanh: Sabda (skt——Sound. 

67) Hương: Gandha (skt)—Smell. 

68) VỊ: Rasa (skt)—Taste. 

69) Xúc: Sprastavya (skÐ——Touch. 

70) Pháp xứ sở nhiếp sắc: Dharmayata-nikani- 

rupani (skt—Forms included in dharma- 

ayatana objJects of 

COnSCIOUSn€SS. 

Cực lược sắc:A substantial form analyzed 

to utmost , the smallest atom. 

Cực huýnh sắc: An unsubstantial form as 

aerial space or color analyzed to utmost, 

the remofest atom. 

Thọ sơ dãn sắc: A perceptive form 

conceived at ordination, the Innermost 

1mpression. 

Biến kế sở khởi sắc: A momentary illusive 


or elements as 


a) 


b) 


C) 


) 


form. 

e) Định sở sanh tự sắc: A form produced by 
medifation. 

(IV)Tâm Bất Tương Ưng Hành Pháp: Citta- 
viprayukta-samskara (skt—Things Not 
Associated with Mind. 

71) Đắc: Prapti (skÐ——Acdquisition. 

72) Mạng căn: Jivitendriya (skt)—LIfe. 

73) Chúng đồng phần: Nikaya-sabhaga (skt)—— 
Nature of sharing similar specIes. 

74) Di sanh pháp: Visabhaga (skt—Nature of 
making different specIes. 

75) Vô tưởng định: Asamjnisamapatti (skt)— 
Meditative concentraton in thoughtless 
heaven. 

76) Diệt tận định: Nrodhasamapatti (skt)— 
Meditative concenfration in extinction. 

77) Vô tưởng quả: Asamjnika (skt—Facts 
obtained by thoughtless meditation. 

78) Danh thân: Namakaya (skÐ——Name. 

79) Cú thân: Padakaya (skÐ——WOord. 

80) Văn thân: VyanJanakaya (skÐ——Letter. 

81) Sanh: Jati (skt)—Birth. 

82) Trụ: Sthiti (skt)—Stability. 

83) Lão: Jara (skÙ—Age. 

84) Vô thường: 
Impermanence. 

§5) Lưu chuyển: Pravrtti (sk)——Becoming. 

86) Định dị: Pratiniyama (skt——Distinction. 

87) Tương ứng: Yoga (skÐ——UnIon. 

§8) Thế tốc: Java (skt)—Speed. 

89) Thứ đệ: Anukrama (skt——Succession. 

90) Phương: Desa (skt)—Region. 

91) Thời: Kala (skÐ——Tìme. 

92) Số: Samkhya (skt——Number. 

93) Hòa hợp tánh: Samagri (skt)—Totality. 

94) Bất hòa hợp tánh: Anyathatva (skÙ— 
Differentiation. 

(V) Vô Vi Pháp: Asamskrta-dharma (skt)— 
Non-created Elements. 

95) Hư không vô vi: Akasa (sk—Space. 

96) Trạch diệt vô vi: Pratisamkhya-nrrodha 
(sk——Extinction obtained by knowledge. 

97) Phi trạch diệt vô vi: Apratisamkhya- 


Anityata (skÐ— 


(skt)—Extinction not 
knowledge but by nature. 

98) Bất động diệt vô vi: Aniinjya (skÙ— 
Extncion by a motionless 
heavenly meditation. 

99) Tưởng thọ diệt vô vi: Samjna-vedayifta- 

nirodha (skt——Extinction by the stoppage 

of idea and sensation by an arhat. 
Chân như vô vi: Tathata (skt)—True 
suchness. 

Bách Phúc: Trăm phước The hundred 

blessings (every kind of happiness). 

Bách Quan: Bá quan—All officials ¡in the 

COurt. 

Bách Quang Biến Chiếu Vương: Đức Đại 

Nhật Như Lai—-The kíng of all lipht 

universally shinng—Vairocana—See Đại 

Nhật Như Lai, Đại Ủy Đức, and Đại Ủy Đức 

Giả. 

Bách Tánh: Bá tánh—The people. 

Bách Thảo: Zoological—Hundreds of weeds. 

Bách Thất Thập Bát Giới Ba Dật Đề: 

Pacittya (skÙ—One hundred seventy-eiphf 

rules for mendicant Bhiksunis—Pacitiya 

(skÙ—Theo Luật Nghi Khất Sĩ được Đức Tôn 

Sư Minh Đăng Quang soạn cho chư Tăng Ñi 

hệ phái Khất Sĩ, 178 giới Ba Dật Đề dành cho 

Ni chúng, nếu phạm một trong những tội nầy 

mà chí thành phát lổ sám hối trước Tăng Ni 

chúng, thì tội được tiêu khiên. Nếu không chí 
thành phát lỗ sám hối, chẳng những sẽ trở ngại 
cho việc khởi sanh thiện pháp, mà sẽ còn bị 
đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh— 

According to Most Honorable Minh Đăng 

Quang ¡n the Rules for Mendicant Bhiksus and 

Bhiksunis, one hundred seventy-eight Pacittiya 

which  require 

repenfance. ÏIf a nun committed any of them, 
makes a confession of 1t before the Sangha 

(Order of monks and nuns) with clear heart, 

she wIll become free from the offence. If she 

doesn't, the offence 1tself will not only obstruct 
her development of wholesome acts, but 1t will 


mrodha by 


state Of 


100) 


offences confession and 


also cause her rebirth in lower realms, I.e., 
hell, hungry ghosts, or animal. 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


Cấm cho rằng phải một việc sai trái:A nun 
should not tell a conscious lie (telling a 
conscilous lieẻe means the words, the 
ufterance, the speech, the talk, the 
language, the Intimation, the un-ariyan 
síatement of one intent upon deceiving 
with words, saying: “I have not seen what 
I have seen, heard what I have not heard, 
sensed what I have not sensed, etc). 

Cấm chê bai làm người rủn chí: A nun 
should not speak ¡mmsuling speech to 
discourage people. 

Cấm nói lưỡi hai chiều đâm thọc làm cho 
người fa giận nhau: A nun should not 
speak slandering speech to cause people 
to break their harmony. 

Cấm ở chung nhà với đàn ông trong một 
đêm: A nun should not lie down In a 
sleeping place with a man. 

Cấm ở quá hai đêm chung với người chưa 
thọ giới nhà sư: A nun should not lie down 
in a sleeping place with one who 1s not 
ordained for more than two nights. 

Cấm tụng kinh chung và một lượt với 
người chưa thọ đại giới. Tuy nhiên, nếu 
cùng bậc thiện hữu tri thức tại gia đọc 
tụng và nghiên cứu kinh điển thì không 
phạm giới Ba Dật Để: A nun should not 
make one who 1s not ordained speak 
dharma line by line. However, If a monk 
recife In studying together with lay good 
advisors, there 1s no offence of Pacittiya. 
Cấm học tội một vị Tỳ Kheo Ni khác với 
người chưa thọ đại giới: A nun should not 
speak of another nun”s very bad offence to 
one who 1s not ordained. 

Cấm khoe mình đắc đạo có phép thần 
thông với người chưa thọ đại giới: A nun 
should not speak of a condition of super 
pOWers to one who 1s not ordained. 

Cấm một mình thuyết pháp cho đàn ông 
nghe, dù chỉ năm sáu câu mà không có 


10) 


11) 


12) 


13) 


14) 


15) 


16) 


17) 


18) 


đàn bà trí thức tham dự: A nun should not 
teach dharma to men In more than five or 
SIX sen(ences, except a learned woman 1s 
present. 

Cấm đào đất, cuốc đất, hay sai người đào 
cuốc: A nun should not dig the ground or 
have 1t dug. 

Cấm đốn cây: A nun should not destroy 
vegetable growth. 

Cấm tranh cãi nhiều lời làm cho người ta 
phiển nhiễu: A nun should not argue to 
disturb other people. 

Cấm chê bai, nói ác, chỉ trích và thể thốt: 
should defame  (make 
derogatve remarks) or bad mouth ĩn 


A_ nun not 
criticizing other people, and swearing. 
Cấm dùng đổ của chùa mà bỏ ở ngoài, 
làm cho hư bể: A nun should not spread in 
the open air a chalr or a mattress or a 
stool belonging to the Order, setting forth, 
but does not removed or have it removed, 
fo cause 1t destroyed. 

Cấm dùng đồ của chùa, khi đi không dẹp 
cất: A nun should not spread a sleeping 
place or having 1t spread in a dwelling 
belonging to the Order, setting forth, but 
should neither remove 1t nor have 1t 
removed. 

Cấm khi đi lữ hành, giành chỗ nằm của 
một người khác: A nun should not lie 
down 1n a sleeping place ¡in a dwelling 
belonging to the Order, knowing that she 
1s encroaching upon the space Intended for 
a nun arrived first. 

Cấm đuổi hay sai đuổi một vị Tỳ Kheo Ni 
không hạp ý mình ra khỏi phòng: Out of 
angry and displeased, a nun should not 
throw out another nun or cause her to be 
thrown out from a dwelling place 
belonging to the Order. 

Nếu ở phần trên gác, khi giăng mùng lót 
ván, cấm để cây rớt trúng người: A nun 
who dwells in a lofty cell with an upper 
part, in a dwelling place belonging to the 


19) 


20) 


21) 


22) 


23) 


Order. She should not cause any boards or 
removable feet of her couch to fall down 
to hurt other people. 

Cấm lấy nước dùng khi biết trong nước ấy 
có côn trùng: A nun should not sprinkle 
ørass or clay, or should not have them 
sprinkled 1f he knows that the water 
conftains life. 

Khi lợp tịnh xá, cấm dùng đổ quá nhiều 
chất nặng khiến bị sập làm tổn hại người 
khác: A nun should not cover her dwelling 
place with heavy material that collapse to 
harm other people. 

Cấm ăn nhiều bữa cơm trong một ngày, 
trừ khi đau yếu: A nun should not have so 
many meals a day, except when she 1s 1l. 
Cấm vắng mặt buổi cơm kỳ hội, trừ khi 
đau yếu, đi xa, trai Tăng, tổi áo, hay phải 
đi xa bằng tàu đò: A nun should no be 
absent during the assembly meal (group 
meal), except when she 1s ill, and at a 
right time, i.e., time of illness, time of 
gIving robes, tine of being embarked in a 
boat, etc. 

Cấm lãnh đồ ăn nhiều mà không chia sớt 
cho các vị ấy (khi vị Ni đi hay được mời 
thỉnh đến nhà thí chủ và được cúng dường 
hai hay ba bát bột nhồi mật để mang về, 
vị Ni ấy có thể nhận. Nếu muốn nhiều hơn 
thế là phạm tội Ba Dật Đề. Nếu nhận về 
tự viện mà không chia lại cho Ni chúng 
trong tự viện cũng bị phạm tội Ba Dật 
Đề): When receiving a lot of almsfood, a 
nun must share them with other nuns In the 
Order. If not, there ¡1s an offence of 
Pacitiya (If a nun, going up to a family, 
and was invited to take cakes or barley- 
gruel, tfwo or three bowlfuls may be 
accepted by the nun. Should she accept 
more than that, there 1s an offence of 
Pacittiya. Should she accept two or three 
bowlfuls, take these cakes back from there 
and would not share with other nuns In the 
monastery, there is an offence of 


24) 


25) 


26) 


27) 


28) 


29) 


30) 


31) 


32) 


33) 


34) 


Pacittiya). 

Cấm ăn sái giờ từ quá ngọ tới ngọ hôm 
sau: A nun should not eat or partake solid 
or soft food at the wrong time (wrong time 
means afternoon has passed until sunrise). 
Cấm để dành đồ ăn cách đêm đặng hôm 
sau khỏi đi khất thực: A nun should not eat 
or partake of solid food or soft food that 
was sfored so that she doesn't have to go 
begging for alms-food the next day. 

Cấm dùng và để đồ ăn vào miệng, món 
chẳng phải của cúng dường: A nun should 
not convey to her mouth nutriment not 
gIven. 

Cấm cố ý làm cho mấy vị Tỳ Kheo Ni 
khác trễ quá giờ ăn: A nun should not 
cause other nuns to be tardy to the meal. 
Cấm ăn rồi mà còn ngồi nán lại lâu trong 
nhà có đàn ông: After eating, a nun should 
not sit down In a house where there 1s a 
man. 

Cấm lãnh đồ ăn rồi, mà còn ngồi lại chỗ 
kín, trong nhà có đàn ông: After receiving 
alms-food, a nun should not sit down In a 
private place on a secluded seat together 
with a man. 

Cấm lãnh đồ ăn rồi, mà còn ngồi lại chỗ 
kín, trong nhà có đàn ông: After receiving 
alms-food, a nun should not sit down In a 
private place on a secluded seat together 
with a man. 

Cấm oán ghét, kiếm cớ làm cho một vị ni 
khác bơ vơ nhịn đói: A nun should not find 
fault to dismiss another nun from going 
into a village for alms-food to cause that 
nun fO sfarve. 

Cấm lãnh để dành nhiều thuốc: 
should not store so mụch medicines. 
Cấm xem diễn binh tập trận: A nun 
should not go to see an army fighting. 

Nếu vì lý do gì đó mà phải đến viếng trại 
binh, cấm ở chung với quân binh hai ngày: 
If there 1s some reason for a nun to øo fO 
visit the army, that nun should not stay 


A nun 


with the army for two nights. 
Nếu phải viếng trại binh, cấm đi xem sự 
tập tành ngựa voi, quân binh đấu võ: If a 
nun, staying with the army for less than 
two nights, she should not go see a sham- 
fight or to the troops In array or to the 
massing of the army or fO Se€ a reView of 
the army. 

Cấm uống rượu men, các thứ rượu, thuốc 

hút, á phiện, trầu cau: A nun should not 

drink fermented liquor and spiris, nor 
should she smoke opium, nor should she 
chew betel. 

Cấm tắm rữa một cách quá tự do và giỡn 

cợt: A nun should not freely bathing and 

playing In the water. 

38) Cấm lấy tay chân mà đánh đá người ta: A 
nun should not kick people with her legs 
or hands. 

39) Cấm bất tuân và khinh dễ lời quở trách 
cản ngăn: A nun should not đisrespect any 
blame or warning from the elder monks or 
nuns. 

40) Cấm dọa nạt làm cho người khác kinh sợ: 
A nun should not frighten other people. 

41) Cấm tắm tới hai lần trong nửa tháng, trừ 

khi đau yếu, dơ hay nực vào trời hè: A nun 

should not bathe at intervals of less than 

half a month, except at a ripht time, I.e., 

the time of illness, the body 1s dirty, or too 

hot during the summer time. 

Cấm vô cớ chụm lửa chỗ trống, trừ khi 

đau yếu, lạnh lẽo hay trong đêm tối: If he 

1s not I1ll, a nun should not warm herself, 
kindle or cause a fire to be kindled. 

Cấm giễu cợt mà giấu, hoặc xúi người dấu 

đồ của người khác (như bát, áo, vải, vân 

vân): A nun should not hide or cause to 
hide another nun”s bowl or robe or cloth, 


35 


` 


36 


` 


37 


~ 


42) 


43 


` 


even In fun. 

Cấm lấy lén lại đổ, áo đã cho người ta rôi: 
A nun should not get back things that she 
already offered to another nun. 

45) Cấm mặc dùng chăn áo, màu vải trắng, 


44 


` 


mà phải nhuộm lại cho xấu trước khi 
dùng: A nun should not wear a robe 
(white) that has no disfigurement of black, 
dark green or muddy colors. 

46) Cấm uống nước mà mình biết là có trùng: 
A nun should not knowingly make use of 
water that contains living things. 

47) Cấm cố ý giết chết mạng thú vật: A nun 
should not intentionally deprive a living 
thing of life. 
Cấm cố ý làm cho người ta buồn mà 
không khuyên giải: A nun should not 
cause sadness to other people without 
comforting them. 
Cấm dấu tội thô tục, chọc ghẹo, giao dâm 
của một Tỳ Kheo Ni (tội thô tục nầy liên 
hệ đến Tứ Ba La Di hay Thập Thất Giới 
Tăng Tàn): A nun should not knowingly 
conceal another nun”s very bad offence 
(an ofence that involves defeat and the 
seventeen entailing a formal meeting of 
the Order). 
Cấm khiêu gợi sự rầy rà sau khi đã êm 
thuận: A nun should not knowingly open 
up for a further formal act a legal question 
already settled according to rule. 
Cấm đi chung với gian nhân, dầu từ làng 
nầy tới làng kia cũng vậy: A nun should 
not have arranged together with a caravan 
set on theft, should not knowingly go 
along the same high road, even among 
villages. 

Cấm nói lời dâm dục làm ngăn trở sự 

thành đạo: À nun should not speak lewd 

words to obstruct the cultivated path. 

Cấm giao thiệp, đưa đồ, nói chuyện với kẻ 

nói sái quấy ấy, chẳng hạn như nói sái 

quấy về Phật Pháp và Đức Phật: A nun 
should not knowingly frequent, exchange 
things, speak, be in communion with, or 
lie down 1n a sleeping place with a nun 
who speaks uncorrectly about the Buddha- 
Dharma and misinterprets the Buddha. 
54) Cấm giữ tại chùa và để hầu mình, kẻ Sa 


48 


`= 


49) 


50) 


51 


~ 


32 


` 


33 


`= 


35 


` 


56 


` 


57) 


Di Ni nói sái quấy: A nun should not 
knowingly allow the novice who speaks 
uncorrectly about the Buddha-Dharma and 
misinterprets the Buddha, should not 
encourage that novice, should not support, 
should not eat with that novice, nor should 
he lie down In a sleeping place with that 
TOVIC€ . 

Cấm chối tội nói rằng không biết để đi hỏi 
lạ: A nun, being spoken to by nuns 
regarding a rule, should speak thus: “Your 
reverences, [ will not train myself in this 
rule of training until I have inquired about 
I{ Of another experilenced monk who 1s 
expert in discipline.” There 1s an offence 
Of Pacitiya. She should say: “Monks, 1t 
should be learnt, it should be Inqguired 1nto, 
1t should be Iinvestigated by a nun who 1s 
training.” 

Cấm nói phá rằng đọc giới bổn là phiền 
hà vô ích: When the Patimokkha 1s being 
recited, a nun should not disparaging the 
rule of training by sayng thus: “On what 
account are the lesser and minor rules of 
training recied? They only tend to 
remorse, to vexation, to perplexIty.” 

Cấm chối tội nói rằng tại mình không 
thuộc giới bổn: A nun should not avoid 
being blamed by saying that she does not 
understand the Patimokkha (Whatever 
nun, while the Patimokkha 1s being recited 
every halfmonth, should speak thus: 
“Only now I do understand that this rule 1s, 
as Is said, handed down 1n a clause, 
confained ¡in a clause, and comes up for 
recitation every half-moth; I1f other nuns 
should know concerning this nun has sat 
down two or three times before, not fo say 
oftener, while Patimokkha was being 
recited, there ¡is not only no freedom for 
that nun on account of his ignorance, but 
he oupht to be dealt with according to the 
rule for the offence ¡into which she has 
fallen there, and further confusion should 


38 


59 


60 


61 


62 


63 


64 


65 


66 


`=< 


` 


`=< 


~ 


` 


` 


` 


) 


` 


be put on her, saying: “Your reverence, 
this 1s bad for you, this 1s badly gotten by 
you, that you, while the Patimokkha 1s 
beinng recited, do not attend applying 
yourself properly.” 

Cấm nói Giáo Hội nghị xử chẳng công 
bình: A nun should not say that the Orderˆs 
decIsion 1s not fa1r. 

Cấm phá khuấy làm gián đoạn buổi hội 
nghị, bằng cách đứng dậy hay bước ra 
ngoài: A nun should not break or interrupt 
the meeting, not giving the consent by 
rising up or departing from her seat when 
the Order 1s engaged In decisive talk. 

Cấm làm cần trở không cho thi hành điều 
mà giáo hội đã quyết nghị: A nun should 
not first consent for ligiimate acfs, and 
afterwards engage In criticism. 

Cấm học đi học lại, chuyện cãi lẫy gây 
sổ, sau khi đã êm thuận: A nun should not 
sand overhearing other nuns when they 
are quarrelling, disputing. 

Cấm giận mà đánh một vị Tỳ Kheo Ni 
khác: When angry and displeased, a nun 
should not give another nun a blow. 

Cấm giận mà vả, hay vặn tay một vị Tỳ 
Kheo Ni khác When angry 
displeased, a nun should not raise the 
palm of the hand against another nun. 

Cấm cáo gian rằng vị Tỳ Kheo Ni khác 
phạm giới Tổn Hại Tăng Tàn: A nun 
should not defame another nun with an 
unfounded charge of an offence entailing 
a formal meeting of the Order. 

Cấm vào cung vua thình lình, không chờ 
đợi được nghĩnh tiếp: A nun should not 
suddenly enter the threshold of the king 
palace without waiting to be welcome. 
Cấm lượm, hay sai lượm của quấy vật bổ 
rơi, trừ khi nào biết rõ chủ nhân mà 
muốn cất giùm: A nun should not pick up 
Ør cause another to pick up treasure or 
what 1s considered to be treasure, eXcepft 
when she knows the owner and picks to 


and 


67) 


68) 


69) 


70) 


71) 


72) 
73) 


74) 


75) 


76) 


71) 


78) 


set aside for the owner to take 1t. 

Cấm vào làng sái giờ, trừ ra có việc của 
Giáo Hội: A nun should not enter a villaøe 
at the wrong time, unless the Order 
1nstructfs her to øo for some kind of urgent 
thing to be done. 

Cấm ngồi ghế cao (cao hơn tám lóng tay), 
nằm giường rộng, chiếu lớn xinh đẹp: A 
nun should not sit on a couch or chair with 
the legs higher than eight finger-breadths 
Cấm dồn ghế, nệm, gối bằng gòn tốt: A 
nun should not have a couch or a chaIr 
made covered with good cotton. 

Cấm ăn ngũ tân như tỏi, hành, hẹ, nén, 
kiêu: A nun should not eat the five 
forbidden pungent rootfs, 1.e., øarlic, onion, 
leeks, etc. 

Cấm bất tuân chẳng cạo chơn mày: A nun 
should not disobey the law by not shaving 
the eyebrows. 

Cấm cười bậy: A nun should not joke or 
laugh at someone. 

Cấm nói chuyện thế tục: A nun should not 
talk worldly affaIrs. 

Cấm hai cô dùng tay bỡn cợt (trửng giỡn): 
Two nuns should not play or trifle with 
hands. 

Cấm một Ni một Sư uống nước chung và 
quạt cho nhau: A nun should not stand 
with drinking water or with a fan close fo a 
monk while he 1s eating or drinking. 

Cấm để dành đồ ăn cách đêm đặng hôm 
sau khỏi đi khất thực: A nun should not eat 
or partake of solid food or soft food that 
was sfored so that she doesn't have to go 
begging for alms-food the next day. 

Cấm đại, tiểu tiện làm dơ cây cối: A nun 
should not go to stool or urInate fo cause 
pollution in the area of vegetables, plants 
OT tre€s. 

Cấm quăng ra ngoài rào, đồ đại, tiểu tiện 
khi đêm: A nun should not throw out the 
excriment or urine or rubbish or remains 
of food over a wall or a fence. 


79) 


80) 


8l) 


82) 


83) 


84) 


85) 


86) 


87) 


88) 


89) 


Cấm đi xem hát: A nun should not go to 
see dancing, singing, or music. 

Cấm nói chuyện với đàn ông chỗ vắng vẻ: 
A nun should not speak with a man ïn a 
secluded place (ít is not proper for a nun to 
stand with a man or talk to him alone 1n a 
secluded place, 1.e., in the dark of the 
nipht when there 1s no lipht). In doïng so, 
she commits an offence which requires 
expiation. 

Cấm gặp và nói chuyện với đàn ông chỗ 
chán chường: AÁ nun should not meet and 
talk with a man in a private place. 

Cấm bảo cô khác đi xa đặng mình tiện bể 
nói chuyện với đàn ông: A nun should not 
order another nun to leave so that she can 
be free to talk to a man. 

Cấm ở nhà cư gia mà ra đi thình lình 
không cho chủ nhà hay: A nun should not 
leave a lay person”s house without asking 
the owner”s permision. 

Cấm vào nhà cư gia mà chủ nhà chẳng 
hay biết rồi tự tiện ở lại đêm nơi đó: A 
nun should not enter the house of a lay 
person without Informing the owner, then 
say  overnipht asking 
permision of the owner. 

Cấm vào nhà cư gia mà chủ nhà không 
hay biết rồi ngồi nằm nơi đó: A nun 
should not enter the house of a lay person 
without Informing the householder, and sit 
or lie down at ease. 

Cấm vô nhà người, vào phòng kín với đàn 
ông: A nun should not enter the house of a 
lay person, then enter a private place with 
a man. 

Cấm đọc bậy với kẻ khác lời dạy của bà 
Thầy dạy học: 
misinterpret the masfter”s InstructIions. 
Cấm thể oán tức tối: A nun should not 
Ø€{ angry, nOT SWAT. 

Cấm tranh hơn thua, đấm ngực kêu la: A 
nun should not argue, nor yell loudly at the 
same time beat her chest. 


without for 


A nun should not 


90) 


91) 


92) 


93) 


94) 


95) 


96) 


97) 


98) 


99) 


Cấm hai cô nằm chung, trừ khi đau yếu: 
Two nuns should not share one couch, 
except when they are ilL. Ilf not, they 
commit the offence of expIation. 

Cấm hai cô nằm chung giường trừ khi cần 
kíp: Two nuns should not share one couch, 
©xcept In case of emergency. 

Cấm làm phiền hoặc làm trễ mấy cô khác 
trong cuộc tụng kinh, hộ niệm, làm lễ, và 
giảng đạo: A nun should not cause 
troubles for other nuns, nor should she 
cause others to be late to sutra-recitation, 
SUPpOrftIVe recifafion, 
preaching. 

Cấm chẳng săn sóc người ở gần mình 
trong cơn đau bệnh: A nun who should 
neither attend to an ailing woman who 
lives with her, nor should she make an 
effort to get her attended to, commits the 
offence of expiation. 

Cấm trong mùa mưa đuổi một cô đi chỗ 
khác, sau khi mình đã tìm xong chỗ ngụ: 


C©remONI©S, OF 


Whaterver nun, having given quarfers fo a 
nun, should, anegry, displeased, throw her 
out or have her thrown out, commits the 
offence of expiation. 

Cấm đi xa lúc mùa mưa, vì có thể dẫm lên 
và giết hại sâu bọ: A nun should not walk 
on almstour duirng the rains, for she may 
tread on worms and other Insects. 

Cấm đã hết mùa mưa mà chẳng chịu đi: A 
nun should not stay at the retreat are after 
the rainy season. 

Cấm đi quanh vùng nguy hiểm: A nun 
should not go on alms-tour withn a 
dangerous region. Her disobeying the rule 
1s the commiting of an offence of 
expiation. 

Cấm đi quanh xứ lộn xộn: A nun should 
not go on alms-tour withn a chaotic 
T€gØIOn. 

Cấm thân cận và ở chung nhà với đàn 
ông: A nun should not keep company with 


a man (whatever nun should keep 


100) 


101) 


102) 


company with a householder or with the 
householders son, that nun should be 
spoken to thus by the nuns: “Do not, lady, 
keep company with a householder and 
with a householder”s son. Let the lady 
desist, the Order praises such detachment 
1n a sister.” But If that nun, being spoken 
to thus by the nuns, should persist as 
before, that nun should be admonished by 
the nuns up to the third time for giving up 
that course. If she should give up, while 
being admonished up to the third time, that 
1S øood. If she should not give up, there 1s 
an offence of expiation). 

Cấm đi xem đển đài cung điện của 
vua: ÀA nun should not go to see a king”s 
palace, Including the king's pleasure 
house, a picture gallery, a park, or a 
pleasure grove, or a lotus pond (ít 1s said 
that If she goes to any of the above 
mentoned places, she 
offence of expiation). 

Cấm tắm dưới nước mà chẳng có 
choàng tắm: A nun should not bathe 
naked. It is not advisable for a nun to take 
a bath without clothes or having no dress 
at all. If she does so, she commits an 
offence of expiation. 

Cấm dùng choàng tắm rộng quá thước 
tất: A nun should not use a bathing cloth 
beyond the measure prescribed for the 
Nun. When a bathing cloth 1s being made 
for a nun, it must be made to a prOper 
measure. This 1s the proper meausre: In 
length four spans, in width two spans. For 
her who exceeds this measure, should she 
make or arrange to make a bathing cloth 
beyond the measure prescribed for the 
Nun, there 1s an offence of expiation 
(The Book Of The Discipline, LB. 
Horner, 1997). 

Cấm may một cái áo để quá năm 
ngày: A nun should neither sew or make 
effort to have the robe sewn beyond the 


commits the 


limt of five days. Whatever nun, having 
unsewn or having made another unsewn a 
nuns robe, If 
prevented should neither sew 1t nor should 
make an effort to get it sewn, except on 
the fourth and fifíth days, there Is an 
offence of expiation. 

Cấm may áo rồi mà chẳng mặc liền: 
A nun should not store a ready-fto-wear 
robe. 

Cấm nhơn danh Giáo Hội, phát áo và 
vải rồi để dành lại một ít cho mình: A nun 
should not hold back a legally valid 
division of robe-material. 

Cấm mặc đồ của một cô khác mà 
không hỏi trước: A nun should not wear a 
robe of someone else withouf permision. 

Cấm lấy áo của một cô khác mà cho 
người: A nun should not give away other 
nuns” robes. 

Cấm có ý cần trở sự phát áo của Giáo 
Hội: A nun should not be an obstacle in 
the way of a group”s receiving robe or In 
legal distribution of robe material in the 
Sanpha. 

Cấm dùng lời nói cẩn trở sự phát áo 
của Giáo Hội: A nun should not use her 
speech as an obstacle In the way of a 
øroups receivine robe or 1m legal 
distribution of robe material in the Sangha. 

Cấm làm cách chế cẩn trở sự phát áo 
của Giáo Hội: A nun should not use any 
means to obsfruct the way of a group”s 
receiving robe or in legal distribution of 
robe material in the Sangha. 

Cấm đã có người hòa giải mà không 
chịu hòa: There 1s some legal question to 
be settled by the Order. If a nun does not 
apree or does not make effort to get 1t 
settled, she commits Expiation offence. 

Cấm trao tay thí đồ ăn cho kẻ ngoại 
đạo: A nun should not gIve with her own 
hand solid food or soft food to a heretics. 
According to The Book Of The Discipline, 


she 1s not afterwards 


10% 


105) 


106) 


107) 


108) 


109) 


110) 


111) 


112) 


translated Into English by LB. Horner in 
1997, If a nun gives with her own hand 
solid food or soft food to a householder, a 
male or female wanderer, she commits an 
offence of expiation. 

Cấm ra tay làm việc cho người cư gia: 
A nun should not do household work for a 
lay person. Leading the holy life, a nun 
should not do the household work. If she 


113) 


does so, she commits an offence of 
©expiation. 
114) Cấm tự mình kéo chỉ quay tơ: A nun 


should not spIn yarn. 

Cấm ngồi trên giường ván của cư gia: 
A nun should not make use oŸ a sofa or a 
divan at the house of a lay person. 

Cấm nghỉ đêm nơi nhà cư gia mà 
sáng sớm ra đi không cho chủ nhà hay 
biết: If a nun must stay overnight at the 
house of a lay person, the next morning 
when she leaves, she must inform the 
owner. If she does not, she commits an 
offence of expiation. 

Cấm đọc chú như mấy kẻ pháp phù: 
A nun should not recite Incantation the 
same way as the heretic magicians do. 

Cấm dạy người ta đọc chú: A nun 
should not teach other people to recife 
1ncanftation. 

Cấm cho nhập đạo một cô có thai: A 
nun should not ordain a pregnant woman. 
In case of doing so, she commits the 
offence of expiation. 

Cấm cho nhập đạo một cô còn có con 
nhỏ: A nun should not ordain a woman 
giving suck (ít 1s forbidden for a nun to 
ordain a woman giving suck). In case of 
violaton of the rule, she commits an 
offence of expiation. 

Cấm cho nhập hàng Ni cô một người 
chưa đúng hai mươi tuổi trọn: A nun 
should not ordain a maiden under twenty 
years of age. In case of violatlon of the 


115) 


116) 


117) 


118) 


119) 


120) 


121) 


rule, she commits an offence of expiation. 


122) Cấm cho nhập hàng Ni cô một người 
chưa tập sự hai năm: A nun should not 
ordain a probatloner who has not trained 
for two years In the six rules. Even after 
reachng the age of twenty years, a 
married girl 1s not fit for ordination, 1ƒ she 
1S not trained for fWo years In six rules 
(see Thập Giới II B). 

Cấm cho nhập hàng Ni cô một người 
phạm đại giới, mặc dầu đã đúng tuổi và 
đã tập sự hai năm: A nun should not 
ordain a woman who committed ParajJikas, 
even though she 1s over twenty years of 
age and she 1s trained for two years. 

Cấm không cho nhập đạo hàng Ni cô 
một người đã đủ điều kiện: A nun should 
not refuse to ordain a probationer who 
meets all requred qualificatlons (over 
twenty years of age and two years of 
training 1n six rules). 

Cấm vội vã cho nhập đạo sớm và 
chẳng tập sự: A nun should not hurry to 
ordain a woman and not to train her In six 
rules. 

Cấm cho nhập đạo mà chẳng được 
Giáo Hội chư Tăng thị nhận: A nun should 
not ordain a married girl without obfaining 
the permision from the Order, even though 
the girl has completed twenty years of aøe 
and has trained for two years In the sIX 
rules. In case of doing so, she commits the 
offence of expiation. 

Cấm giấu những sự sơ thất ấy: A nun 
should not conceal any of the Information 
from I19 to 126. 

Cấm đã thâu nhận học trò mà không 
lo dạy dỗ trong hai năm tập sự: After 
ordaining a woman, a nun should keep her 
under supervision and should help her for 
fwo ye€ars In training in six rules. Ït Is a 
general rule for a nun to give ordained 
woman Insfructions for fwo years. In 
disobeying this she commits the offence of 
expiation. 


123) 


124) 


125) 


126) 


127) 


128) 


Cấm mới nhập đạo chưa được hai 
năm mà thâu nhận học trò: Ordaining a 
maiden every year by a nun 1s commiffing 
the offence of expiation. 

Cấm một cô thiếu sức mà cho người 
nhập đạo: An unqualified nun should not 
admIt a novice. 

Cấm một cô thiếu sức mà truyễn giới 
cụ túc cho người: An unqualified nun 
should not ordain a probatIoner. 

Cấm một cô thiếu phép mà truyền 
giới cụ túc cho người: A nun who 1s not 
thorough in Vinaya, should not ordain a 
probationer. 

Cấm phiền trách khi Giáo Hội chẳng 
cho phép truyển giới: A nun should not 
complain the Order for not allowing her 
the permision to ordain a probationer. 

Cấm nhận một kẻ tu tập vào hàng Ni 
cô thiệt thọ, nếu người nhà kẻ ấy chẳng 
thuận: 
probationer without the consent of the 
parents and husband. If a nun ordain a 
probatoner without such consent, she 
commits an offence of expiation. 

Cấm làm cho một thiếu phụ buôn 
chán, sợ sệt đặng bỏ gia đình nhập đạo: A 
nun should not cause a woman to feel sad 
and worry, so that she will leave home to 

Join the Order. 

136) Cấm hứa nếu ai dễ dạy thì cho nhập 
đạo, kế không giữ lời: A nun should not 
ñrst promise to ordan a trainable 
probationer, then later breaks her promise. 

Cấm hứa nếu ai cúng áo thì cho nhập 
đạo, kế không giữ lời: A nun should not 
promise another nun for ordination, In a 
gain of a robe and afterwards breaks her 
promise, her such doing 1s an offence of 
expiation. Whatever nun, having said to a 
probationer: “If you, lady, wIll give me a 
robe, then wIl I ordan you” If 
afterwards, she should neither ordain her 
nor should she make an effort to get her 


129) 


130) 


131) 


132) 


133) 


134) 


A nun should not ordain a 


135) 


137) 


ordained, there 1s an ofence of 
explaton.A nun should not promise to 
ordan a woman who seems to be 
trainable, and afterwards breaks her 
promise. 

138) Cấm mới nhập đạo chưa được một 


năm mà thâu nhận người khác cho thọ 
giới cụ túc: A nun who Joined the Order 
less than a year, should not ordain a 
probationer. 

Cấm sau khi thâu nhận một NÑi cô mà 
để qua đêm mới trình diện với Giáo Hội 
chư Tăng: A nun should not ordain a 
woman and watt until the next day to 
1nform the Order of monks. 

Cấm vắng mặt ngày đọc Giới luật, trừ 
khi đau yếu: A nun should not be absent 
on the Ủposatha Day, except when she 1s 
11. 
141) 


139) 


140) 


Cấm quên hỏi Giáo Hội cầu thầy 
thuyết pháp và đọc giới bổn: A nun should 
not forget her general duty of asking the 
Order of the monks the dates of the 
observance day and preaching Dharma 
day. 
142) Cấm đến cuối mùa mưa quên đọc lại 
với Giáo Hội chư Tăng những điều nghe 
thấy: After the rainy season retreat, if a 
nun does not Iinvite the Order of Monks 
and Nuns in respect of three matters that 1s 
what 1s seen or heard or suspected, she 
commits the offence of expiation. 

Cấm họp nhau trong mùa mưa ở một 
xứ không có chư Tăng: A nun should not 
spend the rains 1n a residence where there 
1S no monk. In case of violaton of the 
I1nstruction and staying during the rainy 
Season In a monastery without monk, she 
commits the offence of expilation (the 
Buddha has made the rules for the nuns to 
©nf€r InífO rainy season refreat In a 
monastery whre there are also monks. 
Probably this has been done with the 
consideralion of  providing them 


143) 


guardianship). 

Cấm vào tịnh xá chư Tăng mà không 
xin phép trước: a nun should not enter a 
monastery without asking for advanced 
permision. 

Cấm nhiếc mắng mấy Ni cô khác: A 
nun should not revile or abuse another 
nun. In doïng so she commits the offence 
Of expiation. 

Cấm dùng lời thô bỉ khêu nên sự rầy 
rà ở Giáo Hội: A nun should not use 
coarse words fo cause troubles in the 
Order. 

Cấm khi bệnh không có Giáo Hội cho 
phép mà để người khác cắt hoặc bó cho 
mình: lt is not proper for a nun to make a 
boil or scab that has formed on the lower 
part of her body to be operated by a man 
without the permision of the Order; she 
should not also get it washed or smeared, 
bound up or unbound by a man. Doing so, 
she commits the offence of expiation. 

Cấm ăn no rồi mà còn ăn lại nữa: a 
nun should not eat or partake of solid food 
or soft food after her being satisfied. 

Cấm ganh ghét các Ni cô khác: A nun 
should not be envious with other nuns. Ït 1s 
not proper for her in her monastic life to 
harbor Jealousy against anyone. If she 
does so, 
expiation. 
Cấm dồi mài trang điểm thân mình: A 

should not apply any cosmetic 
powder, nor should she wear ornamenIs. 

Cấm dồi phấn xức dầu: A nun should 
not apply cosmetic powder, nor should she 
use perfumes. Ït is not proper for a nun to 
use perfunes and paints In water for 
bathing as well as she should not bathe in 
scented  groundsesamum. In case of 
violation, she commits the offence of 
expiation. 

Cấm xúi một Ni cô dổi phấn xức dầu: 
A nun should not induce another nun to 


144) 


145) 


146) 


147) 


148) 


149) 


she commits the offence of 


150) 
nun 


151) 


152) 


apply cosmetic powder, nor should she 
induce another nun to use perfumes. 

Cấm xúi một kẻ tu tập dỗổi phấn xức 
dầu: A nun should not induce a cultivator 
{O apply cosmetic powder or fo use 
perfumes. 

Cấm xúi học trò dổi phấn xức dầu: A 
nun should not induce a disciple to apply 
cosmetic powder or to use perfumes. 

Cấm xúi người tại gia dổi phấn xức 
đầu: A nun should not induce a lay person 
{O apply cosmetic powder or fo use 
perfumes. 

Cấm bận áo mỏng thấy mình: A nun 
should not wear thin robe through which 
one can see her skin. 

Cấm lấy y phục của người tại gia mặc 
vào: A nun should not wear clothes of lay 
people. 

Cấm mang giày, cầm dù đi ra đường: 
A nun should not use a sunshade and 
sandals. When she does so, she commits 
the offence of expiation. 

Cấm đi kiệu, trừ khi đau yếu:A nun 
should not goes in a vehicle 1f she 1s not 
11. 
160) 


153) 


154 


155) 


156) 


157) 


158) 


159) 


Cấm vào làng mà chẳng mặc áo Ni 
cô: A nun should not enter the village 
without wearing her vest (robe). 

Cấm khi đêm vào nhà cư sĩ nếu 
không được mời thỉnh: A nun should not 
enter the house of a lay person at night 
without Inviation. 

Cấm vào buổi chiều, mở cổng chùa ra 
đi, không cho mấy cô khác hay: A nun 
should not open the gate of the temple and 
go out in the evening without Informing 
other nuns In the temple. 

Cấm sau khi mặt trời lặn, mở cổng 
chùa ra đi, không cho mấy cô khác hay: 
After the sun sefs, a nun should not open 
the gate of the temple and go out without 
1nforming other nuns. 

Cấm vắng mặt ngày hội trong mùa an 


161) 


162) 


163) 


164) 


cư kiết hạ: A nun should not be absent in 
the assembly day of the rainy season 
retreat. 

Cấm cho nhập đạo một cô có bệnh 
khó: A nun should not ordain a woman 


165) 


who has chronic disease. 
Cấm cho nhập đạo một cô bán nam 
bán nữ: A nun should not ordain a bisexual 


166) 


person. 

Cấm cho nhập đạo một cô có bệnh 
khác thường: A nun should not ordain a 
woman with unusual disease. 

Cấm cho nhập đạo một cô mắc nợ 
hoặc tàn tật: A nun should not ordain a 
woman who 1s in debt or handicapped. 

Cấm học cách bói đoán vận mạng, 
sanh nhai theo người thế tục: A nun should 
not learn divination or fortune-telling. 

Cấm dạy người khác bói đoán vận 
mạng: A nun should not teach other 
people divination or fortune-telling. 

Cấm đã có ai bảo đi mà chẳng chịu 
đi: A nun should not disobey not to leave 
when someone asks to leave. 

Cấm chẳng xin phép mà thình lình 
hỏi lý một vị sư: A nun should not 
suddenly ask a monk without asking for 
advanced permision. 

Cấm ngồi nằm chỗ đường đi làm khó 
và phiển kẻ khác: A nun should not sit or 
le down 1m a place that blocks other 
people”s way and causes them troubles. 

Cấm cất tháp, xây mô cho một Ni cô 
khác trong vòng chùa của chư Tăng: A 
nun should not build a stupa for another 
nun within the temple of monks. 

Cấm một Ni cô già gặp một vị sư trẻ 
mà chẳng làm lễ theo luật. Dầu trăm tuổi 
hạ, tỳ kheo ni lúc nào cũng phải tôn kính 
một vị Tăng dù trẻ và phải nhường chỗ 
ngồi cho vị ấy, phải đảnh lễ và thực hành 
bổn phận đối với vị Tỳ kheo, mặc dầu vị 
nầy chỉ mới xuất gia ngày hôm ấy: Even 
though a hundred years” standing by the 


1Ø?) 


168) 


169) 


170) 


171) 


172) 


173) 


174) 


175) 


higher ordination , a nun must always pay 
respect to a monk, no matter how young 
he 1s, offer her seat to him, reverence 
him, and perform all proper duties towards 
him though he has just received the 
Higher Ordination on that very day. 

176) Cấm vừa đi vừa uốn éo thân mình: A 
nun should not walk and wrigsle at the 
same time. 

177) Cấm mặc đồ và trang điểm như mấy 
cô ở thế tục: A nun should not wear 
worldly clothes and ornaments. 

178) Cấm xúi một cô gái ngoại đạo dồi 
phấn xức dầu: A nun should not instigate 
a heretic girl to apply cosmetic powder 
and use perfumes. 

Bách Thú: Botanical. 

Bách Trượng Dã Hồ: Pai-Chang and the 

fox—See Bách Trượng Hoài Hải. 

Bách Trượng Hoài Hải: Pai-Chang-Huai- 

Hai—Bách Trượng Hoài Hải sanh năm 720 

sau Tây Lịch. Ông là vị thiển sư đầu tiên thiết 

lập một cộng đồng tự viện ở Trung Quốc với 
những luật lệ quy củ rõ ràng và nhấn mạnh 
đến việc lao động chân tay trong nhà thiển bao 
gồm trong quyển Bách Trượng Thanh Quy. 

Ông tịch vào năm 814 sau Tây Lịch—He was 

born In 720 A.D. He was an outstanding Zen 

master, the first to establish the ZZen 
commumity In China with precise rules and 
regulations and the emphasis on manual labor. 

He died in 814 A.D. 

e Một hôm sư theo hầu Mã Tổ đi dạo, thấy 
một bây vịt trời bay qua, Mã Tổ hỏi: “Đó 
là cái gì?” Sư thưa: “Vịt trời.” Mã Tổ hỏi: 
“Bay đi đâu?” Sư thưa: “Bay qua.” Mã Tổ 
bèn nắm lỗ mũi của sư mà vặn mạnh một 
cái, đau quá sư la thất thanh. Mã Tổ bảo: 
“Lại nói bay qua đi.” Ngay câu ấy sư tỉnh 
ngộ. Trở về phòng thị giả. Sư khóc lóc 
thắm thiết, những người chung phòng nghe 
được bèn hỏi: Huynh nhớ cha mẹ phải 
không?” Sư đáp: “Không.” BỊ người ta 


mắng chữi phải không? Sư đáp: “Không.” 
VỊ sư hỏi: Vậy tại sao lại khóc?” Sư đáp: 
“Lỗ mũi tôi bị Hòa Thượng kéo đau thấu 
xương.” VỊ thị giả kia lại hỏi: “Có nhơn 
duyên gì không khế hội?” Sư đáp: “Đi hỏi 
Hòa Thượng đi.” Vị thị giả ấy tới hỏi Hòa 
Thượng rằng: “Thị giả Hoài Hải có nhơn 
duyên øì chẳng khế hội, mà đang khóc ở 
trong phòng, xin Hòa Thượng vì chúng con 
mà nói.” Mã Tổ bảo: “Y đã khế hội, các 
ngươi tự hỏi lấy y.” Vị thị giả lại trở về 
phòng hỏi: “Hòa Thượng nói huynh đã 
hội, nên bào chúng tôi về hỏi huynh.” Sư 
bèn cười Hả! Hả! Các vị ấy bảo: “Vừa rồi 
khóc sao bây giờ lại cười.” Sư đáp: “Vừa 
rồi khóc bây giờ cười cũng vậy thôi.” Các 
vị ấy mờ mịt không hiểu gì cả. Theo 
Thiển sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận, 
Tập I, có thể có liên hệ nào không giữa 
các câu chuyện rữa chén của chú tiểu, 
thổi tắt ngọn đèn và vặn tréo lổ mũi trên? 
Ta phải nói như Vân Môn Văn Yển: “Nếu 
không có gì hết, thì làm sao những người 
ấy đạt được lý Thiền? Nếu có thì mối thân 
thuộc ra sao? Cái ngộ ấy là gì? Cái nhãn 
quan mới thấy là gì? Hễ sự quan sát của ta 
còn bị giới hạn trong những điều kiện của 
trước thời mở con mắt đạo, có lẽ ta không 
bao giờ thấy được đâu là chỗ rốt ráo kết 
thành. Đó toàn là việc diễn ra hằng ngày, 
và nếu khách quan Thiển nằm ở chỗ 
thường nhật ấy thì mỗi chúng ta đều là 
Thiển sư hết mà không biết. Điều nầy rất 
đúng bởi lẽ không có cái gì giả tạo được 
xây dựng trong đạo Thiên, nhưng phải có 
cái vặn mũi, có cây đèn bị thổi tắt, thì mắt 
chúng ta mới lột hết vẩy cá, và ta mới chú 
ý đến bên trong, và hướng đến sự động 
dụng của tâm thức; và chính tại đó tiểm 

ẩn mối liên hệ mật thiết giữa sự thổi tắt 

đèn hay cái vặn mũi cũng như vô số 
những việc khác đệt thành tấm màn thế sự 
của loài người chúng ta—One day Pai- 
Zhang accompanied Ma-Tzu on a walk. A 


flock of wild ducks flew past them. Ma- 
Tzu said: “What's that?” Pai-Zhang said: 
“WId ducks.” Ma-Tzu said: “Where”d 
they go?” Pai-Zhang said: “They flew 
away.” Ma-Tzu then twisted Pai-Zhang”s 
nose so hard that he cried out. Ma-Tzu 
said: “So you say they”ve flown away!” 
Upon hearing these words, Pai-Zhang 
afftained enliphtenment. Returning to the 
attendants room, Pai-Zhang cried out 
loudly. One of the other attendants asked 
Pai-Zhang: “Are you homesick?” Pai 
Zhang said: “No.” The attendant said: 
“Did someone curse at you?” Pai-Zhang 
said: “No.” The attendant said: “Then why 
are you crying?” Pai-Zhang said: “Master 
Ma twisted my nose so hard that the pain 
was unbearable.” The attendant said: 
“What di you do that offend him? Pai- 
Zhang said: “You go ask hím” The 
attendant went to Ma-Tzu and said: “What 
dịd the attendant Huai-Hai do to offend 
you? He 1s in his room crying. Please tell 
me.” The great teacher said: “He himself 
knows. Go ask hìm. The attendant 
returned to Pai-Zhang's hut and said 
again: “The master says that you already 
know, so I shouls come here and ask you.” 
Thereupon Pai-Zhang laughed out loud. 
The attendant said: “A moment ago you 
were crying, so why are you laughing 
now?” PaiZhang said: “My crying 
moment ago 1s the same as my laughing 
now.” The attendant was bewildered by 
Pai-Zhang”s  behavior. ls there any 
connection in any possible way between 
the washing of the dishes and the blowing 
out a candle and the twistinf of the nose? 
We must say with Yun-Men: “Tf there 1s 
none, how could they all come to the 
realization of the truth of Zen? If there 1s, 
what Inner relationship 1s there? What Is 
this enliphtenment? What new point of 
viewing things 1s this? So long as our 


observatlon 1s limited to those conditions 
which preceded the opening of a disciple”s 
eye we cannot perhaps fully comprehend 
where lies the ultimate ¡issue. They are 
matfers of everyday occurrence, and If 
Zen lies obJectively among them, every 
one of us 1s a master before we are told of 
1t. This 1s partly true inasmuch as there 1s 
nothing artificially constructed 1n Zen, but 
1f the nose Is to be really twisted or the 
candle blown out in order to take scale off 
the eye, our afftention must be directed 
1nwardly to the working of our minds, and 
1t WIll be there where we are fÏying øeese 
and the washed dishes and the blown-out 
candle and any other happenings that 
weave out infinitely varlegafed patterns of 
human life. 

Hôm sau Mã Tổ vừa lên tòa, chúng nhóm 
họp xong. Sư bước ra cuốn chiếu, Mã Tổ 
xuống tòa, sư theo sau đến phương trượng. 
Mã Tổ hỏi: “Ta chưa nói câu nào, tại sao 
ngươi cuốn chiếu?” Sư thưa: Hôm qua bị 
Hòa Thượng kéo chót mũi đau.” Mã Tổ 
bảo: “Hôm qua ngươi để tâm chỗ nào?” 
Sư nói: “Chót mũi ngày nay lại chẳng 
đau.” Mã Tổ bảo: “Ngươi hiểu sâu việc 
hôm qua.” Sư làm lễ rồi lui ra—The next 
day Ma-Tzu went into the hall to address 
the monks Just when the monks had 
finished assembling, bai-Zhang rolled up 
his siing mat. Ma-Tzu got down from his 
chair and Bai-Zhang followed him to the 
abots room. Ma-Tzu said: “Just now I 
hadn't said a word. Why did you roll up 
your sitingy mat?” Bai-Zhang said: 
“Yesterday the master painfully twisted 
my nose.” Ma-Tzu said: “1s there anything 
special about yesterday that you ve 
notced?” Bai-Zhang said: “Today, my 
nose doesnt hurt anymore.” Ma-Tzu said: 
“Then you really understaand what 
happened yesterday.” Bai-Zhang then bow 
and went out. 


Một hôm, sư thượng đường thuyết pháp. 
Nhưng sư chỉ bước tới vài bước, đứng yên, 
rồi mở rộng vòng tay ra, rồi trở về phương 
trượng. Sau đó đệ tử vào hỏi thì ngài trả 
lời: “Đó, đại nghĩa của pháp Phật chỉ là 
vậy.—One day he entered the hall to 
prteach the Buddha-Dharma. But he 
merely walked forward a few steps, stood 
sữill, and opened his arms, then returned 
to his room. His disciples came to ask for 
the reason, he said: “Thats all of the 
øreat principle of Buddhism.” 

Trong số những đại đệ tử của Bách 
Trượng có Hoàng Bá và Qui Sơn. Một 
hôm Bách Trượng bảo Tăng chúng: “Phật 
pháp không phải là việc nhỏ, lão Tăng 
xưa bị Mã Tổ nạt đến ba ngày lổ tai còn 
điếc.” Hoàng Bá nghe nói bất giác le lưỡi. 
Bách trượng bảo: “Con về sau nầy thừa kế 
Mã Tổ chăng?” Hoàng Bá thưa: “Không. 
Nay nhơn Hòa Thượng nhắc lại, con được 
thấy Mã Tổ đại cơ, đại dụng, nhưng vẫn 
không biết Mã Tổ. Nếu con thừa kế Mã 
Tổ, về sau mất hết con cháu của con.” 
Bách Trượng bảo: “Đúng thế, đúng thế, 
thấy bằng với thầy là kém thầy nửa đức, 
thấy vượt hơn thầy mới kham truyền trao. 
Con hẳn có cái thấy vượt hơn thầy.” 
Hoàng Bá liền lễ bái —Foremost among 
them Bai-Zhang”s students were Huang- 
Bo and Kui-Shan. One day Bai-Zhang said 
to the congregation: “I[he Buddhadharma 
1S not a trifling matter. Formerly great 
Master Ma-Tzu shouted so loudly that I 
was deaf for three days.” When Huang-Bo 
heard this, he stuck out his tongue. Bai- 
Zhang said to him: “In the future, will you 
carry on Ma-Tzu's Dharma?” Huang-Bo 
said: “Ihere's no way I could do so. 
Today, because of what youve said, lÏ”ve 
seen Ma-Tzu's great function, but I still 
havent glimpsed Ma-Tzu. If I carry on 
Ma-Tzus teaching by half, then our 
descendants will be cut off.” Bai-Zhang 


said: “Just so! Just so! The one who 1s his 
teacher”s equal has diminished his teacher 
by half. Only a student who surpasses his 
(eacher can transmt his teachers 
teaching. So how does the student surpass 
the teacher?” Huang-Bo then bowed. 

Mỗi ngày Bách Trượng thượng đường dạy 
chúng, có một ông già theo chúng nghe 
pháp. Hôm nọ, chúng ra hết chỉ còn ông 
già không đi, sư hỏi: “Ông là người gì?” 
Ông già thưa: “Con chẳng phải là người. 
Thời quá khứ thuở Đức Phật Ca Diếp, con 
làm Tăng ở núi nầy, nhơn học trò hỏi: 
“Người đại tu hành có còn rơi vào nhơn 
quả chăng?” Con đáp: “Không rơi vào 
nhơn quả.” Do đó đến năm trăm kiếp đọa 
làm thân chồn. Nay thỉnh Hòa Thượng 
chuyển một câu cho con thoát khỏi thân 
chôn. Bách Trượng bảo: “Ông hỏi đi.” 
Ông già hỏi: “Người đại tu hành có rơi 
vào nhân quả hay không?” Bách Trượng 
đáp: “Người đại tu hành không lầm 
(không mê mờ) nhơn quả.” Ngay câu nói 
ấy, ông già đại ngộ, làm lễ thưa: “Con đã 
thoát thân chồn. Con ở sau núi, dám xin 
Hòa Thượng lấy lễ mà an táng như một vị 
Tăng. Sư vào trong kêu duy na đánh kiểng 
bảo chúng ăn cơm xong đưa đám một vị 
Tăng, đại chúng nhóm nhau bàn tán “Đại 
chúng đều mạnh, nhà dưỡng bệnh không 
có người nào nằm, tại sao có việc nầy?” 
Sau khi cơm xong, sư dẫn chúng đến hang 
núi phía sau, lấy gậy khơi lên thấy xác 
một con chỗn vừa chết, bèn làm lễ thiêu 
như một vị Tăng —Every day when Zen 
master Bai-Zhang spoke ¡n the hall, there 
was an old man who would attend along 
with the assembly. One day when the 
congregation had departed, the old man 

remained. Bai-Zhang asked him: “Who 

are you?” The old man said: “Ïm not a 
person. Formerly, during the age of 
Kasyapa Buddha, I was the abbot of a 
monasfery on this mounfain. At that time a 


student asked me: “Does a great adept fall 
1nto cause and effect?” [ answered: “A 
great adept does not fall into cause and 
effect” Thereafter, for five hundred 
lifetimes Ïve been reborn 1n the body of a 
fox. Now I ask that the master say a 
turning phrase In my behalf, so that I can 
shed the fox”s body. Bai-Zhang said: “Ask 
the question.” The old man said: “Does a 
great adept fall into cause and effect or 
not?” Bai-Zhang said: “A great adept 1s 
not blind to cause and effect” Upon 
hearing words, the 
experienced unsurpassed enlightenment. 
He then said: “Now I have shed the body 
of a fox. I lived behind the mountan. 
Please provide funeral services for a monk 
who has died.” Bai-Zhang then Instructed 
the temple director to tell the monks to 
assemble after the next meal for funeral 
services. The monks were all mystified by 
this, because there was no one who was iÏl 
1n the temple infirmary, so how could this 
be? After the meal, Bai-Zhang Instructed 
the monks to assemble beneath a grotto 
behind the mountain. He then brought out 
the body of a dead fox on his staff, and 
proceeded to cremate 1t according to 
established ritual. 

e _ Thiển sư Bách Trượng thị tịch ngày mười 
bảy tháng giêng năm 814. Sau khi thị tịch 
sư được vua ban hiệu “Đại Trí Thiền Sư: 
và tháp hiệu “Đại Bảo Thắng Luân.”— 
The master died on the seventeenth day 
of the first month in 814. He received the 
posthumous tile “Zen Master Great 
Wisdom.” His stupa was named “Great 
Treasure Victorious Wheel.” 

Bách Tứ Thập Bát Bất Cộng Pháp: Một 

trăm bốn mươi tám pháp bất cộng của Đức 

Phật (gồm 32 tướng, 80 chủng hảo hay vẻ đẹp 

phu. 4 tịnh, 10 lực, 4 vô úy, 3 niệm xứ, 3 bất 

hộ, Đại Bi, thường bất vong, đoạn phiền não 


these old man 


tập, và 4 nhất thiết hạnh tịnh)—One hundred 

forty special, or uncommon, characferistIcs of 

a Buddha. 

Bách Tức Bách Sinh: Một trăm vị niệm 

Phật là trăm vị được cứu độ—Of one hundred 

who call on the Buddha, 100 will be saved. 

Bách Vạn Biến: Niệm hồng danh A Di Đà 

Phật một triệu lần, không ngừng nghỉ trong 

bảy ngày để được vãng sanh Cực Lạc —To 

repeat Amitabha”s name a million times (to 

ensure rebirth in Amitabha”s paradise; for a 

seven days” unbroken repetition Paradise may 

be gained). 

Bách Vị: All the good tastes or flavours. 

Bạch: 

I)_ Màu Trắng: White. 

2) Thanh Khiết: Pure. 

3) Trong Sạch: Clean. 

4) Bộc Bạch: Làm cho rõ ràng —To make 
clear. 

53) Tác Bạch: To Inform to a higher authority 

or monk. 


Bạch Ấn Huệ Hạc: Hakuin 1686-1769. 

se Bạch Ấn Huệ Hạc sanh năm 1686. Ông là 
một trong những vị thiển sư nhiều tài năng 
và sáng chói nhất của Nhật Bản. Bạch Ấn 
thường được gọi là cha đẻ của phái Lâm 
Tế thời bấy giờ, lý do chỉ một tay ông đã 
làm sống lại giáo lý Lâm Tế đã tàn lụi 
dần, qua sự hệ thống hóa các công án của 
ông. Bạch Ấn chẳng những là một thiển sư 
xuất chúng, mà ông còn là một nhà họa sĩ 
đại tài, một người viết chữ Hán như rồng 
bay phượng múa, và một nhà điêu khắc. 
Sekishu hay “tiếng vỗ của một bàn tay là 
cái gì?” Đây là một công án nổi tiếng do 
ông thiết lập. Bài “Tọa Thiền Ca” (Zazen 
Wasan) phổ biến của ông thường được 
tụng trong các chùa hay thiền viện. Bài 
ca bắt đầu: “Tất cả chúng sanh vốn là 
Phật” và kết thúc: “Chính chốn nầy là đất 
sen, chính thân nây là Phật.” —Bai-In 
(Hakuin Ekaku) was born in 1686. He was 


one of the most versatile and brilliant of 
the Japanese Zen masters. Hakuin 1s often 
called the father of Linn-Chỉh Sect 
(RinzaI) at that time by reason of the fact 
that he single-handedly revitalized the 
Linn-Chih's teachings, which had been 
s(eadily declining, through his 
Systemat1zation of the koans. Not only was 
Hakuin an outstanding master, he was a 
hiphly accomplished painter with great 
talents, calligrapher, and sculptor. Sekishu, 
or “What 1s the sound of one hand?” which 
he devised, 1s the best known koan by a 
Japanese master. His popular Chant in 
Praise of Zazen, frequently recited in Zem 
temples, begins: “From the beginning all 
beings are Buddha” and ends: “This earth 
where we sfand is the pure lotus land, and 
this very body, the body of Buddha.” 
Nham Đầu Toàn Khoát là một cao Tăng 
đời Đường, bị bọn cướp giết, khi chết , 
tiếng rống của ngài nghe xa đến mấy 
dậm. Khi Bạch Ấn mới học Thiển, bi kịch 
ấy diễn ra trong đời một cao Tăng Thiển 
đạo hạnh vượt ngoài tất cả tội lỗi của thế 
nhân khiến ngài bị chấn động cả tâm thần 
và tự hỏi: “Thiển có thật là bộ kinh cứu 
khổ không.—Yen-T?ou was one of the 
great Zen teachers In the T”ang dynasty. 
But he was murdered by an outaw, when 
his death-cry 1s said to have reached many 
miles around. When Pai-In first studied 
Zen, this tragic incident in the life of an 
eminent Zen master who 1s supposed to be 
above all human ailments, troubled him 
very much, and he wondered 1f Zen were 
really the øospel of salvation. 

Cũng như Cao Phong (see Cao Phong 
Diệu Tổ), Bạch Ấn đã ôm chữ “Vô” như 
một công án, cho đến chiều kia khi nghe 
tiếng chuông chùa từ xa vọng lại làm cho 
tất cả sụp đổ tan tành. Bạch Ấn cho rằng 
đây chẳng khác nào như đập bể một bổn 
nước đá, hoặc xô ngã một ngôi nhà ngọc. 


Phút chốc ngài thức tỉnh, và thấy mình 
chính là Nham Đầu, vị tổ sư thuở trước. 
Mọi điều ngờ vực hoang mang từ trước 
bỗng tiêu tan như băng tuyết gặp vầng 
dương. Ngài reo to: “Kỳ thay! Kỳ thay! 
Không có sanh tử luân hồi nào phải thoát 
ra, cũng không có Bồ Để nào phải dụng 
tâm cầu được. Tất cả cát đằng kim cổ một 
ngàn bảy trăm câu thật chẳng đáng bỏ 
công để xướng.”—His situation was the 
same as that of Zen master Kao-Fen- 
Miao-Tsu's. He had nothing In his mind 
but Chao-Chou”s Wu. Until one evening a 
temple-bell struck, which upset the whole 
thing. It was like smashing an ice-basin, or 
pulling down a house made of Jade. When 
he suddenly awoke, he found himself was 
Yen-T”ou, an old master. Whatever doubts 
and ¡ndecisions he had before were 
completely dissolved like a plece of 
thawing Ice. He called out loudly: “How 
wondrousl How wondrousl There 1s no 
bìrth and death from which one has to 
©scape, nor 1s there any supreme 
knowledge (Bodhn) after which one has to 
strive. All the complicatons past and 
present, numbering one thousand seven 
hundred are not worth the trouble of even 
describing them.” 

Bạch Ấn là một nhà canh tân lớn của 
Thiển phái Lâm Tế. Ông cũng tự coi mình 
thuộc dòng hậu duệ của Thiền sư Viên 
Ngộ. Người ta biết đến ông chủ yếu qua 
việc công bố hai bộ sưu tập nổi tiếng Bích 
Nham Lục và Vô Môn Quan. Những chú 
giải và nhận xét của ông về khoảng 100 
công án thiển do Thiển sư Tuyết Đậu 
Trùng Hiển thu thập, trong đó mỗi công 
án đã có một lời ca ngợi, đã làm cho 

Bích Nham Lục trở thành một trong 

những tác phẩm chính của văn học Thiển 
và một trong những phương tiện đào tạo 
có hiệu quả nhấC—-Hakuin, the great 
renewer of Linn-Chih Zen In Japan, was In 


the lineage of transmission stemming from 
Yuan-Wu. 
prmarily as the editor of the Pi-Yen-Lu, 
together with the Wu-Men-Kuan, one of 


Yuan-Wu himself is known 


the best known koan collectons. His 
Instructions, ¡incidental remarks, and 
explanatons on the hundred koans 


collected and provided with praises by 
Master Chung-Hslen make the Pi-Yen-Ùu 
one of the øgreatest works of Zen literafure 
and one of the most helpful for training 
students. 

° Ông thị tịch vào năm 1769 —He died in 
1769 A.D. 

Bạch Báo: Quả báo của cuộc sống thiện 

lành—Pure reward or the reward of a good 

le. 

Bạch Chân: Đưa ra những tin tức xác thực— 

To lay a true Information. 

Bạch Chiến: Cuộc chiến không có vũ khí—A 

fighting without weapons. 

Bạch Chiết: Giết bằng tay không—Killing 

with bare hands. 

Bạch Cốt: Xương trắng của người quá 

vãng—Bones of the dead. 

Bạch Cung: The White House. 

Bạch Diện Thư Sinh: Inexperienced student 

Bạch Đàn: Loại gỗ chiên đàn trắng—White 

sandal wood. 

Bạch Đạo: White path— Thiện đạo 

Bạch Đinh: Commoner. 

Bạch Đức Thế Tôn: World Honoured One ! 

Bạch Hạc: White cranes. 

Bạch Hào: Theo kinh điển Đại Thừa, thì đây 

là ánh hào quang giữa đôi mày của Phật, từ 

nơi đó Phật phóng ra những hào quang chiếu 

rọi khắp các thế giới—According to the 

Mahayana sutras, this ¡is the curl between 

Sakyamuni`s eyebrows, from where he sends 

out a ray of light which reveals all worlds. 

Bạch Hào Chi Tứ: Như Lai để lại một phần 

công đức của tướng bạch hào để cúng dường 


các đệ tử ở thời Mạt Pháp—A gift from the 
White-curled One for his disciples in the 
Ending-Dharma Aøe. 
Bạch Hắc: White and dark. 
Bạch Hắc Bố Tát: 
l1) Light and dark uposatha. 
2) The observing of the waxing and the 
waning moon. 
Bạch Hắc Nghiệp: Good and evil deeds or 
karma. 
a) Bạch Nghiệp: Good karma. 
b)_ Hắc Nghiệp: Evil karma. 
Bạch Hắc Nhị Thử: Hai con chuột trong bài 
ngụ ngôn, ví với ngày và đêm, mặt trời và mặt 
trăng (theo Tân Đâu Tư Đột La Xà Vị Ưu Đà 
Diên Vương Thuyết Pháp Kinh, ngày xưa có 
người đi trên khu đất rộng hoang vắng gặp một 
con voi dữ đuổi riết theo. Người ấy cuống 
cuồng chạy trốn, đang khi không biết ẩn nấp 
vào đâu bỗng gặp một cái giếng, anh ta liền 
bám vào rễ cây định tụt xuống để ẩn nấp, 
không ngờ có đôi chuột, một trắng, một đen, 
đang cắn gốc cây, bốn phía bên dưới có bốn 
con rắn độc phóng tới định cắn anh ta. Ở dưới 
đáy giếng lại có con rồng đang chờ đợi, xung 
quanh thì sợ bốn con rắn, dưới đáy thì sợ rồng 
dữ, cái cây đang bám lại bị hai con chuột gặm 
sắp đứt. Lúc đó từ trên cây có ba giọt mật ong 
rơi vào miệng anh ta. Vì cây lay động đến tổ 
ong nên bầy ong bay ra chích tới tấp vào anh 
ta, bỗng chốc có lửa ở đâu ào tới đốt cháy 
cành cây. Khu đất rộng ví với sanh tử, người 
đàn ông ví với phàm phu, con voi ví với vô 
thường, cái giếng ví với thân người, cái cây ví 
với mạng người, chuột đen trắng ví với đêm 
ngày, gốc cây bị cắn ví với thời gian vùn vụt 
bay đi, bốn con rắn ví với tứ đại, mật ong ví 
với ngũ dục, đàn ong ví với giác quan, lửa ví 
với già nua, và rồng dữ ví với sự chết)—The 
two mice 1n the parable , one white, the other 
black, gnawing at the rope of life, i.e. day and 
night, or sun and moon. 
Bạch Kim: Platinum. 


Bạch Lạc Thiên: Pai-Yueh-T?ien—Một nhà 
thơ lớn đời nhà Đường. Khi làm quan, trong 
huyện có một thiển sư nổi tiếng với biệt danh 
là Ô Sào Thiển Sư, vì sư thường hay tọa thiển 
trên các cành cây chi chít. Thấy vậy Bạch Lạc 
Thiên bèn bảo vị thiển sư: “Chỗ thầy ngôi trên 
cây thật là nguy hiểm.” Sư đáp: “Chỗ của ông 
còn nguy hiểm hơn nhiều.” Bạch Lạc Thiên 
đáp lại: “Tôi là quan tri huyện, tôi thấy chỗ ấy 
có gì là nguy hiểm?” Sư đáp: Vậy là tại ông 
không biết đó thôi. Khi lòng dục ông bừng lên 
và tâm ông không vững, thì còn gì nguy hiểm 
hơn?” Thế rồi Bạch Lạc Thiên lại hỏi tiếp: 
Phật giáo dạy điều gì?” Sư tụng bốn câu kệ 
nổi tiếng: 

“Không làm các điều ác, 

Lầm các điều lành, 

Giữ tâm ý trong sạch, 

Ấy lời chư Phật dạy.” 
Tuy nhiên, Bạch Lạc Thiên phản đối nói rằng: 
“Cái đó đứa trẻ lên ba cũng biết và nói được.” 
Thiển sư ngôi trên cây bèn đáp lại: “Ờ thì đứa 
trẻ lên ba cũng biết và nói được, nhưng ông 
lão tám mươi vẫn chưa làm được.” 
—Pai Yueh-T”len was a great poet during the 
Tang dynasty. When he was a governor In a 
district, there was a Zen master who was living 
within his Jurisdiction popularily known as the 
“Bmd's Nest,”” for he used to practice his 
meditation on a seat made of thickly growing 
branches of a tree. Seeing this Pai-Yueh-T”ien 
told the Zen master: “What a dangerous seat 
you have up in the tree!” Yours 1s far WOrse 
than mine, retorted the master. Pai-Yueh-T”ien 
responded: “I am the governor of this district 
and I don't see what danger there 1s 1m It.” 
“Then you don”t know yourself! When your 
passlons burn and your mind 1s unsteady, what 
1s more dangerous than that?” Pai-Yueh-T”ien 
then asked: “What 1s the teaching of 
Buddhism?” The master recited this famous 
stanza: 

“NÑot to commit evils, 


To practice all good, 

And to keep the heart pure, 

This the teaching of the Buddhas. 
Pai-Yueh-T len, however, protested: “Any 
child three years old can know and say that.” 
“Yes, any child three years old may know and 
say 1f, but even an old man of eiphty years 
ñnds 1t difficult to practice.” So concluded the 
Zen master up In the tree. 

Bạch Liên: White Lotus. 
Bạch Liên Giáo: Một giáo phái (có thể là tà 
giáo?), được thành lập vào cuối đời nhà 
Nguyên, nói rằng Phật Di Lặc sẽ hạ sanh với 
bông sen trắng nở, và ngày cứu đời. Giáo phái 
nầy phát triển thành một cuộc cách mạng ảnh 
hưởng đến sự đánh đuổi quân Mông Cổ ra 
khỏi Trung Hoa và sự thiết lập Minh Triều về 
sau nầy. Dưới thời nhà Thanh, giáo phái nầy 
sống lại dưới những tên khác nhau (Thanh 
Thủy, Bát Quái, Vinh Hoa, Hồng Dương, Bạch 
Dương, Thanh Liên, Hồng Liên) và đã gây ra 
những cuộc nổi dậy chống Thanh Triểều—The 
White Lily Society, set up near the end of the 
Yuan dynasty, announcing the coming of 
Maitreya, the opening of his white lily, and the 
day of salvation at hand. It developed into a 
revoluton which influenced the expulsion of 
the Mongols and establishment of the Ming 
dynasty. UỦnder the Chỉing dynasty 1t was 
resurrected under a variety of names, and 
Caused var1ous upriSIn8S. 
Bạch Liên Hoa: Pundarika (skt) Phân Đà 
Lợi —Bông sen trắng—The white lotus. 
** For more Information, please see 

Phân Đà Lợi. 
Bạch Liên Hoa Tọa: Tòa sen trong đệ nhất 
viện của Thai Tạng giới —The lotus throne ¡in 
the first court of Garbhadhatu. 
Bạch Liên Hoa Xã: Bạch Liên Chi Giao— 
Liên Xã—Bạch Liên Xã—Do Pháp Sư Huệ 
Viễn đời nhà Tấn thành lập vào khoảng đầu 
thế kỷ thứ tư sau Tây Lịch. Ông cùng 123 vị 
khác thể trước bàn thờ Phật để tu Tịnh Độ Tây 


Phương, và trồng sen trắng làm biểu tượng. 
Bạch Liên Xã quy tụ hơn 3.000 người, trong 
đó có 123 vị được tôn là bậc Hiển. Trong số 
123 bậc Hiển lại có 18 bậc Thượng Thủ gọi là 
Đông Lâm Thập Bát Đại Hiển—A society 
formed early In the fourth century A.D. by 
Hui-Yuan, who with 123 notable, literatI, 
swore fo a life of purity before the image of 
Amitabha, and planted white 
symbol. The Whie Lotus Congregatlon 
composed of more than 3,000 Buddhists. 
Among them, I23 were honored as the 
Vifruous eiphteen of 
considered as the Highest Virtues. They were 
often Đông Lâm Temple”s 
Eighteen Greatly Virtuous Beings. 
** For more Information, please see Đông 
Lâm Thập Bát Đại Hiển. 
Bạch Liên Hội: White Lotus society. 
Bạch Liên Thái: Một trường phái ăn chay 
vào đời nhà Tống của Mao Tử Nguyên—The 
Sung vegefarian school of Mao-Tzu-Yuan. 
Bạch Lộ Trì: Ao Cò Trắng trong thành 
Vương Xá, một cảnh nổi tiếng khi Đức Thế 
Tôn giảng phần thứ 16 từ quyển 593 đến 
quyển 600 trong Kinh Bát Nhã, nên còn gọi là 
Bạch Lộ Trì Kinh—The White Heron Lake in 
RaJagrha, the scene of sakyamuni”s reputed 
delivery of part of the Mahaprajnaparamita- 
sutfra, from book 593 to book 600, the last of 
the 16 assemblies of this sutra, which 1s also 
called The White Heron Lake Sutra. 
Bạch Lộ Trì Kinh: The White Heron Lake 
Suftra—See Bạch Lộ Thì. 
Bạch Mã Chủ: Svetavajin—Lord of white 
horses (drawn by white horses). 
Bạch Mã Tự: Chùa Bạch Mã được vua Hán 
Minh Đế dựng lên và cho người sang Ấn Độ 
tìm hai vị sư nổi tiếng là Matanga và 
Gobharana về trụ trì vào khoảng năm 64 sau 
Tây Lịch thời Hậu Hán. Chùa tọa lạc trong 
thành Lạc Dương, tỉnh Hồ Nam, về phía tây 
của cổ thành, phía đông của thành mới bây 


lotuses In 


them  were 


and 


referred  as 


giờ. Theo tương truyền thì vào cuối thế kỷ thứ 
hai sau Tây Lịch, những kinh mang về từ Ấn 
Độ được chở trên những xe ngựa trắng nên từ 
đó chùa có tên là Bạch Mã. Đây cũng là nơi 
mà giáo đoàn truyền giáo đầu tiên của đạo 
Phật lưu trú. Cũng có truyền thuyết cho rằng 
chùa nầy được dựng lên để tưởng nhớ hai vị A 
La Hán Tỳ Kheo đã đến Trung Hoa hoằng 
Pháp bằng ngựa trắng The White Horse 
Temple (Monastery) recorded as gIven to the 
Indian monks, Matanga and Gobharana, who 
are reputed to have been fetched from India to 
China in 64 A.D. The temple was in Honan, In 
Lo-Yang, the capital; It was west of the ancient 
cify, east of the later city in Later Han dynasty. 
According to tradition, originating at the end of 
the second century A.D., the White Horse 
Temple was so called because of the white 
horse which carried the sutras they brougpht 
back from India. Also according to tradition, 
the first missionarles dwelt. Some said this 
temple was built in memory of the two Arhat 
Bhikshus who came to China on “white horses” 
to propagate the Buddha-Dharma. 
Bạch Nguyệt: Suklapaksa (skt—Bạch 
Phần—Trăng sáng, thường chỉ ánh trăng của 
nửa tháng đầu, đối lại với hắc phần hay ánh 
trăng tối của nửa tháng sau (từ ngày bắt đầu 
có trăng đến ngày trăng tròn)—The bright 
moon, usually the moon light during the first 
half of the month, in contrast with the 
krsnapaksa dark or latter half. 
Bạch Ngưu: A white ox. 
Bạch Ngưu Xa: Xe Trâu Trắng—Nhứt Thừa 
cứu độ chúng sanh—White bullock cart—The 
one universal vehicle of salvation. 
** For more Information, please see 

Hỏa Trạch. 
Bạch Ngưu Vô Giác: A hornless white ox 
or a white horse. 
Bạch Nhất Yết Ma: Inaptdvituya- 
karmavacana (skt——Bạch Nhị Yết Ma. 
I1) Bạch Nhất: Một lần bạch—Mỗi khi trong 


tự viện có pháp sự thì Tăng chúng họp lại 
để đệ trình đề nghị—To meet with the 
body (assembly) of monks to submit the 
proposal or work to be undertaken during 
a ceremony. 

Yết Ma: Tăng chúng họp bàn, cân nhắc 
và giải thích xem coi đề nghị có nên được 
thực hành hay không—The assembly of 
monks discuss, consider and explain as to 
how the proposal or work would be 
undertaken. 

Bạch Nhị Yết Ma: See Bạch Nhất Yết Ma. 
Bạch Nhựt: Daylight. 

Bạch Phạn Vương: Suklodana-raja (skt)— 
Hoàng tử con thứ hai của vua Sư Tử Giáp 
Vương; em trai vua Tịnh Phạn; là cha của Đế 
Sa, Đề Bà Đạt Đa, và Nan Để Ca—A prince 
of Kapilavastu, second son of Simhahanu; 
younger brother of King Suddhondana (father 
of Siddhartha); father of Tisya, Devadatta and 
Nandika. 

Bạch Phần: Suklapaksa (skÐ—See Bạch 
Nguyệt. 

Bạch Phật: To tell the Buddha. 

Bạch Sắc Bạch Quang: White colored 
white lipht. 

Bạch Tán: Tán thán Đức Như Lai——To speak 
praIses to the Buddha. 

Bạch Tản Cái Phật Đảnh: Tàng lọng trắng 
trên đỉnh đầu của Phật mang ý nghĩa tịnh đức 
của Phật là vị chuyển luân vương che mát tất 
cả chúng sanh—The white umbrella or canopy 
over the head of Buddha, indicating him as a 
cakravartI, or wheel-king. 

Bạch Tặc: Cướp bằng tay không và không để 
lại dấu vết gì cả—Robbing with bare hands 
and without leaving a trace. 

Bạch Tâm: Một cái tâm hay lương tâm trong 
sáng—A clear heart or conscIence. 

Bạch Thủy Thành: Isfijab—Thành phố năm 
bên dòng Bạch Thủy, một phụ lưu của sông 


Jaxartes ở Turkestan—White-river town in 


2) 


Turkestan, situated on a small tributary of the 
Jaxartes. 

Bạch Trùy: Kiền trùy để gõ mỗi khi muốn 
thưa việc hay muốn giữ sự im lặng trong tự 
viện—The Iinforming baton or hammer, calling 
attention to a plaint, or for silence fo ø1Ive 
1nformation 1n a monasfery. 

Bạch Túc Hòa Thượng: Vị hòa thượng 
chân trắng, đệ tử của ngài Cưu Ma La Thập— 
The whie-foot monk, a disciple of 
Kumarajiva. 

Bạch Tứ Yết (Kiết) Ma: Hội đồng tứ Tăng 
về những vấn để nghiêm trọng (trong Tăng 
chúng khởi hành sự vụ hay thọ giới, trước hết 
báo cáo với Tăng chúng về sự việc ấy gọi là 
bạch; sau đó dò hỏi ba lần xem sự việc ấy nên 
chăng rồi mới làm gọi là tam yết ma)—To 
consult with an assembly of four monks on 
maffers of grave moment and obfain theIr 
complete assent. 

Bạch Tượng: Voi sáu ngà đã đưa Phật Thích 
Ca vào bụng Hoàng Hậu Ma Da từ cung trời 
Đâu Xuất. Tất cả chư Phật đều giáng trần 
bằng phương cách nầy—The six-tusked white 
elephan which bore the Buddha on his descent 
from the Tusita heaven Into Maya's womb, 
throuph her side. AII Buddhas descend the 
world in similar fashion. 

Bạch Vân Môn: See Bạch Vân Tông. 

Bạch Vân Thủ Đoan: See Thủ Đoan Bạch 
Vân Thiên Sư. 

Bạch Vân Tông: Một tông phái Phật giáo 
được thành lập tại Am Bạch Vân thuộc tỉnh 
Hàng Châu vào đời nhà Tống; môn đệ của 
tông phái nầy được gọi là Bạch Vân Thái (vì 
tất cả đệ tử trong am Bạch Vân đều trường 
chay}—A Buddhist school formed in the White 
Cloud monastery during the Sung dynasty; 1S 
folowers were known as the White Cloud 
Vegefarians. 

Bạch Xứ Quán Âm: See Đại Bạch Y. 

Bạch Y: 


1) Avadata-vasana (skt——Hàng áo trắng (nói 
về Phạm thiên và những người thuộc giai 
cấp cao), nhưng bây giờ danh từ nây là 
dành cho người thường, đặc biệt là những 
người Phật tử tại gia—White clothes (said 
to be that of Brahmans and other high- 
class people), but now the term 1s used for 
common people, especially laity or lay 
men. 

2) Bạch Y Quán Âm: See Đại Bạch Y. 

Bạch Y Đại Sĩ. Pandaravasini (skt—Bán Nã 

La Phạ Tất Ninh—Bạch Y Quán Âm trên 

Bạch Liên Hoa (thường mặc áo trắng ngự trên 

đóa sen trắng) The whiterobed form of 

Kuan-Yin on a white lotus—See Đại Bạch Y. 

Bái: 

1) Bái biệt: To say good-bye. 

2) Lạy: To bow——To pay homage to—To pay 
respect with the hands. 

Bái Ân: To thank for. 

Bái Chào: To salute. 

Bái Đáp: To answer respectfully. 

Bái Kiến: To pay a visit to a superior. 

Bái Nghênh: To welcome respectfully. 

Bái Phật: To worship the Buddha—To pay 

homage to the Buddha”s imaøge. 

Bái Sư: To greet the new teacher respectfully. 

Bái Từ: To leave respectfully. 

Bái Yết: To visit respectfully. 

Bài Bác: To criticize—To object. 

Bài Bác Nhân Quả: To denisgrate the rule of 

“Cause and Effect.” 

Bài Kinh: Scripture. 

Bài Luận: Essay—Composition—Theme. 

Bài Pháp Đầu Tiên: Sau khi Phật đạt được 

đại giác tại Bồ Đề Đạo Tràng, Phật đã đi qua 

khắp nẻo Ấn Độ, khi Ngài đến vườn Lộc 

Uyển gần thành Ba La Nại, nơi đó Ngài đã 

thuyết thời pháp đầu tiên cho năm vị tu khổ 

hạnh. Bài pháp thuyết về Trung Đạo, Tứ Diệu 

Đế và Bát Thánh Đạo —The first sermon— 


After the Buddha's enlightenment at Buddha 
Gaya, he moved slowly across India until he 
reached the Deer Park near Benares, where he 
preached to five ascetics his First Sermon. The 
sermon preached about the Middle Way 
between all extremes, the Four Noble Truths 
and the eight NÑoble Paths. 

Bài Trừ: To get rid of. 

Bài Vị: Ancestral tablet 

Bài Xích: To boycott 

Bãi: Ngừng—To cease—To stop—Mark of 
finality. 

Bãi Bỏ: To abolish—To annul—To cease— 
To stop—Mark of finality. 

Bãi Tham: To dismiss the assembly. 

Bại:  Faiure—Subvert—Defeat—Spoiled— 
Ruin—Destroy. 

Bại Căn: Còn gọi là Bại Chủng. Rễ mục, có 
nghĩa là căn hay chủng tử xấu, chỉ những kẻ 
không tu hành Phật quả, mà chỉ an lòng với 
những quả báo khổ hạnh —Spoiled roots or 
seed, 1.e. those who do not seek Buddhahood, 
but are content with the rewards of asceticism. 
Bại Chúng: See Bại Căn. 

Bại Hoại: Corrupted—Spoiled. 

Bại Hoại Bồ Tát: Bồ Tát không thành Phật 
mà lại sanh vào những cảnh giới thấp như vua, 
thái tử hay long vương —Bodhisattvas who 
defeat their proper end of becoming Buddha, 
and who are reborn In lower poSIfIOnS, ©.øØ. aS 
kings or princes, or as dragon-kings, efc. 

Bại Luân: Immoral—Corrupted morals. 

Bại Sự: Failed affair. 

Bại Tục: Corrupted customs. 

Bại Vong: Loss. 

Bám Víu: Clinging——To cling to 

Bám Víu Vào Cuộc Sống: Cling to our life 
Bám Víu Vào Thân Xác: Cling to our 
body——To hold to 

Ban: 

I)_ Đốm: Spoted—Striped. 


2) Nhóm: Band. 

3) Thứ lớp: Class—Rank. 

Ban Cho: To give—To award—To bestow—— 
To endow——To grant. 

Ban Đầu: At the beginning—At first. 

Ban Hành: To enact—To enforce. 

Ban Khen: To compliment. 

Ban Quản Trị: See Ban trị sự. 

Ban Phước: To bless 

Ban Ơn: To grant a favor. 

Ban Sơ: See Ban đầu. 

Ban Tặng: To gratify. 

Ban Thiền Lạt Ma: Chức Ban Thiền Lạt Ma 
là chức vị thứ hai sau Đức Đạt Lai Lạt Ma của 
Phật Giáo Tây Tạng. Vị Ban Thiển Lạt Ma 
ngự tại điện Tashilhumpo hay Luân Bố Miếu, 
trong thành Nhựt Cáp Tắc. Vào năm 1640 vị 
Đạt Lai Lạt Ma thứ năm, nhờ sự trợ lực của 
Mông Cổ, đã nắm trọn quyển hành chánh và 
tôn giáo trong nước, ngài bèn tôn vinh vị Thầy 
của mình chức Ban Thiển Lạt Ma, và xây 
dựng điện Trát Thập Luân Bố cho ngài. Khi vị 
Ban Thiển Lạt Ma nầy thị tịch, một vị khác 
(một đứa trẻ) được tìm thay thế, giống như 
trường hợp của chức vị Đạt Lai Lạt Ma, nhưng 
vị Lạt Ma tương lai sẽ không được dân chúng 
thừa nhận cho đến khi nào vị nầy qua được 
những cuộc khảo nghiệm của các ủy viên hội 
đồng Phật Giáo Tây Tạng The Tibetan 
Panchen-Lama ranks second only to the Dalai- 
Lama among the Grand Lamas of the Gelugpa 
School of Tibetan Buddhism. His seat 1s in the 
Tashilhumpo Monastery at Shigatse. In 1640, 
the fifh Dalai Lama, with the aid of the 
Mongols, having acquired temporal as well as 
spritual control of the whole country, 
honoured his own tutor with the tile of 
Panchen Lama (a learned Lama), and built the 
Tashilhumpo Monastery for him. On the death 
of the tide-holder, the new Lama 1s found in 
the body of a small child, as in the case of the 
Dalai Lama, and no new Lama 1s recognized 


as such by the people until examined and 
appointed by a Tibetan commission appointed 
for the purpose. 
** For more Information, please see Dalai- 
lama In Sanskrit/Pali-Vietnamese Section. 
Ban Thưởng: To reward—To recompense. 
Ban Trị Sự: Board of directors. 
Ban Túc Vương: Kalmasapada (skt—Còn 
gọi là Ca Ma Sa Ba Đà, dịch là Ban Túc 
Vương hay Lộc Túc Vương, là vị vua có đốm 
dưới chân, người ta nói ngài là tiền thân của 
Đức Phật (theo Kinh Hiển Ngu, vị vua nây 
từng theo giáo lý của tà sư, muốn lấy được đầu 
của 1000 vị quốc vương khác để được đắc đạo. 
Khi đã lấy được 999 đầu, chỉ còn thiếu một 
đầu nữa thì gặp Phổ Minh Vương. Minh Vương 
xin gia hạn một ngày để đặc ra hội Bách 
Thiên Vương. Trong Bách Hội, Phổ Minh nghe 
được bốn bài kệ vô thường liền chứng được 
“Hư không đẳng định,” riêng Ban Túc Vương 
thì chứng “Không tam muội.” Ban Túc Vương 
chính là tiền thân của Ương Quật Ma La 
(Anguli-malya)—The king with the marks on 
his feet, Kalmasapada, said to be the name of 
a previous Incarnation of the Buddha. 
Bán: Pan (skt—Pun (skt)—Half. 
Bán Ca: Panthaka (sk)—Bàn Đà Già —Bàn 
Đặc—Người được sanh ra bên vệ đường, một 
trong những đại đệ tử của Phật—One who was 
born on the road, one of the great disciples of 
Sakyamuni Buddha. 
Bán Chỉ Ca: Pancika (sk)—Dạ Xoa thứ ba 
trong Bát Đại Dạ Xoa, là chồng của Quỷ Tử 
Mẫu—The third of the eight great yaksas, 
husband of Hariti. 
Bán Già Phu Tọa: Kiểu ngôi bán già, kiểu 
ngồi của chư Bồ Tát, bàn chân nầy để lên đùi 
chân kia, hay ngược lại (chân trái để bên trên 
đùi phải và chân phải bên dưới đùi trái, hai 
đầu gối chạm chiếu dưới đất, để giúp hai đầu 
gối chạm đất dễ dàng chúng ta có thể đặt một 
cái gối mỏng bên dưới hai đầu gối), khác với 
kiểu ngồi kiết già của chư Phật (hai bàn chân 


để lên hai bắp đùi)—A Bodhisattva's form of 
siffing, one foot on the thiph of the other or 
vice versa (left foot over ripht thigh and rigpht 
foot under left thiph, both knees touching mat, 
to facilitate the knees resting on the mat, It 
may be necessary to use a thin suport cushion 
under the regular round one), different from 
the completely cross-legged form of a Buddha 
(with right foot over left thiph and left foot 
over right thigh). 

Bán Giả Bồ Thiện Ni: Pancabhojaniya 
(sk)—Bán Giả Bồ Xà Ni—Ngũ Hám Thực 
hay Ngũ Chính Thực hay năm loại thực phẩm 
chính—The five regular articles of food: 

I) Cơm gạo trắng: Rice. 


2) Lúa mì: Wheat 

3) Cá: Fish. 

4) Thịt: Flesh. 

53) Bánh: Parched rice or Cakes. 


Bán Giả Kha Đản Ni: Pancakhadaniya 
(skb—Bán Già Khư Đán Ni—Bán Giả Khư 
Xà NI—Ngũ tước thực hay năm món ăn phụ 
có thể dùng răng tước ra mà ăn— The five 
chewing foods, not regular foods: 


1) Rếễ: Roots. 

2) Thân cây: Stems. 
3) Lá: Leaves. 

4) Hoa: Flowers. 

5) Quả: Fruits. 


Bán Giả Khư Đản Ni: See Bán Giả Kha 
ĐảnN. 

Bán Giả Khư Xà Ni: See Bán Giả Kha Đản 
Ni. 

Bán Khai: Semi-civilized. 

Bán Mãn Giáo: Tiểu Thừa Đại Thừa Bán 
Mãn Giáo The half and the complete 
doctrines—Hinayana and Mahayana. 

Bán Nguyệt Kỳ Tụng Giới: Tụng giới mỗi 
nửa tháng cho chư Tăng Ni và Tại gia Bồ Tát 
giới. Theo luật tạng, lễ tụng giới bằng cách 
công khai nhận tội và sám hối. Tuy nhiên, trên 
thực tế thì nghi thức nầy bị phế bỏ, và sự nhận 
tội cũng như sám hối thường được tổ chức 


riêng trước bàn thờ Phật —Semi-monthly 
service for recifation of precepts, for either the 
Bhiksu, Bhiksun or Bodhisattva precepts. 
According to the Vinaya, the reciftation should 
be preceded by a public confession of 
transgressions. However, in practice, this kind 
Of service ¡is often omitted, as confession Is 
always done privately before the Buddha 
Altar. 
Bán Siêu: Một chúng sanh cõi trời bằng tinh 
tấn tu hành đã nhảy vọt từ cõi trời thứ nhứt 
qua cối trời thứ mười ba trong mười sáu cõi 
trời sắc giớ—A deva who by devotion 
advances by leaps, escaping from one to 
thirteen of the sixteen heavens of form. 

Bán Thác Ca: Panthaka (skt)—See Bán Ca. 

Bán Thiên Bà La Môn: Chủng loại ngạ 

quỷ—Half brahmans (a term for hungry 

ghosts). 

Bán Tín Bán Nghỉ: To be doubtful—To be 

undecided. 

Bán Trai: Nửa ngày thọ tra—Half a day's 

fast (fasting all day but also eat something at 

night). 

Bán Tự: 

Ám chỉ người chưa thọ giới tròn đầy, như Sa 
Di hay người tại gia chỉ giữ năm hay tám 
giới mà thôi: The term 1s used to Iindicate 
those who don”t receive full-ordination, 
1.e. lay people or sramaneras, keep only 
five or eight commandments. 

Nửa chữ: Half a character, a letter of the 
alphabet—Half a word—Incomplete word. 

I1) Tiểu Thừa: Hinayana. 

Bán Tự Giáo: Tiểu Thừa Giáo—The 

Hinayana. 

Bán Tự Mãn Tự: 

I) Tiểu Thừa Bán Tự: Hinayana 1s likened 
to “Half A Character.” 

2) Đại Thừa Mãn Tự: Mahayana ¡1s likened 
to a complete word. 

Bàn: 





l1) Cái dĩa: A dish—A plate. 

2) Tảng đá lớn: A big rock. 

Bàn Cãi: Diliberation—Discussion. 

Bàn Đà Già: Panthaka (skt)—See Bán Ca. 
Bàn Đà Vị: Vandani (skt)—Tán thán—To 
praIse——To adore. 

Bàn Đặc: Panthaka (skt)—See Bán Ca. 

Bàn Đầu: Pandu (skt)—Cha của Vaipasyin, 
vị Phật thứ 998 của hiển kiếp—Father of 
Vipasyin, the 998" Buddha of the last kalpa. 
Bàn Già: Vac (skt)——Lời nói —Speech-—Talk. 
Bàn Giao: To change over. 

Bàn Giấy: Desk—Bureau. 

Bàn Hương Án: Altar. 

Bàn Luận: To discuss—To dispute. 

Bàn Luận Xong: To have setled the issue. 
Bàn Soạn: To discuss——To consult. 

Bàn Tán: To discuss and comment. 

Bàn Thạch Kiếp: Một kiếp rất dài, ví với 
ngọn núi đá lớn. Có một ngọn núi đá dài 40 
dậm, cứ mỗi trăm năm lại lấy vải áo của chư 
Thiên (Thiên y hay áo trời) chà vào núi một 
lần rồi thôi, 100 năm sau mới đến chà vào một 
lần nữa, cứ chà như thế cho đến khi nào núi 
mòn hết là xong một Bàn Thạch Kiếp—The 
rock kalpa, a very long kalpa. Let a rock 40 
miles In extent be brushed once In a hundred 
years by a deva garmernt, that ”s all and then do 
1t again exactly 100 years later. This practice 1s 
continue until the rock 1s completely worn 
down to nothing (when brushed away the 
kalpa 1s ended). A kalpa as measured by the 
time It would take to wear away an Immense 
rock by rubbing 1t with a deva-garment (the 
time 1t takes to do this 1s called a “rock kalpa.” 
Bàn Thờ Phật: The altar of the Buddha. 

Bàn Tọa: Ngồi xếp bằng—To sit with folded 
legs. 

Bản: 

I1) Một miếng ván: A board. 

2) Miếng ván đánh để thông báo giờ cơm 


trong tự viện: A board struck for calling 
everybody to gather for meals 1m a 
monastery. 
Bản Án: Judgment. 
Bản Chất: Nature—Essence. 
Bản Chất Cuộc Đời: The nature of life 
Bản Chất Thưc Sự: The true nature 
Bản Chất Bất Hạnh Của Cuộc Sống: The 
unhappy nature of life 
Bản Chất Bất Toại: Unsatisfied nature 
Bản Chất Thường Còn: Permanent entity. 
Bản Hoài: One's intention. 
Bản Kinh Phật: The Buddhist Canon book. 
Bản Lai Diện Mục: Original face or 
Buddha-nature. 
Bản Năng: Instinctive tendencies—Instinct— 
Instintive——lInstinctively. 
Bản Ngã: Sự tin tưởng vào bản ngã dẫn tới vị 
kỷ và dục vọng, do đó làm cản trở việc thực 
chứng về tính đồng nhứt của đời sống cũng 
như việc đạt được đại giác—Ourselves— 
Atman—Soul—Ego—The belief ego 
creates and fosters egoism and desire, thus 
preventing the realizatilon of the unity of life 
and the attainment of enlightenment. 
Bản Ngã Tương Hợp: Self-compatible. 
Bản Sanh Ngã Chấp: The natural or 
1nstinctive cleaving to the idea of self or soul. 
Bản Tánh: Oneˆs own nature—The spirit one 
pOSS€sses by nature—The Buddha within. 
Bản Tâm: Inner self. 
Bản Tế: See Foundation of Earth in English- 
Vietnamse Section. 
Bản Thân: Oneself. 
Bản Thể: Substancc. 
Bản Thể Nội Tại: Intrinsic essence—See 
Chơn Ngã. 
Bạn: 
l1) Bạn bè: Friends—Companion—AssocIate. 
2) Bờ: A path between fields, or boundary. 
Bạn Cố Tri: Old friend. 


1n 


Bạn Cùng Tu: See Bạn đồng tu. 

Bạn Dạ: Đêm trước lễ Trà Tỳ (hỏa táng) là 
đêm chư Tăng trong tự viện quan sát thần thức 
của vị Tăng mới tịch nầy (đêm dài không ngủ 
của chư Tăng vì kết bạn với thần linh)—To 
watch with the spirit of a departed monk the 
night before the cremation. 

Bạn Đạo: Dharma friends. 

Bạn Đi Đường: Fellow-traveller. 

Bạn Điệp Bà: Vatya (skU) —Đại phong tai— 
A great calamitous wind. 

Bạn Đông Tu: Fellow cultivator. 

Bạn Tăng: Các vị Tăng đồng tu—Associate 
Or accompanying monks. 

Bạn Thân: Intimate friend. 

Bạn Xuất Gia: Dharma colleagues or 
friends. 

Bang Giao: Relationship. 

Bang Trợ: To aid—To help. 
Báng: Phỉ báng— To speak 
defame——To ridicule——To slander. 


1Il of—To 
Báng Pháp: Phỉ báng giáo pháp (một trong 
hai loại xiển để, còn gọi là “Đoạn Thiện Xiển 
Để”}_—To slander the Truth. 
** For more Information, please see Nhị 
Chủng Nhất Xiển Đề (1). 

Báng Tam Bảo Giới: Một trong những giới 
luật cấm nói xấu Tam Bảo_—-One of the 
commandmenfs against speaking falsely of the 
Three Precious Ones. 
Bàng: Bên cạnh—Near—Adjoining—Side— 
Dependent—Beside. 
Bàng Hoàng: Confused—Perplexed. 
Bàng Long Uẩn: Bàng Long Uẩn, một cư sĩ 
nổi tiếng. Đây là những bài kệ nổi bậc của 
ông—Ban-Lung-Yun, a famous lay-follower. 
Here are his some outstanding verses: 
e _ “Thập phương đồng tụ hội 

Cá cá học vô vi 

Thử thị tuyển Phật trường 

Tâm không cập đệ qui.” 


(Mười phương đồng tụ hội 

Mỗi người học vô vi 

Đây là trường thi Phật 

Tâm không thi đậu về). 

“We have gathered from ten directions 

To learn the concept of non-birth and 

non-annihilation. 

Thịs Hife 1s a testing-to-become-Buddha 

Center 

Those who have acquired the mind of 

emptiness will return home with glory 

and Joy.” 
e “Hữu nam bất thú 

Hữu nữ Đất giá 

Đại gia đoàn biến đầu 

Cộng thuyết vô sanh thoại.” 

(Có con trai không cưới vợ 

Có con gái không gã chồng 

Cả nhà cùng đoàn tụ 

Đồng nói lời vô sanh). 

“We have a sinple son, 

And an unmarried daughter. 

The whole family 1s gathering, 

To talk about the unborn.” 
Bàng Môn Tả Đạo: Belonging to external 
and false cults. 
Bàng Nhân: Bystanders. 
Bàng Quan: Spectator—Looker-on. 
Bàng Sỉnh: Tiryagyoni (skÙ Một trong 
nhiều hình thức của sanh. Phật gọi súc sanh là 
bàng sanh, là loại chúng sanh lúc đi thì đi 
ngang và bụng hướng về mặt đất, do quả báo 
của những tội lỗi đời quá khứ—One of many 
forms of birth, rebirth as an animal, born as an 
animals; born to walk on one side, I.e. belly 
downwards, because of sin In pasf existence. 
Bàng Sanh Thú: Một trong lục thú, con 
đường của súc sanh—The animal path, that of 
rebirth as an animal, one of the six gatI. 
** For more Information, please see Lục 
Đạo. 
Bảng: A placard. 
Bao: 


l) Bâu áo: Lapel. 

2) Posadha (skt—Tán thán—Ngợi Khen— 
To Praise—Salutation. 

Bao Dung: To tolerate. 

Bao Gồm: To comprise. 

Bao La: Vast—Immense. 


Báo: 

(A)Ngha của Báo The meanings of 
Recompenses: 

1) Đển bù hay Trả lại: Recompense—To 


gIve back—To 
requite—Punishment. 


acknowledge——To 


2) Báo ân: To thank. 

3) Báo cáo: To report. 

4)_ Thông báo: To announce. 

(B) Phân loại Báo—Có ba loại quả báo— 
Categories of Recompenses—There are 
three kinds of recompenses: 

1) Hiện báo: Quả báo hiện đời cho những 
việc làm trong hiện kiếp——Recompense in 
the present life for deeds done now. 

2) Đương báo: Quả báo trong kiếp tái sanh 
cho những việc làm trong hiện tại— 
Recompenses ¡in the next rebirth for deeds 
done now. 

3) Hậu báo: Quả báo cho hậu kiếp— 


Recompenses In subsequent lIfe. 
Báo Ân: Báo đáp công ân—To return 
thanks—To render thanks—Acknowledge or 
requIte favours. 
Báo Ân Điền: Một trong ba loại ruộng phước 
(phước điển), cha mẹ, sư trưởng, vân vân, 
những người có công nuôi nấng dạy dỗ chúng 
ta. Báo đáp được công ân nầy thì chúng ta sẽ 
có vô lượng công đức—One of the three 
sources of felicity, the field for requiting 
blessings received, I.e. parenfs, teacher, efc. 
Báo Ân Thí: Bố thí để trả ân—Almsgiving 
out or øraftitude. 
Báo Cáo: Report. 
Báo Cáo Hằng Ngày: Daily report. 
Báo Chí: Newspapers—Press. 


Báo Chương: See Báo chí. 
Báo Chướng: Một trong ba chướng. Màn vô 
minh làm ngăn ngại thiên căn hay do phiền 
não hoặc nghiệp mà phải đọa vào ác đạo— 
The veil of delusion which accompanies 
retribution, one of the three hinderers. 
Báo Cừu: Báo thù——To revenge. 
Báo Đáp: To compensate——To recompense. 
Báo Đắc Thiên Nhĩ: Một lối giải thích tương 
đương khác cho thiên nhĩ thông—Another 
equivalent Interpretation for deva-ear. 
Báo Đền: See Báo Đáp. 
Báo Độ: Còn gọi là Phật độ hay Tịnh Độ là 
nơi chư Phật ngự trị, còn gọi là Hoa Tạng Thế 
Giới —The land in whiích a Buddha himself 
dwells—The land of reward—The Pure Land. 
Also called the Pure Land of all Buddhas In 
their Sambhogakaya. There are two kinds: 
I) Tự Thọ Dụng Báo Độ: Một trong bốn 
“Báo Độ” của Phật, nơi chúng sanh có thể 
tự tìm cầu giải thoát lấy mình bằng các 
tuân thủ tu tập theo giáo pháp của Phật— 
Reward land of a Buddha ¡in which all 
beings are able to seek salvation on their 
own, the third of the four Buddha-ksetra or 
Buddha-domains, that in which there 1s 
complete response to his teaching and 
pOWeFS. 
Tha Thọ Dụng Độ: Reward land of a 
Buddha, in which all beings receive and 
obey his truth. 
** For more Information, please see Hoa 
Tạng Thế Giới, Phật Độ, và Tứ Độ. 
Báo Động: To aler—To alarm. 


2) 


Báo Hại: To do someone a disservice. 

Báo Hiệu: To sign—To sipnal—To give a 
signal. 

Báo Hỷ: Wedding 
announce øood news. 
Báo Mệnh: Kiếp nầy nhận lãnh phước báo 
hay sự trừng phạt của những những nghiệp lực 
đời trước —The life of reward or punishment 


announcement—To 


for former deeds. 

Báo Nghĩa: To return thanks—To render 

thanks to someone. 

Báo Nguy: See Báo Động. 

Báo Nhân: Cảm thọ cái nhân thiện ác của 

quả báo sướng khổ——The cause of retribution. 

Báo Ơn: See Báo Nghĩa. 

Báo Phật: 

l1) Báo đáp Phật ân: To thank the Buddha. 

2) See Báo Thân. 

Báo Phục: To retaliate—To return like for 

like (good for good and evIl for evil). 

Báo Quả: Kết quả sướng khổ do nghiệp nhân 

thiện ác trong quá khứ báo đáp—The reward- 

fruif, or consequences of past deeds. 

Báo Quốc: To fulfil one”s dutty towards one°s 

COUnfry. 

Báo Sa: Pausa (skt)—Tháng đâu tiên trong ba 

tháng mùa đông ở Ấn Độ, từ 16” tháng mười 

của Trung Quốc—The first of the three Indian 

winter months, from 16” of the 10” Chinese 

month. 

** EFor more Information, please see Thập Nhị 
Nguyệt (10). 

Báo Sanh Tam Muội: Mức độ của Bồ Tát 

Tam muội từ Bát Địa trở lên, trong đó Bồ Tát 

thành đạt những lực siêu việt, như người nhìn 

sắc tướng chứ không dùng tâm lực (hiện ra vô 

số hình tướng, sanh ra vô số công đức)—A 

degree of bodhisatva samadhi, in which 

transcendental powers are obtained. 

Báo Tạ: To acknowledge and thank. 

Báo Tang: To announce a death. 

Báo Thân: 

1) Báo thân Phật hay thân tái sanh của Phật: 

The reward body, the sambhoga-kaya of a 

Buddha. The ¡incarnaton body of the 

Buddha, or retribution body in which he 

enJoys the reward of his labours. 

Thân được lập thành do bởi nghiệp báo 

của chúng ta gọi là báo thân: Our physical 

body 1s called the retributon body 





2) 


because we are on this earth, the Saha 
World or World of Endurance, as a result 
of good and evil karma. 

** For more Information, please see Tam 
Thân Phật. 

Báo Thân Phật: See Báo Thân. 

Báo Thân Phật A Di Đà: The reward body 

of Amitabha Buddha. 

Báo Thông: See Nghiệp Thông. 

Báo Thù: To give tít for tat—To take upon 

vengeance——To avenge. 

Báo Thức: To awake——To wake up. 

Báo Tri: To inform. 

Báo Trước: To foretell——To predict. 

Báo Ứng: Báo Thân-Ứng Thân— 

Recompense, reward, punishment—See Tam 

Thân Phật. 

Bào: 

1) Thai cung hay tử cunge—Womb. 

2) Yáo: Arobe. 

Bào Ảnh: Bong bóng—Bubble and shadow. 

Bào Chữa Được: Justifiable. 

Bào Hưu La Lan: 

Prabhutaratna (skÐ. 

1) Đa bảo: Abundance of precious thinøs. 

2) Tên Đức Phật Đa Bảo Như Lai được nói 
đến trong Kinh Pháp Hoa—Name of the 
Buddha mentioned in the Lotus Sutra. 

Bào Phục: Còn gọi là Báo Thường, quần áo 

thượng và hạ của chư Tăng Ni—Upper and 

lower garments. 

Bào Thai: Fetus—Womb. 

Bào Thường: See Bào Phục. 


Bahularatna or 





Bảo: 

1) Ratnaa or mani (sk—Bảo châu— 
Precious——Treasure—Gem——Pearl 
Anything valuable. 

**.. For more information, please see Thất 
Bảo. 

2) Bảo Đảm: To guarantee. 

3) Bảo Vệ: To protec—To ward—To 


guard. 
4) Cái nổi: A pot. 
5) Nấu: To heat—To cook. 
6 Nonê: Full—Replete. 
7) Ôm: To embrace—To enfold. 
8) Ôm ấp: To cherish. 


Bảo Án: Precious seal, or symbol. 


I) Pháp Bảo trong Tam Bảo: Dharma, the 
second of the Triratna. 

2) Tam Pháp Ấn: The three evidences of the 
genuineness of a sua—See Tam Pháp 
Ấn. 

3) Biểu tượng của chư Phật hay chư Bồ Tát: 
The symbols of Buddhas, or Bodhisattvas. 

4) Chủng tử Phật Ấn: The magical seeds of 


the Buddhas, 1.e. zerm-letters, or sounds. 
Bảo Ấn Tam Muội: Thực tướng của một 
trong I08 tam muội The ratnamudra 
samadhi, one of the 108 kinds of samadhi. 


I) Chư Pháp Vô Ngã: The unreality of the 
ego. 

2) Chư Hành Vô Thường: The 
1mpermanence of all things. 

3) Niết Bàn Tịch Diệt: Nirvana. 


Bảo Bình: Kundika (sk0. 


l) Bình quý (một thứ đỗ dùng của Đức Phật) 
được dùng trong nghi thức lễ lạc: A 
p€cIous vase, vessels used in worshIp. 

2) Bình quán đảnh mà Mật giáo dùng để rưới 


tịnh thủy trên đầu khi làm lễ quán đẳnh: A 
baptismal vase used by the esofteric secfs 
for pouring water on the head. 
Bảo Cái: Lọng trời trang sức bằng ngọc quý, 
che trên chỗ ngôi của chư Phật —Banners or 
canopIes, decorated with gems. 
Bảo Cảnh Tướng Quân: The guardian 
general of the region. 
Bảo Cát Tường Thiên: Nguyệt Thiên—Tên 
của Nguyệt Thiên gọi là Bảo Cát Tường, là 
ứng hiện của Bồ Tát Đại Thế Chí —Deva of 
the precious omen, 1.e. Candradeva, deva of 
the moon, a of 
Mahasthamaprapta. 


manifestation 


Bảo Châu: 


l) Ngọc Mani: Manl, a preclous pearl, or 
gem. 

2) Một biểu tượng của ngài Xá Lợi Phất: A 
symbol of Sariputra. 

3) Đại diệu địa của quả Phật The precious 


confinent, or wonderful land of a Buddha. 
Bảo Chữ: Ratnadvipa (skt). 
1) Một hòn đảo nhỏ chứa đầy bảo châu, 
đồng nghĩa với Niết Bàn—Precious islet, 
Island of pearls or gems; synonym for 
perfect nirvana. 
Tên cũ của đảo Tích Lan: An old name for 
Ceylon. 


2) 


Bảo Đảm: To guarantee—To warranty— 
Security (n)—Ïnsurance—Assurance. 

Bảo Đạt: Chuông treo trên đỉnh tháp chùa— 
Bells hung on pagodas. 

Bảo ĐiểỂn: Kinh điển quý báu —The precious 
T€COTds, Or SCTIpfur©s. 

Bảo Giám Thiền Sư: Zen Master Bảo Giám 
(2-1173) —Thiển sư Việt Nam, quê ở Trung 
Thụy, Bắc Việt. Ngài làm quan dưới triều vua 
Lý Anh Tông tới chức “Cung Hậu Xá.” Năm 
30 tuổi, ngài xuất gia làm đệ tử của Thiển sư 
Đa Vân tại chùa Bảo Phước. Ngài trở thành 
pháp tử đời thứ 9 dòng Thiền Vô Ngôn Thông. 
Tại chùa Bảo Phước ngài đã sao chép tất cả 
kinh điển cho chùa. Khi thầy thị tịch, ngài tiếp 
tục trụ tại chùa Bảo Phước để hoằng pháp cho 
đến khi thị tịch vào năm 1173—A Vietnamese 
Zen master from Trung Thụy, North Vietnam. 
He was an official in the royal palace with the 
rank of “Cung Hậu Xá” during the reign of 
king Lý Anh Tông. When he was 30 years old, 
he Iwft home and became a disciple of Zen 
master Đa Vân at Bảo Phước Temple. He 
spent time to copy all sutras for this temple. 
After his masfter passed away, he conftinued to 
stay at Bảo Phước temple to expand Buddhism 
until he passed away In 1173. 

Bảo Giới: Saptaratna (skt)—Bảo giới hay cõi 
Tịnh Độ của mỗi vị Phật—The saptaratna 


realm of every Buddha, his Pure Land. 

Bảo Hiệu: Danh hiệu tôn quý của chư Phật 
và chư Bồ Tát-Precious name or tife, 
especially that of Buddhas and Bodhisattvas. 
Bảo Hoa: Hoa quý hay hoa của chư Thiên— 
Precious flowers——Deva-flowers. 

Bảo Học: Cái học đã đầy đủ (không cần phải 
học nữa)—Replete with learnine—Fed full 
with study. 

Bảo Hộ: To protect—To safeguard. 

Bảo Hộ Chúng Sanh: To protect other 
sentient beIngs. 

Bảo Khiếp: Ratna-pitaka or Ratna-karandaka 
(sk)—Rương đựng bảo châu—A precious box, 
or box of precIous things. 

Bảo Lãnh: To sponsor—To guarantee. 

Bảo Lâm: 

1) Lộ Bảo Thụ nơi cõi Tịnh Độ: The groves, 
Or avenues of precious trees 1n the Pure 
Land. 

Tự viện Bảo Lâm của Lục Tổ Huệ Năng, 
Tổ Thiền thứ sáu của Trung Quốc: The 
monasfery of Hui-Neng, sixth patriarch of 
the Ch'an Sect. 

Bảo Ninh Nhân Dũng: Chinese Zen master 
Pao-Ning-Jen-Yang (?-1046)—Thiển sư Bảo 
Ninh Nhân Dũng vốn là môn đệ của Dương 
Kỳ Phương Hội. Trước khi theo Thiền, sư là 
một đại học giả của triết lý Thiên Thai tông. 
Khi sư đến tìm Tuyết Đậu, một thiền sư lỗi lạc 
của Vân Môn tông, được nhận ra ngay là có 
căn khí của thiển. Để phấn khích, Tuyết Đậu 
vừa kêu vừa diễu: “Này tòa chủ dễnh dàng!” 
Nhân Dũng vì thế mà phẩn chí, quyết vượt qua 
Thiển, vượt Tuyết Đậu, rồi về sau , sư chứng 
ngộ như dự đoán của Tuyết Đậu. Sư thường 
bảo môn nhân: “Nầy, bây giờ ta đang ở trong 
địa ngục rút lưỡi!” Vừa nói sư vừa làm như lấy 
tay rút lưỡi và la: “Ớ! Ớ! Ngục nầy dành cho 
những tên nói dối.” Một lần khác, nhân thấy 
thây Tăng thị giả đang đốt hương cúng Phật, 
sửa soạn buổi thuyết pháp thường lệ, sư bảo: 


2) 


“Này chư Tăng, ông thị giả của tôi đã thuyết 
pháp cho rồi đó.” Rồi sư rời đám môn nhân, 
không nói thêm một lời. Ngài thị tịch năm 
1046—Pao-Ning-Jen-Yang was a disciple of 
'Yang-Ch”I-Fang-Hui. Before he became a Zen 
devotee he was a great scholar of T”len-T”ai 
philosophy. When he came to Hsueh-Tou, who 
was a gpreat figure In the Yun-Men school of 
Zen, the master at once recognized in him a 
future Zen master. To stimulate him, Hsueh- 
Tou addressed him sarcastically, “O, you great 
college professor!” The remark stung len- 
Yang to the quick, and he determined to 
Surpass In Zen even this great master. When 
he finally became a master himself, as Hsuech- 
Tou had expected, he once appeared in the 
pulpit and said: “Behold, I am now in the 
tongue-pulling hell?” So saying, he was seen 
as 1 pulling out his tongue with his own hand 
and exclaimed: “Oh! Oh! This hell 1s meant for 
liars.” Another time, seeing his attendant monk 
offering incense to the Buddha, preparatory for 
a regular discourse to be given by the master, 
he said: “Monks, my attendant has already 
gIven you a sermon,” and without another 
word he came down from the pulpit. He passed 
away In 1046. 

Bảo Nữ: Kanya-ratna (sk)—Người con gái 
quý, một trong thất bảo của Tứ Thiên 
Vương—PrecIous maidens, one of the seven 
treasures of the Cakravartin. 

Bảo Phật Cước: Khi gặp trở ngại Phật tử 
Trung Hoa hay có tục ôm chân Phật mà cầu 
nguyện—When ¡n trouble, Chinese Buddhists 
have a custom to embrace the Buddha”s feet. 
Bảo Phiệt: Chiếc bè chân lý Phật pháp 
chuyên chở chúng sanh từ biển sanh tử đến 
Niết Bàn—The precious raft of Buddha-truth, 
which ferrles over the sea of mortality to 
nirvana. 

Bảo Phương: Tự viện, nơi thường trụ Tam 
Bảo—Precious place, or the abode of the 
triratna, a monas(ery. 


Bảo Quang Minh Trì: Ao Bảo Quang Minh 
tại xứ Ma Kiệt Đà, nơi Phật thuyết giảng (kinh 
Bảo Giáp Ấn Đà La NÑI——A lake in Magadha, 
where the Buddha 1s said to have preached. 
Bảo Quang Phật: See Bảo Quang Thiên Tử 
and Tam Quang Thiên Tử. 
Bảo Quang Thiên Tử: Surya-deva (skt)— 
Một trong Tam Quang Thiên Tử, tức Nhật 
Thiên Tử, gọi là Bảo Ý là ứng hiện của Đức 
Quán Âm—Precious light deva, the sun- 
prince, a manifestation of Kuan-Yin, one of 
the three kings of precious lipht. 
** EFor more Information, please see Tam 
Quang Thiên TỬ. 
Bảo Quốc: 
l) Tịnh Độ—-Preclous country—The Pure 
Land. 
2) Tên của một ngôi chùa cổ ở Huế. Tổ đình 
Bảo Quốc nguyên thủy tên là Hàm Long 
Sơn Thiên Thọ Tự do Hòa Thượng Pháp 
Hàm hiệu Giác Phong khai sơn vào cuối 
thế kỷ thứ 17. Năm 1747, chúa Nguyễn 
Phước Hoạt mở rộng qui mô của chùa, 
nâng lên hàng quốc tự và đặt tên lại là 
Bảo Quốc Tự. Năm 1808, Hiếu Khương 
Hoàng Hậu, mẹ vua Gia Long, đã cho 
trùng tu chùa và gọi tên chùa là Thiên 
Thọ. Năm 1824, vua Minh Mạng lên thăm 
chùa đặt tên lại là Bảo Quốc. Năm 1858, 
vua Tự Đức ban 700 quan tiền cho trùng tu 
chùa—Name of an old temple ¡in Huế. 
Bảo Quốc Patriarchal Temple, with its 
original name Hàm Long Sơn Thiên Thọ 
Tự, was founded by Most Venerable Pháp 
Hàm Giác Phong In the late seventeenth 
century. In 1747, Lord Nguyễn Phước 
Hoạt enlarged the temple, recognized It as 
a national temple, and renamed ¡it Bảo 
Quốc Tự. In 1808, Queen Hiếu Khương, 
mother of king Gia Long, had the temple 
restored and renamed ¡it Thiên Thọ. In 
1824, king Minh Mạng visied 1t and 
renamed ¡it Bảo Quốc. In 1858, king Tự 


Đức had It rebuilt with a grant of 700 kuan 
from the throne. 

Bảo Sa Ma Tẩy: Pausamasa (skt)—Theo 

Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, 

Pausamasa là tháng thứ mười của Ấn Độ, bắt 

đầu từ 16” tháng chạp của Trung Hoa— 

According to Eiel in The Dictionary of 

Chinese-English Buddhist Terms, Pausamasa 

is the tenth Indian month, beginning on the 16° 

of the 12” Chinese month. 

** For more Information, please see Thập Nhị 

Nguyệt. 

Bảo Sanh: Ratnasambhava (skt). 

1) Một trong năm vị Đức Trí Như Lai ở cõi 

Kim Cương Mạn Đà La, Đức Trung Tôn 

của Nguyệt Luân ở Nam phương: One of 

the five dhyana Buddhas, the central 
figure in the southern “diamond” mandala. 

Cõi thành Phật của ngài Tu Bồ Đề: The 

realm of Subhuti on his becoming Buddha. 

Bảo Sát: 

lI) Phật Giới: The preclous 
Buddha-realm. 

2) Tự Viện: A monastery. 

Bảo Sinh Như Lai: See Bảo Thắng Như Lai. 

Bảo Sở: Bảo sở là nơi chứa những châu báu, 

như Niết Bàn Vô Dư—The place of precious 

things, 1.e. the perfect Nirvana. 

Bảo Tàng: Ratnadhvaja (sk0. 

I1) Phướn được trang hoàng bởi bảo ngọc: A 
banner decorated, with gems. 

2) Chư Thiên Âm Nhạc trên cõi Trời Đâu 
Suất: A deva ¡in the Tusita heaven who 
presides over music. 

Bảo Tạng: 

l) Kho chứa châu báu tích lũy: The treasury 

Of precious things. 

Diệu pháp của Phật có thể cứu giúp 

chúng sanh thoát khỏi các khổ ách: The 

wonderful religion of Buddha. 

Bảo Tạng Như Lai: Ratna-garbha (skt)——Vị 

Phật (Bảo Hải là con gái của Phạm Chí, xuất 





2) 


ksetra, Or 


2) 


gia thành đạo hiệu là Bảo tạng Như Lai) mà 
Phật A Di Đà và Phật Thích Ca đều y vào để 
phát tâm thành đạo —A Buddha to whom 
Sakyamuni and Amitabha are said to have 
owcd their awakening. 

Bảo Tánh Thiền Sư: Zen Master Bảo Tánh 
(2-1034) — Thiền sư Việt Nam, quê ở Chu 
Minh, Bắc Viêt. Ngài xuất gia làm đệ tử Thiền 
sư Định Hương lúc tuổi còn rất trẻ. Ngài trở 
thành Pháp tử đời thứ bảy dòng Thiển Vô 
Ngôn Thông. Sau khi Thầy mình thị tịch, ngài 
tiếp tục trụ tại chùa Cảm Ứng để hoằng pháp. 
Ngài cùng Thiền sư Minh Tâm cùng nhau tụng 
kinh Pháp Hoa trong 15 năm liễn. Vào năm 
1034, ngài muốn nhập hỏa quang tam muội. 
Khi nghe tin nầy, Vua Lý Thái Tông gửi sắc 
dụ triệu hồi ngài về kinh thuyết pháp cho 
hoàng gia lần cuối. Sau khi thuyết pháp xong, 
ngài bèn nhập vào hỏa quang tam muội —A 
Vietnamese Zen master from Chu Minh, North 
Vietnam. He left home and became a discIple 
of Định Hương when he was very young. He 
became the Dharma heir of the seventh 
generaton of the Wu-Yun-T”ung Zen Sect. 
After the letter's death, he stayed at Cảm Ứng 
Temple to expand Buddhism. He and Zen 
master Minh Tâm recited the Lotus Sutra for 
15 years. In 1034, he wanted to self-Immolate 
his body with the flame of samadhi to enter 
NÑirvana. Ủpon hearing the news, King Lý Thái 
Tông sent an Imperial Order to summon him to 
the capital to preach the Buddha Dharma to the 
royal family the last time. Right after the 
surmon, he self-immolated his body by the 
flame of samadhi. 

Bảo Tất Để Ca: Chữ “Vạn” trên ngực của 
Đức Phật—The precIous svastika, or sign on 
Buddha' breast. 


Bảo Tháp: Stupa (sk0. 


I) Tháp Bảo hay tháp chứa bảo vật, tháp 
chứa xá lợi: Precious stupa, or fane for 
precious things, or relics. 

2) Tháp trang nghiêm bằng châu báu: A 


pagoda adorned with gems. 
3) Tháp Đa Bảo trong Kinh Pháp Hoa: The 
shrine of Prabhutaratna In the Lotus. 
Bảo Thành: Thành chứa đây bảo vật, như 
Phật Pháp trong Kinh Niết Bàn—The city full 
Of precious things, In the Nirvana Sutra, 1.e. the 
teaching of the Buddha. 
Bảo Thắng: See Bảo Thắng Như Lai. 
Bảo Thắng Như Lai: Ratnaketu (sk)—Một 
trong bẩy vị Như Lai (hay bố thí cho ngạ quỷ, 
ngài trụ tại phương nam)—One of the seven 
Tathagatas. 
Bảo Thủ: 


I) Khư khư giữ lấy những gì mình có: To 
CONS€Tve. 
2) Tay quý, tay làm ra của cải quý báu — 


Precious hand, the hand which gives alms 
and precious thinøs. 
Bảo Thụ: Cây quý nơi cõi Tịnh Độ—The 
Jewel-trees of the Pure Land. 
Bảo Thừa: 
1) Bảo Thừa Pháp Hoa Kinh: The precious 
vehicle of the Lotus Sutra. 
2) Đại Thừa: The Mahayana. 
Bảo Tích: Ratna-rasi or Ratna-kuta (skU— 
Kinh Đại Bảo Tích Gem-heap Sutra— 
Collection of gems; accumulated treasures. 
Bảo Tích Phật: Vị Phật tụ tập các pháp bảo 
trang nghiêm như vô lậu căn lực—Buddha 
adorned with heaps of treasures, I.e. DOW€TS, 
truths. 
Bảo Tích Trưởng Giả Tử: Con của một vị 
trưởng giả trong thành Vaisali, người đã dâng 
tràng phan thất bảo lên Phật Thích Ca, rồi tán 
thán Đức Phật—The son of the elders of 
Vaisali, who are said to have offered canopIes 
of the seven precious things to Sakyamuni In 
praIse of his teaching. 
Bảo Tính: Tên khác của Như Lai Tạng, ở 
trong chúng sanh phiển não mà chẳng hề mất 
tính chân như thanh tịnh—The precious nature, 


OT Tathagatagarbha, underlying all 


phenomena, always pure despite phenomenal 

conditions. 

Bảo Tôn: 

Conservation. 

Bảo Trì: 

1) Gìn giữ: To maintain. 

2) Ao Bát Công Đức Thủy nơi cõi Tịnh Độ: 
The preclous lake of the eipht virftuous 
characterisfics in the Pure Land. 

Bảo Triệt Ma Cốc Thiền Sư: Zen master 

Ma-Yu-Bao-Che—Thiển Sư Bảo Triệt Ma 

Cốc là đệ tử của Thiển Sư Mã Tổ—Zen 

master Ma-Yu-Bao-Che was a disciple of Zen 

master Ma-tsu. 

e Một hôm, theo Mã Tổ đi dạo, sư hỏi Mã 
Tổ: “Thế nào là Đại Niết Bàn?” Mã Tổ 
đáp: “Gấp!” Sư hỏi: “Gấp cái gì?” Mã Tổ 
nói: “Xem nước.” Nghe những lời nầy sư 
giác ngộ—Once, while walking with Ma- 
Tsu, Bao-Che Ma-Yu asked: “What ¡s the 
great nirvana?” Ma-tsu replied: “Hurried.” 
Bao-Che asked: “What 1s it that hurried?” 
Ma-Tsu said: “See the water!” At these 
words Bao-Che was awakened. 

e Sư cùng Nam Tuyển, Qui Tông đến yết 
kiến Cảnh Sơn, đi đường gặp một bà già, 
sư hỏi: “Cảnh Sơn đi đường nào bà?” Bà 
già đáp: “Đi thẳng.” Sư hỏi: “Đầu trước 
nước sâu qua được chăng?” Bà già nói: 
“Chẳng ướt gót chân.” Sư nói: “Bờ trên 
lúa trúng tươi tốt, bờ dưới lúa thất ruộng 
khô.” Bà già nói: “Thảy bị cua ăn hết.” Sư 
nói: “Nếp thơm ngon.” Bà già nói: “Hết 
mùi hơi.” Sư hỏi: “Bà ở chỗ nào?” Bà già 
nói: “Ngay trong đây.” Ba người đồng vào 
quán ngồi. Bà già nấu một bình trà, bưng 
ba chén chung đến hỏi: “Hòa Thượng có 
thần thông thì uống trà?” Ba người nhìn 
nhau chưa nói câu nào. Bà già liền bảo: 
“Xem kẻ già nây trình thần thông đây.” 
Nói xong bà cầm chung nghiêng bình rót 
trà, rồi đi —Bao-Che, Nan-Quan, and 
another monk went traveling to Mount 


Maintenance——Preservatlon—— 


Jing. On their way they encountered an 
old woman shopkeeper. They asked her: 
“Whafs the way to Mount Jing?” She 
said: “Go straipht ahead.” Bao-Che said: 
“1Is there water ahead that is too deep to 
pass through?” The old woman said: “Ít 
won't even soak your feet.” Bao-Che said: 
“The rice paddy on the upper t€errace 1s 
good. The rice paddy on the lower terrace 
1s withered.” The old woman said: “Tlt all 
been eaten by crabs.” Bao-Che said: “he 
grain is fragrant.” The old woman said: 
“There”s Bao-Che asked: 
“Where do you live?” The old woman 
said: “Right here.” The three monks went 
1nto the woman”s shop. She boiled a pot of 
tea and set out three cups. Then she said: 
“If you masters have a pervasive spiritual 
knowledge, then drink some tea.” The 
thee monks looked at each other ím 
surprise, and then the old woman said: 
“Look at this old crone show her pervasIve 
spri!” She then grabbed the cups, 
knocked over the tea pot, and went out. 

se Sư cùng Đơn Hà đi dạo núi, thấy cá lội 
trong nước, sư lấy tay chỉ. Đơn Hà nói: 
“Thiên nhiên! Thiên nhiên!” 
sau, sư hỏi Đơn Hà: “Hôm qua ý thế 
nào?” Đơn Hà nhảy tới làm thế nằm. Sư 

“Trời xanh! —Once Bao-Che and 
Tian-Ran-T'anHe were hiking in the 
mountains. Bao-Che pointed at some fish 
he saw ¡mm the sữream. T”an-He said: 
“Natural! Natural!” Bao-Che waited unul 
the following day, then asked T”an-He: 
“What did you mean yesterday?” T”an-He 
then lay down in a prone position. Bao- 
Che said: “Nlue heavens!” 

e Có vị Tăng hỏi: “Thế nào là đại ý Phật 
pháp?” Sư lặng thnh—A monk asked 
Bao-Che: What 1s the great meaning of 
the Buddhadharma?” Bao-Che was silent. 


Bảo Trợ: To sponsor——To patronage. 


no smell.” 


Đến hôm 


nói: 


Bảo Tụ: Đạo Phật là tôn giáo tích tụ những gì 
quý báu nên gọi là Bảo Tụ—Jewel-collection; 
a colleclon of preclous things, e.g. the 
Buddhist relig1on. 
Bảo Tướng: 
l) Tượng Phật trang nghiêm: The precIous 
likeness, or Image of Buddha. 
Ratnaketu (skt——Bảo Tướng Như Lai, một 
trong bảy Như Lai—One of the seven 
Tathagatas. 
Phật Bảo Tướng Như Lai, tên của vị Phật 
mà ngài A Nan sẽ thành trong tương lai: A 
name of Ananda as a future Buddha. 
Tên Phật mà 2000 vị đệ tử của Phật sẽ 
thành sau nây: The name under which 
2,000 of sakyamuni's disciples are to be 
reborn as Buddhas. 
Bảo Vân: Bảo Vân là tên của một nhà sư 
Trung Quốc, quê ở Lương Châu, đã du hành 
sang Ấn Độ vào khoảng năm 397 sau Tây 
Lịch, trở về Trường An, chết năm 449, ở tuổi 
74—Pao-Yun, a monk of Liang-Chou, who 
travelled to India around 397 A.D., returned to 
Ch'ang-An, and died in 449, at the age of 74. 
Bảo Vệ: To defend—To protect. 
Bảo Võng: Indra-jala (sk)—Còn gọi là Đế 
Võng hay Đế Thích Võng. Lưới bảo châu của 
trời Đế Thích hay chiếc màn lưới báu treo ở 
cung Đế Thích, là nơi khởi sanh chư pháp (các 
vị sư tông Hoa Nghiêm ví nó với duyên khởi 
trùng trùng vô tận của chư pháp). Còn là tên 
lời chú của các nhà ảo thuật Thiên Trúc, vì 
cùng lời chú nây mà tất cả sự việc hiện ra— 
The net of Indra, or Indra`s net of gems, 
hanging In Indraˆs hall, out of which all things 
can be produced; 
1ncanfation of Indian magicians considered all- 
powerful. 
Bảo Vương: 
1) Vua của Kho Báu: The precious King or 
King of Treasures. 
2) Một danh hiệu của Đức Phật: A title of 
Buddha. 


2) 


3) 


4) 


also the name of an 


3) Vị Từ Tôn ngự trị trên lục địa về phía tây 
của núi Tu Di: The ruler of the continent 
Wwesft of Sumeru. 

4) Bảo Chủ: Jewel-lord, or Lord of Jewels. 


Bảo Vương Tam Muội: Đạt tới Bảo Vương 

Tam Muội do việc niệm Phật Tam Muội—The 

King of Treasures samadhi, achieved by fixing 

the mind on Buddha. 

Bảo Xa: Xe quý (trâu trắng) mà Đức Phật đã 

nói đến trong Kinh Pháp Hoa, được ví với 

Nhất Thừa hay Đại Thừa—The precious cart 

(n the Lotus sutra), I.e. the one vehicle, the 

Mahayana. 

Bảo Xứ Tam Muội: Tam muội của Đức 

Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Thế Tôn trụ vào 

tam muội nầy và từ đó Ngài bố thí tiền tài 

công đức cho chúng sanh—The samadhi of the 

preclous place, the of 

sakyamuni by which he dispensed powers and 

riches to all beinøs. 

Bạo Bịnh: Fatal (grave) illness. 

Bạo Bịnh Bạo Tử: Grave iliness and sudden 

death. 

Bạo Động: Violence—Riot. 

Bạo Hành: Cruel acts. 

Bạo Lưực (a): Violent—Violence (n). 

Bạo TỬ: Sudden death. 

Bát: 

I1) Bát khất thực: Patra SkÙ—An almsbow]— 
See Bát Đa La. 


©Csfatlc trance 


2) Phổ quát: Universal. 

3) Rộng lớn: Wide—Widely. 

4) Tám: Asta (skt)—EIght. 

53 Vạch ra: To spread—To open out—To 
disseminate——To scatter——To detach. 

6) Táchra: To detach. 

7) Tháo rời ra: To disseminate. 

§)_ Nhổ tận gốc (nói về nghiệp): To uproot. 


Bát Âm: Tám âm thanh của Phật— The 
eight tones ofa Buddha”s voice: 

1) Cực hảo âm: beautiful voice. 

2) Nhu nhuyễn âm: Flexible voice. 


3) Hòa thích âm: Harmonious voIce. 


4 Tôn huệ âm: Respect-producing voIce. 
5) Bất nữ âm: Not effaminate voice. 

6)_ Bất ngộ âm: Unerring voice. 

7)_ Thâm viễn âm: Deep voice. 

8) Bất kiệt âm: resonant voice. 


Bát Ba La Di: Tám tội của chư Ni—Eight 

parajika, In relation to the sins oŸ a nun: 

(A) Bốn tội đầu xin xem Tứ Đọa—The first 
four sins, please see Tứ Đọa. 


(B) Bốn tội sau—The last four sins: 

5) Đem lòng dâm chạm vào thân thể người 
nam: Libidinous contact with a male. 

6) Bất cứ hành động không thích hợp nào 
đưa đến tà dâm với người nam——Any sort 
of Iimproper associaton which leads to 
adultery: 

e© SỜ tay người nam: Touch the arms of a 
male. 


e© - Sờ áo người nam: Touch a male”s shirt. 

e Vào phòng người nam: Enter a male”s 
Toom. 

e. Đứng một mình với người nam: Stand 
alone with a male. 

e _ Nói chuyện một mình với người nam ở nơi 
tư riêng: To converse with a male ¡in a 
private place. 

e - Cùng đi song đôi với người nam vì bất cứ 
lý do gì: To promenade with a male for 
whaftever reason(s). 

e Dựa mình vào người nam: To lean one”s 
back on a male”s back. 

e Hẹn nhau với người nam để tính chuyện 
đâm đảng: To arrange to meet with a male 
for sexual conduct. 


7)_ Phú tàng tha trọng tội giới: Biết đồng đạo 
phạm tội mà che dấu —Concealing the 
misbehaviour of an equal or Iinferior nun. 

8) Tùy thuận bị cử Tỳ Kheo giới: Giao dịch 


đi lại với Tỳ Kheo không đúng phép— 
Improper dealings with a monk. 

Bát Bảo Vô Giá: Eight priceless things. 

Bát Băng Địa Ngục: See Bát Hàn Địa 


Ngục. 

Bát Bất Khả Vượt: See Bát Kính Giáo. 

Bát Bất Quá Pháp: See Bát Kính Giáo. 

Bát Bất Sinh Pháp: Anutpattikadharma 
(skÐ—Theo Kinh Lăng Già, có tám cách mà 
quan niệm vô sinh được thiết lập. Khi tám ý 
niệm về vô sinh nầy được thể chứng thì người 
ta đạt tới cái nhận biết về sự vô sanh của vạn 
hữu—According to Lankavatara Sutra, there 
are eipht ways in which the conception of no- 
birth 1s established. When this eightfold notion 
of no-bith Is realized, one attains the 
recognition of the birthlessness of all things. 

l) Chư pháp hay các sự vật chưa từng được 
sinh ra vì ý niệm sinh và diệt không tổn 
tại trong thực tính: Things have never born 
because the Idea of birth-and-death does 
not obfain in reality. 

Từ cái đi trước mà có cái sau, và không có 
phân biệt nào giữa những cái trước và 
những cái sau, cũng như không có sự khởi 
đầu tuyệt đối nào có thể được quy cho sự 
vật: From that which precedes there 1s that 
which follows, and there 1s no difference 
and consequents, 
and no absolute begInning can be assigned 
to anything. 

Nếu bất cứ sự vật nào đã hiện hữu ở đây, 
thì không có cái gì có thể thay thế nó được 
trừ phi chúng ta tự cho rằng có sự phát 
nguồn độc lập, điều nầy không thể xãy ra 
được (theo I2 nhân duyên thì không có cái 
gì được gọi là sự phát nguồn độc lập cả): 
If anything 1s already here, nothing else 
can take 1s place unless we assume an 
independent origin, which 1s ImpossIble. 

Ý niệm về tự tính phát xuất từ sự tưởng 
tượng, là thứ không được đặt căn bản trên 
thực tính: The notion of self-substance 
which 1s not based on reality. 

Do bởi sự tùy thuộc tương đối hay y tha 
khởi hay duyên khởi tính (paratantra) mà 
chúng ta tin là nguồn gốc tự nhiên, nhưng 


2) 


between antecedents 


3) 


4) 


5) 


thực ra không có cái gì có thể được gọi là 
tự tính: Because of relative dependence or 
parafantra, we assume natural origin, but 
in reality there 1s nothing that can be 
called self-substance. 

Sự nhất tính tuyệt đối của trí tuệ toàn hảo 
hay trí viên thành (parinishpanna) loại trừ 
cái ý niệm về dị biệt: The absolute 


6) 


onenes of perfect knowledge or 
parmishpanna excludes the idea of 
otherness. 


7) Khi cái trí của sự đoạn diệt hoàn toàn 
(kshayajnana) được thể chứng thì sẽ 
không bao giờ còn sự xác định về các 
phiển não nữa: When the knowledge of 
complete destruction or kshayajnana 1s 
realized, there 1s never again the assertion 
Of evil passions. 

Trong Pháp thân của tất cả chư Phật có 
cái nhất thể toàn hảo và không có sự cá 
biệt nào phân khác cả: In the Dharmakaya 
of all Buddhas there 1s perfect unity, and 
no differentiating 1ndividuation. 

Bát Bất Tịnh: Tám điều bất tịnh cho chư 
Tăng Ni; tám thứ mà chư Tăng Ni không được 
sở hữu—The eight impure or unclean things 
for a monk or a nun; eipht things that monks 
and nuns are not allowed to possess: 


8) 


I1) Giữ vàng: To keep gold. 

2) Giữ bạc: To keep sllver or money. 

3) Giữ nô lệ nam: Mướn đầy tớ nam—To 
have male sÌaves, or manservant. 

4) Giữ nô lệ nữ: Mướn đây tớ nữ—To have 
female slaves, or maidservanIt. 

5) Nuôi gia súc hay gia cầm: To raise cattles, 
birds, or domestic animals. 

6) Dự trữ bất cứ thứ gì: To keep supplies of 
gram and silk or of anything—To sfore 
anything other than the  eipht 
appurtenances (tám món cần dùng). 

7) Buôn bán trao đổi: To trade, or to do 
business. 

8) Canh nông: To own and farm the land— 


To own and cultivate the land. 


Bát Bất Chánh Kiến: The eight incorrect 
views—S§ee Bát Tà Kiến. 

Bát Bất Hiển Thực: The cight negations of 
the Madhyamika Doctrine—See Bát Bất 
Trung Đạo. 

Bát Bất Trung Đạo: Tám phủ định của 
Ngài Long Thọ, người sáng lập ra Tam Luận 
Tông. Bát Bất Trung Đạo phủ nhận tất cả 
những sắc thái hiện hữu. Sự thực Bát Bất 
Trung Đạo không có một mục đích nào cả. 
Chúng ta có thể xem nó như một móc tréo càn 
quét tất cả tám thứ sai lầm gắn liền với thế 
giới hiện thể, hay sự đào thải hỗ tương của 
bốn cặp thiên kiến, hay một chuỗi dài biện 
luận nhằm gạt bỏ từ sai lầm nây đến sai lầm 
khác. Theo cách nầy tất cả những biện biệt về 
'tự' hay 'tha,` về “bŸ hay “thử: đều đều bị 
tuyệt diệt—Middle School (the same as ten 
negations except the last parr). In the Eipht 
Negatilons, all specific features of becoming 
are denied. The fact that there are Jjust eipht 
negations has no specific purport; this 1s meant 
to be a whole negation. It may be taken as a 
CrOSSWIse sweeping away of all eight errors 
afttached to the world of becoming, or a 
reciprocal rejection of the four palrs of one- 
sided views, or a lengthwise general thrusting 
aside of the errors one after the other. In this 
way, all discrIminations of oneself and another 
or this and that are done away with. 

1) (2) Bất Sanh Bất Diệt: Neither birth nor 
death—Bất sanh diệc bất diệt (không sanh 
không diệt), nghĩa là không có khởi cũng 
không có diệt; phá hủy ý niệm khởi bằng 
ý niệm diệt—There nothing appears, 
nothing disappears, meaning 
neither orIgination nor cessafion; refuting 
the Idea of appearing or birth by the idea 

Of disappearance. 

(2) Bất Đoạn Bất Thường: Neither end nor 
permanence—Bất đoạn diệc bất thường 
(không đoạn không thường), nghĩa là 


there 1s 


2) 


không có trường cửu cũng không có bất 
trường cửu; phá hủy ý niệm về “thường" 
bằng “đoạn.—There nothing has an end, 
nothing 1Is  eternal, meaning neither 
permanence nor impermanence; refuting 
the Idea of “permanence” by the Idea of 
“destruction." 

(2) Bất Nhất Bất Dị: Neither identity nor 
đifference—Bất nhất diệc bất dị (không 
giống không khác), nghĩa là không có 
thống nhất cũng không có phân ly; phá 
hủy ý niệm về “nhất bằng “dị.`—Nothing 
1s 1dentical with Itself, nor 1s 
anything differentiated, meaning neither 
unifty nor diversify; refuting the Idea of 
“unityˆ by the Idea of “dIversIty.” 

(2) Bất Lai Bất Khứ: Neither coming nor 
going—Bất lai diệc bất khứ (không đến 
không đi), phá hủy ý niệm về diệt bằng ý 
niệm “đến, nghĩa là không có đến mà 
cũng không có đi; phá hủy ý niệm “đến 
bằng ý niệm “đi`—Nothing comes, 
nothing goes, refuting the of 
“disappearance” by the Idea of “come,” 
meaning neither coming-in nor going-out; 
refuting the idea of “come” by the Idea of 


é , 


go. 

For more Information, please see Thập 

Bất Trung Đạo. 

Bát Bất Trung Đạo Quán: Thiển quán về 

tám phủ định—Meditation on the eight 

negaftIons. 

Bát Bất Tư Nghì: The eight inexpressibles 

or things surpassing thought—See Bát Kính 

GIới. 

Bát Biến Hóa: Tám loại biến hóa hay tám 

thần thông biến hóa của chư Phật—Eight 

supernatural  powers of transformation, 
characteristics of every Buddha: 

1) Năng tiểu: Animan (skt—Có khả năng 
làm cho nhỏ lại được —To shrink self or 
others (to make self or others smaller), or 
the world and all things to an atom. 


3) 


there 


4) 


Idea 


+ 


2) Năng đại: Mahiman (sk)—Có khả năng 
làm cho lớn ra được —To enlarge self or 
others (to make self or others larger than 
anything In the world), or the world and all 
things to fiII all space. 

Năng khinh: Laghiman (sk)—Có khả 
năng làm cho nhẹ đi được—To make self 
or others, or the world and all things light 
as a feather (to make self or others 
lighter). 

Năng tự tại: Vasitva (sk)—Có khả năng 
làm cho tự tại được —To make self or 
others any size or anywhere at will—To 
make everything depends upon oneself, 
all at wIl. 

Năng hữu chủ: Isitva (skÙ—Có khả năng 
làm cho có quyển vô hạn ở khắp mọi nơi 
và trên mọi vật —To make everywhere 
and everthing to be omnipotent—To be 
able to control all natural laws. 

Năng viễn chí: Prapti (sk)—Có khả năng 
đến nơi xa được hay như ý thân—To be 
anywhere wil, eiher by self- 
transportation or by brnging the 
destnaton to himself—To reach any 
place at wIIl. 


3) 


4) 


5) 


6) 


at 


7) Năng động: Có khả năng làm cho động 
được——The be able to shake all things. 
8) Tùy ý: Prakamya (skÙ—Có khả năng làm 


tùy theo ý mình—To be one or many and 
at wIll pass through the solid or through 
space, or through fire or wafer, or tranform 
the four elements at wIll, 1.e. turn earth 
Into water—To be able to assume any 
shape. 

Bát Biện: Tám tài hùng biện của Đức Như 

Lai—Tám đặc tính của Phật trong lúc nói— 

Eight characteristics of a Buddha”s speaking: 

I) Bất tê hát biện (không la ó hò hét): 

Never hectoring. 

Bất mê loạn biện (không mê mờ loạn 

động): NÑever misleading or confused. 

3) Bất bố biện (biện luận không tỏ vẻ khiếp 


nh 
`~ 


sợ): Fearless. 





4)_ Bất kiêu mạn biện: Biện luận không tỏ vẻ 
kiêu mạn—Never haughty. 

5) Nghĩa cụ túc biện (biện luận với đầy đủ ý 
nghĩa): Perfect in meaning. 

6) Vị cụ túc biện (biện luận với đầy đủ 
hương vị ý vị): Perfect In flavor. 

7) Bất chuyết sáp biện (biện luận lưu loát, 
chẳng vụng về cứng nhất): Free from 
harshness. 

8) Ứng thì phân biệt (biện luận đúng lúc 


đúng thời): Seasonable or suited to the 
OCCASIOn. 
Bát Bố Thí: Eight kinds of dana or charity— 
See Bát Chủng Bố Thí. 
Bát Bố Thí Sự: Eight bases for giving—See 
Bát Chủng Bố Thí. 
Bát Bồ Tát: See Bát Đại Minh Vương. 
Bát Bộ: See Bát bộ Kim Cang hay Thiên 
Long Bát Bộ. 
Bát Bộ Chúng: See Bát bộ Kim Cang. 
Bát Bộ Kim Cang: Tám chúng sanh siêu 
nhân trong Kinh Liên Hoa—The eight classes 
of supernatural beings in the Lotus Sutra—The 


Eight Vajra Detties: 
1) Thiên: Deva. 
2) Long: Naga. 
3) Dạ Xoa: Yaksa. 


4)_ Càng Thát bà: Gandharva. 
5) A-Tu-La: Asura. 

6) Ca-Lâu-La: Gadura. 

7) Khẩn-Na-La: Kinnara. 

8)_ Ma-Hầu-La Già: Mahoraga. 


** For more Information, please see Thiên 
Long Bát Bộ. 

Bát Bộ Quỷ Chúng: Tám bộ quỷ chúng— 

The eipht groups of demon-followers of the 

four maharajas: 

1) Cần Thát Bà: Gandharvas. 


2) Tì-Xá-Xả: Pisacas. 

3) Cưu Bàn Trà: Kumbhandas. 
4) Tiết Lệ Đa (Ngạ quỷ): Pretas. 
53) Chư Long: Nagas. 


6) Phú Đan Na (Xú Ngạ Quỷ): Putanas. 

7)_ Dạ Xoa (Dũng Kiện Quỷ): Yaksas. 

8) Tiệp Tật Quỷ (La Sát): Raksasas. 

Bát Bối Xả Quán: See Bát Giải Thoát Tam 
Muội. 

Bát Bội Xã: See Bát Giải Thoát Tam Muội. 
Bát Bửu Phật Đài: Bát Bửu Phật Đài là một 
Phật Tháp nổi tiếng, tọa lạc giữa một cánh 
đồng thơm bát ngát mênh mông, trong quận 
Bình Chánh, thành phố Sài Gòn, Nam Việt 
Nam. Phật Đài được kiến tạo vào năm 1955, 
nhưng đến năm 1965 bị hư hỏng hoàn toàn vì 
chiến tranh. Năm 1968, Bát Bửu Phật Đài 
được trùng tu và mở mang. Nay đã trở thành 
một khu văn hóa và du lịch nổi tiếng với tên 
“Phật Cô Đơn.” Trên đỉnh tháp là tượng Phật 
cao 5,5 mét, được đặt trên đế cao 1,2 mét. Bát 
Bửu Phật Đài được kiến trúc theo hình bát 
giác, tầng trên cùng tôn trí tượng Phật Tổ 
Thích Ca Mâu Ni, hướng ra cánh đồng. Bên 
dưới là điện Phật. Chánh điện thờ Tam Thế: 
Phật Di Đà, Bồ tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại 
Thế Chí. Mặt sau thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma (ngài 
là vị tổ thứ 28 bên Ấn Độ, và cũng là sơ tổ của 
dòng Thiền Trung Hoa). Hai bên chánh điện 
thờ Diệm Ma Vương, Hộ Pháp, kế tiếp là các 
điện thờ Phật Di Lặc, Bồ tát Chuẩn Đề, Bồ 
Tát Quán Thế Âm, và Bồ tát Địa Tạng —A 
famous Buddha Stupa, located within a vast 
fñield of pineapples im Bình Chánh district, 
Saigon City, South Vietnam. It was bulilt In 
1955; however, It was totally destroyed In 
1965 due to the war. 
enlarged in 1968. NÑow 1t has become a famous 
cultural tourist spot called “Solitary Buddha.” 
On the top of the stupa, there 1s a Buddha 
statue cast at Xá Lợi Pagoda In 1961, the 
sfaftue 1tself 1s 5.5 meters high, situated on a 
1.2 meters pedestal. The Buddha Stupa of 
Eight Objects 1s an octagonal 
building. On the upper floor 1s placed the 
sfatue of sakyamuni Buddha facing the field. 
The Buddha Shrine 1s situated on the lower 


lt was rebuilt and 


Precious 


floor. The Three Noble Ones are worshipped 

the Main Hall: Amitabha Buddha, 

Avalokitesvara Bodhisattva, and Mahasthama 

Bodhisattva. In the back of the Main Hall, 

Patriarch Bodhidharma ¡is enshrined (he was 

also the twenty-eiphth Indian Patriarch and the 

founder of the Chinese Ch'an Buddhism). On 
both sides of the Main Hall are worshipped the 
satues of Yama of Hell and a Dharma 

Guardian, followed by those of Maitreya 

Buddha, Cundi Bodhisattva, Avalokitesvara 

Bodhisattva, and Ksitigarbha Bodhisattva 

adored In other shrines of the Main Haill. 

Bát Cát Đế: Prakrti (skt). 

1) Đàn bà: Woman. 

2) Tên người nàng Bát Cát Đế tại giếng 
nước đã dụ dỗ ngài A Nan, nhưng sau nầy 
trở thành một Ni Sư: Prakrti, name of the 
woman at the well who supplied water to 
Ananda, seduced him, but later became a 
nun. 

Bát Cấm: See Bát Giới. 

Bát Câu Nghĩa: Tám nguyên tắc căn bản, 

của trực giác hay liên hệ trực tiếp với tâm linh 

của trường phái Thiền Tông The eight 
fundamental principles, Intuitional or relating 
to direct mental vision of the Zen School. 


1n 


lI) Chánh Pháp Nhãn Tạng: Correct Law 
Eye- Treasury. 

2) Niết Bàn Diệu Tâm: Nữrvana of 
Wonderful and Profound Mind—See Diệu 
Tâm. 

3) Thực Tướng Vô Tướng: Reality 1s nullity. 

4 Vi Diệu Pháp Môn: The Door of 
Abhidharma. 

5) Bất Lập Văn Tự: It is not relying on 
books, or not established on words. 

6) Giáo Ngoại Biệt Truyền: It is a special 
transmission outside the teachings. 

7) Trực Chỉ Nhân Tâm: It points directly to 
the human mind. 

§) Kiến Tánh Thành Phật: Through it one 


sees one`s own nafure and becomes a 


Buddha. 

Bát Chánh: Sammatta 

factors—See Bát Chánh Đạo. 

Bát Chánh Đạo: Astangika-marga (skÙ— 

Ashtangika-Magza (p). 

(D Nghĩa Bát Chánh Đạo—The 
Meanings of Astangika-marga: Bát Chánh 
đạo —Tám con đường đúng —Con đường 
dẫn tới sự chấm dứt đau khổ, mục đích 
của diệu đế thứ ba trong tứ diệu đế (Đạo 
đế). Bát Chánh Đạo là tám nẻo trong 37 
nẻo bồ để. Tu tập Bát Chánh Đạo sẽ đưa 
đến những lợi ích thực sự như tự cải tạo tự 
thân, vì tu bát chánh đạo là sửa đổi mọi 


(p—EHIght right 


2 
cua 





bất chính, sửa đổi mọi tội lỗi trong đời 
sống hiện tại, đồng thời còn tạo cho thân 
mình có một đời sống chân chánh, lợi ích 
và thiện mỹ; cải tạo hoàn cảnh vì nếu ai 
cũng tu bát chánh đạo thì cảnh thế gian sẽ 
an lành tịnh lạc, không còn cảnh khổ đau 
bất hạnh gây nên bởi hận thù, tranh chấp 
hay chiến tranh giữa người với người, giữa 
nước nầy với nước kia, hay chủng tộc nầy 
với chủng tộc khác, ngược lại lúc đó thanh 
bình sẽ vĩnh viễn ngự trị trên quả đất nầy; 
tu bát chánh đạo còn là căn bản đầu tiên 
cho sự giác ngộ, là nền tắng chánh giác, là 
căn bản giải thoát, ngày nay tu bát chánh 
đạo là gieo trồng cho mình những hạt 
giống Bồ Đề để ngày sau gặt hái quả Niết 
Bàn Vô Thượng—The noble Eightfold 
Path-The eight right (correct) ways. The 
path leading to release from suffering, the 
goal of the third in the four noble truths. 
These are eight In the 37 bodhi ways to 
enlightenment. Practicing the Noble Eight- 
fold Path can bring about real advanftages 
such Improvement of personal 
conditions. It 1s due to the elimination of 

all evil thoughts, words, and actions that 

we may commit In our daily life, and to 
the confinuing practice of charitable work; 
Iimprovement of living conditons. IÝ 


aS 


]) 


2) 


everyone practiced this noble path, the 
world we are living now would be devoid 
of all miserles and sufferings caused by 
hatred, strugsle, and war between men 
and men, countriles and counfries, or 
peoples and peoples. Peace would reign 
forever on earth; atfainment of 
enlightenment or Bodhi Awareness. The 
Noble Eigh-fold Path 1s the first basic 
condition for affaining Bodhi 
Consciousness that 1s untarnished while 
Alaya Consciousness 1s still defiled: 
Chánh Kiến (hiểu đúng): Samyag-drsti 
(skÐ——Samma-ditthi (p). 

Chánh kiến là nhận thấy một cách khách 
quan ngay thẳng; thấy thế nào thì ghi 
đúng thế ấy, không bị thành kiến hoặc 
tình cảm ảnh hưởng mà làm cho sự nhận 
xét bị sai lệch; biết phân biệt cái thật cái 
giả; nhận thức đạo lý chân chánh để tiến 
tới tu hành giải thoát: Right view ¡is 
viewing thinss obJectively; seeing them 
and reporting them exactly as they are 
without being influenced by prejudice or 
emotion. Right view helps differentiate 
the true from the false, and determines the 
true religIous path for attaining liberation. 
Không bị ảo giác. Hiểu biết đúng về tứ 
diệu đế về khổ, vì sao có khổ, làm cách 
nào diệt khổ và con đường dẫn tới diệt 
khổ. Hiểu rõ về tính vô ngã của sự tồn 
tạ —Correct or Right View or Perfect 
View—freedom from the common 
delusion. Understanding correctly of the 
four noble truths of suffering, of the origin 
of suffering, of the extinction of suffering, 
and of the path leading to the extinction of 
suffering. nderstand correctly on the 
non-eøo of existence (nonindividuality of 
©xistence). 

Chánh Tư Duy (nghĩ đúng): Samyag- 
samkalpa (skÐ——Samm-sakappa (p). 
Chánh tư duy là suy nghĩ đúng với lẽ phải, 





có lợi cho mình, và có lợi cho người khác. 4) Chánh Nghiệp (làm đúng): 


3) 


Suy nghĩ những hành vi lầm lỗi, những 
tâm niệm xấu xa cần phải cải sửa. Suy 
nghĩ giới định tuệ để tu tập giải thoát. Suy 
xét vô minh là nguyên nhân của mọi sự 
đau khổ, là nguồn gốc của mọi tội ác; suy 
nghĩ tìm phương pháp đúng để tu hành 
giải thoát cho mình và cho người: Right 
thought means that our reflection must be 
consistent with common sense, useful both 
to others and ourselves. We must strive to 
correct our faults, or change our wicked 
opinions. While meditating on the noble 
formula of “Precept, Concentration, and 
Wisdom” we must realze that 
“Ignorance" is the main cause of suffering, 
the root of all wicked acts; therefore, we 
must look for a way to get rid of suffering 
for us and for others. 

Nghĩ đúng là ý nghĩ từ bỏ mọi dục vọng 
tham sân si. Nghĩ đúng là luôn nghĩ về 
lòng khoan dung và nhân từ với mọi 
loà —Correct or Righ( Thought( or 
Perfect Resolve—A mind free from 
sensual Iust, ill-will and cruelty. Ripht 
thoupht means resolve In favour of 
renunciation, øoodwill and nonharming of 
senfient beings. 

Chánh Ngữ (nói đúng): Samyag-vac 
(skÐ—Samma-vaca (p)—Correct or Right 
Speech or Perfect Speech. 

Chánh ngữ là nói lời thành thật và sáng 
suốt, nói hợp lý, nói không thiên vị, nói 
thẳng chứ không nói xéo hay xuyên tạc, 
nói lời thận trọng và hòa nhã; nói lời 
không tổn hại và có lợi ích chung: Right 
speech Implies sincere, sound, impartial, 
direct, not distorting, cautious, affable, 
harmless, useful words and discourses. 
Nói đúng là không nói dối, không ba hoa, 
tán gẫu hay dèm pha—Avoidance of 
Iying, slander and gossip (false and idle 
talk)—AbstaiIning from lying, tale-bearing, 
harsh words, and foolish babble. 

Samyag- 


5) 


karmanta (skt)—Samm-kammanta (p). 

Chánh nghiệp là hành động chân chánh, 
đúng với lẽ phải, có ích lợi chung. Luôn 
luôn hành động trong sự tôn trọng hạnh 
phúc chung; tôn trọng lương tâm nghề 
nghiệp của mình; không làm tổn hại đến 
quyền lợi, nghề nghiệp, địa vị, danh dự, 
và tính mạng của người khác; giữ gìn thân 
khẩu ý bằng cách luôn tu tập mười nghiệp 
lành và nhổ dứt mười nghiệp dữ: Right 
action Involves action beneficial to both 
others and ourselves. We must always act 
for the happiness of the communIty, 
conforming to our sense of duty, without 
any ulterior motive for damaging others” 
1nt€r€sfs, occupafions, positions, honors, or 


lives. We must also keep strict control of 6) 


tréc 


our "“ction, speech, and mind,” carrying 
out ten meriforious acfions and avoiding 
ten evil ones. 

Chánh nghiệp còn có nghĩa là tránh những 
hành động tà vạy, sống thanh khiết, không 
làm gì tổn hại đến tha nhân, không trộm 
cắp, không tà dâm—Correct or Right 
Deed or Action (conduct)—Perfect 
conduct means getting rid of all improper 
action—To dwell in purity——RIpght action 
also means to abstain from ¡injJuring living 
beings, from stealing and from unlawful 
sexual Intercourse. Perfect conduct also 
means avoidance of actions that conflict 
with moral discipline. 

Chánh Mạng (mưu sinh đúng): Samyag- 
ajiva (sk)——Samma-ajiva (p). 

Chánh mạng có nghĩa là sinh sống chân 
chính và lương thiện; không làm giàu trên 
mô hôi nước mắt của người khác; không 
đối xử tệ bạc với người khác; không sống 
bám vào người khác; không mê tín dị 
đoan; không sống bằng miệng lưỡi mối lái 
để kiếm lợi: Right livelihood means to 
lead a decent and honest life. We must 
keep from exploiting or mistreating others 
or sponging on them. Do not be 


Supersftitious; do not act as a go-between 
to take profït. 

Chánh mạng còn có nghĩa là mưu sinh 
đúng là tránh những nghề gây phương hại 
cho những chúng sanh khác như đồ tể, đi 
săn, buôn bán vũ khí, buôn bán xì ke ma 
túy, v.v. Mưu sinh đúng còn có nghĩa là 
chối bổ mọi lối sống tà vạy——Correct or 
Right Livelihood or perfect Livelthood—— 
Correct occupaton also means avoid 
professions that are harmful to sentient 
beings 
occupations (slaughterer, hunter, dealer in 
Weaponry, or narcotics, ecf)—Perfect 
livelihood also means reJecting all wrong 
living. 

Chánh Tinh Tấn (nỗ lực đúng): Samyag- 
vyayama (skÐ——Samma-vayama (p). 
Chánh tinh tấn có nghĩa là chuyên cần 
siêng năng làm lợi mình và lợi người; 
không làm những việc bất chính như sát 
hại, gian xảo, đàng điếm, cờ bạc, ác độc 
và bỉ ổi, vân vân; ngược lại phải chú tâm 
làm những việc lành, tạo phước nghiệp: 
Right effort means we must be always 
hard-working, helpful 
ourselves. Do not kill, cheat, or lead a 
wanton, gamble lie. On the contrary, 
always try to perform good deeds for 
having good karma. 

Chánh tin tấn còn có nghĩa là nỗ lực đúng 
có nghĩa là cố gắng không cho phát khởi 
những điều tà vạy, cố gắng vượt qua 
những tà vạy đang mắc phải, cố gắng làm 
nẩy nở những điều thiện lành chưa nẩy 
nở, cố gắng phát huy những điều thiện 
lành đã phát khởi. Chánh tinh tấn còn có 
nghĩa là vun bổi thiện nghiệp cùng lúc 
nhổ bổ ác nghiệp —Correct (Right or 
Perfec) “cal or Effort or Energy also 
means to try to avoid the arising of evIl, 
demeritorious things have not yet arisen. 
Try to overcome the evil, demeriforious 
things that have already arisen. At the 


such as the five Immoral 


(© others and 


7) 


Ssame time, fry to produce merifOrIOus 
things that have not yet arisen and try to 
maintain the meritorious things that have 
already arisen and not let them disappear, 
but to bring them to growth, to maturity 
and to the full perfection of development. 
Right effort also means cultivation of what 
1s karmically wholesome and avoidance of 
what 1s karmically unwholesome. 

Chánh Niệm (chú tâm đúng): Samyag- 
smrfi (skÐ——Samma-sati (p). 

Chánh niệm là nhớ đến những điều hay lẽ 
phải, những điều lợi lạc cho mình và cho 
người: Right mindfulness means to gIve 
heed to good deed for our own benefit and 
that of others. 

Chánh niệm còn có nghĩa là ức niệm hay 
nghĩ nhớ tới cảnh quá khứ, nhớ đến lỗi 
lâm cũ để sửa đổi, nhớ ân cha mẹ thầy 
bạn để báo đáp, nhớ ân tổ quốc để phụng 
sự bảo vệ; nhớ ân chúng sanh để giúp đở 
trả đền; nhớ ân Phật Pháp Tăng để tính 
tấn tu hành: Right mindfulness also means 
remembrance ¡ncluding old mistakes to 
repent of and deep grattude towards 
parents, country, humankind, and Buddhist 
Triple Gems. 

Chánh niệm còn có nghĩa là quán niệm 
hay quán sát cảnh hiện tại và tưởng tượng 
cảnh tương lai. Chúng ta nên quán tưởng 
đến cảnh đời đau khổ, bệnh tật, mê mờ 
của chúng sanh mà khuyến tu; tưởng niệm 
làm những điều lợi ích chung, không thối 
lui, không e ngại khó khăn nhọc nhẫn: 
Right the 
reflection on the present and fufure events 
or situatlons. We must mediftate upon 
human sufferings that are caused by 
1gnorance 
alleviating them, Irrespective of possible 
difficulties and boredom. 

Chánh niệm còn có nghĩa là chú tâm đúng 
là tưởng đến sự thật và chối bỏ tà vạy. 
Lúc nào cũng tỉnh táo dẹp bỏ tham lam 


mindftlnes also means 


and decide to work for 


8) 


qI) 


]) 


và buồn khổ của thế tục. Chánh niệm còn 
có nghĩa là lúc nào cũng tỉnh giác về thân 
thể, cảm xúc, tư tưởng cũng như những đối 
tác bên ngoài —Correct (Right or Perfect) 
Remembrance or Mindfulness—Correct 
Memory which retains the true 
excludes the false—Dwell 
contemplation of. corporeality. Be mindful 
and puttng away worldly greed and grIef. 
Correct mindfulness also means ongoing 
mindfulness of body, feelinss, thinking, 
and obJects of thought 

Chánh Định (tập trung tư tưởng đúng): 
Samyag-samadhi (skÙ—Samma-samadhi 
(p). 

Chánh định là tập trung tư tưởng đúng là 
tập trung vào việc từ bỏ những điều bất 
thiện và tập trung tinh thần được hoàn tất 
trong bốn giai đoạn thiển định—Correct 
(Right or Perfect)—Meditaton—Correct 
Concentration. 
obJects, detached from unwholesome 
things, and enters Into the first, second, 
third and fourth absorption. 

Chánh định còn có nghĩa là tập trung tư 
tưởng vào một vấn đề gì để thấy cho rõ 
ràng, đúng với chân lý, có lợi ích cho mình 
và cho người: Right concentration means a 
song concenfration of our thoughfs on a 
certain subject in order to set 1t clearly, 
consistent with Buddhist doctrine and for 


and 
in 


Detached from sensual 


the benefit of others and ourselves. 

Những lời Phật dạy về “Bát Chánh Đạo” 
trong Kinh Pháp Cú The Buddha's 
teachngs on Astangika-marga ¡1n the 
Dharmapada Sutra: 

Bát Chánh Đạo là đạo thù thắng hơn các 
đạo. Tứ đế là lý thù thắng hơn các lý. Ly 
dục là pháp thù thắng hơn các pháp. Cụ 
nhãn là bậc thù thắng hơn các bậc Thánh 
hiển — The best of paths is the Eightfold 
Path. The best of truths are the Four Noble 
Truths. 
sfates. The best of men 1s he who has eyes 


Non-attachment is the best of 


to see (Dharmapada 273). 

Chỉ có con đường nầy, chẳng còn con 
đường nào khác có thể làm cho tri kiến 
các ngươi thanh tịnh. Các ngươi thuận làm 
theo, thì bọn ma bị rối loạn ——This ¡is the 
only way. There 1s no other way that leads 
to the purify of vision. You follow this 
way, Mara 1s  helpless 
(Dharmapada 274). 

Các ngươi thuận tu theo Chánh đạo trên 
này, thì khổ não sẽ dứt hết, và biết rằng 
Đạo ta nói có sức trừ diệt chông gay— 
Entering upon that path, you will end your 
suffering. The way was taupht by me 
when I understood the removal of thorns 
(arrows of grief) (Dharmapada 275). 

Thận trọng lời nói, kềm chế ý nghĩ, thân 
không làm ác, ba nghiệp thanh tịnh, là 
được Đạo Thánh Nhơn—Be watchful of 
speech, control the mind, don”t let the 
body do any evil. Let purify these three 
ways of acton and achieve the path 
realized by the sages (Dharmapada 281). 
Bát Chánh Đạo Kinh: Buddha-bhasita- 
astanga-samyan-marga-sutra (skt)—Kinh nói 
về Bát Chánh Đạo do ngài An Thế Cao dịch 
vào thời Đông Hán, một dịch phẩm sớm từ 
Kính Tạp A Hàm—Composed by An-Shih- 
Kao of the Eastern Han Dynasty, an early 
translation of the Samyuktagama. 

Bát Châu: See Bát Chu. 

Bát Chỉ: See Bát Chánh Đạo. 

Bát Chu: Pratyutpanna (skt)—Hiện tiền (chư 
Phật hiện tiền)—Present. 

Bát Chu Tam Muội: Pratyutpanna-samadhi 
(skÐ——Loại tam muội mà khi thực hành thì chư 
Phật hiện ra trước mặt. Còn được gọi là 
Thường Hành Đạo hay Thường Hành Tam 
Muội vì phải thực hành không gián đoạn từ 7 
đến 90 ngày The samadhi in which the 
Buddhas of the ten directions are seen as 
clearly as the stars at night. Also called as the 
prolonged samadhi, because of the length of 


2) 


before  It 


3) 


4) 


time required, either seven or ninety days. 

Bát Chu Tam Muội Kinh: Pratyutpanna- 
samadhi Sutra (skÙ The sutra explaining 
about the prolonged samadhi—See Bát Chu 
Tam Muội. 

Bát Chúng: Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có tám chúng——According to 
the Sangiti Sutfa In the Long Discourses of the 
Buddha, there are eight assembilies: 


I) Chúng Sát Đế Lợi: The assembly of 
Khattiyas. 

2) Chúng Bà La Môn: The assembly of 
Brahmains. 

3) Chúng Gia Chủ: The assembly of 
Householders. 

4) Chúng Sa Môn: The assembly of ascetics. 


53 Chúng Tứ Đại Thiên Vương: The 
assembly of devas of the Realm of the 


Four Great Kings. 


6) Chúng Tam Thập Tam Thiên: The 
assembly of the Thirty- Three Gods. 

7) Chúng Thiên Ma: The assembly of maras. 

8) Chúng Phạm Thiên: The assembly of 


Brahmas. 
Bát Chúng Biệt Giải Thoát Giới: Tám 
loại biệt giải thoát giới —Differentiated rules 
of liberation for the eipht orders: 


l) Tỳ Khưu giới: Monks. 

2) Tỳ KhưuNi¡ giới: Nuns. 

3) Mendicants: Khất Sĩ giới. 

4) Sa Di giới: Novice male. 

53) Sa DINI giới: Novice female. 

6) Ưu Bà Tắc giới: Upasaka or Male 
disciples. 

7) Ưu Bà Di giới: Upasika or Female 
disciples. 

8) Cận Trụ giới: The laity who observe the 


first eipght commandmens. 

Bát Chúng Bố Thí: 

(A) Theo Câu Xá Luận, có tám loại bố thí— 
According to the Kosa Sastra, there are 
eipht causes of dana or øIving: 

I)_ Tùy chí thí: Có người đến nên bố th—Chỉ 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


(B 


` 


Ù) 


2) 


bố thí được sự tiện ích ở chỗ gần—Giving 
Of convenience or to those who come for 
aid—One g1ves as Occasion offers. 

Bố úy thí: Vì sợ mà bố thí (Vì sợ tai ách 
mà bố thí —Giving out of fear—Giving 
for fear of evil—One gIves from fear. 

Báo ân thí: Bố thí để trả ân (vì người ấy 
đã cho tôi nên tôi bố thí lại) —Giving out 
Of gratitude——Giving In return for kindness 
received—One øives, thinking: “He gave 
something.” 

Cầu báo thí: Bố thí với ý mong cầu được 
báo đáp về sau nâầy—Seeking-reward 
Giving or anticipating øIfts In return—One 
gives, thinking: “lI give him something 
now, he will øgive me back something In 
the future.” 

Tập tục thí: Bố thí vì thể theo tập tục của 
tổ tiên cha ông (hay vì nghĩ rằng bố thí là 
tốt) —Giving because of tradiion or 
custom——Continuing the parental example 
of giving (one gives, thinking: “Ït 1s good 
tO gIve.”). 

Hỷ Thiên thí: Vì mong được sanh lên cõi 
trời mà bố thí—Giving because of hoping 
to be reborn In a particular heaven. 

Yếu danh thí: Vì danh tiếng mà bố thí 
(nghĩ rằng bố thí sẽ có tiếng đồn tốt)— 
Giving for gainng name and fame— 
Giving In hope of an honoured name (one 
øIves, thinking: “If I make this gift I shall 
acquire a øood reputatfion). 

Công đức thí: Bố thí để giúp cho tâm được 
trang nghiêm, tập hạnh buông xả và dọn 
đường cho công cuộc tu hành giải thoát— 
Giving for personal virue or for the 
adornment of the heart and life. 

Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 
Kinh, có tám loại bố thí —According to the 
Sangiti Sutta in the Long Discourses of the 
Buddha, there are eipht bases for gIving: 
Tùy Chí Thí: One gives as occasion 
offer—See Bát Chủng Bố Thí (A) (1). 

Bố Úy Thí: One gives from fear—See Bát 





3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


Chủng Bố Thí (A) (2). 

Báo Ân Thí: One gives, thinking: “He 
gave me something.”—See Bát Chủng Bố 
Thí (A) @). 

Cầu Báo Thí: One gives, thinking: “He 
will g1Ive me something.” 

Bố Thí vì nghĩ rằng Bố Thí là tốt: One 
øIves, thinking: “Ít 1s good to g1ve.” 

Bố thí vì nghĩ rằng: “Ta nấu, họ không 
nấu. Thật không phải, nếu ta nấu mà ta 
đem bố thí cho kẻ không nấu.”: One gives, 
thinking: “I[ am cooking something, they 
are not. It would not be ripht not to gIve 
something to those who are not cooking.” 
Yếu Danh Thí: One gives, thinking: “If I 
make this giít I shall acquire a good 
reputaton—See Bát Chủng Bố Thí (A) 
(7). 

Bố Thí vì muốn trang nghiêm và tư trợ 
tâm: One gives, thinking to adorn and 
prepare one”s heart. 


Bát Chúng Chúc: Tám loại cháo mà người 
ta có thể cúng dường cho Phật và giáo đoàn 
khi các ngài đang an cưu kiết hạ trong tịnh xá 
Trúc Lâm—Eight kinds of congee, or gruel 
served by the citizens to the Buddha and his 
disciples when 1n retreat in the bamboo grove 


of Kasi: 

1) Bơ: Buttcr. 

2) Mở: Fats. 

3) Hạt gai: Hempseed. 

4) Sữa: MIIk. 

5) Đậunon: Peas. 

6) Đậu hạt khô: Beans. 

7) Hạt mè: Sesamum. 

8) Cháo trắng: Plain gruel. 


Bát Chủng Khổ: Eight kinds of sufferings— 
See Bát Khổ. 

Bát Chúng Pháp: See Bát Giới. 

Bát Chủng Phát Bồ Đề Tâm: See Tám 
Cách Phát Tâm Bồ Đề. 

Bát Chủng Thắng Pháp: Tám loại thắng 
pháp. Những ai thọ trì bát trai giới sẽ được tám 


loại công đức thù thắng——The eight surpassing 

thnøs. Those who keep the forst eipht 

commandmenfs receive eight kinds of reward: 

I) Chẳng đọa địa ngục: They escape from 
falling into the hells. 


2) Chẳng làm ngạ quỷ: They escape from 
becoming pretfas. 

3) Chẳng tái sanh vào cõi súc sanh: Not to be 
reborn 1n the realm of animals. 

4) Chẳng rơi vào cõi A-Tu-La: They escape 
from falling into the realm of asuras. 

5) Sanh vào cõi người và xuất gia tu hành 
đắc đạo: They will be reborn among men, 
become monks, and obtain the truth. 

6) Tái sanh vào cõi trời dục giới: To be 
reborn 1n the heavens of desire. 

7) Hằng sanh vào cõi Phạm Thiên hay vào 
thời gặp Phật: To be reborn in the Brahma 
Heaven or meet a Buddha. 

8) Chứng đạo quả Bồ Đề: To obtain perfect 


enlightenmernt. 
#* For more Information, please see Bát Giới. 
Bát Chủng Thọ Ký: Tám loại thọ ký— 
Eight kinds of prediction: 


I) Chỉ mình biết, người khác không biết: 
made known to self, not to others. 

2) Mọi người đều biết, chỉ mình không biết: 
Made known to others, not to se]f. 

3) Mọi người và mình đều biết: Made known 
to self and others. 

4) Mình và mọi người đều chưa biết: 
Unknown to self or others. 

5) Gần thì biết, xa không biết: The near 
made known, but the remote not. 

6) Xa biết nhưng gần không biết: The remote 
made known, but not the Intermediate. 

7) Gần xa đều biết: Near and remote both 
made known. 

8) Gần xa đều không biết: Near and remote 


both not made known. 
Bát Chuyển Thanh: Tám chuyển thanh 
trong Phạn ngữ (subanta)—Eight cases of 
nouns In SanskrIt: 


I) Thể thanh: Chủ cách nói chung về vật 
thể—Nirdesa (skt). 


2) Nghiệp thanh Mục đích cách— 
Upadesana (skÐ. 

3) Cụ thanh: Từ biểu thị công cụ của cái 
năng tác —Kartrkarana (skt). 

4) Sở vi thanh: Từ biểu thị sở đối với cái 
năng tác—Sampradana (skÐ). 

5) Sở tòng thanh: Từ biểu thị vật đó từ đâu 
tới—Apadana (skt). 

6) Sở thuộc thanh: Từ biểu thị vật chủ 
cách —Svamivacana (skt). 

7)_ Sở y thanh: Từ biểu thị chỗ sở y của vật— 
Samnidhanartha (skt). 

8) Hô thanh: Từ biểu thị cách gọi vật thể— 


Amantrana (skt). 
Bát Công Đức Thủy: Eight kinds of water 
of virtues, or eight virtues—Còn gọi là Bát 
Công Đức Trì, hay Bát Vị Thủy, tức là nước 
tám công đức. Người ta nói đây là tánh đặc 
thù của nước trong những ao hồ nơi cõi Tịnh 
Độ của Đức Phật A Di Đà —Eight waters of 
merit and virtue. Ï( 1s said that these are 
characteristIcs of water 1n the lakes and ponds 
1n the Pure Land of Amitabha Buddha 
I) Trừng Tịnh: Trong sạch hay lắng sạch— 
Clarity and cleanliness. 


2) Thanh Lãnh: Trong trẻo và mát mẻ— 
Coolness. 

3) Cam Mỹ: Ngọt ngào —Sweeftness— 
SWeet. 

4)_ Khinh Nhuyễn: Nhẹ dịu—Lightness. 


53) Nhuận Trạch: Ủy lực rưới mát mọi vật— 


Moisturing power. 


6) An Hòa: Có khả năng làm an lạc và êm 
địu mọi tình huống —Ability to give 
comfort. 

7) Có khả năng làm dịu những khao khát: 
Ablity to quench thirst. 

8) Có khả năng cải tiến sự khang kiện và 


bổ khỏe các căn: Ability to improve health 
and nourishing all roots. 


** See Eight Virtues in English-Vietnamese 


Section. 
Bát Diệp Ấn: Ấn hoa sen tám cánh— The 
eigh-petal lotus seal. 
Bát Diệp Chỉ Trung Tôn: Thai Tạng pháp 
giới có hình như hoa sen tám cánh, với Đức Tỳ 
Lô Giá Na ở giữa (trung thai), còn trên mỗi 
cánh đều có một vị Bồ Tát—The Garbhadhatu 
(womb treasury) has the shape of an eipht- 
petal lotus with Vatrocana In the centre and 
eight bodhisattvas on each petal. 
Bát Diệp Cửu Tôn: See Bát Diệp Liên Đài. 
Bát Diệp Liên Đài: Đài sen tám cánh—Tên 
theo mật giáo để chỉ nhục tâm của chúng ta có 
hình giống như đóa sen tám cánh——An esoteric 
name for the heart 1s the eipht-petal fleshly 
heart, and being the seat of meditation—EiIght- 
leaf lotus meditation. 
Bát Diệp Liên Hoa: Sen tám cánh, một tên 
khác của núi Tu Di—The eight lotus-petals, 
another name for Sumeru Mountain. 
Bát Diệp Liên Hoa Quán: Quán tưởng 
thành hình hoa sen tám cánh, khiến nó từ búp 
nở xòe ra——To contemplate that we become an 
eipht-petal lotus from bud to blossoming. 
Bát Diệp Liên Tọa: See Bát Diệp Liên Đài. 
Bát Diệp Nhục Đoàn Tâm: See Bát Diệp 
Liên Đài. 
Bát Diệp Trung Đài: See Bát Diệp Liên 
Đài. 
Bát Diệp Viện: Bát diệp trung đài của Thai 
Tạng giới với Phật Tỳ Lô Giá Na là nhân vật 
chính—The of the Womb 
Treasury (Garbhadhatu) with Vairocana as ItS 
cenftral figure. 
Bát Do Hạnh: See Bát Chánh Đạo. 
Bát Du Hành: See Bát Chánh Đạo. 
Bát Đa La: Patra (skt—Bát là một loại vật 
dụng dùng đựng thức ăn cho chư Tăng Ni. 
Người ta nói Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã đem chiếc 
bát của Phật đến Trung Quốc vào khoảng năm 
520 sau Tây Lịch—A bowl (a vessel, 
receptacle, an almsbowl). The almsbowl] of the 


central  court 


Buddha 1s said to have been brought by 
Bodhidharma to China In 520 A.D. 

Bát Đa La Thụ: Tám cây Ta La—Eight Tala 
trees (very high). 

Bát Đà: Pada (sk0. 

e - Bước chân: Pace. 

e _ Dấu chân: Footstep—Stride. 

Bát Đạc Thương Na: Badakshan (skt—Một 
vùng núi thuộc Tukhara—A mounfain district 
of Tukhara. 

Bát Đại Bồ tát: See Bát Đại Minh Vương. 
Bát Đại Địa Ngục: Eight great naraka or hot 
hells—See Bát Đại Nhiệt Địa Ngục. 

Bát Đại Đồng Tử của Bất Động Tôn 
Minh Vương: Tám vị đại đồng tử hay Kim 
cang đồng tử hay sứ giả của Bất Động Tôn 
Minh Vương (Tuệ quang, Tuệ hỷ, A Nậu đạt 
đa, Chỉ đức, Ô câu bà ca, Thanh đức, Căng vết 
la, Chế tra ca) —The eight messengers of the 
Aryacalanatha Bodhisattva. 

Bát Đại Đồng Tử của Văn Thù: Tám vị 
đồng tử hay sứ giả của ngài Văn Thù—The 
eipht messengers of ManJusr1. 

Bát Đại Kim Cang Đồng Tử: See Bát Đại 
Đông Tử của Bất Động Tôn Minh Vương. 

Bát Đại Kim Cang Minh Vương: See Bát 
Đại Minh Vương. 

Bát Đại Linh Tháp: Tám ngôi tháp thiêng 
lớn của Phật giáo—The Eight Great Spiritual 
or Sacred Stupas of Buddhism. 

l) Vườn Lâm Tỳ Ni trong thành Ca Tỳ La 
Vệ là nơi đản sanh của Phật: Lumbini 
Garden, Buddha's birthplace 
Kapilavastu. 

Sông Ni Liên Thiên là nơi Phật thành đạo 
tại xứ Ma Kiệt Đà: Magadha, where the 
Buddha first enlightened. 

Vườn Lộc Uyển là nơi Phật chuyển Pháp 
Luân, tại thành Ba La Nại xứ Ca Thi: 
The deer Park, Benares, the 
Buddha first preached. 

Vườn Kỳ Đà thuộc nước Xá Vệ, nơi Phật 


in 


2) 


3) 
where 


4) 


hiện thần thông: Jetavana, where the 
Buddha revealed his supernatural powers. 
Tại thành Khúc Nữ nước Tăng Già Thị, 
nơi Phật giáng trần từ cung trời Đao Lợi: 
KanyakubJa (KanauJ), where the Buddha 
descended from Indra”s Heavens. 
Tại thành Vương Xá, nơi Đề Bà Đạt Đa 
phá hòa hợp Tăng, nhưng chư Tăng đã 
được Phật hóa độ khiến họ trở lại hòa hợp 
thanh tịnh: RaJargrha, where Dvadatfa was 
destroyed and the Sangha purified again 
by the Buddha. 
Tại thành Tỳ Xá Ly, nơi Phật tuyên bế là 
Ngài sẽ mau nhập Niết Bàn: Vaisali, 
where the Buddha announced his speedy 
nirvana. 
Tại thành Câu Thi Na, nơi Phật nhập Niết 
Bàn: Kusinagara, where the Buddha 
entered nirvana. 
Bát Đại Minh Vương: Tám Kim Cang 
vương hay Kim Cang Hộ Bồ tát cho Phật Tỳ 
Lô Giá Na—The eight diamond-kings, or 
bodhisattvas as guardians of Vairocana (Đại 
Nhựt Như La): 
1) Kim Cang Thủ Bồ Tát (hiện làm Giáng 
Tam Thế): Vajrapani (sk)—Holder or 
protector of a vajra. 
Diệu Kiết Tường Bồ Tát (hiện làm Đại 
Uy Đức Kim Cương): Wonderful and 
uSpICIOUS. 
3) Hư Không Tạng Bồ Tát ( hiện làm Đại 
Tiếu Kim Cương): Akasagarbha (skt). 


5) 


6) 


7) 


8) 


2) 


4) Từ Thị Bồ Tát (hiện làm Đại Luân Kim 
Cương): Maitreya (skÐ). 

5) Quán Tự Tại Bồ Tát (hiện làm Mã Đầu 
Kim Cương): Avalokitesvara (skt). 

6) Địa Tạng Bồ Tát (hiện làm Vô Năng 
Thắng Minh Vương): Tsitigarbha (sk0). 

7) Trừ Cái chướng Bồ Tát (hiện làm Bất 


Động Tôn Minh Vương): Aryacalanatha 
(skÐ. 

8) Phổ Hiền Bồ Tát (hiện làm Bộ Trịch Kim 
Cương Minh Vương): Samantabhadra 


(skÐ. 

Bát Đại Nhân Giác: Eight Awakenings of 

Great People—Phật tử nên ngày đêm hết lòng 

đọc tụng và thiển quán về tám điều giác ngộ 

lớn mà chư Đại Bồ Tát đã khám phá. Kinh do 

Sa Môn An Thế Cao dịch sang Hán văn 

khoảng năm 150 sau Tây Lịch, và Hòa Thượng 

Thích Thanh Từ dịch sang Việt ngữ vào 

khoảng thập niên 70—A disciple of the 

Buddha, day and night, should wholeheartedly 

recite and meditate on the eipht awakenings 

discovered by the great beings. The sutra was 
translated from Sanskrit Iinto Chinese by An- 

Shi-Kao ¡in about 150 A.D., and Most 

Venerable Thích Thanh Từ translated Into 

Vietnamese 1n 70s. 

I) Điều Giác Ngộ Thứ NhấC—-The First 
Awakening: Giác ngộ rằng cõi thế gian là 
vô thường, đất nước nguy ngập, bốn đại 
khổ không, năm ấm không phải ta, luôn 
sinh luôn diệt thay đổi, hư ngụy vô chủ, 
tâm là nguồn ác, hình là rừng tội bất tịnh, 
hãy quán sát như thế mà lìa dần sanh tử— 
The that the world 1s 
1mpermanent. All regimes are subject to 
fall; all things composed of the four 
elements that are empty and confain the 
seeds of suffering. Human beings are 
composed of five agsregates, and are 
without a separate self. They are always 
1n the process of change, constantly being 
born and constantly dying. They are empty 
of self, without sovereignty. The mind 1s 
the source of all unwholesome deeds and 
confusion, and the body 1s the forest of all 
Impure actions. lf we meditate on these 
facts, we can gradually be released from 
the cycle of birth and death—For more 
1nformation, please see Tứ Niệm Xứ. 

2) Điều Giác Ngộ Thứ Hai—The Second 
Awakening: Giác ngộ rằng ham muốn 
nhiều là khổ nhiều. Tất cả những khổ 
nhọc trên đời đều do ham muốn mà ra. 


aWareness 


3) 


4) 


5) 


Những ai có ít ham muốn thì thân tâm 
được giải thoát tự tại —The awareness that 
more desire brings more suffering. All 
hardships In daily lie arise from greed 
and desire. Those with litle desire and 
ambition are able to relax, their bodies 
and minds are free from enftanglement. 
Điều Giác Ngộ Thứ Ba—The Third 
Awakening: Giác ngộ rằng tâm chúng 
sanh không bao giờ biết đủ, chỉ tham cầu 
nhiều nên tội ác luôn tăng. Bậc Bồ Tát 
không thế, mà ngược lại tâm luôn biết đủ, 
luôn thanh bần lạc đạo, luôn lấy trí huệ 
làm sự nghiệp tu hành —The awareness 
that the human mind 1s always searching 
for possessions and never feels fulfilled. 
Thịs Impure acfions 
Increase. Bodhisattvas, however, always 
remember the principle of having few 
desires. They live a simple life in peace In 
order to practice the Way, and consider 
the realization of perfect undestanding as 
theIr only career. 

Điều Giác Ngộ Thứ Tư—The Fourth 
Awakening: Giác ngộ rằng biếng lười là 
đọa lạc, nên thường phải tu hành tinh tấn 
để dẹp tắt tứ ma mà thoát ra ngục ngũ ấm 
và tam giới—The awareness of the extent 
to which laziness 1s an obstacle to practice. 
this  reason, practice 
dilipently to destoy the unwholesome 
mental factors which bind us, and to 
conguer the four kinds of Mara, In order to 
free ourselves from the prison of the five 
ageregates and the three worlds. 

Điều Giác Ngộ Thứ Năm — The FEifth 
Awakening: Giác ngộ rằng vì si mê nên 
phải sinh tử tử sinh không dứt. Vì thế Bồ 
Tát luôn học nhiều, nghe nhiều để phát 
triển trí huệ, thành tựu biện tài. Nhờ vậy 
mà có thể giáo hóa hết thảy chúng sanh 
vào cảnh giới hỷ lạc The awareness that 
Ignorance 1s the cause of the endless cycle 
of birth and death. Therefore, bodhisattvas 


Ccauses {O ©VCFT 


For we mustf 


6) 


7) 


8) 


always listen and learn in order to develop 
their understanding and eloquence. This 
enables them to educate living beings and 
bring them to the realm of øreat Joy. 

Điều Giác Ngộ Thứ Sáu The Sixth 
Awakening: Giác ngộ rằng nghèo khổ 
sinh nhiều oán hận giận hờn, từ đó mà ác 
duyên kết tụ. Bồ Tát bình đẳng bố thí, 
không phân biệt kẻ oán người thân, chẳng 
nghĩ đến lỗi xưa, cũng không ghét người 
đương thời làm ác The awareness that 
poverfy creates hatred and anger, which 
a vViclous cycle of negafIve 
thouphts and activiy. When practicing 
øenerosity, bodhiattvas consider everyone, 
friends and enemies alike, as equal. They 
do anyone”s  past 
wrongdoings, nor do they hate those who 
are presently causing harm. 

Điều Giác Ngộ Thứ Bảy—The Seventh 
Awakening: Giác ngộ rằng ngũ dục dẫn 
đến lỗi vạ. Dù cùng người tục sinh sống 
mà không nhiễm thói trần tục. Như vị Tỳ 
Kheo xuất gia, thường chỉ tam y nhất bát, 
sống thanh bần lạc đạo, giới hạnh thanh 
cao, bình đẳng và từ bi với tất cả chúng 
sanh mọi loạ—The awareness that the 
Caf€ØOTIeS lead to 
difficulties. Although we are In the world, 
we should try not to be caught up ïn 
worldly matters. A monk, for example, has 
1n his possession only three robes and one 
bowl. He lives simply In order to pratice 
the Way. His precepts keep him free of 
attachment to worldly things, and he treafs 
everyone equally and with compassion. 
Điều Giác Ngộ Thứ Tám —The Eighth 
Awakening: Giác ngộ lửa dữ sanh tử gây 
ra vô lượng khổ não khắp nơi. Bồ tát 
phát đại nguyện cứu giúp tất cả chúng 
sanh mọi loài, cùng chịu khổ với chúng 
sanh mọi loài, và dẫn dắt chúng sanh đến 


Creates 


not condemn 


five of desire 


cảnh giới an lạc —The awareness that the 
fire of birth and death 1s raging, causing 


endless suffering everywhere. 
Bodhisattvas should take the Great Vow to 
help everyone, to suffer with everyone, 
and to guide all beings to the realm of 
Øreat JOy. 
For more Information, please see Kinh Bát 
Đại Nhân Giác. 
Bát Đại Nhiệt Địa Ngục: The eighi great 
naraka or hot hells (nhiệt địa ngục): 
1) Đẳng hoạt địa ngục: Sanjiva—Sau khi bị 
hình phạt thì trở lại như cũ—The hell of 
rebirth. 
Hắc thằng địa ngục: Kalasutra—Kẻ phạm 
tội bị căng dây thừng đen trước khi hành 
hình—The hell of black cords or chaIns. 
Chúng hợp địa ngục: Sanghata—Phạm 
nhân cấu xé lẫn nhau thành một khối giữa 
hai núi rồi cùng rớt xuống vực với nhau— 
The hell in which all are squeezed Into a 
mass between two mountains falling 
together. 
Hiệu kiếu địa ngục: Raurava—Phạm nhân 
bị hành hình kêu la thảm thiết —The hell 
Of crying and walling. 
Đại hiệu kiếu địa ngục: Maharaurava— 
Nơi tiếng kêu khóc càng to hơn khi bị 
hành hình—The hell of great cry1ng. 
Đàn nhiệt địa ngục: Tapana—Phạm nhân 
bị đốt cháy khi bị hành hình—The hell of 
burning. 
Đại nhiệt địa ngục: Pratapana—Nơi đây 
sức nóng tăng lên gấp bội — The hell of 
fierce heat. 
Vô gián địa ngục: Avici—Kẻ phạm tội bị 
hành hình chết đi sống lại không ngừng— 
Unintermited rebirth IntO 1s sufferings 
with no respIte. 
Bát Đại Tân Khổ: See Bát khổ. 
Bát Đại Tự Tại Ngã: Tám cái ngã tự tại 
lớn—The eipht great powers of personality or 
Sovereign Independence: 
1) Năng thị hiện một thân làm nhiều thân: 
Powers of self-manifolding. 


+ 


2) 





3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


2) Năng thị hiện một trần thân đầy cả đại 
thiên thế giới: Powers of infinite 
expansion. 

3) Năng cất thân nhẹ nhàng tới khắp mọi 
nơi: Powers of leviaton and 
transporfation. 


4) Thường ở một cõi năng hiện vô lượng 
loại Powers of manifesting countless 
forms permanently In one and the same 
place. 

Năng dùng các căn thay cho nhau: Powers 
of use of one physical organ In place of 
another. 

Được mọi pháp mà tưởng chừng như 
không có pháp: Obtaining all things as 1ƒ 
nothing. 


5) 


6) 


7)_ Thuyết nghĩa một bài kệ trải qua vô lượng 
kiếp: Expounding a stanza through 
countless kalpas. 

8) Thân khắp mọi chốn giống như cõi hư 


không: Ability to traverse the solid as 

Space. 
Bát Đàm Ma La Ca: Padmaraga (skt)—See 
Bát Ma La Ca. 
Bát Đảo: See Bát Điên Đảo. 
Bát Đạo: See Bát Chánh Đạo. 
Bát Đặc Ma: Padma or Raktapadma (skt)— 
Ba Đầu Ma—Bát Đàm Ma. 
1) Hồng Liên Hoa, một trong những biểu 
tượng của chân Phật: The red lotus; one of 
the sign of the foot of a Buddha. 
Địa ngục thứ bảy trong Bát Hàn Địa 
Ngục: The seventh of the eight cold 
hells—See Địa Ngục (A) (b) (7). 
Bát Đầu Ma: Padma (skQ—See Lotus, and 
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. 
Bát Đế: Satya (skt)—Tám sự thật—The eight 
truths (postulates or Judgments): 
A. The first four abstract or philosophical: 
I) Thế gian thế tục đế: Vô thật đế— 
Common postulates on reality, considering 
the nominal as real. 
Đạo lý thế tục đế: Tùy sự sai biệt đế— 


2) 


2) 


Common doctrinal postulates (the five 
skandhas). 


3) Chứng đắc thế tục đế: Phương tiện an lập 
đế—Abstract postulates (the four Noble 
Truths). 

4) Thắng nghĩa thế tục đế: Giả danh phi an 


lập đế—Temporal postulates in regard to 
the spiritual in the material. 
B. The second abstract or philosophical four: 
5) Thế gian thắng nghĩa đế: Thể dụng hiển 
hiện đế—Postulates on constitution and 
function of the five skandhas. 
Đạo lý thắng nghĩa đế: Nhơn quả sai biệt 
đế—Postulates on cause and efect. 
Chứng đắc thắng nghĩa đế: Y môn hiển 
thật đế—Postulates o the void or the 
1mmaterial. 
Thắng nghĩa thắng nghĩa đế: Phế thuyên 
the  pure 
1nexpressible ultimate or absolute. 
Bát Điền Đảo: Tám điên đảo—The eight 
upside-down views: 


6) 


7) 


8) 
đàm chỉ —Postulates on 


A. Phàm phu Tứ Điên Đảo—Four upside- 
down views for ordinary people: 

1) Thường điên đảo: Heretics believe ¡in 
permanence. 

2) Lạc điên đảo: Heretics believe ¡n 
pleasure. 

3) Ngã điên đảo: Heretcs believe ¡in 
personality. 

4) Tịnh điên đảo: Heretics believe in purity. 


B. Nhị Thừa Tứ Điên Đảo—Four upside- 
down views for both Hinayana and 

Mahayana: 

Vô thường điên đảo: Niết bàn là thường 

hằng vĩnh cửu; tuy nhiên tà đạo lại cho 


5) 


rằng ngay cả Niết bàn cũng vô thường— 
permanent and  eternal; 
however, heretics believe that everything 
1ncluding nirvana as impermanent. 

Vô lạc điên đảo: Niết bàn là nơi của an 
lạc; tuy nhiên tà đạo lại cho rằng mọi nơi 
kể cả Niết bàn đều khổ chứ không vui— 


Nưvana 1s 


6) 


Nữrvana is a permanent place of bliss; 
however, heretics that 
everywhere ¡ncluding nirvana no 
pleasure, but suffering. 

Vô ngã điên đảo: Niết bàn là chân Phật 
tánh; tuy nhiên tà đạo cho rằng làm gì có 
cái Phật tánh —Nirvana ¡is a real Buddha- 
nature; however, 
there 1s no such Buddha-nature. 

Vô tịnh điên đảo: Niết bàn là thanh tịnh; 
tuy nhiên, tà đạo cho rằng ngay cả Niết 
bàn cũng bất tịnh —-Nirvana is pure; 
however, heretics believe that everything 
1S ImpUre. 

For more Information, please see Tam 
Điên Đảo, Tứ Điên Đảo, and Thất Điên 
Đảo in Vietnamese-English Section. 

Bát Định: Tám mức độ trừu tượng cố định, 
bốn thiển na tương ứng với “tứ thiển thiên;” 
bốn mức độ trừu tượng cố định tuyệt đối tương 
ứng với “tứ không xứ”—The eight degrees of 
fixed abstraction, four dhyanas corresponding 
to the four divisions in the heavens of form (Tứ 
Thiển thiên); four degrees of absolute fixed 
abstraction on the Immaterial corresponding to 
the arupadhatu in the heavens of formless (Tứ 
Không xứ)—See Tứ Thiền thiên and Tứ 
Không Xứ. 

Bát Đọa: Parajikas (sk)—Bát Ba La Di--Bát 
Cực Trọng Cảm Đọa Tội —Bát Trọng—Chữ 
Parajika được lấy từ gốc chữ Bắc Phạn Para và 
Jika có nghĩa là ĐỌA. Bát Đọa có nghĩa là 
tám tội Ba La Di thoái đọa pháp phải và bị 
khai trừ khỏi Ni Chúng. Theo quan điểm xuất 
gia của Phật giáo thì những vi phạm nầy được 
xem là có tính chất nghiêm trọng. Bất cứ vị Ni 
nào, bất kể thứ bậc và thâm niên trong Giáo 
Đoàn, hễ phạm phải một trong Bát Ba La Di 
nầy sẽ bị trục xuất khỏi Giáo Đoàn. Một khi 
bị trục xuất sẽ không bao giờ được phép trở 
lại Giáo Đoàn (bất cứ hệ phái nào trong Phật 
Giáo). Những vị nầy sẽ vĩnh viễn bị đọa lạc. 
Vì thế mà Đức Phật khuyến cáo chư Ni phải 


believe 
aS 


7) 


heretilcs belleve that 


8) 


+ 


cẩn trọng đừng để vướng phải một trong Bát 
Ba La Di nầy—The eight grave prohibitions or 
sins—The word Parajika is derived from the 
Sanskrit root Para and Jika which means that 
makes DEFEAT. Eipht parajikas for nuns 
mean eight causes of falling from grace and 
final excommunication or expulsion of a nun. 
According to the monastic point of view, these 
offences are regarded as very serlous 1m 
nafure. Any nuns, regardless of their ranks and 
years In the Order, violate any one of these 
offences, are subJect to expulsion from the 
Order of the Nuns. Once they are expelled, 
they are never allowed to Join the Order again. 
They are defeated forever. Therefore, the 
Buddha cautioned all nuns not to indulge In 
any one of them: 

(A1)Theo Đại Thừa và Tiểu Thừa—According 

to the Mahayana and Hinayana: 


I1) Sát: Giết hại chúng sanh—Vadha-himsa 
(skÐ——KIlling—See Sát Sanh. 

2) Đạo: Trộm Cắp —-Adattadana (skt)— 
Stealing—See Trộm Cắp. 

3) Dâm Dục: Phạm tội thông dâm— 
Abrahmacarya (skt)—Adultery—Sexual 
1mmorality or bestiality—See Dâm. 

4 Vọng: Vọng ngữ hay nói dối— 
Uttaramanusyadharma-pralapa (skt— 
False speaking—Falsty—See Nói Dối, 
and Nói Lời Đâm Thọc. 

(A2)Theo Mật Giáo—According to the 
Esot€rIc sect: 

I) Xả Chánh Pháp: Phế bỏ Chánh Pháp— 


Discarding the truth. 


2) Xả Bồ Đề Tâm: Phế bỏ Bổ Để tâm— 
Discarding the Bodhi-mind. 

3) Khan Lận Thắng Pháp: Ích kỷ trong việc 
truyền bá Chánh Pháp—Being mean or 
selfish in regard to the supreme law. 

4) Não Hại Chúng Sanh: Làm tổn hại đến 
chúng sanh—InJuring the living. 

() 


5) Cấm rờ, đẩy, kéo một người đàn ông: A 
nun should not engage ¡in the action of 


rubbing, touching, and pressing agaInst a 
male person (she should never touch or 
press a male person below the collar-bone 
and above the cirele of the knees). 

Cấm đến gần, nói chuyện, hoặc hẹn hò 
với một người đàn ông: A nun should not 
approach a man, standing near him, 
holding a talk with him, or suggesting to 
øo a rendez-vous (date) with him. 

Cấm dấu tội nặng của một Ni cô khác:A 
nun should not conceal (hide) parajika 
offences of some other nuns. 

Cấm a tòng theo một Ni cô khác phạm đại 
giới: A nun should not join in (following) 
another Bhikhuni who has committed a 
parajika offence. 

Bát Đồng Tử: See Bát Đại Đông Tử của Bất 
Động Tôn Minh Vương. 

Bát Đức: Tám công đức làm cho Phật có khả 
năng ban phước hạnh cho con người —Eipht 
virtues that enable Buddha to bestow blessings 
and happiness upon the people: 

1) Khả năng làm lợi ích và hạnh phúc cho 
chúng sanh qua thực hành giáo pháp của 
Ngài: Ability to bring Iimmediate benefits 
and happiness the world through 
practice of His teaching. 

Khả năng phán đoán một cách chính xác 
thiện ác chánh tà: Abilty to judge 
correctly between good and bad, ripht and 
WTOnE. 

Khả năng giáo đạo chính đạo khiến chúng 
sanh giác ngộ: Ability to lead people to 
enlightenmernt by teach his ripht way. 

Khả năng dẫn đạo khiến chúng sanh nhập 
chánh đạo: Abiliy to lead and guide 
people to convert to the ripht way. 

Khả năng tránh tâm kiêu mạn: Ability to 
avoid pride and boasting. 

Khả năng y ngôn thực hành (Nói làm như 
nhứt): Ability to do what He has spoken. 
Khả năng hướng dẫn chúng sanh một cách 
bình đẳng: Ability to lead all people by an 


6) 


7) 


8) 


in 


2) 


3) 


Ấ) 


5) 
6) 


7) 


equal way. 

8) Khả năng hoàn thành mãn túc chư 
nguyện: Ability to fulfill the vows of his 
compassionate heart. 

Bát Gia Cửu Tông: See Bát Tông Cửu Tông 

in Vietnamese-English Section. 

Bát Già: The eight negations—See Bát Bất 

Trung Đạo. 

Bát Già Tuần: Pancabhijnana (sk)—The 

five supernatural powers—See ngũ Thần 

Thông. 

Bát Giác: 

(A) Octagonal. 

(B) Tám loại ác giác—The eipht wrong 
perceptions of thought: 

1) Dục giác: Desrre. 

2) Sân giác: Hatred. 

3) Não giác: Vexation with others. 

4) Thân lý giác: Nhớ nhà—Home-sickness. 

5) Quốc độ giác: Ái quốc hay nghĩ đến sự lợi 
ích của quốc gia—Patriotism or thoughts 
of the countryˆs welfare. 

6)_ Bất tử giác: Không thích cái chế—Dislike 
of death. 

7) Tộc tính giác: Vì cao vọng cho dòng họ— 
Ambition for one”s clan or family. 

8) Khinh vụ giác: Khi dễ hay thô lỗ với 
người khác —Slighung or being rude to 
others. 

Bát Giải Đãi Sự: Kusita-vatthuni (p)—Theo 

Kính Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 

tám sự giải đãi —According to the Sangiti 

Suffta in the Long Discourses of the Buddha, 

there are eight occasions of indolence: 

l) Cơ hội giải đãi thứ nhấ-The first 
occasion of indolence: Ở đây có việc vị 
Tỳ Kheo phải làm. Vị nầy nghĩ: “Có công 
việc ta sẽ phải làm. Nếu ta làm việc, thời 
thân ta sẽ mệt mỏi. Vậy ta nên nằm 
xuống.” Vị ấy bèn nằm xuống, không tinh 
tấn để đạt được điều chưa đạt được, để 
thành tựu điều chưa thành tựu, để chứng 
ngộ điều chưa chứng ngộ—Here a monk 


2) 


3) 


4) 


has a Job to do. He thinks: “['ve got this 
Job to do, but it wIll make me tired. PlI 
have a rest.” So he lies down and does not 
sũr up enough energy to complete the 
uncompleted, tO accomplish the 
unaccomplished, to realise the unrealised. 
Cơ hội giải đãi thứ ha —The second 
occasion of indolence: Ở đây một việc đã 
được vị Tỳ Kheo làm. Vị nầy nghĩ: “Ta đã 
làm một công việc. Do ta làm một công 
việc nên thân ta mệt mỏi. Vậy ta nên nằm 
xuống.” Vị ấy nằm xuống, không có tỉnh 
tấn đạt được điều chưa đạt được, thành 
tựu điều chưa thành tựu và chứng ngộ 
điều chưa chứng ngộ—Here, a monk who 
has done some work, and thinks: “l”ve 
done this work, now m tired. FlI have a 
rest.” So he lies down and does not stIr up 
energy to complete the uncompleted, to 
accomplish the unaccomplished, and to 
realise the unrealised. 

Cơ hội giải đãi thứ ba 
of indolence: Ở đây có con đường mà vị 
Tỳ Kheo phải đi. Vị nầy nghĩ: “Đây là 
con đường mà ta sẽ phải đi. Khi ta đi con 
đường ấy, thân ta sẽ mệt mỏi. Vậy ta nên 
nằm xuống.” Vị ấy nằm xuống, không có 
tinh tấn để đạt được điều chưa đạt, thành 
tựu điều chưa thành tựu và chứng ngộ 
điều chưa chứng ngộ—Here a monk who 
has to go on a Journey, and thinks: “[ have 
fo go on this journey. It wIll make me 
tired. PlI have a rest.” So he lies down and 
does not stir up energy to complete the 


The third occasion 





uncompleted, tO accomplish the 
unaccomplished, and to realise the 
unrealised. 


Cơ hội giải đãi thứ tư The fourth 
occasion of indolence: Ở đây con đường 

vị Tỳ Kheo đã đi. Vị nầy nghĩ: “Ta đã đi 

con đường, do ta đã đi con đường nên thân 
ta mệt mỏi. Vậy ta nên nằm xuống.” Vị 
ấy nằm xuống, không có tinh tấn đạt được 
điều chưa đạt, thành tựu điều chưa thành 


5) 


6) 


tựu và chứng ngộ điều chưa chứng ngộ— 
Here a monk who has been on a Journey, 
and thinks: “lve been on this journey. 
NÑow 'm tired. II have a rest.” So he lies 
down and does not sftr up energy fo 
complete the uncompleted, to accomplish 
the unaccomplish, and to realise the 
unrealised. 

Cơ hội giải đãi thứ năm—The fifth 
occasion of indolence: Ở đây vị Tỳ Kheo 
đi khất thực trong làng hay tại đô thị, 
không nhận được các đồ ăn loại cứng hay 
loại mềm, đầy đủ như ý muốn. Vị ấy nghĩ: 
“Ta đi khất thực ở làng hay đô thị, không 
nhận được đồ ăn loại cứng hay loại mềm 
đầy đủ như ý muốn. Thân nầy của ta bị 
mệt mỏi, không lợi ích gì. Vậy ta nên nằm 
xuống.” Vị ấy nằm xuống, không tinh tấn 
đạt được điểu chưa đạt, thành tựu điều 
chưa thành tựu và chứng ngộ điểu chưa 
chứng ngộ—Here a monk who goes on the 
alms-round In a village or town and does 
not get his fill of food, whether coarse or 
fine, and he thinks: “T ve gone for alms- 
round ĩn the village or town and don't get 
my fill of food, whether coarse or fine. 
Ñow 'm tired. II have a rest.” So he lies 
down and does not sftr up energy fo 
complete the uncompleted, to accomplish 
the unaccomlished, and to realise the 
unrealised. 

Cơ hội giải đãi thứ sáu The sixth 
occasion of indolence: Ở đây vị Tỳ Kheo 
đi khất thực tại làng hay thị xã, nhận được 
các đồ ăn loại cứng và loại mềm đầy đủ 
như ý muốn. Vị ấy nghĩ: “Ta đi khất thực 
tại làng hay tại thị xã, nhận được các thức 
ăn, loại cứng và loại mềm, đây đủ như ý 
muốn. Thân ta nặng nề như thể đang 
mang bầu, không thể làm gì được. Vậy ta 
nên nằm xuống.” Vị ấy nằm xuống, không 
tỉnh tấn—Here a monk who goes on alms- 
round ïn a village or town and gets his filI 
of food, whether coarse or fine, and he 


7) 


8) 


thinks: “ve gone for alms-round In a 
village or town and get my fill of food, 
whether coarse or fine, and my body 1s 
heavy and useless as If Ï were pregnant. 
LII have a rest.” So he lies down and does 
sir up enerey to complete the 
uncompleted, tO accomplish the 
unaccomplished, to realise the unrealised. 
Cơ hội giải đãi thứ bảy The seventh 
occasion of indolence: Ở đây vị Tỳ Kheo 
bị bệnh nhẹ. Vị nầy nghĩ: “Nay ta đau 
bệnh nhẹ, cần phải nằm nghỉ. Vậy ta nên 
nằm xuống.” Vị ấy nằm xuống, không có 
tinh tấn để đạt được điều chưa đạt, thành 
tựu điểu chưa thành tựu, và chứng ngộ 
điều chưa chứng ngộ—Here a monk who 
has developed some light 1ndisposition, 
and he thinks: “I*d better have a rest.” So 
he lies down and does not stir up energy to 
complete the uncompleted, to accomplish 
the  unaccomplished, to the 
unrealised. 

Cơ hội giải đãi thứ tám—The eighth 
occasion of indolence: Ở đây vị Tỳ Kheo 
mới khỏi bệnh không bao lâu. Vị ấy nghĩ: 
“Ta mới khỏi bệnh không bao lâu. Thân 
nầy của ta yếu đuối, không làm được việc 
øì, vậy ta hãy nằm xuống. Vị ấy nằm 
xuống, không có tinh tấn để đạt được điều 
chưa đạt, để thành tựu điều chưa thành 
tựu được, để chứng ngộ điều chưa chứng 
ngộ được-Here a 
recuperating, having not long recovered 
from an illness, and he thinks: “My body 1s 
weak and useless. Fll have a rest.” So he 
lies down and does not stir up energy fO 
complete the uncompleted, to accomplish 
the  unaccomplished, to the 
unrealised. 


nOf 


realise 


monk  who Is 


realise 


Bát Giải Thoát: Eight forms of liberation— 
See Bát Giải Thoát Tam Muội. 

Bát Giải Thoát Tam Muội: Asta-vimoksa 
(sk)—Tám giải thoát, hay tám phép thiển 


định giải thoát khỏi sắc dục—Eightfold 


liberaton—Eight 


liberations——LIberation, 


deliverance, freedom, emancipation, escape, 
release 1n eipht forms. The eipht types of 
meditation for removing varlous attachments 
to forms and desires. 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Nội hữu sắc tưởng, ngoại quán sắc giải 
thoát Tam muội: Tự mình có sắc, thấy có 
sắc. Trong giai đoạn nầy hành giả tự mình 
quán thân bất tịnh—Possessing form, one 
sees forms—Liberation when subJective 
desre arises, by examinaton of the 
obJect, or of all things and realizatlon of 
their filthiness. In this stage, cultivafors 
remove passions by meditaton on the 
1mpurIty of one”s own body. 

Nội vô sắc tưởng, ngoại quán sắc giải 
thoát Tam muội: Quán tưởng nội sắc là vô 
sắc, thấy các ngoại sắc bất tịnh—Not 
perceiving material forms In oneself, one 
sees them outside—LIberaton when no 
subJective desire arises by still meditating 
or contemplating of the obJect or of all 
things. First contemplating on impurity of 
external obJects, then on purIty. 

Tịnh thân tác chứng cụ túc trụ giải thoát: 
Tịnh giải thoát thân chứng Tam muội— 
Quán tưởng sắc là tịnh, chú tâm trên suy 
tưởng ấy để đoạn diệt dục vọng. Thinking 
“Jt is pure,” one becomes Infent on 1t, one 
enters. Liberation by concentration on the 
pure to remove passions, or to realize a 
permanent state of freedom from all 
desires. 

Không vô biên xứ giải thoát (Không xứ 
giải thoát Tam muội): Vượt khỏi hoàn 
toàn sắc tưởng, diệt trừ các tưởng hữu đối, 
không suy tư đến những tưởng khác biệt, 
với suy tư: “Hư không là vô biên: chứng 
và trú Không Vô Biên Xứ, nơi mọi luyến 
chấp vào vật chất đều bị tận diệt bằng 
thiển quán—By completely transcending 
all perception of matter, by the vanishing 
of the perception of sense-reacfions and 


5) 


6) 


7) 


by non-affenton to the perception of 
varlety, thinking: “Space 1s Infinite,” one 
enters and abides In the Sphere of Infinite 
Space, where all attachments to material 
obJects completely 
extinguished by meditaton on boundless 
conscIousness. Liberation on realization of 
the Sphere of Infinity of Space, or the 
1mmaterial. 

Thức vô biên xứ giải thoát (Thức xứ giải 
thoát Tam muội): Vượt khỏi hoàn toàn Hư 
Không vô biên xứ, với suy tư “Thức là vô 
biên” chứng và trú Thức vô biên xứ, nơi 
mọi luyến chấp vào “không” đều bị tận 
diệt bằng thiển định—By transcending the 
Sphere Space, thinking: 
“Consciousness 1s infinite,” one enfers and 
abides in the Sphere of Infinie of 
Consciousness, where all attachmenfs to 
void have been completely removed by 
medifation. Liberatlon 1n realization of 
mfinte knowledge or the Sphere of 
Infinite Consciousness. 

Vô sở hữu xứ giải thoát Tam muội: Vượt 
khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, với suy 
tư “không có vật gì” chứng và trú Vô sở 
hữu xứ, nơi mọi luyến chấp vào thức hoàn 
toàn bị tận diệt bằng thiển định—By 
transcendng the Sphere of Infinite 
Consciousness,  thinking: 
nothing,” one enters and abides in the 
Sphere of No-Thingness, all 
attachmenfs to consclousness have been 
completely removed by meditation. 
Liberation in realization of the Sphere of 
Nothingness, or nowhereness. 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát Tam 
muội: Vượt khỏi hoàn toàn Vô sở hữu xứ, 
chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Nơi đây mọi luyến chấp vào hữu đối 
hoàn toàn bị đoạn tận bằng thiền định— 
By transcending the Sphere of No- 
Thingness, one reaches and abides In the 
Sphere of Neither-Perception-Nor-Non- 


have been 


of Infinie 


“There 1s 


where 


Perception (neither thought nor non- 
thought) where all attachments to non- 
exIstence completely 
extinguished by meditation. Liberation In 
the state of mind where there 1s neither 
thoupht nor absence of though( (the 
Sphere of Neither-Perception-Nor-Non- 
Perception). 

Diệt thọ tưởng định giải thoát (Diệt tận 
định xứ giải thóat Tam muội): Vượt khỏi 
hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
chứng và trú Diệt thọ tưởng. Đây là giai 
đoạn hoàn toàn tịch diệt hay Niết Bàn— 
By transcending the Sphere of Netther- 
Perception-Nor-Non-Perception, 
enters and abides in the Cessatlon or 
extnguishmng all thoughts (perceptions) 
and feelings—LiIberation by means of a 
state of mind in which there 1s fñnal or 


have been 


8) 


One 


total extinction, nirvana. 
Bát Giao Đạo: Tám con đường trong tấm 
hướng, giao nhau bằng những viền vàng đã 
được nói đến trong Kinh Pháp Hoa——The eight 
roads in the eipht directions, bounded with 
golden cords, menfioned In the Lotus Sutra as 
1n certain Buddha-realms. 
Bát Giáo: Tám giáo pháp do trường phái 
Thiên Thai đặt ra từ những lời giáo huấn của 
Phật từ lúc Ngài giảng Kinh Hoa Nghiêm, đến 
Pháp Hoa và Niết Bàn —The eight Tien-T”ai 
classificatlons of Sakyamuni`s teaching, from 
the Avatamsaka to the Lotus and Nirvana 
Sufras. 
(A) Hóa Pháp Tứ Giáo: Bốn giáo hóa pháp 
chứa đựng chân lý thích ứng tùy từng khả 
năng của đệ tử The four kinds of 
teachng of the content of the Truth 
accommodated to the capaclty of his 
disciples. 
Tam Tạng Giáo: Tam Tạng kinh điển cho 
Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát —The 
Triptaka or Hinayana teaching for 
Sravakas and Pratyekabuddhas, the 


l) 


2) 


3) 


4) 


(B 


5) 


6) 


1) 


8) 


` 


Bodhisattva doctrine beIng subordinate; 1f 
also included the primitive sunya doctrine 
as developed In the Satyasiddhi sastra. 
Thông Giáo: Đốn giáo chứa đựng trong 
các kinh điển Tiểu và Đại thừa dành cho 
các hàng Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ 
Tát được ghi lại trong Du Già Luận của 
trường phái Trung Đạo—His 
“Immediate” teaching which contained 
Hinayan and Mahayana doctrine for 
Sravakas, Pratyekabuddhas, 
bodhisattvas, to which are attributed the 
doctrine of Dharmalaksana or Yogacara 
and Madhyamika schools. 

Biệt Giáo: Dành riêng cho Bồ Tát của 
trường phái Đại thừa—The Buddha's 
diferental or separated, bodhisattva 
teaching, definitely Mahayana. 

Viên Giáo: Giáo lý phổ cập và hoàn chỉnh 
cho hàng Bồ Tát được thuyết giảng trong 
các Kinh Pháp Hoa và Niết Bàn—His 
final, perfect, bodhisattva, universal 
teaching as preached, 1.e., the Lotus and 
NÑirvana Sutras. 

Hóa Nghi Tứ Pháp: Bốn giáo hóa nghi 
của Đức Phật The Buddha”s four modes 
Of instruction. 

Đốn Giáo: Giáo lý trực tiếp giảng hết về 
chân lý như trong Kinh Hoa Nghiêm— 
Direct teaching without reserve of the 
whole truth, 1.e., the Avatamsaka Sutra. 
Tiệm Giáo: Tiệm giáo như trong Kinh A 
Hàm, Phương Dẳng và Niết Bàn— 
Gradual or or graded teaching, 1.e., Agama 
and Nirvana Sutras. 

Bí Mật Giáo: Những lời dạy bí mật mà chỉ 
có một vài vị đặc biệt mới hiểu được— 
Esoteric teaching, only understood by 
special members of the assembly. 

Bất Định Giáo: Giáo lý chung, từ đó 
người nghe tùy theo khả năng của mình 
mà lãnh hội —General or Indeterminate 
teaching, from which each hearer would 
beneft according to  his 


later 


and 


derive 


1nterprefation. 
Bát Giới: Tám giới đầu trong Thập Giới mà 
Đức Phật chế ra cho Phật tử tại gia cứ mỗi nửa 
tháng là phải giữ tám giới nầy trong 24 giờ— 
The first eight of the ten commandments which 
the Buddha set forth for lay Buddhists to 
observe 24 hours every fornight: 
1) Không sát sanh: Not to ki. 
2) Không trộm cắp: Not to steal or to take 
things not g1ven. 
Không tà dâm: Not to commit sexual 
misconduct (ignoble conduct). 
Không vọng ngữ: Not to speak falsely. 
Không uống rượu: Not to drink wine and 
beer. 
Không xức nước hoa, trang điểm, nhảy 
múa hay ca hát, ngay cả không nghe 
nhạc—Not imndulge ¡in cosmetics, 
personal adornmentsễ (not to 
adornments of flowers, nor perfumes), 


3) 


4) 
5) 


6) 


tO 
use 


dancing or music, even not to listen to 
music (not to perform as an actor, Juggler, 
acrobat, or go to watch and hear them). 
Không nằm giường cao giường đẹp, mà 
chỉ nằm chiếu trải trên đất: Not to sleep 
on hiph and fine beds (not to sit on 
elevated, broad, and large divans or beds), 
but on a mat on the ground. 
Không ăn sát giờ: Not to eat out of 
regulation hours. 
Một vài người chia giới số 6 thành 6 và 7, 
giới thứ 7 trở thành giới thứ 8—Some 
split number 6 info 6 and 7, and number 7 
becomes 8. 
** For more Information, please see Thập 
(BấO Hối Giới and Bát Quan Trai Giới. 
Bát Giới Hối Quá: Patidesanniya (skt)— 
Theo Tôn Sư Minh Đăng Quang trong Luật 
Nghi Khất Sĩ, chữ Patidesaniya là gốc chữ Bắc 
Phạn, có nghĩa là phát lỗ xưng ra sự vi phạm 
luật xuất gia trước Giáo Hội. Tám giới Ba La 
Đề Xá Ni là những vi phạm mà hình phạt phải 
được Giáo Hội quyết định. Nếu không đau, mà 


7) 


8) 


+ 


vị Ni nào đòi hỏi một trong những điều dưới 
đây đều phạm tội Ba La Để Xá Ni, phải xưng 
ra rõ ràng. Xưng rõ ràng có nghĩa là trong kỳ 
Bố Tát, vị Ni ấy phải nói: “Thưa Ni chúng, tôi 
đã phạm phải một vấn để đáng trách phải 
xưng tội xả đọa, và tôi xin xưng ra đây.”— 
According to Most Honorable Master Minh 
Đăng Quang ¡in The Rules for Mendicant 
Bhiksus and Bhiksumis, the word Patidesaniya 
1s a SanskriIt word means a confession of an 
offence or some sor( of transgression of 
monastic rules which ought to be confessed 
before the Order, and the punishments for 
these offences are decided by the Order. Any 
nun who 1s not i1ll, but asking for any one of 
these below mentioned things, commits an 
offence which ought to be confessed with clear 
expression. By clear expression, It 1s meant 
that the nun should say: “I have fallen, sisters, 
into a blameworthy matter which ought to be 
confessed and I confessed 1t.” 

I)_ Cấm nếu không đau, không được xin sữa 
hay đậu: It is not proper for a nun who 1s 
not iÏÏ to ask for milk or beans (curd). 

Cấm nếu không đau, không được xin dầu: 
It has been stated that If 1s not proper for a 
nun who 1s not iÏl to ask for oIl. 

Cấm nếu không đau, không được xin mật 
hoa: It 1s not proper for a nun who 1s not IÏl 
to ask for honey. 

Cấm nếu không đau, không được xin 
đường: Ït is not proper for a nun who 1s not 
1lI to ask for sugar. 

Cấm nếu không đau, không được xin bột: 
Cấm nếu không đau, không được xin 
cháo: It is not proper for a nun who 1s not 
1lI to ask for ghee (rice soup). 

Cấm nếu không đau, không được xin đô 
ngon: Ït is not proper for a nun who 1s not 
1lI to as for delicious food (for curing the 
1llness). 

Cấm nếu không đau, không được xin đô 
quí (thường là thuốc men để trị bệnh): It ¡s 
not proper for a nun who 1s not 1Ïl to ask 


2) 


3) 


4) 


5) 
6) 


7) 


8) 


for preclous things (usually medications 

for healing the 1llness). 
Bát Hải: Eight oceans—See Cửu Sơn Bát 
Hải. 
Bát Hải Đức: The eight virtues of the 
ocean—See Hải Đức. 
Bát Hàn Bát Nhiệt: Tám địa ngục lạnh và 
tám địa ngục nóng—The eight cold and eight 
hot hells—See Bát Hàn Địa Ngục và Bát 
Nhiệt Địa Ngục. 
Bát Hàn Địa Ngục: Tám địa ngục lạnh— 
The eight cold narakas or hells: 
I) Át Phù Đà Địa Ngục: Nghạch bộ đà—ĐỊa 
ngục quá lạnh nên nổi gai ốc—Arbuda— 
Hell of tumours and blaIns. 
Ñi La Phù Đà Địa Ngục: Ni thích bộ đà— 
Lạnh quá nứt vỡ da thị —Nrrabuda— 
Enlarged Arbuda. 
A Đa Đa Địa Ngục: Át Triết Tra—Nghạch 
chiết sá—Tiếng kêu rên do quá lạnh rét— 
Atata—Hell of chatfering teeth. 
A Bà Bà Địa Ngục: Hoắc hoắc bà—Tiếng 
kêu rít lên vì lạnh —Ababa—Hell of the 
only sound to possible to frozen tongues. 
Ấu Hầu Hầu Địa Ngục: Hổ hổ bà— Tiếng 
kêu rên hừ hừ từ trong cổ họng——Ahaha— 
Hahava—Hell of the only sound to frozen 
throafs. 
Ưu Bát La Địa Ngục: Ổn bát ma— Thanh 
liên hoa—Quá lạnh nên da nứt nở ra như 
hình cọng sen——Utpata——Hell of blue lotus 
flower, the flesh being covered with sore 
resmebling 1t. 
Ba Đầu Ma Địa Ngục: Bát đặc ma—Hồng 
liên hoa—Phạm nhân phải chịu rét đến độ 
da thị đỏ lên như sen hỗng—Padma——Red 
lotus flower, the flesh being covered with 
sore resembling 1t. 
Phân Đà Lợi Địa Ngục: Maha Bát đặc 
ma—Đại hồng liên hoa—Phạm nhân bị 
lạnh đến độ da thịt đau đớn và có hình như 
những cánh sen lớn—Pundarika—The 
great lotus flower, the flesh being covered 


2) 


3) 





4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


with sore resembling It. 

Bát Hòa La: Pravarana (skt—Bạt Hòa La— 

Bát Hòa Lan—Bát Lạt Bà Lạt Nã. 

1) Đổ ăn cúng dường Tam Bảo trong ngày 

cuối cùng của mùa An Cư Kiết Hạ: A 

freewill offering made, or the rejoicings 

on the last day of the summer retreat. 

Ngày phát lô sám hối trước chúng của chư 

Tăng Ni: The day of mutual confession. 

Bát Hội: Kinh Hoa Nghiêm được Phật thuyết 

giảng tại tám chúng hội — The Avatamsaka 

Sutra was delivered at eight assemblies. 

Bát Hương: Incense-burner—Incense bowl 

Bát Khất Thực: Tỳ kheo ôm bình đi quanh 

xóm cho đến khi đầy bát thì quay trở về tịnh 

xá độ ngọ—Beggar-bowl—Begging bowl— 

Bhikhus go around the neighborhood getting 

their bowls filled with food and return to the 

monastery to eat before noon. 

Bát Khổ: Chúng sanh có vô số nỗi khổ. Tuy 

nhiên, trong “Khổ Đế” của Đức Thế Tôn có 

tám điều đau khổ căn bản—Human beings 
sufferinøs; 

Sakyamuni Buddha explained the eight basic 

causes of suffering: 

I1) Sanh Khổ: Suffering of Birth—Ngay khi 
còn trong bụng mẹ, con người đã có ý thức 
và cảm thọ. Thai nhi cũng cảm thấy sung 
sướng và đau khổ. Khi mẹ ăn đồ lạnh thì 
thai nhi cảm như đang bị đóng băng. Khi 





2) 


have countless however, 


mẹ ăn đổ nóng, thai nhi cảm như đang bị 
thiêu đốt, vân vân. Thai nhi sống trong 
chỗ chật hẹp tối tăm nhơ nhớp, vừa lọt 
lòng đã kêu khóc oa oa. Rồi từ đó khi 
lạnh, nóng, đói, khát, côn trùng cắn đốt, 
chỉ biết kêu khóc mà thôi. Huệ nhãn của 
Phật thấy rõ những chỉ tiết ấy, nên ngài 
xác nhận sanh đã là khổ. Chính vì thế cổ 
đức có nói: 
“Vừa khỏi bào thai lại nhập thai, 

Thánh nhân trông thấy động bi ai! 

Huyễn thân xét rõ toàn nhơ nhớp. 

Thoát phá mau về tánh bản lai.” 


2) 
a) 


(Niệm Phật Thập Yếu——Hòa Thượng 
Thích Thiền Tâm) 

—Birth ¡is sufferinge—While still in the 
womb, human beings already have 
feelines and consciousness. They also 
experience pleasure and pain. When the 
mother eats cold food, the embryo feels as 
thouph it were packed in Ice. When hot 
food 1s Ingested, 1t feels as thouph it were 
burning, and so on. The embryo, living as 
I{ 1S 1n a small, dark and dirty place, 
Immediately lets out scream upon bírth. 
From then on, all it can do 1s cry when 1t 
feels cold, hot, hungry, thirsty, or suffers 
insect bites. Sakyamuni Buddha in his 
wisdom saw all this clearly and in detail 
and therefore, described birth as suffering. 
The ancient sages had a saying in this 
Tegard: 
“As soon as sentient beings escape one 

wornb, they enter another, 

Seeing this, saøes and saints are deeply 

moved to such compassion! 

The 1llusory body 1s really full of filth, 

SŠwIftly escaping from 1t, we return to our 

Original Nature.” 

(The Pure Land Buddhism in Theory and 

Practice—Most Ven. Thích Thiển Tâm). 
Già Khổ: Suffering of old age. 
Chúng ta khổ đau khi chúng ta đến tuổi 
già, đó là điều tự nhiên. Khi đến tuổi già, 
cảm quan con người thường hết nhạy bén; 
mắt không còn trông rõ nữa, tai không còn 
thính nữa, lưng đau, chân run, ăn không 
ngon, trí nhớ không còn linh mẫn, da mỗi, 
tóc bạc, răng long. Dù cho bực thanh niên 
tuấn nhã, hay trang thiếu nữ tiên dung, khi 
đến tuổi nầy âu cũng: 
“Bao vẻ hào hoa đâu thấy nữa. 

Một thân khô kiệt nghĩ buồn tênh!” 
Lắm kẻ tuổi già lú lẩn, khi ăn mặc, lúc 
đại tiểu tiện đều nhơ nhớp, con cháu dù 
thân, cũng sanh nhàm chán. Kiếp người 
dường như kiếp hoa, luật vô thường 


3) 


a) 


chuyển biến khi đã đem đến cho hương 
sắc, nó cũng đem đến cho vẻ phai tàn. Xét 
ra cái già thật không vui chút nào, thân 
người thật không đáng luyến tiếc chút 
nào! Vì thế nên Đức Phật bảo già là khổ 
và Ngài khuyên Phật tử nên tu tập để có 
khả năng bình thản chịu đựng cái đau khổ 
của tuổi già—Old age is suffering—We 
suffer when we are subJected to old age, 
which is natural. As they reach old age, 
human beings theIr 
faculties; ther eyes cannot see clearly 
anymore, their ears have lost their acuIty, 
their backs ache easily, their legs tremble, 
eating Is not easy and pleasurable as 
before, their memories fail, their skin dries 
out and wrinkles, hair becomes gray and 
white, their teeth ache, decay and fall out. 
In old age, many persons 
confused and mixed up when eating or 
dressing or they become uncontrollable of 
themselves. Ther children and other 
family members, however close to them, 
soon grow tired and fed up. The human 
condition 1s like that of a flower, ruled by 
the law of impermanence, which, If it can 
bring beauty and fragrance, also carrles 
death and decayin 1(s wake. In truth, old 
age 1s nothing but suffering and the human 
body has nothing worth cherishing. For this 
reason, Sakyamumi Buddha said: old age 1s 
sufferinel Thus, he advised Buddhists to 
sfrive to cultivate so they can bear the 
sufferings of old aøe with equanimIty. 
Bệnh Khổ: Suffering of 
(sickness). 

Có thân là có bịnh vì thân nầy mở cửa cho 
mọi thứ bịnh tật. Vì vậy bịnh khổ là không 
tránh khỏi. Có những bệnh nhẹ thuộc 
ngoại cảm, đến các chứng bệnh nặng của 
nội thương. Có người vướng phải bệnh nan 
y như lao, cùi, ung thư, bại xụi. Trong 
cảnh ấy, tự thân đã đau đớn, lại tốn kém, 
hoặc không có tiền thuốc thang, chính 


have diminished 


become 


Disease 


b) 


mình bị khổ lụy, lại gây thêm khổ lụy cho 
quyến thuộc: Sickness ¡is suffering—To 
have a body Is to have disease for the 
body 1s open to all kinds of diseases. So 
the suffering of disease ¡is Inevitable. 
Those with small ailments which have an 
external source to those dreadful diseases 
coming from Inside. Some people are 
afflicted with Iincurable diseases such as 
cancers or delibitating ailments, such as 
OSf€oporosis, efc. In such condition, they 
not only experlence physical pain, they 
also have to spend large sums of money 
for treatment. Should they lack the 
requrred funds, not only do they suffer, 
they create additional suffering for their 
families. 

Cái khổ về bệnh tật nầy nó đau đớn hơn 
cái đau khổ do tuổi già gây ra rất nhiều. 
Hãy suy gẫm, chỉ cần đau răng hay nhức 
đầu nhẹ thôi mà đôi khi cũng không chịu 
đựng nổi. Tuy nhiên, dù muốn hay không 
muốn, chúng ta cũng phải chịu đựng cái 
bệnh khổ nầy. Thậm chí Đức Phật là một 
bậc toàn hảo, người đã loại bỏ được tất cả 
mọi ô trược, mà Ngài vẫn phải chịu đựng 
khổ đau vật chất gây ra bởi bệnh tật. Đức 
Phật luôn bị đau đầu. Còn căn bệnh cuối 
cùng làm cho Ngài đau đớn nhiều về thể 
xác. Do kết quả của việc Để Bà Đạt Đa 
lăn đá mong giết Ngài. Chân Ngài bị 
thương bởi một mảnh vụn cần phải mổ. 
Đôi khi các đệ tử không tuân lời giáo 
huấn của Ngài, Ngài đã rút vào rừng ba 
tháng, chịu nhịn đói, chỉ lấy lá làm nệm 
trên nên đất cứng, đối đầu với gió rét lạnh 
buốt. Thế mà Ngài vẫn bình thản. Giữ cái 
đau đớn và hạnh phúc, Đức Phật sống với 
một cái tâm quân bình: The sufferings 
caused by diseases Is more painful than 
the sufferings due to old age. Let imagine, 
even the sliphtest tootache or headache 1s 
sometimes unbearable. However, like or 
dislike, we have no choIce but bearing the 


4) 
a) 


b) 


suffering of sickness. Even the Buddha, a 
perfect being, who had destroyed all 
defilements, had to endure physical 
suffering caused by disease. The Buddha 
was consfantly subjectd to headaches. His 
last Illness caused him much physical 
suffering was a wound in his foot. As a 
result of Devadatta”s hurling a rock to kIll 
him, his foot was wounded by splinter 
which necessiated an operation. When his 
disciples disobeyed his teachings, he was 
compelled to retire to a forest for three 
months. In a foreston a couch of leaves on 
a rough ground, facing fiercing cold winds, 
he mainfained perfect equnimity. In pain 
and happiness, He lived with a balanced 
mind. 

Tử Khổ: Suffering of Death. 

Sự khổ trong lúc chết. Tất cả nhân loại 
đều muốn sanh an nhiên chết tự tại; tuy 
nhiên, rất ít người đạt được thỏa nguyện. 
Khi chết phần nhiều sắc thân lại bị bệnh 
khổ hành hạ đau đớn. Thân đã như thế, 
tâm thì hãi hùng lo sợ, tham tiếc ruộng 
vườn của cải, buồn rầu phải ha bỏ thân 
quyến, muôn mối dập dồn, quả thật là 
khổ. Đa phần chúng sanh sanh ra trong 
tiếng khóc khổ đau và chết đi trong khổ 
đau gấp bội—Death ¡s suffering—AII 
human beings desire an easy birth and a 
peaceful death; however, very few of us 
can fulfill these conditlons. At the time of 
death, when the physical body 1s generally 
stricken by disease and In great pain. With 
the body ĩn this state, the mind 1s panic- 
stricken, bemoaning the loss of wealth and 
property, and saddened by the impending 
separation from loved ones as well as a 
multtude of similar thoughts. This 1s 
imndeed suffering. Sentient beings are 
born with a cry of pain and die with even 
more pain. 

Cái chết chẳng ai mời mà nó vẫn đến, và 
không ai biết nó sẽ đến vào lúc nào. Như 


5) 


a) 


b) 


trái rơi từ trên cây, có trái non, trái chín 
hay trái già; cũng vậy, chúng ta chết non, 
chết lúc tuổi thanh xuân hay chết lúc già. 
Như mặt trời mọc ở phía Đông và chỉ lặn 
về phía Tây. Như hoa nở buổi sáng để rồi 
tàn vào buổi chiều. Đức Phật dạy: “Cái 
chết không thể tránh được, nó đến với tất 
cả mọi người chứ không chừa một ai. Chỉ 
còn cách tu tập để có thể đương đầu với 
nó bằng sự bình thản hoàn toàn: The death 
1s unwanted, but it stilÍ comes, and nobody 
knows when 1t comes. As fruits fall from a 
tree, ripe or old even so we die In our 
infancy, prine of mankind, or old age. As 
the sun rises 1n the East only to set in the 
West. As Flowers bloom ¡in the morning to 
fade ¡in the evening. The Buddha taught: 
“Death ¡1s Inevitable. l( comes to all 
without exception; we have to cultivafe so 
that we are able to face It with perfect 
equanimity.” 

Ái Biệt Ly Khổ: Sufering due to 
separation from loved ones (parting with 
what we love). 

Thương Yêu Xa Lìầa Khổ Không ai 
muốn xa lìa người thân thương: tuy nhiên, 
đây là điều không tránh được. Người thân 
chúng ta vẫn phải chết và chúng ta phải 
xa họ trong khổ đau tuyệt vọng. Cảnh 
sanh ly tử biệt với người thân yêu quả là 
khổ—-Parting with what we love ¡is 
sufferine—No one wanfs to be separated 
from the loved ones; however, this 1s 
inevifable. We sữill lose our loved ones to 
the demon of death, leaving them helpless 
and forsaken. Separation from loved ones, 
whether In life or through death, ¡is indeed 
suffering. 

Nếu chúng ta chịu lắng nghe lời Phật dạy 
“Cảnh đời có hợp có tan” thì đây là dịp tốt 
cho chúng ta thực tập hạnh “bình thản”: If 
we listen to the Buddha”s teaching “All 
assoclailon ¡1n lie 
separation.” Here 1s a good opportunity for 


must end with 


6) 


a) 


b) 


7) 


us fO pracfIce “equanimity.” 

Oán Tắng Hội Khổ: Suffering due to 
meeting with the uncongennial (meeting 
with what we hate). 

Phải chịu đựng người mà mình không ưa, 
người mình ghét, người thường hay chế 
nhạo phỉ báng và xem thường mình quả là 
khó; tuy nhiên, chúng ta phải luôn chịu 
cảnh nầy trong cuộc sống hằng ngày. Lại 
có nhiều gia đình bà con họ hàng thường 
không đồng ý kiến, nên thường có sự 
tranh cãi giận ghét buồn phiền lẫn nhau. 
Đó khác nào sự gặp gỡ trong oan gia, thật 
là khổ! -Meeting with what we hate ¡is 
sufferine—To endure those to whom we 
are opposed, whom we hate, who always 
shadow and slander us and look for a way 
to harm us is very hard to tolerate; 
however, we must confront this almost 
daily in our life. There are many families 
in which relatives are not of the same 
mind, and which are constantly beset with 
disputes, anger and acrimony. This is no 
different from encountering enemies. This 
1s Indeed suffering! 

Chính vì thế mà Đức Phật khuyên chúng 
ta nên cế gắng chịu đựng, và suy nghĩ 
rằng có lẽ chúng ta đang gặt hái hậu quả 
của nghiệp riêng của mình ở quá khứ hay 
hiện tại. Chúng ta nên cố gắng thích nghi 
với hoàn cảnh mới hoặc cố gắng vượt qua 
các trở ngại bằng một số phương tiện 
khác: Thus, the Buddha advised us to try 
to bear them, and think this way “perhaps 
we are reaping the effects of our karma, 
past or present” We should try to 
accommodate ourselves to the 
Sifuatlon or fry to overcome the obstacles 
by some other means. 

Cầu Bất Đắc Khổ: Suffering due to 

unfulflled wishes (unattaned aims)— 
Lồng tham của chúng ta như thùng không 
đáy. Chúng ta có quá nhiều ham muốn và 
hy vọng trong đời sống hằng ngày. Người 


n©ew 


8) 


nghèo thì mong được giàu; người giàu 
mong được giàu hơn; kẻ xấu mong đẹp; 
người đẹp mong đẹp hơn; người không con 
mong được có con. Những ước mong nây 
là vô kể, chúng ta không thể nào mãn 
nguyện đâu. Thế nên cầu bất đắc là 
khổ—Unabling to obtain what we wish ¡s 
suffering—Our greed 1s like a confainer 
without the bottom. We have so many 
desires and hopes In our lives. The poor 
hope to be rich; the rich hope to be richer; 
the ugly desire for beauty; the beauty 
desire for beautier; the childless pray for a 
son or daughter. Such wishes and hopes 
are Innumerable that no way we can fulfill 
them. Thus, they are a source of suffering. 
Ngũ Ấm Thạnh Suy Khổ: Suffering due to 
the raging agsregates (all the Ills of the 
five skandhas)—Có thân là có bịnh đau 
hằng ngày. Năm ấm là sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức. Sắc ấm thuộc về thân, còn bốn 
ấm kia thuộc về tâm. Nói một cách đơn 
giản đây là sự khổ về thân tâm hay sự khổ 
về sự thạnh suy của thân tâm—AII the 
of the 
sufferine—To have a body means to 
experlence pain and diseases on a dally 
bass. 


1llnesses five skandhas Is 


Pan and disease also means 
suffering. The five skandas or ageregaftes 
are form, feeling, perception, volition and 
The 
relates to the physical body, while the 
remaining four concern the mind. Simply 
speaking, this 1s the suffering of the body 
and the mind. 

Điều thứ tám nầy bao quát bảy điều khổ 
kể trên: thân chịu sanh, già, bệnh, chết, 


COnSCIousness. skandas of form 


đói, khát, nóng, lạnh, vất vả nhọc nhẫn: 
The suffering of the skandas encompasses 
the seven kinds of suffering mentioned 
above. Our physical bodies are subJect to 
bình, old age, disease, death, hunger, 
thirst, heat, cold and weariness. 

Tâm thì buồn, giận, lo, thương, trăm điều 


phiền lụy. Ngày trước Thái Tử Tất Đạt Đa 
đã dạo chơi bốn cửa thành, thấy cảnh già, 
bệnh, chết. Ngài là bậc trí tuệ thâm sâu, 
cảm thương đến nỗi khổ của kiếp người, 
nên đã ha bỏ hoàng cung tìm phương giải 
thoát: Our mind, on the other hand, are 
afflicted by sadness, anger, worry, love, 
hate and hundreds of other vexations. lt 
once happened that Prince Siddhartha 
having strolled through the four gates of 
the city, witnessed the misfortunes of old 
age, disease and death. Endowed with 
profound wisdom, he was touched by the 
suffering of human condition and left the 
royal palace to find the way of liberation. 


Bát Kiện Đề: Pakhanda, Pasanda, or 
Pasandin (skt). 


] 
2) 


3) 


Kiên Cố: Stubborn—Firm. 

Tên một trường phái ngoại đạo: Name of 
a heretic sect. 

Tên của một loài chư Thiên: Name of a 
deva. 


Bát Kiều: Tám thứ kiêu mạn—The eight 
kinds of pride or arrogance: 


]) 
2) 
3) 


4) 


5) 
6) 


nộ, 


8) 


Cậy mình mạnh hơn người nên kiêu mạn: 
Atrogance because of strength. 

Cậy nơi gia thế hay tiếng tắm mà kiêu 
mạn: Pride because of clan or name. 

Cậy nơi nhiều tiền lắm bạc mà kiêu mạn: 
Atrogance because of wealth. 

Cậy nơi tự tại hay quyền cao chức trọng 
mà kiêu mạn: Arrogance because of 
independence or high position. 

Cậy nơi lớn tuổi mà kiêu mạn: Pride 
because of years of aøe. 

Cậy nơi thông minh trí tuệ mà kiêu mạn: 
Atrogance because of cleverness. 

Cậy nơi phước đức bố thí thiện lành mà 
kiêu mạn: Pride because of good or 
charitable deeds. 

Cậy nơi tướng hảo mà kiêu mạn: 
Atrogance because of good looks. 


Bát Kính Giáo (Tám điều tôn kính của 


một tỳ kheo nỉ): Bát Kính Giới—Trong Kinh 
Tăng Nhất A Hàm, ngài A Nan đã đến gặp bà 
Ma Ha Ba Xà Ba Đề để trao truyền lại tám 
giới kính trọng mà Đức Phật đã ban hành cho 
tỳ kheo ni trước khi gia nhập Ñ¡i đoàn ——In the 
Anguttara Nikaya Sutta, Venerable Ananda 
told Maha Pajapai Gotami about the eight 
commands laid down by the Buddha, gIven to a 
nun before letting her entering the Bhiksuni 
Order: 


l) 


2) 


3) 


4) 


Dầu trăm tuổi hạ, tỳ kheo ni lúc nào cũng 
phải tôn kính một vị Tăng dù trẻ và phải 
nhường chỗ ngồi cho vị ấy, phải đảnh lễ 
và thực hành bổn phận đối với vị Tỳ kheo, 
mặc đầu vị nây chỉ mới xuất gia ngày hôm 
ấy: Even though a hundred years` standing 
by the higher ordinaton , a nun must 
always pay respect to a monk, no matter 
how young he is, offer her seat to him, 
reverence him, and perform all proper 
duties towards him though he has just 
received the Higher Ordination on that 
very day. 

Không bao giờ nặng lời, mắng chửi hay 
mạ ly một vị Tăng trong bất cứ trường hợp 
nào: Never scold (revile, rebuke, or 
abuse) a monk on no account. 

Tỳ kheo không được sám hối với Tỳ Kheo 
Ni, nhưng Tỳ Kheo Ni phải sám hối với 
Tỳ Kheo (nghĩa là Tỳ Kheo Ni không 
được làm lễ sám hối cho Tỳ Kheo, nhưng 
Tỳ Kheo có thể làm lễ sám hối cho Tỳ 
Kheo Ni): Bhiksunis (she could never 
accuse or speak of a monk”s misdeeds) 
should not give admonition to Bhiksus, but 
Bhiksus should admonish Bhiksunis (he 
may speak of her misdeeds). 

Một vị Thức Xoa Ma Na phải được cả 
Tăng đoàn và Ni đoàn thừa nhận vào giáo 
đoàn thì mới gọi là hợp pháp: At Bhiksus'” 


5) 


6) 


bộ, 


8) 


+ 


years, should receive both the Higher 
Ordination from the Order of both 
Bhikkhus and Bhikkhunis. 

Mỗi nửa tháng phải hỏi Tăng đoàn của 
các Tỳ Kheo chừng nào có lễ Phát Lỗ 
(sám hối điều sái phạm) và giờ nào các 
Ngài đến họp: Every fortnight a Bhiksuni 
should ask from the Order of Bhiksus the 
time when the Bhiksus assemble to recite 
their fundamental rules (uposatha), and 
when a Bhiksu would come to admonish 
them. 

Thỉnh Tỳ kheo thuyết pháp: Ask the 
fraternity for a monk as preceptOor. 

Không bao giờ an cư kiết hạ nơi nào 
không có các vị Tăng: A Bhikkhuni should 
never spend a retreat (vassa) in a place 
where there 1s no Bhikkhu. 

Sau kỳ an cư kiết hạ, mỗi Tỳ Kheo Ni 
phải hành lễ Tự Tứ (báo cáo và sám hối) 
và chánh thức xuất Hạ trước mặt chư 
Tăng. Tỳ Kheo Ni phải kiểm thảo xem 
trong ba điểm thấy, nghe, và hoài nghị, 
coi mình có phạm phải điều nào chăng: 
After the summer retreat, the ceremony of 
formal termination of the rainy season 
(pavarana) should be held by a Bhiksuni In 
the presence of Bhiksus. She must report 
and ask for a responsible confessor. A 
Bhikkhuni examine to see 1f she has ever 
committed any of the three ways, seeIng, 
hearing, or suspicion. 

In some sutras, number 6 1s replaced by: 
Một vị Tỳ Kheo Ni khi đã phạm tội, phải 
chịu hình phạt trước cả hai Giáo Hội Tỳ 
Kheo và Tỳ Kheo NÑ—A Bhikkhuni who 
major offence should 
undergo punishment (manatta) ¡in the 
presence og the Order of both Bhikkhus 

and Bhikkhunis. 


commited  a 


hands obtain reception into the order—A Bát Kính Giới: See Bát Kính Giáo. 


female probationer (sikkhamana), who 1s Bát Kính Pháp: See Bát Kính Giáo. 
trained ¡n the six commandmentfs for fWO Bát La: Pala (sk)—Ba La. 


I1) Một đơn vị đo lường tương đương với bốn 
lạng—A particular measure or weipht, 
1nterpreted as four ounces. 


2) Thịt sống: Flesh, meat. 
3) Loài ăn thịt sống: Palada (skt——A flesh- 


eater or a raksasa. 
Bát La Cấp Bồ Đề: Pragbodhi (skt). 


l) Tên núi nơi mà Đức Phật đã lên đây trước 
khi ngài đạt được giác ngộ Bồ Đề: A 
mountain in Magadha, which sakyamuni 
ascended “before entering upon Bodhi.” 

2) Tiển Chánh Giác: Anterior to supreme 


enliphtenment. 
Bát La Da Già: Prayaga (sk)—Bây giờ là 
Allahabad—Now Allahabad. 
Bát La Để Dã: Pratyaya (sk)—Duyên hay 
nhân gây ra do hoàn cảnh bên ngoài —A 
COnCurrent or environment cause. 
Bát La Ma Bồ Đề: Param-bodhi (skt)—Giác 
ngộ bổ để hay giác ngộ tối thượng——Supreme 
enlightenmernt. 
Bát La Nhã: Prajna (skt—See Bát Nhã in 
Vietnamese-English Section, and Prajna In 
Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 
Bát La Nhạ: PraJapati (sk0). 


1) Trời: The lord of creatures, bestower of 
progeny. 

2) Hóa công: Creator. 

3) Sinh Vương: The lord of life, or 
production. 

4) Phạm Thiên: Brahma. 

5)_ Đại Bát La Nhạ: Ma Ha Ba Xà Ba Đề, tên 


của bà di mẫu của Phật—Mahaprajapati, 
name of the Buddha's aunt and nurse— 
See Ma Ha Ba xà Ba Để in Vietnamese- 
English Section. 
Bát La Nhĩ: Parama (sk)—Tối thượng— 
Highest, supreme, first. 
Bát La Tát Tha: Prastha (skU)——Một đơn vị 
đo lường dịch ra tiếng Hoa là “cân —A 
welipht, translated as pound 1n Chinese. 
Bát La Tư Na Đặc Đa: Prasenajit (skQ— 


See Prasenajit 1n Sanskri/Pali-Vietnamese 
Section. 

Bát La Xa Khư: Prasakha or Prasaka (skt)— 
Giai đoạn thứ năm trong quá trình hình thành 
của thai nhi, trong giai đoạn nầy chân tay được 
hình thành—The fifth stage of the foetus, the 
limbs being formed. 

Bát Lạt Ca La: Prakarana (skt)—Chương 
của bộ kinh—A section or chapter of a sutra. 
Bát Lạt Đặc Kỳ Nã: Pradaksina (sk)—Bát 
Lạt Đặc Kỳ Noa—Toàn Hữu hay đi nhiễu 
vòng tròn về hướng phải của bậc tôn kính— 
Circumambulaton with the righ(t shoulder 
towards the obJect of homage. 

Bát Lạt Để Đề Xá Ni: Một phần của Luật 
Tạng—A section of Vinaya. 

1l) Pratidesana (skt—Sự phát lỗ 
trước chúng——Public confession. 
Pratdesaniya (skt—Những tội 
được phát lỗ sám hối trước 
Offences to be confessed 

Bát Lạt Để Mộc Xoa: Pratimoksa (sk)— 
See Bát Xứ Giải Thoát in Vietnamese-English 
Secton, and Pratmoksa 1n Sanskri/Pali- 
Vietnamese Section. 

Bát Lạt Để Yết Lạn Đa: Pratikranta (skU)— 
Đi theo thứ tự —Following in order, or by 
degrees. : 

Bát Lạt Ê Ca Phật Đà: See Pratyeka- 
buddha 1n SanskrI/Pali-Vietnamese Section. 
Bát Lạt Mật Đế: Pramiti or Paramiti (skt)— 
Một vị Tăng người Trung Ấn, đến Quảng 
Châu dưới thời nhà Đường. Ngài đã dịch bộ 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm sang Hoa ngữ vào 
khoảng năm 705 sau Tây Lịch—A monk from 
Central India, came to Kuang-Chou, China 
during the Tang dynasty. He translated the 
Surangama Sutra into Chinese around 705 
A.D. 

Bát Lợi Phạt La Cú Ca: Parivrajaka (skt)— 
Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điển 
của Giáo Sư Soothill, Bát Lợi Phạt La Cú Ca 


sám hối 


2) lỗi phải 


chúng—— 


là một tông phái thờ Ma Hê Thủ La Thiên, 
mặc quần áo màu đất đỏ, đầu cạo gần hết chỉ 
chừa lại một chóp trên đỉnh đầu—According to 
Emel in The Dictonary of Chinese-English 
Buddhist Terms, Parivrajaka 1s a sivalfic sect, 
worshippers of Mahesvara, who wear clothes 
of the colour of red soil and leave a little hair 
about the crown of the head, shaving off the 
Test. 
Bát Lộ La: Polulo (skÐ—Có lẽ là vùng 
Baltistan—Perhaps Baltistan. 
Bát Lộ Nhỉ: Bolor (skt Theo Trung Anh 
Phật Học Từ Điển, Bát Lộ Nhi, tên của một 
vương quốc nằm về phía bắc của dòng Ấn Hà, 
đông nam của Pamir, có rất nhiều khoáng sản, 
nơi nầy khác với Bolor ở vùng Tikhara— 
According to The Dictonary of Chinese- 
English Buddhist Terms, Bolor, a kingdom 
north of the Indus, south-east of the Pamir, rich 
1n minerals; 1f 1s to be distinguished from Bolor 
in Tukhara. 
Bát Luân: The eight-spoke wheel—See Bát 
Chánh Đạo. 
Bát Luận: Tám bộ luận—The eight sastras. 
Bát Lý Tát La Phạt Nã: Parisravana 
(sk)—Túi hay miếng vải lọc nước, để cứu 
những sinh vật nhỏ, đây là một trong tám món 
cần dùng của một nhà sư—A filtering bag, or 
cloth, for straining water to save the lives of 
1nsecfs, part of the equipment of a monk. 
#* For more Information, please see Tám Món 
Cần Dùng Của Phật. 
Bát Lý Tát La Phạt Noa: Parisravana 
(skÐ—See Bát Lý Tát La Phạt Nã. 
Bát Lý Thể Phệ: Prthivi (sk)—Đất—The 
earth, world, øround, soIl. 
Bát Ma: Tám loại ma—The eight Maras or 
destroyers: 
(A) 
1) Phiên não ma: The mara of the passions. 
2) Ngũ ấm ma: The skandha-maras. 
3) Tử ma: Death-mara. 


4) Tha hóa tự tại thiên ma: The mara-king. 
3 Vô thường ma: The mara of 
Impermanence. 


Vô lạc ma: The mara of Joylessness. 


7) Vô ngã ma: The mara of Impersonality. 

8) Vô tịnh ma: The mara of Impurity. 

(B) 

1) Phiền não ma: The mara of the passions. 
2) Thiện tri thức ma: The mara of good- 


knowing advIsor. 
Bồ để tâm ma: The mara of wishing to 
attain Bodhicifta. 
Tam Muội ma: The mara of wishing to 
achieve SamadhI. 


3) 


4) 


5) Tha hóa tự tại thiên ma: The mara-king. 
6) Ma Tử: The mara of death. 
7) Thiên ma: Deva-king mara. 


The mara of the hell or of the 
underworld. 

Bát Ma La Ca: Padmaraga (skt)—Mầàu sen 

đỏ hay hồng ngọc—Lotus-hued, a ruby. 

Bát Mạn: The eight kinds of pride, mana, 

arrogance or self-conceIf: 


8) Âm ma: 


lI) Như mạn: Though mferlor, to think 
oneself equal to others (in religion). 

2) Mạn mạn: To thínk oneself superlor 
among manIfest sup€rIors. 

3) Bất như mạn: To think oneself not so 


much Inferior among manIfest Super1Iors. 
Tăng thượng mạn: To thíink one has 
affained more than 1s the fact. 


4) 


53) Ngã mạn: self-superiorty, or self- 
sufficiency. 

6) Tà mạn: Pride in false views or doIngs. 

7) Kiêu mạn: Arrogance. 

8) Đại mạn: Extreme arrogance. 

Bát Mê: Tám thứ mê_— The ceight 

misleadings: 

1) Sinh: Birth. 

2) Diệt: Death. 

3) Khứ: Past. 

4) Lai: Future. 

5) Nhứt: Identity. 


6) DỊ: Difference. 

7) Đoạn: Annihilation. 

8) Thường: Perpetuity or eternity. 

Bát Môn: Tám pháp môn hay tám lý luận 
khôn ngoan trong lý luận Phật giáo—Eight 
kinds of syllogisms in Buddhist logic: 


l) Năng lập môn: Có thể lập lên được —A 
valid proposifion. 

2) Năng phá môn: Có thể phá bỏ đi được— 
An Invalid proposition. 

3) Tự năng lập môn: Tựa như lập lên được— 
Doubtful or seemingly valid but faulty. 

4) Tự năng phá môn: Tựa như phá được— 
Seemingly invalid, and assailable . 

3) Hiện lượng môn: Lượng hiện thật— 
Manifest or evidential. 

6) Tỷ lượng môn: Inferential. 

7) Tự hiện lượng môn: Seemingly evidential. 

8) Tự tỷ lượng môn: Seemingly inferential. 

Bát Nan (tám điều khó gặp hay nghe 

được Phật pháp): 


(A) Tám điều kiện hay hoàn cảnh khó gặp 
Phật pháp, hay tám chỗ chướng nạn, một khi 
sanh vào thì chẳng có thể tu học cho thành đạo 
được —The eight conditions or circumsfances 
1n which 1t 1s difficult to see a Buddha or hear 
his dharma; eipht speclal types of 
adversites that prevent the practice of the 
Dharma: 

l) Địa ngục: Tái sanh nơi địa ngục, chúng 
sanh phải luôn chịu khổ đau—Rebirth in 
hells where beings undergo sufferings at 
all times. 

Ngạ quỷ: Nơi chúng sanh chẳng bao giờ 
cảm thấy dễ chịu và luôn ham muốn— 
Rebirth as a hungry ghost, or the ghost- 
world, beings feel 
comfortable with non-stop øreed. 

Súc sanh: Nơi chúng sanh không có khả 
năng hiểu biết Phật pháp—Rebirth in an 
animal realm where beings has no ability 
and knowledge to practice dharma. 

Bắc Cu lô châu: Uttarakuru—Nơi chúng 


Or 


2) 


where never 


3) 


4) 


5) 


6) 


1) 


8) 


sanh luôn vui sướng ngũ dục làm cho 
chúng sanh không còn thiết gì đến tu hành 
Phật pháp -Rebith ¡in Uttarakuru 
(Northern continent) where lIfe 1s always 
pleasant and desires that beings have no 
mofivation to practice the dharma. 

Cung trời trường thọ: Nơi chúng sanh sống 
trường thọ và sung sướng đến nỗi không ai 
muốn tìm cầu Phật pháp—Rebirth in any 
long-life gods or heavens where life 1s 
long and easy so that beings have no 
motivafion to seek the Buddha dharma. 
Sanh làm thức giả hay triết giả phàm phu: 
Những chúng sanh tưởng mình là thế trí 
biện thông, biết hết mọi thứ nên không 
còn muốn tu tập theo Phật —Rebirth as 
worldly philosophers (mntelligent and well 
educated in mundane sense) who think 
that they know everything and don”t want 
{O study or practise anymore, especially 
practicing dharmas. 

Sanh làm những người đui, điếc, câm, 
què: Rebirth with impaired, or deficient 
faculties such as the blind, the deaf, the 
dumb and the cripple. 

Tái sanh trong thời không có Như Lai, hay 
trong buổi chuyển tiếp sau thời Phật nhập 
diệt và thời Đức Hạ sanh Di Lặc Tôn 
Phật. Trong thời kỳ nầy, chúng sanh chỉ 
biết nhàn đàm hý luận về Phật pháp chứ 
không chịu tu tập: Life in a realm wherein 
Tathagata, the 
Intermediate period between a Buddha 
and his successor. During this period of 
time, people spent all the time to ØøOSSIp Or 
{to argue for or their own views on what 
they heard about Buddha dharma, but not 
practicing. 

Tám khổ nạn—Eight adversities: 

Sanh: Birth. 

Lão: Old-age. 

Bịnh: Disease. 

Tử: Death. 

Xa lìa người yêu thương: Separation from 


there 1s no Or 1n 


loved ones. 


6)_ Oán tắng hội (gặp kẻ không ưa): Meeting 
with unconsenial. 

7)_ Cầu bất đắc: Unfulfilled wishes. 

8) Ngũ ấm thạnh suy: Ups and downs of the 
five skandhas (Suffering associated with 
the five skandhas). 

+ 


Eor more information, please see Bát Khổ. 
Bát Nạn: Eight adversities—See Bát Nan. 
Bát Nê Hoàn: See Parinirvana (skt). 

Bát Ngũ Tam Nhị: The four characteristics 
of the Dharmalaksana sect. 

(A) Bát thức: Eight consciousnesses. 

(B) Ngũ pháp: Eive dharmas. 

(C) Tam Tánh: Three Characteristics. 

(D) Nhị vô ngã: Two kinds of non-self. 

Bát Nhã: Prajna (skU—Bát Lại Nhã —Ban 
Nhã—Bát La Nhã —Bát Thích Nhã—Bát La 
Tích Nang—Ba Lại Nhã—Bát Thận Nang— 


Ba La Nang. 

(A) Nghĩa của Bát Nhã_— The meanings of 
PraJna: 

1) Trí Tuệ—W¡sdom, knowing Or 


understanding. 

Minh: Clear——Intelligent. 

Bát Nhã Ba La Mật Kinh diễn tả chữ “Bát 

Nhã” là đệ nhất trí tuệ trong hết thầy trí 

tuệ, không gì cao hơn, không gì so sánh 

bằng (vô thượng, vô tỷ, vô đẳng)—The 

Prajna-paramita-sutra describes “prajna” 

supreme, highest, Incomparable, 

unequalled, unsurpassed. 

Bát Nhã có nghĩa là cái biết siêu việt— 

Prajna means a transcendenfal knowledge. 

Tên của một nhà sư từ Kabul vào khoảng 

năm 810 sau Tây Lịch—Name of a monk 

from Kabul, around 810 A.D. 

***% For more Information, please see Prajna In 
SanskrI/Pali-Vietnamese Section. 


2) 
3) 


aS 


4) 


5) 


(B) Có ba loại Bát Nhã —There are three 
prajnas or perfect enliphtements: 
l) Thực tướng bát nhã: Trí huệ đạt được khi 


đã đáo bỉ ngạn— The first part of the 


praJnaparamita. The wisdom achieved 
once crossed the shore. 

Quán chiếu bát nhã: Phần hai của trí huệ 
Bát Nhã. Đây là trí huệ cần thiết khi thật 
sự đáo bỉ ngạn—The second part of the 
prajnaparamita. The necessary wisdom for 
actual crossing the shore of births and 
deaths. 

Phương tiện Bát Nhã (Văn tự Bát nhã): 
Trí huệ hiểu biết chư pháp giả tạm và 
luôn thay đổi. Đây là trí huệ cần thiết đưa 
đến ý hướng “Đáo Bỉ Ngạn ”—The 
wisdom of knowing things 1n therr 
temporary and changing conditon. The 
necessary wisdom for vowing to cross the 
shore of births and deaths 

Bát Nhã Ba La Mật: Prajnaparamita (skt)— 
Trí tuệ khiến chúng sanh có khả năng đáo bỉ 
ngạn. Trí tuệ giải thoát là ba la mật cao nhất 
trong lục ba la mật, là phương tiện chánh để 
đạt tới niết bàn. Nó bao trùm sự thấy biết tất 
cả những huyễn hoặc của thế gian vạn hữu, nó 
phá tan bóng tối của si mê, tà kiến và sai 
lạc—Enlightened wisdom——The wisdom which 
enables one to reach the other shore, I.e. 
wisdom for salvation; the highest of the six 
paramitas, the 
píincipal means of attainng nưvana. lt 
connotes a knowledge of the 1llusory character 
of everything earthly, and destroys ©€rror, 
1penorance, prejudice, and heresy. 

Bát Nhã Ba La Mật Đa: Sec Bát Nhã Ba 
La Mật. 

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh: 
Prajnaparamia-Sutra—See Bát Nhã Tâm 
Kinh and Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm 
Kinh in Appendix la. 

Bát Nhã Bồ Tát: Prajna-bodhisattva (sk)— 
Trí Tuệ Kim Cang Bồ Tát—Vị Trung Tôn có 
hình dáng giống như thiên nữ trong Thai tạng 
Giới —W¡isdom as a female bodhisattva In the 
Garbhadhatu group. 

Bát Nhã Cúc Đa: Prajnagupta (sktÐ——Một vị 


2) 


3) 


the virtue of wisdom as 


sư thuộc trường phái Tiểu Thừa, người Nam 
Ấn, ông đã viết những bài chống lại trường 
phái Đại Thừa—A Hinayana monk of southern 
India, who wrote agaInst the Mahayana. 

Bát Nhã Đa La: Bát Nhã Đa La là tổ thứ 27 
của Thiền Tông Ấn Độ, quê miền đông Ấn, 
ngài là thầy của Tổ Bồ Để Đạt Ma— 
Prajantara, the 27” patriarch in India, native of 
eastern India, who laboured in southern India 


and consuned himself by the fire of 
transformaton, 457  A.D., teacher of 
Bodhidharma. 


Bát Nhã Đầu: Vị sư đặc trách về việc giảng 
hay dịch kinh Bát Nhã—The monk In charge 
of the PraJna-sutra. 

Bát Nhã Kinh: Prajna-paramita sutra (skÙ— 
The wisdom sutra—See Bát Nhã Tâm Kinh, 
Maha-Prajna-Paramita-Sutra, Prajna-Paramita- 
Sutra, Kính Bát Nhã Ba La Mật Đa. 

Bát Nhã Phật Mẫu: Trí tuệ giải thoát hay 
Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của chư Phật — 
Wisdom for salvation, throuph wisdom 1s the 
mother or source of all Buddhas. 

Bát Nhã Phong: Ngọn đao trí tuệ có khả 
năng cắt đứt phiền não và ác nghiệp—The 
spear of wisdom, which is able to cut off 
1llusion and evIl. 

Bát Nhã Tâm Kinh: Prajnaparamita 
Hridaya Sutra (skÙ—Ma Ha Bát Nhã Ba La 
Mật Đại Minh Kinh—Phật Thuyết Ma Ha Bát 
Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh—Bát Nhã Ba 
La Mật Đa Tâm Kinh —Bát Nhã Tâm Kinh U 
Tán—Tâm Kinh Lược Sớ—Một trong những 
phần ngắn nhứt nhưng lại thiết yếu nhứt trong 
bộ Đại Bát Nhã Kinh —The sutra of the heart 
of prajna. One of the smallest, but the most 
vital portion In the Vast Prajnaparamita—Bát 
Nhã Tâm Kinh—The Heart of Prajna Paramita 
Sutra—See Bát Nhã Tâm Kinh in Appendix A 
(2). 

Bát Nhã Thang: Canh trí tuệ, tên của một 
loại rượu—The soup of wisdom, a name for 
wine. 


Bát Nhã Thời: Thời kỳ thứ tư trong năm thời 
kỳ thuyết giảng của Phật —The Prajna period, 
the fourth of the T”Ien-T”ai five periods of the 
Buddha's teaching. 
** For more Information, please see Thiên 
Thai Ngũ Thời Bát Giáo. 
Bát Nhã Thuyễn: Thuyền Bát Nhã hay 
thuyền trí tuệ chở chúng sanh vượt qua biển 
sanh tử sang bờ niết bàn—The boat of wisdom, 
the means of atfaining nirvana. 
Bát Nhẫn: Tám loại nhẫn nhục hay sức nhẫn 
nhục trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới. 
Bát nhẫn được dùng để đoạn trừ kiến hoặc 
trong tam giới và đạt đến tám loại trí huệ Bát 
Nhã—The eight ksantI or powers of patient 
endurance, ¡in the desire realm and the two 
The ceigh(t powers of 
endurance are used to cease false or perplexed 
views In trailokya and acquire eight kinds of 
prajna or wisdom 
(A) Tứ pháp nhẫn trong cõi Dục Giới —The 
four axioms or truth In the sense of desire: 


realms above 1t. 


1) Khổ pháp nhẫn: Endurance or patience of 
suffering. 
2) Tập pháp nhẫn: Endurance or patience of 


the cause of suffering. 


3) Diệt pháp nhẫn: Endurance or patience of 
the elimination of suffering. 

4)_ Đạo pháp nhẫn: Endurance or patience of 
cultivation of. the Path of elimination of 
suffering. 

(B) Tứ Loại Nhẫn trong cõi Vô Sắc Giới: 


Trong hai cõi sắc giới và vô sắc giới thì 
Tứ Pháp Nhẫn được gọi là Tứ Loại 
Nhẫn—In the realm of form and formless, 
the above four axioms are called Four 
Kínds of Endurance (same as in A). 
Bát Niệm: Tám niệm giúp hành giả chống lại 
ma quân và những cám dỗ xấu ác trong lúc 
hành thiền -Eight lines of thought for 
resisting Mara-attacks and evil-promptings 
during the meditation. 
1) Niệm Phật: Thought of the Buddha. 


2) 
3) 
4) 
5) 


6) 
7) 


8) 


Niệm Pháp: Thought of the Law. 
Niệm Tăng: Thought of the fraternity. 


Niệm GIới: Thought of the 
commandmenis. 

Niệm Xả: Niệm Thí -Thought of 
almsgIving. 


Niệm Thiên: Thought of Devas. 

Niệm Tức: Niệm hơi thở——Thought of the 
breathing. 

Niệm Tử: Niệm về cái chết—Thought of 
the death. 


Bát Niết Bàn: Parinirvana (skt). 


l) 


2) 
3) 


Nhập Diệt: Quie extinguished, quite 
brought to an end; the final extinction of 
the individual. 

Phật Niết Bàn: The death of the Buddha. 
Niết Bàn có thể đạt được trong đời nây, 
đại bát niết bàn đạt được sau đó: Nirvana 
may be at(ained In this life, parinrvana 
after 1. 


**- For more information, please see Niết Bàn 
Bát Pháp: Tám pháp, vật hay phương pháp— 
The eight dharmas, things or methods: 

(A) Bát Phong: Eight winds—See Bát Phong. 
(B) Tám Pháp môn cần thiế The eight 


l) 
2) 
3) 


essential things: 

Giáo: Instruction. 

Lý: Doctrine. 

Trí Knowledge or 
throuph cultivation. 
Đoạn: Cutting away delusion. 
Hành: Practice of relipIous life. 
Lập: Progressive stafus. 

Nhân: Producing. 

Quả: The fruit of saintliness. 


wisdom attained 


Bát Pháp Thành Tựu: Eight perfections— 
Theo Kinh Duy Ma Cật, Phẩm Mười— 
According to the Vimalakirti, Chapter Tenth: 


Các Bồ Tát nước Chúng Hương hỏi Ngài 
Duy Ma Cật: “Bồ Tát phải thành tựu mấy 
pháp ở nơi cõi nầy làm không lầm lỗi, 
được sanh về cõi Tịnh Độ?”: The visiting 
Bodhisattvas (from Fragrant Land) asked: 


l) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


“How  many Dharmas should  a 
Bodhisattva achieve In this world to stop 
1{s morbid øgrowth (defilemenfs) 1n order to 
be reborn 1n the Buddha”s pure land?” 

Duy Ma Cật đáp: “Bồ Tát thành tựu tám 
pháp thời ở cõi nầy làm không lầm lỗi, 
được sanh về cõi Tịnh Độ—Vimalakirti 
replied: “A Bodhisattva should bring to 
perfection eipht Dharmas to stop morbid 
growth in this world in order to be reborn 
1n the Pure Land.” 

Tám pháp là gì?: What are they? 

Một là lợi ích chúng sanh không mong báo 
đáp: Benevolence towards all living 
beings with no expectation of reward. 

Hai là thay thế tất cả chúng sanh chịu mọi 
điều khổ não: Endurance of sufferings for 
all living beings dedicating all merits to 
them. 

Ba là bao nhiêu công đức đều ban cho tất 
cả chúng sanh: Impartiality towards them 
wih all humility free from pride and 
arrogance. 

Bốn là lòng bình đẳng đối với chúng sanh 
khiêm nhường không ngại, đối với Bồ Tát 
như Phật: all 
Bodhisattvas with the same devotion as to 
all Buddhas (ie. without discrimination 
between Bodhisattvas and Buddhas. 

Năm là những kinh chưa nghe, nghe 
không nghi: Absence of doubt 
suspicion when hearing (the expounding 
oÐ sutras which he has not heard before. 
Sáu là không chống trái với hàng Thanh 
Văn: Abstention from opposition to the 
Sravaka Dharma. 

Bảy là thấy người được cúng dường cũng 
không tật đố, không khoe những lợi lộc 
của mình, ở nơi đó mà điều phục tâm 


xem Reverence to 


and 


mình: Abstention from discrimination In 
regard to donations and offerings received 
with no thought of self-profit in order to 
subdue his mind. 

Tám là thường xét lỗi mình, không nói 


đến lỗi người, hằng nhứt tâm cầu các công 
đức: Self-examination without contending 
Thus, 
sinpleness of mind bent on achieving all 
merifs; these are the eight Dharmas. 
Bát Pháp Thế Gian: The Eight Worldly 
Dharmas—See Bát Phong. 
Bát Phạt Đa: Parvata (skt). 
1) Tên của rặng núi: Name of a mountain 
range. 
Tên của một vương quốc cổ hay một tỉnh 
vùng đông bắc Ấn Độ, 700 dậm về hướng 
đông bắc của Mulasthanapura, có lẽ bây 
giớ là vùng Futthpoor giữa multan và 
Lahore: An ancient kinedom and province 
of Takka, 700 miles north-east of 
Mulasthanapura, perhaps the modern 
Futthpoor between Multan and Lahore. 
Bát Phật: Tám vị Phật bên đông độ—Eight 
Buddhas of the eastern quarter. 
Bát Phệ Xa: 
Entrance. 
**For more Information, please see Lục Nhập. 
Bát Phiệt: Tám chiếc bè—The eight rafts— 
See Bát Chánh Đạo. 
Bát Phong: Attha-vayubheda (p)—The eight 
kinds of wind or the eight winds—Còn gọi là 
Bát Pháp, hay Bát Thế Pháp. Theo Kinh 
Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có tám 
ngọn gió khuấy lên dục vọng, làm cẩn trở 
hành giả trên bước đường tu tập giác ngộ. 
Chúng còn được gọi là Bát Pháp Thế Gian vì 
chúng cứ theo nhau tiếp diễn khi thế giới còn 
tổn tại. Sự vừa ý khi vinh, khi được..., và sự 
phẫn uất khi nhục thua. Sở dĩ gọi là “Bát 
Phong” vì chúng là tám ngọn gió làm ngăn trở 
sự phát triển của hành giả trên bước đường 
giác ngộ và giải thoát—According to the 
Sang Sutta in the Long Discourses of the 
Buddha, there are eight winds or influences (or 
worldly conditions) which fan the passions and 
prevent cultivators from advancing along the 
right path to enliphtenment. They are also 


with others. he should achieve 


2) 


Pravesa (skt)——Nhập—— 


called the Eight Worldly States. They are so 
called because they continually succeed each 
other as long as the world persists; the 
approval that has the gain, etc., and the 
resentment that has the loss, etc. They are so 
called “Eipht Winds” because they prevent 
people from advancing along the ripht path to 
enlightenment and liberation. 

I) Đắc hay được lợi: Labho (p)—Người ta 
luôn có khuynh hướng bám víu lấy lợi lộc, 
danh thơm, tiếng khen, và vui sướng; 
ngược lại, ghét bỏ sự thua lỗ, tiếng xấu, sự 
chê trách, và khổ đau. Thật vậy, đời là 
một chuỗi được thua, nhưng con người chỉ 
thỏa mãn nếu được và khổ sở nếu thua, 
chính vì thế mà cứ mãi khổ sở. Cuộc đời 
nếu mãi được thì cười thua thì khóc, thì 
cuộc đời không đáng để sống nữa. Chính 
vì thế mà Đức Phật dạy: “Trong mọi 
ngang trái, ta phải tổ ra có tinh thần mạnh 
và can đảm, duy trì tinh thần quân bình 
thích hợp. Cuộc đời của những người tại 
gia phải có lúc lên lúc xuống khi tranh 
đấu với đời, muốn ít bị thất vọng, con 
người phải sẵn sàng chấp nhận điều tốt 
cũng như điều xấu.” Vào thời Đức Phật 
còn tại thế, có một mệnh phụ quý phái 
cúng dường thực vật cho ngài Xá Lợi Phất 
và chư Tăng. Trong khi đang dâng thực 
phẩm cúng dường, bà nhận được giấy báo 
tin bất hạnh đã xấy ra cho gia đình bà. 
Không chút rối loạn, bà bình tĩnh bỏ lá thư 
vào túi rồi vẫn tiếp tục dâng thức ăn đến 
chư Tăng làm như không có chuyện gì xãy 
ra. Một nô tỳ mang bình sữa để cúng 
dường, ngạc nhiên đến nỗi trợt té làm bể 
bình sữa vì ngỡ rằng khi nghe tin nầy chắc 
chắn bà nây sẽ không khỏi khổ đau phiển 
não. Nghĩ rằng thế nào bà nầy cũng buồn 
vì cái bình bị vỡ, ngài Xá Lợi Phất liên 
khuyên giải bà và nói rằng tất cả những gì 
có thể vỡ được thì một ngày nào đó cũng 
sẽ bị vỡ. Bà nói: “Thế nào là cái mất 
không đáng kể? Tôi vừa nhận được tin 


bất hạnh đã xãy ra cho gia đình tôi. Tôi 
chấp nhận, tôi vẫn bình tĩnh. Tôi vẫn tiếp 
tục hầu hạ quý ngài mặc dù nhận được tin 
buồn.” Sự đũng cảm của người đàn bà nầy 
thật đáng được ca ngợi—Advantage— 
Gain—Prosperity—Benefit. People 
often swayed either by their attachment to 
gain, fame, praise, and pleasure, or by 
their aversion to loss, disgrace, blame, and 
suffering. In fact, life 1s a process of gaIn 
and loss, but people only satisfy with gaIn 
and feel miserable with loss; therefore, 
people continue to suffer. If híe Is a 
confinuous process of temporary happiness 
of gain and suffering of loss, life would 
not worth living any more. Thus, the 
Buddha taught: “It 
circumstances one should remain high and 
moral courase and maintan prOper 
equilibrium. Our life, especially that of lay 
people, has ups 
strugsling in daily activitles, In order for 
us to have less disappintment, we should 
be prepared to accept both the good and 
the bad.” In the time of the Buddha, a 
noble lady was offering food to the 
Venerable Sariputra and 
monks. While serving them, she received 
a nofe sfating that certain misfortunes had 
affected her family. Without becoming 
upset, she calmly kept the note In her 
walIst-pocket and conftinued to serve the 
monks as If nothing had happened. A maid 
who was carrying a pot of ghee to offer to 
the monks was so startled that she slipped 
and broke the pot of ghee. Thinking that 
the lady would naturally fell sorry at the 
loss, Venerable Sariputra consoled her, 
saying that all breakable things are bound 
(O break The wise lady remarked: 
“Bhante, what 1s this trivial loss? I have 
Just Sang certain 
misfortunes have occurred in my family. I 
accepted without losing my balance. Ï am 


are 


IS under adverse 


and downs while 


some other 


received a_  note 


2) 


3) 


Á) 


5) 


6) 


7) 


8) 


serving you all despite the bad news.” 
Such barve courage of the lady should be 
highly commended. 

Thất hay Bất Đắc thua kém: Alabho (p)— 
Loss—Decline—See Thất Đắc. 

Vinh hay Danh Văn: Yaso (p)—Danh 
thơm hay vinh dự —Fame—Honor—See 
Vinh Nhục. 

Nhục hay Ác Văn: Ayaso (p)—Tiếng nhơ 
hay sự hủy báng—-Bad repute— 
Defame—Defamation—DIsgrace— 
Shame—Malign—See Vinh Nhục. 

Tán Thán hay tiếng khen: Pasamsa (p)— 
Praise or laudation—See Khen Chê. 

Chê Trách: Ninda (p)—Blame— 
Censure—DIisparagement——Ridicule—— 
See Khen Chê. 

Khổ (buồn khổ): Dukkha (p)—Misery— 
Sorrow——Suffering——UÙnsatisfyIng—See 
Khổ Lạc. 

Lạc (vui sướng): Sukkha (p)—Bliss 
Happiness—J]oy——Pleasure—See Khổ 
Lạc. 











Bát Phủ Định; Eight negations—See Bát 
Bất Trung Đạo. 

Bát Phúc Điền: Tám ruộng phước điển— 
The eight fields for cultivating blessedness: 


() 


8) 


Kính Điển: reverence-field: 

Phật: Buddhas. 

Thánh nhân: Arhats or saints. 

Hòa Thượng: Upadhyaya—Most 
'Venerable—Preaching monks. 

A Xà Lê: Asarya—Giáo thọ sư—Teacher. 
Tăng: Monks and nuns In general (friars). 
Ân Điển: Grace or Gratitude fields: 

Cha: Father. 

Mẹ: Mother. 

Bi Điền: Compassion-fields: 

Người bịnh: The sick. 


(I) Theo Kinh Phạm Võng—According to the 


l) 


Brahma Net Sutra: 
Làm đường rộng giếng tốt: To make wide 


roads and good wells. 


2) Bắt cầu: To build bridges across rivers and 
canals. 

3) Tu sửa những đường xá nguy hiểm: To 
repaIr dangerous roads. 

4) Hiếu dưỡng cha mẹ: To be dutiful to 
parenfs. 

5) Hộ trì Tăng Già: To support monks. 

6)_ Chăm sóc người bệnh: To tend the sick. 

7) Giúp đở người lâm nạn tai ương: Save and 
help people who are victims of disasfers. 

8) Thương xót không sát hại súc sanh: Love 
and not to kill animals. 

@m) 

1) Kính Phật: To revere the Buddha. 

2) Hộ pháp: To protect the Law. 

3) Trợ Tăng: To support the Sangha. 

4) Hiếu kính cha mẹ: To be filial (pious) to 
One”s parents. 

5) Hộ trì người biết pháp, hoặc giả xem chư 
Tăng như những vị Thầy: To support and 
assist those who understand the Truth and 
consider the monks as teachers. 

6) Thương xót và bố thí cho người nghèo: 
Love and gIve alms to the poor. 

7) Chăm sóc người bệnh: Tend the sick. 

8) Không sát sanh hại vật: Not to kill or harm 


animals. 
Bát Phúc Sinh Xứ: Tám điều kiện tái sanh 
hạnh phúc khi chúng ta trì giữ ngũ giới thập 
thiện—The eight happy conditions in which 
one may be reborn so that one can keep the 
five commandments and the ten good ways 
and bestows alms: 
l) Tái sanh trong cõi người giàu sang phú 
quý: Rich and honorable among men. 


2) Tái sanh trong cõi Tứ thiên vương: In the 
heavens of the four deva kinøss. 

3) Tái sanh trong cõi trời Đao lợi: reborn in 
the Indra heavens. 

4) Tái sanh trong cõi trời Dạ ma: Reborn In 
the Suyama-heavens. 

5)_ Tái sanh trong cõi trời Đâu Suất: Reborn 


1n the Tusita Heaven. 


6) Tái sanh trong cõi trời Hóa Lạc: Reborn In 
the  nữưrmanarai heaven (the fith 
devaloka). 

7) Tái sanh trong cõi trời Tha Hóa: Reborn In 
the  paranrmita-vasavarin (the sixth 
devaloka heaven). 

8) Tái sanh trong cõi trời Phạm thiên: Reborn 


1n the Brahma-heavens. 
Bát Phương (tám phương): Tám phương vũ 
trụ—EiIght directions in the unIverse. 
(A) Bốn Phương chánh —The four quarters or 
main directions: 
l) Đông: East. 


2) Tây: West. 

3) Nam: South. 

4) Bắc: North. 

(B) Tứ Duy hay bốn phương phụ —The four 


half-quarters: 


53) Đông Nam: Southeast. 
6) Tây Nam: Southwest. 
7)_ Đông Bắc: Northeast. 
8) Tây Bắc: Northwest. 


Bát Phương Thiên: Chư Thiên tám hướng— 
Tám cõi Trời và chư Thiên ở tám hướng—The 
eipht heavens and devas at the eight points of 
the compass: 

I1) Đông phương với trời Đế Thích: East with 
Indra or Sakra heaven. 

Nam phương với Trời Diệm Ma: South 
with the Yama heaven. 

Tây phương với trời Phọc Lỗ Na hay Thủy 
Thiên: West with the Varuna or Water 
heaven. 

Bắc phương với trời Tỳ Sa Môn: North 
with the Valsramana or Pluto heaven. 
Đông Nam với Trời Hộ Ma hay Hỏa 
Thiên: Southeast with Homa or Eirre 
heaven. 

Tây Nam với trời Niết Lý Để và La sát 
Thiên: Southwest with Nưrrti and Raksah 
heaven. 

Đông Bắc với Trời Y-Sá-Ni: Northeast 


2) 


3) 


Ấ) 


5) 


6) 


Vệ, 


with Isana and Siva heaven. 

Tây Bắc với Trời Phọc Dũ và Phong 

Thiên: Northwest with the Vayu or wind 

heaven. 

Bát Quái: The Eight Diagrams. 

Bát Quan Trai Giới: Bát giới đầu tiên trong 

thập giới —Bát Quan Trai Giới cho người Phật 

tỬ tại gia tu trì trong một ngày một đêm——The 

ñrst eight Prohibitory Commandments of the 

ten commandments  (abstnences)—Eipht 

precepts are given to lay Buddhisfs to cultivafe 

the way and must be observed and strictly 

followed for one day and night: 

l) Không sát sanh: Not to kHl—Not killing 
living beings. 


8) 


2) Không trộm cắp: Not stealing—Not to 
take things not gIven. 

3) Không tà dâm: Not to commit sexual 
misconduct—Not having sexual 
1"f€TCOUTS€. 

4) Không nói đối: Not to lie—Not to speak 
falsely—Not telling lies. 

5)_ Không uống rượu hay những chất cay độc: 
Not to drnk wine—Not consuming 
1nfOXICanfs. 

6) Không son phấn: Not to ¡indulge ¡n 
cosmetics——Personal adornments——Not 
wearing personal decoration—Not to Wear 
make-up, fragrance, and Jewelry. 

7) 


a. Không ca hát múa nhảy hoặc nghe 
nhạc: Not to dance, sing, play or listen to 
muSIC. 
b. Không nằm giường cao: Not to 
sleep on fine or raised (high) beds, but on 
a mat on the ground. 
Không ăn sái giờ ngọ, mà chỉ ăn trong 
khoảng từ I1 giờ sáng đến I giờ chiều: 
NÑot to eat out of regulation (approprilate) 
hours (after noon); eat only from II AM to 
1 PM. 
Bát Sắc Phan: Phướn tám sắc của Đức Phật 
A Di Đà, chỉ tám hướng trong không gian— 


8) 


The Amitabha eiph( pennons of varlous 

colours, Indicating the eipht directions of 

Space: 

I1) Phương Đông phướn trắng: White pennon 
1n the East. 


2) Đông Nam phướn hồng: Pink pennon in 
the Southeast. 

3) Chính Nam phướn đen: Black pennon In 
the South. 

4 Tây Nam phướn xám: Gray pennon In the 


Southwest. 


5) Phương Tây phướn đỏ: Red pennon ¡n the 
West. 
6) Tây Bắc phướn xanh: Blue pennon in the 


Northwest. 

Chánh Bắc phướn vàng: Yellow pennon in 
the North. 

Đông Bắc phướn đỏ trắng: Red and white 
pennon 1n the Northeast. 

Bát Sư: Tám vị thầy—The eight teachers: 

1) Sát: Kẻ sát nhân ——Murder. 


7) 


8) 


2) Đạo: Kẻ cướp—The Robbery. 

3) Dâm: Kẻ tà dâm——The adultery. 

4) Vọng: Kẻ láo khoét—The lying. 

5) Ẩm Tửu: Kẻ say sưa—The drunkard. 


6) Lão: Người già cả—The aged. 

7)_ Bệnh: Người ốm đau—The sick. 

8) Tử: Người chết—The death. 

Bát Sư Kinh: The Sutra on the Eight 
Teachers. 

Bát Sự Tùy Thân: The eight appurtenances 
of a monk or a nun: 

l) Tam y: Three garments. 

Nhứt bát: A bowl. 

Ghế đẩu: A stool. 

Đồ lọc nước: A filter. 

Kmm: A needle. 


6) Chỉ: Thread. 
7) Dao: Knife (chopper). 
8) Bàn chảy: A brush. 


Bát Tà: Micchatta (p)—Theo Trường Bộ, 
Kính Phúng Tụng, có tám loại tà —According 
to the Long Discourses of the Buddha, Sangiti 


Sutra, there are eiph( wrong factors—The 
Eight Wrongnesses. 


I1) Tà Kiến: Wrong views. 

2) Tà Tư Duy: Wrong thinking. 

3) Tà Ngữ: Wrong speech. 

4) Tà Nghiệp: Wrong action. 

5) Tà Mạng: Wrong livelihood. 
6)_ Tà Tinh Tấn: Wrong effort. 

7) Tà Niệm: Wrong mindfulness. 
8) Tà Định: Wrong concentration. 
Lo 


For more Information, please see Bát Tà 
Đạo and Bát Chánh Đạo. 

Bát Tà Đạo: Tám thực hành theo tà đạo, đi 
ngược lại với Bát chánh đạo— The eight 
heterodox or Improper practices, the opposite 
of the eight correct paths—See Bát Chánh 
Đạo. 

Bát Tà Kiến: The eight incorrect views: 

I1) Ngã kiến: Cho rằng có một cái ngã thường 
hằng—Holding the of the 
©xIstence of a permanentf ego. 

Chúng sanh kiến: Cho rằng chúng sanh 
không lập thành bởi ngũ uẩn—Holding to 
the Idea of the five skandhas as not the 
consfituenfs of the living. 

Thọ mệnh kiến: Cho rằng định mệnh 
quyết định trường thọ hay yếu mệnh— 
Holding the of fate 
determination of length of life. 

Sĩ phu kiến: Tạo hóa kiến, cho rằng có 
một đấng tạo hóa—Holding to the idea of 
a Cr©afOr. 

Thường kiến: Cho rằng mọi sự mọi vật 
thường hằng—Holding to the idea of 
permanence. 

Đoạn kiến: Cho rằng mọi thứ đều đoạn 
diệt —Holding to the Idea of annhilation. 
Hữu kiến: Cho rằng chư pháp là hiện 
thực—Holding to the idea of the reality of 
things. 

Vô kiến: Cho rằng chư pháp là không 
thực—Holding to the idea of unreality of 
all things. 


tO 1dea 


2) 


3) 


tO 1dea Or 


4) 


5) 


6) 


Tô) 


8) 


Bát Tam-Ma-Địa: Tám cách thiển định— 
Eight types of meditation for removing varIous 
attachments: 

1) Quán thân bất tịnh để trừ dục vọng: 
Meditate on the Impurity of oneˆ”s body to 
TemOV€ paSSIOnS. 

Lầm lớn mạnh ý chí giải thoát bằng quán 
sự bất tịnh của vạn vật: Meditate on the 
Impurity of external obJecfs to strengthen 
emancIpation. 

Giải trừ dục vọng bằng quán những khía 
cạnh thanh tịnh của ngoại vật: Removing 
passlons by medifating on pure aspecfs of 
external obJects. 

Giải trừ vướng mắc bằng quán vô biên 
thức: Removing attachment to material 
objects by mediaing on boundless 
CONSCIOusness. 

Giải trừ chấp không bằng quán vô biên 
thức: Removing attachment to void by 
meditating the boundless conscIousness. 
Giải trừ trí thức bằng quán vô ngã: 
Removing attachment to consciousness by 
meditating on non-exIstence. 

Giải trừ chấp vô ngã bằng quán vô tưởng: 
Removing non-existence by meditating on 
the state of neither nor non-thouphit. 

Giải trừ tất cả tư tưởng để trụ vào chỗ 
ngưng bặt hoàn toàn: Extinguishing all 
thoughts and perceptions and dwelling in 
the staøe of total extinction. 

Bát Tánh Pháp Thân: See Tám Tánh Của 
Pháp Thân Như Lai. 

Bát Tắc Mạc: Pasakamala (sk)—Tràng 
chuỗi—Dice-chain, i.e. a rosary. 

Bát Tâm: Eight minds: 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


1) Tà: Erroneous. 
2) Chánh: Correct. 
3) Chân: True. 

4) Ngụy: False. 

5) Đại: Great. 

6) Tiểu: Small. 

7) Thiên: Imperfect. 


8) Viên: Perfect. 
Bát Tâm Siêu Thế: Eigh( kinds of 
Supermundane Mind—See Tám Tâm Siêu 
Thế. 
Bát Thánh: See Bát Chánh Đạo. 
Bát Thánh Đạo Phần: The eight sagely 
way shares—(see Bát Chánh Đạo). 
Bát Tháp: Eight stupas. 
Bát Thảo Chiềm Phong: Vén đám cỏ 
hoang tối tăm để chiêm vọng làn gió huyễển 
diệu của Phật Tổ—To uproot the weeds of 
Ipnorance and look for the mystic Buddha- 
breeze. 
Bát Thảo Tham Huyễn: See Bát Thảo 
Chiêm Phong. 
Bát Thắng Xứ: 
(A) Tám giai đoạn chiến thắng trong thiển 
định nhằm giúp hành giả vượt thắng dục 
vọng và luyến chấp của thế giới giác 
quan—-The eiph( vicforious stages Or 
degrees In meditaton for overcoming 
desire, or attchment to the world of 
sense—See Bát Giải Thoát. 

Theo Kinh Phúng Tụng và Kinh Đại Bát 

Niết Bàn trong Trường Bộ Kinh, có tám 

thắng xứ —According to the Sangiti Sutta 

1n the Long Discourses of the Buddha, and 
the Mahaparinibbana Sutta, there are 
eipht staøes of masfery: 

I) Thắng Xứ Thứ Nhứt—The first stage of 
mastery: Một vị quán tưởng nội sắc, thấy 
các loại ngoại sắc có hạn lượng, đẹp, xấu. 
VỊ ấy nhận thức rằng: “Sau khi nhiếp 
thắng chúng, ta biết, ta thấy.”—Perceiving 
forms Internally, one sees external forms, 
limted and beautful or ugly, and ¡n 
mastering these, one 1s aware that one 
knows and sees them. 

2) Thắng Xứ Thứ Nhì —The second stage of 
mastery: Một vị quán tưởng nội sắc, thấy 
các loại ngoại sắc vô lượng, đẹp, xấu. Vị 
ấy nhận thức: “Sau khi nhiếp thắng chúng, 
ta biết, ta thấy ”—Perceiving forms 


(B) 


3) 


4) 


5) 


1nternally, external  forms, 
unlimited and beautful or ugly, and in 
mastering these, one Is aware that one 
knows and sees them. 

Thắng Xứ Thứ Ba—The third stage of 
mastery: Một vị quán tưởng vô sắc ở nội 
tâm, thấy các loại ngoại sắc có hạn lượng, 
đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức rằng: “Sau khi 
nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy.”—Not 
perceiving forms ¡mternally, one sees 
external forms, limited and beautiful or 
ugly, and in mastering these, one 1s aware 
that one knows and sees them. 

Thắng Xứ Thứ Tư—The fourth stage of 
mastery: Một vị quán tưởng vô sắc ở nội 
tâm, thấy các loại ngoại sắc vô hạn lượng, 
đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức rằng: “Sau khi 
nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy.”—Not 
perceiving forms ¡internally, 
external forms, unlimited and beautiful or 
ugly, and in mastering them, one 1s aware 
that one knows and sees them. 

Thắng Xứ Thứ Năm —The fifth stage of 
mastery: Một vị quán tưởng vô sắc ở nội 
tâm thấy các loại ngoại sắc màu xanh, sắc 
màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, 
ánh sáng xanh; như bông gai màu xanh, 
sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc 
xanh, ánh sáng xanh; như lụa Ba La Nại, 
cả hai mặt láng trơn, màu xanh, sắc màu 
xanh, tướng sắc xanh. Như vậy vị nầy 
quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại 
ngoại sắc màu xanh, sắc màu xanh, tướng 
sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh. 
VỊ ấy nhận thức rằng: “Sau khi nhiếp 
thắng chúng, ta biết, ta thấy.”—Not 
perceiving forms internally, 
external forms that are blue colour, of blue 
lustre. Just as a flax flower which is blue, 
of blue colour, of blue lustree, or a 
Benares cloth smoothed on both sides that 
1s blue colour, of blue lustre, so one 
perceives external forms that are blue 
colour, of blue lustre; and In mastering 


On€e  sSe€e©§ 


One 


Ssees 


On€c  S€€©s 


these, one 1s aware that one knows and 
sees them. 

Thắng Xứ Thứ Sáu —The sixth stage of 
mastery: Same as in Bát Thắng Xứ 5, 
replace “blue” with “yellow,” and “tFlax 
flower” with “Kannikara Flower.” 

Thắng Xứ Thứ Bảy-——The seventh stage of 
mastery: Same as in Bát Thắng Xứ 5, 
replace “blue” with “red,” and “tFlax 
flower” with “HIbiscus flower.” 

Thắng Xứ Thứ Tám—The eighth stage of 
mastery: Same as in Bát Thắng Xứ 5, 
replace “bule” with “white,” and “Flax 
flower” with “Flax flower” with “morning- 
star OsadhI.” 

Bát Thần Biến: See Bát Biến Hóa. 

Bát Thập: Asiti (sk)—Eighty. 

Bát Thập Nhứt Pháp: Tám mươi mốt pháp 
môn được thuyết trong Kinh Đại Bát Nhã— 
Eighty-one divisions ¡in the Maha-Prajna- 
Paramita Sutra: 


6) 


7) 


8) 





1) Sắc: Form. 

2) Tâm: Mind. 

3) (5) Ngũ ấm: Năm ấm hay ngũ uẩn—The 
five agpregates or skandhas. 

4) (12) Thập Nhị Nhập: Mười hai nhập xứ— 
Twelve means of sensation. 

53) (18) Thập Bát Pháp Giới: Mười tám pháp 
giới—Eiphteen realms. 

6) (4) Tứ Đế: Tứ Diệu Đế—Four truths or 
four axIoms. 

7) (I2) Thập Nhị Nhân Duyên: Mười hai 
nhân duyên—Twelve nidanas. 

8) (8) Bát Không: Tám không——Eight Sunya. 

9) (6) Lục Ba La Mật: Lục Độ ——Six 


paramitas. 

10) (4) Tứ Trí: Four Prajna or wisdoms. 

Bát Thập Nhứt Phẩm Tư Hoặc: Tám 
mươi mốt tư hoặc khởi lên từ tham, sân, sĩ, 
mạn... Có chín phẩm trong mỗi giới của chín 
cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới; tổng cộng 
là 8I The eighty-one kinds of illusion, or 
misleading though(s, arising out of desrre, 


anger, foolishness, and pride. There are nine 

grades In each of the nine realms of desire, of 

form, and beyond form; the total is 81. 

Bát Thập Tụng Luật: Luật Tạng căn bản 

được một đệ tử của Phật là Ngài Ưu Ba Li tr 

tụng tám mươi lần trong mùa an cư kiết hạ, 
trong khi Tam Tạng kinh điển thì được trùng 
tụng sau khi Phật nhập diệt—The original 

Vinaya recited by the Buddha's disciple Upali 

eiphty times during the summer retreat, while 

tripftaka was being composed after the 

Buddha's death. 

Bát Thập Tướng Hảo: Tám mươi tướng tốt 

Phật-The eighty physical 

characterisfics of Buddha. 

Bát Thế Pháp: Eight worldly conditions— 

See Bát Phong. 

Bát Thí Sanh: Eight kinds of rebirth due to 

generosity—Theo Kinh Phúng Tụng trong 

Trường Bộ Kinh, có tám thí sanh—According 

to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of 

the Buddha, there are eight kinds of rebirth 
due to generoSIty: 

1) Tâm Nguyện của Một VỊ Giữ Giới Được 
Thành Tựu Sát Đế Lợi, Bà La Môn Hay 
Gia Chủ Nhờ Sự Giữ Giới —The mental 
asprration of a moral person which 1s to 
wish to become a rích Khattiya, Brahmin 
or Householder, 1s effective through 1ts 
purty: Có người bố thí cho Sa Môn hay 
Bà La Môn, đồ ăn, đô uống, vải, xe cộ, 
hoa man, hương thoa, sàng tọa, phòng xá, 
đèn sáng. Đổ vật vị nây bố thí, vị nầy 
mong được bố thí trở lại. Người nầy thấy 
người Sát Đế Lợi có nhiều tài sản, người 
Bà La Môn có nhiều tài sản, hay người 
gia chủ có nhiều tài sản, được sung mãn, 
cụ túc, thụ hưởng năm món dục lạc. Vị 
nầy nghĩ: “Mong rằng sau khi thân hoại 
mạng chung, ta sẽ được sanh là một trong 
những người Sát Đế Lợi có nhiều tài sản, 
người Bà La Môn có nhiều tài sản hay 
người gia chủ có nhiều tài sản.” Vị nầy 


của notable 


2) 


nắm vững tâm ấy, an trú tâm ấy, tu tập 
tâm ấy. Tâm nầy được giải thoát trong 
tầm hạ liệt, không tu tập cao hơn, nên đưa 
đến tái sanh trong tầm ấy. Và tôi xác 
nhận, đây là trường hợp của một vị đầy đủ 
giới luật, không phải vị phá giới—Here, 
Ssomeone øIves an ascetc or Brahmin 
food, drink, clothes, transport, garlands, 
perfumes ointments,  sleeping 
accommodation, a dwelling, or lights, and 
he hopes to receive a return for his gIfts. 
He sees a rích Khattiya or Brahmin or 
householder living in full enJoyment of the 
pleasures of the five senses, and he thinks: 
“If only when I die I may be reborn as one 
of these rich people!”” He sets his heart on 
this thought, fixes it and develops 1t. And 
this thought, being launched at such a low 
level, and not developed to a higher level, 
leads to rebirth right there. But I say this 
of a moral person, not of an immoral one. 
The menfal aspiration of a moral person to 
become a rích Khattiya, Brahmin, or 
Householder 1s effective through 1s purIty. 
Tâm Nguyện Của Một Vị Giữ Giới Được 
Thành Tựu Một VỊ Tứ Đại Thiên Vương 
Thọ Mạng Lâu Dài, Đẹp Trai và Nhiều 
An Lạc Nhờ Sự Thanh Tịnh— The 
aspiration of a moral person which 1s to 
wish to become a deva In the realm of the 
Four Great Kings 1s effective through 1ts 
DUTIVY: Ở đây có người bố thí cho Sa Môn 
hay Bà La Môn, đồ ăn, đồ uống, vải, xe 
cộ, hoa man, hương xông, hương thoa, 
sàng tọa, phòng xá, đèn sáng. Với những 
đồ vật bố thí nầy, vị nầy mong được trở lại 
tái sanh làm một trong những vị trời Tứ 
Đại Thiên Vương thọ mạng lâu dài, đẹp 
trai và nhiều an lạc. Phần sau giống như 
phần sau của Bát Thí sanh (1) —-Here a 
person who gives such gifts and, having 
heard that the devas In the realm of the 
Four Great Kings live long, are good- 
looking and lead a happy life, he thinks: 


and 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


“If only I could be reborn there!” Or he 
simply aspIres to rebirth 1n the heavens the 
Four Great Kings. The last part 1s similar 
to the last part of Eight kinds of rebirth due 
to generosity (1). 

Tâm Nguyện Của Một Vị Giữ Giới Được 
Thành Tựu Một Trong Những VỊ Chư 
Thiên Tam Thập Thiên, Sống Lâu, Đẹp 
Trai Và Nhiều An Lạc—The aspiration of 
a moral person which is to wish to be 
reborn as one of the devas in the heavens 
of the Thirty-Three God (same as In l) 
Tâm Nguyện Của Một Vị Giữ Giới Được 
Thành Tựu Một Trong Những VỊ Trời Dạ 
Ma, Sống Lâu, Đẹp Trai Và Nhiều An 
Lạc —The aspiraton of a moral person 
which 1s to wish to become one of the 
devas In the heavens of the Yama devas 
(same as in I). 

Tâm Nguyện Của Một Vị Giữ Giới Được 
Thành Tựu Một Trong Những VỊ Trời Đâu 
Suất, Sống Lâu, Đẹp Trai và Nhiều An 
Lạc —The aspiraton of a moral person 
which 1s to become one of the devas In the 
heavens of the Tusita devas (same as In 
1). 

Tâm Nguyện Của Một Vị Giữ Giới Được 
Thành Tựu Một Trong Những VỊ Trời Hóa 
Lạc, Sống Lâu, Đẹp Trai và An Lạc—The 
aspiration of a moral person which 1s to 
become one of the devas 1n the heavens of 
the Nimmanarati devas (same as in 1). 
Tâm Nguyện Của Một Vị Giữ Giới Được 
Thành Tựu Một Trong Những VỊ Trời Tha 
Hóa Tự Tại, Sống Lâu, Đẹp Trai và An 
Lạc —The aspiraton of a moral person 
which 1s to become one of the devas In the 
heavens of the Parammifa-vasavattI devas 
(same as in l). 

Tâm Nguyện Của Một Vị Giữ Giới Được 
Thành Tựu Một Trong Phạm Chúng 
Thiên, Sống Lâu, Đẹp Trai và An Lạc— 
The aspiration of a moral person which 1s 
to be rebirth in the world of Brahma (same 


asin 1). 
Bát Thì: See Bát Thời. 
Bát Thích Để Ba La Đề: Pratidesaniya 
(sk)—See Ba La Đề Xá Ni. 
Bát Thiên: Tám cõi trời gồm Tứ thiển thiên 
và Tứ Không xứ—The eight devalokas, which 
1S composed of four dhyana devalokas (Tứ 
Thiền thiên) of the region of form, and four 
arupalokas (Tứ không xứ)—See Tứ thiền thiên 
and Tứ không xứ. 
Bát Thời: Tám thời—Người Ấn chia ngày và 
đêm ra làm bát thời, bốn thời ban ngày và bốn 
thời ban đêm——An Indian division of the day 
Iinto eight “periods), four during day time and 
four during night time. 
Bát Thủy: Tám sông lớn ở Ấn Độ vào thời 
Đức Phật ——Eight big rivers of India at the time 
of the Buddha: 
I)_ Sông Hằng: Ganges. 


2) Sông Diệm Ma La: Jumna. 

3) Sông Tát La: Sarasvati. 

4) Sông A Di La Bạt Để: Hiranyavati or 
AjIravatI. 

5) Ma Hà: MahiI. 

6)_ Sông Tân Đầu hay Ấn Hà: Indus. 

7) Sông Bác Xoa: Oxus. 

8) Sông Tất Đà: Sita. 


Bát Thức: Tám thức —The eight parijnana, or 


kmds of cogniion, percepton, or 
COnSciousness: 
(D Theo Đại Thừa Khởi Tín Luận— 


According to The Mahayana Awakening 
of Faith: 
(A) Lục thức——The six-sense conscIousnesses: 
l) Nhãn thức: Caksur-viinana (skÐÙ— 
Seeing——Sight consclouness. 





2) Nhĩ thức: Srotra-vijnana (skt)——Hearing— 
Hearing conscIousness. 

3) Tỷ thức Ghrana-vijinana (skÐ—— 
Smelling——Scenf conscIousness. 

4) Thiệt thức: Jihva-vijnana (sk—Tastng— 
'Tasfe consciousness. 

53) Thân thức: Kaya-vijnana (skÐ—Touch— 


Touch consciousness. 

Ý thức: Mano-vijnana (sk)—Sự suy nghĩ 
phối hợp với các căn—Mind or mano 
consciousness—The 
IintellectMenftality—Apprehension— 
The thinking that 
coordinates the perceptions of the sense 
Organs. 


6) 


mentalÐ sense or 


CONSCIOusness 


(B) 

Mạt-Na thức (Ý căn): Klista-mano-vijnana 
(skÐ—KlIistamanas  conscilousness—Đây 
là lý trí tạo ra mọi hư vọng. Nó chính là 
nguyên nhân gây ra bản ngã (tạo ra hư 
vọng về một cái “tôi” chủ thể đứng tách 
rời với thế giới khách thể). Mạt Na Thức 
cũng tác động như là cơ quan chuyển vận 
“hạt giống” hay “chủng tử” của các kinh 
nghiệm giác quan đến thức thứ tám (hay 
tàng thức) —The discriminating 
construcftive sense. Ït Is more than the 
1ntellectually perceptive. It is the cause of 
all egoism (t creates the i1llusion of a 
subJect “I” standing apart from the object 
world) and ¡individualizing of men and 
things (all illusion arising from assuming 
the seeming as the real)—The self- 
conscious defiled mind, which thinks, 
wills, and is the principal factor In the 
øeneration of subJectIvIty. Ít 1s a conVveyor 


and 


of the seed-essence of sensory 
experliences to the ciphth level of 
subconsciousness. 


8) A Lại Da thức (Tàng thức): Alaya-vijnana 
(skÙ—Alaya consciousness—Tàng thức 
nơi chứa đựng tất cả chủng tử của các 
thức, từ đây tương ứng với các nhân 
duyên, các hạt giống đặc biệt lại dược 
thức Mạt Na chuyển vận đến sáu thức kia, 
kết thành hành động mới đến lượt các 
hành động nầy lại sản xuất ra các hạt 
giống khác. Quá trình nầy có tính cách 
đồng thời và bất tận— The storehouse 
consciousness or basis from which come 
all seeds of consciousness or from which 1t 


qI) 


5 


6) 


responds to causes and conditions, specIfic 
seeds are reconveyed by Manas to the six 
Senses, precIpifating new actions, which In 
turn produce other seeds. This process 1s 
simultaneous and endless. 

Theo Kinh Lăng Già —According to The 
Lankavatara Sutra: Mạt Na Thức và năm 
tâm thức tập hợp lại với nhau như các triết 
gia đã vạch ra. Hệ thống năm căn thức 
nầy phân biệt cái gì thiện với cái gì không 
thiện. Mạt Na Thức phối hợp với năm căn 
thức thủ chấp các hình sắc và tướng trạng 
trong khía cạnh đa phức của chúng; và 
không có lúc nào ngưng hoạt động cả. 
Điều nầy ta gọi là đặc tính sát na chuyển 
(tạm bợ của các thức). Toàn bộ hệ thống 
các thức nây bị quấy động không ngừng 
và vào mọi lúc giống như sóng của biển 
lớn—-This system of the five 
vijnanas 1s in union with Manovijnana and 
ths muatualty makes the system 
distinguish between what 1s good and what 
1s not good. Manovijnana In union with the 
five sense-vijinanas ørasps 
appearances In their multitudinous apsect; 
and there 1s not a momenf”s cessatlon of 
activity. This 1s called the momenftary 
character of the Vijnanas. This system of 
vijnanas 1s stirred uninterruptedly and all 
the time like the waves of the greaf ocean. 
Từ một đến năm (giống như (I))—From 
One to Five (same as ïn (])). 

Như Lai Tạng: Tathatgata-garbha (skt). 
Cũng gọi là A Lại Da Thức. Trong Kinh 
Lăng Già, Đức Phật nói: “Nầy Mahamati! 
Như Lai Tạng chứa trong nó những 
nguyên nhân cả tốt lẫn xấu, và từ những 
nguyên nhân nầy mà tất cả lục đạo (sáu 
đường hiện hữu) được tạo thành. Nó cũng 
giống như những diễn viên đóng các vai 
khác nhau mà không nuôi dưỡng ý nghĩ 
nào về “tôi và của tôi.`”——Also known as 
Alayavijnana. In the Lankavatara Suữra, 
the Buddha told Mahamati: 


Sense- 


forms and 


Mahamati! The Tathagata-garbha contains 
1n Ifself causes alike good and not-good, 
and from which are generated all paths of 
existence. I( Is like an actor playing 
different characters without harboring any 
thoupht of. “me and mine.”” 

A Lại Da có nghĩa là chứa tất cả. Nó đi 
chung với bảy thức được sinh ra trong ngôi 
nhà vô minh—Alaya 
conserving. Ít is in company with the 
seven Vijnanas which are generated In the 
dwelling-house of ignorance. 

Chức năng của A Lại Da Thức là nhìn vào 
chính nó trong đó tất cả tập khí (vasana) 
từ thời vô thỉ được giữ lại theo một cách 
vượt ngoài tri thức (bất tư nghì—acintya) 
và sẵn sàng chuyển biến (parinama), 
nhưng nó không có hoạt năng trong tự nó, 
nó không bao giờ hoạt động, nó chỉ nhận 
thức, theo ý nghĩa nầy thì nó giống như 
một tấm kiếng; nó lại giống như biển, 
hoàn toàn phẳng lặng không có sóng xao 
động sự yên tĩnh của nó; và nó thanh tịnh 
không bị ô nhiễm, nghĩa là nó thoát khỏi 
cái nhị biên của chủ thể và đối tượng. Vì 
nó là cái hành động nhận thức đơn thuần, 
chưa có sự khác biệt giữa người biết và 
cái được biết—The 
Alayavijnana 1s to look into 1tself where 
all the memory (vasana) og the 
beginningless past 1s preserved In a way 
beyond conscIousness (acintya) and ready 
for further evolution (parinama); but it has 
no acfive enersy 1n Ifself; It never acfs, 1t 
simply perceIves, It 1s In this exactly like a 
mirror; If 1s again like the ocean, perfectly 
smooth with no waves disturbinng IS 
tranquillity; and 1t is pure and undefiled, 
which means that it 1s free from the 

dualismof subject and object. For 1t 1s the 

pute act of perceiving, 
differentiation yet of the knowing one and 
the known. 


means  all- 


funcion of 


wih no 


“Oh 7) Mạt Na: Manas (skU—Những cơn sống 


làm gợn mặt biển A Lại Da thức khi cái 
nguyên lý của đặc thù gọi là vishaya hay 
cảnh giới thổi vào trên đó như gió. Những 
cơn sóng được khởi đầu như thế là thế giới 
của những đặc thù nầy đây trong đó tri 
thức phân biệt, tình cảm chấp thủ, và 
phiển não, dục vọng đấu tranh để được 
hiện hữu và được sự tối thắng. Cái nhân tố 
phân biệt nầy nằm bên trong hệ thống các 
thức và được gọi là mạt na (manas); thực 
ra, chính là khi mạt na khởi sự vận hành 
thì một hệ thống các thức hiển lộ ra. Do 
đó mà các thức được gọi là “cái thức phân 
biệt các đối tượng” (sự phân biệt thức— 
vastu-prativikalpa-vijinana). Chức năng 
của Mạt na chủ yếu là suy nghĩ về A Lại 
Da, sáng tạo và phân biệt chủ thể và đối 
tượng từ cái nhất thể thuần túy của A Lại 
Da. Tập khí tích tập trong A Lại Da giờ 
đây bị phân ra thành cái nhị biên tính của 
tất cả các hình thức và tất cả các loại. 
Điều nầy được so sánh với đa phức của 
sóng quấy động biển A Lại Da. Mạt na là 
một tinh linh xấu theo một nghĩa và là một 
tỉnh linh tốt theo nghĩa khác, vì sự phân 
biệt tự nó không phải là xấu, không nhất 
thiết luôn luôn là sự phán đoán lầm lạc 
hay hư vọng phân biệt (abhuta-parikalpa) 
hay lý luận sai trái (hý luận quá ác— 
prapanca-daushthulya). Nhưng nó trở 
thành nguồn gốc của tai họa lớn lao khi nó 
tạo ra những khát vọng được đặt căn bản 
trên những phán đoán lầm lạc, như là khi 
nó tin vào cái thực tính của một ngã thể 
rồi trở nên chấp vào ngã thể mà cho rằng 
đấy là chân lý tối hậu. Vì mạt na không 
những chỉ là cái tri thức phân biệt mà còn 
là một nhân tố ước vọng và do đó là một 
tác giả—The waves will be seen ruffling 
the surface of the ocean of Alayavijnana 
when the principle of individuation known 
as Vishaya blows over 1t like the wind. 
The waves thus started are this world of 
particulars the 


where 1ntellect 


8) 


discriminates, the affection clings, and 
passlons and desires struggle for existence 
and supremacy. This partcularizing 
agency sifs within the system of Vijnanas 
and 1s known as Manas; In fact it is when 
Manas begins to operate that a system of 
the Vijnanas manifests 1fself. They are 
thus called “obJect-discriminatinsg-vijnana” 
(vastu-prativikalpa-viJnana). The function 
of Manas 1s essentially to reflect upon the 
Alaya and to creat and to discriminate 
subJect and object from the pure oceans of 
the Alaya. The memory accumulated 
(ciyate) In the latfer 1s now divided into 
dualities of all forms and all kinds. This 1s 
compared to the manifoldness of waves 
that stir up the ocean of Alaya. Manas Is 
an evil spirit in one sense and a øgood one 
in another, for discrimination 1n i1fself 1s 
not evil, 1s not necessarilly always false 
Judgment (abhuta-parikalpa) or wrong 
reasoning (prapanca-daushthulya). But 1t 
Ørows fo be the source of øreat calamity 
when 1t creates desires based upon Its 
wrong Jjudzments, such as when 1t belleves 
in the reality of an ego-substance and 
becomes attached to 1t as the ulũmate 
truth. only  a 
discriminating intelligence, but a willing 
agency, and consequently an actor. 

Mạt Na Thức: Manovijnana (skt)—Chức 
năng của mạt na thức theo giả thiết là suy 
nghĩ về mạt na, như nhãn thức suy nghĩ về 
thế giới hình sắc và nhĩ thức suy nghĩ về 
thế giới của âm thanh; nhưng thực ra, ngay 
khi mạt na thức phát sinh ra cái nhị biên 
của chủ thể và đối tượng do từ cái nhất 
thể tuyệt đối của A Lại Da thì mạt na thức 
và quả thực tất cả các thức khác cũng bắt 
đầu vận hành. Chính vì thế mà trong 
Kinh Lăng Già, Đức Phật bảo: “Niết Bàn 
của Phật giáo chính là sự tách xa cái mạt 
na thức phân biệt sai lầm. Vì mạt na thức 
làm nguyên nhân và sở duyên thì sự phát 


For manas Is not 


sinh bảy thức còn lại xãy ra. Lại nữa, khi 
mạt na thức phân biệt và chấp thủ vào thế 
giới của các đặc thù ở bên ngoài thì tất cả 
các loại tập khí (vasana) được sinh ra 
theo, và A Lại da được chúng nuôi dưỡng 
cùng với cái ý tưởng về “tôi và của tôi,” 
mạt na nắm giữ nó, bám vào nó, suy nghĩ 
về nó mà thành hình và phát triển. Tuy 
nhiên, trong bản chất, mạt na và mạt na 
thức không khác gì nhau, chúng nhờ A Lại 
Da làm nguyên nhân và sở duyên. Và khi 
một thế giới bên ngoài thực vốn chỉ là sự 
biểu hiện của chính cái tâm mình bị chấp 
chặt mà cho là thực, thì cái hệ thống tâm 
thức (tâm tụ——citta-kalapa) liên hệ hỗ 
tương được sinh ra trong tổng thể của nó. 
Giống như nhưng con sóng biển, được vận 
hành bởi cơn gió của một thế giới bên 
ngoài là thế giới do chính cái tâm người ta 
biểu hiện ra, sinh khởi và biến diệt. Do đó 
bảy thức kia diệt theo với sự diệt của mạt 
na thức.”—The function of Manovijnana 1s 
by hypothesis to reflect on Manas, as the 
eye-vijnana reflects on the world of forms 
and the ear-vijnana on that of sounds; but 
1n fact as soon as Manas evolves the 
dualism of subject and object out of the 
absolute unity of the Alaya, Manovijnana 
and indeed all the other ViJnanas begin to 
operate. Thus, in the Lankavatara Sutra, 
the Buddha said: “Buddhist Nirvana 
CONSISfS tung away from the 
wrongfully discriminatng Manovijnana. 
For with Manovijnana as cause (hetfu) and 
support (alambana), there takes place the 
evolution of the seven Vijnanas. Further, 
when Manovijnana discerns and clings to 
an external world of particulars, all kinds 
of habit-energy (vasana) are generated 
therefrom, and by them the Alaya 1s 
nurtured. Together with the thought of 
“me and mine,” taking hold of it and 
clinging to 1t, and reflecting upon 1t, 
Manas thereby takes shape and 1s 


in 


evolved. In substance (sarira), however, 
Manas Manovijnana 
differenthe one from the other, they 
depend upon the Alaya as cause and 
support. And when an external world 1s 
tenaciously held as real which 1s no other 
than the presentation of one”s own mind, 
thề menfation-system (citta-kalapa), 
mutually related, 1s evolved In 1ts totality. 
Like the ocean waves, the Vijnanas set In 
mofion by the wind of an external world 
which 1s the manifestation of one”s own 
mind, rise and cease. Therefore, the seven 
Vijnanas cease with the cessaton of 
Manovijnana.” 
Bát Thức Tâm Vương: Tâm vương của tám 
thức—Mỗi thức trong tám thức đều có tâm 
vương và tâm sở. Bản thể của thức là tâm 
vương còn tác dụng tương ứng với tâm vương 
mà khởi lên là tâm sở—The fundamental 
powers of the eipht( consciousnesses and the 
eipht powers functioning or the concomitant 
SenSafIOnS. 
Bát Thức Thể Biệt: Duy Thức tông cho rằng 
tám thức đều có thể tính khác nhau—The 
school of Consciousness believe that the eight 
conscIousnesses are fundamenfally discrete. 
Bát Thức Thể Nhứt: Trái với trường phái 
Duy Thức cho rằng Bát Thức Thể Biệt, thuyết 
nầy cho rằng thể tính của cả tám thức đều 
đồng nhức The eigh( perceptions are 
fundamenfally a unity, opposed by the school 
of Consciousness with the doctrine that the 
eipht fundamentally 
discrete. 
Bát Tí Thiên: Trời tám tay, chỉ trời Na La 
Diên Thiên —The eight-arm deva, an epithet 
of Brahma as Narayanadeva, creaftor of men. 
Bát Tinh Tấn Sự: Arabbha-vatthuni (p)— 
Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 
Kinh, có tám sự tỉnh tấn—According to the 
Sangii Sutta in the Long Discourses of the 
Buddha, there are eight occasions for making 


and are not 


COnSCiOUusnesses are 


an effOort: 


l) 


2) 


3) 


Cơ hội tính tấn thứ nhấc-The first 
Occasion for making an effOort: Ở đây có 
việc vị Tỳ Kheo phải làm, vị ấy nghĩ: “Có 
công việc ta sẽ phải làm, nếu ta làm việc 
thì không dễ gì ta suy tư đến giáo pháp 
của chư Phật. Ta hãy tính tấn.” Và vị ấy 
tinh tấn để đạt được điều gì chưa đạt 
được, để thành tựu điều gì chưa thành tựu 
được, để chứng ngộ điều gì chưa chứng 
ngộ được —Here a monk who has a Job to 
do. He thinks: “Ive got this Job to do, but 
in doing It Ï wont find easy to pay 
affention to the teaching of the Buddhas. 
II have to stir up my energy.” And he 
Sfrs up sufficlent energy to complete the 
uncompleted, tO accomplish the 
unaccomplished, to realise the unrealised. 

Cơ hội tính tấn thứ nhì The second 
Occasion for making an effort: Ở đây có vị 
Tỳ Kheo đã làm xong công việc, vị ấy suy 
nghĩ: “Ta đã làm xong công việc. Khi ta 
làm xong công việc, ta không thể suy tư 
đến giáo pháp của chư Phật. Ta hãy tinh 
tấn.” Và vị ấy cố gắng tinh tấn đạt được 
điều gì chưa đạt được, để thành tựu điều 
øì chưa thành tựu được, để chứng ngộ 
những gì chưa chứng ngộ được —Here a 
monk who has done some work, and 
thinks: “WelI, I dịd the Job, but because of 
1t Ï wasn”t able to pay sufficient attention 
to the teaching of the Buddhas. So I will 
str up sufficient energy.” And he stirs up 
energy to complete the 
uncompleted, tO accomplish the 
unaccomplished, to realise the unrealised. 

Cơ hội tinh tấn thứ ba—The third occasion 
for making an effort: Ở đây vị Tỳ Kheo 
có con đường phải đi. VỊ ấy nghĩ : “Đây là 
con đường mà ta sẽ phải đi. Khi ta đi con 
đường ấy, không dễ gì ta có thể suy tư đến 
giáo pháp của chư Phật. Vậy ta hãy cố 
gắng tinh tấn.” Và vị ấy cố gắng tinh tấn 
đạt được những gì chưa đạt được, để thành 


sufficient 


4) 


5) 


tựu những gì chưa thành tựu được, để 
chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ 
được —Here a monk who has to go on a 
Journey, and thinks: “I have to go on this 
Journey, but in doing 1t Ï wonỶt find easy to 
pay attention to the teaching of the 
Buddhas. IlI have to stir up energy.” And 
he sfirs up sufficlent energy to complete 
the uncompleted, to accomplish the 
unaccomplished, to realise the unrealised. 
Cơ hội tỉnh tấn thứ tư—The fourth 
Occasion for making an effort: Ở đây vị Tỳ 
Kheo đã đi con đường. Vị nây nghĩ: “Ta 
đã đi con đường ấy. Khi ta đi con đường, 
ta không có thể suy tư đến giáo pháp của 
chư Phật. Vậy ta hãy cố gắng tỉnh cần.” 
Và vị ấy cố gắng tinh tấn để đạt được 
điều gì chưa đạt được, để thành tựu điều 
øì chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều 
gì chưa chứng ngộ được —Here a monk 
who has been on a journey, and he thinks: 
“J have been on a Journey, but because of 
1t Ï wasn”t able to pay sufficient attention 
to the teaching of the Buddhas. IlI have to 
str up energy.” And he stirs up energy to 
complete the uncompleted, to accomplish 
the  unaccomplished, to the 
unrealised. 

Cơ hội tính tấn thứ năm—The fith 
Occasion for making an effort: Ở đây vị Tỳ 
Kheo trong khi đi khất thực tại làng hay 
tại đô thị, không nhận được các loại đồ ăn 
cứng hay đổ ăn mềm đầy đủ như ý muốn. 
Vị nầy nghĩ: “Ta trong khi đi khất thực tại 
làng hay tại đô thị, không nhận được các 
loại đồ ăn mềm hay cứng đầy đủ như ý 
muốn. Thân ta như vậy nhẹ nhàng có thể 
làm việc. Vậy ta hãy cố gắng tinh cần.” 
Và vị ấy cố gắng tinh cần đạt được điều 
øì chưa đạt được, để thành tựu điều gì 
chưa thành tựu, để chứng ngộ điều gì chưa 
chứng ngộ—Here a monk who goes for 
alms-round In a village or town and does 
not get his fill of food, whether coarse or 


realise 


6) 


7) 


fine, and he thinks: “T ve gone for alms- 
round without getting my fill of food. So 
my body is lipht and ft. [ll stir up 
energy.” And he sfrs up energy to 
complete the uncompleted, to accomplish 
the unaccomplished, the 
unrealised. 

Cơ hội tính tấn thứ sáu The sixth 
Occasion for making an effort: Ở đây vị Tỳ 
Kheo trong khi đi khất thực tại làng hay 
tại đô thị được các loại đồ ăn cứng hay 
mềm đầy đủ như ý muốn. Vị nây nghĩ: 
“Ta trong khi đi khất thực tại làng hay tại 
đô thị được các loại đổ ăn cứng hay mềm, 
đầy đủ như ý muốn. Như vậy thân ta 
mạnh, có thể làm việc. Vậy ta hãy cố 
gắng tinh tấn.” Và vị ấy cố gắng tinh tấn 
để đạt được điều gì chưa đạt được, để 
thành tựu điều gì chưa thành tựu được, để 
chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được— 
Here a monk who goes for alms-round In a 
villaøe or town and gets his fill of food, 
whether coarse or fine, and he thinks: “le 
gone for alms-round and get my fill of 
food. So my body 1s strong anf fit. F]I stir 
up energy.” And he sfirs up energy to 


tO  realise 


complete the uncompleted, to accomplish 
the unaccomplished, to realise the 
unrealised. 


Cơ hội tinh tấn thứ bảy — The seventh 
Occasion for making an effort: Ở đây vị Tỳ 
Kheo bị đau bệnh nhẹ. Vị ấy nghĩ: “Ta 
nay đau bệnh nhẹ, sự kiện nầy có thể xãy 
ra, bệnh nầy có thể trầm trọng hơn. Vậy ta 
hãy cố gắng tinh tấn.” Và vị ấy cố gắng 
tinh tấn để đạt được điều gì chưa đạt 
được, để thành tựu điều gì chưa thành tựu 
được, để chứng ngộ điều gì chưa chứng 
ngộ được —Here a monk who has some 
slight Iindisposition, and he thinks: “I get 
slipht  Indisposition, this 
indisposition might get worse, so ƑlI stir 
up energy.” And he sfirs up energy to 
complete the uncompleted, to accomplish 


some and 


8) 


Bát 


2 
cua 


the unaccomplished, to realse the 
unrealised. 

Cơ hội tính tấn thứ tám The eighth 
Occasion for making an effort: Ở đây vị Tỳ 
Kheo mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh 
không bao lâu. Vị ấy nghĩ: “Ta mới đau 
bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu. 
Sự kiện nầy có thể xãy ra, bệnh của ta có 
thể trở lại. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn.” 
Và vị ấy cố gắng tinh tấn để đạt điều gì 
chưa đạt được, để thành tựu điều gì chưa 
thành tựu được, để chứng ngộ điều gì chưa 
chứng ngộ được—Here a monk who 1s 
recuperatng from an illness, and he 
thinks: “Í am Jjust recuperating from an 
1lllness. lí might be that the i1llness will 
recur. So Ƒ']l stir up energy.” And he stirs 
up energy to complete the uncompleted, to 
accomplish the unaccomplished, to realise 
the unrealised. 

Tổ Tương Thừa: Tám vị tổ tương tục 
trường phái Chân Ngôn—The succession 


of the eight founders of the esoferic sect: 


1) 
2) 
3) 
4 
5) 
6) 
7) 
8) 
Bát 
Bát 
Bản 


Đại Nhựt: Great Sun. 

Kim Cang: Vajra. 

Long Mãnh: Powerful Dragon. 

Trí Long: Wisdom Dragon. 

Kim Cang Trí: Vajra Wisdom. 

Bất Không: Amoghavajra. 

Huệ Quả: Hui-Kuo. 

Hoằng Pháp (Japanese): Hung-Fa. 

Tôn Trọng Pháp: See Bát Kính giáo. 

Tông: Các tông phái của Phật giáo Nhật 
thời phôi thai—Eipht of the early 


Japanese Buddhist sects: 


]) 


Câu Xá Tông: Kusha. 

Thành Thực Tông: Jojitsu. 

Luật Tông: Ritsu. 

Pháp Tướng Tông: Hosso. 

Tam Luận Tông: Sanron. 

Hoa nghiêm Tông: Kegon. 
Thiên Thai Tông: Tendal. 

Chân Ngôn Tông: Shingon Sect. 


Bát Tông Cửu Tông: Tám tông phái cộng 
thêm Thiền Tông—The eight sects with the 
Zen school added. 

Bát Trai: See Bát Quan Trai. 

Bát Trai Giới The cigh( fasting 
commands—See Bát Giới and Bát Quan Trai. 
Bát Trí: Tám trí Bát Nhã hiểu biết tường tận 
về Tứ Pháp Nhẫn và Tứ Loại Nhẫn trong dục 
giới, sắc giới và vô sắc giới—The eight kinds 
of prajna or wisdom which help practitioners 
undersfand clearly on the four noble truths In 
both the desire realm, and the realms of form 
and formless. 

Bát TriỀn: Tám thứ trói buộc—The eight 
entanglemenfs or evils: 

1) Vô Tàm: To be without shame. 


2) Vô quí: To be without a blush. 

3) Tật đố: To be envious. 

4) Xan: Mean. 

5) Bất hối: To be ungrateful. 

6) Thụy miên: To be sleepy or indolent. 

7)_ Trạo cử: Restlessness. 

8) Hôn trầm: Torpor. 

Bát Trọng Tội: Eight parajika—See Bát Ba 
La DI. 


Bát Trung Châu: Tám châu ở giữa—Each 

of the four continents has two other continents: 

1l) Nam Thiệm Bộ Châu có Camara và 
Varacamara——Jambudvipa Camara 
and Varacamara. 


has 


2) Đông Thắng Thần Châu có Deha và 
Videha—Purvavideha has Deha and 
Videha. 

3) Tây Ngưu Hóa châu có Satha và 
Uttaramantrinah—Aparagodaniya has 
Satha and Uttaramantrinah. 

4 Bắc Cu Lô châu có Kuravah và 
Kaurava—Uttarakuru has Kuravah and 
Kaurava. 


Bát Trùng Chân Bảo: Tám lớp chân bảo. 
Tám loại kim khí tùy thuộc vào vàng để định 
giá. Ví như vàng là của báu vô giá, nếu không 


có vàng thì bạc lại là của báu vô giá. Nếu 
không có bạc thì đồng, thau, chì, vân vân lại 
lần lượt là của báu vô giá. Trong thế gian thì 
Phật là vô thượng, tất cả các thứ lớp khác đều 
sắp ở hạng dưới —The eight weighty and truly 
preclous things. The eipht metals, which 
depend for evaluation on gold, the highest and 
øreatest, used to 1llustrate the Buddha as 
supreme and the other classes In grades 
beneath him. 

Bát Trực Hạnh: See Bát Chánh Đạo. 

Bát Tự: Tám chữ trong phẩm Thánh Hạnh 
của Kinh Niết Bàn-The eight leading 
characters in the Nirvana Sutra—Sinh Diệt 
Diệt Dĩ, Tịch Diệt Vi Lạc (sinh diệt diệt rồi, 
niết bàn là vui)—The teaching of the sutra is 
death, or nirvana, as enfry Into Joy. 

Bát Tự Bố Thân: Tám chữ phân bố trên 
thân—The eight magic words to be placed on 
eipht parts of the body: 

1) Chữ “A” (thuần bạch) ở giữa tâm: The 
letter “A” for purification 1s placed in the 
middle of the mind. 

Chữ “Sa” (Phật bộ) ở dưới ngực: The 
Letter “Sa” for Buddhism 1s placed right 
unđer the chest. 

Chữ “Hồng” (Liên Hoa bộ) ở giữa lông 
mày: The leter “Hung” for Lotus 1s placed 
between the two eye brows. 

Chữ “A” (Kim Cang bộ) ở dưới thắt lưng: 
The letter “A” for Vajra 1s placed under 
the walst. 

Chữ “Phọc” (Địa luân đệ nhất mệnh) ở 
ngay rốn: The Iletter “Phu” for the 
supreme earth wheel is placed at the 
navel. 

Chữ “La” (Thủy luân) ở ngay tâm: The 
letter “Loa” for the water wheel 1s placed 
1n the centre of the mind. 

Chữ “Hồng” (Hỏa luân) ở trán: The letter 

“Hung” for Fire wheel ¡s placed in the 
middle of the front. 

Chữ “Khư” (Phong luân phẩn nộ hay 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


Không luân) ở trên đỉnh đầu: The letter 
“Suy” for the wind of hatred is placed 
right on top of the head. 
Bát Tự Đà La Ni: See Bát Tự Văn Thù. 
Bát Tự Tại: See Bát Biến Hóa. 
Bát Tự Văn Thù: Bát Tự Đà La Ni, Mật 
giáo liên hệ giữa Phật Tỳ Lô Giá Na và Văn 
Thù Sư Lợi Bồ Tát —The eight-word Dharani, 
esoteric methods connected with Vairocana 
and ManJusri. 
Bát Tướng: See Tám Thời Kỳ Trong Cuộc 
Đời Đức Phật, and Tám Tướng. 
Bát Tướng Phật: See Tám Thời Kỳ trong 
Cuộc Đời Đức Phật. 
Bát Tướng Thành Đạo: See Tám Thời Kỳ 
Trong Cuộc Đời Đức Phật in Vietnamese- 
English Section. 
Bát Tỳ Phệ Già: See Tỳ Phệ Già (2). 
Bát Uế: Tám thứ uế hạnh—-Eight things 
unclean to a monk: 
1) Mua đất mua nhà cho bản thân hay gia 
đình, chứ không phải cho Tăng đoàn để 
hoằng dương chánh pháp: To buy land and 
homes for self or family, not for the 
Sangha to develop Buddhism. 
Trồng trọt: Cultivating. 
Tích trữ thóc lúa: Storing up cereals. 
Nuôi nấng nô tì: Keeping servants. 
Chăn nuôi gia súc để bán thịt: Keeping 
animals for slaughter. 
Cất giữ tiền bạc, vàng và châu báu: 
Treasuring up money, gold and Jewels. 
Cất giữ những thứ đổ khắc chạm trang 
Sức: Treasuring up 1vory and ornamens. 
Cất giữ nồi nêu làm của riêng: Storing up 
utensils for private use. 
Bát Ức Tứ Thiên Vạn Niệm: Tám vạn bốn 
ngàn niệm—Vô số niệm tưởng trong một ngày 
một đêm, mỗi niệm đều có quả thiện ác của 
chính nó— The myriads of thoughts 
momenfs 1n a single day and nipht, each with 
1{s cConsequences of øood and evIl. 


8) 


Or 


Bát Vạn: An abbreviation for Bát Vạn Tứ 
Thiên—Tổng số nguyên tử trong thân thể 
được coi là 84.000. Từ nầy cũng có nghĩa là số 
lớn—The number of atoms 1n the human body 
1S supposed to be 84,000. This also means a 
øreat number. 

Bát Vạn Tứ Thiên A Dục Tháp: Tám vạn 
bốn ngàn tháp được dựng lên bởi vua A Dục— 
Eighty-four thousand stupas errected by King 
Asoka. 

Bát Vạn Tứ Thiên Pháp Môn: Tám vạn 
bốn ngàn pháp môn—Eighty-four thousand 
methods. 

Bát Vạn Tứ Thiên Pháp Tạng: Tám mươi 
bốn ngàn giáo pháp của Đức Phật có công 
năng trị dứt phiền não chứa đựng trong 12 bộ 
kinh Phật—The 84,000 teachings or lessons 
credited to the Buddha for the cure of all 
sufferinøs and the I2 sefts of sutras in wich they 
are contained. 

Bát Vạn Tứ Thiên Phiền Não: Tám vạn 
bốn ngàn phiền não—84,000 distresses or 
afflictlons. 

Bát Vạn Tứ Thiên Quang Minh: Theo 
Kinh Vô Lượng Thọ, Đức A Di Đà có tám vạn 
bốn ngàn ánh hào quang—According to the 
Inñinite Life Sutra Amitabha Buddha has 
84,000 forms of illumination. 

Bát Vạn Tứ Thiên Trần Lao: See Bát Vạn 
Tứ Thiên Phiển Não. 

Bát Vạn Tứ Thiên Tướng Hảo: Theo Kinh 
Vô Lượng Thọ, Đức Phật có tám vạn bốn ngàn 
tướng hảo—According to the Infinite Life 
Sutra, the Buddha has 84,000 excellent 
physical signs. 

Bát Vạn Tứ Thiên Xá Lợi: Tám vạn bốn 
ngàn xá lợi Phật—84,000 relics of the 
Buddha's body. 

Bát Vạn Uy Nghỉ: Tám vạn uy nghi—The 
Bodhisatva”s 80,000 duties. 

Bát Vật Tùy Thân: See Tám Món Cần 
Dùng Của Phật. 


Bát VỊ: 
(A) Thứ vị của một vị sư nơi bàn ăn: Bowl 


(B) 


l) 


2) 


8) 


seat, the place each monk occupIes at 
table. 

Thứ hạng của đệ tử theo Thiên Thai Viên 
Giáo The classificaton or grades of 
disciples  according the Tien-T”ai 
Perfect Teaching: 

Quán Hạnh Tức: Ngũ phẫm vị đệ tử tại 
gia—Grade of the five classes or sfages Of 
lay discIples. 

Tương Tự Tức: Thập tín vị đệ tử hay phàm 
Tăng phàm NiI—Grade of the ten classes 
of ordinary monks and nuns. 

Thập Trụ: Ten States of Bidhisattvas. 
Thập Hạnh: Ten practices. 

Thập Hồi Hướng: Ten dedications. 

Thập Địa: Ten Stages. 

Đẳng Giác: The fifty-first stage in the 52 
stages or Bodhisattva”s staøe. 

Cứu Cánh Tức: The perfect or Buddha 
sfage. 


{O 


Bát Vị Niết Bàn: Tám pháp vị trong Niết 
bàn của Phật The eight savours (pleasures) 
of the Buddhaˆs nirvana: 


l) 


Thường trụ: Eternity or perpetual abode. 
Tịch diệt: Tranquility or extinction. 

Bất lão: Agelessness or eternal youth. 
Bất tử: Immortality. 

Thanh tịnh: Purenes or purIty. 

Hư không: Absolute freedom of space. 
Bất động: Firmness or imperturbility. 
Khoái lạc: Happiness or Joy. 

Có người thay thế “Đông điệu” cho “Hư 
Không”—Some replaces Harmony for 
Absolute freedom of space. 


Bát Vị Thai Tạng: Tám thời kỳ của thai nhi 
trong bụng mẹ——The eight stages of the human 
foetus: 


Ù) 


2) 


Yết La Lam: Kalala (skt)——Thời kỳ ban sơ 
đến lúc được bẩy ngày—The appearance 
after the first week of conception. 

Ngạch Bộ Đàm: Arbuda (skt——Ngày cuối 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


của tuần thứ hai —At the end of the 
second week. 

Bế Thi: Pesi (skt)—Ngày cuối của tuần 
thứ ba, đã thành một khối nhỏ của thai 
nhi —At the end of the third week. There 
formed a plece, or a mass, of flesh; a 
foetus. 

Kiện Nam: Ghana (skÙ—Ngày cuối của 
tuần thứ tư—At the end of the fourth 
week. 

Bát La Xa Khư: Prasakha (skt)—Tứ chi 
thành hình vào tuần thứ năm —Limbs 
formed during the fifth week. 

Mao Phát Trảo Xỉ: Lông, tóc, móng, răng 
thành hình vào tuần thứ sáu —Haïr, nails, 
and teeth formed during the sixth week. 
Tứ Căn Thành Hình: The organs of sense, 
©yes, €ars, nose, and toneue formed 
during the seventh week. 

Hình Tướng Hoàn BỊ: Complete formation 
during the eiphth week. 


Bát Viên: Tám thứ viên dung hay tấm món 
tròn đầy trong Viên giáo—Eight fundamental 
characteristic of a complete or perfect school 


Of teaching: 

1) Giáo viên (phép dạy tròn đầy): Complete 
perfect teaching. 

2) Lý viên (Lý tròn đầy mâu nhiệm): 
Complete or perfect theory. 

3) Trí viên (Trí tròn đầy thông hiểu vạn sự): 
Complete or perfect knowledge or 
wisdom. 

4) Đoạn viên (Dứt trừ mọi phiển não): 
Complete or perfect extinction of passion 
and delusion. 

5) Hạnh viên (Hạnh tu hành tròn đầy): 


6) 


3) 


Complete 

cultivating. 
Vị viên (Công đức đủ đầy, quả vị viên 

mãn): Complete or perfect achievement 

Or affaiInment. 

Nhơn viên (Nhơn duyên tròn đầy góp 
phần đưa tới quả vị Phật): Complete or 


Or peffect pracficiny or 


pe€rfect cause. 
8) Quả viên (quả vị tròn đầy): Complete or 
pefect Buddhahood. 
Bát Vô Hạ: Khi bị tám nạn thì không còn thì 
giờ nhàn hạ để nghe Phật hay Phật pháp 
nữa—The eipht conditions of no leisure or 
time to hear a Buddha or hs truth. 
Bát Vô Ngại: Tám pháp vô ngại— The eight 
universal pOWers: 
(A) Lục thức The universal powers of the 


SIX S€nS€S: 

l) Nhãn thức: The power of the eye 
CONnSCIOUSn€SS. 

2) Nhĩ thức: The power of the ear 
CONnSCIOUSn€ss. 

3) Tỷ thức: The power of the nose 
CONnSCIOUSn€ss. 

4) Thiệt thức: The power of the tongue 
CONnSCIOUSn€SS. 

53) Thân thức: The power of the body 
CONnSCIOUSn€SS. 

6) Ý thức The power of the mind 
CONnSCIOUSn€SS. 

(B)_ 

7) Y Căn: The power of the Mana 


CONSCIOusness. 
8) Pháp giới: The power of dharmadhatu. 
Bát Vô Nhân Quả: Phủ nhận đạo lý nhân 
quả, đó là một trong năm tà kiến—To 
dispense with, or deny the law of karma, one 
Of the five heresies. 
Bát Vương Nhật: Tám ngày vương nhật — 
The eight royal days: 


I) Lập Xuân: Beginnng of Spring (first 
term). 

2) Xuân Phân: Equinoxes—Equinoctal 
poIint—Spring equinox. 

3) Lập Hạ: Beginning of summer. 

4) Hạ Chí: Summer Solstice. 

5) Lập Thu: Beginning of Autumn. 

6) Thu Phân: Autumn Equinox. 

7) Lập Đông: Beginning of wInter. 

8) Đông Chí: Winter Solstice. 


Bát Vương Tử: Theo phẩm đầu của Kinh 
Pháp Hoa, có tám vị vương tử của Đăng Minh 
Phật, sanh ra trước khi ngài xuất gia trở thành 
Tăng sĩ.——According to the first chapter of the 
Lotus Sutra, there wer eight sons of the last 
shinng Buddha, borns before he left home to 
become a monk. 

Bát Xúc: Tám loại cảm xúc hay cảm giác 
gây trở ngại trong giai đoạn sơ thiển—Eight 
physical sensations which hinder meditation in 
1{S ©arÏy sfap©s: 


1) Động xúc: Trạo cử hay loạn động— 
Restlessness. 

2) Trọng xúc: Hôn trầm hay thấy thân thể 
nặng nễ——Heaviness. 

3) Trạo xúc: Ngứa ngái—ltching. 

4) Khinh xúc: Nhẹ nhàng êm á—Buoyancy. 

5) Sáp xúc: Thấy thân thể gồ ghềể— 
Roughness. 

6) Hoạt xúc: Thấy thân thể êm ái hoặc trơn 
nhờn—Smoothness. 

7) Noãn xúc: Thấy thân thể nóng như lửa— 
Heat. 

§) Lãnh xúc: Thấy thân thể lạnh như nước— 
Coldness. 

Bạt: 

1) Nhổ lên—To pull up—To pull out —To 
Ta1se€. 

2) Nao bạt: Chập chỏa (nguyên là nhạc khí 


của dân vùng Tây Vực, sau nầy Tăng Già 
dùng làm nhạc khí trong các pháp hội)— 
Cymbals. 

Bạt Bà: Vatsa (sk—Bạt Ba. 

1) Bò con—A caÏF. 

2) Đứa trẻ: A young chi1d. 

Bạt Cừ: Varga (skt). 

1) Chương hay phẩm: Chapter. 

2) Loại: A class. 

3) Nhóm: A group. 

Bạt Đà: Bhadra (skt——See Bạt Đạt La. 

Bạt Đà Bà: See Bhadrapala in Sanskri/Pali- 

Vietnamese Section. 


Bạt Đà Ca Tỳ La: Bhadrakapila (sk)—Một 
vị nữ đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni—A 
female disciple of Sakyamuni Buddha. 

Bạt Đà La: Bhadrapada (sk0). 


1) Tên của chòm sao Bích Tú: The 
constellation in Pegasus and Andromeda. 

2) Tên của loại cây Hiển Thụ: Name of 
Bhadra-tree. 

3) Tên của vị Long Vương Gunabhadra: 
NÑame of a naga-king. 

4) Tên của vị Tỳ Kheo Ni tự biết cái mệnh 


quá khứ của mình nên khi gặp Phật là 
thành đạo: Name of a bhiksunl, a female 
discple of Sakyamuni Buddha, 
knows her pas(t lives, and becomes 
enlightened after meeting the Buddha. 
Bạt Đà La Da Ni: Bhadrayaniya (sk0——Một 
trong 18 bộ Tiểu Thừa—One of the eighteen 
Hinayana sects. 
Bạt Đà La Da Ni Bộ: See Bạt Đà La Da Ni. 
Bạt Đà La Lâu Chỉ: Bhadraruci (skÙ—See 
Bạt La Lâu Chi. 
Bạt Đạt La: Bhadra (skt). 


who 


1) Danh hiệu của Phật: An epithet for every 
Buddha. 

2) Đức hạnh: Virtuous. 

3) Hiển: Good. 

4) Hiển kiếp: Bhadrakalpa (skUÙ—The 
present kalpa—See Hiền Kiếp. 

5) Kiết tường: Auspicious. 

6) Thượng thặng: Excelent. 


Bạt Đề: 

I1) Bhadrika (skÙ—Người nghèo khổ, nhờ 
cúng dường cho Phật một khúc gỗ cháy, 
được Phật thọ ký thành Bích Chi Phật: A 
poor person who made an offering of a 
burnng wood to the Buddha. He was 
predicted to become a Pratyeka-buddha. 
Tỳ Kheo Bà Đề, người Ấn: Bhiksu Vati 
from India. 

Tên dòng sông Thi Lai Nô Bạt Để, gần 
nơi Đức Phật nhập Niết Bàn: Name of the 
Hiranyavati River, near the place where 


2) 


3) 


the Buddha entered nirvana. 

Tên sông A Di La Bạt Để gần thành Xá 

Vệ: Name of the Ajiravati River, near 

Sravasi—See Xá Vệ Quốc. 

Bạt Đề Đạt Đa: Bhadradatta (sk)—Tên của 

một vị vua Ấn Độ—Name of an Indian king. 

Bạt Đề Lê Ca: Bhadrika, or Bhaddiya (skt)— 

Bà Để—Bà Để Lợi Ca—Một trong năm Tỳ 

Kheo đệ tử đầu tiên của Đức Phật Thích Ca 

Mâu Ni, người ta nói ông là con của vua Cam 

Lộ Vương (cũng là cha của A Nậu Lâu Đà)— 

One of the first five disciples of Sakyamunl, 

said to be a son of king Amrtodana (also father 

of Anuruddha). 

Bạt ĐỂ Da: Upadhyaya (sk)—Hòa 

Thượng—A spiritual teacher, or monk—See 

Hòa Thượng (6). 

Bạt Già (Dà) Phạm: Bhagavan (skt)— 

A. Là một tên khác của Phật. Nguyên văn 
chữ Phạn là Bhagavan—Another name for 
the Buddha from the Sanskrit “Bhagavan.” 

B. Đấng Thế Tôn cả trong lẫn ngoài thế giới 
nầy The World Honored One—The 
honored within and outside of this world 
which has six meaninss: 


4) 


1) Tự tại: At ease and comfortable. 

2) Xí thạnh: Radiant. 

3) Đoan nghiêm: Upright and adorned. 
4)_ Danh xưng: Renowned. 

53) Cát tường: AuspIcious. 

6) Tôn quí: Honored and noble. 


Bạt Già Tiền: Bhargava, Bhagava, or Bhaga 
(sk)—Vị Tiên làm thầy Đức Phật khi ngài 
mới xuất gia cầu đạo— The ascetic under 
whom Sakyamuni practised the austere life. 
Bạt Khổ Dữ Lạc: Cứu khổ ban vui—To 
save from suffering and to gIve Joy. 

Bạt La Lâu Chỉ: Bhadraruci (skt—VỊ 
Tăng vùng tây Thiên Trúc, người có tài lý 
luận tinh tế, người đã đánh bại người Bà La 
Môn ngạo mạn (vì quá ngạo mạn mà vị Bà La 
Môn nầy lúc còn sống mà khổ não như đã bị 
rơi vào địa ngục vậy)—A monk of west India, 





of great subtlety and reasoning power; he 
opposed an arrogant Brahman, who, defeated, 
sank alive 1nto hell. 

Bạt La Ma La: Bhramara (skt)——Một loại 
ong đen—A kind of black bee. 

Bạt La Sa Đà: Prasada (sk)—Điện—Sảnh 
đường của tứ chúng—An assembly hall—A 
temple—A palace. 

Bạt Lạc Bà Đà: Prasada (skt)—See Bạt La 
Sa Đà. 

Bạt Lam: Bala or Mudrabala (sk)——Số lượng 
một triệu tỷ tỷ tỷ tỷ—Ten septillions (10 ). 
Bạt Lạm Ma: Brahmana, or Brahman (skt)— 
Bà La Môn, giai cấp thanh tịnh cao nhất ở Ấn 
Độ vào thời Đức Phật còn tại thế—The 
highest caste, the pure casfte, at the time of the 
Buddha. 

Bạt Lợi Sa: Varsas (skt)——Mưa—The rains. 
Bạt Lợi Sa Kiền Nã: Varsagana (sk)—Vũ 
Chúng ngoại đạo, một trong những phái ngoại 
đạo trong thời Đức Phật còn tại thế—The 
“Rains” sect, one of the heretic sects at the 
time of SakyamunI. 

Bạt Lộc Ca: Tên một vương quốc cổ nằm về 
phía đông Turkestan, bây giờ là Aksu—Name 
of an ancient state in east Turkestan, the 
present Aksu. 

Bạt Lộc Yết Tiêm Bà: Bharukaccha (skt)— 
Một vương quốc cổ trong thành Gujara, gần 
Baruch, bên bờ sông Narbudda—An ancient 
state 1n GuJara, near Baruch, on the Narbudda. 
Bạt Ma: Harivarman (skt)—Ha Ly Bạt Ma— 
Tên của Luận Chủ tông Thành Thực Luận— 
Name of the founder of the Satyasiddhi Sect— 
See Thành Thực Luận, and Thành Thực Tông 
1n Vietnamese-English Section. 

Bạt Mạng: To risk one”s life. 

Bạt Na: Varana (skt—Một tỉnh trong thành 
Kapisa—A province of KapIsa. 

Bạt Nại La Bà Nã: Bhadrapada (skQ— 
Tháng thứ sáu bên Ấn Độ ——The sixth Indian 


mont—See Thập Nhị Nguyệt (6) ím 


Vietnamese-English Section. 

Bạt Nan Đà: Upananda (skt). 

I) Thiện Hỷ Tỳ Kheo, còn gọi là Ác Tỳ 
Kheo, người đã reo vui khi Đức Phật nhập 
diệt vì từ đó ông ta không còn bị giới luật 
Phật trói buộc nữa (theo Kinh Trường A 
Hàm, có vị Tỳ Kheo tên Bạt Nan Đà, đã 
ngăn các Tỳ Kheo khác và bảo họ đừng 
lo, bảo rằng Thế Tôn diệt độ rồi, ta sẽ 
được tự tại. Ông già ấy thường nói nên 
làm việc nầy, không nên làm việc 
kia...Từ nay về sau ta được làm mọi việc 
tùy ý}—A_ disciple who rejoiced over the 
Buddha'”s It freed the 
disciples from resfraint. 

Tên của một vị Long Vương: Name of a 
Naga-king. 

Bạt Nhật La: Vajra (skt)—Kim Cang—The 
diamond. 

Bạt Pha: Bhadrapala (skt)—Tên của Bồ Tát 
Hiền Hộ——Name of Bhadrapala Bodhisattva— 
See Hiền Hộ ¡n Vietnamese-English Section. 
Bạt Tế: Cứu vớt khỏi tai nạn—To rescue, or 
to save from trouble. 

Bạt Thiệt Địa Ngục: Địa ngục rút lưỡi, nơi 
mà tội nhân mang khẩu nghiệp bị đọa vào— 
The hell where the tongue ¡1s pulled out, as 
punishment for oral sins. 

Bạt Triết La: Vajra (skt)——Phược Triết La. 

I1) Kim Cang—The diamond. 

2) Kim Cang chữ: Thunderbolt. 

Bạt Triết La Tra Ha Sa: Vajrattahasa 
(sk)— Thần Ma Hê Thủ La, Tiếu Thiên 
Vương, một trong những hộ pháp Thiên 
vương—Sr1va, the laughing Maharaja, one of 
the guardians. 

Bạt Tư Phát: Baschpa (sk)—Bạt Hợp Tư 
Ba—Bát Tư Ba—Tên của một Phật tử Tây 
Tạng, mà cũng là một vị cố vấn của Kha Hản 
Mông Cổ Kublai Khan—Name of a Tibetan 
Buddhist and advisor of Kublai Khan. 

Bạt Tư Phất Đa La: Vatsiputra (sk)—Bà 


death because 


2) 





Ta Phú Đa La, tên của vị sáng lập ra Độc Tử 
Bộ—Name of the founder of the Vatsiputra 
sect (the sect bears his name), one of the 
Vaibhaska schools—See Vaibhaska In 
Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 

Bạt Xà: Vrji (skt). 

l) Thành Bạt Xà, bây giờ Vraja hay Bral, 
nằm về phía tây của Đề Ly và Agra: The 
modern Vraja or Braj, west of Delhi and 
Agra. 

Tên đất thuộc Tỳ Xá Ly, nơi mà phái Bạt 
Xà Tử Tỳ Kheo đã đưa ra 10 điều phi 
pháp, nên Da Xá Đà Tỳ Kheo nhân đó đã 
khuyến khích vua A Dục triệu tập hội nghị 
kết tập kinh điển lần thứ hai: Vaisali, 
where the ten unlawful acts permifted by 
the Vrjiputra monks were condemned by 
Yasoja, who encourage king Asoka to 
convene the second assembly here—See 
Da Xá (2). 

Bạt Xà La: Vajra (sk)-Kim Cang—The 
diamond. 

Bạt Xà La Ba Nị: Vajrapani (sk)—Kim 
cang thủ—Thunderbolt handed. 

Bạt Xà Tử Tỳ Kheo: Vrjiputra monks—See 
Bạt Xà (2). 

Báu Vật: Precious things. 


2) 


Bảy Báu: Seven Treasures—Seven precious 


things: 

1) Vàng: Gold. 

2) Bạc: Silver. 

3) Lưu ly: Crystal. 

4 Sa cừ: Mother of pearl. 

53) San hô: Coral—Cornelian. 

6) Xích châu: Red pearl (hổ phách: amber). 

7) Mã não: Agate or (moonstones, kim 
cương: diamond). 

Bảy Điều Khó Tránh: The seven 


unavoidables: 

1) Tái sanh: Rebirth. 
2) Lão: Old age. 

3) Bệnh: Sickness. 
4) Tử: Death. 


Hình Phạt: Punishment for sins. 


6)_ Hạnh phúc thế gian: Worldly Happiness. 
7) Nhân quả: Consequences (Cause and 


effect). 

Bảy Hàng Cây Báu: Seven rows of precious 
trees. 

Bảy Khuynh Hướng Ngủ Ngầm: Theo 
Kinh Trường A Hàm và Kinh Tăng Nhất A 
Hàm, có bẩy sự nhiễm ô tiềm ẩn trong tâm 
chúng ta—According to the Digha Nikaya 
Sutra and Angutara Nikaya Sutra, there are 
seven defilements that lie dormant in the 
recesses of man”s mind. 

1) Tham dục: Kama-raga (p)—Lust—Desire. 


2) Ác ý: Patigha (p)—Evil thoughts. 

3) Tà kiến: Ditthi (p)—Wrong views. 

4) Hoài nghi: Vicikiccha (p)—Doubt. 

53) Ngã Mạn: Mana (p)—Pride. 

6)_ Luyến ái: Bhava-raga (p}—Attachment. 
7) Vô minh: Avijja (p}—lgnorance. 


Bảy Loại Cúng Dường Cho Tăng 
Chúng: Theo Trung Bộ, Kinh Phân Biệt Cúng 
Dường, có bảy loại cúng dường cho Tăng 
Chúng—According to The Middle Length 
Discourses of the Buddha, Dakkhinavibhanga 
Sutra, there are seven kinds of offerings made 
to the Sangha. 

I) Cúng dường cho cả hai Tăng Chúng với 
Đức Phật là vị cầm đầu khi Ngài còn tại 
thế: One gives offering to a Sangha of 
both Bhikkhus and Bhikkhnis headed by 
the Buddha. 

Cúng dường cho cả hai Tăng Chúng sau 
kh Đức Phật nhập diệt (One gIves 
offering to a Sangha of both Bhikkhus and 
Bhikkhuns after the Tathagata has 
atfained final Nirvana. 


2) 


3) Cúng dường cho Tỳ Kheo Tăng: One 
gIves offering to a Sangha of Bhikkhus. 

4) Cúng dường cho Tỳ Kheo Ni: One gives 
offering to a Sangha of Bhikkhunis. 

5) Cúng dường và nói rằng: “Mong Tăng 


chúng chỉ định cho tôi một số Tỳ Kheo và 


Tỳ Kheo Ni như vậy” để tôi cúng dường 
các vị ấy: One gives offering and saying: 
“Appoint many bhikkhus 
Bhikkhunis for me from the Sangha. 
Cúng dường và nói rằng: “Mong Tăng 
chúng chỉ định một số Tỳ Kheo như vậy” 
để tôi cúng dường các vị ấy: One gives 
offering, saying: “Appoint so many 
Bhikkhus for me from the Sangha.” 

Cúng dường và nói rằng: “Mong Tăng 
chúng chỉ định một số Tỳ Kheo Ni như 
vậy” để tôi cúng dường các vị ấy: One 
øIves offering, saying: “AppoInt so many 
Bhikkhunis for me from the Sangha.” 

Bảy Loại Không: Seven 
emptiness—See Thất Chủng Không. 
Bảy Loại Người Đáng Kính Trọng: Theo 
Kinh Tự Hoan Hỷ và Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có bảy loại người đáng kính 
trọng—According to the Sampasadaniya Sutta 
and Sangiti Sutta in the Long Discourses of the 
Buddha, there are seven persons worthy of 
offeringøs: 


SO and 


6) 


7) 


SOrts Of 


I1) Câu Phần Giải Thoát: The Both-Ways- 
Liberated. 

2) Tuệ Giải Thoát: The Wisdom-Liberated. 

3) Thân Chứng: The Body-Witness. 

4) Kiến Chí: The Vision-Attainer. 

5) Tín Giải Thoát: The Faith-Liberated. 

6) Tùy Pháp Hành: The Dhamma-Devotee. 

7) Tùy Tín Hành: The Faith-Devotee. 


Bảy Loại Phu Nhân (Vợ): Seven kinds of 
wives—See Thất Chủng Phu Nhân. 

Bảy Mươi Lăm Pháp Câu Xá Tông: Theo 
A Tỳ Đàm Luận, 75 pháp được Câu Xá Tông 
phân chia làm năm cấp trong hai loại hữu vi 
và vô vi—lIn the Abhidharma, 75 dharmas 
mentioned by the Kosa school are arranged In 
five  cafeporles 
Categories, created and uncreated. 

(A) Hữu Vi Tứ Chúng Pháp ——Four kinds of 

created dharmas: 
(D Sắc Pháp: Rupani (sk)—Forms—Có II 


and classified ¡into two 


pháp, gồm 5 căn (giác quan), 5 cảnh hay 
những đối tượng tri giác, và vô biểu sắc: 
Năm căn——FIve sense organs: 

1) Nhãn: Caksus (skt-—Eye. 


2) Nhĩ: Srotra (skt)—Ear. 

3) Tỷ: Ghrana (skt)—Nose. 

4) Thiệt: Jihva (skt——Tongue. 

53) Thân: Kaya (sk)—Body. 

b)_ Năm cảnh —Five sense objects: 
6) Sắc: Rupa (skt)—Form. 


Thanh: Sabda (skt——Sound. 

Hương: Gandha (skÐ——Smell. 

9) VỊ: Rasa (skt)—Taste. 

10) Xúc: Sparsa (skt)—Touch. 

c) 

11) Vô biểu Avijnapti-rupa 
Element with no manifestation. 

đI) Tâm Pháp: Citta (skÐ). 

12) Một pháp, đôi khi được chia thành năm 


sắc: 


(sk)— 


pháp tương ứng với năm căn— 
Consciousnes or Mind  This 1s 
consciousness i1ífself. Though one, 1t 
naturrally funcions 1m fÍive wWays 


corresponding to the five sense-organs. 
(HD Tâm Sở Pháp: Citta-samprayukta-sanskara 
or Caitasika (skt—có 46 pháp, được chia 
thành 6 cấp The concomitant mental 
functions, 46 dharmas. This category of 
mental facullies ¡is grouped Into six 
classes: 
Biến Đại Địa Pháp (nhiệm vụ tổng quáÐ): 
Mahabhumika (sk)—10 pháp—General 
functions or universals, 10 đharmas: 
13) Thọ: Vedana (skt—Perception. 
14) Tưởng: Samjna (skt—ldea. 
15) Tư: Cetana (skÐ——WII. 
16) Xúc: Sparsa (skt)—Touch. 
17) Dục: Chanda (skt—W¡sh. 
18) Huệ: Mati (skt——Intellect. 
19) Niệm: Smrti (skt)——Remembrance. 
20) Tác ý: Manaskara (skt——Attention. 
21) Thắng giải: Adhimoksa (skt)——Decision. 
22) Định: Samadhi (skt)—Concenfration. 
b) Đại thiện địa pháp: Kusala-mahabhumika 


a) 


(skÐ——General functions of øood. 
23) Tín: Sraddha (skt—Belief. 
24) Tấn: Virya (skt)—Energy. 
25) Xả: Upeksa (skt)——Indifference. 
26) Tàm: Hi (skt)—Shame. 
27) Quý: Apatrapya (skÐ——Bashfulness. 
28) Vô tham: Alobha (skt)—Non-greediness. 
29) Vô sân: Advesa (skÐ——Non-malevolence. 
30) Bất Hại: Ahimsa (sk)——Non-injury. 
31) Khinh an: Prasrabdhi (skt)—Confidence. 
32) Bất phóng dật: Apramada (skÙ—Exertion. 
c)_ Đại phiền não địa pháp: General functions 
of defilement. 
33) Vô minh: Moha (skt)—lgnorance. 
34) Phóng dật: Pramada (skt)——ldleness. 
35) Giải đãi: Kausidya (skt)—Indolence. 
36) Bất tín: Asraddhya (sk)——Non-belief. 


37) Hôn trầm: Styana (skÙ—Low- 
mindedness. 

38) Trạo cử: Auddhatya  (skÐ—Hiph- 
mindedness. 

d Đại bất thiện địa pháp: Akusala- 


mahabhumika (skt—General functions of 

evil. 

Vô tàm: Ahrikya (skt)—Shamelessness. 

Vô quý: Anapatrapya (skÙ—Non- 

bashfulness. 

Tiểu phiền não địa pháp: Upaklesa- 

bhumka (skÒÙ—Minor functions of 

defilement. 

41) Phẫn: Krodha (skt——Anger. 

42) Phú: Mraksa (skt)—Concealment. 

43) Xan: Matsarya (skt——Parsimony. 

44) Tật: Irsya (skÐ—Envy. 

45) Não: Pradasa (skÐ——Affliction. 

46) Hại: Vihimsa (skt—lInJury. 

47) Hận: Upanaha (skt)—Enmity. 

48) Huyễn: Maya (skÙ—Deceit. 

49) Cuống: Saihya (skt)——Fraudulence. 

50) Kiêu: Mada (skÐ—Arrogance. 

0 Bất định địa pháp: Aniyata-bhumika 
(skt)——Indeterminate functions. 

5l) Ố tác: Kaukrtya (skt——Repentance. 

52) Thụy miên: Middha (skt)—Drowsiness. 


39) 
40) 


©) 


53) Tầm: Vitarka (skt)—Reflection. 

54) Tư: Vikara (skt——Investigation. 

55) Tham: Raga (skÐ—Covetousness. 

56) Sân: Pratigha (skt)—Hatred. 

57) Mạn: Mana (skt)—Pride. 

58) Nghĩ: Vicikitsa (skt)——Doubt. 

(IV)Tâm Bất Tương Ưng Hành Pháp: Citta- 
viprayukta-sanskara (skt)—Pháp không 
thuộc sắc, cũng không thuộc 
Elements neither substantial forms nor 


tâm— 


menfal functions: 
59) Đắc: Prapti (skt)—Acquisition. 
60) Phi đắc: Aprapti (skÙ——Non-acquisition. 


61) Đồng phần: Sabhagata (skÐ— 
CommunionshIp. 


62) Vô tưởng quả: Asamjnika (skt)—Fruition 
of thoughtless heaven. 

63) Vô tưởng định: Asamjnika-samapatti 
(skÐ——Thoughtless ecstacy. 

64) Diệt tận định: Nirodha-samapatti (skt)— 
Annihilation trance. 

65) Mạng căn: Jivita (skÐ—LIfe. 

66) Sinh: Jati (skt)—Birth. 

67) Trụ: SthitI (sk)——Stability. 

68) DỊ: Jara (skt)—Decay. 

69) Diệt: Anityata (skt)——lmpermanence. 

70) Danh thân: Nama-kaya (skÐ——Name. 

71) Cú thân: Pada-kaya (skÙ——Sentence. 

72) Văn thân: VyanJana-kaya (skÐÙ——Letter. 

(V) Vô VI Pháp: Asankrta-dharma (skt)— 
Non-created negafIve 
becoming—See Tam Vô VI Pháp. 

73) Hư không: Akasa (skt)—Space. 

74) Trạch diệt: Pratisamkhya-nirodha (skt)— 
Extinction through intellectual power. 

75) Phi trạch diệt: Apratisamkhya-nirodha 
(skÐ——Extinction due to lack of productive 
cause. 


elements or 


Bảy Tài Sản: Seven Ariyan treasures—See 
Thất Thánh Tài. 

Bảy Thức: Ý thức xãy ra khi giác quan tiếp 
đối tượng bên ngoài—Seven 
COnSCIOusness—Consciousness refers to the 


XÚC vỚi 


perception or discernment which occurs when 
Our sense organs make contact with thetr 
respective obJecfs: 


l) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


7) 


Nhãn thức: 
Nhãn thức. 
Nh thức: Hearing consciousness—See 
Nhĩ thức. 

Tỷ thức: Scent consciousness—See Tỷ 
thức. 


Sight consciousness—See 


Thiệt thức: Taste consciousness—See 
Thiệt thức. 

Thân thức Touch consciousness—See 
Thân thức. 

Ý thức: Mạt na thức—Mind (mano) 
consciousness—See Ý thức. 

Ý căn: Klistamano consciousenss 


(Alaya)—See A Lại Da thức. 


Bảy Trường Hợp Khó Niệm Phật: Theo 
hai Đại Sư Trí Giả và Thiên Như trong Tịnh 
Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, có bảy trường 
hợp khó niệm Phật —According to Masters 


Chỉh-I and Tien-Ju 


in The Pure Land 


Buddhism, there are seven circumstances that 
are difficult for Pure Land practiioners to 
practice Buddha Recifation. 


5 


2) 


Giả sử bạn không bị những ác duyên mà 
chỉ bệnh sơ sái rồi mãn phần, thì lúc sắp 
chết tứ đại đất, nước, lửa, gió phân ly, gân 
xương rút chuyển, thân tâm đau đớn kinh 
hoàng, như con đồi môi bị lột vảy, con cua 
rớt vào nước sôi, làm sao mà niệm Phật?: 
Even If you do not meet with evil 
conditions, but simply exptre after a mild 
llness, at that time the four elements 
(carth, water, fire, air) separafe, yOur 
ligamentfs and bones Jjerk and retract, Mind 
and body are aching and In a state of 
panic, not unlike a turtle being skinned 
alive or a crab thrown alive Iinto a boiling 
pot. How can you then recite the Buddhaˆs 
name? 

Dù cho bạn không bệnh, mà chết một 
cách yên ổn, khi lâm chung e duyên đời 


3) 


4) 


5) 


chưa dứt, niệm tục còn vương, nỗi tham 
sống sợ chết làm cho tâm ý rối loạn phân 
vân cũng không niệm Phật được: Even If 
you die peacefully, without illness, you 
may not have severed all worldly ties, or 
you may still be caught up in defiled 
thouphts. The desire to survive, coupled 
with the fear of death, disturb your Mind, 
rendering It perplexed and undecided. In 
such circumstances as well, you cannot 
recite the Buddhaˆs name. 

Nếu là người tại gia, thì lại thêm gia vụ 
chưa xong xuôi, việc sau chưa sắp đặc, vợ 
kêu con khóc, trăm mối ưu tư cũng không 
rỗi rảnh để niệm Phật: Moreover, if you 
are a layman, you have, In addition, 
unfinished family obligations, unsettled 
proJecs and plans, wailing wife and 
weeping children, along with hundreds of 
other worries and apprehensions. How can 
you have the the 
Buddha'ˆs name? 

Chẳng đợi lúc lâm chung, giả sử trước khi 
bạn chưa chết mà có chút bệnh nơi thân, 
phải gắng chịu sự dau khổ, rên rỉ không 
yên, tìm thuốc hỏi thầy, nhờ người cầu an 
sám hối, tạp niệm rối ren, chưa dễ nhiếp 
tâm niệm Phật: Let us not even talk about 
the time of death. Even In daily life, 1ƒ you 
are afflicted with some mild illness, you 
suffer, moaning and groaning endlessly. 
As you search for a physiclan or a cure Or 
seek out monks and nuns fO recIf© Verses 
of repentance, hoping for a quick 
recovery, your sundry thoughts are legion. 
Ít 1s not easy, then, to concentrate the 
Mind and recite the Buddhaˆs name. 

Dù bạn chưa có bệnh, nhưng bị tuổi cao 
sức yếu, đủ sự suy kém, áo não buồn 
than, chỉ lo sự việc trên cái thân già còn 
chưa xong, chắc chi đã niệm Phật?: Even 
under normal circumstances, when you are 
in good health, you may be afflicted with 
old age and declining strength, beset by all 


leilsure to recite 


kinds of worries and sorrows. Keeping the 
aging body together Is a never-ending 
task; how can you have tine for Buddha 
Recitaion? 

Ví như lúc bạn chưa già, thân lực đang 
cường tráng, mà còn đeo việc thế tục, 
chưa dứt niệm đời, bôn tẩu đông tây, âu lo 
đủ việc, biển thức mênh mông, làm sao có 


6) 


thể niệm Phật được?: Even when you 
have not reached old age and your body 1s 
sữill vigorous, you are still weipghed down 
by mundane preoccupations and have not 
yet severed worldly thoughts. You run 
hther and yon, worrying about ten 
thousand things. With your of 
CONnSCIOUuSness so vast, how can you TecIf© 
the Buddaˆs name? 

Dù bạn được muôn duyên rảnh rỗi, có chí 
tu hành, nhưng đối với tướng thế gian, nếu 
nhìn không thấu, nắm không vững, dứt 
không xong, khi xúc đối với ngoại duyên 
không thể tự chủ, tâm tùy theo cảnh mà 
điên đảo làm sao yên trí để niệm Phật?: 
Even If you are free of all conditions and 
enfanselments and are determined to 
cultivate the Dharma, unless you can see 
through mundane marks, understand them 
thoroughly, and sever them completely, 
you will not be In control of yourself when 
faced with external conditions. Your Mind, 
then, will move erratically, following the 
environment. How can you have the peace 
of Mind to recite the Buddha”s name? 
Bắc: Uttara (skU)—North. 

Bắc Bổn Niết Bàn Kinh: Bản Kinh Niết 
Bàn của Phật Giáo Bắc Phương, 40 quyển— 
The northern version of the Nirvana sutra, 40 
books. 

Bắc Câu Lư Châu: Uttarakuru (sk)—Châu 
nằm về phương Bắc, là một trong bốn châu 
nằm quanh núi Tu Di—The northern of the 
four continents surrounding Sumeru—See 
Uttarakuru SanskriVPali-Vietnamese 


sea 


7) 


in 


Secfion. 

Bắc Chẩm: Gối Phương Bắc—Phật Thích Ca 
Mâu Ni, khi Ngài nhập diệt, gối hướng về 
phương Bắc, có nghĩa là giáo pháp của Ngài 
sẽ được phát triển về phương Bắc— The 
northern pillow, 1.e. Sakyamuni, when dying, 
pHllowed his head to the north, pointing the 
way for the extension of his doctrine. 

Bắc Cu Lô Châu: Uttarakuru (skt)—The 
northern continent, one of the four continents 
surrounding the Sumeru. 

Bắc Đài: Núi Bắc Đài, như Ngũ Đài Sơn ở 
Sơn Tây, ngọn núi nằm về phía cực Bắc trong 
bốn ngọn núi nổi tiếng của Trung Quốc—The 
northern T”aI, i.e. Wu-T”ai-Shan in Shansi, the 
northernmost of the four famous Buddhist 
Mountains. 

Bắc Đẩu: Chòm sao gồm sao Bắc Đẩu và 
bảy ngôi sao quanh nó—Ursa major, the 
Northern Bushel with 1ts seven stars. 

Bắc Đẩu Đường: Sảnh đường nơi thờ 
phượng trong tự viện—The hall for 1ts worship. 
Bắc Đẩu Thất Tỉnh: See Bắc Đẩu. 

Bắc Độ: Vị thế của người đệ tử tôn kính Thầy 
bằng cách nhìn về phương Bắc, nơi thầy 
ngồi—The pupils` position in paying respect to 
his master by facing north where the masfter 
SIES. 

Bắc Hành: Uttarayana (skÐ—The northern 
ascension of the sun between the winter and 
summer soltices. 

Bắc La: Valabhi (sk)—Northern Lata, an 
ancient kingdom and city on the eastern coasf 
Of GuJerat. 

Bắc Phương Thất Diệu Chúng: Chòm sao 
bẩy cái nằm về phương Bắc, đại diện cho bảy 
vị chư thiên trong Thai tạng Giới —The seven 
northern constellatons representing seven 

devas in the Garbhadhatu. 

Bắc Phương Phật Giáo: Mahayana (skt)— 
Phật giáo phương Bắc, đối lại với Phật giáo 
Nam phương hay Phật giáo Nguyên Thủy hay 


Tiểu Thừa—Northern Buddhism, in contrast 
with Southern Buddhism (Nam phương Phật 
giáo—Hinayana). 

Bắc Sơn Trụ Bộ: Uttarasailah (sk)—Một 

trong hai mươi bộ phái của Tiểu Thừa, được 

thành lập khoảng ba thế kỷ sau ngày Phật 
nhập diệt—One of the sect organized in the 
third century after the Nirvana. 

Bắc Tạng: Toàn bộ kinh điển Bắc Tông, 

khoảng 1.621 quyển được in ấn tại Bắc Kinh 

lần đầu tiên vào khoảng những năm tứ 1403 

đến 1424. Về sau nây bộ Bắc tạng được Ngài 

Thiết Nhãn in lại tại Nhật Bản trong khoảng 

1678-168I——The northern collection or edition 

of 1,621 works (Buddhist sutras) first published 
1n Peking around 1403-1424. Later this edition 
was published In Japan In 1678-1681 by 

Teftsugen. 

Bắc Thần Bồ Tát: Diệu Kiến Bồ Tát (Miao 

Chien of Ursa Major)—The Bodhisattva of 

Ursa Major. 

Bắc Tông: Thiền Tông—The Northern school 

Of the Zen sect: 

I) Từ Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến ngũ Tổ 
Hoằng Nhẫn không bị phân chia: Erom 
Bodhidharma to the fifth patriarch Hung- 
Jen, the school was undivided. 

2) Từ Lục Tổ Huệ Năng bắt đầu có sự phân 
chia—From the sixth patriarch Hui-Neng, 
began a division: 

e Huệ Năng sáng lập Nam Phái, vẫn còn 
tồn tại đến bây giờ: Hui-Neng founded the 
southern school, which prevailed. 

e Thần Tú sáng lập Bắc phái: Shen-Hsiu 
established the northern. 

Bắc Tông Ngũ Đạo Pháp Môn: 

(A) Hoằng Nhẫn là một đại Thiền sư và ngài 
có nhiều đệ tử ưu tú, nhưng Huệ Năng và 
Thần Tú vượt hẳn tất cả những đệ tử khác. 
Đây chính là thời điểm mà Thiển chia 
thành hai tông Nam và Bắc. Hiểu được 
Thần Tú và giáo pháp của ông khiến 
chúng ta nhận định rõ ràng hơn về giáo 


pháp của Huệ Năng. Nhưng không may, 
chúng ta có rất ít tài liệu và giáo pháp của 
Thần Tú, vì sự suy tàn của tông phái nầy 
kéo theo sự thất tán văn học của ngài. 
Ngày nay chỉ còn lưu lại thủ bản “Bắc 
Tông Ngũ Đạo,” không hoàn chỉnh, cũng 
không phải do chính Thần Tú viết, cốt yếu 
viết lại những yếu chỉ do môn đệ của 
Thần Tú nắm được với sự tham khảo ý 
kiến của thây họ. Ở đây chữ “Đạo” hay 
“Đường” hay “Phương tiện” trong tiếng 
Phạn, không được dùng theo một nghĩa 
đặc biệt nào, năm đường là năm cách quy 
kết giáo pháp của Bắc Tông với kinh điển 
Đại Thừa. Bắc Tông dạy rằng tất cả 
chúng sanh đều có tính Bồ Đề, giống như 
bản tánh của cái gương phản chiếu ánh 
sáng. Khi phiền não dấy lên, gương không 
thấy được, giống như bị bụi phủ. Theo lời 
dạy của Thần Tú là phải chế ngự và diệt 
được vọng niệm thì chúng sẽ ngừng tác 
động. Khi ấy tâm nhân được sự chiếu sáng 
của tự tánh không còn bị che mờ nữa. Đây 
giống như người ta lau cái guơng. Khi 
không còn bụi, gương chiếu sáng và 
không còn gì ngoài ánh sáng của nó. Thần 
Tú đã viết rõ trong bài kệ trình Tổ như 
sau: 
“Thân thị Bồ Đề thọ 
Tâm như minh cảnh đài 
Thời thời thường phất thức 

Vật sử nhạ trần ai.” 

(Thân là cây Bồ Đề, 

Tâm như đài gương sáng 

Luôn luôn siêng lau chùi 

Chớ để bụi trần bám). 
Thái độ của Thân Tú và các môn đệ của 
ngài tất nhiên dẫn đến phương pháp tĩnh 
tọa. Họ dạy cách nhập định qua sự tập 
trung và làm sạch tâm bằng cách trụ nó 
trên một ý niệm duy nhất. Họ còn tuyên 
bố rằng nếu khởi sự niệm quán chiếu 
ngoại cảnh thì sự diệt niệm sẽ cho phép 
nhận thức nội giớ—Hung-]en was a great 


Zen Master, and had many capable 
followers, but Hui-Neng and Shen-Hsiu 
s(ood far above the rest. During that time 
Zen came to be divided Iinto two schools, 
the Northern and Southern. When we 
undersand Shen-Hsu and what 
taueht by him, it will be easler to 
undersand  Hui-Neng. UỦnfortunately, 
however, we are not in possession of 
much of the teaching of Shen-Hsiu, for the 
fact that this School failed to prosper 
against competfor led to the 
disappearance of lierature. The 
Teachng of the Five Means by the 
Northern School, one of the preserved 
wriũngs of the Northern School, which 1s 
1ncomplete and imperfect In meaning, and 
not written by Shen-Hsiu. They were notes 
taken by his disciples of the Masters 
lectures. Here the word “Means” 
method, upaya In SanskrIt, 1s 
apparently used In any special sense, and 
the five means are five heads of 
reference to the Mahayana Sutras as fO 
the teaching in the Northern School. The 
Northern School teaches that all beings 
originally with 
Enliphtenment, Just as 1t 1s the nature of a 
mirror to I1luminate. When the passions 
vell the mirror 1t is immvisible, as thought 
obscured with dust. If, according to the 
Instructions of Shen-Hsiu, 
thouphts are subdued and annihilated, 
they cease to rise. The the mind 1s 
enlightened as to ifs own nature, leaving 
nothing unknown. It is like brushing the 
mirror. When there Is no more dust the 
out, leaving nothing 
unillumined. Therefore, Shen-Hsiu, the 
great Master of the Northern School, 
writes, In his gatha presented to the Fifth 
Patrlarch: 
“This body is the Bodhi tree 
The mind 1s like a mirror bright; 


WaS 


1S 
1S 


OT 
nOf 


are endowed 


€TronceouS 


miror shines 


(B) Đây là 


l) 


2) 


3) 


4) 


Take heed to keep 1t always clean 

And let not dust collect upon 1t.” 
This dust-wiping attitude of Shen-Hsiu and 
hiús followers mneviably leads to the 
quietistic method of meditation, and It was 
thề method whích they 
recommended. They taught the entering 
I1nto a samadhi by means of concentration, 
and the purifying of the mind by making It 
dwell on one thought. They further taught 
that by awakening of thoughts 
obJective world was i1llumined, and that 
when they were folded up an inner world 
Was perceived. 
Bắc 
teaching 1s: 
Thành Phật là giác ngộ cốt yếu là không 
khởi tâm: Buddhahood ¡is enlightenment, 
and enliphtenment 1s not awakening the 
mind. 
Khi tâm được duy trì trong bất động, các 
thức yên tĩnh và trong trạng thái ấy, cánh 
cửa tri thức tối thượng khai mở: When the 
mind 1s kept Iimmovable, the senses are 
quietened, and ¡n this sfate the gate of 
supreme knowledge opens. 
Sự khai mở tri thức tối thượng nầy dẫn 
đến sự giải thoát kỳ diệu của thân và tâm. 
Tuy nhiên, đây không phải là cảnh Niết 
Bàn tịch diệt của Tiểu Thừa và tri thức tối 
thượng do chư Bồ tát thành tựu đem lại 
hoạt tính không dính mắc của các thức: 
This opening of supreme knowledge leads 
to a mystical emancipation of mind and 
body. This, however, does not mean the 
absolute quietism of the Nirvana of the 
Hinayamists, for the supreme knowledge 
by 
unattached activity of the senses. 
Hoạt tính không dính mắc nầy có nghĩa 
là sự giải hoát hai tướng thân tâm, sự giải 
thoát trong đó chân tướng các pháp được 
nhận thức: This unattached activity means 
being free from the dualism of mind and 


Iindeed 


an 


Tông Ngũ Đạo—This 


attained Bodhisaatvas  ¡involved 


body, wherein the true character of things 
1S ørasped . 

Cuối cùng đó là con đường Nhất Thể, dẫn 
đến cảnh giới Chơn Như không biết, 
không ngại, không khác. Đó là giác ngộ: 
Finally, there 1s the path of Oneness, 
leading to a world of Suchness which 
knows no obsfructions, no differences. 
This 1s Enliphtenment. 

Băn Khoăn: Anxious—Worried—Uneasy— 
Restless—Disqulet. 

Băng: lce—Chaste. 

Băng Dương: Glacial ocean. 

Băng Già La: Pingala (skĐ—Hung hung 
(xám)—Ngăm ngăm đen—Tawny—AÀzure 
Grey. 


5) 





Bằng: 
l1) Equal—Õn an equality. 
2) Diploma. 


3) Made of (àm bằng). 

4) By (bằng phương tiện). 

Bằng An: Safe—Well. 

Bằng Bụng: To be content—To be satisfied. 
Bằng Cấp: Diploma. 

Bằng chế tạo: Patent. 

Bằng Chứng: Evidence—Proof. 

Bằng Cớ: See Bằng Chứng. 

Bằng Đường Bộ: By land. 

Bằng Gỗ: Made of wood. 

Bằng Hữu: Friend. 

Bằng Lồng: To be content—To conten£—To 
agree——TO conseInt. 

Bằng Mọi Cách: By all means. 

Bằng Phương Cách Đáng Kính: In a 
respectable way. 

Bằng Vai: Of the same rank (monks). 

Bằng: Absolutely—Completely. 

Bằng Tin: To have no more news of 
Someone. 

BẮC: To seize—To arrest—To catch. 

Bắt Bẻ: To criticize—To find fault with. 


Bắt Bí: To force someone to do something. 
Bắt Buộc: To constrain—To compel—To 
oblipge—To force. 

Bắt Cá Hai Tay: To play a double game. 
Bắt Chẹt: To take advantage of someone's 
difficult circumsfances. 

Bắt Chước: To imitate—To copy—To mimic. 
Bắt Đầu: To commence—To begin—To 
1nItiate. 

Bắt Đền: To demand a 
(restitution). 

Bắt Gặp: To catch someone in the act. 


compensation 


Bắt Giam: To incarcerate—To confine—To 
take Into custody. 

Bắt Giữ: See Bắt. 

Bắt Hụt: To fail to catch. 

Bắt Kịp: To catch up with—To keep up with. 
Bắt Lại: To recapture. 

Bắt Mạch: To feel someones pulse. 

Bắt Nạt: To bully. 

Bắt Phạt: To punish—To fine—To penalize. 
Bắt Quả Tang: To catch red-handed—To 
catch in the act 

Bắt Thăm: To draw lots. 

Bắt Thường: See Bắt đến. 

Bặt Đường Ngôn Ngữ: Sarva-vada (skt)— 
Stopping of all speech—No longer sayIng 
anything—NGö longer thinking anything. 

Bặt Tăm: Without any news from someone. 
Bặt Thiệp: Courteous—Mannerly. 

Bặt Tiếng: Soundless. 

Bặt Tin: See Bặt Tăm. 

Bấc: 

I) Bấc đèn: Wick. 

2) Gió Bấc: North wind. 


Bậc: 

l) Degree. 
2) Step. 
Bậc Cao Tăng: High-ranking monk (master). 
Bậc Đại Giác: The Enlightened One. 

Bậc Đại Nhân: A great being. 

Bậc Giác Ngộ: Enlightened one. 

Bậc Hiền Triết: The sages 

Bậc Hiền Thánh: The sages and saints. 

Bậc Ngộ Đạo: See Bậc giác ngộ. 

Bậc Thức Giả: Learned men. 

Bậc Thượng Căn Thượng Trí: Those of 
hiphest capacity and wisdom—Those with 
sharp or keen faculties and endowed wisdom. 
Bậc Thượng Thiện Nhân: Morally superior 
beingøs. 

Bậc Thượng Thượng Căn Trí: Beings with 
supremely high capacities and wisdom. 

Bậc Thượng Trung Căn Trí: Beings with 
moderately capacifies and wisdom. 

Bậc Trí Tuệ: 
wisdom——Those 


Bemgs with profound 
endowed with profound 
wisdom. 

Bấm: To press one's finger on. 

Bấm Bụng: To hold oneself in. 

Bấm Bụng Cười: To hold back ones laugh. 

Bấm Chân: To grip oneˆs feet when walking 

on slippery ground. 

Bẩm: 

1) Thọ nhận: To receive (commandments). 

2) Trình việc lên thượng cấp—To report to a 
superior——To petition. 

Bẩm Bạch: To report clearly. 

Bẩm Cụ: Thọ cụ túc giớ—To be fully 

ordained, 1.e. receive all the commandments. 

Bẩm Giáo: Thọ nhận giáo pháp phụng thờ 

Đức Như Lai—To receive the Buddha”s 

teaching. 

Bẩm Sinh: Prakrja (skt—Congenitail— 


Inborn—Natural——Innate—Springing from 





nature. 

Bẩm Tính: Nature—Disposition. 

Bân: Một tỉnh xưa của Trung Quốc nằm về 
phía tây nam tỉnh Sơn Tây bây giờ —An 
ancient state of Pin, southwest of Shensi. 

Bần: See Bân Cùng. 

Bần Cùng: Destitute—Poor—Poverty—In 
pOV€rty. 

Bần Đạo: 

I) Cuộc sống thanh bần của chư Tăng Ni: 
Poverty—The way of poverty of a monk 
and nun. 

Thiếu thốn Thánh Đạo như thiếu Phật: A 
poor relipion, 1.e. without the Buddha- 
truth. 

Bần Hàn: Por and miserable. 

Bần Nhân: Poor man. 

Bần Nữ: Người con gái nghèo—A poor 
woman. 

Bần Nữ Bảo Tạng Dụ: Dụ về một người 
con gái nghèo có nhiều châu báo ở nhà mà 
không biết trong Kinh Niết Bàn—According to 
the Nirvana Sutra, there was a poor woman In 
whose dwelling was a treasure of gold of 
which she was unaware. 

Bần Tăng: Humble monk. 

Bần Thần: Uncomfortable. 

Bần Tiện: Despicable—Mean—Lợi dụng ai 
một cách bần tiện: To take a mean advantage 
Of someone. 

Bẩn: Dirty—To defile. 

Bẩn Chật: To be in want. 

Bẩn Thỉu: To be filthy. 

Bận Bịu: See Bận rộn. 

Bận Lòng: Worried. 

Bận Rộn: To be busy—Occupied— 
Preoccupied with something In mind. 

Bận Việc: See Bận rộn. 

Bận Việc Đời: Preoccupied or involved in 
many worldly affairs. 

Bâng Khuâng: Melancholy—Gloomy. 


2) 


Bâng Quơ: Indefinite—Vague. 

Bấp Bênh: Uncertain—Insecured——Unstable. 
Bất: a (skt)—Không——No—Not—None. 
Bất Ác Thừa: See Đại Thừa. 


Bất An: Asanki (p)—Asana (skt— 
Discomfor—Want of tranquility—AnxIous— 
Apprehensive. 

Bất Âm Tửu: Sura-maireya-madrya- 


pramadasthanad-vairamani (skt)——Không uống 
rượu, giới thứ năm trong thập giớ—The fifth 
of the ten commandments—Against alcohol. 
Bất Bái: 


1) Người Phật tử tại gia không nên bái lạy 
quỷ thần ngoại đạo: Lay Buddhists may 
not pay homage to the gods or demons of 
other religions. 

2) Chư Tăng Ni không nên bái lạy quốc 


vương hay cha mẹ: Monks and nuns may 

not pay homage to kings of parents. 
Bất Biến Dịch (Dị) Tính: Tính chất không 
biến dị hay thay đổi —Unchanging nature— 
Immutable——The bhufatathata. 
Bất Biến Chân Như: Tính chân như bất 
biến, thể của chân như rốt ráo tuyệt đối không 
biến dịch, so với tùy duyên chân như hay 
những điều kiện hiện tượng tương đối—Chân 
tâm bản tánh hay Phật tánh thường trụ—The 
uimmutable bhutatathata in the absolute, as 
compared with the conditioned bhutatathata, 
such as 1n relative or phenomenal conditions. 
Bất Biến Tùy Duyên: Tùy duyên không 
biến—Tuy xúc sở duyên mà hiện vạn hữu 
nhưng bản thể vẫn bất biến—The conditioned 
Iimmutable, Iimmutable as a whole, but not in 
1{S Darfs, Its phenomenal actIvIty. 
Bất Bình: To be discontented—To be 
displeased. 
Bất Bình Đẳng: Unequal—Unfair. 
Bất Ca Vũ Xướng Kỷ-Bất Vãng Quán 
Thính:  Natya-gita-vaditra-visukadarsanad- 
vairamani (skÐ——Giới thứ bảy trong thập giới, 
không tham dự vào việc ca hát, nhảy múa, đờn 


địch, cũng không đi thưởng lãm hay nghe 
những thứ nầy —The seventh commandment 
against taking part In singing, dancing, plays, 
or øo to watch and hear them. 
Bất Cánh Ác Thú Nguyện: Lời nguyện thứ 
hai trong bốn mươi tám lời nguyện của Phật A 
Di Đà, rằng “ai sanh trong nước ta sẽ không 
bao giờ luân hồi sanh tử trong ác đạo.”—The 
second of Amitabha's forty-eipht vows, that 
those born In his kingdom should never agaIn 
enter the paths of 
transmigration. 
Bất Cấu: Amalo (p)—Akalanka (skt— 
Không dơ hay không có dấu vết—Without 
sfaIns or Spots——Spotless. 
Bất Chánh Thực: Không ăn những thứ 
không phải là thực phẩm cho bữa ăn, chẳng 
hạn như trái cây hay các thứ hạt—Do not eat 
not strict food, or not exact food, or things that 
đo not count as meal, such as fruit and nufs 
Bất Chánh Trỉ: Improper knowledge. 
Bất Chấp: Regardless. 
Bất Chính: Unrighteous. 
Bất Chuyển: Immovable. 
Bất Cố Luận Tông: Một trong bốn tông của 
Nhân Minh, mà điều lệ là chỉ lo cho mình chứ 
không cần biết đến kẻ khác—One of the four 
Philosoplical schools, whose rule was self- 
øratification, not caring for others. 
Bất Công: Unjust—Unfair—Injustice (n). 
Bất Cộng: Không cùng một thứ loại hay 
không giống nhau—Not in the same class— 
Dissimilar—DIstinctive. 
Bất Cộng Bát Nhã: Những pháp chỉ dành 
riêng cho chư Bổ Tát —-Things special to 
Bodhisattvas. 
** For more Information, please see 

Nhị Cộng Bát Nhã (2). 
Bất Cộng Bất Định: Một trong sáu loại 
Bất Định Nhân của Nhân Minh. Lập nhân mà 
nhân ấy chẳng thông với đồng dụ, cũng chẳng 
thông với dị dụ —One of the six indefinite 


thee evil  lower 





sfatements of syllogism, where proposition and 
example do not agree. 
Bất Cộng Biến: Vì nghiệp bất cộng của từng 
người mà biến hiện ra cảnh bất cộng của riêng 
mỗi người —Varied or individual conditions 
resulting from karma of his own—EVery one 1s 
his own transmigration. 
Bất Cộng Đái Thiên: To be deadly enemy. 
Bất Cộng Nghiệp: Nghiệp riêng của mỗi 
người dẫn tới nghiệp quả riêng của từng người 
ấy—Varied 
causing and receiving his own recompense. 
Bất Cộng Pháp: Avenika-buddhadharma 
(skÐ—Công đức, sự thành tựu và giáo pháp 
của Như Lai chẳng giống với người khác—The 
characteristics, achievements, and doctrine of 
Buddha which distinguish him from all others. 
** For more Information, please see 

Thập Bát Bất Cộng. 
Bất Cộng Tác: Non-cooperation. 
Bất Cộng Tam Muội: Asakr-samadhi 
(skt—A samadhi in more than one formula or 
mode. 
Bất Cộng Trung Cộng: Cái tổng quát trong 
cái đặc thù hay cái toàn thể trong cái từng 
phần—The general among the particulars, the 
whole In the parts. 
Bất Cộng Tướng: 
Dissimilarity——SIngularity. 
Bất Cộng Vô Minh: Độc Đầu Vô Minh— 
Một trong hai loại vô minh—Distinctive kinds 


or ¡individual karma—Each 


Sự khác biệt— 


of unenliehtenment, results arilse from 
particular evils, one of the two kinds of 
1gnorance 


** For more Information, please Avidya and 
Vô Minh. 

Bất Cứ: Any. 

Bất Cứ Lúc Nào: Any time. 

Bất Cứ Nơi Đâu: Any where. 

Bất Cửu: Not long (in time). 

Bất Cửu Nghệ Đạo Tràng: Not long before 

he visits the place of enliphtenment or of truth, 


he soon will become a Buddha. 

Bất Dâm Dục: Abrahamacarya-veramani 

(skÐ) Giới thứ ba cho Phật tử tại gia là không 

tà dâm —The third commandment of not to 

commit adultery for the lay and against all 
unchastty for the clerics—See Không Tà 

Dâm. 

Bất Di Bất Dịch: Irremovable. 

Bất Diệt: Anirodha or Anishthita (skt & p). 

e - Bất diệt hay không bị tiêu hủy—Eternal— 
Everlasting—Immortal——UndyIng (not 
dying)—Not destroyed—Not subJect to 
annihilaton—No disappearance—Not 
extinguished——Unextinguished. 

e Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật bảo 
Mahamati: “Này Mahamati! Bất diệt mà 
Thế Tôn nói không giống với học thuyết 
của các triết gia khác. Tại sao? Vì theo 
họ, có một cái tự tính mà họ khẳng định là 
sự bất tử và sự bất khả biến. Lập trường 
của ta không phải thế, vì sự bất diệt mà 
Ta nói không rơi vào các phạm trù hữu và 
phi hữu, nó vượt khỏi các phạm trù hữu và 
phi hữu của sinh và diệt; nó không phải 
hiện hữu cũng không phải phi hiện hữu. 
Nó không hiện hữu thế nào? Vì tự tính 
của các hình tướng không thể được khẳng 
định là hiện hữu. Chúng ta nhìn thấy 
chúng như là các hình tướng vốn không 
phải là những thức tính, chúng ta chấp 
chúng mà cho là chúng đang ở trước 
chúng ta, tuy thế chúng thực sự không thể 
bị chấp. Vì lý do nầy nên mọi hiện hữu 
cần phải được xem là không hiện hữu 
cũng không phi hiện hửu. Nếu chúng ta 
biết rằng những øì chúng ta nhìn thấy ở 
trước chỉ là sự biểu hiện của chính cái tâm 
của chúng ta và nếu chúng ta trú ở bên 
trong chúng ta, trong đó không có sự 
phân biệt có tính cách nhị biên xãy ra, thì 
chúng ta thấy rằng không có gì loạn động 
trên thế giới. Phàm phu tin chắc vào 
những hành động của họ và phân biêt 


trong đó chứ người trí thì không như thế. 
Này Mahamat! Chính nơi phân biệt 
những cái không thực mà theo đó phàm 
phu bị lẫn lộn hoàn toàn trong những phán 
đoán của họ. Họ lầm lẫn trong sự phán 
đoán về sinh và bất sinh, về cái được tạo 
ra và cái không được tạo ra; thực ra không 
có sự xuất hiện, cũng không có sự biến 
mất của những hình tượng, do ảo thuật mà 
chúng ta khẳng định là được sinh ra hay 
biến diệt. Này Mahamati! Sự không đúng 
thực có nghĩa rằng tính của các sự vật 
không được nhìn ra một cách đúng thực 
như nó trong tự nó. Tuy nhiên, một khi ta 
có kiến giải không đúng thì ta sẽ có sự 
chấp vào tự tính của các sự vật mà không 
nhìn thấy chúng nó trong sự tịch tịnh của 
chúng; và hễ chừng nào không nhìn thấy 
sự tịch tịnh nầy, thì sự phân biệt sai lầm sẽ 
không bị mất đi. Do đó Mahamati! Một 
kiến giải được đặt trên căn bản phi sắc 
tướng thì cao hơn kiến giải đặt trên căn 
bản sắc tướng, vì sắc tướng là nguyên 
nhân của sự sinh. Khi có sự phi sắc tướng 
thì sự sinh khởi của phân biệt bị chấm dứt, 
và có một trạng thái bất tử tức Niết Bàn. 
Này Mahamati! Người ta tìm thấy Niết 
Bàn tại chỗ ở của thực tính trong ý nghĩa 
chân thực của nó và từ bỏ sự phân biệt tất 
cả những gì là tâm và tất cả những gì 
thuộc về tâm.”——In the Lankavatara Sutra, 
the Buddha told Mahamat: “Oh 
Mahamati! The doctrine of immortality 
advocated by the Blessed One 1s not the 
same as that of other philosophers, not 
only as rards Iimmorfality, but as regards 
birth and impermanence. Why? According 
to them, there ¡1s a self-substance about 
which they assert ¡mmortalty and 
unchangeability. My position 1s not that, 
for It does not fall into the categorles of 
being and non-being. It goes beyond the 
categories of being and non-being, of birth 
and disappearance; It 1s not existence nor 


1S Ií non-existence. How 1s 1í not non- 
exIstent? Because 1t 1s like unto a dIversity 
of forms appearing in a dream or maya. 
How 1s it not existent? Because the self- 
substance of forms 1s not to be asserted as 
existent. We see them as appearances 
which are not realitiles, we ørasp (prahana) 
them as before us yet they are not really 
graspable. For this reason, all existences 
are to be regarded neither as existent nor 
as non-exIstent. If we know that we see 
befOre us 1s no more than the 
manifestatlon of our own mind and abide 
within ourselves where no dualistc 
discriminatlion takes place, we see that 
there Is nothing astir in the world. The 
Ignorant assert themselves in their doings, 
discriminate therein, but the wise do not. 
Oh Mahamatl This ¡1s due to the 
discrimination of unrealitles whereby the 
Ignorant get altogether confused in therr 
Judgmentfs. The ignorant are confused in 
the judgment of birth and no-birth, and of 
the crated and of the uncreated; there 1s 
really no appearance, no disappearance of 
the magical figures, of which we can 
assert either as born or as passed. Oh 
Mahamati! By being untruthful 1t is meant 
that the selfFnature of things Is not 
truthfully discerned as 1t 1s in itself. When 
however an untrue view prevaIls, there 1s 
an attachment to the self-substance of 
things, failing to see them ¡n their solitary 
quietude, and as long as this quietude fails 
to be seen, there will be no disappearance 
of wrongful discrimination. Therefore, 
Mahamati, a view based on formlessness 
of things 1s superlor to that based on form, 
because form 1s the cause of birth. When 

there 1s formlessness, If pufs a stop to the 

rise of điscrimination, and there Is a state 
of mmmortality, which 1s nirvana. Oh 
Mahamati! One finds Nirvana where one 
sees the abode of realify In 1ts truthful 


signification and abandons the 
discrimination of all that 1s mind and all 
that belongs to mind.” 

Bất Diệt Bất Sinh: Anirodhanutpada (skt)— 

Vượt khỏi sự sinh và sự diệt—Neither dying or 

being reborn—lImmortal—No disappearance 

nOT appearance. 

Bất Diệt Kim Cang: Ucchusma—A 

bodhisattva connected with Arya-Acalanatha- 

Raja (Bất Động Tôn Minh Vương) who 

confrols unclean demons. 

Bất Dục Hạnh Chướng: No desire to act for 


the salvation of others. 


Bất Dung: Intolerant—Inexcusable—— 
Unpardonable. 


Bất Duyệt: Không vui sướng hạnh phúc do 
bởi những khuấy động của dục vọng— 
Unhappy—Uneasy—The disturbing influence 
of desire. 

Bất Dữ Thủ: Adattadana (skU)—Chẳng cho 
mà cứ lấy, đó là trộm cắp. Điều nầy đi ngược 
lại với giới cấm thứ hai—Taking that which is 
not øIven—Theft—This 1s against the second 
commandmeii. 

Bất Đãn Không: Thanh Văn và Duyên Giác 
thấy chư pháp đều không, Bồ Tát chẳng những 
thấy “không,” mà còn thấy cả “bất không.”— 
Not only the void, or non-void—Sravakas and 
pratyeka-buddhas only the 
Bodhisattvas see also the “non-void.” 
Bất Đắc Dĩ: Reluctantly—Unwillingly. 
Bất Đắc Kỳ TỬ: To die suddenly due to 
unknown cause. 

Bất Đẳng: Unedqual. 

Bất Điên Đảo: Without inversion. 

Bất Định: 

I1) Không quyết định: Undeterminate. 


see “void,” 


2) Không cố định: Unfixed. 
3) Không ổn định: Unsettled. 
4)_ Không chắc chắn: Uncertain. 


Bất Định Chỉ Quán: Trí tuệ bỗng nhiên 
khai ngộ chứ không phải qua tiến trình tiệm 


tiến—-Direct ¡nsight without 
process of samadhiI. 

Bất Định Chúng Tính: Indeterminate 
nature. 

Bất Định Địa Pháp: Một trong sáu tâm sở, 
tính chất của nó là phi thiện phi ác One of 
the six menfal conditions, that of undetermined 
character, open to any Iinfluence good or evIl. 
Bất Định Giáo: Indeterminate teaching— 
Thiên Thai chia giáo pháp của Như Lai ra làm 
bốn. Bất Định Giáo hay phương tiện mà Đức 
Như Lai dùng thần lực bất tư nghì để có thể 
khiến chúng sanh được lợi ích Đại Thừa khi 
Ngài thuyết về Tiểu Thừa, và ngược lại được 
lợi ích Tiểu Thừa khi Ngài thuyết về Đại 
Thừa, tức “đồng thính dị văn, đắc ích bất 
đồng.” (cùng nghe như nhau, nghe hiểu khác 
nhau, và lợi ích thu được khác nhau)—T”ien- 
Tai divides the Buddha”s mode of teaching 
into four. Indeterminate teaching means that 
Buddha, by his extraordinary powers of 
Upaya-kausalya, or adaptability, could confer 
Mahayana benefits on his hearers out of his 
Hinayana teaching and vice-versa, dependent 
on the capacity of his hearers. 

Bất Định Thọ Nghiệp: Một trong bốn loại 
nghiệp —Aniyafta or Infinite karma, one of the 
four kinds of karma. 

Bất Đoạn: Không ngừng nghỉ—Without 
ceasing——Unceasing. 

Bất Đoạn Đọc Kinh: Tụng đọc kinh điển 
không ngừng nghỉ—Unceasing reading of the 
SUr4S. 


any gradual 


Bất Đoạn Luân: Bất đoạn chuyển luân trong 
các tự viện bằng cách ngày ngày phúng tụng, 
cầu nguyện và thiện tập—Unceasing turning 
of the wheel, as In the monastery by relays of 
prayer and meditation. 

Bất Đoạn Niệm Phật: Niệm Phật liên tục 
không ngừng nghỉ—Unceasing remembrance 
or invocation of the Buddha. 

Bất Đoạn Quang: Ánh sáng quang minh 


không ngừng chiếu của Phật A Di Đà —The 

Unceasing light or glory of Amitabha. 

Bất Đoạn Quang Như Lai: Ánh quang 

minh của Đức Phật, một trong mười hai quang 

minh của Đức A Di Đà, vì chiếu sáng mãi 

không ngừng nên gọi là Bất Đoạn Quang— 

The Unceasing Light Buddha, one of the 

twelve Shinning Buddhas. 

Bất Đoạn Thường: Liên tục không bị gián 

đoạn——Ũninterrupted continuIty. 

Bất Đoạn Tương Ứng Nhiễm: Một trong 

sáu tâm ô nhiễm—One of the six mental 

taints—See Lục Nhiễm Tâm (2). 

Bất Đồng: Disagreement. 

Bất Đồng Ý Kiến: To disagree—To have 

different opinion. 

Bất Động: Vô động—Akuppa (p)—Acala 

(sk)—Unmoved——Immobile—Motionless— 

Unvarying—Unchanging——Unmoving—— 

Unshakeable——Not moving. 

Bất Động An Trấn Pháp: Nguyện cầu 

Ngài Bất Động Minh Vương hồ trì cửa nhà an 

ổn—Prayers to Araya-Acalanatha to protect 

the house. 

Bất Động Địa: Acala (sk)—Địa thứ tám 

trong Thập Địa tiến về Phật Quả toàn thiện— 

The eighth of the ten stages in a Buddha”s 

advance to perfection. 

** For more Information, please see Thập Địa 
Bồ Tát. 

Bất Động Định: Định mà Đức Bất Động 

Minh Vương trụ trong ấy —The samadhi or 

abstract meditation in which Araya-Acalanatha 

abides. 

Bất Động Giải Thoát: Bất Động A La 

Hán—Vị A La Hán đã đạt đến trạng thái bất 

động hay giải thoát khỏi sự trói buộc của 

phiền não trên đời —An Arhat who has 

atfained to the sfate of being unmoved or 

liberation from being disturbed by the illusion 

of life. 

Bất Động Giảng: Chúng hội giảng dạy và 


tán thán công đức của Bất Động Tôn—An 

assembly for preaching and praising the virfues 

of Arya-calanatha. 

Bất Động Kim Cang Minh Vương: Bất 

Động Tôn như một đại biểu của Kim Cang, 

hiện thân của Phật Đại Nhựt Như Lai để cứu 

độ chúng sanh — The Arya-calanatha as the 

Vajra represenfative , or embodiment, of 

Vairocana for saving all sentient beinøs. 

Bất Động Minh Vương: Arya-Acalanatha- 

RaJa—A Xa La Nãng—A Xa La Thệ Tra. 

I1) Vô Động Tôn, vị tôn chế ngự ma quỷ: 
Subduer of demons. 


2) Vị Tôn thừa hành mệnh lệnh của Đức Tỳ 
Lô Giá Na: The one who executes the 
orders of Vairocana. 

3) Địa thứ tám trong Thập Địa Phật Thừa: A 


staøe In Bodhisattva development, the 
eiphh ¡in the ten stages towards 
Buddhahood—See Thập Địa Phật Thừa 
(8). 
Bất Động Nghĩa: Bất Động, một trong mười 
nghĩa của “không.”—Immobility, one of the 
ten meanings of the “void.” 
Bất Động Như Lai: See Bất Động Tôn Như 
Lai. 
Bất Động Pháp: Pháp nguyện câu sự trợ 
giúp của Bất Động Minh Vương hộ trì cho tai 
qua nạn khỏi và luôn được phồn thịnh—Prayer 
for the aid of Arya-Acalanatha to end calamity 
and cause prOSp€TIty. 
Bất Động Phật: See Bất Động Tôn Như Lai. 
Bất Động Sinh Tử: Immortality—Nirvana. 
Bất Động Sứ Giả: Sứ giả, hóa thân của Bất 
Động Tôn Minh Vương—The messenger, a 
transformation of Arya-Acalanatha—See Bất 
Động Minh Vương. 
Bất Động Tâm Giải Thoát: Akuppa-ceto- 
vimutti (p)—Tâm giải thoát là tâm ở trạng 
thái bất động——Unshakeable deliverance of 
mind—Trong Trường Bộ Kinh, Đức Phật dạy: 
“Thế nào là một pháp cần được tác chứng? 


Bất động tâm giải thóat. Đó là một pháp cần 

được tác chứng.”—In the Long Discourses of 

the Buddha, the Buddha taught: “Which one 
thing to be realized? Unshakeable deliverance 
of mind 1s one thing which needs be realized.” 

Bất Động Tôn: Aryacalanatha (sk)—See 

Bất Động Minh Vương. 

Bất Động Tôn Như Lai: A Súc Bệ Phật, vị 

Phật đang ngự trị nơi Thiên đường Đông độ, 

một trong năm vị cổ Phật (Tỳ lô giá Na, A Súc 

Bệ Phật, Đa Bảo Như Lai, A Di Đà Phật, và 

Vô Bố Úy Như Lai)—Aksobhya Buddha—The 

Immovable Buddha—The Buddha the 

Eastern Heaven of Abhrrati, the realm of Joy—— 

One of the five Wisdom or Dhyana Buddhas 

(Vairocana, Aksobhya, Ratnasambhava, 

Amitabha, and Amoghasiddhi). 

Bất Động Trí: Akuppam-nanam (p)— 

Immovable knowledge—Tri kiến không phân 

biệt và không lời, đối lại với động trí được 

diễn tả bằng lời —Non-distinguished and 
knowledge, with 
movable and verbal knowledge. 

Bất Động Vô Vi: Một trong sáu thứ vô vi, 

trạng thái bất động khi ha được cả hai thái cực 

khổ và lạc—One of the six kinds of inaction, 
or laissez-aller, the state of being unmoved by 
pleasure or pain. 

Bất Giác: Anavabodha (skt——Not knowing. 

e Không giác ngộ hay không hiểu mà cho 
rằng thế giới hiện tượng là hiện thật và vì 
sĩ mê mà gây tội tạo nghiệp, cũng như 
chất chồng nghiệp báo trong vòng tử sanh 
luân hồi: Unconsciously, unknowingly, 


1n 


nonverbal In COnfrast 


unenlightened or Ủncomprehending, 
without “spiritual” insipht, the condition of 
people 1n general who mistake the 


phenomenal for the real, and by Ignorance 
beget karma, reaping 1ís results, in the 
morfal round of transmieration. 

e Sự chấp trước của người ta vào tự tính của 
các thực tính xãy ra do bởi người ta không 
biết chân lý về những gì được hiển bày ra 


thế giới bên ngoài chỉ là chính cái tâm của 
mình mà thôi: One's attachment to the 
self-nature of realitles takes place owing 
to one”s not knowing hat the truth that 
what 1s presented as an external world 1s 
no more than the mind ¡tself. 
Bất Giác Hiện Hành Vị: Hai địa đầu tiên 
trong thập địa. Tuy là địa của các bậc Thánh, 
nhưng trong đó phiển não vẫn còn khởi lên từ 
sai lâm cho rằng hiện tượng là có thật—The 
first two of the ten stages of the saint, in which 
the illusion of mistaking the phenomenal for 
the real still arises. 
Bất Giảm: Anirodha (skt—Không bị hoại 
diệ—Not destroyed, subJect 
annrihilation. 
Bất Giảm Bất Sanh: Anirodhanupada 
(sk)—Chẳng tử chẳng sanh (Bất tử)—Neither 
dying nor being reborn—Immortal. 
Bất Hại: Ahimsa (skt)—Không tổn hại hay 
không làm hại đến ai—Harmlessness—Not 
1njury—Doing harm to none. 
Bất Hành Nhi Hành: Không làm mà làm— 
Without doïng yet to do. 


nOf {O 


Bất Hạnh: Unhappy——Unfortunate. 
Bất Hảo: Undesirable—Bad. 


Bất Hòa: Discord—Disharmony—— 
Discordan—Not ¡in agreement—Not 1n 
harmony. 


Bất Hòa Hợp Tính: Unharmonizing natures. 
Bất Hoại: Avinasya (skt—Indestructible— 
Never decaying—Eternal. 

Bất Hoại Cú: Từ ngữ mà phái Chân Ngôn 
dùng để nói về chữ “A,” hóa thân bất hoại của 
Phật Tỳ Lô Giá NÑa—A term In Shingon for the 
magIc “A,” the 
embodiment of Vairocana. 
Bất Hoại Hồi Hướng: Indestructble 
Dedication—The second dedication In the ten 
dedications in The Flower Adornment Sutra— 
Hồi hướng thứ nhì trong Thập Hồi hướng trong 
Kinh Hoa Nghiêm. 


word Indestructible 


1) Đại Bồ Tát được đức tin bất hoại đối với 


tam thế chư Phật ví —Great enlightening 
beings attain Indestructible faith in the 
Enlightened Ones of past, future and 
present because: 

Hay trọn phụng thờ tất cả chư Phật: They 
serve all Buddhas. 

Được đức tin bất hoại đối với tất cả chư 
Bổ Tát, nhẫn đến đối với các Bồ Tát sơ 
phát tâm cầu vô thượng đạo, vì thệ tu tất 
cả Bồ Tát thiện căn không mỏi nhàm: 


They attain ¡ndestructble faith ¡in 
enlightening beings, even those who have 
Just resolved on the search for 


omniscience for the first time, because 
they vow to tirelessly all 
foundatlons of goodness of enliphtening 
beings. 

Được đức tin bất hoại đối với tất cả Phật 
pháp. vì phát chí nguyện sâu: They attain 
indestructble faith ¡in all the Buddha 
qualities, because they conceive profound 
aSpiration. 

Được đức tin bất hoại đối với tất cả Phật 
giáo, vì thủ hộ trụ trì: They attain 
imndestuctble fanh in all Buddha 
teachings, because they abide by them and 
maintain them. 

Được đức tin bất hoại đối với tất cả chúng 
sanh, vì lòng từ bình đẳng xem chúng sanh 
đem lòng thiện căn hồi hướng khắp lợi 
ích: They attain indestructible faith in all 
senfient beinss, because they look upon 
all sentient beIngs Impartially with the eye 
of compassion and dedicate roots of 
øoodness to therr universal benefit. 

Được đức tin bất hoại đối với tất cả pháp 
lành thanh tịnh, vì khắp họp vô biên thiện 
căn: They attain indestructible faith In all 
pure ways, because everywhere they 
amass boundless roots of goodness. 

Được đức tin bất hoại đối với đạo hồi 
hướng của tất cả Bồ Tát vì đầy đủ những 
thắng nguyện: They attain indestructible 


cultivate 


2) 


faith of dedication of enlightening beIngs, 
because they fulfill their noble aspiration. 
Được đức tin bất hoại đối với các Bồ Tát 
pháp sư, vì đối với các Bồ Tát tưởng là 
Phật vậy: They attain Indestructible faith 
1n all teachers of the ways of enlightening 
bemnøs, because they thínk of the 
enlightening beings as Buddhas. 

Được đức tin bất hoại đối với thần thông 
tự tại của tất cả Phật, vì thâm tín chư Phật 
khó nghĩ bàn: They attain indestructible 
fath im the spimitual powers of all 
Buddhas, because they deeply believe In 
the inconceivability of the Buddhas. 

Được đức tin bất hoại đối với phương tiện 
thiện xảo của tất cả Bồ Tát, vì nhiếp thủ 
lượng vô công hạnh: They 
affainindestructible faith in the practice of 
skill in expedient means exercised by all 
enlightening beings, because they include 
countless various realms of actIvIty. 

Đại Bồ Tát lúc an trụ đức tin bất hoại như 
vậy đối với Phật, Bổ Tát, Độc Giác, 
Thanh Văn, Phật pháp, Phật giáo, chúng 
sanh—Great enlightening beings abide In 
1ndestructible faith in various realms such 
as those of Buddhas, enlightening beings, 
diseples of  Buddhas, 
1lluminates, of Buddhist doctrines, and of 
sentlent beings: 

Trong đó khéo vun trồng thiện căn: They 
plant roots of øoodness. 

Khiến thêm tâm Bồ Để: Causing the 
determination for enliphtenment to ørow 
more and more. 

Khiến lớn lòng từ bị: Causing their 
kindness and compassion to become broad 
and great. 

Quán sát bình đẳng: They observe 
1mpartially. 

Tùy thuận tu học chỗ làm của chư Phật: 
They accord with and practice the deeds 
of the Buddhas. 

Nhiếp thủ tất cả thiện căn thanh tịnh: 


vô số 


1ndividual 


4) 


Embracng all foundatons of 
øoodness . 

Vào nghĩa chơn thật: Entering the truth. 
Nhóm công hạnh phước đức: They 
assembled virtuous practices. 

Thực hành bố thí lớn: They carry out great 
works Of charity. 

Tu công đức: 
meriforious qualitIies. 
Xem tam thế bình đẳng: Look upon the 
past, present and future as equal. 

Bồ Tát dùng thiện căn công đức như vậy 
hồi hướng Great enlightening beings 
dedicate such virfues fO: 

Cultivating Omniscience: Tu Nhứt thiết trí. 
Nguyện thường thấy Phật: Aspiring to 
always see the Buddhas. 

Nguyện gần các bạn lành: Aspiring to 
aSsocIate with companIions. 

Nguyện cùng ở với chư Bồ Tát: Aspiring 
to live among enlightening beinss. 
Nguyện nhớ Nhứt thiết trí không rời: 
Asprring to constantly keep their minds on 
OmNIScience. 

Nguyện thọ trì Phật giáo siêng thủ hộ: 
Vowing to accept and hold the Buddhist 
teachings. 

Nguyện bảo hộ và giáo hóa thành thục tất 
cả chúng sanh: Vowing to conscientiously 
protect, educate and develop all sentienf 
beings. 

Tâm thường hồi hướng đạo xuất thế: Their 
minds always dedicated to the path of 
emancipation from the world. 

Nguyện cúng dường hầu hạ tất cả pháp 
sư: Vowing to provide for and serve all 
teachers of truth. 

Hiểu rõ các pháp, ghi nhớ chẳng quên: 
Understandiing the principles of the 
teachinøs and retain them in memory. 
Nguyện tu hành đại nguyện, đều khiến 
đầy đủ: Vowing to cultivate and practice 
8reat vows and cause them to be fulfilled. 
Bồ Tát tu hồi hướng như vậy— 


pure 


các They cultivate 


5) 


Enlightening beings cultivate dedications 
1n this way: 

Chứa nhóm thiện căn. Khi đã chứa nhóm 
thiện căn như vậy rồi, dùng những y báo 
của thiện căn nầy mà tu Bồ Tát hạnh, 
trong mỗi niệm thấy vô lượng Phật và 
phụng thờ cúng dường: To amass roofs Of 
øØoodness. 

Thành tựu thiện căn: To accomplish roots 
of goodness. Once they have amassed 
Varlous roots of øgoodness, they cultivate 
the practices of enliphtening beingsby 
means of the results of these roots of 
øoodness. Ïn every sucessive moment they 
see Iinnumerable Buddhas, and serve and 
provide for them In accordance with therr 
needs. 

Tăng trưởng thiện căn: To develop roofts 
Of øgoodness. 

Tư duy thiện căn: Contemplate roots of 
øØoodness. 

Hệ niệm (định) thiện căn: To concentrate 
TOOfS Of goodness. 

Phân biệt thiện căn: To analyze roots of 
øØoodness. 

Mết thích thiện căn: To delight in roots of 
øoodness. 

Tu tập thiện căn: To cultivate roots of 
øØoodness. 

An trụ thiện căn: To abide in roots of 
øØoodness. 

Chư Bồ Tát tôn kính cúng dường chư Phật 
trải qua vô lượng vô số bất khả thuyết 
kiếp, cúng dường luôn, không thối chuyển, 
không thôi nghỉ với những thứ quý báu— 
Enlightening beings reverently present the 
following  offerings 
respect to all Buddhas for countless, 


with pure-minded 


1ncalculable eons, never retreating, never 
C©asing: 

Vô số châu báu, hoa, tràng hoa, y phục, 
lọng, tràng, phan, đồ trang nghiêm: They 
provide Innumerable Jewels, flowers, 
garlands, garments, parasols, banners, 


pennants, adornments. 
Vô số hương thoa, hương bột, hương hòa 


trộn hương đốt They provide 
innumerable perfumes, powdered 


1ncenses, mixed scenfs, burning incenses. 
Vô số sự hầu hạ, thâm tín, mến ưa, tâm 
thanh tịnh, tôn trọng, ca ngợi, lễ kính: 
They provide S€TVIC€S, 
profound faith, aspiration, pure mind, 
T©esSp€ct, praIse, honor. 

Vô số bửu tòa, hoa tòa, hương tòa, man 
tòa, chiên đàn tòa, y tòa, kim cang tòa, 
ma-ni tòa, bửu tắng 
They provide Iinnumerable Jewel seats, 
flower seats, seafs, 
garlands, sandlewood seats, cloth seats, 
diamond sea(s, crystal seafs, precious 
streamer seafs, Jewel-colored seats. 

Vô số chỗ kinh hành trải hoa, trải báu,trải 
hương, trải tràng hoa, trải y phục, trải lụa 
màu: They provide Iinnumerable flowered 
parks, bejeweled parks, perfumed parks, 
parks hung with garlands, parks spread 
with robes, Jewel-studded parks. 

Vô số chỗ kinh hành trồng cây bửu-đa-la, 
lan can báu, lưới linh báu giăng che: They 
provide innumerable parks with trees of 
all precious substances, parks with 
balustades of all preclous substances, 
parks covered with nets of chimes of all 
Jewels. 

Vô số cung điện báu, cung điện hoa, cung 
điện tràng hoa, cung điện hương, cung 
điện chiên đàn, cung điện diệu hương 
tạng, cung điện kim cang, cung điện ma 
ni, tất cả đều quý đẹp hơn ở cõi trời: They 
provide palaces of all 
precious substance, palaces with all kinds 
of flowers, palaces with all kinds 
garlands, palaces with all kinds 
Incenses, palaces with all kinds 
sandalwood, palaces with stores of 
kimds of aromatic resinspalaces of 
kinds of diamonds, palaces with all kinds 


Iinnumerable 


tòa, bửu sắc tòa: 


Incense seafts Of 


Iinnumerable 


6) 


of crwstal all extraordinary fine, 
surpassing those of the heavens. 
Vô số cây báu, cây hương, cây bửu y, cây 
âm nhạc, cây diệu âm thinh, cây đồ trang 
nghiêm, cây hàng lụa báu, cây vòng báu: 
They provide innumerable trees of mixed 
Jewels, ftrees of varlous Ífragrances, frees 
Of precIous raImenfs, frees of music, trees 
Of fascinatng Jewels, trees of gem- 
studded streamers, trees Of precIous rings. 
Vô số cây hoa hương tràng phan lọng 
trang nghiêm che mát các cung điện: They 
provide Iinnumerable trees adorned with 
banners, pennanfs, and canopIes with the 
fragrances of all flowers. 
Cung điện được trang nghiêm—The 
palaces are also adorned with: 
Vô số mái hiên trang nghiêm: 

Innumerable lattices. 
Cửa chính cửa hông trang nghiêm: 
Innumerable windows, doors. 
Vô số lâu các trang nghiêm: 

Innumerable balcomes. 
Vô số hình bán nguyệt trang 

nghiêm: Innumerable crescents. 
Vô số màn trang nghiêm: 

Innumerable drapes. 
Vô số lưới vàng giăng che: 

Covered with countless nefs of 

gold. 
Vô số hương thơm tỏa khắp: 

Countless perfumes waftIng 

throughout them scenting 

everywhere. 
Vô số thẩm báu trải đất: Countless robes 
spread on the ground. 
Sau khi mỗi Đức Như Lai diệt độ, Bồ Tát 
cũng cúng dường xá lợi như đã cúng 
dường chư Phật, vì muốn khiến chúng 
sanh —After each Buddha dies, 
enlightening beings also respectfully make 
similar offerings to all their relics, in order 
{O: 
Muốn khiến chúng sanh khởi lòng tin 


=óo 


7) 


eo ơpP 


thanh tịnh: To induce all sentient beings to 
develop pure faith. 


Nhiếp thiện căn: To embody all 
foundations of øoodness. 


Lầa các khổ: To be red from all suffering. 
Hiểu biết rộng: To broad 
understanding. 

Dùng đại trang nghiêm để tự trang 
nghiêm: To be arayed with great 
adornmerns. 

Chỗ tu hành được rốt ráo: To consummate 
all their undertakinss. 

Biết chư Phật xuất thế rất khó gặp: To 
know how rare If is to meet a Buddha. 
Được đủ vô lượng trí lực của Như Lai: To 
full the Iimmeasurable power of the 
enlightened. 

Trang nghiêm cúng dường tháp miếu của 
chư Phật: To adorn and make offerinss to 
the tombs and shrines of Buddhas. 

Trụ tì Phật pháp: To Maitain the 
teachings of all Buddhas. 

Bồ Tát cúng dường hiện tại chư Phật và 
xá lợi của Phật như vậy, dầu cả vô số kiếp 
nói cũng không thể hết: Their offerings to 
living Buddhas and to their relics after 
death could never be fully told of even In 
an Iincalculable period of time. 

Bồ Tát tu tập vô lượng công đức vì muốn 
thành thục tất cả chúng sanh: Enlightening 
beings 
1mmeasurable virtue 1s all to develop and 
mature sentient beings: 

Không thối chuyển: Without retreating. 
Không dứt nghỉ: Without ceasing. 

Không nhàm: Without wearying. 

Không chấp: Without clinging. 

Lầa tâm tưởng: Free from all mental 
1maøes. 

Không y chỉ: Without stopping anywhere. 
Tuyệt hẳn sở y: Forever beyond all 
dependence. 

Xa lìa ngã, ngã sở: Detached from self 
and anything pertaining to a self. 


have 


cultivate and accumulate 


=- 


8) 


=- 


—. 


Dùng pháp ấn như thật ấn chứng các 
nghiệp môn: They seal all aspects of their 
activities with the stamp of truth. 

Được pháp 
birthlessness of thinøs. 

Trụ chỗ trụ của Phật: Abide ¡in the abode 
of Budhahood. 

Quán tánh vô sanh: Observe the nature of 
birthlessness. 

Chư Phật hộ niệm, phát tâm hồi hướng— 
In the care of the Budhas, they set thelr 
minds on dedication: 

Hồi hướng tương ưng với pháp tánh: 
Dedication in accord with the nature of all 
things. 

Hồi hướng phương tiện nhập pháp vô tác 
chỗ làm được thành tựu: Dedication 
enftering ¡nto the uncreated truth, yet 
perfecting created expedient methods. 

Hồi hướng phương tiện bỏ lìa chấp trước: 
of techniques discarding 
attachmentfs to concepfs of phenomena. 
Hồi hướng an trụ nơi vô lượng thiện xảo: 
Dedication abiding 1n 
countlessenliphtening skills. 

Hồi hướng ra khỏi hẳn tất cả cõi hữu lậu: 
Dedicaton forever departing 
realms of existence. 

Hồi hướng khéo tu hành chẳng trụ nơi 
tướng: Dedication of expedient application 
Of practices without sticking to forms. 

Hồi hướng nhiếp khắp tất cả thiện căn: 
Dedication embracIng all foundations of 
øoodness. 

Hồi hướng thanh tịnh khắp tất cả bổ tát 
hạnh rộng lớn: Great dedicationpurifying 
the act s of all enliphtening beIngs. 

Hồi hướng phát tâm vô thượng bổ để: 
rousing the 
enlightenmernt. 

Hồi hướng đồng trụ tất cả thiện căn: 
living with of 


vô sanh: Realize the 


Dedication 


from all 


Dedication wil for 


Dedication all bases 
øØoodness. 


Hồi hướng đầy đủ tâm tín giải vô thượng: 


Dedication fulfilling supreme faith. 

Đại Bồ Tát lúc đem thiện căn hồi hướng 
như vậy, nghĩ rằng:—When enlightening 
beings dedicate such roots of øoodness, 
thought: 

Dầu theo sanh tử mà chẳng biến đổi: 
Though they go along with bínhh and 
death, they are not changed. 

Cầu nhứt thiết trí chưa từng thối chuyển: 
They seek omniscilence without ©ver 
retreating. 

Ở trong tam giới mà tâm không loạn động: 
While being ¡in the varlous realms of 
©xistence, their minds are undisturbed. 
Trọn có thể độ thoát tất cả chúng sanh: 
They are able to liberate all sentient 
beings. 

Chẳng nhiễm pháp hữu vi: They are not 
stained by compounded things. 

Chẳng mất trí vô ngại: They do not lose 
unimpeded knowledse. 

Bồ Tát hàng vị nhơn duyên vô tận: Their 
fulilliment of causes and conditlons of 
enlightening beings” practices and stages 
1s Inexhaustible. 

Các bị các pháp thế gian làm biến động: 
Worldly things cannot change or move 
them. 

Thanh tịnh đầy đủ các Ba-La-Mật: They 
fulfill the pure ways of transcendence. 
Trọn có thể thành tựu nhứt thiết trí lực: 
They are able to accomplish all 
knowledge and power. 

Lầa các sĩ ám: They get rid of the darkness 
of ignorance and folly. 

Thành tâm Bồ Đề: They develop the will 
for enliphtenment. 

._ Khai thị quang minh: They reveal the light 
of enlightenment. 

Tăng trưởng tịnh pháp: They increase pure 
Ways. 

Hồi hướng thắng đạo: The dedicate to the 
supreme Way. 

Đầy đủ các hạnh: They fulñl all 


`=< 


practices. 

Bồ Tát lại tu tập hồi hướng bằng cách— 
Enliphtenng beings also  cultivate 
dedication by means of: 

Dùng ý thanh tịnh khéo hay phân biệt: 
With clear, pure Intellect they are able to 
skillfully analyze things. 

Rõ biết chư pháp đều tùy tâm hiện: They 
comprehend all things as appearing 
according to the mind. 

Rõ biết—They know clearly: 

Chư nghiệp như huyễn: They know deeds 
are like 1llusions. 

Báo như tượng: Results of deeds are like 
paIntinss. 

Hành như hóa: All activiuies are like 
magIc tricks. 

Pháp nhơn duyên sanh đều như vang: 
Things born of causes and conditions are 
all like echoes. 

Tất cả Bổ Tát hạnh như bóng: The 
practices of enlightening beings are like 
reflectIons. 

Xuất sanh pháp nhãn thanh tịnh vô trước: 
They produce the clear, pure eye of 
realIty. 

Thấy cảnh giới vô tác rộng lớn: They see 
the vast realm of the uncreated. 

Chứng tánh tịch diệt: They realize their 
null essence. 

Rõ pháp bất nhị, được pháp thiệt tướng: 
They understand the nonduality of things 
and discover the true aspect of things. 

Đủ Bồ Tát hạnh, nơi các pháp không chấp 
sắc tướng: They ulñill the practices of 
enlightening beings without attachment to 
any forms. 

Khéo hay thực hành những việc đồng sự 
mà không rời bỏ các pháp lành thanh 
tnh: They are able to carry out all 
commonplace acts without ever abadoning 
pure principles and practices. 

Lầa tất cả chấp trước mà trụ hạnh vô 
trước: Free from all attachments, they 


II 


~ 


12 


` 


13 


`= 


14 


` 


15 


` 


16 


` 


17) 


remain unattached In action. 

Bồ Tát khéo léo tư duy không mê hoặc, 
chẳng trái các pháp, chẳng hoại nghiệp 
nhơn: Enliphtening beings think flexibly, 
without confusion or delusion, without 
confradicing facts, without destroying 
aCtIV€ Causes. 

Khéo hồi hướng và thấy rõ chơn thiệt: 
Dedicating as is approprlate with clear 
perception of real truth. 

Biết pháp tánh, dùng sức phương tiện 
thành tựu nghiệp báo đến bờ kia: They 
know the inherent nature of thinøs, yet by 
of skill they 


accomplish results of action and reach the 


the power In means 
other shore. 

Dùng trí huệ quán sát tất cả các pháp và 
được trí thần thông: With knowledge and 
wisdom they examine all things and attain 
knowledge of spiritual faculties. 

Vô tác mà thực hành các nghiệp thiện căn 
tùy tâm tự tại: The virtues of their deeds 
Sfriving, 
accordance with therr free wIll. 

Bồ Tát đem những thiện căn hồi hướng 
như vậy vì —Enliphtening beings dedicate 


are carried out without 1n 


roofs of goodness 1n this way because: 
Muốn độ thoát tất cả chúng sanh: They 
want to liberate all sentient beings. 

Muốn chẳng dứt Phật chủng: They want o 
keep the lineage of Buddhas unbroken. 
Lìa hẳn nghiệp ma: Be forever rid of 
demonIc acfIVIty. 

Thấy nhứt thiết trí: See omniscience. 

Ước nguyện không ngằn mé, không nhàm 
bỏ : Theiïr aspiration is never điscarded. 
Lầa các cảnh giới, dứt những tạp nhiễm: 
They detach from mundane objects and 
cut off all mixup and defilement. 

Bổ Tát nguyện—-Enlightening beings 
WIsh: 

Nguyện tất cả chúng sanh được trí thanh 
tnh: They wish all sentent beings to 
affain pure knowledse. 


b.. Nguyện tất cả chúng sanh vào phương tiện 
giải thoát sâu: They wish all sentient 
beings enter deeply Into techniques of 
liberation. 

c._ Nguyện tất cả chúng sanh ra khỏi pháp 
sanh tử: They wish all sentient beings 
depart from the sfate of birth and death. 

d._ Nguyện tất cả chúng sanh được thiện căn 
của Phật: They wish all sentient beings to 
atfain the bases of virtues of Buddhahood. 

e. Nguyện tất cả chúng sanh dứt hẳn tất cả 
ma nghiệp: They wish all sentient beings 
forever end all delusive actIvitles. 

f._ Nguyện tất cả chúng sanh dùng ấn bình 
đẳng ấn khắp các nghiệp: They wish all 
senfient beings stamp all actions with the 
seal of equanimIty. 

g. Nguyện tất cả chúng sanh phát tâm vào 
thẳng nhứt thiết chủng trí và thành tựu tất 
cả pháp xuất thế gian: They wish all 
senfent beings to determine to enter 
knowledge of all ways of libertion, and 
accomplish all transmundane qualities. 

Bất Hoại Kim Cang: Đại Nhựt Như Lai, 

cang bất the 

1ndestructible, or eternal. 

Bất Hoại Kim Cang Minh Vương Tâm 

Điện: Tâm điện rực rở của Đức Tỳ Lô Giá 

Na, một nơi trong Kim Cang Giới—The 

mindtemple of the eternal 

Vairocana, the place In the Vajradhatu, or 

Diamond realm, of Vairocana as teacher. 

Bất Hoại Kim Cang Quang Minh Tâm 

Điện: See Kim Cang Tâm Điện. 

Bất Hoại: Avinassa (sk)—Not to be 

destroyed—Chánh Trí và Như Như không thể 

bị hủy hoại, nên cả hai được xem là viên 
thành trí —As right knowledge and Suchness 
are Indestructible, for they are regarded as 

Perfect Knowledse. 

Bất Hoại Pháp: A La Hán thành tựu bạch 

cốt quán có hai loại—Two kinds of Arhats 

practise the skull meditation. 


kim hoại—VaiIrocana, 


luminous 


I1) Hoại Pháp: Loại độn căn chấp trước ở 
xương trắng mà quán rằng hễ chết là 
thành tro bụi—The dull who consider the 
dead as ashes. 

Bất Hoại Pháp: Loại lợi căn chẳng quán 
người chết thành tro, ngược lại cố gắng tu 
tập thiển định để đạt được định lực siêu 
việt—The intelligent who do not consider 
the dead as ashes, but derive supernatural 
pOoWers from the meditation. 

Bất Hoại Tứ Thiền: Tứ thiền thiên nơi mà 
trong thì tâm giác quán hay tâm Tam ma địa 
chẳng bị hư hoại, ngoài thì khí giới chẳng bị 
hoại bởi tam tai—The four dhyana heavens, 
where the samadhi mind of meditaton 1s 
1ndestructible, the external 1s 
1ndestructible by the three final catastrophes. 
Bất Hoàn: A Na Hàm hay Bất Lai, người 
không trở lại trong dục giới, mà vượt lên trên 
cõi trời sắc giới và vô sắc giới—Anagami— 


2) 


and 


Not to return——Never return——Not to return to 
the desire world, but rising above If to form- 
realm (sắc giới) or even the formless realm 
(vô sắc giới). 
Bất Hoàn Quả: The frui, fruiion, or 
rewards of the las—See Tứ Thánh Quả (3). 
Bất Hoàn Tứ Hướng: Hướng thứ ba trong 
bốn hướng hay bốn mục tiêu, không còn trở lại 
dục giới mà còn tiến lên sắc giới hay vô sắc 
giới —The third of the four directions or aims, 
nọ fo refurn to the desire-world, but rising 
above 1t to the form-realm, or even to the 
formless realm. 
** For more Information, please see Tứ Thánh 
Quả. 
Bất Hoạt Úy: Một trong năm nổi lo âu sợ 
hãi —The fear of giving all and having nothing 
to keep one alive; one of the five fear—See 
Ngũ Úy. 
Bất Học: Asaika—No longer studying— 
Graduated—One who has attaned—See Vô 
học. 
Bất Hợp: Not suitable—Unfit. 


Bất Hợp Lý: Unreasonable—lllogical— 

IIlegitimate. 

Bất Hợp Pháp: 

Unlawful—Hlici. 

Bất Hợp Tác: Non-cooperation. 

Bất Hồi: A Na hàm, người không còn trở lại 

trong luân hồi sanh tử—Anagamin—One who 

does not rettrn—-One exempt from 
transmigration—See Bất Hoàn. 

Bất Hư Vọng Tính: Tánh không hư vọng 

hay là chân tánh—Not of false or unfrue 

nature. 

Bất Khả: 

l) Cannot—May not—Unpermissible—— 

Beyond laying hold of —Unobtainable— 

Unknowable. 

Bất Khả, tên của một Danh Tăng chùa 

Linh Diệu, đời nhà Đường, đệ tử của 

Subhakarasimha, một trong những người 

sáng lập nên trường phái Chân Ngôn—Pu- 

K”o, the name of a famous monk of the 

Ling-MIao monasfery the Tang 

dynasty, a disciple of Subhakarasimha, 

one of the founders of the Shingon Sect. 

Bất Khả Đắc: Anupalabdhya (sk0. 

e_ Ngoài tầm nắm bắt—Một tên khác của 
“Không —Beyond laymng hold of— 
Unobtainable—Unknowable——Another 
name for “Void.” 

e Tất cả các sự vật đều bất khả đắc hay ở 
ngoài tầm hiểu biết, vì không có sự vật 
nào như tự tính và những tướng vẻ bên 
ngoài của nó cả: All things are beyond the 
reach of knowledge because there are no 
sụch things as self-substance and Its 
Outward signs. 

e Ngoài “lâm” ra thì những ý niệm như 
Phạm Thiên, vân vân đều bất khả đắc 
hay không thể biết được: Apart from 
“Mind-Only” such notions as Brahma, efc, 
are not to be known. 

e - Chân thực, thực tánh, tự tánh, vân vân là 
bất khả đắc và không thể hiểu được, vì 


IIegal—Illegitimate— 


2) 


1n 


đây là những tướng trạng của “như 
như.”—Truth, or reality, or self-nature are 
unattainable and incomprehensible, for 
they are the marks of Suchness. 

Bất Khả Đắc Không: Ngôn Vong Lự Tuyệt 

Chỉ Không—Một trong mười tấm thứ 

“Không.” Tức là cái “không” của sự dứt khỏi 

đường ngôn ngữ tư duy—One of the eighteen 

“Void,” the void that ¡Is beyond words or 

thought. 

Bất Khả Hữu: Sự hiện hữu của những chúng 

sanh trọng tội, như những chúng sanh địa 

ngục —The existence of those who do the 
forbidden, such as living beings in the hells. 

Bất Khả Kháng: Absolute necessity. 

Bất Khả Khí: 

1) Chẳng bỏ đi được: Not to be cast away. 

2) Tên của một nhà sáng lập ra trường phái 
Hóa Địa. Người ta kể lại rằng lúc mới 
sanh, ông bị bà mẹ ném xuống giếng, 
được cha cứu. Lúc đầu ông theo đạo Bà 
La Môn, nhưng sau trở thành một Phật 
tử—Said to be the name of the founder of 
the Mahisasikah school, cast into a well at 
birth, by his mother, save by his father. He 
was at first a Brahman, afterwards a 
Buddhist. 

Bất Khả Kiến Hữu Đối Sắc: Chẳng phải 

những thứ mà mắt có thể trông thấy được. 

Pháp do những thứ cực nhỏ tạo thành như âm 

thanh hay mùi vị —The Invisible, perceptible 

or material things, sụch as sound, smell, etc. 

Bất Khả Kiến Vô Đối Sắc: Chẳng phải 

những thứ mà mắt có thể trông thấy được. 

Pháp do những thứ cực nhỏ sanh ra—The 

1nvisible, imperceptible or immaterial thinøs. 

Bất Khả Lượng: Immeasurable. 

Bất Khả Nghị: Inconceivable. 

Bất Khả Thuyết: Chân lý không thể nói ra, 

không thể nào diễn tả được —Unutterable— 

Unmentionable——Indefinable—Truth that can 

be thought but not expressed. 


Bất Khả Thuyết Phật: Ganendra (sk)—Vị 

Phật thứ 733 trong 1000 vị Phật trong Hiển 

Kiếp, trong đó bốn vị đã xuất hiện—The 733" 

of the Buddhas of the present kalpa, in which 

1,000 Buddhas are to appear, of whom four 

have appeared. 

Bất Khả Tri Giác Tính: Non-perceptibility. 

Bất Khả Tri Luận: Agnoticism. 

Bất Khả Tư: Inconceivable. 

Bất Khả Tư Nghì: Acintya (skt)—Không thể 

nào suy nghĩ được—Không thể nào hiểu được, 

vượt ra ngoài tư tưởng và biện luận hay tư 
tưởng và văn tự—Unthinkable—Surpassing 
thought—Beyond conception—Beyond 
comprehension—Inexpressible—Beyond 

thoupht or  discussion—lnconceivable— 

Beyond  thought description—Beyond 

conception—Beyond thought and words. 

*% For more information, please see Tứ Bất 
Khả Tư Nghì and Ngũ Bất Khả Tư Nghì. 
Bất Khả Tư Nghì Công Đức Chỉ Lợi: 
Inconceivable (Ủnthinkable) benefit from the 

merit and virtue. 

Bất Khả Tư Nghì Giải Thoát Kinh: 

I) Tên khác của Kinh Hoa Nghiêm— 
Another name for Hua-Yen Sutra. 

2) Tên đầy đủ của Kinh Duy Ma—The full 
te 1s also a name for the Vimalakrri 
Suftra. 

Bất Khả Tư Nghì Giải Thoát Pháp Môn: 

Pháp môn tam muội hay giải thoát tâm——The 

samadhI or liberation of mind, that ensures a 


Or 


vision of the effable. 

Bất Khả Tư Nghì Quang Như Lai: Nan Tư 
Quang Như Lai—Vô Xưng Quang Như Lai— 
Danh hiệu của Đức A Di Đà Như Lai—The 
ineffable Honoured One—The Tathagata of 
ineffable light—Title of Amitabha 

Bất Khả Tư Nghì Tam Quán: See Nhứt 
Tâm Tam Quán ¡im Vietnamese-English 
Section. 

Bất Khả Tư Nghì Trí: Acintyajnana (sk)—— 


Cái biết hay cái trí vượt ngoài sự hiểu biết 
bình thường hay là cảnh giới trí tuệ bất tư nghì 
của chư Như Lai (bất tư nghì chư Như Lai trí 
tuệ cảnh giới)—The knowledge or wisdom 
that 1s beyond the ordinary undersfanding. 

Bất Khả Việt Thủ Hộ: Hai vị hộ pháp tên 
Nan Tn và Nan Thắng, đứng bên phải Ngài 
Văn Thù trong Pháp Giới Mạn Đà La—Two 
guardians of the Law on the right of ManJjusri 
1n the Garbhadhatu Mandala. 


Bất Khả Xâm Phạm: Inviolable— 
Inviolability. 


Bất Khả Xưng Trí: Trí huệ Như Lai trên 
mọi khía cạnh không thể nghĩ bàn—The 
Buddha-wisdom that In 1s variety 1s beyond 
description. 

Bất Kham: Unbearable—Unendurable. 

Bất Khinh: Không khinh thường —Not 


despIte. 
Bất Khinh Bồ Tát NotDespie 


Bodhisattva—See Thường Bất Khinh Bồ Tát. 

Bất Khinh Hạnh: Hạnh tu “Chẳng Dám 
Khinh AI”—The practice of “Never Despite.” 

Bất Khởi Pháp Nhẫn: 
Anutpattikadharmakshanti (skt)—Vô sinh khởi 
pháp nhẫn— Giai đoạn thiền định kham nhẫn, 
trong giai đoạn nầy sự trổi dậy về ảo tưởng 
hiện tượng đều chấm dứt nhờ bước được vào 
thực chứng tánh không của vạn pháp. Đây là 
nhận ra rằng không có cái gì đã được sinh ra 
hay được tạo ra trong thế giới nầy, rằng khi 
các sự vật được thấy đúng như thực từ quan 
điểm của cái trí tuyệt đối, thì chúng chính là 
Niết Bàn, là không bị ảnh hưởng bởi sinh diệt 
chút nào cả. Khi người ta đạt đến “Bất Khởi 
Pháp Nhẫn” thì người ta thể chứng cái chân lý 
Phật giáo—-The stape of 
endurance, or patlent meditation, that has 
reached the state where phenomenal illusion 
C©eases fO arise, through enftry ¡no the 
realizaton of the Void, or noumenal of all 
things. This 1s the recognmition that nothing has 


tối hậu của 


been born or created 1n this world, that when 
things are seen from the point of view of 


absolue knowledge, they are Nưrvana 
themselves, are not at all subject to birth and 
death. When one gains 


“Anutpattikadharmakshanti”, one has realized 
the ultimate truth of Buddhism—See Vô sanh 
pháp nhẫn. 

Bất Khổ Bất Lạc Thọ: Xả Thọ—Một trong 

ba thứ thọ, không khổ không lạc —One of the 

thee kinds of sensation, the 
experiencing neither pain nor pleasure—See 

Xả Thọ. 

Bất Không: 

I1) Amogha (skt)—Không, trống rỗng hay vô 
dụng——Not empty——Not in vain. 

2) Bất Không: Amoghavajra (skt). 

e A Mục-Khư-Bạt-TriếtLa, người thuộc 
dòng Bà La Môn ở Bắc Ấn Độ, cha mất 
sớm, thuở nhỏ theo chú tới đông hải, năm 
15 tuổi, tức khoảng năm 718, ông tòng học 
với Thầy Kim Cang Trí. Đến năm 723 thì 
Kim Cang Trí thị tịch, Bất Không vâng lời 
di chúc trở về Ấn Độ và Tích Lan tìm cầu 
Mật Tạng. Vào khoảng năm 746 ông trở 
lại Trung Quốc, vào cung lập đàn quy-y 
cho vua Thiên Bảo Huyền Tống. Ông có 
biệt tài cầu mưa ngưng bão. Đến năm 749 
ông được phép về nước, nhưng vừa tới 
quận Nam Hải thì có sắc chỉ giữ ông lại. 
Năm 756 ông được triệu hồi về kinh và ở 
đây ông dùng hết thời gian còn lại đến 
năm 771 dịch và in ấn kinh Mật Tông 
được cả thảy 120 quyển. Vào thời ông 
Mật Giáo cực thịnh. Ông mất năm 70 tuổi, 
được vua ban cho thụy hiệu Tam Tạng 
Đại Biện Chánh Quảng Trí —The famous 
head of Yogacara School in China. A 
Singhalese of 
descent, having lost his father, he came 
at the age of I5 with his uncle to the 
eastern sea, or China, where in 718 he 
became a disciple of Vajrabodhi. After the 


stae Of 


northern brahmanic 


latter`s death in 732, and at his wish, he 
went back to India and Ceylon in 741 in 
search of esoferIc or fantric wrifings, and 
returned to China ¡in 2746, when he 
baptized the emperor Hsuan-Tsung. He 
was especially noted for rain-making and 
stlling storms. In 749 he received 
permission to return home, but 
síopped by ¡Imperial orders when ¡n the 
south of China. In 756 under Su Tsung he 
was recalled to the capital. His time until 
77l was spent translating and editing 
tantrie books in 120 volumes, and the 
Yogacara rose fo 1{s peak of proSp€rIty. 
He died greatly honoured at 70 years of 
age In 774, twelve years of Tai-Tsung, the 
third emperor under whom he had served. 
The festival of feeding the hungry spIrItS 
1s aftributed to him. His tiles of Thesaurus 
of Wisdom and Amogha Tripitaka. 

Bất Không (Amoghavajra 705-774): Ông 
là đệ tử xuất sắc của Kim Cương Trí, 
người Bắc Ấn, thọ Sa Di năm 15 tuổi và 
đến Quảng Đông cùng với thầy, là người 
mà ông theo hầu đến tận Lạc Dương, và 
thọ đại giới năm 20 tuổi. Trong 12 năm, 
ông thâm hiểu cả giáo tướng và sự tướng 
của Mật Giáo. Khi thầy mất, ông cùng các 
đệ tử cả thấy 37 người sang Tích Lan, và 
Pháp sư Phổ Hiển 
(Samantabhadra) để nghiên cứu về giáo lý 
của kinh Kim Cang Đảnh Du Già (Vajra- 
sekhara-yoga) và Đại Nhật Thai Tạng 
(Maha-vairocana-garbha-kosa). Ông trở 
về Tràng An năm 746 với một số kinh 
điển phong phú đó. Bất Không là quốc sư 
của ba triều vua: Huyền Tông, Túc Tông, 
và Đại Tông. Ông dịch cả thảy 110 bộ 
kinh, gồm 143 quyển trong đó có bộ quan 
trọng nhất là Kim Cang Đẳnh: 
Amoghavajra (705-774), an able pupil of 
Vajrabodhi, was from North India. He 
became a novice at the age of fifteen and 
arrived in Kuang-Tung together with his 


WaS 


tìm đến 


teacher whom he followed as far as Lo- 
Yang, and received ordination at twenty. 
In twelve years he mastered all the 
mystical doctrines and practices. When his 
teacher died he went to ceylon together 
with his fellow pupils, thirty-seven in all, 
and visied a teacher, Samantabhadra, 
from whom he learned the doctrines of the 
Vajra-sekhara-yoga and Maha-vairocana- 
garbhakosa. With his rích collections he 
Ch'ang-An 746. 
Amoghavajra was an Instructor of Hsuan- 
Tsung, Su-Tsung and Tai-Tsung, the three 
successive Emperors. He translated 110 
diferent texts, in 143 Chinese volumes. 
Among them was the most imporfant text 
“Dilamond  Head” (Rita-sangraha 
Tattvasabgraha). 
Bất Không Chân Như: Bất Không Như Lai 
Tạng— Thế giới hiện tượng, đối lại với phổ 
chân như hay pháp thân, không thể pha lẫn 
với phiển não và hiện tượng—The realm of 
phenomena, in contfrast with the universal 
bhutatathata dharmakaya, 
unmingled with the 1llusion of phenomena. 


refurned to in 


Or 


OF whiích 1s 





Bất Không Cúng Dường Bồ Tát: 
Aryamogha-purnamani (sk)—Như Ý Kim 


Cang ở về phía nam trong Pháp Giới mạn đà 
la—At wil Vajra in the Garbhadhatu mandala, 
the fifth on the south of the court. 

Bất Không Kiến Bồ Tát: Amoghadarsin— 
Vị Bồ tát đứng hàng thứ hai trong sân Địa 
Tạng trên Thai Tạng Giớ—The unerring 
seeIng bodhisattva, shown in the second place 
Of Ti-Tsang”s court in the Garbhadhatu. 

Bất Không Kim Cang Bồ Tát: 
Amoghavajra (sk)——A Mục Cát Bạt Chiết La, 
một vị Bồ Tát trong Thai tạng Giới—A 
Bodhisattva In the court of Garbhadhatu. 

Bất Không Như Lai Tạng: See Bất Không 
Chân Như. 

Bất Không Quyên Sách Quan Âm: Một 
trong sáu Quan Âm trong Quan Âm Viện của 


Thai Tạng Giới. Tay cầm vợt bất không để vớt 
lấy cá của trời người bên bờ Bồ Đề. Hình ngài 
có ba mặt, mỗi mặt có ba mắt sáu tay—One of 
the six forms of Kuan-Yin In the Garbhadhatu 
group. Catching deva and human fish for the 
bodhi-shore. The Iimage has three faces, each 
with three eyes and six arms. The hands hold a 
net, lotus, trident, halberd, the gift of courage, 
plenipotentlary  staff; 
accompanied by “the green Tara, Suddhana- 
Kumara, Hayagriva and BhrkutI.” 

Bất Không Tam Tạng: Đại Biện Chính Đại 
Quảng Trí Bất Không Tam Tạng Hòa Thượng 
(người nước Chấp Sư Tử Nam Thiên Trúc, 
sống vào khoảng 458-522 A.D., pháp húy là 
Trí Tạng, hiệu là Bất Không Kim Cương)— 
Thesaurus of Wisdom (Amogha Tripitaka)— 
Amogha Tripitaka Dharma Master. 

Bất Không Thành Tựu Như Lai: Amogha- 
siddhi (skÐ——Một trong năm vị Phật trong Phật 
gia trong Kim Cang Giới. Ngài là giáo chủ của 
Bắc Phương Tịnh Độ, hình vàng rực rỡ, tay trái 
vung ra, tay phải Ngài bắt ấn “vô úy.” Ngài 
ngôi trên Kim Cang Tòa, hai chân kiết già, 
dấp dáng uy nghi, tay trái đặt trong lòng, lòng 
bàn tay hướng lên; đây là dấu hiệu của hai 
kim cang chùy hay hai lưỡi gươm; tay phải đưa 
thẳng lên trong dấu hiệu ban phúc, ngón tay 


and  a sometimes 


thẳng. Dấu hiệu là đôi Kim Cang màu xanh lá 
cây, chữ “ah,” bông sen xanh; bên dưới tòa sen 
có hai Kim Sí Điểu hay Ca Lâu La (loài thần 
điểu nửa người nửa chim)—The Tathagata of 
unerring performance, the fifh of the five 
wisdom of dhyani-buddhas of the diamond 
realm. He 1s placed In the north, his image 1s 
gold-coloured, left hand clenched, right fingers 
extended pointing to breast. Also he 1s seated 
in “Adamantine” pose, legs closely locked, 
sole apparent, left hand in lap, palms upwards, 
may balance a double vajra, or sword; ripht 
hand erect In blessing, fingers extended. 
Symbol double vaJra; colour green; word, ahl; 


blue green lotus; element, earth; animal, 


garuda; Sakti (female personification), Tara; 

Manusi-Buddha (human or savior Buddha), 

Maitreya. 

Bất Khuất: Unyielding. 

Bất khứ bất lai: Neither going nor coming. 

Bất Kính: Disrespectful. 

Bất Kỳ: Unexpected. 

Bất Lạc: Không rơi vào—Not fall down into. 

Bất Lạc Nhân Quả: Không bị rơi vào quả 

báo nhân quả—No falling subject to karmic 

retribution. 

Bất Lạc Nhân Quả Và Bất Muội Nhân 

Quả: Noi falling to karmic retribution and 

without ambigutty 1n the law of cause and 

effect. 

e Theo truyện Bách Trượng Dã Hồ, “Bất 
Lạc” là một hành vi luân lý, trong khi 
“Bất Muội” là một thái độ tri thức. “Bất 
Lạc” đặt người ta đứng hẳn ra ngoài vòng 
nhân quả vốn là thế giới vạn biệt nầy và 
đấy là cái vòng hiện hữu của chúng ta. 
“Bất Muội” hay không mê mờ, việc xãy 
ra là sự chuyển hướng của thái độ tinh 
thần chúng ta hướng về một thế giới ở 
trên nhân quả. Và do sự chuyển hướng 
nầy toàn thể viễn quan về đời sống đón 
nhận một sắc thái mới mẻ đáng được gọi 
là “Bất Lạc Nhân Quả.”—According to 
the story of Pai-Chang and the Fox, “not to 
fall to the karmic retribution” 1s a moral 
deed, and “not to obscure or without 
ambigutty the law of cause and effect” 1s 
an intellectual attitude. “Not to fall to the 
karmc retribution” makes one sfand 

altogether outside the realm of causation, 

which is the world of particulars and 
where we have our being. In the case of 

“Without ambiguity in the law of cause 

and effect,” what happens Is the shifting 

of our mental attifude towards a world 
above cause and effect. An because of this 
shifting the whole outlook of life assumes 


a new tone which may be called spiritual 
“not to obscure.” 

Qua câu chuyện Bách Trượng Dã Hồ, 
chúng ta thấy vấn đề bất lạc nhân quả và 
bất muội nhân quả là một vấn để trọng 
đại không riêng cho các Phật tử của mọi 
tông phái mà cho cả các triết gia và những 
người có đạo tâm. Nói cách khác, đây là 
vấn đề ý chí tự do, là vấn để ân sủng, thần 
thánh, là vấn để nghiệp báo siêu việt; nó 
là vấn đề của luận lý và tâm linh của 
khoa học và tôn giáo, của nhiên giới và 
siêu nhiên giới, của đạo đức và tín 
ngưỡng. Nếu bất lạc nhân quả, tức là làm 
hư toàn bộ kế hoạch của vũ trụ; bởi vì 
chính luật nhân quả ràng buộc hiện hữu, 
và nếu không có thực tại của trách nhiệm 
đạo đức thì căn cơ cốt yếu của xã hội sẽ 
bị đỗ nhào. Phật tử chúng ta nên hiểu chữ 
“bất muội” ở đây không phải là không mê 
mờ về nhân quả, mà là không biết hay 
không chối bỏ, hoặc xóa bỏ——Through the 
story of Pai-Chang and The Fox, we see 
that the question of “Not falling to karmic 
retributon and without ambiguity in the 
law of cause and effecf” is a big Issue, not 
only for Buddhists of all schools, but also 
for philosophers and religiously minded 
people. In other words, 1t is the question of 
freedom of the wIll, 1t is the question of 
transcending karma, It is the question of 
logic and spirIt , of science and religion, of 
natre and super-nature, of moral 
discipline and faith. Indeed, it is the most 
fundamental of all religious questions. lf 
“not falling to karmic retribution,” then 
this wIll Jeopardizes the whole plan of the 
universe, for “cause and effecf” or the law 
Of causation that binds existence together, 
and without the realty of moral 
responsibility the very basis Of sOCcIety 1S 
pulled down. Buddhists should be careful 
with the meaning of “bất muội.” Although 
1í Is the literal meaning of “not to be 


obscured,” here the sense 1s rather “not to 
negafe,” or “not fo Ignore,” or “not fO 
obliterate.” 
e  For more Information, please see Bách 
Trượng Hoài Hải. 
Bất Lai: Anagamin (sk)—A Na Hàm—Not 
coming back to mortality. 
Bất Lai Bất Khứ: Anagamana-nirgama— 
Neither coming ¡mo nor going out of 
exiIstence. The orginal constituents of all things 
are eternal. 
Bất Lai Nghinh: Không gọi mà Ngài vẫn 
đến rước —Without being called he comes to 
welcome—Tinh Độ tông tin tưởng rằng Đức 
Phật A Di Đà đến rước những linh hồn của đệ 
tử Ngài nếu những người nầy gọi đến Ngài lúc 
lâm chung, nhưng Tịnh Độ Chân tông bên 
Nhật lại dạy rằng những ai tin tưởng tu trì theo 
Ngài thì chắc chắn được vãng sanh, không 
nhứt thiết (không đợi) phải gọi ngài lúc lâm 
chung—The Pure Land sect belleves that 
Amitabha himself comes to welcome departing 
souls of his followers on therr calling upon 
him, but the Jodo Shin-Shu sect in Japan 
teaches that belief in him at any time ensures 
rebrrth in the Pure Land, independently of 
calling on him at death. 
Bất Lan Ca Diếp: Purana-kasyapa (sk)——Bồ 
Lạt Na Ca Diếp—Bố Lạt Na Già Diếp—Bố 
Lạt Nô Ca Diếp Ba—Phô Lạt Nô Ca Diếp Ba 
Tử—Phú Lan Na Ca Diếp, một trong sáu lục 
sư ngoại đạo kình chống lại Phật Thích Ca 
Mâu Ni. Ông chủ trương “Không Kiến,” cho 
rằng không có cái gì hiện hữu, tất cả chỉ là ảo 
tưởng, chứ làm gì có sanh tử, làm øì có thái tử 
hay đại thần, làm gì có cha mẹ con cái hay 
bổn phận- One of the six heretics, or 
Thirthyas, opposed by Sakyamumi. He taught 
the non-existence of all things, that all was 
1llusion, and that there was neither birth nor 
death, neither prince nor subject, neither 
parents nor child, nor their duties. 


Bất Lạp Thứ: Ngồi không theo đúng thứ tự 


tuổi hạ lạp—Not in order of age (clerical 
age)—DIisorderly siting—Taking a seat to 
which one 1s not entitled. 

Bất Lão: To remain ever young. 

Bất Lập Văn Tự: Theo lời Phật dạy trong 
Kinh Lăng Già, nhà Thiển dựa vào thực tập 
hơn là văn tự sách vở—According to the 
Buddhaˆs teachings in the Lankavatara Sutra, 
the Zen or immtuitive school does “not set up 
scriptures.” It lays stress on medifation and 
imntuion rather than on books and other 
external aids. 

Bất Lập Văn Tự Giáo: The Ch'an or 
Intuiive School —See Bất Lập Văn Tự. 

Bất Ly Vụ Thị Giả: Một người thị giả không 
có 
attendant, 
responsibilities. 

Bất Lịch Sự: Discourteous. 

Bất Liễu: 

I1) Không mang đến tận cùng—Not to bring 
to a finish. 

Không hiểu: Not 
Incomprehensible. 
Bất Liễu Nghĩa: Không am hiểu toàn 
nghĩa—Not understanding the whole meaning 
Or truth—Incomplete understanding— 
Incomprehensible—Partial revelaton which 
adapted expidient means to adjust to the 
capacity of the hearers. 

Bất Liễu Nghĩa Kinh: Kinh sách không 
chuyên chở hết chân lý mà Phật đã giảng 
dạy—Texts that do not make plaimn the 
Buddha”s whole truth. 

Bất Liễu Phật Trí: Phật trí bất khả liễu tri— 
The incomprehensible wisdom of Buddha. 

Bất Lợi:  Adverse—Disadvantageous— 
Unfavorable—Disadvantage (n). 

Bất Luật Nghỉ: Thực tập không dựa theo 
chân lý, làm điều ác, không làm điều thiện, đó 
là lối thực tập của tà giáo—Practices not in 
accord with the rule; immoral or subverted 


trách nhiệm—A nominal  assistant 
has 


Or 


an aftendant who no 


2) to  understand-- 


rules—To do evil or to prevent good— 
Heretical rules and practices. 

Bất Lực: Inabilty to work—Powerless— 
Impotent—DIsabled——Unqualified. 

Bất Lương: Dishonest--Người bất lương: 


Wrong-doer. 
Bất Mãn: Discontented—Dissatisied— 


Displeased—DIsagreeable——Disgruntled 

Bất Muội: Không mê mờ—Not being 
unclear. 

Bất Muội Nhân Duyên, Bất Lạc Nhân 
Duyên: Không bị mê mờ vì nhân duyên, cũng 
không để đọa lạc vì nhân duyên. Khi xưa lúc 
Tổ Bách Trượng, tức Ngài Hoài Hải Thiển Sư, 
một bậc tu thiển ngộ đạo, thăng tòa thuyết 
pháp. Sau khi thời pháp đã xong rồi, thính 
chúng đều giải tán hết, chỉ còn lại một ông già 
tóc râu bạc trắng. Tổ thấy vậy bèn hỏi nguyên 
do, thì ông lão thưa rằng: “Bạch Tổ Sư, khi xưa 
tôi nguyên là một sa môn tu ở tại núi nầy, lúc 
tôi thăng tòa thuyết pháp, có một người thơ 
sinh học Phật pháp hỏi tôi rằng: “Người tu 
pháp Đại Thừa có còn bị lạc vào nhân quả hay 
không?” Tôi trả lời rằng: “Bất lạc nhân quả. Ý 
nói người tu theo pháp Đại Thừa, không còn 
nằm trong vòng nhân quả nữa.” Bởi vì tôi trả 
lời không rõ ràng như vậy nên người nghe 
pháp kia hiểu lầm là không có nhân quả. Vì 
làm pháp sư giảng kinh pháp Đại Thừa mà 
giải đáp không rõ ràng khiến cho người nghe 
hiểu lầm như thế, nên sau khi chết tôi không 
được siêu thăng chỉ cả, trái lại phải bị đọa làm 
thân chồn ở tại núi nầy trong năm trăm kiếp. 
Kính xin ngài từ bi vì tôi mà giảng nói rõ ra sai 
lầm kia cho đúng nghĩa, cứu tôi thoát khỏi 
kiếp súc sanh khổ lụy nầy. Tổ Bách Trượng 
mới nói: “Vậy thì bây giờ ông hãy lấy lời của 
người học trò kia mà hỏi lại ta đi.” Ông già 
quỳ xuống như người học trò hỏi pháp khi 
xưa, chắp tay cung kính hỏi rằng: “Bạch ngài! 
Người tu pháp Đại Thừa có còn bị lạc nhơn 
quả hay không?” Tổ sư đáp: “Bất muội nhân 
quả.” Nghĩa là người tu pháp Đại Thừa không 


bao giờ nghi ngờ vào nơi lý nhân quả, nhưng 
cũng vẫn nằm trong vòng nhân quả. Tổ vừa 
dứt lời thì ông già kia liền thức tỉnh, cung kính 
lạy tạ mà thưa rằng: “Tôi bị đọa làm chồn đã 
hơn 500 đời rồi, ngày nay do nhờ một câu nói 
của Ngài mà được thoát kiếp, Nay tôi sẽ bỏ 
thân chỗn nầy tại nơi hang ở dưới chân núi 
phía sau chùa, xin Hòa Thương từ bi chôn cất 
dùm. Hôm sau Tổ Bách Trượng sai thỉnh 
chuông nhóm họp đồ chúng lại để đưa đám 
cho một ông Tăng vừa mới thị tịch, làm cho 
chư Tăng ai nấy đều ngạc nhiên, bởi vì đâu 
thấy có ông Tăng nào trong chùa thị tịch. Tổ 
dẫn đại chúng ra nơi hang núi ở phía sau chùa, 
lấy gậy khểu vào trong hang, hồi lâu mới kéo 
ra được một cái thây chồn, lông trắng tinh vừa 
mới chết, truyền cho chúng Tăng tụng kinh 
cầu siêu một hổi rồi nổi lửa thiêu đốt thân 
chồn ấy, lấy tro đem chôn. Thế mới biết, một 
lời nói sai lầm không đúng pháp, hay một lời 
dạy mù mờ không rõ nghĩa, mà còn bị đọa lạc 
như thế, huống là đem tà pháp tà kiến ra dạy 
làm tổn hại hay làm trì trệ con đường tu tập 
dẫn đến sự giác ngộ của chúng sanh?—Not 
being unclear about cause and effect, not 
falling subject to cause and effect. Patriarch 
Pai-Chang-Huai-Hai, 
Practiioner, was on a throne speaking the 
dharma. Affter the dharma session ended, 
everyone departed except for an elderly man 
with whie hai and beard. Seeing this, 
Patriarch Pai-Chang asked why, so the elderly 
man recounted the following story: Dear 
Patrlarch, originally, in the past, Ï was a 
Buddhist Monk cultivating In this mountain. At 
that time, Ï was on the throne teaching the 
dharma and a young studen( studying the 
Buddha Dharma asked me: “For those who 
cultivate Mahayana Buddhism, do they remain 
a part of the Law of Cause-and-Effect?” I 
replied: “Outside of the law of cause-and- 
effect.” Because my answer was unclear In 
that way, the Dharma listener misinterpreted It 
as “There Is no cause-and-effect.” Althouph I 


an awakened  Zen 


was a Dharma Master who taught the 
Mahayana Dharma Sutra teachings, yet I 
answered ¡in such an ambipuous manner, 
causing the listener to misinterpret my answer; 
therefore, I[ was not able to achieve any 
sprritual  fulfillment. confrast, l 
condemned to be a paranormail fox and I have 
lved ím this mountain for the past 500 
reincarnations. Today I asked the Great Master 
to have compassion to help me change that 
mistake, and help me escape this suffering 
exIstence of being an animal. Pai-Chang said 
to the old man: “Tf that 1s the case, at this time, 
you should use the same words of that student 
and ask me.” The old man knelt down, put his 
palms together and asked respectfully: “For 
those who cultivate Mahayana Buddhism, do 
they remain as part of the Law of Cause-and- 
Efect?" The Patriarch replied: "Do “ot doubt 
the law of cause-and-effect." Me”ning those 
who cultivate Mahayana Buddhism should 
never doubt the law of cause-and-effect. They 
must know the theory of cause-and-effect 1s 
inherent clear and inseparable like a shadow 1s 
to a body. As soon as the Patrlarch finished, 
the elderly man was awakened suddenly. He 
prosfrated respectfully and said: “I have been 
500 
reIncarnations, but, today, relying on Just one 
line of your teaching, I will be able to find 
liberation. I will now abandon my body as a 
fox in my den at the base of the mountain, 
behind this temple, I ask the Great Master to 
please make funeral arraneements on my 
behalf. The next day, Pai-Chang ordered the 
ringing of bells to gather the community of 
monks in order to give a funeral service fo a 
monk who had Just passed away. This came as 
a ereat surprise to the Bhikshus In the temple 

because they had not noticed any monk In the 

temple who was gravely 1ll or had died 
recently. PaiChang then led the great 
following to the cave behind the temple and 
used his rod to poke into the cave. After a 


In WaS 


condlemned  as a fox for OVer 


while, they were able to recover a body of a 
fox with white fur who had died recently. He 
had everyone chant a sutra for the liberation of 
the spirit for a period of time before lipghting a 
fire to cremate the body. The ashes were 
collected and buried. Sincere Buddhists should 
always remember “with a false sayIng confrary 
to the proper dharma, with a blind teaching 
without a clear meaning,` that former monk 
was condemned to be an animal for 500 
reincarnations, let alone teaching of wrong 
teaching or wrong views that 1s not apprOpriate 
to the time and level to guide and teach 
Buddhists, and ¡in the process of harming, 


delayng and ¡Impeding sentient beings' 
cultivated path toward achieving 
enlightenmernt. 


Bất Muội Nhân Quả: Without ambiguity ¡in 

the law of cause and effect. 

Bất Nghỉ: Not in doubt. 

Bất Nghỉ Sát: Không nghi là con vật bị sát 

hại để làm thực phẩm nuôi mình—Not ¡in 

doubt that the creature has been killed to feed 

me—See Bất Tịnh Nhục. 

Bất Nghĩa: Faithless—Ungrateful. 

Bất Ngờ: Unexpected—Accidental. 

Bất Nhã: Discourteous. 

Bất Nhân: Inhuman. 

Bất Nhập: Apravishtam (skt)—Not entered— 

Như trăng trong nước, không phải ở trong mà 

cũng không phải ở ngoài—Like the moon ¡in 

water, which 1s neither In it nor out 0Ÿ 1t. 

Bất Nhất: Inconsistent—Inconstant. 

Bất Nhất Bất Dị: Không phải một mà cũng 

không khác, tỷ như nước với sóng—Neither 

unity or diversity, as water and the wave——See 

Bất Tức Bất Ly. 

Bất Nhị: Advia (p)—Advaita or Advaya 

(skÐ—Advaya (p). 

1) Tánh đồng nhất của vạn pháp——Như như 
bình đẳng, không có sự khác biệt giữa cái 
nầy với cái kia—Non-duality—The unity 





of all things—No second—The one and 
undivided truth, the Buddha-truth—The 
unty of Buddha-nature—The universal 
Buddha-nature——Unique 1n 1s kind. 

Chân lý Bất Nhị biểu thị vô ngã và vô 
pháp —The Non-dual Truth represents No- 
Self and No-Dharma. 

a) Vô Ngã: No-Self—See Vô Ngã. 

b) Vô Pháp: No-Dharma—See Vô Pháp. 
Bất Nhị Bất Dị: Neither plural nor diverse— 
Neither two kinds of nature nor difference In 


2) 


form. 

Bất Nhị Pháp: Chân lý không phân chia sai 
khác —The one undivided truth—The Buddha- 
truth—The unity of the Buddha-nature—The 
Buddha-dharma 1s no second nor difference. 
Bất Nhị Pháp Môn: The cult of the monistic 
doctrine and the immediacy of entering Into 
the truth. 

Bất Nhiễm Ô Vô Tri: Vô tri hay không biết 
không do nơi ô nhiễm của sự vật, mà do bởi sự 
không học từ thỉ—Uncontaminated 
1gnorance. 

Bất Nhiễm Thế Gian Pháp: 


vô 


I1) Không bị ô nhiễm bởi những pháp của thế 
gian—Unsullied by the thíngs of the 
world. 

2) Hoa sen: The lotus. 


Bất Nhiễm Trước Chư Pháp Tam Muội: 


I1) Tam muội không bị nhiễm trước hay tam 
muội thanh tịnh: The samadhi which 1s 
unconfaminated by any evil things—The 
samadhi of purIty. 

2) Đức Văn Thù Sư Lợi trong khi nhập tam 


muội với biểu tượng bông sen xanh cầm 
nơi tay trái: ManJusri in samadhi holding 
as symbol of 1t a blue lotus 1n his left hand. 
Bất Nhiên: Is not true—Is not so. 
Bất Như: Is not like—Does not equal—Is 
1nf€rIor fO. 
Bất Như Mật Đa: Puryamitra (skt—Tổ thứ 
26 của Thiền Tông Ấn Độ. Người ta nói ông là 


con trai của một vị vua miễn Nam Ấn— The 

twenty-sixth patrlarch. Said to be son of a king 

1n Southern India. 

Bất Như Tam Giới, Kiến Ư Tam Giới: 

Tốt nhất là hãy xem tam giới như là tam 

giới —Ït 1s best to see the triple world as the 

triple world. 

Bất Pháp: Không theo đúng giáo lý nhà 

Phật—Not in accordance with the Buddha- 

law——Wrong——Improper—Unlawful. 

Bất Phân: Without distinction. 

Bất Phân Biệt: The indivisible—The Middle 

Way. 

Bất Phi Thời Thực: Vikala-bhojanad- 

viraman—Một phần của giới luật thứ sáu 

trong thập giới, chống lại việc ăn sái thời— 

Part of the sixth of the ten commandments, 

against eating out of regulation hours. 

Bất Phóng Dật: Appamado (p)—Không tự 

tiện phóng túng, mà phải tập trung tư tưởng 

vào những điều thiện lành —No slackness— 

Ño looseness—Concentration of mind and wIll 

on the good. 

Bất Phục: Unsubmissive. 

Bất Quá: At most—Only. 

Bất Sám Cử: Một trong tam cử, ác Tỳ Kheo 

phá giới chẳng chịu 

€Xcommunication of an unrepenfant monk. 

Bất Sanh: Anutpati or Anutapada or 

Anutpanna (skÐ. 

se Chẳng sanh hay chẳng tái sanh— 
Unborn—Non-birth (not being born)—Not 
to be reborn—Exempt from rebirth— 
Uncreated—Non-appearance—See Bất 
Giảm Bất Sanh. 

e Theo Kinh Lăng Già, Đức Phật dạy: “Sự 
vô minh đã câu thúc phàm phu tạo ra sự 
phân biệt sai lầm về tự tính. Tức là, vì quá 
mê đắm vào các phạm trù hữu và phi hữu, 
sinh và diệt, sự tạo lập và sự hủy hoại, 
vân vân, vốn là những sản phẩm của phân 
biệt, nên chúng ta không thể nhìn suốt vào 


sám hối —The 


chân lý và thực tính của các sự vật, chúng 
ta phải thoát ra khỏi sự câu thúc của cái 
gọi là sự cần thiết thuộc luận lý về những 
đối lập và quay trở về với kinh nghiệm cơ 
bản nếu như chúng ta có được mà nhìn 
thấy và diễn dịch các sự vật bằng cái trí 
huệ được hiển lộ ở trong kinh nghiệm cơ 
bản nây, vốn không thuộc luận lý mà phát 
sinh do tu tập, mà ta thủ đắc được sự hiện 
hữu trong ý nghĩa chân thật của nó, tất cả 
mọi giàn giá và kiến trúc của tri thức do 
đó mà bị phá vỡ, và điều được gọi là cái 
trí vô phân biệt sẽ tỏa sáng, và kết quả là 
chúng ta thấy rằng tất cả các sự vật là 
không sinh ra, không được tạo lập và 
không bao giờ tiêu diệt; và thấy rằng mọi 
tướng trạng đều giống như những hình 
tượng được tạo ra bằng ảo thuật, hay 
giống như một giấc mộng, những cái bóng 
được phản chiếu trên mặt tấm màn của sự 
tịch tĩnh miên trường. Điều nây cũng chưa 
phải là sự thủ đắc toàn hảo. Muốn được 
toàn hảo thì ngay cả tấm màn thường hằng 
cũng phải bị loại bỏ, và chỉ có như thế thì 
vô minh mới bị xua tan vĩnh viễn để cho 
chúng ta hoàn toàn tự tại, không còn bị trở 
ngại trong cái thấy và hành động của 
chúng ta.”——In the Lankavatara Sutra, the 
Buddha taught: “lgnorance always binds 
the Ignorant to wrong discriminations 
concerning the self-nature of existence. 
That 1s to say, because we are so addicted 
to the categorles of being and non-being, 
bíth and disapearance, creaton and 
destruction, etc., which are the productfs of 
discrimination, we cannot look into the 
truth and realty of things; we must 
disentangle ourselves from this bondage 
of the so-called logical necessity Of 

Opposites and refurn to the primary 

experience If there be any such and see 
and Interpret things from the knowledge 
revealed thereinn and thereby. By this 
pïimary experilence which 1s not logical 


but Issues from a discipline, existence 1s 
taken In 1s truthful signification, all the 
Iintellectual scaffoldings and constructions 
are thus done away with, and what Is 
known as non-discriminatve knowledge 
(avikalpajnana) shines out, and as a result 
we see that all things are unborn, 
uncreated, and never pass away, and that 
all appearances are like magically created 
figures, or like a dream, like shadows 
reflected on a screen of eternal solitude 
and tranquillity. This 1s not yet perfect 
afftainment. To be able to perfectly atfain, 
the screen of eternty too must be 
abolished, for it 1s only thus that Ignorance 
1s forever dispelled, leaving us perfectly 
free and unhamperedin all our seeings and 
doings.” 
** For more information, please see Vô Sanh, 
and Tứ Bất Sanh. 
Bất Sanh Bất Diệt: Neither to be born nor 
ended—No appearance nor disappearance. 
Bất Sanh Bất Giảm: Thường trụ —Neither 
to be nor ended—Permanent— 
Eternal—Nothmng having been creatcd, 
nothing can be destroyed—See Thường Trụ. 
Bất Sanh Đoạn: Một trong Tam Đoạn, khi 
phiền não không còn khởi lên thì những khổ 
đau sanh tử trong các đường dữ cũng chấm 
dứt —One of the three cutting off or excIsIons, 
when 1llusion no longer arIses the sufferings of 
being reborn In the evil paths are ended—See 
Tam Đoạn (B) (3). 
Bất Sát Sanh: Pranatipatad vairamani 
(virati)—Không sát sanh, giới thứ nhất trong 
thập giới—The first of the ten commandmens, 
not to kilI the living—See Không Sát Sanh. 
Bất Tà Dâm: See Không Tà Dâm. 
Bất Tác, Bất Thực: Một ngày không làm 
việc là một ngày không ăn—One day without 
work, one day without food. 
Bất Tài Tịnh: Không khôn mà cũng chẳng 
tịnh —Netther clever nor pure. 


reborn 





Bất Tăng Bất Giảm: Bất tăng bất giảm là 
một trong mười chân như. Nói về chân lý thực 
tướng, không tăng không giảm, không thêm 
không bớt—The Unvarying Bhutatathafta, one 
of the ten Bhutatathata. In reference to the 
absolute reality, neither adding nor subfracting 
or nothing can be added or taken away. 

Bất Tăng Giảm Chân Như: Một trong 

mười chân như, cũng là địa thứ tám trong thập 

địa—The unvarying bhutatathata, one of the 
ten bhutatathata, also the eiphth of the ten 
ørounds. 

Bất Tận: Boundless—Boundless joy: Niễm 

vui bất tận. 

Bất Tất: Không cần thiết—Not necessary. 

Bất Thẩm: A term of greeting between 

monks means “I do not take the liberty of 

1nquiring 1nto your condifion.” 

Bất Thần: Unexpectedly. 

Bất Thâu Đạo: Adinnadana-veramani 

(sk)——Không trộm đạo, giới thứ nhì trong thập 

giới —Not to steal, the second of the ten 

commandments—See Không Trộm Cắp. 

Bất Thị: Not right. 

Bất Thích Nghỉ: Not suitable. 

Bất Thiện: Akusala (p & skt). 

(D Nghĩa của Bất Thiện—The meanings of 

“Akusala: Không thiện lành, trái lý và có 

hại đến đời hiện tại cũng như vị lai— 

Unwholesome——Negative—Evil—Not 

good—Confrary to the right and harmful to 

present and future life. 

Những lời Phật dạy về “Bất Thiện” trong 

Kinh Pháp Cú The Buddha's teachings 

on “Akusala” in the Dharmapada Suữa: 

1) Những người gây điều bất thiện, làm xong 
ăn năn khóc lóc, nhỏ lệ dầm dể, vì biết 
mình sẽ phải thọ lấy quả báo tương lai— 
The deed 1s not well done of which a 
man must repent, and the reward of which 
he receives, weeping, with tearful face; 
one reaps the fruit thereof (Dharmapada 


qI) 


67). 
Những kẻ bị tư tưởng xấu ác làm tao loạn, 
thường cầu mong dục lạc thật nhiều. 


2) 


Mong dục lạc tăng nhiều là tự trói mình 
càng thêm chắc chắn— Men who are 
disturbed by evil thoughts, swayed by 
song passions and yearned only for 
pleasure; his craving gørows more and 
more. Surely he strengthens his own 
fetters (Dharmapada 349). 

Muốn lìa xa ác tưởng hãy thường nghĩ tới 
bất tịnh. Hãy trừ hết ái dục, đừng để ác 
ma buộc ràng—He who wants to subdue 
evil though(s, should meditate on the 
Impuriles of the body. Be mindful to 


3) 


make an end of craving, and to sfop 
Mara”s bond (Dharmapada 350). 

Bất Thiện Luật Nghỉ: Unwholesome rules 

and ceremonies—See Luật Nghi. 

Bất Thiện Nghiệp: 

(A) Bất thiện nghiệp sanh ra những hậu quả 
đau khổ—Akusala karma—Negative 
karma—Black path—Unskillful actlon— 
Unwholesome deeds will produce painful 
results=Unprofitable courses of actlon— 
Unwholesome  deeds the 
following, but not limited to: 

1) Tham: Greed. 


include 


2) Sân: Anger. 

3) Sĩ: Stupidity. 

4) Mạn: Arrogance. 

5) Nghĩ: Doubt. 

6)_ Tà kiến: Improper views. 

7) Sát Kiing living things. 

8) Đạo: Stealing, or taking what 1s not g1ven. 
9) Dâm: Sexual misconduct. 

10) Vọng: Wandering thoughts. 

(B) Theo Thanh Tịnh Đạo, được gọi là bất 


thiện nghiệp vì chúng vừa là bất thiện mà 
vừa là con đường dẫn đến ác đạo— 
According to The Path of Purification, ten 
unwholesome deeds are both unprofitable 
action and courses that lead to unhappy 


destinies: 

1) Sát sanh: Killing living things. 

2) Trộm cắp: Taking what is not given. 

3) Tà hạnh trong dục vọng: Sexual 
misconduct. 

4) Vọng ngữ: False speech. 

5)_ Ác ngữ: Malicious speech. 

6) Thô ngữ: Harsh speech. 

7) Phù phiếm ngữ: Gossip. 

8) Tham: Covetousness. 

9) Sân: III-will. 


10) Tà kiến: Wrong view. 

Bất Thiện Tâm: Akusala citam (p)— 
Unwholesome mind—See Tâm Bất Thiện. 
Bất Thình Lình: Suddenly—Abruptly— 
Unexpectedly. 

Bất Thỉnh: Tự nguyện—Không được mời— 
Uninvited——Not to request—Voluntary. 

Bất Thỉnh Hữu: 


l) Những ân nhân không đợi nài xin: 
Unsolicited benefactors. 

2) Bạn không được mời thỉnh: Uninvited 
friend. 

3) Bồ Tát: Bodhisattva. 


Bất Thỉnh Pháp: Thuyết pháp một cách tự 
nguyện vì lợi ích của chúng sanh —Uninvited 
preaching or offering of the law, voluntarily 
bestowing 1(s benefits. 

Bất Thọ Nhứt Thiết Pháp: Giải thoát khỏi 
sự thọ dụng chư pháp, giải thoát khỏi mọi dục 
vọng—Free from the receptIvify or sensatlon 
of things, emancipated from desire 

Bất Thọ Tam Muội: Trong phẩm 25 Kinh 
Pháp Hoa, Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát thừa mệnh 
Phật trao cho Ngài Quán Âm một tràng bửu 
hoa, nhưng Ngài Quán Âm không dám nhận, 
nói rằng chưa có mệnh Phật. Thái độ nầy góp 
phần cho việc “Bất Thọ Tam Muội” hay “Tất 

Cánh Không” của Ngài—In the Lotus Sutra, 

Chapter 25, the Infinite Resolve Bodhisattva 
obeyinng the Buddha'›s commands, offered 
Kuan-Ymn a Jewel-garland, which the latter 
refused saying he had not received the 


Buddha”s command to accept 1t. This attitude 
1S atfributed to his free from receptIvity of 
samadhi, the samadhi of utter “voidness” or 
spirituality. 
Bất Thoái Chuyển: See Bất thối chuyển. 
Bất Thời Giải Thoát: Bậc có thể nhập định 
bất cứ lúc nào chứ không phải đợi đến lúc 
duyên lành nhân tốt. Đây là quả vị A La Hán 
cao nhất—One who can enter samadhi at any 
time——The sixth, the highest of the six types of 
Arhats. 
** For more information, please see Nhị Giải 
Thoát. 
Bất Thối (Thoái) Chuyển: Avaivartika 
(skÐ0. 
1) Không lùi mà đi thẳng vào Niết bàn, 
người đã đạt tới thực chứng tánh không, 
sẽ không bao giờ đi lùi trên đường đi đến 
Bồ Tát hay Phật quả—Avaivartika 
(avinivartaniya)—Never receding—Non- 
retrosression—Not  losing sround 
backsliding—Always progressinø—Never 
retreat but going stratght to Nirvana— 
Never receding or turning back, always 
DfOBressing certainly reaching 
NÑirvana—Non-Retrogression—Non- 
regression—One who has reached the 
realizaton of emptiness (folerance and 
non-birth) will never regress from the 
Buddha Bodhisattva Paths—Never 
retreating but goïng straight to nirvana. 
Đôi khi người ta định nghĩa “Bất Thối 
Chuyển” đơn thuần là các bậc tu hành đã 
tiến đến giai đoạn cao không bao giờ còn 
thối chuyển trở lại nữa—Non-regression 
sometimes simply denotes an advanced 
Ssfaøe of aspiraion and practlce from 
which one wIll never retreat. 
Theo Kinh A Di Đà, chúng sanh phước 
mỏng nghiệp dầy tích tụ từ vô thỉ, khó 
lòng tự tu tự độ về cõi Niết Bàn trong một 
đời kiếp, mà ngược lại rất dễ dàng bị thối 
chuyển trong luân hồi sanh tử, nên Đức 


OT 


and 


Or 


2) 


3) 


Phật khuyên Phật tử về sau nầy nên nhất 
tâm niệm Phật để được sanh về cõi Cực 
Lạc, hầu tiếp tục tu tập để đạt thành Phật 
quả—According to the Amitabha Sutra, 
living beings burdened with heavy karma 
accumulated from time Iimmemorial. They 
cannot escape Birth and Death In one 
lifetime, and are In danger of retrogression 
during. Thus the Buddha offered and 
recommended the Pure Land teachings, an 
easy method to escape Birth and Death in 
one lifetime through rebirth In the Pure 
Land, where practiioners can continue 
cultivating without fear of retrogressIon— 
See Kinh A Di Đà In Appendix A. 

Danh hiệu của Đức Phật: An epithet of 
every Buddha. 

**. See Tam Bất Thối. 

Bất Thối (Thoái) Chuyển Bồ Tát: Bồ Tát 
luôn hướng về hướng toàn giác—A Never 
Receding Bodhisattva, who aims at perfect 
enliphtenment. 

Bất Thối (Thoái) Chuyển Pháp Luân: 
Bánh xe pháp chẳng bao giờ quay ngược—The 
Never-Receding Buddha Vehicle of universal 
salvation. 

Bất Thối (Thoái) Địa: Địa vị chẳng lui, địa 
thứ nhứt trong thập địa Bồ Tát—A bệ bạt trí— 
The first of a bodhisattva”s ten grounds. Ít 1s 
also Interpreted by ripht action and ripht 
thought. 

Bất Thối (Thoái) Độ: Tịnh Độ, nơi không 
còn bị sa đọa vào các đường ác—The Pure 
Land, from which there 1s no falling away. 

Bất Thối Tâm: Non-Retrogression Mind— 
Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong 
Liên Tông Thập Tam Tổ, sao gọi là Bất Thối 
Tâm? Phải nên biết rằng tuy đã có sám 
nguyện và tu hành rồi—According to Most 

Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Thirteen 

Patriarchs of Pureland Buddhism, what 1s a 
Non-Retrogression Mind? Ït is necessary to 
know that even If repentance-vow has been 


4) 


made and the cultivated path has been taken. 
(A) Hành giả vẫn còn vướng nhiều chướng 
ngạ—Cultivators still the 
following obstructions: 

Nghiệp hoặc, phiển não, cùng các thứ ma 
chướng khác không dễ gì dứt trừ được: 
Binding karma, afflictions as well as other 
demonic obsfrucfions are not easy fO 
eliminate and destroy. 

Tu lục độ, vạn hạnh của Bồ Tát cũng 
không dễ gì thành tựu được: Cultivating 
for the six Paramitas and ten thousand 
conducts of Bodhisattvas are not easy to 
affain. 

Con đường đi đến quả vị vô thượng Bồ Đề 
lại rất dài xa, không dễ øì chứng đắc 
được: The path toward achieving the 
Ulumate Bodhi ¡is an extremely long 
DrOC€ss; 1t 1s not easy to accomplish either. 
Hành giả phải phát lời thể nguyễn kiên 
cố, bất thối chuyển, dù cho thân nầy có bị 
vô lượng nhục nhằn, khổ nhọc, hay bị 
thiêu đốt tan—Cultivators 
develop firm vows of non-retrogression, 
even If this body has to endure Infinite 
degradations, pains, and sufferings; or 
even !f this body 1s burned to ashes: 

Quyết không vì thế mà phạm vào điều ác: 
l am determined not to commit wicked 
transgøresslons. 

Quyết không vì thế mà thối thất trên bước 
đường tu: I am determined not to reøress 
on my cultivated path. 

Quyết luôn dùng tâm “Bất Thối Chuyển” 
như vậy mà hành đạo: I am determined to 
use this “Non-Retrogression Mind” to 
practice for enliphtenment and to save 
other sentient beIngs. 

Bất Thối (Thoái) Trụ: Trụ thứ bẩy trong 
thập trụ là “Bất Thối Chuyển.”—The seven of 
the ten stages of never receding or continuous 
DrOBT©SS. 


Bất Thối (Thoái) Tướng: Một trong chín 


€ncounter 


Ù) 


2) 


3) 


(B 


` 


nát must 


Ù) 


2) 


3) 


tướng “vô học,” nơi chỉ có trực giác mà thôi— 
One of the nine stages beyond study (asalksa), 
where Intuition rules. 

Bất Thời Giải Thoát: Người thông minh 
nhanh nhẹn, không mất nhiều thì giờ vượt 
thoát khỏi chướng ngại —The quick or clever 
who take no time to deliver from hindrances. 
Bất Thủ Chánh Giác Nguyện: Nguyện 
Chẳng Thành Phật (thường đặt ở đầu mỗi lời 
nguyện)—Lời nguyện không thành Phật của 
Phật A Di Đà (khi Ngài còn là Tỳ Khưu Pháp 
Tạng) cho đến khi nào bốn mươi tám lời 
nguyện của Ngài đã thực hiện xong— 
Amiabhas vow of not takmg up his 
Buddhahood until each of his 48 vows 1s 
fulfilled. 

Bất Thuyết Nhất Tự: Bất thuyết nhất tự, lời 
được Đức Phật nói khi Ngài nhấn mạnh về sự 
nguy hiểm của lạm dụng ngôn từ. Ngài nói: 
“Trong bốn mươi chín năm, ta không nói một 
lời.” VỀ sau câu nầy trở thành thông dụng khi 
các Thiển Sư dùng câu nây để dạy đệ tử tu 
thiển—Not a word has been said nor declared. 
This statement was said by the Buddha when 
he emphasized the danger of abusing words. 
He said: “In forty-nine years, I haven't said a 
word.” Later, this statement has become 
popular when Zen Masters using the statement 
to teach therr discIples. 

Bất Thuyết Tứ Chúng Tội Quá: Không 
nói lỗi của tứ chúng The prohibiion of 
mentioning the errors and sins of other 
disciples, cleric or lay. 

Bất Thực Nhục: Vikalabhojana (sktÙ— 
Không ăn thịt, một phân của giới thứ sáu trong 
thập giớ—Part of the sixth of the ten 
commandmenfs—Aøainst eating flesh. 

Bất Thường: Abnormal—Extraordinary— 
lIrregular. 

Bất Tiếc Thân Mệnh: Vị Bồ Tát không tiếc 
thân mệnh mình trên đường tu tập đạo quả Bồ 
để — The bodhisatva virtue of not sparing 
one`s life for the sake of bodh—Not be 


grudging body and life. 
Bất Tiện: Inconvenient. 


Bất Tín: To disbelieve—To refuse to believe 
or unable to believe. 


^“ 2 * 
Bãt Tỉnh: Unconscious—To lose 
CONnSCIOUsness. 


Bất Tỉnh Nhân Sự: To faint away—To fall 
down 1n a faInt. 
Bất Tịnh: Asubham (p)—Không thanh tịnh— 
Không trong sạch—Impurity——Ùncleanness—— 
Common—VIle. 
Bất Tịnh Hạnh: Phi phạm hạnh, gồm những 
việc hèn hạ bất tịnh hay dâm ô—lgnoble or 
1mpure deeds, or sexual ImmoralIty. 
Bất Tịnh Kim Cang: See Bất Tịnh Phẫn Nộ. 
Bất Tịnh Luân: Một trong ba điều bất tịnh— 
One of the three Impuritles (Impermanence—— 
Vô thường, impurity—Bất tịnh, distress—khổ). 
** For more Information, please see Tam 
Luân. 
Bất Tịnh Nhục: 
1) Trong giáo lý Tiểu Thừa, thịt động vật mà 
thấy giết, nghe giết, nghi ngờ con vật bị 
giết vì mình. Tiểu Thừa cấm dùng những 
loại thịt nầy: According to the Hinayana, 
unclean flesh means flesh of animals, 
fishes, etc., seen being killed, heard being 
kiled, suspected  being kiled. 
Hinayana forbids these. 
Trong giáo lý Đại Thừa, bất kể tịnh hay 
bất tịnh, các loại thịt đều bị cấm: In the 
Mahayana doctrine, all flesh, pure or 
Iimpure, 1s prohibited (Mahayana forbids 
all flesh). 
Bất Tịnh Phẫn Nộ: Ucchusma (skQ—Vị Bồ 
Tát có quan hệ với Bất Động Minh Vương, vị 
kiểm soát tất cả những loài quỷ bất tịnh—A 
Bodhisattva connected with Arya-acalanatha- 
raja, who controls unclean demons. 
Bất Tịnh Quán: Thiền quán về sự bất tịnh 
của thân thể mình và của người khác, đây là 
giai đoạn cuối cùng trong chín giai đoạn quán 


Or 


2) 


tưởng về thân xác, nhằm diệt trừ tham dục— 
The meditaion on the uncleanness of the 
human body of self or others, the nine stages 
of disintegration of the dead body. Ït Is a 
meditation to destroy desire. 
** For more information, please see Cửu 
Tưởng Quán. 
Bất Tịnh Quán Kinh: Tên khác của Kinh 
Đạt Ma Đa La Thiển—A Suữa of 
Dharmatrata. 
Bất Tịnh Thí: Cho mà mong đòi báo đáp 
trong kiếp nây hay kiếp tới thì gọi là bất tịnh 
thí —Impure charity in which the gIiver expecfs 
something ¡In return for his or her almsgIving— 
Unclean almsgiving, looking for 1s reward In 
this or the next HIfe. 
Bất Tịnh Thuyết Pháp (Tà mệnh thuyết 
pháp): Hoặc thuyết pháp, hoặc thuyết chánh 
pháp từ ý muốn kiếm tiền để sống là thuyết 
pháp bất tịnh—Unclean preaching, to preach, 
whether rightly or wronply, from an Impure 
motive for making a living. 
Bất Tọa Cao Quảng Đại Sàng: 
Anuccasayanamaha-sayana (sk)——Không ngồi 
giường cao rộng, giới thứ chín trong thập 
giới—NGt to sit on a hiph, broad, large bed, the 
ninth of the ten commandments. 
Bất Toàn: Imperfection. 
Bất Trắc: Uncertainty—Emergency. 
Bất Tri: Ajnana (skt—Không hiểu biết— 
Không có nhận thức—Ngu si về tâm linh— 
Ñon-cognizance—Sprritual Ignorance. 
Bất Trị: Incurable—Incorrigible. 
Bất Tróc Trì Sinh Tượng Kim Ngân Bảo 
VẬ(:  Jatarupa-rajata-pratigrahanad-vairamani 
(skÐ—G1ới luật thứ mười trong thập giới là 
không được cầm nắm cất giữ tiền, vàng bạc, 
hay châu báu —The tenth commandment, not 
to take or possess uncoined or coined gold 
and silver, or Jewels. 
Bất Trung: Unfaithful—Disloyal—Faithless. 


Bất Trước Hương Hoa Phát-Bất Hương 


Đô Thân: Mala-gandha-vilepana-dharana- 
mandala-vibhusana-sthanad-vairamani (skt)— 
Giới thứ tám —Không trang điểm tràng hoa 
hay dùng nước hoa—The eight commandment 
against adorning the body with wreaths of 
fragrant flowers, or using frerant unguenfs. 

Bất Tu Ngoại Đạo: Một trong mười loại 
ngoại đạo, sáng lập bởi San-Xà-Dạ-Tỳ-La- 
Đê-Tử, cho rằng chẳng cần tu đạo, một khi đã 
trải hết kiếp sanh tử thì hết khổ và tự đắc niết 
bàn—One of the ten kinds of 
founded by Sanjayan Vairatiputra, who taught 
that there 1s no need to seek any other truth 
(the right path), as when the necessary kalpas 
have passed, mortality ends 
naturally follows. 

Bất Tuân: Disobey——Non-observance. 

Bất Túc: Insufficient—Not enough. 

Bất Tùng Nghiệp Sinh: Nakarmaprabhva 
(sk)—Không phải được sinh ra do nghiệp hay 
hành động——Not karma-created. 

Bất Tuyệt: Endless—Interminable 

Bất Tư Nghì: Acintya (skt)——Beyond thought 
and words—Beyond conception—See Bất Khả 
Tư Nghì. 

Bất Tư Nghì Âm: Inconceivable sounds. 

Bất Tư Nghì Biến: Diệu lý chân như chuyển 
biến mà thành sự tướng của muôn pháp——The 
indescribable changes of the bhutatathata In 
the multitudinous forms of all things. 

Bất Tư Nghì Biến Dịch Sanh Tử: Do bi 
nguyện vô lậu mà chuyển biến hướng thượng 
thân sinh tử lên trên Tam giới (xuất quá tam 
giới thân)—Ineffable changes and 
transmigrations the hipher stages of 
mortality above the traidhatuka or trailokya. 
The Inconceivable transformation of life in the 
Pure Land. 

Bất Tư Nghỉ Biến Dịch Tử: 
Acintyaparinamacyuti (skÙ—Cái chết thuộc 
về sự biến hóa kỳ diệu của chư Bồ Tát, hay 
cái chết thuộc sự sự biến hóa không thể quan 


“heresies” 


and nirvana 


{O 


niệm được xãy ra bên trong tâm, làm cho tâm 
hiểu được các sự vật đặc thù bên ngoài —The 
death of mysterious transformaton or 
inconceivable transformation-death. This has 
nothing to do with corporeal existence. Ït 
happens only to such spiritual beings as 
Bodhisattvas. A mysterious transformation 
that takes place within the mind, making 1t 
comprehend an external world of particular 
obJects. 

Bất Tư Nghì Chân Ngôn Tướng Đạo 
Pháp: The practice of the presence of the 
1nvisible Dharmakaya In the esoteric word. 
Bất Tư Nghì Giải Thoát Kinh: The Hua- 
'Yen Sutra—See Kinh Hoa Nghiêm. 

Bất Tư Nghì Giới: Acintyadhatu—Tên khác 
của chân như—Chân như vượt trên tư tưởng và 
văn tự —The realm beyond thought and words, 
another name for Bhutatathata (Chân Như). 
Bất Tư Nghì Huân: Theo Khởi Tín Luận 
thì Bất Tư Nghì Huân là ảnh hưởng huân tập 
của căn bản vô minh trên chân như tạo thành 
phiển não—According to the Awakening of 
Faih, the the 
influence the 


1ndescribable 
of primal Ignorance 
bhutaftathata, producing all illusions. 
Bất Tư Nghì Huệ Đồng Tử: Một trong tám 
đồng tử của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát — The 
youth of ineffable wisdom, one of the eipht 
youths ¡in the Manjusri of the 
Garbhadhatu. 
Bất Tư Nghì Không: Đệ nhứt nghĩa 
không—Cái “không” mà chư Phật và chư Bồ 
Tát chứng được là cái “không” đã dứt hẳn Hữu 
Vô, vượt ngoài vòng vật chấ—The void 
beyond thought or discussion—A conception of 
the void, or that which 1s beyond the material, 
only attained by Buddhas and bodhisattvas. 
Bất Tư Nghì Không Trí: Trí tuệ mà khi 
đạt được thì mọi ưu phiền ảo ảnh đều tan 
biến—The thus attained which 
removes all distresses and 1llusions. 


vasana  OF 


on 


COurt 





wisdom 


Bất Tư Nghì Nghiệp Tướng: Nghiệp tướng 
làm lợi cho chúng sanh không thể nghĩ bàn, 
nghiệp tướng dụng bất khả tư nghì ứng với cơ 
loại của chúng sanh mà khiến họ được đủ thứ 
lợi ích lnexpressible karma merIt always 
working for the benefit of the living. 

Bất Tư Nghì Thừa: The ineffable vehicle— 
Buddhism. 

Bất Tư Nghì Trí: Acintya-jnana (skÐ)—Trí 
huệ bất khả tư nghì, Trí huệ bất khả tư nghì 
của Phật, một khi đạt được thì mọi ảo ảnh khó 
chịu liền tan biến——Inconceivable wisdom, the 
indescribable Buddha-wisdom—The wisdom 
thus attained which removes all distresses and 


1llusions. 
Bất Tư Nghì Trí Tướng: Trí tướng không 
thể nghĩ bàn--Inconceivable, beneficial 


functions and uses. 

Bất Tử: Pháp giới bất tử không chỉ đạt được 
sau khi lâm chung, mà kết quả của việc thanh 
lọc thân tâm ngay trong đời nầy kiếp nầy— 
Undying——Immortal——Ïlmmortality (n)— 
Deathless—Undying——Imperishable—The 
sfate of deathlessness—The deathless realm 1s 
considered to be gained not at the end of one”s 
individual life, but as a result of spiritual 
refinement which may be continued along the 
life span.. 

Bất Tử Cam Lộ: Một thứ nước dùng trong lễ 
quán đảnh của trường phái Chân Ngôn— 
Sweet dew of Immortalityý—A baptism water 
of Shingon. 

Bất Tử Dược: Thuốc bất tử, còn gọi là Sa ha, 
mọc trên dãy Tuyết Sơn (Hi Mã Lạp Sơn), ban 
cho bất cứ ai thấy được nó một cuộc sống bất 
không đau khổ—Medicine of 
1mmortality, called So-ho, which grows on the 
Himalayas and bestows on anyone seeing It 
endless and painless life. 

Bất Tử Giác: Muốn sống đời trường thọ, một 
trong tám loại ác giác One of the eight 
wrong perceptions of thought, the desire for 


tận và 


long life. 

#*% For more Information, please see Bát Giác. 

Bất Tử Môn: Cửa vào chỗ Bất Tử hay Niết 
Bàn—The gate of Iimmortality or nirvana. 

Bất Tự Tại: Không được như như tự tại—Not 
1ndependent—Not one”s own master—Under 
øovernance. 

Bất Tức Bất Ly: Neither the thing itself, nor 
something apart, as wafer and the wave—See 
Bất Nhất Bất DỊ. 

Bất Tương Ứng Hành: Hành động và tâm 
không tương ứng với nhau—Action non- 
1nterrelated with mind. 

Bất Tương Ứng Tâm: The non-interrelated 
mind—§ee Tam Tướng Vi Tế. 

Bất Tường: Bad——Unlucky. 

Bất Văn Ác Danh Nguyện: Lời nguyện thứ 
mười sáu trong bốn mươi tám lời nguyện của 
Phật A Di Đà, rằng Ngài sẽ không thành Phật 
nếu trời người hãy còn nghe tiếng chẳng 
lành—The sixteenth of Amitabha”s forty-eipht 
vows, that he 
Buddhahood as long as anyone of evil repute 
exIsted—See Tứ Thập Bát Nguyện. 

Bất Vi Nhi Vi: Không làm mà làm——Without 
do¡ng yet to do. 

Bất Vọng Ngữ: Mrsavadaviratih (sk)— 
Musavada-veramani (p)—Không nói dối hay 
nói lời bịa đặt, giới thứ tư trong ngũ giới (Lời 
nói không thành thật gọi là nói dối, nói sai sự 
thật. Đó là việc phải nói quấy, việc quấy nói 
phải, không nghe nói nghe, nghe nói không 
nghe, thấy nói không thấy, không thấy nói 
thấy, vân vân, cho đến chưa chứng quả mà 
tuyên bố mình đã chứng quả, chưa thành công 
mà nói thành công)—No false speaking—Not 
Iying, the fourth commandment in the five 
commandmeIns. 

Bất Vọng Thiền: Thiền quán để chế ngự 

vọng  tưởng—The against 
forgetfulness. 


would not enter final 


medifation 


Bất Vô: not nonexistence. 


Bất Xả Thệ Ước: Lời nguyện không bỏ xót 
một chúng sanh nào không sanh vào cõi nước 
NÑgà—Amitabhaˆs of 
abandonmert, not to enter Buddhahood tiI all 
were born Into his Paradise. 

Bất Xứng: Dis-symetry. 

Bất Ý: By accident. 

Bất Ÿ Ngữ: 


của VOW non- 


1) Không nói lời thiếu tao nhã: Not to speak 
unrefined speech. 

2) Không nói lời không đúng đắn: Not to 
speak indecent speech. 

3) Không nói lời không thích hợp: Not to 
speak Improper speech. 

4 Không nói lời sáo ngữ: Not to speak smart 


speech. 
Bật: To fly back. 
Bật Cười: To burst into laughter 
Bật Gốc: Uprooted. 
Bật Khóc: To burst into tears. 
Bật Sô: Bức Sô. 


I) Tên khác của Tỳ Kheo: Another name for 
Bhiksu. 
2) Một loại cỏ thơm, biểu tượng của cuộc 


sống nơi tự viện—A fragrant plant, 
emblem of the monastic life. 
** For more Information, please see Tỳ Kheo. 
Bật Sô Ni: A Buddhist nun—See Tỳ Kheo Ni. 
Bây Giờ: At presen—Now. 
Bẫy: Trap—Pitfall 
Bè: Kaula (sk) —-Raff—A ferryboat Trong 
Phật giáo Đại thừa, giáo pháp Phật giống như 
chiếc bè; khi đã đến đích, thì bè cũng nên bỏ 
lại. Giáo pháp chỉ là phương tiện chứ không là 
Mahayana Buddhism, the 
teaching 1s likened a raft; when the goal, the 
other shore, 1s reached, then the raft is left 
behind—The form of teaching 1s not final 
dogma but an expedient method. 
Bè Lũ: Clique. 
Bẻ: To pick—To pluck—To gather. 


cứu cánh —ln 


Bẻ Hành Bẻ Tỏi: To criticize. 

Bé Mặt: To be ashamed. 

Bêm Máệp: A brillant talker. 

Bên Gót: Theo bén gót —To follow someone 
closely. 

Bến Lên: To be bashful (timid, shy). 

Bèo Mây: Lentil and clout—To be unstable. 
Bế: Đóng—To close—To stop—To block. 

Bế Lê Đa: Preta (sk)—Ngạ quỷ—Hungry 
ghosts—See Ngạ Quỷ. 

Bế Lô: Ngưng không đốt lò sưởi vào mùa 
xuân (Thiên tông hàng năm vào ngày 30 tháng 
3 thì đóng lò sưởi)—To cease lighting the 
SfOV€ 1n SprIng. 

Bế Quan: Đóng cửa để tu tập thiền định—To 
shut in; to 1solate onese]f for mediftation. 

Bế Tắt: Blocked—Obstructed—Choked 

Bế Thi: Pesi (sk)—Giai đoạn thứ nhì trong 
tám giai đoạn thành lập của thai nhi —The 
second stage of the eight stages of the human 
foetus—See Bát VỊ Thai Tạng. 

Bề Ngoài: Appearance 

Bể. Xương bắp vế—The pelvic bones. 

Bể Lạc Ba A Ngạt: Virupaksa (sk)—Tỳ Lưu 
Bác Xoa—Tây Thiên Vương—The western of 
the four MaharaJas—See Tứ Thiên Vương (3). 
Bệ Bạt Trí: Vaivartika (sk)—Thối chuyển— 
To recede——To fall back——To backslide. 

Bệ Đà: Scc Veda in Sanskrit/Pali-Vietnamese 
Section. 

Bệ Rạc: Wretched—Deplorable. 

Bệ Vệ: Majestically. 

Bên Bị Cáo: Accused. 

Bên Giáo: Christian. 

Bên Lương: Pagan. 

Bên Ngoại: Maternal side (on the mother”s 
side). 

Bên Nguyên Cáo: Accuser. 

Bên Nội: Paternal side (on the father”s side). 
Bền Chặt: Durable—Solid. 


Bền Gan: Persevering patlent. 

Bền Lâu: Permanent 

Bền Vững: See Bền chặt. 

Bềnh Bồng: Floating. 

Bêu Xấu: Phỉ báng—-To dishonor—To 

huminliate—To discredit—To disgrace. 

Bỉ: 

1) Tấm bia đá: A stone tablet, or monument. 

2) Karuna (sk)—Tiếng Phạn là Phả L¡i Nê 
Phược, tức là cái tâm hay tấm lòng bi mẫn 
thương xót cứu vớt người khác thoát khỏi 
khổ đau phiền não. Lòng bi là lòng vị tha, 
không vì bản ngã, mà dựa trên nguyên tắc 
bình đẳng. Khi thấy ai đau khổ bèn thương 

ấy bi 

sympathy, or pity (compassion) for another 
in đistress and desire to help him or to 
deliver others from suffering out of pIty. 

The compassion 1s selfless, non-egoIstic 

and based on the principle of universal 

equality. 

Lòng “Bi” chính là một trong những cửa 

ngồ quan trọng đi đến đại giác, vì nhờ đó 

mà chúng ta không giết hại chúng sanh— 

Karuna or compassion 1s one of the most 

1mporftant the  great 

enlightenment; for with it, we do not kil 
or harm living beinss. 

Theo Kinh Duy Ma Cật, Phẩm thứ bảy, 

Quán Chúng Sanh, Bồ Tát Văn Thù khi 

đến thăm bệnh cư sĩ Duy Ma Cật có hỏi 

về lòng “bi” như sau —According to the 

Vimalakrmti Sutra, Chapter Seventh, 

Contemplatng on Living Beings, when 

Manjust Bodhisattava 

enqure after Vimalakrrts health, he 

asked Vimalakirti 
follows: 

e Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi Duy Ma Cật: 
“Sao gọi là lòng bi của một vị Bồ Tát?”— 
Manjusri asked Vimalakirti: “What should 
be compassion (karuna) of a Bodhisattva?” 

e - Duy Ma Cật đáp: “Bồ Tát làm công đức gì 





xÓt, là tâm—Karuna  means 


3) 


enfrances {O 


#) 


called on to 


about “Karuna” as 


cốt để chia xẻ cho tất cả chúng sanh.”— 
repled: “A  Bodhisattva”s 
compassion should include sharing with all 
living beinøs all the merits he has won.” 


Vimalakirti 


Bỉ Cảm: Moving—Touching. 

Bi Đát: Tragic. 

Bi Điền: Bi Điển hay ruộng “bi” nơi hành giả 

thực tập giúp đở người hoạn nạn, một trong 

những phước điển -The ñeld of pity, 

cultivated by helping those ¡in trouble, one of 

the three fields of blessing. 

Bỉ Hoan: Grief and joy. 

Bi Khổ: Deplorable. 

Bi Kịch: Tragedy. 

Bi Môn: Bi tâm của Phật hay con đường dẫn 

tới cứu độ chúng sanh (bao gồm tất cả các đức 

lợi tha)—The Buddha-pity or the way of pIty 

directed to others. 

** For more Information, please see Nhị Môn 
(D). 

Bi Nguyện: Đại bi nguyện của chư Phật và 

chư Bồ tát là cứu độ chúng sanh —The great 

piying vow of Buddhas and bodhisattvas to 

save all beinss. 

Bi Quan: Pessimism. 

Bi Quán Từ Quán: B¡ quán nhằm cứu độ 

chúng sanh; từ quán nhằm ban vui cho mọi 

loà —The pitying contemplaton for saving 

bemngs from  suffering, 

contemplation for giving Joy to all beings. 

Bi Sầu: Sad—Melancholy—Grievous 

Bỉ Tâm: Karuna (skt—Bi tâm mở rộng 

không phân biệt chúng sanh mọi loài. Tuy 

nhiên, bi tâm phải đi kèm với trí tuệ, để có 

được kết quả đúng đắn—Compassion—Pity— 

Active sympathy—A compassionate heart— 

Compassion extends 1fself without distinction 

to all sentient beings. However, Compassion 


and  merciful 


must be accompanied by wisdom In order to 
have riph( effec—A heart of pity, of 
sympathy, or sadness. 


Bi Thẩm: Deplorable—Tragic—Mournful— 


Drama. 

Bỉ Thủ: Bàn tay bi mẫn—A pitying hand. 

Bi Thuyền: Phật và Bổ Tát nguyện được ví 

với chiếc thuyền cứu độ chúng sanh— 

Buddhas'` and Bodhisattvas” vow to save all 

senfient beinøs 1s compared with the boat for 

ferrying beings to salvation. 

Bi Thương: Mournful and pitiful. 

Bi Trắng: Dramatic. 

Bi Trí: 

I) Bi và trí là hai đặc tính của chư Bồ Tát 

trên bước đường tu tập đại giác và cứu độ 

chúng sanh: Pity and wisdom, the two 

characteristics of a bodhisattva seeking to 

atain perfect enliphtenment the 

salvation of all beings. 

B¡ là dưới thì hạ hóa chúng sanh: Karuna 

Or compassion means below 1s fo save 

senfient beings. 

Trí là thượng cầu Bồ Đề hay Phật đạo: 

Jnana or wisdom means above 1s to seek 

BodhI. 

Theo Phật Giáo Đại Thừa, điển hình của 

bi là Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát; còn 

Ngài Đại Thế Chí là điển hình của trí: In 

Mahayana Buddhism, Pity ¡1s typified by 

Avalokitesvara and wisdom by 

Mahasthamaprapta. 

Theo Chân Ngôn Giáo thì Bi là Thai Tạng 

giới, trong khi Trí là kim cang giới: In the 

©SOf€riC secfS, pIfy is represented by the 

garbhadhatu or the womb treasury, while 

wisdom 1s represented by the vajradhatu 

or the diamond treasury. 

Bi Vô Lượng Tâm: Một trong tứ vô lượng 

tâm, khởi lòng từ bi vô lượng với hết thấy 

chúng sanh—Boundless pity—Infinite pity for 

all, 

(catvari-apramananI). 

** For more Information, please see Tứ Vô 
Lượng Tâm. 

Bí: 

l) Bí 


and 


a) 


b) 


2) 


3) 


one of the four Iimmeasurable minds 


mật: Secret—Occult—Esoteric-- 


Profound. 


2) Bón: Constipated. 
3) Quả bí: Pumpkin—Squash. 
4)_ Tối ám: Obstructed. 


Bí Áo: Bí mật —Mysterious—Secret. 
Bí Án: Ấn khế bí mật do Mật giáo lưu 
truyền—Esoteric signs or seals. 


Bí Ấn: Hidden—Concealed—Occult— 
Mysterious. 


Bí Danh: Secret name. 

Bí Hiểm: Mysterious and dangerous. 

Bí Mật: Bí là bí áo, nghĩa là sự huyền diệu 
sâu sắc của pháp môn. Mật là ẩn mật, nghĩa là 
việc không dễ dãi dạy cho người khác— 
Secret——Esoteric—Occult—MysterIous—— 
Profound. 

Bí Mật Chú: Tên gọi chung Chân Ngôn Đà 
La NI hay mật chú được dùng trong trường 
phái Mật Tông—The mantras or Incanfations 
of the Yogacara sect (Mật tông). 

Bí Mật Chủ: Vajrasattva (skt)—Tên gọi đầy 
đủ là Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ, tức là ngài 
Kim Cương Tát Đỏa, vua của loài Dạ Xoa, và 
cũng là vị hộ trì những bí mật của chư Phật 
(theo Đại Nhật Kinh Sớ, Kim Cương Bí Mật 
Chủ, bàn tay cầm cây chày Kim Cương. Ở tây 
phương gọi Dạ Xoa là bí mật, bởi thân khẩu ý 
của ngài nhanh chóng, ẩn kín, khó có thể biết 
được. Ngài Bí Mật Chủ tức là Dạ Xoa Vương, 
tay cầm chày Kim Cương, đứng thị vệ bên 
Phật —King of Yaksas and guardian of the 
secrets of Buddhas. 

Bí Mật Du Già: 

I) Tên gọi chung các pháp môn của Chân 
Ngôn tông: The Yoga rules of the esoferIc 
Sect. 

Tên gọi của Du Già tông: A name for the 
'YOgaCara, OT ©SOf€TIC S€C(. 

Bí Mật Đàn: Đàn tràng tu bí mật pháp (gồm 
hộ ma đàn, quán đảnh đàn, và mạn đổ la 
đàn)—The altars of the Esoteric sect. 

Bí Mật Giáo: 


2) 


l) Mật Giáo: The teaching of the esofteric 
sect—See Mật Giáo. 

Một trong bốn tông được Thiên Thai để 
cập trong Thiên Thai Hóa Nghi Tứ Giáo: 
One of the four modes of teaching defined 
by Tien-I?ai—See Thiên Thai Hóa Nghi 
Tứ Giáo (3). 

Tên khác của Thiên Thai Viên Giáo: 
Another the 
Complete or Final teaching—See Thiên 
Thai Hóa Pháp Tứ Giáo (4). 

Bí Mật Giới: Giới luật của Mật giáo, hay 
Mật tam muội da giới—The commandments of 
the esofterIc sect. 

Bí Mật Hiệu: tên gọi khác của bài chú Đà La 
Ñi được dùng trong Mật giáo—Dharanis used 
1n the esof€ric sects. 

Bí Mật Kết Tập: Cuộc kết tập kinh điển của 
Bí Mật bộ, gồm mật chú và tổng trì Đà La Ni 
trong Kinh Đại Thừa của các bộ Kim Cang và 
Thai Tạng giới, do ông A Nan và ngài Kim 
Cang Thủ Bổ Tát kết tập—The collection of 
mantras, dharanis, etc., and of the Vajradhatu 
and Garbhadhatu literature, attributed 
Ananda, or VaJrasattva, or both. 

Bí Mật Kinh: Kinh điển của Mật giáo, hay 
Chân Ngôn tông—The sutras of the esof(eric 
Sect. 

Bí Mật Tạng: Tạng trí huệ thâm diệu nói về 
diệu pháp của chư Phật The treasury of the 
profound wisdom, or mysfteries, varlously 
1nterpreted. 

Bí Mật Thượng Thừa: Tiếng gọi giáo pháp 
của tông Chân Ngôn, tức Thừa Giáo Bí Mật 
Tối Thượng — The esoteric superior vehicle, 
1.e. the esoferIc sect, a name for the Shingon. 
Bí Mật Tông: The esoteric Matra, or 
Yogacara sect—See Mật Giáo. 

Bí Ngô: Pumpkin. 

Bí Pháp: Những giáo pháp bí mật của Mật 
giáo (có hai loại Thông và Biệt. Thông giáo 
chỉ chung các việc hộ ma, tụng niệm mà 


2) 


3) 


name for Tien-T”ai's 


{O 


không để cho người khác thấy. Biệt giáo gồm 

Đại pháp, Chuẩn Đại pháp, Bí pháp, và Thông 

Đồ pháp)—The mysteries of the esoteric sect. 

Bí Quyết: Khẩu quyết bí mật—Secret 

method, or magIcal incantations. 

Bí Thuật: Magic art. 

Bí Thư: Private secretary. 

Bí Tích: Secret prestige. 

Bí Tông: Mật giáo Trường phái Mật Tông 

xem Phật Tỳ lô Giá Na là vị Phật chính để thờ 

phượng—The esoteric Mantra or Yogacara 

sect which considered Vairocana as the chief 

obJect of worship—See Mật Giáo. 

Bí Truyền: Esoterical. 

Bí Văn: Secret document. 

Bí Yếu: Pháp môn thiết yếu—The profoundly 

1mportant—The ©essence—Secret 

essence——Secret and Important. 

Bì: Da—Skin. 

Bì Cách: Da thuộc——Leather—Hide. 

Bì Đại: Cái túi da, ám chỉ thân người —Skin 

bag, Iimplies the body. 

Bì Khả Lậu Tử: See Bì Xác Lậu Tử. 

Bì Kịp: Comparable——To catch up with. 

Bì Xác Lậu Tử: Bì Khả Lậu Tử. 

I) Vỏ da rò rỉ: Thân thể hình hài của con 
người—The body——Skin and shell leaking. 

2) Bao đựng thư: Mail bag. 


and 


Bì Y: 
1) Quần áo bằng da thuộc—Clothing of hide. 
2) Tên y phục của chư Tăng Ni, ám chỉ sự 


thô thiển và đơn giản—A name for a 

garments, ¡Implyinng  therr 
roughness and simplicity. 

BỈ: Cái kia, đối lại với “thử” là cái nầy —The 

other, in contrast with “th1s”. 

BỈ Mặt: To despite——To scorn. 

Bỉ Ngạn: Bờ bên kia—Bên kia bờ của dòng 

luân hồi sanh tử hay Niết Bàn—The other 

shore, nrvana—Paramita—The other (yonder) 


monk”s 


shore of stream of transmigrafion, I.e. nirvana. 


I1) Thử ngạn hay bờ bên nầy của luân hồi 
sanh tử: The samsara of reincarnation is 
this shore. 

Trung Lưu: Giữa dòng của hai bên bờ 
sanh tử và niết bàn—The stream of karma 


2) 


1s the stream between one shore and the 
other. 

Bỉ ngạn hay trạng thái giải thoát vượt ra 
ngoài vòng luân hồi sanh tử: The state of 
emancipaton or beyond the realm of 
Samsara. 

Bỉ Ổi: Contemptible—Shabby. 

BỈỔ Trà: Peta (skQ)—See 
SanskrIt/Pali-Vietnamese Section. 
Bĩ Thái: Misfortune and fortune. 
Bĩ Vận: Bad luck—M¡sfortune. 
Bị: 

1) Chịu khổ: To suffer. 

2) Đấp lại: To cover. 

3)_ Mền: A quilt—Coverlet. 

4 Thụ động: Sign of the passIve. 
Bị Ám Ảnh: To be obsessed 

Bị Án: Condemned. 

Bị Bắt: Captured. 

Bị Cẩm: To have a cold. 

Bị Ác Duyên Khuấy Động: Disturbed by 
evil environment. 

Bị Cảnh Duyên Khuấy Động: Disturbed 
by (external) environment. 

Bị Cáo: Accused—Defendant. 

Bị Chế Ngự: To be conquered. 

Bị Chế Nhạo: To be ridiculed. 

Bị Công Kích: To be criticized. 

Bị Cướp Bóc: To be robbed. 

Bị Dập Tắt: To be extinguished. 

Bị Diệp Y Quán Âm: Đức Quán Âm mặc 
đồ bằng lá cây——Kuan-Yin clad in leaves. 

Bị Đọa Tam Đô Trong Vô Lượng Kiếp: 
Sunk (fallen) into the three evil paths for 
countless eons. 


Bị Động: Passive. 


3) 


Pitaka 1n 


BỊ Gạt: To be cheated. 

Bị Giam: To be confined (incarcerated). 

Bị Giết: To be killed. 

Bị Hủy Diệt: To be destroyed. 

Bị Khuất Phục: To be subdued. 

Bị Lạm Dụng: To be abused. 

Bị Lệch Hướng: To be side-tracked. 

BỊ Loại: To be knocked out in a tournament. 
Bị Ma Ám: Ghost-haunted—To be deluded— 
Tu hành mà bị ma ám, xúi dục làm điều xằng 
bậy, trái với đạo đức, thì kể như tàn một đời— 
Cultivators who have a deluded mind (delusive 
thouphts), which steers him to toward doing 
things contrary to the way; 1s considered over 
wih the wholesome path for this entire 
lifetime. 


Bị Mất Tích: To be missing in action. 

Bị Nạn: To suffer a misfortune or an accident. 
Bị Oan: To be a victim of an injustice. 

BỊ Phạt: To be punished. 

Bị Quyến Rũ Bởi Sắc Tốt Tiếng Dâm: 
being lured by beautiful forms and sensuous 
sounds. 

Bị Sa Ngã: Fallen into evil conducts. 

Bị Thương: To get hurt (njured). 

Bị Tiêu Tan: To be snuffed out. 

Bị Tràn Ngập: To be pervaded. 

Bị Vị: Vật trải ra để tọa thiển—Covered seat 
for meditation. 

Bị Vỡ Tan: To be burst. 

Bị Xua Tan: To be dispelled. 

Bia: Stele. 

Bia Miệng: Public opinion. 

Bịa Đặt: Bịa chuyện--To fabricate—To make 
up story——To forge. 


Bích: 
l) Bức tường: A wall—Parttion-wall— 
Screen. 


2) Màu xanh biếc: Jade-green, or blue. 
Bích Chỉ Phật: Pratyeka-buddha—See Chi 


Phật and Pratyeka-buddha. 

Bích Chi Phật Thừa: Một trong tam thừa, 
trung thừa—The middle vehicle, that of the 
pratyeka-buddha, one of the three vehicles. 
Bích Định: Bức tường định kiên cố thì ác 
phong không thể lọt vào được—Wall 
meditation, steady not restless medifation, no 
way any wind of evil can penetrate. 

Bích Nham Lục: Pi-Yen-Lu—Blue Rock 
Collecion—Một trong những tập sách thiển 
nổi tiếng nhứt của Thiển phái Lâm Tế, gồm 
một trăm công án do thiển sư Tuyết Đậu 
Trùng Hiển (980-1052) soạn, với lời bình bằng 
kệ đi kèm của thiển sư Phật Quả Viên Ngộ 
(1063-1135). Tập sách lấy tên theo một cuộn 
giấy có viết hai chữ Hán “Bích” (xanh) và 
“Nham” (đá), ngẫu nhiên treo nơi chùa nơi mà 
nó được biên soạn, nên thiển sư Tuyết Đậu 
Trùng Hiển đã dùng hai chữ đó làm nhan để 
cho tác phẩm của mình (see Trùng Hiển Tuyết 
Đậu Thiền Sư)—One of the most famous Zen 
book of Lin-Chi Zen sect, consistng of one 
hundred koans compiled by Zen master Hsueh- 
Tou-Ch?ung-Hsilen (980-1052), with ¡is own 
commentary 1n verse accompanying cach 
koan, by Zen master Yuan-Wu (1063-1135). 
The book derived 1ts name from a scroll 
containing the Chinese characters for “blue” 
and “rock” which happened to be hanging In 
the temple where the collection was compiled, 
and which the compiler decided to use as a 
tide for his work. 

Bích Nhãn Hồ: Người Hô mắt biếc, chỉ ngài 
Bỏ Để Đạt Ma—The blue-eyed barbarian, 
Bodhidharma. 

Bích Quán: 


I1) Tên của một loại Thiền của Thiển tông 
Trung Quốc: Name for the meditation of 
the Chˆan school in China. 

2) Ngài Bồ Để Đạt Ma ở chùa Thiếu Lâm 


núi Tung Sơn, quay mặt vào tường tọa 
thiển trong suốt chín năm liễn. Ngài nói: 
“Khi tinh thần ngưng trụ trong cái định của 


“Bích Quán" thì không còn thấy có ta có 
người. Thánh phàm một bực như nhau; 
nếu một mực kiên cố không lay chuyển, 
rốt ráo không lệ thuộc vào văn giáo và 
không còn tâm tưởng phân biệt nữa—The 
wall-gazer, apphed to Bodhidharma, at 
Tsao-Linn monastery 1n Tsung Shan 
mounfain, who is said to have øazed at a 
wall for nine years. He said: “When 
concentfration in the “Meditating facing the 
wall” one will see neither selfhood nor 
otherness, that the 
worthies are of one essence. If one firmly 
holds on to this belief and never moves 
away from 1t, he will not be depended on 
any lierary Instructions, 
conceptual discrimination.” 

Bích Quán Bà La Môn: Một danh hiệu của 

Tổ Bồ Đề Đạt Ma—Wall-gazing Brahman, a 

tile of Bodhidharma. 

** For more Information, please see Bích 
Quán (I), and Bồ Để Đạt Ma ¡in 
Vietnamese-English Section. 

Bích Thủy: Greenish water. 

Biên: 

I1) Bính đuôi sam: A plait—A queue. 


the masses and 


free from 





2) Bờ  mé: Extteme—Edge—Margin 
Border. 

3) Biên bản: To record. 

4) Ghi danh: To enroll. 

5) Bên kết: Thất bính—To compile or to 


plaIt. 
Biên Bản: Minutes—Report. 
Biên Bức: Con dơ—A bat. 
Biên Bức Tăng: Ô Thử Tăng—Loại Tăng 
ngày ngũ đêm đi ăn như dơi (Tăng phạm 
những tội Ba La DI)—A bat monk—See Tứ 
Đọa. 
Biên Cảnh: Border—Boundary. 
Biên Châu: Những xứ nằm giáp ranh hay bên 
ngoài Ấn Độ —The countries bordering on, or 
oufside of India. 


Biên Cương: Boundary. 

Biên Dịch: To translate. 

Biên Địa: 

1) Những xứ nằm bên góc của châu Diêm 
Phù Để: The countries bordering on 
Jambudvipa. 

Những người được tái sanh vào các xứ 
biên địa của cõi Tịnh Độ của Đức Phật A 
Di Đà không gặp được Tam Bảo, không 
nghe được Phật pháp trong 500 năm: The 
border land to Amitabha'*s Pure Land, 
where the lax and haughty are detained 
for 500 years. 

Cũng được gọi là Thai cung hay biên giới 
(vùng xa xôi hẻo lánh): Also called 
womb-palace, and border realm. 

Biên Giới: 


2) 


3) 


Bound—Boundary—Border—— 


Frontier. 
Biên Kiến Chấp Kiến—-One-sided 
standpo1t. 


e - Tình trạng bám víu vào một bên hoặc hai 
bên trong thế giới tương đối, chẳng hạn 
như bám víu vào sự thường hằng, vô 
thường, hiện hữu hay không hiện hữu. 
Biên kiến còn là một trong ngũ kiến, hoặc 
là đoạn kiến, hoặc là thường kiến— 
Extreme Views—One- 
sided views—The sfate of clinging to one 
of the two extremes In the world of 
relativity, such as clinging to permanence, 
1mpermanence, being or non-being, efc. 
These views are also the two extreme 

of and personal 
1mmortality, one of the five sharp wrong 
VICWS. 

e _ Ý kiến nghiêng về một bên hay cực đoan. 
Những người theo biên kiến nghĩ rằng 
người chết đầu thai làm người, thú đầu 
thai làm thú. Một lối biên kiến khác cho 
rằng chết là hết, hay không còn gì hết sau 
khi chết. Lối nầy thuộc tư tưởng của nhóm 
duy vật triết học, chẳng tin nơi luật nhân 
quả—This is a biased viewpoint tending to 


views—Biased 


VICWS annihilation 


favor one side. Those who conceive this 
way thinnk that pracicing Buddha's 
teachinøs 1s equivalent to not pracficing 1t. 
Another biased one claims that, 
death man will be reborn as man, beast as 
beast, or that there Is nothing left after 
death The last view belongs to a 
materialistic philosophy that rejJects the 
law of causality. 

*% For more information, please see Ñgũ Kiến 

Vi Tế. 

Biên Lai: Receipt. 

Biên Ngục: Biên Địa Địa Ngục—The side 

hells, or lokantarika hells. 

Biên Phát: Bện tóc hay kết tóc —To plait the 

harr, or roll it into conch-shape. 

Biên Soạn: To compile. 

Biên Tập: See Biên soạn. 

Biên Tế: Đến cực điểm hay điểm cuối 

cùng——Utmost limit—Ultimate--Final 

Biên Tế Trí: Trí tuệ của Đẳng Giác Bồ Tát 

(ở cạnh ngôi Diệu Giác)—The perfect wisdom 

of a bodhisattva who has attained complete 

enlightenmernt. 


after 


Biên Tên: To register a name. 

Biên Tội: See Tứ Biên Tội. 

Biến: 

I) Khắp nơi: Sarvatraga (skÙ—On every 
side——Universal——Everywhere—All—The 


whole. 

2) Biến mất: To disappear—To vanish—To 
fade away. 

3) Biến đổi To change—To alter—To 


change Into——To transform——To become. 
Biến Áo: To change. 
Biến Báo: To inform everywhere. 
Biến Cải: To transform—To change. 
Biến Cát: Biến Cát là tên khác của Phổ 
Hiển Bồ Tát ——Universally auspicious, another 
name for Samantabhadra. 


Biến Chất: To denaturize—To change the 
nature. 


Biến Châu: 
Everywhere. 
Biến Chế: To embody. 

Biến Chiếu: Hào quang pháp thân Phật chiếu 
rọi khắp mọi nơi—Universally shining— 
Everywhere Illuminating. 

Biến Chiếu Kim Cang: Universally Shining 
Vajrasattva. 

Biến Chiếu Như Lai: Tên gọi khác của Đức 
Đại Nhật Như Lai—-Universally Shining 
Buddha, or Tathagata, 1.e. Vairocana—See 
Đại Nhựt Như Lai and Vairocana. 

Biến Chuyển: To change. 

Biến Chứng: Complication. 


Khắp  nơi—Universal— 


Biến Cố: Event—Happening——Occurrence. 
Biến Dạng: To transfigure—To transform. 
Biến Dịch: To change—To transmute—See 
Biến Hình. 

Biến Dịch Sanh Tử: Thân biến dịch trong 

vòng sanh tử—Mortal changes or a body that is 

being transformed from mortality. 

Biến Dịch Thân: Thân biến dịch sinh tử là 

chánh báo của bậc Thánh nhân Tam Thừa, 

được hưởng thụ nơi cõi Tịnh Độ—Bodies that 
are transformed in a Pure Land——Transformed 
bodies. 

Biến Đổi: 

e Thay đổi—Chuyển hóa: Parinam (skt— 
To change—To transform—To alter—To 
be changed or transformed 1nto. 

e Sự biến đổi: Parinama (skt)—Sự chuyển 
hóa—Sự thay 
Transformation Into—Change. 

Biến Động: Crisis. 

Biến Giác: Toàn giác của Đức Phật— The 


đổi —Alteration— 


omnisclent, absolue enlightenment, or 
universal awareness ofa Buddha. 
Biến Giới Khấp vũ trục The whole 


unIverse. 
Biến Hành: Hoạt động khắp nơi, có mặt khắp 
nơiI—Ũniversally operatIve—OmnipresenI. 


Biến Hành Nhân: Sarvatragahetu (skt)— 

Một trong sáu nhân—OmnIpresent causes, one 

of the sixfold division of causes. 

** For more Information, please see Lục Nhân 
(A) @®). 

Biến Hình: Bỗng chốc thay hình đổi dạng, 

đặc biệt là chư Phật và chư Bồ Tát—To 

transform, to metamorphose, to transfigure, fo 

change ¡into, to become, especially the 

mutations of Buddhas and Bodhisattvas. 

Biến Hình Luận: Transformism. 

Biến Hóa: See Biến Hình. 

Biến Hóa Độ: Quốc độ nơi chư Phật và chư 

Bồ Tát an trụ và giác ngộ, có thể là Tịnh Độ 

hay bất tịnh độ The land where they 

(Buddhas and Bodhisattvas) dwell, whether the 

Pure Land or any impure world where they 

live for Its enliphtenmetnt. 

Biến Hóa Luận: See Biến Hình Luận. 

Biến Hóa Nhân: Biến thành người— 

Becoming men. 

Biến Hóa Pháp Thân: Một trong năm Pháp 

Thân Phật—The dharmakaya In Its power of 

transmufaftion, or Incarnation, one of the five 

kinds of Buddhaˆs dharmakaya. 

** For more Information, please see Ngũ 
Chúng Pháp Thân (B) (3). 

Biến Hóa Sinh: Hóa sinh chứ không phải 

sinh từ trong bào thai (theo Kinh Pháp Hoa thì 

các chúng sanh đã trừ được dâm dục chỉ thuần 

nhất là sanh)—Binh by 

transformation, not by gestaion—See Hóa 

Thân 

Biến Hóa Thân: Nirmanakaya (skt)—Một 

trong ba thân Phật, hóa thân biến hiện thành 

loài hữu tình trong ba nẻo sáu đường để tế độ 


biến hóa 


chúng sanh—Transformation-body, or 
incarnaton-body, one of the Buddha”s 
threefold body. 


#* For more Information, please see Tam Thân 
Phật. 
Biến Hoại: Hư hoại—Turned bad—Spoilt— 


Destroyed. 

Biến Kế: Parikalpita (sk)—Vọng tình của 
phàm phu, suy tính khắp các pháp và cho rằng 
chúng có thật —Counting everything as real, 
the way of the unenlisghtened. 

Biến Kế Sở Chấp Tính: Parikalpita (sk)— 
Sự tưởng tượng——Imagination—Vọng tình của 
phàm phu so đo tính toán hết thấy các pháp 
(cho vô ngã là ngã, vô pháp là pháp, chỉ nhìn 
chư pháp bằng dáng vẻ bể ngoài), cho các 
pháp huyễn giả là thật — The nature of the 
unenlightened, holding the that 
everything 1s calculable or reliable, or that 
mainftains the seeming to be real, I.e. 1s what It 
appears to be—See Tam Tự Tính Tướng (1). 
Biến Nhứt Thiết Xứ: Đây khắp mọi nơi 
trong hư không, tên tiếng Phạn của Pháp thân 
Phật Tỳ Lô Giá Na——Pervaiding 
everywhere—Omnipresent—An epithet 
Sanskrit name for Vairocana. 

Biến Pháp Giới Thân: Chân thân của Phật 
(chân thân đó vô lượng vô biên và có khắp 
trong pháp giới)—The universal dharmakaya, 
1.e. the universal body of Buddha, pan-Buddha. 
Biến Phiền Não Thành Bồ Đề: Tum 
afflictions Into bodhI. 

Biến Thái: Metamorphosis—Metabolic. 
Biến Thành: Trở thành hay hoàn thành cuộc 
tu bằng cách thực hiện hết thảy mọi chỉ tiết— 
To fulfil in every detail—To change into—To 
become—To turn into—To be transformed 
ino—To complete wholly, fulfil in every 
detaIl. 

Biến Thành Nam Nhân: Biến hình dạng 
thành một nam nhân (từ một nữ nhân). Tất cả 
chư Phật đều có lời nguyện biến tất cả chúng 
sanh nữ thành chúng sanh nam—To be 
transformed from a female to a male. Every 
Buddha ¡is supposed to vow to change all 
WwOmE€n Into men. 

Biến Thành Nam Tử: See Biến Thành Nam 
Nhân. 


{O tenet 


Or 


Biến Thành Vương: Một trong những chúa 

ngục hay phán quan nơi địa ngục (một trong 

mười vị Diêm Vương cai quản địa ngục). Vị 

nầy cai quản ngục Đại Khiếu Hoán dưới núi 

Ốc Tiêu nơi biển bắc, ngục rộng 500 do tuần, 

bốn phía có 16 tiểu địa ngục —Pien-Chêng- 

Wang, one of the kings or Judges of Hades. 

Biến ThỂ: Variant—Variation. 

Biến Thiên: To change. 

Biến Thực Chân Ngôn: Transforming The 

Food True Words. 

Biến Tính: Degeneration—Devolution—To 

denature——To denatur1ze. 

Biến Tịnh: Khắấp nơi đều thanh tịnh— 

Universal purity. 

Biến Tịnh Thiên: Tên của tầng trời thứ ba 

trong Tam thiển Thiên thuộc sắc giới (trên cõi 

trời nầy chỗ nào cũng tỏa khắp một thứ ánh 

sáng thanh tịnh) —Universal Purity Deva, or 

the heaven of universal purity, the third of the 

third dhyana heavens—See Thiên (C) (9). 

Biến Tịnh Vương: Vua của cõi Trời Biến 

Tịnh (cõi trời thứ ba trong cõi tam thiển thuộc 

sắc giới) —King of Univeral Purity. 

** For more Information, please see Thiên (C) 
@). 

Biến Trí: 

I) Có thể đến khắp nơi: 

reaching——Universal. 

Nhất thiết phổ trí —Universal knowledge, 

OT OmnISClence. 

Biến Xuất Ngoại Đạo: Một phái ngoại đạo 

khổ hạnh, thoát ly hoàn toàn khỏi gia đình thế 

tục (theo Duy Thức Thuật Ký, có phái ngoại 

đạo tên Ba Lợi Đát La Câu Ca, tức biến xuất 

hay thoát ly khỏi thế tục) —Ascetics who 

entirely separate ther 

fellowmen. 

Biến Xứ: Khắp mọi nơi—Everywhere— 

Universal. 

Biến Y Viên: Ba tính— The three points of 

VICW. 


Universally 


2) 


themselves from 


I) Tính biến kế sở chấp: Coi những cái 
không thật là thật—The view which 
regards the seeming as real. 

Tính y tha khởi: Coi chư pháp khởi lên từ 
những cái khác The view which sees 
things as derived. 

Tính viên thành thực: Quan điểm nhìn chư 
pháp bằng thực tính của chúng—The view 
sees thinøs In their true nature. 

Biển Ái: Ocean of love—Ocean of desire 


2) 


3) 


Biển Hữu Lậu: The ocean of existence. 
Biển Lặng: Quiet (calm) sea. 

Biển Luân Hồi: Sea of births and deaths. 
Biển Nghiệp: Sea of karma. 

Biển Nghiệp Mênh Mang: Vast ocean of 
karma. 

Biển Nghiệp Mênh Mang, Không Gì 
Khó Đoạn Bằng Ái Dục; Cõi Trần Man 
Mác, Không Gì Dễ Phạm Bằng Sát 
Sanh: In the vast ocean of karma, love 
attachment 1s the most difficult thing to rid of; 
in the great wide world, killing 1s the most 
common commitmert. 


Biển Nước MẮt: Ocean of tears. 


Biển Phật Pháp: The ocean of teachings of 
all Buddhas. 


Biển Tâm: See Tâm Hải. 
Biển Thủ: To embezzle. 
Biển Thức Mênh Mông: Vast sea of 


COnSCIousness. 


Biện: 

1) Biện biỆt: To distinguish—To 
discriminate. 

2) Biện luận: To discuss or argue—To 
confute. 

3) Chuẩn bị: To prepare. 

4) Làm việc: To carry out. 

5) Một phần của quả dưa: A section, or 


division of a melon. 
Biện Bác: To refute——To confute. 
Biện Bạch: To expose clearly. 


Biện Biệt: To distinguish. 

Biện Chứng: To prove——To argue. 

Biện Đạo: Thực hành giáo pháp hay giới luật 
trong đạo—To carry out religious duty or 
discipline. 

Biện Giải: To explain. 

Biện Hộ: To defend——To plead. 

Biện Hương: Nhang có hình múi giống như 
những múi with 
resembling a melon. 

Biện Luận: See Biện (1). 

Biện Lý: Attorney. 

Biện Minh: To explain. 

Biện Pháp: Measure 


dưa——Incense Sections 


Biện Sự: Sắp xếp công việc —To transact 

affairs——To attend to—To arrange. 

Biện Tài: Citrakathi (p)—Vaco-patu (skt)— 

Nói năng hay thuyết pháp lưu loát tài giỏi, một 

trong tứ vô ngại biện tài—Eloquent—Skilled 

1n speech—Ability to discuss, argue or debate, 

one of the four unobstructed eloquences. 

** For more Information, please see Tứ Vô 
Ngại. 

Biện Tài Thiên: Một trong những chư Thiên 

trong họ Càn Thát Bà —One of the devas, of 

the gandharva order—See Biện Tài Thiên Nữ 

in Vietnamese-English Section, and 

Gandharva SanskriVPali-Vietnamese 

Secfion. 

Biện Tài Thiên Nữ: Sarasvati (skU)——Thiên 

nữ có tài đại biện và âm nhạc —Goddess of 

speech (eloquence), learning, and music. 

Biện Tài Vô Ngại: Bồ Tát có thể thuyết nói 

không ngăn ngại hay ngần mé——Bodhisattvaˆs 

Power of unhindered discourse (perfect 

freedom of speech or debate)—See Tứ Vô 

Ngại. 

Biếng Nhác: Lazy—lIdle 

Biếng TrỂ: Lazy and tardy. 

Biết: 

e_ Tánh 


1n 


giác  (n): Buddhi  (skÐ— 


Knowledge——Awareness—Acquaintance. 

e_ Giác (v): Budh (skÐÙ —To know—To be 
aware of —To be acquainted with. 

e - Biết có sự phân biệt bằng suy nghĩ hay ý 
thức: Vijanai (p)—Vljna (skÐ—To 
discern—To distinguish. 

e _ Sự biết (có sự phân biệt bằng suy nghĩ hay 
ý thức): Vijananam (p)—Vijnanana 
(skÐ——DIscerninge——DIistinguishing— 
Knowing——Understanding. 

Biết Cách Dụng Tâm: To know how to 

utiliZe one”s mind. 

Biết Cư Xử: To know to behave. 

Biết Điều: To be reasonable. 

Biết Mình: To know one's own strengths and 

weaknesses (limifation§). 

Biết Mình Biết Người, Trăm Trận Trăm 

Thắng: Knowing ourselves as well as our 

adversaries, we win every batt(le. 

Biết Mình Nặng Nghiệp: To know one's 

karma was heavy. 

Biết Ơn: Gratitude—To be gratefuil—To be 

thankful. 

Biết Rõ Tự Tánh: To be aware of one°s own 

nature. 

Biết Thân: To know one”s weakness. 

Biết Thuần Tịnh: Buddhi-samsuddha (skt- 

Biết trong sự tỉnh lặng của vô niệm— 

Completely purified awareness. 

Biết Trước: To 

beforehand. 

Biết Vọng: To know (realize) false thoughts. 

Biệt: 


foreknow—To know 


1) Khác Biệt: Separate—Diferent— 
Differentiate——Part from. 
2) Đặc Biệt: Special. 


Biệt Báo: Quả báo do nghiệp riêng của mỗi 
người có khác nhau. Biệt báo tùy thuộc vào 
những hành động đời trước. Sự khác biệt của 
con người trong đời nây là hậu quả của những 
đời trước——DIfferentiated rewards according to 
previous deeds. The differing conditions of 


people In this life resulting from their previous 
lives. 

Biệt Cảnh: Các cảnh giới riêng biệt khác 
nhau, cũng là biệt cảnh tâm sở (tâm sở của 
những cảnh riêng biệt) —Different realms, 
T€ØIOnS, sftaf€s or conditions. 

Biệt Cảnh Tâm Sở: Vibhavana (skt—Từ 
dùng đối lại với “Biến Hành Tâm Sở '—Ý 
tưởng hay tình trạng tâm thần khởi lên do 
những đối tượng hay điều kiện khác nhau mà 
tâm được hướng về, chứ tâm sở không tự dấy 
lên với tất cả các cảnh (nếu tâm hướng về một 
đối tượng lý thú thì dục vọng khởi lên)—The 
1deas or mental states, which arise according to 
the various objects or conditions toward which 
the mind ¡s directed (1 toward a pleasing 
obJect, then desire arIses). 

Biệt Chúng: Duskrta (skÙ—Vì một tội lỗi 
hay hành động xấu xa phạm phải mà một vị 
Tăng bị biệt chúng—A_ monk 1s fo separate 
oneself In religlous duties 
monks for his offence or wickedness. 


from his fellow 


Biệt Đãi: To treat exceptionally well. 

Biệt Giải Thoát Giới: Giới giúp chư Phật tử 
giải thoát bằng cách tránh làm các điều ác— 
Commandments which help Buddhists liberate 
by avoidance of evIil. 

Biệt Giáo: Biệt giáo của trường phái Hoa 
Nghiêm và Liên Hoa dựa vào Nhất thừa hay 
Phật thừa. Liên Hoa Tông quyết đoán rằng 
Tam Thừa kỳ thật chỉ là Nhất Thừa, trong khi 
Hoa Nghiêm Tông lại cho rằng Nhất Thừa 
khác với Tam Thừa, vì thế Liên Hoa Tông 
được gọi là “Đồng Giáo Nhất Thừa,” trong khi 
đó thì Tông Hoa Nghiêm được gọi là Biệt 
Giáo Nhất Thừa— The different teaching of 
the Avatamsaka sect and Lofus sect 1s founded 
on One Vehicle, the Buddha Vehicle. The 
Lotus school asserts that the Three Vehicles 
are really the One Vehicle, the Hua-Yen 
school that the One Vehicle differs from the 
Three Vehicles; hence the Lotus school 1s 
called the Ủnitary, while the Hua-Yen school 


1s the Differentiating school. 

Biệt Hoặc: See Biệt Kiến. 

Biệt Hướng Viên Tu: Y theo sự phân tích tứ 
giáo của tông Thiên Thai, những đức hạnh tu 
hành từ địa vị Biệt Giáo Bồ Tát cho đến Thập 
Hồi Hướng, sự lý hòa dung, dần dần xứng 
đáng với đức tính của viên giáo —Based 
exactly on the analyses of the T”1en-T”ai sect, 
the Separatist or Differentiating School, 1s the 
cultivation of the Perfect School. When the 
Bodhisattva the sfapge of the 
transference of merit, he has reached the stage 
of culúivation of the perfect nature and 
observance according to the Perfect School. 
Biệt Kiến: Biệt hoặc hay ảo ảnh khởi sanh sự 
phân biệt, cho những hiện tượng là thật. 
Những biệt kiến nầy được các vị Bồ Tát từ từ 
loại bỏ trong sơ địa Bồ Tát—Unenlightened or 
heterodox arising from 
differentiation, mistaking the seeming for the 
real. These delusions are gradually eradicated 
by the Bodhisattva during his first stage——See 
Tà kiến. 

Biệt Kiếp: Antara-kalpas (sk)Q—Small or 
1ntermediate kalpas. 

Biệt Ly: Separated. 

Biệt Nguyện: Lời nguyện đặc biệt, như là tứ 
thập bát nguyện của Phật A Di Đà hay thập 
nhị nguyện của Phật Dược Sư, đối lại với 
“Tổng Nguyện” của chư Bồ Tát—Special 
vow, as the forty-eipht of Amitabha, or the 
twelve of Yao-Shih-Fo (BhaIsaJya), as contrasf 
with general vows taken by all Bodhisattvas. 


reaches 


views——Delusion 


Biệt Nghiệp: Nghiệp nhân riêng biệt của mỗi 

chúng sanh, đi theo mỗi chúng sanh mà tạo 

thành các quả báo khác nhau, đối lại với tổng 

nghiệp—Differentiated karma—The cause of 

different resultant conditions, in contrast with 

general karma. 

Biệt Nghiệp Vọng Kiến: 

(A) Ý nghĩa của Biệt nghiệp Vọng kiến—The 
meanngs of  SpecIfÍc 


karma ˆ and 


(B) 


5 


delusional views—Biệt nghiệp Vọng kiến 
là cái thấy biết sai lầm khác nhau của mỗi 
loài tùy theo nghiệp lực và sự thọ thân 
hiện hữu. Biệt nghiệp tức là tội nghiệp 
riêng biệt trong quá khứ của một người, 
một nhóm người, một chúng sanh, hay một 
nhóm chúng sanh. Vọng kiến là cái thấy 
biết sai lầm. Đức Phật dạy: “Tùy theo nơi 
nghiệp lực, tội báo, trí huệ cùng sắc thân, 
mà mọi loài chúng sanh đều có sự thấy 
biết khác nhau gọi là “Biệt Nghiệp Vọng 
Kiến ”—Specific karma and delusional 
views are the different false perceptions 
and knowledge of each classification of 
senfient beings depending on the karmic 
power and the body each inhabifs at the 
present time. Specifc karma means a 
paricular and distincive actlons 
accumulated from the past of a person, a 
øroup of people, a sentient being, or a 
øroup of sentent beings. Delusional 
views mean false and mistaken perception 
and knowledge. The Buddha taupht: 
“Depending on each individual”s karmic 
power and retribution for transgressions, 
as well as wisdom and body, each person 
wil have a different perception and 
knowledge (perspective). That different 
perception and knowledge called 
Specific karma and delusional views.” 
Phân loại Biệt nghiệp Vọng kiến— 
Categorles of Specific 
Delusional views: 

Biệt nghiệp Vọng kiến của súc sanh— 
Specific karma and Delusional views of 
Animals: Trong Kinh Nghiệp Báo, Đức 
Phật dạy: “Chúng sanh xoay vần lên 
xuống trong ba nẻo sáu đường, kiếp kiếp 
đều thay dạng đổi hình, nguyên do mắc 
nợ nần phải trả, hoặc luân hồi đền mạng 
lẫn nhau. Cho nên vật loại mang lông đội 
sừng ngày hôm nay, biết đâu chúng nó 
cũng là loài người trong kiếp trước.” Lại 
nữa, do nơi nghiệp báo và sự thọ thân sai 


1S 


karma ˆ and 


biệt, hoặc thú, hoặc cầm thú mà các loài 
súc vật có cái nhìn hoàn toàn khác với 
loài người —The Karmic Retribution Sutra 
taught: “Sentient beings are constantly 
cycling, going up and down ¡n the three 
paths, with 
reincarnaton faces change and bodies 
alter in appearance. The reason depends 
on whether debts need to be repaid, or the 
cycle of rebirths leads people to repay 
with their lives, etc. Therefore, animals 
with furs, horns, and antlers of the present 
could very well be people in a former 
le.” Moreover, due to the nature of 
innhabiting an 
animals 

p©€rSpecfIvVes 
knowledge) from 


worlds and six each 


karmic retributlons and 
animal's body, 
different 
(perceptions 
humans. 
Như cùng một con mắt thấy, mà loài cá 
nhìn bùn, đất, sông, nước là nhà nên sống 
an vui thoải mái nơi đó. Ngược lại khi bị 
bỏ lên bờ và không khí, chúng sẽ cảm 
thấy sự khó chịu nóng bức, và chúng 
không thể nào sống được bao lâu: With 
the same eyesipht, yet fish view mud, dirt, 
sand, water as their homes. If taken on 
land and arr, they will feel uneasy and hot, 
and they cannot survive for very long. 
Cũng cùng một con mắt thấy, mà loài dã 
thú như cọp, beo, rắn, rít, khỉ vượn, hươu 
nai thì xem chốn núi rừng, làm bụi, hang 
hóc là nơi cư trú tốt đẹp, mà không hề biết 
đến các nhà cửa cao rộng nguy nga của 
loài người: With the same eyesipht, yet 
wild animals, such as tiger, cougar, snake, 
centipede, monkey, antelope, e(c. view 
mountains, forests, bushes, trees, caves, 
etc. as laree homes and never know of any 
other kinds of magnificent palaces of the 
human realm. 

Với cùng một con mắt thấy, mà loài chó 
nhìn đầu tôm xương cá hôi thúi là thức ăn 
ngon, trong khi loài người thì thấy đó là 


Various have 


VICWS and 


and 


2) 


một chất nhớp nhúa dơ bẩn: With the 
same eyesipht, yet dogs view the foul and 
odorous matters such as shrimp”s head, 
fish bones, and other fecal material as 
delicate and delicious foods, 
people consider those things to be filthy 
and disgusting. 

Cũng cùng một con mắt, mà loài sâu bọ, 


whereas 


ruồi muỗi, rận rệp, dòi tửa xem các thứ lá 
cây, ổ kén, chốn ẩm thấp, chật hẹp, tối 
tăm, cống rãnh, phân tiểu, vân vân, là nhà 
cửa hoặc thức ăn ngon, mà không bao giờ 
nghĩ đến các điều chi khác: With the same 
eyesieht, yet various bugs, 
mosquttoes, ticks, VICW 
leaves, cocoon, low, moist, 
congested areas, darkness, sewer, 
outhouse as their homes or great tasty 


WOTmS, 
maggo(s, e€fc. 


nesf, and 


foods and never know anything different. 

Biệt nghiệp Vọng kiến của loài người— 
Specific karma and Delusional views of 
Human Beings: Người là một sinh vật tối 
linh hơn tất cả bởi lẽ trong tâm con người 
có đây đủ hạt giống Bồ Đề. Người là chỗ 
kết tập của phần lớn các nghiệp lành 
thuộc bậc trung và thượng, cho nên có thể 
trong hiện đời nếu gặp được minh sư và 
chánh pháp rồi một lòng tuân giữ và tu tập 
theo ắt sẽ được chuyển phàm thành 
Thánh. Vì vậy cho nên loài người đặc biệt 
có một sự thấy biết cao siêu, hoàn toàn 
hơn hẳn các loài chúng sanh khác. Tuy 
nhiên, không phải bất cứ ai cũng đều thấy 
biết giống như nhau, mà trái lại còn tùy 
thuộc vào nơi nghiệp lực, tội báo, hoặc 
quả vị chứng đắc do công phu tu tập— 
Human beinss are the epitome of all living 
beings because their minds are complete 
with the seeds of the Bodhi Mind. 

Humans are the accumulaton of all 

therefore, ¡in this 
present life, 1f they are able to encounter 


wholesome  karma; 


wise teachers and the proper Buddha 
Dharma and then sincerely mainfain and 


a) 


cultivate what they learn, It is possible to 
transform themselves from unenlightened 
beings to enliphtened or saintly beings. 
For this reason, human beings have a 
unique ability in that their perception and 
knowledge 1s the deepest 
complete, unequal to any other realms of 
exiIstence. However, It Is not necessarlly 
true that everyone In the human realm will 
have the same ¡identical view and 
perception, but will also depend on each 
individual's °armic pOW€FS, traSØT€SSIOnS, 
retributons, or their level of spiritual 
achevements through cultivaton and 
practice of the former lives. 

Biệt nghiệp Vọng kiến nơi phàm phu— 
Specific karma and Delusional views In 
ordinary people: 

Loài người chẳng thấy có không khí bao 
quanh mình và sống an lành nhởn nhơ 
trong đó, nhưng nếu bị đem bỏ vào nước 
thì cảm thấy ngộp thở và sẽ chết ít phút 
sau đó: Human beings do not see the alr 
surrounding them and live peacefully and 
contentedly in it, yet 1ƒ put in water they 
will feel suffocated, lose their breath, and 
die within minutes 1f they cannot break 
free from this medium. 

Cũng cùng một con mắt thấy mà loài 
người nhìn biết đó là món ăn ngon, trong 
khi loài ngạ quỷ lại thấy đó là sỏi cát, lửa 
than; còn chư Thiên thì thấy đó là những 
chất nhơ bẩn, hôi hám trộn lẫn với nhau: 
With the same eyesight, human beIngs see 
something as great delicacles, yet the 
hungry ghosts view the same objec(s as 
dirt, sands, fires, coals, but the Heavenly 
Beings view those things as a mixture of 
filthy and odorous matter. 

Cũng cùng một cái thấy, nhưng loài người 
thì bị tường vách làm cản trở, trong khi ma 
quỷ thì không thấy tường vách làm cho 
chướng ngại. Người thấy bùa phép không 
chướng ngại, nhưng loài ma quỷ thì thấy 


and most 


b) 


bùa phép ngăn cản họ lại như gặp bức 
tường cao, hoặc là bị nhốt trong lao ngục: 
With the same eyesight, human beIngs see 
walls and fences as obsfructlons, yet 
ghosts and demons do not see such walls 
to be any kind of an obstruction. People do 
not see magic and spells as an obsfruction, 
yet ghosts and demons view magic and 
spells as obstructions similar to being 
Iimpeded by a hiph wall or being locked 
and confined In a space. 

Biệt nghiệp Vọng kiến của bậc Giải 
Thoát—Specific karma and Delusional 
views of the Liberated: Bậc thoát tục là 
những vị tu hành đã được chứng đắc các 
quả vị giải thoát. Các bậc nây có một sự 
biết phi thường mà hàng phàm phu bạt địa 
chúng ta không thể nào suy lường đến 
được. Tuy nhiên, cái thấy biết của những 
bậc phi thường nầy lại còn tùy thuộc vào 
các công phu tu tập và quả vị chứng đắc 
cao thấp khác nhau nữa, chớ không phải 
là luôn luôn đồng nhất: The liberated are 
cultivated beings who have attained some 
form of spiritual awakenings. They have 
an extraordinary knowledge 
understanding that unenlightened 
beings cannot possibly imagine. Even so, 
the perception and knowledge of these 
extraordinary beings will depend on their 
cultivation and the various levels of their 
spirtual achievements. Otherwise, they 
are not always equal In every aspect. 

Thần tin chỉ thấy giới hạn trong cõi Bồng 
Lai—Those who dwell in the realm of 
øods and fairies, their views are limifed to 
the Fairylands (see Bồng Lai). 

Bậc Thiên Tiên hay Tiên đạo được sanh 
về cõi Trời chỉ thấy giới hạn trong một 
cối Trời, một châu thiên hạ mà thôi. 
Ngoài phạm vi đó ra, các vị ấy không còn 
thấy biết chi nữa. Đây cũng ví như lấy ống 
nhỏ nhìn trời thì thấy trời bằng ống nhỏ, 
nhìn bằng ống lớn thì thấy trời lớn: The 


and 
we 


views of those who are Heavenly-fairles ® 


are limited to a single and one confinent of 
human existence. ÂOutsde of those 
domains, these beings do not see or know 
of it. This 1s similar to looking at the sky 
with a small tube, with a bigger tube, the 
sky wIll be large, efc. 

Bậc chứng Sơ Quả Tu Đà Hoàn với sự 
thấy biết rõ ràng chỉ giới hạn trong phạm 
vi của một tiểu thế giới, gồm A tu la, súc 
sanh, ngạ quỷ, địa ngục, tứ đại châu, một 
núi Tu DI, một mặt trời, một mặt trăng, 
lục dục Thiên, và một cõi trời Sơ Thiển: 
First Fruit of Srotapanna Enlightenment 
with the clear perception and knowledge 
limited to a World System, which includes 
the four unwholesome realms, four great 
continents, one Mount Sumeru, one sun, 
one moon, sic Heavens of Desires, a First 
Dhyana Heaven, and that ¡1s all—See Tứ 
Thánh Quả (1). 

Nhị Quả Tư Đà Hàm với sự thấy biết giới 
hạn trong một tiểu thiên thế giới, bao gồm 
một ngàn tiểu thế giới: Second Fruit of 
SakadagamiL Enlightenment with the 
perception and knowledge limied to a 
Small World System, consisting of 1,000 
World Systems—See Tứ Thánh Quả (2). 
Tam Quả A Na Hàm với sự thấy biết giới 
hạn trong một trung thiên thế giới, gồm 
một ngàn tiểu thiên thế giới: Third Eruit of 
Anagama Enlightenment with the 
perception and knowledge limited to a 
Medum World System, consisting of 
1,000 Small World Systems—See Tứ 
Thánh Quả (3). 

Tứ Quả A La Hán với sự thấy biết gồm 
thâu trong một đại thiên thế giới, bao gồm 
một ngàn trung thiên thế giới: Fourth 
Frut of Arhat Enlightenment with the 
percepton and knowledge limited to a 
Great World System, consisting of 1,000 
Medium World Systems—See Tứ Thánh 
Quả (4). 


Bậc Sơ Địa Bồ Tát với đạo nhãn thấy biết 
được 100 cõi Phật, 100 Đức Phật, và 
chứng được 100 tam muội. Phóng hào 
quang làm rung động 100 cõi Phật, đi 
khắp cả 100 cõi Phật không bị chướng 
ngại: First Ground Maha-Bodhisattva with 
the Dharma Eyes which are capable of 
seeng and knowimg 100 different 
Buddhalands, attaining 100 samadhi. TheIr 
auras shine to all 100 Buddhalnds, and 
they are capable of traveling to the 100 
Buddhalands freely and without any 
hindrance. 

Bậc Nhị Địa Bồ Tát đạo nhãn thấy được 
10.000 cõi Phật: Second Ground Maha- 
Bodhisattva with their Dharma eyes which 
are capable of penetrating 10,000 
Buddhalands. 

Bậc Tam Địa Bồ Tát với đạo nhãn thấy 
được 100.000 cõi Phật: Third Ground 
Maha-Bodhisattva with their Dharma Eyes 
which are capable of penetrating 100,000 
Buddhalands. 

Như thế lần lượt cứ tăng lên gấp 10 lần 
cho đến Thập Địa Bồ Tát thì thần thông 
đạo lực của quý ngài không thể nghĩ bàn, 
bao hàm vô lượng vô biên mười phương 
quốc độ. Nhưng như thế cũng chưa phải là 
đủ, vì nếu đem so sự thấy biết của hàng 
thập địa Bồ Tát nây với chư Phật thì cũng 
tỷ như hạt bụi vi trần cực nhỏ sánh với núi 
Tu DI: Thus, in this way, the Maha- 
Bodhisattva's spirtual achieving will 
Increase ten tines with each succeeding 
séage until the Tenth Ground Maha- 
Bodhisattva 1s reached. At this level, the 
spiritual and religlous power of Infinite 
and endless worlds in the ten directions. 
Even then that 1s not truly perfect. When 
comparing the perception, view, and 
knowledge of those at the tenth ground 
Maha-Bodhisattva to the Buddhas, this 1s 
similar to using a ørain of sand to compare 
to Mount Sumeru, respectively. 


Biệt Niệm Phật: Niệm hồng danh một vị 
Phật đặc biệt để tập trung tư tưởng hay nhứt 
tâm—To Intone the name of a special Buddha 
fo øain concenfration or sinpleminded. 
** For more Information, please see Thông 
Niệm Phật. 
Biệt Tài: Special talent. 
Biệt Tăm: Without news. 
Biệt Tha Na: Vestana (skt)—Tên của một vị 
Trời—Name of a deva. 
Biệt Thỉnh: Đặc biệt mời một vị Tăng đến 
nhà Phật tử tại gia là đi ngược lại với nếp sống 
tịnh hạnh nơi Tịnh xá. Tuy nhiên trong trường 
hợp khẩn cấp thí chủ có thể biệt thỉnh bằng 
cách không lựa chọn người, mà theo ngôi thứ 
trong Tăng giới—Speclal deference paid by 
sinpling out or Invifing a monk or one member 
of the community to the house of lay people. 
This against the monastic life. Howver, In case 
of emergency, a patron of Buddhism can make 
a speclal Invitation, not by choosing the 
person, but invitaton in according to theIr 
years of ordination. 
**For more Information, please see Tăng Thứ. 
Biệt Thời Niệm Phật: Niệm Phật trong một 
thời khắc đặc biệt. Đây là một phương pháp 
thực tiển và hữu hiệu nhứt cho Phật tử, nhứt là 
Phật tử tại gia. Khi những cách tu tập bình 
thường không hữu hiệu, nên người tu tịnh độ 
lấy kỳ hạn một ngày, hai ngày, ba ngày, cho 
tới bảy ngày, hoặc mười ngày cho tới 90 ngày 
chuyên cần niệm Phật, như thế gọi là “Biệt 
Thời Niệm Phật.”—To call upon Buddha at 
special time. The most practical and effective 
way for all Buddhists, especially lay followers. 
When the ordinary religIous pracficles are 
ineffective the Pure Land sect call upon 
Buddha for a period of one to seven days, or 
ten to ninety days. 
Biệt Tin: See Biệt tăm. 
Biệt Truyền: Biệt truyền, bất lập văn tự mà 
dùng tâm truyền tâm trong truyền thống nhà 


Thiển—Separately handed down—Mind-to- 
mind transmission In Zen tradilon or oral 
tradition—To pass on the teaching from mind 
to mind without writing, as In the Zen or 
Intuitive school. 

Biệt Tướng: Visesa (sk)——Dù chư pháp đều 
có chung một căn bản vô thường, chúng vẫn 
có những phẩm chất đặc biệt riêng— 
Partculars—Though all things the 
universal basis of impermanence, they have 
particular qualities. 

Biệt Tướng Tam Giáo: Ba phép quán được 
Biệt giáo làm rõ. Vì giữa cái không và cái giả 
có khoảng cách và không dung hợp với nhau— 
The three views of the Different Teaching In 
regard to the absolute, the phenomenal, the 


have 


medial as void, unreal, as separate Ideas. 

Biệt Vô Âm Tín: See Biệt Tăm. 

Biệt Xứ: To be exiled. 

Biệt Y: Nghĩa lý làm chỗ dựa riêng cho một 
kinh thì gọi là biệt y, đối lại với nghĩa lý làm 
chỗ dựa cho các kinh thì gọi là tổng y—The 
secondary texts or authorities, in contrast with 
the principal texts of a school. 

Biểu: Bày tỏ—To indicate—To express—To 
manifest—To expose. 

Biểu Bạch: Trước Phật bày tổ nguyện vọng 
mục đích xin với Tam bảo chứng giám, hay 
cáo bạch sự việc lên chư Phật và chư Bồ Tát— 
To explan—To expound—To clear up—To 
show one”s vows or resolutions In front of a 
Buddha”s Image; or to Inform, to make clear, 
especlally to the Buddhas 
Bodhisattvas. 

Biểu Dương: To show—To display. 
Biểu Đông Tình: To express agreement—To 
show sympathy—To be In accord with—To 
apree with 

Biểu Đức: Thể hiện công đức bằng những 
hành động và tư tưởng thiện lành như đã được 
giảng dạy trong kinh Hoa Nghiêm, đối lại với 
đè nén dục vọng hay “già tình.”——To manIfest 


Inform and 


virftue (posiive ¡in deeds and thoughts as 
expounded in the Avatamsaka Sutra—Kïinh 
Hoa Nghiêm), in contrast with to repress the 
passlons. 

Biểu Lộ: See Thị Hiện. 

Biểu Ngữ: Banner—Slogan. 

Biểu Quyết: To decide by vote. 

Biểu Sát: Trụ cờ trên nóc chùa— The 
flagpole on a pagoda. 

Biểu Sắc: Một trong ba loại hình sắc. Biểu 
sắc là biểu thị tích cực qua cách đi, đứng, nằm, 


ngồi, vân vân; hai thứ sắc khác là màu sắc đỏ, 
` ` F4 `» / ` 

xanh, và hình thể dài ngắn—Active 

expression, as walking, siting, standing, 


bendins, stretching, taking, refusing, etc; one 

of the three forms, the other two being the 

colours, red, blue, etc., and shape, long, short, 

etc. 

Biểu Thị: Chỉ rõ hay giải thích rõ ràng—To 

1ndicate——To explain. 

Biểu Thuyên: Đây là một thuật ngữ của 

Pháp Tướng Tông, trong hai 

“Thuyên”—A term of Dharmalaksana school. 

One of the two kinds of exposition. 

I1) Biểu Thuyên: Biểu thị đầy đủ mọi đức 
tính—Posiftive or open exposition. 

2) Già Thuyên: Ngăn chặn lỗi lầm— 
Negative or hidden exposition. 

Biểu Tình: To dềemonstrate. 

Biểu Tượng: Emblem—To symbolize. 

Biểu Vô Biểu Giới: Tác Giới Vô Tác Giới. 

I1) Biểu Giới: Người thọ giới bước lên giới 

trình bày về ba nghiệp thân khẩu ý mà 

chính mình được thụ đắc —The expressed 

(leter) moral law. The receiver of 

commandmens  wil ” express the 

commandments on the body, speech and 

thought which he or she receives. 

Vô Biểu Giới: Người thọ giới trong thân 

thể phát ra mà không biểu hiện ở giới thể 

của ba nghiệp—The unexpressed moral 

law or the SpITI. 


một loại 


2) 


Bịn Rịn: To be attached to. 

Bịn Rịn Gia Đình: To be attached to the 
famlly. 

Binh: 

1) To defend. 

2) Troop—SoldIer. 

Binh Thư: Military manual. 


Bính: 

1) Cái cán: A handle. 

2) Lửa: Fire. 

3) Quyển bính: Power—Authority. 

4) Sức nóng: Heat. 

53) Hướng Nam: South. 

6) Can thứ ba trong mười can: The thưrd of 


the ten stems. 
Bính Đinh: A junior. 
Bính Đinh Đồng Tử: Người thiếu niên tham 
dự vào buổi lễ rước đèn (liên hệ với “lửa')— 
The boy who attends to the lamps which are 
associated with the fire. 
Bính Ngữ: Bài tiểu tự của các sớ đọc trong 
nhà chùa—Authorifative or pivotal words. 
Bình: 


I1) Bằng: Even—Level. 

2) Bèo: Duckweed. 

3) Bình bổng: Floating. 

4) Bình định: To turn away—To expel—To 
exclude. 

5) Bình luận: To discuss. 

6) Bình phong: Screen. 

7) Bình yên: Tranquil. 

8) Bình thường: Ordinary. 

9) Phê bình: To criticize. 


Bình An: Peace. 

Bình An Vô Sự: To be safe and sound. 

Bình Bát: Bowl. 

Bình Bát Trong Tay: With bowl in hand. 
Bình Cà Sa: Nhất sắc thất điều sà sa—One 
coloured robe of seven pIeces. 

Bình Cát Tường: Bhadra-kumbha (skt— 
See Hiền Bình. 


Bình Chú: Phê bình —To criicize—To 
comment on. 

Bình Dân: Popular. 

Bình Dị: Simple—Easy—Plain. 

Bình Đẳng: Sama or samata (skÐ. 


I1) Bình Đẳng: Không có sự phân biệt cao 
thấp, cạn sâu, hơn kém (đối lại với phân 
biệt —Equality—On the same level— 
Equal—Equalized—Everywhere the 
same——Universal—WIthout partiality. 

2) Phật có thái độ bao dung, không thiên vị, 


và bình đẳng với chúng sanh mọi loài: 

The Buddha ¡in his universal, Impartial, 

and equal attitude towards all beings. 
Bình Đẳng Chánh Giác: Samyak- 
sambodhi—Trí tuệ hay chính giác toàn thiện 
của chư Phật hay đại giác tuyệt đối, chánh 
giác nầy không phân biệt cao thấp, cạn sâu— 
Complete perfect knowledge—Buddha- 
knowledge—Omnisclence—The bodhi of all 
Buddhas——Absolute universal enliphtenment. 
Bình Đẳng Chúng Sanh Giới: The 
universal realm of living beings. 
Bình Đẳng Đại Huệ: Bình đẳng đại huệ đã 
được một vị cổ Phật trong Kinh Diệu Pháp 
Liên Hoa tuyên bố, mọi chúng sanh rồi sẽ đạt 
được trí huệ Phật -Universal great wisdom 
(the declaration by the ancient Buddha ¡n the 
Wonder Lotus-Sutra, that all would obtain the 
Buddha-wisdom). 
Bình Đẳng Giác: Tánh giác tuyệt đối hay 
chánh giác của chư Phật vượt ra ngoài luật 
phân biệt cao thấp nông sâu thường tình—A 
Buddha”a universal and Impartial perception 
(hs absolute ¡intuiion above the laws of 
differentiation). 
Bình Đẳng Giáo: Một trong hai trường phái 
được Ngài Ấn Pháp Sư sáng lập vào đầu đời 
nhà Đường (chỉ Phật Tỳ Lô Giá Na thuyết 
Kinh Hoa nghiêm thuyết về Nhất Phật Thừa, 
một cách bình đẳng cho chúng sanh mọi loài, 
chứ không thuyết vì căn cơ sai biệt)——One of 


the two schools founded by Yin-Fa-Shih early 

1n the T”ang dynasty. 

Bình Đẳng Lực: 

1) Khả năng cứu độ chúng sanh của chư Phật 
là siêu việt và bình đẳng—Universal 
poWer or omnipotence to save all beings 
(Buddha). 

2) Danh hiệu của Phật: A title of a Buddha. 
Bình Đẳng Nghĩa: Tánh chân như nơi chư 
pháp là bình đẳng ở khắp mọi nơi—The 
meaning of universal, that bhufatathata (chân 
như) 1s equally and everywhere ¡n all things. 
Bình Đẳng Nguyện: Phổ nguyện của chư 
Phật —The 
Buddhas. 
Bình Đẳng Pháp: Nhất thiết chúng sanh 
bình đẳng thành Phật—-The universal or 
1mparftial truth that all becomes Buddha. 
Bình Đẳng Pháp Thân: Pháp tính pháp 
thân Bồ Tát từ bát địa trở lên (tịch diệt bình 
đẳng)—Universalized dharmakaya (a stage in 
bodhisattva development above the eighth). 
Bình Đẳng Quả: Nhân nào quả nấy, nhân 
tốt thì quả tốt, nhân xấu thì quả xấu —Like 
effects arise from like causes (good from good, 
evil from evI]). 
Bình Đẳng Quán: 
1) Quán sát sự không thật và vô thường của 
chư pháp—The beholding of all things as 
equal (as unreal and Iimmaterial). 
Một trong ba pháp quán của tông Thiên 
Thai. Giả quán hay quán sự hòa nhập vào 
lý một cách bình đẳng. Từ nây cũng có 
nghĩa là “Không Quán” hay quán về tánh 
không tuyệt đối của vạn hữu —One of the 
thee  Tien-T”ai The 
phenomenal being blended with the 
noumenal or universal. The term 1s also 


universal vows common to 


2) 


medifations. 


used for meditation on the universal, or 
absolute. 

Bình Đẳng Tâm: Equality Mind. 

1) Bản chất tinh thần giống nhau nơi tâm của 


mọi chúng sanh—Equal mind—Mind of 
the 
universal mind common to all. 

Tâm bình đẳng là tâm không phân biệt 
hay thiên vị, không thương người nầy mà 
lại ghét người kia: An Impartial mind, not 
loving one and hating another. 

Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong 
Liên Tông Thập Tam Tổ, Bình Đẳng Tâm 
hay tâm ngang bằng như nhau. Tại sao 
chúng ta phải có Bình Đẳng Tâm? Vì Đức 
Phật có dạy: “Tất cả chúng sanh đều cùng 
có chung một Phật tánh, là cha mẹ lẫn 
nhau trong đời quá khứ và cũng sẽ là chư 
Phật ở thuở vị lai” Vì vậy cho nên— 
According to Most Venerable Thích Thiển 
Tâm 1n The Thiteen Patriarchs of 
Pureland Buddhism, the Buddha taught 
about the equality mind as follows: “The 
Buddha Nature 1s common to all sentilent 
beings; they are the fathers and mothers 
of each other in the past and are the 
Buddhas of the future." Therefore: 

Đối với các chúng sanh khác chúng ta 
phải sanh tâm bình đẳng và tôn trọng, xem 
họ như là những vị Phật tương lai: While 
associlating with other sentient beings, we 
must develop an equal and respectful 
mind to look upon them as the Buddhas of 
the future. 

Nếu làm được như vậy, ắt sẽ dứt trừ được 
nghiệp chướng “phân biệt và khinh mạn: 
lf this is done, the karmic obstructions of 
“discriminatons and egotsm`” wIll be 
eliminated. 

Và sanh ra được các “tánh đức lành.ˆ: And 
doing give 
“wholesome and virtuous characterIstIcs.” 
Bình Đẳng Tính: Tánh Chân Như bình đẳng 
nơi mọi chúng sanh —The universal nature 
(Chân như——bhuftatathata). 

Bình Đẳng Tính Trí: 

l) Samata-jnana (skt—Cái trí vượt ra ngoài 


same mental characteristcs—The 


2) 


3) 


a) 


b) 


C) 


so wIll TiIS© {O VâATIOUS 


sự phân biệt Tôi Anh, do đó mà dứt bỏ 
được cái ý niệm về ngã: The wisdom of 
risng above such distincion as I and 
Thou, thus being rid of the ego 1dea. 
2) Cái trí xem mọi sự mọi vật đều bình đẳng 
như nhau: Wisdom 1n regard to all things 
equally and universally. 
Quán Đảnh Trí: Mật Giáo thì gọi là Quán 
Đảnh trí hay trí của Bảo Sanh Phật ở 
phương Nam—The esoteric school calls 1 


3) 


the Ratnasambhava wisdom. 
** For more Information, please see Ngũ Trí 
3). 
Bình Đẳng Trí: Samatajnana (skt). 
e _ Trí hiểu biết sự vật hay trí nhìn sự vật một 
cách bình đẳng như nhau—Common 
which only 
phenomena—Wisdom of universality or 


knowledge, knows 
Sameness. 

e - Trí nắm lấy nguyên lý của sự bình đẳng: 
The knowledge that grasps the principle of 
Sameness. 

Bình Đẳng Từ: Universal or equal mercy 

toward all beings without distinction. 

Bình Đẳng Tương Tục: Of the same nature 

or character—Connected as cause and effect. 

Bình Đẳng Vương: Yama (sk0. 

I) Biệt danh của Diêm Ma Vương, vị nầy 

làm nhiệm vụ coi xét về tội phước—The 

1mparftial or Just judge and awarder. 

Đây cũng ám chỉ tên của một trong Thập 

Ngục Vương, khác với Diêm Ma Vương— 

The name 1s also applied to one of the Ten 


2) 


Rulers of the underworld, distinct from 


Yama. 

3) Người lập ra dòng dõi Sát Đế Lợi của họ 
Thích Ca—Name of the founder of the 
Ksatriya caste, to which the Sakyas 
belonged. 

Bình Hữu Đức: Bhadra-kumbha (skt)——See 

Hiền Bình. 


Bình Kiết Tường: Bhadra-kumbha (skt)— 
See Hiền Bình. 


Bình Luận: To discuss. 

Bình Như Ý: Bhadra-kumbha (sk)—See 
Hiền Bình. 

Bình Phục: To recover—To recuperate——To 
get welÏl again. 

Bình Quyền: Equal rights. 

Bình Sa: Bimbisara (skt—See Bình Sa 
Vương in Vietnamese-English Section, and 
Bimbisara 1n SanskrI/Pali-Vietnamese 
Section. 

Bình Sa Vương: Bimbisara (skt)——VỊ vua của 
vương quốc Ma Kiệt Đà trong thời Phật còn tại 
thế. Ông là một Phật tử thuân thành và là 
người đã cúng dường Trúc Lâm Tịnh Xá cho 
Phật và giáo đoàn —Bimbisara 1s the name of 
the king who ruled the anclent kingdom of 
Magadha during the Buddhaˆs time. He was an 
enthusiasic supporter of Buddhism and 
presented the Bamboo Grove Monastery to the 
Buddha for the use of the assembly of 
Buddhist monks—See Bimbisara 1n 
Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 

Bình Sanh: Throughout life—During one's 
life tme——All ones life. 

Bình Thường: Ordinary—Usual—Comon. 
Bình Tĩnh: Calm—Unruffled. 

Bỉnh: Giữ chặt —To lay hold of —To grasp. 
Bỉnh Cự: Cầm đuốc trong buổi trà tỳ (phép 
hỏa táng chư Tăng Ni—To carry the torch for 
cremation. 

Bỉnh Pháp: Điều thứ nhất trong bốn pháp 
Yết Ma—The first in the four Karmas—See 
Yết Ma. 

Bỉnh Phất: Cầm phất trần, thường là người 
đứng đầu trong chúng hội, năm vị Tăng đứng 
đầu trong tự viện mới có đặc quyển nầy—To 
hold the fly-brush, or whisk, the head of an 
assembly, the five heads of a monastery have 
this privilege. 

Bỉnh Trì: Nghiêm trì giới luật—To hold 
firmly to the discipline or rules. 

Bịnh: Trong đạo Phật, một người chưa giác 


ngộ là một người bệnh. Phương thức và tiến 
trình chữa bệnh là đi vào ước vọng đạt được 
đại giác——SIckness—Disease——lIn Buddhism, a 
person who 1s not enlightened 1s “II” by 
The healing process the 
aspiration to attain enlightenment. 

Bịnh Căn: Cause of illness. 

Bịnh Cố Chấp: Problem (disease) of 
8rasping. 

Bịnh Khổ: Sickness(disease/to fall 1l) 1s 
suffering—Suffering of disease. 

Bịnh Ma: Demonic disease. 

Bịnh Nan Y: Incurable disease. 

Bịnh Năng: Dreadful disease. 

Bịnh Nhẹ: Light (minor or small) iliness or 
ailments. 

Bịnh Nội Thương Hiểm Nghèo: Inside 
(mnner) dreadful diseases. 

Bịnh Sơ Sài: Mild illness. 

Bịnh Tâm Thần: Menaal illness 

Bịnh Thần Kinh: Nervous disorder 

Bịnh Thương Khí: Respiratory ailments. 
Bịnh Tử: 

I) Bịnh và chết là những nguyên nhân tự 
nhiên của những biến cố xãy ra trong đời 
sống chúng ta. Để tránh khổ đau người 
Phật tử phải chấp nhận chúng trong hiểu 
biết—lIlness and Death—Both illness and 
death are natural causes of evenfs In our 
life. To prevent suffering, Buddhists must 
accept them with understanding. 

Theo Kinh Niết Bàn, Đức Phật thương 
những kẻ phàm phu nặng nghiệp nhiều, 
cũng giống như người mẹ thương đứa con 
nghèo khó bệnh tật nhiều nhất: According 
to the Nirvana Sutra, Just as a mother 
loves the sick child most, so Buddha loves 
the most wIicked sinner. 


definition. 1nto 


2) 


Bịp: To cheat——To deceive. 
Bít: To close up 
Bịt Miệng: To hold someone”s mouth 


Bịt Mũi: To hold the nose 

BỊt Tai: To stop one”s ears 

Bó Buộc: To bind—To chain—To enfetter. 
Bỏ: To abandon. 

Bỏ Đạo: To abandon one's religion. 

Bỏ Đạo Phật: To abandon the Buddhist 
order. 

Bỏ Ngoài Tai: To pay no attention to. 

Bỏ Nhà: To desert ones home. 

Bỏ Phí Thì Giờ: To waste one's time. 

Bỏ Quên: To leave behind—To forget. 

Bỏ Ra: To eliminate. 

Bỏ Rơi: To abandon—To desert—To drop— 
To foresake. 

Bỏ Sót: To omi—To miss out—To leave 
out—To đrop out. 

Bỏ Tù: To imprison—To incarcerate——To put 
Som€one 1n prison. 

Bóc Lột: To exploi—To take advantage of 
someone——To clean someone out 

Bói Toán: Divination—Fortune teller. 

Bồn Xên: Avaricious—Stingy—Stinginess. 
Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú: “Người 
tham lam bỏn xẻn không thể sanh lên cõi trời, 
người ngu si không ưa tán dương việc bố thí, 
nhưng người trí thấy bế thí lại tùy hỷ công đức 
và tương lai họ sẽ dự hưởng phần an lạc.”— 
The Buddha taught in the Dharmapada Sutra, 
verse l77: “Misers cannot go to the heaven, 
fools cannot indeed praise charity. A wise man 
rejoIces in alsmgiving and thus becomes happy 
thereafter.” 

Bong Bóng: Bubble. 

Bong Bóng Nước: A water buble 

Bóng: Abhasa (skt)—Shadow. 

Bóng Ảo Tưởng Của Vũ Trụ: The bubble 
Of the universe 

Bóng Dáng: Abha or Paribimba (skÙ— 
Shadow—Reflected image. 

Bóp Méo: To distort 


1) Vải: Cloth. 
2) Phân bố: To spread. 
3) Lo sợ: Uttras or Santras (skt)—Fear— 


Afraid. 
Bố Đại Hòa Thượng: Vị Đại Tăng còn có 
hiệu là Trường Đinh Tử, với chiếc túi vải trên 
lưng (vào thế kỷ thứ 10, vị hòa thượng có hình 
dáng đẩy đà chậm chạp, trán nhăn bụng phệ, 
đi đâu lũ trẻ cũng thường hay bu theo chọc 
ghẹo Ngài) —Great Reverend—Pu-Tai Ho- 
Shang—Cloth-bag monk, an erratic monk (n 
the tenth century, usually depicted, scantily 
clad and surrounded by children). 
Bố Đát Na: Putana (sk)—Bố Đơn Na—Phú 
Đa—Đà Na—Đơn Na—Một loại quỷ cái làm 
hại trẻ, một loại quỷ đói hôi hám, và thành 
công nhứt trong các loài quỷ —A female 
demon poisoning or the cause of wasting ín a 
child; interpreted as a stinking hungry demon, 
and the most successful of demons. 
Bố Đạt Lạp: Potala (sk)—Phổ Đà La—Tu 
viện của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại thủ đô La 
Sa—The monastery of the Dalai Lama In 
Lhasa. 
Bố Đơn Na: Putana 
demon—§ee Bố Đát Na. 
Bố Giáo: Truyền bá giáo pháp ra ngoài—To 
publish—To spread abroad the doctrine. 
Bố Lợi Ca: Purika (sk)—Một loại bánh—A 
kind of cake. 
Bố Lỗ Ba: See Bố Lỗ Bà Bì Đề Ha. 
Bố Lỗ Bà Bì Đề Ha: Purva-Videha or 
Videha (skt—Một trong những đại châu ở về 
phía đông núi Tu Di—One of the great 
confinents east of Sumeru. 
Bố Lỗ Na Bạt Đà La: Purnabhadra (skt)— 
Một trong tám tên tướng của Dạ Xoa—One 
of the eipht yaksa generals. 
Bố Lộ Sa: Purusa (sk)—Bố Lỗ Sa—Bổ Lô 
Sa—Người—Trượng phu—Sĩ phu—Man— 
Mankind—A Man—Man as Narayana the soul 








(sk)—A_ female 





and origin of the universe—The soul— 
Supreme being. 
Bố Ma: Làm cho ma quỷ sợ hãi, một từ dùng 
để gọi Tỳ Kheo—To terrorize the demons or 
Scare-demon, a term used to call Bhiksu. 
Bố Như Điểu Phạt Da: Punyopaya (sk)— 
Na Để —Nadi (sk)—Một vị sư miễn Trung 
Ấn, được kể lại như là vị đã mang sang Trung 
Hoa 1.500 kinh sách Đại và Tiểu Thừa vào 
khoảng năm 655 sau Tây Lịch. Đến năm 656 
ông được gửi sang đảo Côn Lôn trong biển 
Nam Hải (có lẽ là Côn Sơn của Việt Nam) để 
tìm một loại thuốc lạ—A monk of central 
India, said to have brought over 1,500 texts of 
the Mahayana and Hinayana schools to China 
655 AD. In 656 AD he was sent to Pulo 
Condore Island ¡in the China Sea for some 
stranee medicine. 
Bố Sứ: Pausa (skt)—The tenth month in India. 
** EFor more Information, please see Thập Nhị 
Nguyệt. 
Bế Tát: Upavasatha—posadha—Uposana 
(sk)—Uposatia (p)—Bốế Sa Tha—Bố Sái 
Tha—Bao Sa Đà—Bố Tát Đà Bà—Ưu Bổ Đà 
Bà Bát La Đế Để Xá Da Mị 
(Pratidesaniya)—Tiếng Hán dịch là Tịnh Trụ, 
Thiên Trúc hay Trưởng Dưỡng. Theo phép của 
người xuất gia cứ nửa tháng một lần (vào ngày 
rằm, 29 hoặc 30), chúng Tăng Ni tập hợp 
thuyết giới kinh, khiến cho mọi người đều trụ 
trong tịnh giới và trưởng dưỡng thiện pháp. 
Trong khi đó người tại gia thì giữ tròn tám giới 
trong sáu ngày chay để đoạn trừ ác nghiệp và 
trưởng dưỡng thiện pháp —Fastinge—A fast— 
The nurturing or renewal of vows by abiding In 
retreat for spiritual refreshment. The Buddhist 
monks and nuns should meet at the new, full 
moons, 29 and 30” to read the Pratimoksa 
Sutra for their moral edification. Also disciples 
at home should observe the fast days (1*, 15%, 
29”, 30*) and the eight commands. 
Bố Tát Hộ: Từ ngữ dùng gọi Bố tát Giới Trai 
cho người tu tại gia, vì ưu bà tắc và ưu bà di 


tại gia giữ tám giới mà thành Bố Tát (tại tâm 
thì gọi là hộ, tại thân khẩu thì gọi là giới)—A 
term for the lay observance of the first eipht 
commandmenfs on fast days, and If is used as a 
name for those commands. 

Bố Tát Nhựt: Những ngày Bố Tát là những 
ngày rằm, 29 và 30 trong tháng—The fast days 
are the 15”, 29°, and 30” of the moon. 

Bố Thí: Dana (skt). 

(D Nghĩa của Bố Thí _-The meanings of 
Dana: 

Theo từ Hán Việt, Bố có nghĩa là rộng lớn 
hay không có giới hạn, Thí có nghĩa là 
cho. Bố Thí là cho một cách rộng lớn, cho 
không giới hạn —According 
Vietnamese-Chinese  terms, 
wide or unlimited, Thí means giving. Bố 
Thí means to give without any limits. 

Đàn Na—To give alms—Alms (money, 
food, clothes offered to the poor) 
Generosity—Charity—To bestow—Bố thí 
thực phẩm hay pháp giáo, đưa đến lợi lạc 
cho đời nầy và đời sau trong kiếp lai sanh, 
xao lãng hay từ chối không bố thí sẽ có 
hậu quả ngược lại. Đức Phật dạy: “Tham 
lam chính là đầu mối của các sự khổ đau 
trong vòng luân hồi sanh tử. Vì hễ có tham 
là có chấp giữ; có chấp giữ là còn bị trói 
buộc; còn bị trói buộc tức là chưa giải 
thoát; chưa giải thoát tức là còn luân hồi 


]) 


tO 
Bố means 


2) 





sanh tử; còn luân hổi là còn làm chúng 
sanh; còn làm chúng sanh là còn tiếp tục 
chịu các cảnh khổ đau phiền não.” Vì thấy 
các mối nguy hại của tham lam, nên Đức 
Phật đã nhấn mạnh với chúng sanh về 
pháp môn bố thí—Almsgiving of food or 
doctrine, with resultant benefits now and 
also hereafter in the form of reincarnation, 
as neplect or refusal will produce the 

ODpOSIt€ The Buddha 

taught: “Greed 1s the origin of various 
paIns and sufferings in the cycle of births 
and deaths. For 1f there 1s greed, there 1s 


COTnS€quences. 


3) 


ä) 


5) 


attachmennt; If there 1s attachment, there 1s 
bondage; 1f there Is bondage, there 1s the 
cylcle of briths and deaths; If there 1s a 
cycle of rebirths, one 1s still a sentient 
being; 1f one 1s still a sentient being, there 
are still pains, sufferinss, and afflictions.” 
Realizing the calamitiles from greediness, 
the Buddha emphasized a dharma door of 
Ø€n€roSIty. 

Trong phần giảng giải Kinh Bát Đại Nhân 
Giác, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đã giải 
thích về “Bố Thí” như sau: Bố Thí là cho 
ra đồng đều, có nghĩa là làm san bằng sự 
chênh lệnh giàu nghèo. Bất cứ hành động 
nào khiến cho tha nhân bớt khổ và thực thi 
công bằng xã hội đều được xem là “Bố 
Thí.”—lIn the explanation of the Sutra on 
The Eight Realizalons of the Great 
Beings, Zen Master Thích Nhất Hạnh 
explaned “Practicing Generosity” as 
follow: “Practicing øenerosifty means fo act 
in a way that will help equalize the 
difference between the wealthy and the 
1mpoverished. Whatever we do to ease 
others” suffering and create social Justice 
can be considered praticing øeneroSIty. 
Một trong lục Ba La Mật: One of the six 
paramitas—Bố Thí là hạnh tu đầu của sáu 
phép Ba La Mật. Ba La Mật có nghĩa là 
đưa người sang bờ bên kia, tức là bờ giải 
thoát; giải thoát khỏi bệnh tật, nghèo đói, 
vô minh, phiển não, sanh tử—Practicing 
øenerosity 1s the first of the sIx paramifas. 
Paramita means to help others reach the 
other shore, the shore of liberation from 
sickness, poverty, hunger, Ignorance, 
desires and passions, and birth and death. 
Người tu theo Phật phải nên biết hai chữ 
“Bố thí” và “Cúng dường” cũng đồng một 
nghĩa—Buddhists should know that both 
concepts of “siving to charity” and 
“making offerings” mean the same thing: 
Ở nơi chúng sanh thì gọi là “Bố thí”— 
With regard to sentient beinøs, this act 1S 


called “Giving.” 

e  Ởnơi cha mẹ, cùng các bậc thầy tổ và chư 
Thánh nhân thì gọi là cúng dường—Wi¡th 
regard to paren(s, religious teachers, 
Patrlarchs, and other enlightened beinsgs, 
this act 1s called “Making offerings.” 

(I Chúng sanh Bố Thí Sentient Beings 
Giving: Có hai loại chúng sanh bố thí— 
There are two types: 

I) Thí Chủ Hay người cho—The benefactor: 
Người có tâm thanh tịnh, từ bi, đem của 
cải, tiền bạc, vân vân, của mình ra mà 
phân phát cho các kẻ thọ lãnh —This is an 
individual who has peace, purity, and 
compassion, and uses his or her wealth of 
pOSsesslons and money to distribute and 
øIve to beneficIaries. 

2) Người nhận—Receiver: Tức là người 
nhận của cải, tiễn bạc từ nơi thí chủ—The 
individual who receIves the poSsessIlons or 
money from the benefacfors. 

(H) Các loại Bố Thí—Categories of Dana: 

I) See Nhị Bố Thí. 

2) See Tam Bố Thí. 

3) See Tứ Bố Thí. 

4)_ See Ngũ Bố Thí. 

5) See Thất Bố Thí. 

6) See Bát Bố Thí. 

7)_ Đại Bố Thí: Great giving—Đại bố thí tức 
là sự bố thí mà thí chủ sẽ có những phước 
báo lớn trong kiếp nầy hay kiếp tới. Có 
mười ba loại đại bố thí—This is the giving 
that will brng the benefactors great 
meritorious retributions In this life and 
next life. There are thirteen kinds of great 
giving. 

a)_ Bố thí đúng thời đúng lúc. Nghĩa là kẻ thọ 
thí đang lúc rất cần khổ và quẩn bách mà 
mình kịp thời giúp đở: Give at the right 
time and moment. This means fo give 
with perfect timing when someone 1s In 
desperate need. 

b) Bố thí cho người hành chánh đạo, hay 
những vị đang giảng dạy Phật pháp, các 





C) 


q) 


©) 


8) 


h) 


) 


}) 


bậc xuất gia tu hành chân chánh: Give to 
those who cultivate the proper path. This 
means fo gIve to those who are on the path 
of enliphtenment in Buddhism, which 1s to 
give to ordained Buddhists 
cultivated conducts are true and consistent 
with the Buddhaˆs teaching. 

Bố thí cho người bệnh và người trị bệnh: 
Give to the ¡II and the healer. 

Bố thí cho người giảng thuyết chánh pháp 
của Phật, tức là những bậc tu hành giảng 
giải kinh điển, hoằng dương Phật pháp: 
Give to those who speak and elucidate the 
proper dharma of Buddhism, 1.e., Dharma 
Masters the 
propagate the Buddha Dharma. 

Bố thí cho người sắp sửa đi xa: Give to 
those who are about to go on a long 
Journey. 

Bố thí cho quốc vương bị mất ngôi đang 
trên đường bôn tẩu và bị khổ ách của kẻ 
thù: To give to a king who has lost the 
throne and is searching for safety to 
evade the enemy. 

Bố thí cho gnười bị quan quyền bức bách, 
không có nơi nương tựa: Give to those 
who are helpless against authority. 

Bố thí cho người tật bệnh, đau khổ, hành 
hạ thân xác: Give to those who are 
handicapped, enduring 
suffering, and torture. 

Bố thí cho chư Tăng Ni đủ đây giới đức, 
đúng lúc đúng thời: Give to Bhiksus and 
Bhiksuns who maintan their virtuous 
precepts, at the right time and momet. 

Bố thí cho người tu cầu trí huệ, như những 
vị tu hành nghèo khổ, thanh tịnh nơi chốn 
núi rừng để cầu trí huệ giải thoát, chớ 
không phải những kẻ tu hành giàu sang ở 
thành thị, có đầy đủ chùa tháp đồ sộ, kinh 
dinh: Give to those who culivate for 
wisdom, practice 
mendicant conducts, having peace and 
purty 1n the ¡solated mountains and 


whose 


who teach sufras and 


those pann, 


ILe., those who 


k) 


D 


m) 


8) 


a) 


b) 


forests, prayIing to atfain wisdom of 
enlightenment. Thus, there are not people 
who cultivate In luxury and wealth in great 
cifles who enJoy all modern convenIences. 
Bố thí cho các loài súc sanh, như loài 
chỉm, cá, Give 
animals, I.e., birds, fish, etc. 

Khuyên người khác bố thí, hoặc tùy hỷ nơi 
người bố thí cùng các việc bố thí. Tức là 
tự mình vì nghèo khổ nên không thể bố 
thí, nhưng khi thấy người khác làm việc bố 
thí thì mình vui mừng khen ngợi và tán 
đồng. Đức Phật gọi đây là “Tùy Hỷ Công 
Đức.” Việc tùy hỷ nầy rất ư là quan trọng, 
vì có lắm kể không bế thí, nhưng cảm 
thấy khó chịu khi thấy người khác bố thí. 
Người Phật tử nên cẩn trọng tránh tánh tự 
kỷ nhỏ nhen nầy: Encourage others to 
Ø1V€ Or r€JOlce in seeing others gIve. This 
means If one ¡1s unable to give because 
one has no means or ability to gIve, yet 
when seeIng others øIve, one 1s able to 
rejolce and be happy for the gIver by 
prasing that person. The Buddha called 
this “RejoIce In others virtues and merIfs.” 


vân vân: {O  VaAriOUS 


This 1s Important because sometimes when 
people cannot gIve but seeing others ø1ve 
extemely uneasy. As 
Buddhists, 1t is Iimportant to avoid this 


makes them 
selfish nature. 
Bỏ mạng ra để thế mạng cho người: 
Sacrifice ones le to 
person”s life. 

Vô thượng Bố thí -Boundless Giving: 
Loại bố thí mà thí chủ có được phước báo 
lớn lao không thể nghĩ bàn được. Có năm 
loại vô thượng bố thí—This type of giving 
will bring the benefacfors Infinie and 
There 


save another 


endless meriforlous refributIons. 
are five cat€eøorIes. 

Bố thí hay cúng dường ở nơi Đức Phật: 
Give to the Buddha. 

Bố thí hay cúng dường ở nơi chúng Tăng 
Ñi: Give to the Sangha, or community of 


9) 


10) 


ordained Buddhist monks or nuns. 

Bố thí ở nơi người thuyết giảng chánh 
pháp: Give to those who speak and 
eludicate the Proper Dharma. 

Bố thí hay cúng dường ở nơi cha: Give to 
one”s father. 

Bố thí hay cúng dường ở nơi mẹ: Give to 
one”s mother. 

See Thập Nhị Chơn Thật Hảo Tâm Bố Thí 
Nhơn. 

See Ngũ Giả Danh Hảo Tâm Bố Thí 
Nhơn. 


(V)Tại sao chúng ta nên thực hành hạnh bế 


Ù 


th? —Why should we practice Giving?— 
Theo Thượng Tọa Thích Hải Quang trong 
Thư Gửi Người Học Phật, có 14 điểu 
khiến chúng ta nên bố thí—According to 
Venerable Thích Hải Quang ¡in Letters to 
Buddhist Followers, there are fourteen 
T€aSONS for us to practice Giving. 

Của đem bố thí cho người rồi mới chính là 
của ta, chớ của còn ở trong nhà chẳng 
phải là của ta. Vì quả báo tốt đẹp của sự 
bố thí nầy sẽ đi theo mình đời đời kiếp 
kiếp, thế nên mới gọi là của mình. Còn 
của ở trong nhà thì không phải là của 
mình, mà nó là của năm ông chủ sau 
đây —Giving possesslons are truly what 1s 
Ours, but remaining possessions 1nside our 
homes, really not belong to us. This 1s true 
because the wholesome retributions of 
giving wIll be with us forever from life to 
life; therefore, they are ours. Ín contrast, 
the possessions inside our homes are not 
really ours, but they belong the 
following five masfers: 

Nước lụt dâng lên cuốn trôi tất cả: 
take away 


{O 


Floodwater will rise to 
everything. 

Lửa dữ thiêu rụi tất cả: Raging fire will 
burn down everything. 

Thân quyến phung phí phá tán: Family 
and relatives waste and destroy. 


Tham quan, giặc cướp và trộm cắp lấy đi 


2) 


3) 


tất cả: Corrupted officials, bandits and 
thieves will take away everything. 

Tiền thuốc men cho bệnh hoạn ốm đau: 
Spending for medications for sicknesses. 
Của đã bố thí thì vững chắc, còn của chưa 
bố thí thì chẳng vững chắc. Vì của đã bố 
thí rồi thì được quả báo đáp đền cho mình 
đời đời, chớ không mất, đúng theo luật 
nhân quả, tất cả những gì mình làm đều 
phải có đến trả, dù chúng ta có tái sanh 
bất cứ ở đâu và dưới bất cứ hình thức nào. 
Còn của chưa bố thí cũng sẽ bị năm ông 
chủ trên (1) phá tán lúc nào không hay: 
Given possessions are secured, but 
remaining possesslons are not secured. For 
pOSssesslons that have been given will 
have therr own approprlate retributions 
holding them for us for many lives to 
come without being lost. No matter where 
we are born in whatever life, they will 
always follow us, as stated In the Law of 
Karma, whatever you do, 1t will find Its 
way back to you. Whereas, possessions 
that have not been given, may be taken by 
the above mentiond five masters in (1). 
Của đã bố thí thì vui ngày sau, còn của 
chưa thí thì vui hiện tại. Nghĩa là kiếp nầy 
bố thí thì kiếp sau hay nhiều kiếp sau 
nữa, phước báo bố thí sẽ theo mình hoài 
nên luôn được giàu sang sung túc. Còn 
của ở trong nhà hay của chưa bố thí bất 
quá chỉ mang lại cho mình sự giàu sang 
đầy đủ , vui vẻ trong kiếp hiện tại nầy mà 
thôi: Given possessions are the happines 
of the future, but remaining possessions 
are only the hapines of the present. This 
means If we give ¡n this lie, then in the 
next life or many future lives after, the 
meriforIous retributlons from giving will 
follow us and we will always have 
wealth and luxury. Whereas the remaining 
pOSSesslons, things that we have not given 
or we are not willing to give, wIll bring us 
wealth, luxury, and hapiness in the present 


Ñ) 


5) 


6) 


le. 

Của đã bố thí thì khỏi phải mất công giữ 
gìn còn của còn lại chúng ta phải ra công 
giữ gìn. Nghĩa là của bố thí đã thuộc về 
người khác, nên họ cần giữ gìn, chớ mình 
khỏi lo giữ gìn nữa. Còn của còn lại trong 
nhà thì chúng ta phải luôn luôn giữ gìn vì 
sợ mất trộm: Given possessions do not 
need to be safeguarded, but remaining 
pOSSesslons must be safeguarded. For 
pOSSesslons that are given will now belong 
to others and 1t 1s up to them to safeguard 
theIr possessions, we do not have fo WOrry 
about safeguarding those possessions any 
longer. Whereas, remaining possessions 1n 
our homes must be carefully watched 
because 1f we don”t, we fear they wIll be 
taken away from us. 

Của đã bố thí thì chúng ta khỏi phải bị 
tham ái trói buộc; trong khi của còn lại thì 
càng thêm tham ái. Nghĩa là khi đã bố thí 
rồi thì đứt được tham ái nơi tiền của. Của 
còn lại thì cứ làm cho mình càng tăng 
thêm tâm tham lam, luyến ái nơi chúng: 
Given possesslons will no longer be bound 
by greedy desires; whereas remaining 
pOSS€ssions wWIll increase greed. This 
means If we are able to give, then we will 
be able to eliminate our greedy desires 
toward money and possessions. However, 
the remaining possessions will Increase 
our øreed and attachmernt to them. 

Của đã thí giúp ta chẳng còn bận lòng; 
trong khi của còn lại sẽ làm chúng ta thêm 
bận lòng. Nghĩa là của đã bố thí rồi thì 
khỏi cần phải bận tâm lo nghĩ chi nữa, chớ 
của còn lại thì chúng ta cứ nghĩ nhớ tới 
hoài vì sợ ngày nào đó chúng ta sẽ mất 
chúng: Given possessions are no longer 
WOrrisome, but remaining possessions are 
WOrrisome. ÏlỶ possessions that are given 
away, 1t 1S no longer necessary Íor us fO 
worry or think about them, but If they 
remain, here will be constant worrying 


7) 


8) 


9) 


that someday they will be taken way from 
us. 

Của đã bố thí thì chẳng lo sợ, còn của còn 
lại chúng ta sẽ phải lo sợ mãi. Của đã bố 
thí thì chúng ta không còn lo sợ năm ông 
chủ cướp đọat, chớ của còn lại thì chúng 
ta cứ hồi hộp lo sợ chúng sẽ bị năm ông 
chủ ra tay cướp đoạt không biết lúc nào: 
Given possessions are no longer feared, 
but remaining posessions must be feared. 
If possessions are given, then there Is no 
fear that the “five masters” will steal from 
us, but If they remain, they will make us 
fearful and anxious that the “five masters” 
can come and steal them away at any 
momert. 

Của đã thí là cột trụ Chánh đạo, còn của 
còn lại là cột trụ của ma. Nghĩa là đã bố 
thí rồi thì sau nầy sẽ đạt được bố thí Ba La 
Mật, thành một vị Bồ Tát; trong khi của 
còn lại vì lòng keo kiết bỏn xẻn, thì kiếp 
sau nầy chúng ta sẽ thành ra con ma đói: 
Given possessions are the pillars of the 
Proper Path, but remaining posessions are 
the pillars of the devil. If we give, then 
one day we will attain the Giving Paramita 
and become a Maha-Bodhisattva; while 
remaining possessions due fo stinginess 
and frugality wull result in being a hungry 
ghost In the next life. 

Của đã bố thí thì vô tận, còn của còn lại 
thì hữu hạn. Nghĩa là khi đã bố thí rồi thì 
đời đời kiếp kiếp được phước điền vô tận, 
chớ của còn lại chỉ là hữu hạn, tức là bất 
quá chỉ có ở trong kiếp nây rồi thôi, chớ 
kiếp sau không còn nữa: Given 
pOSSesslons are boundless, but remaining 
DOSS€SSlons limied. This 
pOSsesslons that are given will be the 

meriftorious refributions for many 

reincarnations to come, but remaining 
pOSsesslons are limited and will only be 
available In this life, but will not be there 


are means 


1n the next. 


10) 


11) 


12) 


13) 


Của đã bố thí thì vui, chớ của còn thì khổ 
bởi phải lo giữ gìn: Given possessions will 
bring hapines, but remaining possesslons 
will cause suferings because they must be 
safeguarded. 

Của đã bố thí giúp chúng ta ha gút trói, 
chớ của còn lại khiến ta càng thêm trói 
buộc. Nghĩa là khi đã đem của đi bố thí 
rồi thì chúng ta khỏi bị tâm tham lam trói 
buộc, chớ của còn lại thì mình cứ luôn 
luôn bị lòng tham lam của cải trói buộc 
hoài, đi đâu cũng đều bận tâm lo lắng: 
Given possessions will lead to greater 
freedom, but remaining possessions will 
lead to greater Imprisonment. lÝ we are 
able to gIve, then, though we are still 
bound, we have freedom to some degree, 
but remaining possessions will entrap us 
even more, so no matter where we øo, we 
are always worrying about them. 

Của đã thí là lộc, chớ của còn lại chẳng 
phải là lộc. Nghĩa là của đã bố thí là 
phước lộc ở kiếp nầy, qua đến kiếp sau sẽ 
cành được tốt đẹp hơn; chớ của còn lại 
không phải là phước lộc vì một ngày nào 
đó chúng ta sẽ sạch: Given 
OSS€ssSlons are meritorious, but remaining 
OSS€SSlons are not meriforlous because 
someday we will spend them all. 

Của bố thí là sự nghiệp của bậc đại trượng 
phu, chớ của còn lại chẳng phải là sự 
nghiệp của bậc đại trượng phu. Nghĩa là 
người chân thật đại trượng phu mới biết 
bố thí, chớ kẻ ngụy đại trượng phu thì 
không bao giờ biết bố thí, mà trái lại cứ 
bo bo giữ của: Given possessions are the 
pracices of a great gentleman, but 
remainng possessions are not the 
practices of a great gentleman. Only a 
person who 1s truly a great gentleman will 
know to give. While a pretender will 
never know to give, but wIll maintain and 
hold on to everything he or she owns. 


tiêu 


của còn lại thì được phàm phu khen ngợi. 
Nghĩa là người biết bố thí vì hợp được với 
tâm từ bi vô lượng của Phật, Bồ Tát nên 
được Phật và Bồ Tát khen. Còn kẻ keo 
kiết thì hợp với tâm phàm phu nên chỉ có 
phàm phu khen ngợi, chớ Phật và Bồ Tát 
thì chê: Given possessions are praised by 
the Buddha, but remaining possessions are 
pralsed by ordinary people. This means 
those who give accord with the minds of 
the Buddhas of Infinite compassion, so 
these people are praised by the Buddhas 
and Bodhisattvas. Those who are selfish 
and stingy accord with the minds of 
ordinary people and wIll be praised by 
ordinary people. They wil not be praised 
the Budhas and Bodhisattvas. 


(V) Những ý tưởng khởi sanh khi có người đến 


cầu bố thí —Thoughts arise when there are 
people coming to ask for charity: Cũng 
theo Thượng Tọa Thích Hải Quang trong 
Thư Gởi Người Học Phật, Đức Phật dạy 
hàng Phật tử Bồ Tát tại gia thực hành 
hạnh bố thí. Khi thấy người đến xin thí thì 
phải luôn phát khởi lên trong tâm những ý 
tưởng sau đây để tránh các sự buồn tiếc, 
hối hận, tức tối, hoặc khởi sanh các niệm 
tham sân si đối với người xin thí, mà làm 
giảm bớt hoặc mất đi các công đức bố thí 
của mình —Also according to Venerable 
Thích Hải Quang ¡in the Letters to 
Buddhists Followers, the Buddha taught 
that lay Buddhists Bodhisattvas should 
practice the “Conduct of Giving.” When 
someone comes to ask for assistance, It Is 
Imporfant to gIve rise to the following 
thoughts 1n order to avoid having regrets, 
Sadness, anger, Or gØiVInE rIs€ fO VarIOUS 
thoughts of greed, hatred, and ignorance 
toward the receiver of charify, only to 
decrease or lose the virftuies and merits 
they would have obtained from the acts of 
practicing charIty. 


14) Của bố thí được Phật khen ngợi, trong khi 1) Vì thuận theo lời Phật dạy—Following the 


2) 


a) 


teachings of the Buddha: Khi thấy người 
đến xin thí ở nơi ta, thì ta phải dụng tâm 
chơn chánh mà tưởng nghĩ rằng tất cả chư 
Phật mười phương ba đời do nơi thành tựu 
được Bố Thí Ba La Mật mà chứng đắc 
được đạo quả Bồ Để Vô Thượng. Nay ta 
là con của Phật, nếu muốn được giải thoát 
hay được thành Phật, ắt phải hành theo lời 
Phật dạy là phải siêng năng tu tập hạnh 
bố thí để diệt trừ các tâm tham lam, keo 
kiết, vân vân, và như thế thì các việc bố 
thí mà ta thực hành ngày hôm nay đây 
chính là thuận theo lời Phật dạy—When 
someone needs assistance, we should use 
the sincere mind to thínk that all the 
Buddhas in the ten directions across the 
thee time-spans of past, present, and 
futtre are able to attainn the Ultimate 
Enliphtenment because of their ability to 
fully realize the “Giving Paramita.” Now 
that we are Buddha”s children, If we wish 
to affain enlightenment or to become 
Buddha, it 1s absolutely essential for us to 
follow the Buddha”s teachings. We should 
pracice His Teachings We must 
dilipently cultivate the conduct of øgIving In 
order to eliminate various mind states of 
øreed, selfishness, and stinginess. In this 
Way, OUr practice of givinng of today 
demonstate we are following the 
teachings of the Buddhas. 

Khởi sanh ý tưởng thiện hữu tri thức— 
Giving rise to the thought that asking 
person 1s a good knowledgeable advisor: 
Khi thấy người đến cầu xin bố thí ở nơi 
mình thì mình phải tưởng nghĩ—When 
someone comes and asks for assistance, 
we should think: 

Từ nhiều kiếp trong quá khứ cho đến ngày 
nay, ta vì tham lam, keo kiết, nên chỉ biết 
thâu góp, tích chứa cho thật nhiều, chớ 
không chịu xẳ thí. Nếu có xả thí thì lại 
sanh lòng hối tiếc, sầu buồn, hoặc bố thí 
mà trong tâm không được hoan hỷ, thanh 


b) 


tịnh. Vì thế mà chúng ta cứ mãi làm một 
bạt địa phàm phu sanh tử, nổi trôi trong 
sáu nẻo luân hồi. Kiếp nầy ta như vậy, 
biết rồi đây kiếp kế sẽ ra sao? Của cải 
kiếp trước của ta bây giờ ở đâu? Còn của 
cải trong kiếp nầy cũng thế, bởi vì khi ta 
chết đi rồi thì tất cả đều bỏ lại hết chớ 
chẳắng mang theo được thứ gì. May mắn 
thay, kiếp nầy nhờ ta biết đạo, biết rõ 
những lời Phật dạy về hạnh bố thí, vậy thì 
tại sao nay ta không chịu dống mãnh thực 
hành để trừ bỏ cái tánh keo kiết kinh niên 
cố hữu nầy đi?: From many lives in the 
past until now, we have been unbelievably 
greedy and stingy; thus, gathering and 
accumulating as much as possible are the 
only things we have known, while we 
refuse to give and let go of anything. Or 
even when we did give, we still feel 
regrets and sadness later, or we may have 
øIven but our minds were not peaceful and 
Joyous while giving. Therefore, 
continue to remain as unenlightened 
mortals drifting and drowning im the six 
realms of the cycle of rebirths. IÝ we are 
like this in this life, who knows what we 
will be like in the nex life! Where are all 
Of our possessions from the former lives? 
l( wIl be the same way with the 
pOSsesslons of this life because once we 
die, we must leave behind everything, as 
we wWIll not be able to bring anything along 
with us. Fortunately, In this le, we are 
knowledgeable of Buddhism, we know 
clearly the Buddhaˆs teachings with regard 
to the conducts of giving. So why should 
wWwe€© not courageously practice what we 
know in order to eliminate our old selfish 
grecdy habits? 

Nay ta vừa phát tâm muốn thực hành 

hạnh bế thí thì liền có người đến xin thí. 
Quả là điều may mắn cho ta lắm. Vì nhờ 
có người nầy mà: Now immediately after 
we have Just developed our minds to carry 


W© 


3) 


a) 


out the conduct of ø1ving, someone comes 
{O ask for assistance. Ï( Is truly a good 
opportunity. Because owing fo this Derson: 
Chúng ta mới bỏ được lòng tham lam keo 
kiết đã theo ta từ quá khứ kiếp cho đến 
hôm nay: We are able to abandon the 
greed and selfishness that have followed 
us from the Infinite past to the present. 
Chúng ta mới thành tựu được tâm “Xả 
Bỏ” và hạnh “Bố Thí” của Thánh nhân: 
We are able to accomplish the mind of 
“Letting Go” and the giving conduct of a 
saintly being. 

Chúng ta sẽ thành tựu được các quả vị 
giải thoát xuất thế trong tương lai: We will 
be able to accomplish the various fruits of 
enlightenment and liberation in the future. 
Người đến xin thí nầy đích thực là thiện tri 
thức của ta, là ân nhân của ta, và cũng là 
nhơn giải thoát cho ta vậy: The person 
who has asked us Is truly our good 
knowledgeable advisor, our benefactor, as 
well as our cause for enliphtenment. 

Do khởi sanh ra các ý tưởng đúng theo 
chánh pháp như vậy, cho nên chúng ta rất 
vui lòng và hân hạnh thực hành việc bố thí 
mà không có chút do dự hay ngại ngùng 
chi cả: If one is able to give rise to and 
hold on to these thoughts, that good 
chariable person will feel happy and 
honored from giving without having the 
slightest worries and regrets. 

Khởi sanh ý tưởng đời khác giàu sang hay 
được phước báo của cõi Dục Giới—Giving 
rise to the thought of wealth and luxury in 
another life or atftaining the meriforIous 
retributions in the Desire World: Khi thấy 
có người đến xin thí ở nơi ta, thì ta phải 
tưởng nghĩ như vây —When seeing the 
needy person approaching us, we should 
hold the following thought: 

Y theo lời Phật dạy thì tất cả các hạnh bố 
thí đều được quả báo tốt đẹp, hoặc ở nơi 
cõi người làm kẻ giàu sang hưởng phước; 


b) 


hoặc là sanh lên cõi trời làm thiên tử với 
đầy đủ thiên phước vi diệu. Nói về công 
đức của sự bố thí, cho dù trong tâm ta 
không hề khởi sanh ý tưởng là muốn cầu 
giàu sang sung sướng về sau nơi cõi trời 
người, nhưng phước báo của sự bố thí ấy 
nó sẽ tự nhiên đến với chúng ta: Just as 
the Buddha taught, all conducfs of giving 
will result in wholesome retributions. This 
means one will be a wealthy person 
reaping merifs In the human realm or will 
be born in Heaven to be a Heavenly Being 
with complete supreme blessings of the 
Heaven. Talking about the merifs and 
virftIes of the conduct of giving, IÝ we 
practice conduct of giving, even IÝ our 
minds do not øIve rise to the wish of being 
rích and wealthy In the future in Heaven 
or Human realms, 
retributions from giving will come to us 
naturally. 

Kiếp hiện tại đây ta được giàu sang, bạc 
tiền sung túc, lên xe xuống ngựa, vân vân, 
đó là nhờ ở nơi kiếp trước ta đã có thực 
hành hạnh bố thí rồi, cho nên kiếp nầy 
mới được hưởng phước báo tốt đẹp như 
vậy: In the present life, we are wealthy, 
having extra money to spend on nice cars, 
homes, etc. because In the former life, we 
practiced giving. Thus, in this le we are 
able to reap 
retribution 1n this way. 

Nay ta cứ phóng mắt nhìn ra bên ngoài xã 
hội và chung quanh ta, thấy còn có rất 
nhiều người sống đời nghèo nàn, thiếu hụt 
hoặc vất vả nhọc nhằn trong kiếp tôi đòi, 
hèn hạ, vân vân. Ấy là vì kiếp trước họ 
nặng lòng xan tham, keo kiết, không bao 
giờ biết mở lòng bố thí, cho nên kiếp nầy 

mới phải bị quả báo nghèo thiếu, nhọc 

nhằn như vậy: If we just look to the 
oufside world and our surrounding, 1t will 
be obvious how many people live in 
poverty, not having enough of anything, 


those  merifOrlous 


the wholesome karmic 


) 


4) 


5) 


but must strugsle to make 1t from day to 
day. It is because in their former lives, 
these people were consumed with greed, 
sữnginess, and never opened their hearfs 
{O give to anyone. Consequently, in this 
le, they must suffer and strugsle In 
povery as their karmic retributions. 

Chúng ta may mắn nhờ phước báo tốt đẹp 
nên kiếp nầy được cao sang trọng vọng, 
vậy thì ta càng phải nên bố thí nhiều hơn 
nữa, để cho—We are fortunate to be able 
to rely on the wholesome karma of the 
past enabling us to live luxurlous lives; 
therefore, we should øgive more so that: 
Phước lành của chúng ta ngày càng thêm 
tăng trưởng: The wholesome merits of the 
present will increase with each passing 
day. 

Trong các kiếp vị lai về sau ta sẽ tránh 
thoát được các quả báo thiếu thốn, nghèo 
cùng: An ïn the future lives, we will avoid 
the karmic consequences of not having 
enoungh. 

Do vì khởi sanh ra được các ý tưởng đúng 
pháp như vậy cho nên người thiện nhân ấy 
rất vui lòng và hân hạnh hành việc bố thí 
mà không chút do dự ngại ngùng: ÏIf one 1s 
able to hold these thoughts that are true to 
the Proper Dharma, the good person will 
feel happy and honored to give without 
having sadness, regrets, and resentmenfs. 
Vì hàng phục ma quân—ln order to 
conquer evil: Khi có người đến xin thí ở 
nơi ta, thì ta phải tưởng nghĩ rằng bố thí 
để tiêu diệt hai cái tánh Tham và Xan— 
When someone asks us for assistance, we 
should think that practicing the conduct of 
giving will help us eliminate the two evil 
characteristics of preed and stinginess. 

Với người đến xin có ý thưởng thân 
thuộc—Look upon those who ask for 
charity as family and friends: Khi có người 
đến xin thí ở nơi ta, thì ta phải có ý tưởng 
rằng từ quá khứ kiếp đến nay, trong sáu 


6) 


nẻo luân hồi, chúng sanh cứ theo hành 
nghiệp bản hữu mà lăn lên, lộn xuống, 
hằng luôn thay mặt đổi hình, có khi làm 
quyến thuộc lẫn nhau, nhưng đến kiếp nầy 
vì chuyển đời, cách ấm, bị vô minh che 
lấp, nên không nhận ra nhau mà thôi. 
Ngày hôm nay ta phát tâm bố thí đây và 
người đến xin thí nầy, biết đâu quá khứ họ 
là thân thuộc của ta, hoặc trong kiếp tương 
lai họ sẽ trở thành kẻ trong vòng lục thân 
của ta cũng không chừng. Vì nghĩ tưởng 
như vậy nên chúng ta vui lòng mà bố thí 
kgông có chút lòng hối hận, hay nuối ciếc 
chi cả. Đây gọi là vì tưởng thân thuộc mà 
bố thí: When someone asks for assistance, 
we should think that from Infinite past tiI 
now, 1n the six realms in the cycle of 
rebirths, sentient beings continue to follow 
their karmic actions fo go up and down 
consfantly, changing their appearances; 
sometimes they are relatives and friends, 
but once they pass on to another life, 
covered by Iignorance, they are no longer 
able to recognize one another. Today we 
develop the mind to give because those 
asking for assistance can very well be our 
famly and friends of the past or, who 
knows, 1t Is possible, In the future lives 
they will become a part of our Immediate 
or extended family. Having these thoughts 
we should be happy to gIive without the 
slightest regrets or feel we have given In 
vain. 

Với vô biên chúng sanh có ý tưởng xuất 
Iy—lIn the process of endless births gives 
rise to the thought of liberation: Khi có 
người đến xin thí thì ta nghĩ rằng chư Phật 
hoặc chư Bồ Tát cùng với các bậc giải 
thoát đại thánh nhân khác sở dĩ chứng 
đắc được đạo quả Bồ Đề, giải thoát ra 
khỏi vòng sanh tử là do nơi thành tựu 
được hạnh Bố Thí Ba La Mật. Nhờ chứng 
đắc được Bố Thí Ba La Mật mà quý ngài 
không còn sanh tử luân hồi nữa, còn 


chúng ta thì nay bỏ thân nây, rồi sanh ra 
nơi kiếp khác, mang thân khác, cứ như thế 
mà xoay chuyển trong sáu nẻo luân hồi, 
hết tử rồi sanh, hết sanh rồi tử, từ vô lượng 
vô biên kiếp xa xưa cho đến hôm nay mà 
vẫn không sao thoát ra được. Cho nên 
hôm nay chúng ta phải quyết tâm và phát 
nguyện sẽ hành hạnh bố thí nầy không 
thối chuyển; các người đến xin thí nây 
đều thật là ân nhân của ta, đều là nhơn 
duyên lớn làm cho ta thành tựu được Bố 
Thí Ba La Mật về sau nầy vậy. Có như 
thế thì ta mới được xuất ly, được giải thoát 
ra khỏi vòng vô lượng vô biên kiếp đời 
sanh tử trong tương lai: When someone 
asks us for assistance, we should think that 
all Buddhas and Bodhisattvas, as well as 
other greatly enlightened sages were able 
to attain the Bodhi Mind and are liberated 
from the cycle of rebirths because they 
were able to attain the conduct of Giving 
Paramita. Owing to the fact that they have 
achieved the Giving Paramita, 
greatly enliphtened beIngs are able to 
eliminate the cycle of reincarnations. As 
for us, sentient beings, in the near fufure 
we will abandon this body and then we 
wIll be born with another body 1n another 
life and will continue to øo up and down In 
the six realms of the cycle of rebirths. In 
this way, from Infinite and endless aeons 
ago to the present, we have lived and 
died, died and lived, and yet we are still 
unable to free ouselves from this vicious 
cycle of birth and death. Therefore, in this 
le, we must be determined to develop 
the vow fo practice the conduct of giving 
without regression. All sentlent beings 
who come fO us for assistance are our 
benefactors and are øreat opportunities for 
us fo attain the Giving Paramita in the 
future. Only practicing this we wIll be able 
fo attain enliphtenment and find liberation 
from Infinite and endless lives of births 


these 


7) 


8) 


and deaths In the future. 

Dùng sự bố thí với ý tưởng như là phương 
tiện để nhiếp thọ hết thảy chúng sanh: 
Using the conduct of giving as a means of 
assistance to all sentient beIngs. 

Khởi sanh ý tưởng chứng đạo Bồ Để— 
Giving rise to the thought of attaining the 
path of enlightenment: Khi thấy có người 
đến xin thí ở nơi ta, thì ta phải khởi tâm 
nghĩ tưởng như vầy —When we see a 
needy person approaching us, we want to 
hold the following thoughts: 

Trong lục độ Ba La Mật của chư đại Bồ 
Tát và chư Phật đã chứng đắc thì Bố Thí 
Ba La Mật là độ đứng đầu hết thấy. Sở dĩ 
quý ngài thành tựu được Bố Thí Độ nây là 
nhờ quý ngài đã từng hành hạnh bố thí với 
tâm bất thối chuyển trong vô lượng vô 
biên kiếp đời quá khứ mà không bao giờ 
biết mỗi mệt, chán nản và ngưng nghỉ. Vì 
thế nên quý ngài mới huân tập được vô 
lượng vô biên phước báo thù thắng không 
thể nghĩ bàn, các phước báo ấy nếu như 
đem bế thí cho mười hai loại chúng sanh 
khắp mười phương thế giới trong vô lượng 
vô biên kiếp cũng không bao giờ cùng tận 
cả vì phước báo của quý ngài vốn là vô 
tận: Among the Six Paramita Practices 
attained by Maha-Bodhisattvas and the 
Buddhas, the giving paramitas 1S first. 
These Virtuous Beings are able to atftain 
the Giving Paramita because they have 
often carriled out the conducts of giving 
with a non-refrogression mind In infinite 
and innumerable kalpas In the past, but 
are never tired, bored, nor will they rest 
and stop such practices. Therefore, they 
are to accumulate Infinite, endless, and 
unimaginably  supreme 
retributons. If those who meriforIous 


Im€TIfOrIOUS 


retributions were used to give to all the 
senftient beings in the ten directions of 
for Infinie and 


Infinite unIverses 


innumerable kalpas they would still have 


b) 


C) 


some left the meritorious blessing of the 
Maha-Bodhisattvas inherently 
limitless. 

Vả lại, hiện nay quý ngài đã chứng đắc 
được các giai vị Bồ Tát trong hàng thập 
Thánh hay Thập Địa Bồ Tát, và đang trên 
đường đi đến sự thành tựu được quả vị vô 
thượng Bồ Đề của Phật trong tương lai, đó 
là nhờ quý ngài biết đem công đức của 
các việc bố thí kia mà hổi hướng cho 
chúng sanh và cầu đắc thành được Bồ Đề 
Phật quả: Furthermore, at the present 
time, they have attained the various 
enlighten stages of Maha-Bodidattvahood, 
and are on their way to the realization of 
the Ulũmate Enlightenmeit. 

Nay ta là Phật tử Bồ Tát tại gia thì ta cũng 
nên học y như hạnh của quý ngài. Nghĩa 
là ta cũng nên tùy theo khả năng của mình 
mà thực hành hạnh bố thí. Các hạnh bố thí 
như thế, nếu như có gây tạo nên công đức 
hoặc phước lành chi chúng ta sẽ không 
nguyện cầu sanh về cõi Trời người để 
hưởng phước báo, bởi vì dù cho có hưởng 
phước báo tốt đẹp thế mấy nơi cõi nhơn 
thiên đi nữa, rốt lại cũng không thể nào 
thoát ra khỏi vòng luân hồi sanh tử được. 
Ngược lại, chúng ta sẽ hồi hướng các 
phước báo đó để trang nghiêm cho đạo 
quả Bồ Đề vô thượng của ta trong tương 
lai. Chúng ta sẽ bố thí không ngừng nghỉ: 
As lay Buddhiss, culivating 
Bodhisattvahooc, we should also follow 
these enlightened beIngs” virtuous paths. 
This means we should work within our 
means and limifatons to practice the 
conduct of g1ving. If our conducfs of ø1ving 
result In any wholesome virtuious or 
m€riforious consequences, then we should 
not Vow or pray to be reborn In the 
Heaven or Human realms in order to reap 
those meritorilous retributlons. This 1s 
because no matter how much pleasure we 
may cenjoy from those wholesome 


are 


for 


meritorious retributions in the heaven and 
human realms, in the end, we will be able 
{oO escape and free ourselves from the 
cycle of birth death. In conftrast, we should 
be determined to dedicate all those merifs 
and virtues to adorn our future sfate of 
Ultimate Enlightenment. We continue to 
øIve without resting. 


(VDNhững lời Phật dạy về “Bố Thí” trong 


1) 


2) 


3) 


Á) 


Kinh Pháp Cú —The Buddha”s teachings 
on “Giving” In the Dharmapada Sutra: 

Vì có tín tâm hoan hỷ nên người ta mới bố 
thí, trái lại kể có tâm ganh ghét người 
khác được ăn, thì ngày hoặc đêm kẻ kia 
không thể nào định tâm được—Some 
people give according to their faith, or 
according to their pleasure. He who 1s 
envious of others” food and drink, will not 
atain tranqguility by day or by nipht 
(Dharmapada 249). 

Nhưng kẻ nào đã cắt được, nhổ được, diệt 
được tâm tưởng ấy, thì ngày hoặc đêm, kẻ 
kia đều được định tâm—He who fully cut 
off, uprooted and destroyed such feeling, 
gan peace by day and by night 
(Dharmapada 250). 

Trong các cách bố thí, pháp thí là hơn cả; 
trong các chất vị, pháp vị là hơn cả; trong 
các hỷ lạc, pháp hỷ là hơn cả; người nào 
trừ hết mọi ái dục là vượt trên mọi đau 
khổ—No gift ¡s better than the gift of 
Truth (Dharma). No taste is sweeter than 
the taste of truth. No Joy 1s better than the 
Joy of Truth. No conquest 1s better than 
the conquest of craving; 1t overcomes all 
suffering (Dharmapada 354). 

Cổ làm hại rất nhiều ruộng vườn, tham 
dục làm hại rất nhiều thế nhân. Vậy nên 
bố thí cho người ha tham, sẽ được quả 
báo lớn—Human beings are damaged by 
lust just as weeds damage the fields. 
Therefore, what 1s øiven to those who are 
lustless, yields ereat reward (Dharmapada 
356). 


5) 


6) 


7) 


Cỏ làm hại rất nhiều ruộng vườn, sân 
nhuế làm hại rất nhiều thế nhân. Vậy nên 
bố thí cho người ha sân, sẽ được quả báo 
lớn-Human beings are damaged by 
hatred In just the same manner as weeds 
damage the fields. Therefore, fto gIve to 
those who are free from hatred, yields 
great reward (Dharmapada 357). 

Cỏ làm hại rất nhiều ruộng vườn, ngu sỉ 
làm hại rất nhiều thế nhân. Vậy nên bố 
thí cho người lìa si, sẽ được quả báo lớn— 
Human beings are damaged by delusion 
Just like weeds damage the fields. 
Therefore, to øIve to those who are free 
from delusion, yields sreat 
(Dharmapada 358). 

Cỏ làm hại rất nhiều ruộng vườn, ái dục 
làm hại rất nhiều thế nhân. Vậy nên bố 
thí cho người lìa dục, sẽ được quả báo 
lớn-Human beings are damaged by 
craving just like weeds damage the fields. 
Therefore, to give to those who rid of 
craving, yields great reward (Dharmapada 
359). 


reward 


Bố Thí Ba La Mật: Chariable Giving- 
Paramita. 


See Bố Thí. 

Chúng ta phải bằng mọi cách giúp đở lẫn 
nhau. Khi bố thí, không nên ấp ủ ý tưởng 
đây là người cho kia là kẻ được cho, cho 
cái gì và cho bao nhiêu, được như vậy thì 
kiêu mạn và tự phụ sẽ không sanh khởi 
trong ta. Đây là cách bố thí vô điều kiện 
hay bi tâm dựa trên căn bản bình đẳng. Bố 
thí Ba la mật còn là cửa ngõ đi vào hào 
quang chư pháp, vì nhờ đó mà trong từng 
giây phút, chúng ta làm cho chúng sanh 
hoan hỷ cũng như làm trang nghiêm cõi 
Phật; nhờ Bố thí Ba la mật mà chúng ta 
chỉ dạy và hướng dẫn chúng sanh lìa bỏ 
tánh 
charitable giving—One should help other 
people, as best as one can, to satisfy theIr 


tham lam bổn xẻn—Paramita- 


needs. When giving charity, one does not 
cherish the thought that he 1s the giver, 
and sentient beings are the receivers, what 
1s øIiven and how much 1s given, thus, In 
one”s mind no arrogance and self-conceIt 
would arise. This 1s an uncondiioned 
alms-givinng or compassion on equlity 
basils—Dana paramita 1s also a gate of 
Dharma-illumination; for with it, in every 
1nstance, creafures to be 
pleasant, we adorn the Buddhist land, and 
we teach and guide stingy and greedy 
living beings. 

Có người cho rằng rằng mình chỉ có thể bố 
thí khi mình có nhiễu tiền bạc. Điều nây 
không đúng. Vài người có nhiều tiền bạc 
đôi khi ít chịu bố thí, hoặc giả nếu có bố 
thí cũng chỉ để mua danh mua lợi hay lấy 
lòng người xung quanh. Những người có 
lòng thương người lại ít khi giàu có. Tại vì 
sao? Trước nhất, vì họ hay có lòng chia xẻ 
với người những gì họ có. Thứ nhì, họ 
không có ý định làm giàu trên sự nghèo 
khó khốn cùng của kẻ khác. Chính vì vậy 
mà Đức Phật nhắc nhở chúng ta về pháp 
bố thí Ba La Mật. Bố thí Ba La Mật là 
cho một cách bình đẳng, không phân biệt 
thân sơ, bạn thù —Some people think that 
they can only practice generosity 1f they 
are wealthy. This 1s not true. Some people 
wealthy seldom practice 
generosity. If they do, they do with the 
aim of gaining fame, merit, profiting, or 


W€_ CaUSC 


who are 


pleasing others. Generous and compassion 
people are seldom rich. Why? Eirst of all, 
because they always share whatever they 
have with others, secondly because they 
are not wiling to enrich themr lives 
financially at the cost of others” poverty. 

Thus, the Buddha reminded us on the 

GenerosIfy- 
Paramita means to we should consider 


“Generosity-Paramita.” 


everyone cqually when we practice 


chartable øgiving, not discriminating 


agaisnt anyone, I.e. to øIve alms to 
relatives, and not to give alms to enemies, 
etc. 

** For more Information, please see Lục Độ 
Ba La Mật in Vietnamese-English Section. 

Bố Thí Pháp: To preach Buddha-dharma— 
Nhận biết sự hiểm nguy của sanh tử nên nhắc 
cho người khác biết những lời Phật dạy với hy 
vọng cuối cùng họ sẽ hiểu và vượt thoát khỏi 
luân hồi sanh tử—Realizing mortal danger so 
to preach others about Buddhaˆs teachings with 
the hope that they will eventually understand 
and be able to escape the cycle of births and 
deaths. 

Bố Thí Vô Sở Trụ: No Attachment in acts of 

charit(y—Theo Kinh Kim Cang, Đức Phật nhắc 

nhở Tu Bồ Đề về Bố Thí Vô Sở Trụ như sau— 

According to the Diamond Sutra, the Buddha 

reminded Sibhuti about “acfs of charity without 

attachmentf” as follows: 

e Ông Tu Bồ Để! Bồ Tát thực hành phép bố 
thí phải nên “Vô sở trụ.” Nghĩa là không 
nên trụ vào sắc mà làm bế thí, không nên 
trụ vào thanh, hương, vị, xúc, pháp mà 
làm bố thí. Ông Tu Bồ Đề! Tại sao mà Bồ 
Tát không nên trụ vào sắc tướng mà bố thí 
như thế? Vì nếu Bồ Tát không trụ vào 
hình sắc mà bố thí, thì phúc đức đó không 
thể suy lường được -Subhuui ! 
Bodhisattvas In truth have no attachment 
1n cís of charity. One should not attach to 
sight while giving. One should not attach 
( sound, smell taste, touch, or 
conclousnes ¡1n givinng. Subhut ! 
Bodhisatvas should give without 
attachment. Why ? If they do, the merits 
and virtues are Immeasurable. 

e Lại nữa, ông Tu Bỏ Để! Bồ Tát không trụ 
vào hình tướng mà bố thí, thì phúc đức đó 
cũng nhiều như thế, không thể suy lường 
được ——AIso, Subhutil Bodhisattvas who 
give  wWithout have cequal 

of meri and virtue. Ït 1s 


attachment 
amounts 


1ncomprehensible and immeasurable. 

e Ông Tu Bồ Để! Nếu tâm của Bồ Tát còn 
trụ vào pháp sự tướng mà làm hạnh bố 
thí, thì cũng ví như người ở chỗ tối tăm, 
không thể trông thấy gì hết, còn nếu Bồ 
Tát làm hạnh bố thí mà tâm không trụ 
trược vào sự tướng, thì như người có con 
mắt sáng, lại được ánh sáng của mặt trời, 
trông thấy rõ cả hình sắc sự vật —Subhuti! 
If Bodhisattvas gIve with attchments, they 
are walking In darkness and see nothing. If 
Bodhisattvas give wifohout attachments, 
they are walking under the 
everything 1s clear. 

Bố Tự Quán: Phép quán các mẫu tự Phạn 

của tông phái Chân Ngôn, bằng cách viết chữ 

“a” hoặc các chữ khác lên thân thể hành giả— 

A Shingon meditation on the Sanskrit letter “a” 

and others, wrtten on the devotee”s own body. 

Bố Úy Thí: Bố thí bằng cách giúp người trút 

bổ nỗi lo âu sợ hãi —Almsgiving to remove 

one”s fear. 

Bồ: Có bổ—A kind of fragant gørass. 

Bồ câu: Pigeon—Dove. 

Bồ Câu Đi Thơ: Carrier-pigeon. 

Bồ Câu Mái: Hen-pigeon. 


sunand 


Bồ Câu Trống: Cock-pigeon. 
Bồ Công Anh: Dandelion. 
Bồ Đào: Wine. 

Bồ Đào Nha: Portugal. 


Bồ Đà: Bodhi (sk)Ù—Awakening— 

Enlightenmeit. 

(A) Nghĩa của Bồ Để The meanings of 
Bodhi: 

l) Đạo (dịch theo cũ): Marga (skÐ—The 
Way. 

2) Giác (dịch theo mới): Sambodhi (skt—To 
be aware, Or fO DerC€1ve. 

3) Toàn trí: Perfect wisdom. 

4) Tâm giác ngộ: The state of bodhi, 
1lluminated or enlightened mind. 

5) Theo Kinh Hoa Nghiêm, Bồ để thuộc về 


chúng sanh; nếu không có chúng sanh thì 
chư Bồ tát sẽ không bao giờ đạt được 
chánh đẳng chánh giác: According to the 
Avatamsaka Sutra, Bodhi (enlightenmenf) 
belongs to living beings. Without living 
beinøs, no Bodhisatva could achieve 
Supreme, Perfect Enlightenmernt. 

(B) Phân loại Bồ Đề—Categories of Bodhi: 

1) Tam Bồ Đề: Three kinds of Bodhi—See 
Tam Chủng Bồ Đề. 


2) Ngũ Chủng Bồ Để: FEive stages of 
enlightenment—See Ngũ Bồ Đề. 

3) Tam Phật Bồ Đề: Three Bodhi or wisdom 
of each of the Trikaya—§ee Tam Phật Bồ 
Đề. 

4)_ Tam Thần Bồ Đề: See Tam Phật Bồ Đề. 


Bồ Đề Đa La: Bodhitara (sk)—See Bồ Để 
Đạt Ma. 

Bồ Đề Đạo: See Xuất Thế Gian Đạo. 

Bồ Đề Đạo Tràng:Bodhimanda (sk)—Bồ 
đề đạo tràng, gần bên bờ Ni Liên Thiền thuộc 
bang Bihar trung Ấn, còn gọi là Giác Thành vì 
đây là nơi Đức Phật đã đạt thành chánh quả. 
Bồ để đạo tràng tọa lạc gần thành phố Gaya. 
Người ta nói nó là trung tâm địa cầu; chư Bồ 
Tát trước khi thành Phật đều phải ngồi tại chỗ 
nầy. Riêng đối với Phật tử thuần thành, thì 
không có nơi nào đáng chú ý và thiêng liêng 
hơn nơi Đức Phật thành đạo: Bổ Để Đạo 
Tràng. Nhiều lăng tẩm và đền đài nguy nga đã 
được dựng lên khắp nơi quanh đây. Tập ký sự 
của nhà hành hương Phật Giáo trung Hoa là 
Huyền Trang đã cho chúng ta một cái nhìn bao 
quát về sự huy hoàng của thánh địa nầy trong 
thời quá khứ. Theo Giáo Sư P.V. Bapat trong 
Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, Huyễn 
Trang cho rằng ngôi đển Bồ Đề (Bodhi) ban 
đầu là do vua A Dục dựng lên. Theo một trong 
những bia ký, sau khi lên ngôi được mười năm, 
vua A Dục đã đến chiêm bái nơi nầy mà tên 
gọi trong bia là Sambodhi, và rất có nhiều khả 
năng là nhà vua đã cho dựng lên ngôi đến trên 
thánh địa nầy. Tuy nhiên, ngày nay không thể 


tìm ra một dấu tích nào của ngôi đền nầy nữa. 
Ngôi đền nầy đã được hổi phục và tân tạo 
nhiều lần. Qua sự mô tả của Huyền Trang thì 
ngôi đền, chủ yếu là qua hình dạng và dáng vẻ 
bể ngoài hiện nay của nó, đã có từ thế kỷ thứ 
17. Đền Đại Bồ Đề ở Miến Điện là một 
nguyên mẫu của ngôi đền lớn nầy. Theo như 
chúng ta thấy hiện nay thì đền Mahabodhi ở 
Bodh-Gaya cao gần 50 mét và gồm một thân 
thẳng hình kim tự tháp. Đền có nhiều tầng 
khác nhau. Đền có một tượng Phật mạ vàng, 
chạm vào mặt đất để tượng trưng cho sự thành 
đạo thiêng liêng. Xung quanh ngôi đển nầy 
hiện nay còn vô số di tích mà trong đó quan 
trọng nhất là những đoạn lan can bằng đá đại 
diện cho hai thời kỳ xây dựng khác nhau, thời 
kỳ đầu vào khoảng thế kỷ thứ hai trước Tây 
lịch, và thời kỳ sau vào đầu triều đại Gupta. 
Trong vùng kế cận có bảy thánh địa khác mà 
theo truyền thuyết là những nơi Đức Thế Tôn 
đã trải qua bốn mươi chín ngày tĩnh tịch sau 
khi chứng đắc Phật quả—Bodhi Gaya— 
Buddha-Gaya—A place near the bank of 
NarranJana River In Central India (Bihar), also 
called the Citadel of Enlightenment because 1t 
was where the Buddha attained enlightenment 
or supreme wisdom (bodhi). Bodhi-Gaya 1s 
located near the town of Gaya. It 1s said to be 
diamond-like, the navel or centre of the earth; 
every bodhisattva sits down on such a seat 
before becoming Buddha. To the devout 
Buddhists, there 1s no place oŸ greafter 1nterest 
or sanctity than the holy spot of the Buddha”s 
enlightenment: Bodh-Gaya. Sacred shrines and 
stately monuments were raised all around and 
the account of the Chinese pilgrim, Hsuan- 
Tsang, gøives us a glimpse of the past splendor 
of this sanctified place. According to Prof. 
P.V. Bapat in The Twenty-Five Hundred 

'Years of Buddhism, Hsuan-Tsang ascribes the 

erection of the original Bodhi 
Emperor Asoka. According to one of his rock 
edits, Asoka visited this place, which 1s called 
Sambodhi In the Inscription, when he had been 


shrine to 


consecrated ten years, and 1t 1s more than Prajnatara, Bodhidharma sfarted for the East in 
probable that the great emperor constructed a China in 520 A.D., with the special purpose of 
shrine on this holy spot. However, no vestiges  propagating his system of philosophy. 


os such a shrine can be found at present. This e 


shrine has been restored and renovated many 
times. From the description of Hsuan-Tsang, It 
appears that the shrine, essentially In 1s 
present shape and appearance, existed already 
in the seventh century A.D. The Mahabodhi 
temple in Burma 1s a prototype of this grand 
temple. As 1t now stands, the Mahabodhi 
shrine at Bodh-Gaya 1s approximately 160 feet 
hiph and consisfs of a straight pyramidal tower 
with many storeys. The shrine enshrines a 
great gilded figure of the Buddha touching the 
earth which symbolizes the supreme event of 
enlightenment Around the shrine lie 
innumerable remains of which the most 
Imporfant are portions of the stone railing 
which represent two different perlods of 
consfruction, the earlier going back to about 
the second century B.C., and the latter to the 
early Gupta period. In the Immediate vicinity 
are sifuated seven sacred sites, which, 
according to tradition, were identical with 
those where the Buddha 1s said to have passed 
seven tranquil weeks In the enjoyment of his 
Buddhahood. 

Bồ Đề Đạt Ma: Bodhidharma (sk)—Bô Đề 
Đa La—Bồ Đề Đạt Ma vốn là thái tử thứ ba 
của vua Kancipura Nam Ấn. Ông là một Tăng 
sĩ học giả uyên thâm người Ấn, thân huệ sáng 
thông, nghe đâu ngộ đó. Ngài vâng lời Thầy là 
Bát Nhã Đa La (Prajnatara) đến triều đình 
Trung quốc vào khoảng năm 520 sau Tây lịch, 
với mục đích phổ biến hệ thống triết học của 
ông—Bodhidharma was the third son of the 
King of Kancipura, South India. He was a 
deeply learned Indian Buddhist monk at that 
time. He was a man of wonderful intelligence, 
bripht and far reaching; he thoroughly 
understood everything that he ever learned. 
He obeyed the ¡nstruction of his teacher, 


Vua Lương Võ Đế vời Tổ đến Nam Kinh 
để triều kiến. Vua hỏi: “Từ khi tức vị đến 
nay, trẫm đã cho tạo chùa, sao chép kinh 
điển và độ Tăng rất nhiều. Công đức như 
vậy lớn như thế nào?” “Không có công 
đức gì cả,” là câu trả lời. Tổ lại nói tiếp: 
“Tất cả những công việc ấy chỉ là những 
quả báo nhỏ của một cái thân hữu lậu, 
như bóng theo hình, tuy có mà không phải 
thật.” Võ Đế hỏi: “Vậy đúng nghĩa thế 
nào là công đức?” Bồ Để Đạt Ma đáp: 
“Đó là sự thanh tịnh, giác ngộ, sự hoàn 
mãn, và thâm thúy. Công đức như thế 
không xây dựng bằng phương tiện thế 
gian.” Võ Đế lại hỏi: “Thế nào là Thánh 
Đế đệ nhất nghĩa? “Tổ trả lời: “Rỗng 
tuếch, không có Thánh Đế øì hết.” Vua lại 
hỏi tiếp: “Vậy ai đang diện kiến trẫm 
đây?” Tổ nói: “Không biết.” Võ Đế không 
hiểu Tổ muốn nói gì. Sau cuộc nói chuyện 
nổi tiếng với vua Hán Vũ Đế, Tổ đã vượt 
dòng Dương Tử và đến Lạc Dương, kinh 
đô của Bắc Ngụy. Sau một thời gian ở 
đây, Tổ đến Ngũ Đài Sơn và trú tại Thiếu 
Lâm Tự, nơi đây ngài diện bích (ngồi 
xoay mặt vào tường) trong 9 năm 
trường—The Emperor Wu-TI invited him 
to Nanking for an audience. The Emperor 
said: “Since my enthronement, I have built 
many monasferiles, copied many holy 
writings and Iinvested many priests and 
nuns. How great 1s the merit due to me?” 
“No merit at all” was the answer. 
Bodhidharma added: “All these things are 
merely Insignificant 
Imperfect cause. It 1s the shadow 
following the substance and 1s without 
real entity.” The emperor asked: “hen , 
what Is merit In the true sense of the 


effecs of an 


word?” Bodhidharma replied: “lt consists 
1n purity and enlightenment, completeness 


and depth. Merit as such cannot be 
accumulated by worldly means.” The 
emperor asked again: “What is the Noble 
Truth in 1ts highest sense?” Bodhidharma 
replied: “lt ¡1s empty, no nobility 
whatever.” The emperor asked: “Who 1s it 
then that facing me?” Bodhidharma 
rephed: “[ do not know, Sire.” The 
Emperor could not understaand him. 
Bodhdharma was famous for his 
interview with Emperor Han Wu T¡. But 
after that, Bodhidharma went away. He 
crossed the Yangtze River and reached 
the capifal, Lo-Yang, of Northern Wel. 
After a sojourn there he went to Mount 
Wu-T”ai-Shan and resided in the Shao-Lin 
Temple where he medifated (facing the 
wall) for nine years in silence and 
departed. 

Qua cuộc đối thoại với Võ Đế, ta thấy rõ 
rằng cốt lõi chủ thuyết của Tổ Bồ Đề Đạt 
Ma là triết lý “Không Tánh” (sunyata), 
mà cái không thì không thể nào chứng 
minh được. Do đó, Bồ Đề Đạt Ma cũng đã 
đối đáp dưới hình thức phủ định. Khi nói 
về ảnh hưởng của đạo Phật trên đời sống 
và nền văn hóa của người Trung Hoa, 
chúng ta không thể không nói đến khuynh 
hướng bí hiểm nầy của triết lý Bồ Đề Đạt 
Ma, vì rõ ràng là khuynh hướng nầy đã tác 
động nhiều trên sự hình thành tinh thần 
Phật giáo Trung Hoa, và từ đó xuất hiện 
Phật giáo Thiền tông—As ¡s clear from 
the dialogue between the emperor and 
Bodhidharma, the essential core of 
Bodhidharmaˆs doctrine 1s the philosophy 
of emptiness (sunyata), and sunyata 1s 
beyond demonstraion of any kind. 
Therefore, Bodhidharma also replied in 
the negative form. When we speak of the 
Buddhistinfluence on the líe and 
lteratire of the Chinese people, we 
should keep this mystc trend of 
Bodhidharma°s philosophy In mind, for 


there Is no doubt that It has had a great 
deal to do with the moulding of the spirit 
of Chinese Zen Buddhism. 

Theo các sử gia thì Bồ Đề Đạt Ma bác bỏ 
việc đọc tụng kinh điển. Do đó hệ thống 
triết học của ông khiến cho các tu viện ít 
chú trọng về kiến thức mà thiên về trầm 
tư thiển định nhiều hơn. Theo Bồ Đề Đạt 
Ma, Phật tử nên để ý đến thiền, vì chỉ cần 
hành thiển là có thể đạt đến giác ngộ. Do 
đó ông chỉ dịch có mỗi quyển Đại Bát 
Niết Bàn Kinh Luận (Mahaparinirvana- 
sutra-sastra). Ông là vị tổ thứ 2§ của dòng 
Thiển Ấn Độ và là sơ tổ của dòng Thiền 
Trung Quốc. Các học giả vẫn còn không 
đồng ý với nhau về việc Bồ Để Đạt Ma 
đến Trung Hoa từ lúc nào, ở lại đó bao 
lâu, và mất vào lúc nào, nhưng nói chung 
giới Phật tử nhà Thiển chấp nhận rằng Bồ 
Đề Đạt Ma đến Nam Trung Hoa bằng 
thuyền vào khoảng năm 520 sau Tây Lịch, 
sau một nổ lực không kết quả để thiết lập 
giáo thuyết của mình tại đây, ông đã đến 
Lạc Dương thuộc miền bắc Trung Hoa, và 
cuối cùng ông định cư tại chùa Thiếu 
Lâm. Ngài đã mang sang Trung Quốc một 
thông điệp thù thắng, được tóm gọn trong 
mười sáu chữ Hán sau đây, dù rằng người 
ta chỉ nhắc đến thông điệp nầy về sau thời 
Mã Tổ—According to  historians, 
Bodhidharma denied canon reading, and 
his system therefore made the Buddhist 
monasteries much less ¡ntellectual and 
much more meditative than they were 
ever before. According to Bodhidharma, 
Buddhists should stress on meditation, 
because by which alone enlightenment 
can be attained. Bodhidharma was the 28" 
Indian (in line from the Buddha) and first 
Zen Patriarch in China. Scholars still 
disapree as to when Bodhidharma came to 
China from India, how long he stayed 
there, and when he died, but 1t is zenerally 
accepted by Zen Buddhists that he came 


by boat from India to southern China about 
the year 520 A.D., and after a short, 
fruitless attempt to establish his teaching 
there he went to Lo-Yang in northern 
China and fmally settled in Shao-Lin 
Temple. Bodhidharma came to Chine with 
a speclal message which Is summed In 
sixteen Chinese words, even though Zen 
only mentioned this 
message after Ma-Tsu: 
Bất lập văn tự 
Giáo ngoại biệt truyền 
Trực chỉ nhân tâm 
Kiến tánh thành Phật. 
*A special tranmission outside the 
SCTIpfUT€S; 
No dependence upon words and letters 
Drrect pointing at the soul of man; 
Seeing Inío one”s nafure and the 
attainment oøg Buddhahood.” 
Tổ Bồ Đề Đạt Ma và môn đệ của ông, 
Huệ Khả, người mà tổ đã truyền pháp, 
luôn là để tài của công án Thiển Vô Môn 
cũng như bức tranh nổi tiếng của Sesshu, 
một họa sĩ lừng danh của Nhật Bản. Huệ 
Khả, một học giả nổi tiếng thời bấy giờ, 
tìm đến Bồ Đề Đạt Ma lúc ông đang tọa 
thiển, phàn nàn với ông rằng mình không 
an tâm và làm thế nào để tâm được an. 
Bồ Đề Đạt Ma đuổi Huệ Khả đi, bảo rằng 
muốn đạt được an tâm phải tu lâu và khó 
nhọc không tự phụ và nản lòng. Sau khi 
đứng hàng giờ dưới tuyết, Huệ Khả bèn 
chặt đứt bàn tay trái của mình để dâng lên 
Bồ Đề Đạt Ma. Bấy giờ tin chắc vào lòng 
chân thành và quyết tâm của Huệ Khả, 
Bồ Đề Đạt Ma nhận Huệ Khả làm môn 
đệ —Bodhidharma and Hui-K'e, his 
disciple to whom he had transmitted the 
Dharma, are always the subJect of koan In 
the “No Gate Zen” as well as of a famous 
Japan's  greatest 
scholar of some 


masters about 


pantng by Sesshu, 
paimter. Hui-K'e, a 
repute, complains to Bodhidharma, who 1s 


silently doing meditation, that he has no 
peace of mind and asks how he can 
acqurre 1t. Bodhidhrma turns him away, 
saying that the attainment of inward peace 
involves long and hard disciple and 1s not 
for the conceited and fainthearted. Hui- 
K'e, who has been standing outside in the 
snow for hours, implores Bodhidharma to 
help him. Agaimn he ¡1s rebuffed. In 
desperation he cuts off his left hand and 
offers Itto Bodhidharma. Now convinced 
of his sincerity 
Bodhidharma accepts him as a discIple. 

Câu chuyện trên đây nhấn mạnh đến tầm 
quan trọng mà các thiển sư buộc vào kẻ 


and  determination, 


khao khát sự an tâm vào việc tọa thiển, 
vào lòng chân thành và khiêm tốn, sự kiên 
nhẫn và nghị lực như là những tiên để 
trong sự đạt thành đạo vô thượng. Vì 
thương kẻ tỉnh thành nên Tổ bèn chỉ cho 
chân đạo: “Bích quán là phép an tâm (see 
Bích Quán), tứ hạnh là phép phát hạnh 
(see Tứ Hạnh), phòng ngừa sự chê hiểm 
là phép thuận vật, và đừng chấp trước là 
phương tiện tu hành cũng như cứu độ 
chúng sanh.”—This story emphasizes the 
Importance which Zen masfters attach to 


the  hunger for self-realization, to 
meditation, and to sincerity and humility, 
D€rserverance and fortitude aS 


prerequisites to the attainment of the 
hiphest truth. He was moved by the spirit 
of sincerity of Hui-K”o, so he Instructed 
him: “Meditating facing the wall is the 
way to obfain peace of mind, the four acts 
are the ways to behave In the world, the 
protection from slander and 1ll-disposition 
1s the way to live harmoniously with the 


surroundings, and detachment 1s the 
upaya to cultivate and to save senfient 
beings.” 


Khi ở chùa Thiếu Lâm, Tổ thường dạy nhị 
tổ bằng bài kệ sau—When he lived at 
Shao-LImn temple, he always taught the 


second patrlarch with this verse: 

Ngoài dứt chư duyên 

Trong không toan tính 

Tâm như tường vách 

Mới là nhập đạo 
(Externally keep you away from all 
relationships, and, ¡mmternaly, have no 
hankerings 1n your heart; when your mind 
1s like unto a straiphf-standing wall you 
may enter 1nto the Path). 
Sau chín năm ở Thiếu Lâm, Tổ muốn trở 
về Thiên Trúc, bèn gọi môn nhân đến 
bảo: “Ngày ta lên đường sắp đến, các 
ngươi thử trình xem chỗ sở đắc của mỗi 
người về Đạo Thiển.” Bấy giờ ông Đạo 
Phó bạch: “Theo chỗ thấy của tôi, chẳng 
chấp văn tự, chẳng lìa văn tự, đó là chỗ sở 
dụng của đạo.” Tổ nói: “Ông được phần 
da của ta.” Ni Tổng Trì bạch: “Chỗ hiểu 
của tôi nay như Khánh Hỷ (A Nan) nhìn 
vào nước Phật A Súc (Bất Động Như Lai), 
thấy một lần không thấy lại được.” Tổ 
nói: “Bà được phần thịt của tôi.” Đạo Dục 
bạch: “Bố đại vốn không, năm ấm chẳng 
thật, chỗ thấy của tôi là không có gì sở 
đắc hết.” Tổ nói: “Ông được phân xương 
của tôi.” Sau cùng, Huệ Khả đến đẳnh lễ 
Tổ, xong cứ thế mà đứng thẳng, chứ 
không nói gì. Tổ nói: “Ông được phần tủy 
của tôi.” Những ngày cuối cùng của Tổ 
Bồ Đề Đạt Ma ở Trung Quốc không ai 
biết rõ, sư đi đâu và thị tịch hổi nào. Có 
người nói sư băng qua sa mạc trở về Ấn 
Độ, cũng có người nói sư qua Nhật—After 
nine y€ars Shao-LIn temple, the 
Patriarch wished to return to India. He 
called in all his disciples before him, and 
said: “The time 1s come for me to depart, 
and I want to see what your atfainmenfs 
are.” Tao-Fu said: “According to my view, 
the 
negation, for this Is the way 1t moved.” 
The Patrlarch said: “You have got my 
skin.” Then Nun Tsung-Ch”1h said: “As I 


at 


tu 1s above affirmation and 


understand it, it is like Ananda ”s viewing 
the Buddhaland of Akshobhya Buddha: it 
IS seen once and never again.” The 
Patrlarch said: “You have got my flesh.” 
Tao-Yu “Empty the four 
elements non-existent the 
skandhas. According to my view, there Is 
not a thíng to be grasped as real.”” The 
Patrlarch said: “You have got my bone.” 
Finally, Hui-K”o reverently bowed to the 
master, then kept standing In his place and 
said nothing. The Patriarch said: “You 
have my marrow.” Nobody knows his 
whereabout and when he passed away. 
Some people say that he crossed the 
desert and went to India, and others say 
that he crossed the sea to go to Japan. 


said: are 


and five 


Bồ Đề Lưu Chỉ: Bodhiruci (skt). 


q) 


qI) 


Bồ Đề Lưu Chi thứ nhấc-The fñirst 
Bodhiruci: Bồ Đề Cốt Lộ Ch—Đạo Hy— 
Một vị sư người Bắc Ấn Độ, đến Lạc 
Dương khoảng năm 508 sau Tây Lịch, 
dưới thời nhà Ngụy. Ông đã phiên dịch 30 
bộ kinh. Theo lịch sử Phật Giáo Trung 
Quốc, thì vị Bồ Đề Lưu Chi nầy đã lập ra 
Thập Địa Tông (Dasabhumika school)—A 
monk from northern India who arrived at 
Lo-Yang in 508 A.D., under the Wei 
dynasty. He translated 30 works. 

Bồ Để Lưu Chi thứ hai—The second 
Bodhiruci: Giác Ái (571-727) —- Một vị 
Tăng thuộc miễn Nam Ấn vào thế kỷ thứ 
bẩy. Vào thời gian đầu triều đại nhà 
Đường, nhiều tu sĩ Phật giáo nổi danh từ 
Tích Lan và Ấn Độ đến Trung Hoa. Bồ 
Đề Lưu Chi thuộc số tu sĩ Phật giáo ngoại 
quốc đến ở lâu dài tại Trung Hoa. Tên 
Ngài là Đạt Ma Lưu Chi (Dharmaruc)), 
được Vũ Hậu cho đổi thành Bổ Đề Lưu 
Chí. Ông đã dịch 53 bộ kinh vào những 
năm 693-713 sau Tây Lịch—A monk from 
Southern India In the seventh century. 
Durng the days of the early Tang 


dynasty, many renowned Buddhist monks 
came to China from Ceylon and India. 
Bodhirucil was among those foreign 
Buddhists who came to settle permanently 
mm China His original name wWas 
Dharmarucl. His name was changed to 
Bodhiruci by the order of the Empress Wu. 
He translated 53 works In 693-713 A.D. 
He passed away In 727, at the age of 156. 

Bồ Đề Mạn Đà La: Bodhi Sea—Bô Để 

Đạo Tràng, nơi Đức Phật đã đạt được đại 

giác-lruth Plot holy se, place of 

Enlightenment—The place where the Buddha 

attained Enlightenmernt. 

Bồ Đề Môn: Cửa giác ngộ; cửa đông trong 

bốn cửa của nghĩa địa —The gate of 

enlightenment; east gate of the four øates of a 

cemetery. 

Bồ Đề Ngữ: Speaking bodhi—Words of the 

truth. 

Bồ Đề Ni: Bhojaniya (sk)—Còn gọi là Bồ 

Thiện Ni, là những thức ăn chính của Tăng 

Ni —To be eaten, edible; what 1s suitable as 

the fare of monks and nuns, proper food. 

Bồ Đề Phần: Bodhyanga (sk)—The seven 

branches of bodhi-illumination—See Thất 

Giác Chi. 

Bồ Đề Phần Pháp: See Thất Giác Chỉ. 

Bồ Đề Sở: See Bồ Đề Tự. 

Bồ Đề Tát Đỏa: See Bồ Tát. 

Bồ Đề Tâm: Bodhicitta (sk0. 

(A) Nghĩa của Bồ Đề Tâm—The meanings of 
Bodhi-mind: 

l1) Theo Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã dạy: 
“Nầy thiện nam tử! Bậc Bồ Tát phát lòng 
Vô Thượng Bồ Đề là “khởi lòng đại bi cứu 
độ tất cả chúng sanh. Khởi lòng cúng 
dường chư Phật, cứu cánh thừa sự. Khởi 
lòng khắp cầu chánh pháp, tất cả không 
sẻn tiếc. Khởi lòng thú hướng rộng lớn, 
cầu nhứt thiết trí. Khởi lòng đại bi vô 
lượng, khắp nhiếp tất cả chúng sanh. Khởi 


lòng không bỏ rơi các loài hữu tình, mặc 
áo giáp kiên thệ để cầu Bát Nhã Ba La 
Mật. Khởi lòng không siểm dối, vì cầu 
được trí như thật. Khởi lòng thực hành y 
như lời nói, để tu đạo Bồ Tát. Khởi lòng 
không dối với chư Phật, vì gìn giữ thệ 
nguyện lớn của tất cả Như Lai. Khởi lòng 
nguyện cầu nhứt thiết trí, cùng tận kiếp vị 
lai giáo hóa chúng sanh không dừng nghỉ. 
Bồ Tát dùng những công đức Bồ Đề Tâm 
nhiều như số bụi nhỏ của cõi Phật như thế, 
nên được sanh vào nhà Như Lai. Nây 
thiện nam tử! Như người học bắn, trước 
phải tập thế đứng, sau mới học đến cách 
bắn. Cũng thế, Bồ Tát muốn học đạo nhứt 
thiết trí của Như Lai, trước phải an trụ nơi 
Bổ Để Tâm, rồi sau mới tu hành tất cả 
Phật pháp. Thiện nam tử! Ví như vương tử 
tuy hãy còn thơ ấu, song tất cả đại thần 
đều phải kính lễ. Cũng thế, Bồ Tát tuy 
mới phát Bồ Đề tâm tu Bồ Tát hạnh, song 
tất cả bậc kỳ cựu hàng nhị thừa đều phải 
kính trọng nể vì. Thiện nam tử! Như thái 
tử tuy đối với quần thần chưa được tự tại, 
song đã đủ tướng trạng của vua, các bây 
tôi không thể sánh bằng, bởi nhờ chỗ xuất 
sanh tôn quý. Cũng thế Bồ Tát tuy đối với 
tất cả nghiệp phiển não chưa được tự tại, 
song đã đầy đủ tướng trạng Bồ Đề, hàng 
nhị thừa không thể sánh bằng, bởi nhờ 
chủng tánh đứng vào bậc nhứt. Thiện Nam 
Tử ! Như người máy bằng gỗ, nếu không 
có mấu chốt thì các thân phần rời rạc 
chẳng thể hoạt động. Cũng thế, Bồ Tát 
nếu thiếu Bồ Để tâm, thì các hạnh đều 
phân tán, không thể thành tựu tất cả Phật 
pháp. Thiện nam tử ! Như chất kim cương 
tất cả vật không thể phá hoại, trái lại nó 
có thể phá hoại tất cả vật, song thể tánh 

của nó vẫn không tổn giảm. Bồ Đề tâm 

của Bồ Tát cũng thế, khắp ba đời trong vô 
số kiếp, giáo hóa chúng sanh, tu các khổ 
hạnh, việc mà hàng nhị thừa không thể 
muốn làm đều làm được, song kết cuộc 


2) 


Ấ 3 ⁄ ~* * 
vẫn chắng chấn mỗi giảm hư”— 


According to the Avatamsaka Suữra, the 


Buddha taught: “Good Buddhissl In 
Bodhisattvas arise the Bodhi-mind, the 
mmnd of great compassion, for the 


salvation of all beings; the mind of great 
kindness, for the unity with all beinss; the 
mind of happiness, to stop the mass misery 
of all beings; the altruistic mind, to repulse 
all that 1s not good; the mind of mercy, to 
protect from all fears; the unobstructed 
mind, to get rid of. all obstacles; the broad 
mind, to pervade all universes; the infinite 
mind, to pervade all spaces; the undefiled 
mind, 
Buddhas; the purified mind, to penetrate 
all knowledge of past, present and future; 
the mind of knowledge, to remove all 
obstructive knowledge and enter the 
ocean of all-knowing knowledge. Just as 
Someone 1n wafter Is In no danger from 
fire, the Bodhisattva who 1s soaked in the 
virftue of the aspiration for enliphtenment 
or Bodhi mind, 1s in no danger from the 
fire of knowledge of individual liberation. 
Just as a diamond, even If cracked, 
relieves poverty, In the same way the 
diamond of the Bodhi mind, even 1f spH, 
relieves the poverty of the mundane whirl. 
Just as a person who takes the elexir of 
le lives for a long time and does not 
ørow weak, the Bodhisattva who uses the 
elexir of the Bodhi mind goes around the 
mundane whirl for countless eons without 
becoming exhausted and without being 
stained by the 1lls of the mundane whirl. 

Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ, tâm thấy 
được bản mặt thật của chư pháp, tâm tin 
nơi nhân quả và Phật tánh nơi chúng sanh 
cũng như luôn dụng công tu hành hướng 
về quả vị Phật: Bodhi mind—The great 
mind—The mind for or of Bodhi—The 
Mind of Enlightenment—The awakened 
or enliphtened mind—The mind that 


(O maniest the vision of all 


3) 


4) 


perceives the real behind the seeming, 
believes In moral consequences, and that 
all have the Buddha-nature, and aims at 
Buddhahood. 
Bồ Đề Tâm liên hệ tới hai chiều hướng— 
The sprrit of enlightenment, the aspiratlon 
(O achieve it the mind set on 
Enlightenment. It involves two parallel 
aSp€cfs: 
Thượng cầu Phật Đạo: The determination 
to achieve Buddhahood—Above 1s to seek 
Bodhi. 
Hạ hóa chúng sanh: The aspiration to 
rescue all sentient beings—Below Is to 
save or transform all beings. 
Kinh Đại Tỳ Lô Giá Na nói: “Bồ Đề Tâm 
làm nhân, đại bi làm căn bản, phương tiện 
làm cứu cánh.” Ví như người đi xa, trước 
tiên phải nhận định mục tiêu sẽ đến, phải 
ý thức chủ đích cuộc hành trình bởi lý do 
nào, và sau dùng phương tiện hoặc xe, 
thuyển, hay phi cơ mà khởi tiến. Người tu 
cũng thế, trước tiên phải lấy quả vô 
thượng Bồ Đề làm mục tiêu cứu cánh; lấy 
lòng đại bi lợi mình lợi sanh làm chủ đích 
thực hành; và kế đó tùy sở thích căn cơ 
mà lựa chọn các pháp môn hoặc Thiền, 
hoặc Tịnh, hoặc Mật làm phương tiện tu 
tập. Phương tiện với nghĩa rộng hơn, còn 
là trí huệ quyển biến tùy cơ nghi, áp dụng 
tất cả hạnh thuận nghịch trong khi hành 
Bồ Tát đạo. Cho nên Bồ Đề Tâm là mục 
tiêu cần phải nhận định của hành giả, 
trước khi khởi công hạnh huân tu—The 
Mahavairocana Suftra says: 
“The Bodhi Mind 1s the cause 

Great Compassion 1s the root 

Skillful means are the ultimate.” 
For example, If a person 1s fo travel far, 
he should first determine the goal of the 
trip, then understand 1s purpose, and 
lastly, choose such expedient means of 
locomoton as automobiles, ships, or 
planes to set out on his journey. Ït 1s the 


5) 


same for the cultivator. He should first 
take Supreme Enlightenment his 
ultimate goal, and the compassionate mind 
which benefits himself and others as the 
purpose of his cultivation, then, 
depending his and 
capacities, choose a method, Zen, Pure 
Land or Esoterism, as an expendient for 
practice. Expedients, or skillful means, 
refer, in a broader sense, to flexible 
wisdom adapted to circumstances, the 
applicaton of all actions and practices, 
whether favorable or unfavorable, to the 
practice of the Bodhisattva Way. For this 
reason, the Bodhi Mind 1s the goal that the 
cultivator should clearly understand before 
he setfs out to practice. 

Kinh Hoa Nghiêm nói: “Nếu quên mất Bồ 
Đề Tâm mà tu các pháp lành, đó là ma 
nghiệp.” Lời nầy xét ra rất đúng. Ví như 
người cất bước khởi hành mà chẳng biết 
mình sẽ đến đầu, và đi với mục đích gì, thì 
cuộc hành trình chỉ là quanh quẩn, mỏi 
mệt và vô ích mà thôi. Người tu cũng thế, 
nếu dụng công khổ nhọc mà quên sót mục 
tiêu cầu thành Phật để lợi mình lợi sanh, 
thì bao nhiêu hạnh lành chỉ đem đến kết 
quả hưởng phước nhơn thiên, chung cuộc 
vẫn bị chìm mê quanh quẩn trong nẻo 
luân hồi, chịu vô biên nỗi khổ, nghiệp ma 
vẫn còn. Như vậy phát tâm Bồ Đề lợi 
mình lợi người là bước đi cấp thiết của 
người tu—The Avatamsaka Sutra says: 
“To neplect the Bodh Mind when 
practicing gøood deeds Is the action of 
demons.” This teaching is very true 
indeed. For example, If someone begIns 
walking without knowing the destination 
or goal of his journey, 1sn”t his trip bound 
to be circuitous, tiring and useless? Ït 1s 
the same for the cultivator. If he expends a 
great deal of effort but forgets the goal of 
attainng Buddhahood to benefit himself 
and others, all his efforts will merely bring 


aS 


and 


on references 


(B) 


Ù 


2) 


3) 


(C) 


meri(s in the human and celestial realms. 
In the end he will still be deluded and 
revolved ¡n the cycle of Birth and Death, 
undergoing Iimmense suffering. If this 1s 
not the action of demons, what, then, 1s 1t? 
For this reason, developing the Supreme 
Bodhi Mind to benefit oneself and others 
should be recognized as a crucial step. 
Đặc tánh của Bồ Đề Tâm—Special 
characteristics of Bodhicitta: Theo Thiển 
Sư Suzuki trong Đại Thừa Phật Giáo Khái 
Luận, Bồ Đề tâm là đặc tánh quan trọng 
nhất của Bồ Tát, nên thuyết giảng về siêu 
việt tánh của Bồ Đề Tâm trong Triết Học 
Trung Quán của Ngài Long Thọ có nhấn 
mạnh về các đặc tánh của Bồ Để Tâm 
như sau—According to Zen Master Suzuki 
in the Outlines of Mahayana Buddhism, 
Bodhicitta 1s the 1mportant 
characteristic of Bodhisattva, thus on the 
basls of Nagarjuna's Discourse on the 
Transcendentality of the Bodhicitta, he 
gives a detailed description of Bodhicitta 
as thus: 


ImOSE 


Bồ Đề Tâm siêu việt tất cả mọi hạn định 
của ngũ uẩn, thập nhị xứ, thập bát giới. 
Nó không phải cá biệt mà là phổ quát: 
The Bodhictta 1s all 
determinations, the five skandhas, the 
twelve ayaftanas, and the eighteen dhatus. 
It is not particular, but universal. 

Từ bi chính là bản chất của Bồ Để Tâm, 
vì thế tất cả Bồ Tát coi Bồ Đề tâm là lý 
do tổn tại của họ: Love ¡is the esence of 
the Bodhicitta, therefore, all Bodhisattvas 
find their reason of berng In this. 

Bồ để tâm cư ngụ trong trái tim của bình 
đẳng tánh, tạo nên những phương tiện 
giải thoát cho cá nhân: The Bodhicita 

abides in the heart of sameness (samata) 

Creates 

(upaya). 
Phân loại Bồ Để —Categories of Bodhi- 
Mind: 


free from 


Iindividual means of salvation 


Ù 
2) 


a) 


See Nhị Chúng Bồ Đề. 

Tam Chủng Bồ Đề: Theo Hòa Thượng 
Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập 
Yếu, đem công đức niệm Phật để cầu 
phước lợi nhỏ nhen ở thế gian, tất không 
hợp với bản hoài của Phật, cho nên hành 
giả phải vì sự thoát ly khỏi vòng sống chết 
luân hồi mà niệm Phật. Nhưng nếu vì giải 
thoát cho riêng mình mà tu niệm, cũng chỉ 
hợp với bản hoài của Phật một phần ít mà 
thôi. Vậy bản hoài của Phật như thế nào? 
Bản hoài đích thực của Đức Thế Tôn là 
muốn cho tất cả chúng sanh đều thoát 
vòng sanh tử, đều được giác ngộ như 
Ngài. Cho nên người niệm Phật cần phải 
phát Bồ Đề tâm. Bồ Đề nghĩa là “Giác.” 
Trong ấy có ba bậc —-Three kinds of 
Bodhi-minds—According tO Most 
Venerable Thích Thiển Tâm in The Pure 
Land Buddhism In Theory and Practice, 
exchanging the of  Buddha 
Recitaion for the petty merifs 
blessings of this world 1s certainly not 
the Intentions of the 
Buddhas. Therefore, practitioners should 
recite the name of Amitabha Buddha for 
the purpose of escaping the cycle of Birth 
and Death. However, IÝ we were to 
practice Buddha Recitation for the sake of 
oue own salvation alone, we would only 
fulf a small part of the Buddhas” 
Intentions. What, then, 1s the ultimate 
intenton of the Buddhas? The ultimate 
1ntention of the Buddhas 1s for all sentient 
beings to escape the cycle of Birth and 
Death and to become enlightened, as they 
are. Thus, those who recite Amitabha 
Buddha”s name should develop the Bodhi- 
Mind or the Aspiration for Supreme 
Enliphtenment. The word “Bodhï” means 
“enlightened.” 
stages of Enliphtenment. 

Thanh Văn Bồ Đề: The Enlightenment of 
the Sravakas or Hearers. 


Virftues 
and 


consonant with 


There are three main 


b)_ Duyên Giác Bồ Đề: The Enlightenment of 


C) 


the Pratyeka Buddhas or the Self- 
Awakened. 

Phật Bồ Đề: Người niệm Phật phát tâm 
Bồ Đề, chính là phát tâm cầu quả giác 
ngộ của Phật; quả vị ấy cùng tột không 
chi hơn, siêu cả hàng Thanh Văn Duyên 
Giác, nên gọi là Vô Thượng Bồ Đề. Tâm 
nầy gồm hai chủng tử chính, là từ bi và trí 
huệ, hay phát xuất công năng độ thoát 
mình và tất cả chúng sanh—The 
Enlightenment of the Buddhas. What Pure 
Land practitioners who develop the Bodhi 
Mind are seekimg 1s precisely the 
Enliphtenment of the Buddhas. This staøe 
of£ Buddhahood 1s the  highest, 
transcending those of the Sravakas and 
Pratyeka Buddhas, and is therefore called 
Supeme Enlightenment or Supreme 
Bodhi. This Supreme Bodhi Mind confains 
two principal seeds, compassion and 
wisdom, from which emanates the great 
undertaking of rescuing oneself and all 
other sentient beIngs. 


** For more Information, please see Tam 


Chúng Bồ Đề Tâm. 


3) See Lục Tâm. 
4) See Tám Cách Phát Bồ Đề Tâm. 


(D) Làm cách nào để phát Tâm Bồ Đề? 





How to develop the Bodhi Mind?—Phát 
Bổ Đề Tâm như trên đã nói, có thể tóm 
tắt trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện: 
“Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ 

Phiển não vô tận thệ nguyện đoạn 

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học 

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.” 
Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong 
Niệm Phật Thập Yếu, không phải chỉ nói 
suông “Tôi phát Bồ Đề Tâm” là đã phát 
tâm, hay mỗi ngày tuyên đọc Tứ Hoằng 
Thệ Nguyện, gọi là đã phát Bồ Đề Tâm. 
Muốn phát Bồ Đề Tâm hành giả cần phải 
quán sát để phát tâm một cách thiết thật, 
và hành động đúng theo tâm nguyện ấy 


trong đời tu của mình. Có những người 
xuất gia, tại gia mỗi ngày sau khi tụng 
kinh niệm Phật đều quỳ đọc bài hồi 
hướng: “Nguyện tiêu tam chướng trừ 
phiển não...” Nhưng rồi trong hành động 
thì trái lại, nay tham lam, mai hờn giận, 
mốt si mê biếng trễ, bữa kia nói xấu hay 
chê bai chỉ trích người, đến bữa khác lại 
có chuyện tranh cãi gây gổ buồn ghét 
nhau. Như thế tam chướng làm sao tiêu trừ 
được? Chúng ta phần nhiều chỉ tu theo 
hình thức, chứ ít chú trọng đến chỗ khai 
tâm, thành thử lửa tam độc vẫn cháy hừng 
hực, không hưởng được hương vị thanh 
lương giải thoát của Đức Phật đã chỉ dạy. 
Cho nên ở đây lại cần đặt vấn để “Làm 
thế nào để phát Bồ Đề Tâm?” Muốn cho 
tâm Bồ Đề phát sanh một cách thiết thực, 
chúng ta nên suy tư quán sát để phát tâm 
theo sáu yếu điểm như sau (see Lục 
Tâm)—Awakening the Bodhi Mind, as 
Indicated earlier, can be summarized In 
the four Bodhisattva vows as follows: 
“Sentlent beings are numberless, 

I vow to save them all; 

Afflictions are Inexhaustible, 

I vow to end them all; 

Dharma foors are boundless, 

I vow to master them all; 

Buddhahood 1s unsurpassable, 

I vow tfo attain It.” 
However, according to Most Venerable 
Thích Thiển Tâm ¡in the Pure Land 
Buddhism In Theory and Practice, It Is not 
enough simply to say “ I have developed 
the Bodhis Mind,” or to recite the above 
verses every day. To really develop the 
Bodhi Mind, the practitioner should, in his 
cultivation, act in 
accordance with the essence of the vows. 
There are cultvators, clerey and lay 
people alike, who, each day, after reciting 
the sutras and the Buddha”s name, kneel 
down to read the transference verses: “l 


mediate on and 


wish to rid myself of the three obstructions 
and sever afflictions...” However, the1r 
actual behavior 1s different, today they are 
øreedy, tomorrow they become angry and 
bear grudges, the day after tomorrOW If 1S 
delusion and laziness, the day after that it 
1s belitling, criiczing and slandering 
others. The next day they are Iinvolved In 
argumenfs and disputes, leading to sadness 
and resentment on both sides. Under these 
Circumstances, they  rid 
themselves of the three obstructions and 
sever afflictions? In general, most of us 
merely engage In external forms of 
cultivation, while paying lip service to 
“opening the mind.” Thus, the fires of 
øreed, anger and delusion continue to 
flare up, preventing us from tasting the 
pure and cool flavor of emancipatlon as 
taueght by the Buddhas. Therefore, we 
have to pose the question, “How can we 
awaken the Bodhi Mind?” In order to 
develop a true Bodhi Mind, we should 
ponder and meditate on the following six 
critical points—See Lục Tâm. 


how can 


Bồ Đề Thọ: Bodhidruma, Bodhitaru, or 
Bodhivrksa (skt—Đạo Thọ—Giác Thọ. 


l) 


2) 


3) 


Cây Bồ để hay cây trí tuệ, dưới gốc cây 
nầy Phật đã đạt được đại giác và thành 
Phật tại Bồ Đề Đạo Tràng hơn 2.500 năm 
về trước: Bodhi-tree; the wisdom tree, i.e. 
the tree under which Sakyamuni attained 
his enlightenment and became Buddha at 
Bodha Gaya over 2,500 years ago. 

Cây Pippala mà Trong Pháp Hiển Truyện 
gọi sai là cây Bối Đa: The Pippala or 
Asvattha, wrongly Identified by Fa-Hsien 
as the palm-tree. 

Trong Tây Vực Ký của Huyền Trang đời 
nhà Đường, gọi là cây Tất Bát La cao 
đến 400 bộ, luôn bị chặt phá, mà vào thời 
đó vẫn còn cao đến bốn năm chục bộ: In 
the Records of the Western Lands of 


Hsuan-Tsang, it 1s described as an 
evergreen, to have been 400 feet hiph, 
been cut down several times, but In the 
Tang dynasty still to be 40 or 50 feet. 
Một nhánh của nó được vua A dục đưa 
sang Tích Lan trồng và hiện vẫn còn tươi 
tốt đến bây giờ: A branch of it is said to 
have been sent by Asoka to Ceylon, from 
which sprang the celebrated Bo-tree still 
flourishing there. 
Bồ Đề Tát Đỏa: Bô Tát, một chúng sanh 
giác ngộ, và nguyện chỉ đạt được đại giác một 
kh cứu độ hết thấy chúng 
Bodhisattva—A being of enlightenmentOne 
who has Bodhi or perfect wisdom as his 
essence—One whose beings or essence Is 
bodhi whose wisdom 1s resulting from direct 
percepton of Truth with the compassion 
awakened thereby. Enliphtened being who 1s 
on the path to awakening, who vows to foreøo 
complete enlightenment until he or she helps 
other beings attain enlightenmernt. 
Bồ Đề Thọ Thần: Vị Thần Nữ hộ trì cây Bồ 
Để —The goddess-guardian of the Bo-tree. 
Bồ Đề Tràng: bodhimanda (sk)—Bồ Để 
Đạo Tràng—Nơi Đức Phật thành đạo là Kim 
Cang Tọa dưới cội Bồ Đề, bên bờ sông Ni 
Liên Thiển, nước Ma Kiệt Đà—A place, plot, 
of enliphtenment Magadha, 
especially Sakyamuni”s under the bodhi-tree. 
** For more information, please see Bồ Đề 
Đạo Tràng. 
Bồ Đề Tử: Dùng làm chuỗ_—Used for 
TOSATI€S. 
I1) Hạt Bồ Đề cứng, lấy từ một loại cỏ ở Hy 
Mã Lạp Sơn: Bodhi seeds or beads, the 
hard seeds of a kind of Himalayan grass. 
Hạt Bồ Đề lấy từ cây Bồ Đề trên núi 
Thiên Thai: Seeds of a tree at T”1en-T”a1. 
Bồ Đề Tự: Bodhi-Vihara (skt)—Chùa Bồ Đề, 
một tên được đặt cho nhiều tự viện—Temple 
of or for Enliphtenment, a name used for many 


4) 


sanh— 


in 


OFr SIt 


2) 


ImOIaSf€rIes. 


Bồ Đề Viên: Nghĩa trang của tự viện—The 
bodhi garden——The temple cemetery. 
Bồ Đoàn: Vật dụng ngồi thiển hay quỳ lạy. 
Bồ đoàn là cái gối được độn đầy bằng vỏ cỏ 
bổ, hay bông gòn, hình tròn (nên gọi là bổ 
đoàn)—A sitting mat, rush cushion, or hassock. 
A mat usually filled with kapok and covered 
with dark blue fabric, on which the practitioner 
sits when practicing medifation. Ït is usually 
round. 
Bồ Hồn: Soapberry, which is very bitter. 
Bồ Hồng: Soot. 
Bồ Liễu: Tên của hai loại cây có cọng mềm 
yếu, ý nói bản chất của sự mềm yếu của phụ 
nữ—Names of two plants which have slender 
s(alks—Nature of delicate constitution of a 
woman or g1rl. 
Bồ Nhìn: Puppet. 
Bồ Tát: Bodhisattva (sk0. 
(A) Nghĩa của Bồ Tát The meanings of 
Bodhisattva: 
1l) Theo Đại Trí Độ Luận, chữ Bodhi có 
nghĩa là con đường hành đạo của chư 
Phật, chữ sattva là bản chất của thiện 
pháp. Bồ Tát là vị có tâm cứu giúp tất cả 
chúng sanh vượt qua dòng sông sanh 
diệt—According tO the 
Mahaprajnaparamita sastra, Bodhi means 
the way of all the Buddhas, and Sattva 
means the essence and character of the 
good dharma. Bodhisattvas are those who 
always have the mind to help every being 
fO cross the stream of birth and death. 
Đại Đạo Tâm Chúng Sanh (dịch theo cũ): 
AlI beings with mind for the truth. 
Đại Giác Hữu Tình (dịch theo mới). Bồ 
Tát là bậc tầm cầu sự giác ngộ tối thượng, 
không phải chỉ cho chính mình mà cho tất 
cả chúng sanh: Conscious beings of or for 
the great Intellipence, or enliphtenmeit. 
The Bodhisattva Supreme 
enlightenment not for himself alone but 
for all sentlent beinøs. 


2) 


3) 


seeks 


4) 


5) 


Người tu theo Đại Thừa, xuất gia hay tại 
gia, thượng cầu đại giác, hạ hóa chúng 
sanh (tự giác, giác tha): A Mahayansst, 
whether monk or layman, above 1s to 
seek Buddhahood, below 1s to 
senftient beings (he seeks enliphtenment 
to enliphten others). 

Chúng sanh tu hành và xem lục độ Ba La 
Mật như là phương cách cứu độ và giác 
ngộ. Mục đích của Bồ Tát là cứu độ 
chúng sanh. Bốn bản chất vô lượng của 
Bồ Tát là Từ vô lượng, Bi vô lượng, Hỷ 
vô lượng và Xả vô lượng. Một người, hoặc 
Tăng Ni, hay Phật tử tại gia đạt quả vị 
Niết bàn trong cương vị một Thanh Văn, 
hay Duyên Giác, nhưng vì lòng đại bị 
thương xót chúng sanh, nên không vào 
Niết bàn mà tiếp tục đi trong Ta Bà để 
cứu độ chúng sanh. Trong lòng của Bồ Tát 
luôn có Bồ Đề Tâm và nguyện lực. Bồ Đề 
tâm bao gồm trí tuệ siêu việt là lòng đại 
bi. Nguyện lực là sự quyết tâm kiên định 


save 


để cứu thoát tất cả chúng sanh— 
Bodhisatva—EWho  makes the  six 


paramitas (lục độ) therr field of sacrificial 
saving work and of enlightenment. The 
obJective 1s salvation of all beings—Four 
Iinfinite characteristIcs of a bodhisattva are 
kindness (từ), pity (bi), joy (hỷ), self- 
sacrifice (xả)—A person, either a monk, a 
nun, a layman or a laywoman, who 1s In a 
pOosItlon to attain Nirvana as a Sravaka or 
a Pratyekabuddha, but out of great 
compassion for the world, he or she 
renounces It and goes on suffering in 
samsara for the sake of others. He or she 
perfects himself or herself during an 
incalculable period of time and finally 
real1zes 
Samyaksambuddha, a fully enlightened 
Buddha. He or she discovers the Truth and 
declares 1t to the world. His or her 
capacity for service to others 1s unlimited. 
Bodhisattva has in him Bodhicitta and the 


and becomes a 


6) 


7) 


inflexible resolve. There are fwo aspecfs 
of Bodhicitta: 
(Prajna) and universal love (Karuna). The 
inflexible resolve means the resolve to 
save all sentient beings—See Bodhisattva. 
Theo trường phái Đại Thừa, Bồ Tát từ 
chối nhập Niết Bàn cho đến khi nào thực 
hiện xong lời nguyện là cứu độ hết thấy 
chúng sanh. Ngoài ra, Bồ tát còn xem hết 
thảy chúng sanh như chính mình nên 
không nở ăn thị —-According to the 
Mahayana schools, the bodhisattvas are 
beings who deny themselves final Ñrvana 
until, accomplishing their vows, they have 
first saved all the livinge—An enlightened 
beng who, defering his own full 
Buddhahood, dedicates himself to helping 
others attain liberaton. Besides, the 
Bodhisattva regards all beings as himself 
ought not to eat meat. 

Bồ Tát là một chúng sanh đã có sẵn bản 


Transcendental wisdom 


chất hoặc tiềm năng của trí tuệ siêu việt 
hoặc chánh giác tối thượng, là bậc đang đi 
trên con đường đạt tới trí tuệ siêu việt. Bồ 
Tát là một chúng sanh có khả năng thành 
Phật. Với sự tự tại, trí tuệ và từ bi, Bổ Tát 
biểu thị một thời kỳ cao của Phật quả, 
nhưng chưa phải là một vị Phật toàn giác. 
Sự nghiệp tu hành của bậc Bồ Tát kéo dài 
nhiều đời nhiều kiếp, mỗi đời Ngài đều 
thực hành lục độ và thập địa để cầu đắc 
quả chánh giác tối hậu, đồng thời lấy sự 
phấn đấu vĩ đại và tâm kiên nhẫn phi 
thường và không ngừng tự hy sinh để mưu 
cầu sự tốt đẹp cho tất cả chúng sanh—A 
Bodhisattva 1s one who has the essence or 
potentiality of transcendental wisdom or 
supreme enlightenment, who 1s on the way 
to the 
wisdom. He 1s a potential Buddha. In his 

self-mastery, wIsdom, and compassion, a 
Bodhisattva represents a high stage of 
Buddhahood, but he 1s not yet a supremely 
enlightened, fully perfect Buddha. His 


atfainment of_ transcendental 


8) 


(B) 


Ù 


2) 


(C) 


]) 


2) 


3) 


career lasts for aeons of births In each of 
which he prepares himself for final 
Buddhahood by the practice of the six 
perfections (paramitas) and the stages of 
moral and spiritual discipline (dasabhumi) 
and lives a life of heroic struggle and 
unremitting self-sacrifice for the good of 
all sentient beings—See Bồ Đề Tâm. 

Bồ Tát là người đã giác ngộ, tự hiến đời 
mình trợ giúp người khác đạt giải thoát. 
Với sự tự tại, trí huệ và từ bi, Bồ Tát biểu 
thị một giai đoạn cao của Phật quả nhưng 
chưa phải là một vị Phật giác ngộ vô 
thượng viên mãn hoàn toàn—Bodhisattva 
1s an enliehtening being who, defering his 
own full Buddhahood, dedicates himself to 
helping others attain liberation. In his self- 
mastery, wisdom, and compassion a 
Bodhisattva represents a hiph stage of 
Buddhahood, but he ¡1s not yet a supreme 


enlightened, fully perfected Buddha. 
Phân loại BỒ Tát Categories of 
Bodhisattvas: 


Nhị Chủng Bồ Tát Two kinds of 
bodhisattva—See Nhị Chủng Bồ Tát. 

Nhị Chủng Bồ Tát Thân: Two kinds of 
bodhisattva”s body. 

Đặc tính của Bồ Tát ——Characteristics of 
Bodhisattva: 

Bồ Tát không chán ghét thứ gì trong bất 
cứ thế giới nào mà ngài bước vào, vì biết 
rằng hết thấy các pháp như ảnh tượng 
phản chiếu: The Bodhisatva does not 
detest anything in whatever world he may 
enter, for he knows (praljna) that all things 
are like reflected Images. 

Ngài không đam mê trong bất cứ con 
đường nào mà ngài bước đi, vì biết rằng 
tất cả chỉ là sự hóa hiện: He ¡s not defiled 
in whatever path he may walk, for he 
knows that all 1s a transformation. 

Ngài không thấy mỏi mệt trong bất cứ nỗ 
lực nào điều phục chúng sanh, vì biết rằng 
tất cả là vô ngã: He feels no fatigue 


4) 


3) 


6) 


7) 


9) 


10 


`=< 


whatever 1n his endeavor to mature all 
beings, for he knows that there 1s nothing 
to be designated as an ego-soul. 

Ngài nhiếp hóa chúng sanh không hề mỏi 
mệt vì từ bi là tính thể của ngài: He ¡s 
never tired of receiving all beings, for he 
1s essenfially love and compassIon. 

Ngài không sợ phải trải qua nhiều kiếp, vì 
thấy rõ rằng sinh tử và năm uẩn như ảo 
tượng: He has not fear In going throuph all 
kalpas, for he understands (adhimukta) 
that birth-and-death and all the skandhas 
are like a vision. 

Ngài không hủy diệt bất cứ con đường 
hiện hữu nào, vì biết rằng hết thấy các 
giới (dhatu) và xứ (ayatana) đều là pháp 
giới (dharmadhatu): He does not destroy 
any path of existence, for he knows that 
all the Dhatus and Ayatanas are the 
Dharmadhatu. 

Ngài không có thiên chấp về các đạo vì 
biết rằng hết thảy tư tưởng đều như quáng 
nắng: He has no perverted view of the 
paths, for he knows that all thoughts are 
like a mirage. 

Ngài không bị ô nhiễm dù khi đang ở 
trong cõi của hàng chúng sanh xấu ác, vì 
biết rằng hết thấy các thân đều chỉ là 
những giả tượng: He ¡is not defiled even 
when he 1s in the realm of evil beings, for 
he knows that all bodles are mere 
app€arances. 

Ngài không hề bị lôi cuốn bởi những tham 
dục, vì đã hoàn toàn chế ngự tất cả những 
gì được khải thị: He ¡is never enticed by 
any of the evil passions, for he has 
become a perfec( master over things 
revealed. 

Ngài đi bất cứ ở đâu một cách vô cùng tự 

tại, vì đã hoàn toàn kiểm soát những giả 

tướng: He goes anywhere with perfect 
freedom, for he had full control over all 
app€arances. 


Bồ Tát Câu Hội Tại Vườn Kỳ Thọ Cấp 

Cô Độc Viên để Nghe Phật Thuyết Kinh 

Hoa Nghiềm: These bodhisattvas are among 

the five hundred Bodhisattvas gathered in the 

Garden of Anathapindaka in the Jeta Gorve to 

hear Sakyamumi Buddha to preach The Flower 

Oranment Scripture: 

(A) Chư Bồ Tát —Bodhisattvas: Trong số năm 
trăm Bồ tát nầy thì Bồ Tát Phổ Hiển và 
Văn Thù làm Thượng thủ—Among these 
500_ Bodisattvas, Samantabhadra 
Manjusi Bodhisatvas  stand 
prominently as the two leaders. 

I1) Phổ Hiển: Samatabhadra. 


and 
Out 


2) Văn Thù: Manjusrl. 

3) Quang Diệm Tràng: Endowed with 
PerspIcacIous Knowledge. 

4) Tu Di Tràng: Endowed with Sumeru 
Knowledge. 

5) Bửu Tràng:Endowed with Adamantine 
Knowledge. 

69 Vô Ngại Tràng Endowed with 
Unemotonal Knowledge. 

7) Hoa Tràng: Endowed with Blossoming 
Knowldege. 

8) Ly Cấu Tràng: Endowed with Unattached 
Knowledge. 

9) Ly Trần Tràng: Endowed with Undefiled 
Knowledge. 

10) Nhựt Tràng: Endowed with Sunlike 
Knowledge. 

11) Nguyệt Tràng: Endowed with Moonlike 
Knowledge. 


12) Phổ Quang Tràng: Endowed with Radiant 
Knowledge. 

13) Quang Ảnh Sơn Oai Lực: Endowed with 
Mountainlike Knowledge. 

14) Bửu Oai Lực: Jewel Energy. 

15) Đại Oai Lực: Great Energy. 

169) Kíăm Cang Trí Oai Lực: 
Thunderbolt Energy. 

17) Ly Trần Cấu Oai Lực: Undefiled Energy. 

18) Chánh Pháp Nhựt Oal Lực: Energy of the 


Knowledge 


Sun of Truth. 

19) Công Đức Sơn Oai Lực: Virtue Mountain 
Energy. 

20) Phổ Kiết Tường Oai Lực: Universal Light 
Energy. 

21) Địa Tạng: Earth Matrix (Store). 

22) Hư Không Tạng: Sky Matrix. 

23) Liên Hoa Tạng: Lotus Calyx. 

24) Bửu Tạng: Jewel Matrix. 

25) Nhựt Tạng: Sun Matrix. 

26) Tịnh Đức Tạng: Matrix of Virtue. 

27) Thiện Nhãn: Good Eye. 

28) Tịnh Nhãn: Pure Eye. 

29) Ly cấu Nhãn: Undefiled Eye. 

30) Vô Ngại Nhãn: Unobstructed Eye. 

31) Phổ Kiến Nhãn: All-Seeing Eye. 

32) Phổ Quán Nhãn: Perceptive Eye. 

33) Thanh Liên Hoa Nhãn: Lotus Eye. 

34) Kim Cang Nhãn: Adamantine Eye. 

35) Bửu Nhãn: Jewel Eye. 

36) Hư Không Nhãn: Space Eye. 

37) Joy Eye: Hỷ Nhãn. 

38) Phổ Nhãn: Universal Eye. 

39) Thiên Quan: Celestial Crown. 

40) Phổ Chiếu Thập Phương Quan: AIlI- 
lIlluminating Crown. 

41) Nhứt Thiết Phật Tạng Quan: Crown of 
Jewels Which Give Birth to All Buddhas. 

42) Nhứt Thiết Thế Gian Quan: Crown 
Beyond AlI Worlds. 

43) Siêu Nhứt Thiết Thế Gian Quan: Crown of 
Jewels Iluminating AlII Things in the 
Cosmos. 

44) Bất Khả Hoại Quan: Invincible. 

45) Trì Nhứt Thiết Như Lai Sư Tử Tòa: Crown 
of Jewels Inset with the Lion Thrones of 
All Buddhas. 

46) Phổ Chiếu Pháp Giới Hư Không: Crown 
llluminating the Space of the Whole 
Cosmos. 

47) Phạm Vương Kế: Lord Brahma. 

48) Long Vương Kế: Crest of Lord of 
Dragons. 

49) Nhứt Thiết Nguyện Hải Âm Bửu Vương: 


Crest of Most Excellent Jewels of the 
Sound of the Ocean of All Vows. 

50) Nhứt Thiết Hóa Phật Quang Mink Kế: 
Crest of Light Emanated by AII Buddhas. 

51) Nhứt Thiết Phật Quang Minh Ma Ni Kế: 

Crest of Spew of Jewels Emanating the 

Halos of All Buddhas. 

Nhứt Thiết Thị Hiện Hư Không Bình 

Đẳng Tướng Ma Ni Vương Trang Nghiêm 

Kế: Crest Adorned with Jewels Showing 

the Nondifferentiation of All Surfaces of 

Space. 

Thị Hiện Nhứt Thiết Như Lai Thần Biến 

Ma Ni Vương Tràng Võng Thùy Phúc Kế: 

Crest Covered with a Net of the Finest 

Jewels Representing the Lights Magically 

Produced by AlI Buddhas. 

Xuất Nhứt Thiết Phật Chuyển Pháp Luân 

Âm Kế: Crest of Sound of the Wheel of 

Teaching of AII Buddhas. 

55) Thuyết Nhứt Thiết Danh Tự Âm Kế: Crest 
Uttering the Names of Everything In Past, 
Present, and Future. 

56) Đại Quang: Great Light. 

57) Ly Cấu Quang: Undefiled Light. 

58) Bửu Quang: Jewel Lipht. 

59) Ly Nhiễm Quang: Light of Undefiled 
Energy. 

60) Nhựt Quang: Sun Lipht. 

61) Thiên Quang: Celestial Light. 

62) Pháp Quang: Light of Truth. 

63) Tịch Tịnh Quang: Lipht of Peace. 

64) Tự Tại Quang: Dispassionate Light. 

65) Phước Đức Tràng: Torch of Virtue. 

66) Trí Huệ Tràng: Torch of Knowledge. 

67) Pháp Tràng: Torch of Truth. 


32 


` 


33 


` 


54 


` 


68) Thần Thông Tràng Torch of 
Superknowledge. 


69) Quang Tràng: Torch of Lipht. 

70) Hoa Tràng: Flower Torch. 

71) Ma Ni Tràng: Torch of Enlightenment. 

72) Phạm Tràng: Torch of Brahma. 

73) Phổ Quang Tràng: Torch of Universal 
Illumination. 


74) Bửu Tràng: Jewel Torch. 

75) Phạm Âm: Brahma Sound. 

76) Đại Địa Âm: Earth Roaring Sound. 

77) Thế Chủ Âm: Voice of a World Leader. 

78) Sơn Tướng Kích Âm: Sound of Mountains 
Colliding. 

79) Hàng Ma Âm: Sound of Crushing AII 
Armies of Demons. 

80) Đại BI Phương Tiện Vân Lôi Âm: Sound 
Emitted by All Didactc Devices of Great 


Compassion. 
81) Chấn Nhứt Thiết Pháp Giới Âm: Voice 
Pervading. 


82) Chấn Nhứt Thiết Hải Lôi Âm: Sound 
Emitted by Ovean of All Unverses. 

83) Tức Nhứt Thiết Thế Gian Khổ An Ủi Âm: 
Sound of Stopping the Sufferings of All 
Worlds and Giving ComfOrt. 

84) Pháp Thượng: Born of Truth. 

85) Thắng Thượng: Born of Excellence. 

86) Trí Thượng: Born of Knowledge. 

87) Phước Đức Tu Di Thượng: Born of a Polar 
Mountain of Vitue. 

88) Công Đức San Hô Thượng: Born of 
Radian of Virtues. 

89) Danh Xưng Thượng: Born of Splendor. 

90) Phổ Quang Thượng: Born of Universal 
Illumination. 

91) Đại Từ Thượng: Born of Great Kindness. 

92) Trí Hải Thượng: Born of a Store of 
Knowledge. 

93) Phật Chủng Thượng: Born of the Family 
of Buddhas. 

94) Quang Thắng: Glowing Splendor. 

95) Đức Thắng: Preeminent Virtue Splendor. 

96) Thượng Thắng: Exalted Splendor. 

97) Phổ Minh Thắng: Radian Splendor. 

98) Pháp Thắng: Splendor of Truth. 

99) Nguyệt Thắng: Splendor of the Moon. 


100) Hư Không Thắng: Splendor of the 
Sky. 

101) Bửu Thắng: Jewel Splendor. 

102) Tràng Thắng: Splendor of 


Brilliance. 


103) 
104) 
105) 
106) 
107) 
108) 
109) 
110) 
111) 
112) 
113) 
114) 
115) 
116) 
117) 
118) 
119) 
120) 


121) 


122) 


123) 


Trí Thắng: Splendor of 
Knowledge. 

Ta La Tự Tại Vương: 
Mountain Lord. 

Pháp Tự Tại Vương: Lord of 
Truth. 

Tượng Tự Tại Vương: Lord of 
the World. 

Phạm Tự Tại Vương: Lord 
Brahma. 

Chúng Tự Tại Vương: Lord of 
the Masses. 

Thần Tự Tại Vương: Lord of 
the Gods. 

Tịch Tịnh Tự Tại Vương: 
Lord of Peace. 

Bất Động Tự Tại Vương: 
Immutable Lord. 

Thế Lục Tự Tại Vương: 
Mighty Lord. 

Tối Thắng Tự Tại: Eminent 
Lord. 

Tịch Tịnh Âm: Supreme 
Tranquil Voice. 

Vô Ngại Âm: Unobstructed 
Voïce. 

Địa Chấn Âm: Voice of 
Earth. 

Hải Chấn Âm: Voice of the 
Ocean. 

Lôi Chấn Âm: Voice of 
Thunder. 

Pháp Quang Âm: Voice of 
the Lipht of Truth. 

Hư Không Âm: Voice of 
Space. 

Thuyết Nhứt Thiết Chúng 
Sanh Thiện Căn Âm: Voice 
of Encouragement of All Past 
Vows. 

Hư Không Giác: Spacelike 
Awareness. 

Trí Giác: Knowing 
Awareness. 


124) 
125) 
126) 
127) 
128) 
129) 


130) 


(B) 


5 


2) 


3) 


4) 


Ly Cấu Giác: Unattached 

AWwareness. 

Ly Nhiễm Giác: Undefiled 

AWwareness. 

Tịnh Giác: Purified 

AWwareness. 

Phổ Chiếu Tam Thế Giác: 

Awareness of All Times. 

Quảng Đại Giác: AII- 

Observing Awareness. 

Thần Lực Giác: Powerful 

AWwareness. 

Pháp Giới Quang Minh Giác: 

Awareness of Ways to the Reality 

Realm. 
Mười đặc tính của chư Bồ Tát nầy—Ten 
characteristics of these Bodhisattvas: Năm 
trăm vị Bồ tát nầy thảy đều sinh ra từ 
hạnh nguyện Phổ Hiển và có mười đặc 
tính như sau—AII the Bodhisattvas are 
said to have Issued from the life and vows 
of Samantabhadra Bodhisattva, and have 
the following ten qualifications: 
Công hạnh của các ngài không còn bị 
vướng mắc, vì có thể hiện thân khắp trong 
tất cả cõi Phật: They are unattached ¡in 
their conduct because they are able to 
expand themselves 1n all the Buddha- 
lands. 
Họ hiển hiện vô số thân, vì có thể đi đến 
bất cứ nơi nào có Phật: They manifest 
innumerable bodies because they can go 
over wherever there are Buddhas. 
Họ có nhãn quan thanh tịnh và vô ngại, vì 
họ có thể thấy được những thần biến của 
chư Phật: They are In possession of an 
unmpeded and unspoiled eyesipht 
because they can perceive the miraculous 
transformations of all the Buddhas. 
Họ có thể du hành bất cứ nơi đâu không 
bị giới hạn vào một xứ sở nào, vì họ hằng 
đến khắp tất cả những chỗ chư Phật thành 
Chánh Đẳng Chánh Giác: They are able 
{o visit anywhere without being bound to 


any one localiy because they never 
neglect appearing In all places where the 
Buddhas attain to their enlightenment. 

Họ có ánh sáng không giới hạn, vì có thể 
soi tỏ biển Phật pháp bằng ánh sáng trí 
tuệ của mình: They are in possession of a 
limitless light because they can i1llumine 
the ocean of all the Buddha-truths with the 
light of their knowledge. 

Họ có khả năng biện tài không bao giờ 
cùng tận, vì ngôn ngữ của họ không ô 
nhiễm: They have an inexhaustible power 
of eloquence through eternty because 
their speech has no taInt. 

Họ an trụ nơi trí tuệ vô đẳng, biết rõ 
không cùng tận như hư không vì công 
hạnh của họ thanh tịnh vô cấu: They abide 
in the hiphest wisdom which knows no 
limits like space because their conduct 1s 
pure and free from taints. 

Họ không cố định tại một nơi nào vì họ tự 
hiện thân tùy theo tâm niệm và nguyện 
vọng của hết thẩy chúng sanh: They have 
no fixed they reveal 
themselves personally in accordance with 
the thoughts and desires of all beings. 

Họ không bị mê muội vì họ biết rằng 
không có pháp và không có ngã trong thế 
giới của chúng sanh: They are free from 
obscuritiles because they know that there 
are rally no beings, no soul-substances 1n 
the world of beIng. 

Họ có siêu việt trí bao la như hư không, vì 
soi tổ hết thảy Pháp giới bằng màn lưới 
quang minh của chính họ: They are in 
pOSsesslon of transcendental knowledge 
which Is as vast as space because they 
1llumine all the Dharmadhatus with their 
nefs of light. 

Bồ Tát Chuẩn Đề: Cunde (sk)—Hóa thân 
của Quán Âm Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa. Vị Bồ 
tát có 18 tay tiêu biểu cho lục căn (mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý), lục đại (sắc, thính, hương, 


5) 


6) 


7) 


8) 


abode  because 


9) 


10) 


vị, xúc, pháp), và lục thức (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý)—A transformaton body of the 
Avalokitesvara Maha-Bodhisattva. This Maha 
Bodhisattva has 18 arms which symbolizes 6 
faculties (sight,hear, smell, taste, touch, mind), 
6 elements (form, sound, scent, flavor, bodily 
sensation, and all other elemenfs In general), 
and 6 conscIousnesses (sipht, hearing, smell, 
taste, touch, and mind). 

Bồ Tát Có Thể Vào Ra Sanh Tử Mà 
Không Bị Chướng Duyên Nhiễu Loạn: 
Bodhisattvas are free to enter and exit births 
and deaths unhindered and unierrupted by 
obstructing conditions. 

Bồ Tát Di Lặc: Đương Lai hạ sanh Di Lặc 
Tôn Phật-Nhứt sanh bổ xứ Bồ Tát— 
Maitreya  Bodhisattvva—Buddha-to-be—One- 
life Bodhisattva. 

Bồ Tát Diệu Kiến: Wonderfuil Sight 
Bodhisattva. 

Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm: Kuan Shi 
Yin Bodhisattva of Great Compassion—See 
Bồ Tát Quán Thế Âm. 

Bô Tát Đại Hạnh Phổ Hiền: Bồ Tát thực 
hiện hạnh nguyện siêu việt của chư Phật, 
thường cỡi voi sáu ngà tượng trưng cho lục Ba 
La Mật. Ngài nổi tiếng với mười hạnh nguyện 
mà chúng ta hằng trì tụng trong Kinh Nhật 
Tụng—Dniversadl Worthy, Bodhisatva of 
Great Conduct—Samantabhadra Bodhisattva 
practice. Bodhisattva 
personifiles the transcendental practices and 
vows of the Buddhas, usually depicted seated 
on a six-tusked elephant (six paramifas). He 1s 
best known for his ten great vows which we 
recite every day In Daily reciting Sutra. 

Bồ Tát Đại Sĩ: Những Bồ Tát lớn như Văn 
Thù, Quán Âm, Phổ Hiển, Thế Chí— 
Bodhisattva-Mahasattva (skÐb—A  Great 
Bodhisattva (ManJusri, Sh Yin, 
Samantabhadra,Mahasthama-prapta, etC). 

Bồ Tát Đại Thế Chí: Mahasthama-prapta 


foremost 1n who 


Kuan 


Bodhisattva—Vị Bồ Tát đã đạt được đại lực— 
Bodhisattva who has aftained Great Strength. 
Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi: 
Manjushi Bodhisatva of Great Wisdom 
(foremost in wisdom). 

Bồ Tát Đạo: Bodhisattva path, or the way or 

discipline of the bodhisattva. 

l) Tự lợi, lợi tha, giác hạnh viên mãn: To 
benefit self and benefit others, leading to 
Buddhahood. 

2) Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh: 
Above to seek bodhi, below to transform 
all beings. 

Bồ Tát Địa Tạng: Ksitugarbha—Earth Store 

Bodhisattva, one with foremost In vowS). 

Bồ Tát Giới: Giới cho chư Bồ Tát, gồm mười 

ĐHIỚI trọng 48 giới khinh— The 

commandmenfs for Bodhisattvas—The 

commandmenfs or prohibitions for bodhisattvas 

and monks, including ten primary and 48 

Secondary preceptfs. 

** For more Information, please see Lục Ba 
La Mật, Mười Giới Trọng, and Bốn Mươi 
Tám Giới Khinh. 

Bồ Tát Hạnh: Bodhisattva practice (cul)— 

Bồ Tát Hạnh theo truyền thống Phật Giáo Đại 

Thừa (một vị Bổ Tát muốn thực hành Bồ Tát 

Hạnh phải trước hết phát tâm Bồ Đề, đối với 

chúng hữu tình phải có đầy đủ tâm từ bi hỷ xả 

không ngần mé. Ngoài ra, Bồ Tát phải luôn 
thực hành hành nguyện độ tha với lục Ba La 

Mật. Cuối cùng vị ấy phải lấy Tứ Nhiếp Pháp 

trong công việc hoằng hóa của mình)— 

Bodhisattva practice (Bodhisattva”s practising) 

according to the tradiion of Northern 

Buddhism. 

I1) Phát Bồ Để Tâm: To to vow to devote the 
mỉnd to bodhi (bodhicita)—See Bồ Để 
Tâm. 

2) Thực hành Tứ Vô Lượng Tâm: To practise 
the four Iimmeasurables—See Tứ Vô 
Lượng Tâm. 

3) Thực hành Lục Độ Ba La Mật: To practise 


và 


4) 


5) 


the six Paramitas—See Lục Độ Ba La 
Mật. 

Thực hành Tứ Nhiếp Pháp: To practise the 
four all-embracing virtues—See Tứ Nhiếp 
Pháp. 

Theo Kinh Duy Ma Cật—According to the 
Vimalakirti Sutra: 

Bồ Tát là những vị có tiếng tăm, đều đã 
thành tựu trí hạnh Đại Thừa. Do nhờ sự 
chỉ giáo của chư Phật mà các ngài đã làm 
thành bức thành hộ pháp, giữ gìn Chánh 
Pháp, diễn nói pháp âm tự tại vô úy như 
sư tử hống giáo hóa chúng sanh, danh đồn 
xa khắp mười phương. Người đời không 
cầu thỉnh mà các sẵn sàng đến chúng hội 
để tuyên lưu Tam Bảo, không để dứt mất. 
Các ngài hàng phục tất cả ma oán, ngăn 
dẹp các ngoại đạo; sáu căn tam nghiệp 
thân khẩu ý đều thanh tịnh; trọn la năm 
món ngăn che và mười điều ràng buộc. 
Tâm thường an trụ nơi lý vô ngại giải 
thoát. Nhờ niệm định tổng trì và và tâm 
bình đẳng mà các ngài có khả năng biện 
tài thông suốt không hề trở ngại. Các ngài 
đã thành tựu Lục Ba La Mật, các hạnh bố 
thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiển định, 
trí tuệ, cũng như giáo pháp phương tiện 
thiện xảo lợi mình lợi người thảy đều đầy 
đủ. Tuy nhiên, với các ngài, những thành 
tựu nầy không có nghĩa là làm lợi cho 
chính họ, mà các ngài đã được đến bậc vô 
sở đắc mà không khởi pháp nhẫn (vô sinh 
pháp nhẫn). Các ngài có khả năng tùy 
thuận diễn nói pháp luân bất thối; khéo 
hiểu rõ chân tướng vạn pháp, thấu biết 
căn cơ chúng sanh; oai đức bao trùm đại 
chúng và thành tựu pháp vô úy— 
Bodhisattvas are those who were well 
known for having achieved all the 
perfections that lead to the great wisdom. 
They had received instructions from many 
Buddhas and formed a Dharma-protecting 
ciadel. By upholding the right Dharma, 
they could fearlessly give the lion”s roar to 


teach sentient beinss; so their names were 
heard In the ten directions. They were not 
1nvifed but came to the assemble to spread 
the teaching on the Three Treasures to 
transmt 1t In perpetuty. They had 
overcome all demons and defeated 
heresies; and their six faculties, karmas of 
deeds, words and thoughts were pure and 
clean; being free from the (five) 
hindrances and the (ten) bonds. They had 
realized serenty of mind and had 
achieved unimpeded liberation. They had 
achieved right concenftratlon and menftal 
stability, thereby acquiring the 
uninterrupted power of speech. They had 
achieved all the (six) paramitas: charify 
(dana), discipline (sila), patlence (ksant)), 
devoton (virya), serenity (dhyana) and 
wisdom (prajna), as well as the expedient 
method (upaya) of teaching which 
completely beneft self and others. 
However, to them these realizations did 
not mean any gain whatsoever for 
themselves, so that they were in line with 
the patilent endurance of the uncreate 
(anutpattika-dharma-ksanti). They were 
able to turn the wheel of the Law that 
never turns back. Being able to interpret 
the (underlying nature of) phenomena, 
the knew very well the roots 
(propensities) of all living beings; they 
surpassed  them all and 
fearlessness. 

Các ngài dùng công đức trí tuệ để trau sửa 
tâm mình, bằng cách lấy tướng tốt trang 
nghiêm thân hình sắc tướng dung nhan bậc 
nhất, vì thế bỏ hẳn tất cả trang sức tốt đẹp 
trong đời. Danh tiếng các ngài cao xa vượt 
hẳn núi Tu Di. Lòng tin thậm thâm của 
các ngài bển chắc không bị phá vở như 
kim cương. Pháp bảo của các ngài soi 
khắp, và mưa cam lồ tuôn đổ nơi nơi. 
Tiếng thuyết pháp của các ngài là thậm 
thâm vi diệu bậc nhấc-They had 


realized 


cultivated their minds by means of merIts 
and wisdom with which they embellished 
ther physical features which were 
unsurpassable, thus giving up all earthly 
adornments. Their fowering repuftation 
exceeded the height of Mount Sumeru. 
Their profound faith (In the uncreate) was 
unbreakable like a diamond. TheIr 
treasures of the Dharma ¡illuminated all 
lands and rained down nectar. Thelr 
speeches Were profound and 
unsurpassable. 

Các ngài đã thâm nhập lý duyên khởi, dứt 
bỏ các tập khí kiến chấp sai lầm, thoát 
khỏi nhị biên. Các ngài diễn nói các pháp 
không sợ sệt như sư tử hống, những lời 
giảng nói như sấm vang. Các ngài không 
thể bị hạn lượng hạn chế, vì các ngài đã 
vượt ra ngoài sự hạn lượng——They entered 
deep into all (worldly) causes, but cut off 
all heretical views for they were already 
free from all dualiies and had rooted out 
all (previous) habits. They were fearless 
and gave the lion”s roar to proclaim the 
Dharma, their voices being like thunder. 
They could not be gauged for they were 
beyond all measures. 

Các ngài tự chứa nhóm rất nhiều Pháp 
Bảo như Hải Đạo Sư. Các ngài hiểu rõ 
nghĩa thậm thâm của các pháp, biết rõ 
hiện trạng qua lại trong các cảnh thú và 
hành vi tốt xấu trong tâm niệm của chúng 
sanh. Các ngài đã đạt đến trạng thái gần 
như trí tuệ tự tại vô thượng của chư Phật, 
đã thành đạt thập lực vô úy, và thập bát 
bất cộng. Dù các ngài đã ngăn đóng các 
cửa nẻo ác thú, các ngài vẫn hiện thân 
trong năm đường hóa độ chúng sanh, làm 
vị đại y vương khéo trị lành các bệnh, 
tùy theo trường hợp cá nhân mà cho 
thuốc một cách công hiệu. Vì thế mà các 
ngài đã thành tựu vô lượng công đức, 
trang nghiêm thanh tịnh vô lượng cối Phật. 
Chúng sanh nào được nghe danh thấy hình 


đều được lợi ích vì các hành động của các 
ngài đều không uổng phí. Vì thế các ngài 
đều đã thành tựu mọi công đức tuyệt 
hảo—They had amassed all treasures of 
the Dharma and acted like (skilfUl) 
seafaring pilots. They were well versed In 
the profound meanings of all Dharmas. 
They knew very well the mental states of 
all living beings and their comings and 
goIngs (within the realms of existence). 
They had reached the state near the 
unsurpassed 
Buddhas, having acquired the ten fearless 
powers  (dasabala) giving complete 
knowledge and the eigphteen different 
characteristics (of a Buddha as compared 
with  Bodhisattvas (avenikadharma). 
Althouph they were free from (rebirth In ) 
evil existences, they appeared 1n five 


sovereigsn wisdom of all 


mortal realms as royal physicians to cure 
all ailments, prescribing the ripght medicine 
in each individual case, thereby winning 
counfless merifs to embellish countless 
Buddha lands. Each living being derived 
great benefit from seeing and hearing 
them, for their deeds were not in vain. 
Thus they had achieved all excellent 
m€TIfS. 

Eor more information, please see Bồ Tát 
Đạo. 


Bồ Tát Hộ Pháp: Dharma Protector 
Bodhisattva. 


Bồ Tát Long Thọ: Bodhisattva Nagarjuna. 
Bồ Tát Lớn: Đại Bố Tát---Bodhisattva 


+ 


Mahasattva. 
Bồ Tát Ma Ha Tát: Bodhisatva- 


Mahasattvas (sk)—Bồ Để Tát Đỏa Ma Ha Tát 
Đỏa—Đại Chúng Sanh—Giác Hữu Tình (dịch 
mới) hay những Bồ Tát Địa Thượng, cao hơn 
tất cả chúng sanh, ngoại trừ Phật—Bodhisattva 
Mahasattva 1s the perfect Bodhisattva, øreater 
than any other being except a Buddha. 


Bồ Tát Mã Minh: Asvaghosa (skt) 


Ashvaghosha (p) Bodhisattva. 

Bồ Tát Nguyệt Quang Biến Chiếu: 

Universal Moonlight Brilliance Bodhisattva. 

Bồ Tát Nhựt Quang Biến Chiếu: 

Universal Sunlight Brilliance Bodhisattva 

Bồ Tát Ở Trong Sự Sanh Tử Đáng Sợ, 

Phải Y Nơi Sức Công Đức Của Như Lai: 

Theo Kinh Duy Ma Cật, sự sanh tử đáng sợ, 

Bồ Tát nên luôn luôn y nơi sức công đức của 

Như Lai —According to the Vimalakiri Suữra, 

in his fear of birth and death, a Bodhisattva 

should always rely on the power of the 

Tathagata”s moral merIts. 

e_ Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi Duy Ma Cật: 
“Sự sanh tử đáng sợ, Bồ Tát phải y nơi 
đâu?”—ManJjusri asked Vimalakirti: “On 
what should a Bodhisattva rely In his fear 
of birth and death?” 

e Ông Duy Ma Cật đáp: “Bổ Tát ở trong 
sanh tử đáng sợ đó, phải y nơi sức công 
đức của Như Lai.”—Vimalakirti replied: 
“A Bodhisattva should always rely on the 
power of the Tathagafa”s moral merIts.” 

e Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi: “Bồ Tát muốn 
y sức công đức của Như Lai, phải trụ nơi 
đâu?”—ManJusri asked: “What should he 
do to win support from the power of the 
Tathagataˆs moral merits?” 

e Duy Ma Cật đáp: “Bổ Tát muốn y sức 
công đức của Như Lai, phải trụ nơi chỗ độ 
thoát tất cả chúng sanh.”——Vimalakirti 
replied: “ He should liberate all living 
beings 1n order to win support from the 
power of the Tathagafta”s moral merIf.” 

Bồ Tát Phổ Hiển: Bodhisattva 

Samantabhadra—See Bổ Tát Đại Hạnh Phổ 

Hiền. 

Bồ Tát Quán Thế Âm: Avalokitesvara 

(sk)—Bồ Tát của lòng Đại Bi và tầm thinh 

cứu khổ. Cũng còn được gọi là Đại Bi Quán 

Thế Âm Bồ Tát, một trong ba vị Đại Sĩ của 

Tịnh Độ. Hai vị khác là A Di Đà và Đại Thế 

Chí —Bodhisatva of compassion and deep 


listening (observer of the world”s sounds). Also 
called YinThe bodhisatva of 
compassion—One of the three Pure Land 
Sages. The others being Buddha Amitabha and 
Bodhisattva Mahasthamaprapta (Đại Thế Chí). 
** For more Information, please see 
Avalokitesvara In Sanskrit/Pali- 
Vietnamese Section. 
Bồ Tát Phật Quảng: 
Universally Expansive. 
Bồ Tát Sợ Nhân, Chúng Sanh Sợ Quả: 
Bodhisattvas fear (are afraid of) causes; living 
beings fear effects (results or consequences)— 
Bồ Tát vì sợ quả ác về sau, cho nên chẳng 
những tránh gieo ác nhân trong hiện tại, mà 
còn tỉnh tấn tu hành cho nghiệp chướng chóng 
tiêu trừ, đầy đủ công đức để cuối cùng đạt 
thành Phật quả. Còn chúng sanh vì vô minh 
che mờ tâm tánh nên tranh nhau gây tạo lấy 
ác nhân, vì thế mà phải bị nhận lấy ác quả. 
Trong khi chịu quả, lại không biết ăn năn sám 
hối, nên chẳng những sanh tâm oán trách trời 
người, mà lại còn gây tạo thêm nhiều điều ác 
độc khác nữa để chống đối. Vì thế cho nên 
oan oan tương báo mãi không thôi—Because 
the  Bodhisattvas of bad 
consequences ïn the future, not only they avoid 
planting evil-causes or evil karma in the 
present, but they also diligently cultivate to 
gradually diminish their karmic obstructIions; at 
the same time to accumulate their virtues and 
merifs, and ultimately to attain Buddhahood. 
However, sentient beings complete constantly 
to gather evil-causes; therefore, they must 
suffer evil effect. When ending the effect of 
therr actions, they are not remorseful or willing 
to repent. Not only do they blame Heaven and 
other people, but they continue to create more 
evill karma In opposition and retaliation. 
Therefore, enemies and vengeance will 
confinue to exist forever In this vicious cyc]Ìe. 
Bồ Tát Tại Gia: Layperson Bodhisattva— 
Layperson-precept Bodhisattva. 


Kwan 


Bodhisattva 


are  afraid 


Bồ Tát Tạng: Tên chung của các kinh điển 
Đại Thừa, như Pháp Hoa hay Hoa Nghiêm, 
hàm chứa phép tu chứng quả Bồ Tát—The 
Mahayana scriptures or canon (the Lotus sutra, 
or the Hua-Yen sutra), 1e. those of the 
Bodhisattva schools. 

Bồ Tát Tăng: Bodhisattva-sangha (sk)— 
Chư Tăng Đại Thừa, có tranh cải cho rằng chư 
Tăng Tiểu Thừa cũng là những Bồ Tát Tăng— 
Mahayana monks, though there has been 
dispute whether Hinayana monks may be 
included. 

Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải chúng: 
Bodhisattva of Ocean-Wide Assembly. 

Bồ Tát Thánh Chúng: Bô Tát Thánh là 
những vị Bồ Tát từ sơ địa trở lên, đã cắt đứt 
mê lầm phiên não, đối lại với Bồ Tát phàm là 
những vị chưa cắt đứt mê hoặc — The 
Bodhisatva saints who 
1llusion, from the first stape upwards, as 
confrasted with ordinary Bodhisattvas. 

Bồ Tát Thập Địa: The ten stages in a 
Bodhisattva”s progress—See Thập Địa. 

Bồ Tát Thập Trụ: The ten grounds—See 
Thập Trụ. 

Bồ Tát Thế Thân: Vasubandhu. 

Bồ Tát Thiện Tài: Sudhana (sk)—Good 
Wealth Bodhisattva. 

Bồ Tát Thừa: Bodhisattvayana (sk)—Một 
trong ngũ thừa dạy tu hành theo Lục độ Ba la 
mật để tự giác và giác tha (nhị lợi: tự lợi lợi 
tha). Mục đích chính là cứu độ chúng sanh và 
thành Phật quả. Vì mục đích của Bồ Tát thừa 
là đạt tới Phật tánh tối thượng, nên Bồ Tát 
Thừa cũng còn được gọi là Phật Thừa hay Như 
Lai Thừa —Bodhisattva way—One of the five 
vehicles which teaches the observance of the 
SIX paramitas the perfecting of the self and 

the benefits of others. The obJective 1s the 

salvation of all beings and attainng of 
Buddhahood. The aim of Bodhisattvayana 1s 
the atainment of Supreme Buddhahood. 


have overcome 


Therefore, 1t is also called the Buddhayana or 


Tathagatayana. 
Bồ Tát Tính: Bodhisattva-nature, or 
character. 


Bồ Tát Và Nhị Thừa: Bodhisattva and the 
Two Vehicles—Trong Kinh Lăng Già, Đức 
Phật nhắc Mahamati về sự khác biệt giữa Bồ 
tát và hàng Nhị Thừa như sau: “Này 
Mahamati, sự khác biệt giữa Bồ Tát và hàng 
Nhị Thừa như sau: Nhị Thừa không thể tiến 
qua địa thứ sáu và tại đó chư vị nhập Niết 
Bàn. Trong khi vị Bồ Tát ở địa thứ bẩy, đi qua 
một kinh nghiệm tâm linh hoàn toàn mới, được 
gọi là anabhogacarya và có thể được dịch là 
một đời sống vô mục đích hay vô công dụng. 
Nhưng được hộ trì bởi thần lực chư Phật là cái 
năng lực nhập vào các đại nguyện mà vị Bồ 
Tát thiết lập đầu tiên khi ngài mới khởi đầu sự 
nghiệp của ngài và giờ đây ngài thiết định 
nhiều phương pháp cứu độ khác hẳn nhau 
nhằm lợi lạc cho chúng sanh u mê lầm lạc của 
ngài. Từ quan điểm tuyệt đối về chân lý tối 
hậu mà vị Bồ Tát đạt được, thì không có sự 
tiến bộ của tâm linh như thế trong đời sống 
của ngài, vì ở đây quả thực không có tầng bậc, 
không có sự thăng tiến tương tục mà riêng 
chân lý là không có tướng trạng và tách ly 
hoàn sự phân biệt-ln the 
Lankavatara Sutra, the Buddha reminded 
Mahamati: “Oh Mahamati, the distinction 
between the Bodhisattva the  Two 
Vehicles is emphasized, as the latter are 
unable to go up further than the sixth stagøe 
where they enter into Nirvana. At the seventh 
stape, the Bodhisatva goes through an 
altogether new spiritual experience known as 
anabhogacarya, which may be rendered “a 
purposeless life.” But, supported by the 
majestic power of the Buddhas, which enters 
Ino the great vows first made by the 
Bodhisattva as he started ¡in his career, the 
latter of 
salvaton for the sake of his ipnorant and 


toàn với 


and 


now devises varilous methods 


confused fellow-beings. But from the absolute 
point of view of the ultimate truth in the 
Lankavatara Sutra,attained by the Bodhisattva, 
there 1s no such graded course of spirituality In 
his life; for here 1s really no gradation (krama), 
no continuous ascension (kramanusandhi), but 
the truth (dharma) alone which 1s imageless 
(nrabhasa), and detached altogether from 
discrimination. 
Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: Bodhisatva 
Manjusr—See Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư 
Lợi. 
Bồ Tát Vô 
Bodhisattva. 
Bồ Tát Vô Trước: See Asangha Asamgra 
Bodhisattva trong phần Phạn/Pali-Vietnamese. 
Bồ Tát Xuất Gia: Bodhisattva Sangha. 
Bồ Thiện Ni: See Bồ Đề Ni. 
Bổ: 
I)_ Bắt giữ: To arrest—To catch. 
2) Vá, sửa, phục hồi lạ—To patch—To 
repalr—To restore. 
Bổ Ca La: Pudgala (sk—See Phú Già La. 
Bổ Đà: Potala (sk)—Tên của một ngọn núi 
nổi tiếng ở Trung Quốc—Name of a famous 
mountain In China. 
Bổ Đà Lạc Ca: Potala, or Potalaka (skQ. 
1) Tên một hải cảng thời cổ thuộc cửa sông 
Ấn Hà, có người gọi là Thattha, người ta 
nói rằng đây là quê hương của tổ tiên 
Phật Thích Ca: An ancient sea-port on the 
Indus, Identified by some with Thattha, 
said to be th ancient home of sakyamuni 
ance€sfOrs. 
Quang Minh Sơn nằm về phía đông nam 
của Malakuta, ở đó có vị Bồ Tát tên là 
Quán Thế Âm: A mountain south-east of 
Malakufa, reputed as the home of 
Avalokitesvara Bodhisattva. 
Hải Đảo Sơn, nằm về phía đông Ningpo, 
trung tâm của Ngài Quán Âm: The island 
of Pootoo, east of Ningpo, the Kuan-Yin 


Tận Ý: Boundles Mind 


2) 


3) 


cenfre. 
La Sa Phổ Đà ở Tây Tạng, nơi trú ngụ của 
Đức Đạt Lai Lạt Ma, tái sanh của Ngài 
Quán Âm Bồ Tát The Lhasa Potala in 
Tibet, the seat of the Dalai Lama, an 
1ncarnation of Avalokitesvara Bodhisattva. 
Bổ Đặc Già La: Pudgala (skt)—See Phú Già 
La. 
Bổ Già La: Pudgala (skt—See Phú Già La. 
Bổ Khuyết: To complete—To complement. 
Bổ La Phược: Purva (sk)—See Bổ La Phược 
Vĩ Nễ Hạ. 
Bổ La Phược Vĩ Nễ Hạ: Purva-videha 
(sk)—Đông Thắng Thần Châu—The eastern 
continent—See Tứ Châu (4). 
Bổ Lặt Nã: Puma (skt)—See Phú Lâu Na. 
Bổ Lư Sa: Purusa (skt)—Còn gọi là Bô Sa, 
Bố Lộ Sa, Bổ Lũ Sa, Phú Lâu Sa, Phú Lũ Sa, 
Phù Lưu Sa, nghĩa là trượng phu hay người — 
Man personfied—Man collectively or 
1ndividually—The soul of the universe. 
Bổ Nhiệm: Appointment. 
Bổ Sa: Pusya (sk)—Sao quỷ, một trong 28 
ngôi sao—One of the twenty-eight stars—The 
demonous asterism. 
Bổ Sắt Trí: Paustika (sk)—Còn gọi là Báo 
Sắt Trí Ca, hay Bổ Sắt Ca, có nghĩa là tăng ích 
pháp ——Promoting advancement, inviporating, 
profective. 
Bổ Tâm: To fortify the heart. 
Bổ Xứ: 
I1) Người sửa chữa và chiếm cứ nơi trống 
trải: One who repairs, or occupies a 
vacated place. 
Sau khi vị Phật trước đã nhập diệt, vị sau 
thành Phật mà bổ sung vào đó, thì gọi là 
bổ xứ, như Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật ra 
đời tiếp nối Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: A 
a  Buddha, 
Maitreya 1s to succeed SakyamuI. 
Bổ Yết: Bukhara (sk)—Vị trí mà bây giờ gọi 
là Bokhara——Thhe present Bokhara. 


4) 





2) 


Buddha who succeeds aS 


Bổ Yết Sa: Paulkasa, Pukkasa, or Pulkasa 

(sk)——Còn gọi là Bốc Yết Sa. 

I) Tên một giống người hạ tiện ở Ấn Độ 
ngày xưa, cha thuộc giai cấp thủ đà la, mẹ 
thuộc giai cấp sát đế lợi: An aboriginal, or 
the son of a “sudra” father and of a 

“kshatriya” mother, ¡interpreted as low 


Casf€, scavengØ€r. 


2) Còn ám chỉ những người không tin luật 
nhơn quả của nhà Phật: Also an 
unbeliever in the Buddhist doctrine of law 
Of retribution. 

Bộ: 


1) Bộ Anh: Foot. 


2) Bộ lạc: A tribe—A group. 

3) Bộ phận: Division—Section. 

4) Bộ sách: A work In volumes—A heading 
Or section ofa work. 

53) Bước đi: Pada (skÙ—Step—Pace. 

6) Cuốn sổ: A notebook. 

7) Số bộ: Register. 


Bộ Chấp: Chấp kiến của tông phái — The 

tenet of a sect, or school. 

Bộ Chủ: Vị tổ khai sáng ra tông phái —The 

founder of a sect, or school, or øroup. 

Bộ Cú La: Vakula (skt). 

I) Tên của một đệ tử thông thái của Phật: 
Name of an disciple of 
sakyamunI. 

2) Tên của một loài quỷ: Name of a demon. 

Bộ Dẫn Đà: 

I) Thủy tính hay sao 
Mercury. 

2) Phật: A Buddha. 

Bộ Đa: Bhuta (skt). 

l) Bộ đa có nghĩa là đã sinh ra: Been, 

become, produced, formed, being, 

©existing, efc. Interpreted the 
conscIously existing; 

Bộ đa cũng có nghĩa là tứ đại đất, nước, 

lửa, gió, được nắm bắt bởi sự xúc chạm: 

The four great elements, earth, fire, wind, 


1ntelligent 


Thủy —The planet 


aS 


2) 


water, as apprehended by touch. 


3) Bộ đa lại có nghĩa là loài quỷ tự sinh (loài 
quỷ do cha mẹ sinh ra gọi là dạ xoa): 
Bhuta also means a kind of demon 
produced by metamorphos1s. 

4) Chânnhư: The bhutatathata. 


Bộ Giáo: Bộ và giáo (lời dạy của Đức Phật 
thuận theo thứ tự thời gian, cũng như sự nông 
sâu của giáo thuyết) —The sutras, or canon, 
and therr exposition. 

Bộ La Hán: A set of Arahants. 

Bộ Tha: Phật Đà—Buddha. 

Bộ tộc Sakya: Tên của một bộ tộc tại Bắc 
Ấn trong đó Cổ Đàm hay Phật Thích Ca Mâu 
Ni được sanh ra dưới tên Thái tử Sĩ Đạt Đa— 
Sakya tribe—Name of a tribe dwelling In 


Northern Inda ¡in whíich Gofama, or 

Sakyamun Buddha was born as Prince 

Siddhartha. 

Bộc: 

l) Dòng thác—A torrent—A cataracF—A 
cascade. 


2) Nô bộc: A servant. 

Bộc Lộ: To disclose. 

Bộc Lưu: Ogha (sk) Dòng thác hay dòng 
thác của dục vọng và phiển não—A torrent, 
the stream of passion, or 1llusion. 

Bộc Na: Dấu tréo ngón tay, cách thứ tư trong 
mười hai cách đặt những bàn tay vào nhau—A 
digifal sign; the fourth of the twelve ways of 
placing the hands together. 

Bộc Phát: To break out suddenly. 

Bôi: Cái tách—A cup. 

Bôi Bẩn: To blur. 

Bôi Bỏ: To delete——To cross out. 

Bôi Độ: Pei-Tu—Một vị sư vào thế kỷ thứ 
năm. Tương truyền sư thường qua sông bằng 
một cái tách hay một cái chén, nhân đó người 
ta gọi ông là Bôi Độ—A fifth century Buddhist 
monk said to be able to croSS a rIVer in a cụp 
or a bowl, hence his name. 

Bôi Lọ: To dishonor——To discredit. 

Bối: Sankha (skt). 





1) Vỏ sò—A shell—A conch. 

2) Có giá trị: Valuables—Riches. 

3) Loa pháp: Cái loa bằng vỏ ốc dùng trong 
pháp sự, thổi báo hiệu thời gian tiến hành 
pháp sự hay tập họp đại chúng—A large 
trumpet sounded to call the assembly 
together. 

4) Lưng: Back—Behind—To turn the back 


on—To go contrary to—To carry on the 

back. 
Bối Chính: Quay lưng ngoảnh mặt với Phật 
Pháp——To turn the back on Buddha-truth. 
Bối Chung: Loa vỏ ốc và chuông—Conch 
and bell. 
Bối Diệp: See Bối Đa. 
Bối Đa: Patira (skt)—Tên một loài cây kè 
mọc tại xứ Ma Kiệt Đà, dùng làm vật liệu viết 
sách (cao từ sáu đến bảy trượng, mùa đông 
không rụng lá, lá mỏng và mịn có thể dùng để 
viết chữ) —Palm leaves from the Borassus 
flabelli-formis, ørown in Magadha, used for 
writing material. 
Bối Đa La Diệp: See Bối Đa. 
Bối Điệp: Kinh văn được viết trên lá bối— 
Pattra tablets, sutras wriftten on palm leaves. 
Bối Niệm: Chán ghét sanh tử, muốn sống yên 
ổn nơi Niết Bàn—To turn one's back on the 
transmisration life and abide quietly im the 
nirvana-mind. 
Bối Rối: DisconcertBewildered— 
Embarrassed—Abashed. 
Bối Văn: Kinh văn được viết trên lá bối— 
The scriptures wriftten on palm leaves—See 
Bối Đa. 
Bối Xả: Vứt bỏ ham muốn của thế tục—To 
turn the back on and leave the world. 
Bồi Bổ: To enrich. 
Bồi Dưỡng: To bring up. 
Bồi Hồi: Anxious—Worried——Uneasy. 
Bồi Thẩm: Juror. 
Bồi Thường: To compensate—To make up 
for. 


Bội: 

1) Đi theo: To accompany——Associated with. 
2) Thêm vào: To add. 

3) Trợ giúp: To assIst. 

Bội Ân: Ungrateful—False-hearted— 
Unthankful——Thankless-Ingratitude. 

Bội Đạo: To abjue—To abandon one”s 
original religIon——To apofatIze. 

Bội Giáo: See Bội Đạo. 

Bội La Phược: Bhairava (skt)—Tên của các 
vị Thần Siva, Visnu, hay các chư Thiên, hay 
của Kim Cang Thần—The terrible name of 
Siva, also of Visnu and other devas, and of the 
guardian spirits of the Buddhist order. 

Bội Nghĩa:  Ungrateful—Unthankful— 
Thankless. 

Bội Nghịch: To revolt—To rebel. 

Bội Nguyện: To break one”s vow. 

Bội Phản: To betray. 

Bội Thệ: To break one”s oath. 

Bội Thực: 

I1) Ăn quá nhiều nên bị chứng khó tiêu hóa: 
To have an 1ndigestion. 

Cùng ăn với ai: To keep one company at 
meals. 

Bội Tín: breach of trust. 

Bội Ước: To break one”s words (promises). 


2) 


Bôn: Chạy trốn—To run away. 

Bôn Đồ Lợi (Ca): Pundrika (skt). 

1) Bạch liên hoa—The white lotus. 

2) Địa ngục cuối cùng trong tám địa ngục 
lạnh lớn: The last of the eight great cold 
hells. 

Bôn Na Già: Puspanaga (skÙ—Cây Long 

Hoa hay Long Thọ, mà dưới gốc nó Đức Phật 

Di Lặc đã giác ngộ thành Phật —The flowering 

dragon-tree under which Maitreya 1s said to 

have atfained enliphtenment. 

Bôn Na Phạt Đơn Na: Pundra-vardhana 

(sk)—Một vương quốc cổ trong xứ Bengal— 

An anclent kingdom and city in Bengal. 


Bôn Nhưỡng Sá La: Punyasala (sk)——Nhà 

tế bần hay nơi trú ngụ cho người bệnh và 

người nghèo—Almshouse or asylum for sick 
and poor. 

Bốn Cách Đối Trị Tham Sân Sỉ: Nghiệp 

tham sân si biểu hiện dưới nhiều hình thức, 

không thể tả xiết! Theo Hòa Thượng Thích 

Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, có bốn 

cách đối trị tham sân si. Tùy theo trường hợp, 

hành giả có thể dùng một trong bốn cách nầy 
để đối trị tham sân si—The karma of greed, 
anger and delusion manifest themselves in 
many forms, which are Iimpossible to describe 
fully. According to Most Venerable Thích 

Thiển Tâm ¡n The Pure Land Buddhism ¡in 

Theory and Practice, there are four basic Ways 

Depending the 

circumstances, the practitioner can use either 

one of these four methods to counteract the 
karma of sreed, anger and delusion. 

I)_ Dùng Tâm Đối trị: Suppressing afflictions 
with the mind—Người mê với bậc giác 
ngộ chỉ có hai điểm sai biệt: tịnh là chư 
Phật, nhiễm là chúng sanh. Chư Phật do 
thuận theo tịnh tâm nên giác ngộ, đủ thần 
thông trí huệ; chúng sanh bởi tùy nơi trần 
nhiễm nên mê hoặc, bị luân hổi sanh tử. 
Tu Tịnh Độ là đi sâu vào Niệm Phật Tam 
Muội để giác ngộ bản tâm, chứng lên quả 
vị Phật. Vậy trong niệm Phật, nếu thấy 
bất cứ một vọng niệm vọng động nào 
khác nổi lên, liền phải trừ ngay và trở về 
tịnh tâm. Đây là cách dùng tâm để đối 


(  subdue them. on 


trị There are only two poins of 
divergence between the deluded and the 
enlightened, 1.©., Buddhas and 
Bodhisattvas: purfy ¡is  Buddhahood, 


defilement 1s the state of sentilent beings. 
Because the Buddhas are In accord with 
the Pure Mind, they are enlightened, 
fully endowed with spiritual powers and 
wisdom. Because sentent beings 
attached to worldly Dusts, they are 


are 


2) 


3) 


deluded and revolve In the cycle of Birth 
and Death. To practice Pure Land 1s to go 
deep In(o the Buddha Recitation Samadhi, 
awakenng to the Original Mind and 
attainng Buddhahood. Therefore, If any 
deluded, agitated thought develops during 
Buddha Recitation, ¡it should be severed 
Immediately, allowing us to return to the 
state of the Pure Mind. This 1s the method 
Of counteracting afflictions with the mind. 

Dùng Lý Đối Trị: Suppressing afflictions 
with noumenon——Nếu khi vọng niệm khởi 
lên, dùng tâm ngăn trừ không nổi, phải 
chuyển sang giai đoạn hai là dùng đến 
quán lý. Chẳng hạn như khi tâm tham 
nhiễm nổi lên, quán lý bất tịnh, khổ, vô 
thường, vô ngã. Tâm giận hờn phát khởi, 
quán lý từ, bi, hỷ, xả, nhẫn nhục, nhu hòa, 
các pháp đều không—When deluded 
thouphts arise which cannot be suppressed 
with the mind, we should move to the 
second staøge and “visualize principles.” 


For example, whenever the affliction of 4) 


øreed develops, we should visualize the 
pineples of Impurity,  suffering, 
1mpermanence, and no-self. Whenever the 
afflicion of anger arIses, 
visualize the principles of compassion, 
forgIveness and emptiness of all dharmas. 

Dùng Sự Đối Trị: Supressing afflictions 
with phenomena—Những kẻ nặng nghiệp, 
dùng lý đối trị không kham, tất phải dùng 
sự, nghĩa là dùng đến hình thức. Thí dụ, 
người tánh dễ sân si, biết rõ nghiệp mình, 
khi phát nóng bực hay sắp muốn tranh cãi, 
họ liền bỏ đi và uống từ một ly nước lạnh 
để dăn cơn giận xuống. Hoặc như kẻ nặng 
nghiệp ái, dùng lý trí ngăn không nổi, họ 
lựa cách gần bậc trưởng thượng, làm Phật 
sự nhiều, hoặc đi xa ra để quên lãng lần 
tâm nhớ thương, như câu châm ngôn “xa 
mặt cách lòng.” Bởi tâm chúng sanh y 
theo cảnh, cảnh đã vắng tức tâm mất chỗ 
nương, lần lần sẽ phai nhạt—People with 


we should 


heavy karma who cannot suppress theIr 
afflictions by visualizing principles alone, 
we should use “phenomena,” that 1s 
external forms. For example, 1ndividuals 
who are prone to anger and delusion and 
are aware of their shortcominsgs, should, 
when they are on the verge of bursting 
ino a quarrel, immediately leave the 
scene and slowly sip a glass of cold water. 
Those heavily afflicted with the karma of 
lust-attachment who cannot suppress their 
afflicions through 
pmnciple,” should arrange to be near 
vituous Elders and concenfrate on 
Buddhist activiies or distant travel, tO 
overcome lust and memories gradually as 
mentioned ¡n the saying “out of sipht, out 
of mind.” This 1s because sentient beings” 
minds closely parallel their surroundings 
lf the surroundinss 
disappear, the mind loses Ifs anchor, and 
gradually, all memories fade away. 

Dùng Sám Tụng Đối Trị: Suppressing 
afflictions with repenfance and 
recitation—Ngoài ba cách trên từ tế đến 
thô, còn có phương pháp thứ tư là dùng 
sám hối trì tụng để đối trị. Sự sám hối, 
niệm Phật, trì chú hoặc tụng kinh, mà giữ 
cho đều đều, có năng lực diệt tội nghiệp 
sanh phước huệ. Vì thế thuở xưa có nhiều 
vị trước khi thọ giới hay sắp làm Phật sự 
lớn, thường phát nguyện tụng mấy muôn 
biến chú Đại Bi, hoặc một tạng kinh Kim 
Cang Bát Nhã. Thuở xưa, các cư sĩ khi 
họp lại Niệm Phật Đường để kiết thất, 
nếu ai nghiệp nặng niệm Phật không 
thanh tịnh, hay quán Phật không được rõ 
ràng, vị Pháp sư chủ thất thường bảo phải 
lạy hương sám. Đây là cách đốt một cây 

hương dài, rồi thành kính đảnh lễ hồng 

danh Phật sám hối, cho đến khi nào cây 
hương tàn mới thôi. Có vị suốt trong thời 
kỳ kiết thất bẩy ngày hoặc hai mươi mốt 
ngày, toàn là lạy hương sám——lIn addition 


“visualizaion of 


and environmeII. 


to the above three methods, which range 
from the subtle to the øross, there 1s also a 
fourth: repentance and the recifaton of 
sutras, mantras and the Buddhaˆs name. If 
performed  regularly, 
recifation eradicate 


repentance and 
bad karma and 
generate merit and wisdom. For this 
reason, many cultivators in times past, 
receiving the precepts or 
embarking upon some great Dharma work 
such as building a temple or translating a 
suftra, would vow to recie the Great 
Compassion Mantra tens of thousands of 
times, or to recite the entire Larger Prajna 
Paramita Sutra, the longest sutra in the 
Buddha canon. In the past, during lay 
retreafs, 1Ý a practitioner had heavy karmic 
obstructions and could not recite the 
Buddha's name with a pure mind or 
clearly visualize Amitabha Buddha, the 
presiding Dharma Master would usually 
advise him to follow the practice of 
“bowing repentance with incense.” This 
method consists of lighting a long incense 
suck and respecfUully bowing 
repenfance while ut(erinng the Buddha”s 
name, until the stick 1s burnt out. There 
are cases of individuals with heavy karma 
who would spend the entre seven or 
twenty-one days retreat doing nothing but 
"bo“ing with incense." 
Bốn Cách Hàng Phục Phiền Não: Four 
ways for a Buddhist to subdue afflictions—See 
Hàng Phục Phiền Não. 
Bốn Cách Nhìn Về Pháp Giới: Theo Thiền 
Sư Suzuki trong Thiển Luận Tập II, ý niệm về 
bốn cách nhìn về Pháp Giới khởi sáng từ 
những đại Thiền sư như Pháp Tạng, Trí 
Nghiễm, Đỗ Thuận, và Trừng Quán, nhưng do 
sự thiết định cuối cùng của Trừng Quán mà 
triết lý Hoa Nghiêm được đồng nhất với thuyết 
Tứ Pháp Giới—Theo Thiền Sư D.T. Suzuki in 
Essays in Zen Buddhism, Book II, the idea of 


before 


1n 


the fourfold Dharmadhatu originated from Fa- 

Tsang, Chi-Yen, Tu-Shun, and Têng-Kuan, but 

1s was by final formulation of Têng-Kuan that 

the philosophy of the Gandavyuha came to be 
1dentified with the doctrine of the fourfold 

Dharmadhatu—See Tứ Pháp GIới. 

Bốn Cách Trả Lời Câu Hỏi: Four ways of 

answering questions—Theo Kinh Phúng Tụng 

trong Trường Bộ Kinh, có bốn cách trả lời câu 
hỏi—According to the Sangiti Sutta, there are 
four ways Of answering quesfIions: 

1) Trả lời câu hỏi một cách dứt khoát: 
Ekamsa-vyakaraniyo-panho (p)—The 
quesftion to be answered directly. 

2) Trả lời câu hỏi bằng cách phân tích: 
VibhaJJa-vyakaraniyo-panho (p)— 
Requrring an explanation. 

3) Trả lời câu hỏi bằng cách chất vấn: 
Patipuccha-vyakaraniyo-panho (p)— 
Requrring a counfter-quesfion. 

4) Trả lời câu hỏi bằng cách giả lơ hay bỏ 
qua: Thapaniyo-panha (p)—To be set 
aside. 

Bốn Cảnh: Four sights. 

Bốn Chân Lý Cao Thượng: The four 

Noble Truths: 


1) Khổ đế: The Truth of suffering. 

2) Tập đế: The Trufi of the cause of 
suffering. 

3) Diệt đế: The Truth of the end of suffering. 

4) Đạo đế: The Truth of the Path that leads 
to the end of suffering. 

*+  See Tứ Diệu Đế. 


Bốn Cõi Duy Tâm: Chỉ một tâm nầy mà có 
đủ đầy bốn single 
encompasses the four kinds of lands in theIr 
totality: 


cõi —This mind 


I1) Cõi Phàm Thánh Đồng Cư: The land of 
common residence of beings and Saints. 

a) Phàm Thánh Đồng Cư Tịnh Độ: Common 
Residence Pure Land. 

b) Phàm Thánh Đồng Cư Uế Độ: Như là cõi 


Ta Bà trong quốc độ nầy có phàm có 


Thánh ở chung lẫn, mà phàm và Thánh 
đều có hai hạng—Common Residence 
Impure Land where all ordinary beings 
and sainfs reside together. There are fwo 
types of both ordinary people and saints: 

e Ác Chúng Sanh (địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh, a tu la): Evil beings (hells, hungry 
ghosts, animals, and asuras). 

e Thiện Chúng Sanh (trời và người): Good 
beings (devas and human§). 


2) Cõi Phương Tiện Hữu Dư: The land of 
Expediency. 

3) Cõi Thật Báo Vô Chướng Ngại: The land 
of True Reward. 

4 Cốõi Thường Tịch Quang: The land of 


Eternally tranquil and 


1llumination. 
Bốn Cõi Tịnh Độ: Four kinds of Pure 
Land—Theo các tông Tịnh Độ và Thiên Thai, 
cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà có bốn 
cõI—According to the Pure Land and T”ien- 
Tai schools, there are four realms ¡in the Pure 
Land: 
l) Phàm Thánh Đồng Cư Độ: Nơi tất cả 
chúng sanh, từ Thánh đến phàm trong sáu 
đường, cùng cư ngụ (từ địa ngục, ngạ quỷ, 
súc sanh, a tu la, nhơn, Thiên, Bồ Tát, 
Phật —The Land of Common Residence 
of Beings and SaiInts, or the land where all 
beings, saints and Ordinary Beings of the 
six lower worlds, dwell together (hells, 
hungry gphosts, animals, asuras, 
devas, Bodhisattvas, abd Buddhas). 
Đông Cư Tịnh Độ: Common Residence 
Pure Land. 
Đông Cư Uế Độ: Common Residence 
Impure Land. 
Phương Tiện Tịnh Độ: Nơi cư ngụ của các 
bậc A La Hán và Bồ Tát cấp thấp—The 
Land of Expedlency, Inhabited by Arhats 
and lesser Bodhisattvas. 
Thực Báo Tịnh Độ: Nơi cư ngụ của các 
bậc Bổ Tát ở cấp cao—The Land of 


lipht  serenity 


men, 
a) 
b) 


2) 


3) 


Reward, ¡inhabited by the 
Bodhisattvas. 

Thường Tịch Quang Tịnh Độ: Nơi cư ngụ 
của chư Phật The Land of Eternally 
Quiescent Lipht, in which the Buddhas 
dwell. 

Bốn Dòng Thác Sanh Tử: Bốn dòng thác 
sanh tử của phàm nhân tục tử. Người trí muốn 
đến bến bờ giác ngộ phải vượt qua những 
dòng thác nầy——The four torrents which sweep 
off ordinary people 1n the cycle of births and 
deaths. In order to reach liberation and 
enlightenment, one (wise people) must cross 
Over these tOrrenfs: 


highest 


4) 


(A) 

l) Dòng thác Tham Dục: The torrent of 
desires. 

2) Dòng thác Sân Hận: The torrent of Anger 


(hatred). 


3)_ Dòng thác Tà Kiến: The torrent of Wrong 
Views. 

4 Dòng thác Sĩ Mê: The torent of 
lgnorance. 

(B) 


l) Dòng thác Kiêu Mạn: The torrent of 
Pride. 


2) Dòng thác Nghi Hoặc: The torrent of 
Doubts. 

3)_ Dòng thác Tà Kiến: The torrent of Wrong 
Views. 

4 Dòng thác S¡ Mê: The torent of 
lgnorance. 

(C) 

l) Dòng thác Sát Hại: The torrent of 
Harming or Killing other sentient beings. 

2) Dòng thác Đạo Tặc: The torrent of 
Stealing. 

3) Dòng thác Dâm Dục: The torrent of Lust. 

4) Dòng thác Tà Vọng: The torrent of 


Wrong Views. 
Bốn Đại Sự Trong Đời Tu: Four serious 
maftfers 1n any cultivator”s lIfe: 
l) Tâm: Citta (sk)—Mind—Phật dạy tâm 


2) 


3) 


4) 


yên cảnh lặng. Như vậy, sự quyết định 
trong tâm cũng là sự quyết định Phật quả 
trong tương la—The Buddha taught: 
“When the mind 1s still, all realms are 
calm.” Therefore, the Issue of certainfy 1s 
a determination of our future Buddhahood. 
Nghiệp: Karma (skt—Có thể nghiệp đời 
trước hay đời nầy. Tuy nhiên, Hòa thượng 
Thích Thanh Từ, một thiển sư nổi tiếng 
trong lịch sử Phật giáo Việt Nam cận đại 
đã khẳng định: “Tu là chuyển nghiệp.” 
Như vậy nhân tạo nghiệp của bất cứ đời 
nào, đều có thể chuyển được —Can be 
previous or present karma. However, Most 
Venerable Thích Thanh Từ, a famous Zen 
Master ¡in recent Vietnamese Buddhist 
history confirmed that: “Cultivation means 
transformation of karma.” Therefore, no 
matter what kind of karma, from previous 
or present, can be transformed. 

Nhân: Hetu (skt)—Cause—Dụng công tu 
hành sao cho không tạo thêm nhân mới. 
Cổ đức dạy: “Bồ tát sợ nhân, chúng sanh 
sợ quả.” Dù hãy còn là phàm phu, chúng 
ta nên biết sợ nhơn để không hái quả— 
Try to zealously culivate so that we 
establish no causes. Ancient sages always 
reminded that “Bodhisattvas fear causes, 
ordinary people fear results.” 
though we are still ordinary people, try to 
know to fear “causes” so that we don't 
have to reap “results.” 

Duyên: Pratyaya (skÙ—Conditlons— 
Duyên là những hoàn cảnh bên ngoài. 
Nếu đạo lực yếu thì chúng ta có thể bị 
hoàn cảnh bên ngoài lôi cuốn; tuy nhiên 
nếu đạo lực cao thì không có thứ gì có thể 
lôi cuốn mình được, như lời của Lục Tổ 
Huệ Năng: “không phải phướn động, cũng 
không phải gió động, mà chính tâm mình 
động.” Như vâng giữ đúng theo lời tổ dạy, 
thì không có duyên nào có thể làm phân 
bón cho kiếp luân hổi được—Conditions 
are external circumstances. lf our 


Even 


cultivaton power Is weak, we can be 
affracted by external conditions; however, 
I our cultivaton pOWer Is strong, no 
external environments can attract us. The 
sixth patriarch told the monks In Kuang 
Chou that: “Tt is not the wind moving, and 
1í Is not the flag moving, 1t 1s our mind 
moving.” So If we follow the teachings of 
the sixth patriarch, 
envionments can be fertilizers fo our 
cycle of births and deaths. 


no external 


Bốn Đề Mục Thiền Vô Sắc: The four 
1mmaterial states—See Tứ Không Xứ. 

Bốn Điều Cần Thiết Cho Cuộc Sống 
Xuất Gia: The four necessaries of a monk: 


5 


2) 


3) 


4) 


Ăn: Food—Một vị Tỳ Kheo chỉ nên khất 
thực—A Bhikhsu should get his food 
through alms-begsing. 

Mặc: Clothes—Một vị Tỳ Kheo chỉ nên 
mặc y bá nạp bằng những vải cũ rách—A 
Bhikhsu should wear old and cast-off 
garments. 

Ở: Dwelling—Nhà của một vị Tỳ Kheo 
qua đêm là dưới gốc cây hay trên phiến 
đá—Home for a Bhikhsu ¡is where night 
finds as under a tree or on a rock. 

Bịnh: Medicine— Thuốc của một vị Tỳ 
Kheo làm bằng lá cây (có chỗ nói nước 
đái —A Bhikhsu should use medicine 
(n 





made from leaves SufraS 


mentioned Urine). 


SOm© 


Bốn Điều Không Thể Đạt Được: The four 


unattainables: 

I1) Perpetual youth—Trẻ mãi không già. 
2) No sickness—Không ốm đau bịnh hoạn. 
3) Perenial life—Sống trường cửu. 

4) No death—Bất tử. 


Bốn Điều Không Thể Xem Thường: Four 
things which may not be treated liphtly: 


]) 


Một vị thái tử trẻ, dù bây giờ trẻ, nhưng 

ngày nào đó ông ta có thể trở thành một vị 
vua cai trị cả vương quốc: A young 
prince—Even thoupgh he 1s young now, but 


someday he may become a king and rule 
the whole kingdom. 

2) Một con rắn con, dù nhỏ nhưng nọc độc 
của nó thể giết chết con người: A small 
snake—Though small but is poison can 
kill people. 

3) Một đám lửa nhỏ, dù nhỏ thế mấy trong 
lúc nây, nhưng một hai giờ sau hoặc một 
hai ngày sau nó có thể tàn phá cả một khu 
rừng: A tiny fire—Even thouph it is small 
at this very momernt, but the next hour or 
next day, It can destoy the whole 
1mmense forest. 

4)_ Một chú tiểu, tuy bây giờ làm tiểu nhưng 
có thể trở thành một vị La Hán hay Bồ 
Tát về sau nầy: A novie (chú tiểu)—Even 
thouph a beginner at this time, but he may 
become an arhat or a bodhisattva later. 

Bốn Điều Tham Chiếu Lớn: Mahapadesa 

(p—Theo Đức Phật và Phật Pháp của Hòa 

Thượng Narada, trong khi đi lang thang từ làng 

nầy qua làng khác, một ngày nọ Đức Phật đến 

Bhoganagara và tại đây Ngài đã dạy Bốn Đại 

Giáo Pháp hay bốn điều tham chiếu lớn, mà y 

cứ theo đó chúng ta có thể trắc nghiệm và làm 

sáng tỏ những lời giáo huấn của Đức Phật— 

On his way to preach, the Buddha passed from 

village to village. One day he arrived at 

Bhoganagara and there he taught the four 


øreat ciftations or references by means of 2) 


which the word of the Buddha could be tested 

and clarified. 

1) Một vị Tỳ Kheo có thể nói rằng tôi nghe 
chính Đức Phật đã thốt ra như vây: “Đây 
là Giáo Lý, đây là Giới Luật, đây là Giáo 
Huấn của Đức Bổn Sư.” Những lời ấy 
không nên được chấp nhận , cũng không 
nên bị loại bổ ngoài tai Không chấp 
nhân, không gạt bỏ ngoài tai, mà phải 
nghiên cứu tường tận từng chữ, từng tiếng, 
rồi đối chiếu và so sánh với kinh điển và 
giới luật. Nếu khi so sánh kỹ càng mà 
thấy rằng nó không phù hợp với Kinh 


Luật, thì có thể kết luận chắc chắn đây 
không phải là Phật ngôn, cần nên loại bỏ. 
Khi so sánh và đối chiếu, thấy những lời 
ấy phù hợp với kinh điển và giới luật, thì 
có thể kết luận chắc chắn đây chính là 
Phật ngôn—A monk may say thus, from 
the mouth of the Buddha himself have I 
heard, have I received thus: "“This is the 
doctrine, this 1s the discipline, his 1s the 
teachng of the Master” The monk's 
words should never be accepted nor 
rejJected. Without either accepting or 
rejecting such words, one should study 
throroughly every word and syllable, then 
compare and confrast them with the 
Buddhist sutras (discourses) and vinaya 
(disciplinary rules). If when so compared, 
they do not harmonise with the discourses 
and do not agree with the discIplinary 
rules, then you may come to the 
conclusion that this 1s not the word of the 
Exalted One, this has wrongly grasped by 
the monk, now you should reJject it. lf 
when compared and contrasted, the 
harmonise with the discourses and agree 
with the disciplinary rules, you may come 
to a conclusion that this 1s the word of the 
Exaled One, this has correctly been 
ørasped by the monk. 

Lại nữa, một vị Tỳ Kheo có thể nói rằng 
trong ngôi chùa kia có chúng Tăng sống 
chung và có những vị sư lãnh đạo. Tôi 
nghe chính các sư ấy nói như thế nầy: 
“Đây là Giáo Lý, đây là Giới Luật, đây là 
lời Giáo Huấn của Đức Bổn Sư.” Khi nghe 
như vậy, không nên chấp nhận ngay, mà 
cũng không nên chối bỏ ngoài tai, mà phải 
nghiên cứu tường tận từng chữ, từng tiếng, 
rồi đem đối chiếu, so sánh với kinh luật, 

nếu thấy không phù hợp, thì có thể kết 

luận đây không phải là Phật ngôn, cần 
phải loại bỏ. Nếu sau khi đối chiếu, so 
sánh , mà thấy những lời ấy phù hợp với 
kinh luật, thì có thể kết luận chắc chắn 


3) 


đây chính là Phật ngôn—Again a monk 
may say thus, In such a monastery lives 
the Sangha together with leading Theras. 
From the mouth of that Sangha have I 
heard, have I received thus: "“his 1s the 
doctrine, this 1s the discipline, this 1s the 
Masters teaching.” His words should 
neither be accepted nor reJected. Without 
either accepting or reJecting such words, 
study thoroughly every word and syllable, 
them compare and contrast them with the 
sutras and disciplinary rules. If, when so 
compared and contrasted, they do not 
harmonize with the discourses and do not 
agree with the disciplinary rules, then you 
may come to the certain conclusion that 
this ¡is not the word of the Exalted One, 
tha has been wrongly grasped by the 
monk, you should reJect them. If, when 
compared and confrasted, they harmonize 
with the discourses and agree with the 
disciplinary rules, you may come to a 
certain conclusion that this 1s the word of 
the Exalted One. 

Lại nữa, một vị Tỳ Kheo có thể nói rằng 
trong cảnh chùa kia có nhiều vị sư và 
những vị cao Tăng học rộng, thông suốt 
Giáo Lý, hiểu rộng Kinh Luật và Pháp 
Yếu và chính tôi nghe các vị ấy nói như 
vầy: “Đây là Giáo Pháp, đây là Giới Luật, 
đây là Giáo Huấn của Đức Bổn Sư.” Khi 
nghe như vậy, không nên chấp nhận, cũng 
không nên chối bỏ, mà phải nghiên cứu 
tường tận từng chữ, từng tiếng, rồi đem 
đối chiếu và so sánh với kinh luật. Nếu 
thấy những lời ấy không phù hợp với kinh 
luật, thì có thể kết luận chắc chắn đây 
không phải là Phật ngôn, nên loại bỏ. Nếu 
sau khi đối chiếu so sánh, thấy những lời 
ấy phù hợp, có thể kết luận chắc chắn đây 
chính là Phật ngôn—Again a monk may 
say thus, In such a monastery dwell many 
Theras and Bhikkhus of great learning, 
versed in the teachings, proficlent in the 


4) 


Dharma, Vinaya, and Matrices. From the 
mouth of those Theras have I haerd, have 
I received thus: “This is the Dharma, this 
1s the Vinaya, this is the teaching of the 
Master.” 
accepted nor rejected. Without either 
accepting or rejectng such words, you 
should study thoroughly every word and 
syllable, then compare and contrast them 
with the sutras and disciplinary rules. If, 
when so compared and contrasted, they do 
not harmonise with the discourses and do 
not apree with the vinaya, you may come 
to a cerfain conclusion that this 1s not the 
word of the Exalted One, then you should 
rejJect them. If, when compared and 
contrasted, they harmon1ze with the sutras 
and agee with the Vinaya, you then may 
come to a certain conclusion that this 1s 
the word of the Exalted One. 

Lại nữa, một vị Tỳ Kheo có thể nói rằng 
trong ngôi chùa kia có vị Tăng cao hạ, học 
rộng và thông suốt giáo lý, hiểu rộng kinh 
luật và các pháp yếu. Tôi có nghe vị Tăng 
cao hạ ấy nói như vây: “Đây là Giáo 
Pháp, đây là Giới Luật, đây là Giáo Huấn 
của Đức Bổn Sư.” Nghe xong những lời 
nầy, không nên chấp nhận hay chối bỏ, 
mà phải nghiên cứu tường tận từng chữ, 
từng tiếng, rồi đem đối chiếu và so sánh 
với kinh luật, nếu thấy những lời ấy không 
phù hợp với kinh luật, thì có thể kết luận 
rằng đây không phải là Phật ngôn, phải 
loại bỏ. Ví bằng sau khi đối chiếu so sánh 
với kinh luật mà thấy chúng phù hợp, thì 
có thể kết luận chắc chắn đây chính là 
Phật ngôn—Again a monk may say this, In 
such a monastery lives an elderly monk of 
great learning, versed in the teachings, 
proficlent in the Dharma, Vinaya, and 
Matrices. From the mouth of that Thera 


His words should never be 


have I hard, have I received thus: “This 1s 
the Dharma, this is the Vinaya, this 1s the 
Masters teaching.” His words should 


neither accepted nor reJected. Without 
either accepting or reJecting such words, 
study throughly every word and syllable, 
then compare and contrast them with the 
discourses and the disciplinary rules. IÝ, 
when compared and contrasted, they do 
not harmonise with sutra and vinaya, you 
may come fo a certain conclusion that this 
1s not the word of the Exalted one. If, it 
should be reJected. If, when compared and 
contrast, they harmonise with the Sutra 
and agreed with the Vinaya, you may 
come to a certain conclusion that this 1s 
the Master”s teachings. 

Bốn Đối Tượng Thích Hợp Cho Việc 

Tập Trung Tư Tưởng: Theo Những Hạt 

Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo của Hòa Thượng 

Dhammananda, trong Thiển Phật Giáo có bốn 

mươi đối tượng thích hợp mà bạn có thể phát 

triển tập trung; tuy nhiên, ngài đã để nghị bốn 
đối tượng sau đây——According to The Gems of 

Buddhism Wisdom written by Most Venerable 

Dhammananda, in Buddhist meditation there 

are forty obJects of meditation that you can use 

to develop concentraton; however, he 
recommended the following four obJects: 

I1) Đối tượng phải trung tính; nếu nó gợi lên 
bất cứ cảm nghĩ mạnh mẽ về tham, sân, 
vân vân, bạn không thể làm tâm bình nh 
mà còn bị bổn chồn và khích động: The 
obJect must be neutral; If It evokes any 
strong feelings of lust, hate, etc., then you 
cannot calm your mind but will only make 
1t restless and agitated. 

2) Đối tượng có thể ở trong hay ở ngoài. Đối 
tượng ở trong là bên trong bạn. Thí dụ đối 
tượng ở trong như hơi thở, lòng từ ái, từ bi 
vân vân. Đối tượng bên ngoài có nghĩa là 
đối tượng ở bên ngoài bạn như hình Đức 
Phật, một đóa hoa, ngọn núi, vòng ánh 
sáng, một ngọn lửa của ngọn nến vân vân: 
The object can be either internal or 

An Inside you. 


external: Internal 1s 


Examples of  Internal objects 
breathing, loving-kindness, compassion, 
etc. An external obJect means an obJect 
that is oufside of you. Examples of 
external obJects are an Image of the 
Buddha, a flower, a mountain, a circle of 
light, a circle of light, a candle flame, etc. 
Đối tượng phải vừa ý, tâm có thể chấp 
nhận được; nếu tâm luôn bác bỏ đối 
tượng, sự tập trung sẽ bị yếu đi: The 
obJect must be pleasing and acceptable to 
the mind; 1f the mind constantly reJects the 
obJect, the concentration will be weak. 
Nhớ rằng đối tượng có lúc thích hợp với 
bạn nhưng rất có thể không được tâm chấp 
nhận vào lúc khác. Thí dụ, sau một cơn 
thịnh nộ, rất khó khăn cho bạn sử dụng 
lòng từ ái như một đối tượng để tập trung. 
Vào những lúc như thế, cảm xúc nóng 
giận tự nó có thể dùng là đối tượng tốt để 
tập trung: Remember that the obJect that 
SUIS yOu at one time may not be 
acceptable to the mind at another time. 
For example, after an outburst of anger, it 
1s difficult to use loving-kindness as an 
obJect of your concentration. At such time, 
the emotion of anger Itself might serve as 
a better obJect of concentration. 

Bốn Động Lực Giác Ngộ: Four powers for 
atfaining enlightenment: 


are 


3) 


4) 


l1) Tự lực: Independent personal power. 

2) Tha lực: Power derived from others. 

3) Nghiệp lực tiền kiếp: Power of good past 
karma. 

4) Ngoại lực Power arising from 
environment. 


Bốn Giai Cấp Ở Ấn Độ Trong Thời Đức 
Phật: Four classes in Indian society during the 
tìime of the Buddha—See Tứ Giai Cấp Ấn 
Độ. 

Bốn Hạng Người: Đức Phật phân chia tất cả 
nhân loại thành bốn hạng—The Buddha has 
classified all mankind Into four kinds. 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Những người làm việc vì lợi ích của chính 
mình, chứ không vì lợi ích của người khác: 
Những người nầy chỉ phấn đấu loại bỏ 
tham sân si cho chính mình, chứ không 
khuyến khích người khác loại bổ tham sân 
sĩ và cũng không làm phúc lợi cho người 
khác —Those who work for ther own 
good, but not for the good of others. They 
are those who sfrive for the abolition of 
greed, hatred and delusion in themselves, 
but they do not encourage others tO 
abolish greed, hatred and delusion and 
also do not do anything for the welfare of 
others. 

Những người làm việc vì lợi ích của 
người, chứ không vì lợi ích của mình: 
Hạng người nầy khuyến khích người khác 
loại bỏ nhược điểm con người và phục vụ 
cho họ nhưng không tự mình tranh đấu 
loại bỏ nhược điểm của chính mình (năng 
thuyết bất năng hành)—Those who _work 
for the good of others, but not for therr 
own good. They are those who encourage 
others to abolish human weaknesses and 
do some service to them, but do not strive 
for the abolition of their own weaknesses. 
Những người làm việc không vì lợi ích của 
mình mà cũng chẳng vì lợi ích của người: 
Hạng người nầy không tranh đấu để loại 
bỏ nhược điểm của chính mình và cũng 
chẳắng khuyến khích người khác loại bỏ 
các nhược điểm và cũng không phục vụ 
tha nhân —Those who work neither for 
their own good nor for the good of others. 
They are those who neither strive for the 
abolition of their own weaknesses, nor do 
they encourage others to abolish their 
weaknesses, nor do they do some service 
to others. 

Những người làm việc vì lợi ích của mình 
và cũng làm việc vì lợi ích của người: 
Hạng người nầy tranh đấu để loại bỏ tư 
tưởng tội lỗi trong tâm của mình, đồng 
thời giúp người khác loại bỏ tư tưởng tội 


lỗi trong tâm của họ—Those who work for 
their own good as well as for the good of 
others. They are those who strive for the 
abolition of evil thoughts from their minds 
and at the same time help others abolish 
evil thoughts in their minds. 


Bốn Hạng Người Mà Phật Tử Không 
Nên Xem Là Bạn: Four types of people who 
can be seen as foes in disguise—Theo Kinh 
Thi Ca La Việt, có bốn hạng người mà Phật tử 
không nên xem là bạn—According to the 
Sigalaka Sutra, there are four types of people 
who can be seen as foes 1n disgu1se: 


] 


2) 


Người mà vật gì cũng lấy phải được xem 
không phải là bạn, dầu họ tự xem là bạn 
mình: The man who takes everything. 

Nầy gia chủ tử, có bốn trường hợp người 
vật gì cũng lấy phải được xem như không 
phải là bạn, dầu họ tự xem là bạn mình— 
The man who takes everything, can be 
seen to be a false friend for four reasons: 
Người gặp bất cứ vật gì cũng lấy: He 
takes everything. 

Người cho ít mà xin nhiều: He wants a lot 
for very little. 

Người vì sợ mà làm: What he must do, he 
does out of fear. 

Người làm vì mưu lợi cho mình: He seeks 
his own ends. 

Người chỉ biết nói giỏi phải được xem 
không phải là bạn, dầu họ tự xem là bạn 
mình: The great talker. 

Này gia chủ tử, có bốn trường hợp người 
chỉ biết nói giỏi phải được xem như không 
phải là bạn—The great talker can be seen 
to be a false friend for four reasons: 

Tỏ lộ thân tình việc đã qua: He talks of 
favours In the past. 

Tỏ lộ thân tình việc chưa đến: He talks of 
favours In the future. 

Mua chuộc cảm tình bằng sáo ngữ: He 
mouths empty phrases of goodwill. 

Khi có công việc, tự tổ sự bất lực của 


3) 


4) 


mình: When something needs to be done 
1n the present, he pleads Inability owing to 
some disasfer. 

Người khéo nịnh hót phải được xem không 
phải là bạn, dầu họ tự xem là bạn mình: 
The flatterer. 

Này gia chủ tử, có bốn trường hợp kẻ nịnh 
hót phải được xem như không phải là 
bạn —The flatterer can be seen to be a 
false friend for four reasons: 

Đông ý các việc ác: He assents to bad 
actions. 

Không đồng ý các việc thiện: He dissents 
from good actions. 

Trước mặt tán thán: He prailses you to 
your face. 

Sau lưng chỉ trích: He disparages you 
behind your back. 

Người tiêu pha xa xỉ phải được xem không 
phải là bạn, dầu họ tự xem là bạn mình: 
The fellow-spendthrift. 

Này gia chủ tử, có bốn trường hợp người 
tiêu pha xa xỈ phải được xem như không 
phải là bạn, dầu họ tự cho là bạn của 
mình—The fellow-spendthrift can be seen 
to be a false friend for four reasons: 

Là bạn khi mình đam mê các loại rượu: 
He 1s a companion when you Indulge In 
strong drink. 

Là bạn khi mình du hành đường phố phi 
thời: He is a companion when you haunt 
the sfreets at unfitting times. 

Là bạn khi mình la cà đình đám hý viện: 
He is a companion when you frequent 
falrs. 

Là bạn khi mình đam mê cờ bạc: He is a 
companion when you indulge in gambling. 


Bốn Hạng Người Mà Phật Tử Nên Xem 
Là Bạn Trung Kiên: Four types of people 
who can be seen to be loyal friends—Theo 
Kinh Thi Ca La Việt, có bốn hạng người mà 
Phật tử nên xem là bạn trung kiên—According 
to the Sigalaka Sutra, there are four types of 


people who can be seen to be loyal friends: 


ĐỘ, 


2) 


3) 


Người bạn giúp đở phải được xem là bạn 
chân thật: The friend who 1s a helper. 

Này gia chủ tử, có bốn trường hợp , người 
bạn giúp đở phải được xem là bạn chân 
thật— The helpful friend can be seen to be 
a loyal friend In four ways: 

Che chở cho bạn khi bạn vô ý phóng dật: 
He afer you when you are 
1nattentIve. 

Che chở của cải cho bạn khi bạn vô ý 
phóng dật: He looks after your possessions 
when you are Inatfentive. 

Là chỗ nương tựa cho bạn khi bạn sợ hãi: 
He Is a refuge when you are afraid. 

Khi bạn có công việc sẽ giúp đở của cải 
cho bạn gấp hai lần những gì bạn thiếu: 
When some business 1s to be done he lets 
you have twice what you ask for. 

Người bạn chung thủy trong khổ cũng như 
vui phải được xem là bạn chân thật: The 
fiend who 1s the same in happy and 
unhappy times. 

Này gia chủ tử, có bốn trường hợp người 
bạn chung thủy trong khổ cũng như trong 
vui phải được xem là người bạn chân 
thật —The friend who 1s the same In happy 
and unhappy times can be seen to be a 
loyal friend in four ways: 

Nói cho bạn biết điều bí mật của mình: 
He tells you his secrets. 

Giữ gìn kín điều bí mật của bạn: He 
guards your secrets. 

Không bỏ bạn khi bạn gặp khó khăn: He 
does not let you down 1n misfortune. 

Dám hy sinh thân mạng vì bạn: He would 
even sacrifice his life for you. 

Người bạn khuyên điều lợi ích phải được 
xem là bạn chân thật: The friend who 
pinfs out what 1s good for you. 

Này gia chủ tử, có bốn trường hợp, người 
bạn khuyên điều lợi ích phải được xem là 
bạn —The friend who poinfs out what 1s 
good for you can be seen to be a loyal 


looks 


friend In four Ways: 

e Ngăn chận bạn không cho làm điều ác: 
He keeps you from wrongdoing. 

e Khuyến khích bạn làm điểu thiện: He 
Supporfts you 1n doing øood. 

e Cho bạn nghe điều bạn chưa nghe: He 
1nforms you of what you đdid not know. 

e _ Cho bạn biết con đường lên cõi chư Thiên: 
He points out the path to Heaven. 

4) Người bạn có lòng thương tưởng phải được 

xem là bạn chân thật: The friend who 1s 
sympathetic. 
Này gia chủ tử, có bốn trường hợp, người 
bạn thương tưởng phải được xem là người 
bạn chân thật—The sympathetic friend 
can be seen to be a loyal friend In four 
Ways: 

e - Không hoan hỷ khi bạn gặp hoạn nạn: He 
does not rejJolce at your misfortune. 

e Hoan hỷ khi bạn gặp may mắn: He 
rejolces at your øood fortune. 

e - Ngăn chận những ai nói xấu bạn: He stops 
others who speaks against you. 

e Khuyến khích những ai tán thán bạn: He 
commends others who speak In pralse of 
you. 

Bốn Hạng Người Mộ Đạo: Four kinds of 

devotees to Buddhism: 

I1) Tăng: Bhiksus—Monks. 

2) Ni: Bhiksunis—Nuns. 

3) Uu bà tắc: Upasakas—Laymen. 

4)_ Ưu bà di: Upasikas—Laywomen. 

Bốn Hạng Vũ Trụ: Four states of 

universe—See Tứ Chủng Vũ Trụ, and Tứ 

Pháp GIới. 

Bốn Hoàn Cảnh Dẫn Đến Thiền Công 

Án: Four circumstances that lead to the koan 

exercise—Theo Thiển sư D.T. Suzuki trong 

Thiển Luận, Tập II, sự canh tân của lối tu tập 

công án chắc chắn do bởi bốn hoàn cảnh sau 

đây—According to Zen master D.T. Suzuki in 
the Essays In Zen Buddhism, the innovation of 
the koan exercise was Inevitable owing to the 


following four cIrcumstances. 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Nếu Thiền học cứ trôi đều theo đà của nó, 
nó đã đi đến chỗ tự tiêu diệt do bản chất 
thượng lư về học vấn và kinh nghiệm của 
nó: If the study of Zen had run 1ts natural 
course 1t would soon have come fo 1fs own 
extinction owing to the arIstocratic nafure 
of 1fs discipline and experlence. 

Bởi vì dần dần Thiền đã cạn nguồn sáng 
tạo trong vòng hai hay ba trăm năm phát 
triển sau thời Lục Tổ Huệ Năng, nên đã 
cần phải có một sinh khí mới mẻ bừng tỉnh 
dậy để có thể sống còn, bằng cách ứng 
dụng một phương pháp triệt để nào đó khả 
dĩ khuấy mạnh tâm thức Thiển: As Zen 
gradually exhausted 1ts creative originality 
1n fWwo or three hundred years of the 
development after the time of the Sixth 
Patriarch Hui-Neng, 1t found that a new 
lie must be awakened 1n it, IÝ it were tO 
survive, by using some radical method 
which would vigorously stir up the Zen 
CONSCIOUSness. 

Trải qua một thời gian hoạt động sáng tạo, 
các chất liệu đã đuợc tập đại thành gọi là 
“thoại đầu,` 'cơ duyên,' hay “vấn đáp,” 
chúng tạo thành cốt cách của lịch sử 
Thiển; nhưng những cái nầy lại mở ngỏ 
cho giải thích của trí thức, có hại cho sự 
chín mùi của kinh nghiệm Thiển: With the 
passing of the age of creafIVe acfIVIty 
there was an accumulation of materials 
known as “stories, or “conditions,” or 
“questions and answers,` which made up 
the bulk of Zen history; and this tended to 
1nvife Intellectual interpretation, ruinous to 
the maturing of the Zen experIence. 

Sự sinh trưởng như tằm ăn dâu của thứ 
mặc chiếu Thiền kể từ khởi thủy của sử 
Thiển là mối đe dọa hiểm nghèo nhất 
cho kinh nghiệm sống động của Thiển. Cả 
hai xu hướng, chủ trương tịch mặc hay 
phái 'mặc chiếu,” và chủ trương trực giác 
hay kinh nghiệm trí năng, ngay từ đầu đã 


tranh chấp nhau, nếu không công khai thì 
cũng âm thầm: The rampant growth of 
Zen quietism since the beginning of Zen 
history most dangerously threatened the 
lving experlence of Zen. The 
tendencies, quietsm or the school of 
“silent i1llumination,` and intuitionalism or 
the school of noetic experience, had been 
from the beginning , covertly 1Ÿ not openly, 
at war with each other. 
Bốn Loại Chúng Sanh: See Bốn Loại Sanh 
TỬ. 
Bốn Loại Giới Luật Cao Thượng: Theo 
Hòa Thượng Narada trong Đức Phật và Phật 
Pháp, một vị Tỳ Kheo phải giữ bốn giới luật 
cao thượng. Vị nào phạm một trong bốn trọng 
giới kể trên phải chịu tội “bất cộng trụ” và 
đương nhiên không còn là Tỳ Kheo nữa. Nếu 
muốn trở lại đời sống tu hành, vị ấy phảẩi xin 
xuất gia và trở lại làm Sa Di—According to 
Most Venerable Narada In The Buddha and 
His Teachinsgs, a monk 1s expected to observe 
the four kinds of hipher morality. If a monk 
violates any one of the above precepts, he 
becomes defeated or parajika, and 
automatically ceases to a a Bhikkhu. If he 
wishes, he can re-enter the order and remain 
as a Sramanera or a noVIce: 
I) Ba La Đề Mộc Xoa: Patimokkha Sila 
(p Giới luật căn bản mà một vị Tỳ 
Kheo phải trì giữ— The fundamental 
moral code, various rules which a monk 1s 
expected to observe. 
Giới Thu Thúc Lục Căn: Indriyasamvara 
sa (p)—Moralty pertaining to sense- 
T€straInt. 
Giới Thanh Tịnh: Ajivaparisuddhi sila 
(p—Morality pertaining to purty of 
livelihood. 
Giới về cách xử dụng vật dụng hằng ngày: 
PaccayasannIssita (p)—Morality 
perfaining to the use of the necessaries of 
le. 


fWO 


2) 


3) 


2 
sila 


Bốn Loại Hạnh Phúc Của Người Cư Sĩ: 
Four kinds of bliss for lay-people—See Tứ 
Chúng Hạnh Phúc. 

Bốn Loại Nghiệp: Kammacatukkam (p) 
Four types of kamma (karma)—Theo A Tỳ 
Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), có bốn loại 
nghiệp —According to the Abhidharma, there 
are four types of kamma (karma): 

(A) Theo phương thức Tác Dụng—By Way of 

Function: 





1) Nghiệp Tái Tạo: Janaka (skt)—Productive 
Kamma (karma)—See Nghiệp Tái Tạo. 

2) Nghiệp Trợ Duyên: Ủpatthambaka (p)— 
Suportive kamma (karma)—See Nghiệp 
Trợ Duyên. 

3) Nghiệp Bổ Đồng: Upapilaka (p)—Còn gọi 
là nghiệp ngăn trở—Obstructive kamma 
(karma)—See Nghiệp Ngăn Trở. 

4) Nghiệp Tiêu Diệt Upaghstaka (p)— 
Destructive kamma (karma)—See Nghiệp 
Tiêu Diệt. 

(B) Theo thứ tự trổ quả—By order of ripening: 

l) Trọng Nghiệp: Garuka (p)—Weighty 


kamma (karma)—See Trọng Nghiệp. 


2) Cận Tử Nghiệp: Asanna (p)—Death- 
proximate kamma (karma)—See Nghiệp 
Cận Tử. 

3) Thường Nghiệp: Acinna (p)—Habitual 
kamma (karma)—See Thường Nghiệp. 

4) Tích Trử Nghiệp: Katatta (p)—Còn gọi là 
nghệp tích tụ —-Reserve kamma 
(karma)—See Nghiệp Tích Tụ. 

(C) Nghiệp theo thời gian trổ quả—By time of 
rIpening: 

l) Hiện Nghiệp: Dithadhammavedaniya 


(p—lmmecdiately cffecive kamma 


(karma)—See Hiện Nghiệp. 


2) Hậu Nghiệp: UDpapajjavedanya (p)— 
Subsequently effective kamma 
(karma)—See Hậu Nghiệp. 

3) Nghiệp Vô Hạn Định: 
Aparapariyavedaniya (p)—lIndefinitely 


efective kamma (karma)—See Nghiệp 


Vô Hạn Định. 

Nghiệp Vô Hiệu Lực: Ahosi (p)—Defunct 

kamma (karma)—See Nghiệp Vô Hiệu 

Lực. 

(D) Nghiệp Theo nơi chốn mà trổ quả—By 
place of ripening: 


4) 


I1) Nghiệp Bất Thiện: Unwholesome kamma 
(karma)—See Bất Thiện Nghiệp. 

2) Nghiệp Thiện Dục Giới Wholesome 
kamma (karma) pertaining to the sense 
sphere. 

3) Nghiệp Thiện Sắc Giới Wholesome 
kamma (karma) pertainng to the fine- 
material sphere. 

4_ Nghiệp Thiện Vô Sắc Giới: Wholesome 


kamma  (karma) to the 

1mmaterial sphere. 
Bốn Loại Sanh Tử: 
Four kinds of rebirth 
deeds: 


5 


perfaining 


Tứ Chủng Sanh TửỬ— 
dependent on present 


Từ chỗ nghèo hèn tối ám sanh vào chỗ 
nghèo hèn tối ám: Erom obscurity and 
poverty to be reborn ¡in the same 
condition. 

2) Từ chỗ nghèo hèn tối ám sanh vào chỗ 

giàu sang vinh hiển: From obscurity and 

poverty to be reborn In light and honor. 

Từ chỗ giàu sang vinh hiển sanh vào chỗ 

nghèo hèn tối ám: From light and honor to 

be reborn 1n obscurity and poverfty. 

Từ chỗ giàu sang vinh hiển sanh vào cõi 

trời: From light and honor to be reborn In 

heavens. 

Bốn Loại Tâm Vương: Catubbidha-citta 

(p)—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), 

có bốn loại tâm vương—According to the 

Abhidharma, of 

CONSCIOUSn€SS: 

IL Tâm thuộc Dục Giớ—Kamavacaram 
(p)—Sense-sphere consciousness—See 
Tâm Dục Giới. 

I. Tâm thuộc Sắc Giới: Rupavacaram (p)— 

Fine-material-sphere consclousness—See 


3) 


4) 


classes 


there are four 


Tâm Sắc Giới. 

. Tâm thuộc Vô Sắc Giới: Arupavacaram 
(p)—Immaterial-sphere 
See Tâm Vô Sắc Giới. 

Siêu Thế: Lokutaran (p)— 

Supermundane consciousness—See Tâm 
Siêu Thế. 

Bốn Loại Vũ Trụ: See Tứ Chủng Vũ Trụ, 

and Tứ Pháp GIới. 

Bốn Mươi Đề Mục Hành Thiền: Theo Vi 

Diệu Pháp, có bốn mươi để mục hành thiển— 

According to The Abhidharma, there are forty 

meditation subJects. 
1-10) Thập Đại: Kasina (p)—Ten kasinas— 
See Kasina in 
Sanskrit/Pali-Vietnamese Section. 

11-20)Mười Đề Mục về Bất Tịnh: Ten 
Asubha (p)—See Mười Đề Mục Bất 
Tịnh. 

21-30)Mười Để Mục Suy Niệm: Anussati 
(p—Ten recollections—See Mười Đề 
Mục Suy Niệm. 

31-34)Tứ Vô Lượng Tâm: Four illimitables— 
See Tứ Vô Lượng Tâm. 


COnSCIOusness— 


IV. Tâm 


35) Một Để Mục Quán Tưởng: Sanna (p)— 
Một để mục về trí giác—One 


perception—See Nhất Quán (2). 

Một Đề Mục Phân Tách: One 

Analysis—See Một Đề Mục Phân Tách. 

37-40)Bốn Đề Mục về Thiền Vô Sắc: Four 
subJects on the Immaterial states——See 
Tứ Không Xứ. 

Bốn Mưởơi Sáu Mùa An Cư Kiết Hạ Của 

Đức Phật: Forty-six rainy season retreats of 

the Buddha. 

1) Rsi-patana. 

2-4) Vương Xá: RaJagrha (skÐ. 


36) 


53) Tỳ Xá Ly: Vaisall. 

6)_ Mankula-parvata. 

7) Đao Lợi Thiên: Trayastrimsa Heaven. 
§)_ Bhesakalavana (gần Summanra-giri). 
9) Kiểu Thường Di: Kausambi. 


10) Parikeyyaka. 


11) Nala. 

12) Veranja. 

13) Caliya-parvata. 

14) Tịnh Xá Kỳ Hoàn trong thành Xá Vệ: 
Jetavana In SravastI. 

15) Thành Ca Tỳ La Vệ: Kapilavastu. 

16) AlavI. 

17) Thành Vương Xá: Rajagrha. 

18-19) Caliya-parvata. 

20) Thành Vương Xá: Rajagrha. 

21-46) Tịnh Xá Kỳ Hoàn trong thành Xá Vệ: 
Jetavana In SravastI. 

Bốn Mưởơi Tám Giới Khinh: Forty Eight 

Secondary or Liphter Precepts which the 

Buddha taught all Bodhisattvas in the Brahma- 

Net Sutra: 

I) Giới Kính Thầy Bạn: Respect toward 

Teachers and Friends. 

Giới Không Uống Rượu: Not to Drink 

Intoxicant Subsfances. 

Giới Không Ăn Thịt: Not to Deliberately 

Eat Meat. 

Giới Không Ăn Ngũ Vị Tân: Not to eat 

the Five Pungent Herbs (tỏi--garlic, hẹ— 

chives, kiệu —leeks, hành——onions, hưng 

cừ—càri——asafoetida). 

Giới Không Chịu Phát Tâm Dạy người 

Sám Hối: Not to Be Willing to Teach 

Repentence. 

Giới Không Cúng Dường Thỉnh Pháp: Not 

to Fail to Request the Dharma or Make 

Offerings. 

Giới Không Đi nghe Pháp: Not to Fail to 

Attend Dharma Lectures. 

8) Giới Đan Tâm Phế Bỏ Đại Thừa: Not to 

Deliberately Turn Away from the 

Mahayana. 

Giới Không Khán Bịnh: Failing to Care 

for the SIck (both physical and mental). 

10) Giới Chứa Chấp Khí Cụ Sát Sanh: Not to 
Store Deadly Weapons. 

11) Giới Đi Sứ: Not to Serve as an Emissary. 

12) Giới Buôn Bán Phi Pháp: Not to Do 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


9) 


Unlawful Businesses. 

13) Giới Hủy Báng Phật Pháp: Not to Slander 
the Buddha Dharma. 

14) Giới Phóng Hỏa: Not to Start Wildfire. 

15) Giới Dạy Giáo Lý Ngoài Đại Thừa: Not to 
Teach Non-Mahayana Dharma. 

16) Giới Vì Lợi Mà Giảng Pháp Lộn Lạo: Not 
to Expound External Theoriles for Own 
Gaining. 

17) Giới Cậy Thế Lực Để Quyên Góp Tiền 
Của: Not to Rely on Others'` Powers such 
as Officials to raise funds. 

18) Giới Không Thông Hiểu Mà Làm Thầy 
Truyền Giới: Not to serve as a Dharma 
'Transmission 
understanding sufficiently the Dharma and 
the Moral Codes. 

19) Giới Lưỡng Thiệt: Not to Speak with 
Double-Tongued Speech. 

20) Giới Không Phóng Sanh: Fail to Liberate 
Sentilent Beings. 

21) Giới Đem Sân Trả Sân, Đem Đánh Trả 

Đánh: Not to Return Anger for Anger, 

Blow for Blow. 

Giới Kiêu Mạn, Không Thỉnh Pháp: Being 

Arrogant (Refuse Instructions on the sutras 

and moral codes from Dharma Master on 

account of his own ¡intelligence) and 

Refuse to request the Dharma. 

Giới Khinh Ngạo Không Dạy Pháp cho 

những người đang cầu hiểu pháp giới: Not 

(O Arrogantfly refuse to Answer Dharma 

Law to Those Who Seek the meaning of 

Sutras and Moral Codes. 

24) Giới Không Tu Tập Giáo Pháp Đại Thừa: 
Fail to Practice Mahayana Teachings. 

25) Giới Tri-Chúng Vụng Về: To Serve as an 
Unskilled Abbot or Ủnskilled Leadership 
of the Assembly. 

26) Giới Riêng Thọ Lợi Dưỡng. Tất cả của 
cúng dường phải thuộc về Tăng già hay 
chùa viện. Vì thế nhận cúng dường riêng 
là một hình thức ăn cắp của chùa viện: 
Not to Accept Personal Offerings. All 


Teacher while not 


22) 


23 


` 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


~ 


`= 


` 


`=< 


~ 


` 


` 


offerings should belong to the Sangha or 
monasferies. Therefore, to accept personal 
offerings is a form of  stealing the 
pOSsessions of the Sangha. 

Giới Thọ Biệt Thỉnh, không được nhận 
cúng dường riêng dù được mời đặc biệt 
đến nhà Phật tử tại gia, vì làm như vậy 
cũng là một hình thức ăn cắp của Tăng 
già: Not to Accept any offerings from 
Personal Invitations because to do so 1S 
also to steal the possessions of the Sangha. 
Giới Biệt Thỉnh Tăng: Laypersons not to 
Issue Discriminatory Invitatlons. 

Giới Tà Mạng Nuôi Sống, không được 
làm thương mại trong bất cứ hoàn cảnh 
nào: Not to Persue Improper Livelihoods 
suụch as engaging 1n the worldly businesses 
under any circumsfances. 

Giới Quản Lý thương mại cho Bạch Y 
(Phật tử tại gia): Not to Handle any 
Business Affairs for the Laity. 

Giới Không Mua Chuộc. Khi thấy kẻ gian 
lấy trộm và đem bán hình tượng Phật, 
Phật tử thuần thành phải bằng mọi cách 
mua lại: When Seeing Evil People Steal 
and Sell Statues or Paintings of Buddhas, 
Devoted Buddhist must try to repurchase 
(Buy Back) Clerics Along with Sacred 
ObJects. 

Giới Tổn Hại Chúng Sanh (không mua 
bán dao, búa, gậy gộc; không lợi dụng địa 
vị để tịch thu tài sản của dân chúng, 
không nuôi chó mèo và các loại gia súc 
khác): Not to Harm Sentent Beings 
(seling knives, clubs, bows, arrows, 
Abusng governmental  posilon to 
confiscate people°s possessions, rasing 
cats, doøs, or any animals). 

Giới Tà Nghiệp Giác Quán, không nhìn 
những hành động tà vạy như đánh lộn, bài 
bạc, hay nghe nhạc, nghe đàn, sáo, vân 
vân: Not to Watch Improper Activitiles 
such as fiphting, gambling or to listen to 
sounds of conch shells, drum, horns, 


guIfars, flutes, songs or other music, efc. 
Giới Tạm Bỏ Bồ Để Tâm: Tạm thời phế 
bỏ tâm Bồ để là một giới khinh cho hàng 
phật tử, nhứt là chư Tăng Ni—It is a 
Secondary Offense for a Buddhist to 
Temporary Abandoning of Bodhi Mind, 
especially monks and nuns. 
Giới Không Phát Nguyện: Fail to Make 
Great Vows. 
Giới Không Phát Thệ: Thà uống nước 
đồng sôi hay quấn mình trong lưới sắt 
nóng, hay nuốt banh sắt, nằm trên sắt 
nóng, hay nhảy vào vạc đầu sôi, hay chân 
cẳng bị đao búa nóng chặt đứt, hay mắt bị 
trăm ngàn đao kiếm đâm thủng, vân vân, 
chứ thệ quyết không phá giới—Fail to 
Take Solemn Oaths (would rather Jump 
into a raging blaze, wrap self a thousand 
times with red-hot iron net, swallow red- 
hot Iron pellets and drink molten rron, lie 
on a bonfire or burning 1ron, be impaled 
for eons by hundred of spears, jump Into a 
caudron of boiling oil and roast for 
hundreds of of eons, be 
pulverized from head to toe by an 1ron 
sledge hammer, have both eyes blinded by 
hundreds of thousands of swords, etc., 
should never break the precepts). 

37) Giới Vào Chỗ Hiểm Nạn: Not to Travel in 
Dangerous Areas. 

38) Giới Trái Thứ Tự Tôn Ti: Not to Sit in the 
Improper Order Within the Assembly. 

39) Giới Không Tu Phước Huệ: Faill to 
Cultivate Merits and Wisdom. 

40) Giới Không Bình Đẳng Truyền Giới: 
Discrimination in Conferring the Precepts. 

41) Giới Vì Lợi Lộc Cá Nhân Mà Thuyết 
Giảng: Teaching for the Sake of Personal 
Profits. 

42) Giới Vì Danh mà Giảng Giới cho Người 
Ác: Reciting the Precepts to Evil Persons 
with a preed of fame. 

43) Giới Cố Mống Tâm Phạm Giới: Thoughts 
of Violating the Precepts. 


34 


` 


35) 


36) 


thousands 


44) Giới Không Cúng Dường Kinh Luật: Fail 

to Honor the Sutras and Moral Codes. 

45) Giới không Giáo Hóa Chúng Sanh: Fail to 

Teach Sentient Beings. 

46) Giới Thuyết Pháp Không Đúng Pháp, Phật 

tử thuần thành nhứt là chư Tăng Ni phải 

luôn phát đại bi tâm hóa độ chúng sanh: 

Preaching In an Inappropriate Manner. A 

devoted Buddhist, especially monks and 

nuns, should always have a mind of Great 

Compassion 

senfient beings. 

Giới Chế Hạn Phi Pháp, lợi dụng chức vị 

trong Tăng đoàn mà chế hạn giới luật đi 

ngược với Phật pháp: Abuse high official 
position 1n the Order to undetermine the 
moral code of the Buddhas and set 

Regulations Aøainst the Dharma. 

Giới vì danh lợi mà Phá Diệt Phật Pháp: 

To Destroy the Dharma For Fame or 

Profit. 

** For more information, please see Forty 
Eight Secondary Precepts which the 
Buddha taught all Bodhisattvas In the 
Brahma-Net Sutra in English-Vietnamese 
Section. 

Bốn Mươi Tám Lời Nguyện Của Đức 
Phật A Di Đà: See Tứ Thập Bát Nguyện. 
Bốn Nguyên Nhân Của Sự Chết: Theo 
Phật giáo, có bốn nguyên nhân đưa đến cái 
chết —According to Buddhism, death can occur 
1n one of the four ways: 
l) Mạng Triệt: Ayukkhaya (p)—Mạng căn 
hay thọ mạng của mỗi loài đã hết. Điều 
nầy giống như đèn tắt vì hết tim—Death 
can be due to the exhaustion of the life 
span assigned to beings of that particular 
specles. This is likened to th wick in the 
lamp burns up. 

Nghiệp Dĩ: Kammakkhya (p)—Năng 

lượng nghiệp gây nên sự sanh của người 

chết đã kiệt. Điều nây giống như đèn tắt 
vì dầu trong đèn đã cạn—Death can be 


t( teach and transform 


47 


~ 


48 


` 


2) 


due to the exhauston of the Kammic 
energy that caused the bíth of the 
deceased. Ths 1s likened to the 
consumption of the oil in the lamp. 

Mạng Triệt Nghiệp Dĩ Đồng Thời: 
Ubbayakkhaya (p)—Sự chấm dứt cùng lúc 
của mạng triệt và nghiệp dĩ. Điều nầy 
giống như đèn tắt vì cạn dầu tim lụn— 
Death can be due to the exhaustion of both 
the lie span and kamma energy. This IS 
likened the consumption of the oil in the 


3) 





lamp and the burning off of the wick at the 
same time. 

Bất Đắc Kỳ Tử (vì tai nạn bất ngờ hay 
những biến cố bên ngoài). Điều nầy giống 
như đèn tắt vì gió hay người nào đó thổi 
tắt: Upachedake (p)—Death can be due to 
external circumstances, such as accidents, 
untimely happenings. This is likened to 
the effect of external factors such as the 
wind or someone blows out the lipht. 

Bốn Nguyên Nhân Gây Nên Ác Nghiệp: 
Four causes of evil actions—Theo Kinh Thị Ca 
La Việt, có bốn nguyên nhân gây nên ác 
nghiệp—According to the Sigalaka Sutra, 
there are four causes of evil actions: 


4) 


l) Ác nghiệp làm do tham dục: Evil action 
Springs from attachmernt. 

Ác nghiệp làm do sân hận: Evil action 
sprinss from 1lI-will. 

Ác nghiệp làm do ngu sỉ: Evil action 
Springs from Ignorance. 

Ác nghiệp làm do sợ hãi: Evil action 
Springs from fear. 

Vì thế Đức Phật dạy tiếp: “Này gia chủ tử, vì 
vị Thánh đệ tử không tham dục, không sân 
hận, không ngu si, không sợ hãi, nên vị ấy 
không làm ác nghiệp theo bốn lý do.” Thus the 
Buddha further taupht: “If the Ariyan disciple 
does not act out of attachment, 1ll-will, folly 


2) 
3) 


4) 


or fear, he wIll not do evil from any one of the 
the four causes.” 


Bốn Nguyên Nhân Khơi Dậy Nhãn Căn: 


Four causes which cause the eye-sense to be 
awakened—Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật 
đã nhắc Mahamati về bốn nguyên nhân khơi 
dậy nhãn căn—In the Lankavatara Sutra, the 
Buddha reminded Mahamati about the four 


causes that 


cause the eye-sense to be 


awakened. 


Ù 


2) 


3) 


4) 


+ 


Chấp vào thế giới sở kiến, không biết 
rằng đấy là do tâm tạo nên: Being 
attached to the visible world, not knowing 
1t 1s mind-made. 

Bám chặt vào các hình sắc do bởi tập khí 
của những suy luận không vững chắc và 
những kiến giải sai lầm từ vô thỉ: The 
tenaciously clinging to forms due to the 
habit-energy of unwarranted speculations 
and erroneous views from beginningless 
time. 

Tự tính của chính cái thức: The self-nature 
of the Vijnana 1tself. 

Quá ham muốn cái phức tính của các hình 
sắc và tướng trạng: An eager desire for 
the multtudinousness of forms and 
appearances. 

Do đó Đức Phật nói: “Này Mahamati! Do 
bởi bốn nguyên nhân khơi dậy nhãn căn 
nầy mà các con sóng của các thức phát 
sinh được vận động ở trong A Lại Da tuôn 
chảy như những dòng nước giữa biển. Này 
Mahamati, cũng như trường hợp nhãn căn, 
các căn khác cũng vậy, sự nhận thức về 
thế giới đối tượng xãy ra đồng thời và đều 
đặn trong tất cả các căn, các nguyên tử, 
và các lễ chân lông; cũng như tấm gương 
phản chiếu hình ảnh, và này Mahamati, 
giống như gió làm biển động, biển tâm 
xao động bởi gió của cảnh giới và những 
con sóng lổng lên không dứt. Nguyên 
nhân và sự biểu hiện về hoạt động của nó 
không tách rời nhau, và vì khía cạnh 
nghiệp của thức được nối kết chặt chẽ với 
khía cạnh bổn nguyên nên tự tính về hình 
sắc hay một thế giới đối tượng không được 
xác quyết đúng đắn, và này Mahamati, do 


đó mà hệ thống năm thức phát sanh. Này 
Mahamati, khi kết hợp năm thức nầy, thế 
giới đối tượng được xem như là lý do của 
sự sai biệt và các đối tượng được nêu định 
rõ ràng thì bấy giờ chúng ta có Mạt Na 
Thức. Do đó mà có sự sinh ra của thân thể 
hay hệ thống các thức. Tuy nhiên, các 
thức ấy không nghĩ rằng chúng phụ thuộc 
vào nhau mà gắn chặt vào thế giới sở kiến 
hay thế giới sinh khởi từ chính cái tâm của 
người ta hay tự tâm sở hiện, và được cái 
tâm ấy phân biệt. Các thức và Mạt Na 
Thức sinh khởi đông thời, phụ thuộc vào 
nhau, và không bị phá vỡ, mà mỗi thứ tự 
nhận lấy môi trường thể hiện riêng— 
Thus, the Buddha said: “Oh, Mahamati! 
Owing to the four causes, the waves of the 
evolving ViJjnanas are set in motion in the 
Alaya which flows like the water In the 
midst of the ocean. Ôh Mahamati, as with 
the eye-sense, so with the other senses, 
the perception of the obJjective world takes 
place simultaneously and regularly ím all 
the sense-organs, atoms, and pOr€s; It IS 
like the mưrror reflecting images, and oh 
Mahamatt, like the wind-tossed ocean, the 
ocean of mind 1s disturbed by the wind of 
obJectiviy and the Vijinana-waves raøe 
wihout ceasing. The cause and the 
manifestalon of” Ifs 
separated the one from the other; and on 
account of the karma-aspect of the 
Vijnana being closely unied with the 
original-aspect, the self-nature of form or 
an objecive world 1s not accurately 
ascerftained, and o Mahamati, thus 
evolves the system of the five Vijnanas. 
When together, oh Mahamati, with these 
fñive Vijnanas, the obJective world 1s 

regaded as the reason of the 

diferentaton and appearances are 
defintely prescribed, we have the 
Manovijnana. Caused by this 1s the birth of 
the body or the system of the Vijnanas. 


action are not 


They do not, however, reflect thus: “we, 
mutually dependent, come to get attached 
to the visible world which grows out od 
one”s own mind and 1s discriminated by 1t. 
The Vijnanas and Manovijinana 
simultaneously, mutually conditioning, 
and not broken up, but each taking In Ifs 
own field of representations. 
Bốn Nhân Sanh Tử Của Con Cái: 
Children are born from four causes: 
l) Báo ân làm con đã mang với cha mẹ từ 
đời trước. Để trả ân đứa nhỏ phải sanh ra 
làm con và trọn đời phục dịch lao khổ: 
Repaying past kindness which the child 
incurred a debt of gratitude to the parents 
1n previous lifetime. To repay 1t, the ch¡ild 
has come to be born In the parent”s 
household and will attend painstakingly to 
their needs throughout therr life. 
Báo oán hay đòi quả báo đối với những 
sai lầm đời trước của cha mẹ. Để đòi quả 
báo cho những việc sai lầm của cha mẹ 
đời trước, trẻ con sanh vào gia đình cha 
mẹ để làm con. Khi còn nhỏ chúng đã ngỗ 
nghịch, lúc lớn thì gây họa và làm lụy đến 
mẹ cha. Khi cha mẹ còn sống thì không 
nuôi dưỡng, mà còn làm nhục lây đến tổ 
tiên khi cha mẹ đã chết rồi—Repaying the 
past wrongs which the parents committed 
1n their previous life. To seek retribution, 
the children have come to be born In thelr 
household. Thus when they are still young, 
they are so unruly and when grown they 
will create misfortunes and calamities 
Implicating their paren(s. In old age the 
parents will be left in want, and their 
treatment after the parents` death will not 
only dishonor them, but the shame will 
extend to the ancestors as well. 
Vì trả nợ đã thiếu cha mẹ từ đời trước nên 
sanh làm con, nếu nợ nhiều thì trả đến 
mãn đời song thân, nếu nợ ít thì trả xong 
rồi đi—For repaying past debts, the 


TISE 


2) 


3) 


children have come to be reborn In their 
parents' household. If 1t Is a great debt, 
repayment can be for the paren(s” entire 
lifeime. If the debt 1s small, repayment 
can cover part of the parents” lifetime 
before the children die. 
Đồi nợ đời trước mà cha mẹ đã thiếu mình 
bằng cách sanh vào làm con. Nếu nợ ít thì 
cha mẹ chỉ lo nuôi nấng, ăn mặc, thuốc 
men, học hành, cưới gả. Nếu nợ to thì lắm 
khi đứa con ăn xài phung phí phá tan sự 
nghiệp: To claim past deb(s, the children 
have come to be reborn In the family. If 
the debt 1s small, the parents will merely 
have to spend money to feed, clothe, 
education, health and helping them getting 
married. If the debt 1s big, the children 
may sometimes deplete all the parents' 
aSS€tS. 
Bốn Pháp Cần Phải Chứng Ngộ: Four 
things to be realised—Theo Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh, có bốn pháp cần phải 
chứng ngộ—According to the SangIti Sutta in 
the Long Discourses of the Buddha, there are 
four things to be realised: 
I1) Túc mạng cần phải chứng ngộ bởi niệm: 
Former lives to be realsed by 


Ấ) 


recollection. 

Sanh tử cần phải chứng ngộ bởi thiên 
nhãn: Passing-away and re-arising to be 
realised by divine eye. 


2) 


3) Tám giác ngộ cần phải chứng ngộ bởi 
thân: Eight deliverances, to be realised 
with the mental body. 

4)_ Lậu tận cần phải chứng ngộ bởi tuệ: The 


destruction of the corruptions, to be 
realised by wisdom. 

Bốn Phần Của Thức: Theo Giáo Sư Junjiro 

Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật 

Giáo, Pháp Tướng Tông chủ trương mỗi thức 

có bốn phần với bản chất liên đới——According 

to Prof. Junjiro Takakusu In “The Essentials of 


Buddhist Philosophy,” the Dharmalaksana 


School believes that each of the consciousness 
has four functional divisions of interdependent 
nature. 

l) Tướng Phần: Laksana-bhaga (skÙ—Đối 
tượng bị thấy hay là hình bóng của đối 
tượng ngoại tại phản ảnh trên mặt tâm 
thức—The objective or the seen portion. 
The objective 1s a shadow Image of an 
outer obJect reflected on the mind-face. 
Kiến Phần: Darsana-bhaga (skt)—Chủ thể 
soi chiếu hay nhìn thấy và kinh nghiệm 
nó—The subJective or the seeing portion 
1llumines, sees and experlences the outer 
obJect. 

Tự Chứng Phần: Saksatkari-bhaga (skÐ—— 
Tự chứng phần nhận thức hay biết được 
chủ thể hay kiến phần đã thấy đối tượng 
(tướng phần) hay chỉ là hình ảnh của đối 
tượng—The the self- 
assuring portion. The self-assuring portion 
and acknowledge the subjective 
function. That 1s to say, the self-assuring 
portion will know the subJect has seen the 
obJect or the shadow-Imase. 

Chứng Tự Chứng Phần: The rewitnessing 
Of self-witness or the reassuring porftlon— 
Chứng tự chứng phần hoàn thành tác dụng 
của tâm thức The rewitnessing of the 
self-witness completes the mental faculty. 
Bốn Phương Cách Được Tự Thể Mới: 
Attabhava-patilabha (p)—Four ways of getting 
a new personaliy—Theo Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh, có bốn phương cách 
được tự thể mới —According to the Sangiti 
Suffta in the Long Discourses of the Buddha, 
there are four ways of øetting new personalIty: 
I) Tự thể có được do ý chí của mình, không 
do ý chí của người khác: There ¡is an 
acquisition of personality that 1s brought 
about by one”s own volition, not another's. 
Tự thể có được do ý chí của người khác, 
chứ không do ý chí của mình: There ¡is an 
acquisition of personality that 1s brought 


2) 


3) 


self-witness or 


see 


4) 


2) 


about by another”s volition, not one”s own. 
Tự thể có được do cả ý chí của mình lẫn ý 
chí của người khác: There is an acquisition 
of personality that 1s brought about by both 
one”s own volition and anothers. 

Tự thể có được không do ý chí của mình, 
cũng không do ý chí của người: There is 
that 1s 
about by neither one's own 


3) 


4) 


an acquisition of personality 
brought 
volition, nor another's. 
Bốn Quốc Độ: Four realms: 
1) Phàm Thánh đồng cư quốc độ: Realms 
where all classes dwell (men, devas, 
Buddhas, nondisciples, the 
1mpưure and the pure). 
Phương tiện hữu dư quốc độ: Temporary 
realms where the occupants have got rid 
of evils, but still have to be reborn. 
Thực báo vô chướng ngại quốc độ: 
Realms 


disciples, 


2) 


3) 
of permanent rewards and 
freedom for those who have attained 
bodhisattva rank. 
4) Thường tịch quang quốc độ: Realms of 
eternal rest and light of eternal spirit— 
The abode of Buddhas. 
Bốn Sắc Thái Tín Ngưỡng Di Đà: Theo 
Tịnh Độ tông, Phật Di Đà thù thắng hơn cả 
trong số Ngũ Trí Như Lai mặc dù quốc độ của 
Ngài ở Tây Phương chứ không ở Trung Ương, 
Ngài là một trong những vị Phật chính trong 
Phật giáo. Do vậy chúng ta thấy được các 
quan niệm của các tông phái Di Đà về vấn để 
Phật Đà Luận của Đại Thừa. Theo thuyết 
“Tánh Cụ” của tông Thiên Thai và “Lưỡng Bộ 
Bất Nhị” của tông Chân Ngôn, nguyên lý “ 
trong tất cả và tất cả trong một” đã được sẵn 
sàng chấp nhận. Trong số Ngũ Trí Như Lai, 
Đức Phật Di Đà ở phương Tây có thể đồng 
nhất với Trung Ương Đại Nhật Như Lai, là 
Đức Phật của pháp giới thể tánh. Các bản 
nguyện của Ngài, sự chứng quả Vô Lượng 
Quang và Vô Lượng Thọ, và sự thiết lập Cực 
Lạc Quốc Độ được mô tả đầy đủ trong Kinh A 


một 


Di Đà. Lẽ đương nhiên khi Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni, trong Kinh Pháp Hoa, ẩn dụ cho các 
đệ tử rằng không nên xem Ngài như vị Phật 80 
tuổi già với vóc người nhỏ thó, bởi vì Ngài 
thực sự là một vị Phật lâu đời lâu kiếp, và hiện 
thân đầy khắp vũ trụ; phải coi Ngài như là một 
với Đức Phật Vô Lượng Quang và Vô Lượng 
Thọ. Phật Thích Ca đã nhấn mạnh vào đức tin 
tuyệt đối nơi Phật A Di Đà. Tín tâm là phương 
tiện duy nhất để giải thoát. Theo Giáo Sư 
Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học 
Phật Giáo, tín ngưỡng Di Đà gồm có bốn sắc 
thá—According to the Pure Land Sects, 
Amitabha Buddha 1s more than one of the five 
Buddhas, although his land 1s laid ¡in the 
Western Quarter; instead, he is one of the 
pñncipal Buddha ¡in Buddhism. Thus we see 
the ideas of the Amitabha schools concerning 
the Buddhological principle of Mahayana. 
According to the theory of “origimal 
Iimmanence” of Tien-Tai and the 
essences in one” theory of the Shingon, the 
pñnciple of “one-is-all and all-are-one” will be 
readily admitted. Of the five Wisdom Buddhas, 
Amitabha of the West may be identical with 
the cenral Mahavairocana, the Buddha of 
Identty. Amitabha's original 
vows, his attainment of Buddhahood of Inifite 
Light and Life, and his establishment of the 
Land of Bliss are al fully described in the 
Sukhavat text. It 1s but natural that Sakyamuni 
Buddha, who hinted to hịís disciples in the 
Lotus Sutra not to regard Amifabha Buddha as 
a Buddha of eighty years of age with a small 
sfature, for he 1s in reality a Buddha of remote 
ages and of world-wide pervasions, should be 
1dentified with the Budha of Infinite Light and 
Life. A complete reliance on such a Buddha”s 
power will be a reasonable outcome of this 
teaching. Sakyamuni Buddha Insisted on an 
absolute faith in Amitabha Buddha because 
fath alone being the cause of salvation. 
According to Prof. Junjiro Takakusu in The 
Essentials of Buddhist Philosophy, Amitabha- 


“t†WwO 


homo-cosmic 


pIetism 1s Of four aspectfs: 

I) Sắc Thái Thiên Thai và Chân Ngôn, theo 
đó Phật Di Đà là một trong Ngũ Trí Như 
Lai, ngự ở Tây phương, có Đức Đại Nhật 
Như Lai ở giữa: The aspect of T”ien-T?ai 
and Shingon, in which Amitabha Buddha 
1s one of the five Wisdom Buddhas 
(Dhyani-Buddhas) governing the Western 
Quarter, having Mahavairocana (the Great 
Sun Buddha) at the center. 

Sắc thái dung thông niệm Phật theo đó, 
giá trị của một người tin tưởng nơi Phật A 
Di Đà có thể truyền đến người khác và 
ngược lại. Nghĩa là một tôn giáo hỗ tương 
hỗ trợ bằng đức tin: The aspect of 
combining reciing Amitabha Buddha's 
name and cultivating (Yuzunembutsu), In 
which the value of one”s faith in Amitabha 
1s transferable to another or vice versa, 
1.e., reliøIon of mutual help with faith. 

Sắc thái của Tịnh Độ tông, theo đó tín 
ngưỡng Di Đà độc nhất chỉ được giảng 
theo nơi tam kinh Tịnh Độ, đặc biệt căn cứ 
trên những lời nguyện của Đức Phật A Di 
Đà: The aspect of the Pure Land Sect, in 
which Amitabha Buddha's faith 1s taught 
exclusively In accordance with the three 
Sukhavati texts of the school, especially 
based on the Buddhaˆs vows. 

Sắc thái của tông Chân Ngôn, theo đó tín 
ngưỡng nầy được giảng dạy một cách chặt 
chẽ theo nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà, 
mô tả trong kinh Trường Di Đà: The 
aspect of the Shingon Sect, in which the 
faith 1s taupht strictly In accordance with 
the eiphteeth vow of Amitabha Buddha 
described in the larger Sukhavati text— 
See Tứ Thập Bát Nguyện (18). 

Bốn Sứ Mệnh Của Thiền Tông Khi 
Chấp Nhận Lối Tu Tập Công Án: Theo 
Thiển Sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận, Tập 
II, các Thiền sư ở thế kỷ thứ 10 và 11 đã chấp 
nhận lối tu tập công án cốt để thực hiện những 


2) 


3) 


Ñ) 


sứ mệnh sau đây—According to Zen Master 

D.T. Suzuki in the Essays In Zen Buddhism, 

the koan exercise adopted by the Zen masfers 

of the tenth and eleventh centuriles was 
designed to perform the following functions. 

1) Đại chúng hóa Thiển tông để chận đứng 

bản chất thượng lưu nó đưa Thiền đến chỗ 

tự hủy: To popularize Zen ¡in order to 
counferact native aristocracy which tended 

{O 1fs own exfinction. 

Mang lại một kích thích mới mẻ cho dòng 

phát triển tâm thức Thiên, có thế mới thúc 

đẩy được sự thuần thục của kinh nghiệm 

Thiển: To give a new stimulus to the 

development of Zen consciousness, and 

thus to accelerate the maturing of the Zen 
©xperience. 

Bẻ gấy sự gia tăng của chủ trương duy trí 

trong Thiển: To check the growth of 

1ntellectualism 1n Zen. 

Cứu Thiển khỏi bị chôn sống trong bóng 

tối của chủ trương tịch mặc: To save Zen 

from being buried alive in the darkness of 
quieftism. 

Bốn Sự Thanh Tịnh Của Các Loại Cúng 

Dường: Theo Trung Bộ, Kinh Phân Biệt Cúng 

Dường, có bốn sự thanh tịnh của các loại cúng 

dường—According to The Middle Length 

Discourses of the Buddha, Dakkhinavibhanga 

Sutra, there are four kinds of purification of 

offering. 

I) Cúng dường được thanh tịnh bởi người 
cho, nhưng người nhận không thanh tịnh— 
The offering that 1s purified by the giver, 
not by the receIver: Ở đây người cho giữ 
gìn giới luật, theo thiện pháp, còn người 
nhận theo ác giới, ác pháp. Như vậy, đây 
là loại cúng dường thanh tịnh bởi người 
cho, nhưng không thanh tịnh bởi người 
nhận—Here the giver 1s virtuous, of øood 
character, and the receiver is Immoral, of 
evil character. Thus the offering 1s purified 
by the gIver, not by the rece1ver. 


2) 


3) 


4) 


2) Cúng dường thanh tịnh bởi người nhận, 
nhưng không thanh tịnh bởi người cho— 
The offering that Is purified by the 
receIver, not by the gIver: Ở đây người 
cho theo ác giới, ác pháp, còn ngươi nhận 
giữ giới, theo thiện pháp. Như vậy, đây là 
sự cúng dường thanh tịnh bởi người nhận, 
nhưng không bởi người cho—Here the 
ØIver 1s Immoral, or evil character, and the 
Teceiver 1s virfuous, of good character. 
Thus the offering 1s purified by the 
recerver, not by the ø1ver. 

Loại cúng dường không thanh tịnh bởi 
người cho, cũng không thanh tịnh bởi 
người nhận—The offering that 1s purified 
neither by the giver nor by the receIver: Ở 
đây người cho theo ác giới, theo ác pháp; 
và người nhận cũng theo ác giới và ác 
pháp. Như vậy, đây là sự cúng dường 
không được thanh bởi người cho và cũng 
bởi người the giver is 
unmoral, of evil character, and the 
receiver Is immoral, of evil character. 
Thus the offering 1s purified neither by the 
øIver nor by the receIver. 

Cúng dường được thanh tịnh bởi người cho 
và cũng bởi người nhận—The offering 
that 1s purified both by the giver and by 
the receiver: Ở đây người cho giữ giới, 
theo thiện pháp; và người nhận cũng giữ 
giới, theo thiện pháp. Như vậy dây là sự 
cúng dường được thanh tịnh bởi người cho 
và cũng bởi người nhận—Here the giver is 
virftIous, of good character, the 
receiver 1s virfuous, of good character. 
Thus the offering 1s purified both by the 
øIver and by the receIver. 

Bốn Thánh Tích: The four sacred places— 
See Tứ Động Tâm. 

Bốn Tiến Trình Tiến Đến Phật Quả: 
Four courses of affainment or the four 
Caryas—Theo Kinh Đại Sự, có bốn tiến trình 
tến đến Phật Quả—According the 


3) 


nhận —Here 


4) 


and 


{O 


Mahavastu, 


there are fÍour courses Of 


attainmert: 


l) Sơ Hành: Prakrticarya (skÐ 


2) 


3) 





Trong đó 
người tu hành phải biết vâng lời cha mẹ, 
vâng lời các sa môn cùng các Bà La Môn, 
và tôn kính người già, phải làm việc thiện, 
phải khuyên người khác cúng dường và 
phải thờ cúng Đức Phật. Khi còn ở “sơ 
hành' thì người đó chỉ là một người thường 
chứ chưa phải là Bồ Tát. Đức Phật Thích 
Ca đã trải qua sơ hành từ thời Đức Phật 
Aparajitadhvaja—ln this 
1ndividual 1s expected to be obedIent to his 


Carya, an 
parents, to the Sramanas and Brahmins, 
and to the elders, to perform good deeds, 
{O Insfruct others to offer giIfts, and to 
worship the Buddhas. While a being Is In 
this carya, he Is Jjust a common being and 
not a Bodhisattva. Sakyamuni Buddha 
practised this Carya from the time of 
Aparajitadhvaja Buddha. 

Quyết Tâm Đạt Quả Bồ Đề: Pranidhi 
(sk)—Ở đây bao gồm sự quyết tâm của 
một người để đạt đến quả Bồ Đề theo 
đúng trình tự. Đức Thích Ca Mâu Ni đã 
năm lần có quyết tâm nầy trong quá nhiều 
kiếp sống của ngài: This consists in a 
being”s resolving to attain Bodhi in due 
course. Sakyamuni took this resolution 
five times in the course of his many 
Sakyamuni 
Buddha, whose life extended over aeons. 
Sở Đắc Phẩm Hạnh Phật: Anuloma 
(sk)—Đây là sự nối tiếp của sự quyết tâm 


©xistences as the ancient 


đạt quả Bồ Đề; gia đoạn nầy bao gồm sở 
đắc những phẩm hạnh cần thiết để trở 
thành Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
bắt đầu sở đắc những phẩm hạnh Phật vào 
thời Đức Phật Samitavi. Trong giai đoạn 
thứ hai và thứ ba, một vị Bồ Tát sở đắc 
các phẩm hạnh nói đến trong Jatakas và 
tiến từ địa thứ nhất lên địa thứ tám. Đức 
Thích Ca Mâu Ni đã lên địa thứ bảy khi 
ngài sinh ra làm Hoàng Tử Kusa: It is a 


4) 


continuation of the previous Carya, and 
CONSISfS In acquiring the virtues necessary 
to become a Buddha. Sakyamuni began 
this Carya at the time of Samitavi Buddha. 
During the second and thrd Caryas, a 
Bodhisattva acqures the 
menfioned 1n the Jatakas and advances 
the eipht 
Sakyamuni reached the seventh bhumI, 
when he was born as prince Kusa. 

Bất Hoàn: Avivarta or Anivartana (skt)— 
Đây gọi là bất hoàn. Bắt đầu khi Bồ Tát 
đến địa thứ tám, khi ấy sẽ không có sự 
thối chuyển đối với bậc nây. Khi Đức 
Thích Ca Mâu Ni 
Meghamanava, ngài đã đạt đến tiến trình 
thứ tư nầy vào thời Phật Nhiên Đăng, vị 
nầy đã khẳng định sự thành đạt cuối cùng 
của Phật Thích Ca trên đường chứng quả 
Bồ Đề. Điều nầy được Phật Sarvabhibhu 
tái xác nhận khi Đức Thích Ca Mâu Ni 
sanh ra làm Tỳ Kheo Abhiya. Sau đó, Bồ 
Tát được sinh ra vô số lần mới vượt qua 
các bhumis thứ tám và thứ chín. Cuối cùng 
vị nây tới địa thứ mười để được sinh ra 
làm Jyotpalamanava và được Phật Ca 
Diếp — (Kasyapa) cấp 
Yauvarajyabhiseka, sau cùng trở thành vị 
thần trong cung trời Đâu Suất. Vị nầy phải 
hoàn tất địa thứ mười khi làm Đức Phật 
Cổ Đàm dưới cội cây Bồ Đề: This ¡s 
caled a non-returnng Carya. lt 
commences with the Bodhisattva reaching 
the cighth Bhumi when retrogression 
becomes  Impossible himm. When 
SakyamumI was reborn as Meghamanava, 
ths Carya the 
Dipankara Buddha, who confirmed his 
ultimate success in atfaining Bodhi. It 

was reconfirmed by Sarvabhibhu Budha 

when Sakyamuni was born as Abhiya or 
Abhijin Bhikshu Subsequently, the 
Bodhisattva was born Iinnumerable times 
in order fo cross the eiphth and nĩnth 


VIrfU©S 


from the fÍirst to bhumI. 


sanh làm 


ban cho 


for 


he reached time of 


bhumis. He ultimately reached the tenth 
bhumi to be born as J]yotipalamanava and 
given Yauvarajyabhiseka by Kasyapa 
Buddha, at last becoming the god of gods 
1n the Tusita Heaven. He was to complete 
the tenth bhumi as Gautama Buddha under 
the Bodhi tree at Gaya. 

Bốn Tội Căn Bản: The four deadly sins: 

I1) Sátsanh: KiIIing. 

2) Trộm cắp: Stealing. 

3) Nhục dục: Carnality. 

4) Nóidối: Lying. 

Bốn Tướng Của Âm Thanh Của Đức 

Như Lai: Four charateristcs of Buddha's 

voice—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Như 

Lai Xuất Hiện (37), âm thanh của Đức Như 

Lai có bốn tướng—According to The Flower 

Ornament Scripture, Chapter Manifestation of 

Buddha (37), there are four characteristics of 

Buddha's voice. 

I1) Tướng thứ nhất của âm thanh Như Lai— 
The first characteristic of Buddha-s voIce: 
Âm thanh của Đức Như Lai, chẳng từ thân 
phát ra, chẳng từ tâm phát ra, mà có thể 
làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh— 
Buddha*s voice does not come from the 
body or from the mind, yet it can benefif 
Infinite sentient beinøs. 

2) Tướng thứ hai của âm thanh Như Lai— 
The second characterisic of Buddha”s 
voice: Ví như tiếng vang do hang núi và 
âm thanh mà phát ra không có hình trạng, 
chẳng ngó thấy được, cũng không phân 
biệt mà có thể theo dõi tất cả ngữ ngôn. 
Cũng như vậy, âm thanh của Đức Như Lai 
không có hình trạng, chẳng thấy được, 
chẳng phải có phương sở, chẳng phải 
không phương sở, chỉ tùy nơi duyên dục 
giải của chúng sanh mà phát ra. Tánh âm 
thanh nầy rốt ráo, không nói không bày, 
chẳng tuyên thuyết dược—Just as an echo 
arises due to mounftains, valley, and sound, 
and has no form, cannot be sen, and 


3) 


a) 


b) 


though it has no discrimination can follow 
all words, so also 1s the volce of Buddha; 1t 
has no form, cannot be seen, has no 
direction or location yet It 1s not without 
direction and location; 1t just emerges 
according to the condiions of sentient 
beings` inclinatons and understandinss. 
ls nature ultimately has no words, no 
1nformation, and cannot be explained. 
Tướng thứ ba của âm thanh Như Lai—The 
third characteristic of Buddha”s voice: 

Ví như chư Thiên có pháp cổ lớn tên là 
“giác ngộ.` Lúc chư Thiên tử nếu ham vui 
phóng dật, thời pháp cổ nơi hư không phát 
ra tiếng bảo chư thiên đó rằng “Chư Thiên 
tử nên biết tất cả dục lạc thẩy đều vô 
thường, hư vọng, điên đảo, giây lát đã 
biến hoại, chỉ kẻ cuồng ngu mới tham 
luyến. Chư Thiên tử chớ phóng dật, nếu 
phóng dật về sau sẽ đọa ác thú ăn năn dã 
muộn." Chư Thiên tử nghe âm thanh nầy 
lòng rất kinh hãi, liền bỏ những sự dục lạc 
trong thiên cung, cùng nhau đến chỗ 
Thiên vương cầu pháp tu hành: It is like 
the heavens” great drum of law, called 
awakener: when the celestials act without 
resftraint, the drum produces a voIce in the 
sky saying, “You should know that all 
pleasures are ¡Impermanent, unreal, 
1llusory, changing and disintegrating In a 
moment. They only fool the Ignorant, 
causing attachment. Don”t be indulgent, 
for the unresfrained fall into bad ways, and 
If IS OŸ no use to regret afterward.` The 
indulsent celestials, having heard this 
VOIC, are øreatly distessed and 
frightened; they leave the pleasures in 
their own abodes, go to the king of øgods, 
seek the truth and practice the way. 

Tiếng của Thiên cổ không chủ, không 
làm, không khởi không diệt, mà có thể lợi 
ích vô lượng chúng sanh. Phải biết Đức 
Như Lai lại cũng như vậy, vì muốn giác 
ngộ chúng sanh phóng dật mà phát ra vô 


C) 


lượng diệu pháp âm thanh. Đức Như Lai 
dùng những âm thanh nầy khắp trong pháp 
giới để khai ngộ chúng sanh—The sound 
of that dum has no master, no maker, no 
origin, no destruction, yet 1t can benefit 
infinie sentient beings. Know that the 
Buddha likewise utters the volce of 
infinie sublime truths In order to awaken 
indulgent beings. These voices pervade 
the cosmos, awakening the beings therein. 
Tiếng vô trước: The voice of non- 
aftachment. 

Tiếng chẳng phóng dật: The voice of 
nonindulgence. 


Tiếng vô thường The voice of 
1mpermanence. 


Tiếng khổ: The voice of suffering. 

Tiếng vô ngã: The voice of selflessness. 
Tiếng bất tịnh: The voice of impurity. 
Tiếng tịch diệt: The voice of annulment. 
Tiếng Niết Bàn: The voice of Nirvana. 
Tiếng vô lượng tự nhiên trí: The voice of 
measureless spontaneous knowledge. 
Tiếng Bổ Tát hạnh bất khả hoại: The 
volce of incorruptible enlightening 
practices. 

Tiếng trí địa vô-công-dụng của Như Lai 
đến tất cả chỗ: The voice of all-pervasive 
effortless knowledge of Buddhas. 

Vô số chúng sanh được nghe âm thanh 
nầy đều rất hoan hỷ siêng tu pháp lành. 
Đều ở nơi tự thừa mà cầu xuất ly. Những 
là hoặc tu Thanh Văn thừa, hoặc tu Độc 
Giác thừa, hoặc tu Bồ tát vô thượng đại 
thừa. Nhưng âm thanh của Như Lai vẫn 
không trụ ở phương sở, không có ngôn 
thuyết: Countless sentient beings, having 
heard these voices, all become Joyful and 
dilipently cultivate good ways, 
seeking emancipation by theIr respective 
vehicles of emancipation; that is, some 
practice the vehicle of listeners, some 
practice the 
awakening, 


each 


Individual 
the 


vehicle of 


and some practice 


4) 


unsurpassed Great Vehicle of enlightening 
beings. Yet the voice of Buddha does not 
remain in any place; it has no speech. 
Tướng thứ tư của âm thanh Như Lai—The 
fourth characteristic of Buddhaˆs voice: Ví 
như Tự Tại Thiên Vương có Thiên thể nữ 
tên là Thiện Khẩu. Nơi miệng Thiên nữ 
nầy phát ra một âm thanh hay hòa cùng 
với trăm ngàn thứ nhạc, trong mỗi thứ 
nhạc lại có trăm ngàn âm thanh sai khác. 
Thiên nữ Thiện Khẩu từ nơi miệng phát ra 
một âm thanh mà thành vô lượng âm 
thanh. Phải biết Đức Như Lai cũng như 
thế, từ trong một âm thanh phát ra vô 
lượng âm thanh, tùy theo tâm sở thích sai 
khác của chúng sanh thảy đều đến khấp, 
đều làm cho được hiểu—Tt is like the case 
of the celestial concubine of the great lord 
god, name beautiful Mouth, whose volce 
corresponds to a hundred thousand kinds 
of music, within each of which are also a 
hundred thousand different tones. Just as 
that of goddess Beautiful Mouth produces 
countless sounds in one utterance, in the 
same way Buddha produces Iinnumerable 
VOIC€S In one ufferance, according to the 
differences In 
beings, reaching them all and enabling 
them to gain understanding. 


menfaliles of sentient 


Bồn: Cái chậu —A Basin—A bowl. 

Bồn Chồn: Anxious—Uneasy—Worried. 
Bồn Hội: The All-Souls anniversary—See Vu 
Lan Bồn ¡in Vietnamese-English Section, and 


UlIlambana in 


Sanskrit/Pali-Vietnamese 


Section. 

Bổn: 

I) Gốc: Chánh yếu —Radical— 
Fundamental—Original—Principal— 
Ones own. 

2) Bổn sách: A volume of a book. 

3) _ Chính Đức Phật, chứ không phải là những 


dấu tích của Ngài —The Buddha himself, 
confrasted with “traces” lef by him 


among men to educate them. 
Bổn Bất Sinh Tế: Trạng thái vô sinh nguyên 
thủy, mỗi con người đều có một cái tâm thanh 
tịnh tự nhiên, bất sinh bất diệt, không tùy 
thuộc vào những hệ lụy của luân hồi sanh tử— 
The original status of no rebirth, every man 
naturaly pure heart, which 
independent of the bonds of mortality. 
Bổn Cao Tích Hạ: Phật vì bổn nguyện độ 
sanh mà thị hiện trong hình tướng thấp hơn như 
làm Bồ Tát chẳng hạn—The higher Buddha 
manifesting himself In lower form, 1.e. as a 
Bodhisattva. 
Bổn Chất: Bản chất sự vật, như nhãn thức 
duyên vào sắc cảnh, ảnh tượng bên ngoài hiện 
ra nơi nhãn thức, còn sự thật sắc pháp do 
chủng tử của A Lại Da thức sanh ra, là sở thác 
của ảnh tượng, gọi là bản chất —Original 
substance—The substance 1fself or any real 
object of the senses. 
Bổn Cứ: Mulagrantha (skt—The original 
text, or a quofafion from 1t. 


has a 1S 


Bổn Duyên: Duyên nguyên thủy của mọi 
hiện tượng The original cause of. any 
phenomenon. 

Bổn Địa: Native place—Natural position. 

Bổ Địa Môn: Tự tánh pháp thân của Đức Đại 
Nhựt Như Lai, là pháp thân thường trụ trong ba 
đời, lý trí pháp tính đầy đủ hết thảy nhân quả 
và tròn đẩy muôn đức—The uncreated 
dharmakaya of Vairocana is eternal and the 
source of all things and all virtue. 

Bổn Địa Thân: See Bổn Pháp Thân. 

Bổn Địa Thùy Tích: See Bổn Tích 

Bổn Giác: Prakriti-buddhi (sk)—Bổn Minh— 
Tâm thể của chúng sanh tự tánh thanh tịnh, hìa 
mọi vọng tướng, sáng tỏ vằng vặc, chẳng phải 
do tu mà thành; đối lại với “thủy giác” là bản 
tâm từ vô thủy đến nay bị vô minh che mờ. 
Thủy giác chính là thể của bản giác (ngoài 
bản giác không có thủy giác) —Original Bodhi 
(Bản giác hay sự giác ngộ có sẳn—Original 





awareness or Iinherent enliphtenment ¡in the 
form of primmal ¡mtellipgence), awareness, 
wisdom or knowledge, or the Immanent mind 


1n all things; as contrasted with ¡miial 

knowledzge (thủy giác). There are two kinds of 

knowledge: 

I1) Lý bổn giác—Fundamental Truth. 

2) Tướng bổn giác: Primal Intelligence—The 
Iimmanent “ mind 1n all things— 
Enliphtenmernt. 


Bổn Giác Chân Như: Căn cứ vào tướng mà 
nói thì gọi là bổn giác, căn cứ vào thể mà nói 
thì gọi là chân như. Bản giác là trí năng chứng, 
còn chân như là lý sở chứng. Hai thứ lý trí nầy 
toàn thể pháp thân Như Lai—The 
bhutatathata Is the corpus, or embodiment 
which is the fundamental truth (lý); the original 
bodhi 1s the form of primal intelligpence which 
1s the knowledge or wisdom (frí) of the 
bhutatathata. Together they form the whole 
wmbodimernt of the Buddha-dharmakaya. 
Bổn Giáo: The fundamental doctrine (of One 
Vehicle as declared in the Lotus Sutra). 
Bổn Hành: Original practce—Practice done 
1n oripinal situation or In the past or In past 
lives. 
Bổn Hạnh: Căn bản hành động của Phật và 
Bồ Tát— The root of acion—The method or 
mofive of attainment (Deeds or doings of a 
Buddha or bodhisattva). 
Bổn Hạnh Bồ Tát Đạo: The original 
practice of Bodhisattvas. 
Bổn Hạnh tập Kinh: A sutra of method or 
motfive of attainment. 
Bổn Hình: Hình tướng nguyên thủy— 
Original form or figure——The substantive form. 
Bổn Hoặc: Căn Bổn Hoặc—Căn Bổn Phiển 
Não—Căn bản phiển não chiêu cảm lấy mê 
quả—The root or origin of delusion. 
** For more Information, please see Nhị Hoặc 
and Tam Hoặc. 
Bổn Hữu: 


là 


l) The original or fundamental existing— 
Primal existence—Original dharma which 
IsÃ complete in each ¡individual—The 
present body and mind-The source or 
subsfance of all phenomena. 

2) Đời Hiện Tại: The present life. 

3) Thức Thứ Tám: Alaya-vijnana (skt)—The 


eiphth conscIousness. 
Bổn Hữu Gia: Phái Bổn Hữu, một hệ phái 
Pháp Tướng Tông—A division of 
Dharmalaksana school. 
Bổn Hữu Tu Sanh: 
1) Bổn Hữu: Phàm phu Thánh giả vốn dĩ đều 
như thế, đây đủ không thiếu đức chân như 
pháp tính: The original dharma which 1s 
complete In each Iindividual. 
Chân Như Pháp Tính Đức: The virtue of 
the bhutatathata dharma-nature. 
Cụ Túc Vô Khuyết: Being complete 
without lack. 
Tu Sanh: Do lực quán hạnh mà khai phát 
đức “Bản Hữu” nầy, dần dần tu tập cho 
Phật tính hiển hiện: The development of 
ths original mind ¡im the ¡individual, 
whether saint or common man, to the 
realization of Buddha-virtue. 
Bổn Lai: Prakrit (skÙ——Original or natural 
form of something—Original prImary 


2 
cua 


a) 
b) 


2) 


OF 

substance. 

e Bản thể đầu tiên: Original nature. 

e - Bản thể gốc: Original essence. 

e _ Hình thái cơ bản: Fundamental form. 

e - Nguôn cội: Original sources. 

e - Bản lai là điều kiện hay hình thái gốc, hay 
bản thể đầu tiên của bất cứ thứ gì: 
Original or primary 
oripinal or natural form or condition of 
anything 

e _ Phật tánh xưa nay là bản tánh thật của chư 
pháp —Coming the 
Originally—Fundamentally—The original 
or Buddha-nature, which ¡1s the real nature 
of all things. 


substance Is an 


from TOOf— 


Bổn Lai Không: Chư pháp tùng bổn lai 
không hay chân như—All things come from 
the Void or Absolute (Chân như). 
Bổn Lai Pháp Nhĩ: Tự Thủy Tự Nhiên 
Vốn dĩ như thế, xưa nay vẫn thế, tự nhiên từ 
đầu—So from the beginning. 
Bổn Lai Thành Phật: Lúc đứng ở “Kiến 
Địa” vạn vật nhất như thì chúng sanh và Như 
Lai đồng nhất không khác (nếu giác ngộ thì 
phiền não là Bồ Để, chúng sanh là Như Lai) 
AlI things being of Buddha become Buddha. 
Bổn Lai Vô Nhứt Vật: Xưa nay không một 
vật, không lại thêm không hay đệ nhứt nghĩa 
không. Đây là một để mục thiền quán— 
Originally not a thing existing, or before any 
thing existed. This 1s a subject for meditation. 
Bổn Mạt: 
I) Gốc và ngọn: Root and twigs—Root and 
branch. 
2) Khởi thủy và Kết Thúc: First and last— 
Beginning and end. 
Bổn Mẫu: Upadesa or Matrka (sk)—Ưu Ba 
Đề Xá—Ma Đát Lý Ca—Tập hợp các kinh 
nghĩa nghị luận lại mà thuyết minh, từ đó sinh 
ra các nghĩa riêng biệt của các kinh— The 
original mother or matrIx—The original sutra 





Of WOFk. 

Bổn Mệnh Đạo Tràng: Đền thờ sao bổn 
mệnh của nhà vua, với ý tưởng bảo vệ hoàng 
gia và đất nước—Temple for worship of the 
emperorˆs birth-star, for the protection of the 
Imperial family and the state. 

Bổn Mệnh Nguyên Thần: The year of birth 
(the year of one”s birth-sftar). 

Bổn Mệnh Tỉnh: Sao bổn mệnh, đặc biệt là 
một trong bẩy vì sao (Thất Hùng Tinh) chế 
ngự năm sanh —The life-star of an Individual, 
the particular star of the seven stars of rsa 
Major which 1s dominant in the year of birth. 
Bổn Mệnh Tú: Chòm sao mà mình sanh ra— 
The constellation or star-proup, under which an 
individual is born—See Bổn Mệnh Tinh. 


Bổn Minh: The original light—The potential Bổn Nguyện: Purvapranidhana (skt). 


enlightenment in all beinss. 
** For more Information, please see 
Bổn Giác. 
Bổn Môn: Giáo pháp căn bản của Phật trong 
mười bốn chương sau của Kinh Pháp Hoa— 
The origmal or fundamental Buddha's 
teachings, the last fourteen chapters of the 
Lotus Sutra. 
** For more information, please see Bổn Tích 
Nhị Môn. 
Bổn Môn Bổn Tôn: The especial honoured 
one of the Nichiren Sect, Svadi-devata, the 
Supreme Being, whose mandala 1s considered 
as the symbol of the Buddha as Infinite, 
eternal, universal. 
Bổn Môn Sự Quán: Pháp Hoa Tông ở Nhật 
có pháp thiển Bổn Môn Sự Quán, quán phổ 
tánh Phật đồng với mọi hiện tượng trong thế 
giới lập dị, tất cả chân lý nằm trong năm chữ 
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh—The Nichren Sect 
has a medifaton on the universality of the 
Buddha and the unity ¡n the diversity of all his 
phenomena, the whole truth being embodied In 
the Lotus Sutra, and in 1ts tile of five words 
WonderfulLaw Lotus-Flower Sutra (Diệu 
Pháp Liên Hoa Kinh), which are considered to 
be the embodiment of the eternal, universal 
Buddha. 
Bổn Môn Thập Diệu: Ten wonders of the 
Buddha's teachinss: 
1) Bổn nhân: The initial impulse or causative 
stage of Buddhahood. 
2) Bổn quả: Its fruit or result in eternity, joy, 
and purIty. 
3) Quốc độ: Buddha's realm. 
4) Cảm ứng: His response to human needs. 
5) Thần thông: His supernatural powers. 
6)_ Thuyết pháp: His preaching. 
7) Quyến thuộc: His supernatural retinue. 
8) Phúc đức: His blessings. 
9) Thọ mệnh: H¡s ternal life. 
10) Niết bàn: Nirvana. 


Lời nguyện từ nguyên bổn của một vị Bồ 
Tát khi Ngài khởi đầu sự nghiệp theo Bồ 
Tát Đạo của Phật Giáo Đại Thừa: An 
Ooripinal vow made by a Bodhisattva when 


he begins his career to follow 
Bodhisatvayana in the Mahayana 
Buddhism. 


Lời nguyện của Bồ Tát nguyện thành Phật 
độ chúng sanh: Original Vow—Vow_ of 
the Buddha or Bodhisatva—The vow 
which Bodhisatvas make when they 
resolve to become Buddha and save all 
sentient beings. 

Bốn Mươi Tám Lời Nguyện của Phật A Di 
Đà khi Ngài còn là Bồ Tát Pháp Tạng. 
Một trong những lời nguyện nẩy có 
nguyện nếu bất cứ chúng sanh nào chịu 
niệm hồng danh của Ngài từ mười đến 
một trăm lần vào lúc sắp lâm chung, thì 
Ngài sẽ tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. 
Trong tất cả các lời nguyện của Ngài có 
nói “Nếu không như thế, tôi nguyện sẽ 
không thành Chánh Đẳng Chánh Giác.” 
Đó là trong quá khứ, còn bây giờ Ngài 
Pháp Tạng Bồ Tát đã thành Phật; như vậy, 
tất cả các lời nguyện của Ngài đã thành 
hiện thực. Bất cứ ai có đủ đây Tín, 
Nguyện, và Hạnh đủ đầy để sẽ được bảo 
đảm vãng sanh Cực Lạc: The forty-eight 
vows of Amitabha Buddha. The Buddha's 
Original Vows refer to the Amitabha 
Buddha's Forty-eight Great Vows, which 
He made while He was still a Maha- 
Bodhisatva named Dharma Store 
(Dharmakara) cultivating for Buddhahood. 
One of His vows was 1f any sentlent being 
recites His name from ten to one hundred 
times upon death, He will come and 

deliver that being to the Ulumate Bliss 

World. In all of His vows, He always 
ended with the same line: “Tf this does not 
happen, I vow not to attain the Ulũmate 


Enliphtenment.” That was in the past, the 
Dharma Store Maha-Bodhisattva 1s now a 
Buddha (Amitabha Buddha); thus, this 
means his vows have all came true. 
Anyone who has Faith, Vow, and Practice 
IS guaranfeed to gain rebirrth to His 
Pureland—See Tứ Thập Bát Nguyện. 

e - Mười Hai Lời Nguyện của Phật Dược Sư: 
The twelve vows of Medicine Master 
(Bhaishajya-Guru-Buddha)—See Mười 
Hai Lời nguyện Của Dược Sư Lưu Ly 
Quang Phật. 

Bổn Nguyện Dược Sư: The twelve vows of 
Bhaishajya-Guru-Buddha (Medicine Master 
Buddha)—See Mười Hai Lời Nguyện Của 
Dược Sư Lưu Ly Quang Phật. 
Bổn Nguyện Dược Sư Kinh: Kinh nói về 
mười hai lời bổn nguyện của Phật Dược Sư— 
The sutra that mentioned about the twelve 
vows of BhaishaJjya-Guru-Buddha. 
** For more Information, please see Mười Hai 
Lời Nguyện Của Dược Sư Lưu Ly Quang Phật. 
Bổn Nguyện Nhất Thực Đại Đạo: Pháp 
Môn Tha Lực Niệm Phật—Đại bổn nguyện 
của Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn những ai tin và 
niệm hồng danh của Ngài— The great way of 
the one reality of Amitabha”s vows, 1.e. that of 
calling on his name and trusting to his strength 
and not one”s own. 

Bổn Nhị: Vợ của vị tỳ kheo trước khi xuất 

gia—WIfe of a monk before his retire from the 

world. 

Bổn Pháp Thân: Bổn Thân—-Bổn Địa 

Thân—Bản Pháp Thân tức là thực tướng pháp 

thân, để phân biệt với hiện thân tạm thời— 

Fundamental person or embodiment of a 

Buddha or bodhisattva, as dđistinct from his 

temporal manifesfation. 

Bổn Phận: Duty—To do one°s duty 

Bổn Phật: Phật tánh nơi mỗi người—The 

Buddha-nature within oneself-The original 

Buddha. 


Bổn Sanh Kinh: Jataka (skt—Xà Đà Dà— 
Bổn Sanh Kinh, một phần của Khuddaka- 
Nikaya. Chỉ riêng phần nầy, có 547 truyện, là 
một phần quan trọng nhất của Kinh Tạng. Đây 
là một trong 12 bộ Kinh Đại Thừa, còn gọi là 
Chuyện tiền thân Đức Phật hay kinh văn mà 
Đức Như Lai nói về hành nghiệp tu hành của 
Ngài khi còn là Bồ Tát. Kinh ghi lại những bài 
thuyết pháp của Đức Phật nhắc về các đời 
trước của Ngài, hổi Ngài còn trong kiếp Bồ 
Tát. Kinh cũng nói về những bài tiên đoán về 
sự thành Phật của Ngài tại Ấn Độ. Kinh được 
chia làm ba phần. Phần đầu nói về cuộc đời 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại Ấn Độ. Phần 
thứ nhì nói về tiền thân của Ngài. Phần thứ ba 
nói về mối tương giao cũng như những nhân 
vật liên hệ giữa tiền thân và hiện kiếp của 
Ngài ——lataka Sutra, Birth Stories or Past Lives 
Suftra, a part of the Khuddaka-Nikaya. The 547 
Jatakas are by themselves the biggest section 
of the Sutra Pitaka. These are sforles of the 
Sakyamuni Buddha”s previous Incarnations, 
one of the twelve cÏasses of sutras, one of the 
twelve Mahayana sutras. Legendary storles of 
the Buddha”?s past lives as a Bodhisattva. 
These stories depict the series of good acts by 
which Sakyamuni was able to be reborn as the 
Buddha In India. A Jataka story 1s traditionally 
divided into three parts. The first Introduces an 
1ncident in the life of Sakyamuni Buddha In 
India. The second relates an incident In one of 
his past existences. The third demonsfrates the 
casual relationship between the incident in the 
past and the one In the present, and identifles 
the persons involved in the past Incident with 
those living In the present. 
** For more information, please see Bổn Sự 
Kinh. 
Bổn Sanh Thuyết: The stories thus told— 
See Bổn Sanh Kinh and Bổn Sự Kinh. 
Bổn Sơ: Thoạt kỳ thủy—In the beginning— 
Originally. 
Bổn Sơn: Native hil_—A monk's original or 


proper monastery. 

Bổn Sư: 

I1) Phật Thích Ca Mâu Ni: SakyamunI. 

2) Thầy Bổn Sư: The original teacher or 
maSt€T. 


Bổn Sư Hòa Thượng: Upadhyaya. 


I1) Thầy Bổn Sư hay vị sáng lập ra tông phái: 
An original teacher or founder. 
2) Danh Hiệu Phật A Di Đà: A tre of 


Amitabha. 

Bổn Sự Kinh: Itivrttaka or Ityukta (skt)— 
Một trong mười hai bộ kinh, trong đó Đức Phật 
kể về những chuyện tiền thân của các đệ tử 
cũng như các địch thủ đương thời của Ngài. 
Bản kinh nầy cho thấy những ứng xử trong các 
cuộc đời trước đây ảnh hưởng như thế nào đến 
những hoàn cảnh của cuộc đời hiện tại, theo 
luật của “Nghiệp.” Nhiều câu chuyện nầy bắt 
nguồn từ những cổ tích dân gian Ấn Độ, có 
trước khi Phật giáo xuất hiện, nhưng được Đức 
Phật lấy đó làm truyện tiển thân của những đệ 
tử của Ngài. Hiện nay ngoài văn bản tiếng Ba 
Li ra còn có những dịch bản tiếng Trung Hoa 
và tiếng Anh. Tuy nhiên, dịch bản tiếng Hoa 
là căn cứ từ nguyên bản Bắc Phạn, chứ không 
phải từ văn bản Ba Li One of the twelve 
classes of sutras in which the Buddha tells of 
the deeds of his disciples and other followers 
as well as his foes In previous lives. They 
show how actfs of previous lives influence the 
circumstances of the present life according to 
the law of “Karma.” Many of those sforles are 
Indiaan folk tales from pre-Buddhist times; 
however, the Buddha based on these sfories to 
mention about previous lives of his disciples. 
Nowadays, In addition to the text written In 
Pali, there are translatons in Chinese and 
English. However, the Chinese translatlon 1s 
based on a lost sanskrit version, not the Pali 
one—See Bổn Sanh Kinh. 

Bổn Tam Muội Da Ân: Ấn Tam Muội đầu 
tiên cho người tu khi đang tu tập, dùng hai bàn 
tay làm thành hình hoa sen—The first samaya- 


sien to be made in worship—The forming of 

the hands after the manner of a lotus. 

Bổn Tâm: Bản tánh của tâm từ nguyên 

thủy —The original heart or mind—The inner 

selfF—One”s own heart——The Inner self. 

Bổn Tập Kinh: Kinh nói về phương cách và 

động lực để đạt thành hay hành động của một 

vị Phật hay Bổ Tát—A sua of method or 
mofive of attainment or deeds of a Buddha or 
bodhisattva. 

Bổn Thân: Oneself—See Bổn Tâm. 

Bổn Thệ: Thệ nguyện căn bản của mỗi vị 

Phật hay Bồ tát (thệ nguyện mà chư Bồ Tát 

lập ra khi trụ nơi “Nhân Địa”) —Original 

Covenant or Vow made by every Buddha or 

Bodhisattva 

Bổn Thời: Thời kỳ Đức Phật đạt được đại 

giác—The original time, the period when 

SakyamumI obfained enlightenment. 

Bổn Thư: Giáo Thư Bổn Môn—The 

foundation books of any school. 

Bổn Thức: Một trong 18 tên của A Lại Da 

thức, là căn bản của hết thảy các pháp hữu vi 

và vô vi (gốc của tất cả các pháp)—The 

fundamental vijnana, one of the I8 names of 
the Alaya-vijnana, the root of all things—See 

A Lại Da Thức. 

Bổn Tích: Bồ Tát và Phật do có pháp thân từ 

sơ địa trở lên do thực thân của mình biến thành 

nhiều thân ứng hóa để hóa độ chúng sanh, như 

Phật Quán Âm với ba mươi ba hình tướng khác 

nhau—The original Buddha or Bodhisattva and 

his varied manifestatlons for saving all beinss, 

1.e. Kuan-Yin with thirty-three forms. 

Bổn Tích Nhị Môn: Hai môn bổn tích trong 

Kinh Pháp Hoa—A division of the Lotus Sutra 

1nfO fWO DATfS: 

I) Pháp Hoa Tích Môn: Mười bốn chương 
đầu trong Kinh Pháp Hoa liên hệ đến 
giai đoạn đầu cuộc đời Đức Phật và những 
giáo thuyết trước đó—The first fourteen 
chapters which related to the Buddhaˆs 


early life and previous teaching. 

Pháp Hoa Bổn Môn: Mười bốn chương sau 
liên hệ đến giai đoạn sau khi Phật Thích 
Ca thành đạo cho đến chúng hội Pháp 
Hoa, cũng như những giáo thuyết cho Bồ 
Tát-The following fourteen chapters 


2) 


which related to the final revelation of the 
Buddha and Bodhisattva 
doctrines. 


Bổn Tịch: Thiền Sư Bổn Tịch (?-1140)—Zen 
Master Bổn Tịch— Thiền sư Việt Nam, quê ở 
Tây Kết, Bắc Việt. Lúc còn rất nhỏ ngài đã 
thông minh một cách lạ thường. Ngài xuất gia 
làm đệ tử và thọ cụ túc giới với Thiển sư 
Thuần Chân. Ngài trở thành Pháp tử đời thứ 13 
dòng Thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sau đó ngài dời 
về chùa Chúc Thành để hoằng pháp. Hầu hết 
cuộc đời ngài, ngài chấn hưng và hoằng hóa 
Phật giáo tại Bắc Việt. Ngài thị tịch năm 
1140—A Vietnamese Zen master from Tây 
Kết, North Vietnam. He was extraordinarily 
Iintellipent when he was very young. He left 
home and became one of the most outstanding 
disciples of Zen master Thuần Chân. After he 
received complete precepts and became the 
Dharma herr of the thirteenth generation of the 
Vinitaruci Zen Sect, he went to stay at Chúc 
Thành Temple to expand Buddhism. He spent 
most of his life to revive and expand Buddhism 
1n North Vietnam. He passed away In 1140. 
Bổn Tính: 
I) Bản Tánh Tự Nhiên: The sprrit one 
pOSsesses by nature——One”s own nature. 
2) Tự Tánh Bản Lai: The Buddha-nature 
within. 
Bổn Tịnh: Primal pure. 
Bổn Tịnh Thiền Sư: Zen Master Bổn Tịnh 
(1100-1176) —Thiển sư Việt Nam, quê ở Vĩnh 
Khương, Bắc Việt. Ngài xuất gia làm đệ tử 
của Thiền sư Mãn Giác tại chùa Giáo Nguyện. 
Ngài là pháp tử đời thứ 9 của dòng Thiển Vô 
Ngôn Thông. Thoạt tiên, ngài lên núi Chí Linh 
và trụ tại am Bình Dương để tu thiển. Về sau, 


as eternal 


ngài nhận lời thỉnh cầu của Thành Dương 
Công về trụ tại chùa Kiển An để tiếp tục chấn 
hưng và hoằng pháp cho đến khi ngài thị tịch 
năm 1176, thọ 77 tuổ—A Vietnamese Zen 
master from Vĩnh Khương, North Vietnam. He 
left home and became a disciple of Zen master 
Mãn Giác at Giáo Nguyên Temple. He was 
the dharma heir of the ninth generation of the 
Wu-Yun-I°ung Zen Sect. First, he went to 
Mount Chí Linh to stay at a small temple 
named Bình Dương to practise meditation. 
Later, he accepted the Invifaton of Thành 
Dương Công to stay at Kiền An Temple to 
revive and expand Buddhism until he passed 
away In I176, at the age of 77. 

Bổn Tịnh Vô Lậu: Primal pure. 

Bổn Tôn: Satyadevata (skt—§a Dã Địa Đề 
Phạ Đa. 

I1) Vị tối tôn tối thắng trong cõi xuất thế 
gian—The Original Honoured One——The 
Most Honoured of all Buddhas. 

Trong chư tôn lấy Bổn Tôn làm căn bản 
để tôn sùng—Chief object of worship in a 
øroup, the specific Buddha being served. 
Bổn Trụ Pháp: Purvadharmasthita or 
Pauranasthiidharmata (skt)—Cái chân lý vốn 
vẫn thường trụ — Originally-abiding truth or 
reality. 

Bổn Tự: See Bổn sơn. 

Bộn: Many——Much. 

Bông: Flower. 

Bông Hường: Rose. 

Bông Lông: Uncertain. 

Bông Tai: Ear-ring. 

Bồng: To carry a chỉld. 

Bông Bềnh: Floating freely. 

Bông Lai: Fairyland—Bồng lai Tiên đảo, chỗ 
ở của các bậc tu tiên theo Lão giáo đắc đạo. 
Người phàm phu thế gian không thể thấy và 
đến được. Cõi nầy ở nơi bẩy lớp núi vàng hay 
“Thất Kim Sơn” bao bọc ở vòng ngoài núi Tu 
Di, hoặc là các hải đảo trong biển Hương Thủy 


2) 


quanh núi Tu Di—Farryland 1s the dwelling 

area of those who cultivate and attain the path 

of TaoIism. Human beings of this world cannot 

physically see nor get there. These domains 

are situated on the seven layers of “Golden 

Mountains” surrounding the Mount Sumeru or 

the various 1slands In the Fragrance Ocean (an 

Ocean surrounding Mount Sumeru). 

Bổng: 

I1) Bổng trên cao: High in the air. 

2) Cây gậy: A stck. 

3) Dâng hay nhận bằng hai tay: To hold ¡in 
both hands, offer, receive. 

Bổng Lộc: Benefits—Salary. 

Bổng Vật: Dâng đổ cúng dường bằng hai 

tay—To bear of offer gIfts in both hans. 

Bỗng Chốc: Suddenly—AII of a sudden. 

Bỗng Trầm: Up and down. 

Bốp Tai: To slap (smack) someone”s face. 

Bộp Chộp: Thoughtless—Inconsiderate. 

Bột: 

I)_ Cây nấy mầm: Shooting plants. 

2) Sao chổi: A comet. 

Bột Đà: Buddha (skt)—See Phật Đà. 

Bột Già Di: Bhagai (sk)—Theo Eitel trong 

Trung Anh Phật Học Từ Điển, Bột Già Di là 

một thành phố nằm về phía nam Khotan, nơi 

có tượng Phật với đủ đây 32 tướng tốt, được 

mang đến đây từ Cashmere—According to 

Emrel in The Dictonary of Chinese-English 

Buddhist Term, Bhagai 1s a city south of 

Khotan with a Buddha-statue which exhibits all 

the thirty-two signs (laksanam), brought there 

from Cashmere. 

Bột Phát: To burst out. 

Bột Sa: See Phất Sa. 

Bơ Phờ: Tired—Exhausted—Worn out. 

Bơ Thờ: Thờ ơ——Indifferent—Unconcerned. 

Bờ Bến: Limit. 

Bờ Cối: Frontier—Limit. 

Bờ Đại Giác: The shore of Enlightenment— 


Shơre of liberation. 

Bở: fragile—Friable—Crumbly. 

Bỡ Ngỡ: To be inexperienced. 

Bợ Đở: Nịnh nọt—To flatter. 

Bợ Ngợ: Awkward. 

Bới: To dig up——To make up—To dig with 
fingers or paws. 

Bới Lông Tìm Vết: To find fault with—To 
be over critical. 

Bới Móc: To dig ou—To denounce. 

Bởi Sao: For what reason ? Why ? 

Bởi Vậy: Because of that—Therefore— 
Consequently. 

Bờm: Mane (of a horse). 

Bổn Cợt: To joke—To trifle. 

Bớt: 

1) Birth mark. 

2) To decrease——To reduce——To diminish. 
Bớt Giận: To remit one”s anger. 

Bớt Lần: To be on the reduce. 

Bớt Tiêu: To reduce expenses. 

Bù Lại: To off-set—To make up for—To 
T€COV€T. 

Bù Trừ: To compensate. 

Bù Xù: Untidy. 

Búa Rìu: Hammer and hatchet. 

Bùa: Talisman. 

Bùa Mê: Charm. 

Bùa Yêu: Love potion. 

Bùi Ngùi: Melancholy—Sad. 

Bùi Phất Lược: Vaipulya (sk)——See Phương 
Quảng, and Phương Quảng Đại Trang Nghiêm 
Kinh in Vietnamese-English Section. 

Bùi Tai: Pleasant to hear. 

Bụi Rậm: Brushwood——Undergrowth. 

Bụi Trần: Những việc trần thế làm mờ bản 
tánh sáng suốt, gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp —Worldly dust—All mundane things that 
can cloud our bright self-nature. These include 
form, sound, scent, taste, touch and dharmas. 


Bùn: Mud. 

Bùn Lầy: Muddy. 

Bún Rủn: To be paralized. 

Bún XỈn: Stingy——miserly—Mean. 

Bung Ra: To untretch——To unwind. 

Bùng Nổ: To break out. 

Bụng Dạ: Heart 

Bụng Rộng Rãi: See Bụng Tốt. 

Bụng Tốt: Good hear—Good-hearted— 
Generous—Bountiful. 

Bụng Trống: Empty stomach. 

Buộc: To oblige—To constrain—To compel—— 
To bind—To force. 

Buộc Chặt: To bind tightly. 

Buộc Tâm Vào Một Điểm: To concentrate 
exclusively on one point; try to focus on this 
point and nothing else. 

Buộc Tội: To accuse—To indict. 

Buổi Giao Thời: Period of transition. 

Buổi Họp: Session—Meeting. 

Buổi Lễ: Ceremony. 

Buổi Sơ Khai: Beginning. 

Buổi Thiếu Thời: Early youth. 

Buôn Thần Bán Thánh: To earn a living 
from religion. 

Buôn Thúng Bán Mẹt: To be a small 
vendor or merchant. 

Buôn: Sad—Doleful—Melancholy—— 
Dismal——DIsconsolate——Drearye. 

Buôn Bực: Boredom. 

Buồn Chán: Boring. 

Buôn Chân Buôn Tay: Not to know what to 
do with one”s hands. 

Buồn Nẵn: Discouraged. 

Buồn Ngủ: To be sleepy. 

Buồn Rầu: Sorrowful—To feel grief. 

Buồn Rười Rượi: Very sad. 

Buồn Hiu: Very sad—Extremely sad. 
Buông: To let go—To release. 


Buông Bỏ: Letting go. 


l) 


2) 


Giáo pháp căn bản của Đức Phật chỉ dạy 
chúng ta cách trấn an và khống chế “Ý 
mã.” Khi chúng ta buồn ngũ, chỉ cần nằm 
xuống, tắt đèn là buông thồng thân tâm— 
A basic teaching of the Buddha on how to 
calm and rein ¡in the “monkey” mind. 
When we feel asleep, Just lie down in a 
quiet place, put the ligh(s out and let go 
our minds and bodies. 

Theo một câu chuyện về Thiển của Nhật 
Bản ——According to a Japanese Zen story: 

Có hai thiển sư Ekido and Tanzan cùng 
hành trình về Kyoto. Khi đến gần một bờ 
sông, họ nghe giọng một cô gái kêu cứu. 
Họ bèn đến nơi thì thấy một cô gái trẻ 
đẹp đang trôi giạt giữa dòng sông: Zen 
masters Ekido and Tanzan were on a 
Journey to Kyoto. When they approached 
the river side, they heard a girl” volce 
calling for help. When they arrived they 
Ssaw a young pretty girl, stranded ¡in the 
TIVeT. 

Ekido lập tức chạy đến và mang cô an 
toàn sang bờ bên kia. Nơi đó Ekido cùng 
Tanzan tiếp tục cuộc hành trình: Ekido 
Immediately Jjumped down the river and 
carried the girl safely to the other side 
where, together with Tanzan, he confinued 
his journey. 

Khi mặt trời bắt đầu lặn, họ sắp đặt mọi 
việc để ổn định chỗ ở qua đêm. Tanzan 
không thể kểm chế mình được nữa, liền 
nói toạc ra. “Sao bạn có thể đem cô gái ấy 
lên? Bạn không nhớ là chúng ta không 
được phép đụng đến đàn bà hay sao?”— 
As the sun began to set, and they made 
arrangements to settle down for the nipht, 
Tanzan could no longer contain himself 

and blurted out: “How could you pick up 

that girl? Do you remember that we are 
not allowed to touch women?” 

Ekido liền trả lời: “Tôi chỉ đưa cô gái sang 


bờ bên kia, nhưng bạn vẫn còn mang cô 
gái ấy đến đây ”—Ekido replied 
1mmediately: “I only carried the girl to the 
river bank, but you are stiIll carrying her.” 


Buông Lời: To utter words. 

Buông Lung: Give free rein to one”s 
emofton. 

Những lời Phật dạy về “Buông Lung”—The 
Buddha”s teachings on “Giving free rein to 
one”s emotion” 


5 


2) 


3) 


4) 


5) 


Không buông lung đưa tới cõi bất tử, 
buông lung đưa tới đường tử sanh; người 
không buông lung thì không chết, kể 
buông lung thì sống như thây ma— 
Heedfulness (Watchfulness) 1s the path of 
1mmorfality. Heedlessness 1s the path of 
death. Those who are heedful do not die; 
those who are heedless are as 1f already 
dead (Dharmapada 21). 

Kẻ trí biết chắc điều ấy, nên gắng làm 
chứ không buông lung. Không buông lung 
thì đặng an vui trong các cõi Thánh— 
Those who have distinctly understood this, 
advance and rejolce on heedfulness, 
delight in the NÑirvana (Dharmapada 22). 
Không buông lung, mà ngược lại cố gắng, 
hăng hái, chánh niệm, khắc kỷ theo tịnh 
hạnh, sinh hoạt đúng như pháp, thì tiếng 
lành càng ngày càng tăng trưởng —Ïf a 
man Is earnest, energetic, mindful; his 
deeds are pure; his acfs are considerate 
and restraint; lives according to the Law, 
then his glory will Increase (Dharmapada 
24). 

Bằng sự cố gắng, hăng hái không buông 
lung, tự khắc chế lấy mình, kẻ trí tự tạo 
cho mình một hòn đảo chẳng có ngọn thủy 
triểu nào nhận chìm được—By sustained 
effort, earnestness, temperance and self- 
confrol, the wise man may make for 
himself an ¡sland which no flood can 
overwhelm (Dharmapada 25). 

Người ám độn ngu si đắm chìm trong vòng 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


buông lung, nhưng kẻ trí lại chăm giữ tâm 
mình không cho buông lung như anh nhà 
giàu chăm lo giữ của—The ignorant and 
foolish fall ¡Into siloth. The wise man 
guards earnesfness as his øreatest freasure 
(Dharmapada 26). 

Chớ nên đắm chìm trong buông lung, chớ 
nên mê say với dục lạc; hãy nên cảnh 
giác và tu thiển, mới mong đặng đại an 
lạc—Do not Indulge in heedlessness, nor 
sink Into the enjoyment of love and lust. 
He who 1s earnest and meditative obfains 
great Joy (Dharmapada 27). 

Nhờ trừ hết buông lung, kẻ trí không còn 
lo sợ gì. Bậc Thánh Hiển khi bước lên lầu 
cao của trí tuệ, nhìn lại thấy rõ kẻ ngu sĩ 
ôm nhiều lo sợ, chẳng khác nào khi lên 
được núi cao, cúi nhìn lại muôn vật trên 
mặt đất—When the learned man drives 
away heedlessness by heedfulness, he 1s 
as the wise who, climbing the terraced 
heights of wisdom, looks down upon the 
fools, free from sorrow he looks upon 
SOTTOWInE crowd, as a WIse on a mountain 
peak surveys the Ignorant far down on the 
ground (Dharmapada 2§). 

Tinh tấn giữa đám người buông lung, tỉnh 
táo giữa đám người mê ngủ, kẻ trí như con 
tuấn mã thẳng tiến bỏ lại sau con ngựa 
gầy hèn—Heedful among the heedless, 
awake among the sleepers, the wise man 
advances as does a swWIft racehorse oufrun 
a weak Jade (Dharmapada 29). 

Nhờ không buông lung, Ma Già lên làm 
chủ cõi chư Thiên, không buông lung luôn 
luôn được khen ngợi, buông lung luôn 
khinh chê—It through 
earnestness that Maghavan rised to the 
lordship of the gods. Earnestness 1s ever 
pralsed; neglipence ¡1s always despised 
(blamed) (Dharmapada 30). 

Tỳ kheo nào thường ưa không buông lung 
hoặc sợ thấy sự buông lung, ta ví họ như 
ngọn lửa hồng, đốt tiêu tất cả kiết sử từ 


luôn bị Was 


lớn chí nhỏ—A mendicant who delights in 
earnestness, who looks with fear on 
thoughtlessness, fal away, 
advaneces like a fire, burning all his fetters 
both great and small (Dharmapada 3l). 
11) Tỳ kheo nào thường ưa không buông lung 
hoặc sợ thấy sự buông lung, ta biết họ là 
người gần tới Niết bàn, nhất định không bị 
sa đọa dễ dàng như trước—A mendicant 
who deliphts in earnestness, who looks 
with fear on thoughtlessness, cannot fall 
away, he is In the presence of Nirvana 
(Dharmapada 32). 
Người nào thành tựu các giới hạnh, hằng 
ngày chẳng buông lung, an trụ trong chính 
trí và giải thoát, thì ác ma không thể dòm 
ngó được —Mara never finds the path of 
those who are virftuous, careful in living 
and freed by ripghí knowledge 
(Dharmapada 57). 
Chớ nên theo điểu ty liệt, chớ nên đem 
thân buông lung, chớ nên theo tà thuyết, 
chớ làm tăng trưởng tục trần—Do not 
folow the evil law, do not live 
heedlessness. Do not embrace false views, 
do not be a world-upholder (Dharmapada 
167). 
Hãng hái đừng buông lung, làm lành theo 
Chánh pháp. Người thực hành đúng Chánh 
pháp thì đời nầy vui đời sau cũng vui— 
Eagcrly try not to be heedless, follow the 
path of righteousness. He who observes 
this practice lives happlly both im this 
world and in the next (Dharmapada 168). 
Nếu buông lung thì tham ái tăng lên hoài 
như giống cổ Tỳ-la-na mọc tràn lan, từ đời 
nầy tiếp đến đời nọ như vượn chuyển cây 
tìm trái —Craving grows like a creeper 
which creeps from tree fo tree Just like the 
1penorant man wanders from life to life like 
a frui-loving monkey 
(Dharmapada 334). 


Buông Lung Thương Ghét, Là Tự Kết 


cannot 


12) 


13) 


1n 


14) 


15) 


in the forest 


Án Mình Vào Hầm Lửa Vạc Dầu: To let 
delusive thoughts of love and hate freely arise 
1s to be condemned ourselves to the firepit and 
the boiling cauldron. 

Buông Lung Trong Tham Đắm Dục Lạc: 
To devote onself entirely (wallow) in endless 
greed and lust. 

Buông Xả: Detachment—Abandonment—To 
desert—To drop——To foresake. 

**For more information, please see Buông Bỏ. 
Buốt Lạnh: Ice-cold. 

Bút: Cây viết—A pen. 

Bút Đàm: Pen conversation. 

Bút Ký: Note. 

Bút Pháp Thâm Thúy: Abstruse manner. 
Bút Tháp: Tên của một ngôi chùa, tên khác 
của chùa Ninh Phúc, chùa tọa lạc về hướng 
tây của thôn Bút Tháp, huyện Thuận Thành, 
tỉnh Hà Bắc, cách Hà Nội chừng 17 dậm. Đây 
là một trong những ngôi chùa cổ trong tỉnh Hà 
Bắc. Chùa đã được trùng tu nhiều lần—Name 
of a temple, another name for Ninh Phúc Tự, 
located in the west of Bút Tháp hamlet, Đình 
Tổ village, Thuận Thành district, about l7 
miles from Hanoi. This 1s one of the ancienf 
temples in the area. It has been rebuilt so 


many times. 

Bút Thọ: 

1) Ghi lại: To record. 

2) Nhận được bằng văn bản: To receive in 
Writing. 

3) Viết chánh tả: Write down from dicfation. 


Bụt: See Phật. 

Bữừa Bãi: Untidy-—In disorder. 

Bức: Cưỡng bức—To press—To constrain— 
To harass——To urge. 

Bức Bách: Bắt buộc hay áp lực mạnh mẽ—— 
To compel—To foree—To constrain—To 
bring strong pressure to bear. 

Bức Hiếp: To oppress. 

Bức Hôn: To force into marriage. 


Bức Rức: Fidgety and uneasy. 

Bức Sô: See Bật Sô and Tỳ Kheo. 

Bức Sô Ni: See Tỳ Kheo Ni. 

Bức Thơ: Letter. 

Bức Tranh: Painting—Picture. 

Bực Bội: Discomfort. 

Bực Mình: Displeased—Vexed. 

Bực Trung: Middle class—Average. 

Bực Tức: To enrage—Hard to tolerate. 

Bực Tức Khó Nhẫn: See Bực tức. 

Bưng: To carry with both hands. 

Bưng Mắt: To blindfold—To blind the eyes. 
Bưng Tai: To stop the ear. 

Bứng: To uproot—To disroot. 

Bừng Bừng Nổi Giận: To ablaze with 
anger. 

Bừng Mắt: To open the eyes suddenly. 
Bước: Step—Pace. 

Bước Dài: To walk with big strides. 

Bước Đầu: To be preliminary. 

Bước Lên: To step up. 

Bước Lui: To step back. 

Bước Mau: To hasten—To quicken. 

Bước Một: Step by step. 

Bước Ngắn: Short step. 

Bước Ra: To step out. 

Bước Thấp Bước Cao: To limp. 

Bước Thong Thả: To step leisurely. 

Bước Tới: To step forward. 

Bước Xuống: To step down. 

Bướng: To be stubborn. 

Bứt Rứt: Irritation——Uneasy. 

Bứt Tóc: To tear out one”s haïr. 

Bửu Hưng: Tên của một ngôi chùa cổ nổi 
tiếng, tọa lạc trong xã Hòa Long, huyện Lai 
Vung, tỉnh Sa Đéc, Nam Việt Nam. Chùa đã 
được xây từ lâu lắm, có lẽ vào giữa thế kỷ thứ 
18. Trong chánh điện có ba tấm bao lam chạm 
trổ rất công phu. Pho tượng Phật A Di Đà bằng 


gỗ, cao 2 mét 5, do triều đình Huế gửi cúng 
dường cho chùa. Bên phải chùa có một số tháp 
mộ của các Hòa Thượng Giác Châu, Bửu 
Thành, và Giáo Đạo—Name of a famous 
ancient pagoda located in Hòa Long village, 
Lai Vung district, Sa Đéc province, South 
Vietnam. The pagoda was built a long time 
ago, probably In the middle of the eighteenth 
century. In the Main Haill, there are three 
draffs carved painstakingly. A wooden statue 
of Amitabha Buddha, 2.5 meters hiph, offered 
by Huế Court, is worshipped ¡n the Main Hall. 
On the right-habd side of the pagoda stand the 
tomb stupas of Most Venerable Giác Châu, 
Bửu Thành, and Giác Đạo. 

Bửu Lâm: Tên của một ngôi chùa cổ tọa lạc 
ở thôn Bửu Hội, huyện Kiến Hòa, phủ Kiến 
An, tỉnh Định Tường (nay thuộc phường 3 thị 
xã Mỹ Tho). Chùa do bà Nguyễn Thị Đại xây 
dựng vào năm 1803. VỊ trụ trì đầu tiên là Hòa 
Thượng Từ Lâm, nguyên ở chùa Hội Tôn tỉnh 
Bến Tre. Sau cơn bão lớn năm 1904, chùa 
được Hòa Thượng Thiên Tường trùng tu năm 
1905. Chùa cất theo kiểu chữ “Tam,” chánh 
điện được chạm trổ rất công phu, nghệ thuật, 
và có nhiều câu đối có ý nghĩa về Phật Pháp. 
Chùa đã trải qua 10 đời truyền thừa, các Hòa 
Thượng Từ Lâm, Huyền Dương, Thông Nam, 
Thiên Tường, Nguyên Tịnh, Chơn Minh, Tỳ 
Kheo Ni Diệu Đạt, Hòa Thượng Tịnh Tính, 
Đại Đức Lệ Tín, và Hòa Thượng Huệ 
Thông—Name of an ancient pagoda, located 
in Bửu Hội hamlet, Kiến Hòa district (now is 
thưrd quarter, Mỹ Tho town), Định Tường 
province, South Vietnam. Ms. Nguyễn Thị Đại 
sfarted to build the pagoda In 1803. The first 
Head of the pagoda was Most Venerable Từ 
Lâm from Hội Tôn Pagoda of Bến Tre 
province. After being destroyed by the heavy 

s(orm in 1904, the pagoda was restored im 

1905 by Most Venerable Thiên Tường. The 
pagoda was constructed In the “San” shape. In 
the Main Hall, there are many painstakingly 


carved drafts and anclent parallel sentences of 
profound meanings in Dharma. Bửu Lâm 
Pagoda has apssed through ten successive 
Heads as Most Venerable Từ Lâm, Huyền 
Dương, Thông Nam, Thiên Tường, Nguyên 
Tịnh, and his disciple Chơn Minh, as well as 
Venerable Bikkhun Diệu Đạt, Most 
Venerable Tịnh Tính, Reverend Lệ Quảng, 
Most Venerable Huệ Thông. 
Bửu Phong: Tên một ngôi chùa cổ nổi tiếng, 
một danh lam thắng cảnh, tọa lạc trên đồi Bửu 
Long, xã Tân Bửu, thành phố Biên Hòa, Nam 
Việt Nam. Chùa được dựng lên vào thế kỷ thứ 
17, lúc đầu chỉ là một cái am nhỏ, sau đó Hòa 
Thượng Pháp Thông xây lại thật tôn nghiêm. 
Năm 1829, chùa được trùng tu và mở rộng. 
Đặc biệt trước chùa được trang trí rất công 
phu. Chùa vẫn tiếp tục được mở rộng vào các 
năm cuối thế kỷ 19 và các năm gần đây. 
Trong chánh điện có pho tượng cổ A Di Đà. 
Chung quanh vùng núi có các ngôi tháp cổ và 
các pho tượng lộ thiên khá lớn như tượng Đức 
Phật Đản Sinh, và tượng Đức Phật Nhập Niết 
Bàn—Name of a famous ancient pagoda, a 
spectacular scenery, located on Bửu Long HII], 
Tân Bửu hamlet, Biên Hòa City, South 
Vietnam. The pagoda was built ¡1n the 
seventeenth century. Formerly, 1t was only a 
small temple which was later rebuilt by Most 
Venerable Pháp Thông. In 1829, the pagoda 
was rebuilt and enlarged, espcially the facade 
so meticulously. It has 
confinuously been extended 1n the last years of 
the nineteenth cenfury and in recent years. The 
anclent staue of Amitabha Buddha 1s 
worshipped in the Main Hall. The mountainous 
area Is surrounded with ancient stupas and 
unroofed bịg sfatues sucha as the statue of 
Lord Buddha at his Holy Birth and that of 
Nirvan Buddha. 
Bửu Quang: 
I) Tên của một ngôi chùa mới được xây 
dựng về sau nầy, tọa lạc trong thị xã Sa 


was decorated 


2) 


Đéc, Nam Việt Nam. Chùa được Hội Phật 
Học Sa Đéc xây dựng trong thập niên 
1950—Name of a recently built pagoda 
located in Sa Đéc town, South Vietnam. lt 
was bullt in the 1950s by the Buddhist 
Studies Association of Sa Đéc. 

Tên của một ngôi chùa nổi tiếng của Phật 
Giáo Nguyên Thủy Việt Nam, tọa lạc tại 
ấp Gò Dưa, xã Tam Bình, quận Thủ Đức, 
thành phố Sài Gòn, Nam Việt Nam. Chùa 
được xây dựng từ năm 1939 đến 1940. 
Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam xuất 
phát từ Cam Bốt do một nhóm cư sĩ tại 
đây đã nghiên cứu giáo lý Nam Tông, 
soạn dịch kinh điển Pali ra tiếng Việt và 
lập chùa Sùng Phước, ngôi tổ đình của 
Phật Giáo Nguyên Thủy do người Việt 
Nam sáng lập tại Cam Bốt. Cũng từ ngôi 
chùa nầy mà Đại Đức Hộ Tông đã du 
nhập vào Việt Nam và một số chùa được 
ngài kiến lập như chùa Bửu Quang, Kỳ 
Viên. Đến năm 1957, một Tổng Hội Phật 
Giáo Nguyên Thủy được thành lập. Đại 
Đức Hộ Tông là vị Tăng Thống đầu 
tên—Name of a famous Theraveda 
Pagoda, located in Gò Dưa hamlet, Tam 
Bình village, Thủ Đức district, Saigon 
City, South Vietnam. Ít 
1939 to 1940. Vietnam Theraveda 
Buddhism came from Cambodia. A group 
of Vietnamese Buddhist monks and lay 
people have lived there and studied 
Hinayana, edited, translated many Pali 
Buddhist Canonical books 
Vietnamese and established Sùng Phúc 
Pagoda, known as the Patriarch Theravada 
Temple built in Cambodia by Vietnamese. 
It 1s from this pagoda that the Theravada 
Sect penetrated 
Afterwards, other Theravada pagodas 
were built in Vietnam as Bửu Quang and 
Kỳ Viên. Up to 1957, Vietnam Theravada 
Buddhist founded. 
Venerable Hộ Tông was 1fs first chairman. 


was built from 


1nto 


has Into Vietnam. 


Association was 


C 


Ca: 

I1) Anh trai: Elder brother. 

2) Bản nhạc: A song. 

3) Ca hát: To sing. 

Ca Bố Đức Ca: Kapotaka (sk)—Chim bổ 
câu—A dove——PIgeon. 

Ca Bố Đức Ca Già Lam: Kapotaka- 
samgharama (skt)—Chùa Ca Bố Đức Ca (thời 
nhà Đường gọi là chùa chim Bồ Câu). Chùa 
được mang tên nầy là vì trong một thời xa xưa, 
Đức Phật từng thuyết pháp cho đại chúng 
trong một khu rừng. Khi Đức Phật đang thuyết 
pháp, có người thợ săn giăng bẫy bắt chim 
trong khu rừng, nhưng suốt ngày chẳng được 
con nào. Anh ta bèn tới chỗ Phật, nói to rằng: 
“Hôm nay Như Lai thuyết pháp ở đây, làm tôi 
không bẫy được con chim nào, vợ con tôi đến 
chết đói mất.” Phật bảo anh ta hãy đốt lửa lên 
rồi Ngài sẽ ban cho thực phẩm. Khi ấy Đức 
Phật liền thị hiện làm thân chim bồ câu rồi lao 
mình vào lửa để làm thực phẩm cho người thợ 
săn và vợ con anh ta. Lần sau anh lại đến chỗ 
Đức Phật đang thuyết pháp, đứng nghe Phật 
giảng và thấy hối hận, từ đó phát tâm xuất gia 
tu hành giác ngộ—A monastery of the 
Sarvastivadah school, so called because the 
Buddha ¡in a previous Incarnation 1s said to 
have changed himself Into a pigeon and to 
have thrown himself Into the fire in order to 
provide food for a hunter who was prevented 
from catching game because of Buddha”s 
teachng. WRhen the hunter learned of 
Buddhaˆs power, he repented and asked the 
Buddha to allow him to Join the order. He 
later attained enlightenment. 

Ca Ca: Kaka or Kakala (skÙ)——Ca Ca Ca—Ca 
Ca La—Con quạ—A crow. 

Ca Ca Bà CaTần Đồ La: Kapinjala (skU— 


Một loại chim tí——A patridge or pheasant. 

Ca Ca Ca: Kaka (skt)—See Ca Ca. 

Ca Ca La: Kakala (skt)—See Ca Ca. 

Ca Ca La Trùng: Kakala (skÐ—Một loại 
sâu đen (loài sâu cắn chết sâu mẹ)—A black 


1nS€cf Or worm. 

Ca Ca Na: Gagana (sk)—Bầu trời hay không 

trung—The firmament—Space. 

Ca Chá: Kaca (sk)—Pha lê—Crysta— 

Glass. 

Ca Chiên Diên Tử: Katyayana or 

Mahakatyayana, or Mahakatyayaniputra (skt). 

1) Một trong mười đại đệ tử của Đức Phật: 
One of the ten noted disciples Of 
SakyamunI. 

2) Bộ Luận Vi Diệu Pháp được người ta gán 
cho ông là tác giả, kỳ thật bộ luận nầy 
được viết bởi một người cùng tên, nhưng 
sanh sau ông từ 300 đến 500 năm—The 
foundaton work of the Abhidharma 
philosophy (Abhidharma-jnana-prasthana- 
sastra) has been attributed to him, but If 1s 
by an author of the same name 300 to 500 
years later. 

** For more Information, please see Ma Ha 
Ca Chiên Diên. 

Ca Da: Kaya (sk0. 

l1) Thân —Body——Assemblage. 

2) See Gaya In Sanskri/Pali-Vietnamese 
Section. 

Ca Diếp: Kasyapa (skÙ—Ca Nhiếp —Ca 

Diếp Ba—Ca Nhiếp Ba. 

1) Ẩm Quang Thiên: Drinking Light Deva—— 
A class of divine beings similar or equal to 
Prajapati. 

2) Cha của hết thảy chúng sanh (trời, thần, 


người, cá, loài bò sát, và hết thấy thú 
vật —The father of gods, demons, men, 
fish, reptiles, and all animals. 

3) Chòm sao “nuốt ánh sáng” của mặt trời và 
mặt trăng (nhưng không có sự kiểm chứng 
rõ ràng) —The constellaton of “drinking 


light,” 1.e. swallowing sun and moon (but 
without apparent justIfication). 

Một trong bảy hay mười bậc Thánh của 
Ấn Độ—One of the seven or ten ancIient 
Indian sages. 

Tên của một bộ lạc hay một chủng tộc: 
NÑame oÝ a tribe or race. 

Phật Ca Diếp là vị Phật thứ ba trong năm 
vị Phật hiền kiếp, là vị Phật thứ sáu trong 
bảy vị Phật thời cổ: Kasyapa Buddha, the 
thrd of the five Buddhas of the psent 
kalpa, the sixth of the seven ancienf 
Buddhas. 

Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ 
Điển, Ma Ha Ca Diếp là một vị Bà La 
Môn của xứ Ma Kiệt Đà, trở thành một 
trong những đại đệ tử của Phật Thích Ca. 
Sau khi Phật nhập diệt, ông đã trở thành 
trưởng chúng Tỳ Kheo, và triệu tập và chủ 
trì hội nghị kiết tập kinh điển đầu tiên, 
chức vị thượng tọa của ông có từ đấy— 
According to Eitel in The Dictionary of 
Chinese-English Buddhist terms, 
Mahakasyapa, a brahman of Magadha, 
who became one of the principal disciples 
of sakyamuni, and after his death became 
leader of the disciples, convoked and 
presided (directed) the first synod,whence 
hs tile charman (Arya-Sthavia) 1s 
đerived. 

Đệ nhất hạnh Đầu Đà trước khi giác ngộ: 
He ¡1s accounted the chief of the ascetics 
before the enliphtenment. 

Vị kiết tập kinh điển đầu tiên và vị tổ thứ 
nhất sau thời Phật: The first compiler of 
the canon and the first patriarch. 

Vị Bổ Tát mà tên đứng đầu trong một 
chương của Kinh Niết Bàn: A Bodhisatva, 
whose name heads a chapter In the 
Ñirvana Sutra. 

Ca Diếp Di: Kasyapiya (sk)—Ca Diếp 
Duy—Ca Diếp Tỳ —Ca Diếp Ba—Sau khi 
Đức Phật nhập diệt, trường phái Tiểu Thừa 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10) 


Nguyên Thủy được chia làm năm nhánh, 

trường phái Ca Diếp Di là một, giáo thuyết 

căn bản dựa vào bộ Luận Ca Diếp Di—A 

school formed on a division of the 

Mahasanghikah into five schools a cenfury 

after the Nirvana. KasyapIya was one of which 

teaching based on the Kayapiya Sastra. 

Ca Diếp Ma Đăng: Kasyapa-Matanga 

(sk) Nhiếp Ma Đằng Trúc Nhiếp Ma 

Đằng—Một vị sư người miễn Trung Ấn Độ. 

Thời Hán Minh Đế, vua sai một phái đoàn 

sang Ấn Độ cầu pháp đã gặp sư. Sư cùng với 

ngài Trúc Pháp Lan mang tượng Phật và kinh 
điển về Lạc Dương khoảng năm 67 sau Tây 

Lịch The monk who with Gobharana, of 

Central India, or Dharmaraksa, 1.e. Chu-Fa- 

Lan, according to Buddhist statements, brought 

Images and scriptures to China with the 

commissioners sent by Ming-TI, arriving In Lo- 

'Yang In around 67 A.D. 

Ca Diếp Phật: Vị Phật thứ sáu trong bẩy vị 

cổ Phật The sixth of the seven ancient 

Buddhas. 

*# For more information, please see Ca Diếp 
(6) and Thất Phật in Vietnamese-English 
Section. 

Ca Đại: See Skandha 

Vietnamese Section. 

Ca Đàm Ba: Kadamba (skt)—Một loại cây 

có hoa thơm—A tree or plant with fragrant 

flowers. 

Ca Già Mạt Ni: Kacamani (skt—Ca Thác 

Mạt Ñ—Tên mọi loài ngọc lưu ly—Crystal— 

Quartz. 

Ca Già Lân Địa: Kacalindikaka or Kacilindi 

(sk)—Ca Lân Đà—Ca Lân Đềể—Ca Chỉ Lật 

Na—Ca Già Lân Để Ca—Một loài chim mà 

lông của nó dùng để đan áo—A sea bird, from 

whose feathers robes are made. 

Ca Hy Na: Kathina (sk)—Ca Đề—Yết Hy 

Na. 


in SanskrIV/Pali- 





l) Cứng Không uyến chuyển—Không 
tương nhượng: Hard—InflexIble— 


Unyielding. 
Tên của một loại áo của chư Tăng Ni, 
nhận sau mùa an cư kiết hạ: Name of a 


2) 


monk”s or nun”s robe, received after the 
summer retreat. 

Ca Hy Na Nguyệt —Tháng ở giữa tháng 
mười và tháng mười một, sau khi xong an 
cư kiết hạ, khi chư Tăng Ni nhận áo Ca 
Hy Na (Hạ Lạp): Kathina-masa, the month 
1n October-November, Interpreted as the 
month after the summer retreat, when 
monks and nuns received the “kathina” 


3) 





robe of merit. 
Ca Kệ: Verses for singing——To sing verses. 
Ca Khúc: A song. 
Ca La: Kala (skÐ 


1) Một phần cực nhỏ: A minute part. 

2) Một nguyên tử: An atom. 

3) Một phần trăm của đường kính sợi tóc của 
con người: The hundredth part lengthwise 
of a human hatr. 

4)_ Một phần mười sáu: A sixteenth part of 
anything. 

5)_ Một koảng thời gian xác định: A definite 
time, a division of time. 

6)_ Thời gian làm việc hay nghiên cứu, đối lại 
với thời gian nhàn rỗi: The time of work, 
or study, as opposed to leisure time. 

7) Màu đen: Black. 


Ca La Ca: 


1) Một loài hắc long (rồng đen): Kaliyaka 
(skĐ—A naga or a black dragon Iinhabiting 
the Yamuna (Jumna), slain by Krsna. 

2) Loại áo ca lê ca có màu lốm đốm (dệt 


bằng hoa cát bối): Kalika (skt)——A 
garment of diverse colours. 

Tác Nhân: Karaka (skt)——One who dos, or 
Causes——An ageIt. 

Ca La La: Kalala (sk)—Phôi tha—An 
embryo—The womb—An embryo shortly 
after conception. 

Ca La Sa Dã: Kasaya (sk)—Ca La Sa Dị 
Áo nhuộm của chư Tăng Ni, đối lại với áo 


3) 





trắng của Phật tử tại gia—A monk's dyed 
robe, in contrast with white lay garb. 

Ca La Sa DỊ: Kasaya (skt—See Ca La sa 
Dã. 

Ca La Tần Ca: Kalavinka (sk)—See Ca 
Lăng Tần Già. 

Ca La Trấn Đầu: Kalaka and Tinduka (sk0. 


1) Ca La: Kalaka (skÐ. 

a) _ Trái cây có chất độc: A poisonous fruit. 

b) VỊ Tăng phá giới: A bad monk. 

2) Trấn Đầu: Tinduka (skt). 

a) _ Trái cây không có chất độc: A non- 
pOIsonous fruit. 

b)_ Một vị Tăng tinh chuyên tu hành: A good 


monk. 

Ca La Tý Nã Ca: Kalapinaka (sk)——Theo 

Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Ca 

La Tý Nã Ca (Kalapinaka) là thành phố Ma 

Kiệt Đà, khoảng 20 dậm đông nam Kulika, 

phía nam của thành phố Behar bây giờ— 

According to Eitel im The Dictionary of 

Chinese-English Buddhist Terms, Kalapinaka 

was the city of Magadha, 20 miles southeast of 

Kulika, south of the present city Behar. 

Ca La Ty Ca: See Kapilavastu ¡in 

Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 

Ca La Tỳ La: Karavira (skÐ——Một loại trúc 

đào có bông thơm——A fragrant oleander. 

Ca La Việt: Kulapati (skt). 

1) Người đứng đầu bộ tộc: The head of a 
clan, or family. 

2) Đàn Việt hay cư sĩ: Lay people. 

Ca Lan Đà: Karanda or Karandaka (skt). 

1) Một loài chim bay thành đoàn và có giọng 
hót hay: A bird which flies In flocks and 
has a pleasant note. 

2) Một loài sóc đã đánh thức vua Bình Sa 
Vương để báo cho ngài biết về một con 
rắn: A squirrel which awakened Bimbisara 
to warn him against a snake. 

3) Ca Lan Đà-Trúc Lâm Tịnh Xá, thuộc một 
vị trưởng giả tên Ca Lan Đà, trước đó 


nhóm Ni Kiên Tử cư ngụ, về sau vua Bình 
Sa Vương hiến cho Phật Thích Ca Mâu Ni 
(đây là Tăng Viện sớm nhất ở Ấn Độ): 
The Karanda-Venuvana, a garden 
belonging to an elder called Karanda, 
used by Nirgrantha sect, then presented by 
King Bimbisara to Sakyamuni. 
Ca Lan Đà Trúc Lâm: Karanda-Venuvana 
(skÐ—See Ca Lan Đà (3). 
Ca Lan Đà Trưởng Giả: An elder named 
Karanda who owned the Karanda-Venuvana—— 
See Ca Lan Đà (3). 
Ca Lăng Tần Già: Kalavinkas (sk)—Ca 
Lan Già—Ca Lan Tần Già—Yết La Tần Ca— 
Ca Lăng Tỳ Già —Ca Tỳ Già La—Cáp Tỳ Già 
La—Yết Tỳ Già La—Ca Tỳ Già—Ca Vĩ La— 
Một loại chim sẻ ở Ấn Độ, được để cập trong 
Kinh A Di Đà, loại chim có giọng hót thảnh 
thót. Người ta nói loài chim nầy có thể hót từ 
trong trứng, trước khi được nở ra—A kind of 
Sparrow In Indian, mentioned ¡n the Amitabha 
Sutra, described as having a melodious voIce, 
found In the valley of Himalaya. Ít 1s said to 
sing In the shell before hatching. 


Ca Lăng Tần Già Vương: Kapinjalaraja 
(sk)—Tiển thân của Đức Phật là một con 
chim t—A previous 1ncarnation of Sakyamuni 
as a pheasant. 

Ca Lật Để Ca: Karttika (sk)—Tháng ở giữa 
tháng mười và tháng mười một—The month 
between October and November—See Thập 
Nhị Nguyệt. 

Ca Lâu Đà Di: See Kaludayin 
Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 

Ca Lâu La: Garuda (skt—See Garuda ¡in 
English-Vietnamese SanskrIUPali- 
Vietnamese Section. 

Ca Lê Ca: Kaliyaka (skt)—Se Ca La Ca. 

Ca Lê Sa Xá Nỉ: Karsaniya (sk0— Sự tha 
thứ—ForgIveness. 

Ca Lợi: Kali (sk)—Ca Lê—Cát Lợi—Ca 


in 


and 


Lam Phù ——Ca La Phú—Striver——TIl-born. 

1) Đấu Tránh Ác Sanh: Striver—III-born. 

2) Đấu Tránh Vương—Ác Thế Vô Đạo 
Vương: Kaliraja or Kalingaraja (skÐ— 
Theo Kinh Niết Bàn, Ca Lợi hay vua Ca 
Lam Phù hay Đấu Tránh Vương là vua 
của xứ Ma Kiệt Đà, nổi tiếng về sự bạo 
động của ông ta. Người ta nói rằng trong 
tiền kiếp, ông đã từng cắt tai, xẻo mũi, 
hay chặt tay chân của Đức Phật— 
According to the Nirvana Sutra, Kaliraja 
was a king of Magadha noted for his 
violence; It 1s said that in a former 
Incarnation he cut off the ears, nose, and 
hands of the Buddha, who bore it all 
unmoved. 

Ca Lợi Sa: Karsa or Karsana (skt)—Một đơn 

vị đo lường trọng lượng của người Ấn, tương 

đương với nửa lượng của người Trung Hoa— 

An Indian measure of weipht, equivalent to 

half a Chinese ounce. 

Ca Lợi Sa Ba Nã: Karsapana (skt)—Một đơn 

vị tiền tệ của Ấn Độ, tương đương với 400 tiền 

vàng—An Indian monetary unit, equivalent to 

400 candereens. 

Ca Lợi Vương: Kaliraja or Kalingaraja 

(skÐ—See Ca Lợi. 

Ca Lô Nã: Karuna (skt)—Bi (thương xót)— 

Pity—PItying. 

Ca Ma: Kama (sk©). 

1) Tham dục: Desire. 





2) Luyến ái: Love. 
3) Mong cầu: Wish. 
4)_ Ngạ quỷ: A hungry ghost. 


Ca Ma Đà Đô: Kamadhatu (sk)—Dục Giới 
gồm thế giới nầy và sáu cõi trờ—Bất cứ thế 
giới nào mà những yếu tố tham dục chưa được 
khắc phục—The realm of desire, of sensuous 
gratification; this world and the six devalokas; 
any world in which the elements of desire 
have not ben suppressed. 

Ca Ma Lãng Ca: Kamalanka (skt)—Theo 
Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, 





Kamalanka là một vương quốc cổ bên Ấn Độ, 
có lẽ là một phần của Chittagong bây giờ, đối 
diện với cửa sông Hằng —According to The 
Dictonary of Chinese-English Buddhist Terms, 
Kamalanka was an ancient country In India, 
probably part of the present Chittagong, 
Opposite the mouth of the Ganges. 
Ca Ma Lũ Ba: Kamarupa (skt)—Theo Eitel 
trong trung Anh Phật Học Từ Điển, Ca Ma Lũ 
Ba, bây giờ là Kamrup, là một vương quốc cổ 
được thành lập bởi một phần đất tây bộ của 
Assam (theo Tây Vực Ký của Huyễn Trang, 
thì xứ nây rộng trên vạn dậm, giống người nhỏ 
bé, nói tiếng khác với Ấn Độ, thờ phụng thiên 
thân, không tin Phật Pháp. Đến đời nhà Đường 
vẫn chưa thấy dựng chùa thờ Phật. Người dân 
chỉ lén lút nệm Phật. Đến đời vua Câu Ma La, 
nghe tin Huyễển Trang đi ngang, bèn thỉnh ngài 
đến thuyết pháp)—According to Eitel in The 
Dictionary of Chinese-English Buddhist Terms, 
Kamarupa, now Kamrup, an ancient kingdom 
formed by the western portion of Assam. Until 
the T”ang dynasty, no temples were ever buIlt 
there. When King Kamala heard that Hsuan- 
Tsang crossed by the country, he ¡Invited 
Hsuan-tsang to stop by to preach Buddhaˆs 
teaching. 
Ca Na Đề Bà: Kanadeva (sk)—Ca Na 
GiàMâu Ni (Kanakamuni)—Đệ tử của ngài 
Long Thọ và là tổ thứ 15, người miền Nam 
Ấn, đòng dõi quý tộc. Người ta nói ông chỉ có 
một mắt nên mang tên “Kuna.” Ông còn có 
tên là Đề Bà Bồ Tát—A disciple of Nagarjuna 
and fifteenth patriarch, a native of South India, 
of the Vaisya caste; said to have only one eye, 
hence Kana his name; known also as Deva- 
Bodhisattva. 
Ca Na Già Mâu Ni: Kanakamuni (skÙ— 
Câu Na Hàm Mau NÑi—Cát Nặc Già Mâu Ni. 
1) See Ca Na Đề Bà. 
2) _ Vị Phật thứ hai trong năm vị Phật Hiền 
kiếp, vị Phật thứ năm trong bảy vị Phật 
quá khứ: The second Buddha ¡n the five 


Buddhas of the Bhadrakalpa, and the fifth 

of the seven anclent Buddhas—See Ngũ 

Phật and Thất Phật. 
Ca Ngâm: To sing poems. 
Ca Ngợi: To congratulate. 
Ca Nhạc: Music and song. 
Ca Nhị Sắc Già: Kaniska (sk)—§ee Ca Ni 
Sắc Ca. 
Ca Ni Ca: Kanaka or Kanika (skt)——Một loại 
cây, có lẽ là cây chiên đàn—A tree or plant, 
probably a kind of sandal-wood. 
Ca Ni Sắc Ca: Kanishka (skt)—Vua nước 
Nguyệt Chi (tộc Nguyệt Thị, tổ tiên xuất phát 
từ Trung Á), cai trị xứ Kiện Đà La, phía bắc 
Punjab bây giờ, ông đã thống trị một vùng 
rộng lớn mà phía tây giáp đến Đại Hạ, vùng 
lãnh thổ rộng lớn từ Kabul, Gandhara, Sindh, 
Tây bắc Ấn Độ, Kashmir và một phần của 
Madhyadesa về sau đời vua A Dục. Ông là 
một ông vua đầy quyển uy thuộc dòng dõi 
Saka hoặc Turuska. Ông là vị hộ pháp lớn của 
Phật giáo, chỉ sau có vua A Dục và Di Lan Đà. 
Chuyện quy-y theo đạo Phật của Ca Ni Sắc Ca 
cũng diễn ra giống hệt như chuyện vua A Dục. 
Người ta nói rằng thuở thiếu thời, quốc vương 
Nguyệt Chi đã không có sự tôn trọng đối với 
đạo Phật. Ông không tin vào nghiệp báo và 
đối xử với đạo Phật một cách khinh mạn. Rồi 
chính nỗi ân hận trước cảnh giết chóc trong 
các cuộc chính phục Kashgar, Yarkand và 
Khotan đã khiến ông tìm đến với giáo lý của 
đạo Phật, và sau đó ông đã truyền bá một 
cách tận tình. Ông đã hoàn tất công việc của 
vua A Dục và giúp cho Phật pháp hoằng dương 
thắng lợi khắp châu Á. Hoạt động truyền giáo 
không ngừng nghỉ xuyên qua đế quốc rộng lớn 
của ông ta từ Madhyadesa ở Ấn Độ đến Trung 
Á. Theo Keith trong Trung Anh Phật Học Từ 
Điển của Giáo Sư Soothill, niên đại của Ca Ni 
Sắc Ca có lẽ vào khoảng cuối thế kỷ thứ nhất. 
Vào khoảng từ 125 đến 165 sau Tây Lịch, ông 
đã triệu tập hội đồng kiết tập kinh điển lần thứ 
tư, với 500 vị Tăng dưới sự chủ tọa của Thế 


Hữu đại sư tại vùng Kashmir. Nhưng theo Giáo 
Sư Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm 
Phật Giáo, thì triểu đại Ca Ni Sắc Ca từ 78 
đến 101 sau Tây Lịch đã đánh dấu một khúc 
quanh quan trọng trong lịch sử Phật giáo và 
văn học Phật giáo. Triều đại nầy đã chứng 
kiến sự trổi dậy của Phật giáo Đại Thừa và 
hoạt động văn học rực rỡ được khởi đầu từ 
những danh Tăng như Hiếp Tôn Giả, Mã 
Minh, Thế Hữu và các vị khác. Chính trong 
thời đại nầy, tiếng Pali đã phải nhường chỗ 
cho tiếng Phạn. Trong lãnh vực nghệ thuật, 
trường phái điêu khắc Gandhara nổi tiếng đã 
phát triển và các bức tượng Phật, tượng Bồ Tát 
đã bắt đầu xuất hiện. Việc đóng góp to lớn 
nhất mà vua Ca Ni Sắc Ca đã dành cho Phật 
giáo là việc triệu tập Nghị Hội Kết Tập Kinh 
Điển lần thứ tư tại Kashmir (see Kết Tập Kinh 
Điển IV). Theo Tây Vực Ký Truyện của 
Huyền Trang thì Nghị Hội đã diễn ra tại 
Kashmir. Mục đích của nghị hội là kết tập các 
giáo lý của Đức Phật và viết luận giải cho 
giáo lý nây theo Nhất Thiết Hữu Bộ 
(Sarvastivada school). Nghị Hội lần thứ tư đã 
kết tập được bộ Tỳ Bà Sa Luận. Về Tam Tạng 
của giáo điển, nghị hội đã biên tập được 10 
vạn bài tụng của bộ luận Ưu Ba Để Xà 
(upadesa-sastra) giải thích kinh tạng, mười vạn 
bài tụng của bộ Tỳ Nại Đa Tỳ Bà Sa (Vinaya- 
vibhasa-sastra) giải thích Luật Tạng, và mười 
vạn bài tụng của bộ A Tỳ Đạt Ma Tỳ Bà Sa 
giải thích Luận Tạng. Bộ Đại Tỳ Bà Sa 
(Mahavibhasa) hiện còn bản Hoa ngữ, có lẽ là 
tiêu biểu cho các bộ luận đã được biên soạn 
tại Nghị Hội nầy. Khi kinh điển đã được kiết 
tập, ông bèn cho khắc vào bản đồng và lưu trữ 
trong tháp. Ngoài ra, vua Ca Ni Sắc Ca còn 
cho xây dựng nhiều tu viện và bảo tháp. Ông 
đã xây dựng nên một thành phố có tên là 

Kanishkapura, được xác định là thành phố 

Kanispur ngày nay tại Kashmír. Riêng tại 
Purusapura, nay là Peshawar, ông đã cho xây 
dựng một đại điện mang tên ông, phía tây của 
điện nầy là Đại Tu Viện Ca Ni Sắc Ca. Đại 


điện Ca Ni Sắc Ca là một kiến trúc uy nghĩ, 
cao 120 mét, phần đáy có năm tầng, cao 45 
mét. Các vị khách hành hương từ Trung Quốc 
là Pháp Hiển, Tống Vân, và Huyền Trang đã 
không tiếc lời ca ngợi vẻ đẹp kiến trúc của 
ngôi tháp quan trọng nầy. Còn Đại Tu Viện Ca 
Ni Sắc Ca là một tu viện cổ, vào thế kỷ thứ 
bảy khi Huyền Trang đến thăm viếng, ngài đã 
kể lại là trên các tầng của tu viện có nhiều 
sân thượng được nối nhau bởi những hành 
lang, và mặc dù các tòa nhà đã đổ nát nhưng 
có thể nói đây là công trình nghệ thuật hiếm 
có. Trong tu viện ấy, vẫn còn một số Tỳ Kheo 
thuộc phái Tiểu Thừa—King of the Yueh- 
Chih, i.e. of Tukhara and the Indo-Scythians, 
ruler of Gandhara 1n northern Punjab, who 
conquered northern India and as far as Batria 
from Kabul, Sindh, North West India, Kashmir, 
and part of Madhyadesa. He became a patron 
of Buddhism, the greatest after Asoka and 
Milinda. The story of Kanishka”s conversion to 
Buddhism followed the same way as that of 
Ashoka. It is said that Yueh-Chi monarch In his 
early lie had no respect for the Buddhist 
relipion. He did not believe in Karma, and 
treated Buddhism with crushing contempt. Ït 
was his remorse at the bloodshed during his 
conquests of Kashgar, Yarkand, and Khotan 
that drew him to the quietist teachings of 
Buddhism which he propagated later with such 
zcal. It was during Kanishka's reign and 
largely through his efforts that Buddhism was 
successfully ¡introduced ¡into Central and 
Eastern Asia. There was ceaseless missionary 
activity throuphout his vast empire which 
extended from Madhyadesa In India to Central 
Asia. According to Keith in The Dictionary of 
Chinese-English Buddhist Terms composed by 
Professor Soothill, his date probably at the 
close of the first century. At around 125-165 
A.D., he convoked the fourth synod in Kashmir 
(see Kết Tập Kinh Điển II), of 500 leading 
monks under the presidency of Vasumitra. 
However, according to Prof. Bapat in Twenty- 


FEive Hundred Years Of Buddhism, Kanishka”s 
reign (78-101 A.D.) also marked an Important 
turning point 1n the history of Buddhism and 
Buddhist literature. It witnessed the rise of 
Mahayana Buddhism and the magnificent 
lierary activity started by Parsva, Asvaghosa, 
Vasumitra, and others. It was In this age that 
Pali gave place to Sanskrit. In the field of art, 
the celebrated Gandhara sculptures developed 
and figures of the Buddha and Bodhisattvas 
began The King's  greatest 
contribution to Buddhism was his convention 
of the Fourth Council. According to Hsuan- 
Tsang In the Records of Western Counftries, 
the Council met in Kashmir. The chief aim of 
the Council was the compilaion of the 
doctrines of Buddhism and the writing of 
commenfarles on them according to the 
Sarvastivada school of Buddhism. The Fourth 
Council compiled the commentaries known as 
the Vibhasa-sastra. On the three Pitakas of the 


{O_ appe€ar. 


Buddhist Canon, the Council composed 
100,000 stanzas of the Upadesa-sastras 
explaning the canonical sutras, 100,000 
sanzas of the vinaya-vibhasa-sastras 


explaining the Vinaya, and 100,000 stanzas of 
the Abhidharma. The Mahvibhasa, which Is 
sull preserved in Chinese, perhaps represenfs 
the commentaries prepared by this CouncIl. 
When the canon was revised and settled; this 
he 1s said to have had engraved on brass and 
placed In a stupa. Besides, king Kanishka 
founded many monasteries and stupas. He 
founded a city named Kanishkapura which has 
been Iidentified with the modern Kanispur In 
Kashmr. Kanishka erected a Great Stupa 
which was named after him. To the west of the 
stupa, he built a large monastery which was 
known as Kanishka Mahavihara. Both these 

síructures were erec(ed at Purusapura, now 

Peshawar. The Great Stupa was a magnificent 
structure, 400 feet high, the base being in five 
stages and 150 feet high. The Chinese pilgrim 
Fa-Hsien, Sung-Yun, and Hsuan-Tsang have 


lavished great praise on the architectural 
beauty of this Important relic tower. The 
Kanishka Mahavihara was an old monasftery, 
at the time when Hsuan-Tsang visited it in the 
seventh century A.D., is upper storeys and 
many terraces were connected by passages 
and although the buildings were in ruins they 
could be said to be of rare art. There were still 
1n the monastery a few Hinayanist monks. 

Ca Tất Thí: Kapisa (sk)—Theo Giáo Sư 
Soothill trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, 
Ca Tất Thí là tên nước Kanaka có chu vi 4000 
dậm, thủ đô cũng cùng tên nước, với chu vi 10 
dậm. Đây là nơi an cư kiết hạ của Đức Phật 
dưới triểu vua Ca Nhị Sắc Già (Kaniska)— 
According to Professor Soothll in The 
Dictonary of Chinese-English Buddhist Terms, 
Kapisa was an anclent kingdom, south of 
Hindukush, sa¡id to be 4,000 miles around, with 
a capital of the same name I0 miles In 
circumference; formerly a summer resort of 
Kaniska 

Ca Thanh: Tiếng hát của loài khẩn na la— 
The sound of singing of Kinnaras. 

Ca Thấp Di La: Kasmira or Kashmir (skt)— 
Yết Thấp Nhĩ La—Ca Diếp Di La—Theo Tây 
Vực Ký, Ca Thấp Di La là tên gọi của nước 
Kế Tân hồi xưa, bây giờ là Kabul, ở về phía 
Bắc Ấn Độ. Ca Thấp Di La là nơi kiết tập kinh 
điển lần cuối dưới triểu vua Ca Nhị Sắc Già 
(Kaniska}—According to the Records of 
Western Lands, Kasmira formerly known as 
Chi-Pin, the modern Kabul, north of India. 
Kasmira was the seat of the final synod for 
determining the Canon under King Kaniska. 
Ca Thỉ: Kasi (skt). 

1) Tên của một loại trúc: Name of a kind of 
bamboo. 

Một địa danh về phía bắc của Kosala, 
mang địa danh như vậy vì có nhiều loại 
trúc tốt được dùng làm tên—A. place said 
to be so called because 1ts bamboos were 
good for arrows, north of Kosala. 


2) 


Ca-Ira Phú Đơn Na: Pataphutana or 
Kataputana (sk)—Kỳ Xú Quỷ—Cà Tra Bố 
Đơn Na—Mộit loài quỷ cực kỳ xấu xí với thân 
hình hôi hám, khi bắt người thì khiến cho họ 
kêu khóc một cách thống khổ. Loài quỷ nây 
cũng gây nhiều nguy hiểm cho loài người—A 
kind of extremely ugly demons (pretas of 
remarkably evil odour) whose bodies expel the 
foulest odors, who makes people scream and 
cry out in pain and agony. They also cause a 
lot of danger to humans. 

Ca Tụng: To 
compliment—To 
congratulate——To praIse. 


Ca Tỳ La: 


singe—To chant—To 


commend—To 


I1) Tác giả của bộ Tăng Khư Luận (nói về 
nghĩa của 25 đế): Kapila (skQ—Author of 
the Sankhya philosophy. 

2) Ca Tỳ La Vệ: See Kapilavastu In 


SanskrIt/Pali-Vietnamese Section. 
Ca Tỳ La Bà Tô Đô: See Kapilavastu in 
Sanskrit/Pali-VIietnamese Section. 
Ca Ty La Vệ: See Kapilavastu 
SanskrIt/Pali-Vietnamese Section. 
Ca Tỳ La Vệ Phế Tích: Phế tích thành Ca 
Tỳ La Vệ, nay là làng Tilaurakot, chừng 70 
dậm về phía bắc Ba La Nại, kinh đô của bộ 
tộc Thích Ca do vua Tịnh Phạn cai trị ngày 
xưa. Tại đây các nhà khảo cổ Ấn Độ cũng tìm 
thấy phế tích cổng hoàng cung của vua Tịnh 
Phạn, nơi mà Thái Tử Sĩ Đạt Đa đã ra đi xuất 
gia tu hành khổ hạnh—The 
Kapilavastu, modern village Tilaurakot 1n 
Nepal, about 70 miles north of Benares, the 
capital of the Sakya”s tribe of whom king 
Suddhodana was Here, 
archaelogIsts also found ruins of thegate of 
Suddhodanas palce by 
Siddhartha went out to become an ascetic. 
Ca Tỳ Ma La: Kapimala (sk)——Một vị Tăng 
ở Ma Kiệt Đà bây giờ là Patna, vào khoảng 
thế kỷ thứ hai sau Tây Lịch. Trước ngài theo 
ngoại đạo, sau được ngài Mã Minh khuất phục 


1n 


TUIS af 


a Tuler. Indian 


whíich  Prince 


nên xin làm đệ tử Phật. Ngài là Tổ thứ 13 ở 
Ấn Độ. Người ta nói ngài chính là người đã 
khuất phục và truyền pháp cho ngài Long 
Thọ——A monk of Magadha (Patna), around the 
second century A.D., converted by Asvaghosa. 
He was the thirteenth Patriarch and he himself 
1s said to have converted Nagarjuna. 

Ca Tỷ La: Kapila (sk)—See Ca Tỳ La. 

Ca Vũ: Song and dance——To sing and dance. 
Ca Xa: Kasa (skt). 

1) Một nắm cỏ dùng làm chiếu, được nhân 
cách hóa như là thị giả của Diêm Ma 
Vương—A plece of ørass, used for mats, 
thatch, etc.; personified as one of Yama”s 
atfendants. 

Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ 
Điển, kasa là nắm cỏ dùng để làm chổi 
cho Đức Phật, vẫn còn là một vật thờ 
phượng: According to Eitel ¡in The 
Dictonary of Chinese-English Buddhist 
terms, kasa 1s a pIece of grass, of which a 
broom was made, and used by SakyamuI. 
It 1s still an obJect of worshIp. 

Ca Xa Bố La: Kasapura (skU—Theo Eitel 
trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Kasapura 
là tên thành của nước Bát La Da Già— 
According to Eiel in The Dictionary of 
Chinese-English Buddhist Terms, Kasapura 
used to be a city between Lucknow and Oudh. 
Ca Xưởng: See Ca. 

Cá: Mỗi—Each—Every. 

Cá Cá Viên Thường Đạo: Mỗi mỗi là một 
đạo tròn đây vĩnh cửu—Every single thing is 
the complete eternal Tao. 

Cá Nhân: Individual—Personal. 

Cá Nhân Chủ Nghĩa: Individualism. 

Cá Nhân Hóa: To individualize. 

Cá Nhân Thành Tựu Công Đức Lực: 
personal achievement of merit. 

Cá Thể: Individuality. 

Cà Khia: To pick a quarrel with someone. 


2) 


Cà Lăm: To stutter——To stammer. 


Cà Nhắc: Limping. 

Cà Rà: To loiter. 

Cà Ràng: Earthern stove. 

Cà Rỡn: To joke—To jest. 

Cà Sa: Kasaya (sk0. 

() Nghĩa của “Cà Sa”—The meanings of 
“Kasaya”—Y áo của nhà sư. Áo xích sắc 
hay màu thắm, được diễn dịch là hư nát, 
bẩn, nhiễm bẩn, được nhuộm bằng màu 
tạp, chứ không phải làm bằng một trong 
những màu chính, để phân biệt với bạch y 
hay áo trắng của hàng tại gia—The 
monkˆs robe or cassock. A red or yellow 
monk*s robe, Interpreted as decayed, 
Iimpure In colour, dyed, not oŸ prIimary 
colour, so as to distinpuish from the 
normal white dress of lay people. 


ŒI) Phân loại “Cà Sa —Categorles of 
“Kasaya”—Có nhiều loại khác nhau— 
There are several different names for 
Kasaya: 

1) Đại Y: See Tăng Già Chỉ. 

2) Giải Thoát Y: Y áo của sự giải thoát— 
The clothing (garment) of liberation. 

3) Giải Thoát Tàng Tướng Y: The garment 


Of emancipation. 

Phước Điển Y: Y áo mặc vào như đem 
phước điền cho người gieo—The robe of a 
field of happiness. 

Vô Tướng Y: Y áo của nhà tu không có 
hình tướng, nó chỉ là một miếng vải 
vuông—The form. The 
Kasaya 1s without form In the sense that 1s 
a simple square sheet of cloth. 

Nhẫn Nhục Y: Y áo nhắc người mặc luôn 
nhẫn nhục—The robe of endurance, or 
patlence—Endurins-humiliation robe. 

Bá Nạp Y: Y áo làm bằng vải bá nạp (vải 
mà người ta đã vứt đi)—Broken patched 
robe. 

Phấn Tảo Y: Y áo làm bằng những miếng 
vải cũ dùng để lau bụi—A robe of rags— 
A collection of rags out of dust-heap used 


5) 


robe  without 


6) 


7) 


8) 


as robes for monks and nuns. 

Tăng Già Chỉ: Áo đắp bằng những mảnh 
vải, một trong ba loại y cho chư Tăng Nị, 
choàng từ vai xuống tới đầu gối và được 
cột lại nơi hông, thường được làm bằng 
chín hay hai mươi lăm mảnh —The path- 
robe, one of the three garments of a monk 
reaching from shoulders to the knees and 
fastened around the waiste, usually made 
up Of nine to fwenty-five pIieces. 

10) Tăng Già Lê: See Tăng Già Chỉ. 

11) Trọng Y: See Tăng Già Chỉ. 

(IINhững lời Phật dạy về “Cà Sa” trong Kinh 
Pháp Cú The Buddha?s teachings on 
“Kasaya” in the Dharmapada Sutra: 

Mặc áo cà sa mà không rời bỏ những điều 
uế trược, không thành thật khắc kỷ, thà 
chẳng mặc còn hơn—Wearing a yellow 
saffron robe with an Iimpure mind. What 
will the robe do 1f truthfulness 1s lacking 
and discipline or self-control 1s denied? 
(Dharmapada 9). 

Rời bỏ những điều uế trược, giữ gìn giới 
luật tinh nghiêm, khắc kỷ và chân thành, 
người như thế đáng mặc áo cà sa—He 
who drops all stain, stands on virtue, 
learns discipline and speaks the truth. 
Then the yellow robe wIl ft 
(Dharmapada 10). 

Không ngăn trừ ác hạnh thì dù mặc áo cà 
sa, người ác cũng sẽ vi nghiệp ác, chết 
phải đọa địa ngục—A yellow saffron robe 
does not make him a monk. He who 1s Of 


9) 


5 


2) 


him 


3) 


evil character and uncontrolled or 
unrestrained; such an evil-doer, by his evil 
deeds, 1s bor ¡in a woeful state 


(Dharmapada 307). 
Cà Tra Bố Đơn Na: Kataputana (skt)—See 
Ca Tra Phú Đơn Na. 
Cả Cười: Burst out laughing. 
Cả Đời: The whole life. 
Cả Đời Niệm Phật: See Recite Buddha In 
AlI Three Time-Spans. 


Cả Gan: To dare. 

Cả Mừng: Joyful. 

Các: 

1) Căn gác: Lầu các—A temple chamber 
(second storey). 

2) Mỗi một: Every—Each. 

3) Nội các: Cabinet. 

Các Căn Suy Yếu: Declined (deminished or 

disintegrated) faculties. 

Các Chúng: See Các Loại. 

Các Loại: Each kind—Every sort. 


Cách: 

I)_ Cắtra: To cut off—To strip. 

2) Da sống (chưa thuộc): Hides—Skin. 

3)_ Đường thẳng: A line. 

4) Ngăn ra: To divide off—To separate—To 


part. 
Cách Ăn Nói: Way of speaking 
Cách Ăn Ở: Style of living. 
Cách Biệt: Separate——Distant. 
Cách Cảm: Telepathic. 
Cách Cư Xử: Behavior. 
Cách Đi: Gai—Walk—Step. 
Cách Lịch: Separate——Distinct. 
Cách Lịch Tam Đế: Biện biệt hiểu biết về 
tam quán: không, giả, trung (không là đản 
không, để phá cái hoặc kiến tư; giả là đản giả, 
để phá cái hoặc trần sa; trung là đản trung, để 
phá cái hoặc vô minh) —To differentiate and 
thee distinctive principles 
noumenon, phenomenon, and the mean—See 
Không Giả Trung. 
Cách Mạng: Revolution. 
Cách Mạng Xã Hội: Social revolution. 
Cách Ngoại: 
Extraordinary. 
Cách Ngôn: Maxim—Proverb. 
Cách Nhau: Separated from each other. 
Cách Sinh: Khi tái sanh là mất hết tất cả sự 
hiểu biết của tiền kiếp—Divided by birth; on 
rebirth to be parted from all knowledge of a 


apprehend the 


Phong cách phi phàm— 


previous life. 

Cách Sống: Way of living. 

Cách Trí: Natural science. 

Cách Túc: Cách một đêm, thí dụ như là nói 
đến ngày hôm qua—Separated by a night, ¡.e. 
the previous day. 

Cai La: See Cai Nhiếp. 

Cai Nhiếp: 

I1) Nhất Thừa thâu nhiếp Tam Thừa: The one 
vehicle containing the three. 

Thâu tóm, toàn thể, không phân cách: 
Containing, inclusive, undivided, whole. 


2) 


Cai Nhiếp Môn: Giáo lý thuyết minh tam 

thừa là nhất thừa, đối lại với “phân tướng 

môn” hay giáo thuyết giải thích sự khác biệt 

giữa nhứt thừa và tam thừa—The doctrine 

which mainftains the three vehicles to be the 

one vehicle, In contrast with the doctrine which 

differentiates the one vehicle from the three. 

Cái: 

1) Che đậy: To cover—Anything that 
screens, hides, or hinders. 

2) Dù che: An umbrella, or a hat, or any 

COVeT. 

Dục vọng làm điên đảo mê mờ chân tâm, 

làm cho chân tâm không phát triển được: 

The passions which delude the real mind 

so that 1t does not develop. 

Tên khác của phiền não: Another name 

for afflictions. 

Cái Chết Không Thiên Vị Người Sang 

Kẻ Giàu: Death ¡s blind to the noble and the 

rịch. 

Cái Chết Là Chắc Chắn: Death is certain. 

Cái Ta Thường Còn: Permanent self. 

Cái Thế Anh Hùng: A hero over the world. 

Cái TriềỀn: Ngũ triển cái và thập triển— 

Covers and bonds, 1.e. the passions which stunf 

growth and hold in bondage, such as five 

covers and ten entanglements or bonds. 

Cải: Thay đổi hay sữa đổi—To change—To 

COrr€ct. 


3) 


1) 


Cải Ác Tùng Thiện: To leave the evil and 
follow the good——To correct oneself 

Cải Biến Vận Mệnh: To change our destiny. 
Cải Cách: To reform. 

Cải Chính: To corect. 

Cải Dạng: To disguise oneself. 

Cải Danh: To change one”s name. 

Cải Dung: To change one°s countenance. 
Cải Đạo: See Cải Tông. 

Cải Hóa: To convert. 

Cải Hối: To repent—To repent and reform. 
Cải Tà Quy Chánh: To give up wrong 
deeds and return to the right ones. 

Cải Tạo Nhân Quả: Amelioration of cause 
and effect. 

Cải Thiện: To improve——To reform. 

Cải Tiến: To change for better prospects. 

Cải Tính: To change (alter) one°s character. 
Cải Tông: Bỏ tông phái nầy theo tông phái 
kia, bỏ tư tưởng của trường phái nầy theo tư 
tưởng của trường phái khác, bỏ tôn giáo nầy 
theo tôn giáo khác To change one”s cult, 
school of thoupht, or religion. 

Cãi: To argue——To dispute—To quarrel. 

Cãi Bướng: To argue obstinately. 

Cãi Lẽ: To argue. 

Cãi Lộn: To quarrel——To dispute 

Cãi Nhau: See Cãi lộn. 

Cam: Kansu (skt). 

lI) Ngọt —Sweet. 

2) Willing: Chịu (cam chịu). 

3) Đồng Ý: Agreeable. 

Cam Bồ: Kamboja (sk)—Quả Cam Bồ được 
diễn tả là màu đỏ, tròn, có ba ngấn ngang. Nơi 
cổ của Đức Phật cũng có hình tướng nầy, một 
trong 32 tướng hảo của Đức Phật —Described 
as a round reddish fruit, the Buddha having 
something resembling ¡it on his neck, one of 
his characteristic marks. 


Cam Bồ Quốc: Kamboja (skt—Một trong 16 


vương quốc thuộc Ân Độ thời cổ, nổi tiếng với 
những người đàn bà đẹp—One of the sixteen 
COountrles in ancient India, noted for Its 


beautiful women. 

Cam Châu Nhĩ: Kanjur (tib)—Một trong hai 

phân bộ của Tạng Kinh Tây Tạng, gồm 160 

quyển, mỗi quyển 1.000 trang—One of the 

two divisions of the Tibetan canon, consisting 
of 160 books (chuan), each book 1,000 leaves. 

Cam Chịu: To accept one”s fate—To be 

content with one”s lot. 

Cam Đan: Dgahldan (tib)—Tự viện bản sơn 

của phái Hoàng Giáo, khoảng 30 dậm đông 

bắc của thủ đô La Sa, được ngài sơ tổ Tông 

Khách Ba xây dựng The monastery of 

Yellow sect, 30 miles northeast of Lhasa, built 

by Tson-Kha-Pa. 

Cam Giá: 

l)  Mía—Sugar-cane. 

2) Iksvaku (skÐ: Một trong các họ của dòng 
Thích Ca, theo truyền thuyết là một trong 
những ông tổ của Ngài đã được sanh ra từ 
trong một cây mía—One of the surnames 
of Sakyamuni, from a legend that one of 
his ancesfors was born from a sugar cane. 

Cam Giá Vương: Iksvaku-Virudhaka (skt— 

Vua Mía, mà người ta nói là một trong những 

ông tổ của dòng Thích Ca, nhưng những người 

khác cũng cho đây là tổ của dòng họ mình— 

King of the sugar-cane, said to be one of the 

ancestors of Sakyamuni, but the name 1s 

claimed by others. 

Cam Lộ: Amrta (sk) Tô Đà Tô Ma 

(soma). 


1) Lọc lựa ra để lấy tinh chất: To distil—To 
extract—To generate. 

2) Sương Ngọt: : Sweet dew. 

3) Phấn Ong (phấn hoa do ong tích tụ trong 
tổ để ăn)—Ambrosia. 

4) Thần Tửu: Một loại thức uống có rượu 


làm từ một loại cây mà trước đây được 
dùng để tế lễ Phạm Thiên—Wine of 
gøods—The alcoholic drink made from the 


plant named “Soma” and formerly offered 
to the Brahminical gods. 


5) Nước (mật) Bất Tử: The nectar (water) of 
1mmortality—The nectar from heaven. 
6) Thiên Tửu (rượu trời): Deva-wine—The 


nectar of øods. There are four kinds: 
Thanh Cam Lộ: Green Ambrosia. 

Hoàng Cam Lộ: Yellow Ambrosia. 

Hồng (Xích) Cam Lộ: Red Ambrosia. 
Bạch Cam Lộ: White Ambrosia. 

Cam Lộ Cổ: Trống Cam Lộ hay Phật Pháp— 
The ambrosial drum, the Buddha-truth. 

Cam Lộ Diệt: Cam lộ được ví với niết bàn 
tịch tịnh—The nectar of nirvana, the entrance 
1s the Nirvana. 

Cam Lộ Giới: Cam lộ giới được ví với Niết 
Bàn—The nectar reglon or nirvana. 

Cam Lộ Huyền Môn: The method of the 
ambrosial truth. 

Cam Lộ Môn: Nirvana. 

Cam Lộ Phạn: Amrtodana (skt—A Di Đô 
Đàn Na——VI vua có tên là “Cam Lộ Phạn,” là 
cha đẻ của A Nậu Lâu Đà và Bhadrika, và là 
chú của Phật Thích Ca——The king whose name 
was “Ambrosia-Rice,” a prince of Magadha, 
father of Anurudha and Bhadrika, and paternal 
uncle of SakyamunI. 

Cam Lộ Pháp: Giáo pháp của Đức Phật ví 
như nước cam lộ (trong Kinh Pháp Hoa, phẩm 
Dược Thảo Dụ, Đức Thế Tôn đã khẳng định vì 
muốn cho chúng sanh được yên ổn mà Ngài 
xuất hiện nơi đời, vì đại chúng mà Ngài thuyết 
Cam Lộ Pháp, pháp chỉ thuần một vị giải 
thoát —The ambrosial truth or rain—The 
Buddha truth. 

Cam Lộ Pháp Môn: Pháp môn giải thoát 
(niết bàn)—The method of the ambrosial truth 
(nirvana). 

Cam Lộ Thành: Thành cam lộ được ví với 
Niết Bàn—The nectar city or nirvana. 

Cam Lộ Thủy Chân Ngôn: Sweet Dew 
True Words. 


Cam Lộ Vũ: The ambrosial rain—See Cam 
Lộ Pháp. 

Cam Lộ Vương: 

l) Ám chỉ bất tử là tên của Đức A Di Đà 
Như Lai (thường đi chung với Cam Lộ 
Chú, Cam Lộ Đà La Ni Chú, Thập Cam 
Lộ Chú hay Thập Cam Lộ Minh, Cam Lột 
Kinh): Amrta (skt—ln 1fs Iimplication of 
Iimmortality 1s 
(connected with him are the Mantra of 
Ambrosia, the 
Dharani, Ten Mantras of Ambrosia, Sutra 
of Ambrosia). 

Cha của A Nậu Lâu Đà: Amrtodana 
(skt——Father of Anuruddha. 

Cam Lộ Vương Như Lai: Amitabha and his 
1mplication of ImmortalIity. 

Cam Lộ Vương Tôn: Amrtakundalin (skt)— 
Một trong năm vị Minh Vương, vị luôn hiện 
dưới ba hình thức khác nhau—One of the five 
Ming-Wang, who has three different forms: 


a name of. Amitabha 


Mantra of Ambrosial 


2) 


l) Kim Cang Cam Lộ Minh Vương: Vajra- 
Amrtakundalin. 

2) Liên Hoa Cam Lộ Minh Vương: Lotus- 
Amrtakundalin. 

3) Cam Lộ Minh Vương: Nectar- 
Amrtakundalin. 


Cam Phát: Còn gọi là Cam Đỉnh, lông tóc 
của Đức Phật có màu cam lưu ly (xanh pha lẫn 
đỏ tía)—The purplish colour of the Buddha”s 
ham. 

Cam Phường: Tên của một tự viện —Name 
for a Buddhist monastery. 

Cam Tiệp: Lông mày của Đức Phật mầu cam 
lưu Iy The Budha's 
eyebrows. 


violet or red-blue 
Cám: Màu tím thắm, sự pha trộn giữa màu 
xanh da trời và màu đỏ—A violet or purplish 
colour, a blend of blue and red. 

Cám Dỗ: To seduce—To tempt——TO allure. 
Cảm: 

1) Cảm động: To be moved. 


2) Dám: To dare—To venture. 
Cảm Động: Touched—Moved—Affected 


Cảm Giác: feeling——Senses—Sensation—To 
feel——To experience. 

Cảm Giác Siêu Thoát: Feelng of 
exaltation—Theo Thiển Sư D.T. Suzuki trong 
Thiển Luận Tập II, cảm giác siêu thoát kèm 
theo sự chứng ngộ, là vì nó bẻ gãy giới hạn 
phân biệt cá thể; và đây không phải chỉ là một 
biến cố tiêu cực mà hoàn toàn tích cực, chứa 
đầy ý nghĩa, bởi vì nó chính là một sự triển 
khai cá thể đến vô cùng. Mặc dù chúng ta 
không luôn luôn để ý, nhưng cảm giác thông 
thường nói lên tất cả những nhiệm vụ ý thức 
của chúng ta là cảm giác hữu hạn và lệ thuộc, 
bởi vì chính ý thức là hậu quả của hai thế lực 
tương duyên hay giới hạn lẫn nhau. Trái lại, 
chứng ngộ chính là xóa bỏ sự đối lập của hai 
đầu mối, trong bất cứ chiều hướng nào, và sự 
đối lập nây là nguyên lý của ý thức, trong khi 
đó, chứng ngộ là thể hiện cái vô thức vượt 
ngoài đối đãi. Vì vậy, để giải phóng khỏi tình 
trạng đối lập ấy, người ta phải tạo ra một cảm 
giác vượt lên trên tất cả. Một tay lang bạt, 
sống ngoài vòng pháp luật, đến đâu cũng bị 
bạc đãi, không phải chỉ bởi những kẻ khác mà 
còn bởi chính mình, nó thấy rằng mình là sở 
hữu chủ của tất cả tài sản, và uy quyển mà 
một sinh vật có thể đạt được trong cõi đời nầy, 
sao lại có thể thế, nếu không cảm giác được 
kỳ cùng vẻ tự tôn tự đại của mình? Một Thiền 
sư nói: “Lúc chứng ngộ là lúc thấy ra một lâu 
đài tráng lệ xây bằng pha lê trên một tơ hào 
độc nhất; nhưng khi không chứng ngộ, lâu đài 
tráng lệ ấy khuất lấp sau một tơ hào mà thôi.” 
Một Thiển sư khác đã dẫn dụ Kinh Hoa 
Nghiêm: “Nầy các thầy hãy xem kìa! Ánh 
sáng rực rỡ đang tỏa khắp cả đại thiên thế 
giới, cùng lúc hiển hiện tất cả những núi Tu 
DI, những mặt trời, những mặt trăng, những 
bầu trời và cõi đất, nhiều đến hằng trăm nghìn 
ức số. Này các Thầy, các Thây có thấy ánh 
sáng ấy chăng?” Thế nhưng, cẩm giác siêu 


thoát của Thiển đúng ra là một cảm giác trầm 
lặng của cõi lòng tri túc; nó chẳng có chút gì 
lồ lộ, khi giây phút sáng lạn đầu tiên đã đi 
qua. Cái vô thức ấy không bộc lộ ổn ào ở 
Thiển— The feeling of exaltation inevitably 
accompanies enlightenment ¡is due to the fact 
that It 1s the breaking-upof the restriction 
1mposed on one as an Iindividual being, and this 
breaking-up 1s not a mere negatfive incident but 
quife a positive one fraugpht with signification 
because 1t means an Infinite expansion of the 
individual. The general feeling, though we are 
not always conscIous of 1t, which charater1zes 
all our functions of consciousness, 1s that of 
dependence, 
COnscilousness 1fself 1s the outcome of fwo 
forces conditioning or restricting each other. 
Enliphtenment, on the contrary, essentially 
consists in doïing away with the opposition of 
two terms In whatsoever sense, and this 
opposition 1s the principle of consciousness, 
whille enlphtenment 1s to realze the 
Unconscdous whích goes beyond the 
opposition. To be released of this, must make 
one feel above all things Intensely exalted. A 
wandering outcast maltreated everywhere not 
only by others but by himself finds that he 1s 
the possessor of all the wealth and power that 
1s ever afftainable in this world by a mortal 
being, If it does not give him a high feeling of 
self-glorification, what could? Says a Zen 
Master, “When you have enlipghtenment you 
are able to reveal a palatial mansion made of 
precious stones on a single blade of grass; but 
when you have no enliphtenment, a palatial 
mansion 1(self 1s concealed behind a simple 
blade of grass."”Another Zen master alluding 
to the Avatamsaka, declares: “O monks, look 
and behold! A most auspicious lipht 1s shining 
with the utmost brilliancy all over the great 
chiliocosm, simultaneously revealing all the 
countries, all the oceans, all the Sumerus, all 
the suns and moons, all the heavens, all the 
lands, each of which number as many as 


Testriction and because 


hundreds of thousands of kotis. O monks, do 
you not see the light? But the Zen feeling of 
exaltation 1s rather a qulet feeling of self- 
contentment; it ¡is not at all demonstrative, 
when the first ølow of 1t passes away. The 
Unconsclous does not proclaim 1tself so 
boisterously In the Zen conscIousness. 

Cảm Hóa Ai: To convert someone. 

Cảm Hoài: Moving remembrance. 

Cảm Hứng: To inspire. 

Cảm Ơn: To thank. 

Cảm Phục: To be struck with admiration. 
Cảm Quả: Quả tm thấy hay quả do nghiệp 
nhân tạo tác mà có——The result that 1s soupht. 
Cảm Quan: Giác quan—Organs of sense. 
Cảm Thành: Thiền Sư Cảm Thành (?-860)— 
Zen Master Cảm Thành (?-860)—Sư quê ở 
huyện Tiên Du, trước tu ở chùa Phật Tích. 
Thiển Sư Cảm Thành, đời thứ nhất của dòng 
Vô Ngôn Thông. Khi mới xuất gia, sư lấy hiệu 
là Lập Đức, chuyên trì tụng kinh điển. Lúc ấy 
có người họ Nguyễn ở hương Phù Đổng hiến 
đất lập chùa. Thoạt tiên, ông e ngại không 
nhận vì ông không muốn vướng mắc vào bất 
cứ thứ gì; tuy nhiên, sau đó ông nằm mộng có 
người mách bảo nên nhận vì lợi ích của nhiều 
người khác. Quả thật, sau khi xây chùa Kiến 
Sơ chẳng bao lâu, vào năm 820, dưới thời nhà 
Đường, có Thiển Sư Vô Ngôn Thông, nguyên 
trụ trì chùa Hòa An từ bên Tàu qua, ghé lại 
chùa và thiển diện bích tại đây trong nhiều 
năm. Sư Cảm Thành rất kính mộ và tôn Thiển 
Sư làm Thầy. Sau khi Thiển Sư Vô Ngôn 
Thông thị tịch thì Sư Cảm Thành trở thành nhị 
tổ của Thiển phái Vô Ngôn Thông. Vào năm 
860, Sư an nhiên thị tch—Zen Master Cảm 
Thành, a Vietnamese monk from Tiên Du, 
Norh Vietnam. He previously practiced 
Buddhism at Phật Tích Temple. He was the 
ñrst lineage of the Wu-Yun-T”ung Sect. When 
he left home to become a monk, he focused In 
reciting a patron of 


sutras. There was 


Buddhism, whose last name was Nguyễn, a 
rich landlord from Phù Đổng hamlet, donated 
his land for him to build a temple. Ftrst, he was 
reluctant to accept 1t because he did not want 
to be attached to anything; however, later In 
his dream, he met someone who recommended 
him to accept the land to build a temple for the 
benefits of other people. In fact, not long after 
the Kiến Sơ Temple was built, in 820, under 
the Tang dynasty in China, Zen Master Vô 
Ngôn Thông, used to be Head of Hòa An 
Temple ¡in China, arrved in Vietnam and 
stayed at Kiến Sơ to practice “face-to-a-wall” 
meditation for several years. Later he founded 
the Wu-Yun-T”ung (Vô Ngôn Thông) Zen Sect 
right at the Kiến Sơ Temple and became the 
First Patriarch, and Cảm Thành became his 
disciple. When he passed away, Zen Master 
Cảm Thành became the second Patriarch. In 
860, Zen master Cảm Thành passed away 
quietly—See Kiến Sơ. 

Cảm Thấy: Awareness—Feeling 

Cảm Thấy An Nhiên Thanh Tịnh: To feel 
calm (at peace) and pure. 

Cảm Thấy Êm Dịu Mát Mi: To feel calm 
and refreshed. 

Cảm Thấy Giận: To feel angry. 

Cảm Thấy Khó Chịu: To feel disturbed. 
Cảm Thấy Sự Bất Toàn: Awareness of 
1ncompleteness 

Cảm Thấy Sự Không Đầy Đủ: Awareness 
Of Insufficiency. 

Cảm Thấy Nguồn Vui Bất Tận: To feel a 
boundless Joy. 

Cảm Thấy Thương Xót: To feel pity for 
Cảm Thấy Xao Động Không Yên: To feel 
agitated and uneasy. 

Cảm Thọ: Emotional tone 

Cảm Thông: Communication. 

Cảm Thương: Touched to pity—Đức Phật 
cảm thương nổi khổ của chúng sanh—The 
Buddha was touched by the suffering of the 


human condition. 

Cảm Thương Nỗi Khổ Của Kiếp Người: 
To be touched by the suffering of the human 
life. 

Cảm Tiến: To move to zeal, or inspire to 
DrOBT©SS. 

Cảm Tình: Sympathy—Affection. 

Cảm TỬ: Fearless before death. 

Cảm Tưởng: Impression 

Cảm Ứng: Chúng sanh có cơ duyên thiện căn 
làm cảm động đến chư Phật, chư Phật cũng 
dùng sự cảm ứng kỳ diệu của mình để đáp lại 
thì gọi là cảm ứng (thí dụ như nước không 
dâng cao, trăng không xuống thấp, nhưng trăng 
vẫn luôn bàng bạc khắp nơi trên mặt nước)— 
Respond to appeal or need; Buddha moved to 
respond. 

Cảm Xúc: Feeling—Strongly affected—Very 
much impressed—Very much moved by one”s 
compassion. 

Cạm Bấẫy: Trap—Snare—Lure. 

Can: 

1) Miếng che: A shield. 

2) Cây chống đỡ: A stem—A pole. 

Can Án: To be condemned (convicted). 

Can Chứng: Witness. 

Can Dự: To take part. 

Can Đảm: Brave—Courageous—Fearless— 
Dauntless. 

Can Đồ Na: Kancana (sk)—Kiện Chiết 
Na—Golden—A shrub of trees, with golden 
hue, described as the leguminous order. 

Can Gián: Dissuasion—Expostulation. 

Can Lật Đà: Hrdaya (skt)—Can Lật Thái— 
Càn Lật Đà —Cạt Lợi Đa—lrái trm—The 
physical heart. 

Can Ngăn: To prevent—To hinder. 

Can Qua: Shield and spear—Hostility. 

Can Thiệp: To interfere—To intervene—To 
meddle. 

Can Trường: Courage—Bravery. 


Cần: 

1)  Càn khôn: Trời —Heaven. 

2) Chịu đựng: Enduring. 

3) Giống đực: Masculine. 

4) Khô ráo—Dry—Dried up—Masculine. 
5) Sạch sẽ: Clean. 

6) Tiếp tục: Continual. 


Càn Đà: 


I)_ Áo cà sa của chư Tăng, màu nhuộm giữa 
vàng và đỏ thắm: Kasaya (skÙ—A 
coloured composed of red and yellow, the 
monk”s robe. 

2) Ngũ uẩn: the five skandhas. 

3) Tên của một loài cây: Name of a tree. 

4) Vòng núi đầu tiên bọc quanh núi Tu Di: 


Yupgamdhara (skÙ—The first of the 
concentric mountains around Mount Meru. 
Càn Đà Ha Đề Bồ Tát: Gandhahasuin 
(skÐ—Còn gọi là Càn Đa Ha Chú, tên một vị 
Bồ Tát, dịch là Hương Tượng —Name of 
Gandhahastin bodhisattva, also called fragrant 
elephant. 
Càn Đà La: See Gandhara ¡in Sanskrit/Pali- 
Vietnamese Section. 
Càn Đà Ma 
Gandhamadanamala 
1nfoXIcating perfumes. 
Càn Huệ Địa: Giai đoạn đầu trong Thập Địa 
Bồ Tát Tam Thừa, giai đoạn mà trí tuệ chưa 
được tư nhuận —The dry or unfertilized stagøe 
of wisdom, the first of the ten stages—See 
Thập Địa Bồ Tát Tam Thừa. 
Cần Lật Đà: See Càn Lật Đà Da. 
Càn Lật Đà Da: Hrdaya (skt)—Kiên thực 
tâm hay trái tim bền chắc——Heart, soul, mind, 
COFe. 
Càn Thành: Còn gọi là Càn Thát Bà Thành, 
Kiện Thát Bà Thành, Kiện Thát Phược Thành, 
hay Ngục Thát Phược Thành (do vị nhạc thần 
biến hóa ra lầu gác cho mọi người nhìn 
thấy)—Gandharva city, i.e. a mirage city. 
Càn Thát: Gandharva or Gandharva Kayikas 


Đà 
(skÐ—The 


Ma 
hi 


La: 
of 


(sk) Tên gọi tắt của Càn Thát Bà—See 
Gandharva Sanskrit/Pali-Vietnamese 
Section. 

Càn Thát Bà: Gandharva (skt)——Kiện Đạt— 
See Gandharva 1n Sanskrit/Pali-Vietnamese 
Section. 

Càn Thát Bà Thành: Gandharva city. 

Càn Thát Bà Vương: Vua của các vị nhạc 
Thần của vua trời Đế Thích—The king of 
Gandharvas, named Citraratha, but translated 
as Druma, a tree. 

Càn Thỉ Quyết: Cây dùng trong các nhà cầu 
Ấn Độ thay cho giấy vệ sinh. Bên Trung Quốc 
người ta dùng giấy, rơm hay trúc—A stick 
used in India as “toilet paper.” In China people 
use paper, straw, or bamboo. 


1n 


Cán: To run over. 

Cần Đường: To bar someone°s way. 

Cần Trở: To preven—To impede—To 
hinder. 

Cạn: Shallow. 

Cạn Lời: To have no more to say. 

Cáng Đáng: To undertake——To assume. 
Càng Từ Bỏ Chấp Trước, Đường Tu 
Càng Thành Công; Càng Tịnh Tâm, 
Càng Tiến Gần Đến Đạo: The more 
successful 1s, (the mOre 
detachment they achieve; the calmer theIr 
mind becomes and the closer they are to the 


ther cultivation 


Way. 

Canh: 

1) Canh tân: Sự thay đổi—To change. 

2) Canh gát: A night watch. 

3)_ Lần nữa: Again—The more. 

4) Ngôi thứ bảy trong Thập Thiên Can (Giáp, 
Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, 
Nhâm, Quý) — The seven of the ten 
celestial stems. 

5)_ Tuổi tác: Age. 

6) Phía tây: West. 

7) Thưởng: To reward. 


Canh Dược: Phi Thời Dược—Một trong tám 


loại thuốc uống cho chư Tăng Ni, chỉ uống từ 

rạng đông đến đầu hôm (nước rễ mai, nước 

chuối chín, nước táo chua, nước hạt quả Bồ 

Đề, nước một loại quả ở Ấn Độ giống như quả 

mận, nước nho, nước một loại quả ở Ấn Độ 

giống như quả táo nhỏ) —Medicines that 
should be taken between dawn and the first 
watch, of which eight are name. 

Canh Giữ: To guard——To watch 

Canh Thân Hội: Hội cúng dường vào đêm 

Canh Thân cầu cho quốc thái dân an, lấy Kim 

Cương mặt xanh dưới hình con khỉ làm bổn 

tôn. Đây là một nghi thức Lão Giáo, được Phật 

Giáo Trung Hoa công nhận như một nghi thức 

Phật giáo tại địa phương (mở đầu hội thì đánh 

chuông khua thanh la, ca hát xưng tụng Phật, 

chúng hội vừa đi vừa niệm Phật, một số thì 
đánh đàn thổi sáo, suốt đêm không ngủ)——An 
assembly for offerings on the night of Kêng- 

Shên to an Iimage in the form of a monkey, 

which 1s the Shên symbolical animal. This 1s a 

Tao¡st rite adopted by Chinese Buddhism as a 

local Buddhist rite. 

Cánh Hoạt Địa Ngục: Địa ngục thứ nhất 

trong tám địa ngục nóng—The first of the 

eipht hot hells—See Địa Ngục (A) (a) (1Ú). 

Cánh Thành: To succeed ¡in finishing. 

Cành Hông: Very angry. 

Cành Nanh: Jealous. 

Cảnh: 

1) Nơi tâm vin vào đó mà chạy theo gọi là 
cảnh, như pháp là nơi ý thức vin vào gọi là 
pháp cảnh, sắc là nhãn thức vin vào đó 
gọi là sắc cảnh, thanh là nơi nhĩ thức vin 
vào gọi là thanh cảnh, vân vân: Visaya, 
artha, or gocara (skt——A prospect, regIon, 
{€TTIfOTV, Surroundinøs, 
circumstances, environment, area, field, 


VICWS, 


sphere, environmenfs and conditions, 1.e. 
the sphere of mind, the sphere of form for 
the eye, of sound for the ear, efc. 

Cảnh giác: Uttras or Santras (skÐÙ— 
Alarm—To warn. 


2) 


Cảnh A-Tu-La: The host of Asuras—See A- 
Tu-La 1n Vietnamese-English Section and 
Asura in Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 
Cảnh Báo: Alert—Alarm. 

Cảnh Cáo: Warning 

Cảnh Chiêm Bao: Dreaming scenes. 

Cảnh Duyên: Environments and conditions. 
Cảnh Duyên Giả Tạm Hợp Rồi Tan Như 
Ánh Chớp, Như Ảo Tưởng, Như Ma: All 
things come together and disintegrate like a 
lightning, an illusion or a phantom. 

Cảnh Duyên Thắng Diệu: Supremely 
wonderful environments and conditions. 

Cảnh Đức Truyền Đăng Lục: Ching-Te- 
Chuan-Teng-Lu—Cảnh Đức Truyền Đăng 
Lục có nghĩa là Biên Niên Sử được truyền 
dưới ánh đèn, soạn dưới thời Cảnh Đức. Tác 
phẩm xưa nhất trong lịch sử văn học thiền, do 
nhà sư Trung Quốc tên Đạo Nguyên soạn năm 
1004. Tác phẩm gồm những tiểu sử ngắn và 
những giai thoại về cuộc đời của các thiển sư 
từ trước thời sơ tổ phái Pháp Nhãn là Thiền Sư 
Pháp Nhãn Văn Ích. Cảnh Đức Truyền Đăng 
Lục gồm ba tập, ghi lại ý kiến của hơn 600 
thiển sư và nói đến hàng ngàn thiền sư khác. 
Nhiều công án được tìm thấy trong tác phẩm 
nây—Record Concerning the Passing On the 
Lamp, composed In the Ching-Te period. This 
1s the earlest historical work of Chan 
lierature, compiled by the Chinese monk 
named T'ao-Hsuan In the year 1004. It consists 
of short biographies and numerous anecdotes 
from the lives of the early masters of Ch°an up 
to Fa-Yen-Wen-I, the founder of the Fa-Yen 
school. This thirty-volume work, in which the 
deeds and sayings of over 600 masfers are 
recorded and more than 1000 masters are 
mentioned, 1s one of the most Important 
source works of Ch”an literature; many of the 
koans that are found in later Zen literature 
were fixed In writing here for the first time. 
Cảnh Giác: Uttrras (skÐ—— 


or Sanfras 


Alertness——IntrospectWarned——Alarm. 
Cảnh Giáo: Như trường phái Nestor của Cơ 
Đốc Giáo—The Religion, 
Ñestorlan Christianity. 

Cảnh Giới: Realm—Sphere—Region—Có 
năm cảnh giới—There are five realms: 


Luminous 1©. 





1) Dục Giới: Kamadhatu (skt—The sensual 
realm or the realm of desire: Thế giới của 
các loài sinh động—The world of living 
beings—See Dục Giới. 

2) Sắc Giới: Rupadhatu (skt)—Heaven with 


form. 

e _ Sơ thiển thiên: First Dhyana Heaven. 

e _ Nhị thiển thiên: Second Dhyana Heaven. 

e - Tam thiền thiên: Third Dhyana Heaven. 

e _ Tứ thiển thiên: Fourth Dhyana Heaven. 

See Tứ Thiển Thiên. 

Vô Sắc Giới: Arupadhatu (skt)—Heaven 

without form. 

e Không vô biên xứ: Akasanantyayatanam 
(skÐ——The endlessness of space. 

e Thức vô biên xứ: Vijnanantyayatanam 
(skÐ——The endlessness of mind. 

e - Vô sở hữu xứ: Akincanyayatanam (skt)— 
The heaven of nothingness. 

se Phí tưởng phí phí tưởng xứ: 
ÑaIvasamjnanasamjnayatanam (skÙ— 
Neither conscIous nor unconscIous sfafte Of 


heaven. 

*** See Tứ Không Xứ. 

4) Tịch Diệt Địa: Nirodha-samapatti (skÙ— 
Extncion—Bồ Tát hay A La Hán— 
Bodhisattva or Arhat. 

53) Phật địa hay Pháp giới địa: Dharmadhatu- 


samapatti (skt)—Thiển quán về nguyên lý 
phổ biến, tứ thế giới——Abstract-meditation 
on the universal principle, i.e., world. 
#*% For more Information, please see Gocara 
1n SanskriV/Pali-Vietnamese Section. 
Cảnh Giới Bát Nhã: Tất cả chư pháp đều là 
cảnh giới của Bát Nhã; Bát Nhã là trí năng 
duyên, chư pháp là cảnh sở duyên—External 
world prajna, or wisdom of all things; prajna 1s 


subJective all things are 1ts obJective. 

Cảnh Giới Của Những Chúng Sanh Giác 
Ngộ: The realm of enlightened beings. 

Cảnh Giới Cực Lạc: Chúng sanh sanh vào 
cảnh giới Tịnh Độ là những bậc Bồ Tát thượng 
thiện, đã dứt trừ tất cả chướng ngại ác duyên. 
Hơn nữa, không có ngoại đạo tà ma nên tâm 
họ thường an tịnh—The extreme joys 1n the 
Pure Land. Those who are reborn In the Pure 
Land have the highest level Bodhisattvas as 
ther companions, and are free from all 
obstacles, calamitles and evill conditions. 
Moreover, there are no externalists or evil 
demons, so their minds are always calm and 
stII. 

Cảnh Giới Đời Sống: Realm of life. 

Cảnh Giới Giác Ngộ: The realm of 
enliphtenment. 

Cảnh Giới Hành Động Vô Ngại: To be 
unhindered In oneˆs sphere of action. 

Cảnh Giới Lạc: The joys in the Pure Land. 
Cảnh Giới Như Lai: The 
Tathagata. 

Cảnh Giới Trống Rỗng: Empty space— 
Trong Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni, 
Đức Phật đã dạy rằng những ai đem chú nây 
đi vào những cảnh giới địa ngục và ngạ quỷ 
mà tuyên lưu thì lập tức những nơi ấy sẽ biến 
thành những cảnh giới không còn tội nhơn, 
không còn người để thọ khổ——In The Unisha- 
Vijaja- Dharani-Sutra, the Buddha reminded 
that those who recite this dharani, 
entering the realms of hell and hungry ghost, 
read or chant it, the result is all the dwellers of 
such places will be liberated, and the place 
will mmediately become completely empty. 
Cảnh Giới Tướng: Còn gọi là Hiện Tướng 
hay Hiện Thức, một trong tam tế để cập trong 
Đại Thừa Khởi Tín Luận, nghĩa là thế giới 
hiện tượng bên ngoài—-The external, or 
phenomenal world, the third aspect referred to 
1n the Awakening of Faith. 


realm of 


when 


** Eor more information, please see Tam Tế. 
Cảnh Huống: Circumstance—Situation— 
Condition. 

Cảnh Lúc Ngủ: Scenes dreamed during 
sleepinge——Dreaming scenes. 

Cảnh Lúc Thức: Waking scenes. 

Cảnh Mệnh Nhật: Gần đến ngày nhậm 
chức hay đăng quang của một vị vua, nghi lễ 
cầu nguyện được tổ chức hằng tháng để cầu 
phúc lợi cho tân vương—The day of the king”s 
accession, 
monthly on that day for his welfare. 

Cảnh Ngộ: See Cảnh Huống. 

Cảnh Người: The Human Realm—See Nhơn 
Đạo. 

Cảnh Núi Non Vắng Vẻ: Mountaineous 
wilderness. 

Cảnh Sách: Roi dùng ngăn chận cơn buồn 
ngủ của chư Tăng Ni trong lúc ngôi thiển trong 
thiển đường (roi dài 4 thước 2 tấc, có đầu 
mềm, kẻ bị đánh phải cúi đầu tạ tội)—A 
swiích or cane to awaken sleepers during an 
assembly for medifation. 

Cảnh Thú: The Animal Realm—See Thú 
Đạo. 

Cảnh Tỉnh: To dissilussion. 

Cảnh Trạng: See Cảnh huống. 

Cảnh Trí: Landscape—Sigh—View—Cảnh 
hay còn gọi là lý sở quán; trí hay còn gọi là 


when services were conducted 





tâm năng quán —The objective world and the 
subJective mind, or knowledge of the obJective 
sphere. 

Cảnh Trong Chiêm Bao: See Cảnh Lúc 
Ngủ. 

Cảnh Tượng: Sight—Occurrence. 

Cảnh Tượng Kỳ Lạ: Wondrous sights. 
Cạnh: Cạnh tranh hay kình chống nhau—To 
wrangle——To emulate. 

Cạnh Già: Ganga (sk)— Hằng Hà—The 
Ganges. 

Cạnh Già Hà Môn: Gangadvara (skt)—Cửa 


sông Hằng. Theo Eitel trong Trung Anh Phật 
Học Từ Điển thì đây là một nơi hành hương 
nổi tiếng, bây giờ là Hurdwar hay Haridwar— 
The gate of the Ganges. According to Eitel in 
The Dictionary of Chinese-English Buddhist 
Terms, this 1s a famous devalaya, the object of 
pilgrimages, the Hurdwar, 
Haridwar. 


present Or 
Cạnh Tôn: Struggle for existence. 

Cạnh Tranh: To compete—To contend. 
Cao: Cao vút: Eminent—Lofty; Chiều cao: 
High—Tall; Mỡ loãng: Fat—OIl—Unguernt. 

1l) Cao Ấn: To retire from the world. 

2) Cao Bay Xa Chạy: To be at large—To 
run aWay. 

Cao Cả: Exalted—Eminen——Noble— 
Great—Lofty. 

Cao Cấp: High rank. 

Cao Cường: Superior in strength. 


3) 


4) 
3) 
6) 
” 
8) 
3) 
10) 
11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
a) 


Cao Danh: Eminent reputation. 

Cao Dày: Heaven and earth. 

Cao Diệu: Eminent—Sublime. 

Cao Đẳng: High level. 

Cao Hứng: Inspired. 

Cao Kiến: Deep knowledge. 

Cao Kỳ: Extraodinary. 

Cao Lương Mỹ VỊ: Savoury dishes. 

Cao Ly: Nước Triều Tiên—Korea. 

Cao Minh: 

Mỡ loãng và ánh sáng: Ánh sáng chiếu 
trên mỡ loãng, chiếu rõ sự vật cho chúng 
sanh—ƠI and light, oil being right 
conduct, with the resultant shining before 
men. 

Sự hiểu biết rõ ràng: Erudie and 
clairvoyant. 

16) Cao Ngạo: Arrogant—Haughty—Proud. 
17) Cao Nhân: A great man. 

18) Cao Niên: Old—Azged. 

19) Cao Quý: Noble. 

20) Cao Ráo: Hiph and dry. 


b) 


21) Cao Sang: Noble—Eminent. 

22) Cao Sang Hay Thấp Hèn: Of noble 
birth or low. 

23) Cao Siêu: Sublime—Lofty. 

24) Cao Thâm: High and deep. 

25) Cao Thủ: Smart person. 

26) Cao Thượng: Noble—Lofty—Fine. 

27) Cao Tiết: Lofty virtue. 

28) Cao Ủy: High commissioner. 

29) Cao Vọng: High ambition. 

30) Cao Vút: Very high. 

3l)Cao Xa: Very high—-Far-reaching— 
Exalted. 

32) Cao Xanh: heaven—Sky. 

Cao Đài: Caodaism. 

Cao Đế: Kunti (skt)—Tên của một loài La 

Sát Nữ—Name of a raksasi, a female demon. 

Cao Ly Tạng: Còn gọi là Tạng hay Bộ Đại 

Tạng do nước Cao Ly khắc in—The Korean 

canon of Budhism, one of the three collections. 

Cao Phong Nguyên Diệu: Thiển sư Cao 

Phong Nguyên Diệu, còn gọi là Cao Phong 

Diệu Tổ—Zen Master Kao-Feng-Yuan-Miao 

(1238-1295), also called Kao-Feng Miao- 

Tsu—Thiền Sư Trung Hoa, theo Thiền Sư D.T. 

Suzuki trong Thiển Luận, Tập H, Kao-Feng- 

Yuan-Miao, a Chinese Zen Master in the 

thiteenth century. According to Zen master 

D.T. Suzuki in the Essays in Buddhism, Book 

H: 

e - Cao Phong Diệu Tổ là một đại sư cuối đời 
nhà Tống. Khi sư phụ ngài lần đầu trao 
cho ngài công án chữ “Vô” của Triệu 
Châu để tham quán, ngài chuyển hết khí 
lực bình sanh vào để án. Ngày kia, bất 
thần sư phụ hỏi: “Ai mang cho ông cái 
thân vô tri giác ấy?” Ngài khựng, không 
biết sao mà thưa thốt, mà thầy ngài thì 
khắc nghiệt, thường là hỏi đâu thì đánh 
đó. Sau đó, lúc nửa đêm khi ngài đang 
ngủ, sư sực nhớ trước kia thầy cũ có giao 
cho sư tìm ra diệu nghĩa câu nói “Muôn 


vật trở về một.` Thế là suốt đêm ấy và 
mấy đêm sau, ngài không sao ngồi yên 
hay chợp mắt được, trong tâm thần căng 
thẳng cực độ ấy. Ngày kia sư bất chợt 
thấy mình đang đọc bài thơ của Ngũ Tổ 
Pháp Diễn viết trên chân dung của Tổ, 
trong đó có câu: 

Trăm năm, ba vạn sáu ngàn ngày 

Lão hán ấy luôn luôn cử động. 
Thế là những thắc mắc của sư về câu hỏi 
“Ai mang cho ông cái thân vô tri giác ấy? 
phút chốc được giải trừ ngay. Ngài được 
ấn chứng và trở thành một người hoàn 
toàn mới. Trong bộ Cao Phong Ngữ Lục, 
sư có viết: “Trước kia, khi còn ở Trường 
Khánh, trước khi vào Thiền đường một 
tháng, đêm kia trong giấc ngủ say tôi bất 
chợt thấy tôi để hết tâm trí vào câu hỏi 
“Muôn vật trở về một, một trở về gì?' Tôi 
chiếu cố đến để án chuyên nhất đến nỗi 
quên mất ngủ nghỉ ăn uống, không còn 
phân biệt phương hướng ngày đêm gì hết. 
Khi trải khăn bàn, hay sắp chén dĩa, hay 
đi tiểu tiện, dầu động hay tịnh, dầu nói 
hay im, toàn thể cuộc sống của tôi như 
gói trọn trong nghi niệm “Cái một trở về 
gì? không xen lộn mảy may niệm nào 
khác; vả lại dầu muốn, tôi vẫn không thể 
nghĩ gì lệch ngoài trung tâm điểm ấy, dầu 
chỉ nghĩ thoáng qua thôi. Tưởng chừng như 
tôi bị đóng cứng hoặc chôn chân tại chỗ; 
dầu tôi cố vùng vẫy mấy nó vẫn không 
buông tha; dầu giữa đám đông, giữa Tăng 
chúng, tôi vẫn cảm thấy như hoàn toàn chỉ 
có một mình tôi từ sáng đến tối, từ tối đến 
sáng, tính khiết làm sao, thanh tịnh làm 
sao, tư tưởng của tôi trang nghiêm, lướt 
trên muôn vật. Một niệm thanh khiết làm 
sao, không gợn mảy bụi! Một niệm bao 
trùm muôn thuở! Thế giới bên ngoài 
vắng lặng làm sao, tôi không còn biết có 
ai khác nữa. Như một kẻ ngốc, như một 
tên ngu đại, trải qua sấu ngày sáu đêm 
như vậy, kế tôi vào chánh điện với chư 


Tăng khác, và khi đang đọc kinh, mắt tôi 
chợt đặt trên câu thơ của Ngũ Tổ Pháp 
Diễn. Thế là đột nhiên tôi thức tỉnh cơn 
mê, và ý nghĩa câu hỏi “Ai mang cho ông 
cái thân vô tri giác ấy” vụt sáng trong tôi, 
câu hỏi mà thầy tôi trao cho tôi ngày 
trước. Tôi cảm như cả không gian vô biên 
nầy vỡ tan từng mảnh và đại địa sụp đâu 
mất. Tôi quên tôi, tôi quên thế gian; đó 
như một tấm gương phản chiếu một tấm 
gương, tôi thử tham quán vài công án 
khác, sao mà công án nào cũng sáng rỡ 
đến vậy! Từ nay tôi không còn nghi hoặc 
diệu dụng của trí Bát Nhã nữa.—Kao- 
Feng was one of the øreat masfers In the 
end of the the Sung dynasty. When his 
ñrst let him atfend to the Chao-Chou”s 
Wu, he exerted himself hard on the 
problem. One day his master, Hsueh-Yen, 
suddenly asked him: “Who 1s 1t that carries 
for you this lifeless corpse of yours?” The 
poor fellow did not know what to make of 
the question, for the master was merciless 
and 1t was usually folowed by a hard 
knocking down. Later, In the midst of his 
sleep one night, he recalled the fact that 
once when he was under another master 
he was told to find out the ulũmate 
sieniicance of the statement “All things 
return to one,` and this kept him up the 
rest of that night and through the several 
days and nights that succeeded. While in 
this state of an extreme mental tension he 
found himself one day looking at Fa-Yen”s 
verse on his portrait, which partly read: 
“One hundred years, thirty-six thousand 
mOTNS. 

This same old fellow moved on forever.” 
This at once made him dissolve his eternal 
doubt as to “Who carying around this 
lifeless body of yours?” He was baptized 
and became an altogether new man. He 
leaves us In his Saying Records: “On 
olden days when I was at Shuang-Ching, 


and before one month was over after my 
return to the Meditation Hall there, one 
nipht while deep In sleep, I sudenly found 
myself fixing my attention on the question 
“AlI things return to the One, but where 
does this One return?” My attenfion was so 
rigidly fixed on thís that I neglected 
sleeping, forgot to eat, and did not 
distinguish east from west, nor morning 
from nipht. While spreading the napkin, 
producing the bowls, or affending to my 
natural wants, whether I moved or rested, 
whether I talked or kept silent, my whole 
©existence was wrapped up with the 
question “Where does this one return?” No 
other thouphts ever disturbed my 
COnSCIousness; even I1f Ï wanted to sfir up 
the least bit of thought Irrelevant to the 
central one, I could not do so. It was like 
being screwed up or glued; however, 
much Ï tried to shakemyself off, 1t refused 
to move. Though I was In the midst of a 
crowd or congregation, I felt as 1f Ï were 
all by myself. From morning till evening, 
from evening till morning, so transparent, 
so tranqull, so majestcally above all 
things were my feelings! Absolutely pure 
and not a particle of dust! My one thought 
covered etermty; so calm was the outside 
world, so oblivious of the existence of 
other people I was. Like an Idiot, like an 
1mbecile, six days and nights thus elapsed 
when I entered the Shrine with the rest, 
reciting the Sutras, and happened to raise 
my head and looked at the verse by Fa- 
Yen. This made me all of a sudden awake 
from the spell, and the meaning of “Who 
carries this lifeless corpse of yours?” burst 
upon me, the question once øIven by my 

old master. I felt as If this boundless 

space Itself were broken Into pieces, and 
the great earth were altogether levelled 
away. I forgot myseTf, I forgot the world, 1t 
was like one mirror reflecting another. Ï 


tried several koans In my mind and found 
them so transparently clear! Ï was no more 
deceived  as to wonderfUul working of 
PraJna (transcendental wisdom). 

Cao Phong là người chủ trương tu tập công 
án như vầy: “Công án tôi thường đặt cho 
các môn nhân là “vạn pháp qui Nhất, Nhất 
qui hà xứ?” Tôi khuyên họ hãy tham cứu 
câu nầy. Tham cứu câu ấy tức là đánh 
thức một mối nghi tình lớn đối với ý nghĩa 
cứu cánh của công án. Vạn pháp thiên sai 
vạn biệt được qui về Một, nhưng rồi Một 
trở về đâu? Tôi bảo họ, hãy đem hết sức 
mạnh bình sinh mà đeo mỗi mối nghỉ tình 
nầy, đừng lúc nào xao lãng. Dù đi, đứng, 
nằm, ngồi, hay làm các công việc, đừng 
để thời giờ luống trôi qua. Rồi ra cái Một 
trở về đâu? Hãy cố mà đi tìm một câu trả 
lời chính xác cho câu hỏi nầy. Đừng 
buông trôi mình trong cái vô sự; đừng 
luyện tập tưởng tượng phiêu du, mà hãy 
cố thực hiện cho được cái trạng thái toàn 
nhất viên mãn bằng cách đẩy nghi tình 
lướt tới, bền bĩ và không hở. Rồi các ngươi 
sẽ thấy mình như một kẻ bịnh ngặt, chẳng 
còn muốn ăn uống gì nữa. Lại như một 
thằng khờ, không hiểu cái gì ra cái gì hết. 
Khi công phu đến đây, giờ là lúc tâm hoa 
của các ngươi bừng nở.” Thật vậy, chúng 
ta không đề khởi công án hiện tiền, mà 
phải đặt nó vào trong tâm bằng tất cả sức 
mạnh của nghi tình. Một khi công án được 
chi trì bởi một tinh thần như thế, thì theo 
Thiển Sư Đại Huệ, nó giống như một ngọn 
lửa cháy lớn đốt cháy tất cả những con 
sâu hý luận đang xăm tới. Và cũng chính 
vì vậy mà tất cả các Thiển sư đều đồng ý 
rằng “Trong sự tham Thiển, điều trọng 
yếu nhất là giữ vững nghi tình; nghi tình 
càng mạnh, ngộ càng lớn. Quả thực chẳng 
bao giờ có ngộ nếu không có nghi—Zen 
master Kao-Feng-Yuan-MIiao talked about 
the koans as follows: “The koan I 
ordinarily øIve to my pupIls 1s “All things 


retun to One; where does the (One 
return?° I make them search after this. To 
search after 1t means to awaken a great 
1nqurring spirit for the ultimate meaning of 
the koan. The multitudiness of things 1s 
reducible to the One, but where does the 
One finally return? I say to them: “Make 
this inguiry with all the strength that lies 
In your personality, giving yourself no 
time to relax In this effort. In whatever 
physical position you are, and in whatever 
business you are employed, never pass 
your tine idly. Where does the One 
finally return? Try to get a definite answer 
to this query. Do not give yourself up to a 
síate of doing nothing; do not ©Xe€rcIse 
your fanfastic ImagInation, but try to bring 
about a sfate of identification by pressing 
YOUT SpIrIf Of inquiry forward, steadily and 
uninterruptedly. You will be then like a 
person who 1s criically i1lI, having no 
appetite for what you eat or drink. Again 
you wWIll be like an idiot with no 
knowledge of what 1s what. When your 
searching spirit comes to this stage, the 
time has come for your mental flower to 
burst out.” In fact, we can't Just hold up a 
koan before the mind, we must make 1t 
occupy the very cenfer of attention by the 
sheer strength of an Iinquiring spirit. When 
a koan Is culivated with such a spIrit, 
according to Zen master Ta-HuI, it 1s like 
a preat consuming fire which burns up 
every Insec( of idle speculaton that 
approaches 1t. Therefore, It Is almost a 
Common sense sayIng among Zen masfers 
to declare that, “In the mastery of Zen the 
most important thing 1s to keep up a spIrit 
of inquiry; the stronger the spirit the 
greater wIll be the enliphtenment that 
follows; there 1s, indeed, no enlightenment 
when there 1s no SpIrIf OŸ inqu1ry. 


Cao ST: 


I1) Bồ Tát: Bodhisattva. 
2) Học giả nổi tiếng: Eminent scholar. 
Cao Tát La: Kosala (skt) Kiểu Tát La— 


See  Kosala ¡in Sanskri/Pali-Vietnamese 
Sectfion. 
Cao Tăng: Eminent monk—Venerable 


Buddhist—Elder monk or masfer. 

Cao Tổ: Vị sơ tổ sáng lập ra tông phái—The 
founder of a sect or school —reat great 
grandfather. 

Cao Túc: Đại đệ tử—Superior pupils or 
disciples. 

Cao Xương: Karakhojo (skQ—Tên một 
vương quốc cổ ở Tây Vực có cổ thành Cao 
Xương, khoảng 30 dậm về phía đông của 
Turfan thuộc Turkestan, xưa kia là một trung 
tâm Phật giáo quan trọng, từ nơi đó nhiều vị 
cao Tăng đã mang kinh điển đến Trung quốc 
để hoằng hóa. Vào trước thế kỷ thứ bảy người 
ta đã nghe nói tại đây có dân tộc Turks sinh 
sống trong khu vực Orkhon đến khoảng năm 
840 sau Tây Lịch, họ bị người Kirghiz đánh 
đuổi nên chia làm hai nhóm; một nhóm đi đến 
Kansu và sinh tồn đến khoảng năm 1020; còn 
nhóm kia tổn tại đến thời kỳ đế quốc Mông 
Cổ. Họ có mẫu tự lấy từ mẫu tự Soghdian mà 
về sau nầy Thành Cát Tư Hãn đã cho dùng 
như chữ viết chính thức của người Mông Cổ. 
Vào năm 1294 thì toàn bộ giáo điển Phật giáo 
đã được phiên dịch ra chữ Uighur (theo sử liệu 
Trung Hoa, Hán Thư và Tân Cựu Đường Thư, 
thì đây là đất cũ của Hiệu Úy Mậu Kỷ đời 
Hậu Hán và Tiền Bộ Xa Sư đời Hán, nay là 
vùng phụ cận Thổ Lổ Phồn, và Cáp Thích Hòa 
Trác, đông bắc sa mạc Gô Bi, thuộc tỉnh Tân 
Cương. Thời xưa Phật giáo rất thịnh hành ở 
đây. Những kinh điển bằng chữ Phạn và chữ 
Hán đều được xử dụng. Thời Bắc Lương xuất 
hiện những thầy Pháp Thịnh, Pháp Chúng; thời 
Bắc Ngụy xuất hiện các thầy Đàm Lộc và Uy 
Đức dịch Kinh Hiển Ngu; thời Đông Tấn 
những thầy Trí Nghiêm, Trí Giản sang Tây 
Trúc, trên đường sang Tây Trúc có ghé qua 


vùng nầy tìm lương thực đi đường. Về sau ngài 

Huyền Trang cũng dừng lại đây một tháng, 

được vua Cúc Văn Thái rất kính trọng)—The 

ancIent town of Kao-Ch'ang, 30 miles east of 

Turfan in Turkestan, formerly an Iimportant 

Buddhist centre, whence came scripfures and 

monks to China. The Turks in KarakhojJo were 

first heard of in the seventh century ¡in the 

Orkhon district where they remained until 840 

A.D. when they were defeated and driven out 

by the Kirghiz; one group went to Kansu, 

where they remained until about 1020 A.D.; 

another group founded  a kingdom ¡n the 

Turfan country which survived until Mongol 

times. They had an alphabet which was copied 

from the Soghdian. Chingis Khan adopted it for 

writing Mongolian. In 1294 A.D. the whole 

Buddhist canon was translated Into Dighur. 

Cáo: To inform——To accuse—To plead. 

Cáo Biệt: To take leave—To biđ someone 

adieu. 

Cáo Chung: To announce the end. 

Cáo Gian: To accuse falsely. 

Cáo Hương: Thông báo bằng cách dâng 

hương——To Inform by offering Incense. 

Cáo Lỗi: To apologize——To excuse onself 

Cáo Phó: Death notice. 

Cáo Thị: To notify—Notice— 

Advertisement—Proclamation. 

Cáo Tội: To recognize one”s fault. 

Cáo Trì: 

1nform. 

Cáo Từ: See Cáo biệt. 

Cao Tóc: To shave ones hair. 

Cáp: 

I) Chim bổ câu: Paravata or Kapotaka 
(skĐÙ——A dove—A pIgeon. 

2) Sò hến: Clams. 

Cáp Lợi Quán Âm: Một trong 33 Quán Âm, 

ngồi trên vỏ sò—One of the thirty-three forms 

of Kuan-Yin, seated on a shell. 

Cáp Viên: Kapotakasamgharama (skÙ—Ca 


To notfy—To announce—To 


Bố Đức Ca—Một tự viện nổi tiếng trong vùng 

Kashmrr, phía nam xứ Ma Kiệt Đà, trung Ấn 

Độ (Đức Phật vào thời quá khứ, là một con 

chim bổ câu to dẫn người đi săn vào chánh 

đạo, khi bay tới đây đã lao vào lửa mà chết)— 

A famous monastery said to be in Kashmrr, 

south of Magadha, central India. 

Cát: 

1) Cắt: To cut. 

2) Dây leo hay dây sắn—The rambling, or 
creeping bean. 

Cát Ca Dạ: Một vị Tăng nổi tiếng vào đời 

Tống—A noted monk of the Sung dynasty. 

Cát Đăng: 


I) Dây leo, sắn dây, ví với phiển não: 
Creepers, trailers, clinging vines, efc, I.€. 
the afflicting passions. 

2) Những người hay gây sự: Troublesome 
people. 

3) Những từ dùng trong nhà Thiển: Talk 


(words so use by the Intuitional School). 
Cát Đoạn: Cắt đứt đoạn——To cut off. 
Cát Hà: Tà đạo cho rằng nước sông Hằng có 
thể rửa sạch mọi tội lỗi---Auspicious river— 
The Ganges for the heretics say they can wash 
away theIr sins. 
Cát Hung: Good and bad. 
Cát Khánh: Auspicious—Lucky—Fortunate. 
Cát Lợi Đa Vương: Vua Cát Lợi Đa, mà con 
cháu của ông sau nầy chống đối Phật giáo, bị 
Ca Nhị Sắc Già (Kaniska) lật đổ để hồi phục 
Phật giáo trong vương quốc, nhưng về sau nầy 
thì con cháu của dòng Cát Lợi Đa khôi phục 
ngai vàng và đuổi chư Tăng đ—King Krta of 
Kashmere, whose descendants were opposed 
to Buddhism; they were dethroned by Kaniska, 
who restored Buddhism; but later the royal 
regained the throne and drove out the Buddhist 
monks. 
Cát Lý Ma: Karma (sk—See Nghiệp ¡in 
Vietnamese-English Section, and Karma In 
Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 


Cát Lý Sắt Nã: 
l) Màu đen hay xanh đậm: Krsna (skÙ— 
Black, dark, or dark blue. 


2) Tên một vị Thân anh hùng của Ấn Độ: 
Krishna (skÐ——The hero-god of India. 
3) Đối với Phật giáo, Cát Lý Sắt Nã là tên 


“y ?? 


một loài chúa của “Hắc Quỷ,” kẻ thù địch 
với Đức Phật và Bạch quỷ: Krishna 
(sk)—With Buddhists he ¡is chief of the 
blacek demons, who are enemiles of 
Buddha and the white demons. 

Cát Nhân: A good man. 

Cát Quả: The auspicious fruit. 

Cát Thảo: The auspicious grass used at a 

reliøIous ceremony. 

Cát Tín: Good news. 

Cát Triệu: Fortunate omen. 

Cát Tường: Auspicious—Great-fortune. 

Cát Tường Hải Vân: 

I) Điểm lành của mây và biển: The 

auspIcIous sea-cloud. 


2) Dấu trên ngực của thần Visnu: Sri-vatsa 
(skt——The breast mark of Visnu. 
3) Phật Tâm Ấn: Svastika (skt)—Symbol on 


a Buddha”s breast. 
Cát Tường Mao Quốc: Kusagrapura (sk)— 
Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Tự Điển 
của Giáo Sư Soothill, đây là nơi trú ngụ của 
các vua tại xứ Ma Kiệt Đà, bao bọc bởi núi 
non, khoảng 14 dậm về phía nam của Behar. 
Nó bị bỏ phế từ khi vua Bình Sa Vương xây 
thành Vương Xá mới, khoảng 6 đậm xa hơn về 
phía tây——According to Eitel, this 1s an ancient 
residence of the kings of Magadha, surrounded 
by mountains, about 14 miles south of Behar. It 
was deserted under King Bimbisara, who buIilt 
new Radjagriha, about 6 miles farther to the 
W€SI. 
Cát Tường Quả: Quả Cát Tường, quả lựu, 
cầm trên tay của Quỷ Tử Mẫu, như sự ban bố 
trẻ con—The auspicious fruit, a pomegranate, 
held by HaritI as a bestower of children. 





Cát Tường Thảo: Kusa (skQ— Thượng 

Mao—Cỏ Cát Tường, tiếng Phạn gọi là Cô-Sa, 

tiếng Hán là Thượng Mao, được dùng trong 

các buổi lễ hay nghỉ thức tôn giáo— 

AuspIcious grass used at religious ceremomials. 

Cát Tường Thiên Nữ: Laksmi (skt)—Công 

Đức Thiên—Cát Tường Thiên Nữ, vị nữ thần 

của sự may mắn và sắc đẹp. Vị nây trồi lên từ 

biển với hoa sen trên tay. Có sự hiểu lầm giữa 

Cát Tường Thiên Nữ và Quán Thế Âm, có lẽ 

từ ý tưởng Laksmi của Ấn Giáo— The goddess 

of fortune and beauty. She sprang from the 

ocean with a lotus in her hand. There 1s some 

confusion between this goddess and Kuan-Yin, 

possIbly throuph the attribution of Hindu Ideas 

of Laksmi to Kuan-Ynmn. 

Cau Có: Fractious. 

Cấu: Dirt. 

Cáu Kỉnh: Angry. 

Cáu Tiết: Furious. 

Cay Đắng: Peppery and bitter. 

Cay Độc: Piquant and poisonous—Cruel. 

Cay Nghiệt: Cruel and wicked. 

Căm Căm: Very cold—Biting cold. 

Căm Hồn: Enmity——To be furious. 

Căm Thù: Hatred and indignation. 

Căn: 

(D Nghĩa 
“Mula” or “Indriya”. 

I1) Căn bản: Mula (skt——Basis—Origin. 

2) Giác quan: Indriya (p & skÙ —Senses— 
Faculty of sense—Organs of sense. 

se Năng lực của giác quan: Faculty of 
sense——Sense——Organ of sense. 

e Năng lực của thân và tâm: Bodily and 
mental power. 

e Năng lực của tâm linh: Spiritual facultes 
or power of the spIrituality. 

e Rễ cây: Có sức sanh trưởng, mọc ra các 
thứ cành, như nhãn căn của mắt có sức 
mạnh có thể sinh ra nhãn thức, tín căn có 


của “căn —The meanings of 


thể sinh ra những việc thiện, nhân tính có 


tác dụng sanh ra thiện ác nghiệp —Root, 
or source which 1s capable of producing or 
ørowing, as the eye 1s able to produce 
knowledge, as faith Is able to bring forth 
good works, as human nature 1s able to 
produce good or evil karma. 

Phân loại căn—Categorles of “mula” or 
“Andriyam” 

(A) Ngũ Căn: FIive senses—See Ngũ Căn. 

(B) Lục Căn: Six senses—See Lục Căn. 


qI) 


Căn Bại: Sự hư hoại của ngõ căn (là không 
thể tránh được vì chúng chỉ là sự kết hợp của 
tứ đại)—The decay of the powers, or senses. 
Căn Bản: 


1) Cơ bản: Basic—Fundamental—Radical— 
Basal—Elemental—Original. 
2) Nguyên Thủy: Khi nói đến bài kinh, hay 


mulagrantha, thì căn bản có ý nói đến 
kinh chứa đựng những lời nói nguyên thủy 
của Đức Phật—When referring to a 
text, mulagrantha, 1t 
indicafes a sutra supposed to contain the 


fundamenrtal or 
Ooripinal words of the Buddha. 

Căn Bản Đẳng Trí: See Căn Bản Định. 

Căn Bản Định: Còn gọi là Căn Bản Đẳng 

Trí hay Căn Bản Thiển, nghĩa là giới định 

đoạn ha phiền não trong cõi thiển vô sắc— 

The stages of dhyana In the formless or 

1mmaterial realm. 

Căn Bản Hoặc: Còn gọi là Căn Bản Phiển 

Não—Fundamental illusions—See Bổn Hoặc, 

Căn Bản Phiển Não, Nhị Hoặc and Tam Hoặc. 

Căn Bản Hội: See Thành Thân Hội and Yết 

Ma Hội. 

Căn Bản Phiền Não: Còn gọi là Bổn Hoặc, 

hay Bổn Phiển Não—Fundamental illusions, 

passlons, or afflictions, Including: 

Ngũ Độn Sử: The five envoys of stupidity 
caused by illusion of the body or self— 
See Ngũ Độn Sử. 

Ngũ Lợi Sử: The five higher wholesome 
deeds—See Ngũ Lợi Sử (B). 

*+* See Bổn Hoặc, Nhị Hoặc and Tam Hoặc. 


Căn Bản Tâm: Tâm căn bản—Root or 
fundamenrfal mind. 

Căn Bản Thiền: See Căn Bản Định. 

Căn Bản Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ: 
See Sarvastivada In Sanskri/Pali-Vietnamese 
Section, and Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ ¡n 
'Vietnamese-English Section. 

Căn Bản Thức: Căn Bản Thức là tên khác 
của A Lại Da Thức (gốc của tất cả các 
pháp)—Basic or Fundamental conscIousness 
or vijnana, another name for Alaya-viJnana— 
See A Lại Da Thức. 

Căn Bản Trí: Còn gọi là Chân Trí, Chánh 
Trí, Như Lý Trí, Vô Phân Biệt Trí, nghĩa là 
hiểu biết rõ chân lý mà không có sự phân biệt 
năng duyên hay sở duyên, đây là trí sanh ra 
nhất thiết chân lý và công đức, đối lại với 
“hậu đắc trí—Fundamental, origina, or primal 
wisdom, tru and virtue; 
knowledge of fundamental principles; 1ntuitIve 
knowledge or wisdom, with 
acquired wisdom—See Hậu Đắc Trí. 

Căn Bản Vô Minh: Còn gọi là Vô Thủy Vô 
Minh, hay cái vô minh từ trước khi nảy ra ý 
nghĩ biện biệt, đối lại với Mạt chi Vô minh 
(căn bản vô minh dựa vào tại triển chân như 


source of all 


1" COTIraSf 


mà tạo ra duyên khởi, rồi từ đó mạt chi vô 
minh lại tựa vào căn bản vô minh mà các pháp 
tiếp tục nổi dậy)— The radical, primal, or 
fundamental Ignorance, the condition before 
discernment and differentiation, in contrast 
with ignorance In detail (chỉ mạt vô minh)— 
Original darkness or Ignorance. 

Căn Bịnh Chung Của Người Tu: Common 
disease of practitioners. 

Căn Cảnh: Còn gọi là Căn Trần, tứ là phạm 
vi hoạt động của căn, hay cảnh mà sắc tướng 
dựa vào để thu lấy (một khi căn trần đối nhau 
thì tâm lập tức khởi lên) —The field of any 
Oorgan, 1s field of operation. 

Căn Cơ: Motive power, fundamenal ability, 
ODpOFrfunIty. 


Căn Cơ Thấp: Low (dull) capacity. 
Căn Cơ Trung Hạ: Form moderate to low 
CapacItIes. 
Căn Cứ Vào: To base on. 
Căn Duyên: Căn tính của con người và nhân 
duyên của hoàn cảnh nương tựa vào nhau, hay 
sự nương tựa giữa lục căn và lục trần, mà sự 
tác động lớn là ở lục căn —Cause, nature and 
environment; natural powers and conditioning 
environment—See Trần Duyên. 

Căn Độn: Dull powers—See Căn Lợi. 

Căn Hương: Putchuk (skt—See Mộc Hương. 

Căn Khí: Khả năng tự nhiên của căn, hay của 

chúng sanh (thiên tư của chúng sanh có thể 

đảm nhận Phật pháp)—Natural capacity, 
capacIty of any organ, or being. 

Căn Khuyết: Một trong ngũ căn bị khiếm 

khuyết, như mù hay điếc—Defective in any 

Organ of sense, e.øg. blind or deaf. 

Căn Lợi: Căn tính thông minh lanh lợi, đối lại 

VỚI độn—Of_ penetrative 

1ntellipent, in contrast with dull powers. 

Căn Lực: 

l1) Căn và lực: Organs and their powers. 

2) Ngũ Căn và Ngũ Lực: The five organs of 
sense and their five powers—See Ngũ 
Căn, and Ngũ Lực. 

Căn Môn: Lục căn chính là những cửa ngõ 

cho phiền não xâm nhập—The senses as doors 


căn pOWFS, 


through which ¡llusion enters. 

Căn Tan Rã: Faculties are disintegrated. 
Căn Thượng Hạ Trí Lực: Một trong Thập 
Đại Lực của Phật, biết được hết thẩy tánh và 
nghiệp của chúng sanh —One of a Buddha's 
øreat ten powers, to know the capacities of all 
beings, their nature and karma—See Thập Lực 
@). 

Căn Tính: Bản tính của năng lực của các 
giác quan—Natural disposilon—Nature and 
character—The nature of the power of any 
Sense. 

Căn Tịnh: Sự thanh tịnh của lục căn—The 


pur1fy of the sIx organs of sense. 

Căn Trần: The object or sensation of any 

Organ of sense—See Căn Cảnh. 

Cắn Rứt: To sting. 

Cắn Xé: To tear with one°s teeth—To đevour. 

Cần Nhăn: To grumble. 

Cặn Bã: Scum—Dregs. 

Cặn Bã Xã Hội: The scum of society. 

Cặn Ké: Detailed. 

Căng: Kiêu căng—To boast. 

Căng Già: Sông Hằng Hà_— The river 

Ganges—See Hằng Hà. 

Căng thẳng: Tension. 

Căng Yết La: Kimkara (sk)—Kim Già La. 

1) Người nô lệ: A slave. 

2) Thị giả: A server—An attendant. 

3) Sứ giả thứ bảy trong bát sứ giả của Bất 
Động Tôn Minh Vương: The seventh od 
the ceiph(t messengers of the Arya- 
Acalanatha. 

Cắng Đắng: To quarrel like dog and cat. 

Cắt Đứt Luyến Ái Nhị Biên: To sever 

dualistc attachments (attachments to either 

pleasure, not pleasure or indifference). 

Cắt Đứt Nghi Lầm: To cut off all doubts. 

Cắt Nghĩa: To explain. 

Câm: Dumb. 

Câm Đi: Be quiet! 

Câm Điếc: Dumb and deaf. 

Câm Họng: To shut up—To hold one”s 

tongue. 

Cấm: Cấm cản hay ngăn cản—To forbid—To 

prohibi—To 

Prohibitions. 

Cấm Chỉ: See Cấm. 

Cấm Chú Tạng: Tạng chú bí mật của Mật 

giáo, mới được thêm vào Tam Tạng Kinh Điển 

Phật-The  Vidyadharapitaka, 

Dharanipitaka, the canon of dharamis, a later 

addition to the Tripitaka. 


Interdict—To ban—To bar-- 


của OT 


Cấm Cung: Forbidden palace—To shut 
Someone up ïn a room or place. 

Cấm Đứt: To forbid absolutely. 

Cấm Giới: Sila or Pratimoksa (skt—Phiên 
âm theo tiếng Phạn là Thi La Hay Ba La Đề 
Mộc Xoa, nghĩa là giới luật do Phật chế định 
để ngăn chặn sự sai trái nơi thân khẩu ý của 
các đệ tử —Abstention, or prohibitions, 
commandmenfs, especially the Vinaya as 
containng 1n the laws and regulatons of 
Buddhism. 

Cấm Sát Sanh: Not to steal. 

Cấm Sát Sanh Để Cúng Dường Hay Đãi 
Khách: No animals should be slaughtered for 
offerings or entertain guesfs. 

Cầm Cưởng: To hold the reins. 

Cầm Lòng: To hold back one”s emotion. 
Cầm Nước Mắt: To control one's tears. 
Cầm Sắc: Guitar and lute (Conjugal love). 
Cầm Thú: Birds and beasts. 

Cầm Tù: To detain—To 1mprison—To keep 
Some€one in prison. 

Cẩm Tú: Very beautiful. 

Cân: 

1) Cái ru —An adze. 

2) Một cân Tầàu (one and one-third pounds). 
Cân Nhắc: To 
deliberate. 

Cân Nhắc Lợi Hại: To weigh the pros and 
COnS. 


consider  carefully—To 


Cần: Virya (sk)—Tên của tâm sở, nghĩa là 
chuyên cần, hay tỉnh tấn—Energy—Zeal 
Fortitude——Virility. 

Cần Cấp: Urgent—Pressing. 

Cần Cầu: Tìm cầu những việc tố—To seek 
diligently after the good. 





Cần Cù: Laborious—Industrious—Hard- 
working. 


Cần Dùng: To want—To necd. 
Cần Hành: 
1) Tinh cần làm việc thiện: Diligently going 


forward to pursue the øood. 

Cần hành còn có nghĩa là siêng năng tu 
tập: Zealous conduct, devoted to service, 
worshIp, efc. 

Cần Ích: Useful—Serviceable. 

Cần Khổ: Cần cù và khổ sở—Devoted and 
suffering, zealously suffering. 

Cần Kiệm: Economical—Thrifty. 

Cần Kíp: Urgent—Pressing. 


2) 


Cần Lao: Laborous— Giai cấp cần lao: The 
laboring class. 

Cần Mẫn: Diligent—Industrious. 

Cần Phải: To care to. 

Cần Thiết: 
Necessary. 
Cần Tức: Sramana (skQ—Hán dịch là Sa 
Môn, nghĩa là người chăm làm các việc thiện, 
và ngăn ngừa các việc ác—One who diligently 
pursues the good, and ceases from evIl. 

Cần Yếu: Essential—Important. 

Cẩn Bạch: To inform respectfully. 

Cẩn Chính: Cautious and decent. 

Cẩn Kính: Respectful. 

Cẩn Mật: Watchful. 

Cẩn Thận: Careful—Cautious. 

Cẩn Trọng: Prudent—Cautious—Careful. 
Cận: 

I1) Gần: Near—Close. 

2) Thân mật: Intimate. 

Cận Đại: Modern times. 

Cận Đông: Upasaka (skt)—VIỊ tục Sa Di học 
Phật Pháp hay tên khác của Ưu Bà Tắc—A 
devotee, or disciple, or another name for 
Upasaka. 


Cận Kê Tử Thần: On the verge of death. 
Cận Lai: Recently. 

Cận Nhân: Immediate cause. 

Cận Sử: Modern history. 

Cận Sự: Those who attend on and serve the 
Triratna. 


Indispensable—Essential— 


**EFor more Information, please see Cận Sự 
Nam, and Cận sự nữ. 

Cận Sự Nam: Upasaka (sk)—Ô Ba Sắc 

Ca—UƯu Bà Tắc—Người nam tại gia thọ trì 

ngũ giới, lấy nghĩa gần gũi Tam Bảo để phụng 

sự Như Lai—Male disciple 

(Layman—Servant——Follower) 1,e, laymen or 

woman who undertake to oney the five 

commandments. 

Cận Sự Nữ: Upasika (sk—Female servant 

or đisciple—Laywoman—Servant——Follower. 

Cận Thân: Close (near) relation. 

Cận Trụ: Cận sự nam hay nữ giữ tám giới tu 

tại gia—Laymen or women who remain home 

and observe the eight commandments. 

Cận Trụ Luật Nghỉ: Tám giới mà nam nữ 

tại gia thọ trì —The eight commandmenfs 

which recerved by laymen and women. 

Cận Trụ Viên: Tên khác của Niết Bàn— 

Another name for Ñirvana. 

Cận Tử Nghiệp: Near-death karma—See 

Nghiệp Cận Tử. 

Cận Viên: Near perfection. 

Cận Viên Giới: See Viên Cụ, and Cụ Túc 

GIới. 

Cấp: 

l1) Ban cho: To give. 

2) Cặp đựng sách: Book-box. 

3) Cấp bách: Urgen—Haste—Promptly. 

4) Kéo nước từ giếng lên: To draw water 

(out of a well). 

Cấp Bách: Urgent—Pressing. 

Cấp Báo: To warn urgently. 

Cấp Bằng: Diploma—Degree. 

Cấp Cho: 

furnish—To allow. 

Cấp Cô Độc: Anathapindika (skt)—Người 

chăm sóc cho cô nhi quả phụ. Người đã cúng 

dường cho Phật vườn Kỳ thọ. Ông cũng là một 

Phật tử hết lòng ủng hộ Đức Phật. Người ta nói 

vào thời Đức Phật còn tại thế, có một vị 

thương gia trưởng giả tên là Tu Đạt, sống trong 


Servant_ Or 


To bestow—To endow——To 


thành Xá Vệ. Vì ông rất quan tâm cứu giúp 
người nghèo cũng như cô nhi quả phụ nên ông 
được người ta mệnh danh là Cấp Cô Độc. 
Người ta nói có một lần Đức Phật được thỉnh 
đến thành Xá Vệ, Cấp Cô Độc cố m một nơi 
thích hợp cho Ngài và 1.250 Tỳ Kheo trong 
Tăng đoàn. Cuối cùng ông ưng ý với ngôi 
vườn của Thái Tử Kỳ Đà, con vua Ba Tư Nặc, 
với cỏ cây xanh mướt, thật là một nơi lý tưởng 
để thiết lập tịnh xá dâng Phật. Ông tìm đến 
Thái Tử Kỳ Đà để hỏi mua miếng vườn. Thái 
tử lấy làm ngạc nhiên hỏi ông rằng: “Tôi sẵn 
sàng bán tất cả những đất đai mà ông có thể 
phủ đầy vàng.” Trưởng giả Cấp Cô Độc trầm 
ngâm suy nghĩ một lúc, trong khi thái tử Kỳ 
Đà cười thích thú mà rằng, “Có lẽ như vậy thật 
là quá sức đối với ông, có phải vậy không ông 
Cấp Cô Độc?” “Tại sao ông không trả lời ta?” 
Trưởng giả Cấp Cô Độc bèn trả lời: “Tại sao 
không được chứ?” Tôi chỉ đang suy nghĩ coi 
nên dùng kho vàng nào thôi.” Ngày hôm 
sauThái tử Kỳ Đà ngạc nhiên khi nhìn thấy 
những xe bò chở đầy vàng ròng đang tiến vào 
khu vườn của ông. Sau đó thợ bắt đầu lót vàng 
trên đất. Một lúc sau, chỉ trừ những gốc cây là 
chưa phủ vàng, còn thì vàng đã được lót tứ 
hướng. Lúc đó Thái tử Kỳ Đà nghĩ rằng chắc 
là Đức Phật Thích Ca phải là một siêu nhân, 
ông bèn quyết định hiến những mảnh đất nầy. 
Hai vị thí chủ, người hiến đất, kẻ xây tịnh xá, 
nên từ đó mới có tên “Kỳ Thọ Cấp Cô Độc 
Viên.” Trong văn chương Phật giáo, chữ Cấp 
Cô Độc đồng nghĩa với “vị tha,” hay quảng đại 
trong việc xây chùa, dựng tháp, in kinh, ấn 
tống, vân vân—One who take care of widows 
and orphans—One who presented Sakyamuni 
Buddha with the Jetavana-vihara (Jeta Grove). 
He was also a chief supporter of the Buddha. 
At the time of the Buddha, there was a wealthy 
merchant named Sudatta living in the kingdom 
of SravastI. 
øenerosity towards the poor and less fortunate, 
he was given the epithet “Anathapindika”` or 
provider for widows and orphans.` One day 


Because of his concern and 


the Buddha was Invited to preach In Sravasti, 
Anathaphindika tried to find a suiftable place 
for the Buddha and His Sangha of 1,250 
monks. Determining that the estate of Prince 
Jeta, son of King Prasenajit, with 1S gTrassy 
fields and leafy trees, would be ideal, he 
approached the prince and offered to buy 1t. 
The prince s(artled, said proudly, 
prepared to sell you as much land as you can 
cover with gold.” Anathaphindika remained 
silent for a momeit, at which point the Prince 
laughed, “that seems to be too mụuch for you, 
does 1t?” Anathapindika replied, “Why, no,” I 
was simply thinking which of my storehouses 
to take the gold from. Later in the day, as the 
Prince watched in amazement, bullock cart 
after bullock cart arrived at his estate, and the 
workers began to lay a carpet of gold upon the 
land, stretching ímm all directons. The only 
patches of pround which could not be covered 
were those where the trees stood. Prince ]Jeta, 
realzing that the Buddha must be 
exceptional man, then decided to donate these 
patches of land. In honour of the two 
benefactors, the estate was henceforth known 
as the Garden of Jeta and Anathapindika. In 
Buddhist literature, the name of Anathapindika 
has become synonymous with selfless, or 
exteme generosity in the cause of Dharma, 
1©. building temples, printing sutras and 
COmMm€TfarIes. 

Cấp Cô Độc viên: Garden of the Benefactor 
of Orphans and the Solitary—See Cấp Cô 
Độc. 

Cấp Cứu: To give emergency aid (first-aid). 
Cấp Phòng Bát ĐỂ: Gavampati (sk)—See 
Kiêu Phạm Ba Đề. 


I am 


an 


Cấp Thí Bố thí khẩn cấp—Urgent 
almsgivine—Alms made under stress Of 
urgency. 


Cấp Thí Như Luật Lệnh: Câu thần chú 
được các thầy phù thủy niệm—“Swiftly as Lu- 


Ling runs,” used by sorcerer 1m their 


1ncantation. 

Cấp Thiết: Urgent—Pressing 

Cấp Thiết Cầu Sanh: Urgently seeking 
rebirth. 

Cấp Thời: Inmediately—At once. 

Cấp Tiến: To be radical 

Cấp Tính: Urgency. 

Cấp Tỉnh Luân: Vòng sanh tử luân hồi vô 
cùng vô cực như guồng xe múc nước giếng lên 
xuống không ngừng— The of 
reincarnation (cycle) 1s like the waterwheel at 
the well ever revolving up and down. 

Cấp Tốc: Immediately—Speedy. 

Cấp Trí: Quick witted. 

Cập Thời: On time—Timely. 

Cất Gánh: To put down a burden. 

Cất Gánh Lo Âu: To put down a burden of 
anXIety. 

Cất Tiếng: To raise oneˆs voice. 

Cật Lực: To labor. 

Cật Ruột: Near relation. 


round 


Cật Vấn: To raise questions—To question in 
detail to try to find some weaknesses. 

Câu: 

1) Cái móc—A hook—A barb. 

2)_ Bắt bớ: To seize—To arrest—To take. 

3) Mọi: Every. 

Câu Bất Cực Thành: Tất cả đều không trọn 
vẹn—All ¡mncomplete; a the 
comparison, or example, leaves 
syllogism Incomplete. 

Câu Bất Khiển: Một ý nghĩ sai lầm trong lý 
luận gây ra bởi lời dẫn dụ giới thiệu không rõ 
ràng—A fallacy in a syllogism caused by 


fallacy in 


which 


Iinfroducing an 1rrelevant example, one of the 
thirty-three fallacies. 

Câu Bồ Tát: The bodhisattva guardian with 
the trident, one of the four with barb, noose, 
chain, or bell. 

Cầu Câu La: Kukkuta (skt)—Cưu Cưu La. 

I) Con gà trống: A cock. 


2) Tiếng gà: The clucking of fowls. 

Câu Câu La Bộ: Cưu Cưu La Bộ hay Kê 

Dận Bộ, một trong I§ bộ của phái Tiểu 

Thừa—Kukkutikah (skÐ 1s described as one of 

the eighteen schools of Hinayana. 

Câu Chỉ: See Quy Tư. 

Câu Chỉ: Koti (skt)—See Câu Lợi. 

Câu Chuyện: Parable. 

Câu Dạ La: Những vật đi kèm với bát như 

muỗng, đũa, vân vân—Things that go with the 

almsbow], I.e. spoon, chopsticks, efc. 

Câu Diễm Di: Kausambi (skQ—See Câu 

Diêm Di Quốc. 

Câu Diễm Di Quốc: Kausambi, or 

Vatsapattana (skt—Câu Thiêm Di—Câu La 

Cù Quốc, một xứ hay một thành phố cổ ở 

Trung Ấn Độ (từng do vua Ưu Điển cai trị), 

bây giờ là làng Kosam tại Jumna, khoảng 30 

dậm bên trên Allahabad—A country or an 

ancient city in Central India, identiied with 

the village of Kosam on Jumna, 30 miles 

above Allahabad. 

Câu Duyên Quả: Tên một loại quả, được 

diễn tả như là quả chanh, mà Đức Chuẩn Đề 

Quan Âm cầm trong tay—Bijapura or 

Bijapuraka (skÐ—A fruit, described as a 

citron, held in one of the hands of Kunti Kuan- 

Yin. 

Câu Đương: An employee in a monastery— 

Một nhân viên làm việc trong tự viện. 

Câu Giải Thoát: Bậc A La Hán đã hoàn 

toàn giải thoát, bậc đã ha bỏ cả tuệ và định 

giải thoát—Complete release, ¡.e. the freedom 

of the arhat from moral and medifatve 

hindrances. 

** For more inforamtion, please see Nhị Giải 
Thoát (C). 

Câu Hữu: Đồng thời hiện hữu—Existing 

together—All beings—ExIstinge—Having. 

Câu Hữu Căn: Câu Hữu Y—Chư pháp hay 

những điều kiện mà chúng ta tùy thuộc vào 

(tâm và tâm sở đồng thời tổn tại và đều dựa 


vào nhau)—Things or conditions on which one 
relies, or from whiích things spring, 
knowledge. 

Cầu Hữu Nhân: Sahabhuheta (skt—Một 
trong lục nhân, tứ đại cùng thay phiên nhau 
làm nhân duyên——Mutual causation, one of the 
Six causes, the simultaneous causal Iinteraction 
of a number of things, e.g. earth, water, fire, 
and aIr. 


1©. 


** For more Information, please see Lục Nhân 

Câu Hữu Pháp: Chư pháp (tứ đại địa, thủy, 

hỏa, phong) cùng hiện hữu và cùng là tác nhân 

trong mọi điểu kiện hay hoàn cảnh—Co- 

©exiIstent, co-operative things, conditions, or 

Circumstances. 

Câu Khách: To try to attract customers. 

Câu Không: Một trong Tam Không. Ngã và 

pháp đều không thực —One of the three voids 

or Iimmaterialities. Both or all empty, or unreal, 

1.e. both ego and things have no reality. 

** EFor more Information, please see Tam 
Không. 

Câầu La: Kula (sk0. 

1) U đất: A Mound. 

2) Triển dốc: A slope. 

3) Tháp đựng cốt của cư sĩ: A small stupa in 

which ashes of a layman are kept. 

Câu La Bát ĐỂ: Kulapati (sk)—Gia chủ— 

The head of a family——A householder. 

Câu Lợi: Koti (skt)—Một triệu (có nơi giải 

thích là 100, 100.000 hay 10 triệu)—A million 

(AIso explained by 100, or 100,000, or 10 

million). 

Câu Lợi Già La: Câu Lợi Ca La—Câu Lý 

Ca—Gia La Ca—Gia Lê Ca—Cổ Lực Ca— 

Một loại rồng đen—A kind of black dragon. 

Câu Lợi Già La Bất Động Minh Vương: 

Dùng hình tượng thanh kiếm có rồng đen bao 

bọc làm bổn tôn. Đây là hình Tam Muội da 

của Đức Bất Động Minh Vương—A black 

dragon with ifs sword as a symbol of Arya- 

Acalanatha-Raja. 


Câu Lợi Thái Tử: Kolita (skQ—Người con 
trưởng của Đấu Phạm Vương, một người chú 
của Phật Thích Ca; có người nói là Ma-Ha-Na- 
Ma, nhưng có người lại nói là Ma Ha Mục 
Kiến Liên—-The eldest son of Dronodana, 
uncle of Sakyamuni; said to be Mahanama, but 
others say Mahamaudgalyayana. 

Câu Lô Xá: Krosa (sk)—Câu Lâu Xá—Câu 
Lô Xa. 

1) Khoảng xa nhất có thể nghe tiếng bò rống 
hay tiếng trống đánh: The distance a bull's 
bellow or the sound of a drum can be 
heard. 

Một phần tám của Dụ Thiên Na hay 5 
dậm: The eighth part of a yojana or 5 
miles. 

Câu Lư Châu: Kurudvipa or Uttarakuru 
(skÐ——Tên gọi của Bắc Đại Châu hay Bắc Cu 
Lô Châu—The northern of the four continents 
of a world. 

#* For more Information, please see Tứ Châu. 
Câu Lư Xá: Krosa (skt)—See Câu Lô Xá. 
Câu Lưu: To arrest——To confine. 

Câu Lưu Sa: Kuru (skt)—Xứ mà người nói 
chính tại đây Đức Phật đã thuyết giảng Kinh 
Trường A Hàm—The country where Buddha 1s 
said to have delivered the sutra the Long 
Discourses. 

Cầu Lưu Tôn: Krakucchanda (skt—See 
Câu Lưu Tôn Phật. 

Câu Lưu Tôn Phật: Krakucchanda or 
Kakuda-Katyayana (skt—Cưu Lâu Tôn 
Phật—Câu Lưu Tần Phật—Ca La Cưu Xan 
Đà—Ca La Cưu Thôn Đà—Yết Lạc Ca Tôn 
Đà—Yết La Ca ôn Đà—Yết La Ca Thốn 
Địa—Yết Câu Thôn Na—Vị Phật đầu tiên 
trong (1000 vị Phật) Hiền Kiếp, cũng là vị 
Phật thứ tư trong bảy vị cổ Phật —The first of 
the © Buddhas of the present  age 
(Bhadrakalpa), the fourth of the seven ancient 
Buddhas. 

Câu Lý Ca: Kulika (sk) Theo Eitel trong 


2) 


Trung Anh Phật Học Từ Điển của Giáo Sư 
Soothill, nơi đây từng là một thành phố lớn, 
khoảng 9 dậm về phía tây nam của Nalanda 
trong xứ Ma Kiệt Đà ——According to Eitel In 
The Dictonary of Chinese-English Buddhist 
Terms composed by Professor Soothill in 1937, 
Kulika, used to be a bịg city about 9 miles 
south-west of Nalanda in Magadha. 

Cầu Ma La: Kumara (skt). 

I1) Đồng Tử: A child. 

2) Thiếu Niên: A youth. 

3) Thái Tử: A prince. 

Cầu Ma La Thiền: Kumarakadeva (skt)— 
Cưu Ma La Thiên—Cưu Ma La Già Thiên— 
Vị Đế Thích hay Phạm Thiên ở sơ thiển, mặt 
trông như trẻ con, ngồi trên lưng công, một tay 
cầm kích, một tay cầm chuông và cờ —A 
youthful deva, an Indra of the first dhyana 
heaven whose face 1s like that of a youth, 
sifing on a peacock, holding a cock, a bell, and 
a flag. 

Câu Mê Đà: Kumidha (skt—Theo Eitel 
trong Trung Anh Phật Học Từ Điển của Giáo 
Sư Soothill, đây từng là một vương quốc cổ 
nằm trên Beloortagh, về phía bắc của 
Badakhshan—Accordng to Eiel ¡in The 
Dictionary of Chinese-English Buddhist Terms 
composed by Professor Soothill, this used to be 
an ancient kingdom on the Beloortagh to the 
north of Badakhshan. 

Câu Na Hàm Mâu Ni: Kanakamuni (skt)— 
Câu Na Hàm—Câu Na Mâu NÑi—Ca Nặc Ca 
Mâu Ni. 


1) Kim Tịch: The golden recluse. 

2) Kim Tiên: The golden rsi. 

3) Một người Bà La Môn thuộc gia đình Ca 
Diếp, cư dân trong thành Sobhanavati: A 
Brahman of the Kasyapa family, native of 
Sobhanavati. 

4)_ Vị Phật thứ nhì trong 5 vị Phật Hiển Kiếp, 


cũng là vị Phật thứ năm trong bẩy vị cổ 
Phật: The second of the five Budhas of 
the present Bhadrakalpa, the fifth of the 


seven ancIent Buddhas. 

Theo Giáo Sư Soothill trong Trung Anh 
Phật Học Từ Điển, đây có lẽ đây là một 
vị Thánh ở Ấn Độ trước thời Phật Thích 
Ca: According to Professor Soothill in The 
Dictonary of Chinese-English Buddhist 
Terms, this is possibly a sage who 
preceded Sakyamunl In India. 

Cầu Na La: Kunala (skt)—Cưu Na La. 

I1) Tên một loài chim mắt đẹp —Name of a 
bird which has beautiful eyes, or a bird 
with beautiful eyes. 

Theo Giáo Sư Soothill trong Trung Anh 
Phật Học Từ Điển, đây là con vua A Dục 
tên Dharmavivardhana, mà con trai tên 
Sampadi đã trở thành người kế vị vua A 
Dục: According to Professor Soothill im 
The DicHonay of Chinese-English 
Buddhist Terms, this was the name of 
Dharmavivardhana, son of Asoka, whose 
son Sampadi became the successor of 
Asoka. 

Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ 
Điển của Giáo Sư Soothill, Kunala còn có 
nghĩa là một ác nhân hay ác nhãn: 
According to Eitel in The Dictionary of 
Chinese-English Buddhist Terms, Kunala 
1s also translated as an evil man, or an evil 


5) 


2) 


3) 


cye. 
Câu Na La Đà: Gunarata (skt)——Câu Na La 
Tha—Tam Tạng Pháp Sư Chân Đế, từ Ujjain 
Tây Ấn đến Trung Quốc vào khoảng năm 546 
sau Tây Lịch. Ngài đã dịch nhiễu kinh sách, 
đặc biệt là bộ luận của ngài Thế Thân Bồ 
Tát Name of Paramartha, who was known as 
Kulanatha, came to Chine around 546 A.D. 
from UJjain in Western India. He translated 
many books, especially the of 
Vasubandhu. 

Câu Nệ: Finical—To stick too much to 

formalities. 





treafises 


Câu Nữu: Còn gọi là Huyền Nữu, treo áo cà 
sa mà khép kín hai vạt lại gọi là câu, bỏ thỏng 


hai dải xuống gọi là nữu (thắt nút trên áo cà sa 
sau khi mặc áo vào) —To knot, to te, to 
button, e.øg. a girdle. 
Câu Phệ La: Kuvera or Kubera (skt—Một 
vị Thiên Vương ở phương Bắc, Tỳ Sa Môn 
Thiên Vương, có ba chân tám răng—The god 
Of riches, Vaisravana, regen( of the north; 
having three legs and eight teeth. 
#* For more Information, please see Tỳ Sa 
Môn Thiên Vương. 
Câu Sắt SỈ La: Kausthila (sk)Q—Câu Sắt Chỉ 
La—Tên của một vị A La Hán, một người cậu 
của ngài Xá Lợi Phất, người đã trở thành một 
đệ tử nổi tiếng của Đức Phật—An arhat, 
maternal uncle of Sariputra, who became an 
eminent disciple of SakyamuI. 
Câu Sinh: Đồng thời sanh ra, đối lại với do 
huân tập mà có——Natural, spontaneous, Inborn 
aS Opposed to acquire. 
Câu Sinh Hoặc: Các mối nghi hoặc cùng 
sinh khởi (ngã chấp câu sinh, pháp chấp câu 
sinh, phiền não chướng câu sinh, sở tri chướng 
câu sinh), đối lại với những nghi hoặc huân tập 
hay được dạy dỗ—Natural doubt, inborn 
1llusion, 1n contrast to doubt or ïllusion 
acqurred, e.ø. being taupht. 
Câu Sinh Khởi: Những sai lầm tự khởi, đối 
lại với Phân Biệt Khởi. Câu sinh khởi liên hệ 
mật thiết với Chân Ngôn thừa. Câu sinh khởi 
là gì? Theo nghĩa đen là “sanh ra cùng lúc,” 
nhưng cái gì được sanh ra cùng lúc? Theo Giáo 
Sư Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm 
Phật Giáo, Đạt Bảo Cáp Giải (Dvags-po-lha- 
rje), một đại đệ tử của một học giả Thánh 
nhân Tây Tạng là Mật Lặc Nhật Ba 
(Milaraspa), cho rằng những cái được sanh ra 
cùng lúc với nhau là cái cơ bản nơi Tâm ý và 
cái cơ bản nơi sự trình hiện . Điều ông muốn 
nói ở đây là cái Thực Tại (Reality) và cái 
Trình Hiện (Appearance) không bị ngăn cách 
nhau bởi một hố sâu không thể bắc cầu, mà 
chúng là đồng nhất. Sự đồng nhất này có nghĩa 
thực tại là độc nhất bất khả phân, và chỉ bị 


phân chẻ ra một cách tùy tiện thành nhiều cái 
đối nghịch nhau bởi các phương pháp và kỹ 
thuật phân tích của trí năng. Do đó chỉ có thể 
cảm nhận và kinh nghiệm được sự đồng nhất 
của Thực Tại và Trình Hiện bằng những 
phương pháp trực giác. Thật hoàn toàn sai lầm 
nếu ta quan niệm sự đồng nhất ấy như một giả 
thuyết được đưa ra theo kiểu định đề. Để nhận 
thức điểu đó, phải trải qua một quá trình thiển 
định, dựa trên kinh nghiệm trực tiếp và nhận 
ra một điều là không thể tách hoạt động tỉnh 
thần ra khỏi những vấn để tình cảm xuất hiện 
cùng lúc. Hoạt động phân đôi của đầu óc hay 
vọng tưởng (vikalpa) được đi kèm và thậm chí 
còn được hỗ trợ bởi những tình cảm xung khắc 
hay phiền não (klesa) cho nên bị làm cho mờ 
tối hay vô minh (moha or andhakara). Tình 
trạng hỗn loạn này của đầu óc có thể chữa 
bằng phép hành thiển. Sự tịch tĩnh cần có 
trong trí, không phải được tạo nên bằng cách 
trấn áp mà là bằng sự am hiểu các quá trình 
tâm lý, là ý niệm sơ bộ về những øì tạo nên cơ 
sở vững chắc cho sự phát triển tâm linh, hoặc 
bằng quan điểm mà từ đó người ta có thể an 
toàn tiến tới. Càng đi theo con đường này và 
càng kinh nghiệm sâu hơn thì cái nhìn càng trở 
nên rõ ràng hơn, bởi vì nói theo kiểu cách 
thông thái thì các khái niệm cẩn trở tầm nhìn 
vì gây ra những sự đối nghịch nhân tạo đã trở 
nên vô hiệu, còn về mặt tình cảm thì sự xung 
khắc đã được giải quyết. Chính là từ sự kinh 
nghiệm này, chứ không phải từ một nỗ lực giải 
thích duy lý vô bổ, mà chân lý đương nhiên 
của Đại Thừa về sự đồng nhất giữa luân hồi 
với niết bàn, và sự đồng nhất giữa tính đa cảm 
VỚI Sự giác ngộ mới mang một ý nghĩa——Errors 
that arise naturally among people (arising and 
born with one; spontaneous$), In contrast with 
delusions arIsing from reasoning and teaching 

(Phân biệt khởi). “To be born together” or 

“sahajJa` is closely related to Mantrayana. 
What does “sahaja” mean? The literal meaning 
1S “to be born together,` but what 1s it that 1s 
born together? According to Prof. Bapat in the 


Twenty-Five Hundred Years of Buddhism, the 
classical answer has been gIven by Dvags-po- 
liha-rJe, the most gifted disciple of the Tibetan 
scholar and saint Milaraspa. He explains that If 
1s the ultimate in Mind or the dharmakaya and 
the ultimate in Appearance or the lipht of the 
dharmakaya which are born together. What he 
wants to say Is that Reality and Appearance 
are no( separated from each other by an 
unbridgeable gulf, but are Identical. This 
Identty means that Reality 1s 
indivisible and 1s spHt up arbitrarily Into a 
number of opposites only by the analytical 
methods and techniques of the ¡ntellect. 
Hence, the identity of Reality and Appearance 
can be realized and experienced only by 
Infuifive processes, and 1t 1s absolutely wrong 
and misleading to conceive of this Identity as 
a postulationally proposed hypothesis. In order 
to achieve 
meditation has been developed which 1s based 
on direct experlence and takes cognizance of 
the fact that Operafions 
1nseparable from their emotional concomitanfs. 
The dichotomizing activfty of the mind 
(vikalpa) 1s accompanied and even supported 
by conflicing emotions (klesa), which has an 
obscuring Iinfluence (moha or andhakara). This 
turbulent state of mind can be remedied by 
meditative practices. This quietude, which, as 
has to be born In mind, is not achieved by 
repression but by an understanding of the 
psychologIcal processes, 1s the first glimpse of 
what forms a solid basis for further spiritual 
development or the view point from which 
one can safely proceed onwards. This 
viewpoint is technically known as “happiness, 
lustre, and non-dichotomizing thoupht.`” The 
more this line 1s pursued and the deeper the 
experilence becomes, the clearer the view 
becomes, since, Intellectually speaking, the 
concepts which obstruct the view by creating 
artificlal opposites have become ineffective, 
and, in respect of the emotions, the conflict has 


one and 


ths realizaton, a course of 


1ntellectual are 


been resolved. It is from this experlence, and 
not from a futile attempt at rationalizing, that 
the Mahayanic axiom of the identty of 
samsara and nirvana and of the Identity of 
emotionality enlightenment 
significance. 

** For more information, please see Nhị Khởi. 

Câu Sinh Khởi Thừa: Sahajayana (skt). 

e - Câu Sinh Khởi Thừa liên hệ mật thiết với 
Chân Ngôn Thừa. Hai thừa này đã có ảnh 
hưởng rất lớn trên Phật Giáo Tây Tạng. 
Theo Giáo Sư Bapat trong Hai Ngàn Năm 
Trăm Năm Phật Giáo, thì chúng ta có đủ 
bằng chứng để chứng minh rằng đó cũng 
là nên tảng của Phật giáo Thiền tông. Ảnh 
hưởng này rất dễ thấy vì nó liên quan đến 
toàn bộ bản chất con người. Con người 
không phải chỉ là một thực thể trí huệ mà 
còn là một thực thể tình cảm nữa, và 
chúng ta biết rõ rằng trong bất cứ việc gì, 
ý nghĩa tình cảm luôn có một tầm quan 
trọng lớn hơn ý nghĩa trí tuệ thuần túy. Do 
đó, trong khi tất cả các hệ tư tưởng Phật 
giáo nổi bật, các tác phẩm được hệ thống 
hóa của Trung Quán tông, Duy Thức tông, 
Hậu Hữu Bộ tông (Vatbhasika), Kinh 
Lượng bộ, vân vân đều chỉ còn ít nhiều 
giá trị học thuật mà thôi thì Chân Ngôn 
Thừa và Câu Sinh Khởi Thừa vẫn còn 
được sức sống cho đến ngày nay. Phật 
giáo đang tổn tại ở Tây Tạng, các nước 
vùng Hy Mã Lạp Sơn, Trung Hoa và Nhật 
Bản đã chịu ảnh hưởng sâu xa các phép 
hành trì của Chân Ngôn thừa và Câu Sinh 
Khởi thừa, và ta không thể hình dung ra 
Phật giáo ở các nước trên mà không có 
được phép hành trì này. Chính vì những 
điểu mà Câu Sinh Khởi Thừa dạy không 
phải là một hệ thống thuộc về trí tuệ, mà 
là một sự rèn luyện khắt khe chỉ có thực 
hành thì mới biết được, cho nên giáo lý 
này trở nên khó hiểu và khó định nghĩa 
(see Câu Sinh Khởi). Hơn thế nữa, Câu 


and assumes 


Sinh Khởi Thừa chú trọng vào việc tiếp 
cận thực tế bằng trực giác, mà ta cần biết 
là chức năng của trực giác không giống 
với chức năng của trí tuệ, và cách hoạt 
động của hai thứ nầy hoàn toàn khác 
nhau. Điều nầy giải thích cho sự kiện là 
Câu Sinh Khởi Thừa và Chân Ngôn Thừa 
đã thoát khỏi số phận phải trở thành 
những tông phái chết Sahajayana ¡s 
closely related to Mantrayana. These two 
yanas have had the greatest influence on 
Tibetan Buddhism. According to Prof. 
Bapat In the Twenty-Eive Hundred Years 
of Buddhism, there 1s sufficient evidence 
to show that 1t 1s also the basis of Zen 
Buddhism. Their influence has been all 
the more marked, because they refer to 
the whole of human nature. Man 1s not 
only an ¡ntellectual being, but also an 
emofional one, and it is well known that 
the meanng of anything 
whatsoever Is of sreafer Importance for 
shaping the life of an individual than the 
mere ¡intellectual connofation. Thus, while 
all the brillant systems of Buddhist 
thoupht, the systematized works of the 
Madhyamikas, ViJjnanavadins, 
Vaibhasikas, Sautrantikas, and so on, are 
more or less of academic Interest only, 
Mantrayana SahaJayana 
remained a living force to this day. The 
living Buddhism of Tibet, the Himalayan 
countries, China, and Japan has been 
deeply ¡nfluenced by the practices of 
Mantrayana and SahaJayana, and cannot 
be conceived without them. The very fact 
that SahaJayana 
Iintellectual system but a strict discipline 
that has to be practised in order to be 
known makes It difficult to comprehend 
and to define. Moreover, Sahajayana 
emphasizes the Intuiive approach to 
Realify, and 1t Is a fact that the function of 
1ntuitlon 1s not the same as that of the 


emofive 


and have 


what teaches Is no 


a) 


b) 


C) 


) 


Iintellect and that their modes of operation 
are completely different. This accounts for 
the fact that SahaJayana and Mantrayana 
successfully evaded the fate of turning 
1nto dead systems. 

Dù rằng Chân Ngôn thừa và Câu Sinh 
Khởi thừa không phải là những trường 
phái bám víu vào những giáo lý được xác 
định một cách chặt chẽ như các giáo phái 
khác, như Vaibhasika, Duy Thức, nhưng 
các trường phái trên có tầm quan trọng đối 
với sức sống của Phật giáo. Chân Ngôn 
thừa với những nghi thức kích động tình 
cảm và lạ mắt, Câu Sinh Khởi thừa với 
phép hành thiển sâu lắng. Cả Chân Ngôn 
thừa và Câu Sinh Khởi thừa đều quan tâm 
tới khía cạnh thực hành của Phật giáo mà 
bốn đỉnh cao là —Although Mantrayana 
and Sahajayana are not schools clinging to 
rigidly defined doctrines, as do, 
1nstance, the Vaibhasikas 
Vinanavadins, they are of the greatest 


for 
and 


Iimportance for the living force of 
Buddhism. Mantrayana with 1fS 
emotionally moving and aesthetically 


appealing ritual, and Sahajayana with Its 
profound meditaive practices. Both 
Mantrayana SahaJayana are 
concerned with the practical aspect of 
Buddhism which culminates In the four 
peaks of view: 

Kiến: Cái nhìn dựa trên kinh nghiệm thực 
tế—View based on experience. 

Tu: Khai triển những gì mà cái nhìn đó 
cho thấy —Cultivaton—Development of 
what this view offers. 

Hành: Sống và làm phù hợp theo đó— 
Practice—To live and act accordinply. 
Quả: Sự hợp nhất của cá thể (giác ngộ, 
Phật quả, hay sự thành thục về tâm 
linh) —The ¡integraton of the ¡Individual 
(enliphtenment, Buddhahood, or spiritual 
mafurIty). 


and 


Câu Sinh Pháp: Các pháp đồng thời sinh ra 
và không tách la nhau—Spontaneous Ideas or 
things. 

Câu Sinh Thần: 

1) Vị Thần cùng sanh ra với tất cả mọi người 
và ghi chép tất cả những thiện ác của con 
người để báo cáo cùng Diêm Vương: The 
sprrit born at the same time as the 
individual, which records his deeds(one”s 
good and evil)and reports to Yama. 

Có người nói Câu Sinh Thần chính là A 
Lại Da Thức: Another says It 1s the Alaya- 
vijnana. 

Câu Thi Na: Kusinagara (skt—Kusinara 
(p)—Còn gọi là Câu Di Na Kiệt, Cứu Thị, Câu 
Thi Na Kiệt, Câu Thu Yết La, Giác Thành— 
Kinh đô của vương quốc Mạt La nằm về phía 
bắc Ấn Độ, một trong I6 vương quốc lớn tại 
Ấn Độ thời Đức Phật. Bây giờ là tỉnh Kasia, 
khoảng 35 dậm về phía Đông thành phố 
Gorakhupur thuộc bang Uttar Pradesh vùng 
Bắc Ấn. Nơi Đức Phật nhập Niết bàn trong 
vườn Ta La (Đức Phật nhập diệt trong an 
nhiên vào tuổi 80 tại rừng Ta La phía bắc 
thành câu Thi Na, vào khoảng 543 năm trước 
Thiên Chúa). Nhục thân của Phật được hỏa 
thiêu và một phần xá lợi của Ngài đã được tôn 
trí thờ trong một bảo tháp tại Câu Thi Na. Vì 
là nơi Đức Phật nhập diệt nên Câu Thị Na đã 
trở thành một trong bốn Thánh địa thiêng liêng 
nhất của Phật giáo. Gần đây các nhà khảo cổ 
Ấn Độ đã tìm ra phế tích Tháp Niết Bàn, nơi 
Đức Phật đã nhập diệt (Đức Phật thành đạo 
lúc Ngài 30 tuổi, thuyết pháp độ sinh trong 49 
năm, Ngài đi chu du dọc theo bờ sông Hằng và 
các xứ lân cận trong nước Ấn Độ, chỗ nào có 
nhân duyên là Ngài đến hóa độ. Năm Ngài 78 
tuổi, chuyến du hóa cuối cùng từ thành Vương 
Xá đến thành Câu Thi Na, Đức Phật cùng 
chúng đệ tử vượt qua sông Hằng vào thành Tỳ 
Xá Ly, ngụ tại khu rừng Trúc, an cư ba tháng. 
Năm sau Phật cùng tôn giả A Nan đến thành 
Ba Bà Lợi, giữa đường thì Đức Phật lâm trọng 


2) 


bệnh nhưng Ngài vẫn cố gắng đi đến thành 
Câu Thi Na. Dưới hàng cây Ta La, Đức Phật 
bảo ngài A Nan sửa soạn chỗ nghỉ, xong Ngài 
nằm nghiêng về bên phải, mặt hướng về 
phương tây, rồi an nhiên thị tịch, lúc ấy Ngài 
đã 80 tuổi). Theo Giáo Sư P.V. Bapat trong 
Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, giống 
như các thánh địa khác có liên quan đến cuộc 
đời đầy những sự kiện quan trọng của Đức 
Phật, Câu Thi Na từng là một điểm hành 
hương đông đúc, và trước đây nơi nầy đã mọc 
lên nhiều điện thờ cùng các tu viện. Tuy 
nhiên, không biết sao nơi nầy sớm trở thành 
hoang phế. Ngay cả các nhà hành hương Trung 
Quốc là Pháp Hiển và Huyền Trang đều đã 
ghi nhận sự đổ nát và cô tịch hoàn toàn của 
nơi một thời quan trọng nây. Ngôi tháp 
Paranirvana mà người ta nói là do vua A Dục 
xây dựng vẫn chưa được tìm thấy. Trong số 
các đền đài thiêng liêng khác còn tổn tại có 
thể kể đến Matha-Kunwar ka Koti, nơi nầy có 
một tượng Phật nằm thật lớn trong trạng thái 
nhập niết bàn. Bức tượng nầy đã bị vụn nát khi 
được tìm thấy và đã được Ngài Carlleyle phục 
hồi một cách khéo léo. Ngọn tháp lớn được 
dựng lên tại địa điểm nhục thân của Đức Thế 
Tôn được hỏa thiêu và nơi xá lợi của Ngài 
được chia đều làm tám phân để thờ, có lẽ 
được thấy là một gò đất lớn mà dân địa 
phương gọi là Ramabhar. Gò đất nầy chỉ mới 
được nghiên cứu một phần và cần có sự khảo 
sát một cách có hệ thống để đưa ra ánh sáng 
những chỉ tiết quan trọng liên quan đến lịch sử 
của thánh địa nầy—The capital of the kingdom 
of Mallas, located in northern India, one of the 
Sixteen major countries In India during the 
Buddhaˆs lifetime. It is now Kasia, about 35 
miles to the east of the city of Gorakhpur In 
Uttar Pradesh State of northern India. This 1s 

the place where the Buddha entered Nirvana 

in the Sala Grove (the Buddha passed away 
without any sorrow at 80 years of age In a 
grove of sala trees north of Kusinara, about 
543 years before Christ). After his death, his 


mortal remains were cremated and a part of his 
relics  were preserved In a stupa or pagoda In 
Kusingara. As the place of Buddha”s death, 
Kusinagara became one of the most holy 
Buddhist places of pilprimage. Recently, 
archaeologIsts the Nưrvana 
Temple and 1ts ruins at Kusinagara where the 
Buddha passed away. According to Prof. P.V. 
Bapat in The Twenty-EFive Hundred Years of 
Buddhism, like the other sacred places 
connected with the evenfful life of the Buddha, 
Kusinara rose to be an Important place of 
plgrimage and in the course of time was 
covered with sacred shrines and monasferIes. 
However, for unknown reasons, the place was 
deserted early in 1fs history, and both Fa-Hslen 
and Hsuan-Tsang note the utter run and 
desolaton of this once Important site. The 
stupa of Parinrvana which Asoka 1s said to 
have built has not yet been brought to lipht. 
Among the other sacred edifices that still 
remain may be mentioned the Matha-Kunwar- 
ka-koti which enshrines a large recumbent 
figure of the Buddha ¡in the state of nirvana. 
The Image was found in frapgments and has 
been skilfully restored by Mr. Carlleyle. The 
øreat stupa which stood on the spot where the 
body of the Buddha was cremated and where 
relics of the Master were divided into eipht 
cequal portions 1s probably represented by a 
large mound locally known as Ramabhar. This 
mound has only been partially examined and a 
more sys(ematic exploration is expected to 
bring to lipht important material relating to the 
history of this venerable spot. 
** For more Information, please see Tứ Động 
Tâm in Vietnamese-English Section. 
Câu Thúc: To constrain—To bind. 


Câu Tô Ma: Kusuma (skt—Theo Eitel trong 
Trung Anh Phật Học Từ Điển của Giáo Sư 
Soothill, đây là tên của một loài hoa trắng có 
xuất xứ từ bên Trung Quốc ——According to 
Eiel in the Dicionary of Chinese-English 


Indian found 


Buddhist Terms, this is the name of a white 
China aster. 

Câu Tô Ma Bạt Đê: Kusumavati (skt)—Tên 
của Phật giớ——Name of a Buddha-realm. 

Câu Tô Ma Bổ La: Kusumapura (skt)—Cù 
Tô Ma Bổ La—Thành Hoa Cung, có hai nơi— 
City of flower palaces; two names In fwo 
places: 

1) Một ở thành Ba Tra Ly Tử thuộc nước Ma 
Kiệt Đà, nay là Patna: Pataliputra, ancient 
captfal of Magadha, the modern Patna. 
Một ở thành Khúc Nữ, nước Yết Nhã Cúc 
Xà, nay là thành phố nổi tiếng về phía bắc 
của Hindustan: One ¡in Kanauj (classical 
Canogyza) in KanyakubJja, a noted city In 
northern Hindustan. 

Câu Tô Lạc Ca: Kusula (skt—Kỳ Tu La— 
Cổ Tu La—Quyết Tu La—Quyết Tô Lạc 
Ca— Quần mặc của Tỳ Kheo Ni (quần thúng 
do hai ống khâu gộp lại, như hình chiếc thúng 
nhỏ, dài 4 cánh tay, rộng 2 cánh tay, trên che 
kín rốn, dưới cách mắt cá chân khoảng 4 ngón 
tay)—A sktrt worn by nuns. 

Câu Tô Ma La: Kusumamala (skt)—Vòng 
hoa, chuỗi hoa hay xâu hoa—A wreath—A 
garland. 

Câu Tốn Bà: Kusumbha (skt—Loại bông 
màu fm—Safflower—Saffron. 

Câu Triệu Pháp: Vasikarana (skÙ—Một 
trong ngũ chủng đàn pháp, phép tu triệu tập 
chư tôn của Mật giáo—One of the five kinds 
Of esoteric ceremonial, the method in esoteric 
practice of summoning and ¡influencing the 
beneficent powers—See Ngũ Chúng Tu Pháp. 
Câu Tỳ Đà La: Kovidara (sk)—Câu Bệ Đà 
La—Tên một loài cây nơi cối Cực Lạc. Người 
ta nói đây là loại cây trong vườn chơi của Phật 
Thích Ca Mâu Ni lúc ngài còn nhỏ——Name of 
a tree of Paradise. Said to be the tree of the 
great playground where the child Sakyamuni 
played. 

Câu Tỳ La: 


2) 


I) Giao Long: Kumbhira (skt—Cá sấu—A 
crocodile. 


2) Kuvera or Kubera: See Câu Phệ La and 
Tỳ Sa Môn Thiên Vương. 
3) Giao Long Tỳ Kheo: A monk named 


Kumbhira. 

Câu Tỳ Lưu Ba Xoa: Virupaksa (skt)—Tỳ 
Lưu Bát Xoa, còn gọi là Quảng Mục hay Tam 
Mục Thiên Vương, tên của vị Thiên Vương 
phía tây trong Tứ Thiên Vương—The three- 
eyed Siva; the guardian ruler of the West. 
** For more Information, please see Tứ Thiên 

Vương. 
Câu Vật Đầu: Kumuda (sk)—Cú Văn La— 
Câu Vật Đà—Câu Mẫu Đà—Câu Mâu Đầu— 
Câu Mậu Đầu—Sen nở, đặc biệt là sen 
trắng—An opening lotus, especially the white 
lotus. 
Câu Xá: 
Sfore. 
Câu Xá Luận: A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận 
được ngài Thế Thân biên ngài 
Paramartha và Huyễển Trang đời nhà Đường 
dịch sang Hoa ngữ——Abhidharma-kosa-sastra, 
composed by Vasubandhu, translated into 
Chinese by Paramartha and Hsuan-Tsang 
during the T”ang dynasty. 
Câu Xá Tông: Tông Câu Xá của Ngài Thế 
Thân—Abhidharma-kosa or Pitaka school of 
Vasubandhu—Tên gọi của tông phái là một 
danh từ giản lược của Phạn ngữ A Tỳ Đạt Ma 
Câu Xá, là nhan để của một tác phẩm của Thế 
Thân viết về chủ thuyết duy thực và có thể 
dịch là “Câu chuyện của Pháp Tối Thượng.” 
Đại triết gia Thế Thân sanh tại Bạch Sa Ngõa, 
thuộc xứ Kiện Đà La, xuất gia theo Hữu Bộ. 
Ông âm thầm đến Ca Thấp Di La để học triết 
học A Tỳ Đàm. Khi trở về cố hương, ông viết 
A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận (Abhidharma- 
kosa-sastra) hiện vẫn còn 60 quyển Hán dịch. 
Bản văn Phạn ngữ đã thất lạc, nhưng may mắn 
chúng ta vẫn còn một bản chú giải do 
Yasomitra viết với nhan để là A Tỳ Đạt Ma 


Kosa (skÙ —Tạng—Treasury—— 


soạn, 


Câu Xá Thích Luận. Nhờ bản chú giải này mà 
cố Giáo Sư Louis De La Vallée-Poussin ở Bỉ 
đã dễ dàng trong việc tái lập bản văn thất lạc 
và được kiện toàn bởi Rahula Sankrityayana 
người Tích Lan. Mỗi yếu tố trong vũ trụ được 
Thế Thân giải nghĩa chỉ li trong Luận Câu Xá 
của ông. Danh từ quan trọng của tông này là 
'học thuyết về tất cả đều hiện hữu,` khẳng 
định mọi hiện hữu, cả tâm và vật, cũng như 
không phải tâm và không phải vật. Tuy nhiên, 
điều nầy không phải để thừa nhận hiện hữu 
của ngã (atman), một bản ngã cá biệt hay một 
linh hồn hay nguyên lý phổ quát hay nguyên 
nhân đầu tiên. Chúng ta không biết Thế Thân 
có tiên đoán mọi nguy hiểm do sự thừa nhận 
có “Ngã,` sẽ xãy ra hay không mà ông đã bỏ 
ra toàn chương chín để bác bỏ thuyết Hữu 
Ngã. Câu Xá tông dù chủ trương rằng tất cả 
các pháp đều thực hữu, hoàn toàn khác với 
duy thực luận ngây thơ thường tình, bởi vì theo 
lý thuyết của tông nây, vạn hữu là những pháp 
bao gồm cả tâm và vật, tất cả cùng ở trên cước 
địa như nhau. Tông này thừa nhận thực tại tính 
của mọi pháp nhưng lại chấp nhận thuyết 
không có tổn thể, không có thường hằng, 
không có phúc lạc ngoại trừ Niết Bàn. Hầu hết 
những trường phái A Tỳ Đàm có lẽ đã phát 
khởi sau cuộc kết tập của Vua A Dục (khoảng 
năm 240 trước Tây Lịch), bởi vì văn học A Tỳ 
Đàm gồm tất cả 7 bộ luận, lần đầu tiên được 
chấp nhận là một trong Tam tạng Kinh Điển 
(Tripitaka) trong cuộc kết tập này. Trong cuộc 
kết tập lần đầu và lần thứ hai chỉ có hai tạng 
(Kmh và Luật —Name of the school is an 
abbreviation of Abhidharma-kosa, which 1s the 
tide of Vasubandhu”s work on realism and may 
be “The Story of the Higher 
Dharma.” The great philosopher Vasubandhu 
was bom 1n Purusapura (Peshawar) 
Gandhara and received his ordination in the 
Sarvastivada School. 
1ncogm(o to learn the Abhidharma philosophy. 
On his return home he wrote the Abhidharma- 
kosa-sastra which Is preserved In sixty 


translated 


1n 


He went to Kashmir 


volumes of Chinese translation. The Sanskrit 
text Is lost, but fortunately we have a 
commenfary written by Yasomitra called the 
Abhidharma-kosa-vyakhya which has 
faciltated the restoraton of the lost text 
undertaken by the late Professor Louis De La 
Vallée Poussin of belgium and completed by 
Rahula Sankrityayana of Ceylon. All elements 
of the universe were minutely explained by 
Vasubandhu ¡in his Abhidharma-kosa. The 
significant name of the School “all-things- 
exist-doctrine” (sarva-ast-vada) affirms all 
existences, both material and mental, as well 
as that which 1s neither matter nor mind. This, 
however, does not mean to admit the exIstence 
of Self (atman), an Individual ego or soul or 
the universal principle or First Cause. Whether 
or not he anticipated the danger of being 
1nvolved ¡in the admission of Self, Vasubandhu 
devoted the whole ninh chapter of his 
Abhidharma-kosa sastra to the refufation of the 
atman theory (see Bảy Mươi Lăm Pháp Câu 
Xá Tông). The Kosa School, though 1t states 
that all things exist, Is quite different from 
general nạve materialism, because, according 
to 1ts theory, all things are elements (dharmas) 
which include mind as well as matter, all on an 
cqual footing. It asserts the reality of all 
dharmas and yet 1t admits the theory of no 
subsfance, no duration and no bliss except 
Nưrvana. Most of the Abhidharma schools 
probably arose after the Council of Asoka (240 
B.C.), because the Abhidharma literature, 
seven texts 1n all, was for the first time 
recognized as one of the Tripitaka (three 
baskets or collections) in this council. At the 
time of the first and the second councils there 
were only two Pitakas (Sutras and Vinaya) 

**For more Information, please see Tông Phái. 
Câu Xá Tông Nhật Bản: Japanese Kosa 
School—Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong 
Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, ở Nhật tông 
phái nây được gọi là Kusha, thường được coi 


như là do Trí Thông và Trí Đạt truyền vào 
Nhật Bản vào năm 658; đó là hai nhà sư Nhật 
theo học với Huyền Trang một thời gian. Về 
sau nầy tông phái nầy lại được truyền vào 
Nhật lần nữa với Huyền Phương (735 sau Tây 
Lịch), đồ đệ của Trí Châu; Trí Châu lại là đỗ 
đệ của đời thứ ba của Khuy Cơ và Khuy Cơ 
vốn là đồ đệ trực tiếp của Huyền Trang. Trong 
một tài liệu chánh thức năm 793, phái Câu Xá 
Duy Thực được ghi chép như là một tông phái 
phụ thuộc tông Pháp Tướng Duy Thức, không 
có vị trí riêng nào dành cho nó, bởi vì không 
có những đổ đệ chuyên nhứt với nó. Câu Xá 
Tông Nhật Bản có ba trường phái—According 
to Prof. Junjiro Takakusu In the Essentials of 
Buddhist Philosophy, The Kosa School, or the 
Kusha School as 1t 1s called in Japan, 1s 
generally understood to have been brought 
1nto Japan in 658 A.D. by Chitsu and Chitatsu, 
two ]apanese monks who studied some time 
under the famous Hsuan-Tsang. Ilt was brought 
1n once again by Gembo (n 735 A.D.) who 
was a pupil of Chih-Chou, the third generation 
pupIil of Kuy-]I, a direct disciple of Hsuan- 
Tsang. In an official document of 793 A.D. the 
realistic Kusha School was registered as a sect 
appended to the idealistic Dharmalaksana 
(Hosso) School, no separate posiion being 
given to 1t, because 1t had no adherents 
belonging exclusively to 1t. Japanese Kosa 
School has three branches: 

I1) Học phái Duy Thực hay Nhất Thiết Hữu 
Bộ The Realistic School Or 
Sarvastivadins: Học phái nầy lấy hai tác 
phẩm Bát Kiền Độ Luận hay Phát Trí 
Luận của Ca Đa Diễn Ni Tử và Lục Túc 
Luận làm văn bản chính yếu—This school 
considered Katyayaniputra's The Source 
of Knowledge (Jnana-prasthana) and the 
SIx Padas as 1(s main texfs. 

Tỳ Đàm tông Kiện Đà La: Gandhara- 
Abhidharmikas. 

Tỳ Đàm Tông Kashmir: 
Abhidharmikas. 


a) 


b) Kashmir- 


2) Học phái Cổ Tỳ Bà Sa: Vaibhasikas— 
Học phái nầy lấy tác phẩm Đại Tỳ Bà Sa 
làm văn bản chính yếu —This school 
considered Puarsva's Mahavibhasa as Its 
main text. 
Học phái Tân Phân Biệt Thuyết—Neo- 
Vaibhasikas: 
Thế Thân (420-500 sau Tây Lịch). Học 
phái nầy lấy hai tác phẩm Luận Tụng và 
Luận Thích làm căn bản: Vasubandhu 
(420-500 A.D.). This school considered 
these two texts as Its basic texts: Verses 
(Abhidharma-kosa-karika) 
Commentary (Abhidharma-kosa-sastra). 
Chúng Hiển: Samghabhadra—Học phái 
nây lấy hai tác phẩm Chính Lý Luận và 
Hiển Tông Luận làm văn bản chính yếu— 
This school considered Nyayanusara and 
Samaya-pradIpika as 1s main texfs. 
Cấu: Mala (sk0. 
()Q Nghĩa của “Cấu The meanings of 
“Impurity.” 


3) 


a) 


and 


b) 


1) Bụi bặm: Dust. 

2) Bất tịnh (nh thần và đạo đức). Vọng 
hoặc hay bất cứ thứ gì làm cho tâm bị ô 
uế như phiển não uế trược—Impurity 
(moral and mental). Whatever misleads or 
deludes the minds; i1llusions, defilement. 

() Phân Loại “Cấu —Categories of 
“Impurity. 


(A) Lục Cấu —Six forms of impurity: 


1) Não Cấu: Vexation. 

2) Hại Cấu: Malevolence. 

3) Hận Cấu: Hatred. 

4)_ Xiểm Cấu: Flattery. 

5) Cuống Cấu: Wild talk. 

6) Kiêu Mạn Cấu: Pride. 

(B) Thất Cấu —Seven forms of impurity: 

I)_ Dục Cấu: Lòng ham muốn hay khao khát 
muốn người khác biết được công đức của 
mình—Desrre. 

2) Kiến Cấu: Từ nơi công đức mà sanh lòng 


chấp trước phân biệt, từ đó sanh ra tà 


kiến—False views. 

Nghi Cấu: Đối với công đức đức của mình 

lại sanh lòng nghi hoặc——Doubt. 

Mạn Cấu: Lấy công đức của mình so sánh 

với công đức của người —Presumption. 

Kiêu Cấu: Đối với công đức của mình 

sanh lòng kênh kiệu —Arrogance. 

Tùy Miên Cấu: Tu Hành chậm chạp, ham 

thích ngủ nghỉ —lnertia ¡in cultivation, 

yielding to sleep. 

San Cấu: Đối với công đức của mình mà 

lòng ganh ghét— 
Meanness. 

Cấu Chướng: Unclean hindrance. 

Cấu Kết: Hoặc độc hay sự cấu kết của vật 

chất uế trược và sự tái sanh (làm nhơ bẩn tịnh 

tâm)—The bond of the defiling of the material 

and of reincarnation. 

Cấu Nhiễm: Đem cái nhơ bẩn nhiễm vào 

mình để ví với lòng phiển não—Taint of 

earthly things or illusion. 

Cấu Ô: Ô uế—Defilement (of the physical as 

type of mental illusion). 

Cấu Tập: Sự huân tập của uế nhiễm— 

Habituation to defilement.; the influence of its 

practice. 

Cấu Thức: Tâm thức của người bình thường 

hay tri thức trần thế, bị cáo hoặc làm nhơ bẩn, 

không phân biệt thật giả—Defiling 

knowledge—The common worldly knowledge 

that does not discriminate the seeming from 

the real. 

Cấu Uế: Stains—See Tam Uế. 

Cầu: To seek—To beseech—To pIay. 


3) 





4) 
5) 


6) 


7) 


sanh nhỏ nhen 


Cầu An: To wish for peace. 

Cầu Bất Đắc Khổ: Những mong câu không 
toại nguyện gây nên đau khổ, đây là một trong 
bát khổ—Suffering of frustrated desire— 
Unfulfñlled wishes cause suffering (suffering 
due to unfulfilled wishes)—Cannot get what 
one wanfs causes sufferinge—The pain which 
results from not receiving what one seeks, 


from disappointed hope or unrewarded effort, 
one of the eight sorrows. 

** For more information, please see Bát Khổ. 
Cầu Chơn Lý: To seek to get the truth. 

Cầu Chúc: To wish. 

Cầu Chứng Đắc: To seek enlightenment. 
Cầu Cứu: To ask for help. 

Cầu Danh: To 
(reputation)—For the sake of renown. 

Cầu Danh Bồ Tát: Theo Kinh Diệu Pháp 
Liên Hoa, đây là vị Bồ Tát tiền thân của Phật 
Di Lặc, đệ tử của Ngài Diệu Quang Bồ Tát, 
nổi tiếng về tham vọng và ham muốn về trí 
nhớ—According to the Lotus Sutra, Ch”iu- 
Ming 1s the name of Maitreya in a previous 
lie, a bodhisattva, a discIple of Varaprabha, 
noted for his boundless ambition and utter 
want of memory. 


seek after honours 


Cầu Đảo: To pray for rain. 

Cầu Hòa: To seek for peace—To sue for 
peace. 

Cầu Hôn: To propose marriage to a lady. 
Cầu Hồn: To call up a spirit. 

Cầu Khẩh: To beseech. 

Cầu Kinh: To say oneˆs prayers. 

Cầu Kinh Tống Gió: Hồi xưa người Việt 
Nam tin rằng cầu kinh tống gió có thể tránh 
được những tai họa (có lẽ đây cũng là một 
truyền thống của người Trung Hoa)—To pray 
tO avert calamities, an old belief of the 
Vietnamese people (ths may also be a 
tradition of Chinese). 

Cầu Kỳ: Dandified—Formal. 

Cầu Lợi: To seek proftsCTo aim at 
1nt€r€sfs. 

Cầu Mưa: To pray for rain. 

Cầu Na: Guna (skt)—Thực thể của đất nước 
lửa gió là đức của sắc thanh hương vị xúc—A 
quality, characteristc, or virtue, e.ø. sound, 
tast€, ©fc. 

Cầu Na Bạt Đà La: Gunabhadra (skt)—Đức 


Hiển. 

I) Tên một vị Tỳ Kheo nổi tiếng người 
Trung Ấn, đến Trung Quốc khoảng những 
năm 435-443, dịch 78 bộ kinh: Name of a 
famous monk from Central India, came to 
China around 435-443 A.D. 

Name of a follower of the Mahisasaka in 
Kapisa: Tên của một đồ đệ của phái Tiểu 
Thừa tại KapIsa—See Mahisasaka. 

Cầu Na Bạt Ma: Gunavarman (skt—Công 
Đức Khải, tên một vị Tỳ Kheo nổi tiếng người 
Thiên Trúc, thái tử xứ Cashmere, từ bỏ ngai 
vàng, làm du Tăng Khất Sĩ, đến Trung Quốc 
và dịch mười bộ kinh, hai trong số đó đã bị 
thất truyền năm 730 sau Tây Lịch. Ông sanh 
năm 367, thị tịch tại Nam Kinh năm 43I sau 
Tây Lịch. Ông giảng pháp bên trong, chứ 
không phải bên ngoài; pháp từ chính mình chứ 
không phải từ nơi người khác. Trung tâm 
hoằng hóa của ông đặt tại Dương Châu. Người 
ta nói chính ông là người đầu tiên sáng lập ra 
giáo đoàn Ni tại Trung Quốc—Gunavarman, a 
pñnce of Kubha (Cashmere), who refused the 
throne, alone, reached China, 
translated ten works, two of which were lost by 
730 A.D. He was born In 367 and died in 431 
A.D. He taught that truth 1s within, not without; 
and that the truth or dharma 1s of oneself, not 
of another. The centre of his work ¡1s placed in 
Yang-Chou. lt is said that he sfarted the order 
of nuns In China. 

Cầu Na Tỳ Địa: Gunavrddhi (sk)—Tỳ Kheo 
Đức Tiến (An Tiến), người Thiên Trúc, đến 
Trung Quốc vào khoảng những năm 492-495, 
dịch ba bộ kinh năm 502—An Indian monk 
who came to China around 492-495 A.D., 
translated three works 1n 502. 

Cầu Nguyện: To pray. 

Cầu Nguyện Tha Thiết: A fervent prayer. 
Cầu Pháp: To seek to learn and practice 
Dharma——Theo Kinh Duy Ma Cật, lúc ngài Xá 
Lợi Phất tháp tùng ngài Văn Thù Sư Lợi đến 
thăm bệnh cư sĩ Duy Ma Cật—According to 


2) 


wandered 


the 


Vimalakrti Sutra when Sariputra 


accompanmied Manjusri Bodhisattva to call on 
VimalakrritI to enquire after his health: 


Lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất thấy trong 
nhà ông Duy Ma Cật không có giường 
ngôi chi hết, mới nghĩ rằng: “Các Bồ Tát 
và hàng đệ tử đây sẽ ngôi nơi đâu?”— 
Saripufa saw no seats in the room and 
thoupht: “Where do the Bodhisattvas and 
chief disciples sit?” 

Trưởng giả Duy Ma Cật biết được ý đó, 
liền nói với ngài Xá Lợi Phất rằng: “Thế 
nào, nhân giả vì pháp mà đến hay vì 
giường ngôi mà đến?”——Vimalakirti knew 
of Sariputra›s thought and asked him: 
“Virtuous One, do you come here for a 
seat or for the Dharma?” Xá Lợi Phất đáp: 
“Tôi vì Pháp mà đến, chớ không phải vì 
giường ngồi.”—Sariputra replied: “I[ come 
here for the Dharma and not for a seat.” 
Ông Duy Ma Cật nói: “Ngài Xá Lợi Phất! 
Vả chăng người cầu Pháp, thân mạng còn 
không tham tiếc, huống chi là giường 
ngồi. Vả người cầu Pháp không phải có 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà cầu: không 
phải có giới (18 giới), nhập (12 nhập) mà 
cầu; không phải có dục giới, sắc giới, vô 
sắc giới (tam giới) mà cầu. Ngài Xá Lợi 
Phất! Vả chăng người cầu Pháp không 
đắm trước nơi Phật mà cầu, không đắm 
trước nơi Pháp mà cầu, không đắm trước 
nơi chúng Tăng mà cầu. Vả người cầu 
Pháp không thấy khổ mà cầu, không đoạn 
tập mà câu, không đến chứng diệt, tu đạo 
mà câu. Vì sao? Vì pháp không hý luận. 
Nếu nói 'ta phải thấy khổ, đoạn tập, 
chứng diệt, tu đạo, đó là hý luận chứ 
không phải cầu pháp.` Ngài Xá Lợi Phất! 
Pháp là tịch diệt, nếu thực hành pháp sanh 
diệt là cầu pháp sanh diệt, chứ không phải 
cầu pháp. Pháp là không nhiễm, nếu 
nhiễm nơi pháp cho đến Niết Bàn, đó là 
đấm nhiễm, chứ không phải cầu pháp. 
Pháp không chỗ làm, nếu làm nơi pháp, 


đó là chỗ làm chứ không phải cầu pháp. 
Pháp không thủ xả, nếu thủ xả pháp, đó là 
thủ xả, chứ không phải cầu pháp. Pháp 
không xứ sở, nếu chấp trước xứ sở , đó là 
chấp trước nơi xứ sở chứ không phải cầu 
pháp. Pháp không có tướng, nếu nhân 
tướng mà biết, đó là cầu tướng chứ không 
phải cầu pháp. Pháp không thể trụ, nếu 
trụ nơi pháp, đó là trụ nơi pháp chứ không 
phải cầu pháp. Pháp không thể thấy, nghe, 
hay, biết, nếu làm theo thấy, nghe, hay, 
biết, đó là thấy nghe hay biết chứ không 
phải cầu pháp. Pháp là vô vi, nếu làm hữu 
vi là cầu hữu vi chứ không phải cầu pháp. 
Vì thế, ngài Xá Lợi Phất! Nếu người cầu 
pháp. đối với tất cả pháp, không có cầu 
đến—Vimalakirti said: “Hey Sariputra, he 
who searches for the Dharma does not 
even cling to his body and life, still less to 
a seat, for the quest of Dharma 1s not 
related to (the fÍive aggregates): form 
(rupa), sensaton (vedana), conception 
(sanjna), discriminaton (samskara) and 
COnScIousness (vijnana); to the eiphteen 
fields of sense (dhatu: the sic organs, their 
obJects and ther perceptions); to the 
twelve entrances (ayatana: the six organs 
and six sense data that enter for or lead to 
discrimination); and to the worlds of 
desire, form and beyond form. Sariputra, 
a seeker of the Dharma does not cling to 
the Buddha, the Dharma and the Sangha. 
A seeker of the Dharma does not hold the 
view of suffering, of cutting off all the 
accumulated causes thereof to put an end 
to 1t by treading the path to nirvana (.e. 
the four noble truths). Why 1s It so? 
Because the Dharma ¡is beyond all 
sophistry. For If one says: “Because Ï see 
suffering, Ï cut off 1fs accumulated causes 
fo WIpe 1t out by treading the path thereto', 
this is mere sophistry and 1s not the quest 
of the Dharma. 

“Sariputra, the Dharma 1s called nirvana 


(the condition of complete serenity and 
ulimate extinction of reincarnation); 1Ÿ 
you øIve rise to (the concept of) birth and 
death, this is a search for birth and death 
The 
Dharma 1s (absolute and) immaculate, but 
IÝ you are defiled by the (thoupht of) 
Dharma and even that of nirvana, this 1s 


and ¡s not the quest of Dharma. 


pollution which runs counter to the quesf 
of Dharma. Dharma cannot be practiced 
and 1Ý If 1s put Into practice, this implies 
something (¡.e. an object) to be practiced 
and 1s not the quest of Dharma. Dharma Is 
beyond grasping and rejecting, and If you 
Ørasp Or reJect If, this IS ørasping or 
rejecting (something else) but not the 
quest of Dharma. Dharma 1s beyond 
position but If you give 1t a place, this 1s 
clinging to space but not the quest of 
Dharma. Dharma ¡s formless but If you 
rely on form to conceive the Dharma, this 
1S search for form but not the quest of 
Dharma. Dharma 1s not an abode but I1f 
you want fo stay In It this is dwelling In (an 
obJective) Dharma, but not the quest of 
(absolute) Dharma. Dharma can be 
neither seen, nor heard nor felt nor known 
but IÝ you want to see, hear, feel and know 
1t, 
(discriminatory) seeing, hearing, feeling 
and knowing but not the quest of Dharma. 


ths 1s the functioning of your 


Dharma 1s (transcendenfally) Inactive (wu 

wel) but If you are set on worldly 

activitles, this Is a search for the worldly 

way of life but not the quest of Dharma. 

Therefore, Sariputra, the quest of Dharma 

does not ¡Iimply seekimg anything 
whatsoever.” 

Cầu Tái Sanh Làm Người: To pray to 

obtain a human rebirth. 

Cầu Tài: To wish for wealth. 

Cầu Thỉnh: To invite respectfully. 


Cầu Thọ: To seek long life. 


Cầu Thực: To earn one's living. 

Cầu Tịch: Sa Di_— Thất La Mạt Ni La— 
Người mong cầu đạt được cảnh giới niết bàn 
(người xuất gia thọ thập giới Sa Di)——To seek 
nirvana (any disciple who accept(s the ten 
commandmens). 

Cầu Toàn: To wish for perfection. 

Cầu Tự: To pray for a son. 

Cầu Vãng Sanh: To seek rebirth in the Pure 
Land. 

Cầu Xin: To beseech. 

Cầu Xin Ai Để Làm Việc Gì: To beseech 
someone to do something. 

Cẩu: Chó—A dog. 

Cẩu Giới: Ngoại Đạo mong cầu cứu độ theo 
kiểu chó, sống như chó, ăn đồ thừa thải như 
chó——Dog-rule or dog-morals, I.e. heretics who 
soupht salvation by living like dogs, eating 
garbage, etc. 

Cẩu Kỷ: Cỏ gai—A spinous shrub. 

Cẩu Lâm Tỉnh Phệ: Chó sủa bóng của 
chính mình dưới đáy giếng— Like the dog 
barking at 1s own reflection in the well. 

Cấu Lư Xá: Krosa (skQ—Khoảng cách mà 
tiếng rống của một con bò có thể nghe được, 
khoảng một phần tám do tuần—The distance 
the lowing of an ox can be heard, the eighth 
part yojana—See Do 
Vietnamese-English Secton, and Yojana In 
sanskrI/Pali-Vietnamese Section. 


of a Tuần ¡in 


Cẩu Ngôn: Careless speech. 

Cẩu Pháp: Phép của loài chó, bản tánh của 
ác Tăng trong những ngày chót của cuộc đời— 
Dog-law, fighting and hating, characterIstics of 
the evil monks In the last days of the world. 
Cẩu Tâm: Tâm chó, không bao giờ chấp 
nhận Phật pháp—A dog”s heart, satisfied with 
trifles, unreceptive of Buddha's truth. 

Cẩu Thả: Careless—Neglectful. 

Cẩu Tô Ma: Kusuma (sk)—Loại hoa bạch 
cúc của Trung Quốc—A flower, especially the 


white China-aster. 

Cẩu Tô Ma Bổ La: Kusamapura (skÐ— 
Thành phố đầy hoa, như khu Patna của thành 
Pataliputra—The city of flowers, Paftaliputra, 
1.e. Patna. 

Cẩu Trước Sư Tử Bì: Chó dưới lốp da sư tử. 
Những con chó khác thấy nó đều sợ cho đến 
khi nó cất tiếng sủa vang mới hết sợ (vì biết 
nó cũng là chó như mình) —The dog ¡in the 
lion”s skin. All the dogs fear him till he barks. 


Cây Bồ Đề: Bodh tree—Tree of 
enliphtenment. 


Cây Đa: Banyan tree 

Cây Hồng Táo: A rose-apple tree. 

Cây Ta La: Dưới hàng Ta La, bên ngoài 
thành Câu Thi Na, Phật đã nhập diệt—Sala 
tree—Buddha Sakyamuni passed away In a 
gørove of sala trees on the outskirts of 
Kushinagar. 

Cậy: To rely on—To lean on. 

Cậy Của: To rely on oneˆs wealth. 

Cậy Quyền: To rely on one°s power. 

Cậy Tài: To rely on one's talent. 

Cậy Thế: To rely on one's posiion or 
standing. 

Có: To have. 

]) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


Có Cách: To have a way. 

Có Chí: To have patience——To be patient. 
Có Chừng: Điều độ—Temperate. 

Có Công: See Có Chí. 

Có Của: Rich—Wealthy. 

Có Danh Tiếng: Celebrated—Famous— 
Renowned. 

Có Hại: To be detrimental. 

Có Hại Cho Sự Tái Sanh: To be 
detrimenrtal to rebrrth. 

Có Hại Hơn Là Có Lợi: Resulting more 
harm than benefit. 

10) Có Hạn: Limited. 

11) Có Hiếu: To be filial (grateful) to one's 
parents. 


? 
8) 


9) 


12) Có Hiệu Quả: To be effective. 
13) Có Ích: Useful—Advantageous. 
14) Có Khi: Sometimes. 


15) Có Lễ: Perhaps—Maybe—Possible— 
Likely. 

169 Có Lồng: Kind—Generous—Kind- 
hearted. 


17) Có Lỗi: To be wrong. 

18) Có Lợi: To be beneficial. 

19) Có Lý: Reasonable——To be right. 

20) Có Mã Đẹp: To have a fine appearance. 
21) Có Một Không Hai: Peerless. 

22) Có Nghĩa: To signify—To mean. 

23) Có Nhiều: Abundant. 

24) Có Phước: Happy. 

25) Có Quyển: To have the right—Powerful. 
26) Có Tài: To have a talent. 

27) Có Tật: Crippled. 

28) Có Tiếng: To be famous (celebrated). 
29) Có Tình: Loving—Affectionate. 

30) Có Tội: Guilty—Culpable. 

31) Có Tuổi: Aged. 

32) Có Vẻ: To seem——To look——To appear. 
33) Có Vẻ Hữu Lý: It sounds reasonable. 
34) Có Ý: To intend. 

Có, Không, Có Và Không, Chẳng Có 
Chẳng Không: Existence, non-existence, 
both existence and non-existence, neither 
©xIs(ence nor non-exIstence. 

Có Niệm Là Vô Niệm Đối Với Bồ Tát, 
Nhưng Không Phải Vậy Đối Với Tâm 
Mê Mờ Của Chúng Sanh: Thought ¡s the 
same as no-thoupht for a bodhisattva, but 1t 1s 
not the case for sentent beings” deluded 
minds. 

Có Thân Là Có Bịnh: To possess a body is 
to open to disease. 

Có Tướng Mà Lìa Tướng Đối Với Bồ 
Tát, Nhưng Với Tâm Mê Mờ Của 
Chúng Sanh Thì Không Phải Vậy: With 


Bodhisattvas, marks exist but they have been 
left behind; however, It it 1s not the case for 
the sentient beings” deluded minds. 

Cọc Cần: Rude—Rough. 

Coi Chừng: To watch ou£—To pay attention. 
Coi Rẻ: To defy——In defiance of someone— 


To disregard. 
Coi Sốc: To look after—To oversee—To 
SUD€TVISe. 


Coi Thường: Underestimate——To disregard. 
Cối: Abode. 

Cõi A-Tu-La: A-tu-la là những sinh vật ngỗ 
nghịch ưa thích chiến đấu. Tên của chúng có 
nghĩa là “Xấu tệ.” A-tu-la còn có nghĩa là 
“không Thánh Thiện” vì mặc dù có vài loại A- 
tu-la cũng hưởng phước trời, nhưng không có 
quyền lực nhà trời. Kỳ thật, A-tu-la là những 
người hâm mộ Phật pháp và ưa cúng dường, 
nhưng tánh khí nóng nãy, hay ngạo báng nên 
sanh ra trong đường nầy. Trong Tam Giới có 
bốn loại A-tu-la—Asuras Realm—Titanic 
Demons—Asuras are unruly beings that love 
to fiph(. Ther name means “ugly.” It also 
means “ungodly” because, although some 
Asuras enJoy heavenly blessings, nonetheless, 
they lack authority in the heavens. In fact, 
Asuras are those who like to Dharmas and 
prefer performing offerings; however, they are 
hot-tempered, perfer to ridicule other people; 
thus born 1m this realm. There are four 
categories of Asuras In the Three realms of 
ExIstence: 

1) A-Tu-La Quỷ Đạo: Loại quỷ A-tu-la, sanh 
bằng trứng trong loài quỷ, dùng sức mạnh 
của mình để hộ trì Chánh Pháp và nhờ 
thần lực chúng có thể du hành vô ngại 
trong không gian—Asuras in the path of 
ghosts, born from egøs and belong to the 
destiny of ghosts, who use their strength to 
protect Dharma and can with sprritual 
penetrations travel through space. 
A-Tu-La Súc Sanh Đạo: Loại quỷ A-tu-la 
sanh trong đường súc sanh——Asuras in the 


2) 


realm of Animals. They are Asuras who 
belong to the destiny of animail. 


3) A-Tu-La Nhơn Đạo: Loại quỷ A-tu-la 
sanh trong nhơn đạo——Asuras in the realm 
of humans. They are Asuras born from 
wombs and belong to the destiny of 
humans. 

4) Thần A-Tu-La Vương: Loại nầy do hóa 


sanh mà thành trong đường Thiên đạo, 
chúng hổ trợ Phật pháp bằng sức thần 
thông và vô úy. Chúng đấu tranh để đạt 
đến địa vị Phạm Chủ—Asuras in the 
realm of gods. They are Asura Kings who 
come Into being by transformation and 
belong to the destiny of gods. They 
support Dharma with a penetrating power 
They struggle 
position with the Brahma Lord. 

Cõi Ác: Evil world 

Cõi Ác Trược: Evil or defiled world. 
Cõi Cực Lạc Bảy Báu Trang Nghiêm: 
The Western Pure Land 1s adorned with seven 


and fearlessness. for 


freasures. 

Cõi Dục Giới: The realm of desire—The 
Human realm. 

Cõi Địa Ngục: Hells—Hell dwellers. 

Cõi Đồng Cư Tịnh độ: The common 
residence Pure Land. 

Cõi Đồng Cư Uế Độ: The common 
residence Impure land. 

Cõi Hoa Tạng Thế Giới: Hoa Tạng thế giới 
là toàn thể vũ trụ, được diễn tả trong Kinh Hoa 
Nghiêm. Đây là cõi ngự trị của Phật Tỳ Lô 
Giá Na, một hình ảnh siêu việt của Phật Thích 
Ca và chư Phật. Thế giới Ta Bà, Tây phương 
Tịnh độ và tất cả các cõi nước khác đều ở 
trong cõi Hoa Tạng nầy —The Flower-store 
world, the entire cosmos as described ¡in the 
Avatamsaka Sutra. It is the land of Vairocana 
Buddha, the transcendental aspect of Buddha 
Sakyamuni and of all Buddhas. The saha 
world, the Western Pure Land, and all other 


lands are realms withn the Flower-store 
world. 

Cõi Nầy: See Cõi Trần. 

Cõi Ngạ Quỷ: Trong cõi nầy chúng sanh 
thân thể hôi hám, xấu xa, bụng to như cái 
trống, cổ nhỏ như cây kim, miệng luôn phực ra 
lửa, không ăn uống øì được nên phải chịu đói 
khát trong muôn ngàn kiếp —In the realm of 
hungry ghosts, beings have ugly and smelly 
bodies with bellies as big as drums, while their 
throats are as small as needles and flames 
always shoot out of their mouth, therefore, 
they cannot eat or drink and are subjJect to 
hunger and thirst for incalculable eons. 

Cði Người: The human realm—See Dục 
GIớI. 

Cõi Nước Vô Ưu: The Land of No-Concerns. 
Cõi Phàm Thánh Đông Cư: The land of 
common residence of ordinary beings and 
SaInfS. 

Cối Phật: Buddha-land—See Phật Độ. 

Cối Phương Tiện Hữu Dư: The land of 
expedIency. 

Cõi Thật Báo Vô Chướng Ngại: The land 
Of true reward. 

Cõi Thường Tịch Quang: The land of 
eternally tranquil light. 

Cõi Thường Tịch Quang Tịnh Độ: The 
realm of the “Ever-Silent Illuminating Pure 
Land.” 

Cối Tiên: Fairyland. 

Cối Tịnh: Pure Abode—Pure Land. 

Cõi Tịnh Lưu Ly Của Đức Phật Dược 
Sư: The Pure Lapis Lazuli. 
Cõi Trần: This world. 
Cõi Trời  Heavenly 
realms——Realms of heaven. 
Cõi Trời Còn Ngũ Tướng Suy Nghĩ Và 
Những Điều Bất Như Ý: The heavenly 
realms are still marked by the five types of 
decay and the things that Øøo agaisn( our 


world—Celestial 


wishes. 

Cõi Trời Đâu Suất: Tushita Heaven. 

Cõi Trời Quảng Quả: Abundant Fruit 
Heaven. 

Cõi Trời Sắc Giới: Tất cả chư thiên trong 
cõi trời sắc giới không có khứu giác và vị giác; 
họ không ăn uống, ngủ nghỉ hay dục vọng. 
Tuy nhiên, những ham muốn vẫn còn âm ỉ sâu 
kín bên trong, nên khi thọ mệnh nơi cõi trời 
vừa dứt là họ phải trở về cảnh giới thấp tùy 
theo nghiệp lực (chư thiên trong cảnh trời vô 
sắc cũng còn những dục vọng sâu kín nầy)— 
The realms of form. All the gods ¡in the form 
realm heavens are without the senses of smell 
and taste; they do not eat food, sleep or have 
sexual desire. However, the desires for these 
things are still latent, and once their heavenly 
lieể comes to an end, they can return to any 
lower realms of existence, In accordance with 
their karma (these desires are also latent in the 
gods in the formless heavens). 

Cõi Trời Tha Hóa: Cõi trời lục dục —The 
sixth heaven In the realm of desire. 

Cõi Trời Vô Sắc: Tất cả chư thiên trong cõi 
trời nầy không có thân thể, chỉ còn “Thức” mà 
thôi—The realm of formlessness. All the gods 
1n this realm have no bodies, they only have 
CONnSCIOUSn€SS. 

Con Bịnh: Sick person. 

Con Cà Con Kê: To relate endless story. 
Con Cưng: Spoiled chi1d. 

Con Dấu: Seal. 

Con Đường: Path. 

Con Đường Dã: Easy path of practice (The 
Pure Land Dharma Door)—Recitaion of 
Amitabha Buddhaˆs name. 

Con Đường Đạo Đức: Ethical path. 

Con Đường Hạnh Phúc: The path to 
happiness. 

Con Đường Khó: Difficult path of practice— 
The path of practicing Paramita 
meditation. 


and 


Con Đường Trở Về Tịnh Độ: The way 
back to the Pure Land. 

Con Đường Trung Đạo: The Middle Path. 
Con Người: human being. 

Con Tạo: Creator. 

Con Thảo: A dutiful (Filial) son. 

Còng Chân: Fetter. 

Còng Lưng: To bend the back. 

Còng Tay: Handcuffs. 

Cống: To carry on the back. 


Cô: 

1l) Em của cha: Paternal aunt—Husband”s 
SISI€T. 

2) Ni cô: A nun. 

3) Cô độc: Solitary. 

4) Cô nhi: Orphan. 

3) Mua bán rượu: To deal in alcoholic liquor. 


Cô Độc: Solitary—Lonely. 

Cô Độc Địa Ngục: Solitary hells—See Địa 
Ngục (C). 

Cô Độc Viên: Jetavana (skt Theo Eitel 
trong Trung Anh Phật Học Từ Điển của Giáo 
Sư Soothill, đây là tịnh xá bảy từng cùng với 
công viên mà ngài Cấp Cô Độc đã mua từ 
Thái Tử Kỳ Đà để hiến cho Phật. Đây là nơi 
an cư mà Đức Phật rất thích, cũng là nơi mà 
nhiều bộ kinh đã được Phật thuyết giảng— 
According to Eitel from The Dictionary of 
Chinese-English Buddhist Terms, this 1s the 
seven-storey abode and park presented to 
Sakyamuml by Anathapindaka, who bouglht 1t 
from the prince ]Jeta. Ït was a favourite resort 
of the Buddha, and most of the sutras date 
from this spot. 

Cô Đơn: Loneliness—Solitary (a). 

Cô Hồn: Forsake spirits. 

Cô Lập: To isolate. 

Cô Quả: Orphan and widow. 

Cô Quạnh: See Cô độc. 

Cô Sơn: 

1) Ngọn núi nằm cheo leo một mình: An 


1solated hill. 

Cô Sơn Tự và tên của một trong những vị 
Tăng trụ trì tại đây (Sư Thích Trì Viên 
975-1021, đệ tử của Phụng Tiên Nguyên 
Thanh, tự là Vô Ngại Trung Dung Tử. Còn 
gọi là Thế Phu hay Bệnh Phu. Sư theo học 
yếu chỉ của tông Thiên Thai Tam Quán 
với ngài Phụng Tiên Nguyên Thanh, tu 
hành tại núi Cô Sơn ở Tây Hô, soạn viết 
nhiều trước tác. Sư thị tịch năm 1021. Sư 
đã từng soạn bộ sớ chú Kinh Lăng 
Nghiêm)—A monastery In Kiang-Su and 
name of one of 1ts monks. 


2) 


Cô Tạng: Tên một quận phủ, nay thuộc 
Lương Châu, tỉnh Cam Túc, là trung tâm lưu 
thông quan trọng sang Tây Tạng —Ku- 
Tsang—Formerly a city in Liang-Chou, Kan- 
Su, and an Important center for communication 
with Tibet. 

Cô Thi Thảo: Kusa (sk)—Cự Xá—Một loại 
cổ kiết tường Grass of good omen for 
divination. 

Cô Tửu Giới: Giới cấm bán rượu —The 
commandment which 1s against the selling of 
alcoholic liquor. 

Cố: 

I1) Cố sự: Fairy tales. 

2)_ Cố xưa—Old. 

3) Cố ý: Purposely. 

Cố Chấp: Persistent—Obstinate—Stubborn. 
Cố Chí: do 
somethinge—Resolved mind. 

Cố Chỉ: Giấy cũ——Old or waste paper. 


Determinned—Decded to 


Cố Công: To endeavour—To strive. 

Cố Cốt: Xương cốt trong tiền kiếp, hay của 
nhiều thế hệ_—Old bones, bones of former 
1ncarnation or øeneration. 

Cố Cốt Như Sơn: Chỉ sự sống chết trôi dạt, 
nên xương cốt của nhiều đời nhiều kiếp chất 
chồng lên cao như núi—Old bones, or bones of 
former Incarnation or generation piled up as 
high as a mountain. 


Cố Gắng: To try—To strive—To endeavor— 
Effort—Exertion. 
Cố Khổ: 


1) Nổi khổ sở xưa kia—Old suffering. 
2) Nỗi khổ do hậu quả của hoạt động kéo 


dài, như nằm nhiều, đứng nhiều, đi nhiễu, 

thoạt tiên thấy thích thú, nhưng sau đó trở 

rời: The suffering 
resulting from prolongation, e.ø. too mụuch 
lying, standing, walking, at first a JOY, 
become wearying. 

Cố Làm Ra Vẻ Bề Ngoài: For appearance 

sake. 

Cố Nhị: Purva-dvitiya (skU)—Người vợ của 

một vị Tăng hổi chưa xuất gia—The former 

mate or wIfe of a monk. 

Cố Tác Nghiệp: See Cố Tư Nghiệp. 

Cố Tật: Chronic disease. 

Cố Tình: See Cố ý. 

Cố Tri: Old acquaintance. 

Cố Tránh: To try to evade. 

Cố Tư Nghiệp: Còn gọi là Cố Tác Nghiệp, 

Cố Tư Tạo Nghiệp, hay Cố Tác Nghiệp, là cái 

nghiệp thân và miệng do cố ý tạo ra (nếu 

không cố ý tạo ra thì gọi là Bất Cố Tư Nghiệp. 

Quả báo cảm thọ khổ lạc chỉ giới hạn ở Cố Tư 

Nghiệp mà thôi)—The karma produced by 

former Intention. 

Cố Vấn: Advisor. 

Cố Vị: To cling to oneˆs position. 


nên mệt mỏi rả 


Cố Ý: Intentionally—Purposeful Intenton—— 
Purposely. 

Cố Ý Phương Hành Lập: Từ địa thứ ba đến 
địa thứ bẩy trong Thập Địa Bồ Tát—The third 
to the seventh of the ten Bodhisattva stages of 
development—See Thập Địa Phật Thừa. 

Cô Đàm: Gotama. 

Cổ: 
I) Cái trống: A drum. 

2) Cổ xưa: Ancient—Antique. 
Cổ Âm: The rolling of drums. 


Cổ Điển: Classic—Classical. 
Cổ Động: To launch a propaganda. 
Cổ Đức: Pubbacariya (p). 


I1) Bậc Thánh, bậc học giả, bậc thây, hay bậc 
có nhiều công đức vào thời xưa—Ancient 
Saøees—AncIent scholars—Master of the 
past—Meriforious person of the past. 

2) Công đức của người xưa—Ancient merit. 


Cổ Hủ: Old-fashioned. 

Cổ Kim: Ancient and modern—Past and 
present. 

Cổ Kính: Ancient. 

Cổ Lai: From ancient times. 

Cổ Lai Thực Hữu Tông: See Khứ Lai Thực 
Hữu Tông. 

Cổ Lễ: Ancient rites. 

Cổ Lệ: Ancient customs. 

Cổ Ngạn: Old proverb. 

Cổ Ngữ: Ancient language. 

Cổ Nhạc Huyền Ca: Trống nhạc và ca với 
đàn dây —Drum music and singing with 
sfringed Instruments. 

Cổ Nhân: The ancients. 

Cổ Sơ: Ancient times. 

Cổ Sử: Ancient history. 

Cổ Thi: Ancient poetry. 

Cổ Thiên: Trống trời hay tiếng sét—The 
drum-deva, thunder. 

Cổ Thụ: Century-old tree——Secular tree. 

Cổ Thư: Ancient book. 

Cổ Tích: Old story. 

Cổ Truyền: Traditionally. 

Cổ Truyện: See Cổ Tích. 

Cổ Tục: See Cổ lệ. 

Cổ Tự: Ancient writing. 

Cổ Văn: Ancient literature. 

Cổ Vật: Antiquities. 

Cổ Võ: To cheer—To excite. 

Cổ Xướng: To take iniuaive in doing 
something. 


Cỗ Quan Tài: Coffin. 

Cộc Cần: Rude—Rough. 

Côi Cút: Orphaned. 

Côn: Côn trùng——Insects—Creeping things. 

Côn Lôn: Đảo Côn Lôn trong biển Nam 

Hải —Condre ¡sland in the South China Sea. 

Côn Lôn Quốc: Được diễn tả như là tên 

nước của một nhóm người da đen trên đảo Gia 

Va và Su Ma Tra (bây giờ thuộc Nam 

Dương)—A native of those ¡slands of black 

colour, and ¡is described as Java, Sumatra, etc. 

Côn Lôn Sơn: Núi Côn Luân hay Hương 

Sơn, nằm về phía bắc núi Tuyết Sơn của Tây 

Tạng—The Kun-Lun mounfain range north of 

Tibet, the Gandhamadana. 

Côn Sơn: 

1) Tên khác của chùa Thiên Tư Phúc, chùa 
tọa lạc tại thôn Chí Ngại, huyện Chí Linh, 
tỉnh Hải Hưng, Bắc Việt Nam. Khu vực 
Côn Sơn nổi tiếng với núi non, chùa tháp, 
rừng thông, khe suối, cũng như những di 
tích gắn liền với nhiều danh nhân trong 
lịch sử. Côn Sơn còn được coi như là một 
trong những trung tâm Phật giáo lớn nhất 
của nước ta. Chùa đã được xây dựng trước 
đời nhà Trần. Vua Trần Thái Tông (1225- 
1298) đã từng đến viếng chùa. Người ta 
nói chùa được trùng tu vào đời nhà Lê với 
83 phòng nguy nga lộng lẫy. Tuy nhiên, 
bây giờ chỉ còn là ngôi chùa nhỏ mà thôi, 
thường gọi là chùa Hun. Chùa có tượng 
Phật A Di Đà, và các tượng Trúc Lâm 
Tam Tổ ——Another name Thiên Tư Phúc 
Temple, located in Chí Ngại village, Chí 
Linh district, Hải Hưng province, North 
Vietnam. Côn Sơn area 1s well-known for 
the mountains and hills, temples and 
SfIpas, pine forests, and springs and 
streams, as well as vestiges related to 
many famous people 1n history. Côn Sơn 1s 
also considered one of the greatest 
Buddhist centers of Vietnam. Côn Sơn 


Temple was built before the Trần dynasty. 
King Trần Thái Tông used to visit the 
temple. It was said that, after being rebuilt 
1n the Lê dynasty, the temple consideed of 
eiphty-three magnificlent halls. However, 
1í 1s now only a small temple named Hun. 
In the temple stand Amitabha Buddha 
statue, and the sfatues of Three Trúc Lâm 
patriarchs. 

2) See Côn Lôn Sơn. 

Côn Trùng Tác Phật: Theo Đại Trí Độ 

Luận, ngay cả côn trùng cũng có thể làm Phật 

được —Accoding to the Maha-PraJna-Paramita 

Sastra, even Insects may attain Buddhahood. 


Công: 

I1) Công Cộng: General—Pubilic. 

2) Công Đức: Merit—Meritorlous— 
Achievement. 

3) Chính Thức: Official. 

4) Công Tước: Duke. 

5) Ông (ngoại hay nội): Grandfather. 

6)_ Ông (cách gọi tôn quý): Gentlemen. 


Công Việc: Work—A period of work—A 
Job. 

Công Án: 

()_ Một để tài cho các đệ tử suy nghĩ và quán 
chiếu trong thiển quán trong các thiển 
đường phái Lâm Tế. Lúc đầu, công án là 
một “yết thị công khai,” có nghĩa là “có 
Về sau nầy công 
án được nhà Thiển xử dụng một cách có 
hệ thống như những phương tiện đào tạo 
từ khoảng giữa thế kỷ thứ mười bằng cách 
tránh tất cả những lời giải thích duy lý. 
Công án cho phép đệ tử thấy rõ những 
giới hạn của trí tuệ và buộc phải vượt lên 
những giới hạn ấy bằng trực giác chứ 
không bằng duy lý, là thứ đưa anh ta vào 
một vũ trụ nằm bên ngoài mọi mâu 
thuẫn và mọi tư tưởng nhị nguyên. Sự 
phát khởi nầy cho phép người đệ tử trình 
bày với thầy một cách tự phát và không 
cần tới sự giúp đở từ bên ngoài— 


đ ?? 


trước về mặt công lý. 


qI) 


5 


2) 


3) 


Something to be pondered on during 
meditation by novices In Zen monasferIes 
of the Lin-Chi school —Problems set by 
Zen masters, upon which thouph(t 1s 
concenfrated as a means (o affain Inner 
umty and illumination. Originally, koan 
means “public notice,” means a legal case 
constfuting a precedent. Later, koans 
have been used In Zen as a systematiC 
means of training since around the middle 
of the tenth century. Since the koan eludes 
by of 
understanding, ¡1t makes clear to the 
student the limiftatons of thougpht and 
eventually forces him to transcend 1t in an 
leap (not by speaking or 
discussion), which takes him into a world 
beyond logical contradictions and dualistic 
modes of thought. On the basis of this 
experience, the student can demonsfrate 
his own solution of the koan to the master 
1n a sponfaneous and withoutf recourse fO 
preconceived nofions. 

Công án được hình thành từ các cuộc vấn 
đáp giữa thầy trò ngày xưa, từ những đoạn 
văn trong các bài thuyết pháp hay các bài 
giảng của các vị thầy, hoặc từ những câu 
kinh và các lời dạy khác—Koans are 
consfructed from the questions of disciples 
togcther with responses theIr 
masfers, from portlons of the masfters” 
sermons or discourses, from lines of the 
sutras, and from other teachings. What are 
they? 

Một trường hợp thiết lập một tiền lệ hợp 
pháp: A case which established a legal 
precedert. 

Sự thể hiện của Pháp, đó là hiện thực của 
vũ trụ: The concrete manifestation of 
Dharma, that 1s reality or the Ủniverse 
1(self. 

Một câu chuyện thể hiện những nguyên 
tắc căn bản của Phật Pháp: A story which 
manifests the universal principles of the 


solutions means discursIve 


InfuitIive 


from 


Buddha-Dharma. 
Trong nhà Thiển công án là một định 
thức, bằng ngôn ngữ đánh lừa, chỉ thẳng 
chân lý tối hậu. Công án không thể được 
giải đáp bằng cách sử dụng lý luận hợp lý, 
mà chỉ bằng cách làm tâm giác ngộ đến 
một mức sâu hơn, cũng như vượt qua lý trí 
biện biệt—ln Zen a koan is a formulation, 
in baffling language, pointing to the 
ultimate truth. Koans cannot be solved by 
recourse fo logical reasoning, but only by 
awakening a deeper level of the mind 
beyond the discursive Intellect. 

(H)Số lượng công án—Numbers of koans: 
Người ta nói toàn bộ có khoảng chừng 
1.700 công án. Trong số nầy có 500 công 
án chính yếu, vì có nhiều công án trùng 
lập nhau, cũng như có những công án có 
giá trị thấp cho việc thực hành. Các vị sư 
đều có những sở thích riêng về công án, 
nhưng thường thường họ dùng Vô Môn 
Quan và Bích Nham Lục là hai biên tập 
công án chính—It Is said that altogether 
there are about 1,700 koans. Of these, 
about 500 are usually used, since many 
are repefifive and others are less valuable 
for practice. Masters have therr own for 
references, but they prefer to use the Wu- 
Mên-Kuan and Pi-Yen-Lu. 


Công Án Niệm Phật: Koan of Buddha 
recitatlon—Công án niệm Phật được dùng khi 
chúng ta coi niệm Phật A Di Đà như là một 
công án. Ngay trong phút giây hồng danh Phật 
được niệm ra, nó là điểm tập trung then chốt 
mà mọi nghỉ hoặc ảo tưởng phải được để qua 
một bên. Đồng thời tự hỏi coi ai là người đang 
niệm Phật? Khi dựa vào công án, mọi mê mờ 
vọng tưởng đều bị bức vỡ giống như những gút 
chỉ bị cắt đứt. Khi mà không còn gì nữa để 

cho những thứ nầy tái xuất hiện, cũng là lúc 

ánh nhật quang phổ chiếu khắp trời. Khi ảo 
tưởng không khởi và mê mờ biến mất, lúc đó 
tâm ta tĩnh lặng và trong suốt—The koan of 


ä) 


Buddha Reciaton uses the Invocation of 
Amitabha Buddha as a koan. At the very 
moment the name ¡is utfered, it must be the 
focal point In respect to which all doubts and 
delusions are laid aside. At the same time you 
ask “Who 1s this person reciting the 
Amitabhaˆs name?” When you rely steadily on 
the koan, all illusions and confused thoughfs 
wIll be broken down the way knotted threads 
are cut. When there 1s no longer any place for 
them to reappear, It 1s like the shinning sun In 
the sky. When ¡llusion does not arise and 
delusions disappear, the mind ¡s all calm and 
transparenI. 

Công Án Thoại Đầu: Từ ngữ trong đó công 
án tự hóa giải, thí dụ như khi đệ tử hỏi Ngài 
Triệu Châu, “Con chó có Phật tánh không?” 
Triệu Châu đáp: “Không!” Nguyên câu hỏi là 
một công án và chữ “Không” chính là thoại 
đầu —The word or phrase into which the koan 
resolves Ifself, i.e. when a disciple asked: “Has 
a dog the Buddha-nature?” Together with 
Chao-Chou”s answer, “No!” constitutes the 
koan and the phrase. 

Công Báo: Official notice. 

Công Bằng : Justice. 

Công Bố: To make pubilic. 

Công Chính: Just—Fair—Edquitable 

Công Chúa: Princess. 
Công Chúng: The public. 
Công Chuyện: 
OccupatIion. 

Công Chức: Public servant. 

Công Cộng: Public. 

Công Danh: Position and fame 

Công Dụng: Functioning ¡in practice and 
achievement—Action. 


Work_—Business— 


Công Đạo: Fairness—]Justice. 
Công Đức: 


() Nghĩa của “Công Đức”—The meanings of. (II) 


“Merit and Virtue: Sức mạnh làm những 
việc công đức, giúp vượt qua bờ sanh tử 


và đạt đến quả vị Phật. Phước đức được 
thành lập bằng cách giúp đổ người khác, 
trong khi công đức nhờ vào tu tập để tự 
cải thiện mình và làm giảm thiểu những 
ham muốn, giận hờn, si mê. Cả phước đức 
và công đức phải được tu tập song hành. 
Hai từ nầy thỉnh thoảng được dùng lẫn 
lộn. Tuy nhiên, sự khác biệt chính yếu là 
phước đức mang lại hạnh phúc, giàu sang, 
thông thái, vân vân của bậc trời người, vì 
thế chúng có tính cách tạm thời và vẫn 
còn bị luân hồi sanh tử. Công đức, ngược 
lại giúp vượt thoát khỏi luân hồi sanh tử 
và dẫn đến quả vị Phật. Cùng một hành 
động bố thí với tâm niệm đạt được quả 
báo trần tục thì mình sẽ được phước đức; 
tuy nhiên, nếu mình bố thí với quyết tâm 
giảm thiểu tham lam bỏn xẻn, mình sẽ 
được công đức—Virtue achieved—Power 
(to do meritorlous works—Meritorious 
virtue—Virtue (which will help transcend 
bímthh and death and lead to 
Buddhahood)—Merit and virtue—Merit 1s 
what one established by benefitting others, 
while virtue is what one practices to 
1mprove oneself such as decreasing greed, 
anger, and Ignorance. Both merit and 
virftue should be cultivated side by side— 
These two terms are sometines  used 
interchangeably. However, there 1s a 
crucial difference. Merits are the blessings 
(wealth, ¡Intelligence, etc) of the human 
and celestial realms; therefore, they are 
temporary and subJect to birth and death. 
Virtue, on the other hand, transcend birth 
and death and lead to Buddhahood. The 
same acfion of giving charity with the 
mind to obtain mundane rewards, you will 
øet meri(; however, If you give charIty 

with the mind to decrease greed and 

sữingy, you wIll obtain virtue. 

Công Đức theo quan niệm của Tổ Bồ Đề 
Đạt Ma—“Merit and Virtue” according to 
Bodhidharma Patrliarch's point of view: 


Vua Lương Võ Đế, Võ Đế hỏi Bồ Đề Đạt 
Ma rằng: “Trẩm một đời cất chùa độ 
Tăng, bố thí thiết trai có những công đức 
øì?? Tổ Đạt Ma bảo: “Thật không có công 
đức.” Đệ tử chưa thấu được lẽ nầy, cúi 
mong Hòa Thượng từ bi giảng giải—King 
Liang-Wu-T¡ asked Bodhidharma: “All my 
life I have built temples, øiven sanction to 
the Sangha, practiced giving, and arranged 
vegefarlan feasts. What merit and virtue 
have I gained?” Bodhidharma said, “There 
was actually no merit and virtue.” 


(IDCông Đức theo sự giải thích của Lục Tổ 


Huệ Năng trong Kinh Pháp Bảo Đàn— 
The Sixth Patriarch Hui-Neng interpreted 
about “Merit and Virtue” in the Dharma 
Jewel Platform Sutra: Tổ nhấn mạnh 
những việc làm của vua Lương Võ Đế 
thật không có công đức chi cả. Võ Đế tâm 
tà, không biết chánh pháp, cất chùa độ 
Tăng, bố thí thiết trai, đó gọi là cầu 
phước, chớ không thể đem phước đổi làm 
công đức được. Công đức là ở trong pháp 
thân, không phải do tu phước mà được.” 
Tổ lại nói: “Thấy tánh ấy là công, bình 
đẳng ấy là đức. Mỗi niệm không ngưng 
trệ, thường thấy bản tánh, chân thật diệu 
dụng, gọi là công đức. Trong tâm khiêm 
hạ ấy là công, bên ngoài hành lễ phép ấy 
là đức. Tự tánh dựng lập muôn pháp là 
công, tâm thể la niệm ấy là đức. Không 
ha tự tánh ấy là công, ứng dụng không 
nhiễm là đức. Nếu tìm công đức pháp 
thân, chỉ y nơi đây mà tạo, ấy là chơn 
công đức. Nếu người tu công đức, tâm tức 
không có khinh, mà thường hành khắp 
kỉnh. Tâm thường khinh người, ngô ngã 
không dứt tức là không công, tự tánh hư 
vọng không thật tức tự không có đức, vì 
ngô ngã tự đại thường khinh tất cả. Này 
thiện tri thức, mỗi niệm không có gián 
đoạn ấy là công, tâm hành ngay thẳng ấy 
là đức; tự tu tánh, ấy là công, tự tu thân ấy 
là đức. Này thiện tri thức, công đức phải 


là nơi tự tánh mà thấy, không phải do bố 
thí cúng dường mà cầu được. Ấy là phước 
đức cùng với công đức khác nhau. Võ Đế 
không biết chân lý, không phải Tổ Sư ta 
có lỗi—The Patriarch emphasized that all 
acts from king Liang-Wu-TI actually had 
no merit and virtue. Emperor Wu of 
Liang”s mind was wrong; he did not know 
the ripht Dharma. Building temples and 
gIving sanction to the Sangha, practicing 
øIving and arranging vegefarlan feasts Is 
called “seeking blessings.` Do not mistake 
blessings for merit and virtue. Merit and 
virfue are in the Dharma body, not in the 
cultivaton of blessings” The Master 
further said, “Seeing your own nature 1s 
meri(, and equanimity 1s virtue. To be 
unobsfructed in every thought, constantly 
seeing the true, real, wonderful function of 
your original nature Is called merit and 
virtue. Inner humility 1s merit and the 
Oufer practice 0Ÿ reverence 1s virtue. Your 
self-nature establishing the ten thousand 
dharmas 1s merit and the mind-substance 
separate from thoupht Is virtue. Not being 
separate from the self-nature 1s merit, and 
the correct use of the undefiled self-nature 
1S virtue. If you seek the merit and virtue 
of the Dharma body, sinply act according 
to these princIples, for this 1s true merif 
and virtue. Those who cultivate merit In 
their though(ts, do not slipht others but 
always respect them. Those who slipht 
others and do not cut off the “me and 
mine` are without merit. The vain and 
unreal self-natire is without virtue, 
because of the “me and mine,` because of 
the greatness of the “self,” and because of 
the constant sliphting of others. Good 

Knowing Advisors, continuity of thought 

1s merif; the mind practicing equalifty and 
direcfness 1s virtue. Self-cultivatlon of 
one”s nafure 1s merit and self-cultivation 
of the body 1s virtue. Good Knowing 


Advisors, merit and virtue should be seen 
wihin one's own nature, sought 
through giving and making offerings. That 
1s the difference between blessings and 


not 


merit and virtue. Emperor Wu did not 

know the true principle. Our Patriarch was 

nof In ©Tror.” 
Công Đức Bát Nhã Ba La Mật: Virtue of 
the prajna paramita—Những vị “Nhập lưu,” 
“Nhất lai,” “Bất lai,” “Ứng cúng,” vân vân, 
thường đạt được Công đức Bát nhã Ba la mật 
bằng tu tập Thập thiện, Tứ thiển, Tứ vô sắc 
định, và ngũ thần thông—Those who are 
“Stream-winner,” “Once-return,” “Never- 
return,” and “Arhat,” and so on, always affain 
realization of the virtue of the praJjna paramita 
by practicing the ten cirtuous paths of actions, 


the four states of meditaton, the four 
Iimmaterial states, and the five mystical 
pDOWeFS. 


Công Đức Du: Công đức mà người tu đạt 
được trong lúc vừa đi vừa niệm, sau khi làm 
xong nhiệm vụ ——Meriforlous exercise, I.e. 
walking about Intoning after duty. 
Công Đức Điền: Ruộng phước công đức, như 
Tam Bảo, một trong ba ruộng phước—The 
field of merit and virtue, I.e. the Triratna, to be 
cultivated by the faithful; it is one of the three 
fields for cultivating welfare. 
** For more Information, please see 

Tam Phước. 


Công Đức Sứ Giả: 


1) Đặc sứ giám sát công đức: Envoy to the 
Virtuous or offlcer supervising virtue. 
2) Vị Giám Tăng được triều đình nhà Đường 


bổ nhiệm để kiểm soát Tăng Ni: 
Controller of monks and nuns appointed 
by the Tang Court. 
Công Đức Thiên: See Đại Cát Tường Thiên. 
Công Đức Thiên Nữ: Cát Tường thiên nữ— 
Laksmi—Goddess of fortune. 
Công Đức Thủy: Công đức trì hay tám hỗ 
công đức nơi cõi Cực Lạc——The water or eight 


of meriftorlous deeds, or virtue In 
Paradise. 

Công Đức Trang Nghiềm: Meritoriously 
adorned. 

Công Đức Trang Nghiêm Kinh: Tên tắt 
của kinh Nhất Thiết Pháp Công Đức Trang 
Nghiêm Vương—Merttorious Adornment 
Sutra. 

Công Đức Tu Hành: Virtues achieved as a 
result of cultivation. 


Công Đức Tụ: 


lakes 


1) Hội tụ công đức của Phật: The assembly 
of all merit and virtue, I.e. the Buddha. 
2) Tháp Phật cũng là một biểu hiệu Công 


Đức Tụ của Ngài A stupa ¡is also 
considered as a symbol of the Buddhaˆs 
assembly of all merit and virfue. 
Công Đức Tùng Lâm: Thiền viện hay tự 
viện hay thiển pháp—The grove of merit and 
virtue—Buddhist hall or monastery, or the 
SCTIpfur€s. 
Công Đức Xuất Thế: Virtue of liberation— 
Chỉ những người đã đạt tới Thánh quả A-la- 
hán hay cao hơn mới có được công đức nầy— 
Công đức xuất thế gian vừa giúp tự thân vừa 
giúp tha nhân cùng tiến tu—Possessed only by 
those already attained Arhats or higher—Such 
virtue enables cultivators to help themselves 
and help others. 
Công Đức Y: Kathia (sk)—Ca Hi Na— 
Công đức y hay áo cà sa của chư Tăng sau 90 
ngày an cư kiết hạ; biểu tượng cho công đức 
mà chư Tăng đã đạt được trong mùa an cư— 
The garment of meri(s, øiven to monks after 
ther summer retreat of ninety days; It 
symbolized five meri(s to which they had 
aftfained. 
Công Đường: Public office. 
Công Gia Cát Lạt Tư: Tên chữ Hán là 
Phổ Hỷ Danh Văn, còn gọi là Đảm Ba (Vi 
Diệu), một Tăng sĩ Tây Tạng nổi tiếng vào thế 
kỷ 13, là người có nhiều ảnh hưởng với triều 


đình Mông Cổ dưới triều Kublai-Khan— 
Kundgahgrass, also named Danupa, a famous 
Tibetan monk of the thirteenth century, who 
had ¡nfuence at the Mongol court under 
Kublai Khan. 

Công Giới: Nơi chốn công cộng—A public 
place——In public. 

Công Hàm: Diplomatic note. 

Công Hạnh Tu: The amount of practice or 
duration of cultivation. 

Công Hầu: Duke and marduis. 

Công Hiệu: Efficient. 

Công Huân: Great merit. 

Công Hữu: Pubilic property. 

Công Ích: Public interests. 

Công Khai: Publicly. 

Công Kích: To attack. 

Công Kỷ Nhỉ: Nata (sk0. 

1) Kỷ nữ giỏi: A skilful or wily dancer. 

2) Tâm: The heart or mind. 

Công Lao: Toilful achievement—Merit— 
Credit. 

Công Lệ: Common rules. 

Công Lợi: See Công Ích. 

Công Luận: Public opinion. 

Công Lực: 
effort after the øood. 

Công Lý: Justice. 

Công Minh Luận: Silpasthana-Vidya- 
sastra—Luận về nghệ thuật và khoa học, một 
trong năm tác phẩm về kiến thức (nghệ thuật, 
cơ khí, nhị nguyên lý luận, và tính toán tháng 
năm)— The sastra of arts and sciences—One 
of the five works on knowledge (Arts, 
Mechamecs, Dual philosophy, Calendaric 
calculation). 

Công Môn: See Công Đường. 

Công Năng: Achieving power—Ability— 
Power. 

Công Nghĩa: Social duty. 
Công Nhận: To 


Achieving  strength—earnest 


acknowledge——To 


T€COEIIZe. 

Công Nhiên: Publicly—Openly. 

Công Nho: Public funds. 

Công Nhựt: Daily pay. 

Công Nông: Worker and cultivator. 

Công Nương: Princess. 

Công Ơn: Merit. 

Công Pháp: Public law. 

Công Phẫn: Pubiic indignation. 

Công Phu: Time (period of time) for 
medifation. 

Công Phu Khuya: Morning prayer session. 
Công Phu Tối: Evening prayer session. 
Công Quả: Effect—Fruits—Results. 

Công Quỹ: See Công Nho. 

Công Sảnh: Pubilic buildings. 

Công Sở: See Công Đường. 

Công Tâm: Sense of justice. 

Công Thành: Accomplished work. 

Công Thự: See Công Sảnh. 

Công Thức: Formulation. 

Công Trạng: Meri—Credit. 

Công Trình: Work. 

Công Trung: Upright and loyal. 

Công Văn: Official correspondence. 

Công Việc Chưa Được Sắp Đặt: Unsettled 
proJecfs or work. 

Công Xảo Luận: See Công Xảo Minh and 
Ngũ Minh. 

Công Xảo Minh: Silpasthana-vidya (skt— 
Một trong Ngũ Minh, còn gọi là Công Nghiệp 
Minh, liên quan đến nghệ thuật và toán pháp. 
Theo Giáo Sư Triệu Chân Giác trong Ngũ 
Minh, thời trước chữ “Công Xảo Minh” được 
dùng để chỉ các môn nghệ thuật và toán học, 
nhưng ngày nay nó bao gồm tất cả các ngành 
kỹ thuật học và các khoa học cơ khí. Kiến 
thức về nông nghiệp và thủy lợi để trồng mễ 
cốc làm thực phẩm, trồng bông gòn để dệt vải, 
thiết lập các thành phố và nhà cửa để cư ngụ, 


chế tạo xe cộ để chuyên chở; tất cả những thứ 
nầy đều cần thiết trong đời sống của chúng ta, 
và chúng đều được xếp vào công xảo minh. 
Chữ nầy cũng còn bao gồm cả những kiến thức 
về thiên văn và địa lý để con người có thể tiên 
đoán những thay đổi của thời tiết, là thứ có thể 
ảnh hưởng tới sự sản xuất thực phẩm. Nó cũng 
bao gồm môn toán học để tính toán số lượng 
của những vật liệu dùng vào việc thiết lập các 
thành phố và nhà cửa. Những công việc xây 
cất và những cấu trúc nây là những nhu cầu 
căn bản quan trọng đối với đời sống của nhân 
loạ One of the departments of 
knowledge dealing with the arfts anf 
mathematics. According to Prof. T.C. Tsao In 
The Eive Kinds of Learning, formerly, the term 
“Learning of Technology” referred to “arts and 
mathematics;” however, nowadays 1t Includes 
all technologles and engineering sciences. 
Knowledge of agriculttre and mrrigation to 
ØTOW Crops Of rice and vegetables for food, and 
cotton for clothing, ciles and housing for 
habitation, 
transporfation, all of which are necessitles of 
our life, come under the heading of “Learning 
of Technology.” The term even includes some 
knowledge of astonomy and geography so 
that man can predict weather changes which 
might affect food production. It also Iincludes 
the learning of mathematics for calculating 
quantifies to be 
consfructing city walls and buildings. These 
Consfrucftions and strucfures are Important as 
basic necessiiles to the livelihood of the 


five 


automobiles and tires for 


of material used for 


masses. 
**For more Information, please see Ngũ Minh. 


Công Xảo Minh Luận: See Công Xảo 
Minh. 

Cống: Tribute. 

Cống Cao: Elevated proud. 

Cống Hiến: To offer. 

Cống Lễ: To pay tribute. 

Cống Phẩm: Tribute. 


Cống Vật: See Cống Phẩm. 
Cổng: Gatc. 
Cổng Tam Quan: The three entrance gate. 


Cộng: All —Together—Both—Same——lIn 
common. 





Cộng Báo: Loại quả báo mà tự tha chung 
trong một quốc độ hay cộng đồng đều có thể 
thọ dụng. Đây là sự cảm ứng của cộng 
nghiệp—Collective 
punishment of the community or in common, 
for the deeds of the communify or even of the 
1ndividual in their effects on the communIty. 
Cộng Bát Nhã: 

I) Những pháp chung cho Thanh Văn, Duyên 
Giác và Bồ Tát—The things for Sravakas, 
pratyeka-buddhas and Bodhisattvas. 

** For more Information, please see Nhị 

Cộng Bát Nhã (I). 

Sự giải thích Bát Nhã chung cho người sơ 

cơ cũng như các bậc thượng thừa, đối lại 

với thâm nghĩa chỉ dành cho các bậc Bồ 

Tát Đại Thừa—The Interpretatlon of the 

Prajnaparamta (Thông Giáo) that 

advanced and ordinary students have In 

common, as contrasted with I1ts deeper 
meaning (Biệt Giáo), only understood by 
the Mahayana Bodhisattvas. 

Cộng Bất Định: Sadharana (skt——Một trong 

sáu điều bất định trong Lý Luận (Lục Bất 

Định), tức là sai lầm về pháp có quan hệ toàn 

phần. Nói rằng “thanh” là không trường cửu, vì 

thanh là một sản phẩm; rằng “thanh” là thường 
hằng vì thanh đồng phẩm với hư không. Thanh 
vừa thường lại vừa vô thường tạo nên “bất 
định.”—Both ¡indetermined, ¡.e. one of the six 
indeterminates In Logic, when a thesis and 1fs 
confradiction are both supported by equally 
valid reasons, “that sound 1s not eternal, 
because 1t Is a product, that 1t 1s eternal, 
because 1t 1s audible.” 

Cộng Công Đức: Cộng Pháp —Đối lại với 

Bất Cộng Pháp. Các công đức sẵn có của Đức 


retributon-Reward or 


2) 


Phật, có những công đức mà các bậc Thánh 

giả và các loại chúng sanh khác cũng có—The 

totality of truth or virtue, common to all sages, 
1s found in the Buddha. 

Cộng Đồng: Community. 

Cộng Hứa: Được hứa khả cho toàn thể— 

WWhat 1s commonly admitfted. 

Cộng Hưởng: To enjoy toghether. 

Cộng Hữu: Common property. 

Cộng Mệnh Điểu: Jivajiva or livanjiva 

(sk)—Mệnh Mệnh Điểu—Sinh Sinh Điểu— 

Loài chim một thân hai đầu, ví như tâm thức 

khác nhau nhưng nghiệp báo lại giống nhau— 

A brrd said to have two heads on one body, 1.e. 

mind and perception differing, but the karma 

for both 1s Just one. 

Cộng Pháp: See Cộng Công Đức. 

Cộng Sự: To work together. 

Cộng Tác: To cooperate. 

Cộng Thập Địa: Mười “địa” chung cho cả ba 

thừa Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát —The 

ten stapes which sravakas, pratyeka-buddhas, 
and bodhisattvas have in common—See Thập 

Địa Bồ Tát (Tam Thừa). 

Cộng Thêm: To add. 

Cộng Tông: Điều mà mọi tông phái Phật 

Giáo đều giống nhau hay đều có—That which 

all Buddhist schools have in common. 

Cộng Tướng: Samanyalakshana (sk0. 

e Tính phổ quát hay những tướng trạng 
chung cho tất cả các sự vật hữu vi, như vô 
thường, khổ, không, và vô ngã, vân vân: 
Marks that are common to all things 
conditioned, 
suffering, emptiness, and egolessness, efc. 

e Tướng chung hay tổng thể, đối lại với tự 
tướng——Totality——Generality—The 
whole—ln common, as contrasted with 
1ndividuality, or component parts. 

** For more information, please see Nhị 

Tướng In Vietnamese-English Section. 

Cộng Tướng Hoặc: Cộng Hoặc —Đối lại với 


such as Impermanence, 


Tự Tướng Hoặc. Phiển não khởi lên từ cách 
nhìn sự vật như một tổng thể mà không xét 
đến quan hệ từng phần (cái nầy có mới có có 
cái kia)—Delusion arising from observing 
thngs as a whole, or apart 
relationshIps. 
Cốt: Bone—Bones—Relics. 
Cốt Cách: Character—Manner. 
Cốt Lõi: Core. 
Cốt Lõi Kinh Kim Cang: Bất ưng trụ sắc, 
thinh, hương, vị, xúc, pháp sanh tâm; ưng vô sở 
trụ nhi sanh kỳ tâm——Do not attach to forms, 
sounds, scen(s, tastes, textures, and mental 
obJects or dharma to develop your thoughts; It 
1s Sald that the emptiness Is the wonderful 
place that mind will be arisen. 
Cốt Lõi Của Phật Pháp: Giáo pháp cốt tủy 
của Đạo Phật The core (essence) of the 
Teaching of Buddhas: 
l1) Chư ác mạc tác: Không làm các việc ác— 
NÑot to do any evIl. 


from theIr 





2) Chúng thiện phụng hành: Siêng làm các 
hạnh lành—To cultivate good. 

3) Tự tịnh kỳ ý: Giữ cho tâm ý thanh sạch— 
To purify one”s mind. 

4) Thị chư Phật Giáo: Ấy lời chư Phật dạy— 


This 1s the Teaching of the Buddhas. 
Cốt Mục: Xương và mắt, ý nói những điều 
cốt yếu quan trọng nhứt—The bones and eyes 
(the essentials). 
Cốt Nhân: Bộ xương (tọa thiển quán sát về 
bộ xương khô để trừ bỏ tham dục)—A 
skeleton—To contemplate a 
eliminate passions. 
Cốt Nhục: Bone and flesh (sibling)—Of the 
Same parents. 
Cốt Nhục Tương Tàn: 
quarrel—Quarrel between brothers. 
Cốt Phật: 
I1) Phật bằng xương: A bone-Buddha. 
2) Có Phật tính: To have the Buddha-nature. 
Cốt Tháp: Tháp chứa cốt—A pagoda for the 


skeleton to 


Inter-familial 


ashes of the dead. 

Cốt Thân: Xá lợi hay những gì còn lại sau 
khi hỏa thiêu The bones of the body, the 
Sar1ra Or remain after cremation. 

Cốt Tổa Thiên: Sankara (skt)—Thương Yết 
La—Cốt Tỏa Thiên là hóa thân của Tự Tại 
Thiên—The bone-chain deva. 

Cơ: Cơ Hội: Opportunity—Occasion; Đói: 
Hungry—Famine; Căn Cơ: Level; Cơ Bản: 
PrincIple—BasIs—Root Or gøerm— 
Fundamental; Cơ Giới: Máy móc——Machine. 


1) Cơ Bản: Base—Foundation—Radical— 
Fundamental——Groundwork. 

2) Cơ Bần: Poverty. 

3) Cơ Bình: Phê bình hay kiểm duyệt— 
Censure——CTIfIc1ze. 

4) Cơ Cấu: Structure. 

3) Cơ Cùng: Starvation and misery. 

6) Cơ Cực: Ravenous. 

7) Cơ Hàn: Hungry and cold. 

8) Cơ Hồ: Very nearly—Almost. 

9) Cơ Hội: Opportunity. 


10) Cơ Hữu: Organic. 

11) Cơ Khát: Hungry and thirsty. 

12) Cơ Khổ: Hungry and unhappy. 

13) Cơ Man: Innumerable—Numberless. 

14) Cơ Mật: Important and secret. 

15) Cơ Nghiệp: Fortune. 

16)Cơ Quan Từ Thiện: 
establishment (organization). 

Cơ Cảm: Chúng sanh có cơ căn thiện mà cảm 

ứng với Phật hay vì chúng sanh có những hành 

động thiện lành nên được Phật cảm ứng— 

Potentiality and response—The potentiality of 

all to respond to the Buddha——The response of 

the Buddha to the good ïn all the living. 


Cơ Căn: 


Charitable 


1) Bản tính hay căn tính của chúng sanh— 
Natural or fundamental quality——Original 
endowmernt and nature. 

2) Khả Năng Thích Ứng: Suitability— 


CapacIty. 
Cơ Cẩn Tai: Nạn đói (theo thuyết nhà Phật 
đây là một trong ba tai nạn nhỏ hay tiểu tam 
tai, xấy ra dưới thời trung kiếp, hai nạn kia là 
nạn binh đao và nạn bệnh dịch)—The calamity 
of famine. 


Cơ Duyên: 

1) Căn Cơ và Nhân Duyên: Potentiality and 
condItIons. 

2) Do hành động thiện lành hay cơ vi thiện 
mà có nhân duyên thụ nhận được Phật 
pháp: Favourable circumstances or 
OPpOrfunifies. 

Cơ Đốc: Christianity. 

Cơ Giáo: 


I) Căn cơ của chúng sanh và giáo lý của Đức 
Phật: Potentialty and the Buddha's 
teaching. 

Tùy căn cơ của chúng sanh mà dạy bảo 
khác nhau: Opportune teaching suited to 
the occasion. 

Cơ Hội Nguyên Nhân: Occasional cause. 
Cơ Hội Quý Báu: Precious opportunity— 
Chúng sanh con người có cơ hội quý báu thực 
hành Phật pháp, hầu chấm dứt những ý tưởng 
tiêu cực từ đó khởi lên quả khốổ—Human 
beings the preclous opportunity 
practice Dharma to sfop negative thoughts 


2) 


have {O 


from arising and to prevent resultant suffering. 
Cơ Kiến: 


I) Cái thấy theo căn cơ của từng chúng 
sanh: Vision according to natural capacIty. 

2) Tùy theo căn tánh mà thấy Phật: Seeing 
the Buddha according to  natural 
endowmert. 


Cơ Nơa Địa Ngục: Địa ngục đói, một trong 
16 địa ngục —The hell of hunger, one of the 
sixteen hells—See Địa Ngục. 

Cơ Nghỉ: Opportune and suitable—Natural 

qualification for receiving the truth. 

Cơ Ngữ: Tùy theo cơ duyên mà thuyết 
pháp —Opportune words—Fundamenfal words. 


Cơ Quan: Sức khuyến tấn—Motive force— 

Cause—Opportunity. 

Cơ Tính: See Cơ Căn. 

Cơ Ứng: Potentiality and response—See Cơ 

Cảm. 

Cơ Yếu: 

l1) Quan Trọng: Important—Important poInt. 

2) Cơ Hội Quan trọng: Strategical possibility 
Of ODpOTfUnIty. 

Cớ Sự: Cause. 

Cờ Rũ: Flag flown at half staff. 

Cởi Trói: To unbind—To loose someone 

from his bounds. 

Cơm Chay: Vegetarian meals. 

Cơm Hẩm: Inferior quality rice. 

Cơn Điền: A fit of madness. 

Cơn Giận: An outburst of anger (temper). 

Cơn Hoạn Nạn: A period of misfortunes. 

Cơn Vô Thường Mau Chóng, Sự Sống 

Chết Lớn Lao: The wave of impermanence 

1S SWIft, the issue of life and death 1s a great 

matter. 

Cú: Một câu, một từ ngữ hay mệnh để —A 

sentence—Phrase—C]lause. 

Cú Cú: Từ câu nầy qua câu kia—Sentence 

by sentence. 

Cú Pháp: Syntax. 

Cú Thân: Padakaya 

(sk)— Chữ biến chuyển 

inflected word In a sentence. 

Cù Cưa: To drag out. 

Cù Đàm: Gautama (skt)—See Siddhartha ¡in 

Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 

Cù Lao Cúc Dục: Parents' painful task of 

rearing children. 

Củ: Cây thước, hay thước vuông của thợ 

mộc——A carpenter”s square—A ruler. 

Củ Củ Tra: 

I1) Dịch là Kê Quý: Kukkuta (skÐ—Gà vịt— 
A cock—A fowl. 


(skÐ—Pratipadika 


trong câu —An 


2) Tên khác của nước Cao Ly: Kukkutesvara 
(skÙ—Another name for Korea. 

Củ Củ Tra Ê Thuyết La: Kukkutesvara 

(sk)—See Củ Củ Tra (2). 

Củ Xa Yết La Bổ La: Kusagrapura (skt)— 

Còn gọi là kinh thành Thượng Mao của xứ Ma 

Kiệt Đà (nơi các vương quốc cổ thường đóng 

đô)—An ancient capital of Magadha. 

Cũ Kỹ: Out of date—Old. 

Cũ Mèm: Very old. 

Cụ: 

1l) Sợ: Fear—Dread.. 

2) Tròn đầy —Complete—AII. 

Cụ BỊ: To prepare. 

Cụ Chỉ Quán Đảnh: Một trong ba phép 

Quán Đảnh trong Kinh Đại Nhựt. Đây là phép 

quán đảnh thọ nhận nước rãi hay sái thủy trên 

đầu của quốc vương với nước từ biển hay sông 

trong lãnh thổ của vương triều. Phép nầy cũng 

được dùng cho những chức sắc cao trong hàng 

Giáo Phẩm Phật Giáo One of the three 

abhiseka or baptisms of The Vairocana Sutra. 

A ceremony sprinklng of the head of a 

monarch at his Investiture with water from the 

seas and rivers (in his domain). lt is a mode 

also employed n the Investiture of certain hieh 

officials of Buddhism. 

#* For more Information, please see Tam 
Chúng Quán Đảnh. 

Cụ Đàm: Gautama (skt)—See Siddhartha ¡in 

Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 

Cụ Giới: See Cụ Túc Giới. 

Cụ Giới Địa: Đệ nhị địa trong Thập Địa, 

trong đó có đủ giới luật phải trì giữ— The 

second of the Bodhisattva ten stages in which 

the rules are kept. 

Cụ Giới Phương Tiện: Pháp phương tiện 

bằng cách cho thọ trì cụ túc giới từng bước 

(trước cho thọ 5, rồi 8, rồi 10, vân vân)—The 

expedient method of giving the whole rules by 

staøes (first by 5, then 8, then 10, etc). 

Cụ Phược: Hết thảy phàm phu đều bị trói 


buộc vào phiển trược (ai cũng có sẵn phiển 
não)—Completely bound, 
bondage to illusion. 

Cụ Sử La: Ghosira (skt). 
I) Hảo Thanh Điểu: Tên một loài chim có 
giọng hót rất hay—Name of a bird that 
has an excellent voIce. 

Tên của một vị trưởng giả tại Kausambi, 
người đã dâng hiến Cụ Sử La viên và tịnh 
xá cho Đức Phật—A wealthy householder 
of Kausambi, who gave Sakyamuni the 
Ghosiravana park and vihara. 


all men are in 


2) 


Cụ Thể: Concrete——corporealization. 

Cụ Thể Hóa: To concrete—To corporealize. 
Cụ Thọ: Ayusmant (skt—Tiếng xưng hô 
chung của các Tỳ Kheo, các Thầy gọi đệ tử 
hay trưởng lão Tỳ Kheo gọi các Tỳ Kheo trẻ 
(ý nói các vị ấy có đủ thọ mệnh thế gian và 
tuệ mệnh pháp thân)—Having long life, a term 
by which a monk, a pupil, or a youth may be 
addressed. 

Cụ Thuyết: Giáo thuyết đầy đủ—To discuss 
completely, state fully. 

Cụ Túc: đầy——All—Complete— 
Replete with endowmens. 

Cụ Túc Đức Bổn Nguyện: Lời nguyện thứ 
44 trong bốn mươi tám lời nguyện của Phật A 
Di Đà, tất cả chúng sanh đều có đây đủ công 
đức—The forty-fourth of Amitabha”s forty- 
eipht vows, that all universally should acquire 
his virtue—See Tứ Thập Bát Nguyện. 

Cụ Túc Giới: Cụ túc giới của Tỳ Kheo hay 
250 giới tròn đây của chư Tăng. 250 giới 
thường cho Tỳ Kheo Tăng, và 348 giới cho Tỳ 
Kheo Ni (có nơi cho là 500 giới cho Tỳ Kheo 
ND The perfect or complete (full) 250 
commandments, which are obligatory on 
monks and nuns. 250 commandmen(s are 
usually for monks, those for nuns are 348 
(some says 500 commandments for the nuns). 
#*For more Information, please see Viên Cụ. 
Cụ Túc Giới Ty Kheo: Hai trăm hai mươi 


Tròn 


bảy hoặc hai trăm năm chục giới cho Tỳ 
Kheo—Two hundred twenty-seven or fwo 
hundred fifty moral precepts for monks—Tỳ 
Kheo là vị đã nhận biết rõ ràng bản chất của 
đời sống. Vị ấy nhận biết rằng cuộc sống tại 
gia dẫy đầy trở ngại như con đường đây bụi 
bậm. Ngược lại, cuộc sống xuất gia như bầu 
trời cao rộng, với tràn đầy không khí tươi mát. 
Vì thế vị ấy quyết từ bỏ cuộc sống trần tục để 
sống đời Du Tăng Khất sĩ. Khi gia nhập Giáo 
Đoàn, ngoài việc cạo tóc và mặc áo vàng, vị 
ấy còn phải học lý thuyết và thực hành giáo lý 
nhà Phật, cũng như giữ giới luật mà Đức Phật 
đã đặt ra. Tuy nhiên, thường thì trẻ dưới 18 
tuổi không được thọ giới Tỳ Kheo trừ phi nào 
có những trường hợp đặc biệt. Như trường hợp 
của Thiếu Khang Đại Sư, Tổ thứ Năm của 
Tịnh Độ Tông Trung Quốc, vì căn cơ và trí 
huệ rất linh mẫn, nên năm I5 tuổi ngài thông 
suốt năm bộ kinh và đã được cho thọ giới Tỳ 
Kheo. Phật tử nào muốn xuất gia phải sống tu 
trong chùa vài năm để học và hành nghi lễ 
Phật giáo. Sau đó nếu thấy được thì Thầy viện 
chủ sẽ cho thọ giới Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo 
ÑI—A Bhiksu 1s he who has fully realized the 
true nature of life. He understands that the life 
of a lay person 1s full of obstacles as a path of 
dust. In the contrary, the life of a Bhiksu 1s Just 
like the open sky with full of fresh ai. 
Therefore, he decides to abandon the domestic 
le and takes up the le of a wandering 
Bhiksu. When he jJoins the Order, beside 
geting his head shaved and putting on the 
yellow robe, he must learn the theoretical and 
practicing teachings of the Buddha and keeps 
all Bhiksu rules and regulations set forth by the 
Buddha. Children are usually not allowed to 
take the Bhiksu precepts unless they are out- 
of-the ordinary In their abilities. As the case 

of Great Master Sao-Kang. Hi¡s Intelligence 

extraordinary. After 
becominng a Bhiksu at the age of 15, He had 
completely understood and deeply penetrated 
the hidden meanings of the five collections of 


and wisdom were 


Sutras. 


Buddhists who wish to become a 


Xả Đọa. 


monk or nun must live in a temple for several (V) Kiết Giới Xả Đọa: Pacitiya (sk)—Tội Ba 
years to learn Buddhist rituals and practices. 
Thereafter, If the headmaster deems them 
being fit and ready to become a monk or nun, 
only then do they take the Bhiksu or Bhiksuni 
precepts. These rules include: 


q) 


qI) 


Kiết Giới Tứ Khí hay Kiết Giới Tứ Ba La 
Di (bốn đại giới): Parajika (skt)—Four 
Defeats—See Tứ Đọa 

Kiết Giới Thập Tam Tăng Tàn hay Mười 
ba giới Tăng Tàn giáng cấp hay tạm thời 
bị khỏi Giáo 
Sanghadisesa (skÐ—Thirteen offences 
which lead to a temporary expulsion of a 
monk out of the Order—See Thập Tam 
Giới Tăng Tàn. 





trục xuất Đoàn: 


(HM)Kiết Giới Nhị Bất Định: Aniyata (skt—— 


Nhị Bất Định Giới, hay hai giới không 
định, nói về hai trường hợp cần có bằng 
chứng rõ ràng để xác định được tội danh. 
Hai giới bất định liên hệ tới vấn để hoạt 
động tình dục—Two Aniyata offences 
which are connected with acfIVIfIes Of sex. 
This portion speaks of two cases which 
requre circumstantial evidence to 
ascertain the offence—See Nhị Giới Bất 
Định. 


(V)Kiết Giới Tam Thập Xả Đọa hay Tam 


Thập Giới Phá Sự Thanh Bần (ba mươi 
giới phá sự thanh bần): Nissaggiya- 
pacitiya (skÙ—Đây là ba mươi trường 
hợp vi phạm khi chiếm hữu các vật dụng 
không được cho phép, cần phải được giải 
thích và sám hối trước Giáo Đoàn. Tu sĩ 
phạm tội có thể được xá tội nếu chịu bỏ 
món đồ ra và thú tội—Thirty offences that 
can be committed by a monk who takes 
certain articles of use which were not 
permissible, require explanation 
repentance 1n front of the Order. The 
offending monks could be absolved 1f they 
parted with the article in question and 
confessed their guil—See Tam Thập Giới 


and 


a) 


b) 


Dật Đề gây ra do những hành vi bất cẩn 
dẫn đến việc giết hại côn trùng, thiếu tôn 
kính đối với giáo lý và giới luật của Đức 
Phật, không tuân thủ các chỉ dẫn của giới 
luật, hay sơ xuất trong việc xử dụng 
giường nằm, chỗ ngồi, y áo, vân vân trong 
khi sống trong tu viện—Pacitiya offences 
relae to careless acts leading to 
Insecticide, to lack of respect for the 
Buddhist teachings and disciplinary code 
and to non-compliance with the directions 
1n the Vinaya, as well as indiscrete acfs In 
the use of beds, seats, robes, etc. while 
dwelling in a monasftery. 

Kiết Giới Cửu Thập Đọa hay Cửu Thập 
Giới Hành theo Đại Thừa và Khất Sĩ (chín 
mươi giới phạt quỳ hương): Chín mươi giới 
phạt quỳ hương —Ninety offences which 
lead to expiation, according to Mahayana 
Budhism and Sangha Bhiksu Buddhism—— 
See Cửu Thập Giới Đọa. 

Kiết Giới Cửu Thập Nhị Đọa theo phái 
Tiểu Thừa—Ninety-two offences which 
lead to expiatlon according to Mahayana 
Buddhism—See Cửu Thập Nhị Giới Đọa. 


(VDKiết Giới Tứ Hối Quá hay bốn giới đặc 





biệt xả đọa: Patidesaniya-dhamma (p) 
Ba La Đề Xá Ni là bốn giới vi phạm đời 
sống xuất gia phạm hạnh, hay những tội 
danh liên quan đến việc một tu sĩ dùng 
các thức ăn không được cúng dường cho 
mình. Bốn tội danh nây có hình phạt là 
phải xin sám hối trước Giáo Đoàn—Four 
offences of disobeying the rules of 
monastc lie outlined 1n the Vinaya 
piaka. The Patidesaniya speaks of only 
four offences relating to a monk”s taking 

food which has not been offered to him. 

The punishment for such trangression 1s 
the confession and repentance of the 
offence before the Order—See Tứ Giới 
Hối Quá. 


(VI) Kiết Giới Chúng Học: Sekhiya- 
dhamma (sk)—Gồm bảy mươi lăm hay 
một trăm trường hợp vi phạm trong cuộc 
sống hằng ngày, ví dụ như cách thức khi đi 
vào làng xã hoặc phố phường, cách dùng 
thức ăn mà không làm phiên đến ai, cách 
đi vào một phòng bệnh, vân vân. Những 
điều nầy không được xem là tội danh và 
không có hình phạt nào dành cho chúng—— 

Including ceither seventy-five or one 

hundred offences connected with the 

Bhiksu”s dally activities, for Instance, how 

he must enter a village or a fown, take 

food Iinoffensively, enter a sick room, efc. 

These are not treated as offences and no 

punishment 1s therefore prescribed for 

them. 

Có 75 giới chúng học theo hệ phái 

Nguyên Thủy —There are seventy-five 

Sekhiya rules in Theravadan Buddhism—— 

See Thất Thập Ngũ Giới Chúng Học. 

Có một trăm giới chúng học theo hệ phái 

Đại Thừa và Khất Sĩ: There are one 

hundred Sekhiya rules in Mahayana 

Buddhism and Sangha Bhiksu Buddhism—— 

See Bách Giới Chúng Học. 

(VI) Thất Diệt Tránh Pháp: Adhikarana- 
samatha (skt)—Diệt tránh hay là những 
phương thức để giải quyết những tranh 
chấp trong Tăng đoàn —Adhikarana- 
samatha or the means of setfling disputes 
within the Sangha—See Thất Diệ Tránh 
Pháp. 

Cụ Túc Giới Tỳ Kheo Phật Giáo Nguyên 

Thủy 

(D Parajika 

Tứ Đọa: Parajikas (skt)—Tứ Ba La Di—Tứ 

Cực Trọng Cảm Đọa Tội—Tứ Khí—-Tứ 

Trọng—Chữ Parajika được lấy từ gốc chữ Bắc 

Phạn Para và Jika có nghĩa là ĐỌA. Tứ Đọa 

có nghĩa là bốn tội Ba La Di thoái đọa pháp 

hải và bị khai trừ khỏi Tăng Chúng. Theo quan 
điểm xuất gia của Phật giáo thì những vi phạm 


a) 


b) 





nầy được xem là có tính chất nghiêm trọng. 
Bất cứ vị Tăng nào, bất kể thứ bậc và thâm 
niên trong Giáo Đoàn, hễ phạm phải một trong 
Tứ Ba La Di nầy sẽ bị trục xuất khỏi Giáo 
Đoàn. Một khi bị trục xuất sẽ không bao giờ 
được phép trở lại Giáo Đoàn (bất cứ hệ phái 
nào trong Phật Giáo). Những vị nầy sẽ vĩnh 
viễn bị đọa lạc. Vì thế mà Đức Phật khuyến 
cáo chư Tăng Ni phải cẩn trọng đừng để 
vướng phải một trong Tứ Ba La Di nầy—The 
four grave prohibitlons or sins—The word 
Parajika 1s derived from the Sanskrit root Para 
and Jika which means that makes DEFEAT. 
Four parajikas mean four causes of falling 
from grace and final excommunicaton or 
expulsion of a monk or nun. According to the 
monastic point of view, these offences are 
regarded as very serIous In nature. Any monks, 
regardless of their ranks and years in the 
Order, violate any one of these offences, are 
subJect to expulsion from the Order. Once they 
are expelled, they are never allowed to join 
the Order again. They defeated 
foreverTherefore, the Buddha cautioned all 
monks and nuns not to indulge In any one of 
them: 

Theo Đại Thừa và Tiểu Thừa—According to 
the Mahayana and Hinayana: 

1) Sát: Giết hại chúng sanh—Vadha-himsa 
(skÐ——Killinge—See Sát Sanh. 
Đạo: Trộm Cắp —Adattadana 
Stealing—See Trộm Cấp. 


are 


2) (skt)— 


3) Dâm Dục: Phạm tội thông dâm— 
Abrahmacarya  (skÙ—Adultery—Sexual 
1mmorality or bestiality——See Dâm. 

4) Vọng Vọng ngữ hay nói dối— 
Uttaramanusyadharma-pralapa (skt—— 


False speaking—Falsty—See Nói Dối, 
and Nói Lời Đâm Thọc. 


(ID Sangadisesa 
Thập Tam Giới Tăng Tàn: Sanghadisesa 
(sk)—Theo Luật Tạng, mười ba giới tổn hại 


Tăng Tàn khiến chư Tăng phạm phải sẽ bịtạm 5) Cấm làm mai, cưới gã hay môi giới cho sự 


thời trục xuất khỏi giáo đoàn. Vị Tăng nào 
phạm phải sẽ bị Tăng chúng quy định thời gian 
bị tạm trục xuất. Đến khi mãn hạn trục xuất, 
người phạm tội phải ra trước Tăng chúng xin 
được tái gia nhập vào giáo đoàn. Không có sự 
chấp thuận của Tăng chúng, người phạm tội 
không thể trở lại giáo đoàn——According to the 
Vinaya Piaka (Book of Discipline), Part I, 
translated into English by IL.B. Horner, thirteen 
offences tempOorary 
expulsion from the Order. Indulging in any one 
of these offences, monks are required to leave 
the Order for a period of time fixed by the 
assembly of monks. After that time, offenders 
present themselves before the Order to beg for 
a reinstatement. Without the permission from 
the assembly of monks, offenders cannot 
return to the Order. 


whích entaill monks 


I)_ Cấm cố ý lấy tay tự làm sự dâm, ngoại trừ 
trong giấc mộng: Not to ¡intentionally 
discharge of semen, except during a 
dream. 

2) Cấm rờ mình đàn bà, như nắm tay, rờ búi 
tóc, rờ rẫm tay chân, vân vân: Not to 
come Into physical contact with a woman, 
such as holding her hand, or holding a 
braid of her harr, or rubbing against any 
one of her limbs. 

3) Cấm chọc ghẹo dụ dỗ đàn bà: Not to 
ofend a woman with lewd words 
concerned with unchastity. 

4) Cấm khoe phép tinh tấn với đàn bà, nói 


rằng “Các bà phải phụ trợ một người như 
tôi, đức hạnh vẹn toàn, sống đời phạm 
hạnh” với ý muốn quan hệ tới việc dâm 
dục: Not to speak In pralIse of ministering 
to sensure pleasure for self in the present 
of women, saying: “LadIes, this is the 
highest kind of ministration, that a woman 
should minister to one like me, virtuous, of 
good conduct, leading the Brahma-life” 
with the meaning to connect with sexual 
1"f€TCOUTS€. 


6) 


7) 


8) 


9) 


10) 


11) 


12) 


hẹn hò: Not to act as a go-between for a 
woman with a man In mind or for a man 
with a woman In mind, whether as a wIfe 
Or 4S a ImISff€ss, Or acting as an agent for 
arranging the meeting of two persons for 
sexual indulgence. 

Cấm tự ý cất phòng sái luật (12 sãy bể dài 
và 7 sấy bể ngang, và không trình với 
Tăng chúng chỗ cất, bởi vì vị ấy có thể cất 
phòng ở chỗ không có khoảng trống bao 
quanh sẽ dẫn đến sự bại hoại): Not to 
build a hut in an unlawful manner (not in 
accordance with measure of twelve spans 
1n length and seven spans In width, and not 
bring the assembly of monks for marking 
out a site, for a monk should beg himself 
for a site which Involves destruction and 
which has not an open space round 1t). 
Không trình chỗ cất phòng, mặc dù tự ý 
thí chủ cất cho: Fail to bring for marking 
out a site, even though there 1s a 
benefactor who Is willing to build and 
donate a vihara. 

Cấm cáo gian một vị Tỳ Kheo khác một 
tội gì mà không có thật: Not to accuse 
falsely (unjustly or wrongly) a monk with 
an unfounded charge. 

Cấm dùng cách nầy thế kia để phá sự hòa 
hiệp của giáo hội: Not to do things to 
destroy the harmony of the Order. 

Cấm nghi quấy một vị Tỳ Kheo khác một 
điều gì mà không có thật: Not to suspect a 
monk with a groundless charge. 

Cấm binh vực kẻ phá hoại sự hòa hiệp ở 
giáo hội: Not to side with someone who 
creates schism to destroy the harmony of 
the Order. 

Nếu vị Tăng cưỡng lý khi làm quấy, 
chẳng chịu nghe lời khuyên giải. Nếu 
Tăng chúng hỏi ba lần mà vẫn không chịu 
nghe lời, vị nầy phạm tội Tăng Tàn: If a 
monk who  commits 


evill conduct or 


misbehavior, and his evil conduct 1s seen 


or heard, that monk should be admonished 
up to three times by the assmebly of 
monks to allow him to give up his course. 
If after being admonished, he gives up that 
COUrse, 1f 1s øood. If he does not ø1ve up, 1t 
1s an offence entailing a formal meting of 
the Order. 

Cấm không trang nghiêm, làm quấy ác 
cho kể khác bắt chước: Not to lead a 
solemnly brahma life, to be a bad example 
for others to Imitate. 


13) 


(HH) Aniyata 

Nhị Giới Bất Định: Aniyata (skt)—Nghĩa 
của từ “Aniyata” là bất định. Nhị giới bất định 
là hai giới phạm liên hệ tới tình dục mà sự vi 
phạm còn mơ hồ, không rõ ràng. Tuy nhiên, 
tùy theo trường hợp và tánh chất nghiêm trọng 
của nó mà người phạm tội nầy sẽ bị tạm thời 
trục xuất khỏi giáo đoàn—The meaning of the 
term “Aniyata” 1s “Indefinite.” Two offences 
of indefinite are connected with activitles of 
sex. lí depends on circumstances and the 
seriousness of the offence, offenders can be 
temporarily expelled from the Order. 

I) Cấm ngổi nói chuyện với đàn bà nơi chỗ 
vắng vẻ đáng nghi ngờ, có thể đưa đến 
những hoạt động về tình dục. Nếu vị Tỳ 
Kheo cứ thật thà xưng tội, thì giáo hội sẽ 
y như lời khai mà trị. Nếu lời của Tỳ Kheo 
không giống như lời của Ưu Bà Di trong 
cuộc, thì giáo hội sẽ y theo lời của vị Ưu 
Bà Di mà trị: Not to sit down together with 
a woman In a lonely place which can lead 
tO activities of sex. If the monk confesses, 
the Order will base on his confession for 
punishment. If he fails to confess or his 
confession does not match with the woman 
lay follower”s confession, the Order will 
base on what the woman lay follower”s 
confession to determine his punishmeit. 
Cấm ngồi nói chuyện với đàn bà nơi kín 
đáo riêng tư có thể dẫn đến việc hành 


2) 


dâm. Hình phạt cũng giống như điều (1) 
vừa kể trên: Not to sit down together with 
a Woman In a private, covered place 1n 
sụch a way which may develop Into a 
Situation of 
Punishment 1s same as ïn (1). 


sexual 1nfercourse. 


(IV) NÑissaggiya-pacittiya 

Tam Thập Giới Xả Đọa Tỳ Kheo 
(Tăng):  Nissaggiya-pacittiya  (skÐÙ—Từ 
Nissaggiya-pacitiya gốc Nam Phạn, có hai 
phần: phần thứ nhất là Nissaggiya có nghĩa là 
từ bỏ; phân thứ hai Pacittiya có nghĩa là điều 
giải trước giáo đoàn. Con người thường có 
khuynh hướng sa ngã; vì thế dù đã gia nhập 
vào cuộc sống tự viện, chư Tăng Ni vẫn thỉnh 
thoảng vi phạm luật sống trong tự viện, như 
chấp nhận quá số vật dụng hằng ngày được 
Đức Phật quy định cho Tăng Ni. Chính vì thế 
mà Đức Phật đã đặt ra thanh quy tự viện, 
nhằm giúp chư Tăng Ni tránh phạm phải lỗi 
lầm. Đây là ba mươi giới mà người phạm tội 
phải giải thích trước giáo đoàn và phải bị phạt 
cấm phòng sáu bữa——The Nissaggiya-pacittiya 
has two components: the word Nissagsiya 
means giving up; and the word PacittIya means 
reconciliation or expiation. A man by his true 
nafure 1s subJect to lapses; therefore, even 
after Joinng the monastc life, the monk 
Sometimes, transgression of the 
monastic rules, I.e., accepting things of dally 
use In excess of the number allowed by the 
Buddha 1s not proper for monks and nuns. 
Thus, the Buddha set forth rules that help 
makmng monks and nuns free from 
transgressions. These are thirty offences which 
require explanation and punishment for the 
offenders 1s six-day room reftention. 


makes 


I) Cấm cất giữ dư chăn áo quá mười ngày: 
Not to wear or keep an extra robe for 
mơre than ten days. 

2) Cấm bỏ chăn áo ở một nơi khác, trong 


một đêm: Not to leave robes and sleeping 


3) 


4) 


b) 


5) 


6) 


7) 


material 1n another place, even for one 
npht (monks be 
separated from the three robes, even for 
one nipht). 

Khi áo rách mất, có người cúng dường vải, 
dù không đúng thời (trai tăng tự tứ) vị 
Tăng vẫn có thể nhận. Khi nhận là phải 
may cho nhanh; tuy nhiên, nếu không đủ 
vải may, có thể để dành chờ có thêm, 
nhưng cấm để dành vải quá một tháng: 
When robes worn out, and the robe- 
material 1s accrued to the monk, even not 
at the ripht time, 1t may be accepted by 
that monk I1f he so wish. Having accepted 
1f, 1t should be made up quickly. But 1 It 1s 
not sufficient for him, that robe-material 
may be laid aside by that monk for a 
month at most. 

Cấm bảo Tỳ Kheo Ni xa lạ, giặt nhuộm 
hay cất giữ áo cho mình: A monk should 
not gøet a soiled robe washed or dyed or 
beaten by a nun who is not in relafion. 

Tuy nhiên, nếu không ai bảo mà vị Tỳ 
Kheo Ni ấy tự giặt, hay vị ấy giặt một cái 
áo chưa xài thì không phạm tội: However, 
1Ý she washes 1t unasked, or If he makes 
her wash an unused robe, there 1s no 
offence. 

Nếu người mà vị Tỳ Kheo sai giặt áo là 
một người tập sự hay Sa Di Ni, thì không 
phạm tội: If ¡it is washed by a female 
probationer or by a female novice, there 1s 
no offence. 

Cấm nhận áo của một Tỳ Kheo lạ, trừ sự 
đổi áo mới: Not to accept a robe from the 
hand of a nun who 1s not in relation, 
except In exchange. 

Cấm hỏi xin áo với nam nữ thí chủ, trừ khi 
thắt ngặt (khi áo bị mất hay bị hư hại): A 
monk should not ask a man or woman 
householder for a robe, except at the ripht 
time (robe 1s stolen or destroyed). 

Cấm nhận nhiều chăn áo quá bộ, trừ khi 
thắc ngặc: Not to accept more than an 


should not aWay, 


8) 


9) 


10) 


11) 


12) 


13) 


14) 


inner and upper robes (1f a monk 1s offered 
robe-material for many robes, then at mosf 
he should accept enough for an Inner and 
an upper robe. If he accepts more than that 
there 1s an offence of expiation 1nvolving 
forfeiture). 

Cấm tự ý muốn kiểu cắt may, khi có một 
thí chủ định sắm cho áo: When there ¡s a 
householder plans to offer robe-material, 
or robe-fund, a monk should not design the 
robe as he wishes. 

Cấm tự ý muốn kiểu cắt may, khi có 
nhiều thí chủ định sắm cho: When there 
are fwo or more householders plan to offer 
robe-material or robe-fund, a monk should 
not design the robe as he wishes. 

Cấm nhận tiền để may áo, và hối thúc 
Giáo Hội may liền: Not to obtain robe- 
fund and urge the Order to make the robe 
1mmedliately. 

Cấm dùng chăn áo bằng tơ, lụa, hàng, 
mặc dầu có pha lộn vải: A monk should 
not cause a rug to be made mixed with 
sIk. 

Cấm dùng ngọa cụ màu đen rặt, không có 
pha lộn màu khác: A monk should not 
cause a rug to be made of pure black 
sheep”s wool. 

Cấm dùng ngọa cụ màu trắng rặt, không 
có pha lộn màu khác: A monk should not 
cause a new rug to made of pure white (If 
a monk should cause a new rug to be 
made not taking two portIions of pure black 
sheep”s wool, the third of white, the fourth 
of reddish brown colors, 
offence of expiation Iinvolving forfeiture). 
Cấm chưa đúng sáu năm, mà sắm thêm 
ngọa cụ khác: A monk should not get rid 
Of a rug If Ifs less than six years old (a 
new rug which a monk has made should 
last for six years. IÝ, within six years, 
whether he has got rid of or has not øot rid 
of that former rug, but he has a new rug 
made, except on the agreement of the 


there Is an 


Order, there ¡1s an offence of expiatlon 
1nvolving forfeiture). 

Cấm lấy ngọa cụ mới, che cho cái cũ làm 
mau hư: Not to take the new rug to Wrap 
around the old rug in order to disfigure It. 
Cấm khi viễn hành có ai cúng vải, mà ôm 
đi xa quá ba ngàn thước: Sheep”s wool 
may accrue to a monk as he 1s going along 


15 


` 


16 


` 


23 


` 


a road. It may be accepted by a monk, If 24) 


he likes; but having accepted 1t, it should 

be conveycd 1n his own hands for three 

yojanas at the utmost. If he carries further 
than that, there 1s an offence of expiation 
1nvolving forfeiture. 

Cấm biểu Tỳ Kheo Ni xa lạ, giặt, nhuộm, 

hay cất gĩ vải cho mình: A monk should 

not have sheep”s wool washed or dyed or 
combed by a nun who Is not In relation. 

18) Cấm nhận tiền bạc vàng, gởi hoặc bảo kẻ 

khác nhận thế: A monk should not take 

gold and silver, nor should he ask another 
person to take for him. 

Cấm buôn bán đồ quý báu: A monk 

should not engage 1n various transacfions 

in which gold and silver 1s used. 

20) Cấm buôn bán bất luận vật gì: A monk 
should not engage ¡in any kinds of 
bartering. 

21) Cấm giữ thêm một cái bát, cất quá mười 

ngày: A monk should not keep an extra 

bowl for more than ten days. 

Cấm kiếm bát mới tốt, mặc dầu đúng năm 

mà cái cũ vẫn còn xài được: A monk 

should not get another new bowl In 
exchange for the old bowl, even though 
the old bowl is very old, but 1s still usable 

(If a monk sould get another new bow] In 

exchange for a bowl mended in less than 

fñve places, there Is an ofence of 
expiation Involving forfeiture. That bowl 
1S to be forfeited by that monk to the 
company of monks, and whatever the last 
bowl belonging to that company of monks, 
that should be given to this monk with the 


17 


~ 


19 


` 


22 


` 


25 


26 


27 


28 


29 


` 


` 


~ 


`=< 


` 


words: “Monk, this 1s a bowl for you; 1t 
should be kept until it breaks.” That 1s the 
DrOpe€r course In this case). 

Cấm để dành thuốc, đường, dầu, quá bẩy 
ngày, trừ khi đau bệnh mà có người cúng 
dường: A monk should not store medicine, 
suøar, fresh butter, oil, honey, etc. for OVer 
seven days, except when he 1s IlI. 

Cấm xin vải choàng tắm mùa mưa trước 
một tháng, dùng trước l5 ngày: A monk 
should not look for robe-material as a 
cloth for the rain a month before the 
monsoon, and put it on fifteen days before 
the monsoon sfarts. 

Cấm giận hờn đòi lại áo khi đã cho người 
rồi: A monk should not give a robe to 
another monk and then take it back 
because he Is angry or displeased of that 
monk. 

Cấm đem chỉ cho thợ dệt xa lạ dệt áo cho 
mình khi có người cúng: A monk should 
not ask a man or a woman householder 
who 1s not a relation to weave his robe 
(savng this robe-matrlal 1s being 
especially woven for me, please make 1t 
long and wide, and make It evenly woven, 
well woven and well scraped, etc). 

Cấm ra kiểu ni cho thợ dệt, khi thí chủ dệt 
áo cho mình: A monk should not ask for 
varn, or should not have robe-material 
woven by weavers; nor should he put 
forward a consideraton with regard to 
measuremenis, 1.e., make 1t long and wide 
and rough, and make 1t evenly woven and 
well woven and well scraped and well 
combed. 

Cấm đã lãnh áo trước kỳ, mà khi đến lệ 
lại còn hỏi nữa: A monk should not obtain 
the robe before the robe-season, lay 1t 
aside, and ask again during the robe- 
Season. 

Sư ẩn cư khi về Giáo Hội, cấm gởi áo nhà 
quen quá 6 ngày: Having spent the rains 
up fo the full moon of the rains, in case a 


monk who 1s staying In such lodgings as 
those Jungle lodgings which are held to be 
dangerous and frightening, so desires, he 
may lay aside one of his three robes Inside 
the a house; and should there be any 
that to be away, 
separated from that robe, that monk can be 
away and separated from that robe for at 
most six nigh(s. Should he be away, 
separated from that robe for longer than 
that, except on the apreement of the 
Order, there ¡1s an offence of expiatlon 
1nvolving forfeiture. 

Cấm lén lấy một món đồ gì của Giáo Hội: 
A monk should not take any things that 
belong to the Order. 


reason for monk 


30 


`=< 


(V) Pacittiya 
Cửu Thập Nhị Giới Đọa: Pacittiya (skÙ— 
Theo Luật Tạng, 90 giới Ba Dật Đề, nếu phạm 
một trong những tội nầy mà chí thành phát lồ 
sám hối trước Tăng chúng, thì tội được tiêu 
khiên. Nếu không chí thành phát lồ sám hối, 
chẳng những sẽ trở ngại cho việc khởi sanh 
thiện pháp, mà sẽ còn bị đọa vào địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sanh—According to The Book of 
Diseipline, Part II and HI, translated into 
English by LB. Horner, ninety-two Pacittiya 
which  requirre 
repentance. lf a monk doing any of them, 
makes a confession of it before the Sangha 
with clear heart, he will become free from the 
offence. If he doesn't, the offence itself will 
only obstuct his development of 
wholesome acts, but it wlill also cause his 
rebrrth In lower realms, I1.e., hell, hungry 
ghosfs, or animal. 

I1) Cấm cho rằng phải một việc sai trái: A 
monk 
(telling a conscious lie means the words, 
the utterance, the speech, the talk, the 
language, the intimation, the un-ariyan 
Sfatement of one ¡ntent upon deceiving 


and 


confession 


offences 


not 


should not tell a conscious le 


with words, saying: “I have not seen what 
I have seen, heard what I have not heard, 
sensed what I have not sensed, etc). 
Cấm chê bai làm người rủn chí: A monk 
should not should not speak Insulting 
speech to discourage people. 
Cấm nói lưỡi hai chiều đâm thọc làm cho 
người ta giận nhau: A monk should not 
speak slandering speech to cause people 
to break their harmony. 
Cấm để cho người chưa thọ đại giới thuyết 
pháp. Tuy nhiên, nếu cùng bậc thiện hữu 
tri thức tại gia nghiên cứu kinh điển thì 
không phạm giới Ba Dật Đề: A monk 
should not make one who 1s not ordained 
to speak dharma line by line. However, If 
a monk studies together with lay good 
advisors, there 1s no offence of Pacittiya. 
Cấm ở quá hai đêm chung với người chưa 
thọ giới nhà sư: A monk should not lie 
down ¡n a sleeping place with one who 1s 
not ordained for more than two nights. 
Cấm ở chung nhà với đàn bà trong một 
đêm: A monk should not lie down 1n a 
sleeping place with a woman. 
Cấm một mình thuyết pháp cho đàn bà 
nghe, dù chỉ năm sáu câu mà không có 
đàn ông trí thức tham dự: A monk should 
not teach dharma to women In more than 
five or six senftences, except a learned 
man IS present. 
Cấm khoe mình đắc đạo có phép thần 
thông với người chưa thọ đại giới: A monk 
should not speak of a condiion of 
furthermen to one who 1s not ordaIned. 
Cấm học tội một vị Tỳ Kheo khác với 
người chưa thọ giới nhà sư: A monk should 
not speak of another monk”s very bad 
offence to one who 1s not ordained. 
Cấm đào đất, cuốc đất, hay sai người đào 
cuốc: A monk should not dig the ground or 
have 1t dug. 
11) Cấm đốn cây: A monk should not destroy 
vegetable growth. 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


12) Cấm tranh cãi nhiều lời làm cho người ta 
phiền nhiễu: A monk should not argue to 
disturb other people. 

Cấm chê bai, khi dễ, nói ác, hay xúc 
phạm đến vị Sư Trị Sự trong Giáo Hội: A 
monk should not defame or look down or 
bad mouth n criticizing the headmaster of 
the Order. 

Cấm dùng đổ của chùa mà bỏ ở ngoài, 
làm cho hư bể: A monk should not spread 
in the open aIr a chalr or a maffress Or a 
s(ool belonging to the Order, setting forth, 
but does not removed or have it removed, 
fo cause 1t destroyed. 

Cấm dùng đồ của chùa, khi đi không dẹp 
cất: A monk should not spread a sleeping 
place or having 1t spread in a dwelling 
belonging to the Order, setting forth, but 
should neither remove 1t nor have 1t 


13 


` 


14 


` 


15 


` 


removed 

Cấm khi đi lữ hành, giành chỗ nằm của 
một người khác: A monk should not lie 
down 1n a sleeping place in a dwelling 
belonging to the Order, knowing that he 1s 
encroaching upon the space Intended for a 
monk arrived first. 

Cấm đuổi hay sai đuổi một vị Tỳ Kheo 
không hạp ý mình ra khỏi phòng: Out of 
angry and displeased, a monk should not 
throw out another monk or cause him to be 
thrown out from a dwelling place 
belonging to the Order. 

Nếu ở phần trên gác, khi giăng mùng lót 
ván, cấm để cây rớt trúng người: A monk 
who dwells in a lofty cell with an upper 
part, in a dwelling place belonging to the 
Order. He should not cause any boards or 
removable feet of his couch to fall down to 
hurt other people. 

Khi lợp tịnh xá, cấm dùng đổ quá nhiều 
chất nặng khiến bị sập: A monk should not 
cover his dwelling place with heavy 
materiadl that collapse to harm other 
people. 


16 


` 


17 


~ 


18 


`=< 


19 


` 


20) 


21 


~ 


22) 


23 


` 


24 


` 


25 


` 


26 


` 


27 


~ 


Cấm lấy nước dùng khi biết trong nước ấy 
có côn trùng: A monk should not sprinkle 
ørass or clay, or should not have them 
sprinkled 1f he knows that the water 
conftains life. 

Khi không có lệnh của Giáo Hội sai đi, 
cấm dạy đạo, đọc giới bổn với Tỳ Kheo 
Ñi: A monk should not exhort nuns 1f there 
1s no order from the Sangha. 

Mặc dầu có lệnh Giáo Hội, cấm thuyết 
pháp với chúng Tỳ Kheo Ni từ buổi chiều 
tối đến sáng: Even though agreed upon by 
the Order, a monk should not exhort nuns 
after sunset. 

Khi không có lệnh của Giáo Hội, cấm đi 
đến khu của Tỳ Kheo Ni để hỏi han hay 
cỗ võ: When there no order from the 
Sangpha, a monk should not approach nunˆs 
quarters, and exhort them. 

Cấm nói giễu rằng các vị sư đi thuyết 
pháp cho Tỳ Kheo Ni cốt chỉ để ăn uống 
no say: ÀA monk should not joke that the 
elder monks are exhorting nuns for the 
sake of gan. 

Cấm tặng áo cho Tỳ Kheo Ni xa lạ, trừ 
khi mua dùm hoặc đổi áo mới: A monk 
should not give robe-materlal to a nun 
who 1s not a relation, except in exchanse. 
Cấm may áo hay nhờ ai may áo cho Tỳ 
Kheo Ni xa lạ: A monk should not sew or 
cause a robe to be sewn for a nun who 1s 
not a relation. 

Cấm đi chung với Tỳ Kheo Ni dầu từ làng 
nầy tới làng kia, trừ khi ngặt nghèo 
(trường hợp ngặt nghèo ở đây phải được 
giáo hội đồng ý là đường xá nguy hiểm và 
ghê sợ đến nỗi người đi đường phải mang 
vũ khí): A monk should not have arranged 
together with a nun to go along the same 
road, even among villages, except at the 
right time (in this case, the right time mustf 
be agreed upon by the Order that the road 
1s dangerous and frightening that one must 
go with a weapon) 


28) 


29) 


30) 


31) 


32) 


33) 


34) 


Cấm hẹn nhau đi chung một thuyền, trừ 
khi qua đò: A monk should not have 
arranged together with a nun to embark In 
a boat and to go either upsteam or 
downstream, except Íor crossing oVer fO 
the other bank on a ferry. 

Cấm ăn cơm của thí chủ đãi, khi nhờ có 
Tỳ Kheo Ni nói vào thí chủ mới chịu đãi: 
A monk should not eat alms-food knowIng 
that 1t was procured through the 
I1ntervenfion of a nun. 

Cấm ngồi chung với Tỳ Kheo Ni, ở một 
chỗ che khuất: A monk should not sit 
down ïn a private place together with a 
nun. 

Cấm ăn đến hai buổi cơm một ngày, hai 
buổi hai ngày trong một nhà: A monk 
should not eat more than one meal at a 
public house, nor should he eat two meals 
1n two days at the same house. 

Cấm ăn nhiều buổi cơm, ở nhiều chỗ 
trong một ngày, trừ khi đau yếu: A monk 
should not eat more than one meal and 
residing at varlous locatlons in one day, 
except when he 1s IIl. 

Cấm ăn no rồi mà ăn lại nữa, nhưng khi 
còn đói có thể hỏi thêm: A monk should 
not eat solid food or soft food that 1s not 
left over when he feels full (satisfied); 
however, when he ¡s still hungry, he can 
ask for more food. 

Cấm lãnh đồ ăn nhiều quá mà không chia 
sớt cho vị khác (Khi vị sư đi hay được mời 
thỉnh đến nhà thí chủ và được cúng dường 
hai hay ba bát bột nhồi mật để mang về, 
vị Tăng ấy có thể nhận. Nếu muốn nhiều 
hơn thế là phạm tội Ba Dật Đề. Nếu nhận 
về tự viện mà không chia lại cho chư 
Tăng trong tự viện cũng bị phạm tội Ba 
Dật Đề): When receiving a lot of alms- 
food, a monk must share them with other 
monks in the Order. If not, there is an 
offence of Pacittiya (If a monk, going up 
to a family, and was Invifed to take cakes 


35) 


36) 


37) 


38) 


39) 


40) 


41) 


42) 


or barley-gruel, two or three bowlfuls may 
be accep(ed by the monk. Should he 
accept more than that, there 1s an offence 
of Pacittiya. Should he accept two or three 
bowfuls, take these cakes back from there 
and would not share with other monks In 
the monastery, there is an offence of 
Pacittiya). 

Cấm ăn no rồi mà ăn lại nữa, nhưng khi 
còn đói có thể hỏi thêm: A monk should 
not eat solid food or soft food that 1s not 
left over when he feels full (satisfied); 
however, when he 1s still hungry, he can 
ask for more food. 

Cấm ép vị sư khác ăn no rồi mà phẩi ăn 
lại nữa: A monk should not ask another 
monk who has eaten, who is satisfiied, to 
take solid or soft food that 1s not left over. 
Cấm ăn sái giờ từ quá ngọ tới ngọ hôm 
sau: A monk should not eat or partake 
solid or soft food at the wrong time (wrong 
time means afternoon has passed until 
Sunrise). 

Cấm để dành đồ ăn cách đêm đặng hôm 
sau khỏi đi khất thực: A monk should not 
eat or partake of solid food or soft food 
that was stored so that he doesn't have to 
go begging for alms-food the next day 
Cấm hỏi đồ ăn mỹ vị, trừ cơn đau phảẩi tùy 
món cần dùng: A monk who is not ilI 
should not ask for sumptuous 
(sumptuous foods ¡include ghee, fresh 
butter, oil, honey, fish, meat, milk, curds, 
efc.). 

Cấm dùng và để đồ ăn vào miệng, món 
chẳng phải của cúng dường: A monk 
should not convey to his mouth nutriment 
nof øØ1ven. 

Cấm trao tay thí đồ ăn cho lõa thể hay 
nam nữ ngoại đạo: A monk should not 
gIive with his own hand solid food or soft 
food to a naked ascetic, or to a wanderer 
or to a female wanderer. 

Cấm oán ghét, kiếm cớ làm cho một vị sư 


foods 


43) 


4 


45) 


46) 


47) 


48) 


49) 


khác bơ vơ nhịn đói: A monk should not 
find fault to dismiss another monk from 
going Into a villaøe for alms-food to cause 
that monk to starve. 

Cấm đi vào nhà có đồ ăn mà ngồi xuống: 
A monk should not intrude and sit down 1n 
a house with food. 

Cấm lãnh đồ ăn rồi, mà còn ngồi lại chỗ 
kín, trong nhà có đàn bà đẹp: After 
receiving alms-food, a monk should not sIf 
down In a private place on a secluded seat 
together with a woman. 

Cấm ngồi gần đàn bà chỗ chán chường 
(chỗ riêng tư có thể đưa đến việc hành 
dâm): A  monk 
together with a woman In a private place 
(that can lead to the development of 
sexual intercourse). 

Cấm nếu không được mời mà tự ý đến 
nhà gia chủ trước giờ ăn, trừ phi đó là lúc 
phát áo (sau mùa an cư kiết hạ): Whatever 
monk, being invited and being provided 
wíh a meal, having asked for 
permission If a monk be there, should call 
upon families before a meal or after a 
meal, except at a right time, there 1s an 
offence of expiation. In this case, a right 
time 1s the time of giving robes, the time 
of making robes: 

Ngoại trừ lúc bệnh, cấm nhận trước lời 
mời đến nhà gia chủ trước kỳ hạn đến bốn 
tháng: When a monk 1s not HÌ, 
Invifafion fo accep( a requisite for four 
months may be accepted, unless there be a 
renewed ¡nvitation, unless there be a 
permanent invitation. If one should accept 
for longer than that, there 1s an offence of 
expiation. 

Cấm xem diễn binh tập trận: A monk 
should not go to see an army fighting. 

Nếu vì lý do gì đó mà phải đến viếng trại 
binh, cấm ở chung với quân binh hai ngày: 
If there 1s some reason for a monk to go 
to visit the army, that monk should not stay 


should not sit down 


nOf 


an 


50) 


51) 


52) 


33) 


54) 


35) 


56) 


57) 


38) 


with the army for two nights. 

Nếu phải viếng trại binh, cấm đi xem sự 
tập tành ngựa voi, quân binh đấu võ: If a 
monk, staying with the army for less than 
two nigh(s, he should not go see a sham- 
fight or to the troops In array or to the 
massing of the army or to Se€e a reView of 
the army. 

Cấm uống rượu men, các thứ rượu, thuốc 
hút, á phiện, trầu cau: A monk should not 
drink fermented liquor and spiris, nor 
should he smoke opium, nor should he 
chew betel. 

Cấm lấy tay thọc lét để chọc cười những 
vị Tăng khác: A monk should not tickle 
with the fingers to make other monks 
laugh. 

Cấm chơi thể thao hay giởn cợt một cách 
quá tự do dưới nước: A monk should not 
playinng in the water (sporting in the 
Wwater). 

Cấm bất tuân và khinh dễ lời quở trách 
cản ngăn: A monk should not disrespect 
any blame or warning from the elder 
monks. 

Cấm dọa nạt làm cho một vị Tỳ Kheo 
khác kinh sợ: A monk should not frighten 
another monk. 

Cấm vô cớ chụm lửa chỗ trống, trừ khi 
đau yếu, lạnh lẽo hay trong đêm tối: If he 
1s not ¡1Ïl, a monk should not warm himseTf, 
kindle or cause a fire to be kindled. 

Cấm tắm tới hai lần trong nửa tháng, trừ 
khi đau yếu, dơ hay nực vào trời hè: A 
monk should not bathe at Intervals of less 
than half a month, except at a right time, 
1.e., the time of illness, the body 1s dirty, or 
too hot during the summer time. 

Cấm nhận, mặc, hay dùng chăn áo, màu 
vải trắng, mà phải nhuộm lại cho xấu 
trước khi dùng: A monk should not obtain 
or wear a robe (white) that has no 
disfipurement of black, dark green or 
muddy colors. If a monk makes use of a 


` 


` 


` 


new robe without taking any one mode of 
disfipurement (of the three modes of 


disfigurements), there ¡is an offence of 67 


©expiation. 

Cấm lấy lén lại đổ, áo đã cho người ta rôi: 
A monk should not get back things that he 
already offered to another monk. lf a 
monk assiøns a robe to a monk or fo a nun 
or to a female probationer or to a male 
novice, then make use of 1t or take 1t back 
{O give fo another monk, there Is an 
offence of expiation. 


60) Cấm giễu cợt mà giấu, hoặc xúi người dấu 


đồ của người khác (như bát, áo, vải, vân 
vân): A monk should not hide or cause to 
hide another monk”s bowl or robe or cloth, 
even ïn fun. 

Cấm cố ý giết chết mạng thú vật: A monk 
should not intentionally deprive a living 
thing of life. 


62) Cấm uống nước mà mình biết là có trùng: 


A monk should not knowingly make use of 
water that contains living things. 

Cấm khiêu gợi sự rầy rà sau khi đã êm 
thuận: A monk should not knowingly open 
up for a further formal act a legal question 
already settled according to rule. 

Cấm dấu tội thô tục, chọc ghẹo, giao dâm 
của một Tỳ Kheo (tội thô tục nầy liên hệ 
đến Tứ Ba La Di hay Thập Tam Giới 
Tăng Tàn): A monk should not knowingly 
conceal another monk”s very bad offence 
(an offence that involves defeat and the 
thirteen entailing a formal meeting of the 
Order). 

Cấm nhận vào hàng Tỳ Kheo, kể nào 
chưa đúng 20 tuổi trọn: A monk should not 
knowingly Upasampada 
Ordination on an individual under twenty 
V€arS Of aøe. 

Cấm đi chung với gian nhân, đầu từ làng 
nầy hay làng kia cũng vậy: A monk should 
not have arranged together with a caravan 
set on theft, should not knowingly go 


confer the 


`=< 


` 


along the same high road, even among 
villages. 

Cấm đi chung với đàn bà dầu từ làng nầy 
tới làng kia cũng vậy, trừ khi ngặt nghèo: 
A monk should not have arranged together 
with a woman to go along the same road 
(see the last part of number 27). 

Cấm nói “Tôi hiểu giáp pháp được truyền 
dạy bởi Đức Thiện Thệ, mà khi tu theo 
những pháp nầy sẽ có những trở ngại.” 
Chư Tăng sẽ hỏi đi hỏi lại người phạm lỗi 
nầy ba lần. Nếu người ấy vẫn khư khư 
không sửa, thì người ấy phạm luật Ba Dật 
Đề: Whatever monk should speak thus: 
“In so far as I understand dhamma taught 
by the Blessed One, It 1s that in following 
those things called stumbling-blocks by the 
Blessed One, there 1s no stumbling-block 
at all;” that monk should be spoken to by 
the monks thus: “Do not, venerable one, 
speak thus, do not misrepresent the 
Blessed One, misrepresentaton of the 
Blesed One 1s not all seemly, and the 
Blessed One certainly would not speak 
thus; in many a figure, yOur reverence, are 
thngs that are stumbling-blocks called 
stumbling-blocks by the Blessed One, and 
in following these there Is a veritable 
stumbling-block.” And 1f that monk, when 
he has been spoken to thus by the monks, 
should persist as before, that monk should 
be admonished by the monks up to the 
thrd time for giving up that course. lÝ 
being admonished up to the third time, he 
should give 1t up, that 1s good. But If he 
should not gIve 1t up, there 1s an offence of 
expiation. 

Cấm ăn uống và giao thiệp, hay nói 
chuyện với vị sư nói sái quấy: A monk 
should not knowingly eat together with 
or be in communion with or lie down in a 
sleeping place with a monk who speaks 
uncorrectly about the Buddha-Dharma and 
misinterprets the Buddha. 


70) 


71) 


72 


`~ 


73) 


Cấm giữ tại chùa và để hầu mình, kẻ Sa 
Di nói sái quấy: A monk should not 
knowingly allow the novice who speaks 
uncorrectly about the Buddha-Dharma and 
misinterprets the Buddha, 
encourage that novice, should not support, 
should not eat with that novice, nor should 
he lie down in a sleeping place with that 
nOVIC€ . 

Cấm chối tội nói rằng không biết để đi hỏi 
lại: A monk, being spoken to by monks 
regarding a rule, should speak thus: “Your 
reverences, [ will not train myself in this 
rule of training until I have inquired about 
1{ Of another experilenced monk who 1s 
expert in discipline.” There 1s an offence 
of Pacitiya. He should say: “Monks, 1t 
should be learnt, it should be Inquired Into, 
1t should be Investigated by a monk who 1s 
training.” 

Cấm nói phá rằng đọc giới bổn là phiền 
hà vô ích: When the Patimokkha 1s being 
recited, a monk should not disparaging the 
rule of training by sayng thus: “On what 
account are the lesser and minor rules of 
training recied? They only tend 
remorse, to vexation, to perplexIty.” 
Cấm chối tội nói rằng tại mình không 
thuộc giới bổn: A monk should not avoid 
being blamed by saying that he does not 
understand the Patimokkha (Whatever 
monk, while the Patimokkha 1s being 
recled every half-month, should speak 
thus: “Only now I do undersfand that this 
rule 1s, as 1s said, handed down 1n a clause, 
confained ¡in a clause, and comes up for 
recitation every half-moth; 1f other monks 
should know concerning this monk has sat 
down two or three times before, not fo say 
oftener, while Patimokkha was being 
recited, there is not only no freedom for 
that monk on account of his 1gnorance, but 
he ought to be dealt with according to the 
rule for the offence into which he has 


should not 


{O 


74 


` 


75 


` 


76 


` 


77 


~ 


78 


`=< 


79 


` 


80 


`=< 


8l) 


fallen there, and further confusion should 
be put on him, saying: “Your reverence, 
this 1s bad for you, this 1s badly gotten by 
you, that you, while the Patimokkha 1s 
beinng recited, do not attend applying 
yourself properly.” 

Cấm giận mà đấm một vị Tỳ Kheo khác: 
When angry and displeased, a monk 
should not give another monk a blow. 

Cấm giận mà vả, hay vặn tay một vị Tỳ 
Kheo khác: When angry and displeased, a 
monk should not raise the palm of the 
hand against another monk. 

Cấm cáo gian để làm hại rằng vị Tỳ Kheo 
khác phạm giới Tăng Tàn: A monk should 
not defame another monk with 
unfounded charge of an offence entailing 
a formal meeting of the Order. 

Cấm cố ý nói vì cảm thấy thương xót một 
vị Tăng rằng: “Không bao giờ vị ấy cảm 
thấy an ùi dù chỉ trong một lúc.” 
Whatever monk should intentionally 
arouse remorse In a monk thinking, 
“There will be no comfort for him even for 
a moment,” 1f having done 1t for Just this 
obJect, not for another, there 1s an offence 
Of expiation. 

Cấm học đi học lại, chuyện cãi lẫy gây 
sổ, sau khi đã êm thuận: A monk should 
not stand overhearing other monks when 
they are quarrelling, disputing. 

Cấm làm cần trở không cho thi hành điều 
mà giáo hội đã quyết nghị: A monk should 
not first consent for ligiimate acfs, and 
afterwards engage In criticism. 

Cấm phá khuấy làm gián đoạn buổi hội 
nghị, bằng cách đứng dậy hay bước ra 
ngoài: A_  monk 
Interrupt the meeting, not giving the 

consent by rising up or departing from his 

seat when the Order 1s engaged In 
decisive talk. 

Cấm nói vị Tăng khác được áo vì sự quen 
biết với Giáo Hội: Whatever monk, 


an 


should not break or 


82 


83 


84 


85 


86 


g7 


88 


89 


` 


) 


` 


` 


` 


~ 


`=< 


` 


having given away a robe by means of a 
complete Order, should afterwards engage 
In criicism, saying: “[he monks 
appropriating a benefit belonging to the 
Order according to acquainfanceship,” 
there 1s an offence of expiation. 

Nếu biết ai lấy của Giáo Hội mà không 
báo là phạm tội Ba Dật Đề: Whatever 
monk should knowingly appropriate to an 


are 


individual Ð an appordoned benefi 
belonging to the Order, there 1s an offence 
Of expiation. 


Cấm vào cung vua thình lình, không chờ 
đợi được nghĩnh tiếp: A monk should not 
suddenly enter the threshold of the king 
palace without waiting to be welcome. 
Cấm lượm, hay sai lượm của quấy vật bổ 
rơi, trừ khi nào biết rõ chủ nhân mà muốn 
cất giùm: A monk should not pick up or 
cause another to pick up treasure or what 
1S considered to be treasure, except when 
he knows the owner and pIcks to set aside 
for the owner to take It. 

Cấm vào làng sái giờ, trừ ra có việc của 
Giáo Hội: A monk should not enter a 
village at the wrong time, unless the Order 
1nstructs him to øo for some kind of urgent 
thing to be done. 

Cấm dùng ống đựng kim bằng xương, 
sừng, ngà: A monk should not have a 
needle-case made of bone or 1vory or horn 
Cấm ngồi ghế cao (cao hơn tám lóng tay), 
nằm giường rộng, chiếu lớn xinh đẹp: A 
monk should not sit on a couch or chaIr 
with the legs higher than eight finger- 
breadths 

Cấm dồn ghế, nệm, gối bằng gòn tốt: A 
monk should not have a couch or a chaIr 
made covered with good cotton. 

Cấm trải ngọa cụ choán chỗ rộng quá: A 
monk should not sit or lie on a large piece 
of sleeping bag (oversize). When a piece 
of cloth to sit upon 1s being made for a 
monk, 1t must be made fo a prOpeT 


measure. This 1s the proper measure: In 
length two spans, in breadth one and a half 
spans. In exceeding this measure, there 1s 
an offence of expiation. 

Cấm dùng vải giẻ nhiều quá để bó chỗ 
đau (bốn gang chiều dài và hai gang chiều 
rộng): A monk should not use OV€rsize 
1ích-cloth (four spans in length and two 
spans In breadth). 

Cấm dùng chăn tắm lớn quá: A monk 
should not use oversize towel or cloth for 


90 


`=< 


9 


~ 


the rains. When a cloth for the rains 1s 
being made for a monk, it must be made to 
a proper measure: six spans In length, two 
and a half spans In breadth. 

92) Cấm mặc áo rộng dài như áo của Phật 
(áo của Phật chiều dài chín gang, chiều 
rộng sáu gang): A monk should not have a 
robe made the measure of the Buddha”s 
robe, or more (the measures for the 
Buddha”s robe are nine spans in length 
and six spans In breadth). 


(VD Patidesaniya 

Tứ Giới Hối Quá: Patidesaniya (skt)—Theo 
Luật Tạng, chữ Patidesaniya là gốc chữ Bắc 
Phạn, có nghĩa là phát lỗ xưng ra sự vi phạm 
luật xuất gia trước Giáo Hội. Bốn giới Ba La 
Đề Xá Ni là những vi phạm mà hình phạt phải 
được Giáo Hội quyết định —According to the 
Vinaya Pitaka, the word Patidesaniya 1s a 
Sanskrit word means a confession of an 
offence or some sort of transgression of 
monastic rules which ought to be confessed 
before the Order, and the punishments for 
these offences are decided by the Order. 

I) Cấm chẳng đau mà ăn nhờ đổ của Tỳ 
Kheo Ni xa lạ: A monk should not eat or 
partake of solid food or soft food, having 
accepted 1t with his own hand from the 
hand of a nun who 1s not a relation. 

Cấm chẳng từ chối Tỳ Kheo Ni nói với thí 
chủ đãi cơm cho mình (khi thí chủ mời chư 


2) 


Tăng đến nhà thiết đãi Trai Tăng. Nếu có 
một vị Tỳ Kheo Ni đến bên bảo thí chủ 
đem đến cho chư Tăng món cà ri, món 
cơm, vân vân. Vị Tăng phải quở trách 
ngay vị Tỳ Kheo Ni ấy “Ni sư nên đứng 
qua một bên khi chư Tăng đang thọ dụng.” 
Nếu không là phạm phải tội Ba La Đề Xá 
Nj): When a householder invites a monk 
fo come to the family. If a nun comes to be 
sanding as thouph giving directions, 
saying: “Here give curry, øIve cooked rice 
here,” that nun should be rebuked by the 
monk, saying: “Stand aside, sister, while 
the monks eat.” If not, the monk violates 
the Patidesaniya. 

3) Cấm xin mãi một nhà, làm cho người ta 
nghèo túng: A monk should not keep 
begging for foods at the same house to 
cause them to be poor because of their 
confinuous offerings. 

4) Cấm sư ẩn cư ở chỗ nguy hiểm, để có sự 
nguy hại cho thí chủ khi đem cơm tới cho 
mình: A monk should not reside In those 
Jungle lodgings that are dangerous and 
friphtening for donaftors who travel to offer 
foods and drinks. 


(VI Sekhiyadhamma 

Giới Chúng Học Tăng: Sikkka-karaniya 

(sk)—Sekhiya (p)— Tiếng Phạn gọi là Thức 

Xoa Ca La Ni—Theo Luật Tạng, Thức Xoa Ca 

La Ni là một trăm giới cần học trong sinh hoạt 

hằng ngày —According to the Vinaya Pitaka, 

Sikkka-karaniya includes one hundred rules of 

conduct which are connected with daily 

activities. 

I)_ Cái chăn phải vận từ nịch lưng tới nửa ống 
chân, chứ không được xăn, để phủ trùm 
rún và hai đầu gối. Nếu ai để chăn xăng 
lên hay lòng thòng ra ngoài, dù phía trước 
hay phía sau, đều bị phạm tội Thức Xoa 
Ca La Ni: A monk should wear the Inner 
robe all round for covering the circle of 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


the navel and the circles of the knees. 
Whoever out of disrespect dresses with an 
inner robe hanging down ¡1n front or 
behind, there is an offence of wrong- 
do¡ng. 

Bộ áo ba cái phải mặc cho có thứ lớp: A 
monk should wear the upper robe even al 
round (whoever out of disrespect puts on 
an upper robe hanging down In front or 
behind, there is an offence of wrong- 
do¡ng). 

Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà không mặc 
áo che mình: A monk should not, out of 
disrespect, having uncovered the body, go 
among the houses. 

Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà không 
mặc áo che mình: A monk should not, out 
of disrespect, sit down among the house 
without proper clothes. 

Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà múa tay: A 
monk should not go fidgeting amidst the 
houses (making play with hand or foot). 
Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà múa 
tay: A monk should not sit fidgeting In 
inhabited areas (making play with hand or 
foot in the houses). 

Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà mắt trông 
bên nây, bên kia. Mắt vị ấy chỉ nên nhìn 
xuống và xa về phía trước chỉ khoảng bể 
ngang một luống cày: A monk should not 
go among the houses with eyes glanced 
around. He should go amidst the houses 
wíh eyes cast down looking only a 
plough”s distance ahead. 

Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà mắt 
trông bên này, bên kia. Mắt vị ấy chỉ nên 
nhìn xuống và xa về phía trước khoảng bể 
ngang một luống cày: A monk should not 
sit down In the houses with eyes glanced 
around. He should sit down amidst the 
houses with eyes cast down looking only a 
plough”s distance ahead. 

Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà lật áo lên 
tới vai: A monk should not go among the 


houses with robes lifed up to the 
shoulders, either on one side or on both (ïf 
out oŸ disrespect having lifted up the robe 
on one side or on both, there 1s an offence 
of wrong-doing). 
Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà lật áo 
lên tới vai: A monk should not sit down 
amidst the houses with robes lifted up to 
the shoulders, either on one side or on 
both. 
Chẳng nên cười cợt khi đi vào nhà cư sĩ: A 
monk should not go Into the houses with 
loud laughter. 
12) Chẳng nên cười cợt khi ngồi trong nhà cư 
sĩ: A monk should not si down in the 
houses with loud laughter. 
Chẳng nên gây tiếng động, dù nhỏ, khi đi 
vào và ngôi trong nhà cư sĩ: With litle 
noise wIl [ go sit down amidst the houses, 
1S a training to be observed. One should go 
st down amidst the houses with litle 
nOIS€. 

14) Cấm khinh mạn gây nên tiếng động lớn 
khi đi vào và ngổi trong nhà cư sĩ: 
Whoever out of disrespect, making a loud 
ñOIS€, a øreaf noIse, øoes sits down amidst 


10 


`=< 


II 


~ 


13 


` 


the houses, there 1s an offence of wrong- 
do¡ng. 

Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà lay chuyển 
thân mình: A monk should not go amidst 
the houses swaying the body. He should 
hold the body straight. 

Chẳng nên ngôi trong nhà cư sĩ mà lay 
chuyển thân mình: A monk should not sit 
down amidst the houses sway the body. 
He should hold the body straight. 

Cấm đánh đàng xa khi đi vào và ngồi 
trong nhà cư sĩ: Not swaying the arms will 
I go sĩ down amidst the houses, Is a 
training to be observed. One should not øo 
si down amidst the houses swaying the 
arms. One should go sit down holding the 
arms straipht. 

18) Cấm khinh mạn, tay vừa đánh đàng xa 


15 


` 


16 


`< 


17 


~ 


19 


` 


20) 


21 


~ 


22 


` 


23) 


24 


` 


25 


` 


26) 


vừa đi vào và ngồi tại nhà cư sĩ: Whoever 
out Of disrespect, the arms swaying , øoes 
sis down amidst the houses bending the 
arms, there 1s an offence of wrong-doing. 
Cấm lắc lư đầu khi đi vào nhà cư sĩ: Not 
swaying the head wIll I go sit down amidst 
the houses, 1s a training to be observed. 
One should not go sit down amidst the 
houses swaying the head. One should go 
sit down holding the head straight. 

Cấm khinh mạn, vừa đi vào nhà cư sĩ mà 
đầu vừa lắc lư: Whoever out of 
disrespect, the head swaying , øoes sIfS 
down amidst the houses bending the head, 
there 1s an offence of wrong-doing. 

Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà chắp tay 
sau lưng hay chống nạnh: A monk should 
not enter any lay people”s houses with the 
arms placed on the hips, or with the hands 
on both sides and the elbows turned 
outwards (akimbo). 

Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà chắp 
tay sau lưng hay chống nạnh: A monk 
should not sit down in lay people”s houses 
with the arms akimbo (arms place on the 
hips, or hands on both sides and elbows 
turned outwards). 

Cấm ngồi trong nhà cư sĩ mà ngẫng đầu 
cao: One should not go sit down muffled 
up amidst the houses. 

Cấm ngồi trong nhà cư sĩ mà mặc áo: 
Whoever out of disrespect goes sifs down 
amidst the houses, having dressed himself, 
including his head, in the upper robe, there 
1s an offence of wrong-doing. 

Chẳng nên ngôi chồm hổm trong nhà cư 
sĩ: A monk should not crouch down on the 
heels (sit arms akimbo) In the lay people”s 
houses. 

Cấm ngồi trong nhà cư sĩ mà lè lưỡi hay 
chống tay lên hàm: One should not sit 
down amidst the houses lolling. Whoever 
out of disrespect sis down amidst the 
houses lolling, there 1s an offence of 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


~ 


`=< 


` 


=< 


`~ 


` 


` 


wrong-doing. 

Phải để ý khi lãnh cơm: A monk should 
accept almsfood attentively. Whoever out 
of disrespect accepts almsfood 
1nattentively, thouph desirous of 
throwing It away, there Is an offence of 
wrong-doing. 

Cấm nhận thực phẩm cúng dường mà ngó 
qua ngó lại: One should accept almsfood 
thnking of the bowl. Whoever out of 
disrespect accepts almsfood, looking about 
here and there, there ¡is an offence of 
wrong-doing. 

Cấm nhận quá nhiều cà ri: Almsfood with 
equal curry should be accepted. Whoever 
out of disrespect accepts too much curry, 


aS 


there 1s an offence of wrong-doing. 

Chẳng nên xới cơm lên che khuất đồ ăn 
đặng lãnh thêm nữa: A monk should not 
hide (cover up) sauce and curries with rice 
out of desire to get more. One should 
accept  almsfood an even level. 
Whoever of  disrespect accepfs 
heaped-up almsfood, there 1s an offence 
Of wrong-doing. 

Lãnh cơm và đô ăn đủ rồi, phủ cái bát lại, 
vừa ăn vừa quán tưởng. Những ai bất kính, 
ăn đồ khất thực mà không quán tưởng là 
phạm tội: After accepting enough alms- 
food, a monk should cover the bowl; then 
he should straipht up, 
contemplate at the same time. Whoever 
of  disrespect eats almsfood 
1natfentively, there 1s an ofence of wrong- 
do¡ng. 

Cấm ngó qua ngó lại khi thọ dụng thức ăn 
cúng dường: One should eat almsfood 
thnking of the bowl. Whoever out of 
disrespect eafs almsfood looking about 
here and there, there ¡is an offence of 
wrong-doing. 

Cấm lựa thức ăn khi thọ dụng đổ cúng 
dường: One should eat 
continuous alms-tour. Whoever out of 


at 
out 


SÍt eat and 


Ouf 


almsfoos on 


34) 


35 


36 


37 


38 


39 


40 


) 


` 


~ 


` 


` 


`=< 


disrespect eats almsfood, having chosen 
here and there, there ¡is an offence of 
wrong-doing. 

Cấm ăn quá nhiều cà ri khi thọ dụng đỗ 
cúng dường: Almsfood with equal curry 
should be of 
disrespect eafs too much curry, there 1s an 
offence of wrong-doing. 

Món nào xúc trước thì ăn trước: A monk 
should eat the alms-food working down 
from the top without making exceptions 
(choosing or selecting foods). One should 
eat almsfood not having chosen from the 
top. Whoever out of disrespect €afSs 
almsfood having chosen from the top, 
there 1s an offence of wrong-doing. 

Cấm che lấp cà ri để được cúng dường 
thêm: One should not cover up the curry 
or the condiment with conjey, desiring 
something more. of 
disrespect covers up the cumry or the 
condiment with conjJey, desiring something 
more, there 1s an offence of wrong-doing. 
Chẳng nên hỏi canh ngon, hoặc món lạ, 
trừ khi đau yếu phải tùy món cần dùng: A 
monk should not ask for sauce and/Or rice 
for his own appetizing unless he 1s sick. 
Chẳng nên thấy vị khác lãnh đồ ăn mà 
sanh lòng thèm muốn. Chẳng nên nhìn 
sang bát của người khác có ý thèm 
thuồng, nếu không là phạm tội: A monk 
should not look enviously at another”s 
bowl. One should not look at others” bowls 
captious-mindedly. of 
disrespect looks at others” bowls captfious- 
mindedly, there 1s an offence of wrong- 
doiïng. 

Chẳng nên ăn miếng lớn: When eating 
alms-food, a monk should not make up 
too largee a mouthful. Whoever out of 
disrespect makes up too large a mouthful, 
there 1s an offence of wrong-doing. 

Cấm để nguyên miếng đồ ăn dài mà cho 
vào miệng: One should make up a piece 


eaten. Whoever out 


Ouf 


'Whoever 


Whoever out 


4I 


42 


4 


44 


45 


46 


41 


~ 


` 


) 


` 


` 


`< 


~ 


of food into a round. Whoever out of 
disrespect makes up a long piece of food, 
there 1s an offence of wrong-doing. 

Chẳng nên há miệng lớn, mà đút đổ ăn 
(chẳng nên há miệng trước khi miếng đồ 
ăn được đưa đến miệng): A monk should 
not open the mouth ti the mouthful 1s 
broupht to 1t. Whoever out of disrespect 
opens the mouth when the mouthful 1s not 
broupht close, there 1s an offence of 
wrong-doing. 

Chẳng nên cho nguyên bàn với thức ăn 
tay vào miệng khi đang ăn: One should 
not put the whole hand into the mouth 
while eating. Whoever out of disrespect 
puts the whole hand into the mouth while 
eating, there 1s an offence of wrong-doing. 
Chẳng nên nói chuyện, khi ngậm một 
miệng đồ ăn: A monk should not talk with 
the mouth full (talk with a mouthful in the 
mouth). Whoever out of disrespect talks 
with a mouthful in the mouth, there is an 
offence of wrong-doing. 

Chẳng nên lấy cơm vò viên, mà thảy vào 
miệng: When eating alms-food, a monk 
should not make up a round mouthful (eat 
tossing up balls of food). Whoever out of 
disrespect eafs fossing up bals of food, 
there 1s an offence of wrong-doing. 

Chẳng nên ăn trám vàm đến nỗi rớt ra: A 
monk should not eat scaffering rice or 
lumps of boiled rice about. Whoever out 
of disrespect eats breakimng up the 
mouthfuls, there 1s an offence of wrong- 
do¡ng. 

Chẳng nên đưa đồ ăn má bên này, qua má 
bên kia như khỉ: A monk should not eat 
stufing out the cheeks like a monkey 
(stufed the cheek on one side or on both). 
Whoever out of disrespect eats, having 
stuffed cheek on one side or on both, there 
1s an offence of wrong-doing. 

Chẳng nên quơ tay trong khi ăn: A monk 
should not eat shaking the hand about. 


Whoever out of disrespect eats shaking 
the hands about, there is an offence of 
wrong-doing. 

Cấm không được ăn những mảng cơm rời 

rạc: One should not eat scattering lumps of 

boiled rice. Whoever out of disrespect eafs 
scattering lumps of boiled rice, there 1s an 
offence of wrong-doing. 

Chẳng nên lè lưỡi ra, hay lấy lưỡi liếm: A 

monk should not eat put out the tongue, or 

eat licking or wiping, either the hand or 
the bowl. 

Chẳng nên nút đồ ăn trong khi ăn hay nút 

môi chùn chụt: A monk should not suck 

the alms-food loudly, or smack the lips 
loudly. 

Chẳng nên nhai lớn tiếng hay phát ra 

tiếng gió: A monk should not eat making 

loud sound or noise, or making a hissing 
sound. 

52) Chẳng nên liếm tay khi đang ăn: One 
should not eat licking the fingers. 

53) Chẳng nên liếm chén khi ăn: One should 
not eat licking the bowl. 

54) Chẳng nên liếm môi khi đang ăn: One 
should not eat licking the lips. 

55) Chẳng nên cầm bình uống nước mà chẳng 
rữa tay: A monk should not accept a 
drinking-water pot or cup with the hands 
soiled with food. 

56) Chẳng nên tạt nước rữa bát với cơm cặn 
lợn cợn ra sân của thí chủ: A monk should 
not throw out amidst the houses, rinsings 
of the bowl with lumps of boiled rice 
(bowl washing water which has rice grains 
1n 1). 

57) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ, cầm dù: A monk should not teach 


48 


`=< 


49 


` 


50 


`=< 


51 


` 


Dharma to someone with an umbrella or 
a sunshade ïn his hand who 1s not sick. 

58) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ, không đau bệnh mà cầm gậy: A monk 
should not teach Dharma to someone with 
a stick (stafÐ in his hand and who is not 


539 


60 


61 


62 


63 


64 


65 


a) 


b) 


` 


`=< 


`~ 


` 


` 


` 


` 


SICK. 

Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ, cầm dao: A monk should not teach 
Dharma to someone with a knife in his 
hand. 

Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ, cầm giáo: A monk should not teach 
Dharma to someone with a spear (lance) 
1n his hand. 

Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ, đi guốc: A monk should not teach 
Dharma to someone mounted on clogs 
(wooden shoes). 

Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ, đi đép: A monk should not teach 
Dharma to someone wearing sandals who 
1S not sIck. 

Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ, cỡi ngựa, đi kiệu: A monk should not 
teach the law to someone In a vehicle who 
1S not sick. Whoever out of disrespect 
teaches Dhamma to someone 1n a vehicle 
and who 1s not iÏl, there 1s an offence of 
wWwrong-doing. 

Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ, nằm trên giường hay nằm dưới đất 
trong khi mình ngồi: A monk should not sit 
to teach Dharma to someone lying on a 
bed and who 1s not 1l, or even lying on the 
øround. 

Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ, ngồi rong khi mình đứng: A monk 
should not teach Dharma, standing, to 
someone who 1s sitting down, and who 1s 
not sick 

Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ, ngồi trên ghế trong khi mình ngồi dưới 
đất (ngồi chỗ tốt trong khi mình ngồi chỗ 
xấu): A monk should not sit down on the 
ground to teach Dharma to someone 
sifting on a seat and who 1s not IIl. 

Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ, ngồi chỗ cao trong khi mình ngồi chỗ 
thấp: A monk should not teach Dharma, 


66 


G7 


68 


69 


70 


71 


72 


73 


` 


~ 


`=< 


` 


`=< 


—~ 


` 


` 


having sat down on a low seat, to someone 
sitting on a high seat and who 1s not IÏÏ. 
Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ che đầu: A monk should not teach the 
law to someone with head covered (with a 
turban on his head) and who 1s not sick. 
Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ dùng khăng quấn đầu: A monk should 
not teach Dharma to someone wearing a 
head wrapping (whose head muffled up) 
and who 1s not sick. 

Khi mình ngôi dưới đất, chẳng nên vị tình 
thuyết pháp cho kẻ không có bệnh mà vô 
lễ ngồi trên ghế: Having sat down on the 
ground, dhamma should not be taught to 
Someone sifing on a seat and who 1s not IÏl. 
Khi mình ngồi ghế thấp, chẳng nên vị tình 
thuyết pháp cho kẻ không có bệnh mà vô 
lễ ngồi trên ghế cao: Dhamma should not 
be taught, having sat down on a low seat, 
fo someone sitting on a hiph seat and who 
1s not IÏl. 

Khi mình đứng, chẳng nên vô tình thuyết 
pháp cho kể không có bệnh mà vô lễ 
ngồi: A monk should not teach Dhamma, 
standing, to someone who 1s sifting down 
and who 1s not IÏÏ. 

Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ, đi trước mà mình đi sau: A monk 
teach Dharma, going or 
walking behind, to someone going or 
walking In front and who 1s not IÏl. 

Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ, đứng ở giữa đường mà mình đứng ở 
bên đường: A monk should not teach 
Dharma, standing beside (at the side of) a 
path, to someone standing on a path (in the 
middle of the path). 

Khi đứng chẳng nên tự tiện khạc nhổ: 
One must not ease or spI(t oneself 
sanding If not II. of 
disrespect eases or spifs himself standing 
1Ý not 1Ïl, there Is an offence of wrong- 
doiïng. 


should not 


Whoever out 


74) Nếu chẳng phải bệnh, chẳng nên tự tiện 
khạc nhổ vào cây xanh: A monk should 
not ease himself or spIt, 1ƒ not Ill, on green 
corn. 

75) Nếu chẳng phải bệnh, chẳng nên tự tiện 
khạc nhổ xuống nước: A monk should not 
ease himself or spIt in the wafer. 


(VHI) Adhikarana-samatha 


Thất Diệt Tranh Pháp: Theo Kinh Phúng 
Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bảy pháp dùng 
để hòa giải mỗi khi có sự tranh cãi giữa chư 
Tăng—Saptadhikarana-samatha (skt)— 
According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are seven 
rules øiven In the Vinaya for settling disputes 
among monks (disputes arise from arguments, 
misconduct, judgment and punishment, 
Correctness of a religious observance)—Seven 
rules for the participation and settlẳement of 
disputed questions that have been raised: 

I1) Tự Thuận: Ưng dữ hiện tiền tỳ ni— 
Sammukha-vinnaya (skt—Face to face 
evidence, or appeal to the law . 

Ức Niệm: Ưng dữ ức niệm tỳ ni (có chứng 
cớ rằng mình không biết}—Smrti-vinaya 
(skÐ—Wftness or proof—=Recollection. 
Bất Tri: Ưng dữ bất tri tỳ ni (nói quyết 
rằng quên) —Amudha-vinaya  (skÐ— 
Irresponsibility——Menftal derangement. 

Đa Nhơn Mích Tội: Chuyển lên giáo hội 
phân xử—Pratijnakaraka-vinaya (skÙ— 
Decision by maJorIfy vote or verdict. 

Ưng Dữ Tự Ngôn Trị: Tự ăn năn xin lỗi— 
TatsvabhavaIsiya-vinaya (skt)—Voluntary 
confession. 

Đa Mích Tội Tướng: Giao cho một vị sư 
quảng đại phân xử —Yadbhuyasikiya- 
vinaya (sk)—Condemnation of 
unconfessioned sin, make a statement and 
ask thrice for judgmernt. 

Như Thảo Phú Địa: Cùng niệm Phật khỏa 
lấp —Trnastaraka-vinaya (sk—Covering 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


the mud with straw—Covering over with 

ØTaSS. 
Cụ Túc Giới Tỳ Kheo Ni: Ba trăm bốn 
mươi tám giới cho Tỳ Kheo Ni—Three 
hundred forty-eight moral precepts for nuns— 
Tỳ Kheo Ni là vị đã nhận biết rõ ràng bản chất 
của đời sống. VỊ ấy nhận biết rằng cuộc sống 
tại gia dẫy đầy trở ngại như con đường đầy bụi 
bậm. Ngược lại, cuộc sống xuất gia như bầu 
trời cao rộng, với tràn đầy không khí tươi mát. 
Vì thế vị ấy quyết từ bỏ cuộc sống trần tục để 
sống đời một vị nữ tu. Khi gia nhập Giáo Đoàn 
Ni, ngoài việc cạo tóc và mặc áo vàng, vị Ấy 
còn phải học lý thuyết và thực hành giáo lý 
nhà Phật, cũng như giữ giới luật mà Đức Phật 
đã đặt ra. Tuy nhiên, thường thì trẻ dưới 20 
tuổi không được thọ giới Tỳ Kheo Ni trừ phi 
nào có những trường hợp đặc biệt. Phật tử nào 
muốn xuất gia phải sống tu trong chùa ít nhất 
là hai năm để học và hành nghi lễ Phật giáo 
và sáu luật cho Sa Di Ni. Sau đó nếu thấy 
được thì Thầy viện chủ sẽ cho thọ giới Tỳ 
Kheo NÑ—A Bhiksuni ¡s she who has fully 
the of life. She 
understands that the life of a lay person 1s full 
of obstacles as a path of dust. In the contrary, 
the life of a Bhiksu or Bhiksuni 1s Just like the 
open sky with full of fresh air. Therefore, she 
decides to abandon the domestic life and takes 
up the life of a Bhiksuni. When she Joins the 
Order of Nuns, beside getting her head shaved 
and putting on the yellow robe, she must learn 
the theoretical and practicing teachings of the 
Buddha and keeps all Bhiksuni rules and 
regulations set forth by the Buddha. Children 
under 20 are usually not allowed to take the 
Bhiksuni precepts unless they are out-of-the 
ordinary In their abiliies. Female Buddhists 
who wish to become a nun must live In a 
temple for at least two years to learn 
Buddhist rituals and practices and the six rules 
for a female novice (see Thập Giới Sa Di II 
B). Thereafter, If the headmaster deems them 


realized true  nafure 


being fit and ready to become a nun, only then 

do they take the Bhiksuni precepts. These 

rules Include: 

(Œ)D_ Kiết Giới Bát Ba La Di (tám đại giới): 
Parajika (skÙ—Eight Defeats—See Bát 
Đọa 

I_ Kiết Giới Thập Thất Tăng Tàn hay Mười 
bẩy giới Tăng Tàn giáng cấp hay tạm thời 
bị khỏi Giáo 
Sanghadisesa (skt)—Seventeen offences 
which lead to a temporary expulsion of a 
nun out of the Order of Nuns—See Thập 
Thất Giới Tăng Tàn. 

(1M) Kiết Giới Tam Thập Xả Đọa hay Tam 
Thập Giới Phá Sự Thanh Bần (ba mươi 
giới phá sự thanh bần): Nissaggiya- 
pacitiya (skÙ—Đây là ba mươi trường 
hợp vi phạm cần phải được giải thích và 

ước Giáo Đoàn—Thirty 
offences which require explanaton and 
repentance 1n front of the Order—See 
Tam Thập Giới Xả Đọa Của Chư Ni. 

(V) Kiết Giới Xả Đọa: Pacittiya (skt—Kiết 
Giới Bách Thất Thập Bát Đọa hay Bách 
Thất Thập Bát Giới Hành theo Đại Thừa 
và Khất Sĩ (một trăm bẩy mươi tám giới 
phạt quỳ hương): One hundred seventy- 
eipht offences which lead to expiation, 
according to Mahayana Budhism and 
Sangha Bhiksu Buddhism—See Bách Thất 
Thập Bát Giới Ba Dật Đề. 

(V)_ Kiết Giới Hối Quá hay tám giới đặc biệt 
xả đọa: Patidesaniya-dhamma (p)—Tám 
giới vi phạm đời sống xuất gia phạm hạnh 
mà hình phạt là phải xin sám hối trước 
Giáo Đoàn —Eight offences of disobeying 
the rules of monastic life outlined in the 
Vinaya pitaka. The punishment for such 
trangression 1s the 
repenfance of the offence before the 
Order—See Bát Giới Hối Quá. 

(VD Kiết Giới Chúng Học: Sekhiya-dhamma 
(sk)—Gồm một trăm trường hợp vi phạm 
trong cuộc sống hằng ngày của Ni 


trục xuất Đoàn: 


sám hối 


confession and 


chúng——lIncluding one hundred offences 

connected with the Bhiksuns daily 

aCtIVItIes. 

Có 75 giới chúng học theo hệ phái 

Nguyên Thủy —There are seventy-five 

Sekhiya rules in Theravadan Buddhism—— 

See Thất Thập Ngũ Giới Chúng Học. 

Có một trăm giới chúng học theo hệ phái 

Đại Thừa và Khất Sĩ: There are one 

hundred Sekhiya rules for Bhiksunis im 

Mahayana Buddhism and Sangha Bhiksu 

Buddhism—See See One Hundred Rules 

of Conduct for Nuns. 

(VI) Thất Diệt Tranh Pháp: Seven rules for 
the participation of 
disputed questions that have been ralsed— 
See Thất Diệt Tranh Pháp. 

Cụ Túc Giới Tỳ Kheo Ni Phật Giáo 

Nguyên Thủy: See Cụ Túc Giới Tỳ Kheo Ni. 

(D Parajika 

Bát Đọa: Parajikas (sk)—Ba La Di—Bát 

Cực Trọng Cảm Đọa Tội—Chữ Parajika được 

lấy từ gốc chữ Bắc Phạn Para và Jika có nghĩa 

là ĐỌA. Bát Đọa có nghĩa là tám tội Ba La Di 

thoái đọa pháp hải và bị khai trừ khỏi Tăng 

Chúng. Theo quan điểm xuất gia của Phật 

giáo thì những vi phạm nầy được xem là có 

tính chất nghiêm trọng. Bất cứ vị Ni nào, bất 
kể thứ bậc và thâm niên trong Giáo Đoàn, hễ 
phạm phải một trong Bát Ba La Di nầy sẽ bị 
trục xuất khỏi Giáo Đoàn. Một khi bị trục xuất 
sẽ không bao giờ được phép trở lại Giáo Đoàn 

(bất cứ hệ phái nào trong Phật Giáo). Những vị 

nầy sẽ vĩnh viễn bị đọa lạc. Vì thế mà Đức 

Phật khuyến cáo chư Tăng Ni phải cẩn trọng 

đừng để vướng phải một trong những Ba La Di 

nầy —The eight grave prohibitions or sins— 

The word Parajika 1s derived from the SanskrIt 

root Para and Jika which means that makes 

DEFEAT. Eight parajikas mean eight causes 

of  falling Đrace 

©xcommunication or expulsion of a monk or 
nun. According to the monastic point of view, 


a) 


b) 


and settlement 


from and final 


these offences are regarded as very serIous In 
nafure. Any nuns, regardless of their ranks and 
years In the Order, violate any one of these 
offences, are subJect to expulsion from the 
Order. Once they are expelled, they are never 
allowed to Join the Order again. They are 
defeated forever. Therefore, the Buddha 
cautioned all monks and nuns not to Iindulge In 
any one of them: 

Theo cả Đại Thừa lẫn Tiểu Thừa—According 
to both Mahayana and Hinayana: 

I1) Sát: Giết hại chúng sanh—Vadha-himsa 
(skÐ——KIlling—See Sát Sanh. 
Đạo: Trộm Cắp —Adattadana 
Stealing—See Trộm Cắp. 

Dâm Dục: Phạm tội thông dâm— 
Abrahmacarya (skt)—Adultery—Sexual 
1mmorality or bestiality—See Dâm. 

Vọng Vọng ngữ hay dối— 
Uttaramanusyadharma-pralapa (skt— 
False speaking—Falsty—See Nói Dối, 
and Nói Lời Đâm Thọc. 

Cấm một Ni cô rờ rẫm, chà xát hay xoa 
bóp người nam từ xương cổ trở xuống tới 
đầu gối: The action like enjoying rubbing, 
touching and pressing against a male 
person below the collar-bone and above 
the circle of the knees with some desire by 
a nun 1s treated as a serious offence which 
makes her defeated In the spiritual life. 
Cấm một Ni cô nắm tay nắm áo người 
nam, đứng gần, nói chuyện, hay để nghị 
gặp gỡ hay hẹn hò với người nam ở nơi 
kín đáo: Ïlt Is a serilous offence named 
Parajika for a nun who with some desire 
consents to hold the hand of a male 
person, his outer cloak, standing near him, 
holding a talk with him or suggesting to øo 
a rendez-vous, consent to meet him or 
enfer Into a covered place and dispose the 
body for such purpose. 

Cấm một Ni cô dấu tội của những Ni cô 
khác: 
knowingly Parajka offence of some other 


2) (skÙ—— 


3) 


4) nói 


5) 


6) 


7) 


A nun should not conceal a 


nuns enfails her to be defeated in the 
monastic HIfe. 

Cấm đi theo một vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo 
Ni đã bị trục xuất khỏi Giáo Đoàn: A nun 
who follows a Bhikkhu or a Bhikkhuni 
who have been suspended by the Sangha 
even after thrice admonitions by other 


8) 


nun§s Is an act of Parajika for the nun. 


(ID Sanghadisesa 

Thập Tam Giới Tăng Tàn: Sanghadisesa 
(sk)—Theo Luật Tạng, mười ba giới tổn hại 
Tăng Tàn khiến chư Tăng phạm phải sẽ bị tạm 
thời trục xuất khỏi giáo đoàn. Vị Ni nào phạm 
phải sẽ bị Giáo Đoàn quy định thời gian bị tạm 
trục xuất. Đến khi mãn hạn trục xuất, người 
phạm tội phải ra trước Giáo Đoàn xin được tái 
gia nhập vào giáo đoàn. Không có sự chấp 
thuận của Giáo Đoàn, người phạm tội không 
thể trở lại giáo đoàn —According to the 
Vinaya Pitaka (Book of Discipline), Part I, 
translated into English by I.B. Horner, thirteen 
which temporary 
expulsion from the Order. Indulging in any one 
of these offences, nuns are required to leave 


offences entail  nuns 


the Order for a period of time fixed by the 
assembly of monks and nuns. After that time, 
offenders present themselves before the Order 
to beg for a reinstaement. Without the 
permission from the assembly of monks and 
nuns, offenders cannot return to the Order. 

1) Cấm một Ni cô nói lời ganh ghét về bất 
cứ ai: Whatever nun should be one who 
speaks In envy concerning anyone (a 
householder or a householder)s sons or 
brothers or a slave or a workman and even 
concerning a wanderer who 1s a recluse, 
that nun has fallen Iinto a matter that 1s an 
offence at once, 
meetng of the Order ¡nvolving being 
sent away). 

Cấm một Ni cô che chở cho một người bị 
tội chết mà không có phép của Giáo Hội: 


enfaling a formal 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


Whatever nun should knowingly receIve a 
woman thief found to merit death, without 
having obtained permission from a king or 
an Order or a group or a guild or a 
company, unless she is allowable, that nun 
has fallen Into a matter that is an offence 
at once, entailing a formal meeting of the 
Order involving being sent away. 

Cấm một Ni cô đi vào làng một mình (hay 
đi bên kia bờ sông một mình, hay đi trong 
đêm tối một mình): Whatever nun should 
go among village alone, or should go to 
the other side of a river alone, or should 
be away for a night alone, or should stay 
behind a group alone, that nun has fallen 
Into a matter that Is an offence at once, 
entailing a formal meeting of the Order 
1nvolving being sent away. 

Nầu không có phép của Giáo Hội, cấm 
phục giới cho một vị Tỳ Kheo Ni khác đã 
bị giáo hội phạt: Whatever nun, without 
having obtained permission from the 
Order which carried out the proceedings In 
accordance with the rule, the discipline, 
the teacherˆs Instruction, not having learnt 
the group”s desire, should restore a nun 
suspended by a complete Order, that nun 
has fallen into a matter that is an offence 
at once, entailing a formal meeting of the 
Order involving being sent away. 

Cấm nhận đồ thí từ tay một người nam 
đầy dục vọng: Whatever nun, fñilled with 
desire, having accepted with her own hand 
from the hand of a man who 1s filled with 
desire, solid food or soft food, should eat 1t 
or partake of it, that nun has fallen Into an 
offence enfailing a formal meeting of the 
Order. 

Cấm một Ni cô xúi một vị Ni cô khác thọ 
dụng đổ ăn của một tín thí nam đầy dục 
vọng: Whatever nun should speak thus: 
“What can this man, whether he ¡s filled 
with desire or not filled with desire, do to 
you, lady, since you are not filled with 


7) 


8) 


desire? Please, lady, eat or partake of the 
solid food or the soft food which this man 
1S ØIVving to you, you having accepted 1t 
with your own hand.” That nun has fallen 
in an offence enfailing a formal meeting 
of the Order. 

Vị nào phỉ báng Phật, Pháp, Tăng. Ni 
đoàn nên hỏi ba lần xem coi vị ấy có sám 
hối hay không. Nếu sám hối thì không tội. 
Nếu không sám hối là phạm tội Tăng Tàn: 
Whatever nun, ansry, displeased, should 
speak thus: “[ repudiate the enlightened 
one... I repudiate the training. What 
imndeed are these recluses who are 
recluses, daughters of the Sakyans? For 
there are other recluses, conscientIous, 
scrupulous, desirous of training; I will 
lead the Brahma-life among these.” That 
nun should be spoken to thus by the nuns: 
“Do not, lady, angry, displeased, speak 
thus: “I repudiate the enlightened one...Ï 
will lead the Brahma-life among these.” 
Be satisied, lady, 
preached, lead the Brahma-life for the 
utter ending of IlI. And !f that nun, being 
spoken to thus by the nuns, persists as 
before, that nun should be admonished by 
the nuns up to a third time for gIving up 
that course. If being admonished up to a 
third time, she should give it up, that IS 
good. If she should not gIve 1t up, that nun 
has fallen ¡into an offence entailing a 
formal meeting of the Order. 

Cấm một Ni cô nói rằng người khác làm 
sai vì ham muốn hay vì sợ sệt.” Nếu vị Ni 
nào nói như vậy, Ni chúng sẽ hỏi ba lần. 
Sau ba lần mà vị nầy cũng chưa chịu sám 
hối là phạm tội Tăng Tàn: Whatever nun, 
overthrown In legal question, 
angry, displeased, should speak thus: 
“The nuns are following a wrong course 
though desrre... 
following a wrong course through fear.” 
That nun should be spoken to thus by the 


dhamma ¡is well 


SO”ïmne 


and the nuns are 


9) 


nuns: “Do not, lady, overthrown 1n some 
legal question, angry, displeased, speak 
thus, “the nuns are following a wrong 
course throuph desire... and the nuns are 
following a wrong course through fear. 
The lady herself may go wrong from 
desire, and she may go wrong from hatred 
and she may øo wrong from stupidity and 
she may go wrong from fear.” And If this 
nun, being spoken to thus by the nuns, 
p©rsists as before, that nun should be 
admonished by the nuns up to a third time 
for giving up that IfÝ being 
admonished up to a third time, she should 
gIve 1t up, that 1s good. If she should not 
gIive 1t up, that nun has fallen immto an 
offence enfailing a formal meeting of the 
Order. 

Nếu vị Ni cưỡng lý khi làm quấy, chẳng 
chịu nghe lời khuyên giải. Nếu Ni chúng 
hỏi ba lần mà vẫn không chịu nghe lời, vị 
nầy phạm tội Tăng Tàn (Cấm một Ni cô 
sống theo tập khí, ác danh, ác đạo, hay 
che dấu tội lỗi của người khác): If a nun 
who commits evil conduct or misbehavior, 
and her evil conduct 1s seen or heard, that 
nun should be admonished up to three 
times by the assmebly of nuns to allow her 
{O give up her course. lÝ after being 
admonished, she gives up that course, 1f 1s 
good. If she does not give up, 1t 1s an 
offence enfailing a formal meeting of the 
Order (In case nuns live in company, of 
evil habifs, of evil repute, of evil ways of 
lving vexing the (Order of nuns, 
concealing one another”s sins, those nuns 
should be spoken to thus by the nuns: 
“§1St€rS living 1n 
company...concealineg one another”s sins. 
Let the ladies desist; the Order praises this 
detachment ¡n sisters, But If these nuns. 
And If this nun, being spoken to thus by 
the nuns, should persists as before, that 
nun should be admonished by the nuns up 


COØUurse. 


are 


to a third time for giving up that course. If 
being admonished up to a third time, she 
should give It up, that is good. If she 
should not give 1t up, that nun has fallen 
I1nto an offence entailing a formal meeting 
of the Order). 

Cấm nghi quấy một vị Tỳ Kheo Ni khác 
một gì mà không có thật: Not to suspect a 
nun with a groundless charge. 

Cấm binh vực kẻ phá hoại sự hòa hiệp ở 
giáo hội: Not to side with someone who 
creates schism to destroy the harmony of 
the Order. 

Cấm không trang nghiêm, làm quấy ác 
cho kể khác bắt chước: Not to lead a 
solemnly brahma life, to be a bad example 
for others to Imitate. 

Cấm dùng cách nầy thế kia để phá sự hòa 
hiệp của giáo hội: Not to do things to 
destroy the harmony of the Order. 

(HH Nissaggiya-pacittiya 

Tam Thập Giới Xả Đọa Tỳ Kheo (Ni): 
Ñissagsiya-pacitiya (sk)—Từ Nissagslya- 
pacittiya gốc Nam Phạn, có hai phần: phần thứ 
nhất là Nissaggiya có nghĩa là từ bỏ; phần thứ 
hai Pacittiya có nghĩa là điểu giải trước giáo 
đoàn. Con người thường có khuynh hướng sa 
ngã; vì thế dù đã gia nhập vào cuộc sống tự 
viện, chư Tăng Ni vẫn thỉnh thoảng vi phạm 
luật sống trong tự viện, như chấp nhận quá số 
vật dụng hằng ngày được Đức Phật quy định 
cho Tăng Ni. Chính vì thế mà Đức Phật đã đặt 
ra thanh quy tự viện, nhằm giúp chư Tăng Ni 
tránh phạm phải lỗi lầm. Đây là ba mươi giới 
mà người phạm tội phải giải thích trước giáo 
đoàn và phải bị phạt cấm phòng sáu bữa——The 
Ñissaggiya-pacittiya has two components: the 
word Nissagsiya means giving up; and the 
word Paciftiya 
expiatlon. A man by his true nature 1s subJect 

to lapses; therefore, even affer Joining the 
monastic life, the monk sometimes, makes 
transgression of the monastic rules, 


10 


`=< 


11 


~ 


12) 


13 


` 


means reconciliaton or 


1.©., 


accepting things of daily use in excess of the 
number allowed by the Buddha 1s not proper 
for monks and nuns. Thus, the Buddha set forth 
rules that help making monks and nuns free 


from transgressions. These are thirty offences 


which require explanation and punishment for 


the offenders 1s six-day room reftention. 


Ù 


2) 


3) 


Ñ) 


5) 


6) 


Cấm cất giữ dư chăn áo quá mười ngày: A 
nun should not wear or keep an extra robe 
for more than ten days. 

Cấm bỏ chăn áo ở một nơi khác, trong 
một đêm: a nun should not leave robes 
and sleeping material in another place, 
even for one night (nuns should not be 
away, separated from the three robes, 
even for one night). 

Khi áo rách mất, có người cúng dường vải, 
dù không đúng thời (trai tăng tự tứ) vị Ni 
vẫn có thể nhận. Khi nhận là phải may 
cho nhanh; tuy nhiên, nếu không đủ vải 
may, có thể để dành chờ có thêm, nhưng 
cấm để dành vải quá một tháng: When 
robes worn out, and the robe-material 1s 
accrued to the nun, even not at the ripht 
time, it may be accepted by that nun 1f she 
so wish. Having accepted 1t, it should be 
made up quickly. But 1Ý 1t 1s not sufficient 
for her, that robe-materlal may be laid 
aside by that nun for a month at most. 
Cấm hỏi xin áo với nam nữ thí chủ, trừ khi 
thắt ngặt (khi áo bị mất hay bị hư hại): A 
nun should not ask a man or woman 
householder for a robe, except at the right 
time (robe 1s stolen or destroyed). 

Cấm nhận nhiều chăn áo quá bộ, trừ khi 
thắc ngặc: a nun should not accept more 
than an Inner and upper robes (1Ÿ a nun 1s 
offered robe-material for many robes, then 
at most she should accept enough for an 
inner and an upper robe. If she accepts 
more than that there Is an ofence of 
expiation Involving forfeifure). 

Cấm tự ý muốn kiểu cắt may, khi có một 
thí chủ định sắm cho áo: When there ¡s a 


7) 


8) 


9) 


10) 


11) 


12) 


13) 


householder plans to offer robe-materlal, 
or robe-fund, a nun should not design the 
robe as he wishes. 

Cấm tự ý muốn kiểu cắt may, khi có 
nhiều thí chủ định sắm cho: When there 
are tfwo or more householders plan to offer 
robe-material or robe-fund, a nun should 
not design the robe as he wishes. 

Cấm nhận tiền để may áo, và hối thúc 
Giáo Hội may liền: A nun should not 
obtain robe-fund and urge the Order to 
make the robe Iimmediately. 

Cấm nhận tiền bạc vàng, gởi hoặc bảo kẻ 
khác nhận thế: A nun should not take gold 
and silver, nor should she ask another 
person to take for her. 

Cấm buôn bán đồ quý báu: A nun should 
not engage 
which gold and silver 1s used. 

Cấm buôn bán bất luận vật gì: A nun 
engage ¡in any kinds of 


I1 VarilOUS transacfions In 


should not 
bartering. 
Cấm kiếm bát mới tốt, mặc dầu đúng năm 
mà cái cũ vẫn còn xài được: A nun should 
not øet another new bowl in exchange for 
the old bowl, even though the old bowÏl 1s 
very old, but is stlI usable (If a nun should 
get another new bowl in exchange for a 
bowl mended ¡in less than five places, 
there 1s an offence of expiation 1nvolving 
forfeiture. That bowl 1s to be forfeited by 
that nun to the company of nuns, and 
whatever the last bowl belonging to that 
company of nuns, that should be given to 
this nun with the words: “Nun, this 1s a 
bowl for you; it should be kept until 1t 
breaks.” That 1s the proper course 1n this 
case). 

Cấm đem chỉ cho thợ dệt xa lạ đệt áo 
cho mình khi có người cúng: A nun 
should not ask a man or a woman 
householder who 1s not a relaton to 
weave her robe (saying this robe-matrial 1s 
being especially woven for me, please 


make 1t long and wide, and make 1t evenly 

woven, well woven and well scraped, etc). 

Cấm ra kiểu ni cho thợ dệt, khi thí chủ dệt 

áo cho mình: A nun should not ask for 

varn, or should not have robe-material 
woven by Weave€rs. 

Cấm giận hờn đòi lại áo khi đã cho người 

rồi A nun should not give a robe to 

another monk and then take it back 
because she 1s angry or displeased of that 
nun. 

Cấm để dành thuốc, đường, dầu, quá bẩy 

ngày, trừ khi đau bệnh mà có người cúng 

dường: A nun should not store medicine, 
sugar, fresh butter, oil, honey, etc. for OVer 
seven days, except when she 1s IÏI. 

Cấm đã lãnh áo trước kỳ, mà khi đến lệ 

lại còn hỏi nữa: A nun should not obtain 

the robe before the robe-season, lay 1t 
aside, and ask again during the robe- 

Season. 

18) Cấm lén lấy một món đồ gì của Giáo Hội: 
A nun should not take any things that 
belong to the Order. 

19) Cấm mua sắm đồ cho một người đàn ông: 

A nun should not do any shopping for a 

man. 

Cấm dùng làm của riêng mình món đồ 

người ta cúng cho Giáo Hội: a nun should 

not take away any thing that 1s offered to 
the Order. 

Cấm dùng làm của riêng mình món đồ mà 

một cô khác trao ra để giao cho Giáo Hội: 

A nun should not take away anything that 

another nun offers to the Order. 

Cấm dùng đồ của thí chủ cho về việc 

khác: A nun should not use the donations 

from lay Buddhists for personal purposes. 

23) Cấm nhơn danh Giáo Hội mà sắm đổ 
riêng cho mình: A nun should not øgain any 
personal gains on behalf of the Order. 

24) Cấm có đến hai cái bát để thay đổi: A nun 
should not keep an extra bowl. 

25) Cấm chứa nhiều đồ tốt đẹp: A nun should 


14 


` 


15 


` 


16 


` 


17 


~ 


20 


`=< 


21 


~ 


22 


` 


not s(ore beautful things, such as afrt 
CraffS, Dictures, ©fC. 

Cấm hứa cho một cô khác vải bó rịt trong 
cơn đau mà không cho: À nun should not 
brak her promise to give cloth for bandage 
to another nun. 

Cấm đổi lấy áo của thí chủ cho, chớ 
không lấy áo của Giáo Hội phát (vì áo 
của thí chủ tốt hơn): A nun should not 
exchange the robe which 1s given by the 
Order for another one from lay Buddhists. 
Cấm bất bình, giận hờn đòi lại áo khi đã 
cho người rồi: A nun should not give a 
robe to another nun and then take 1t back 
because he 1s angry or displeased of that 
nun. 

Cấm dùng may áo mùa đông đến bốn xấp 
vải: A nun should not use more than four 
batches of cloth for heavy (winter) clothes. 
It is advisable for a nun to bargain for a 
heavy cloth for four bronzes. lf she 
bargains one worth more than that, she 
commits the offense of expiation. 

Cấm dùng may áo mùa hè trên hai xấp 
rưỡi vải: A nun should not use more than 
two and a half batches for light (summer) 
clothes. Bargainng for lipht clothes 
should be made for at most two and half 
bronzes. If she bargains a light cloth worth 
more than that, she commits an offense of 
expiation involving forteature. 


26 


` 


27 


~ 


28 


`=< 


29 


` 


30 


`=< 


Pacittiya 

One hundred sixty-six rules for Bhiksunis 
Pacitiya (skt——Theo Luật Tạng, Pacittiya là 
166 giới Ba Dật Để dành cho Ni chúng, nếu 
phạm một trong những tội nầy mà chí thành 
phát lồ sám hối trước Tăng Ni chúng, thì tội 
được tiêu khiên. Nếu không chí thành phát lô 

sám hối, chẳng những sẽ trở ngại cho việc 

khởi sanh thiện pháp, mà sẽ còn bị đọa vào 
địa ngục, nøạ quỷ, súc sanh—According to the 
Book of Rules (Vimnaya Pitaka), one hundred 





sIXty-SIX Paciiya offences which require 
confession and repentance. If a nun committed 
any of them, makes a confession of It before 
the Sangha (Order of monks and nuns) with 
clear heart, she will become free from the 
offence. If she doesn't, the offence 1tself will 
not only obstuct her development of 
wholesome acts, but 1t will also cause her 
rebrth 1n lower realms, Ie., hell, hungry 
ghosfs, or animail. 

I) Cấm ăn ngũ tân như tỏi, hành, hẹ, nén, 
kiêu: A nun should not eat the five 
forbidden pungent rootfs, 1.e., øarlic, onion, 
leeks, etc. 

Cấm bất tuân chẳng cạo chơn mày: A nun 
should not disobey the law by not shaving 
the eyebrows. 

Cấm vỗ tay: In slapping with the palms of 
the hands, there 1s an offence of expiation. 
Cấm dôỗi phấn: In application of lac, there 
1S an offence of expiation. 

Cấm dùng quá hai lóng tay nước để rữa 
những chỗ kín trong thân: lf a nun ¡s 
taking an ablution with water (washing the 
prIvate partfs in the body), she may take at 
most a measure of two finger-Joinfs. For 
whoever exceeds this, there 1s an offence 
Of expiation. 

Cấm một Ni một Sư uống nước chung và 
quạt cho nhau: A nun should not stand 
with drinking water or with a fan close fo a 
monk while he 1s eating or drinking. 

Cấm nướng xay hạt tươi hay bảo người 
nướng xay hạt tươi: Whatever nun, having 
asked for raw grain or having had ¡it asked 
for, or having roasfted 1t or having caused 1t 
to be roasted, or having pounded 1t or 
having caused 1t to be cooked, should eat 
1(, there 1s an offence of expiation. 

Cấm quăng ra ngoài rào, đồ đại, tiểu tiện 
khi đêm: A nun should not throw out the 
excriment or urine or rubbish or remains 


2) 


3) 
4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


of food over a wall or a fence. 
9) 


10) 


11) 


12) 


13) 


14) 


15) 


16) 


quăng đồ đại tiểu tiện hay đồ ăn thừa lên 
mùa màng: A nun should not øo to stool or 
urinate to cause pollution in the area of 
vegetables, plants or trees. A nun should 
not throw out or should not cause to throw 
out excrement or urine or rubbish or the 
remains of food on to the crops. 

Cấm xem ca múa hát xướng: A nun should 
not øo fo see dancing or singing or music. 
Cấm nói chuyện với đàn ông chỗ vắng vẻ: 
A nun should not speak with a man ïn a 
secluded place (ít is not proper for a nun to 
stand with a man or talk to him alone 1n a 
secluded place, 1.e., in the dark of the 
nipht when there 1s no lipht). In doïng so, 
she commits an offence which requires 
©expiation. 

Cấm gặp và nói chuyện với đàn ông chỗ 
chán chường: AÁ nun should not meet and 
talk with a man in a private place. 

Cấm cùng đứng hay cùng nói chuyện với 
người nam ngoài đường: A nun should not 
stand together with a man, nor should she 
talk with a man in an open place. 

Cấm cùng đứng hay cùng nói chuyện với 
người nam trong xe, nơi ngỏ cụt, góc 
đường, hay nói rỈ tay với người nam: A 
nun should not stand together with a man, 
nor should she talk with himm on a carrlaøe 
road or in a cul-de-sac or at cross-roads, 
nor should she whisper In his ear. 

Cấm đi vào nhà cư gia trước giờ ăn, ngồi 
xuống, rồi ra đi thình lình không cho chủ 
nhà hay: A nun should not enter lay 
people”s houses before a meal, sit down 
and leave the house without asking the 
OWN€T”S permisIon. 

Cấm vào nhà cư gia sau bữa ăn mà chủ 
nhà không hay biết rồi ngồi nằm nơi đó: 
A nun should not enter the house of a lay 
person after a meal, and sit or lie down at 
ease without informing the householder or 
asking for the householder”s permision. 


Cấm đại, tiểu tiện làm dơ cây cối, hay 17) Cấm vào nhà cư gia mà chủ nhà chẳng 


18) 


19) 


20) 


21) 


22) 


23) 


hay biết rồi tự tiện ở lại đêm nơi đó: A 
nun should not enter the house of a lay 
person at the wrong time (from sunset to 
sunrise) without informing the owner, then 
say  overnipht asking 
permision of the owner. 

Cấm một vị Ni vì hiểu lầm mà làm cho 
người nầy khinh dễ người kia: A nun, 
because of a misapprehension, because of 
a misunderstanding, should not make 
someone look down upon another. 

Cấm một vị Ni nguyễn rủa chính mình hay 
người khác: A nun should not curse herself 
or another with hell. 

Cấm khóc lóc hay đấm ngực. Nếu đấm 
ngực mà không khóc, hay khóc mà không 
đấm ngực cũng vẫn phạm tội: A nun 
should not weep or strike herself again 
and again. If she strikes but does not 
weep, there 1s an offence of wrong-doing. 
If she weeps, but does not strike, there 1s 
an offence of wrong-doing. 

Cấm tắm dưới nước mà chẳng có choàng 
tắm: A nun should not bathe naked. lt ¡s 


without for 


not advisable for a nun to take a bath 
without clothes or having no dress at all. If 
she does so, she commits an offence of 
©expiation. 

Cấm dùng choàng tắm rộng quá thước tất: 
A nun should not use a bathing cloth 
beyond the measure prescribed for the 
Nun. When a bathing cloth 1s being made 
for a nun, it must be made to a prOper 
measure. This 1s the proper meausre: In 
length four spans, in width two spans. For 
her who exceeds this measure, should she 
make or arrange to make a bathing cloth 
beyond the measure prescribed for the 
Nun, there 1s an offence of explation (The 
Book Of The Discipline, LB. Horner, 
1997). 

Cấm may một cái áo để quá năm ngày: A 
nun should neither sew or make effort to 
have the robe sewn beyond the limit of 


24) 


25) 


26) 


27) 


28) 


29) 


30) 


3l) 


32) 


five days. Whatever nun, having unsewn 
or having made another unsewn a nun”s 
robe, If she 1s not afferwards prevented 
should neither sew it nor should make an 
effort to get It sewn, except on the fourth 
and fifth days, there Is an offence of 
expiation. 

Cấm đi ra ngoài với áo khoát quá năm 
ngày: Whatever 
going about in an outer cloak for five days, 
there 1s an offence of expiation. 

Cấm mặc đồ của một cô khác mà không 
hỏi trước: A nun should not wear a robe of 
someone else without permision (a nun 
should not wear a robe that should be 
handed back). 

Cấm có ý cẩn trở sự phát áo của Giáo 
Hội: A nun should not put an obstacle In 
the way of a group”s receiving robe or In 
legal distribution of robe material In the 
Sanpha. 

Cấm nhơn danh Giáo Hội, phát áo và vải 
rồi để dành lại một ít cho mình: A nun 
should not hold back a legally valid 
division of robe-material. 

Cấm đưa đồ may áo cho bất cứ ai mà 
không có phép của Giáo Hội: A nun 
should not give recluses” robe-material to 
anyone without permission from the 
Order, ¡.e., a householder or to a wanderer 
or to a female wanderer. 

A nun, when an expectaton of robe- 
material is not sure, should not let the 
robe-season pass. 

Cấm nhơn danh Giáo Hội phát vải may áo 
mà để lại một ít cho mình: A nun should 
not hold back a legally valid removal of 
the kathina (privileges). 

Cấm hai cô nằm chung, trừ khi đau yếu: 
Two nuns should not share one couch, 
except when they are ilL. Ilf not, they 
commit the offence of expIation. 

Cấm hai cô cùng đắp chung: Two nuns 
should not share one covering-cloth. 


nun should miss not 


33) Cấm làm cho vị Ni khác khó chịu: A nun 


34 


35 


36 


37 


38 


39 


` 


` 


) 


~ 


` 


` 


should not intentionally cause discomfort 
to another nun. 

Cấm chẳng săn sóc người ở gần mình 
trong cơn đau bệnh: AÁ nun who should 
neither atftend to an ailing woman who 
lives with her, nor should she make an 
effort to get her attended to, commits the 
offence of expiation. 

Cấm trong mùa mưa đuổi một cô đi chỗ 
khác, sau khi mình đã tìm xong chỗ ngụ: 
Whaterver nun, having given quarfers fo a 
nun, should, anegry, displeased, throw her 
out or have her thrown out, commits the 
offence of expiation. 

Cấm thân cận và ở chung nhà với đàn 
ông: A nun should not keep company with 
a man (whatever nun should keep 
company with a householder or with the 
householder's son, that nun should be 
spoken to thus by the nuns: “Do not, lady, 
keep company with a householder and 
with a householder”s son. Let the lady 
desist, the Order praises such detachment 
1n a sister.” But 1f that nun, being spoken 
to thus by the nuns, should persist as 
before, that nun should be admonished by 
the nuns up to the third time for giving up 
that course. If she should give up, while 
being admonished up to the third time, that 
1S øood. If she should not give up, there 1s 
an offence of expiation). 

Cấm đi quanh vùng nguy hiểm: A nun 
should not go on alms-tour withn a 
dangerous region. Her disobeying the rule 
1s the commiting of an offence of 
expiation. 

Cấm đi quanh xứ lộn xộn: A nun should 
not go on alms-tour withn a chaotic 
T€gØIOn. 

Cấm đi lúc mùa mưa, vì có thể dẫm lên 
và giết hại sâu bọ: A nun should not walk 
on almstour duirng the rains, for she may 
tread on worms and other Insects. 


40) Chẳng nên đi khất thực xa nơi an cư kiết 


4I 


42 


) 


) 


hạ, dù chỉ là năm sáu do tuần (see Do 
Tuần): A nun, during the rains, should not 
set out on almstour, even for a distance of 
five Or six yoJanas. 

Cấm đi xem đến đài cung điện của vua: A 
nun should not go to see a king”s palace, 
including the king”s pleasure house, a 
picture gallery, a park, or a pleasure 
ørove, or a lotus pond (t 1s said that 1f she 
øoes fo any of the above men(ioned 
places, the offence of 
expiation). 

Cấm ngồi trên giường ván của cư gia: A 


she  commits 


nun should not make use of a sofa or a 
divan at the house of a lay person. 


43) Cấm tự mình kéo chỉ quay tơ: A nun 


should not spin yarn. 


44) Cấm ra tay làm việc cho người cư gia: A 


45 


46 


41 


` 


) 


~ 


nun should not do household work for a 
lay person. Leading the holy life, a nun 
should not do the household work. If she 
does so, 
expiation. 
Cấm trước hứa giải quyết ổn thỏa những 
vấn đề liên quan đến pháp luật, nhưng sau 


she commits an offence of 


lại không chịu giải quyết: A nun, being 
spoken to by a nun, saying: “Do come, 
lady, and settle this elgal question, and 
having answered, “Very good,” yet 1f she 
1s not afterwards prevented, should neither 
settle 1t nor should make an effort to øet 1t 
settled, there 1s an offence of expiation. 
Cấm trao tay thí đồ ăn cho kẻ ngoại đạo: 
A nun should not give with her own hand 
solid food or soft food to a heretics. 
According to The Book Of The Discipline, 
translated Into English by LB. Horner in 
1997, 1ƒ a nun gives with her own hand 
solid food or soft food to a householder, a 
male or female wanderer, she commits an 
offence of expiation. 

Cấm lấy y phục của người tại gia mặc 
vào: A nun should not wear clothes of lay 


48) 


49) 


50) 


51) 


52) 


33) 


54) 


35) 


56) 


57) 


people (her househole robe). 

Cấm vị Ni chưa xả bỏ nơi cư trú mà đi 
khất thực: A nun, not having given up her 
dwelling, should set out on almsfour, there 
1S an offence of expiation. 

Cấm vị Ni học kiến thức thế tục. Nếu học 
cách viết chữ thì không phạm tội: A nun 
should never learn worldly (secular, not 
connected with the goal) knowledge. 
There 1s no offence 1f she learns writings. 
Cấm vị Ni dạy kiến thức thế tục: A nun 
should not teach worldly knowledge. 

Cấm vào tịnh xá chư Tăng mà không xin 
phép: a nun should not enter a monastery 
without asking for permision. 

Cấm nhiếc mắng mấy Ni cô khác: A nun 
should not revile or abuse other nuns. In 
doing so she commits the offence of 
©expiation. 

Cấm nóng nảy la lối trước đám đông: A 
nun, being quick tempered, should abuse a 
øroup, there 1s an offence of expiation. 
Cấm ăn nữa khi đã ăn no hay có người 
khác mời ăn thêm: A nun, being Invited or 
being satisfied, should eat or partake of 
solid food or soft food, there 1s an offence 
Of expiation. 

Cấm ghen ghét hằn học: A nun should be 
one who 1s grudging as to families, there 1s 
an offence of expiation. 

Cấm họp nhau trong mùa mưa ở một xứ 
không có chư Tăng: A nun should not 
spend the rains 1n a residence where there 
1S no monk. Ín case of violaton of the 
1nstruction and staying during the rainy 
Season In a monastery without monk, she 
commits the offence of expiation (the 
Buddha has made the rules for the nuns to 
enfer Info rainy 
monastery whre there are also monks. 
Probably this has been done with the 


S©€asOn retreat In a 


consideraion of  providing them 
guardianship). 
Cấm đến cuối mùa mưa quên đọc lại với 


38) 


539) 


60) 


61) 


62) 


63) 


Giáo Hội chư Tăng những điều nghe thấy: 
After the rainy season refreat, IÝ a nun 
does not Iinvite the Order of Monks and 
Nuns ïn respect of three matfers: that IS 
what was seen or heard or suspected, she 
commits the offence of expiation. 

Cấm đi đến chỗ hô hào cổ võ: A nun 
should not go for exhortaion or for 
CommunIon. 

Cấm quên hỏi Giáo Hội cầu thầy thuyết 
pháp và đọc giới bổn: A nun should not 
forget her general duty of asking the 
Order of the monks the dates of the 
observance day and preaching Dharma 
day. Every half month a nun should desire 
two things from the Order of monks: the 
asking as to the date of the Observance 
day and the approaching for exhortation. 
For her who transgresses this, there 1s an 
offence of expiation. 

Cấm khi bệnh không có Giáo Hội cho 
phép mà để người khác cắt hoặc bó cho 
mình: lí is not proper for a nun to make a 
boil or scab that has formed on the lower 
part of her body to be operated by a man 
without the permision of the Order; she 
should not also get it washed or smeared, 
bound up or unbound by a man. Doing so, 
she commits the offence of expiation. 
Cấm cho nhập đạo một cô có thai: A nun 
should not ordain a pregnant woman. In 
case of doing so, she commits the offence 
Of expiation. 

Cấm cho nhập đạo một cô còn có con nhỏ: 
A nun should not ordain a woman giving 
suck (t is forbidden for a nun to ordain a 
woman giving suck). In case of violatlon 
of the rule, she commits an offence of 
©expiation. 

Cấm cho nhập hàng Ni cô một người 
chưa tập sự hai năm: A nun should not 
ordain a probationer who has not trained 
for two years In the six rules. Even after 
reaching the age of twenty ye€ars, a 


64) 


65) 


66) 


67) 


68) 


69) 


married girl is not fit for ordination, if she 70) Cấm khi đã cho một người thọ giới rồi để 


1S not trained for fWo years In six rules 
(see Thập Giới II B). 

Cấm cho nhập đạo mà chẳng được Giáo 
Hội chư Tăng thị nhận: A nun should not 
ordain a married girl without obtaining the 
permision from the Order, even though the 
girl has completed twenty years of aøe 
and has trained for two years In the sIX 
rules. In case of doing so, she commits the 
offence of expiation. 

Cấm cho nhập đạo một cô gái kết hôn 
chưa được I2 năm: A nun should not 
ordain a girl married for less than twelve 
V€ATS. 

Cấm cho nhập đạo một cô gái, dù đã kết 
hôn trên mười hai năm, nhưng mà chưa 
tập sự được hai năm: A nun should not 
ordain a girl, even though she married 
over twelve years, but has not trained for 
two years In the six rules. 

Cấm cho nhập đạo một cô dù đã kết hôn 
trên mười hai năm và đã tập sự trên hai 
năm, nhưng chẳng được Giáo Hội chư 
Tăng thị nhận: A nun should not ordain a 
girl married for more than twelve years 
and has been trained for over fwo y€ars 
without obfaining the permision from the 
Order. In case of doïing so, she commIts 
the offence of expiation. 

Cấm đã thâu nhận học trò mà không lo 
dạy dỗ trong hai năm tập sự: After 
ordaining a woman, a nun should keep her 
under supervision and should help her for 
fwo ye€ars In training in six rules. Ït Is a 
general rule for a nun to give ordained 
woman Insfructions for fwo years. In 
disobeying this she commits the offence of 
©expiation. 

Cấm bắt người mình cho thọ giới phục 
dịch mình trong hai năm: Whatever nun 
for two years should not wait upon an 
ordained woman I1nstructor, there Is an 
offence of expiation. 


71) 


72) 


73) 


74) 


75) 


76) 


cho người đó đi xa, dù chỉ xa năm hoặc 
sáu do tuần (see Do Tuần): Whatever nun, 
having ordained the woman who lives with 
her, should neither withdraw her nor have 
her withdrawn even to a distance of five 
Or SIX yojanas, there is an ofence of 
expiation. 

Cấm cho nhập hàng Ni cô một người chưa 
đúng hai mươi tuổi trọn: A nun should not 
ordain a maiden under twenty years of 
age. In case of violation of the rule, she 
commits an offence of expiation. 

Cấm cho nhập hàng Ni cô một người chưa 
tập sự hai năm, dù cô nầy đã trên hai 
mươi tuổi: A nun should not ordain a 
probationer who has not trained for two 
years In the six rules. Even after reaching 
the age of twenty years, a married girl Is 
not fit for ordination, If she ¡1s not trained 
for two years In six rules (see Thập Giới II 
Bì). 

Cấm cho nhập đạo một cô dù đã trên hai 
mươi tuổi và đã tập sự trên hai năm, 
nhưng chẳng được Giáo Hội chư Tăng thị 
nhận: A nun should not ordain a married 
girl without obtaining the permision from 
the Order, even though the girl has 
completed twenty years of age and has 
trained for two years In the six rules. In 
case of doing so, she commits the offence 
Of expiation. 

Cấm một vị Ni chưa có mười hai năm tu 
hành mà cho người khác thọ giới: A nun 
should not ordain other nuns while she 1s 
less than twelve years of standing. 

Vị Ni dù đã tu trên mười hai năm mà 
không được giáo hội cho phép cũng không 
được cho người khác thọ giới cụ túc: A 
nun who has completed twelve years of 
standing, but who 1s not agreed upon by 
the Order, should not ordain other nuns. 
Cấm hứa nếu ai dễ dạy thì cho nhập đạo, 
kế không giữ lời: A nun should not first 


77) 


78) 


79) 


80) 


8l) 


promise to ordain a trainable woman, then 
later breaks her promise. 

Cấm hứa nếu ai cúng áo thì cho nhập đạo, 
kế không giữ lời A nun should not 
promise another nun for ordination, In a 
gain of a robe and afterwards breaks her 
promise, her such doing 1s an offence of 
expiation. Whatever nun, having said to a 
probationer: “Tf you, lady, will give me a 
robe, then wIl I ordan you” If 
afterwards, she should neither ordain her 
nor should she make an effort to get her 


ordained, there 1s an ofence of 
expiaton.A nun should not promise to 
ordan a woman who seems to be 
trainable, and afterwards breaks her 
promise. 


VỊ Ni nào trước hứa với người tập sự: 
“Nếu người chịu đợi ta hai năm sau ta sẽ 
cho người thọ cụ túc giới,” nhưng sau đó 
chẳắng những không cho người thọ cụ túc, 
mà còn không cố gắng tìm cách cho người 
thọ cụ túc: Whatever nun, having said to a 
probationer: “Tf you, lad, will wait upon 
me for two years, then will I ordain you,” 
yet If she Is not afterwards prevented, 
should neither ordain her nor should make 
an effort to get her ordained, there 1s an 
offence of expIation. 

VỊ Ni nào cho thọ cụ túc người tập sự có 
dan díu với đàn ông, và có quan hệ tới 
bạo động là phạm giới: Whatever nun 
shold ordain a probatoner who keeps 
company with men, who keeps company 
with youths, who 1s violent, there Is an 
offence of expiation. 

Cấm nhận một kẻ tu tập vào hàng Ni cô 
thiệt thọ, nếu người nhà kẻ ấy chẳng 
thuận: 
probationer without the consent of the 
parents and husband. If a nun ordain a 
probatoner without such consent, she 
commits an offence of expiation. 

Cấm cho thọ giới một Ni cô để lấy lòng vị 


A nun should not ordain a 


82) 


83) 


84) 


85) 


86) 


87) 


88) 


89) 


90) 


91) 


92) 


Tăng cao hạ: Whatever nun should ordain 
a probationer by showing favoritism to 
monks placed on probation, there 1s an 
offence of expiation. 

Cấm mới nhập giáo đoàn chưa được một 
năm mà thâu nhận người khác cho thọ 
giới cụ túc: A nun who Joined the Order 
less than a year, should not ordain a 
probationer. 

Cấm cho thọ cụ túc giới hai người trong 
một năm: A nun should not ordain two 
probationers 1n one year. 

Cấm vị Ni cô mang dù hay giày đép: A 
nun should not use a sunshade (umbrella) 
and sandals. 

Nếu không có bệnh, cấm ni cô không 
được đi kiệu hay đi xe: A nun who 1s not 
1II, should not go 1n a vehicle. 

Nếu không có bệnh, cấm ni cô mặc áo 
choàng ngoài: A nun should not wear a 
petticoat 1f she 1s not III. 

Cấm dồi mài trang điểm thân mình: A nun 
should not apply any cosmetic powder, nor 
should she wear ornaments. 

Cấm ni cô tắm với nước thơm: A nun 
should not bathe with scented ground 
Sesamum. 

Cấm ni cô xoa dầu hay bảo một ni cô 
khác xoa bóp: A nun should not cause 
herself to be rubbed with ointment, or 
should cause herself to be massaged by 
another nun. 

Cấm ni cô xoa dầu hay bảo người tập sự 
xoa bóp: A nun should not cause herself to 
be rubbed with ointment, or should cause 
herself to be massaged by a probationer. 
Cấm ni cô ngồi trước mặt một vị Tăng mà 
không xin phép trước: A nun should not sIf 
down on a seat In front of a monk without 
asking for advanced permission. 

Cấm ni cô vấn hỏi một vị Tăng mà không 
xin phép trước: A nun should not ask a 
question of a monk without asking for 
advanced permission. 


93) Cấm vào làng mà chẳng mặc áo Ni cô: A 
nun should not enter the villaøge without 
her vest (robe). 

Vị ni cô nào không có bệnh mà xin bơ để 
dùng là phạm tội: Whatever nun who 1s 
not 1ll, having had ghee asked for, should 
partake of t, it should be confessed by that 
nun, saying: “[ have fallen, ladies, Into a 
blameworthy matter, unbecoming, which 
ought to be confessed; I confessed 1t.” 
There 1s an offence of expIation. 

Vị ni cô nào không có bệnh mà xin dầu, 
mật, sữa, và bơ đặc để dùng là phạm tội: 
Whatever nun who 1s not ill, having had 
oil, honey, milk, curds asked for, should 
partake of it, it should be confessed by that 
nun, saying: “[ have fallen, ladies, Into a 
blameworthy matter, unbecoming, which 
ought to be confessed; I confessed 1t.” 
There 1s an offence of expIation. 

Cấm cho rằng phải một việc sai trái:A nun 
should not tell a conscious lie (telling a 
conscilous lieẻe means the words, the 
ufterance, the speech, the talk, the 
language, the Intimation, the un-ariyan 
síatement of one intent upon deceiving 
with words, saying: “I have not seen what 
I have seen, heard what I have not heard, 
sensed what I have not sensed, etc). 

Cấm chê bai làm người rủn chí: A nun 
should not should not speak Insulting 
speech to discourage people. 

Cấm nói lưỡi hai chiều đâm thọc làm cho 
người fa giận nhau: A nun should not 
speak slandering speech to cause people 
to break theIr harmony. 

Cấm để cho người chưa thọ đại giới thuyết 
pháp. Tuy nhiên, nếu cùng bậc thiện hữu 
tri thức tại gia nghiên cứu kinh điển thì 
không phạm giới Ba Dật Đề: A nun should 
not make one who 1s not ordained to speak 
dharma line by line. However, If a nun 
studies together with lay good advisors, 
there 1s no ofence of Pacittiya. 


94 


` 


95 


`~ 


96 


` 


97 


~ 


98 


` 


99 


` 


100) Cấm ở quá hai đêm chung với người 
chưa thọ giới nhà sư: A nun should not lie 
down ¡n a sleeping place with one who 1s 
not ordained for more than two nights. 

Cấm khoe mình đắc đạo có phép thần 
thông với người chưa thọ đại giới: A nun 
should not speak of a condiion of 
furthermen to one who 1s not ordaIned. 

Cấm đào đất, cuốc đất, hay sai người 
đào cuốc: A nun should not đig the ground 
or have It dug. 


101) 


102) 


103) Cấm đốn cây: A nun should not 
destroy vegetable growth. 

104) 

105) Cấm chê bai, khi dễ, nói ác, hay xúc 


phạm đến vị Sư Trị Sự trong Giáo Hội: A 
nun should not defame or look down or 
bad mouth ¡n criticizing the headmaster of 
the Order. 

Cấm dùng đổ của chùa mà bỏ ở 
ngoài, làm cho hư bể: A nun should not 
spread ¡in the open air a chair or a 
mafttress or a stool belonging to the Order, 
seting forth, but does not removed or 
have 1t removed, to cause 1t destroyed. 

Cấm dùng đồ của chùa, khi đi không 
dẹp cất: A nun should not spread a 
sleeping place or having 1t spread In a 
dwelling belonging to the Order, setting 
forth, but should neither 
have 1t removed 

Cấm khi đi lữ hành, giành chỗ nằm 
của một người khác: A nun should not lie 
down ¡1n a sleeping place in a dwelling 
belonging to the Order, knowing that he 1s 
encroaching upon the space Intended for a 
monk arrived first. 

Cấm đuổi hay sai đuổi một vị Tỳ 
Kheo Ni không hạp ý mình ra khỏi 
phòng: Out of angry and displeased, a 
nun should not throw out another nun or 
cause her to be thrown out from a dwelling 
place belonging to the Order. 

Nếu ở phân trên gác, khi giăng mùng 


106) 


107) 


Temove I( nor 


108) 


109) 


110) 


lót ván, cấm để cây rớt trúng người: A nun 
who dwells in a lofty cell with an upper 
part, in a dwelling place belonging to the 
Order. She should not cause any boards or 
removable feet of her couch to fall down 
to hurt other people. 

Khi lợp tịnh xá, cấm dùng đổ quá 
nhiều chất nặng khiến bị sập: A nun 
should not cover her dwelling place with 
heavy material that collapse to harm other 
people. 

Cấm lấy nước dùng khi biết trong 
nước ấy có côn trùng: A nun should not 
sprinkle grass or clay, or should not have 
them sprinkled 1f he knows that the water 
conftains life. 

Cấm đi chung với một vị Tỳ Kheo 
dầu làng nầy hay làng kia, trừ khi ngặt 
nghèo (trường hợp ngặt nghèo ở đây phải 
được giáo hội đồng ý là đường xá nguy 
hiểm và ghê sợ đến nỗi người đi đường 
phải mang vũ khí): A nun should not have 
arranged together with a monk to go along 


111) 


112) 


113) 


the same road, even among villages, 
except at the right time (n this case, the 
right time must be agreed upon by the 
Order that the road 1s dangerous and 
friphtenng that one must go with a 
weapon) 

Cấm hẹn nhau đi chung một thuyển 
với một vị Tỳ Kheo, trừ khi qua đò: A nun 
should not have arranged together with a 
monk to embark In a boat and to go either 
except 
crossing over to the other bank on a ferry. 

Cấm ăn đến hai buổi cơm một ngày, 
hai buổi hai ngày trong một nhà: A nun 
should not eat more than one meal at a 
public house, nor should he eat two meals 
1n two days at the same house. 

Cấm ăn nhiều buổi cơm, ở nhiều chỗ 
trong một ngày, trừ khi đau yếu: A nun 
should not eat more than one meal and 
residing at varlous locatlons in one day, 


114) 


upsream or downstream, for 


115) 


116) 


except when she 1s il. 

Cấm ăn no rồi mà ăn lại nữa, nhưng 
khi còn đói có thể hỏi thêm: A nun should 
not eat solid food or soft food that 1s not 
left over when she feels full (satisfied); 
however, when she 1s still hungry, she can 
ask for more food. 

Cấm lãnh đồ ăn nhiều quá mà không 
chia sớt cho vị khác (Khi vị sư đi hay được 
mời thỉnh đến nhà thí chủ và được cúng 
dường hai hay ba bát bột nhồi mật để 
mang về, vị Tăng ấy có thể nhận. Nếu 
muốn nhiều hơn thế là phạm tội Ba Dật 
Đề. Nếu nhận về tự viện mà không chia 
lại cho chư Tăng trong tự viện cũng bị 
phạm tội Ba Dật Đề): When receiving a 
lot of alms-food, a nun must share them 
with other nuns in the Order. If not, there 
1s an offence of Pacittiya (If a nun, going 
up to a family, and was Invited to take 
or barley-gruel, three 
bowlfuls may be accepted by the nun. 
Should she accept more than that, there 1s 
an offence of Pacittiya. Should she accept 
two or three bowfuls, take these cakes 
back from there and would not share with 
other monks In the monastery, there 1s an 
offence of Pacittiya). 

Cấm ép vị sư khác ăn no rồi mà phải 
ăn lại nữa: A nun should not ask another 
nun who has eaten, who 1s satisfied, to 
take solid or soft food that 1s not left over. 

Cấm ăn sái giờ từ quá ngọ tới ngọ 
hôm sau: A nun should not eat or partake 
solid or soft food at the wrong time (wrong 
time means afternoon has passed until 
Sunrise). 

Cấm để dành đổ ăn cách đêm đặng 
hôm sau khỏi đi khất thực: A nun should 
not eat or partake of solid food or soft 
food that was stored so that she doesn't 
have to go begging for alms-food the next 
day 
122) 


117) 


118) 


cakes fWO OF 


119) 


120) 


121) 


Cấm hỏi đổ ăn mỹ vị, trừ cơn đau 


phải tùy món cần dùng: A nun who is not 
1H should not ask for sumptuous foods 
(sumptuous foods ¡include ghee, fresh 
butter, oil, honey, fish, meat, milk, curds, 
efc.). 

Cấm dùng và để đổ ăn vào miệng, 
món chẳng phải của cúng dường: A nun 
should not convey to her mouth nutriIment 
nof Ø1ven. 

Cấm trao tay thí đổ ăn cho lõa thể 
hay nam nữ ngoại đạo: A nun should not 
give with her own hand solid food or soft 
food to a naked ascetic, or to a male 
wanderer or to a female wanderer. 

Cấm oán ghét, kiếm cớ làm cho một 
vị sư khác bơ vơ nhịn đói: A nun should 
not find fault to dismiss another nun from 
going Into a villaøe for alms-food to cause 
that nun to sfarve. 

Cấm đi vào nhà có đồ ăn mà ngồi 
xuống: A nun should not intrude and sit 
down In a house with food. 

Cấm đi đến nhà cư sĩ trước bữa ăn 
nếu không được mời trước: Whatever nun, 
being Invited and being provided with a 
meal, not having asked for permission If a 
nun be there, should call upon families 
before a meal or after a meal, except at a 
right time, there 1s an offence of expIation. 
In this case, a ripht time 1s the time of 
ø1ving robes, the time of making robes: 

Khi không có bệnh, cấm nhận đô cần 
dùng trước hạn kỳ bốn tháng: When a nun 
1s not IÏl, an invitation fo accept a requisife 
for four months may be accepted, unless 
there be a renewed invitation, unless there 
be a permanent Invifation. lf one should 
accept for longer than that, there is an 
offence of expIation: 

Cấm xem diễn binh tập trận: A nun 
should not go to see an army fighting. 

Nếu vì lý do gì đó mà phải đến viếng 
trại binh, cấm ở chung với quân binh hai 
ngày: If there 1s some reason for a nun to 


123) 


124) 


125) 


126) 


127) 


128) 


129) 


130) 


go fo visit the army, that nun should not 
say with the army for two nights. 

Nếu phải viếng trại binh, cấm đi xem 
sự tập tành ngựa voi, quân binh đấu võ: If 
a nun, staying with the army for less than 
two nights, she should not go to see a 
sham-fight or to the tfroops in array or fo 
the massing of the army or fO see a r€View 
of the army. 

Cấm uống rượu men, các thứ rượu, 
thuốc hút, á phiện, trầu cau: A nun should 
not drink fermented liquor and spIrits, nor 
should she smoke opium, nor should she 
chew betel. 

Cấm lấy tay thọc lét để chọc cười 
những vị Ni cô khác: A nun should not 
tickle with the fingers to make other nuns 
laugh. 

Cấm chơi thể thao hay giởn cợt một 
cách quá tự do dưới nước: A nun should 
not playing In the water (sporting In the 
Wwater). 

Cấm bất tuân và khinh dễ lời quở 
trách cản ngăn: 
disrespect any blame or warning from the 
elder nuns. 

Cấm dọa nạt làm cho một vị Tỳ Kheo 
khác kinh sợ: A nun should not frighten 
another nun. 

Cấm vô cớ chụm lửa chỗ trống, trừ 
khi đau yếu, lạnh lẽo hay trong đêm tối: If 
she ¡is not ill, a nun should not warm 
herself, kindle or cause a fire to be 
kindled. 

Cấm tắm tới hai lần trong nửa tháng, 
trừ khi đau yếu, dơ hay nực vào trời hè: A 
monk should not bathe at Intervals of less 
than half a month, except at a right time, 
1.e., the time of illness, the body 1s dirty, 
or too hot during the summer time. 

Cấm nhận, mặc, hay dùng chăn áo, 
màu vải trắng, mà phải nhuộm lại cho xấu 
trước khi dùng: A nun should not obtain or 
wear a robe (whie) that has no 


131) 


132) 


133) 


134) 


135) 


A nun should not 


136) 


137) 


138) 


139) 


disfipurement of black, dark green or 
muddy colors. Ifa nun makes use of a new 
robe without taking any one mode of 
disfipurement (of the three modes of 
disfipuremenis), there is an offence of 
expiation. 

Cấm lấy lén lại đổ, áo đã cho người 
ta rồi A nun should not get back things 
that she already offered to another nun. If 
a nun assigns a robe to a monk or to a nun 


140) 


or to a female probatloner or to a male 
novice, then make use of 1t or take 1t back 
f{o øIve fo another nun, there 1s an offence 
Of expiation. 

Cấm giễu cợt mà giấu, hoặc xúi 
người dấu đồ của người khác (như bát, áo, 
vải, vân vân): A nun should not hide or 
cause to hide another nun”s bowl or robe 
or cloth, even ¡1n fun. 

Cấm cố ý giết chết mạng thú vật: A 
nun should not intentionally deprive a 
living thing of life. 

Cấm uống nước mà mình biết là có 
trùng: A nun should not knowingly make 
use of water that confains living things. 

Cấm khiêu gợi sự rầy rà sau khi đã 
êm thuận: A nun should not knowingly 
open up for a further formal act a legal 
question already setfled according to rule. 

Cấm đi chung với gian nhân, dầu từ 
làng nầy hay làng kia cũng vậy: A nun 
should not have arranged together with a 
caravan set on theft, should not knowingly 
go along the same high road, even among 
villages. 

Cấm nói mình đã hiểu giáo pháp của 
Đấng Thiện Thệ làm trở ngại cho những 
ai tu theo. Ni chúng sẽ hỏi vị nây ba lần. 
Nếu vị ấy vẫn không chịu sám hối, tức là 
phạm tội Ba Dật Để: Whatever nun 
should speak thus: 
understand dhamma taught by the Blessed 
One, it 1s that in following those things 
called stumbling-blocks by the Blessed 


141) 


142) 


143) 


144) 


145) 


146) 


“‡n so far as I 


One, there is no stumbling-block at all;” 
that nun should be spoken to by the nuns 
thus: “Do not, venerable one, speak thus, 
do not misrepresent the Blessed One, 
misrepresentation of the Blesed One 1s not 
all seemly, and the Blessed One certainly 
would not speak thus; in many a figure, 
VOUT TeVerence, thngs that 
stumbling-blocks called stumbling-blocks 
by the Blessed One, and in following these 
there 1s a veritable stumbling-block.” And 
1f that monk, when he has been spoken to 
thus by the monks, should persist as 
before, that nun should be admonished by 
the nuns up to the third time for giving up 
that course. If being admonished up to the 
third time, she should give it up, that 1s 
good. But If she should not gIve 1t up, 
there 1s an offence of expiation. 

Cấm ăn uống và giao thiệp, hay nói 
chuyện với vị Ni cô nói sái quấy: A nun 
should not knowingly eat together with or 
be in communion with or lie down In a 
sleeping place with a nun who speaks 
uncorrectly about the Buddha-Dharma and 
misinterprets the Buddha. 

Cấm giữ tại chùa và để hầu mình, kẻ 
Sa Di Ni nói sái quấy: A nun should not 
knowingly allow the female novice who 
speaks uncorrectly about the Buddha- 
Dharma and misinterprets the Buddha, 
should not encourage that novice, should 
not support, should not eat with that 
novice, nor should she lie down 1n a 
sleeping place with that novice . 

Cấm chối tội nói rằng không biết để 
đi hỏi lại: A nun, being spoken to by nuns 
regarding a rule, should speak thus: “Your 
reverences, I will not train myself in this 
rule of training until I have ¡inquired 
about it of another experienced nun who 
IS ©Xxpert In discipline.” There Is an 
offence of Pacitiya. She should say: 
“Nuns, it should be learnt, it should be 


are are 


147) 


148) 


149) 


inqguired Info, it should be investigated by 
a nun who 1s training.” 

Cấm nói phá rằng đọc giới bổn là 
phiển hà vô ích: When the Patimokkha is 
being recited, a nun should not disparaging 


150) 


the rule of training by sayng thus: “On 

what account are the lesser and minor 

rules of training recited? They only tend to 

remorse, to vexation, to perplexIty.” 
151) Cấm chối tội nói rằng tại mình không 
thuộc giới bổn: A nun should not avoid 
being blamed by saying that she does not 
understand the Patimokkha (Whatever 
monk, while the Patimokkha 1s being 
recled every half-month, should speak 
thus: “Only now I do undersfand that this 
rule 1s, as 1s said, handed down In a clause, 
confained ¡in a clause, and comes up for 
recitation every half-month; 1f other nuns 
should know concerning this nun has sat 
down two or three times before, not fo say 
oftener, while Patimokkha was being 
recited, there ¡is not only no freedom for 
that nun on account of her Ignorance, but 
she ought to be dealt with according to the 
rule for the offence ¡into which she has 
fallen there, and further confusion should 
be put on her, saying: “Your reverence, 
this 1s bad for you, this 1s badly gotten by 
you, that you, while the Patimokkha 1s 
beinng recited, do not attend applying 
yourself properly.” 

Whatever nun should intentionally 
arouse remorse In a nun thinking, “There 


152) 


will be no comfort for her even for a 
moment,” If having done 1t for Just this 
obJect, not for another, there 1s an offence 
Of expiation. 

Cấm học đi học lại, chuyện cãi lẫy 
gây gổ, sau khi đã êm thuận: A nun should 
not stand overhearing other nuns when 


153) 


they are quarrelling, disputing. 
Cấm làm cẩn trở không cho thi hành 
điều mà giáo hội đã quyết nghị: A nun 


15% 


should not first consent for ligitimate acts, 
and afterwards engaøge In crificism. 

Cấm phá khuấy làm gián đoạn buổi 
hội nghị, bằng cách đứng dậy hay bước ra 
ngoài: A nun should not break or interrupt 
the meeting, not giving the consent by 
rising up or departing from her seat when 
the Order 1s engaged In decisive talk. 

Cấm nói vị Ni khác được áo của Giáo 
Hội vì sự quen biết: Whatever nun, having 
given away a robe by means of a 
complete Order, should afterwards engage 
In Criicilsm, saying: 
appropriating a benefit belonging to the 
Order according to acquainfanceship,” 
there 1s an offence of expiation. 

Whatever should  knowingly 
ApprOprlate  tO individual an 
apportioned benefit belonging to the 
Order, there 1s an offence of expiation. 

Cấm vào cung vua thình lình, không 
chờ đợi được nghĩnh tiếp: A nun should 
not suddenly enter the threshold of the 


155) 


156) 


“The nuns are 


157) nun 


an 


158) 


king palace wihout waiing to be 
welcome. 
159) _ Cấm lượm, hay sai lượm của quấy vật 


bỏ rơi, trừ khi nào biết rõ chủ nhân mà 
muốn cất giùm: A nun should not pick up 
Or cause another to pick up treasure or 
what 1s considered to be treasure, excepft 
when she knows the owner and picks to 
set aside for the owner to take 1t. 

Cấm vào làng sái giờ, trừ ra có việc 
của Giáo Hội: A nun should not enter a 
village at the wrong time, unless the Order 
1nstructs her to øo for some kind of urgent 
thing to be done. 

Cấm dùng ống đựng kim bằng xương, 
sừng, ngà: A nun should not have a 
needle-case made of bone or IVory Or 
horn 

Cấm ngôi ghế cao (cao hơn tám lóng 
tay), nằm giường rộng, chiếu lớn xinh đẹp: 
A nun should not sit on a couch or chaIr 


160) 


161) 


162) 


with the legs higher than eight finger- 
breadths 

Cấm dồn ghế, nệm, gối bằng gòn tốt: 
A nun should not have a couch or a chaIr 
made covered with good cotton. 

Cấm trải ngọa cụ choán chỗ rộng 
quá: A nun should not sit or lie on a large 
plece of sleeping bag (oversize). When a 
plece of cloth to sit upon 1s being made for 
a nun, it must be made fo a prOpeT 
measure. This 1s the proper measure: In 
length two spans, in breadth one and a half 
spans. In exceeding this measure, there 1s 
an offence of expiation. 

Cấm dùng vải giẻ nhiều quá để bó 
chỗ đau (bốn gang chiều dài và hai gang 
chiều rộng): A nun should not use oversize 
1ích-cloth (four spans in length and two 
spans In breadth). 

Cấm mặc áo rộng dài như áo của Phật 
(áo của Phật chiều dài chín gang, chiều 
rộng sáu gang): Á nun should not have a 
robe made the measure of the Buddha”s 
robe, or more (the measures for the 
Buddha”s robe are nine spans in length 
and six spans In breadth). 


163) 


16%) 


165) 


166) 


(VD Patidesaniya 
Tứ Giới Hối Quá: Patidesaniya (skt)—Theo 
Luật Tạng, chữ Patidesaniya là gốc chữ Bắc 
Phạn, có nghĩa là phát lỗ xưng ra sự vi phạm 
luật xuất gia trước Giáo Hội. Bốn giới Ba La 
Đề Xá Ni là những vi phạm mà hình phạt phải 
được Giáo Hội quyết định —According to the 
Vinaya Pitaka, the word Patidesaniya 1s a 
Sanskrit word means a confession of an 
offence or some sort( of transgression of 
monastic rules which ought to be confessed 
before the Order, and the punishments for 
these offences are decided by the Order. 
I) Cấm chẳng đau mà ăn nhờ đổ của Tỳ 
Kheo Ni xa lạ: A monk should not eat or 


partake of solid food or soft food, having 
accepted 1t with his own hand from the 
hand of a nun who 1s not a relation. 

Cấm chẳng từ chối Tỳ Kheo Ni nói với thí 
chủ đãi cơm cho mình (khi thí chủ mời chư 
Tăng đến nhà thiết đãi Trai Tăng. Nếu có 
một vị Tỳ Kheo Ni đến bên bảo thí chủ 
đem đến cho chư Tăng món cà ri, món 
cơm, vân vân. Vị Tăng phải quở trách 
ngay vị Tỳ Kheo Ni ấy “Ni sư nên đứng 
qua một bên khi chư Tăng đang thọ dụng.” 
Nếu không là phạm phải tội Ba La Đề Xá 
Nj): When a householder invites a monk 
to come to the family. If a nun comes to be 
sáanding as thouph giving directions, 
saying: “Here give curry, øIve cooked rice 
here,” that nun should be rebuked by the 
monk, saying: “Stand aside, sister, while 
the monks eat.” If not, the monk violates 
the Patidesaniya. 

Cấm xin mãi một nhà, làm cho người ta 
nghèo túng: A monk should not keep 
begging for foods at the same house to 
cause them to be poor because of their 
confinuous offerings. 

Cấm sư ẩn cư ở chỗ nguy hiểm, để có sự 
nguy hại cho thí chủ khi đem cơm tới cho 
mình: A monk should not reside in those 
Jungle lodgings that are dangerous and 
fripghtening for donafors who travel to offer 
foods and drinks. 


2) 


3) 


4) 


(VII Sekhiyadhamma 

Giới Chúng Học Ni: Sikkka-karaniya 
(sk)—S§ekhiya (p)— Tiếng Phạn gọi là Thức 
Xoa Ca La Ni—Theo Luật Tạng, Thức Xoa Ca 
La Ni là một trăm giới cần học trong sinh hoạt 
hằng ngày——According to the Vinaya Pitaka, 
Sikkka-karanmiya includes one hundred rules 
of conduct which are connected with daily 
aCfIVIfI€S. 

1) Cái chăn phải vận từ nịch lưng tới nửa ống 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


chân, chứ không được xăn, để phủ trùm 
rún và hai đầu gối. Nếu ai để chăn xăng 
lên hay lòng thòng ra ngoài, dù phía trước 
hay phía sau, đều bị phạm tội Thức Xoa 
Ca La Ni: A nun should wear the Inner 
robe all round for covering the circle of 
the navel and the circles of the knees. 
Whoever out of disrespect dresses with an 
inner robe hanging down ¡1n front or 
behind, there is an offence of wrong- 
doiïng. 

Bộ áo ba cái phải mặc cho có thứ lớp: A 
nun should wear the upper robe even al 
round (whoever out of disrespect puts on 
an upper robe hanging down In front or 
behind, there is an offence of wrong- 
do¡ng). 

Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà không mặc 
áo che mình: A nun should not, out of 
disrespect, having uncovered the body, go 
among the houses. 

Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà không 
mặc áo che mình: A nun should not, out of 
disrespect, sit down among the house 
without proper clothes. 

Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà múa tay: A 
nun should not go fidgeting amidst the 
houses (making play with hand or foot). 
Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà múa 
tay: A nun should not sit fidgetng In 
inhabited areas (making play with hand or 
foot in the houses). 

Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà mắt trông 
bên nây, bên kia. Mắt vị ấy chỉ nên nhìn 
xuống và xa về phía trước chỉ khoảng bể 
ngang một luống cày: A nun should not go 
among the houses with eyes glanced 
around. He should go amidst the houses 
wíh eyes cast down looking only a 
plough”s distance ahead. 

Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà mắt 
trông bên này, bên kia. Mắt vị ấy chỉ nên 
nhìn xuống và xa về phía trước khoảng bể 
ngang một luống cày: A nun should not sit 


down in the houses with eyes glanced 
around. He should sit down amidst the 
houses with eyes cast down looking only a 
plough”s distance ahead. 
9) Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà lật áo lên 
tới vai: A nun should not go among the 
houses with robes liffed up to the 
shoulders, either on one side or on both (ïf 
out oŸ disrespect having lifted up the robe 
on one side or on both, there 1s an offence 
of wrong-doing). 
Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà lật áo 
lên tới vai: A nun should not sit down 
amidst the houses with robes lifted up to 
the shoulders, either on one side or on 
both. 
Chẳng nên cười cợt khi đi vào nhà cư sĩ: A 
nun should not go into the houses with 
loud laughter. 
12) Chẳng nên cười cợt khi ngồi trong nhà cư 
sĩ: A nun should not sit down 1n the houses 
with loud laughter. 
Cấm không được đi vào và ngồi trong nhà 
cư sĩ mà gây tiếng động ôn ào: With a 
loud noise will Ï go sit down amidst the 
houses, 1s a training to be observed. One 
should go sit down amidst the houses with 
litle noIse. 
Cấm ngồi trong nhà cư sĩ mà gây tiếng 
động ổn ào: Whoever out of disrespect, 
making a loud noise, a øreaf noIse, øoes 
sis down amidst the houses, there ¡is an 
offence of wrong-doing. 
Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà lay chuyển 
thân mình: A nun should not go amidst the 
houses swaying the body. He should hold 
the body straipht. 
Chẳng nên ngôi trong nhà cư sĩ mà lay 
chuyển thân mình: A nun should not sỉt 
down amidst the houses sway the body. 
He should hold the body straight. 
Chẳng nên đi vào và ngồi trong nhà cư sĩ 
mà quơ múa tay, mà ngược lại tay phải 
thẳng: Not swaying the arms will I go sit 


10 


`=< 


II 


~ 


13 


` 


14 


` 


15 


` 


16 


`< 


17 


~ 


`= 


` 


`=< 


~ 


` 


` 


down amidst the houses, 1s a training to be 
observed. One should not go sit down 
amidst the houses swaying the arms. One 
should go sit down holding the arms 
straight. 

Chẳng nên vì bất kính mà đi vào và ngồi 
trong nhà cư sĩ mà quơ múa tay: Whoever 
out of disrespect, the arms swayIng, øoes 
sis down amidst the houses bending the 
arms, there 1s an offence of wrong-doing. 
Chẳng nên đi vào và ngồi trong nhà cư sĩ 
mà đầu cổ lắc lia: Not swaying the head 
will I go sit down amidst the houses, 1s a 
training to be observed. One should not øo 
sit down amidst the houses swaying the 
head. One should go sit down holding the 
head straight. 

Chẳng nên đi vào và ngồi trong nhà cư sĩ 
mà ưởn cổ hay gục đầu: Whoever out of 
disrespect, the head swaying , øoes sIfS 
down amidst the houses bending the head, 
there 1s an offence of wrong-doing. 

Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà chắp tay 
sau lưng hay chống nạnh: A nun should 
not enter any lay people”s houses with the 
arms placed on the hips, or with the hands 
on both sides and the elbows turned 
outwards (akimbo). 

Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà chắp 
tay sau lưng hay chống nạnh: A nun 
should not sit down in lay people”s houses 
with the arms akimbo (arms place on the 
hips, or hands on both sides and elbows 
turned outwards). 

Cấm ngồi trong nhà cư sĩ mà lè lưỡi hay 
chống tay lên hàm: One should not go sit 
down muffled up amidst the houses. 
Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ, vừa ngồi vừa 
mặc áo: Whoever out of disrespect goes 
sís down amidst the houses, having 
dressed himseTf, including his head, ¡in the 
upper robe, there Is an offence of wrong- 
doiïng. 


25) Chẳng nên ngồi chồm hổm trong nhà cư 


`< 


~ 


`= 


` 


=< 


`~ 


sĩ: A nun should not crouch down on the 
heels (sit arms akimbo) In the lay people”s 
houses. 

Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà quần 
áo lòng thòng, thân người uể oải: One 
should not sit down amidst the houses 
lolling. Whoever out of disrespect sIts 
down amidst the houses lolling, there 1s an 
offence of wrong-doing. 

Phải để ý khi lãnh cơm: A nun should 
accept almsfood attentively. Whoever out 
of disrespect accepts 
Inatentively, as though desirous of 
throwing It away, there Is an offence of 
wrong-doing. 

Phải để ý khi tín chủ bố thí thực vật vào 
bát, chứ không được ngó qua ngó lại: One 
should accept almsfood thinking of the 
bowl. Whoever out of disrespect accepfs 
almsfood, looking about here and there, 
there 1s an offence of wrong-doing. 

Phải lãnh cà ri vừa phải, chứ không được 
nhận quá nhiều: Almsfood with equal 
curry should be accepted. Whoever out of 
disrespect accepfs too mụuch curry, there 1s 
an offence of wrong-doing. 

Chẳng nên xới cơm lên che khuất đồ ăn 
đặng lãnh thêm nữa: A nun should not 
hide (cover up) sauce and curries with rice 
out of dsire to get more. One should 
accept almsfood at an even level. 
Whoever out of disrespect accepfs 
heaped-up almsfood, there 1s an offence 
Of wrong-doing. 

Lãnh cơm và đô ăn đủ rồi, phủ cái bát lại, 
vừa ăn vừa quán tưởng. Những ai bất kính, 
ăn đồ khất thực mà không quán tưởng là 
phạm tội: After accepting enough alms- 
food, a monk should cover the bowl; then 
she should sit straight up, eat and 
contemplate at the same time. Whoever 
out of disrespect €afs 
I1natfentively, there 1s an ofence of wrong- 
doi¡ng. 


almsfood 


almsfood 


` 


` 


~ 


` 


32) Lúc ăn nên luôn quán tưởng về bát cơm 


mà mình thọ dụng, chứ không được ngó 
quanh ngó quất: One should eat almsfood 
thnking of the bowl. Whoever out of 
disrespect eafs almsfood looking about 
here and there, there ¡is an offence of 
wrong-doing. 

Cấm lựa thức ăn khi ăn: One should eat 
alms-tour. 
Whoever out of disrespect eats almsfood, 


almsfoods on conftinuous 
having chosen here and there, there 1s an 
offence of wrong-doing. 

Khi thọ thực, phải ăn vừa phải cà ri chứ 
không tùy tiện ăn một cách thái quá: 
Almsfood with equal cury should be 
eaten. Whoever out of disrespect eats too 
much curry, there Is an offence of wrong- 
doing. 

Món nào xúc trước thì ăn trước: A nun 
should eat the alms-food working down 
from the top without making exceptions 
(choosing or selecting foods). One should 
eat almsfood not having chosen from the 
top. Whoever out of disrespect €afSs 
almsfood having chosen from the top, 
there 1s an offence of wrong-doing. 

Không nên che khuất cà ri để mong được 
lãnh thêm: One should not cover up the 
cury or the condiment with conJey, 
desiring something more. Whoever out of 
disrespect covers up the cury or the 
condiment with conjJey, desiring something 
more, there 1s an offence of wrong-doing. 
Chẳng nên hỏi canh ngon, hoặc món lạ, 
trừ khi đau yếu phải tùy món cần dùng: A 
nun should not ask for sauce and/or rice 
for his own appetizing unless he 1s sick. 
Chẳng nên thấy vị khác lãnh đồ ăn mà 
sanh lòng thèm muốn. Chẳng nên nhìn 
sang bát của người khác có ý thèm 
thuông, nếu không là phạm tội: A nun 
should not look enviously at another”s 
bowl. One should not look at others” bowls 
captious-mindedly. Whoever out of 


~ 


` 


` 


` 


disrespect looks at others” bowls captious- 
mindedly, there 1s an offence of wrong- 
doiïng. 

Chẳng nên ăn miếng lớn: When eating 
alms-food, a nun should not make up too 
large a mouthfuIl Whoever out of 
disrespect makes up too large a mouthful, 
there 1s an offence of wrong-doing. 

Nên làm miếng tròn mà ăn cho vừa 
miệng, chứ không nên đưa miếng dài vào 
trám cả miệng: One should make up a 
plece of food Into a round. Whoever out of 
disrespect makes up a long piece of food, 
there 1s an offence of wrong-doing. 

Chẳng nên há miệng lớn, mà đút đổ ăn 
(chẳng nên há miệng trước khi miếng đồ 
ăn được đưa đến miệng): A nun should not 
open the mouth till the mouthful 1s brought 
to 1t. Whoever out of disrespect opens the 
mouth when the mouthful is not brought 
close, there 1s an offence of wrong-doing. 
Cấm cho nguyên bàn tay với thức ăn vào 
miệng khi đang ăn: One should not put the 
whole hand ¡into the mouth while eating. 
Whoever out of disrespect puts the whole 
hand Into the mouth while eating, there 1s 
an offence of wrong-doing. 

Chẳng nên nói chuyện, khi ngậm một 
miệng đồ ăn: A nun should not talk with 
the mouth full (talk with a mouthful in the 
mouth). Whoever out of disrespect talks 
with a mouthful in the mouth, there 1s an 
offence of wrong-doing. 

Chẳng nên lấy cơm vò viên, mà thảy vào 
miệng: When eating alms-food, a monk 
should not make up a round mouthful (eat 
tossing up balls of food). Whoever out of 
disrespect eafs fossing up bals of food, 
there 1s an offence of wrong-doing. 

Chẳng nên ăn trám vàm đến nỗi rớt ra: A 
nun should not eat scattering rice or lumps 
of boiled rice about. Whoever out of 
disrespect eats breaking up the mouthfuls, 
there 1s an offence of wrong-doing. 


46) Chẳng nên đưa đổ ăn má bên này, qua má 

bên kia như khỉ: A nun should not eat 

stufing out the cheeks like a monkey 

(stufed the cheek on one side or on both). 

Whoever out of disrespect eats, having 

stuffed cheek on one side or on both, there 

1s an offence of wrong-doing. 

Chẳng nên quơ tay trong khi ăn: A nun 

should not eat shaking the hand about. 

Whoever out of disrespect eats shaking 

the hands about, there ¡is an offence of 

wrong-doing. 

Chẳng nên ăn cơm mà làm rơi rớt: One 

should not eat scattering lumps of boiled 

rice. Whoever out of disrespect eafs 

Scattering lumps of boiled rice, there 1s an 

offence of wrong-doing. 

Chẳng nên lè lưỡi ra, hay lấy lưỡi liếm: A 

nun should not eat put out the tongue, or 

eat licking or wiping, either the hand or 
the bowl. 

Chẳng nên nút đồ ăn trong khi ăn hay nút 

mội chùn chụt: A nun should not suck the 

alms-food loudly, or smack the lips loudly. 

Chẳng nên nhai lớn tiếng hay phát ra 

tiếng gió: A nun should not eat making 

loud sound or noise, or making a hissing 
sound. 

52) Chẳng nên liếm tay khi đang ăn: One 
should not eat licking the fingers. 

53) Chẳng nên liếm chén khi ăn: One should 
not eat licking the bowl. 

54) Chẳng nên liếm môi khi đang ăn: One 
should not eat licking the lips. 

55) Chẳng nên cầm bình uống nước mà chẳng 
rữa tay: A nun should not accept a 
drinking-water pot or cup with the hands 
soiled with food. 

56) Chẳng nên tạt nước rữa bát với cơm cặn 
lợn cợn ra sân của thí chủ: A nun should 
not throw out amidst the houses, rinsings 
of the bowl with lumps of boiled rice 
(bowl washing water which has rice grains 
1n 1). 


41 


~ 


48 


` 


49 


` 


50 


`=< 


5l) 


57) Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ, cầm dù: A nun should not teach 
Dharma to someone with an umbrella or a 
sunshade 1n his hand who is not sick. 
Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ, không đau bệnh mà cầm gậy: A nun 
should not teach Dharma to someone with 
a stick (stafÐ in his hand and who is not 
sick. 

Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ, cầm dao: A nun should not teach 


38 


`= 


59 


` 


Dharma to someone with a knife In his 
hand. 

Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ, cầm giáo: A nun should not teach 
Dharma to someone with a spear (lance) 
1n his hand. 

Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ, đi guốc: A nun should not teach 
Dharma to someone mounted on clogs 
(wooden shoes). 

Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ, đi dép: A nun should not teach Dharma 
fO someone wearing sandals who 1s not 
SICk. 

Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ, cỡi ngựa, đi kiệu: A nun should not 
teach the law to someone 1n a vehicle who 
1S not sick. Whoever out of đisrespect 
teaches Dhamma to someone 1n a vehicle 


60 


`=< 


61 


~— 


62 


` 


63 


` 


and who 1s not iÏl, there 1s an offence of 
wrong-doing. 

Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ, nằm trên giường hay nằm dưới đất 
trong khi mình ngồi: A nun should not sit 
to teach Dharma to someone lying on a 
bed and who 1s not 1l, or even lying on the 
øround. 

Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ, ngồi rong khi mình đứng: A nun 
should not teach Dharma, standing, to 
someone who 1s sitfting down, and who 1s 
not sick 

Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 


64 


` 


65 


` 


a) 


b) 


66 


G7 


68 


69 


70 


71 


gÉ, 


` 


~ 


`=< 


` 


`=< 


~ 


` 


lễ, ngồi trên ghế trong khi mình ngồi dưới 
đất (ngồi chỗ tốt trong khi mình ngồi chỗ 
xấu): A nun should not sit down on the 
ground to teach Dharma to someone 
sifting on a seat and who 1s not IIl. 

Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ, ngồi chỗ cao trong khi mình ngồi chỗ 
thấp: A nun should not teach Dharma, 
having sat down on a low seat, fo someone 
sitting on a high seat and who 1s not IÏÏ. 
Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ che đầu: A nun should not teach the law 
to someone with head covered (with a 
turban on his head) and who 1s not sick. 
Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ dùng khăng quấn đầu: A nun should not 
teach Dharma to someone wearing a head 
wrapping (whose head muffled up) and 
who 1s not sick. 

Khi mình ngôi dưới đất, chẳng nên vị tình 
thuyết pháp cho kẻ không có bệnh mà vô 
lễ ngồi trên ghế: Having sat down on the 
ground, dhamma should not be taught to 
Someone sifing on a seat and who 1s not IIl. 
Khi mình ngồi ghế thấp, chẳng nên vị tình 
thuyết pháp cho kẻ không có bệnh mà vô 
lễ ngồi trên ghế cao: Dhamma should not 
be taught, having sat down on a low seat, 
fo someone sitting on a hiph seat and who 
1s not IÏl. 

Khi mình đứng, chẳng nên vô tình thuyết 
pháp cho kẻ không có bệnh mà vô lễ 
ngồi: A nun should not teach Dhamma, 
sfanding, to someone who 1s sifting down 
and who 1s not IÏÏ. 

Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ, đi trước mà mình đi sau: A nun should 
not teach Dharma, going or walking 
behind, to someone going or walking in 
front and who 1s not II. 

Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ, đứng ở giữa đường mà mình đứng ở 
bên đường: A nun should not teach 
Dharma, standing beside (at the side of) a 


path, to someone standing on a path (in the 
middle of the path). 

Khi đứng chẳng nên tự tiện khạc nhổ: One 
must not ease or spIt oneself standing If 
not IlI. Whoever out of disrespect eases or 
spIts himself standing 1f not IÏI, there 1s an 
offence of wrong-doing. 

Nếu chẳng phải bệnh, chẳng nên tự tiện 
khạc nhổ vào cây xanh: A nun should not 
ease himself or spit, IÝ not 1l, on green 
corn. 

Nếu chẳng phải bệnh, chẳng nên tự tiện 
khạc nhổ xuống nước: A nun should not 
ease himself or spIt in the water. 

Cụ Túc Vô Khuyết: Complete without lack. 

Của Báu: Precious things. 

Của Bố Thí: Alms. 

Của Cải: Wealth—Property. 

Của Cải Tích Ly: Hoard of acquired 
wealth. 

Của Chìm Của Nổi: Hiden wealth and 
material (real estate) wealth. 


73 


` 


74 


` 


Jb) 


` 


Của Chung: Common property. 

Của Gian: Stolen things. 

Của Hối Lộ: Bribe. 

Của Hồi Môn: Dower—Marriage settlement 
1n favor of daughter. 

Của Phi Nghĩa: III-gotten gains. 

Của Quý: See Của Báu. 

Của Rẻ Là Của Hôi: Cheap things are 
usually valueless. 

Của Riêng: Private property. 

Của Rơi: Things someone has dropped. 

Của Thiên Trả Địa: III-goten, ill-spent. 
Của Tư Hữu: Personal property. 

Cúc: 

l1) Bông cúc —Chrysanthemum. 

2) Cúc dục: Nuôi dưỡng—To nourish. 

Cúc Dục: To bring up. 

Cúc Đa: Upagupta (skt)—See Hai Mươi Tám 
Tổ Ấn Độ in Vietnamese-English Section. 


Cúc Đăng: Một loại đèn cúng trong chùa, 
thuờng trước bàn Phật—A chrysanthemum- 
shaped lamp used ¡in temples, usually in front 
ofthe Buddha. 

Cúc Lợi Nhai Na: Kuryana or Kuvayana 
(skÐ—Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học 
Từ Điển, Cúc Lợi Nhai Na là một vương quốc 
cổ nằm về phía tây nam Ferghana, phía bắc 
thượng nguồn sông Bác Xoa (Oxus), bây giờ là 
Kurrategeeen—According to Eiel ¡in The 
Dictionary of Chinese-English Buddhist Terms, 
Kuvayana is an ancient kingdom south-west of 
Ferghana, north of the upper Oxus, the present 
Kurrategeen. 

Cúi: To bend—To bow. 

Cúi Chào: To bow to someone. 

Cúi Đầu Cầu Nguyện: To bow one°s head 
1n pray€rs. 

Cùn Nhụt: Blunc—Dull. 

Cung: 

1) Cây cung: Dhanus (sk)——A bow. 

2) Cung điện: A palace—Mansion. 

3) Cung kính: Respect—Reverence. 

Cung Bàn Trà: Quỷ Cung Bàn Trà— 
Kumbhanda demons—See Kumbandha 
Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 

Cung Bạn Trà: See Kumbandha 
Sanskrit/Pali-Vietnamese Section. 


in 
in 


Cung Cấp: To supply—To furnish. 

Cung Cầu: Supply and demand. 

Cung Chúc: To wish respectfully. 

Cung Chúc Tân Xuân: Happy New Year. 
Cung Điện Thành Quách Trên Núi Kỳ 
Xà Quật: The Ciy of Royal Palaces on 
Mount Grdhrakuta. 

Cung Hạ: To congratulate. 

Cung Hành: To do something by oneself. 
Cung Hiến: To offer. 

Cung Kiến Na Bổ La: Konkanapura (skt)— 
Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, 
Cung Kiến Na Bổ La là một vương quốc cổ 


nằm về bờ biển phía tây của Ấn Độ, bao gồm 
các vùng Konka, Goa, và phía bắc Kanara— 
According to Eiel in The Dictionary of 
Ch¡inese-English Buddhist Terms, 
Konkanapura, an ancilent kingdom on the 
West Coast of India, including Konkan, Goa, 
and North Kanara. 
Cung Kính: 
WorshIp. 

Cung Kính Cúi Đầu: To bow respectfully. 
Cung Kính Đi Nhiễu: Respectfully 
circunmambulating (circling on foot). 

Cung Kính Thí: Cung kính cũng là một cách 
cúng dường——WorshIp as an offering. 

Cung Kính Thỉnh Phật Thuyết Pháp: 
Reverently asked the Buddha to preach the 
dharma. 

Cung Kính Thỉnh Sư Thuyết Pháp: 
Reverently asked the master to preach the 
dharma. 


Respectful—Reverent— 


Cung Miếu: Royal temples. 

Cung Môn: Door of the imperial palace. 
Cung Nga: Maid-servant of the queen. 

Cung Ngự Đà: Konyodha (sk)—Theo Eitel 
trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Cung Ngự 
Đà được ngài Huyền Trang nói đến là một 
vương quốc cổ của những người không tin 
Phật, nằm về phía đông nam Orissa, có lẽ bây 
giờ là thị trấn Ganjam—According to Eitel in 
The Dictionary of Chinese-English Buddhist 
Terms, Konyodha, kingdom 
mentioned by Hsuan-Tsang as a stronghold of 
unbelievers; it 1s said to be In south-east 
Orissa, possibly the present Ganjam fown. 
Cung Nữ: Imperail maids—See Cung Nga. 


an  ancient 


Cung Phi: Imperail concubine. 

Cung Phụng: To offer. 

Cung Quảng: Palace in the moon. 

Cung Thai: Thai cung nơi những người niệm 
Phật vãng sanh mà còn nghi ngờ nơi Đức Phật 
A Di Đà sẽ được về ở tại đây trong 500 năm 
cho đến khi đủ công đức sanh về Tịnh Độ— 


The palace womb, where those who call on 

Amitabha but are in doubt of him are confined 

for 500 years, devoid of the riches of Buddha- 

truth, ti born Into th Pure Land —See Nghi 

Thành Thai Cung. 

Cung Ứng: To cequip—To supply—To 

furnish. 

Cung Tỳ La: Còn gọi là Kim Tỳ La, dịch là 

cá sấu—A crocodile. 

Cúng: Puja (skÙ—To offer or honour ¡in 

worshIp—To supply—To offer to Buddha. 

Cúng Cụ: Cúng Vật—Các lễ vật dâng cúng 

lên chư Phật và chư Bồ Tát như hoa, hương (đỗ 

bôi), nước, nhang, thức ăn, đèn—Offerings, 
1.©. fÍOW€rs, unpuenfs, water, incense, food, 
light. 

#* For more Information, please see Lục Cúng 

Cụ. 

Cúng Dường: 

()_ Nghĩa của Cúng Dường—The meanings of 
offerings—Cung cấp nuôi dưỡng hay cúng 
dường những thứ lễ vật như thức ăn, 
hương, hoa, nhang, đèn, kinh sách, giáo 
thuyết, vân vân—To support—To offer— 
To make offerings to—To make offerings 
of whatever nourishes, e.ø. food, øoods, 
incense, lamps, scriptures, the doctrine, 
etc, any offerings for body or mind. 

(ID Phân loại Cúng Dường—Categorles of 
offeringøs: 

(A) Nhị Cúng Dường——There are two kinds: 

I1) Tài cúng dường: Offerings of goods. 

2) Pháp cúng dường: Offerings of the Buddah 
truth. 

** For more Information, please see Nhị Cúng 
Dường. 

(B) Tam Cúng Dường: Three kinds 
offerings—See Tam Cúng Dường. 

(C) Tứ Cúng Dường: Four kinds of offerings—— 
See Tứ Cúng Dường, and Tứ Sự. 

(D) Ngũ Cúng Dường: kinds 
offerings—See Ngũ Cúng Dường. 

(E) Lục Cúng Dường: Six kinds of offerings—— 


of 


Five of 


See Lục Cúng Dường. 
(Œ) Thập Cúng Dường: Ten kinds 

offerings—See Thập Cúng Dường. 
(IDNhững lời Phật dạy về “Cúng Dường” 
trong Kính Pháp Cú The Buddha”s 
teachings “Offerings” the 
Dharmapada Sutra: 
Mỗi tháng bỏ ra hàng ngàn vàng để sắm 
vật hy sinh, tế tự cả đến trăm năm, chẳng 
bằng trong giây lát cúng dường bậc chân 
tu; cúng dường bậc chân tu trong giây lát 
thắng hơn tế tự quỷ thần cả trăm năm— 
Month after month, even though one 
makes an offerings of a thousand for a 
hundred years, yet If 1s no better than one 
moment that he pays homage to a saint 
who has perfected himself (Dharmapada 
106). 
Cả trăm năm ở tại rừng sâu thờ lửa, chẳng 
bằng trong giây lát cúng dường bậc chân 
tu; cúng dường bậc chân tu trong giây lát 
thắng hơn thờ lửa cả trăm năm—Should a 
man, for a hundred years, tend the 
sacrificlal fire In the forest, yet If 1s no 
better than Just one moment he honours 
the saint who has perfected himself; that 
honour is indeed better than a century of 
fire-sacrifice or fire-worship (Dharmapada 
107). 
Suốt một năm bố thí cúng dường để cầu 
phước, công đức chẳng bằng một phần tư 
sự kính lễ bậc chính trực (chánh giác)— 
Whatever alms or offering a man has done 
for a year to seek merit, 1s no better than a 
sinple quarter of the reverence towards 
the righteous man (Dharmapada 108). 
Thường hoan hỷ, tôn trọng, kính lễ các 
bậc trưởng lão thì được tăng trưởng bốn 
điểu: sống lâu, đẹp đế, tươi trẻ, khỏe 
mạnh —For a man who has the habit of 
consfant honour and respect for the elder, 
four blessings wIll Increase: longevIty, 
beauty, happiness, and good health 
(Dharmapada 109). 


of 





on 1n 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) Kẻ nào cúng dường những vị đáng cúng 
dường, hoặc chư Phật hay đệ tử, những vị 
thoát ly hư vọng, vượt khỏi hối hận lo 
âu—Whoever pays homage and offering, 
whether to the Buddhas or their disciples, 
those who have overcome illusions and 
got rd of grief 
(Dharmapada 195). 

Công đức của người ấy đã cúng dường các 
bậc tịch tịnh vô úy ấy, không thể kể 
lường—The merit of him who reverences 


and lamenfation 


6) 


such peaceful and fearless Ones cannot be 
measured by anyone (Dharmapada 196). 
Hàng Tỳ kheo dù được chút ít cũng không 
sinh tâm khinh hiểm, cứ sinh hoạt thanh 
tnh và siêng năng, nên đáng được chư 
thiên khen ngợi—Though receiving litte, 
If a Bhikhshu does not disdain his own 
gaIns, even the gøods praise such a monk 
who just keeps his le pure 
industrious (Dharmapada 366). 
Cúng Dường Hương Hoa: Phật tử cúng 
dường hương hoa là bên ngoài tỏ lòng kính 
trọng Phật. Khi cúng dường hoa, chúng ta nên 
nghĩ rằng hoa nầy rồi sẽ tàn phai héo úa và 
hoại diệt đi, chúng ta cũng sẽ hoại diệt như 
vậy, không có một thứ gì trên đời nầy đáng 
cho ta bám víu—To offer flowers 
Incense—Buddhists offer flowers and Incense 
to the Buddha as an outward form of respect to 
the Buddha. When we offer flowers, we think 
that as those flowers fade we also fade and 
die; therefore, there 1s nothing 1n this world for 
us to cling on. 

Cúng Dường Phật: An offering to Buddha. 
Cúng Dường Tràng Phan Bảo Cái: 
Offering pennants and banners to the Buddhist 
temple. 

Cúng Dường Vô Lượng Chư Phật Trong 
Quá Khứ: To serve countless Buddhas in the 
past. 

Cúng Phật: To offer to Buddha. 

Cúng Phụng: 


7) 


and 


and 


1) Cúng dường: To offer. 
2) Vị sư chủ lễ trong Đại Hùng Bảo Điện: 
The monk who serves at the great altar. 
Cúng Rằm: Full Moon Ceremony. 
Cúng Thiên: Thiên Cúng—Cúng dường các 
vị Trời, Phạm Thiên, Đế Thích Thiên, Công 
Đức Thiên, Hoan Hỷ Thiên—To make 
offerings to the devas, Brahma, Indra, efc. 
Cúng Tổ: To worship ancesfOrs. 
Cúng Trướng: Đời nhà Đường chư Tăng Ni 
phải đăng ký ba năm một lần— The Tang 
dynasty register, or census of monks and nuns, 
supplied to the government every three years. 
Cúng Trướng Vân: Mây của các vị Bồ Tát 
phụng sự Như Lai—The cloud of Bodhisattvas 
who serve the Tathagata. 


Cùng: 

1)  Nghèo——Impoverished—Exhausted— 
Poor. 

2) Xem xét tường tận: To Investigate 
throroughly. 


Cùng Chung: In common. 

Cùng Dân: The poor. 

Cùng Đỉnh: The needy—The outcas—See 
Kinh Cùng Đinh In Appendix E. 

Cùng Đường: To be helpless. 

Cùng Kế: To be at one's wit end. 

Cùng Khổ: Poor and miserable 

Cùng Kiệt: To be at the end of one”s 
T€SOUTC€S. 

Cùng Lúc: At the same time. 

Cùng Ngày: On the same day. 

Cùng Nhân: Poor man. 

Cùng Quẫn: Destitute—Destitution. 

Cùng Sinh Tử Uẩn: Chấm dứt cái uẩn căn 
bản dẫn đến luân hồi sanh tử—To exhaust the 
concomitants of reincarnation—To be free 
from transmisration. 

Cùng Tận: At the end—At last. 

Cùng Tử: Chàng Cùng Tử trong Kinh Pháp 
Hoa—The poor son, or prodigal son, of the 


Lotus sutra. 

Củng Cố: To consolidate. 

Cũng: Also—Too. 

Cũng Thế: Likewise. 

Cụng Ly: To touch (clink) glasses before 
drinking. 

Cuộc Diện: Cục điện—Situation. 

Cuộc Đấu Trí: Intellectual contest. 

Cuộc Điều Tra: Investigation—Inquiry. 
Cuộc Đời: Life—Existence. 

Cuộc Nói Chuyện: A conversation. 
Cuộc Sống Bất Hạnh: A wretched life 
Cuộc Sống Cao Quý: Noble 
Unblemished life. 

Cuộc Sống Giác Ngộ: An enlightened life. 
Cuộc Sống Hạnh Phúc: A happy life. 

Cuộc Sống Hèn Mọn: Ignoble life. 

Cuộc Sống Khổ Hạnh: Life of asceticism. 
Cuộc sống mong manh: Life is uncertain. 
Cuộc Sống Thế Tục: A lay life. 

Cuộc Sống Thuần Khiết: An unblemished 
life. 

Cuộc Sống Tự Tại: A carefree life. 

Cuộc Sum Họp Dù Đầm Ấm Và Vui Vẻ 
Thế Mấy Rồi Cũng Tới Hồi Chia Tay: 
An emotional reunion, no matter how much 
sweet and joy will ulimately end ¡ín 
Separation. 

Cuộc Sum Họp Nào Rồi Cũng Tan: Any 
reunion wilÏ soon end 1n separation. 

Cuộc Vui: Entertainment. 


life—— 


Cuối Cùng: Eventually—Last but not least. 
Cuối Mùa: The end of the season. 

Cuối Năm: End of the year. 

Cuốn Gói: To pack off. 

Cuôn Cuộn: To curl (upwards). 


Cuống  Dối  trá_—Deception—Lying— 
Imposition. 


Cuống Cuông: To lose oneˆs head. 


Cuồng: Mad—Deranged—Wild. 

Cuồng Bạo: Mad and cruel. 

Cuồng Cẩu: A mad dog (deluded mind). 
Cuồng Hoa: Hoa dốm nhảy múa trước mắt— 
dancing flowers before the eyes. 

Cuông Huệ: Kẻ trí tuệ bị tán loạn mà phát 
cuồng (định mà không tuệ gọi là si định, giống 
như người mù cưỡi ngựa tất phải tế nhào; 
ngược lại tuệ mà không định gọi là cuồng tuệ, 
giống như đèn bảo trước gió lung linh không 
soi sáng được gì) —Foolish wisdom—Clever 
but without calm medifation. 

Cuỗồng Loạn: Distracted. 

Cuồng Loạn Vãng Sanh: Người gây tội tạo 
nghiệp ngay lúc lâm chung, tâm thần tán loạn 
sợ hãi, thấy ngọn lửa trong địa ngục, giơ tay 
lên nắm bắt giữa không trung. Đang lúc ấy 
mà có cơ duyên có người khuyên niệm được 
hồng danh chư Phật mười lần hay ngay cả một 
lần cũng được vãng sanh Tịnh Độ—Saved out 
Of terror into the next life; however, distressed 
by thoughts of hell as the result of past evil 
life, ten repetition or even one, of the name of 
Amitabha ensures entry Into his Paradise. 
Cuồng Ngôn: Foolish talk. 

Cuồng Nhiệt: Excessive enthusiasm 

Cuồng Tâm Tứt, Bồ Đề Lộ: When your 
perverted mind ¡s expelled, It 1s precisely 
Bodhi mind. 

Cuồng Thiền: Mad Zen—Thiển bậy bạ, 
không đúng theo Chánh Pháp Phật Giáo. 
Người tu theo loại thiển nây thường bị âm ma 
ám nhập trở nên điên cuồng. Cuồng Thiển 
cũng bao gồm những kẻ không thực hành mà 
nói thực hành, không đắc mà nói đắc, ngày 
ngày họ hãy còn ăn thịt uống rượu mà vỗ ngực 
xưng tên là Thiển Sư nầy nọ—Mad Zen is a 
false method of practicing Zen. Ït 1s erronous 
and not according to the proper Dharma 
teachings of the Buddha. People who follow 
this type of Zen practice are often possessed 
by demonic spiris and eventually become 


mad. Mad Zen also includes those who never 
practice but saying practicing, never obfaining 
enlightenment but SayIng obfaining 
enlightenment, those who are stil eating 
sentient beings” flesh and drinking wine 
everyday, but always pretending themselves 
as Zen Master. 

Cuỗng Tín: Fanaticism. 

Cuồng Tuệ: See Cuồng Huệ. 

Cuỗồng Túy: Dead drunk. 

Cuồng Tượng: Vọng tâm mê cuông ví như 
voi điên—A mad elephant, the 
deluded mind. 

Cuỗồng Vọng: Crazy ambition. 

Cụt Hứng: To lack inspiration. 

Cư: See Cư Ngụ. 

Cư Luân: Ajnata-Kaudinya (skÙ—A Nhã 
Kiểu Trần Như. 

Cư Ngụ: To dwell—To reside. 

Cư Nhân Hạnh: Hạnh của người tại gia— 
The virtue of the lay disciple. 


such 1s 


Cư Sĩ: Grhapati or Kulampuriso (p)—Kulapati 

or Kulapurusha (skt)—Câu La Bát Để —Ca La 

Việt—A_ chief (head) of a family—A 

landlord—Householder—The  master 

household—Lay devotee. 

e© - Người của gia đình tốt hay người đáng tôn 
kính: A person of good family or a 
respectable person. 

se - Người chủ gia đình tu tại gia hay Phật tử 
tại gøla—A householder who pracfises 
Buddhism at home without becoming a 
monk—See Ưu Bà Tắc ¡in Vietnamese- 
English Secion, and pasaka 1n 
SanskriV/Pali-Vietnamese Section. 

Cư Sĩ Nam: Upasaka (p & skÙ—Cận sự 

nam—Layman—See Upasaka. 

Cư Sĩ Nữ: Upasika (p & skt—Cận sự nữ— 

Laywoman—See Upasika. 

Cư Sĩ Thuần Thành: Devout layman— 

Sincere layman. 

Cư Sĩ Truyện: Truyện biên soạn tiểu sử 


of a 


hành trạng của những Phật tử tại gia hết lòng 

vì đạo (do Bành Tế Thanh đời nhà Thanh biên 

soạn)—A compilaton giving biography of 

many devout Buddhists. 

Cư Xử: To behave——To conduct oneself. 

Cứ: To lay hold of. 

Cứ Điểm: Important base. 

Cứ Sự: According to fact. 

Cứ Theo: According to. 

Cừ Khôi: Outstanding. 

Cử: 

I) Cất lên—To raise (a thing, a matter, 
subJect, etc.). 

2) Toàn thể: All—The whole. 

Cử Chỉ: Gesture. 

Cử Động: Movements. 

Cử Gia: Toàn gia—The whole family. 

Cử Hành: To obey and do the Buddha's 

teaching. 

Cử Lễ: To celebrate——To begin to celebrate. 

Cử Nhân: Người đã hoàn tất bằng Đại Học 

bốn năm—One who has finished four-year 

college degree. 

Cử Tọa: Audience—Hearer. 

Cử Tri: Voter—Elector. 

Cữ: To abstain 

Cữ Ăn: To be on a diet. 

Cữ Ăn Ngũ Vị Tân: Not to eat the five 

pungent roots—For more Information, see Ngũ 

Tân in Vietnamese-English Section. 

Cự: Lớn—Nhiều—Great. 

Cự Ích: Lợi ích lớn lao—Great benefit. 

Cự Lại: Chống lại—To resist. 

Cự Ma: Gomaya (skt)—Phân bò—Cow-dung. 

Cự Phách: Eminent person. 

Cự Thưởng Di: Kausambi (skt)——Kosambi 

or Vatsa-pattana (p)—Câu Diễm Di—Câu La 

Cù —Vương quốc của vua Udayana với kinh 

đô nổi tiếng được ghi lại trong Tây Vực Ký. 

Nơi có một hình tượng Phật thật lớn. Đây là 


một trong những thành phố cổ nhứt của Ấn 
Độ_——The country of King Udayana in “Central 
India” with a famous capital mentioned ¡n the 
Vogage to the West. There was a greaft Image 
of the Buddha. It was one of the most ancient 
cifles of India. 

Cự Tuyệt: To refuse——To decline. 

Cửa: Gate—Door. 

Cửa Ải: Frontier passaøe. 

Cửa Chính: Main door (entrance). 

Cửa Địa Ngục: Gates of the hells. 

Cửa Đóng: Closed door. 

Cửa Hở: Half-open door. 

Cửa Giải Thoát: Theo Phật giáo Đại thừa, 
cửa giải thoát của Bồ Tát nằm ngay bên trong 
tự tánh, chứ không phải bên ngoài. Cửa mở 
rộng bằng tu tập Lục Ba La Mật và trì giới cụ 
túc-The gate of diliverence—Door of 
liberatlon—According the Mahayana 
Buddhism, Bodhisattva door of liberation 1s 


{O 


within our self-nature, not outside. The door 

open throuph practice, 

paramitas and holding the complete precepts. 

Cửa Không: Pagoda—Temple—Monastery 

Cửa Khổng: Confucianist School 

Cửa Phật: Pagoda. 

Cửa Thánh: Saint door. 

Cửa Thiên Đàng: The gates of heaven. 

Cửa Thiền: Pagoda. 

Cực: 

1) Cực biên: Extreme. 

2) Cực điểm: Điểm cao nhất—Highest 
poInt—Apex. 

3) Cực độ: Utmost—Ultmate. 

Cực Diệu: Cực kỳ huyền diệu—Of utmost 

beauty, wonder, or mystery. 

Cực Địa: Đạt được vị trí cao nhất trong tất cả, 

như Phật—-Reaching the ground; utmost; 

fundamental principle; the highest of all, 1.e. 

Buddha. 

Cực Điểm: Maximum. 


cultivation of the 


Cực Đoan: Extreme. 

Cực Đoan Chủ Nghĩa: Extremism. 

Cực Đoan Đam Mê Lạc Thú: The extreme 
of indulgence In pleasure. 

Cực Độ: Highest degree. 

Cực Giác: Tên khác của Diệu giác— 
Profound enliphtenmernt, 
awareness—See Diệu Giác. 
Cực Hình: Tortures. 

Cực Hữu: Extreme right. 
Cực Hỷ Địa: Còn gọi là Hoan Hỷ Địa, địa 
thứ nhất trong Thập Địa Bồ Tát (Bồ Tát sau 
khi đã hoàn thành tu hành trong đệ nhất A 
tăng kỳ, từ vô thủy đến nay, giờ mới phát ra 
chân vô lậu mà đạt đến lý nhất phần nhị 
không, dứt bỏ hết phiền não phân biệt, nhân 
đó mà lìa bỏ được cái tính phàm phu, trở thành 
Bồ Tát pháp thân, ở vào ngôi vị cực sinh hoan 
hỷ địa) —The stage of utmost joy, the first of 
the ten stages of Bodhisattva—See Thập Địa 
Phật Thừa (1). 

Cực Khổ: Extremely miserable. 

Cực Lạc: Sukhavati (skt). 

1) Nơi hỷ lạc cực độ: Extremely happy, 
ultimate Bliss, highest Joy. 

Tên một cõi Phật, quốc độ của Đức Phật 
A Di Đà, còn gọi là Tây Phương Tịnh Độ, 
còn gọi là An Dưỡng, An Lạc, Vô Lượng 
Thanh Tịnh Độ, Vô Lượng Quang Minh 
Độ, Vô Lượng Thọ Phật Độ, Liên Hoa 
Tạng Thế Giới, Mật Nghiêm Quốc, hay 
Thanh Thái Quốc: name of the Land of 
Ulumate Bliss, or the Pure Land of 
Amitabha In the West—See A Di Đà. 

Cực Lạc Báo Hóa: See Nhị Độ (A). 

Cực Lạc Hóa Sanh: Vãng sanh vào cõi Cực 
Lạc bằng cách hóa sanh qua Liên Hoa—Birth 
in the happy land of Amitabha by formation 
throught the Lotus. 

Cực Lạc Quốc Độ: The Land of Ulimate 
Bliss. 

Cực Lạc Thế Giới: Sukhavati (skt—The 


Or utmosf 


2) 


world of utmost Joy—See Cực Lạc. 

Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật: 
Amitabha Buddha of the Land of Ultimate 
Bliss. 

Cực Lạc Quốc Độ Thành Tựu: The 
realizaion (achievement) of the land of 
ultimate bliss. 

Cực Lạp: Vị Tăng có tuổi hạ lạp cao nhất 
trong giáo đoàn ——The oldest monk in the 
orders (highest number of years In the orders). 
Cực Lòng: Despair. 

Cực Lực: Energetically—Strongly. 

Cực Lược Sắc: Phần tử nhỏ nhất mà vật thể 
có thể được phân tách, đó là nguyên tử—The 
smallest perceptible particle into which matfer 
can be divided, an atom. 

Cực Nan Thắng Địa: Hàng thứ năm trong 
Thập Địa Bồ Tát, còn gọi là Nan Thắng Địa, 
là giai đoạn mà vị Bồ Tát vượt qua những khó 
khăn—The stage in which the Bodhisattva has 


overcome his worst difficulties, the fifth 
stase—See Thập Địa Phật Thừa (5). 
Cực Nhiệt Địa Ngục: Pratapana, or 





Mahapratapana (skt——Địa ngục nóng nhất, địa 
ngục thứ bảy trong tám địa ngục nóng—The 
hottest hell, the seventh of the eight hells— 
See Địa Ngục (A) (a) (7). 

Cực Nhọc: To work hard. 

Cực Quả: Chứng quả cực chỉ, hay quả vị giác 
ngộ tối thượng của Phật —The highest fruit, 
perfect Buddha-enliphtenment. 

Cực Quang: Ultimate light. 

Cực Quang Tịnh: Utmost light-purity. 

Cực Quang Tịnh Thiên: Còn gọi là Cực 
Quang Âm Thiên, cõi trời cao nhất trong Sắc 
Giới Nhị Thiển Thiên; cõi được tái thành lập 
đầu tiên ngay khi vũ trụ hoại diệt, và trong đó 
Phạm Thiên và chư Thiên khác ra đời—Pure 
heaven of utmost lipht, the highest of the 
second dhyana heavens of the form-world; the 
fñirst to be re-formed 
destruction and in it Brahma and devas come 


after a unIversal 


1nto existence—See Thiên (H]) (B). 

Cực Tả: Extreme left. 

Cực Thánh: Vị Thánh cao nhất, chỉ Đức 

Phật —The highest saint, Buddha. 

Cực Thịnh: Apogee. 

Cực Tịnh: Thanh tịnh cực độ —Utmost 

quiescence, or mental repose, meditation, 

trence. 

Cực Tôn: Bậc Tôn túc đáng tôn kính nhất, 

hay Đức Phật—The highest revered one, 

Buddha. 

Cực Trí: Điểm cao tột độ—Utmost, ultimate, 

final point, reaching to. 

Cực Vi: Paramanu (skt). 

1) Còn gọi là Cực Tế Trần, Cực Vi Trần, 
cách dịch cũ là Lân Hư, một nguyên tử 
hay là đơn vị vật chất phân tích đến nhỏ 
nhất, không thể phân chia được nữa, chỉ 
được nhìn thấy bằng mắt chư Thiên, chứ 
không thấy được bằng mắt người thường. 
Cho tới bây giờ người ta vẫn còn bàn cãi 
về sự hiện hữu của cực vi, có hiện hữu, có 
vĩnh hằng không thay đổi hay không—An 
atom, especially as a mental concept, In 
confrast with a material atom which has a 
centre and the six directions, an actual but 
1mperceptible atom, seven atoms make a 
molecule, the smallest perceptible 
agsgregation,  called the 
perceptibility 1s ascribed to the deva-eye 
rather than to the human eye. There 1s 
much disputationas the 
ultimate atom has real existence or not, 
whether 1t is eternal and immutable and so 


an  anu; 


to  whether 


øn. 
Theo Hữu Bộ Tông (tông phái với quan 
niệm “ngã không pháp hữu”), cực vi có ba 
loạ—According to the Sarvastivadah 

(the sect with the concept of “the self 1s 

empty, the Dharma exists.”), there are 
three kinds of atoms. 

Cực vi chỉ vi: Phần nhỏ bé nhất của thập 
sắc gồm ngũ căn và ngũ cảnh hay ngũ 


2) 


a) 


trần (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân; và sắc, 
thanh, hương, vị, xúc. Phần thực sắc nầy 
không thể nào chia nhỏ ra được nữa nên 
gọi là cực vi chi vI)—An atom, (especially 
as a mental concepÐ), the smallest parts of 
the ten rupa, including the five faculties or 
pancendriyani, and the obJects of five 
S€nS€S. 

Sắc tụ chi vi: Một nguyên tử vật chất gồm 
một nhân và sáu hướng bao quanh nhân 
nguyên tử nây (sắc tụ chi vi như sắc, 
thanh, v.v. vừa kể trên cực vi chỉ vi tụ họp 
lại mà trở thành phần tối cực vi về mặt 
vật chất. Chúng không đơn độc sinh ra, mà 
phải do cái nầy dựa vào cái kia mà cùng 
nảy sinh) —A material atom which has a 
cenfre and six directions, an actual but 
1mperceptible atom. 

Vi trần: Bảy nguyên tử làm một vi trần, 
đây là phần tử nhỏ nhất mà chỉ có mắt 
của các vị trời mới nhìn thấy, chứ không 
thể thấy được bằng mắt thịt của người 
phàm—Seven atoms make a molecule, 
the smallest perceptible agpregation Is 
ascribed to the deva-eye rather than to the 
human eye. 

Cực Vi Trần: Fine motes of dust. 

Cực Vị: Ngôi vị chứng ngộ cao nhất hay Phật 
quả—The highest staøe of enlightenment, that 
of Buddha. 

Cứng Cổ: Sec Cứng đâu. 

Cứng Đầu: Stubborn—Obstinate—Head- 
song——Stiff-necked——Pigheaded. 

Cứng Họng: To remain silen—To be 
speechless. 

Cứng Nhắt: Rigid. 

Cước: Chân—Fot—Leg. 

Cước Bố: Tấm vải lau chân—Foot-towel. 
Cười: To laugh. 

Cười Âm Lên: To burst out laughing. 

Cười Chê: To make fun of. 

Cười Gần: To laugh sarcastically. 


b) 


C) 





Cười Khanh Khách: To laugh heartily. 
Cười Khinh Bỉ: To laugh scornfully—To 
laugh contemptuously. 

Cười Một Mình: To laught quietly to 
oneself. 

Cười Nhạo: To laugh at someone. 

Cười Om Sòm: To laugh loudly. 

Cưởng: 


I) Cứng nhắc: Suff ERizgid. 

2)_ Mạnh mẽ rắn chắc—Firm—Determined— 
Hard—Decided—Strong——Forceful——To 
force——To strengthen. 

3) Sợi dây: A net rope—Bond. 


Cương Duy: Vị kiểm soát công việc trong 
chùa—The controller of a monasftery. 

Cương Già: Sông Hằng—The Ganges River. 
Cương Lĩnh: Fundamental. 

Cương Mục: Outline. 

Cương Ngạnh: Stubborn. 

Cương Nhu: Hard and soft. 

Cương Quyết: 
Determination. 
Cương Sa Lạc: Samsara (skt Dòng luân 
hồi sanh tử—The course of transmigration. 
Cương Thổ: Territory. 

Cương Thường: Cang thường —Constant 
obligatons of moralty—The restraints of 
SOcIety—Social nexus. 

Cương Trực: Uprighit. 

Cương Yếu: FundamentalL—Essential. 
Cương Yếu Niệm Phật: Vì sự sanh tử, mà 
phát tâm Bồ để với tín nguyện sâu niệm trì 
Hồng danh Phật A Di Đà cho đến lúc vãng 
sanh Tịnh Độ ——The core (kernel) of the Pure 
Land Method: “Because of the birth and death, 
develop the Bodhi mind with deep faith and 
vow fo reci© Amitabha Buddha”s name until 
the time of rebirth in the Pure Land.” 

Cường: Strong—Forceful——Violent. 

Cường Bạo: Fierce—Violent. 

Cường Dũng: Strong and brave. 


Determined—Decided—— 


Cường Đại: Strong and bịg. 

Cường Đạo: Đạo tặc—Bandit 

Pirate . 

Cường Hào: Man of influence ïn the village. 

Cường Kiện: Strong. 

Cường Lực: Strength. 

Cường Ngạnh: Stubborn. 

Cường Nhược: Strong and weak. 

Cường Phú: Rich and mighty. 

Cường Thịnh: Properous. 

Cường Tráng: Virgorous—Forceful. 

Cưỡng: Compulsory. 

Cưỡng Bách: To force. 

Cưỡng Bức: To make someone to do 

something by force. 

Cưỡng Lại: To resist—To stand up against. 

Cướp bóc: To rob. 

Cướp Lời: To interrupt. 

Cưu: 

1) Cuộc thăm dò: A tally. 

2) Phiếu bầu (làm bằng gỗ hay giấy): Ballot 
(made of wood or paper). 

Cưu Bàn Trà: Kumbhanda (skt—See 

Kumbhanda Sanskrit/Pali-Vietnamese 

Secfion. 

Cưu Cưu Tra: Kukkuta (skQ—Loài kê 

điểu—A fowl. 

Cưu Cưu Tra Bộ: Tên tiếng Phạn của Kê 

Dẫn Bộ, một trong số 18 bộ của Tiểu Thừa— 

Sanskrit name for Kukkuta Sect, one of the 

eipghteen Hinayana sects. 

Cưu Di La: Kokila (skt—Tên một loài chim 

cu—A kind of cuckoo. 

Cưu Ma La: Kumara (skt). 

1) Đồng tử: A youth—A child. 

2) See Câu Thi Na. 

3) Thái tử: A prince. 

Cưu Ma La Đa: Kumaralabdha (skt—Còn 

gọi là Câu Ma La La Đa, Củ Ma La Đa, Cưu 

Ma La Đà, Cưu Ma La Đạt, Hán dịch là Đồng 


Robber-. 





1n 


Hào, Đông Thủ, Đồng Thụ, Đồng Tử—Tên 
của hai vị sư nổi tiếng, một là Cưu Ma La Đa 
sống thời vua A Dục (theo Duy Thức Thuật 
Ký, sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng 100 
năm, ở nước Đát Xoa Kiểu La, phía bắc Thiên 
Trúc, có ngài Cưu Ma La Đa, dịch là Đồng 
Thủ đã làm ra “Cửu Bách Luận.” Rồi 400 năm 
sau mới ra đời một vị khác cũng tên Cưu Ma 
La Đa làm tổ đời thứ 19 ở Ấn Độ), hai cũng là 
Cưu Ma La Đa là vị tổ thứ 19 ở Ấn Độ— 
Names of two noted monks, one during the 
period of Asoka, of the Sautrantika sect; the 
Kumaralabdha, Kumarata, the 
nineteenth patriarch. 

Cưu Ma La Già: Kumaraka (skt)—See Cưu 
Ma La. 

Cưu Ma La Già Địa: Còn gọi là Cưu Ma La 
Phù Địa, Cưu Ma La Phù Đa Địa, hay Đồng 
Tử Địa, Đồng Chân Địa, Đồng Tướng Địa, vân 
vân. Tên gọi chung cho Bồ Tát Địa, sắp sửa 
bước lên Phật Địa cũng như một vị Thái tử sắp 
lên ngôi vua—Kumaraka-stage, or Kumara- 
bhuta, youthful stage, 1.e. a bodhisattva state or 
condition, e.ø. the position of a prince to the 
throne. 

Cưu Ma La Già Viêm: Kumarayana (skt)— 
Cha của Ngài Cưu Ma La Thập —Father of 
Kumarajiva—See Kumarajiva in SanskrIUPali- 
Vietnamese Section. 

Cưu Ma La Thập: See Kumarajiva ¡in 
SanskrIt/Pali-Vietnamese Section. 

Cưu Mang: To bear—To keep up. 

Cưu Na La: Kunala (skt)—See Cưu Di La. 
Cứu: Cứu độ —To save—To rescue—To 
prevent from III. 

Cứu Bạt: Cứu ra khỏi những khổ sở —To 
save and drag out of suffering. 

Cứu Bạt Minh Đồ: Cứu ra khỏi nổi khổ 
của địa ngục—To save and drag out of 
suffering ¡n the hells. 

Cứu Cánh: 

I1) Mục đích cuối cùng: End—Einal—At the 


other Or 


end—Finality——Utmost. 


2) Nghiên cứu tỉ mỉ: Examine exhaustively. 
3) Phật Giáo không xem lợi ích vật chất là 


cứu cánh của hạnh phúc trong đời sống: 
Buddhism does not consider material 
welfare as an end in happiness In life. 
Cứu Cánh Giác: Một trong bốn bậc giác 
theo Đại Thừa Khởi Tín Luận, đây là lúc Bồ 
Tát đạt đến mức giác ngộ tròn đầy tột cùng 
hay đạt tới ngôi vị Phật—The supreme 
enlightenment (that of Buddha), one of the 
four kinds of enlightenment mentioned ¡in the 
Awakening of Faith. 
#* For more Information, please see Tứ Giác. 
Cứu Cánh Lạc: Diệu lạc của Niết Bàn— 
The supreme Joy (nirvana). 
Cứu Cánh Pháp Thân: The supreme 
Dharmakaya—The hiphest conception of 
Buddha as the absolute. 
Cứu Cánh Phật: Phật trong chân lý tối 
thượng—The fundamental, 
supreme  Buddha, who 
comprehension of truth—Buddha 
supreme realIty. 
** For more Information, please see Lục Tức 
Phật. 
Cứu Cánh Tức: Vị thứ sáu trong lục Tức VỊ 
theo thuyết của tông Thiên Thai, giai đoạn trí 
tuệ giác liễu chân lý tròn đầy—The stage of 
complete comprehension of truth, being the 
sixth stage of the T”Ien-T”ai School. 
**EFor more Information, please see Lục Tức 
Phật. 
Cứu Cánh Vị: Phật quả tối thượng, giai đoạn 
cao nhất trong năm giai đoạn tiến đến Phật 
Quả của Phật Giáo Đại Thừa—The supreem 
class or staøe of Buddhahood, the highest of 
the five stages of attainment of Buddhahood. 
** EFor more Information, please see Ngũ VỊ 
(œ). 
Cứu Chỉ Thiền Sư: Zen Master Cứu Chỉ— 
Thiển sư Việt Nam, quê ở Chu Minh, Bắc 
Việt. Khi hãy còn nhỏ, ngài đã làu thông 


ultimate 
complete 
in his 


OFr 
has 


Khổng Lão, nhưng ngài than phiền rằng 
Khổng chấp “hữu,” Lão chấp “vô,” 
Phật là không chấp vào đâu cả. Từ đó ngài 
xuất gia làm đệ tử của Thiền sư Định Hương 
tại chùa Cảm Ứng, và trở thành Pháp tử đời 
thứ 7 dòng Vô Ngôn Thông. Về sau, ngài dời 
về chùa Từ Quang trên núi Tiên Du để tu khổ 
hạnh. Vào thời đó, Tể Tướng Dương Đạo xây 
chùa Diên Linh và thỉnh ngài về trụ. Không 
thể từ chối, ngài về trụ trì tại đây và viên tịch 
ba năm sau đó—A Vietnamese Zen Master 
from Chu Minh, North Vietnam. When he was 
stll young, he was good 1n both Tao and 
Confucian, but complainng that Confucian 
attached to the “existing” and Tao attached to 
the “non-existing.” Only Buddhism attached to 
none. He left home and became a disciple of 
Định Hương at Cảm Ứng Temple, and became 
the Dharma heir of the seventh generation of 
the Wu-Yun-T”ung Zen Sect. Later, he moved 
to Từ Quang Temple on Mount Tiên Du to 
practise ascetics. At that time, prime minister 
Dương Đạo built Diên Lĩnh Temple on Mount 
Long Đội and Invited him to stay there. He 
could not refuse the order. He stayed there for 
thee years and passed away. 

Cứu Độ: Salvaion—To emancipate— 
Saving—Rescue and ferry—Taking across. 
Cứu Giải: to deliver. 

Cứu Hộ: Cứu độ và bảo hộ—To save and 
protect. 

Cứu Hộ Nhứt Thiết Chúng Sanh Ly 
Chúng Sanh Tướng Hồi Hướng: First 
Dedication In the ten dedications—To save all 
senfient beings without any mental Image of 
sentient beings—Theo lời dạy của Đức Thế 
Tôn trong Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25— Thập 
Hồi Hướng, chư Bồ Tát cứu hộ chúng sanh giải 
thoát khỏi chúng sanh tướng, chư Bồ Tát nghĩ 
rằng—According to the Buddha in The 
Flower Adornment Sutra, chapter 25, Ten 
Dedications, Enliphtening Beings save other 
senfient beings without any mental Image of 


chỉ cò đạo 


senfient beings, Enliphtening Beings think that: 


5 


2) 


Nguyện đem những thiện căn nầy làm lợi 
ích khắp chúng sanh —May these roots of 
goodness universally benefit all sentient 
beings: 

Làm cho họ thanh tịnh đến nơi rốt ráo: 
Causing them to be purified. 

Đến bến bờ rốt ráo: To reach the ultimate 
shore. 

Lìa hẳn vô lượng khổ não của địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la: To forever 
the paIns 
afflictions of the realms of hells, hungry 
ghosts, animals and asuras (titans). 

Đại Bồ Tát lúc trồng thiện căn, nguyện 
đem thiện căn của mình hổi hướng như 
vầy——When the great Enlightening Beings 
plant these roots of goodness, they 
dedicate their won roots of geoodness thus: 
Tôi sẽ làm nhà cho tất cả chúng sanh để 
họ thoát khỏi tất cả sự khổ: I should be a 
hostel for all sentient beinss, to let them 
escape from all painful thinøs. 

Tôi sẽ làm chỗ cứu hộ cho tất cả chúng 
sanh, khiến họ đều được giải thoát phiển 
não: I should be a protector for all sentient 
beinøs, to let them all be liberated from all 
afflictions. 

Tôi sẽ làm chỗ quy-y của tất cả chúng 
sanh, khiến họ đều được xa la sự bố úy: I 
should be a refuge for all sentient beings, 
to free them from all fears. 

Tôi sẽ làm chỗ xu hướng cho tất cả chúng 
sanh, khiến họ được đến nơi nhứt thiết trí: 
I should be a goal for all sentient beings, 
(O cause them to reach universal 
knowledge. 

Tôi sẽ làm chỗ an ổn cho tất cả chúng 


leave Innumerable and 


sanh, khiến họ được an ổn rốt ráo: I should 
make a resting place for all sentient 
beinøs, to enable them to find a place of 
peace and security. 

Tôi sẽ làm ánh sáng cho tất cả chúng 
sanh, khiến họ được trí quang diệt sỉ ám: I 


=- 


—. 


should be a light for all sentient beings, to 


enable them to attain the lipht of 
knowledge to annihilate the darkness of 
1gnorance. 


Tôi sẽ làm đèn để phá tối vô minh cho họ: 
I should be a torch for all sentient beings, 
to destroy all đarkness of nescience. 

Tôi sẽ làm đèn cho tất cả chúng sanh, 
khiến họ an trụ nơi rốt ráo thanh tịnh: I 
should be a lamp for all sentient beings, to 
cause them to abide In the realm of 
ultimate purIty. 

Tôi sẽ làm Đạo sư cho tất cả chúng sanh 
dẫn dắt họ vào pháp chơn thiệt: I should 
be a guide for all sentient beinss, to lead 
them Info the truth. 

Tôi sẽ làm Đại Đạo Sư cho tất cả chúng 
sanh, ban cho họ trí huệ lớn vô ngại: I 
should be a great leader for all sentient 
beinøs, to give them great knowledge. 


3) Đại Bồ Tát đem những thiện căn hồi 


hướng như vậy, bình đẳng lợi ích tất cả 
chúng sanh, rốt ráo đều khiến họ được 
nhứt thiết trí: Great Enlightening Beings 
dedicate all foundations of goodness In 
this way, to cequally benefit all sentient 
beings and ulũmately cause them all to 
attain universal knowledge. 

Đại Bồ Tát lợi ích hổi hướng cho hàng 
chẳng phải thân hữu đồng như đối với 
hàng thân hữu của mình: Enlightening 
BeIngs”` protection of and dedication to 
those who are not their relatives or friends 
are equal to those for their relatives and 
friends. 

Bồ Tát đã nhập tánh bình đẳng của tất cả 
pháp, với tất cả chúng sanh không có một 
quan niệm là chẳng phải thân hữu: 
Enliphtenng Beings enter the cqual 
nature of all things, they do not conceive 
a single thought of not being relatives or 
friends. 

Giả sử có chúng sanh nào đem lòng oán 
hại Bồ Tát, Bồ Tát nầy cũng vẫn thương 


4) 


5) 


mến họ với tâm bi mẫn, trọn không hờn 
giận: Even If there be sentient beings, who 
have malicious or hostile Intentlons toward 
the  Enliphtenng Beings, stll the 
Enliphtening Beings also regard them with 
the eye of compassion and are never 
angered. 

Bồ Tát luôn làm thiện tri thức cho khắp cả 
chúng sanh—They are good friends to all 
senfient beings: 

Đem Chánh Pháp giảng thuyết cho chúng 
sanh, khiến họ tu tập: Explain the right 
teaching for sentient beings, so that they 
may learn and practice 1t. 

Bồ Tát hồi hướng vì —Enlightening beings 
dedicate because: 

They are Just as the ocean which cannot 
be changed or destroyed by all poisons— 
Chư Bồ Tát như biển cả, không thể biến 
hoại bởi chất độc. Tất cả những kể ngu 
mông, vô trí, vô ân, sân độc, kiêu mạn, 
mê tối, không biết pháp lành, cũng không 
làm bức hại hay loạn động tâm Bồ Tát 


d. 


được: The various oppressive afflicions of 6) 


all the Ignoran the unwise, the 
ungrateful, the wrathful, those poisoned by 
covefousness, the arrogant and conceited, 
the mentally blind and deaf, those who do 
not know what 1s good, and other such evil 
beinss, disttirb the 
Enlightening Beings. 

Ví như mặt nhựt hiện ra nơi thế gian—Just 
as the sun, appearing 1n the world: 

Chẳng do vì kẻ sanh manh mà lại ẩn đi 
không sáng: Not concealed 

because those who are born blind do not 


senfient cannot 


Se€ 1. 

Lại cũng chẳng vì sương mù hay a-tu-la, 
cây diêm phù để, gộp cao, hang sâu, bụi 
khói hay mây mù che chướng: Not hidden 
by the obstuction of such things as 
mirages, eclipses, trees, hiph mounftains, 
deep ravines, dust, mist, smoke, or clouds. 
Lại cũng chẳng vì thời tiết biến đổi mà ẩn 


7) 


8) 


9) 


đi không sáng: Not concealed by the 
change of seasons. 

Chư Bồ Tát hổi hướng với phước đức lớn, 
với tâm sâu rộng: Enliphtening Beings 
dedicate with great virtues, with deep and 
broad minds. 

Hồi hướng vì muốn rốt ráo công đức trí 
huệ, nên đối với pháp thắng thượng lập 
chí nguyện pháp quang chiếu khắp thấy 
tất cả nghĩa, nơi các pháp môn trí huệ tự 
tại, thường vì lợi ích chúng sanh mà tu 
pháp lành, chẳng bao giờ lầm sanh lòng 
tốn hại chúng sanh: They dedicate 
because they want ultimate virtue and 
knowledge, their minds aspre to the 
supreme truth; the light of truth illumines 
everywhere they perceive the 
meanings of everything. Their knowledge 
freely commands all avenues of teaching, 
and in order to benefit all sentient beings 
they always practice virfIOous ways, never 
mistakenly conceiving the idea of 
abandoning sentient beings. 

Chẳng vì chúng sanh tệ ác mà rời bỏ 
chẳng tu hổi hướng: They do not reject 
sentent beings and fail 
dedication because of the meanness of 
character of sentient beings, or because 
their eroneous will, ill-will and confusion 
are hard to quell. 

Chỉ dùng giáp trụ đại nguyện để tự trang 
nghiêm, luôn cứu hộ chúng sanh không 
thối chuyển: They just array themselves 
wíh the Of great 
Enliphtenng Beings, saving 
beings without ever retreating. 
Chẳng vì chúng sanh vô ân mà thối Bồ 
Tát hạnh, bỏ Bồ Đề đạo: They do not 
withdraw from enliphtening activity and 
abandon the path of enlightenment Just 
because sentient beinss are ungrateful. 
Chẳng vì ở chung với kẻ phàm ngu mà lìa 
bỏ tất cả thiện căn như thật: They do not 
øet sick of sentlent beIngs Jjust because 


and 


(O  cult(Ivate 


armor VOWS Of 


senfient 


10 


=< 


11) 


12 


`~ 


13) 


1pnoramuses altogether give up all the 
foundations of øoodness which accord with 
realIty. 

Chẳng vì chúng sanh thường sanh lỗi ác 
khó nhẫn thọ được mà sanh lòng nhàm 
mỏi: They do not retreat because sentient 
beings repeatedly commit excesses and 
evils which are hard to bear. 

Đại Bồ Tát chẳng phải chỉ vì cứu hộ một 
chúng sanh mà tu các thiện căn hồi hướng 
vô thượng Bồ Để, mà chính vì cứu hộ 
khắp tất cả chúng sanh vậy: Great 
Enliphtening Beings do not cultIvate roofs 
of goodness and dedicae them to 
complete perfect enlightenment just for 
the sake of one sentient being; It Is In 
order to save and safeguard all sentient 
beinngs everywhere that they cultivate 
roofs of øoodness and dedicate them to 
unexcelled complete perfect 
enlightenmernt. 

Chẳng phải vì thanh tịnh một Phật độ, tin 
một Đức Phật, thấy một Đức Phật, rõ một 
pháp, nhưng chính vì thanh tịnh khắp tất 
cả Phật độ, tin khắp tất cả chư Phật, thấy 
khắp tất cả chư Phật, hiểu tất cả Phật 
pháp mà phát khởi đại nguyện tu các 
thiện căn hồi hướng vô thượng Bồ Đề: It 
1S not purIfy just one Buddha-land, not 
because of. belief in Jjust one Buddha, not 
Just to see one Buddha, not just to 
comprehend one doctrine that they Initiate 
the determination for great knowledge and 
dedicate 1t to unexcelled complete perfect 
enlightenmernt. It is to purify all Buddha- 
lands, out of faith in all Buddhas, to serve 
all Buddhas, to understand all Buddha- 
teachinøs, that they Initlate gøreat vows, 
cultivate the foundations of goodness, and 
dedicate them to unexcelled complete 
perfect enliphtenment. 

Chư Bồ Tát nguyện rằng: “Do thiện căn 
của tôi đây, nguyện tất cả các loài, tất cả 
chúng sanh đều được thanh tịnh, công đức 


14 


` 


viên mãn, chẳng bị trở ngại hư hoại, 
không cùng tận, thường được tôn trọng, 
chánh niệm chẳng quên, được trí huệ 
quyết định, đủ vô lượng trí, ba nghiệp thân 
khẩu ý tất cả công đức viên mãn trang 
nghiêm.”—Enliphtening Beings vow that: 
“By my roots of goodness, may all 
creatures, all sentient beings, be purified, 
may they be filled with virtues which 
cannot be ruined and are inexhaustible. 
May they always gaIn respect. May they 
have ripht and unfailing 
recollection. aftain 


mindfulness 
May they 
discernment. May they be replete with 
1mmeasurable knowledge. May all virtues 
of physical, verbal and mental action fully 
adorn them.” 
Do những căn lành nầy—By these roots of 
øØoodness: 
Khiến tất cả chúng sanh thừa sự cúng 
dường tất cả chư Phật không bỏ qua: They 
will cause all sentient beings to serve all 
Buddhas, to therr unfailing benefit. 
Khiến chúng sanh khởi lòng tin chư Phật 
thanh tịnh không hư hoại: They will cause 
all sentient beings” pure fath to be 
1ndesfructible. 
Khiến chúng sanh được nghe chánh pháp 
dứt các sự nghi hoặc và nhớ không quên: 
They wIll cause all sentient beings to hear 
the true teaching, cut off all doubt and 
confusion, remember the teaching without 
forgetting 1t. 
Khiến chúng sanh tu hành đúng pháp: 
They will cause all sentient beings to 
cultivate In accord with the teaching. 
Khiến chúng sanh cung kính chư Phật: 
They will cause sentient beinss to develop 
respect for the enlightened. 
Khiến thân nghiệp chúng sanh thanh tịnh 
và an trụ vô lượng thiện căn rộng lớn: 
They will cause sentient beings to act with 
pUr1fy, fO rest securely on innumerable 
øreat foundations of goodness. 


Sure 


` 


Khiến chúng sanh lìa hẳn sự nghèo cùng: 
They cause all sentient beings to be 
forever free from poverty. 

Khiến chúng sanh đây đủ thất thánh tài 
(see Thất Thánh Tài): They cause all 
senfient beings to be fully equipped with 
the seven kinds of wealth (faith, vigor, 
shame, learning, øenerosity, concentration 
and wisdom). 

Khiến chúng sanh thường theo chư Phật tu 
học, thành tựu vô lượng thiện căn thắng 
diệu: They cause all sentient beings to 
always learn from the Buddha, to perfect 
1nnumerable roots of øoodness. 

Tổ ngộ bình đẳng: They cause sentient 
beinøs to attain Impartial understanding. 
Trụ nhứt thiết trí: To abide ¡in 
OmNIScience. 

Dùng vô ngại nhãn bình đẳng nhìn chúng 
sanh: To look upon all sentlent beings 
equallywith unobsftructed eyes. 

Các tướng hảo trang nghiêm thân không 
tỳ vết: To adorn their bodies with all 
marks of øreatness, without any flaws. 

Lời nói tỉnh diệu: Beautiful voices. 

Công đức viên mãn: Replete with all fine 
qualities. 

Các căn điều phục: To have control over 
their senses. 

Thành tựu thập lực: To accomplish the ten 
powers (see Thập Lực). 

Tâm lành đầy đủ: To be filled with good 
will. 

Không chổ y trụ: To dwell or depend on 
nothing. 

Khiến tất cả chúng sanh đều được sự vui 
của Phật, trụ nơi chỗ Phật an trụ: To cause 
all sentient beIngs to attain the enJoymenfs 
of Buddhahood and abide In the abode of 
Buddhas. 

Thấy chúng sanh gây tạo ác nghiệp, chịu 
nhiều sự khổ, vì thế mà không thấy được 
Phật, chẳng nghe được pháp, nên chư Bồ 
Tát quyết đi vào ác đạo, thay thế các 


chúng sanh chịu các sự khổ, khiến họ 
được giải thoát: Seeing sentient beings 
doing all sorts of bad things and suffering 
all sorts of misery and pain, and being 
hindered by this from seeiIng the Buddha, 
hearing the teaching and recognizing the 
communrity, the enliphtening beings vow 
to enfer those states of woe, take on the 
Varlous miseriles In place of the sentient 
beinøs, to cause them to be free. 

Chư Bồ Tát chịu khổ như vậy, nhưng lại 
chẳng kinh sợ mà còn tỉnh tấn tu hành 
chẳắng nhàm mỏi vì muốn—Enlightening 
Beings suffer pain in this way, but they are 
not discouraged. In the contrary, they 
Vigorously Ceasing 
beause: 

Quyết muốn đảm nhiệm chúng sanh khiến 
họ được giải thoát: They are determined 
to carry all sentient beings to liberation. 
Quyết muốn cứu vớt chúng sanh xuất ly 
khổ nạn và những chỗ sanh già bệnh chết: 
They are determined to save all sentient 
beimngs and to enable them to attain 
emancipation, so that they can be free 
from the realm of pain and troubles of 
birth, old age, sickness, and death. 

Quyết muốn cứu hộ chúng sanh thoát khỏi 
cảnh lưu chuyển tà kiến vô trí cũng như 
mất các pháp lành: They are determined 
to save all sentient beings from revolving 
1n erroneous views, bereff of qualities of 
øØoodness. 

Quyết muốn cứu hộ các chúng sanh— 
They are determined to save all sentient 
beiIngs: 

BỊ lưới ái vấn: Sentient beings are 
wrapped up In the web of attachmenis. 

Bị lọng si che lấp: covered by the 
shroud of Ignorance. 

Nhiễm cõi hữu lậu theo mãi không rời: 
Clinging to all exIstenfs, pursuing them 
unceasinply. 

Vào trong lồng củi khổ não: Entering the 


cultivate without 


~ 


`=< 


` 


cage of suffering. 

Thực hành nghiệp ma: Actng like 
maI1aCs. 

Phước trí đều hết: Totally void of 
virfue or knowledge. 

Thường ôm lòng nghi hoặc: Always 
doubtful and confused. 

Chẳng thấy chỗ an ổn: They do not 
perceive the place of peace. 

Chẳng biết đạo xuất ly: They do not know 
the path of emancipation. 

Ở trong sanh tử luân hổi mãi: They 
revolve In birth and death without rest. 
Luôn bị ngập chìm trong khổ bùn lầy: 
AIways submerged im the mire of 
suffering. 

Bồ tát chẳng vì tự thân mà cầu giải thoát, 
nhưng lại muốn đem chỗ tu hành của mình 
làm cho chúng sanh —-They are not 
seeking liberation for themselves, but they 
want to use what they practice to cause all 
senfient beings: 

Được thành bực trí huệ vô thượng: 
Become supreme sovereign of knowledge. 
Được nhứt thiết trí To attain the 
omnicient mind. 

Qua khỏi vòng sanh tử: To cross over the 
flow of birth and death. 

Được thoát tất cả khổ: To be free from all 
suffering. 

Bồ Tát nguyện vì khắp tất cả chúng sanh 
chịu đủ sự khổ, khiến họ đều ra khỏi hố 
sanh tử khổ: They vow to accept all 
sufferings for the sake of all sentient 
beings, and enable them to escape from 
the abyss of immeasurable woes of birth 
and death. 

Bồ Tát luôn nguyện vì khắp tất cả chúng 
sanh mà tận vị lai kiếp chịu tất cả khổ 
trong các ác đạo nơi tất cả thế giới, nhưng 
vẫn luôn vì chúng sanh mà tu thiện căn: 
They always vow to accept all sufferings 
for the sake of all sentient beings in all 
worlds, In all states of misery forever, but 


`=< 


—~ 


` 


sulllÐ always culivate foundatons of 
gøoodness for the sake of all beings. 

Bồ Tát thà riêng mình chịu mọi sự khổ, 
đem thân chuộc tất cả ác đạo chúng sanh, 
khiến họ được giải thoát, chớ chẳng để 
chúng sanh đọa nơi địa ngục, súc sanh, 
ngạ quỷ, hay a-tu-la: They vow that they 
would rather take all this sufferings on 
themselves than allow sentient beings to 
fall into hell, animal, hungry ghost, and 
asura realms. 

Bồ Tát nguyện bảo hộ tất cả chúng sanh 
trọn chẳng rời bỏ. Đây là lời nguyện 
thành thực vì cứu hộ chúng sanh mà phát 
tâm Bồ Đề, chớ chẳng phải vì tự thân mà 
cầu đạo vô thượng: They vow to protect 
all sentient beings and never abandon 
them. This Is a sincere vow because they 
set their mind on enlightenment 1n order to 
liberate all sentient beings, not seeking 
the unexcelled way for their own sake. 

Bồ Tát chẳng phải vì cầu phước hưởng lạc 
trong ba cõi mà tu hạnh Bồ Đề. Tại sao 
vậy?: They do not cultivate enlightening 
pracice ¡1n search of pleasure or 
enjoyment. Why? Because: 

Phước lạc thế gian chẳng gì chẳng khổ: 
Mundane pleasures are all sufferings. 
Phước lạc thế gian là cảnh giới ma: 
Mundane pleasures are the realms of 
mañn1aCs. 

Chỉ có kẻ ngu mới tham trước phước lạc 
thế gian, chứ chư Phật thì thường hay quở 
trách vì tất cả khổ nạn đều nhơn đó mà 
sanh: Only craved by Ignorant people, but 
scorned by Buddhas because all misery 
arises from them. 

Tất cả ác đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, 
a-tu-la, đến giận hờn, kiện cáo, hủy nhục 
đều do tham trước ngũ dục mà ra: The 
anger, fiphting, mutual defamation and 
othe such evils of the realms of hells, 
ghosts, animals and asuras are all caused 
by greedy attachment to objects of desire. 


` 


B0 ơÐP® 


` 


Kẻ tham ngũ dục thời xa ha chư Phật, 
chướng ngại sanh thiên, huống là được vô 
thượng Bồ Để: By addiction to desires, 
one become esfranged from the Buddhas 
and hindered from bĩrth in heaven, to say 
nothing of unexcelled complete perfect 
enlightenmernt. 

Bồ Tát nguyện đem căn lành hồi hướng 
như vậy khiến tất cả chúng sanh đều 
được—Enlightenng Beings vow_ to 
dedicate roots of øoodness to enable all 
senfient beings to affain: 

Vui rốt ráo: Ulimate bliss. 

Vui lợi ích: Beneficial bliss. 

Vui bất thọ: The bliss of nonreception. 

Vui tịch tịnh: The bliss of dispassionate 
tranquIlity. 

Vui vô động: The bliss of imperturbability. 
Vụi vô lượng: Immeasurable bliss. 

Vui bất xả ly sanh tử bất thối chuyển niết 
bàn: The bliss of not rejecting birth and 
death yet not repressing from nirvana. 

Vui bất diệt: Undying bliss. 

Vui nhứt thiết trí: The bliss of universal 
knowledge. 

Bồ Tát nguyện vì chúng sanh mà làm— 
For all sentient beings, they vow: 

Lầm điều ngự sư: To be a charioteer. 

Làm chủ binh thần: To be a leader. 

Cầm đuốc đại trí chỉ đường an ổn khiến 
chúng sanh lìa hiểm nạn: to be holding the 
torch of great knowledge and showing the 
way fo safety and peace, freeing them 
from danger. 

Dùng phương tiện khiến chúng sanh biết 
chơn thiệt nghĩa: To use approprilate 
means to Inform sentient beings of the 
truth. 

Nơi biển sanh tử, chư Bồ Tát làm thuyền 
trưởng khéo giỏi đủ trí đưa các chúng sanh 
đến bờ kia: In the ocean of birth and 
death, they are skillful captains of the 
ship, who know how to deliver sentient 
beinøs to the other shore. 


` 


25) Chư Bồ Tát đem thiện căn hồi hướng như 


vậy, tùy nghi cứu hộ khiến chúng sanh— 
Enliphtenng Beings dedicate all thelr 
roofs of øoodness and save senfient beings 
by employing means appropriate to the 
Situation to cause them: 

Thoát khỏi sanh tử: To emerge from birth 
and death. 

Thờ cúng tất cả chư Phật: Serve and 
provide for all the Buddhas. 

Được trí vô ngại: To attain unhindered, 
omnicient knowledge. 

Lầa các ma, xa bạn ác: To abandon all 
maniacs and bad associafes. 

Gần bạn lành Bồ Tát: Approach all 
Enliphtening Beings and good assocIaftes. 
Dứt trừ tội lỗi: To annihilate all error and 
wrongdoing. 

Thành tựu tịnh nghiệp: To perfect pure 
behavior. 

Đây đủ hạnh nguyện rộng lớn của Bồ Tát 
và vô lượng thiện căn: To fulfill the great 
practical vows and innumerable virtues of 
Enliphtening Beinss. 

Vì các chúng sanh không thể tự cứu, 
huống là cứu người? Thế nên một mình 
Bồ Tát lập chí nguyện tu tập thiện căn hồi 
hướng như vậy, vì muốn—Sentient beings 
cannot save themselves, how can they 
save others? (Only Enliphtening Beings 
have this unique 
cultivating amass roots of goodness and 
dedicate them In this way: 

Vì muốn quảng độ tất cả chúng sanh: To 
liberate all sentient beinøs. 

Vì muốn chiếu khắp tất cả chúng sanh: To 
1llumine all sentient beIngs. 

Vì muốn dẫn dắt tất cả chúng sanh: To 
guide all sentient beings. 

Vì muốn khai ngộ tất cả chúng sanh: To 
enlighten all sentient beings. 

Vì muốn đoái hoài tất cả chúng sanh: To 


determination of 


watch over and atfend to all sentient 
beings. 


27) 


Vì muốn nhiếp thọ tất cả chúng sanh: To 
take care of all sentient beings. 

Vì muốn thành tựu tất cả chúng sanh: To 
perfect all sentient beinss. 

Vì muốn khiến tất cả chúng sanh hoan hỷ: 
To gladden all sentient beinss. 

Vì muốn khiến tất cả chúng sanh vui đẹp: 
To bring happiness to all sentient beings. 
Vì muốn khiến tất cả chúng sanh dứt nghĩ: 
To cause all sentient beings to become 
freed from doubt. 

Bồ Tát hổi hướng như ánh mặt nhựt— 
Enliphtenng Beings` dedications should 
be like the sun: 

Chiếu khắp tất cả mà chẳng cầu báo ân: 
Shining universally on all without seeking 
thanks or reward. 

Chẳng vì một chúng sanh ác hại mình mà 
bỏ tất cả chúng sanh khác, nên Bồ Tát chỉ 
siêng tu tập thiện căn hồi hướng, khiến 
khắp chúng sanh đều được an lạc: Not 
abandoning all sentient beings because 
one sentient being 1s evil, just diligently 
practicing the dedicatlons of roots of 
øoodness fo cause all sentient beings to 
afttain peace and ease. 

Chúng sanh dầu có kẻ ác muốn hại mình, 
Bồ Tát đều dung thứ, trọn chẳng do đây 
mà bỏ thệ nguyện: They are able to take 
care of all sentient beings even 1f they are 
bad, never giving up their vows on this 
aCcOUuIt. 

Thiện căn dầu ít, nhưng vì nhiếp khắp 
chúng sanh, nên Bồ Tát luôn dùng tâm 
hoan hỷ hồi hướng quảng đại: Even if 
ther roots of goodness be few, but 
because they want to embrace all sentienf 
beings, so they always make a great 
dedication with a Jjoyful heart. 

Nếu có thiện căn mà chẳng muốn lợi ích 
tất cả chúng sanh thì chẳng gọi là hồi 
hướng: If one has roots of goodness but 
does not desire to benefit all sentlent 
beinøs, tat 1s not called dedication. 


F. 


28) 


29) 


30) 


31) 


32) 


33) 


34) 


35) 


36) 


37) 


Tùy một thiện căn dùng khắp chúng sanh 
làm cảnh sở duyên mới gọi là hồi hướng: 
When every single root of goodness 1s 
directed toward all sentient beings, that 1s 
called dedication. 

Bồ Tát tu tập hồi hướng đặt để chúng sanh 
nơi pháp tánh vô trước: Enlightening 
Beings to place 
senfient beinøs in the true nature of things 
where there 1s no attachment. 

Bồ Tát tu tập hôi hướng thấy chúng sanh 
bất động bất chuyển: Enlightening Beings 
culivate dedication that the 
1ntrinsic nafure of sentient beings doesn” 
move or change. 

Bồ Tát tu tập hồi hướng vô y vô thủ đối 
với sự hổi hướng: Enlightening Beings 
cultivate dedication without depending on 
or ørasping dedication. 

Bồ Tát tu tập hồi hướng chẳng lấy tướng 
thiện căn: Enlightening Beings cultivate 
dedicaion without atfachment to the 
appearances of roofs of øoodness. 

Bồ Tát tu tập hồi hướng chẳng phân biệt 
nghiệp báo thể tánh: Enlightening Beings 
culivate dedicaton without false Ideas 
about essential nature of consequences of 
actions. 

Bồ Tát tu tập hồi hướng chẳng tham trước 
tướng ngũ uẩn: Enlightening Beings 
cultivate dedication without attachment to 


cultivate dedication 


f{O sS€€ 


the characteristics of the five clusters of 
material and mental existence. 

Bồ Tát tu tập hồi hướng chẳng phá hoại 
tướng ngũ uẩn: Enlightening Beings 
cultivate dedication without destroying the 
charateristIcs of the five clusters. 

Bồ Tát tu tập hổi hướng chẳng chấp lấy 
nghiệp: Enlightening Beings cultivate 
dedication without grasping action. 

Bồ Tát tu tập hồi hướng chẳng cầu quả 
báo: Enliphtenng Beings 
dedication without seeking reward. 

Bồ Tát tu tập hồi hướng chẳng nhiễm 


cultivate 


38) 


39) 


40) 


41) 


42) 


43) 


4 


45) 


46) 


47) 


trước nhơn duyên: Enlightenng Beings 
culvate dedication without attachment to 
causalIty. 

Bồ Tát tu tập hồi hướng chẳng phân biệt 
nhơn duyên khởi: Enliphtening Beings 
cultivate dedicaton without Imagining 
what Is producing by causality. 

Bồ Tát tu tập hồi hướng chẳng chấp danh 


tiếng: Enlightening Beings cultivate 
dedicaion without attachment to 
reputation. 

Bồ Tát tu tập hổi hướng chẳng chấp xứ sở: 


Enlipghtenng beings cultivate dedication 
without attachment to location. 

Bồ Tát tu tập hồi hướng chẳng chấp pháp 
hư vọng: Enlightening Beings cultivate 
dedication without attachment to unreal 
things. 

Bồ Tát tu tập hồi hướng chẳng chấp chúng 
sanh tướng, thế giới tướng hay tâm ý 
tướng: Enlightenng Beings 
dedicaton without attachment to Images 
Of sentient beings, the world, ot mind. 

Bồ Tát tu tập chẳng khởi tâm điên đảo, 
tưởng điên đảo, kiến điên đảo: 
Enliphtenng Beings cultivate dedication 
wihout creatng delusions of mind, 
delusions of concepts, or delusions of 
VICWS. 

Bồ Tát tu tập hồi hướng chẳng chấp đường 
ngôn ngữ: Enlightening Beings cultivate 
dedication without attachment to verbal 
©Xpression. 

Bồ Tát quán tánh chơn thật của chư pháp 
mà tu tập hồi hướng: Enlightening Beings 
cultivate dedicaton observing the true 
nature of all things. 

Bồ Tát quán tánh bình đẳng của tất cả 
chúng tu tập hổi hướng: 
Enlipghtenng beings cultivate dedication 
observing the aspects in which all sentient 
beings are equal. 

Bồ Tát dùng ấn pháp giới mà ấn các thiện 
căn mà tu tập hồi hướng: Enlightening 


cultivate 


sanh mà 


48) 


49) 


50) 


51) 


52) 


Beings cultivate dedication stamping all 
roofs of øoodness with the seal of the 
realm of truth. 

Bồ Tát quán các pháp lìa tham dục, hiểu 
các pháp không gieo trồng thì thiện căn 
lại cũng như vậy mà tu tập hồi hướng: 
Enlightening Beings cultivate dedication 
observing all things dispassionately; they 
that all things 
propagation and that roots of goodness are 
also thus. 

Bồ Tát quán các pháp không hai, không 
sanh, không diệt mà tu tập hồi hướng: 
Enlightening Beings cultivate dedication 
observing that thinøs are nondual, unborn, 
and unperishing. 

Bồ Tát dùng những thiện căn hồi hướng 
như vậy mà tu hành pháp đối trị thanh 
tình: Enlightening Beings use such roots of 
øoodness to cul(ivate and practice pure 
methods of curing spiritual 1lls. 

Bao nhiêu thiện căn thấy đều tùy thuận 
pháp xuất thế, chẳng làm hai tướng: All of 
theIr roofs of goodness are In accord with 
transcendental principles, but they do not 
conceiIve of them dualistically. 

Chẳng phải túc nghiệp mà Bồ Tát tu tập 
nhứt thiết trí: It is not in their deeds that 
they cultivate omniscience. 

Bồ Tát tu tập nhứt thiết trí——Enlightening 
Beings cultivate omniscience: 

Chẳng phải ha nghiệp mà tu tập nhứt thiết 
trí: lIt Is not aprt from deeds that they 
culfivate omnIscience. 

Nhứt thiết trí chẳng phải túc nghiệp, cũng 
chẳng ha nghiệp mà được; bởi thanh tịnh 
nghiệp như bóng sáng, nên quả báo cũng 
thanh tịnh như bóng sáng; báo như bóng 
sáng thanh tịnh nên nhứt thiết trí cũng 
thanh tịnh như bóng sáng: Omniscience 1s 
not Idenfical to action, but omniscience 1s 
not affained aprt from action either. 
Because their action 1s pure as lipht, the 
consequences are also pure as lipht; 


understand have no 


because the consequences are pure as 
light, omniscience 1s also pure as light. 

c. Lầa ngã, ngã sở và tất cả loạn động tư duy 

phân biệt mà đem các thiện căn tu tập hồi 

hướng: Detached from all confusions and 
thouphs of  self DOSSesslon, 

Enlightenng Beings skillfully cultivate 

dedication of all roots of goodness. 

Bồ Tát tu tập hồi hướng như vậy— 

Enliphtenng Beings cultivate dedication 

1n this way: 

a. Luôn độ thoát chúng sanh không thôi: 
Liberating sentient beings ceaselessly. 

b. Chẳng trụ pháp tướng: They do not dwell 
On appearances. 

c. Dầu biết các pháp không nghiệp không 
báo mà khéo hay xuất sanh tất cả nghiệp 
báo không trái nghịch: Though they know 
that in all things there 1s no action and no 
consequences, yet they can skillfully 
produce all deeds and consequences 
without opposition or confention. 

d._ Bồ Tát tu tập hồi hướng xa ha các lỗi và 
được chư Phật khen ngợi: Enlightening 
Beings cultivate dedication, free from all 
faults and are praised by all Buddhas. 


and 


54) 


Cứu Khỏi: To deliver (save) someone from. 
Cứu Khổ: Cứu ai thoát khỏi khổ đau—To 
Save someone from unhappiness or suffering. 
Cứu Khốn: To save from misfortunes. 

Cứu Mạng: To save someone's life. 

Cứu Nạn: To save from danger. 

Cứu Nguy: To save from Peril. 

Cứu Sống: See Cứu Mạng. 

Cứu Thế: Những bậc cứu độ thế gian như chư 
Phật và chư Bồ Tát, đặc biệt là Đức Quán Thế 
Âm Bồ Tát (tầm thanh cứu khổ)—To save the 
world—A saviour of the world, Buddhas and 
Bodhisattvas as world-saviours, especially 
Kuan-Yin Bodhisattva. 


Cứu Thế Bồ Tát: Chư Phật và chư Bồ Tát 
thị hiện cứu độ thế gian, một danh hiệu khác 


Bổ Tát Quán Âm—Buddhas 
Bodhisattvas as world-saviours, another title 
for Kuan-Yin Bodhisattva. 

Cứu Thế Luân: Gọi pháp luân của Phật là 
“Cứu Thế Luân”—The wheel of salvation. 
Cứu Thế Viên Mãn: Tên gọi khác của Bổ 
Tát Quán Âm—Complete saviour of the 
world, another name of Kuan-Yin Bodhisattva. 
Cứu Thế Viên Thông: See Cứu Thế Viên 
Mãn. 

Cứu Thế Xiển Đề: Xiển đề là người không 
còn căn cơ vãng sanh nữa, cũng có nghĩa là vị 
Bồ Tát vì lòng từ bi vô hạn nên khởi lên đại 
nguyện từ chối vào Niết bàn để tiếp tục cứu 


của and 


độ chúng sanh—The world-saving 1cchantI, I.e. 
the Bodhisatva who defers entry Into 
Buddhahood to fulfil his vow of saving all 
beings. 

Cứu Thoát: Cứu độ và giải thoát —To save 
and set free—To be saved and freed—To 
Tescue——To save. 

Cứu Tỉnh: Salvation. 

Cứu Tử: To save (rescue) from death. 

Cứu Vẫn: To save the situation. 

Cứu Vớt Linh Hồn: To save a soul. 

Cừu Hận: Animosity. 

Cừu Nhân: Enemy. 

Cửu: Navan (skt—Nine. 

Cửu Âm: Nine elements or nine substances. 
(A) Ngũ Đại —The five elements: 

1) Đất: Earth. 


2) Nước: Water. 
3) Lửa: Fire. 
4) Gió: Wind. 


Hư không: Space. 

(B) Những Yếu Tố Khác: Other substances: 

6) Thời: Time. 

7) Tâm: Mind or spirit (manas). 

8) A Lại Da: Alaya (skÐ. 

9) Đại Ngã: Soul—Atman (skt). 

Cửu Biến Tri: Chín hình thức của toàn tri 
(biết hết thảy) về bốn chân lý (kiến khổ, kiến 


tập, kiến diệt và kiến đạo) cũng như những 
phương cách cắt đứt dục vọng và ảo tưởng— 
The nine forms of complete knowledge of the 
four Noble Truths (knowledge of sufferinss, 
accumulaton of sufferings, terminaton of 
sufferings and knowledge of the path) as well 
as the cutfing off passion and delusion. 

Cửu Bộ: Chín bộ kinh Tiểu thừa, giống như 
12 bộ kinh Đại thừa, ngoại trừ Phương Quảng, 
Thọ ký và Vô vấn tự thuyết—Nine Hinayana 
sutras which are the same as the twelve sutras 
in Mahayana except Vaipulya (Phương quảng), 
Vyakarana (Thọ Ký), and Udana (Vô vấn tự 
thuyết —See Thập nhị đại thừa Kinh. 

Cửu Bộ Kinh: See Cửu Bộ ¡in Vietnamese- 
English Section. 

Cửu Chấp: Nava Graha (skÐ —Nine se1zers 
or upholders—Nine luminariles or planets— 
See Cửu Diệu in Vietnamese-English Section. 
Cửu Chúng: Chín chúng đệ tử gồm Thất 
Chúng cộng với hai chúng Sa Di và Sa DI Ñi 
Tập Sự thọ trì tấm giới —NIne kinds of 
disciples include seven kinds plus junior monks 
and nuns or novice who have received the 
eigh(t commandments—See Thất Chúng ¡n 
Vietnamese-English Section. 

Cửu Chúng Sanh Cư: See Cửu Hữu in 
Vietnamese-English Section. 

Cửu Chúng Đại Thiền: Chín loại thiển Đại 
thừa cho chư Bổ tát The nine kinds of 
Mahayana dhyana for bodhisattvas: 

I) Tự Tánh Thiền: Thiền quán về tự tánh 
của chư pháp—Meditation on the original 
nafire of things, or mind as the real 
nature, from which all things derived. 
Nhất Thiết Thiền: Thiển quán nhằm phát 
triển tự giác và giác tha đến mức tối 
thượng—Meditation on achieving the 
development of self and all others to the 
utmost. 

Nan Thiền: Thiển quán về những vấn để 
khó khăn—Meditation on the difficulties 
of certain dhyana conditions. 


2) 


3) 


Nhất Thiết Môn Thiển: Thiền về cửa vào 
tối thừa thiển định —Meditation on the 
to all the superior dhyana 


4) 


entrance 

condItIons. 

Thiện Nhân Thiền: Thiển về những điều 
thiện—Meditation on the good. 

Nhất Thiết Hành Thiên: Thiền về thực tập 

và hành động Đại thừa—Meditation on all 

Mahayana practices and actions. 

Trừ Phiển Não Thiển: Meditation on 
ridding all suffers from the miserles of 
passion and delusion. 

Thử Thế Tha Thế Lạc Thiển: Thiển về 

cách mang lại an lạc cho mọi người trong 

đời nầy và đời sau—Meditation on the 
way to bring Joy to all people both in this 
life and hereafter. 

Thanh Tịnh Tịnh Thiển: Thiền về thanh 
tịnh nhằm chấm dứt ảo giác và phiền não 
để đạt được đại giác —Meditation on 
perfect purity in the termination of all 
delusion and distress and the obafaining of 
perfect enlightenment. 

Cửu Chúng Hoạnh TỬ: Theo Kinh Dược 

Sư, Cứu Thoát Bồ Tát đã bảo Ngài A Nan là 

có chín thứ hoạnh tử—According to The 

Medicine Buddha Sutra, Salvation Bodhisattva 

told Ananda that the Tathagafas mentioned 

countless forms of untimely death; however, 
there nine maJor forms of untimely death. 

I1) Nếu có chúng hữu tình nào bị bệnh tuy 
nhẹ, nhưng không thầy, không thuốc, 
không người săn sóc, hay giá có gặp thầy 
lại uống lầm thuốc, nên bệnh không đáng 
chết mà lại chết ngang. Đang lúc bệnh lại 
tin theo những thuyết họa phúc vu vơ của 
bọn tà ma ngoại đạo, yêu nghiệt trong đời, 
sanh lòng run sợ không còn tự chủ đối với 
sự chân chánh, đi bói khoa để tìm hỏi rồi 
giết hại loài vật để tấu với thần linh, vái 
van vọng lượng câu xin ban phúc, mong 
được sống lâu, nhưng rốt cuộc không thể 
nào được. Bởi si mê lầm lạc, tin theo tà 


5) 


6) 


?) 


8) 


kiến điên đảo nên bị hoạnh tử, đọa vào 
địa ngục đời đời không ra khỏi: Some 
senflent beinss contract a minor illness 
which goes unfreated for lack of a 
physiclan or medicine; or else, even 
thouph there is a physician, he prescribes 
the wrong medicine, causing premature 
death. Or, the patients, believing the false 
pronouncememns of  earthly demons, 
heretics or practiioners of black magIc, 
may panic, unable to calm their minds. 
They may then engage In divination or 
perform animal sacrifices In order to 
propitiate the spirifs, praying for blessings 
and longevtty, all Through 
confusion and reliance on 


1n VaIn. 
Ignorance, 
wrong, Inverted views, they meet with 
unimely death and sink ¡nto the hells, 
with no end in sipht. 


2) BỊ phép vua tru lục: Excecuted by royal 
decree. 

3) Sa đọa đắm say nơi sự chơi bời, săn bắn, 
đam mê tửu sắc, buông lung vô độ, bị loài 
quỷ đoạt mất tính khí: Losing one”s 
vitality to the demons through hunting, 
gambling, debauchery, drunkenness or 
exfreme dissipation. 

4)_ Chết thiêu: Death by fire. 

5) Chết chìm: Death by drowning. 

6) Bị thú dữ ăn thịt: Being devoured by wild 
animals. 

7) Bị rơi từ núi cao xuống vực thắm: Falling 
off a mountain or a cÌIfF. 

§) Chết vì thuốc độc, ếm đối, rủa nộp, trù ẻo 
và bị quỷ tử thi làm hại: Death by poison, 
Incanfations, evil mantras and demons- 
raised-from-the-death. 

9) Chết vì đói khát khốn khổ: Death from 
hunger or thirst, for lack of food and 
Wat€T. 


posstble combinaton of like and unlike 

examples In a syllogism. 

Cửu Cư: See Cửu Hữu in Vietnamese- 

English Section. 

Cửu Diệu: The nine luminaries: 

l1) Nhật: Aditya (skÐ—The sun. 

2) Nguyệt: Soma (skt——The moon. 

3) Hỏa Tỉnh: Angaraka (skt)——Mars. 

4)_ Thủy Tinh: Budha (skt)—Mercury. 

53) Mộc Tỉnh: Brhaspati (skt)—]upIter. 

6) Kim Tĩnh: Sukra (skÐ——Venus. 

7)_ Thổ Tinh: Sanaiscara (skt)——Saturn. 

§)_ La Hầu: Rahu (skt)—The spirit that causes 
eclipses. 

9) Kế Đô: Ketu (skÐ——A comet. 

Cửu Dụ: The nine similes: 

l1) Tĩnh (sao): Stars. 

2)_ Hoa Đốm: Eye-film. 

3) Đăng (đèn): Lamp. 

4) Ảo (ảo thuậU): Prestidigitation. 

53) Sương (sương mù): Dew. 

6) Bào (bong bóng): Bubble. 

7) Mộng: Dream. 

8) Điển Chớp: Lightning. 

9) Vân (mây): Cloud. 

Cửu Đạo: Chín đường hữu tình cư—Nine 

realms of living beinøs. 

Cửu Đế: Chín chân lý—Nine truths or 

postulates: 

I1) Vô Thường Đế: Impermanence. 

2) Khổ đế: Suffering. 

3) Không Đế: The 
Unreality of things 

4)_ Vô Ngã Đế: No permanent ego or soul. 

5) Hữu Ái Đế: Love of existence or 
pOSS€©ssion resulting In suffering. 

6) Vô Hữu Ái Đế: Fear of being without 
©xistence or possession also resulting in 
suffering. 

7) Bỉ Đoạn Phương Tiện Đế: Cutting of 


void—Voidness.— 


Cửu Cú Nhân: Một từ ngữ lý luận trong Phật 
giáo; chín sự phối hợp khả dĩ về đồng phẩm và 
dị phẩm—A term in Buddhist logic; the nine 


8) 


suffering and 1ts cause. 
Hữu Dư Niết Bàn Đế: Nirvana with 
remainder still to be worked out. 


9) Vô Dư Niết Bàn Đế: Complete Nirvana. 
Cửu Địa: chín giới—Chín cõi—Chín đất— 
The nine lands: 


A._ Dục Giới —Desire realm: 

l) Dục Giới Ngũ Thú Địa: The realm of 
desire—Sensuous realm. 

B. Sắc Giớ—Realn of form—Material 
forms: 

2) Ly Sanh Hỷ Lạc Địa: Paradise after 
earthly life (Sơ thiển—First đhyana). 

3) Định Sanh Hỷ Lạc Địa: Paradise of 
cessation of rebirth (Nhị thiển—Second 
dhyana). 

4 Ly Hỷ Diệu Lạc Địa: Land of wondrous 
jJoy after the previous joys (Tam thiển— 
Third dhyana). 

5) Xả Niệm Thanh Tịnh Địa: The Pure Land 


of abandonment of thought or recollection 
of past delighs (Tứ thiển—Fourth 
dhyana). 

C. Vô Sắc Giới: Formless realms—Realms 
beyond form: 


6) Không Vô Biên Xứ Địa: 
Akasanantyayatanam (sk —The land of 
Infinite space—(Nhứt Định ——First 
samadhi). 

7) Thức Vô Biên Xứ Địa: Vijnana- 
nantyayatanam  (sk—The land of 
Oomnisclence or Infinite perception—(Nhị 
Định—Second samadhn). 

8) Vô Sở Hữu Xứ Địa: Atkincanyayatana 
(skÐ——Land of nothingness—Tam Định— 
Third samadhi). 

9 Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Địa: 


NaIvasanjnana-samjnayatana  (skt)—The 
land of knowledge without thinking or not 
thinking, 
CONSCIOUSness nor unconsciousness—Tứ 
Định——Fourth samadhh]). 
Cửu Điều Cà Sa: See Cửu điều y ¡in 
'Vietnamese-English Section. 
Cửu Điều Y: Áo cà sa có phẩm trật thấp 
nhất—The lowest rank of the patched robe. 


or where ther 1s  neither 


Cửu Giải Thoát Đạo: Trong tam giới có cửu 
địa, mỗi địa đều có kiến hoặc, tư hoặc, và tu 
hoặc——In the nine stages of the trailokya each 
has Its possible delusions and erroneous 
performances—For more Information, please 
see Cửu Vô Gián Đạo in Vietnamese-English 
Section. 

Cửu Giới: Chín giới hãy còn trong sai trái và 
vẫn còn bị dục vọng chi phối; tất cả các giới 
của chúng hữu tình từ Bồ Tát xuống hàng địa 
ngục, ngoại trừ Phật giới là giới cao nhất— 
The nine realms of error, or subjection to the 
passion; all the realms of the living from 
Bodhisattvas down to hells, except the tenth 
and highest, the Buddha realm—See Cửu Địa 
1n Vietnamese-English Section. 

Cửu Hoa Sơn: Chiu-Fa San—Một trong bốn 
ngọn núi thiêng liêng của Phật Giáo, tọa lạc 
trong vùng An Hội bên Trung Quốc, nơi trụ trì 
của Ngài Địa Tạng Bồ Tát One of the four 
sacred mounfains of Buddhism situated In 
Anhul In China, and 1ts patron 1s Earth —Store 
Bodhisattva (Ti-tsang)—See Hoa Sơn. 

Cửu Hoạnh Tử: Chín nguyên nhân gây ra 
cái chết bất đắc kỳ tử——Nine kinds of irregular 
death: 


1) Không nên ăn mà cứ ăn: To eat what 1s 
not allowed to. 

2) Ăn quá lượng: Eat too much. 

3) Chẳng ăn quen mà cứ ăn: Eat what is not 
suitable for the stomach. 

4)_ Ăn không tiêu được: Eat what is difficult 
for the stomach to digest. 

5) Ăn thứ chưa được nấu chín: Eat uncooked 
food. 

6) Không giữ giới luật: Breaking precepts 
(law-breaking). 

7) Gần gửủi ác tri thức: Associate with bad 
friends. 

8) Vào xóm làng chẳng đúng lúc: To set out 
at the wrong time. 

9) Đáng tránh mà chẳng tránh (Chết chìm): 


Should avoid but not avoid—Drowning. 


Cửu Hội Mạn Đà La: Cửu hội thuyết—The 
nine groups In the diamond-realm mandala. 
Cửu Hữu: Chín cõi trời hỷ lạc—The nine 
realities, states or conditions in which sentient 
beings enjoy to dwell: 

l) Dục Giới Nhân Thiên: Sơ chúng sanh 
cư— Thế giới Ta Bà và sáu cõi trời dục 
giới trong đó chúng sanh có nhiều loại 
thân và nhiều loại tưởng—The world and 
the six deva heavens of desire in which 
there 1s variety of bodies and thinking or 
1d€as.. 

Phạm Chúng Giới Thiên: Nơi chúng sanh 
có nhiều thân khác nhau nhưng tưởng lại 
giống nhau—The three Brahma-heavens 
where bodies differ but thinking 1s the 
same (the first đhyana heaven—Sơ thiển 
thiên). 

Cực Quang Tịnh Thiên: Nơi chúng sanh 
chỉ có một loại thân nhưng nhiều loại 
tưởng khác nhau —The three bright and 
pure heavens where bodies are identical 
but thinking differs (the second dhyan 
heaven—Nhi thiền thiên). 

Biến Tịnh Thiên: Nơi chúng sanh chỉ có 
một thân và một tưởng giống nhau—The 
three universally pure heavens where 
bodies and thinking are the same (the third 
dhyana heaven—Tam thiển thiên). 

Vô Tưởng Thiên: Nơi chúng sanh không 
có tưởng mà cũng không có giác tr—The 
no-thimnking or no-thought heave (The 
highest of the four dhyana heavens—Tứ 
thiển thiên). 

Không Vô Biên Xứ: Chúng sanh không xứ 
trụ—Limitless space (First of the formless 
realm§). 

Thức Vô Biên Xứ: Chúng sanh trụ nơi 
thức—Lñmitless perception (the second of 
the formless realm§). 

Vô Sở Hữu Xứ: Chúng sanh bất dụng xứ 
trụ —Nothingness, the place beyong things 
(the third of the formless realm§). 


2) 


3) 


Ẫ) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) Phi Tưởng Phi Phi Tưởng: Chúng sanh hữu 
tưởng vô tưởng xứ —Beyond thought or 
non thought (the fourth formless realms). 

Cửu Hữu Tình Cư: See Cửu Hữu ¡in 

Vietnamese-English Section. 

Cửu Kết: Chín mối phiền trược đã kết nối 

con người trong sanh tử—The nine bonds that 

bind men to mortality: 


I)_ Ái Kết: Thương yêu hay tham ái—Love. 

2) Nhuế Kết: Sự hờn giận—Hate. 

3)_ Mạn Kết: Ngã mạn hay kiêu mạn—Pride. 

4) S¡ Kết: Si mê hay sự vô minh của việc 
không hiểu sự lý-—lgnorance. 

5) Kiến Kết: Tà kiến —Wrong views. 

6) Thủ Kiến Kết: Chấp thủ—Grasping— 
Possession. 

7) Nghi Kết: Nghi hoặc (Tam Bảo)—Doubt. 

§)  Tật Kết: Ganh ghét (với sự giàu sanh hay 
hay ho của người)—Envy. 

9) Kiên Kết: Vị kỷ—Selfish—Meanness. 


Cửu Khiếu: See Cửu Khổng in Vietnamese- 
English Section. 

Cửu Khổng: See Cửu Khổng Bất Tịnh in 
'Vietnamese-English Section. 

Cửu Khổng (Khiếu) Bất Tịnh: Chín lổ bất 
tịnh trong thân. Đức Phật dạy có chín lổ bất 
tịnh trong cơ thể chúng ta, từ mỗi lổ nây luôn 
rỉ ra mọi thứ cặn bã như đờm nơi cổ họng, mô 
hôi từ lổ lông nơi da, vân vân. Không có sự bài 
tiết nào có thể ngữi, rờ hay nếm cho vô. Tất cả 
đều bất tịnh—Nine impure openings ¡n our 
body. The Buddha teaches us that there are 
nine openinss in our body and from each of 
them exudes all kinds of excretions all the the 
time, I.e., phlegm from throat, sweat from the 
pores of skin, etc. None of the things excreted 
are pleasant to smell or touch or taste. They 
are all unclean thinøs: 


I1) Hai mắt: Eyes. 
3) Hai lổ tai: Ears. 
5)_ Hai lổ mũi: Nose (nostrils). 
7) Miệng: Mouth. 


§)_ Tiểu tiện: Anus. 


9) Đại tiện: Rectum. 

Cửu Kiếp: The nine kalpas—Theo Kinh Đại 

Bảo Tích, dù Phật Thích Ca và Di Lặc cùng 

khởi đầu một lượt, nhưng sự tinh tấn đã khiến 

cho Ngài Thích Ca thành Phật sớm hơn Ngài 

Di Lặc đến 9 tiểu kiếp —According to the 

Maharatnakuta Sutra, though Sakyamuni and 

Maitreya sfarted together, the zeal of the first 

enabled him to become Buddha nine kalpas 

SOONeT. 

Cửu Kinh: See Cửu Bộ Kinh and Thập Nhị 

Đại Thừa Kinh in Vietnamese-English Section. 

Cửu Liên: See Cửu Phẩm Liên Hoa in 

Vietnamese-English Section. 

Cửu Lậu: Nine leakages—See Cửu Khổng in 

Vietnamese-English Section. 

Cửu Loại Sanh: Chín loại sanh—Nine kinds 

of birth: 

(A) The first four kinds are common to devas, 
earth, and hells: 


1) Thai Sanh: Birth from the womb. 

2) Noãn Sanh: Birth from the egg. 

3) Thấp Sanh: Birth from the moisture. 

4) Hóa Sanh: Birth from transformation. 

(B) The second five for upper sages and sainfs 
1n the realms of form and non-form: 

5) Hữu Sắc: Birth into the heavens of form. 

6) Vô Sắc: Birth into the heavens of non- 
form. 

7y Hữu Tưởng: Birth into the heavens of 
thought. 

8) Vô Tưởng: Birth into the heavens of non- 
thought. 

9) Phi Tưởng Phi Phi Tưởng: Birth into the 


heavens of neither thoupht nor non- 
thought. 
Cửu Long: Nine Dragons. 
Cửu Luân: Không Luân—Vành kim luân 
(chiếc lọng) có chín tầng đặt trên đỉnh chùa 
tháp —AIso called the wheel of space—The 
nine wheel or circles on the top of a pagoda. 
Cửu Lưu: 


Nine enfrances—Nine 


suppurations—See Cửu Khổng in Vietnamese- 
English Section. 

Cửu Mạn: Theo Vi Diệu Pháp thì có chín 
loại mạn —According to Abhidharma, there 
are nine forms of pride: 

I) Ngã Thắng Mạn: Đối với người bằng 
mình, lại sinh tâm quá mạn cho rằng mình 
hơn họ ——That I surpass those who are 
equal to me. 

Ngã Đẳng Mạn: Đối với người hơn mình, 
lại sinh tâm quá mạn cho rằng mình bằng 
họ——That I am equal to those who surpass 
me (the pride of thinking oneself equal to 
those who surpass us). 

Ngã Liệt Mạn: Khởi tâm kiêu mạn cho 
rằng mình không đến nỗi tệ như người 
khác —That I am not so bad as others. 
Hữu Thắng Ngã Mạn: Vẫn khởi tâm kiêu 
mạn dù biết rằng người đó hơn mình— 
That others surpass me. 

Vô Đẳng Ngã Mạn: Khởi tâm kiêu mạn 
cho rằng không ai bằng mình —None are 
equal to me. 

Vô Liệt Ngã Mạn: Dù biết rằng không ai 
kém hơn mình nhưng vẫn sanh lòng kiêu 
mạn cho rằng mình chỉ kém người chút ít 
thôi—None are Inferior to me. 

Vô Thắng Ngã Mạn: Đối với người bằng 
mình, lại sanh tâm kiêu mạn cho rằng 
không ai có thể hơn mình được—None 
SUrpass me. 

Hữu Đẳng Ngã Mạn: Dù biết người cũng 
bằng mình, nhưng vẫn sanh tâm kiêu mạn 
cho rằng họ chỉ bằng ta thôi—That are 
equal to me. 

Hữu Liệt Ngã Mạn: Đối với người bằng 
mình, lại khởi tâm kiêu mạn cho rằng họ 
tệ hơn mình——That are worse than me. 
Cửu Môn: Chín cửa—Nine gates—See Cửu 
Hữu In Vietnamese-English Section. 

Cửu Nạn: difficulties—Nine 
distresses—See Cửu Não ¡in Vietnamese- 
English Section. 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


Nine 


Cửu Não: Chín sự phiền não hay chín tai nạn 
mà Đức Phật đã gặp phải khi Ngài còn tại 
thế—Nine distresses borne by the Buddha 
while he was still alive: 

1) Ngài bị nàng Tôn Đà Lợi phỉ báng thậm 
tệ: He was badly slandered by Sundara. 
Nàng Chiên Già cố làm nhục Ngài bằng 
cách giả bụng chửa rồi vu cáo: Canca 
tried to dishonor him by pretending to 
pregnant and falsely accusing him. 

Đề Bà Đạt Đa, người em họ của Ngài, đã 
âm mưu ám sát Ngài bằng cách lăn đá 
xuống đổi khi Ngài đi ngang qua khu núi: 
Devadatta,  his plotted 
assassinate him by rolling stones down hill 
when he passed by the creek. 

BỊ mũi tên tự dưng lao tới đâm vào chân: 
Pierced by an arrow accidentally. 

Bị Lưu Li Vương Thái tử con vua Ba Tư 
Nặc đem quân đến giết hết những người 
trong dòng họ Thích Ca: Son of King 
Prasenajit killed all people In the Sakya 
tribe. 

Vì lòng từ bi, Ngài nhận lời thỉnh cầu đến 
nhà một người Bà La Môn để nhận cúng 
dường, nhưng khi đến người ấy không 
cúng. Phật và Tăng đoàn của Ngài phải 
ăn lúa ngựa của một người chăn ngựa đem 
cho: Due to his compassion, the Buddha 
accepted an Invifaton from a Brahman; 
however, when the Buddha and his order 
arrived, the Brahman refused to serve 
them. As a result, the Buddha and his 
order had to accept offering from the 
stable-keeper. 

Bị gió lạnh thổi làm đau lưng: Cold wind 
to cause back pain. 

Sáu năm khổ hạnh: Sixty-four years of 
aScetIcs. 

Vào xóm Bà La Môn khất thực trong ba 
ngày liền, không ai cúng dường, phải 
mang bát không về: Entering the village 
for alms for three consecutve days 


2) 


3) 
to 


COusin, 


4) 


5) 


6) 


7) 
8) 


9) 


without receiving any food (returning with 
empty bowl). 

Cửu Nghỉ: Chín oai nghi—Theo Ngài Huyền 

Trang, có chín phương cách tỏ vẻ tôn kính cùa 

Ấn Độ ——According to Hsuan-Tsang, there are 

nine ways of showing respect in Indian at his 

time: 

I) Phát Ngôn Úy Vấn: Tỏ lời chào hỏi (hỏi 
thăm sức khỏe và ăn nói nhỏ nhẹ)— 
Saluung by asking 
(speaking softly). 


about  welfare 


2) Phủ Thủ Thị Kính: Cúi đầu kính chào— 
Saluting by bowing the head. 

3) Cử Thủ Cao Ấp: Đưa tay lên cao để 
chào—Saluting by holding high hands. 

4)_ Hợp Chưởng Bình Củng: Chấp tay cúi đầu 


chào—Saluung by bowing head with 
folded hands. 

Khuất Tất: Nhún cong đầu gối chào— 
Saluting by bending the knee. 

Trường Quỳ: Quỳ gối để chào —Saluting 
by kneeling. 

Thủ tất Cứ Địa: Chào bằng cách để hai 
bàn tay và hai đầu gối xuống đất— 
Saluting by placing two hands and knees 
on the ground. 

Ngũ Luân Câu Khất: Chào bằng cách cho 
hai cùi chỏ và hai đầu gối xuống đất— 
Saluting by placing two elbows and knees 
on the ground. 

Ngũ Thể Đầu Địa: Chào bằng cách phủ 
phục cả thân người sát đất—Saluting by 
humbly and submissively prostrating the 
whole body on the ground. 

Cửu Nghiệp: Chín loại nghiệp — The nine 
kinds of karma: 

(A) Dục Giới—Desire realm: 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


I1) Tác Nghiệp: Conduct that causes karma. 

2) Vô Tác Nghiệp: Conduct that does not 
cause karma. 

3) Phi Tác Phi Vô Tác: Conduct that 1s 


neutral. 
(B) Sắc Giới —Form realm: 


4) Tác Nghiệp: Conduct that causes karma. 

53) Phi Tác Nghiệp: Conduct that does not 
cause karma. 

6) Phi Tác Phi Vô Tác: Conduct that is 
neutral. 

(C) Vô Sắc Giới —Formless realm: 

7) Vô Tác Nghiệp: Non-causative deeds. 

8) Phi Tác Phi Vô Tác: Neutrality. 


9) Vô Lậu Nghiệp: Immortality. 

Cửu Nhân Nhứt Quả: Chín của mười pháp 
giới là nhân, pháp giới thứ mười là quả—Nine 
of the ten dhafu or reglons are causative, the 
tenth 1s the effect or resultant—See Phật giới 
in Vietnamese-English Section. 

Cửu Nhập: See Cửu Khổng in Vietnamese- 
English Section. 

Cửu Phạm: Chín cõi trời thuộc Tứ Thiển 
Thiên—The nine heavens of the fourth dhyana 
heaven (see Tứ Thiển Thiên): 

1) Vô Vân: Cloudless Heaven. 


2) Phúc Sinh: Producing Blessing Rewards. 

3) Quảng Quả: Broad Phala, the 12” 
Brahmaloka, great frut or abundant 
merIfs. 

4) Vô Tưởng: Asamjni-satvah (skt— 
Absence of thinking, or the Heaven above 
Thought. 

5) Vô Phiển: Free from trouble, the 13° 
Brahmaloka, the 5” region of the fourth 
Dhyana (see Tứ Thiền Thiên). 

6) Vô Nhiệt: Anavatapta (skt)—The Heaven 
without heat or affliction. 

7) Thiện Hiện: Sudrsd (sk)—The 7 
Brahmaloka, 8” of the Dhyana Heavens. 

§) Thiện Kiến: Sudarsana (skt——Good to see 
Heaven. 

9 Sắc Cứu Cánh: Akanistha (skt)—The 


highest of the material heavens—See Sắc 
Giới, and Thiên. 
Cửu Phạm: The nine heavens of the fourth 
dhyana heaven—See Tứ Thiển Thiên ¡in 
Vietnamese-English Section. 
Cửu Phẩm: Nine grades of rebirth—See Cửu 


Phẩm Liên Hoa. 
Cửu Phẩm An Dưỡng: Chín phẩm Tịnh Độ, 
tương ứng với chín sự phát triển trong tiền 
kiếp, khoảng cách với Đức A Di Đà trong kiếp 
tương lai sẽ tùy thuộc vào đó mà hoa sen nở 
sớm hay muộn—The nine grades or rewards of 
the Pure Land, corresponding to the nĩne 
grades of development 1n the previous life, 
upon which depends, In the next life, one”s 
distance from Amitabha, the consequenf aeons 
that are needed to approach him, and whether 
one”s lotus will open early or late. 
Cửu Phẩm An Dưỡng Hóa Sanh: Những 
chúng sanh hóa sanh từ hoa sen vào cửu phẩm 
An Dưỡng địa—Those born by transformation 
from the heavenly lotus Into the ninefold 
Paradise. 
Cửu Phẩm Di Đà: Chín hình thức của Di Đà 
Tịnh Độ, tương ứng với chín phẩm trong cõi 
nước Tịnh Độ —The nine forms of Amitabha, 
corresponding to the nine departments of the 
Pure Land. 
** or more information, please see Cửu 
Phẩm Liên Hoa ¡in Vietnamese-English 
Section. 
Cửu Phẩm Đại Y: Sec Cửu điều y in 
'Vietnamese-English Section. 
Cửu Phẩm Giác Vương: Vua Bồ Đề nơi cõi 
Tịnh Độ ——The king or lord of the bodhi of the 
Pure Land—Amitabha. 
Cửu Phẩm Hạnh Nghiệp: Chín hạnh 
nghiệp đạt được qua tu tập, nhờ đó con người 
được vãng sanh Tịnh Độ ——The nine karma to 
be attained by the conduct or practice through 
which one may be born Into the Pure Land. 
Cửu Phẩm Liên Đài: See Cửu Phẩm An 
Dưỡng and Cửu Phẩm Liên Hoa 
Vietnamese-English Section. 
Cửu Phẩm Liên Hoa: Chín phẩm Liên 
Hoa—Nine Holy Grades of Lotus: 
A._ HẠ PHẨM-—Ba bậc thấp nhất trong vãng 
sanh Tịnh độ—The three lowest stages of 


in 


the nine stages of birth in the Pure Land: 


I) Hạ Phẩm Hạ Sanh: The lowest of the 
three lowest classes who enter the Pure 
Land of Amitabha. 

2) Hạ Phẩm Trung Sanh: The middle of the 
three lowest classes (grades). 

3)_ Hạ Phẩm Thượng Sanh: The highest of the 


three lowest classes (grades). 
B._ TRUNG PHẨM-—Ba bậc giữa của vãng 
sanh Tịnh độ—The three middle stages of 
the nine stages of birth in the Pure Land: 
Trung Phẩm Hạ Sanh: The lowest of the 
three middle classes who enter the Pure 
Land of Amitabha. 
Trung Phẩm Trung Sanh: The middle of 
the three middle classes. 
Trung Phẩm Thượng Sanh: The highest of 
the three middle classes. 
THƯỢNG PHẨM-—Ba bậc cao nhất của 
vãng sanh Tịnh độ—The three highest of 
the nine stages of birth in the Pure Land of 
Amitabha: 
Thượng Phẩm Hạ Sanh: The lowest of the 
three highest classes who enter the Pure 
Land of Amitabha. 
Thượng Phẩm Trung Sanh: The middle of 
the three highest classes. 
Thượng Phẩm Thượng Sanh: The highest 
of the three highest classes. 
Cửu Phẩm Thượng: Ba bậc cao nhất của 
vãng sanh về Tịnh Độ của Phật A Di Đà—The 
three hiphest of the nine stages of birth in the 
Pure Land of Amitabha—See Cửu Phẩm Liên 
Hoa Din Vietnamese-English Section. 
Cửu Phẩm Thượng Sanh: See Cửu Phẩm 
Liên Hoa D in Vietnamese-English Section. 
Cửu Phẩm (Thượng) Y: Trong Tăng Già 
Lê, có chín loại áo khác nhau—The sanghati, 
there are nine grades of the monk”s patched 
robe. 
I1) Ba loại Thượng Tăng Già Lê (cao nhất)— 
Three superIor: 
e© Áo hai mươi mốt mảnh: Twenty-one 


4) 


6) 


7) 


8) 


9) 


patched robe. 
e© Áo hai mươi ba mảnh: Twenty-three 
patched robe. 
e© Áo hai mươi lăm mảnh: Twenty-five 
patched robe. 
Ba loại Trung Tăng Già Lê —Three 
middle: 
e© - Áo mười lăm mảnh: Fifteen patched robe. 
e© Áo mười bảy mảnh: Seventeen patched 


robe. 

e© Áo mười chín mảnh: Nineteen patched 
robe. 

3) Ba loại Hạ Tăng Già Lê —Three lowest 
ranks: 


e _ Áo chín mảnh: Nine patched robe. 
e - Áo mười một mảnh: Eleven patched robe. 
e - Áo mười ba mảnh: Thirteen patched robe. 
Cửu Phẩm Tịnh Độ: The nine grades 
(classes) of the Pure Land—See Cửu Phẩm 
Liên Hoa and Cửu Phẩm An Dưỡng ¡in 
'Vietnamese-English Section. 
Cửu Phẩm Vãng Sanh: Vãng sanh về cửu 
phẩm Liên Hoa Tịnh Độ—The ninefold future 
life ¡in the Pure Land—See Cửu Phẩm Liên 
Hoa and Cửu Phẩm An Dưỡng in Vietnamese- 
English Section. 
Cửu Phược Nhứt Thoát: Chín trạng thái 
trói buộc và một trạng thái giải thoát The 
nine sfates of bondage and the one state of 
liberation: 
(A) Chín trạng thái trối buộc The nine 
sfates of bondase: 


I)_ Hỏa Đồ: Hell of fire. 

2) Huyết Đồ: Hell of blood. 

3) Đao Đồ: Hell of sword. 

4 A-Tu-La: Asuras. 

5) Nhân: Men. 

6) Thiên: Devas. 

7) Ma: Maras. 

8) Ni Kiển Đà (ngoại đạo): Nirgranthas. 

9) Sắc và Vô Sắc: Form and formless states. 


(B) Một trạng thái giải thoát The one sftate 
of liberation: 


1) Niết Bàn: Freedom of Nirvana. 

Cửu Phương Tiện: Chín giai đoạn thích hợp 
trong phục vụ tôn giáo—The nine suifable 
Sfages In reÏigIous serVIC€S: 


1) Tác Lễ: Salutaion to the universal 
Triratna. 

2) Xuất Tội: Repentance and confession. 

3) Qui Y: Trustin Triratna. 

4) Thí Thân: Giving of self to the Tathagata. 

5) Phát Bồ Để Tâm: Vowing to devote the 
mind to bodh. 

6) Tùy Hỷ: Rejoicing in all good. 

7) Cần Giảng: Beseeching all Tathagatas to 
rain down the saving law. 

8) Cầu Vãng Sanh: Praying for the Buddha- 
nature In self and others for entry in the 
Pure Land. 

9) Hồi Hướng Công Đức: Demitting the good 
produced by the above eipht methods., to 
others, universally, past, present and 
future. 


Cửu Phương Tiện Thập Ba La Mật Bồ 
Tắt: Chín giai đoạn thích hợp làm phương tiện 
hoằng pháp của Thập Ba La Mật Bồ Tát—The 
nine suitable stages in religIous services of the 
ten paramifa Bodhisattvas—See Thập Ba La 
Mật (A), except the last paramia, 1m 
Vietnamese-English Section. 

Cửu Quỷ: Chín loại quỷ —Nine classes of 
ghosts: 

(A) Theo kinh điển Phật Giáo Đại Thừa— 
According the Mahayana Buddist 
SufraS: 

Cự Khẩu Quỷ: Quỷ miệng bốc lửa như 
ngọn đuốc—Burning torch-like ghost. 


{O 


l) 


2) Châm (Kim) Khẩu Quỷ: Quỷ có miệng 
nhọn như kim—Narrow needle-mouth 
ghosts. 

3) Xú Khẩu Quỷ: Quỷ miệng thối—Stinking 
mouth ghosts. 

4) Châm Mao Quỷ: Quỷ có lông nhọn như 


kim—Needle-like 
pIercing. 


har ghosts, self- 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


(@ 


5 


` 


Xú Mao Quỷ: Quỷ có lông thối—Hair- 
sharp and stinking, or stinking hair ghosfs. 
Anh Quỷ: Quỷ thân thể đầy mụn nhọt— 
Ghosts of which bodies 
fumOours. 

Hy Từ Quỷ: Loài quỷ thường lẩn khuất 
trong đền miếu, hy vọng được ăn uống— 
Ghosts that haunt sacrifices to the dead. 
Hy Thí Quỷ: Loài quỷ thường ăn đồ thừa 
thải của người khác, hoặc đổ cúng hay bất 
cứ thứ gì còn thừa—Ghosfs that eat human 
leavings. Demons that live on the remains 
Of sacrifices, or any leavings in øeneral. 
Đại Thế Quỷ: Loài quỷ giàu có phúc lớn. 
Đây là loại quỷ có thế lực như Dạ Xoa, 
La Sát, chúng ở rải rác khắp nơi từ trong 
phòng ốc, đến phố chợ, sông hồ, cây cối— 
Rich ghosts, or powerful demons, i.e. 
yaksas, raksasas, picasas, etc. All belong 
to the realm of Yama whence they are 
sent everywhere, consequently 
ubiquifous in every house, lane, market, 
mound, stream, free, efc. 

Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm——According 
to The Surangama Sutra—Đức Phật đã 
nhắc ngài A Nan về chin loại quỷ như sau: 
“A Nan! Các chúng sanh phá luật nghĩ, 
phạm giới Bồ Tát, chê Niêt Bàn của Phật, 
cũng như các tạp nghiệp khác, bị khổ 
nhiều kiếp đốt cháy. Sau khi hết tội địa 
ngục, mắc báo làm các thứ quỷ.”—The 
Buddha reminded Ananda as follows: 
“Anandal After the living beings who 
have slandered and destroyed rules and 
deportment, the Bodhisattva 
precepts, slandered the Buddhaˆs NIrvana, 
and created various other kinds of karma, 
pass through many kalpas of being burned 
in the Inferno, they finally finish payIng 
for their offenses and are reborn as 
ghosts.” 

Tham sắc gây tội, gặp gió thành hình, làm 
các loài Bạt Quỷ: If it was greed for lust 
that made the person commit offenses, 


are full of 


are 


violated 


2) 


3) 


#) 


5) 


6) 


7) 


then, after he has finished paying for his 
crmes, he shape he 
encounters the wind, and he ¡s called a 
drought-ghost. 

Tham các việc mê hoặc người mà gây 
tội, gặp các loài súc sanh thành hình, làm 
các loài My Quỷ: If it was greed to lie that 
made the person commit offenses, after he 
has finished payIng for his crimes, he 
takes shape when he encounters an 
animail, and he ¡1s called a Mei-Ghost. 
Tham sân hận, gây tội, gặp loài trùng 
thành hình, làm các loài Quỷ Cổ Độc: If it 
was grecd for hatred that made the person 
commit offenses, then, 
finished paying for his crimes, then, after 
he has finished paying for his crimes, he 
takes shape when he encounters worms, 
and he 1s called a Ku-Poison Ghost. 

Tham sự nhớ thù xưa gây tội, gặp chỗ suy 
biến thành hình, làm các loài Lệ Quỷ: If it 
was greed for animosity that made the 
person commit offenses, then, after he has 
finished paying for his crimes, he takes 
shape when he encounters degeneration, 
and he 1s called a Pestilence Ghost. 

Tham sự kiêu ngạo gây tội, gặp khí thành 
hình, làm các loài Ngạ Quỷ: If it was 
greed to be arrogant that made the person 
commit offenses, 
finished paying for his crimes, he takes 
shape when he encounters øases, and he 1s 
called a Hungry Ghost. 

Tham sự vu báng gây tội, gặp chỗ tối tăm 
thành hình, làm các loài Yểm Quỷ: If it 
was greed to be unJust to others that made 
the personthe person commit offenses, 
then after he has finished paying for his 


takes when 


afer he has 


then after he has 


cñimes, he takes shape when he 
encounters darkness, and he ¡1s called a 
Paralysis Ghost. 


Tham trí thông minh gây tội, gặp loài tinh 
linh thành hình, làm các loài quỷ Vọng 
Lượng: It was greed for views that made 


8) 


9) 


the person commit offenses, then, after he 
has finished payIng for his crimes, he 
takes shape when he encounfers essential 
energy, and he ¡is called a Wang-Liang 
Ghost. 

Tham sự thành công gây tội, gặp loài 
minh tính thành hình, làm các loài Quỷ 
Dịch Sử: If it was greed for deception that 
made the person commit offenses, then, 
after he has finished paying for his crimes, 
he 
brightness, and he 1s called a Servant 
Ghost. 

Tham kết bè đẳng gây tội, gặp người 
thành hình, làm các loài Quỷ Truyển 
Tống: If it was greed to be litigious that 
made the person commit offenses, then, 
after he has finished paying for his 
crimes, he shape he 
encounters people, and he 1s called a 
Messenger Ghost. 


takes shape when he encounters 


takes when 


Cửu Sang: See Cửu Khổng in Vietnamese- 
English Section. 

Cửu Sơn Bát Hải: Nine Cakravala (skt)— 
Chín rặng núi hay lục địa bị phân cách bởi tám 
biển của vũ trụ —Nine concentric mountain 
ranges or continenfs, separated by eight seas, 
Of a unIverse: 

(A) Theo Đại Thừa, cửu sơn hay chín rặng 


l) 


núi—NiIne mounfain ranges according to 
the Mahayana: 

Tại trung tâm hòn núi cao nhứt là núi Tu 
Di, và xung quanh là các núi khác: The 
central mounfain of the nine is Sumeru, 
and around 1t are the ranges of other 
mounfains. 

Núi Yết Địa Lạc Ca: Khadiraka (skÐ. 

Núi Y Sa Đà La: Isadhara (skt). 

Núi Du Cán Đà La: Yugamdhara (skÐ). 
Núi Tô Đạt Lê Xá Na: Sudarsana (skÐ). 
Núi An Thấp Phược Yết Nô: Asvakarna 
(skÐ. 

Núi Ni Dân Đà La: Nemimdhara (skÐ). 


8) Núi Tỳ Na Đa Ca: Vinataka (skÐ. 
9) Núi Sở Ca La: Cakravada (skt). 
(B) Vi Diệu Pháp Cấu Xá lại cho một thứ tự 


khác—-The Abhidharma Kosa gives a 
different order: 
I)_ Núi Tu Di ở giữa: Sumeru in the center. 


2) Núi Du Cán Đà La: Yugamdhara. 

3) Núi Y Sa Đà La: Isadhara. 

4)_ Núi Yết Địa Lạc Ca: Khadiraka. 

5) Núi Tô Đạt Lê Xá Na: Sudarsana. 

6@ Núi An Thấp Phược Yết Nô: 
Asvakarna. 

7) Núi Tỳ Na Đa Ca: Vinataka. 

8) Núi Ni Dân Đà La: Nemimdhara. 

9) Núi Thiết Luân bao bọc các núi vừa kể 
trên—An lron-Wheel mountaïn 
encompassing all these above mentioned 
mountains. 


Cửu Tâm Luân: Chín sự luân chuyển của 
tâm tưởng—The nine evolutions or movements 
of the mind In perception. 


Cửu Tham Thượng Đường: Chín lần : 


thượng đường hành lễ trong tháng, cứ ba ngày 
một lần—The nine monthly visits or ascents to 
the hall for worship, every third day. 

Cửu Thập Bát Sứ: Chín mươi tám sứ giả— 
Chín mươi tám sự cám dỗ hay thách thức được 
nói đến trong giáo lý Tiểu Thừa. Đây là 98 
phiển não của kiến tư giới, hay là những ý 
kiến từ bên trong lẫn bên ngoài—The 
Hinayana ninety-eight tempters or tempfations, 
that follow men with all subtlety to Iinduce 
laxty.  They ninety-eIght 
(afflictions), or moral temptations In the realm 
of view and thought, or external and Internal 
1deas. 

Cửu Thập Giới Đọa: Pacittiya (skt)—Theo 
Luật Nghi Khất Sĩ được Đức Tôn Sư Minh 
Đăng Quang soạn cho chư Tăng Ni hệ phái 
Khất Sĩ, 90 giới Ba Dật Đề, nếu phạm một 
trong những tội nầy mà chí thành phát lồ sám 
hối trước Tăng chúng, thì tội được tiêu khiên. 
Nếu không chí thành phát lồ sám hối, chẳng 


are klesas 


những sẽ trở ngại cho việc khởi sanh thiện 
pháp, mà sẽ còn bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, 
súc sanh—According to Most Honorable Minh 
Đăng Quang ¡in the Rules for Mendicant 
Bhiksus, ninety Pacitiya offences which 
require confession and repentance. lf a monk 
doing any of them, makes a confession of It 
before the Sangha with clear heart, he wIll 
become free from the offence. If he doesn't, 
the offence Ifself will not only obstruct his 
development of wholesome acts, but it wIll 
also cause his rebirth in lower realms, I.e., he]l, 
hungry ghosts, or animal. 

1) Cấm cho rằng phải một việc sai trái:A 
monk 
(telling a conscious lie means the words, 
the utterance, the speech, the talk, the 
language, the Intimation, the un-ariyan 
síatement of one intent upon deceiving 
with words, saying: “I have not seen what 
I have seen, heard what I have not heard, 
sensed what I have not sensed, etc). 

)_ Cấm che bai làm người rủn chí: A monk 

should not should not speak Insulting 

speech to discourage people. 

Cấm nói lưỡi hai chiều đâm thọc làm cho 

người ta giận nhau: A monk should not 

speak slandering speech to cause people 
to break their harmony. 

Cấm ở chung nhà với đàn bà trong một 

đêm: A monk should not lie down 1n a 

sleeping place with a woman. 

Cấm ở quá hai đêm chung với người chưa 

thọ giới nhà sư: A monk should not lie 

down ¡n a sleeping place with one who 1s 
not ordained for more than two nights. 

Cấm tụng kinh chung và một lượt với 

người chưa thọ đại giới. Tuy nhiên, nếu 

cùng bậc thiện hữu tri thức tại gia đọc 
tụng và nghiên cứu kinh điển thì không 
phạm giới Ba Dật Đề: A monk should not 
make one who 1s not ordained fo recIte 

sutras together line by line. However, If a 

monk recife in studying together with lay 


should not tell a conscious le 


3) 


4) 


5) 


6) 


good advisors, there 1s no offence of 
Pacittiya. 

7) Cấm học tội một vị Tỳ Kheo khác với 
người chưa thọ giới nhà sư: A monk should 
not speak of another monk”s very bad 
offence to one who 1s not ordained. 

8) Cấm khoe mình đắc đạo có phép thần 
thông với người chưa thọ đại giới: A monk 
should not speak of a condiion of 
furthermen to one who 1s not ordained. 

9) Cấm một mình thuyết pháp cho đàn bà 
nghe, dù chỉ năm sáu câu mà không có 
đàn ông trí thức tham dự: A monk should 
not teach dharma to women In more than 
five or six senftences, except a learned 
man Is present. 

Cấm đào đất, cuốc đất, hay sai người đào 

cuốc: A monk should not dig the ground or 

have 1t dug. 

11) Cấm đốn cây: A monk should not destroy 
vegetable growth. 

12) Cấm tranh cãi nhiều lời làm cho người ta 

phiển nhiễu: A monk should not argue to 

disturb other people. 

Cấm chê bai, nói ác, hay xúc phạm đến vị 

Sư Trị Sự trong Giáo Hội: A monk should 

not defame or bad mouth ¡n criticizing the 

headmaster of the Order. 

Cấm dùng đổ của chùa mà bỏ ở ngoài, 

làm cho hư bể: A monk should not spread 

in the open aIr a chalr or a maffress Or a 

s(ool belonging to the Order, setting forth, 

but does not removed or have it removed, 

fo cause 1t destroyed. 

Cấm dùng đồ của chùa, khi đi không dẹp 

cất: A monk should not spread a sleeping 

place or having 1t spread in a dwelling 
belonging to the Order, setting forth, but 
should neither remove 1t nor have 1t 


10 


`=< 


13 


` 


14 


` 


15 


`~ 


removed. 

Cấm khi đi lữ hành, giành chỗ nằm của 
một người khác: A monk should not lie 
down ¡1n a sleeping place in a dwelling 
belonging to the Order, knowing that he 1s 


16 


` 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


~ 


`=< 


` 


=< 


`~ 


) 


` 


` 


encroaching upon the space Intended for a 
monk arrived first. 

Cấm đuổi hay sai đuổi một vị Tỳ Kheo 
không hạp ý mình ra khỏi phòng: Out of 
angry and displeased, a monk should not 
throw out another monk or cause him to be 
thrown out from a dwelling place 
belonging to the Order. 

Nếu ở phần trên gác, khi giăng mùng lót 
ván, cấm để cây rớt trúng người: A monk 
who dwells in a lofty cell with an upper 
part, in a dwelling place belonging to the 
Order. He should not cause any boards or 
removable feet of his couch to fall down to 
hurt other people. 

Cấm lấy nước dùng khi biết trong nước ấy 
có côn trùng: A monk should not sprinkle 
ørass or clay, or should not have them 
sprinkled I1f he knows that the water 
conftains life. 

Khi lợp tịnh xá, cấm dùng đổ quá nhiều 
chất nặng khiến bị sập: A monk should not 
cover his dwelling place with heavy 
materiadl that collapse to harm other 
people. 

Khi không có lệnh của Giáo Hội sai đi, 
cấm dạy đạo, đọc giới bổn với Tỳ Kheo 
Ñi: A monk should not exhort nuns If there 
1s no order from the Sangha. 

Mặc dầu có lệnh Giáo Hội, cấm thuyết 
pháp với chúng Tỳ Kheo Ni từ buổi chiều 
tối đến sáng: Even though agreed upon by 
the Order, a monk should not exhort nuns 
after sunset. 

Cấm nói giễu rằng các vị sư đi thuyết 
pháp cho Tỳ Kheo Ni cốt chỉ để ăn uống 
no say: ÀA monk should not joke that the 
elder monks are exhorting nuns for the 
sake of gan. 

Cấm tặng áo cho Tỳ Kheo Ni xa lạ, trừ 
khi mua dùm hoặc đổi áo mới: A monk 
should not give robe-materlal to a nun 
who 1s not a relation, except in exchanse. 


25) Cấm may áo cho Tỳ Kheo Ni xa lạ: A 


26) 


27) 


28) 


29) 


30) 


31) 


32) 


monk should not sew or cause a robe to be 33) Cấm vắng mặt buổi cơm kỳ hội, trừ khi 


sewn for a nun who 1s not a relation. 

Cấm ngồi chung với Tỳ Kheo Ni, ở một 
chỗ che khuất A monk should not sit 
down ïn a private place together with a 
nun. 

Cấm đi chung với Tỳ Kheo Ni, dầu từ làng 
nầy hay làng kia, trừ khi ngặt nghèo 
(trường hợp ngặt nghèo ở đây phải được 
giáo hội đồng ý là đường xá nguy hiểm và 
ghê sợ đến nỗi người đi đường phải mang 
vũ khí): A monk should not have arranged 
together with a nun to go along the same 
road, even among villapes, except at the 
right time (in this case, the right time mustf 
be agreed upon by the Order that the road 
1s dangerous and friphtening that one must 
øo with a weapon) 

Cấm hẹn nhau đi chung một thuyền, trừ 
khi qua đò: A monk should not have 
arranged together with a nun to embark In 
a boat and to go either upsteam or 
downstream, except Íor crossing over fO 
the other bank on a ferry. 

Cấm ăn cơm của thí chủ đãi, khi nhờ có 
Tỳ Kheo Ni nói vào thí chủ mới chịu đãi: 
A monk should not eat alms-food knowIng 
that 1t procured through the 
1ntervenftion of a nun. 

Cấm đi chung với đàn bà dầu từ làng nầy 
tới làng kia cũng vậy, trừ khi ngặt nghèo: 
A monk should not have arranged together 
with a woman to go along the same road 
(see the last part of number 27) 

Cấm ăn đến hai buổi cơm một ngày, hai 
buổi hai ngày trong một nhà: A monk 
should not eat more than one meal at a 
public house, nor should he eat two meals 
1n tfwo days at the same house. 

Cấm ăn nhiều buổi cơm, ở nhiều chỗ 
trong một ngày, trừ khi đau yếu: A monk 
should not eat more than one meal and 
residing at varlous locatlons in one day, 
except when he 1s III. 


WaS 


34) 


35) 


36) 


37) 


38) 


đau yếu, đi xa, hay trai tăng: A monk 
should not be absent from the group meal, 
except at a ripht time, I.e., time of ilÌness, 
time of giving robes, time of being 
embarked In a boat, etc. 

Cấm ăn no rồi mà ăn lại nữa, nhưng khi 
còn đói có thể hỏi thêm: A monk should 
not eat solid food or soft food that 1s not 
left over when he feels full (satisfied); 
however, when he 1s still hungry, he can 
ask for more food. 

Cấm lãnh đồ ăn nhiều quá mà không chia 
sớt cho vị khác (Khi vị sư đi hay được mời 
thỉnh đến nhà thí chủ và được cúng dường 
hai hay ba bát bột nhồi mật để mang về, 
vị Tăng ấy có thể nhận. Nếu muốn nhiều 
hơn thế là phạm tội Ba Dật Đề. Nếu nhận 
về tự viện mà không chia lại cho chư 
Tăng trong tự viện cũng bị phạm tội Ba 
Dật Đề): When receiving a lot of alms- 
food, a monk must share them with other 
monks in the Order. If not, there 1s an 
offence of Pacittiya (If a monk, going up 
to a family, and was Invifed to take cakes 
or barley-gruel, two or three bowlfuls may 
be accep(ed by the monk. Should he 
accept more than that, there 1s an offence 
of Pacittiya. Should he accept two or three 
bowfuls, take these cakes back from there 
and would not share with other monks In 
the monastery, there is an offence of 
Pacittiya). 

Cấm ép vị sư khác ăn no rồi mà phải ăn 
lại nữa: A monk should not ask another 
monk who has eaten, who 1s satisfiied, to 
take solid or soft food that 1s not left over. 
Cấm ăn sái giờ từ quá ngọ tới ngọ hôm 
sau: AÁ monk should not eat or partake 
solid or soft food at the wrong time 
(wrong tine means afternoon has passed 
until sunrise). 

Cấm dùng và để đồ ăn vào miệng, món 
chẳng phải của cúng dường: A monk 


should not convey to his mouth nutriment 

nof ø1ven. 

Cấm để dành đồ ăn cách đêm đặng hôm 

sau khỏi đi khất thực: A monk should not 

eat or partake of solid food or soft food 
that was stored so that he doesn't have to 
go begging for alms-food the next day. 

Cấm hỏi đồ ăn mỹ vị, trừ cơn đau phảẩi tùy 

món cần dùng: A monk who is not il 

should not ask for sumptuous foods 

(sumptuous foods ¡include ghee, fresh 

butter, oil, honey, fish, meat, milk, curds, 

efc.). 

Cấm cố ý làm cho mấy vị Tỳ Kheo khác 

trễ quá giờ ăn: A monk should not cause 

other monks to be tardy to the meal. 

42) Cấm trao tay thí đồ ăn cho lõa thể hay 
nam nữ ngoại đạo: A monk should not 
gIive with his own hand solid food or soft 
food to a naked ascetic, or to a wanderer 
or to a female wanderer. 

43) Cấm ăn rồi mà còn ngồi nán lại lâu trong 
nhà có đàn bà đẹp: After eating, a monk 
should not sit down 1n a house where there 


39 


` 


40 


`=< 


4I 


`~ 


1s a beautiful woman. 

Cấm lãnh đồ ăn rồi, mà còn ngồi lại chỗ 

kín, trong nhà có đàn bà đẹp: After 

receiving alms-food, a monk should not sIf 

down In a private place on a secluded seat 

together with a woman. 

Cấm ngồi gần đàn bà chỗ chán chường 

(chỗ riêng tư có thể đưa đến việc hành 

dâm): A monk should not sít down 

together with a woman In a private place 

(that can lead to the development of 

sexual intercourse). 

Cấm oán ghét, kiếm cớ làm cho một vị sư 

khác bơ vơ nhịn đói: A monk should not 

find fault to dismiss another monk from 

going Into a villaøe for alms-food to cause 

that monk to sfarve. 

47) Cấm lãnh để dành nhiều thuốc: A monk 
should not store so mụch medicines. 

48) Cấm xem diễn binh tập trận: A monk 


44 


` 


45 


` 


46 


` 


` 


`=< 


`~ 


` 


` 


` 


`= 


should not go to see an army fighting. 

Nếu vì lý do gì đó mà phải đến viếng trại 
binh, cấm ở chung với quân binh hai ngày: 
If there 1s some reason for a monk to go 
to visit the army, that monk should not stay 
with the army for two nights. 

Nếu phải viếng trại binh, cấm đi xem sự 
tập tành ngựa voi, quân binh đấu võ: If a 
monk, staying with the army for less than 
two nighí(s, he should not go see a sham- 
fight or to the troops In array or to the 
massing of the army or fO S€€ a reView Of 
the army. 

Cấm uống rượu men, các thứ rượu, thuốc 
hút, á phiện, trầu cau: A monk should not 
drink fermented liquor and sprris, nor 
should he smoke opium, nor should he 
chew betel. 

Cấm chơi thể thao hay giởn cợt một cách 
quá tự do dưới nước: A monk should not 
playing In the water. 


53) Cấm lấy tay chân mà đánh đá người ta: A 


monk should not hit other people with 
hands or feet. 

Cấm bất tuân và khinh dễ lời quở trách 
cản ngăn: A monk should not disrespect 
any blame or warning from the elder 
monks. 

Cấm dọa nạt làm cho một vị Tỳ Kheo 
khác kinh sợ: A monk should not frighten 
a nother monk. 

Cấm tắm tới hai lần trong nửa tháng, trừ 
khi đau yếu, dơ hay nực vào trời hè: A 
monk should not bathe at intervals of less 
than half a month, except at a right time, 
1.e., the time of illness, the body 1s dirty, or 
too hot during the summer time. 

Cấm vô cớ chụm lửa chỗ trống, trừ khi 
đau yếu, lạnh lẽo hay trong đêm tối: If 

he Is not I1ll, a monk should not warm 

himself, kindle or cause a fire to be 
kindled. 

Cấm giễu cợt mà giấu, hoặc xúi người dấu 
đồ của người khác (như bát, áo, vải, vân 


vân): A monk should not hide or cause to 
hide another monk”s bowl or robe or cloth, 
even ¡In fun. 

59) Cấm lấy lén lại đồ, áo đã cho người ta rồi: 
A monk should not get back things that he 
already offered to another monk. 

60) Cấm mặc dùng chăn áo, màu vải trắng, 
mà phải nhuộm lại cho xấu trước khi 
dùng: A monk should not wear a robe 
(white) that has no disfigurement of black, 
dark green or muddy colors. 

61) Cấm cố ý giết chết mạng thú vật: A monk 
should not intentionally deprive a living 
thing of life. 

62) Cấm uống nước mà mình biết là có trùng: 
A monk should not knowingly make use of 
water that contains living things. 


63) Cấm cố ý làm cho người ta buồn mà 


` 


không khuyên giải: A monk should not 
cause sadness fo other people. On the 
confrary, a monk should do his best to 
comfort people when they are sad. 
64) Cấm dấu tội thô tục, chọc ghẹo, giao dâm 
của một Tỳ Kheo (tội thô tục nầy liên hệ 
đến Tứ Ba La Di hay Thập Tam Giới 
Tăng Tàn): A monk should not knowingly 


` 


conceal another monk”s very bad offence 
(an offence that involves defeat and the 
thirteen entailing a formal meeting of the 
Order). 

Cấm nhận vào hàng Tỳ Kheo, kể nào 
chưa đúng 20 tuổi trọn: A monk should not 
knowmngly confer the Upasampada 
Ordination on an individual under twenty 


65 


` 


V©ars Of agøe. 


66 


Cấm khiêu gợi sự rầy rà sau khi đã êm 


` 


thuận: A monk should not knowingly open 
up for a further formal act a legal question 
already settled according to rule. 
67) Cấm đi chung với gian nhân, đầu từ làng 
nầy tới làng kia cũng vậy: A monk should 
not have arranged together with a caravan 
set on theft, should not knowingly go 
along the same high road, even among 


~ 


68) 


69) 


70) 


71) 


72 


` 


73) 


villages. 

Cấm nói lời dâm dục làm ngăn trở sự 
thành đạo: A monk should not speak lewd 
words to obstruct the cultivated path. 

Cấm giữ tại chùa và để hầu mình, kẻ Sa 
Di nói sái quấy: A monk should not 
knowingly allow the novice who speaks 
uncorrectly about the Buddha-Dharma and 
misinterprets the Buddha, should not 
encourage that novice, should not support, 
should not eat with that novice, nor should 
he lie down in a sleeping place with that 
nOVIC€ . 

Cấm ăn uống và giao thiệp, hay nói 
chuyện với vị sư nói sái quấy: A monk 
should not knowingly eat together with or 
be in communion with or lie down In a 
sleeping place with a monk who speaks 
uncorrectly about the Buddha-Dharma and 
misinterprets the Buddha. 

Cấm chối tội nói rằng không biết để đi hỏi 
lại: A monk, being spoken to by monks 
regarding a rule, should speak thus: “Your 
reverences, [ wIll not train myself in this 
rule of training until I have inquired about 
1 Of another experilenced monk who 1s 
expert in discipline.” There is an offence 
of Pacittiya. He should say: “Monks, it 
should be learnt, ¡t should be Inqguired 1nto, 
1t should be Investigated by a monk who 1s 
training.” 

Cấm nói phá rằng đọc giới bổn là phiền 
hà vô ích: When the Patimokkha 1s being 
recited, a monk should not disparaging the 
rule of training by sayng thus: “On what 
account are the lesser and minor rules of 
trainng recied? They only tend to 
remorse, to vexation, to perplexIty.” 

Cấm chối tội nói rằng tại mình không 
thuộc giới bổn: A monk should not avoid 
being blamed by saying that he does not 
understand the Patimokkha (Whatever 
monk, while the Patimokkha is being 
recited every half-month, should speak 


` 


`~ 


` 


~ 


`=< 


` 


thus: “Only now I do understand that this 
rule 1s, as 1s said, handed down 1n a clause, 
confained ¡in a clause, and comes up for 
recitation every half-moth; 1f other monks 
should know concerning this monk has sat 
down two or three times before, not fo say 
oftener, while Patimokkha was being 
recited, there is not only no freedom for 
that monk on account of his ignorance, but 
he ought to be dealt with according to the 
rule for the offence Iinto which he has 
fallen there, and further confusion should 
be put on him, saying: “Your reverence, 
this 1s bad for you, this 1s badly gotten by 
you, that you, while the Patimokkha 1s 
beinng recited, do not attend applying 
yourself properly.” 

Cấm nói chư Tăng nghị xử chẳng công 
bình: A monk should not say that the 
Order”s decIsion 1s not fair. 

Cấm phá khuấy làm gián đoạn buổi hội 
nghị, bằng cách đứng dậy hay bước ra 
ngoài: A monk should not break or 
Interrupt the meeting, not giving the 
consent by rising up or departing from his 
seat when the Order 1s engaged In 
decisive talk. 

Cấm làm cần trở không cho thi hành điều 
mà giáo hội đã quyết nghị: A monk should 
not first consent for lipiimate acfs, and 
afterwards engage In criticism. 

Cấm học đi học lại, chuyện cãi lẫy gây 
sổ, sau khi đã êm thuận: A monk should 
not stand overhearing other monks when 
they are quarrelling, disputing. 

Cấm giận mà đánh một vị Tỳ Kheo khác: 
When angry and displeased, a monk 
should not gIve another monk a blow. 
Cấm giận mà vả, hay vặn tay một vị Tỳ 
Kheo khác: When angry and displeased, a 
monk should not raise the palm of the 


` 


` 


` 


` 


`= 


` 


another monk with an unfounded charge 
of an offence entailing a formal meeting 
of the Order. 

Cấm vào cung vua thình lình, không chờ 
đợi được nghĩnh tiếp: A monk should not 
suddenly enter the threshold of the king 
palace without waiting to be welcome. 
Cấm lượm, hay sai lượm của quấy vật bổ 
rơi, trừ khi nào biết rõ chủ nhân mà muốn 
cất giùm: A monk should not pick up or 
cause another to pick up treasure or what 
1S considered to be treasure, except when 
he knows the owner and pIcks to set aside 
for the owner to take 1t. 

Cấm vào làng sái giờ, trừ ra có việc của 
Giáo Hội: A monk should not enter a 
village at the wrong time, unless the Order 
1nstructfs him to øo for some kind of urgent 
thing to be done. 

Cấm ngồi ghế cao (cao hơn tám lóng tay), 
nằm giường rộng, chiếu lớn xinh đẹp: A 
monk should not sit on a couch or chaIr 
with the legs higher than eight finger- 
breadths 

Cấm dồn ghế, nệm, gối bằng gòn tốt: A 
monk should not have a couch or a chaIr 
made covered with good cotton. 


86) Cấm dùng ống đựng kim bằng xương, 


sừng, ngà: A monk should not have a 
needle-case made of bone or 1vory or horn 


§7) Cấm trải ngọa cụ choán chỗ rộng quá: A 


monk should not sit or lie on a large piece 
of sleeping bag (overs1ze). 

Cấm dùng vải giẻ nhiều quá để bó chỗ 
đau (bốn gang chiều dài và hai gang chiều 
rộng): A monk should not use oVersize 
1ích-cloth (four spans in length and two 
spans In breadth). 

Cấm dùng chăn tắm lớn quá: A monk 
should not use oversize towel or cloth for 
the raIns. 


90) Cấm mặc áo rộng dài như áo của Phật 
(áo của Phật chiều dài chín gang, chiều 
rộng sáu gang): A monk should not have a 


hand against another monk. 
Cấm cáo gian rằng vị Tỳ Kheo khác phạm 
giới Tăng Tàn: A monk should not defame 


80 


`=< 


robe made the measure of the Buddha”s 
robe, or more (the measures for the 
Buddha”s robe are nine spans in length 
and six spans In breadth). 

Cửu Thập Lục Chúng Ngoại Đạo: Chín 
mươi sáu phái ngoại đạo—Vào thời Đức Phật 
còn tại thế, có hơn 96 phái ngoại đạo——At the 
time of the Buddha, there were more than 
ninety-six classes of non-Buddhists or heretics 
and their practices. 
Cửu Thế: Thế giới của quá khứ, hiện tại và 
vị lai, mỗi thời thế giới lại có riêng quá khứ, 
hiện tại và vị lai của chính nó—Past, present 
and future worlds, each has 1s own past, 
present and future. 
Cửu Thế Gian: Chín thế giới thấp trong 
mười thế giới, thế giới cao nhất hay thế giới 
thứ mười là Phật giới. Chín thế giới còn lại 
luôn bị ảo giác mê muội của giác quan chỉ 
phối— The nine lower of the ten worlds, the 
highest or tenth being the Buddha-world. The 
rest nine are always subject to 1llusion, 
confused by the senses. 

** For more Iinformation, please see Lục Phàm 

Tứ Thánh In Vietnamese-English Section. 

Cửu Thứ Đệ Định: Chín mức độ thiền 

định—The samadhi of the nine degrees: 

(A) Tứ Thiền định: Four dhyanas (see Tứ 
Thiền Thiên). 

(B) Tứ Vô sắc định: Four formless—Four 
realms beyond form (see Tứ Vô Biên Xứ 
and Tứ Vô Biên Xứ Định). 

(C) Chỉ tức nhứt thiết thọ tưởng định: Vô thọ 
tưởng định —The beyond 
sensation and thouphit. 

Cửu Thức: Chín loại ý thức—The nine kinds 

Of cognifion or consciousness (V1Jnana): 

I1) Nhãn Thức: Consciousness of the sight. 








samadhi 


2) Nhĩ Thức: Consciousness of the hearing. 

3) Tỷ Thức: Consciousness of the smelling. 

4) Thiệt Thức: Consciousness of the tasting. 
53) Thân Thức: Consciousness of touch. 


Ý Thức: Consciousness of the mind. 


7) Mạt Na Thức: A Đà Na Thức-- 
Consciousness of manas—Ý căn. 

8) A Lại Da Thức: Consciousness of the 
mental perception—Tàng thức. 

9A Ma La Thức: Phật Thức—Vô Cấu 
Thức—Thanh Tịnh Thức—Chân Như hay 
chân tâm——Purified OF Buddha 
COnSCIOusness. 


Cửu Tịnh Nhục: Nine kinds of clean flesh. 
From I to 5) See Ngũ Tịnh Nhục. 

6) Con vật không phải vì mình mà bị giết: 
Creatures not killed for me. 

Thịt khô tự nhiên: Do con vật tự chết lâu 
ngày dưới ánh nắng làm cho thịt khô lại— 
Naturally dried meat. 

Những món không phải do ước hẹn, nhưng 
tình cờ gặp mà ăn: Things not seasonable 
or at the right time. 

Món thịt đã làm từ trước khi có sự hiện 
diện của mình tại đó: Things previously 
kiled. 

Cửu Tội Báo: See Cửu Não in Vietnamese- 
English Section. 

Cửu Tôn: Chín bậc đáng tôn vinh trên bông 
sen tám cánh, Phật Tỳ Lô Giá Na ở trung tâm, 
bốn vị Phật và bốn vị Bồ Tát trên mỗi cánh 
sen. Bông sen biểu trưng cho nhân tâm—The 
nine honoured ones in the eiphf-petalled hall 
of the Garbhadhatu; Vairocana in the center of 
the lotus, with four Buddhas 
Bodhisattvas the petals; 
representing the human heart. 
Cửu Tông: The nine sects in Buddhism—See 
Tông Phái in Vietnamese-English Section. 
Cửu Trai Nhựt: Chín ngày ăn chay, trì giới, 
và cử ăn quá ngọ. Trong chín ngày nầy vua 
Trời Đế Thích và Tứ Thiên vương đò xét sự 
thiện ác của nhân gian—Nine days of 
abstinence on which no food 1s eaten after 


7) 


8) 


9) 


and four 


on the  lotus 


twelve o clock and all the commandments 

must be observed. On these days Indras and 
the four deva-kings Investigate the conduct of 
men: 


(A) 

1) Mỗi ngày trong tháng giêng: Every day of 
the first month. 

2) Mỗi ngày trong tháng năm: Every day of 
the fifth month. 

3) Mỗi ngày trong tháng chín: Everyday of 
the ninth month. 

(C) Các tháng khác mỗi tháng sáu ngày— 
Other months each month six days as 
follow: 

4) Mồng tám: The §!. 

5) Mông chín: The 9°. 

6)_ Mông 14: The 14”. 

7) Hăm ba: The 23, 

8)_ Hăm chín: The 29°, 

9) Ba mươi: The 30. 


Cửu Triệt: Bất động cửu triệt hay kiếm sắc 
có chín ngọn lửa xung quanh của Bất Động 
Minh Vương, một biểu tượng của sự phá hủy 
phiền não và chướng ngại trong tam giới cửu 
địa—The nine penetrating flames of the 
sword of Acala, emblem of the destruction of 
1llusions and hindrances In the nine realms. 
Cửu Trụ Tâm: Chín giai đoạn trụ tâm— 
Ñine stages of mental concentration when In 
dhyana meditation (An, Nhiếp, Giải, Chuyển, 
Phục, Tức, Diệt, Tính, Trì). 

Cửu Trùng: Heaven. 

Cửu Tuyển: The nine springs—Hells— 
Hades. 

Cửu Tự Mạn Đồ La: Chín chữ Mạn Đồ La 
chín chữ huyền diệu. Bông sen tám cánh với 
Quán Tự Tại Bồ Tát ở trung đài và Phật A Di 
Đà trên mỗi cánh, thường được kiến lập thành 
hình chữ “Hất Lý” (chủng) trong Phạn ngữ— 
The nine magical character Mandala—The 
lotus with 1fts eipht petals and Its cenfer; 
Avalokitesvara may be placed in the heart and 
Amitabha on each petal, generally the shape 
of the Sanskrit “Seed” letter. 

Cửu Tưởng Quán: Nivasamjna (skt—Chín 
loại thiển quán về thân thể giúp ta thoát được 
luyến ái về thân—Nine types of meditation on 


corpse which helps free us from attachment to 
the human body: 

l) Quán xác sình lên: Vyadhmatakasamjna 
(sk)—Tưởng thây vừa mới chết và bắt 
đầu sình lên—Contemplate on a bloated 
COTpSe. 

Quán xác đổi sắc bầm tím: Vinilakas 
(skt)—Tưởng thây chết đổi sắc bầm xanh 
tm—Contemplate on a corpse changing 
color to dark purple. 

Quán xác rút nhỏ lại: 
(sk) Tưởng thây đang hoại 
Contemplate on a decaying corpse. 
Quán xác rỉ máu: Vilohitakas (skÙ— 
Tưởng thây sình bấy nức rã và rỉ máu— 
Contemplate on blood leaking out from a 
COTpSe. 

Quán xác bị phủ đầy máu mủ: Vipuyakas 
(skt)—Tưởng thây chết sình lên đầy dẫy 
máu mủ và sắp rã —Contemplate on a 
corpse covered with pus. 

Quán xác bị thú ăn: Vikhaditakas (sk—— 
Tưởng thây rã ra từng khúc, làm mỗi cho 
chim thú—Contemplate on a corpse that 
torn apart by wild birds and wild beasts. 
Quán xác bị rả ra từng phần: Viksiptakas 
(sk) Tưởng thây đang tan rã ra từng 
phần—Contemplate on the scattered limbs 
Of a corpse. 

Quán xác chỉ còn lại xương trắng: Asthis 
(sk0——Tưởng nắng chan mưa gội, thây nay 
chỉ còn trơ lại một bộ xương trắng— 
Contemplate on left-over white bones. 
Quán tro còn lại: Vidagdhakas (skt— 
Tưởng xương tiêu mụt theo thời gian, nay 
ch còn trơ lại một nhúm tro— 
Contemplate on the bones reduced to 
ashes. 

Cửu Vô Gián Đạo: Chín đạo vô gián— 
Tam giới có chín địa, tư hoặc trong mỗi địa 
lại có chín cách làm giảm nhẹ, từ đó vượt 
thắng chướng ngại; lại cũng có chín đạo vô 
gián và đi từ giai đoạn nầy đến giai đoạn khác 


2) 


3) Vipadumakas 


diệt— 


sồi 


5) 


6) 


?) 


8) 





9) 


trong tam giới để giải thoát bằng trí tuệ để 
vượt thoát phiền não trong mỗi giai đoạn—In 
every universe there are nine realms, In every 
realm there are nine ¡llusions In practice and 
nine ways of relief; hence the nine ways of 
overcoming hindrances; also there are nine 
I1nterrupted ways of advance from one sfaøe fo 
another of the nine stages of the trailokya by 
the wisdom of overcoming delusion In each 
staøe. 

Cửu Vô Học: Chín loại vô học của các bậc 
A-La-Hán đã đạt được mục đích tối hậu không 
cần phải học nữa—The nine grades of arhats 
who are no longer learning, having atained 
theIr goal: 


I1) Bất Thoái tướng: Asaiksa (skt—The stage 
beyond study, where Intuition rules 

2) Bất Thủ tướng: Ungrasping mark. 

3) Bất Tử tướng: Immortal mark. 

4)_ Bất Trụ tướng: Undwelling mark. 

5) Khả tiến tướng: Mark of advancement. 

6) Bất hoại tướng: Avinasya (SkÙ— 
Indestructible mark. 

7)_ Bất khoái tướng: Unpleasurable mark. 

8) Tuệ giải thoát tướng: Mark of wisdom of 
liberation. 

9) Câu giải thoát tướng: Mark of complete 
release. 


Cửu Vô Ngại: See Cửu Vô Gián Đạo in 
'Vietnamese-English Section. 
Cửu Vô Vi: Chín pháp vô vi—Nine kinds of 


non-action: 

(A) 

l) Trạch diệt: Pratsamkhyanirodha (skt)— 
Đoạn diệt bằng tri thức—Cessation 
through knowledge—See Trạch Diệt. 

2) Phi trạch diệt: Apratisamkhyanirodha 
(sk)— Đoạn diệt không bằng tri thức, 
nghĩa là do sự đoạn diệt tự nhiên của 
nguyên nhân—Cessation without 
knowledge, 1e. through the natural 
cessation of the causes—See Trạch Diệt. 

3) Hư không: Sunya (skt)—Space—See Hư 


Không. 

4) Không vô biên xứ: Akasanantyayatana 
(skÐ—See Không Vô Biên Xứ. 

53) Thức vô biên xứ: The state of boundless 





knowledge—See Thức Vô Biên Xứ. 

6) Vô sở hữu xứ: The state of nothing—See 
Vô Sở Hữu Xứ. 

7) Phi tưởng phi phi tưởng xứ: See Phi Tưởng 
Phi Phi Tưởng Xứ. 

8) Duyên khởi chi tánh: The nature of 
conditioned arising. 

9) Thánh đạo chi tánh: The nature of the 


holy way. 

(B) Theo Hóa Địa Bộ, có chín pháp vô vi hay 
chín pháp giúp hành giả tự tại không bị 
biến thiên vì bốn tướng——According to the 
Mahisasakah school, there are nine kinds 
Of non-action: 

1-3) Same as in (A). 

4) Bất động: Anenjata (skt——Immovability. 

3 Thiện Pháp Chân Như: Kusala-dharma- 

tathata (skt). 

Bất Thiện Pháp Chân Như: Akusala- 
dharma-tathata. 
Vô Ký Pháp Chân Như: Avyakrta-dharma- 
tathata (skÙ—Có nghĩa là chân như của 
vạn pháp vốn là tốt đẹp, không tốt đẹp, 
chẳng phải tốt đẹp mà cũng chẳng phải 
chẳng tốt đẹp—That ¡s, suchness of the 
dharma that are merItorious, unmeriforious 
and neither the one, nor the other. 


6) 


7) 


8) Đạo Phần Chân Như: Marganga-tathata 
(skÐ. 
9 Duyên Khởi Chân Như: Prattya- 


samutpada-tathata (skÐ—Suchness of the 
factors of the Path and suchness of the 
Law of Dependent Origination. 

Cửu Vực: See Cửu địa in Vietnamese- 

English Section. 

Cửu Xứ: See Cửu Hữu ¡in Vietnamese- 

English Section. 

Cựu: Xưa—Old—Ancient. 

Cựu Dịch: Các bản dịch từ đời Đường về 


trước gọi là bản dịch cũ hay cựu dịch (như 
những bản dịch của ngài Cưu Ma La Thập); 
các bản dịch từ đời Đường về sau gọi là bản 
dịch mới hay tân dịch (như những bản dịch của 
ngài Huyền Trang)—The older translations, 
1.e. before the Tang dynasty, those of 
Kumarajiva; those of the Hsuan-Tsang and 
afterwards are called the new. 

Cựu Kinh: Kinh xưa hay kinh viết theo lối 
xưa—Old writings, or VerSIOns. 

Cựu Ngôn: 

1) Tiếng nói xưa của xứ Ma Kiệt Đà, nằm về 
phía nam của Behar, gọi là Magadhi- 
Prakrt: The vernacular language of 
Magadha, the country South behar, called 
Magadhi-Prakrit. 

Phật tử ở Tích Lan cho rằng tiếng Pali, 
ngôn ngữ trong kinh điển Tích Lan là cựu 
ngôn ngữ của xứ Ma Kiệt Đà, nhưng hai 
thứ nầy hoàn toàn khác nhau: Pali, which 
1s the language of the Ceylon canon. The 
Ceylon Buddhists speak of it as Magadhi, 
but that was quite a different dialect from 
Pall. 

Cựu Trụ: Đã trụ tại đó từ trước—Formerly 
lived there. 

Cựu Trụ Bồ Tát: Bồ Tát đã vãng sanh về 
cối Tịnh Độ từ trước —Bodhisattvas who had 
formerly reborn and lived in the Pure Land. 


2) 


CH 


Cha: Father. 

Cha Chú: Father and uncle. 
Cha Con: Father and chi1d. 
Cha Đở Đầu: Godfather. 


Cha Ghẻ: Stepfather. 

Cha Mẹ: Parents. 

Cha Truyền Con Nối: heredity. 

Chà Đạp: To trample. 

Chạm Mặt: Pre-engagement (ceremony). 

Chan Chứa: Ovwerflowing—Plentiful— 

Abundant—Absorbing. 

Chán Đời: To be tired of this world. 

Chán Ghét: To dislike. 

Chán Nãn: 

Despondent. 

Chán Ngắn: To grow weary. 

Chán Ta Bà Nên Tìm Vui Tịnh Độ: To be 

tired of the Saha world, to seek the happiness 

1n the Pure Land. 

Chánh: 

I1) Đúng: Right—Proper—Correct 

2) Chánh Yếu: Chief—Principal. 

3) Chính Xác: Exact. 

4) Chánh Nguyệt: Tháng giêng The first 

month. 

Chánh Án: Presiding judge. 

Chánh Báo: Thân Độ—Làm con người hiện 

tại, tốt hay xấu, tùy thuộc vào kết quả của 

nghiệp đời trước, như phải giữ căn bản ngũ 

giới nếu muốn tái sanh trở lại làm người— 

One”s body—Being the resultant person, good 

or bad, depends on or results from former 

karma—Direct retribution of the individual”s 

Drevious existence, such as being born as a 

man 1s the result of keeping the five basic 

commandments for being reborn as a man. 

** For more Information, please see Thân Độ 
and Nhị Báo. 

Chánh Báo Y Báo: Giáo pháp của Phật chủ 

trương chánh báo và y báo hay tất cả thân thể 

và sở trụ của chúng sanh đều do tâm của họ 

biến hiện —Buddhist doctrine believes that 

direct retribution of individuals previous 

existence and the dependent condition or 


environmernt created by the beings” minds. 
1) See Chánh Báo. 


Discouraged—Depressed— 


Just. 





2) See Y Báo. 

Chánh Biến Giác: Samyak-sambuddha 

(sk)—See Chánh Biến Tri. 

Chánh Biến Tri: Samyaksambuddha (skt—— 

Chánh Biến Giác Chánh Đẳng Chánh 

Giác—Chánh Tận Giác —Phổ giác nhứt thiết 

pháp (biết rộng và biết đúng về tất cả chư 

pháp)—Correct equal Or 
enlightenment—Completely enlightened—— 

The universal knowledge ofa Buddha. 

Chánh Biến Tri Hải: Biển phổ giác hay 

biển tri thức của chư Phật The ocean of 

omnisclence (universal knowledge 

Buddha). 

Chánh Cần: Right effort. 

Chánh Chủ Khảo: 

examining board. 

Chánh Đáng: Righteousness. 

Chánh Đẳng Chánh Giác: A Nậu Đa La 

Tam Miệu Tam Bồ Để —Perfect universal 

enliphtenment, knowledge, or understandine—— 

Supreme or perfect enlightenment (Anutfara- 

samyak-sambodh——A Nậu đa la tam miệu 

Tam bồ đề)—See Chánh Biến tri. 

** For more Information, please see 

Chánh Biến Tri. 

Chánh Đẳng Giác: Samyakbuddhi (bodhi) 

Chánh trí vô thượng của Phật (trí giác biết các 

pháp không sai lệch) —Correct universal 

perfect enliphtenment—The perfect universal 
wisdom of a Buddha. 

** For more Information, please see 

Chánh Biến Tri. 

Chánh Địa Bộ: Mahisasakah (skt)—See Hóa 

Địa Bộ. 

Chánh Điện: The Main Hall—Buddha hall— 

Shrine. 

Chánh Định: Samyak-samadhi (skt). 

e Tâm cố định và không bị khuấy rối. Giai 
đoạn cuối cùng trong Bát Thánh Đạo: 
Right concentration or abstraction so that 
becomes vacant and receptIve—The mind 


unIversal 


of a 


Charman of the 


fñxed and undisturbed—The last link of 
the Eightfold Path. 

e Chánh Định là yếu tố kỷ luật tinh thần 

cuối cùng dẫn đến Tứ Thiền hay bốn giai 

đoạn của Thiển: Right Concentration ¡s 

the last mental discipline that leads to the 

four stases of jhana—See Tứ Thiên. 

For more Information, please see Bát 

Chánh Đạo. 

Chánh Định Lực: Samadhibhala (skt)— 

Định lực của tâm hay định lực thiển giúp ta 

không lầm lẫn cũng như dong ruỗi—The 

poWer of concentration of mind or medifation 
which helps destroying confused or wandering 
thoughts. 

Chánh Định Nghiệp: Thuận theo 18 lời 

nguyện của Phật A Di Đà và cõi Tây Phương 

Cực Lạc mà nhất tâm chuyên niệm hồng danh 

của Ngài —Concentration upon the eighteen 

vows of Amitabha and the Western Paradise, 
1n repeating the name of Amitabha. 

Chánh Đương Nhâm Ma Thời: Just at 

such and such an hour. 

Chánh Giác: Sambodhi (skt)—Tam Bồ Đề— 

Thực trí của Như Lai hay giác trí chân chánh 

về chư pháp—The wisdom or omniscience of a 

Buddha. 

Chánh Giáo: 

l) Giáo dục chánh trị: Political teaching— 
Governmental education. 

2) Chánh trị và tôn giáo: 
religion. 

Chánh Giới: Correct rules (precepts). 

Chánh Hạnh: 

1) Right conduct. 

2) Chánh hạnh nơi thân là một trong những 
cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì nhờ 
đó mà tam nghiệp hằng thanh tịnh— 
Right conduct of the actions of the body 
1S one of the most Important entrances to 
the great enliphtenment; for with 1t, the 
three kinds of behavior are pure. 


+ 


Poliics and 


Chánh Hạnh Kinh: Phật Thuyết A Hàm 
Chánh Hạnh Kinh—Kinh Đức Phật dạy về 
chánh hạnh nơi thân —The sutra in which the 
Buddha taught about right deeds of the body. 
Chánh Kiến: Samyagdrsti (skt). 

(A) Nghĩa của Chánh Kiến—The meanings of 
Right Understanding—Hiểu được bốn sự 
thật cao quí. Sự hiểu biết nầy là trí tuệ 
cao cả nhất nhìn thấy sự thật tối hậu, 
nghĩa là thấy sự vật đúng là như thế. Đây 
là giai đoạn đầu tiên trong Bát Thánh 
đạo—RiIght understanding, right views, or 
knowledge of the four noble truth. This 
understanding is the highest wisdom which 
sees the Ulũmate Reality. That 1s to say to 
see things as they are——Understanding the 
four noble truths, the first of the eightfold 
noble path. 

Phân loại Chánh Kiến — Categories of 
Right Understanding—Theo Tiến Sĩ K. 
SrI. Dhammananda trong Những Hạt Ngọc 
Trí Tuệ Phật Giáo, có hai loại Chánh 
Kiến ——According D.  K. Sữ. 
Dhammananda ¡in the Gems of Buddhism 
Wisdom, AC fWO SOTfSẼ Of 
understanding: 

Phàm Kiến: Kiến thức về một sự tích lũy 
của trí nhớ —an accumulated of memory, 
subJect 


(B 


` 


{O 


there 


Ù 


an ¡ntellectual grasping of a 
according to certain øIven data. 

Thánh Kiến: Hiểu biết thật và sâu xa, hay 
thâm nhập, nghĩa là nhìn sự vật đúng bản 
chất của nó, chứ không theo tên hay nhãn 
hiệu bể ngoài. Sự thâm nhập nầy chỉ xãy 
ra khi tâm ta đã gột rữa hết những bất tịnh 
và đã hoàn toàn phát triển qua thiển 
định—-Real deep understanding, a 
penetraton or an ¡intellectual seeing a 


2) 


thing ïn 1s true nature, without name and 
Ths penetraton 1s 
possible only when the mind 1s free from 
all Iimmpuriies and ¡is fully developed 
through meditation. 


external  label. 


** For more Information, please see Bát 
Chánh Đạo. 

Chánh Ky: The day of decease. 
Chánh Lượng Bộ: Sammatiya or Sammitiya 
(sk)—Một trong 18 bộ của trường phái Tiểu 
Thừa. Pháp của phái bộ nầy là chánh lượng 
hay đúng y với Phật pháp nguyên thủy không 
sai lệch. Ba trăm năm sau ngày Phật nhập niết 
bàn thì bốn phái Độc Tử Bộ được thành lập, 
trong đó Chánh Lượng Bộ là bộ thứ ba—One 
of the I8 sects of early Hinayana. The school 
Of correct measures, or correct evaluation. 
Three hundred years after the Buddha's 
nirvana 1t is said that from the Vatsiputriyah 
school four divisions were formed, of which 
this was the third. 
Chánh Mạng: Cuộc sống đúng đắn của hàng 
tu sĩ là khất thực. Làm việc hay làm thương 
mại là tà mệnh —Ripht livelihood—The right 
livelihood for a monk 1s to beg for food. To 
work for a living or to do worldly business 1S 
an Iimproper lIfe. 

(A) Bỏ lối sống sai trái, gây đau khổ cho 
người —Abandon wrong ways of living 
which bring harm and suffering to others: 

e_ Buôn súng ống và vũ khí: Selling arms 
and lethal weapons. 

e- Buôn bán súc vật để hạ thịt: Selling 
animals for slaughter. 

e - Buôn bán nô lệ: Dealing In slaves. 

e Buôn bán những thức uống có chất cay 

độc: Selling Intoxicating and/or poisonous 

drinks. 

Nên sống bằng những nghề nghiệp lương 

thiện, không làm hại mình hại người: One 

should live by an honest profession that 1s 
free from harm to self anf others. 

Chánh Môn: Man gate. 

Chánh Nghiệp: Samyakkarmanta (skÙ— 

Hành động đúng, tránh làm việc ác, thanh 

tịnh thân là giai đoạn thứ tư trong Bát Thánh 

Đạo—Ripht action, avoiding all wrong, purIty 

of body, the fourth of the eightfold noble path. 


(B 


` 


(A) Không nên làm (Nên tránh) ——Not to do or 
avoid: 

e Không sát sanh: Abstaining from taking 
Life. 

e Không trộm cắp: Abstaining from taking 
what IS not given. 

se Không tà dâm: Abstaining from carnal 

indulgence or 1Ïllicit sexual indulgence. 

Nên làm —Should do: 

e Nên trau dồi từ bi: Cultivate compassion. 

e Chỉ lấy khi được cho: Take only things 
that are øIven. 

e _ Sống thanh tịnh và trong sạch: Living pure 
and chaste. 

Chánh Ngữ: Samyagvak (skÙ)—Nói đúng là 

giai đoạn thứ ba trong Bát Thánh đạo—Right 

speech, the third of the eightfold noble path. 

(A) Không nói—Don't speak the following: 

e Nói đúng là không nói xấu phỉ báng vu 
khống và nói năng có thể mang lại sân 
hận, thù oán, chia rẽ và bất hòa giữa cá 
nhân và các đoàn thể: Abstaining from 
backbiting slander and talk that may bring 


about hatred, enmty, disunty and 
disharmony among Individuals or øroups 
of people. 


e - Không nói dối: Abstaining from lying. 

e Không lạm dụng nhàn đàm hý luận: 
Abstaining from abuse and idle talk. 

e Không nói lời cộc căn thô lỗ, thiếu lễ độ, 
hiểm độc và những lời sỉ nhục: Abstaining 
from harsh, rude, malicious 
language. 

e Không nói lời bừa bãi: Abstaining from 
careless words. 

(B) Nói—Do speak the following: 

e Nói điều chân thật: To speak the truth. 

e Nói bằng lời dịu dàng thân hữu và nhân 
đức: Utilize words that are soft, friendly 
and benevolent. 

e Dùng lời vui vẻ lịch sự, có ý nghĩa và có 
lợi ích: Uulize words that are pleasant, 
gentle, meaningful and useful. 


1mpolite, 


e - Nói đúng lúc đúng chỗ: Speak at the right 
time and place. 
(C) Nếu không cần nói, hay không nói được 
điều lợi ích, thì Đức Phật khuyên chúng 
ta nên giữ im lặng, vì đây là sự im lặng 
cao thượng: ÏIf not necessary, or IÝ one 
cannot say something useful, the Buddha 
advised people to keep silent. This 1s a 
noble silence. 
For more Information, please see Bát 
Chánh Đạo. 


Chánh Nhân Phật Tánh: The Buddha- 

nature or Bhutatathata. 

** For more Information, please see Duyên 

Nhân Phật Tánh. 

Chánh Nhựt: The day of a funeral. 

Chánh Niệm: Sammasati (p)—Samyaksmrti 

(skÐ— Right mindfulness—Chánh niệm là nhớ 

đúng nghĩ đúng là giai đoạn thứ bảy trong Bát 

Thánh đạo. Nhìn vào hay quán vào thân tâm 

để luôn tỉnh thức. Chánh niệm có nghĩa là lìa 

mọi phân biệt mà niệm thực tính của chư 
pháp. Theo Bát Chánh Đạo, chánh niệm là 

“Nhất Tâm. —Right remembrance, the 

seventh of the eiphtfold noble path, means 

remembering correctly and thinking correctly. 

The looking or contemplating on the body and 

the spirit in such a way as fo remain ardent, 

self-possessed Right 
remembrance means looking on the body and 

Spirit in such a way as to remain ardent, self- 

possessed and mindful, having overcome both 

hankering and dejection. According to the 
eiphtfold noble path, ripht mindfulness means 
the one-pointedness of the mind. 

e _ Nơi thân tỉnh thức bằng cách thực tập tập 
trung vào hơi thở: Be attentive to the 
acfivitiles of the body with the practice of 
concentration on breathing. 

e _ Nơi cảm thọ tỉnh thức bằng cách quán sát 
sự đến đi trong ta của tất cả mọi hình thức 
của cảm thọ, vui, buồn, trung tính: Be 
aware of all forms of feelings 


+ 


and mindful. 


and 


sensatons, pleasant, unpleasant, and 
neutral, by contemplating theIr 
appearance and disappearance within 
oneself. 


e Nơi những hoạt động của tâm tỉnh thức 
bằng cách xem coi tâm ta có chứa chấp 
dục vọng, sân hận, lừa dối, xao lãng, hay 
tập trung: Be aware whether one”s mind 1s 
lustfful, hatred, deluded, distacted or 
concentrated. 

e - Nơi vạn pháp tỉnh thức bằng cách quán sát 
bản chất vô thường của chúng từ sanh trụ 
dị diệt để tận diệt chấp trước và luyến ái: 
Contemplate the Impermanence of all 
things from arise, stay, change and decay 
to eliminate attachment. 

Chánh Niệm Và Tỉnh Giác: Sau ca 

sampajananan ca (p)—Mindfulness and clear 

awareness (clarity of awareness). 

Chánh Niệm Và Tỉnh Thức: Mindfulness 

and awareness—See Chánh Niệm, and Tỉnh 

Thức. 

Chánh Pháp: Saddharma (skt)—Saddhamma 

(p)—Chánh Pháp Thọ——Correct Doctrine of 

the Buddha—Right method—The period of 

correct Dharma—Chánh Pháp còn là phương 
pháp đúng, thường được dùng để chỉ Bát 

Chánh Đạo—Correct (right or true) doctrine of 

the Buddha also means the ripht method, 1s 

often used as a name for the Noble Eightfold 

Path. 

() Nghĩa của “Chánh Pháp”—The meanings 
of “Saddharma”: 

I1) Chánh pháp là giai đoạn kéo dài 500 năm 
(có người nói I.000 năm) sau ngày Phật 
nhập diệt. Tuy Phật đã nhập diệt, nhưng 
pháp nghỉ giới luật của Ngài dạy và để lại 
vẫn còn vững chắc. Hơn nữa, trong giai 
đoạn nầy chúng sanh nghiệp nhẹ tâm 
thuần, nên có nhiều có tới 80 đến 90 phần 
trăm người nghe pháp tu hành đắc quả. 
Nghĩa là có người hành trì chân chánh và 
có người tu chứng. Trong Kinh Lăng Già, 





2) 


Đức Phật nói: “Này Mahamati! Khi Chánh 
Pháp được hiểu thì sẽ không có sự gián 
đoạn dòng giống Phật”—True 
dharma—The period of Correct Law 
(Correct Doctrine of the Buddha) — The 
perfect age of dharma—The Proper 
Dharma Age—The real period of 
Buddhism which lasted 500 years (some 
says I,000 years) after the death of the 
Buddha (entered the Maha-Nrrvana). 
Although the Buddha was no longer in 
exiIstence, His Dharma and precepts were 
suliÐ properly practiced upheld. 
Furthermore, there would be many 
Buddhists who had light karma and therr 
mind were Intrinsically good, therefore, 


2 
cua 


and 


many of them would attain enlightenment 
1n therr cultivation. From eighty to ninety 
out of one hundred cultivators would attain 
enliphtenment. That 1s to say there were 


true and genuine practtloners who 
attained enlightenmernt. In the 
Lankavataa Sutra, the Buddha said: 


“Mahamati! When the right doctrine 1s 
comprehended, wll be no 
discontinuation of the Buddha-family.” 
Trong Kinh Ma Ha Ma Gia, Đức Phật có 
tiên đoán rằng sau khi Ngài nhập Niết 
Bàn rồi thì —In the Mahamaya Sutra, the 
Buddha prophesied that after He entered 
the Maha-Nirvana: 

Một trăm năm sau, có Tỳ Kheo Ưu Ba 
Cúc Đa, đủ biện tài thuyết pháp như Phú 
Lâu Na, độ được vô lượng chúng sanh: 
One hundred years later, there will be a 
Bhikshu named pagupta (see Hai Mươi 
Tám Tổ Ấn Độ (4)) who will have the 
complete ability to speak, elucidate, and 
clalfy the Dharma similar to Purna 
Maitrayaniputtra. He will aid and rescue 
Infinite sentient beings. 

Một trăm năm sau đó (tức là hai trăm năm 
sau khi Phật nhập diệt), có Tỳ Kheo Thi 
La Nan Đà, khéo nói pháp yếu, độ được 


there 


mười hai triệu người trong châu Diêm Phù 
Đề: In the following one hundred years 
(two hundred years after the Buddha”s 
Maha-Nirvana), there will be a Bhikshu 
named Silananda, able to speak the crucial 
Dharma discerningly and will aid and save 
twelve million beings im this Jambudvipa 
continent (the earth). 

Một trăm năm kế đó (tức là ba trăm năm 
sau khi Phật nhập diệt, có Tỳ Kheo 
Thanh Liên Hoa Nhãn, thuyết pháp độ 
được nửa triệu người: In the following one 
hundred years (or three hundred years 
after the Buddha*s Maha-Nirvana), there 
will be a Bhikshu named Hsin-Llen-Hua- 
Ran, who will speak the Dharma to aid 
and save five hundred thousand beings. 
Một trăm năm kế nữa (tứ bốn trăm năm 
sau khi Phật nhập diệt), có Tỳ Kheo Ngưu 
Khẩu thuyết pháp độ được một vạn người: 
One hundred years after Hsin-Llen-Hua- 
Ran (four hundred years after the 
Buddha°s Maha-Nirvana), there will be a 
Bhikshu named Niu-k?ou, who will speak 
the Dharma and rescue ten thousand 
beings. 

Một trăm năm kế tiếp đó (tức 500 năm 
sau ngày Phật nhập diệt), có Tỳ Kheo Bảo 
Thiên thuyết pháp độ được hai vạn người 
và khiến cho vô số chúng sanh phát tâm 
vô thượng Bồ Để. Sau đó thì thời kỳ 
Chánh Pháp sẽ chấm dứt: One hundred 
years after Niu-K'ou (five hundred years 
after the Buddha*s Maha-Nirvana), there 
will be a Bhikshu named Bao-T”ien, who 
will speak the Dharma to aid and save 
tweníy thousand beings and ¡nfluence 
mfinte others to develop the Ultimate 
Bodhi Mind. After this time, the Proper 
Dharma Age will come to an end. 

Sáu trăm năm sau ngày Phật nhập Niết 
Bàn, có 96 thứ tà đạo sống dậy, tà thuyết 
nổi lên phá hoại Chánh Pháp. Lúc ấy có 
Tỳ Kheo Mã Minh ra đời. Tỳ Kheo nầy 


qI) 


}) 


2) 


3) 


dùng trí huệ biện tài hàng phục ngoại đạo: 
Six hundred years after the Buddha's 
Maha-NIrrvana, ninefy-six types of 
Improper  docfrines arise, false 
teachings will be born to destroy the 
Proper Dharma. At that time, a Bhikshu 
named Asvaghosha will be born. This 
Bhikshu will use great wisdom to speak of 
the 
relipIons. 

Bảy trăm năm sau khi Phật nhập diệt, có 
Tỳ Kheo Long Thọ ra đời, dùng chánh trí 
hay trí huệ Bát Nhã chân chánh, xô ngả 
cột phướn tà kiến, đốt sáng ngọn đuốt 
Chánh Pháp: Seven hundred years after 
the Buddha?s Maha-Nirvana, there will 
born a Bhikshu named Nagarjuna; he wIll 
use the power of the Proper Prajna or 
øreat wisdom to destroy false views to 
lpht briphly the Buddha”s 
torch. 

Những lời Phật dạy về “Chánh Pháp” 
trong Kính Pháp Cú The Buddha's 
teachings “Saddharma” the 
Dharmapada Sutra: 

Đêm rất dài với những kẻ mất ngủ, đường 
tất xa với kẻ lữ hành mỏi mệt. Cũng thế, 
vòng luân hồi sẽ tiếp nối vô tận với kẻ 
ngu sĩ không minh đạt chánh pháp—Long 
1s the nipht to the wakeful; long 1s the road 
to him who 1s tired; long 1s samsara to the 
foolsh who do not know truc Law 
(Dharmapada 60). 

Hãng hái đừng buông lung, làm lành theo 
Chánh pháp. Người thực hành đúng Chánh 
pháp thì đời nầy vui đời sau cũng vui— 
Eagerly try not to be heedless, follow the 
path of righteousness. He who observes 
this practice lives happlly both in this 
world and In the next (Dharmapada 168). 
Hãy làm lành theo Chánh pháp, việc ác 
tránh không làm. Người thực hành đúng 
Chánh pháp, thì đời nầy vui đời sau cũng 
vuI—Follow the path of righteousness. Do 


wil 


Dharma to combat these false 


Dharma`s 


on 1n 


not do evil. He who practices this, lives 
happily both in this world and In the next 
(Dharmapada 169). 
Chánh Pháp Cự: Ánh đuốc chân lý hay Phật 
Giáo —The torch of the truth or Buddhism. 
Chánh Pháp Hoa Kinh: 10 quyển dịch của 
bộ kinh Pháp Hoa được dịch bởi ngài Trúc 
Pháp Hộ đời Tấn vào khoảng năm 286 sau 
Tây Lịch, hiện nay vẫn còn (đại để cũng giống 
như bản dịch của ngài Cưu Ma La Thập sau 
nây)—The earliest translation of the Lotus 
Sutra In 10 books by Dharmaraksa In around 
286 A.D., still in existence. 
Chánh Pháp Hưng Thịnh: The True 
Dharma 1s still flourished. 
Chánh Pháp Minh Như Lai: Vị Như Lai 
hiểu tường tận chánh pháp. Danh hiệu Phật 
mà Đức Quán Thế Âm đã đắc thành trong quá 
khứ The Tathagata who clearly understands 
the true law, I.e. Kuan-Yin, who attained 
Buddhahood In the past. 
Chánh Pháp Nhãn: The Right Dharma 
Eye—RiIght or true experIence of reality. 
Chánh Pháp Nhãn Tạng: The right 
eye that 
confains and preserves the ripht experience of 
reality. 
Chánh Pháp Thọ: See Chánh Pháp. 
Chánh Pháp Y: 
I1) Phật là chỗ tựa của Chánh Pháp: He, the 
Buddha, on whom the truth depends. 
2) Danh hiệu của Phật: A term for a Buddha. 
Chánh Phủ: Governmeit. 
Chánh Phụ: Primary and secondary. 
Chánh Quả: Hệ quả trực tiếp, tốt hay xấu là 
do bởi kết quả của tiền nghiệp—One's direct 
reward, good or bad, depends on or results 
from former karma. 
#* For more Information, please see Chánh 
Báo. 
Chánh Sách: Policy. 
Chánh Sĩ: 


Dharma treasury—Something 


1) Bậc thức giả chơn chánh: Correct scholar. 
2) Bồ Tát: Bodhisatva. 

Chánh Tâm Hành Xứ: Điều kiện trong đó 
sự vận hành của tâm vững chắc và hòa hợp 


với đối tượng The condiion when the 
motons of the mind are s(eadied and 


harmonized with the objJect. 

Chánh Tận Giác: See Chánh Biến Tri. 

Chánh Thọ: Cảm thọ đúng về đối tượng 

trong khi thiển quán—Correct sensation of the 

obJject contemplated. 

Chánh Tín: Right belief Cửa ngõ đầu tiên 

đi vào đại giác, vì nhờ đó mà tâm ta luôn kiên 

định không thối chuyển—The first entrance to 
the great enliphtenment; for with it, the 
s(eadfast mind 1s not broken. 

Chánh Tinh Tấn: Samyagvyayama (skt— 

Cố gắng đúng là giai đoạn thứ sáu trong Bát 

Thánh đạo—Ripht effort, zeal or progress, 

unintermifting perseverance, the sixth of the 

eiphtfold noble path. 

e Ngăn chận các tư tưởng tội lỗi và bất 
thiện chưa sanh: To prevent the arising of 
evil and unwholesome thoughfs that have 
nof yef arIsen. 

e _ Trấn áp tất cả những trạng thái xấu xa: To 
Supress the rising of evil states. 

e - Loại bỏ khi chúng vừa chớm khởi dậy: To 
eradicate  (discard) 
arisen. 

e _ Làm cho phát sanh và phát triển những tư 
tưởng thiện chưa sanh: To produce and 
develop wholesome thoughts not yet 
Arisen. 

se Nuôi dưỡng và làm tăng trưởng những 
trạng thái tốt : To stimulate good states, 
and to perfect those which have come Into 
being (to promote and maintain the good 
thoughts already present). 

** For more Information, please see Bát 
Chánh Đạo. 

Chánh Tính Ly Sinh: According 

Abhidharma-kosa, the life of holiness apart or 


those which have 


{O 


distinguished from the liíe of common 

unenliphtened people—See Thánh Tính Ly 

Sinh. 

Chánh Trí: Samyagjnana (skt—Right 

knowledge——Trí của các bậc Hiền Thánh, một 

trong ngũ pháp —Correct knowledge—Sage- 

like or saint-like knowledge, one of the five 

Dharmas—See Ngũ Pháp (4). 

Chánh Trị: Politics. 

Chánh Trung: See Chính Trung. 

Chánh Trực: 

1)  Thẳng Thắn: Correct and straight. 

2) Nhứt Thừa Thiên Thai: The One Vehicle 
teaching of the T”Ien-T?a1. 

Chánh Trực Xả Phương Tiện: Con đường 

thẳng loại bỏ tất cả mọi phương tiện—The 

straipht way which has cast aside expedIiency. 

Chánh Tư Duy: Samyaksamkalpa (skt— 

Suy nghĩ đúng là giai đoạn thứ nhì trong Bát 

Thánh đạo. Suy nghĩ đúng về cuộc sống xuất 

gia, từ bị lợi chúng—Ripht thought and Intent, 

the second of the eightfold noble path. Right 

aspiraton towards renunciation, benvolence 

and kindness. 

Chánh Tượng Mạt: Ba thời kỳ chính của 

Phật giáo là thời Chánh Pháp, Tượng Pháp, và 

Mạt Pháp—Three main periods of Buddhism, 

the real or correct, the formal or semblance, 

and the final or termination—See Chánh Pháp, 

Tượng Pháp, and Mạt Pháp. 

Chánh Ứng: Sự cảm ứng linh nghiệm của 

chư Phật và chư Thánh —The infuence of 

Buddha; the response of the Buddhas, or 

SaInfs. 

Chạnh Lòng: Moved—Affected. 

Chao Đảo: Imbalance. 

Chào: To salute. 

Chào Đời: To be born. 

Chau Mày: To frown. 

Cháu Chắt: Grand children. 


Chay: vegetarian. 


Chạy Ăn: To earn one's living. 

Chạy Ba Chân Bốn Cẳng: To run at full 
speed—To run as fast as one”s legs can carry. 
Chạy Chết: To run for one's life. 

Chạy Theo Danh Lợi Hư Áo: To chase 
after dream-like and empty fame and fortune. 
Chạy Thoát: To have a narrow escape. 
Chạy Theo: To run after—Everyone from the 
smallest Insect to the greatest king, ran after 
pleasures. 

Chạy Trốn: To run away. 

Chắc Chắn: Certain—Firm—Solid—Secure. 
Chắc Lưỡi: To smack oneˆs tongue. 

Chăm Nom: To take care of—To look 
after——To care for. 

Chăm Sóc Chu Đáo: Tender care. 

Chăn Trâu: To tend water buffalo. 

Chăng Bấẫy: To set a trap. 

Chẳng May: Unfortunately. 

Chẳng Nệ: Chẳng quản—To spare no pains. 
Chẳng Sợ Nghiệp Sớm Khởi, Chỉ Sợ 
Chậm Giác Ngộ Mà Thôi: Not to fear an 
early development of karma, fear only a slow 
awakening. 

Chắp Tay: To join oneˆs hands. 

Châm: Suci (skt)—Cây kim—A needle. 
Châm Biếm: Ironical. 

Châm Chích: Caustic. 

Châm Chọc: To tease. 

Châm Giới: Hạt cải và mũi kim, ví với việc 
thị hiện của Đức Phật còn hiếm hơn việc hạt 
cải bay từ không trung mà rớt vào ngay lổ 
kim—Needle seed; the 
appearance of Buddha 1s as rare as hitting the 


and mustard 
poInt of a needle on earth by a mustard seed 
thrown from the sky. 

Châm Khẩu Quỷ: Một trong chín loại quỷ, 
là loại quỷ có miệng nhỏ như cây kim, không 
ăn uống gì được—One of the nine classes of 
pretas, needle-mouth ghosts, with mouth so 


small that they cannot satisfy their hunger or 

thirst—See Ngạ Quỷ, and Cửu Quỷ. 

Châm Khổng: Lổ kim, ý nói tái sanh làm 

người còn khó hơn chuyện một sợi chỉ từ trên 

không bay xỏ vào ngay lổ kim dưới đất (theo 

Pháp Uyển Châu Lâm, quyển 31, “Nếu như có 

một người đứng trên đỉnh núi Tu Di kéo ra một 

sợi dây cực nhỏ, một người đứng dưới chân núi 

tay cầm cây kim đón lấy đầu dây, ở lưng 

chừng gió lốc, gió xoáy lại nổi lên dữ dội vào 

sợi dây, sợi dây thật là khó chui vào được 

đúng lổ kim. Làm được thân người còn khó 

hơn thế ấy nữa)—A needle eye; it is as 

difficult to be reborn as a man as 1t 1s to thread 

a needle on earth by throwing the threadat It 

from the sky. 

Châm Mao Quỷ: Một trong chín loài quỷ— 

One of the nine classes of pretas—See Cửu 

Quỷ. 

Châm Ngôn: Maxim—Precept. 

Châm Phong: See Châm Giới. 

Chấm Dứt: To put an end—To close—To 

conclude——To end—To finish—To bring to an 

end. 

Chấm Dứt Mọi Trói Buộc Của Kiết Sử: 

To stop one”s propensities and habIts. 

Chầm Chậm: Slowly. 

Chẩm: Thế nào—How?—What? 

Chẩm Sinh: Làm thế nào được sinh ra?— 

How born?——How did It arise? 

Chậm Chạp: Slow. 

Chậm Trễ: Tardy. 

Chân: 

e Chân thực: Tattva (skt)——True—Real— 
Truth—Reality. 

e Trạng thái thực: Tattvata (skt)—Real 
state—Truth—Reality. 

Chân Ảnh: Ảnh tượng chân dung, bao gồm 

tranh vẽ chân dung, hình ảnh hay tượng gỗ— 

The reflection of the truth, i.e. a portralt, 

photograph, Image, etc. 

Chân Cảnh: Cảnh giới của chân lý—The 


region of truth or realIty. 
Chân Chính: Legitimate. 
Chân Chứng: Bằng chứng của sự giác ngộ— 
Real evidence, proof. or 
realization of truth. The knowledge, concept, 
or idea which corresponds to reality. 
Chân Diệu: Chân thực diệu —The 
mysferious reality; reality In Its profundity. 
Chân Đan: Chân Đán— Thần Đan—Thần 
Đán—Trần Đan—Một từ ngữ cổ của Ấn Độ 
dùng để gọi Trung Quốc—An ancient Indian 
term for China. 
Chân Đạo: Con đường của chân lý—The 
Truth, the true way; reality. 
Chân Đế: Paramartha-satya (skt)—Ultimate 
truth—Categories of reality In contrast with 
ordinary categories (tục đế)—Giáo pháp giác 
ngộ tối thượng của Phật hay cái thực không hư 
vọng vốn có, đối lại với thế đế (tục đế) của 
phàm phu, hạng chỉ biết hình tướng bên ngoài 
chứ không phải là chân lý The correct 
dogma or averment of the enliphtened—Phật 
pháp: The Buddha law—Đệ nhất nghĩa đế— 
Thắng đế—The asseveration or categories of 
reality. Truth in reality, opposIte of ordinary or 
worldly truth (Thế đế) or ordinary categories; 
they are those of the sage, or man of insipht, in 
confrast with those of the common man, who 
knows only appearance and not reality. 

Chân Đế Tam Tạng (513-569): 

Paramartha, Gunarata, or Kulanatha (skt)—Ba 

La Mạt Đà—Câu Na La Đà. 

(A) Tiểu sử của Chân Đế— Paramartha's 
Biography: Theo Khởi Tín Luận, Chân Đế 
Tam Tạng là một nhà sư, nhà dịch thuật 
nổi tiếng, từ vùng Tây Ấn. Chân Đế quê 
quán ở Ujjayini, có lẽ quan hệ đến đại 
học Valabhi, vùng Tây Ấn Độ, một trung 
tâm học Phật. Khoảng năm 546-548, một 
hoàng đế Trung Hoa cử một phái đoàn 
đến Ma Kiệt Đà để thỉnh cầu vua nước 
nầy cử một học giả có thể giảng dạy giáo 
lý đạo Phật cho Trung Hoa. Chân Đế đã 


4S5Surance,  OF 


VI 








theo phái đoàn đến Trung Hoa để đáp lại 
lời thỉnh cầu. Ông mang theo một số lớn 
kinh Phật và đi bằng đường biển đến Nam 
Kinh vào năm 548. Theo mong ước của 
nhà vua, trong khoảng thời gian đó đến 
năm 557, ông đã dịch 70 tác phẩm. Người 
ta nói ông cũng có viết trên 40 tác phẩm 
khoảng 200 quyển. Đối tượng chính của 
ông là truyền bá học thuyết A Tỳ Đạt Ma 
Câu Xá và Nhiếp Đại Thừa Luận. Hoạt 
động văn học của ông hình như đã gây 
ảnh hưởng lớn trong tâm hồn Trung Hoa 
thời bấy giờ; điều nầy được minh chứng 
với nhiều đồ đệ xuất sắc dưới trướng. 
Chân Đế thiết lập Câu Xá Tông và hoạt 
động của ông chỉ có thể so sánh được với 
Cưu Ma La Thập ở thế hệ trước và Huyễn 
Trang ở thế hệ sau ông mà thôi. Sau đó 
ông bị buộc phải đi lang thang nhiều nơi 
do những biến động chánh trị ở Trung 
Hoa. Ông sống những năm cuối đời trong 
ẩn dật. Năm 569 ông thị tịch, thọ bẩy 
mươi tuổi—According the 
Awakening of Faith, Paramartha was a 
famous translator, a monk from UJJjayinl, 
western India, probably connected with 
Valabhi University. Around 546-548 A.D., 
a Chinese emperor had sent a mision to 
Magadha to request the king of that 
country to send a scholar who could teach 
the Buddha-Dharma to China. Paramartha 
accompanied the Chinese envoys back to 
China In response to this request. He 


mốt to 


(B 


a) 


caried with him a large collection of b) 


Buddhist texts and travelled by the sea 
route, arriving in Nanking in 548 A.D. In 
accordance with the desire of the emperor, 
from that time to 557, he translated 
seventy texfs. He is also said to have 
written more than forty works, altogether 
amounting to two hundred Chinese 
volumes. His chiefly obJject 
propagate the doctrine of Abhidharma- 


Was fO 


` 


lierary and religlous activity seems to 
have greatly Influenced the Chinese mind 
of the time as 1s testified by the fact that 
he had many able pupils under him. 
Paramartha founded the realisic Kosa 
School and his activities can be compared 
only with Kumarajiva who came before 
him and Hsuan-Tsang who came after 
hìm. Thereafter he was compelled to 
wander from place to place on account of 
poliical upheavals in China. The last 
years of his life were spent in solitude and 
retirement and he died In 569 A.D. at the 
aøe Of seventy-one. 

Sự nghiệp dịch thuật các kinh sách tiếng 
Phạn và hoằng pháp của Chân Đế— 
Paramartha”s career of translating Sanskrit 
texfs and propagation of Buddhism: Theo 
Giáo Sư Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm 
Năm Phật Giáo, sự nghiệp dịch thuật các 
kinh sách tiếng Phạn của Chân Đế có thể 
chia làm hai phần—According to Prof. 
Bapat In the Twenty-Eive Hundred Years 
of Buddhism, Paramarthas career of 
translating Sanskrit texts can be divided 
1nfO fWO paTfS: 

Thời kỳ từ năm 548- đến 557—The period 
from 548 to 557 A.D.: Trong thời kỳ nầy 
ông đã dịch khoảng 10 tác phẩm, trong đó 
6 cuốn còn tổn tại cho đến năm 730— 
During this period he translated about 10 
works, of which six were still In existence 
in 730 A.D. 

Thời kỳ từ năm 557 đến 569 sau Tây 
Lịch—The period from 557 to 569 A.D.: 
Trong thời kỳ nầy ông đã dịch một số lớn 
kinh sách dưới sự bảo trợ của triểu đình 
nhà Hán và tiếp tục công việc của của 
mình cho đến khi thị tịch năm 569— 
Durng this period, he worked on 
numerous texfs under the patronage of the 
Han dynasty and continued his labours till 
he died in 569 A.D. 


kosa and the Mahyana-samparigraha. His c) Chân Đế lập ra Nhiếp Luận Tông 


(Mahayanasampari-graha-sastra school) 
tại Trung Hoa. Trường phái nầy dựa trên 
nên tảng của nhiều kinh sách tiếng Phạn 
được ông dịch ra chữ Hán. Quan trọng 
nhất là bộ Nhiếp Đại Thừa Luận 
(Mahayanasamparigraha-sastra), kinh 
sách căn bản của trường phái nây. Trường 
phái nầy đã có những môn đệ xuất sắc và 
chiếm số đông trong các học giả Phật giáo 
Trung Hoa suốt một thời gian khoảng 80 
năm. Tuy nhiên, cũng giống như bao 
trường phái khác ở Trung Hoa, trường 
phái nầy cũng phải chịu những gò bó 
chung về chính trị, những suy thoái của 
chùa chiển, và mất đi sự hậu thuẫn của 
dân chúng. Bên cạnh đó, sự phổ biến của 
Pháp Tướng Tông (Dharmalaksana 
school) do Huyền Trang để xướng cũng có 
thể xem là một trong những lý do làm suy 
yếu Nhiếp Luận tông. Chân Đế coi trọng 
sự cần thiết phải nghiên cứu Nhiếp Đại 
Thừa Luận, nhưng Huyển Trang thì lại 
dịch bộ Thành Duy Thức 
(Vidyamatrasiddhi-sastra) và nhấn mạnh 
trên sự cần thiết phải nghiên cứu một số 
kinh điển chọn lọc gồm sáu cuốn kinh và 
mười bộ luận, kể cả Nhiếp Đại Thừa 
Luận. Do đó Nhiếp Luận tông do Chân 
Đế sáng lập đã bị hòa nhập vào Pháp 
Tướng tông của Huyền Trang. Trường 
phái nầy được gọi là phái “Tân Dịch 
Thuật: (New Translation Method), còn 
phái Nhiếp Luận tông do Chân Đế sáng 
lập ra được gọi là “Cựu Dịch Thuật.` Mặc 
dù bị hòa nhập vào một trường phái khác, 
nhưng Nhiếp Luận tông vẫn còn là một tổ 


Luận 


chức Phật giáo Trung Hoa tổn tại: 
Paramartha established the 
Mahayanasamparigraha-sastra school 


(She-Lun-Tsung) in China. This school 
was based on many SanskrI 
translated by him_, the most Important 
being the Mahayanasamparigraha-sastra, 
a basic text of that school. This school had 


texfs 


) 


eminent disciples and prevailed among 
Buddhist scholars in China for about 80 
years. However, like other Buddhist 
schools in China, this school, too, suffered 
fom general poliical restrictions, the 
deterioration of temples, and the loss of 
popular support. Besides these conditions, 
the popularty of the Dharmalaksana 
school established by Hsuan-Tsang might 
also be considered one of the reasons for 


the decline of the She-Lun-Tsung. 
Paramartha greatly emphasized the 
n€c€ssIty of studying the 


Mahayanasamparigraha-sastra, but Hsuan- 
Tsang, in his turn, translated the Vidy 
amatrasiddhi-sastra and laid emphasis on 
the necessity for the study of selected 
tex(ts, which consist of six sutras and 
eleven the 
Mahayanasamparigraha-sastra. Thus the 
Mahayanasamparigraha-sastra 
established by Paramartha was absorbed 
by the Dharmalaksana school founded by 
Hsuan-Tsang. This school was called the 
New Translaton Method while the She- 
Lun-Tsung founded by Paramartha was 
known as the Old Translation Method. In 
spIt© of the fact that the She-Lun-Tsung 
was absorbed by another school, it 
remains a permanent Chinese Buddhist 
1nstitutlonin China. 

Các bản dịch từ Phạn ra Hán của Chân 
Đế— Paramartha”s translation of Sanskrit 
(©X(S: 

Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa: 
Vajracchedika-PraJnaparamita-sutra. 


Sastras and ¡nclude 


school 


Nhiếp Đại Thừa Luận: 
Mahayanasamparigraha-sastra. 
Trung Biện Phân Biệt Luận: 


Madhyantavibhaga-sastra. 

A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Chính Luận: 
Abhidharma-kosa-vyakhya-sastra. 
Nhếp Đại Thừa Chính 
Mahayanasamparigraha-sastra-vyakhya. 


Luận: 


e Luật Nhiếp Minh Liễu Luận: Vinaya- 
dvavimsatiprasannartha-sastra. 

Chân Đế Tục Đế: The twofold truth, the 

higher truth and the worldly truth. 

I) Chân Đế: Higher truth Chân lý tuyệt 

đối—The higher truth. 

Tục Đế: Worldly truth Chân lý của thế 

giới hiện tượng——The phenomenal truth. 

Eor more information, please see Nhị Đế. 

Chân Đường: Hall for Patriarchs` images— 

Trueness Hall. 

Chân Giá Trị: True value. 

Chân Giả: True and false. 

Chân Giác: Sự toàn giác chân chính, như niết 

bàn toàn thiện của Phật The true and 

complete enlightenment, the perfect 

nirvana of Buddha, the perception of ultimate 

truth. 

Chân Giải Thoát: Sự giải thoát thật sự là sự 

thoát khỏi mọi chướng ngại của dục vọng 

phiền não để đạt tới Niết Bàn của Phật (dứt bỏ 

trói buộc gọi là giải, an nhiên tự tại gọi là 

thoát). Niết bàn của Phật có đầy đủ pháp thân, 

bát nhã và giải thoát, mà không thiếu vắng đại 

bị chúng—Release from all the 

hindrances of passions and afflictions to attain 

the Buddhas nirvana, 

permanent sfate of absence from the needs of 

the living, but 1s spiritual, omnisclent, and 

liberating. 

Chân Hóa: 

I1) Cứu độ người bằng chân lý giải thoát—To 

convert people by using teaching of the 

Truth. 

Giáo thuyết của Chân Tông: The teaching 

of the True Sect or Shingon. 

Chân Hóa Nhị Thân: Chân thân là pháp 

thân và báo thân; và hóa thân là ứng thân— 

The true body ¡s the dharmakaya and 

sambhogakaya, and the transformation body 1s 

the nirmanakaya. 

** For more Information, please see Nhị Thân. 


2) 


+ 


1©. 


mẫn 


whích 1s not a 


2) 


Chân Không: 

I)_ Chân không không có nghĩa là trống rỗng, 
mà có nghĩa là cái không mà không phải 
là không; chân không làm khởi lên diệu 
hữu: Emptiness—Wonderful existence— 
True empftiness 1s not emp(y; 1í ØIV€S riS€ 

Wonderful 

©xistence does not exists; It does not 


(to  wonderful existence. 
obstruct True Emptiness. From the void 
which seemingly nothing, 
absolutely everything descends. 

Người ta nói chân không là Niết Bàn của 
Tiểu Thừa (chân không tức niết bàn diệt 
đế, chẳng phải giả nên gọi là chân, ha bỏ 
hành tướng nên gọi là không): The 
absolute void, completely vacuity, said to 
be the nirvana of the Hinayana. 

Không Chân Như: Theo Khởi Tín Luận, 
Duy Thức Học, và Kinh Hoa nghiêm, chân 
không là lý tính chân như —According to 
the Awakenng of Faith, Only- 
Consciousness, and The Flower 
Adornment Sutra, emptiness means the 


confains 


2) 


3) 


essence of the bhutatathatfa. 
e Xa la các tướng do mê tình nhìn thấy 
trong Khởi Tín Luận—See Chân Như (c) 
(1) and @) (2). 
e Nhị Không trong Duy Thức—See Nhị 
Không. 
e Chân Không 
Nghiêm—See Tam Quán. 
Phi Không Chi Không: Đối với hữu trong 
phi hữu là diệu hữu, nói không trong phi 
không là chân không The void or 
Iimmaterial as reality, as essential or 


tam quấn trong Hoa 


“h 


substantial, the noft-void void, the ultimate 
reality, the hiphest Mahayana concept of 
true voidness, or of ultimate reality. 
** For more Information, please see Diệu 
Hữu 
Chân Không Diệu Hữu: Tánh có nghĩa là 
tỉnh thần hay tinh yếu; dấu hiệu có nghĩa là 
tướng. Tánh và tướng đối nghịch nhau, giống 


như tinh thần đối chọi với hiện tượng. Tuy 
nhiên, thật tướng thật tánh hay Phật tánh 
thường hằng không thay đổi. Thật tánh của thế 
giới hiện tượng là chân không, thường hữu mà 
hư vô; tuy hư vô nhưng thường hữu (cái không 
chẳng phải là không, cái hữu chẳng phải là 
hữu mà phàm phu suy nghĩ)—The true void— 
The true void 1s the mysterlously exIsting— 
Truly void, or Iimmaterial yet transcendetally 
exIsting—True emptiness—Wonderful 
©exIstence—Nature means 
essence; mark mean characteristics, forms or 
physlognomy. Marks 
confrasted, in the same way noumenon 1s 
confrasted with phenomenon. However, true 
mark stands for true form, true nature, Buddha 
nature always unchanging. True mark of all 
phenomena 1s like space; always existing but 
really empty; although empty, really existing. 

Chân Không Thiền Sư: Zen Master Chân 
Không (1045-1100)—Thiển sư Việt Nam, quê 
ở Phù Đổng, Tiên Du, Bắc Việt. Năm 20 tuổi 
sư xuất gia tại chùa Tĩnh Lự trên núi Đông 
Cứu. Ngài là pháp tử đời thứ 16 dòng Thiển 
Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Về sau, ngài đời đến núi 
Từ Sơn và trụ tại đây vài năm. Vua Lý Nhân 
Tông gửi chiếu chỉ triệu hồi ngài về triểu đình 
thuyết pháp. Sư vào trong Đại nội và thuyết 
kinh Pháp Hoa làm thức tỉnh nhiều người. Sau 
đó sư về trụ tại chùa Chúc Thánh trên núi Phả 
Lại. Một ngày nọ có vị sư tới hỏi: “Thế nào là 
diệu đạo?” Sư đáp: “Hãy ngộ đi rồi sẽ biết!” 
Khi về già, sư trở về quê hương trùng tu chùa 
Bảo Cảm và trụ tại đây tiếp tục hoằng hóa 
Phật giáo cho đến khi thị tịch vào năm 1100, 
thọ 55 tuổ—A Vietnamese Zen master from 
Phù Đồng, Tiên Du, North Vietnam. He left 
home at the age of 20. First, he went to Tĩnh 
Lự Temple on Mount Đông Cứu to stay there 
to practice medifation. He was the dharma heIr 
of the sixteenth generation of the Vinitaruci 
Zen Sect. Later, he moved to Mount Từ Sơn 
and stayed there for several years. King Lý 


nOunenon Or 


and  nature are 


Nhân Tông sent an Imperial Order to summon 

him to the capital to preach Buddha Dharma to 

the royal family. He went to the Great Citadel 
to preach the Lotus sutra to awaken many 
people. Later, he stayed at Chúc Thánh 

Temple on Mount Phả Lại. One day, a monk 

caem to ask him: “What 1s the wonderful 

way?>” He repled: “When you obtain 
enliphtenment, you wIll know 1t by yourself.” 

When he was old, he returned to his home 

đistrict to rebuild Bảo Cảm Temple and stayed 

there to revive and expand Buddhism until he 

passed away in 1100, at the age of 55. 

Chân Kiến: (skÐ-—True 

p©rceiving. 

Chân Kiến Đạo: Giác ngộ được cái lý chân 

như vô phân biệt—The realization of reality In 

the absolute as whole and undivided. 

** For more Information, please see Tam Đạo 
(B)(). 

Chân Kim: Vàng ròng—Pưre gold. 

Chân Kim Sơn: 

1) Một tái núi bằng vàng ròng: A moutain of 
pure gold. 

2) Thân Phật: Buddhaˆs body. 

Chân Kim Tượng: 

l) Một pho tượng bằng vàng ròng —An 
Image of pure gold. 

2) Thân Phật: The body of the Buddha. 

Chân Lắm Tay Bùn: Dusty feet and muddy 

hands—Hard toil. 

Chân Lý: The true principle. 

() Nghĩa của “Chân Lý”—The meanings of 
““[rue Principle” 

e Chân lý là lẽ tự nhiên, không chối cãi 
được. Chân lý chính là nguyên nhân diệt 
trừ khổ đau: Truth—Suchness—True 
emptiness—The truc principle—The 
prnciple of truth— The absolute apart 
from phenomena—Wonderful existence— 
True teachings. The truth 1s the destructIve 
cause Of pain. 

e Trong Phật Giáo Đại Thừa, chân lý được 


Dris-tattva 


nói trong Kinh Liên Hoa và Hoa Nghiêm: 
In Mahayana, true teachings primarlly 
refer to those of Lotus and Avatamsaka 
Suras—Expedient teachings ¡include all 
other teachings. 

Những lời Phật dạy về “Chân Lý”—The 
Buddha”s teachings on “True Principle” 

I1) Hão huyển mà tưởng là chơn thật, chơn 
thật lại thấy là phi chơn, cứ tư duy một 
cách tà vạy, người như thế không thể nào 
đạt đến chơn thật—lIn the untruth the 
foolish see the truth, while the truth 1s 
seen as the unfruth. Those who harbor 
suụch wrong thouphts never realize the 
truth (Dharmapada I1 I). 

Chơn thật nghĩ là chơn thật, phi chơn biết 
là phi chơn, cứ tư duy một cách đúng đắn, 
người như thế mới thật chứng được chơn 
thật—What 1s truth regarded as truth, what 
1s unfruth regarded as untruth. Those who 
harbor such right thoughts realize the truth 
(Dharmapada 12). 

Chân Lý Tương Đối-Chân Lý Tuyệt 
Đối: truth-Absolute truth—Theo 
chân lý tương đối thì tất cả các sự vật đều hiện 
hữu, nhưng trong chân lý tuyệt đối thì không 
có gì hiện hữu cả; trong chân lý tuyệt đối, 
người ta thấy rằng tất cả các sự vật đều không 
có tự tính, nhưng trong chân lý tương đối có 
một sự nhận thức chỗ nào không có tự tính— 
According to relative truth all things exist, but 
in absolute truth nothing 1s; in absolute truth 
one sees that all things are devoid of self- 
nature; however, In relative truth, a perception 
where there 1s no self-nature. 

Chân Minh: Trí tuệ bát nhã hay trí huệ của 
sự giác ngộ chân lý đối lại với hình tướng bên 
ngoài—The truth wIisdom—Buddha- 
1llumination—True knowledge 
enlightenment (in regard to reality 1n contrast 
with appearance). 

Chân Môn: The gateway of truth or reality. 


Chân Ngã: Intrinsic essence. 


qI) 


2) 


Relative 


OT 


I) Chân ngã hay Niết Bàn ngã của chư Phật, 
tức là cái ngã siêu việt, đối lại với vọng 
ngã của phàm phu: The real or nirvana 
ego, the transcendental ego, as contrasted 
with the illusory or temporal ego. 

Cái ngã mà ngoại đạo cho là thực, Phật 
giáo thì cho là giả ngã: The ego as 
considered real by non-Buddhists. 

Chân Ngôn: Dharani (skt—Mạn Đát La— 
Mạn Đồ La—Đà La Ni Chú Minh—Thâần Chú. 
1) Ngữ mật trong tam mật của Đức Như Lai, 
chỉ riêng thuyết pháp của pháp thân Phật 
(còn gọi là bí mật hiệu, mật ngôn, mật 
ngữ, chú minh): Precept, true words, right 
discourse, words of truth, or the words of 
Tathagata, Buddha-truth. One of the three 
mystic things of the Tathagata—See Tam 
Mật. 

Chân ngôn còn để chỉ Đà La Ni hay Tổng 
Trì hay Mật Chú: The term is used for 
mantra and dharani, Indicatng magical 
formulae, spells, charms, esoteric words. 
Chư Phật và chư Bổ Tát đều có mật âm 
tiêu biểu bởi Phạn ngữ, tiên khởi với âm 
“a” hay “Chân Ngôn Cứu Thế Giả” của 
Đức Đại Nhật Như Lai: Buddhas and 
Bodhisattvas have each an esoteric sound 
represented by a Sanskrit letter, the 
primary Vairocana letter, the alpha of all 
sounds being “a” which 1s also styled the 
True Word that saves the world. 

Chân Ngôn Bí Mật: Bản tánh bí mật của 
chú và đà la n—The mystic nature of the 
mantras and dharanis. 

Chân Ngôn Chỉ Quán: The use of a mantra 
1s characteristic of the esoteric Buddhism of 
the Shingon Sect. 

Chân Ngôn Thừa: 

1l) Mật Chú Thừa: The True World, or 
Mantra Vehicle. 

Thần Thông Thừa: Thừa theo giáo pháp 
chân ngôn mà đến đất Phật một cách 
nhanh chóng: The supernatural vehicle, 


2) 





2) 


3) 


2) 


because of Iimmediate atfainment of the 

Buddha-land through tantric methods. 
Chân Ngôn Bát Tổ: Eight patriarchs of the 
True Word Sect. 
I) Đệ Nhất Tổ Giáo Chủ Bí Mật Đại Nhật 
Như Lai: The first patriarch, the Mantra 
Lord, Vairocana Buddha. 
Đệ Nhị Tổ: Ngài Kim Cang Tát Đỏa Bồ 
Tát —The second patriarch, The Imaginary 
Bodhisattva Vajrasattva. 
Đệ Tam Tổ: Ngài Long Thọ Bồ Tát—The 
third patriarch, NÑagarjuna Bodhisattva. 
Đệ Tứ Tổ: Ngài Long Trí Bồ Tát—The 
fourth patriarch, Dragon-wisdom 
Bodhisattva. 
Đệ Ngũ Tổ: Ngài Kim Cang Trí Tạng Bồ 
Tát-The fiíth patrlarch, Vajramati 
Bodhisattva. 
Đệ Lục Tổ: Ngài Bất Không Tam Tạng 
Bồ Tát The sixth patrlarch, 
Amoghavajra Bodhisattva. 
Đệ Thất Tổ: Ngài Huệ Quả—The seventh 
patriarch, Hui-Kuo. 
Đệ Bát Tổ: Ngài Không Hải (Nhật 
Bản)—The eighth patriarch, K°ung-Hai 
(Japan). 
Chân Ngôn Bí Mật: Nhất ngữ bí mật của 
Như Lai, một trong tam mật của Đức Phật— 
The mystic nature of the mantras and dharanis; 
one of three esoteric things of the Buddha. 
** For more Information, please see Tam Mật. 
Chân Ngôn Thừa: Mantrayana (skt)—See 
Chân Ngôn Tông. 
Chân Ngôn Tông: Mantrayana (skt). 
(A) Nghĩa Chân Ngôn Tông—The 
meanings of the True Word Sect: 
Cũng gọi là Mật Tông, hay Du Già Tông, 
vì chuyên về những nghi thức và giáo 
thuyết bí mật: Also called Esoteric or 
Yogacara sec(s, characterized by mystic 
ritualism and speculative doctrines. 
Tông Chân ngôn Đà La Ni là tông giáo bí 
áo của chư Phật, đặc biệt là Đức Đại Nhật 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


?) 


8) 


2 
cua 


Ù 


2) 


(B 


l) 


` 


Như Lai—The True Word or Shingon 
Sect, founded on the mystical teaching “of 
all Buddhas,” the “very words” of the 
Buddhas; the 
Vairocana. 
Cương yếu Chân Ngôn—Preliminary of 
the Shingon School: Theo Giáo Sư Junjiro 
Takakusu trong Cương Yếu Triết Học 
Phật Giáo—According to Prof. Junjiro 
Takakusu In The Essentials of Buddhist 
Philosophy: 

Chân Ngôn là dịch nghĩa của chữ Phạn 
“Mantra,” có nghĩa là “Bí Mật giáo,” một 
giáo pháp không thể phát biểu bằng 
những ngôn ngữ thông thường. Giáo pháp 
đó, được nói bằng chính ngôn ngữ của 
Phật, phải được phân biệt với lý tưởng ẩn 
kín trong tâm Phật vốn không biểu lộ 
bằng lời. Chân Ngôn tông nhằm tìm hiểu 
chính Phật lý không biểu hiện thành ngôn 
ngữ đó. Một hình thức của Phật giáo dưới 
hình thức Mật Thừa (Mantrayana) dường 
như đã được thành hình tại Na Lan Đà 
(Nalanda) vào thời của Nghĩa Tịnh, vào 
thế kỷ thứ bẩy say Tây Lịch, vì Nghĩa 
Tịnh có đề cập đến một số văn học Mật 
Giáo đang được lưu hành tại đây, mà 
chính ông cũng từng học tập về mật giáo 
mặc dầu không am tường hoàn toàn. 
Trung tâm học tập của Mật giáo hình như 
đời về đại học Vikramasila tận cuối dòng 
sông Hằng, vì Phật giáo Tây Tạng có liên 
hệ đặc biệt với đại học nầy: Shingon ot 
“true word” 1s a translation of the Sanskrit 
“mantra` which means a “mystic doctrine” 
that cannot be expressed 1n the Buddhaˆs 
words should be distinguished from the 
1deal conceived the 
Buddha°s mind but not expressed ¡in 
words. The Shingon School aims at the 
Buddha”s own ideal not expressed 1n any 
way. An organizaion of Buddhists 
something like a Mantrayana seems to 
have existed at Nalanda at the time of I- 


speclal authority being 


whích was 1n 


2) 


Ching In the seventh century, for he 
menfions the existence of a bulk of Mantra 
lierature there and he himself 1s said to 
have been trained in the esoteric doctrine 
though he 
satisfactorily. The center of learning of 
mysticism, however, seems to have moved 
to the Vikramasila University farther 
down the Ganges, for Tibetan Buddhism 
had specladl connections with the 
UnIversity. 

Một điều rõ ràng là tại Ấn Độ, ngay từ 
thời Vệ Đà, đã có những tập tục về ma 
thuật, gồm bốn lối tôn thờ thần Homa 
hoàn toàn trùng hợp với những tập tục của 
Phật giáo. Lối tôn thờ nầy có thể là những 
tập quán của thổ dân Ấn Độ hay có thể là 
của di dân thời cổ. Sau một thời gian thực 
hành lâu dài, tập tục nầy dần dần đồng 
hóa với mật giáo, một tông phái thường bị 
nhầm lẫn với Kim Cang Thừa (Vajrayana) 
của Phật giáo. Nếu vì lý do nào đó mà 
Mật giáo của Phật giáo có liên hệ đến 
những tập tục đáng ghét kia thì nó không 
thể được gọi là Kim Cang Thừa, vì đây là 
một từ ngữ dùng để chỉ cho tông chỉ bí 
mật cao siêu, vượt hẳn cả Tiểu và Đại 
Thừa. Kim Cang Thừa như thế chỉ có thể 
được tiêu biểu nơi Hoằng Pháp Đại Sư 
(774-835) là người tập đại thành toàn bộ 
Mật Giáo: It is a well-known fact that in 
India as early as the Vedic period there 
existed the Atharva practice of sorcery, 
which had four kinds of the Homa cult 
(burnt sacrifice) in an exact coincidence 
with those of the Buddhist practice. Such a 
cult might have been the practice of Indian 
aborigines or at any rate of earlier 
1mmigrants. Through a prolonged practice 
1t eventually amalgamated into what we 
call “Tantrism` which 1s offen erroneously 
confused with the Buddhist 
Vehicle Vajrayana. Ïf It 1s In any way 
connected with obnoxious practices, 1í 


could . not master 1t 


Diamond 


(C) 


cannot be called Diamond Vehicle, for 
that Is a name øiven to a hipher mystic 
dotrine, transcending all Hinayana and 
Mahayana Such  Diamond 
Vehicle 1s only represented by Great 
Master Hung-Fa to whom the completion 
of the Mantra doctrine 1s due. 

Sự sáng lập và lịch sử của tông Chân 
Ngôn—The establishment and history of 
the the True Word Sect: Trong số các chi 
phái Phật giáo thì Chân Ngôn thừa và Câu 
Sinh Khởi thừa ít được biết đến nhất. Phần 
nhiều người ta nghĩ rằng đây là sự phát 
triển về sau nây. Tuy nhiên, trong giáo 
điển Pali, người ta tìm thấy đã có những 
câu thần chú (mantra) ở nhiều đoạn, 
chẳắng hạn như trong Kinh Atanatiya. Dù 
rằng rất khó mà biết được chắc chắn vai 
trò của câu thần chú trong giai đoạn đầu 
của Phật giáo, nhưng có thể nói không sai 
rằng do tính chất cổ xưa của các câu thần 
chú cho nên cốt lõi của Chân Ngôn thừa 
đã từng có một thời gian dài phát triển 
song song với những trường phái cổ xưa 
khác của Phật giáo. Việc sáng lập và 
truyền thụ của tông Chân Ngôn khởi đi từ 
khi Đức Đại Nhật Như Lai siêu việt tam 
thế, Ngài an trụ trong pháp giới tam điện 
của cõi trời sắc cứu cánh, giảng kinh Đại 
Nhật cho ngài Kim Cương Tát Đỏa Bồ 
Tát, sau khi Đức Thế Tôn tịch diệt khoảng 
800 năm thì ngài Long Thọ Bồ Tát nối 
tiếp, đến năm 733 sau Tây Lịch được ngài 
Kim Cang Trí Tam tạng và ngài Bất 
Không Kim Cang nối tiếp (see Bất Không 
2). Ngài Bất Không được xem như là 
người đã hoằng dương tông Chân Ngôn 
bên trung Quốc vào thời nhà Đường. Ông 
được xem như là tổ Chân Ngôn thứ sáu 

bên Ấn Độ, và là tổ thứ hai bên Trung 

Quốc (sau ngài Kim Cang Trí Tam 
Tạng) —From among the many branches 
of Buddhism, Mantrayana and Sahajayana 
are the least known. Generally one 1s of 


doctrines. 


the opion that they are late 
developments. Mantras, however, are 
already found in cerfain passages of the 
old Pali Canon, as for instance, in the 
Atanatiya-sutta. Although it 1s difficult to 
ascertain the role of mantras In the earlier 
phases of Buddhism, 1t may safely be 
assumed that because of the antiquity of 
the mantras the essentials of Mantrayana 
for a long trne developed along lines 
parallel with the more antique schools of 
Buddhism. The founding of the esoferic 
sect 1s afftributed to Vairocana, through the 
Iimaginary Bodhisattva Vajrasattva, then 
through Nagarjuna to Vajramati and to 
Amoghavajra around 733 A.D. ; the latter 
became the effective propagator of the 
Yogacara school in China durinng the 
Tang dynasty; he 1s counted as the sixth 
patriarch of the school and second in 
China. 


(D) Triết lý Chân Ngôn —The philosophy of 


the Shingon School: Chân Ngôn thừa và 
Câu Sinh Khởi thừa để cập chủ yếu đến 
những khía cạnh tâm lý của sự phát triển 
tinh thần. Các lời chỉ dạy có tính cách hết 
sức riêng biệt và các nội dung ấy phải 
được hiểu qua sự kinh nghiệm trực tiếp. 
Điều nầy giải thích cho sự khó hiểu của 
hai trường phái nầy đối với một đầu óc chỉ 
quen hiểu các sự việc theo những quan hệ 
được mô tả bằng lời. Theo Giáo Sư Junjiro 
Takakusu trong Cương Yếu Triết Học 
Phật Giáo, Chân Ngôn tông tự cho là Mật 
giáo duy nhất trong lúc các tông khác 
được xem như là Hiển Giáo. Sự phân biệt 
giữa hai giáo lý mật và hiển là do nơi luận 
giải về Pháp thân của Đức Phật. Pháp 
thân là thể tánh nên theo hiển giáo là 
không hình danh sắc tướng, không thuyết 
giáo. Trong lúc theo Mật giáo của Mật 
tông thì Đức Phật hóa thân thuyết pháp tự 
thân đã là pháp thân và có đủ hình tướng 
sắc danh và có thuyết pháp. Những lời 


đạy của Ngài được ghi lại trong Đại Nhật 
và Kim Cang Đảnh Kinh. Thêm vào đó, 
hiển giáo nhận rằng nhân duyên của Phật 
quả có thể giải thích được từng phần 
trong lúc quả báo thì không thể giải thích 
bằng cách nào được. Trạng thái bất khả tư 
nghì của Phật quả lại được giải thích 
trong các kinh mật kể trên. Còn về thời 
gian để tự chứng được Phật quả thì hiển 
giáo cho rằng phải trải qua ba a tăng kỳ 
kiếp trong lúc mật giáo quan niệm chỉ cần 
một niệm hay cùng lắm trong cùng một 
đời là đủ, và quả quyết chính tự thân nầy 
của chúng ta sẽ thành Phật. Chỉ có một 
tông phái dựa trên tam tạng kinh điển 
trong lúc các tông phái khác chú trọng 
hình thức nghi lễ hơn—Mantrayana and 
Sahajayana deal primmarly with the 
psychologically aspects of 
sprritual development. Their Instructions 
are of highly 1individual character and theIr 
conftents  must be grasped with the 
1mmediacy of expereince, which accounts 
for the difficulty these two aspects of 
Buddhism present to an understanding 
which 1s accustomed to comprehend things 
only in terms of therr verbally designated 
relatlons to each other. According to Prof. 
Junjro Takakusu in The Essentials of 
Buddhist Philosophy, the Shingon School 
claims to be the only esoteric doctrine 
whereas all other schools are considered 


effective 


exoteric. The disincion of the two 
doctrines 1s found In the treatment of the 
spiritual body (Dharmakaya) of the 
Buddha. According to the exoferic 
doctrine, the spiritual body 1s the body of 
the principle and therefore 1s colorless, 
formles and speechless; 
according to the esoteric doctrine of the 
mystc school the preachng Buddha 
himself is of spiritual body and 1s with 
form, color and speech. His speech 1s 
found ín the Great Sun (Mahavairocana) 


whereas 


Œ) 


text and the Diamond Head (Vajra- 
sekhara). Again, 
recognize that the state of cause of 
Buddhahod 1s explicable in parts, but the 
state of effect of If can In no way be 
explained. This state of the inexplicable 
Buddhahood has been explained In the 
above mystic texís. As to the 
occuped before the attainment of 
Buddhahood the exoteric schools hold 1t to 
be three long periods (kalpas), while the 
esoteric school regards It as merely one 
thought-moment or at any rate the one 
le, and asserts that this body of ours 
becomes Buddha. In the one school the 
Tripitaka literature 1s depended upon, but 
in the other schools the rituals (kalpa or 
vidhi) are regarded as authorifative. 
Phương pháp thực hành của Chân Ngôn 
thừa—Methods of practices of the 
Mantrayana: 

Chân Ngôn thừa dĩ nhiên là cũng nhằm 
mục đích thực hiện những gì mà các tông 
phái Phật giáo khác đang làm, như là sự 
hợp nhất nơi con người, sự giác ngộ và sự 
thuần thục về mặt tâm linh—It ¡s, of 
course, that the Mantrayana aims at 
achieving what the other branches of 
Buddhism also claim to deal with, 1.e., the 
Inegraion of the being, 
enlightenmernt or spiritual maturity. 

Bước đầu tiên vẫn là quy-y Tam Bảo và 
hướng đến Bồ Đề tâm. Tuy nhiên, quy-y 
Tam Bảo ở đây không còn là quy-y nơi 
những con người hay kinh sách cụ thể, mà 
có thể nói đây là sức mạnh tâm linh được 
biểu trưng qua Tam Bảo. Sự quy-y nầy 
gắn liền với quyết tâm đạt đến giác ngộ vì 
lợi ích của tất cả chúng sanh hữu tình và 
sự quyết tâm nầy tạo nên một sự thay đổi 
quan điểm nhiều hơn, trong đó, người học 
đạo từ bỏ một cách ý thức sự dẫn dắt của 
kiểu suy luận theo lý trí để bắt đầu nhìn 
thấy mình và thế giới xung quanh bằng 


the exoteric schools 


time 


human 


một quan điểm trực giác: The first step is 
taking refuge ¡1n the Triratna and the 
formaton of an attitude directed toward 
enlightenment  (bodhicitta). However, 
taking of refuge ¡In the Triratna here no 
longer means taking of refuge In concrete 
persons (Buddha, Dharma, and Sangha) 
and scriptures, but, it may be said, spiritual 
forces symbolically represented by the 
Three Jewels. This taking of refuge Is 
intimately connected with the resolve to 
attain enliphtenment for the sake of all 
senfient beings and this resolve furthers 
the change of attitude, where the aspirant 
conscIously turns away from the directness 
of ordinary Intellectual reasoning and 
begins to see himself and the world 
around him from an Intuitive standpoint. 
Bước tiếp theo là củng cố và phát triển 
quan điểm mới đó. Trong quá trình trầm tư 
nầy, việc tụng niệm thần chú có vai trò 
quan trọng vì nó là phương tiện để trục 
xuất các điều kiện đối nghịch, gạt bổ các 
quyền năng tà mị đang che phủ (see Thần 
Chú): The next step 1s to strengthen and to 
develop this atitide and this 
meditative process the 
manfras plays an Important part as the 
means fo remove the opposing condifions, 
the veiling power of evIl. 

Sau đó thì đến việc trưng bày các Mạn Đà 
La (mandala) như là một cách hoàn thiên 
các điều kiện tiên quyết để đạt được công 
đức và tri thức. Khoa Phân Tâm Học ngày 
nay đã phát hiện giá trị tự thân của các 
Mạn Đà La trong quá trình tạo nên sự hợp 
nhất. Ở đây một lần nữa Phật giáo lại 
vượt xa các phát hiện tâm lý học hiện đại 
và giải quyết vấn để một cách toàn diện 
hơn vì Phật giáo không tách biệt con 
người ra khỏi bối cảnh của nó, bối cảnh 
nầy là vũ trụ toàn thể chứ không phải là 
kiểu vũ trụ được xã hội công nhận. Mỗi 
bước trong việc chuẩn bị mạn đà la tương 


new 
recitaion of 


ứng với lục độ ba la mật (see Lục Độ Ba 
La Mật). Điều nầy có nghĩa là việc xây 
dựng một mạn đà la có một giá trị thực tế 
vì nó có ảnh hưởng trên phép tu tập của 
cá thể: After this comes the offering of a 
mandala “as the means to perfect the 
prerequisites of merits and knowledge.” 
Modern depth psychology 
rediscovered the ¡intrinsic value of the 
mandala for the process of intepraftion. 
Buddhism here again goes far beyond the 
findings of modern psychology and deals 
with the problem more exhaustively, In 
that It does not separate and isolate man 
from his context, this context being the 
whole universe and not a mere socially 
accepted pattern. Each step ¡1n the 
preparation of the mandala corresponds to 
one of the six perfections (paramita)—See 
Lục Độ Ba La Mật. 

Bước cuối cùng The final step: Guru- 
yoga—Phương cách thiết lập khả năng 
thực tế vững vàng trong cá thể. Qua giai 
đoạn nầy, người ta thực hiện được sự hợp 
nhất bất khả phân giữa bản thân với thực 
tại tối hậu. Mặc dù theo nghĩa cơ bản thì 
“Guru'` có nghĩa là đạo sư. Đây chính là 
giai đoạn tối quan trọng, vì dù rằng thực 
tế được tìm thấy trong mọi vật chứ không 
phải trong một cái tuyệt đối tưởng tượng 
chỉ có giá trị lu mờ, nhưng nếu không có 
sự giúp đỡ của một đạo sư, tức là của một 
con người mà bản thân đã hành trì yoga 
và do đó có thể dẫn dắt cho người mới tập 
trên bước đường khó khăn, thì tất cả 
những phương pháp của Chân ngôn thừa, 
dù hay đến thế mấy, cũng chỉ là vô 
dụng —The Guru-yoga 1s the means to 
have the all-sustaining power of reality 
setfled on one”s self. By the Guru-yoga 
one realizes the Indivisible unity of one”s 
self with the ulimate reality. The guru- 
yoga 1s a most exclusive discipline and Its 
methods are intricate. Although, ¡in the 


has 


b) 


5 


ultimate sense, the guru 1s really 1ftself and 
although reality 1s found in everything and 
not In a fancled “absolute” of dubious 
validity, without the help of a human guru, 
who himself has practised this yoga and 
hence 1s able to guide the aspirant on his 
dificult path, all the methods of the 
Mantrayana, no matter how good they are, 
are all In vain. 

Tam Mật Hành —The 
duties: Tam mật về thân khẩu ý của Đức 


three esofteric 


Phật sẽ vĩnh viễn là bi mật nếu không có 
phương tiện dẫn độ. Một phương tiện dẫn 
độ như vậy, theo mật giáo, phải bắt đầu từ 
gia trì lực (adhisthana) chứ không do nỗ 
lực hữu hạn của hành giả. Phương tiện đó 
cũng chỉ là biểu hiệu của năng lực bí mật, 
có thể được bộc lộ qua ba nghiệp của 
chúng sanh (thân khẩu ý). Qua đó chúng 
ta có thể biết được cảm ứng toàn vẹn của 
Đức Phật và chúng sanh, từ đó đạt được 
kết quả “Phật trong ta, ta trong Phật” 
(nhập ngã, ngã nhập); từ đó thực hành về 
giáo tướng của Phật quả khả đắc ngay nơi 
nhục thân nầy —The three mysteries of 
the body, speech and thought of the 
Buddha will remain mysteries forever, 
according to the esoferic schools, 1ƒ there 
1S no means of communion. Such a means 
of communion should come from the 
mystic power or enfolding power 
(adhisthana) of the Buddha, but not from 
the limited effort of an aspirant. The 
nothing but the 
manifestation of the mystic power, which 
can be expressed through the three 
acfivitles of men, 1.e., our body, speech, 
and thoupht. According to the ritualistic 
prescription (vidhi or kalpa), the means 
Of communion has three aspects: 

Thân Mật Hành thân: Tay nắm giữ biểu 
tượng hay kết án khế (mudra), và những 
cử chỉ khác của thân —The esoteric duty 
of body 1s to hold the symbol in the hand, 


means  1tself 1s 


or finger-intertwining and other atfitudes 
of one”s body. 

Khẩu Mật Hành: Khẩu niệm mật chú hay 
niệm chân ngôn và những lời cầu nguyện 
khác —The esoteric of mouth 1s to recIte 
the dharanis, or mystic verse and other 
words OŸ prayer. 

Ý Mật Hành: Ý quán tưởng mật ngữ “a” 
hay nhập bổn tôn tam ma địa tương ứng 
với ba nghiệp của chúng ta—The esoteric 


2) 


3) 


“39 


of mind 1s to ponder over the word “a” as 

the principle of the ungenerated, 1.e. the 

eternal, yoga concentration, 

corresponding to our three actIvIfIes. 

Các tông Phái Chân Ngôn —The True 

Word Sects: 

Pháp Tướng Tông: Dharmalaksana Sect— 

See Tông Phái (12). 

Tam Luận Tông: Madhyamika School of 

Nagarjuna—See Tông Phái (4). 

Thiên Thai Tông: Saddharma-pundarika 

Sect—See Tông Phái (10). 

Hoa Nghiêm Tông: Avatamsaka Sect— 

See Tông Phái (11). 

Chân Ngôn Tông Nhật Bản: Tổ đình tọa 

lạc trên đỉnh Koya, trong khu vực 

Wakayama Perfecture, được Ngài Hoằng 

Pháp Đại Sư truyền từ Trung Quốc sang 

Nhật vào khoảng năm 804—]apanese 

Shingon with is monastic center located 

on Mount Koya in Wakayama Perfecture, 

introduced to Japan from China by Kukai 

(774-835) around 804. 

(G) Các Kinh của tông Chân Ngôn—Sufras of 
Shingon Sects: 


Or 


(F 


~ 


l) 
2) 
3) 
4) 


5) 


a) Chân Ngôn Trung Quốc —Chinese 
Shingon secfs: 
e«e Dại Nhật Kính: Maha-Vairocana- 


Bhisambodhi sutra. 
e Kim Cang Đảnh Kinh: Vajrakesekhara 
Sufra. 
Chân Ngôn Nhựt Bản—Japanese Shingon: 
e - Du Chỉ Kinh: Yugikyo sutra. 
e - Đại Tỳ Lô Giá Na Phật Thuyết Yếu Lược 


Niệm Tụng Kinh: Maha-Birushana- 

Bussetsuyaryo-kunnenJukyo-sutra. 
Chân Ngôn Tông Bát Tổ: Eight patriarchs 
of the True Word Sect—See Chân Ngôn Bát 
Tổ. 
Chân Ngôn Trí: Chân ngôn trí vượt trên mọi 
thứ trí 
surpasses all other wisdom. 
Chân Ngụy: True and false. 
Chân Nguyên: Thiển sư Chân Nguyên 
(1647-1726 —Zen Master Chân Nguyên 
(1647-1726)—Một nhà sư nổi tiếng Việt Nam, 
quê ở Hải Dương. Thuở nhỏ ngài rất thông 
minh. Ngài xuất gia năm 16 tuổi. Năm 19 tuổi 
ngài đến chùa Hoa Yên và trở hành đệ tử của 
Thiển sư Tuệ Nguyệt với pháp hiệu là Tuệ 
Đăng. Khi thầy thị tịch, ngài trở thành du Tăng 
khất sĩ, thực hành hạnh tu khổ hạnh. Sau đó 
ngài trụ lại tại chùa Cô Tiên để hoằng dương 
Phật pháp. Ngày nọ, ngài viếng chùa Vĩnh 
Phúc gặp và trở thành đệ tử của Thiển sư 
Minh Lương. Ngài thị tịch năm 1726—A 
Vietnamese famous monk from Hải Dương. 
When he was young, he was very Intelligent. 
He left home and became a monk at the age of 
16. When he was I9, he went to Hoa Yên 
Temple to meet Zen Master Tuệ Nguyệt and 
became his disciple with the Dharma name 
Tuệ Đăng. After his master passed away, he 
became a wandering monk who practised 
ascetics. Later, he stayed at Cô Tiên Temple 
to expand the Buddha Dharma. One day he 
visited Vĩnh Phúc Temple, there he met and 
became the disciple of Zen Master Minh 
Lương with the Dharma name Chân Nguyên. 
He passed away In 1726, at the age of 80. 
Chân Ngữ: Lời thguyết lý chân như nhứt thực 
hay lời nói của Như Lai là chân thật và đúng 
mãi—True words, especially as expressing 
the truth of the bhutatathata; the words of 
Tathagata are true and consistent. 
Chân Nhân: 
l) Nguyên nhân chân thực: The true cause—— 


khác The mantra wisdom which 


Reality as causes. 


2) Người chứng đắc chân lý: The one who 
embodies the truth. 

3) A La Hán: An Arhat. 

4) Phật: A Buddha. 


Chánh Nhẫn: The right patience—The 
ability to bear patience and to use ripht faith to 
eliminate all illusion In order to realize the 
Middle Path (those who are 1n the ten staø©s Or 
characteristics of a Buddha, 1.e. Bodhisattvas). 

Chân Như: Bhutatathata or Tathata (skt)—Tự 
Tánh Thanh Tịnh Tâm— Phật Tính—Pháp 
Thân—Như Lai Tạng — Thực Tướng—Pháp 
Giới —Pháp Tính—Viên Thành Thực Tính— 
Real—Reality—Suchness—According 
realiy—Natural purity— Theo Trung Quán 
Luận, chân như là chân lý, nhưng nó phi nhân 
cách. Để hiển hiện, nó cần có một môi giới. 
Như Lai chính là môi giới của nó. Như Lai là 
trực ngộ về thực tại. Ngài là Thực Tại được 
nhân cách hóa. Đông thời Ngài còn có cả hai 
loại tính chất của Tuyệt Đối và hiện tượng. 
Ngài đồng nhất với Chân Như, nhưng được thể 
hiện trong hình dạng của một con người. Đây 
là lý do tại sao Chân Như cũng còn được gọi là 
Như Lai Tạng —According to Madhyamaka 
Philosophy, Tathata is the Truth, but It 1s 
1mpersonal. In order to reveal 1tself, 1t requIres 
a medium. Tathagata is that medium. 
Tathagata 1s the epiphany of Reality. He 1s 
Realty personalized. Tathagata IS 
amphibious being parfaking both of the 
Absolute and phenomena. He 1s identical with 
Tathata, but embodied in a human form. That 
1s Why Tathata 1s also called the womb of 
Tathagata (Tathagatagarbha)—See Tự Tánh 
Thanh Tịnh 

(A) Nghĩa của Chân Như—The meanings of 

the bhutatathata: 
e Chân là chân thực: “Chân” means the 
“real,”” or “true.”” 

e Như là như thường: “Như” means “so,” 
“thus,” 


{O 


an 


“sụch,” “suchness,” “thusness,” 


33. é 


“thus always, in that manner,” or 
“eternally so.” 

(A) Những từ khác cho “Chân Như”—Other 
terms for “Bhutatathata” 


e Chân Thực Như Thường: The eternal 


realIty. 

se Bất Biến Bất Cải Unchanging or 
1mmutable. 

se Tự Tánh Thanh Tịnh Tâm: Self-existent 
pure Mind. 


e - Phật Tánh: Buddha-nature. 

e - Pháp Thân: Dharmakaya. 

e Như Lai Tạng: Tathagata-garbha, 
Buddha-treasury. 

e - Thực Tướng: Reality. 

e Pháp Giới: Dharma-realm. 

e - Pháp Tính: Dharma nature. 

e - Viên Thành Thực Tánh: The complete and 
perfect real nature. 

(B) Nhất Chân Như The undifferentiated 


OT 


whole. 

(C) Nhị Chân Như—There are two kinds of 
bhufatathata: 

a) Theo Chung Giáo của Tông Hoa 


nghiêm——According to the Final Teaching 
of the Flower Adornment Sect: 
1) Bất Biến Chân Như: Chân tính của vạn 
pháp là bất biến (vạn pháp là chân như)— 
The ¡immutable bhutatathata ¡1n the 
absolute. 
Tùy Duyên Chân Như: Tùy theo duyên vô 
minh mà dấy lên vọng pháp (chân như là 
vạn pháp)—The bhutaftathata In relative or 
phenomenal conditions. 
Theo Biệt Giáo của Tông Thiên Thai— 
According to the Differentiated teaching 
of the T”len-T”ai Sect: 
l) Như Thật Không: The essence 1n Ifs 
purity— The  void—Static—Abstract— 
Noumenal. 


2) 


b) 


2) Như Thật Bất Không: The essence in ifs 
differentiaton—The not-void—DynamIic-- 
Phenomenal. 

c Theo Đại Thừa Khởi Tín Luận— 


2) 


8) 


5 


2) 


3) 


According to The Awakening of Faith: 


Thanh Tịnh Chân Như The pure 
bhutatathata. 
Nhễm Tịnh Chân Như: Infected 


(affected) bhutatathata. 


Hữu Cấu Chân Như: Chân như nơi chúng 
sanh—Defiled bhutatathata, I.e. that of all 
beings. 

Vô Cấu Chân Như: Chân như nơi chư 
Phật —-Undefiled or innocent bhutaftathata, 
1.e. that of Buddhas 


Tại Triển Chân Như: Bonded (In bonds) 
bhutatathata. 

Xuất TriỀn Chân Như: Free bhutatathata. 
Theo Đại Thừa Khởi 
According to the Awakening of Faith: 

Y Ngôn Chân Như: Dựa vào danh nghĩa 
lời nói giả danh để hiện rõ bản tướng— 
Bhutatathata that 1s expressible in words. 
Ly Ngôn Chân Như: Thể của chân như 
vốn là xa lìa tướng ngôn từ, xa la tướng 


Tín Luận— 


tâm niệm——Bhutafathata that 1S 
1nexpressible. 

Theo Đại Trí Độ Luận, có ba loại Chân 
Như—According tO the 
Mahaprajnaparamita-Sastra, there are 


three kinds of Tathata or essential nature: 
Chân Như là tánh đặc thù của mỗi sự vật: 
Tathata means the specIfic, distinct nafure 
of everything. 

Chân Như là tánh tối hậu của những bản 
chất đặc thù của sự vật về tánh hạn định 
hay tánh tương đối của mọi sự vật: 
Tathata means the non-ultimacy of the 
SpecIfic of things, of the 
conditionless or relativify of all things that 
are determinate. 

Chân Như là Thực Tại tối hậu của mỗi sự 
vật: Bản chất tối hậu, vô hạn định hay phi 
nhân duyên của tất cả sự vật mới đích thật 
đúng nghĩa Chân Như—Tathata means the 
ulimate reality of everything. Only this 


nafures 


ulimate, unconditioned nature of all that 
appears which is Tathata In the highest 


SenSe. 
**. For more Information, please see Nhị 
Chân Như. 
(D) Tam Chân NhưThree kinds of 
bhutatahata: 


a) 

1) Vô Tướng Chân Như: Thể của chư pháp là 
hư tướng——Formless bhutatathata. 

2) Vô Sinh Chân Như: Chư pháp do nhân 
duyên sinh ra, nên là vô thực sinh— 
Uncreated bhutatathata. 

3) Vô tánh Chân Như: Chân thể của chư 
pháp, tuyệt hết tất cả mọi suy nghĩ và lời 
nối—Without nature bhutatathata (without 
characteristics or qualiies, absolute In 
1tselÐ). 

b) 

I) Thiện Pháp Chân Như: Chân như tùy 
duyên mà thành thiện pháp—Good-deed 
bhutaftathata. 

2) Bất Thiện Pháp Chân Như: Chân như tùy 


duyên mà thành bất thiện—bad-deed 
bhufatathata. 

3) Vô Ký Pháp Chân Như: Chân như tùy 
duyên mà thành vô ký phấp— 
Indeterminate bhutatathata. 


Chân Như Duyên Khởi: Chân như bị ảnh 
hưởng bởi ngoại cảnh, điều kiện thanh tịnh hay 
bất tịnh, tạo ra chư pháp—The absolute in its 
Causative  Or 
Bhutatathata ¡nfluenced by environment, or 
pure and Impure conditons, produces all 
things. 
** For more Information, please see Duyên 
Khởi and Tứ Duyên Sanh (3). 
Chân Như Hải: Biển chân như— Pháp tính 
chân như có đầy đủ vô lượng công đức tính— 
The ocean of the Bhutatathata, limitless. 
Chân Như Nhứt Thực: Chân như là chân lý 
duy nhất—Bhutatathata the only reality, the 
one bhutatathata reality. 


relative condition—The 





Chân Như Nội Huân: Hương thơm từ bên 
trong hay ảnh hưởng của chân như (pháp tánh 
của chân như là sự cảm hóa từ bên trong trong. 
Chân như là tự tánh thanh tịnh tâm mà al ai 
cũng đều có, là pháp thân của chư Phật. Pháp 
thân nầy có khả năng trừ bỏ vọng tâm ở bên 
trong. Còn bên ngoài thì nhờ hai báo thân và 
hóa thân của chư Phật để lại giúp đở huân tập. 
Nhờ đó mà chúng sanh dần dân phát tâm Bồ 
Đề, chán cõi thế tục và cầu thành Phật)—The 
perfiming or the 
bhutatathata, or Buddha-spirituality. 

Chân Như Pháp Thân: 

I) Bất Không Chân Như có đầy đủ pháp 


Internal influence of 


công đức vô lượng: Not-void, or 
phenomenal bhutatathata has limitless 
Virfue. 


2) Cái thể của pháp thân, chân thực như 
thường: The absolute as dharmakaya or 
spiritual body, all embracing. 

Chân Như Tam Muội: Thiền định quán lý 
chân như vô tướng, trong đó mọi hiện tượng 
đều tận diệt và chân như hiển lộ—The true 
thusness samadhi—The meditation in which all 
phenomena are climimnated and the 
Bhuftatathata or absolute 1s realized—See Nhứt 
Tướng Tam Muội. 

Chân Như Thực Tướng: Chân như và thực 
tướng là đồng thể, nhưng tên gọi khác nhau. 
Đối với nghĩa nhất như của không đế thì gọi là 
chân như; còn đối với nghĩa diệu hữu của giả 
đế thì gọi là thực tướng The essential 
characterissdic or mark (laksana) of the 
Bhutatathata, 1e. realiy. The bhutatathata 
from the point of view of the void, attributeless 
absolute; the real-nature 1s bhufatathata from 
the point of view of phenomena. 

Chân Như Tùy Duyên: Tùy duyên chân 
như là tùy theo nhiễm duyên vô minh mà sinh 
ra vọng pháp, hay chân như ảnh hưởng bởi 
ngoại cảnh, tịnh hay bất tịnh, mà sanh ra vạn 
pháp-The condiioned Bhutatathata or 


relative condition—The Bhutatathata 


influenced by environment, or pure and Impure 

conditions, produces all things—See Chân Như 

Duyên Khởi. 

Chân Pháp: Chân pháp vô tướng, đối lại với 

hiện tượng được coi như những kiến lập tạm 

thờ —The real or absolute dharma without 

attritbutes, in contrast to phenomena which are 

regarded as momentary consfructs. 

Chân Pháp Giới: Pháp giới của chân lý, dứt 

tuyệt hư vọng —The region of reality apart 

from the temporal and unreal. 

Chân Phát Minh Tánh: Tinh thân chân đại 

giác hay giới luật của tâm trong việc phát triển 

tinh thần Phật tánh căn bản—The spirit of true 

enlightenment (the discipline of the mind for 

the development of the fundamentfal spiritual 

or Buddha-nature. 

Chân Phật: 

I) Báo thân Phật, đối lại với hóa thân Phật: 
The sambhogakaya or reward body (the 
unreality of the ego or phenomena), in 


confrast with the nưrmanakaya, or 
manifested body. 

2) Pháp Thân Phật (vô tướng) The 
Dharmakaya. 

3) Đức Phật tự nhiên chân thực nơi mình 
(Kinh Pháp Bảo Đàn nói: “Tâm ta tự có 
Phật.”): The real Buddha ïn self. 

4)_ Bản tánh thanh tịnh nơi mình (Kinh Pháp 


Bảo Đàn: “Bản tánh tự nơi mình vốn 
thanh tịnh.”): The natural purity in self. 
Chân Phật Tử: Theo Thiên Thai Biệt Giáo, 
chân Phật tử là Bồ Tát sơ địa (đã chứng đắc 
chân như ngã pháp nhị không)—According to 
the Diiferentiated Teaching of the T”ien-T”ai 
Sect, a true Buddha son ¡1s the one who has 
attained the first stage of bodhisattvahood, 
where he knows thoroughly the unreality of 

theego and phenomena. 

Chân Phổ Hiền: A true Pu-Hsien or 
samanatabhadra, a living Incarnation of Pˆu- 
Hsien. 

Chân Run: Legs tremble. 


Chân Sám Hối: Real repentance—Serious 
repentance—Tội vốn không tướng, do bởi ảo 
tưởng lầm mê trong tâm mà gây ra. Khi tâm 
sạch, tội cũng hết. Khi cả tâm lẫn tội đều 
không, đó là chân sám hối —Sins are empty, 
but created by illusions and thoughts from a 
deluded mind. If the minds are purified, sins 
become vacant. When both minds and sins are 
empty, then, It's a real repentance. 

Chân Sắc: Dharmakaya (sk)— Diệu Sắc 
trong Như Lai Tạng, tức là cái diệu sắc chân 
không (theo Kinh Lăng nghiêm, trong Như Lai 
Tạng cái tính sắc tự nhiên thanh tịnh khắp 
trong pháp giới)—The mystic or subtle form of 
bhutatathata (chân như—absolute)—The form 
of the void or Iimmaterial. 

Chân Tài: Real talent. 


Chân Tánh: Tatbhava, Bhutabhava, or Vastu 


(skÐ. 
e Thể tánh chân thật: True nature or true 
being. 


e - Chân như Phật tính hay tâm thể thanh tịnh 
trong sáng nơi mỗi người (không hư vọng 
là chân, không biến đổi là tính)—The true 
nature; the fundamenfal nature of each 
1ndividual, I.e. the Budha-nature. 

Chân Tánh Sự Vật: Vastu-dharma (skQ— 

The true nature of thinøs. 

Chân Tâm (Như Lai Tạng Tâm): Chân 

tâm là một trạng thái thật bao hàm cả hữu vi 

lẫn vô vi—True mind—True nature—The 

original, simple, pure, natural mind of all 
creatures—The Buddha-mind (tâm Phật)— 

The mind of the Buddha—Buddha nature 

(Phật tánh)—Womb of the Tathagata (Như Lai 

tạng)—Dharma realm (pháp giới)—Dharma 

nature (pháp tánh)—True mark (Thật tướng)— 

Nirvana (Niết bàn)—-Dharma body (Pháp 

thân) —True (chơn tâm) —Alaya 

conscIousness of the Tathagata (A Lại Da 
thức) —Prajan (Bát nhã)—Original face (Bản 
lai diện mục)—Self-nature (tự tánh) —True 
natire (bản tánh)—True emptiness (chân 





mind 





không)—Chân tâm là một thực thể chung gồm 
hai phần hữu vi và vô vi. Tất cả những danh từ 
vừa kể trên đều có nghĩa là “Chân Tâm.”— 
True 
encompassing both the conditioned and the 
unconditioned. All of the above expressions 
refer to that '“True nature.” 

Chân Tâm Rộng Lớn: Broad and spacious 
true mind. 

Chân Tâm Sáng Chói Và Tổa Khắp: The 
true mind 1s all-extensive and all-illuminating. 
Chân Tâm Vi Diệu Sáng Chối: The 
wonderful, bright true mind. 


mnd is a common true state 


Chân Tế: The region of reality, ultimate 
truth—See Chân Thực. 

Chân Thành: Devout—Sincerity. 

Chân Thành Cầu Đạo: To be faithfully 
wishing for the Dharma. 

Chân Thân: Dharmakaya (skt)—Thân chân 
thật của Phật The true body—Buddha as 
absolute. 

** For more Information, please see Kim cang 
Thân and Nhị Thân. 
Chân Thật: The real 

Sincere. 

Chân Thật Vi Diệu Pháp: Real, exquisite 
Dharma. 

Chân Thiện Mỹ: The truth—The good—The 
beautiful. 

Chân Thuyền: Những bài luận giải về chân 
lý —Commentaries or treafises on rela1ty. 
Chân Thuyết: Lời thuyết giảng hay giáo 
pháp của Đức Như Lai—-True speech or 
teaching—The teaching or preaching of the 
Buddha. 

Chân Thừa: Chân Ngôn Thừa—The true 
teachng or doctrine— 


Honest—Frank: 





vehicle—The true 

Mantra Vehicle. 

Chân Thức: 

l) Chân Thức hay trí huệ Phật, tâm vượt 
thoát khỏi luân hồi sanh tử, là một trong 
ba thức được nói đến trong Kinh Lăng 


Già: Buddha-wisdom, innocent mind ¡n all 
which 1s independent of birth and death, 
one of the three states of minf or 
COnSCIOUSness menfioned 1n the 
Lankavatara Sutra. 

Theo Khởi Tín Luận, chân thức là tâm 
thức ha bỏ vọng niệm, là tịnh tâm hay 
thức thứ sáu (ý thức): According to the 
Awakening of Faith, the real knowledge 1s 
a knowledge which 1s free from ¡llusion, 


the sixth vijnana—See Bát Thức (6). 


Chân Thực: Tattva (skt). 
e Chân tính và thành thực (la bổ mê tình, 


2) 





dứt hết hư vọng)—Truth—Reality 
True——Real. 





e - Điều øì thực sự xãy ra: What has actually 


been or happened. 

se Sự kiện: Fact. 

e - Sự việc thực tế: Matter of fact. 

e - Sự việc xãy ra: An actual occurrence. 

e - Thực tại: Reality. 

e - Trạng thái có thật của sự kiện hay trường 
hợp: The real stae of a case or 
Circumstance. 

Chân Thực Lý Môn: Tùy theo bản ý của 

chư Phật và chư Bổ Tát mà làm sáng tỏ thực 

nghĩa—Teaching of the truth revealed by the 

Buddhas and Bodhisatvas. 

** EFor more Information, please see Tùy 

Chuyển Lý Môn. 

Chân Thực Minh: Sự chiếu sáng của Phật 

trí hay Bát Nhã The Truth-wisdom, or 


Buddha-illumination, 1.e. praJna. 

Chân Thực Tế: Chân như—The region of 
reality, the bhutatathata. 

Chân Thực Trí: Tattvajnana (skt)—Trí hiểu 
biết về chân lý tuyệt đối, đối lại với phương 
tiện trí —Knowledge of absolute truth, which 1s 
confrasted to knowledge of means (wisdom or 
knowledge that uses skillful means to save 
others) or UpayaJnana—See Phương Tiện Trí. 
Chân Thường: Pháp chân thực thường trụ 
mà Đức Như Lai sở đắc —True and eternal; 


the eternal reality of Buddha-truth. 

Chân Tịch: Niết bàn của Đức Phật, đối lại 
với niết bàn của hàng nhị thừa— The true 
Buddha-nirvana as contrasted with that of the 
Hinayana. 

Chân Tính: See Chân Tánh. 

Chân Tính Nhị Thân: Pháp thân và Hóa 
thân—The Dharmakaya and NÑrmanakaya. 

** For more Information, please see Nhị Thân. 
Chân Tình: Sincere sentiment. 

Chân Tịnh: Giáo pháp chân thực và thanh 
tịnh của Đại Thừa, đối lại với hàng nhị thừa— 
The true and pure teaching of the Mahayana, 
1n confrast to the Hinayana. 

Chân Tông: True sect. 

I1) Điều mà các tín đổ dùng để gọi tông mà 
mình tôn theo: The true sect or teaching, a 
term applied by each sect fo ifs own 
teaching. 

Tông chỉ làm sáng tỏ cái thực lý của chân 
như pháp tướng: The teaching which 
makes clear the truth of the butatathata. 
Chân Tông hay Tịnh Độ Tông của ngài 
Chân Loan sáng lập tại Nhật Bản vào 
năm 1224 —The True Sect, or Shin Sect of 
Japan, founded by Shimran in 1224 A.D., 
known as the HongwanjJI sect. 

Không đòi hỏi Tăng Ni sống độc thân: 
Celibacy of priests 1s not required. 

Phật A Di Đà là vị Tôn Chủ của tông 
phái: Amida is the especial obJect of trust. 
Cõi Tịnh Độ của Ngài là cối nguyện vãng 
sanh của tín đồ: The followers hope or 
wish to be reborn In his Pure Land. 

Chân Trạng: True aspect. 

Chân Tri: Tattva-jna (skU)—Biết bản thể 
chân thực hay biết hoàn toàn—To know the 
true nature or to know thoroughly. 

Chân Trí: Tattva-jnana or Viveka (skÐĐ—— 
True knowledge——lIntuitIve 
Knowledge of truth. 

1) Trí chân thật: Trí Bát Nhã—WIsdom or 


2) 


3) 


a) 
b) 


c) 


wisdom—— 


Knowledge of absolute (ultimate) truth. 
Vô Trí: Knowledge of the no-thing, 1.e. of 
the Immaterial or absolute. 

Thánh Trí: Trí duyên theo chân như thực 
tướng —Sage wisdom, or wisdom of the 
sage. 

Chân trí là trí thấy sự vật như thực— 
Intuitive wisdom means knowledge of 
things as they are. 

Trí hiểu biết về chân lý tuyệt đối, ngược 
lại với phương tiện trí. Chân trí có khả 
năng phân tích và phân loại vạn pháp theo 
thực tính của chúng: Knowledge of 
absolute truth which 1s contrasted to skilful 
knowledge. True knowledge has the 
abilty to analyze and classify things 
according to therr real properties. 

Chân Truyền: Orthodox. 


2) 


3) 


Ấ) 


5) 


Chân Tu: Devout person—True cultivation 
(Practice). 
Chân Tục (Chân giả): 


I) Tên khác của “Sự Lý” (sự lý do nhân 
duyên sinh ra gọi là “tục,” lý tánh bất sinh 
bất diệt gọi là “chân”: Truth and 
convention—The true view and the 
ordinary. 

2) Chân lý và hình tướng bên ngoài (chân là 


không hay tuyệt đối, tục là giả hay tương 
đối) : Reality and appearance. 
Chân Tử: Con của bậc Như Lai Chân Chánh, 
hay hành giả chân thực sanh ra từ miệng Phật, 
theo giáo lý của Đức Phật, y vào chánh pháp 
mà sinh ra—A son of the True One, I1.e. 
Tathagata; a Buddha-son, one who embodies 
Buddha's teaching. 
Chân Tướng: The reality. 
Chân Tượng: Real image. 
Chân Văn: Văn nghĩa của chân lý hay văn 
nghĩa mà chư Phật và chư Bồ Tát thuyết 
giảng—The writings of truth, those giving the 
words of the Buddha or bodhisattvas. 
Chân Vọng: Tất cả chư pháp đều có hai tính 


chân và vọng All thngs have two 
characteristics: true and false, or real and 
unreal. 

1) Pháp tùy theo tịnh duyên tam học (Phật 


Pháp) thì gọi là chân, pháp tùy theo 
nhiễm duyên vô minh (không giác ngộ) 
mà khởi lên thì gọi là vọng: That which 
arilses In Buddha-truth, meditaton and 
true, of 
unenlightenmernt Is unfrue. 
Chân như chân thực (bất sinh bất diệt) thì 
gọi là chân pháp, Các pháp do nhân 
duyên sinh ra thì gọi là hiện tượng hay là 
vọng pháp: The essential bhutatathata 1s 
the real, phenomena as the unreal. 
Chân Vọng Nhị Tâm: Chân tâm và vọng 
tâm —The true and false minds: 
l) Chân Tâm hay chân như tâm ——The true 
bhutatathata mind defined as the nĩnth 
Amalavijnana. 
Vọng Tâm tiêu biểu bởi tám thức: The 
false or 1llusion mind as represented by 
the eipht vijnanas. 
Chân Vô Lậu Trí: Trí chân thực vô lậu hay 
vô lậu trí của Phật và Bồ Tát đối lại với vô lậu 
trí của hàng nhị thừa (hàng nhị thừa không dứt 
bỏ pháp chấp, không ha bỏ sở tri chướng)— 
The true knowledge of the Mahayana In Ifs 
concepts of mental reality, In contrast with 
Hinayana concepts of material relaIty. 
Chấn: Chấn động—To shake—To thunder— 
To tremble——To rouse. 
Chấn Chỉnh: To reorganize. 
Chấn Đa Mạt Ni: Cintamani (skt—Ngọc 
ước của nhà hiển giả— The philosopher's 
stone, øgranting all one”s wishes. 
** For more Information, please see 

Ma NI. 
Chấn Đán: Cina (sk)—Còn gọi là Chân 
Đán, hay Thần Đán, tên gọi nước Trung Hoa 
vào thời cổ Ấn Độ (nơi mặt trời mọc)—Name 
of China in ancient India (the place where the 
Sun rises). 


wisdom 1S Influences 


2) 


2) 


Chấn Địa: Làm rung động mặt đất—To 
shake the earth. 

Chấn Động: To shake—To move—To 
agitate. 

Chấn Hưng: To develop—To prosper. 

Chấn Lãng: Zen master Chen-Lang—Tên 
của một Thiển sư Trung Quốc, sống vào 
khoảng cuối thế kỷ thứ tám, đầu thế kỷ thứ 
chín. Ông là một trong những đệ tử xuất sắc 
của Thiên sư Thạch Đầu Hy Thiên. Một hôm 
Chấn Lãng hỏi Thạch Đầu: “Ý Tổ Tây đến là 
gì?” Thạch Đầu nói: “Hỏi cây cột kia.” Chấn 
Lãng nói: “Thưa, Chấn Lãng nầy không hiểu.” 
Thạch Đầu nói: “Ta cũng chả hiểu.” Nhưng 
chính lời đáp nầy khiến Chấn Lãng tỏ ngộ— 
Chinese Zen master, lived in the end of the 
eiphth and the beginning of the ninth century. 
He was one of the most famous disciples of 
Zen master Shih-JƑ'o'-Hshisien. One day 
Chen-Lang asked Shih-T”ou: “What 1s the idea 
of the FIrst Patriarch”s coming from the West?” 
Shih-TI?ou replied: “Asked the post over 
there.” Chen-Lang said: “[ do not understand, 
sr.” Shih-l”ou rephed: “1, 
understand.” However, this lighted up Lang”s 
1penorance, which In turn became 1lluminated. 


toO fail tO 


Chấn Linh: Rung chuông—To shake or ring 
a bell. 

Chấn Việt: Civara (skQ—Áo ngủ hay túi 
ngủ—A garment, an article for sleeping on or 
1n. 

Chẩn Bần: To help the needy——To relieve 
the poor. 

Chẩn Cấp: To bestow—To give—To grant 
(alm§). 

Chẩn Đoán: To diagnose. 

Chẩn Mộng: To explain a dream. 

Chẩn Tế: To bring relief to the needy. 

Chận Đứng: To stop. 

Chận Đường: To block (obstruct) the way. 
Chấp: 

I) Chấp trước: Laggati (p)—Lagati (skÙ— 


Bám chặt vào, vướng mắc, cho rằng ngã 

và vạn hữu có thật—Tenet—To cling—To 

adhere——To stick or attach one”s self to— 

Holding (grasping, clinging, attaching) on 

the belief of the reality of ego and thinøs. 

Nắm bắt: To hold—To 

maintain. 

Chấp Chặt: Abhinivesamdhi or lelya (skÙ)— 

Close attachment. 

e _ Cố chấp chặt —Clinging or adhering very 
closely. 

e Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật dạy 
Mahamati: “Này Mahamati, có vô số 
lượng các hình thức chấp chặt vào thế 
giới bằng cách coi từng chữ trong kinh văn 
tương ứng đúng đắn với ý nghĩa.”——In the 
Lankavatara Sutra, the Buddha reminded 
Mahamati: “Oh Mahamati, 
innumerable signs of close attachments to 
the world by taking letters as exactly 
corresponding to meaning.” 

Chấp Chính: To assume power. 
Chấp Chướng: Chấp vào tự kỷ và chư pháp, 
và hậu quả là chướng ngại trong tiến trình đi 
vào Niết bàn—The holding on to the reality of 
self and things and the consequent hindrance 
fO enfrance Info nirvana. 
Chấp Có: Astika (skt)—Kẻ chấp là vũ trụ có 
thật. Phật phản bác cả hai phái chấp có và 
chấp không—Realis—Who maintains the 
universe to be real—The Buddha condemn 
both realists and non-realists—To cling to 
actualify (existence). 

Chấp Có Chấp Không: Một vài trường phái 

cho rằng thà chấp có như núi Tu Di, còn hơn là 

chấp không như một vi trần.” Tuy nhiên, một 
khi đã thấu triệt giáo pháp nhà Phật, chúng ta 
sẽ không chấp vào bên nào cả—Clinging to 
existence or (clinging) to emptiness (non- 

existence). Some sects believe that “Ït is 

better to be atfached to existence, though the 
attachment may be as big as Mount Sumeru, 
than to be atached to emptines, though the 


2) selze—To 


there are 


attachment may be as small as a grain of dust.” 
However, once we thoroughly understand the 
Buddha”s teachings, we will not be attached to 
any extreme. 

Chấp Có Chấp Không Chỉ Xãy Ra Khi 
Chúng Ta Chưa Thấu Đáo Chân Lý 
Nhà Phật: Clinging to existence or emptiness 
only when lack  thorough 
understanding of the Buddhaˆs teachinss. 
Chấp Diệu: Graha (skt)—The planets, nine 
or seven—See Cửu Diệu, and Thất Diệu. 
Chấp Hữu: To cling to the idea that things 
are real. 

Chấp Không: Non-realis—To clng to 
emptiness (non-existence)—To carry the term 
“Emptiness.” 

Chấp Không Có Không Không: Clinging 
to neither exIstence nor non-exIstence. 

Chấp Kiến: Lagna-samkhyam (sk)—Bám 
chặt vào kiến giải của mình hay giữ lấy kiến 
giải chấp nê từ tâm mình, không dám xa ha 
nên sinh ra sự lầm lạc mù quáng về tất cả mọi 
vọng kiến —Adhering or clinging to one”s 
Interpretaton—Views obstinately held, with 
consequent delusion, bigoted. 
Chấp Kim Cang Thần: 
vajJradhara (skÐ. 

1) Bất cứ vị trời nào tay cầm chày kim 
cương: Any deva holder of the vajra. 

Còn gọi là Chấp Kim Cương Dạ Xoa hay 
Vua Dạ Xoa là vị trời Đế Thích trong tiền 
kiếp đã thể bảo vệ Phật pháp, nên khi tái 
sanh làm vua Dạ Xoa, ông luôn mang bên 
mình Kim Cang thủ—Indra who in a 
former incarnation took an oath to defend 
Buddhism, was reborn as a king of Yaksas, 
hence he and his yaksas carry vajras. 

Văn Thù Sư Lợi như phản ảnh trong A Súc 
Bệ Phật —ManJusri as the spiritual reflex 
of the Dhyani Buddha Aksobya (A Súc Bệ 
Phật). 

1) Một vị thần phổ cập, hung thần của những 


ArIS€S we 


Vajrapani- 


2) 


3) 


kẻ phá đạo—A_ popular deity, the terror 
of all enemies of Buddhist believers, 
especially worshipped In exorcism and 
sorcery by the Yoga school. 
Chấp Lý Bỏ Sự: Grasping at theory and 
neglecting practice. 
Chấp Ngã: Lagna-atman (sk)—Bám chặt 
vào cái Ta—EgoIism—Ego-grasping (Clinging 
to the “I”)—Trong Tứ Diệu Đế, Phật dạy rằng 
chấp ngã là nguyên nhân căn bản của khổ 
đau; từ chấp trước sanh ra buồn khổ; từ buồn 
khổ sanh ra sợ sệt. Ai hoàn toàn thoát khỏi 
chấp trước, kẻ đó không còn buồn khổ và rất ít 
lo âu. Nếu bạn không còn chấp trước, dĩ nhiên 
là bạn đã giải thoát —In the Four Noble Truth, 
Sakyamuni Buddha taught that “attachment to 
self” is the roo( cause of suffering. From 
attachment springs grief; from grIef springs 
fear  For hữm who is wholly free from 
attachment, there 1s no grief and much less 
fear. If you don't have attachments, naturally 
you are liberated. 








Chấp Nhận: Recognition—Acceptance. 

Chấp Nhận Cơ Bản: 

recogTnifion. 

Chấp Nhận Sự Chỉ Trích: Accept the 

crificism of others. 

Chấp Nhận Trở Ngại: Take the troubles. 

Chấp Nhứt: To obstinate. 

Chấp Pháp: Lagna-dharma (skt). 

1) Bám chặt vào giới luật: To comply with 
the law. 

2) Bám chặt vào giáo lý: To cling to the 
dharma. 

Chấp Pháp Làm L£ Sống Khiến Cho 

Càng Mê Lâm: To cling to the đharma and 

consider 1t as a reason of life would make one 

more sfupid. 

Chấp Sư Tử Quốc: Simhala (sk)—Tiếng 

Phạn là Sim Ha La, phiên âm là Tăng Già La, 

dịch nghĩa là Chấp Sư Tử nay là nước Tích 

Lan—Ceylon. 


Fundamental 


Chấp Sự: 

1) Kiểm soát: To manage——To control. 

2) Người trông nom việc của chúng Tăng 
trong tự viện: A manager of all affairs In a 
mOnaSf€ry. 

Chấp Tay: To join palms. 

Chấp Tâm: Tâm chấp vào vạn hữu là thật— 

The mind which clings to things as real. 

Chấp Theo Truyền Thống Trì Tụng Cổ 

Truyền: To attach to the tradiional way of 

recitation and worshIp. 

Chấp Thọ: Thu nhiếp và thọ trì những gì đã 

được truyền trao—lmpressions, ideas grasped 

and held. 

Chấp Thủ: The clinging—See Thập Nhị 

Nhân Duyên (9). 

Chấp Thủ Bản Ngã: Chấp có cái “Ta” hay 

chấp thủ bản ngã là cội rễ của mọi tâm tai 

hại —Self-grasping—Self-grasping 1s the root 
of all harmful minds. 

Chấp Thủ Tướng: Thô tướng thứ ba trong 

sáu thô tướng được để cập trong Đại Thừa 

Khởi Tín Luận, nhớ mãi những vui những buồn 

coi như chúng là thật chứ không phải là ảo 

vọng—The third of the six coarser stages In 

The Awakenng of Faith, 

memorIes of past Joys and sorrows as If they 

were realities and not illusions—See Lục Thô 

Tướng (3). 

Chấp Thuận: To gran—To approve. 


refenton of 


Chấp Tình: Dục vọng ngu xuẫn chấp trước 
vào những cái không thật—The foolish 
passion of clinging to the unreal. 

Chấp Trách: To take the responsibility. 
Chấp Trì: Lagna-graha (sk)—Giữ vào hay 
nắm vào không lay chuyển—To hold firmly or 
to insist firmly on anything. 

Chấp Trì Thức: Adana-vijnana (sk)—Tiếng 
Phạn là A Đà Na Thức, theo nghĩa lý Đại 
Thừa của Pháp Tướng tông, A Lại Da Thức 
còn có tên là A Đà Na Thức—According to 
the Mahayana Dharmalaksana School, Adana- 


vijnana 1s another name for Alaya-viJnana— 
See A Lại Da Thức. 
Chấp Trước: Abhinivesa or graha (skt)—To 
grasp, hold, or cling to anything—Dính mắc 
vào tư tưởng cho rằng vạn hữu là thực (dính 
chắc vào sự vật mà không rời ha. Mỗi pháp 
đều có nhiều nghĩa tương đối, nếu chấp chặt 
vào một nghĩa, chẳng biết dung hòa, chẳng 
biết tùy nghi, chấp trước như vậy chỉ là tự hạn 
hẹp lấy mình mà thôi)—To cling to things as 
real. 

Chấp Tướng: Lagna-laksana (sk)—Bám 

chặt vào hình tướng của chư pháp ——To attach 

to forms or to cling to the characteristics of 
dharmas. 

Chập Choạng: 

l1) To know imperfectly. 

2) Atnightfall—At dusk. 

Chập Chững: To totter—To stagger 

Chất: Substance—Matter. 

Chất Chứa: To accumulate—To amass—To 

gather——To cumulate. 

Chất Đa: Citta (skt)——Còn gọi là Chất Đa Da, 

Chất Đế—Tâm hay cái tâm suy nghĩ hiểu 

biếc The heart considered as the seat of 

1ntellect—The thinking—The reflection mind. 

Chất Đa Da: Citta (skt—See Chất Đa. 

Chất Đa La: Cita (sk0. 

I) Tạp Sắc: Màu pha chứ không phải màu 
nguyên thủy—Not to a primary colour— 
The variegated of mixed colour. 

2) Tên của một vì sao: Name 0Ý a star. 

Chất Đế: Citta (skt)—See Chất Đa. 

Chất Để: Caitya (sk)—Chồng chất lên—To 

assemble——To pile up. 

Chất Tính: Substance. 





Chất Trực: Substanual and straiph— 
Honestly——FIirmly——Straight without 
disemblance. 

Chật Vật: Difficult. 

Châu: 


1) Bảo châu Mani: Mani (skÙ——A pearl—A 


bead. 

2) Chân lý Phật pháp: The Buddha-truth. 
3) Lục địa: Continent. 
Châu Bảo: Precious things (stones). 
Châu Biến: 
every side. 
Châu Biến Pháp Giới: The universal 
dharmadhatu—The universe as an expresslon 
of the dharmakaya——The universe. 
Châu Chử: Một bãi cát biệt lập, ý nói tách 
biệt với thế giới bên ngoài hay cắt đứt phiển 
não, đồng nghĩa với Niết Bàn—An island, ¡.e. 
cut off, separated, a synonym for nirvana. 
Châu Hoằng Đại Sư: Chou-Hung— Theo 
Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Liên 
Tông Thập Tam Tổ, Châu Hoằng Đại Sư là vị 
Tổ thứ tám của Tịnh Độ Trung Quốc. Ngài tự 
là Phật Tuệ, hiệu Liên Tn. Người họ Trầm đời 
nhà Minh, quê ở quận Nhân Hòa tỉnh Hàng 
Châu. Năm 17 tuổi ngài đã được bổ nhậm làm 
chức Giáo Thọ, nổi tiếng là người học hạnh 
kiêm toàn. Láng giểng của ngài có một bà lão, 
mỗi ngày niệm Phật vài ba ngàn câu, lấy làm 
thường khóa. Nhân lúc rảnh rỗi ngài sang chơi, 
thấy thế mới hỏi duyên cớ, thì bà lão đáp 
rằng: “Ông nhà của tôi lúc sanh tiền chuyên lo 
niệm Phật, đến khi sắp chết, không đau bệnh 
chi cả mà trái lại còn vui vẻ vòng tay cáo biệt 
mọi người rồi mới qua đời. Do đó nên tôi biết 
công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn.” Ngài 
nghe xong rất lấy làm cảm động. Từ đó luôn 
để ý đến pháp môn Tịnh Độ, ngài lại còn viết 
thêm bốn chữ “Sống Chết Việc Lớn” dán vào 
nơi vách đầu nằm để tự răn nhắc. Năm 30 tuổi 
ngài xuất gia. Sau khi xuất gia xong, ngài đi du 
phương tham học đạo pháp nơi các bậc cao 
Tăng. Cuối cùng ngài đến học đạo với Ngài 
Tiếu Nham Nguyệt Tâm Thiền Sư. Ngài tham 
cứu câu “Niệm Phật Là Ai.” Một hôm đang đi 
và tham cứu, bỗng ngài chợt tỉnh ngộ, liền làm 
bài kệ rằng: 

“Hai chục năm qua việc đáng nghi, 

Ngoài ba ngàn dậm gặp sao kỳ. 


Universal—Everywhere—On 


Đốt hương, liệng kích dường như mộng, 

Ma, Phật tranh suông: Thị lẫn phi.” 
Năm Long Khánh thứ 5, đại sư đi khất thực 
ngang qua miễn Vân Thê, thấy cảnh nước non 
cực kỳ u nhã, nên ngài quyết ý cất am ở tu. 
Trong núi ấy có nhiều cọp, ngài mới hành 
pháp Du Già Thí Thực, từ đó cọp beo cùng các 
loài thú dữ đều không còn quấy hại dân cư 
trong vùng nữa. Mấy năm sau, gặp lúc nắng 
hạn lâu ngày, suối cạn, đồng khô, mùa màng 
thất bát nên dân cư quanh vùng đến nơi am 
của ngài xin ngài cầu mưa. Ngài đáp: “Tôi chỉ 
biết có niệm Phật mà thôi chớ không có tài chi 
khác.” Mọi người vẫn cố nài thỉnh xin ngài từ 
bi. Đại sư cảm lòng thành của dân chúng nên 
ngài bước ra khỏi thảo am, gõ mõ và đi dọc 
theo bờ ruộng mà niệm Phật. Bước chân của 
ngài đi đến đâu thì mưa lớn rơi theo đến đó. 
Dân chúng vui mừng, kính đức, cùng nhau 
hiệp sức xây điện, cất chùa. Tăng chúng khắp 
nơi lần lượt hướng về, không bao lâu chỗ ấy 
trở thành một cảnh tòng lâm trang nghiêm, 
thanh tịnh. Đại sư tuy tỏ ngộ thiền cơ, song vì 
thấy căn lực của con người thời mạt pháp yếu 
kém, kể nói lý thời nhiều, song chứng ngộ 
được lý thì rất ít. Vì muốn lợi mình lợi người, 
nên ngài chủ trương hoằng dương Tịnh Độ, cực 
lực bác bỏ “Cuỗng Thiển.” Bộ sách Phật 
Thuyết A Di Đà Kinh Sớ Sao do ngài trước 
tác, dung hòa cả sự lẫn lý, gồm nhiếp khắp ba 
căn, trong đó lời ngài dẫn giải rất uyên áo. 
Trước kia các bậc tôn đức trong Phật giáo, tuy 
là hoằng tuyên Tịnh Độ, song vẫn không bỏ 
Thiển Tông. Đến phiên đại sư là người được 
chánh truyền tâm ấn từ nơi ngài Tiếu Nham 
Thiền Sư thuộc dòng Lâm Tế, mà lại chỉ 
chuyên môn hoằng dương về Tịnh Độ. Vì thế 
cho nên các nhà Thiển học đương thời rất 
không bằng lòng. Bình thường đại sư cũng tu 
thêm các công đức, phước lành khác để phụ 
trợ cho tịnh nghiệp của mình. Ngài cũng 
truyền trao giới pháp Sa Di, Tỳ Kheo, Bồ Tát, 
Ngũ giới, Bát giới, Thập giới, và khai ao 
phóng sanh. Ngoài ra, ngài lại thẩm định nghi 


thức “Thủy Lục Trai Đàn” (cúng vong trên bờ 
và vớt vong dưới sông), Hành Pháp Du Già để 
cứu khổ u minh, truyền bá văn Giới Sát 
(khuyên không nên sát sanh), khuyên người 
cải ác, quy hóa, làm lành rất nhiều. Ngài cũng 
dùng những bài kệ cảnh tỉnh thế nhân và 
khuyến hóa người người thức tỉnh, hồi đầu tu 
niệm. Năm Vạn Lịch thứ 40, cuối tháng sáu, 
đại sư vào thành từ biệt các đệ tử và những 
người cố cựu, nói rằng: “Tôi sắp đi nơi khác.” 
Nói xong ngài trở về chùa thiết tiệc trà từ giả 
đại chúng. Mọi người không ai hiểu là duyên 
cớ gì. Đến chiều ngày mùng một tháng bẩy, 
ngài vào Tăng đường bảo đại chúng: “Mai nầy 
tôi sẽ đi.” Qua chiều hôm sau, đại sư kêu mệt 
rỗi vào trong tư thất ngồi kiết già nhắm mắt. 
Chư Tăng và các đệ tử tại gia cùng những 
người cố cựu trong thành đều hội đến chung 
quanh. Ngài mở mắt ra nhìn mọi người rồi nói 
rằng: “Các vị nên chân thật niệm Phật, đừng 
làm điều chi khác lạ cả, và chớ phá hoại quy 
củ của tôi.” Nói xong, ngài hướng mắt về Tây, 
chắp tay niệm Phật mà qua đời. Ngài hưởng 
thọ §1 tuổi—According to Most Venerable 
Thích Thiển Tâm in The Thirteen Patriarchs of 
Pureland Buddhism, Chou-Hung was the 
Eiphh Patrlarch of Chinese Pureland 
Buddhism. His self-given name was Buddha”s 
Wisdom and his Dharma name was Lien-Chĩh. 
He was a son of the Trầm family of the Nhân 
Hòa District, Heng-Chou Province. He lived 
durinng the Ming Dynasty. When he turned 
seventeen, he was already appointed as a 
teacher and was renowned for being a 
complete person having both virttes and 
talents. One of his neighbors was an elderly 
woman who practced Buddha Recitation, 
reciting up to several thousand times a day as 
her daily riual. Seeing this, he asked the 
woman for a reason, and he was told: “When 
my husband was alive he practiced Buddha 
Recitation regularly; when nearing death, he 
was not sick or anything; in contrast, he 
seemed happy and at peace as he placed his 


palms together to bịd a final farewell to 
everyone before passing away. For this reason, 
I know the virtues and merifs of practicing 
Buddha Recitation are unfathomable.” After 
hearing this, he was greatly touched. From that 
time, he often paid attention to the Pureland 
Dharma Door. Moreover, he also wrote these 
four words “Life and Death 1s a Great Matter” 
and pinned the walls, table, 
headboard, etc, in order to remind himself. 
When he turned thirty, he was ordained and 
After completing the 
ceremony, he traveled abroad to learn the 
Buddha-Dharma from well-known, highly 
respected and virtuious Buddhist Masters. 
Eventually, he came to learn Buddhism with 
Zen Master Tiếu Nham Nguyệt Tâm to 
examine and ¡investigate fully the meanings 
behind the question “Who Is Buddha?” One 
day, while walking and pondering deeply, he 
suddenly 1mmediately 
composed this poem: 
“Twenty years with one persisting doubt, 
Beyond three thousand miles encounfers a star 
Light incense throws away all illusions, 

Devil, Buddha who”s better 1s Just a futile 
discussion. In the fifth year of the Lung-Hsing 
reign period, while traveling as a mendicant 
monk In Wen-His region, he saw how utterly 
serene and anchanting the mounfainous area 
was and decided to build a temple there. In 
that mountain, there were many tigers so he 
began feeding them. From that time, the figers 
and other predators in the region no longer 
harmed or disturbed local residents as they had 
done In the past. Several years later, the 
region had a long drought, creeks and farming 
fñields dred up. With the severe climate 
changes, crops could be planted. 
Eventually, the local residents came to the 
Great Master”s cottage and asked him to “Pray 
For Rain.” He replied: “I only know how to 
recie Buddha's name, otherwise I have no 
other talent or ability.” Everyone confinued to 


them on 


became a Bhiksu. 


awakened and 


nO 


plead with the Great Master to please have 
compassion and being sympathetic 
sincere prayers, he came out of his smaill 
shrine with a gong in his hand. As he followed 
the perimeter of the fields to begin chanting 
Buddha's name, with each step the Great 
Master took great rain followed 1mmediately 
behind him. The people were overjoiced and 
øreatly admired and respected his virtues. As a 
mean to demonstrate their grattude and 
appreciation, the community collaborated to 
built a temple for him. Gradually, the Sangha 
from everywhere began gathering there, and 
before long, the area had become a pưre, 
peaceful and adorning Congregation. Despite 
already being and fully 
penetrating Zen teachings, when the Great 
Master examined carefully, he observed: "“he 
cultivated capacrfy and will power of people In 
the Dharma Ending Age 1s weak and deficient. 
Those who speak of Theory are in abundance 
but those who actually attain and realize 
Theory are extremely rare.” Because he 
wished to benefit both himself and others, the 
Great Master 
Pureland Buddhism and objected strongly to 
“Mad Zen.” The volume “Comentary on 
Buddha Speaks of Amitabha Sutra” was 
written by him as he harmonized both practice 
and theory Including all three cultivated levels. 


tO the1r 


awakened to 


advocated and propagated 


The tachings withn ¡it were deep and 
penetrating. In earlier times, although many of 
the hiphly virtuous Buddhist Masters 


propagated Pureland Buddhism, they still did 
not abandon Zen practices. However, once the 
Great Master assumed the leadership position 
of the Lin-Chi Zen Tradiion, when he had 
fully attained Its theoretical teaching from Zen 
Master Tiếu Nhâm, he focused and limited his 
propagation by teaching only Pureland. For 
this reason, Zen scholars of the day were quite 
discontented with him. Usually, the Great 
Master also cultivated additional virtuous and 
m€FTifOrIOUS practilces fo support karma of 


purty. He also granted and gave Dharma 
precepts to Buddhists for them to maintain 
from Five Precepts, Eipht Precepts, Ten 
Precepts to Sramanera Precep(s, Bhiksu 
PreceptsBodhisattva Precepts. He also built 
ponds to free aquatic animals. Additionally, 
the Great Master performed various religious 
ceremonies to donate food to spiris on land 
and to rescue spirits who had died in the water. 
He also wrote the practicing the Dharma 
“Food Giving” to aid those suffering in the 
Under World by reciting certain manfras, 
propagating dharma speeches on the non- 
kHlng precept to encourage Buddhists to 
avoid killing, murdering and destroying any 
living creafures, encouraging many others fo 
change and overcome their wicked ways and 
{O pracfice øoodness and virtues. Aside from 
varlous propagaton and dharma teaching 
practices, the Great Master often used varIous 
poems to disillusioned and help guide people 
so they would become awakened and atone for 
their actions, taking the cultivatd path, etc. 
Toward the end of June In the fortieth year of 
Wen-Hsing reign period, the Great Master 
came In(o the city to bịd farewell to hịs 
disciples as well s people he had known for a 
øreat many years. He told them: “I will soon 
go to another place.” He then returned to his 
temple to have a tea party to bid farewell to 
his assembly. NÑo one understood what he was 
doing. Then on the evening of the first of July, 
he came to the meeting room for the Sangha 
and told the great assembly: “l am leaving 
tomorrow.” Then, during the evening of the 
next day, he said he was tired and went to his 
room, closed his eyes and sat down In 
meditation. The Bhiksus and lay Buddhists, as 
well as his long time acquaintances in the city 

all gathered around him. He opened his eyes 

and said: “All of you need to practice Buddha 
Recitation sincerely and genuinely, don't do 
anything  diferent, destoy the 
tradition I have established.” After speaking, 


and don'”t 


he turned to face the West and then put his 
palms together to recite Buddha”s name as he 
passed away. He was 8l years old. 

Châu Lệ: Tears. 

Châu Lợi Bàn Đà Già: Suddhipanthaka 
(sk)—Bàn Đặc —Ksudrapanthaka (skt)— 
Châu Lợi Bàn Đặc—Châu Lợi Bàn Đặc Già— 
Châu Lợi Bàn Thố_—Kế Đạo_—Tiểu Lộ— 
Châu Đồ Bán Thác Ca. 


l1) Tịnh Đạo: Purity-path. 
2) Tiểu lộ: Little or mean path. 
3) Hai anh em sinh đôi, một tên Bàn Đặc, và 


một tên Châu Lợi Bàn Đà Già (Châu Lợi 
Bàn Đặc). Người anh thì thông minh lanh 
lợi, người em thì đần độn đến nỗi không 
nhớ cả tên mình, nhưng sau nầy người em 
trở thành một trong những đại đệ tử của 
Đức Phật, và cuối cùng đắc quả A La 
Hán—Twin brothers were born on the 
road, one called Suddhipanthaka or Purity- 
path, the other born soon affer and called 
Ksudrapanthaka, or small road. The elder 
was clever, the younger stupid, not even 
remembering his own name, but later 
became one of the great disciples of the 
Buddha, and finally an arhat. 
Châu Lựi Da: Culya or Caula, or Cola 
(skÐ—Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học 
Từ Điển, Châu Lợi Da là một vương quốc cổ, 
nằm về phía đông bắc khu Madras, nơi được 
mô tả là vào khoảng năm 640 sau Tây Lịch 
hãy còn dã man, cư dân ở đây lúc ấy quyết 
liệt chống lại đạo Phật—According to Eitel in 
The Dictonary of Chinese-English Buddhist 
Terms, Caula 1s an anclent kingdom in the 
of the present Madras 
presidency, described In 640 A.D. as a scarcely 
cultivated country with semi-savage and anti- 
Buddhistic Innhabitants. 
Châu Ma Ni: Ngọc Ma Ni—See Mani ín 
English-Vietnamese Section. 
Châu Ngọc: See Châu bảo. 


Châu Thới: Tên của một ngôi chùa cổ nổi 


northeast  corner 


tiếng (còn gọi chùa Núi Châu Thới), tọa lạc 
trên một ngọn đổi cao §5 mét trên núi Châu 
Thới, thuộc ấp Châu Thới, xã Bình An, huyện 
Thuận An, tỉnh Phước Long, Nam Việt Nam. 
Chùa do Thiển sư Khánh Long tạo dựng vào 
thế kỷ thứ 17. Theo sách Thiển Sư Việt Nam 
của Hòa Thượng Thích Thanh Từ thì chùa 
được dựng năm 1612 và trải qua 18 đời truyền 
thừa. Kiến trúc chùa hiện nay do cuộc trùng tu 
năm 1954, cổng được xây năm 1970. Ở chánh 
điện có ba pho tượng Phật cổ bằng đá. Chùa 
cũng có pho tượng Quán Âm được Hòa 
Thượng Thiện Hóa tạc từ gỗ mít trên 100 năm, 
hiện vẫn còn. Đại hồng chung của chùa cao I 
mét 85, đường kính l mét 10 phân—Name of a 
famous ancient pagoda located on the slope of 
the hill of 85 meters high and 208 sfairs, In 
Châu Thới hamlet, Bình An village, Thuận An 
district, Phước Long province, South Vietnam. 
The pagoda was established by Ch°an Master 
Khánh Long ín the seventeenth century. 
According to “Thiền Sư Việt Nam” composed 
by Ch*an Master Thích Thanh Từ, the pagoda 
was bulilt im 1612 and headed by eighteenth 
successive Most venerables. The present 
structure was built in 1954. The gate was buIllt 
in 1970. In the Main Hall, there are three 
Buddha statues made of stone. Carved In 
Jacktree wood by Most Venerable Thiện Hóa 
(passed away ¡in 1849), the 
Avalokitesvara  Bodhisattva 
enshrined ¡in the pagoda for over one hundred 
years. The great bell, I.85 meters in height 
and 1.10 meters in diameter, has been kept In 
the pagoda. 

Chầu Chực: To wait for too long. 

Chầu Phật: To pass away—To go to the Pure 
Land to meet Amitabha Buddha. 

Che Dấu: To hide—To cover. 

Che Chở: To shield—To protect. 

Che Dấu: To hide—To cover. 

Che Đậy: To camouflage. 

Che Khuất: To eclipse—To screen. 


statue of 


has been 


Che Mắt Ai: To blind someones eyes. 

Che Mặt Ai: To hide one”s face. 

Che Mưa: To shield from the rain. 

Che Nắng: To shield from the sun rays. 

Chen Nhau: To squeeze together. 

Chép Miệng: To smack one's lips. 

Chê: To belitle—To blame—To find fault 
with. 

Chê Cười: To ridicule—To laugh at—To 
mock. 

Chê Trách: To blame. 


Chế: 
I) Km chế: To restrain—To govern-- 
Regulations. 


2) Tang chế: Mourning. 

Chế Dâm: To restrain venereal desire. 

Chế Diễu: To make fun of—To jeer at. 

Chế Dục: To restrain ones desire 

Chế Đa: See Caitya ¡in SanskriUPali- 

Vietnamese Section. 

Chế Đa Sơn Bộ: Caityaka (sk)—Chi Đề Gia 

Bộ—Chỉ Để Khả Bộ. 

(A) Lịch sử thành hình Chế Đa Sơn bộ—The 
history of formation of the Caityaka: Bộ 
phái Chế Đa Sơn, một trong hai mươi bộ 
phái Tiểu Thừa, do Tỳ Kheo Đại Thiên 
sáng lập, gồm những nhà tu khổ hạnh cư 
ngụ trong các lăng mộ hay hang hóc. 
Cũng nên phân biệt Đại Thiên nầy với 
Đại Thiên đã để ra năm điều dẫn đến sự 
phân phái đầu tiên. Ông nầy là một tu sĩ 
khổ hạnh thông thái, tính chuyên và xuất 
gia theo Đại Chúng bộ, rồi sau đó lập ra 
Chế Đa Sơn bộ. Vì ông sống trên ngọn núi 
có bảo tháp xá lợi của Phật (catya) nên 
lấy tên Caityaka hay Chế Đa Sơn bộ đặt 
cho bộ phái của mình. Cũng nên nhớ rằng 
chính Chế Đa Sơn bộ đã sản sinh ra Đông 
Sơn Trụ bộ và Tây Sơn Trụ bộ. Nói chung 
thì Chế Đa Sơn bộ có chung các chủ 
thuyết căn bản với Đại Chúng Bộ, nhưng 
khác Đại Chúng bộ ở các chi tiết nhỏ. 


Theo bia ký ghi lại vào thế kỷ thứ hai và 
thứ ba sau Tây Lịch, cho thấy cùng thời 
với Chế Đa Sơn bộ còn có các bộ phái 
khác như Nhất Thiết Hữu bộ, Đại Chúng 
bộ, Chánh Lượng bộ, Hóa Địa bộ, Đa Văn 
bộ, và Ấm Quang bộ ——Caitya-saila, 
described as one of the twenty sects of the 
Hinayana, founded by BhikkhU 
Mahadeva, comprised of ascetic dwellers 
among tombs or in caves. This Mahadeva 
1S to be distinguished from the Mahadeva 
who was responsible for the origin of the 
Mahasanghikas. He was a learned and 
diipent asceic who received his 
ordination 1n the Mahasanghika Sangha. 
Since he dwelt on the mountain where 
there was a caitya, the name Caityaka was 
given to his adherents. lít may be noted 
that Caityavada was the source of the 
Saila schools, both East and West. 
Inscripion of the third 
centuries A.D. imndicates that at the same 
time with the Caityaka, there were also 
the following sects: the Sarvastivadins, the 
Mahasanghikas, the Sammitiyas, the 
Purvasailiyas, the Aparasalliyas, the 
Bahusrutiyas, and the KasyapIyas. 

(B) Quan điểm chính của Chế Đa Sơn bộ— 
Main views of the Caityaka: Nói chung 
Chế Đa Sơn bộ có chung chủ thuyết căn 
bản với Đại Chúng bộ, nhưng khác Đại 
Chúng bộ ở các chi tiết nhỏ. Các chủ 
thuyết được xem là của Đại Chúng bộ như 
sau—Generally speaking, the Caityakas 
shared the fundamental doctrines of the 
oripinal Mahasanghikas, but differed from 
them 
specially attributed to the Caityaka school 
are as follows: 

1) Người ta có thể tạo được công đức lớn 
bằng cách xây dựng, trang hoàng, và cúng 
dường các bảo tháp (caitya). Ngay cả 
việc đi rảo xung quanh bảo tháp cũng có 
công đức: One can acquire great merit by 


second and 


In minor details. The doctrines 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


the creation, decoration and worship of 
Calfdyas; even a cicumambulaton of 
CaIfyas engenders meri(. 

Dâng cúng hương hoa cho bảo tháp cũng 
là một công đức: Offerings flowers, 
garlands and scenfs to caityas are likewIse 
Tm€TIfOTIOUS. 

Công đức tạo được do sự cúng dường có 
thể được hồi hướng cho thân quyến, bạn 
bè để đem lại an lạc cho họ. Quan niệm 
nầy hoàn toàn xa lạ trong Phật giáo 
Nguyên Thủy, nhưng rất phổ biến trong 
Phật giáo Đại Thừa. Các kiểu tin tưởng 
nầy được phổ thông giữa những người 
Phật tử tại gia: By making gifts on can 
acqurre religious merit, and one can also 
transfer such merit to one”s frilends and 
for ther happiness  A 
conceptionquie unknown In primitive 
Buddhism but common in Mahayanism. 
These articles of faith made Buddhism 
popular among the laity. 

Chư Phật đã hòà toàn không có tham, sân, 
sỉ (ita-raga-dosa-moha) và đạt đến những 
quyển năng siêu việt (dhatuvara- 
parigahita). Chư Phật cao hơn các A La 
Hán vì có được Thập Lực (bala): The 
Buddhas are free from attachment, ilI-will 
and delusion (Jita-raga-dosa-moha), and 
possessed of finer elements (dhatuvara- 
parigahita). They are superior to the 
Arhats by virtue of the acquisition of ten 
powers (balas). 

Một người có chánh kiến (samyak-drsti) 
vẫn không thoát khỏi tính sân, và do đó 
vẫn có nguy cơ phạm tội giết người: A 
person having the riph( view (samyak- 
đrisfi) 1s not free from hatred (dvesa) and, 
as such, not free from the danger of 
committing the sin of murder. 

Niết Bàn là một trạng thái tích cực và 
hoàn thiện (amatadhatu): 
pOositive, faultless state (amatadhatu). 


relafives 


Nirvana 1s 


Chế Đát La: Caitra (skt). 

1) Tên một ngôi sao xuất hiện vào đêm trăng 
tròn tháng giêng (tháng giêng của Ấn Độ 
cũng được gọi là tháng Chế Đát La). Ở 
Trung Quốc và Việt Nam nhằm tứ 16 
tháng giêng đến 15 tháng hai, khoảng 
tháng ba và tháng tư dương lịch: The 
spring month in which the full moon 1s In 
this constellation. In China and Vietnam, 
it is the first month of spring from the 16” 
of the first moon to the 15” of the second 
moon (March-April). 

2) Tên người đã sanh ra vào tháng nầy: 
Name of a person who was born in this 
month. 

Chế Để: Caitya (skt)—Chế Thể. 

l) Tháp Phật: Temple or stupa where the 
Buddha”s relics are stored. 

2) Cột cờ chánh: The main flagstaff on a 
pagoda. 

Chế Để Bạn Thă: Caitya-vandana (skt)— 

Chế Để Bạn Đạn Na—Tôn kính tháp thờ hay 

hình tượng Phật —To pay reverence to, or 

worshIp a stupa, Image, efc. 

Chế Giáo: See Chế giới. 

Chế Giới: Chế giáo—Các điều giới luật do 

Phật quy định đối với các hàng đệ tử (Đạo 

Phật lấy giới luật trong Tỳ Ni Tạng làm giáo 

lý để hạn chế hay ngăn chặn tội lỗi sai trái)— 

The restrainfs or rules, 1.e. of the Vinaya. 

Chế Môn: Đức Phật chế ra giới luật môn 

nhằm giúp mọi người tu hành giải thoát, đối 

lại với hóa môn—The way or method of 
discipline, contrasted with the door of teaching 
of enliphtenment, both methods used by the 

Buddha. 

** For more information, please see Hóa Chế 

Nhị Giáo. 

Chế Ngự: To dominate——To subdue. 

Chế Nhạo: To mock—To laugh at—To 

deride——TO jJeer at. 

Chế Phục 


e Kểm chế, câu thúc, hay kiểm soát: 
Samvunati (p)—To subdue——To restrain— 
To control. 

e - Sự chế phục: Samvaro (skt)—Restraint. 

Chế Phục Các Căn: Indiyasamvaro (p)— 

Restraint of the senses. 

Chênh Lệch: Unequal——Disproportionate. 

Chểnh Mảng: Neglectful—Careless. 

Chết: Theo Phật giáo, chết là giây phút mà A 

Lại Da thức rời bỏ thân nầy, chứ không phải là 

lúc tim ngừng đập hay óc ngừng làm việc—To 

die—To expire—To pass Way——According to 

Buddhism, Death is the moment when the 

alaya consciousness leaves the body, not when 

the heart has stopped or brain waves can no 

longer be detected. 

Chết Bịnh: To die of disease. 

Chết Chỉ Là Sự Hao Mòn Sinh Lý Của 

Cơ Thể: Death ¡s only a physlological erosion 

of the human body. 

Chết Chỉ Là Sự Xa Lìa Giữa Tâm Và 

Thân: Death is only a separation of mind and 

matter. 

Chết Chìm: Drowned. 


Chết Đồi: To die of starvation—To starve to 
death. 


Chết Già: To die of old age. 

Chết Hụt: To escape death very narrowly. 
Chết Khát: To die of thirst. 

Chết Khổ: Death is suffering. 

Chết Mòn: To die gradually. 

Chết Ngạt: To be suffocated. 

Chết Oan: To die unjustly (nnocently). 
Chết Rét: To die of cold. 

Chết Sớm: To die early. 

Chết Sống: Life and death. 

Chết Vì Buôn Rầu: To die out of grief. 
Chết Vì Lo Sợ: To die of fright. 

Chết YẾu: To live a short life. 

Chỉ: 


1) Cành—Branch. 


2) Chira: To pay. 

3) Loại cây thơm: A felicitous plant— 
Sesamum. 

4) Loài quỷ núi trông giống như cọp: A 
mountain demon resembling a tIger. 

5) Mổ: Fat—Lard. 


Chỉ Dụng: To divide or to distribute for use. 
Chi Đế Phù Đồ: Caitya (sk)—Tháp là nơi 
để thờ phượng—A stupa, or a place or object 
of worshIp. 

Chi Đề: Caitya (sk)—Chi Đế—Chi Trưng— 
Chế Đa—Chế Để Da—Nơi để xá lợi, kinh 
sách hay hình tượng của Phật. Có tám Chi Đề 
nổi tiếng từ xưa—A tumulus, a mausoleum; a 
place where the relcs of Buddha were 
collected, hence a place where his sufras or 
Images are placed. Eight famous Caityas 
formerly existed. 

I1) Vườn Lâm Tỳ Ni: See Lumbimi. 


2) Bồ Đề Đạo Tràng: See Buddha-Gaya. 
3) Thành Ba La nại: Varanasi (skÐÙ—See 


Benares. 


4) Vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc: Jetavana 
(skÙ—See Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. 

5)_ Sông Ni Liên Thiền: See Kanyakubja. 

6) Thành Vương Xá: See Rajagriha. 

7) Thành Xá Vệ: See Vaisall. 

8) Ta La Song Thọ ở Câu Thi Na: Sala 


Grove In Kusinagara. 

Chi Đề Gia Bộ: See Chi Đề Sơn Bộ. 
Chi Đề Sơn Bộ: Jetavaniyah (sk)—See Chế 
Đa Sơn Bộ. 
Chỉ Độ: The various articles required for 
WOrshIp. 
Chỉ Hương: Nhang làm từ những cành cây, 
một trong ba loại nhang—One of the thre 
kinds of incense, Iincense made of branches of 
tree. 
**For more Information, please see Tam 

Chủng Hương. 
Chỉ Khiêm: Chi Khiêm là tên của một vị sa 


môn xứ Nguyệt Chi, đến Lạc Dương vào cuối 
đời nhà Hán, sư người cao, mảnh khánh, da 
ngâm đen, mắt nâu, uyên bác và khôn 
ngoan—Chih-Ch'len, name of a Yueh-Chih 
monk who said to have come to Loyang at the 
end of the Han dynasty and under the Weli; 
tall, dark, emaciated, with lipht brown eyes, 
very learned and wIse. 

Chỉ Lang: Tên gọi xưa kia của các vị Tăng, 

người ta nói tên nây bắt nguồn từ “Tam Chỉ” 

thời nhà Ngụy là Chi Khiêm, Chi Sám và Chi 

Lượng—Chih-Lang, formerly a polite term for 

a monk, said to have arisen from the fame of 

the three chi: of the Wei dynasty, Chih- 

Ch'ien, Chih Ch”an and Chih Liang. 

Chỉ Lâu Ca Sám: Chih-Lou-Chia-Ch'an— 

See Chi Sám. 

Chỉ Mạt Hoặc: 

I1) Chi Mạt Vô Minh hay nghiệp tướng, kiện 
tướng, cảnh giới tướng dựa vào căn bản vô 
minh mà dấy lên, đối lại với căn bản vô 
minh (chúng sanh không đạt lý nhất pháp 
giới bỗng nhiên vi động vọng niệm): 
lgnorance In detail or branch and twig 
1llusion, in contrast with root or radical 
ignorance (căn bản vô minh), i.e. original 
Ignorance out of which arises karma, false 
views and realms of illusion which are the 

twig” 

unenlightenment In detail or result. 

Bốn địa đầu trong Ngũ Trụ Địa, địa cuối 

cùng là căn bản vô minh: The first four of 

the five causal relatonships, the fifth 
being the original Ignorance. 

For more Information, please see Ngũ Trụ 

Địa. 

Chỉ Mạt Vô Minh: See Chi Mạt Hoặc. 

Chi Mi: 

1) Quỷ đữ: Evil spirits. 

2) Loài quỷ ở vùng đầm lầy, có đầu heo 
mình người: A demon of marshes having 
the head of a pig and body of a man. 


“branch and condiion or 


2) 


+ 


Chỉ Na: Cina (skt}— Tiếng người ngoại quốc 


gọi nước hay người Trung Quốc—The name 
by which China or Chinese 1s referred to. 

Chỉ Na Đề Bà Cù Hằng La: Cina Deva 
Gotra (skt—Hán Thiên Chủng—The “solar 
deva” of Han descent, first king of Khavandha, 
born to a princess of the Han dynasty on her 
way as a bride elect to Persia, the parenfase 
being attributed to the solar deva. 

Chỉ Phạt La: Civara (skt—Trí Phược La— 
Quần áo của người khất s—A mendicants 
garmeIt. 

Chỉ Phật: Bích Chi Phật là người thấu hiểu 
mười hai nhân duyên, và do đó đạt được trí 
huệ. Bậc nầy đã đạt được Bích Chi Địa. Đây 
là những bậc tu hành tìm cầu giác ngộ cho 
chính mình, được định nghĩa trong Kinh Pháp 
Hoa là những vị tinh chuyên hành trì, thích nơi 
vắng vẻ yên tĩnh, tu hành viên mãn mà không 
có thầy bạn dạy bảo, một mình tự nhiên giác 
ngộ, chứ không cứu độ tha nhân như mục đích 
của các vị Bồ Tát (quán sát hoa bay lá rụng và 
12 nhân duyên mà đạt đến giác ngộ). Các nhà 
Thiên Thai thì cho rằng “Chi Phật” hay “Độc 
Giác” là loại ngộ đạo khi đời không có Phật, 
tự mình giác ngộ, không nhờ thầy bạn, và cũng 
không cứu độ ai—Pratyeka-buddha who 
understands the twelve nidanas, or chain of 
causation, and so attains to complete wisdom. 
His stage of atfainment is Pratyeka-buddha 
síage. One who seeks enlipghtenment for 
himself, defined 1n the Lotus sutra as a 
believer who 1s diligent and zealous 1n seeking 
wisdom, loves loneliness and seclusion, and 
understands deeply the nidanas. Ít 1s a staøe 
above Sravaka and 1s known as the middle 
vehicle. T”Ien-T”ai distinguishes as an ascetic 
in a period without a Buddha, as a pratyeka- 
buddha. He attains his enliphtenment alone, 
independently, of a teacher, and with the 
object of attainng nirvana and his own 
salvation rather than that of others, as 1s the 
object of a bodhisattva. 

** For more Information, please see 


Pratyeka-buddha. 
Chi Phật Địa: Bích Chi Phật Địa—The stage 
of Pratyeka-buddha. 
** For more Information, please see 
Pratyeka-buddha. 
Chỉ Phối: To direc—To control. 
Chỉ Sám: Chi Sám hay Chi Lô Ca Sám, một 
vị sa môn xứ Nguyệt Chi, đến Lạc Dương, 
Trung Quốc vào khoảng năm 147 sau Tây Lịch 
để làm công việc dịch thuật cho đến năm 186 
sau Tây Lịch—Chih-Ch'an or Chih-Lou-Chia- 
Chˆan, a sramana who came to China from 
Yuech-Chih around 147 AD and worked at 
translations ti 186 AD at Loyang. 
Chỉ Tiết: Details. 
Chỉ Tiêu: To spend. 


Chi Uyển: Tên của Ngài Nguyên Chiếu tại ` 


Tự viện Linh Chi thuộc thành phố Hàng 

Châu—Name for Yuan-Chao of Ling-Chi 

Monastey in Hang-Chou—§ee Nguyên Chiếu. 

Chí: 

I) Ghi nhớ: 
remember. 

2) Ý chí —Tâm chí—WiIl—Resolve. 

Chí Ác: Very wicked. 

Chí Cao: Extremely high. 

Chí Công: 

l1) Công minh: Very Just. 

2) Vị Tăng nổi tiếng người Trung Quốc: A 
famous Chinese monk. 

Chí Đại: Very big. 

Chí Đức: High virtues 

Chí Hạnh: Good behavior. 

Chí Hiếu: Very pious. 

Chí Hướng: Tendency. 

Chí Kim: Until now. 

Chí Lý: Most reasonable. 

Chí Lý Nhã Để: Trijati (skt)—Ba giai đoạn 

của sanh là quá khứ, hiện tại, và vị la —Three 

staøes of birth, past, present, and future. 

Chí Nguyện: Will_—Desire. 


Chí Đắc—To record—To 





Chí Nguyện Tha:  Altruistc 


determination. 

Chí Nhứt Thiết Xứ Hồi Hướng Của Chư 

Đại Bồ Tát: Dedication reaching all places of 

great cenliphtening beings (The Flower 

Adornment Sutra— Chapter 25—Ten 

Dedications)—Đệ tứ Hồi hướng trong thập hồi 

hướng—The fourth dedicaton of the ten 

dedicatlons: 

1) Đại Bồ Tát lúc tu tập tất cả thiện căn tự 

nghĩ rằng—When enlightening beings 

cultivate all roots of øoodness, they think: 

“Nguyện năng lực của thiện căn công đức 

nầy đến tất cả chỗ: May the power of 

virtue of these roots of øoodness reach all 
places” 

Ví như thực tế không chỗ nào là chẳng 

đến: Just as reality extends everywhere 

without exception. 

Đến tất cả vật: Reaching all things. 

Đến tất cả thế gian: Reaching all worlds. 

Đến tất cả chúng sanh: Reaching all 

beings. 

Đến tất cả quốc độ: Reaching all lands. 

f.. Đến tất cả pháp: Reaching all phenomena. 

g. Đến tất cả không gian: Reaching all 
Space. 

h._ Đến tất cả thời gian: Reaching all time. 

¡i.. Đến tất cả hữu vi và vô vi: Reaching all 
that 1s compounded and uncompounded. 

j Đến tất cả ngôn ngữ và âm thanh: 

Reaching all speech and sound. 

Đại Bồ Tát tu tập thiện căn tư nghĩ rằng— 

When enliphteninng beings cultivate all 

roots of eoodness, they think: 

a. Nguyện thiện căn nầy đến khắp chỗ của 
tất cả Như Lai: May these roots of 
goodnes reach the abodes of all 
enlightened ones: 

b.  Cúng đường tất cả tam thế chư Phật: Be 
as offerings to all those Buddhas. 

c._ Phật quá khứ hạnh nguyện đều viên mãn: 
The past Buddhas 


Độ 


2) 


whose vVOWS are 


3) 


4) 


fulfilled. 

Phật vị lai đầy đủ sự trang nghiêm: The 
future Buddhas who are fully adorned. 
Phật hiện tại cùng quốc độ đạo tràng 
chúng hội cùng khắp tất cả hư không pháp 
giới The present Buddhas, theirr lands, 
sites of enliphtenment, and congpregations, 
filling all realms throughout the entirety of 
space. 

Chư Bồ Tát cũng nguyện dùng những đô 
cúng dường của chư Thiên để dâng lên 
chư Phật khắp vô lượng vô biên thế giới— 
Enliphtening beings also aspire to present 
to all Buddhas offerings like those of the 
celestials: 

Do tín giải oai lực lớn: By virtue of the 
power of faith. 

Do trí huệ rộng lớn không chướng ngại: 
By vưtue of great knowledge without 
obstruction. 

Do tất cả thiện căn đều hồi hướng: By 
vitue of dedicatlon of all roots of 
øØoodness. 

Lúc tu tập Chí nhứt thiết xứ Hồi hướng, 
Đại Bồ Tát lại nghĩ đến—When 
cultivating dedication reaching all places, 
øreat enlightening beinøs think to: 

Chư Phật Thế Tôn cùng khắp tất cả hư 
không pháp giới: The Buddhas pervade 
all realms in space. 

Những hạnh nghiệp tạo ra: 
actions produced In. 

Trong vô lượng mười phương thế giới: In 
the worlds of all the unspeakably many 
world systems In the ten directions. 

Trong bất khả thuyết Phật độ: In 
unspeakably many Buddha-lands. 

Trong bất khả thuyết Phật cảnh giới: In 
unspeakably many Buddha-spheres. 

Trong các loại thế giới: In all kinds of 
worlds. 

Trong vô lượng thế giới: In inñnite worlds. 
Trong vô biên thế giới In worlds 
without boundaries. 


Various 


Trong thế giới chuyển: In 
rotating worlds. 

Trong thế giới nghiêng: In sideways 
worlds. 

Trong thế giới úp và thế giới ngửa: In 
worlds facing downward and upward. 
Trong tất cả thế giới như vậy, chư Phật 
hiện tại trụ thế thị hiện những thần thông 
biến hóa: In all worlds such as these, all 
Buddhas manifest a span of lie and 
display varlous spiritual powers and 
demonsfrations. 

Trong những thế giới đó lại có những Bồ 
Tát dùng sức thắng giải vì những chúng 
sanh đáng được giáo hóa mà —In these 
worlds there are enliphtening beings who, 
by the power of resolution 
Of sentient beings who can be taught: 
Khắp khai thị vô lượng thần lực tự tại của 
Như Lai: They appear as Buddhas ïn all 
worlds and everywhere the 
boundless freedom and spiritual power of 
the enlightened. 

Pháp thân đến khắp không sai biệt: The 
body of reality extending everywhere 
without distinction. 

Bình đẳng vào khắp tất cả pháp giới: 
Equally entering all realms of phenomena 
and principles. 

Thân Như Lai Tạng bất sanh bất diệt: The 
body of inherent Buddhahood neither born 
nor perishing. 

Dùng phương tiện thiện xảo hiện khắp thế 
gian chứng pháp thiệt tánh, vì vượt hơn tất 
cả, vì được sức bất thối vô ngại, vì sanh 
nơi trong tri kiến vô ngại đức tánh rộng 
lớn của Như Lai: By skillful expedients 
appearing throughout the world, because 
of realizing the true nature of things, 
transcending all, beause of attainment of 
nonrepressineg power, because of bírth 
among the people of vast power of 
unobstructed vision of the enlightened. 


XOay 


for the sake 


reveal 


Chí Phải: Quite right. 

Chí Quyết Định: Resolute will. 

Chí Tài: H¡gh talented. 

Chí Tâm: Heartily. 

Chí Tâm Đảnh LỄ: Respectful Homage ¡in 
Amitabha Sutra: 

1) Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới 
Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai: 
Namo The Paradise Pureland of Amitabha 
Asociaton, Measureless Brightness of 
Tathagata. 

Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới 
Di Đà Hải Hội Vô Biên Quang Như Lai: 
Namo The Paradise Pureland of Amitabha 
Association, the Limitless Brightness of 
Tathagata. 

Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới 
Di Đà Hải Hội Vô Ngại Quang Như Lai: 
Namo The Paradise Pureland of Amitabha 
Association, the No Fear Briphtness of 
Tathagata. 

Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới 
Di Đà Hải Hội Vô Đối Quang Như Lai: 
Namo The Paradise Pureland of Amitabha 
Associaton, the No ObJection Brightness 
of Tathagata. 

Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới 
Di Đà Hải Hội Diệm Vương Quang Như 
Lai: Namo The Paeadise Pureland of 
Amitabha Association, the Volcano King 
Brightness of Tathagata. 

Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới 
Di Đà Hải Hội Thanh Tịnh Quang Như 
Lai: Namo The Paradise Pureland of 
AmitabhaAssociation, the 
Brightness of Tathagata. 
Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới 
Di Đà Hải Hội Hoan Hỷ Quang Như Lai: 
Namo The Paradise Pureland of Amitabha 
Associaton, the Joyful and Detached 
Brightness of Tathagata. 

Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới 
Di Đà Hải Hội Trí Huệ Quang Như Lai: 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


Purifiction 


7) 


8) 


Namo The Paradise Pureland of Amitabha 
Association, the Brightness of Knowledge 
and Favour of Tathagata. 
9 Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới 
Di Đà Hải Hội Nan Tư Quang Như Lai: 
Namo The Paradise Pureland of Amitabha 
Asociation, the Brightness of Difficult 
Privacy of Tathagata. 
Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới 
Di Đà Hải Hội Bất Đoạn Quang Như Lai: 
Namo The Paradise Pureland of Amitabha 
Association, the Perpetual Briphtness of 
Tathagata. 
Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới 
Di Đà Hải Hội Vô Xưng Quang Như Lai: 
Namo The Paradise Pureland of Amitabha 
Assoclaton, the Briphtness of Non- 
Proclamation of Tathagata. 
Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới 
Di Đà Hải Hội Siêu Nhựt Nguyệt Quang 
Như Lai: Namo The Paradise Pureland of 
Amitabha Association, the Brightness of 
Super Sun and Moon of Tathagata. 
Chí Tâm Niệm Phật: Whole-hearted 
recitation. 


Chí Thành: Very sincere. 
Chí Thân: Very close——Intimate. 


10) 


11) 


12) 


Chí Thú: Firm ¡intention to work and save 
money. 

Chí Tình: Very sincere. 

Chí Tôn: Supreme. 

Chí Tử: Until death. 

Chí Yếu: Most important. 


Chỉ: 

I1) Chỉ: To point—To indicate. 

2) Giấy: Paper. 

3) Khi các cơ quan trong người nghỉ ngơi là 
chỉ, đối lại với “quán” là tâm trí nhìn 
thấu suốt rõ ràng: Physical organism is at 
rest, In contrast with contemplation 1s 
when the mind Is seeing clearly. 

4) Yên lặng hay yên tỉnh: Samatha (skÐ— 


Quiet—Tranquilityý—Calm—Absence of 
passion—Cessation—Một trong bảy định 
nghĩa của Thiền Định, được diễn tả như là 
Xa-Ma-Tha hay Tam Ma Địa, có nghĩa là 
dẹp yên tâm loạn động, hay là để cho tâm 
yên định, dừng ở một chỗ. Tâm định chỉ ư 
nhứt xứ, khác với “quán” là xác nghiệm 
bằng chứng cứ. Chỉ là dẹp bỏ các vọng 
niệm, còn quán dùng để chứng nghiệm 
chân lý: One of the seven definiions of 
dhyana described as samatha or samadhi; 
1t 1s defined as silencing, or putfing to rest 
the active mind, or auto-hypnosis. The 
mind Is centered or the mind steadily fixed 
on one place, or in one position. It differs 
from “contemplaton” which observes, 
©xamines, sIfts Samadhi 
samatha has to do with getting rid of 
distraction for moral ends; 1t is abstraction, 
rather than contemplation. 

53) Ngón tay: Finger. 

6) Ngừng lại: To stop——To halt—To cease. 

7)_ Ý chỉ: Will—Purport. 

Chỉ Ác Môn: See Chỉ Tn. 

Chỉ Ấn: Ký tên bằng cách ¡in dấu tay cái—To 

sien by a thumb-mark; a siợn. 

Chỉ Bảo: To advise——To teach—To direct. 

Chỉ Dẫn: To show—To explain. 

Chỉ Diệp: Palm-leaves. 

Chỉ Đa: See Chất Đa. 

Chỉ Đạo: To lead—To guide. 

Chỉ Đát: Jetavaniyah or Jetiyasailah (skt— 

Trường phái của những người trên núi Chỉ Đát, 

một tông phái của Thượng Tọa Bộ—School of 

the dwellers on Mount Jeta or school of 

Jetrvana, a subdivision of Sthavirah. 

Chỉ Để Khả Bộ: See Chi Đề Sơn Bộ. 

Chỉ Định: To designate. 

Chỉ Đường: To point out the way. 

Chỉ Hoàn: See Chỉ Xuyến. 

Chỉ Huy: To command. 

Chỉ Man: Angulimalya (sk)—See Ương 


evidence. OT 


Quật Ma La. 
Chỉ Nan: Nước Trung Quốc—China—See 
Chi Na. 
Chỉ Nguyệt: Ngón tay chỉ trăng, hay tay chỉ 
thỏ trên trăng (ngón tay tiêu biểu cho kinh 
điển, và trăng tiêu biểu cho chân lý)—To 
poInt a finger at the moon, or to Iindicate the 
hare in the moon (the finger represents the 
SufrAS, ther truth 
(doctrines). 
Chỉ Phạm: Thụ động trong những việc thiện 
lành như không bố thí là “chỉ phạm”— 
Ñegative In not doing good. 
** For more Information, please see Tác Phạm 
and Chỉ Trì. 
Chỉ Phúc Thân: Quan hệ bằng cách hứa hôn 
khi hai đức nhỏ trai và gái hãy còn trong thai 
mẹ—Related by the betrothal of son and 
daughter still in the womb. 
Chỉ Phương Lập Tướng: Chỉ về hướng 
Tây, cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà; trụ 
tâm vào cảnh giới của Đức Phật A Di Đà để 
cầu giải thoát—To point to the west, the 
location of the Pure Land, and set up ¡in the 
mind the presence of Amitabha Buddha; to 
hold this Idea, and to trust in Amitabha, and 
thus attain salvation. The mysfics regard this as 
a menfal experlence, while the ordinary 
believer regards It as an obJectIve realIty. 


the  moon T€presenfs 


Chỉ Quan: Nón giấy, dùng để đốt cúng người 
chết—Paper hats, burnt as offerings to the 
dead. 

Chỉ Quán: Samatha and Vipasyana (skt)—Xa 
Ma Tha Bì Bát (Bà) Xá Na—Chỉ có nghĩa là 
đình chỉ, quán là quán đạt. Như vậy chỉ quán 
là đình chỉ vọng niệm để quán đạt chân lý— 
Ceasing reflecting—Quieting 
reflectine—Qutet, tranquility and absence of 
passion. 


and and 


1) Khi cơ thể ngừng nghỉ là “Chỉ”: When the 
physical organism 1s at rest 1t 1s called 
“Stop” or “Halt.” 

2) Khi tâm đang nhìn thấy một cách rõ ràng 


là “Quán”: When the mind is seeing 
clearly 1t 1s called “Contemplation.” 
** For more Information, please see Tam 
Chúng Chỉ Quán. 
Chỉ Quán Hòa Thượng: Đạo hiệu của Sư 
Đạo Thúy đời Đường—A_ name for the Tang 
monk Tao-SuI. 
Chỉ Quán Huyền Văn: See Ma Ha Chỉ 
Quán. 
Chỉ Quán Luận: See Ma Ha Chỉ Quán. 
Chỉ Quán Tâm Định Nhứt Xứ: Quán 
tưởng bằng cách ngừng suy tưởng hay loại bổ 
những loạn động từ đó tâm có thể định tỉnh 
vào một nơi hay một vị trí. Có nhiều cách 
quán—Contemplation by stop thinking or 
getting rid of distraction so that the mind can 
be steadily fixed on one place or In one 
position. There are three methods of atfaining 
suụch abstraction: 


1) Định vào một điểm cố định như mũi hay 
rún: To fix the mind on the nose or navel. 

2) Ngừng mọi suy tưởng khi chúng mới khởi 
dậy: To stop every thoupht as 1t Just arises. 

3) Định vào tánh không của vạn hữu: To 


dwell on the thought that nothing exIsts of 
1tself, but from a preceeding cause. 
Chỉ Quán Thập Định: Chỉ Quán Thập 
Quán hay mười quán của chỉ quán (mười cảnh 
sở đối của chỉ quán) của tông phái Thiên 
Thai—The fields of 
medifation or concenfratfIon: 


Tiien-T?als ten 


1) Ấm Giới Nhập: Aggregates—Spheres— 
Entrances. 

a) Ngũ Ấm: The five Agpregates. 

b) Thập Bát Giới: Astadasa-dhatavah (skt—— 
Eighteen Spheres. 

c) Thập Nhị Nhập: Dvadasayatananmi (skt)— 
The twelve entrances. 

2) Dục Vọng và Phiểền Não: Passion and 
delusion. 

3) Bệnh Hoạn: Sickness. 

4) Nghiệp Chướng: Karma Forms. 


5) Ma Sự: Mara-deeds. 


6) Thiển Định: Dhyana. 

7)_ Tà Kiến: Wrong theories. 

8) Tăng Thượng Mạn: Arrogance. 
9) Nhị Thừa: The two vehicles. 


10) Thập Bồ Tát: Bodhisattvahood. 

Chỉ Quán Thập Quán: See Chỉ Quán Thập 

Định. 

Chỉ Quán Tông: Một tên khác của Tông 

Thiên Thai vì tông nây lấy chỉ quán hành làm 

gốc, mục đích chính là định tâm bằng những 

phương pháp đặc biệt để thấu triệt chân lý và 

loại trừ phiền não—Another name for the 

TPien-T”ai Sect because 1s chief obJect being 

concentration of the mind by special methods 

for the purpose of clear Insight Into truth, and 

to be rid of illusion. 

Chỉ Quán Xả: 

1) Chỉ quán đều xả để chỉ trụ nơi pháp giới 

bình đẳng—Indiference tO 

abandonment to both  “stop” 

“contemplation”, such as to rise above 

both into the universal. 

Chỉ-Quán-Xả là ba phép tu thiển định 

trong Phật giáo: Three methods of 

Buddhist cultivation or practice. 

e Chỉ: Samatha or samadhi (skt)—See Chỉ 
(2) 6G) 4). 

e - Quán: Vipasyana (skt—See Quán. 

e - Xả: Upeksa (skU)—See Xả. 

Chỉ Quy: The purport, aim, or objective. 

Chỉ Quy Tịnh Độ: The way back to the Pure 

Land. 

Chỉ Tay: Lines of the palm. 

Chỉ Tên: To denominate. 

Chỉ Thiên: To point to heaven. 

Chỉ Thố: See Chỉ Nguyệt. 

Chỉ Tiền: Tiền giấy, đốt để cúng người chết 

theo tập tục của một số dân tộc ở Á Châu— 

Paper money, burnt as offerinss to the dead, 

as custom of some peoples In Aisa. 

Chỉ Tiết: Anguli-parvan (skt). 

I) Đơn vị đo lường tương đương với 1⁄24 


Or 
and 


2) 


cánh tay: Hasta (skÙ——A measưre, the z4" 

part of a forearm. 
2) Lóng tay: Finger-joInt. 
Chỉ Trì: Tự kiểm bằng cách giữ giới hay 
ngừng làm những việc tà vạy—Self-confrol in 
keeping the commandments or prohibitions 
relating to deeds and words—Ceasing to do 
WTOnE. 
Chỉ Trì Ác Phạm: Ceasing to do evils. 
Chỉ Trì Giới: Stopping offences by keeping 
commandments—See Chỉ Trì. 
Chỉ Trì Môn: See Chỉ Tnì. 
Chỉ Trì Tác Phạm: Đối với các ác pháp 
(sát, đạo, dâm, vọng) thì đình chỉ. Tự thân 
tránh làm các việc ác và giúp tha nhân tránh 
làm các việc ác—Stopping offences, ceasing 
to do evil, preventing others from doing wrong. 
Chỉ Trích: To criticize. 
Chỉ Tức: Thở đều và mềm mại, nhưng luôn 
tập trung vào tâm hay là ngưng thở một chút 
bằng cách tự kiểm soát để mang tâm về tnh 
lặng —To stay breathing steadily and softly, 
but focus on the concentration of the mind (or 
s(op breathing for a short while by self-control 
to bring the mind to rest). 
Chỉ Xuyến: Nhẫn tay, đôi khi được làm bằng 
cỏ, Mật giáo hay dùng trong nghi lễ—Finger- 
ring; somefinme made of grass 
ceremonies by the esof€ric sect. 


used In 
Chỉ Y: Quần áo bằng giấy, đốt cúng người 
chết —Paper clothes, burnt as offerings to the 
dead. 

Chia: To divide——To separate. 

Chia Buồn: To offer one°s condolences to. 
Chia Uyên Rẽ Thúy: To separate two 
lovers. 

ChiaVui Xế Cực: To share both troubles and 
pleasures——To share ups and downs. 

Chia Xẻ: To partake——To share. 

Chia Xẻ Buôn Vui: To share joys and 
SOTTOWS. 


Chích: To sting. 

Chích Gia Hội: Một buổi lễ của Thiển Tông 
về mùa đông, trong lễ nây người ta ăn rễ sen 
nướng—A Zen School winter festival at which 
roasted lily roots were eafen. 

Chiếc Bóng: Lonely shadow. 

Chiêm: 

1) Chiếc đệm: Thatch—Mat. 


2) Chiêm ngưỡng: To look up to, or for—To 
adore——To revere. 

3) Tiên đoán: Guess—To estimate. 

4 Sự tiên đoán hay báo trước—Divine— 


Prognostficate. 
Chiềm Ba: Campa or Campaka (skÙ—See 
Chiêm Bặc Ca. 
Chiêm Ba La Quật: Hang động nơi có nhiều 
cây Chiêm Ba—A cave where grown a lot of 
campa-trees. 
Chiêm Ba Quốc: Nước Chiêm Ba ở miền 
Trung Ấn Độ, bên bờ sông Hằng (xứ có nhiều 
cây Chiêm Ba hay Mộc Lan, nên lấy tên ấy 
mà đặt cho xứ), là một nước ở miền trung Ấn 
Độ, mà theo Eitel trong Trung Anh Phật Học 
Từ Điển, bây giờ là Bhagalpur hay vùng phụ 
cận phía trên Punjab được thành lập bởi dân 
Chiêm Ba—Campaka (skÙ—A kingdom and 
city od Campa 1n the central India, along the 
riverbank of the Ganges, according to Eitel In 
The Dictionary of Chinese-English Buddhist 
Terms, the modern Bhagalpur or a place In Its 
vicinity, founded by Campa, a district In the 
upper PunJab. 
Chiêm Bà La: Jambhala or Jambhira (skt)— 
Chiêm Bộ La—Tên của một loài cây giống 
như cây chanh (hoa vàng và có mùi thơm tỏa 
ngát —Name of a tree similar to the citron 
tree. 
Chiêm Bái: To adore. 
Chiêm Bao: Dream. 
Chiềm Bặc Ca: Campa or Campaka (skt— 
Chiêm Ba Ca—Chiêm Bà—- Chiêm Bác— 
Chiêm Bác Ca— Chiêm Bặc—Kim Sắc Hoa 


hay Mộc Lan, tên của một loại bông thơm màu 
vàng, hương thơm của nó lan tỏa rất xa—A 
yellow fragrant flower. Its fragrance spreading 
VeTy faT. 

Chiêm Bệnh: Xem bệnh hay khám bệnh— 
To examine a sick person medically. 

Chiềm Bộ: See Jambudvipa in Sanskrit/Pali- 
Vietnamese Section. 

Chim Diềm: See Jambudvipa 
SanskriV/Pali-Vietnamese Section. 
Chiêm Mạt La: Camara (skt)—Tên của vài 
loại cây ở Ấn Độ—Name of several plants in 
India. 

Chiêm Nghiệm: To experiment. 

Chiềm Ngưỡng: See Chiêm (2). 

Chiềm Phong: Hy vọng có gió chân lý Phật 
pháp thổi đến để cứu độ—To hope for the 
wind of Buddha truth or aid. 

Chiêm Sát: Một cách thanh lọc thánh thiện 
trong Mật giáo bằng cách trì mẫu tự “a” trong 
Phạn ngữ—A  method of divination im the 
esoteric school by means of the sanskrit letter 


<&¬ 22 


a 
Chiêm Thú Nã: Tchansuna (skt—Thủ đô cổ 
của vương quốc Vrji, một vương quốc cổ nằm 
về phía Bắc Ấn Độ và phía Đông Nam xứ Né- 
Pal—An ancient capital of Vrji, an ancient 
kingdom north of the Ganges and southeast of 
Nepal. 

Chiềm Tỉnh Gia: Astrologer. 

Chiêm Y: Ước lượng giá trị sở hữu của một vị 
Tăng đã thị tịch và phân phát cho những vị 
Tăng khác—To estmate the value of a 
deceased monk”s personal possessions and to 
distribute them to the other monks. 

Chiếm Đóng: To occupy. 

Chiếm Giải: To win a prize. 

Chiếm Hữu: To possess. 

Chiếm Uu Thế: 
eminent. 

Chiên Đà La: Candala (skt)—Giai cấp thấp 


in 


To predominate—Pre- 


nhất trong xã hội Ấn Độ, dưới cả bốn giai cấp 

chính thức, gồm những dân chày, tội nhân và 

những tay mãi võ, vân vân—The lowest class 

in the Indian caste system, beneath even the 

lowest of the four formal castes. lts members 

are fishermen, jailers, sluphfterers, efc. 

#** For more Information, please see Candala 

1n Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 

Chiến: War—Hostilities—Battle. 

Chiến Đạt La: Candra (skt)—Chiến Nại La. 

I) Mặt Trăng: The moon. 

2) Nguyệt Thần: The moon deity. 

3) Tên của một vị lãnh đạo một phái ngoại 
đạo: Name of a heretical leader. 

Chiến Đạt La Bát Lạt Bà: Candraprabha 

(sk)—Tên của Phật Thích Ca trong tiền kiếp 

khi Ngài còn là một vị quốc vương, cắt đầu bố 

th —Moonlight, name of Sakyamuni when a 

king in a former Incarnation, who cut off his 

head as a gIft to others. 

Chiến Nại La: See Chiến Đạt La. 

Chiến Thắng Lâm: 

I1) Rừng chiến thắng—The grove of victory. 

2) Rừng Kỳ Thọ Cấp Cô Độc: Jetavana or 
Jetrvana. 

Chiến Tranh Tôn Giáo: Religious war. 

Chiết: Bẻ gãy—Gấp lại—To break—To fold. 

Chiết Câu Ca: Cakoka (skt)—Xứ Karghalik 

vùng  Turkestan—Karghalik 

Turkestan. 

Chiết Đoạn: Làm vỡ ra—To break off. 

Chiết Khấu: To discount. 

Chiết Lợi Đẳn La: Carira (skQ—Phát 

Hạnh Thành —Theo Eitel trong Trung Anh 

Phật Học Từ Điển, Chiết Lợi Đản La, một 

cảng nằm về phía đông nam biên giới Uda, nơi 

có những cuộc trao đổi thương mãi đáng kể 

với xứ Tích Lan—According to Eitel in The 

Dicuionary of Chinese-English Buddhist 

Terms, Caritra, a port on the south-east frontier 

of Uda (Orissa) whence a considerable trade 

was carried on with Ceylon. 


thuộc in 





Chiết Lư: Đám sậy bị chặt gẫy mà người ta 
nói Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã dùng để vượt sông 
Dương Tử từ Nam Kinh —-The snapped-off 
reed on which Bodhidharma 1s said to have 
crossed the Yangtsze from Nanking. 
Chiết Ma Đà Na: Calmadana (skt—Niết 
Mạt— Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học 
Từ Điển, Chiết Ma Đà Na là tên của một 
vương quốc cổ nằm về phía đông nam sa mạc 
Gobi—According to Eitel in The Dictionary of 
Chinese-English Buddhist Terms, Calmadana 
1s an ancilent kingdom and city at the south- 
east borders of the desert of Gobi. 
Chiết Phục Nhiếp Thọ: Khuất phục kẻ ác, 
thâu nhiếp người thiện (hai cửa chính của đạo 
Phật. Khuất phục là cửa Trí Huệ, còn thâu 
nhiếp là cửa Từ Bi)—To subdue the evil and 
recerve the good. 
Chiết Thạch: Phá thạch hay đập vỡ đá. Một 
trong bốn thí dụ về Ba La Di—A broken stone, 
1.e. Irreparable. 
** For more Information, please see Ba La DỊ, 
and Ba La Di Tứ Dụ. 
Chiết Tự: Graphology. 
Chiều Cẩm: To attract. 
Chiều Đãi: To entertain. 
Chiêu Hồn: To call up a spirit. 
Chiêu Thiền Tự: Tên của một ngôi chùa cổ 
tọa lạc trong làng Yên Lãng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, cách trung tâm thành 
phố Hà Nội khoảng 4 dậm về phía tây. Chùa 
còn gọi là Chùa Láng. Chùa được xây từ thời 
vua Lý Anh Tông (1138-1175), và đã được 
trùng tu nhiều lần. Kiến trúc chùa hiện nay là 
do lần trùng tu vào giữa thế kỷ thứ 19. Trong 
chùa, ngoài các pho tượng Phật, có đặt thờ 
tượng vua Lý Thân Tông và tượng Thiển Sư 
Từ Đạo Hạnh. Chùa chẳng những là một trong 
những danh lam thắng cảnh của miền Bắc Việt 
Nam, mà còn là một nhóm kiến trúc rất đẹp. 
Cổng vào là một hàng bốn cột hoa kiểu bằng 
gạch với ba mái cong thanh thoát, qua cổng 


chùa là sân lót gạch bát tràng, cuối sân là 
cổng tam quan, có nhà bát giác, nơi đặt tượng 
Thánh khi làm lễ dâng hoa trong những ngày 
lễ hội —Name of a temple, located in Yên 
Lãng village, Láng Thượng quarter, Đống Đa 
district, about 4 miles west of Hanoi. It is also 
called Chùa Láng. The temple was first built 
during the period of King Lý Anh Tông 
(1138—1175), and has been rebuilt many 
times. The present structure was chosen when 
1t was rebuilt in the middle of the nineteenth 
century. Besides the Buddha statues, the 
statues of King Lý Nhân Tông and Chan 


Master Từ Đạo Hạnh are placed and 
worshipped ¡n the temple. Chiêu Thiển 


Temple ¡1s not only one of the most famous 
sceneries of North Vietnam, but it is also a 
complex. (On the 
gateway there is a row of four flower-shaped 
pHlars made of brick, with three elegant, 
curved up roofs. Going through the gateway, 
one can find front yard paved with tiles from 
Bát Tràng village. At the end of the yard 1s the 
three-entrance gate where the octagonal house 
was bullt to worship the Holy Personages' 
sfatues placed when the ceremony of flower 
offering begins the festival. 
Chiếu Chiếu sáng—To 
1lluminate—Tllustrious. 

Chiếu Huyền Tự: Vào thế kỷ thứ năm sau 
Tây Lịch, nhà Đường đặt ra Chiếu Huyền Tự 
dành cho Ni chúng —The bureau for nuns In 
the fifth century A.D. 

Chiếu Kiến: Soi gương, bị cấm trong đạo 
Phật, ngoại trừ những lý do đặc biệt—To 
reflect—To look at oneself In a mirror, 
forbidden to monks except for special reasons. 
Chiếu Phất: Vị sư quản lý trong tự viện— 
The manager of affatrs in a monasftery. 

Chiếu Tịch: Diệu dụng chân như chiếu rọi 
thanh tịnh khắp mười phương của Phật hay 
chân như—The shinng mystc purty of 
Buddha, or the bhufatathata. 


beautful  architecture 


shine——To 


Chiếu Tịch Huệ: See Đẳng Giác Huệ. 
Chim Ca Lăng Tần Già: Kalavinka bird— 
An Indian cuckoo. 

Chìm Đắm: Sunk—Immersed. 

Chìm Đắm Trong Vô Minh: To sleep in 

1pnorance. 

Chìm Lắng : Submerged and stilled. 

Chín Bất Thời Bất Tiết Dẫn Đến Đời 

Sống Phạm Hạnh: Akkhana-asamaya- 

brahmacariya-vasaya (p)—Theo Kinh Phúng 

Tụng trong Trường Bộ Kinh, có chín thứ bất 

thời bất tiết dẫn đến đời sống phạm hạnh— 

According to the Sangiti Sutta in the Long 

Discourses of the Buddha, there are nine 

unfortunate, Inapproprilate times for leading 

the holy life—Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A 

La Hán, Chánh Đẳng Giác, Pháp được thuyết 

giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến Niết Bàn, 

tiến tới giác ngộ, được Thiện Thệ khai thị, mà 
người ấy lại sanh vào những cõi sau đây—A 

Tathagata has been born in the world, Arahant, 

fully-enliphtened Buddha, and the Dhamma 1s 

taught which leads to calm and perfect nirvana, 
which leads to enliphtenment as taught by the 

Well-farer, and this person 1s born in the 

following realms: 

1) Phạm hạnh trú, bất thời bất tiết thứ nhất là 
người ấy sanh vào địa ngục— The ñirst 
unforfunate, Inappropriate time 1s that that 
person 1s born 1n a hell-state. 

2) Phạm hạnh trú bất thời bất tiết thứ nhì là 
người ấy bị sanh vào cõi bàng sanh: The 
second unfortunate, Inapproprilate time Is 
that that person 1s born among the animals. 

3) Phạm hạnh trú thứ ba bất thời bất tiết là 
người ấy bị sanh vào cõi ngạ quỷ: The 
thưrd unfortunate, Inapproprlate time 1s 
that that person 1s born among the petfas. 

4) Phạm hạnh trú bất thời bất tiết thứ tư là 
người ấy bị sanh vào cõi A-Tu-La: The 
fourth unfortunate, Inapproprlate time 1s 
that that person 1s born among the asuras. 

5) Phạm hạnh trú bất thời bất tiết thứ năm là 


6) 


1) 


8) 


người ấy được sanh vào cõi trời trường 
thọ: The fifth unfortunate, Inapproprlate 
time 1s that that person 1s born in a long- 
lived group of devas. 

Phạm hạnh trú bất thời bất tiết thứ sáu là 
người ấy bị sanh vào chỗ biên địa, giữa 
các loài mọi rợ vô trí, những chỗ mà các 
hàng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Nam cư sĩ, 
Nữ cư sĩ không có đất đứng: The sixth 
unfortunate, inappropriate time 1s that that 
person 1s born in the border regIonsamong 
foolish barbarians where there 1s no access 
for monks and nuns, , or male or female 
followers. 

Phạm hạnh trú bất thời bất tiết thứ bảy là 
người ấy sanh vào cõi trung tâm, nhưng lại 
theo tà kiến điên đảo: “Không có bố thí, 
không có cúng dường, không có cúng tế, 
không có quả báo các hành vi thiện ác, 
không có đời này, không có đời sau, 
không có mẹ, không có cha, không có các 
loài hóa sanh, không có các vị Sa Môn, 
Bà La Môn đã chứng đạt chơn chánh, đã 
tự mình chứng tri, chứng ngộ thế giới nầy 
với thế giới sau và tuyên thuyết —The 
seventh unfortunate, inappropriate time 1s 
that that person 1s born in the middle 
country, but he has wrong views and 
distorted vision, thinking: “here 1s no 
øIving, offering, or sacrificing, there is no 
fruit or result of good or bad deeds; there 
1s not this world and the next world; there 
are no parenfs and there is no spontaneous 
rebirth; there are no ascetics and Brahmins 
in the world who, having atfained to the 
hipghest and realised for themselves the 
hiphest knowledge about this world and 
the next.” 

Phạm hạnh trú bất thời bất tiết thứ tám là 

người ấy được sanh vào nước trung tâm, 

nhưng ác huệ, ngu si, điếc, ngọng, không 
biết nghĩa lý được khéo nói hay vụng nói: 
The eighth unfortunate, Inappropriate time 
1s that that person 1s born ¡in the middle 


country but lacks wisdom and 1s stupid, or 
1s deaf and dumb and cannot tell whether 
something has been well said or 1ll-said. 
Phạm hạnh trú bất thời bất tiết thứ chín là 
người ấy được sanh vào nước trung tâm, 
có trí tuệ, không ngu si, không điếc, không 
ngọng, biết nghĩa lý được khéo nói hay 
vụng nói, nhưng lại không có Như Lai 
The unfortunate, 
1nappropriate time 1s that that person 1s 
born the middle country and 1s 
Iintelligent, not stupid, and not deaf and 
dumb and well able to tellÐ whether 
something has been well said or IlI said, 
but no Tathagata has arisen. 
Chín Chắn: Mature. 
Chín Chỗ An Trú Của Loài Hữu Tình: 
Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, 
có chín chỗ an trú cho loài hữu tình— 
According to the Sangiti Sutta, there are nine 
abodes of beIngs: 
1) Loài hữu tình có thân sai biệt,tưởng sai 
biệt như loài người và một số chư Thiên: 
Beings different in body and different in 
perception such as human beIngs, some 
devas and hells. 
Loài hữu tình có thân sai biệt, tưởng đồng 
nhất như Phạm chúng Thiên khi mới tái 
sanh: Beings different in body and alike In 
perception such as new-rebirth Brahma. 
Loài hữu tình có thân đồng nhất, tưởng sai 
biệt như Quang Âm Thiên: Beings are 
alike In body and different In perception 
sụch as Lipht-sound heavens (Abhasvara). 
Loài hữu tình có thân đồng nhất, tưởng 
đồng nhất như Tịnh Cư Thiên: Beings 
alike In body and alike In perception such 
as Heavens of pure dwelling. 
Loài hữu tình không có tưởng, không có 
thọ như chư Vô Tưởng Thiên: The realm 
of unconscIous beinss such as heavens of 
no-thoupht. 
Loài hữu tình đã chứng được (ở cõi) 


9) 


xuất hiện: ninth 


1n 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


Không Vô Biên Xứ: Beings who have 
atfained the Sphere of Infinite Space. 
Loài hữu tình đã chứng được (ở cõi) Thúc 
Vô Biên Xứ: Beings who have attained to 
the Sphere of Infinite Consciousness. 
Loài hữu tình đã chứng (ở cõi) Vô Sở Hữu 
Xứ: Beings who have attaned to the 
Sphere of No-Thingness. 
Loài hữu tình đã chứng (ở cõi) Phi Tưởng 
Phi Phi Tưởng Xứ: Beings who have 
the Sphere of Neither- 
Perception-Nor-Non-Perception. 
Chín Người Mưới Ý: Among ten people, 
there are ten personalities. 
Chín Sự Điều Phục Xung Đột: Aghata- 
pativinaya (p)—Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có chín sự điều phục xung 
đột bằng cách nghĩ rằng: “Có lợi ích gì mà 
nghĩ rằng một người đã làm hại, đang làm hại, 
và sẽ làm hại mình, hại người mình thương, 
hoặc hại người mình ghét.”—According to the 
Sangtti Sutta In the Long Discourses of the 
Buddha, there are nine ways of overcoming 
malice by thinking “There 1s no use to think 
that a person has harmed, 1s harming, or will 
harm either you, 
someone you hate.” 
Chín Thứ Đệ Diệt: Anupubha-nirodha (p)— 
Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, 
có chín thứ đệ diệt —According to the Sangiti 
Suffa in the Long Discourses of the Buddha, 
there are nine successive cessations: 
I1) Thành tựu Sơ Thiển, các dục tưởng bị 
đoạn diệt: By the attainment of the first 
Jhana, perceptions of sensuality cease. 


S) 


8) 


9) 


atfained to 


SOm€COn€C you love, Or 


2) Thành tựu Nhị Thiển, tầm tứ đoạn diệt: 
By the attanment of the second jhana, 
thinking and pondering cease. 

3) Thành tựu Tam Thiền, hỷ đoạn diệt: By 


the attainment of the third jhana, delight 
(pItI) ceases. 

Thành tựu Tứ Thiển, hơi thở vào hơi thở 
ra bị đoạn diệt: By the attainment of the 


4) 


fourth jhana, in-and-out breathing ceases. 
Thành tựu Hư Không Vô Biên Xứ, sắc 
tưởng bị đoạn diệt: By the attainment of 
the Sphere of Ininie Space, the 
perception of materiality ceases. 

Thành tựu Thức Vô Biên Xứ, tưởng hư 
không vô biên xứ đoạn diệt: By the 
atfainment of the Sphere of Infinie 
Consciousness, the perceptlon of the 
Sphere of Infinite Space ceases. 

Thành tựu Vô Sở Hữu Xứ, thức vô biên xứ 
bị đoạn diệt: By the attainment of the 
Sphere of No-Thingness, the perception of 
the Sphere of Infinte Conscilousness 
C€aS€S. 

Thành tựu Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, 
vô sở hữu xứ tưởng bị đoạn diệt: By the 
aftainment of the sphere of Netther- 
Perception-Nor-Non-Perception, the 
perception of the Sphere of No-Thingness 
C€aS€S. 

Thành tựu Diệt Thọ Tưởng Định, các 
tưởng và các thọ đều bị đoạn diệt: By the 
atfainment of the Cessation-of-Perception- 
and-Feeling, perception and feeling cease. 
Chín Thứ Đệ Trú: Theo Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh, có chín thứ đệ trú— 
According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are nine 
Successive abidings: 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


1) Nhất Thiền Thiên: The first jhana heaven. 

2) Nhị Thiền Thiên: The second jhana 
heaven. 

3) Tam Thiền Thiên: The third jhana heaven. 

4)_ Tứ Thiền Thiên: The fourth jhana heaven. 

53 Không Vô Biên Xứ: The Sphere of 
Infinite Space. 

6) Thức Vô Biên Xứ: The Sphere of Infinite 
Consciousness. 

7) Vô Sở Hữu Xứ: The Sphere of No- 
Thingness. 

8) Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ: The Sphere 


of Neither-Perception-Nor-Non- 


Perception. 
9) Diệt Thọ Tưởng Định Xứ: The Sphere of 
Cessation of Perception and Feeling. 
Chín Xung Đột Sự: Aghata-vatthuni (p)— 
Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, 
có chín sự xung đột khởi lên bởi tư tưởng— 
According to the Sangii Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are nine 
causes of malice which are stirred up by the 
thought: 
I1) Người ấy đã làm hại tôi: He has done me 
an InJury. 
Người ấy đang làm hại tôi: He ¡s doing me 
an InJury. 


2) 
3) Người ấy sẽ làm hại tôi: He will do me an 
1nJury. 

Người ấy đã làm hại người tôi thương 
mến: He has done an injury to someone 


4) 


who 1s dear and pleasant to me. 
Người ấy đang làm hại người tôi thương 
mến: He is doing an injury to someone 


5) 


and pleasant to me. 
Người ấy sẽ làm hại người tôi thương 
mến: He will do an injury to someone who 


6) 


1s dear and pleasant to me. 
Người ấy đã làm hại người tôi không 
thương không thích: He has done an InJury 


7) 


to someone who 1s hateful and unpleasant 
fo me. 

Người ấy đang làm hại người tôi không 
thương không thích: He is doing an InJury 
to someone who 1s hateful and unpleasant 


8) 


to me. 
Người ấy sẽ làm hại người tôi không 
thương mến: He will do an ¡njury to 


9) 


someone who is hateful and unpleasant to 
me. 

For more Information, please see Chín Sự 
Điều Phục Xung Đội. 

Chỉnh: Cái chiêng—Loại não bạt nhỏ dùng 
để đánh trong nghi thức lễ lạc—A small gong 


+ 


struck during the worship, or service. 
Chỉnh Cổ: Chiêng trống, nhạc khí dùng trong 


nghi thức lễ lạc Phật giáo —Cymbals, or small 
gongs and drums. 

Chỉnh Phục: To conquer——To subdue. 
Chính Báo: Chánh báo —The 
of the Dr€Vious 
exiIstence, such as being born as a man. 

Chính Chuyên: Virtuous. 

Chính Danh: True name. 

Chính Đại: Straightforward—Upright. 

Chính Đại Quang Minh: Upright and clear. 
Chính Đáng: Righteousness. 

Chính Đạo: The righ( way—The correct 
way——The true doctrine. 


direct 


retribution 1ndividual”s 


Chính Định: Chánh định— 
Samyaksamadhi—Right abstraction Or 
concenfration, so that the mind becomes 
vacant and receptive, the eiphth of the 


eiphtfold noble truth—Right concentration. 
Chính Định Nghiệp: Chánh định nghiệp— 
Concentraion upon the eighteenth vow_ of 
Amitabha and the Western Paradise, In 
repeating the name of Amitabha. 
Chính Giáo Lượng: See Thánh Giáo Lượng. 
Chính Kiến: Right views. 
Chính Mạng: Chánh mạng—Samyagajiva 
(skÐ. 
1) Tránh những nghề cấm đoán (trong kinh 
PhậÐ —Right livelihood—Right le, the 
líh of the eightfold truth, 
abstainng from any of the forbidden 
modes of living. 
Phương cách chính thống để sinh sống của 
một vị Tỳ Kheo là khất thực: Begging or 
seeking alms, was the orthodox way of 
obfaining a living. 
** For more Information, please see 
Bát Chánh Đạo, Tà Mệnh and Tứ Chủng 
Tà Mệnh. 
Chính Nhân: Nhân chính sinh ra pháp, so với 
duyên nhân là những nhân phụ chỉ trợ lực cho 
nhân chính — The true or direct cause, as 
compared with a confributory cause (Duyên 


noble 


2) 


nhân). 

Chính Nhẫn: Sce Chánh Nhẫn. 

Chính Sách Sống Chung Hòa Bình: 
Peaceful coexistence policy. 

Chính Sĩ: Correct scholarBodhisattva. 
Chính Tà: True and false. 
Chính Tâm: 
Straighforwardness. 
Chính Thống: Orthodox. 
Chính Thức: Official. 
Chính Trung: 

I1) Giữa Trưa: Midday. 

2) Ngay Chính Giữa: Exactly middle. 

Chính Trực: Right—Righteous—Rightful— 
Upright. 

Chính Tượng Mạt: Ba thời kỳ giáo pháp 
của Đức Phật The three periods of the 
Buddhaˆs doctrine: 

l) Chánh Pháp: The Proper Dharma Age— 
See Chánh Pháp. 

Tượng Pháp: The Dharma Semblance 
Age—See Tượng Pháp. 

Mạt Pháp: The Dharma Ending Age—See 
Mạt Pháp. 

Chính Xác: Accurate—Exact. 

Chính Y Kinh: Kinh điển chính mà các tông 
phái dựa vào và coi là kinh điển căn bản—The 
sutras on which any sect relies. 

Chính Yếu: Important. 

Chỉnh Đốn: To reorganize. 


Straightness— 


2) 


3) 


Chỉnh Huấn: Reeducation course. 

Chỉnh T: Well-sroomed. 

Chịu Đựng: To endure——To undergo. 

Chịu Khó: To take pain to do somethine—To 
take troubles to do something. 

Chịu Oan: To suffer an injustice. 

Chịu Thiệt Hại: To bear a loss. 

Chịu Thua: To yield——To give in. 

Chịu Tội: To plead guilty. 

Cho: To give—To bestow—To ofer—To 


endow. 

Cho Biết: To make known—To inform. 
Cho Đến: TiI_—Until 

Cho Hay: See Cho Biết. 

Cho Không: To give something free. 
Cho Phép: To permit—To 
authorize—To empower——To enable——To let. 
Cho Quyên: To empower-To enable. 


allow——To 


Chố Miệng: To poke ones nose ¡into 
Someone”s business. 

Chọc Tức: To make someone angry. 

Chói Sáng: Brillian—Dazzling. 

Chói Tai: Deafening. 

Chọn: To adopt. 

Chóng Mặt: To feel dizzy. 

Chỗ Tối: Darkness. 

Chối Từ: To refuse—To decline. 

Chôn Nhao Cắt Rún: Birth place. 

Chông Gai: Spikes and thorns. 

Chống: To oppose—To resisi. 

Chống Báng: To resis—To oppose. 

Chống Đỡ: To protect—To support. 

Chống Lại: To reject—To oppose 

Chống Tôn Giáo: Anti-religions 

Chồng Chất: To accumulate—To pile up. 
Chớ Để Hụt Chuyến Nhập Phẩm: Let us 
not miss our place among the nine Lotus 
Grades. 

Chớ Hẹn Đến Già Rôi Hắn Tu, Mô Kia 
Lắm Kẻ Tuổi Còn Xanh: Do not wait until 
old age to cultivate (recite the Buddha's 
name),we can find In the cemetery many 
young people”s øraves. 

Chờ Chết: To await death. 

Chờ Hẹn: Procastination. 

Chờ Xong Việc Nhà Mới Niệm Phật: 
Waiting until they have fulfilled their family 
obligations before reciting the Buddhaˆs name. 
Chơi Ác: To play nasty trick. 


Chơn Tâm: True mind—True nature—See 
Chân Tâm in Vietnamese-English Section. 
Chơn Tu Giả Tu: Genuine and Sham 
cultivation—Làm thế nào biện biệt được chơn 
tu và giả tu?>—How can we tell the genuine 
from the sham cultivator? 

Chớp Nhoáng: With lighiening speed. 

Chợp Mắt: To close (shut) one”s eyes. 

Chợt Nghe: To overhear. 

Chợt Nhớ: To remember suddenly. 

Chợt Tỉnh: To awake. 

Chợt Tỉnh Giấc Mơ Xuân: To awake from 
the worldly dream. 

Chu: 

l1) Vòng quanh: Around. 

2) Xung quanh: Ôn every side. 

3) Chu toàn: Complete. 

Chu Biến: Khấp mọi nơi—Universal— 
Everywhere——On every side. 

Chu Biến Pháp Giới: Chốn sở tại của pháp 
gọi là pháp giới; vì pháp vô tận nên pháp giới 
vô biên. Công đức của pháp thân rộng khắp cả 
pháp giới vô biên—The the 
universal dharmadhatu; the universe as an 
expression of the dharmakaya. 

#*For more Information, please see Pháp Giới. 
Chu Cấp: To supply oneˆs family. 

Chu Du: To travel. 

Chu Đà: Ksudra (sk)—See Châu Lợi Bàn 
Đà Gà. 

Chu Đạo La: Cuda (skt)—See Chu La Phát. 
Chu Ky: Kỷ niệm ngày giỗ thứ nhất của 
người quá vãng—The first anniversary of a 
death. 

Chu Ky Trai: Lễ cúng cơm trong buổi giỗ— 
The anniversary masses In an annIversary of a 
death. 

Chu La: Cuda (skt)—See Chu La Phát. 

Chu La Phát: Cuda (skQ)—Chu Đạo La— 
Tiểu Kế—Chu La—Bậc Sa Di khi nhập đạo 
trên đầu vẫn còn để một chỏm tóc con, sau đó 


UnIV€FS€; 


thây sẽ cắt bỏ để chứng tỏ quyết tâm tu hành 
theo Phật của người ấy——A topknot left on the 
head of an ordinand when he receives the 
commandments; the locks are later taken off 
by his teacher as a sign of his complete 
devofion. 

Chu Na: Cunda (skt)——See Thuần Đà. 

Chu Toàn: Perfec—Complete. 

Chu Trình Cuộc Sống: Life cycle—Theo 
Phật giáo, chu trình cuộc sống của một chúng 
sanh bắt đầu khi thần thức đi vào thai mẹ, đây 
là lúc thọ thai, hay lúc bắt đầu cuộc sống của 
một sinh vật khác—According to Buddhism, 
the life cycle of a sentient being begins when 
the consclousness en(ers the womb, 
traditionally this has been considered the 
moment of conception, another life cycle 
begins. 

Chu Tường: Kỷ niệm lễ Phật Đản— The 
anniversary of Buddha”s birthday. 

Chú: Dharani (skt). 


and 


1) Thần Chú —Mantra—Incantation—Spell. 

2) Lời giải thích: Explain, or open up the 
meaning. 

3) Lời thể: Oath—Curse. 

4) Lời nguyền (sẽ bị phạt khi thất bại): A 
vow with penalties for failure. 

53) Mật chú dùng trong Du-Già: Mystical, or 
magical formulae employed In Yoga. 

6) Trong Lạt Ma Giáo, chú gồm những chữ 


Tây Tạng viết chung với Phạn ngữ: In 
Lamaism dharanI consist of sets of Tibetan 
words connected with Sanskrit syllables. 
Chú Cát Tường Thiên Nữ: Good Goddess 
Manta. 
Chú Chuẩn Đề: Cunde (Jwun Ti) Dharani— 
Mantra—One of the Great Compassion 
Mantras——Thousand-armed Avalokitesvara 
Mantra. 
Chú Công Đức Bảo Sơn: Meritorious 
Virtue Jewelled Mountain Spirit Mantra. 
Chú Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn: 


Medicine Master`s True Words For Anointing 
The Crown. 

Chú Đại Bỉ: Great Compassion Mantra: 

Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a 
rị da bà lô yết đế thước bát ra da, Bồ để tát 
đóa bà da, Ma ha tát đỏa bà da, Ma ha ca lô ni 
ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, Số đát na đát 
tỏa. Nam mô tất kiết lật đổa y mông a rị da, 
Bà lô yết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô 
na ra cẩn trì, Hê rị ma ha bàn đa sa mế, Tát bà 
a tha đậu du bằng, A thệ dựng, Tát bà tát đa 
na ma bà dà, Ma phạt đạt đậu đát điệt tha. Án 
a bà lô hê, Lô ca đế, Ca ra đế, Di hê rị, Ma ha 
bồ đề tát đỏa, Tát bà tát bà, Ma ra ma ra, Ma 
hê ma hê, rị đà dựng, Cu lô cu lô kiết mông, 
Độ lô độ lô phạt xà da đế, Ma ha phạt xà da 
đế. Đà ra đà ra, Địa rị ni. Thất Phật ra da, Dá 
ra đá ra, Mạ mạ phạt ma ra, Mục đế lệ, Y hê y 
hê, Thất na thất na, A ra sâm Phật ra xá lợi, 
Phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da. Hô lô hô lô 
ma ra, Hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra, Tất rị tất 
rị. Tố rô tố rô, Bồ để dạ bồ để dạ. Bồ đà dạ bổ 
đà dạ. Di đế rị dạ, Na ra cẩn trì, Địa rị sắc ni 
na, Ba dạ ma na, Ta bà ha. Tất đà dạ, Ta bà 
ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha, Tất đà du nghệ, 
Thất bàn ra dạ, Ta bà ha, Na ra cẩn trì, Ta bà 
ha, Ma ra na ra, Ta bà ha. Tất ra tăng a mục 
khê da, Ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, Ta 
bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, Ta bà ha. Ba đà 
ma yết tất đà dạ, Ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn 
đà ra dạ, Ta bà ha. Ma bà lợi thắng yết ra dạ, 
Ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da, 
Nam mô a rị da Bà lô kiết đế, Thước bàn ra 
dạ, Ta bà ha. Án tất điện đô, Mạn đa ra, Bạt 
đà dạ, Ta bà ha ( 3 lần). 
Namo Tatnatrayaya 
Avalokiteshavaraya 
Mahasattvaya Mahaka-runikaya 
SavalavatI Sudhanatasya 
naman arya Avalokitashavara lantabha Namo 
NÑilakantha SriImahapatashami 
Sarvadvatashubham  Ashiyum  Sarvasattva 
namo pasattva namo bhaga Ma bhate tu 


Namo Arya 
Bodhisattvaya 
Om! 


Namaskrittva 


Tadyatha Om! Avaloka Lokate Kalati Ishiri 
Mahabodhisatva Sabho Sabho Mara Mara 
Mashi Mashi rdhayu Guru guru ghamain 
Dhuru dhuru Bhashiyatl, Maha Bhashiyati. 
Dhara dhara Dhim Shvaraya Jala Jala 
Mahabhamara Mudhili E hy e hi Shina shina 
Alashinbalashari Basha bhasnin Bharashaya 
Hulu hulu pra Hulu hulu shri Sara sara Sitri 
siri Suru suru Buddhaya buddhaya Bodhaya 
bodhaya Maitriye NiIaskanta Trisa rana Bhaya 
mane Svaha Sitaya Svaha Maha Sitaya Svaha 
Sitayayve Niakansta Shvaraya Svaha 
NÑilakanthi Svaha Pramila Svaha 
Shrisimhamukhaya Svaha Sarvamahasastaya 
Svaha Chakra astaya Svaha Padmakesshaya 
Svaha NÑilakantepantalaya Svaha 
Mopholishankaraya Svaha Namo ratnatrayaya 
Namo arya Avalokite Shavaraya Svaha Oml 
Siddhyantu Mantra Pataya Svaha (3 times). 
Chú Đô Bán Thác Ca: Cudapanthaka 
(skÐ—Tên của vị La Hán thứ 16 trong 16 vị La 
Hán—Name of the sixteenth of the sixteen 
arhats. 

Chú nguyện: Xướng pháp ngữ cầu nguyện 
cho thí chủ, hoặc vong linh người quá cố, đặc 
biệt trong ngày cúng thất tổ trong ngày cúng 
các vong linh—Vows, prayers or formulas 
uftered 1n behalf of donors, or of the dead; 
especially at the All Souls Dayˆs offering to 
the seven generations of ancestors. Every 
word and deed of a bodhisattva should be a 
dharan1. 

Chú Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni: 
As-You-WII Jewel Wheel King Dharani 
Mantra. 

Chú Quan Âm Linh Cảm Chơn Ngôn: 
Kuan Yin”s Efficacious Response True Words 
Mantra. 

Chú Tạng: Một trong bốn tạng kinh, toàn bộ 
từ điển của Đà La Ni_—-One of the four 
pIftakas, the thesaurus of dharans. 

Chú Tâm: Những điều cốt yếu của lời chú— 
The heart of a spell—To pay attention to—A 


VOW. 
Chú Tâm Cảnh Giác: Theo Kinh Hữu trong 
Trung Bộ Kinh, Đức Phật đã dạy về “Chú tâm 
cảnh giác” như sau —According to the Sekha 
Sutta in the Middle Length Discourses of the 
Buddha, the Buddha confirmed his noble 
disciples on devotlon 
follows: 

1) Ban ngày trong khi đi kinh hành và trong 
khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các 
chướng ngại pháp: During the day, while 
walking back and forth and sitting, a noble 
disciple purifies his mind of obstructive 
sfates. 

Ban đêm trong canh một, trong khi đi kinh 
hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm 
trí khỏi các chướng ngại pháp: In the first 
watch of the night, while back and forth 
and siting, he purifies his 
obsfructive sfafes. 

Ban đêm trong canh giữa, vị nây nằm 
xuống phía hông phải, như dáng nằm con 
sư tử, chân gác trên chân với nhau, chánh 
niệm tỉnh giác, hướng niệm đến lúc ngồi 
dậy lại: In the middle watch of the night 
he lies down on the right side In the lion”s 
pose with one foot overlapping the other, 
mindful and fully aware, after noting In his 
mind the time for rising. 

Ban đêm trong canh cuối, khi đã thức dậy, 
trong khi đi kinh hành và trong khi đang 
ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng 
ngại pháp: After rising, in the third watch 
of the night, while walking back and forth 
and siting, he puriles his mind of 
obsfructive sfafes. 

Chú Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định 
Quang Minh Vương Đà La Ni: The 
Resolue Light King Dharan Of Holy 
Limitless Life Mantra. 

Chú Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn: The 
True Words Of Seven Buddhas For Eradicating 
Offenses Mantra. 


to wakefuUlness as 


2) 


mind of 


3) 


4) 


Chú Thủ Lăng Nghiềm: Shurangama 
Mantra. 

Chú Thuật: Sorcery——The sorcerer”s arfs. 
Chú Thư: Chú Khởi Tử Chú Thi Quỷ— 
Phép Úy Đà La—Niệm chú khiến cho tử thi 
như có quỷ nhập đứng dậy, có thể sai đi báo 
thù hay khiến chết người khác—An 
Incanfation for raising the vetala or corpse- 
demons to cause the death of another person. 
Chú Tiêu Tai Cát Tường: Disaster 
Eradicating Auspicious Spirit Manta. 

Chú Tiểu: A Buddhist novice. 

Chú Vãng Sanh: Rebirth Dharani Mantra. 
Chú Vãng Sanh Tịnh Độ: Spirit Mantra For 
Rebirth In The Pure Land. 

Chú Ý: Attention—To pAy attention to. 

Chủ: 

I) Chủ: Chief. 


2) Chúa: Master—Lord. 
3) Làm chủ: To control. 
4) Một loại hươu, mà bộ lông đuôi được 


người đời dùng làm roi, nhưng Tăng Ni bị 
cấm không được dùng: A greta deer, 
whose tail 1s used as a fly-whi, but the use 
of which 1s forbidden to monks and nuns. 

Chủ Bạn: Chief and attendant—Principal and 

secondary. 

Chủ Đề: Main subject (topic). 

Chủ Đích: Chief object. 

Chủ Hòa: Advocate of peace. 

Chủ Hôn: To conduct a wedding ceremony. 

Chủ Khách: Host and guest. 

Chủ Khảo: Head examiner. 

Chủ Lực: Main force. 

Chủ Lý: Rationalism. 

Chủ Ngã: Egoism. 

Chủ Nghĩa: Doctrine. 

Chủ Nghĩa Bảo Thủ: Conservatism 

Chủ Nghĩa Bi Quan: Pessimism. 

Chủ Nghĩa Cá Nhân: Individualism. 


Chủ Nghĩa Cấp Tiến: Radicalism. 

Chủ Nghĩa Lạc Quan: Optimism. 

Chủ Nghĩa Vật Chất: Materialism. 

Chủ Phương Thần: Những vị thần kiểm 

soát tám hướng —The spiris controlling the 

eipht directIions. 

Chủ Sơn: See Khách Sơn. 

Chủ Sự: Viharasvamin (skt). 

I) Vị giám đốc hay Kiểm soát: Cotroller— 
Director. 

2) Bốn chức chủ sự trong tự viện (Giám Tự, 
Duy Na, Điển Tọa, Trực Tuế): The four 
heads of affairs in a monasftery. 

Chủ Tể: 

1) Chúa tế: Lord—Master—The lord of the 
universe—GŒod. 

2) Ngự trị: To dominate——To control. 

3) Tâm hồn (bên trong): The lord within— 
The soul. 

Chủ Thủ: Giám Tự - The abbot of a 

monastery. 

Chủ Tọa: To preside. 

Chủ Xướng: To put forward. 

Chủ Ý: Main idea—Chief purpose. 

Chùa: Có mười từ được dùng để gọi tên 

chùa—There are ten terms used to call a 


pagoda. 

1) Tịnh Trụ: An abode of purIty. 

2) Tự: Pagoda. 

3) Pháp Trụ Đồng Xá: Dharmasthitita (skt)— 
Dharma abode. 

4) Xuất Thế Xá: Abode for those who leave 
home, an abode away from the secular 
world, or a hermitage. 

53) Tịnh Xá: Monastery. 

6) Thanh Tịnh Viên: A Pure Garden. 

7) Kim Cương Sát: Vajrasetra (skt— 
Diamond vihara or Buddhist monastery. 

8) Tịnh Diệt Đạo Tràng: Pure and extinct 
place. 

9) Viễn Ly Xứ: Far-off place. 


10) Thanh Tịnh Xứ: Pure place. 


Chùa Bà Đá: Sce Linh Quang Tự. 

Chùa Bộc: See Thiên Phúc Tự. 

Chùa Dàn: Chùa Dàn còn gọi là Phương 
Quang Tự, tọa lạc tại thôn Chí Quả, huyện 
Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc, Bắc Việt Nam. 
Chùa Dàn được xây dựng gần và cùng thời với 
chùa Dâu tại trung tâm Luy Lâu, để thờ Bà 
Pháp Điện. Chùa đã được trùng tu rất nhiều 
lần—Another name for Phương Quang Temple 
located in Chí Quả village, Thuận Thành 
district, Hà Bắc province, North Vietnam. Dàn 
Temple was built near Dâu Temple in Luy 
Lâu anclent citadel. It was built in the same 
period as Dâu Temple when Lady Pháp Điện, 
also called Lady Dâu, was adored. It has been 
rebuilt so many times. 

Chùa Dâu: See Dâu. 

Chùa Gò: See Phụng Sơn. 

Chùa Láng: Một ngôi chùa cổ ở Hà Nội— 
An ancient temple in Hanoi—See Chiêu Thiển 
Tự. 

Chùa Một Cột: One-Pillar Temple. 

Chuẩn: 

l1) Đúng: Correct. 


2) Chính xác: Exact. 

3) Phê chuẩn: Chuẩn thuận —To grant—To 
permit—To acknowledge. 

4)_ Tiêu chuẩn: Standard—Rule. 


Chuẩn Đà: Sce Thuần Đà. 

Chuẩn Đề: Candi or Cundi (sk)—Cundi 
Bodhisattva. 

1) Theo huyền thoại Bà La Môn thì Chuẩn 
Đề là một hình thức của Durga hay 
Parvati, vợ của Thần Siva: In Brahmanic 
mythology a vindictive form of Durga, or 
Parvati, wIfe of Siva. 

Theo huyễn thoại Trung Hoa, Chuẩn Đề 
giống như Ma Lý Chi hay Thiên Hậu. Bà 
được tiêu biểu bởi những hình tượng ba 
mắt mười tám tay: In China identifiied with 
Marili, Queen of Heaven. She 1s 
represented with three eyes and eighteen 


2) 


arms 

Một hình thức của Đức Quán Âm hay 

quyến thuộc của ngài: A form of Kuan- 

Yin, or Kuan-Yin”s retinue. 

Chuẩn Hứa: To Allow—To grant. 

Chuẩn Nhận: To accep—To agree—To 

confirm. 

Chuẩn Xác: Accurate—Certain. 

Chúc: 

l) Căn dặn: To tell (speak of the dead)—To 
order—To b¡d. 


3) 


2) Cháo: Rice-noodle (soup)—Congee— 
GŒruel. 
3) Lời chúc tụng: To wish—To Invoke, either 


to ble€ss Or curse. 
Chúc Luụy: Dặn dò (về việc hoằng trì Chánh 
Pháp)—To entrust to—To lay responsibility 
upon. 
Chúc Mừng: To congratulate. 
Chúc Ngôn: WiII. 
Chúc Phạn Tăng: Một vị Tăng chỉ biết có 
cơm và cháo, ý nói vô dụng—A rice-gruel 
monk, or gruel and rice monk, 1.e. useless. 
Chúc Phúc: To wish happiness. 
Chúc Phúc Sanh Nhật: To invoke blessing 
on someone”s birthday. 
Chúc Thánh: Chúc phúc trong ngày sinh 
nhựt của hoàng đế—To ¡invoke blessings on 
the emperor”s birthday. 
Chúc Thọ: To wish a long life. 
Chúc Tụng: To compliment—To praise——To 
congratulate. 
Chùi Nước MẮ: To wipe away ones tears. 
Chung: 
I1) Chết: Death. 


2) Chung: Common. 
3) Chuông: Ghanta (skt—A bell. 
4) Kết thúc hay chung cuộc: End— 


Termination——Final. 
Chung Chạ: In common. 
Chung Cuộc: Final—End—Ending. 


Chung Giáo: Giai đoạn thứ ba trong ngũ giáo 
Hoa Nghiêm—The third in the category of the 
Hua-Yen School —See Ngũ Giáo (A) (3). 
Chung Lầu: Gác chuông—Bell-tower. 
Chung Nam Sơn: 


I1) Ngọn núi Chung Nam ở Sơn Tây: Chung- 
Nan Shan, a mountain in Shan-S1. 
2) Tước hiệu của ngài Đổ Thuận, sơ tổ tông 


Hoa Nghiêm bên Trung Quốc: A 
posthumous name for Tu-Shun, founder of 
the Hua-Yen or Avatamsaka School in 
China. 
Chung Quy Ứ Không: Tất cả vạn hữu cuối 
cùng rồi cũng trở về dạng không——AII things in 
the end return to the Void. 
Chung Sức: To jo¡in (unite) one”s efforts. 


Chung Thân: Throughout one”s life. 

Chúng: 

l1) Công chúng: The public. 

2) Tất cả: All—Many—A company of at 
least three——Group. 

3) Theo Phật giáo thì chúng Tăng là một tập 


hợp của tất cả Tăng chúng hay ít nhất là 
ba vị Tăng hay Tam Tăng: Samgha (skÐ—— 
According the Buddhist rules, an 
assembly of monk 1s an assembly of all 


{O 


monks or a company of at least three 
monks. 
Chúng Bạn: Friends. 
Chúng Đạo: Con đường cứu khổ hay Tam 
Thừa—The way of all —Vehicle of salvation, 
or the three yana. 
Chúng Đồ: Cả tập thể đồ chúng, gồm cả 
Tăng Ni và tại gia—The whole body of 
followers, Including the monks, the nuns and 
lay followers. 
Chúng Hợp Địa Ngục: Samghata (skÙ— 
Địa ngục thứ ba trong Bát nhiệt địa ngục, nơi 
mà hai dãy núi gặp nhau và nghiền nát tội 
phạm —The third of the eight hot hells, where 
fwo ranøes of mountains meet to crush the 
SInn€TS. 


** For more Information, please see Địa Ngục 
(A) (a) @). 

Chúng Hội: Chúng Tăng—An assembly of 

all the monks. 

Chúng Hương Quốc Độ: Quốc độ của tất 

cả hương thơm hay cõi Tịnh Độ của Đức Phật 

A Di Đà —The country of all fragrance, I.e. the 

Pure Land. 

Chúng Hựu: Vị hộ pháp—-Protector or 

benefactor of Buddhism. 

Chúng Khổ: Tất cả những khổ đau của 

chúng sanh—All the miseries of existence— 

The sufferings of all beings. 

Chúng Liêu: Samgharama (skt)—Phòng của 

chư Tăng Ni trong tự viện—A monastery—A 


nunnery—Common Quarters—Monks" 
Dormitforles. 

Chúng Mình: Chúng ta—Chúng tôi—We— 
Us. 


Chúng Nó: They——Them. 

Chúng Sanh: Sattva or Bahujanya (skÙ— 

Living beings—Consclous beings—Living 

creafures—All the living—Sentlent beings— 

All who are born. 

(D Nghĩa của Chúng Sanh—The meanings of 
Sentient beings: 

1) Mọi người cùng sinh ra: Sattva (skt)—All 
the living—Living beings. 

2) Các pháp giả hợp mà sinh hay là sự phối 

hợp của các đại chứ không có thực thể 

trường tổn: Combinations of elements 
without permanent reality. 

Sự sống chết trải qua nhiều lần: Many 

lives, or many transmigraftions. 

I) Phân loại Chúng Sanh——Categorles of 
Sentient beings: 

(A) There are two kinds of sentient beings in 
general: 

I1) Hữu Tình Chúng Sanh: Sentient beings or 
those with emtons (the living)— 
Conscious beings—Many lives—Many 
transmigrations. 


3) 


2) Vô Tình (phi tình) Chúng Sanh: Insentient 
things or those withouf emotions. 

(B) Chúng sanh trong ba nẻo sáu đường— 
Sentient beings In the three realms and sIx 
paths: 

a - Ba Nẻ¿o—Three realms: 

1) Dục Giới: The realm of desire. 

2) Sắc Giới: The realm of form. 

3) Vô Sắc Giới: The realm of formlessness. 

b. Sáu Đường—S1x paths: 

1) Thiên: Heaven. 

2) Nhân: Human. 

3) A-Tu-La: Asura. 

4) Súc Sanh: Animals. 

5) Ngạ Quỷ: Hungry ghosts. 

6) Địa Ngục: Hells. 

Chúng Sanh Bệnh Nên Bồ Tát Bệnh: 

Because all sentient beings are subJect to 

1llness, Bodhisattva 1s Ill as well_—Theo kinh 

Duy Ma Cật, thời Phật còn tại thế, một hôm cư 

sĩ Duy Ma Cật lâm bệnh, nên Đức Phật kêu 

trong hàng đại đệ tử của ngài, hết người nầy 
đến người kia đi thăm bệnh Duy Ma Cật dùm 
ngài, nhưng ai cũng từ chối, rốt cuộc ngài Văn 

Thù Sư Lợi Bồ Tát chịu nhận lãnh sứ mệnh đi 

thăm bệnh cư sĩ Duy Ma Cật—According to 

the Vimalakiri Sutra, at the time of the 

Buddha, one day pasaka Vimalakiri was 

sick, the Buddha asked his great disciples, one 

after another, to call on Vimalakirti to enquire 
after his health, but no one dared to accept. 

Eventually, Manjusri Bodhisattva accepted the 

Buddha's command to call on Vimalakirti to 

enqurre after his health: 

se Lúc bấy giờ Phật bảo Văn Thù Sư Lợi: 
“Ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật 
dùm ta” —The Buddha then said to 
ManJusn: “You call on VimalakrrtL to 
enqurre after his health.” 

se Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: “Bạch Thế 
Tôn! Bực thượng nhơn kia khó bê đối đáp, 
vì ông ấy rất thâm đạt thực tướng, khéo 
nói pháp mẫu, trí tuệ vô ngại, biện tài 





thông suốt, rõ thấu phương pháp tu trì của 
tất cả Bồ Tát, thâm nhập kho tạng bí mật 
của chư Phật, hàng phục các ma, thần 
thông tự tại và trí tuệ phương tiện đều 
được rốt ráo. Tuy thế, con xin vâng thánh 
chỉ của Phật đến thăm bệnh ông.”— 
Manjusri said: “World Honoured One, he 
1S a man 0Ý superlor wisdom and 1t is not 
easy to match him (n eloquence). For he 
has reached reality, and ¡1s a skilful 
expounder of the essentials of the 
Dharma. Hs power of speech 1s 
unhindered and his wisdom 1s boundless. 
He ¡s well versed in all matters pertaining 
to Bodhisattvva development for he has 
entered the mysterlous treasury of all 
Buddhas. He has overcome all demons, 
has achieved all transcendental powers 
and has realized wisdom by ingenious 
devices (upaya). Nevertheless, I wIll obey 
the holy command and will call on him to 
enqurre after his health.” 

Lúc ấy, trong đại chúng các hàng Bồ Tát 
và hàng đại đệ tử, Đế Thích, Phạm Thiên, 
Tứ thiên vương đều nghĩ rằng: “Hôm nay 
hai vị đại sĩ Văn Thù Sư Lợi và Duy Ma 
Cật cùng nhau đàm luận tất nói pháp 
mâu.” Tức thời, tám ngàn Bổ Tát, năm 
trăm Thanh Văn và trăm ngàn Thiên nhơn 
đều muốn đi theo—The Bodhisattvas, the 
chief disciples of the Buddha and the 
rulers of the four heavens who were 
present, thought to themselves: “As the 
two Mahasattvas will be meeting, they 
will certainly discuss the profound 
Dharma.” So, ciph(  thousand 
Bodhisattvas, five hundred sravakas and 
hundreds and thousands of devas wanted 
to follow ManJusr1. 

Bấy giờ Văn Thù Sư Lợi cùng các Bồ 

Tát, đại đệ tử và các hàng Thiên nhơn 
cùng nhau cung kính đi vào thành Tỳ Xá 
Ly—So ManJjusri, reverently surrounded 
by the Bodhisattvas, the Buddha”s chief 


disciples and the devas, made for VaIsali 
town. 

Lúc ấy trưởng giả Duy Ma Cật thầm nghĩ: 
“Nay đây ngài Văn Thù Sư Lợi cùng đại 
chúng đồng đến viếng thăm.” Ông liễn 
dùng sức thần thông làm cho trong nhà 
trống rỗng, không có vật chi và cũng 
không có người thị giả nào, chỉ để một 
chiếc giường cho ông nằm bệnh— 
Vimalakrrti, who knew ¡in advance that 
Manjusri and his followers would come, 
used his transcendenfal powers to empty 
his house of all attendants and furniture 
except a sick bed. 

Khi ngài Văn Thù Sư Lợi vào nhà ông 
Duy Ma Cật rồi, thấy trong nhà trống rỗng 
không có vật chi, chỉ có một mình ông 
nằm trên giường mà thôi, khi ấy ông Duy 
Ma Cật chào rằng—When entering the 
house ManJusri saw only Vimalakirti lying 
on sick bed, and was greeted by the 
upasaka. 

Quý hóa thay! Ngài Văn Thù Sư Lợi mới 
đến! Tướng không đến mà đến, tướng 
không thấy mà thấy —-Who said: 
“Welcome, Manjusri, you come with no 
Idea of coming and you see with no idea 
Of seeing.” 

Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: “Phải đấy, cư 
sĩ' Nếu đã đến tức là không đến, nếu đã 
đi tức là không đi. Vì sao? Đến không từ 
đâu đến, đi không đến nơi đâu, hễ có thấy 
tức là không thấy. Thôi việc ấy hãy để đó. 
Cư sĩ bệnh có chịu nỗi được không? Điều 
trị có bớt không? Bệnh không đến nỗi 
tăng ư? Thế Tôn ân cần hỏi thăm chỉ xiết. 
Bệnh cư sĩ nhơn đâu mà sanh, sanh đã bao 
lâu, phải thế nào mới mạnh được?— 
ManjJusri replied: “l(t 1s so, Venerable 
Upasaka, coming should not be further 
ted to (the Iidea of) coming, and going 
should not be further linked with (the 
concept of) going. Why? Because there 1s 
neither whence to come nor whither to øo, 


and that which 1s visible cannot further be 
(an objJect of) seeing. Now, let us put all 
this aside. Venerable Upasaka, 1s your 
1llness bearable? WIII it get worse by 
wrong treatment? The World Honoured 
One sends me to enquire after your health, 
and 1s anxIous to have øood news of you. 
Venerable Upasaka, where does your 
1llness come from; how long has It arisen, 
and how will 1t come to an end?” 

Ông Duy Ma Cật đáp: “Từ nơi si mà có ái, 
bệnh tôi sanh. Vì tất cả chúng sanh bệnh, 
nên tôi bệnh. Nếu tất cả chúng sanh 
không bệnh, thì bệnh tôi lành. Vì sao? Bồ 
Tát vì chúng sanh mà vào đường sanh tử, 
hễ có sanh thời có bệnh, nếu chúng sanh 
khỏi bệnh thì Bồ tát không có bệnh. Ví 
như ông trưởng giả chỉ có một người con, 
hễ người con bệnh, thì cha mẹ cũng bệnh; 
nếu bệnh của con lành, cha mẹ cũng lành. 
Bồ Tát cũng thế! Đối với tất cả chúng 
sanh, thương mến như con, nên chúng sanh 
bệnh, Bồ Tát cũng bệnh; chúng sanh lành, 
Bồ Tát cũng lành —Vimalakirti replied: 
“§tupidity leads to love which 1s the origin 
of my illness. Because all living beings 
are subJect to I1llness I am 1ll as wellL. 
When all living beings are no longer II, 
my Illness wIll come to an end. Why? A 
Bodhisattva, because of (his vow to save) 
lining beinss, enters the realm of birth and 
death which ¡1s subJect to illness; 1f they 
are all cured the Bodhisatva will no 
longer be 1ll. For Instance, when the only 
son of an elder falls IlI, so do his parents, 
and when he recovers his health, so do 
they. Likewise, a Bodhisattva loves all 
living beings as 1f they were his sons; so 
when they fall 1lI, the Bodhisattva 1s also 
1l, and when they recover, he 1s no 
longer 1I1.” 


Chúng Sanh Bổn Tánh: Bổn tánh hay chân 
như pháp tánh của chúng sanh (Chân Như 


Pháp Tánh có 2 nghĩa bất biến và tùy 
duyên)—The original nature of all the living, 
1.e. the bhutatathata In Its phenomenal aspect. 
Chúng Sanh Căn: Căn gốc của chúng 
sanh—The root or nature of all beings. 
Chúng Sanh Cấu: Những cấu uế bình 
thường của chúng sanh khởi sanh bởi tà kiến 
về sự hiện hữu thật của cái ngã—The common 
defilemenfs of all beings by the false views 
that the ego has real existence. 
Chúng Sanh Có Trí Tuệ: A wisdom-being 
Chúng Sanh Độc: Sattvakasaya (skÐ—Giai 
đoạn thứ tư trong năm giai đoạn hủy diệt nơi 
mà mọi sinh vật đều đần độn và bất tịnh—The 
fourth of the five perlods of decay, when all 
creatures are stupid and unclean. 
Chúng Sanh Đường: Thủy Lục Đường—AlI 
Beings Hall. 
Chúng Sanh Giới: Cảnh giới của tất cả 
chúng sanh, đối lại với cảnh giới của Phật— 
The realm of all the living, In contrast with the 
Buddha-realm (Phật giới). 
** For more Information, please see Lục Đạo 
Tứ Thánh in Vietnamese-English Section. 
Chúng Sanh Hữu Tình: Conscious beings. 
Chúng Sanh Kiền Cường: Recalcirant 
(stronghearted——steadfast) sentient beings. 
Chúng Sanh Kiến: Vọng kiến cố chấp thực 
hữu của chúng sanh, hay khái niệm cho rằng 
chúng sanh có thật hữu, chứ không phải do ngũ 
uẩn tạo thành —The concept that all beings 
have reality and the five skandhas as not the 
consfituenfs of the livings. 
** For more information, please see Ngã Kiến 
1n Vietnamese-English Section. 
Chúng Sanh Ma Quỷ Độc Địa: The evil 
and cruel living creatures. 
Chúng Sanh Nghiệp Nặng Tâm Tạp: 
Sentient beings bear heavy karma and their 
minds are deluded. 
Chúng Sanh Nhẫn: Nhẫn nhục với tất cả 
mọi chúng sanh trong mọi tình huống— 


Patience towards all living beings under all 
Circumstances. 
Chúng Sanh Tạo Nghiệp, Nghiệp Tạo 
Chúng Sanh, Cứ Thế Mà Chúng Sanh 
Lăn Trôi Trong Luân Hồi Sanh Tử: 
Sentient beings create karma, the effect of 
karma will reflect back on sentient beings, 
therefore, sentient beings confinue to roll In 
the cycle of births and deaths. 
Chúng Sanh Thế Gian: Một trong ba thế 
gian mà Đức Phật đã để cập đến trong Kinh 
Hoa Nghiêm, tức là thế giới của chúng sanh từ 
địa ngục lên đến Phật. Tất cả chúng sanh đều 
có thể được chuyển hóa bởi Phật —One of the 
three worlds which the Buddha mentioned in 
The Flower Adornment Sutra, the world of 
beings to Buddha-land—All 
beings subJect to transformation by Buddha. 
*#* Eor more information, please see Tam Thế 
Gian in Vietnamese-English Section. 
Chúng Sanh Thường Lấy Tam Đồ Ác 
Đạo Làm Nhà: Sentient beings usually take 
the three evil paths as their homeland. 
Chúng Sanh Trược: Sattvakasaya (skÙ— 
Thời kỳ thứ tư trong năm thời kỳ hoại diệt, 
trong thời kỳ nầy chúng sanh dẫy đầy ngu sỉ 
uế trược—The fourth of the five periods of 
decay, when all creatures are sfupid and 
unclean. 
** EFor more Information, please see Ngũ 
Trược. 
Chúng Sanh Từ Vô Thỉ Đã Tạo Vô 
Lượng Tội: From the immemorial time 
sentient beings have committed countless 
transgr€ssIons. 
Chúng Sanh Tức Phật, Phiền Não Tức 
Bồ Đề: Ngoài chúng sanh không có Phật, 
ngoài phiền não không có Bồ để —Sentient 
beings are Buddhas, afflictions are bodhI. 
Chúng Sanh Tướng: See Chúng Sanh Kiến, 
and Tứ Tướng. 
Chúng Sanh Tưởng: Tà kiến cho rằng 


from Hades 


chúng sanh là thực hữu—The false notion that 

all beings have reality. 

Chúng Sanh Vất Vi Trong Cuộc Sống 

Hằng Ngày: Sentient beings must toil and 

suffer day in and day out to earn a living. 

Chúng Sanh Vô Thủy Vô Chung: Thể của 

chúng sanh là pháp thân, mà pháp thân thì vô 

th vô chung—AII beings as part of the 
dharmakaya (pháp thân), they have no 
beginning nor end. 

Chúng Ta: See Chúng Mình. 

Chúng Ta Chẳng Bao Giờ Toại Nguyện: 

We are never completely satisfiied. 

Chúng Tại Gia: The laity who observe the 

five commandments and eight commandmens. 

Chúng Tăng: Samgha (skt)—Tất cả các vị 

Tăng trong tự viện, hay một tập hợp của ít 

nhất ba vị Tăng —All the monks, as an 

assembly of at least three monks, In a 

mOnäSf€Tÿy. 

Chúng Thánh: 

1) Chư Thánh: All saints. 

2) Tất cả các bậc đã chứng được chân lý nhà 
Phật: All who have realized the Buddha- 
truth. 

Chúng Tôi: See Chúng mình. 

Chúng Viên: Samgharama (skt) 

I1) Chúng Liêu hay tự viện: —A monastery—— 
A nunnery. 

2) Nhà vườn có rào bao bọc: Originally only 
the surrounding park. 

Chúng Xuất Gia: The monks—The clergy— 

'Who observe ten, 250 or 348 commandments. 

Chúng: Vija or Bija (sk0. 

1) Gieo trồng: To plant—To sow. 

2) Hạt —Seed—Germ—Species. 

Chúng Căn Khí: See A Lại Da Thức Tam 

Chúng Cảnh. 

Chủng Chúng: Vicirava or Vicirata 

(sk)—Nhiều loại hay đa dạng—Multiplicity— 

Manifoldness—Multitudinousness. 

Chủng Chủng Sắc Thế Giới: Thế giới của 





mọi loài—A world of every kind of thing. 

Chúng Giác: Phật chứng nhất thiết chủng trí 
mà đại giác viên mãn—The insipht into all 
seeds Buddha-knowledge, 


Or causes, 


OmnIscience. 

Chúng Thục Thoát: Theo thuyết của tông 

Thiên Thai—-According to the Tien-T”ats 

doctrine. 

1) Chủng: Chúng sanh ban đầu còn mê muội, 
nhờ sự thiện xảo của Phật, mà gieo được 
vào họ chủng tử Phật: The seed of 
Buddha-truth implanted. 


2) Thục: Nhờ gặp gỡ và dùng phương tiện, 
mà hạt giống nây được thành thục—Its 
rIpening. 

3) Thoát: Chủng tử đã thành thục tức là giải 


thoát—Its liberation or harvest. 

Chúng Thức: Alayavijnana (sk)—See A Lại 

Da Thức. 

Chủúng Tính: 

() Nghĩa của chủng tính— The meaning of 
Germ nature: 

I) Chủng là hạt giống, có nghĩa là phát sinh 
nảy nở. Tính là tính chất không thay đổi— 
Seed nafure, øerm nature; derIvative or 
inherited nature. 

(I) Phân loại chủng tính —Categories of germ 

nature: 

Nhị Chủng Tính: Two kinds of germ 

nature—See Nhị Chủng Tính. 

Ngũ Chúng Tính: Five kinds of germ 

nature—See Ngũ Chúng Tính. 

Lục Chủng Tính: Six kinds of germ 

nature—See Lục Chủng Tính. 

Chúng Trí: Nhất thiết chủng trí của Phật, là 

loại chủng trí biết hết tất cả các loại pháp— 

Omniscience, knowledge of the seed or cause 

of all phenomena. 

Chủúng Tử: 

I1) A Lại Da Thức là nơi chứa đựng chủng tử 
của tất cả mọi hiện tượng: Seed—Germ— 
The content of alayavijnana as the seed of 
all phenomena. 


(A) 


(B) 


(C) 


2) 


Mật giáo cũng coi một vài mẫu tự Phạn, 
đặc biệt là chữ “a,” được coi như là chủng 
tử chứa đựng lực siêu nhiên: The esoterics 
also have certain Sanskrt letters, 
especially the first letter “a” as a seed or 
Øerm containing supernafural power. 


Chủng Tử Như Lai The seed of 
Tathagata—See Chúng Tử Phật. 

Chúng Tử Phật: 

1) Chủng tử Phật hay Bồ Tát, nếu đem gieo 


2) 


(e) 


@®) 


vào tâm thức con người, sẽ nẩy mầm Phật 
hay giác ngộ—The seed of Buddhahood—— 
Bodhisattva seeds which sown In the heart 
of man, produce the Buddha fruit or 
enliphtenment. 

Theo Kinh Duy Ma Cật, chương tám, 
phẩm Phật Đạo, cư sĩ Duy Ma Cật có hỏi 
Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi về hạt giống Như 
Lai như sau—According to the VimalakirtI 
Sutra, chapter eiphth, the Buddha Path, 
Upasaka Vimalakrti asked Manjusri 
Bodhisattva about the seed of Tathagata 
as follows: 

Bấy giờ ông Duy Ma Cật hỏi ngài Văn 
Thù Sư Lợi rằng: “Thế nào là hạt giống 
Như Lail?——Vimalakmi then asked 
ManJusn: “What are the seeds of the 
Tathagata?” 

Ngài Văn Thù đáp——ManJusri replied: 

Có thân là hạt giống: “Body ¡s (a) seed of 
the Tathagata; 

Vô minh có ái là hạt giống: Ignorance and 
Craving are Ifs (two) seeds; 

Tham sân sĩ là ba hạt giống: Desire, hate 
and stupidity 1fs (three) seeds; 

Tứ điên đảo là bốn hạt giống: The four 
Inverted views i(s (four) seeds (see Tứ 
Điên Đảo); 

Năm món ngăn che là năm hạt giống: The 
five covers (or screens) 1s (five) seeds 
(see Ngũ Triển Cái); 

Lục nhập là sáu hạt giống: The six organs 
Of sense 1fs (six) seeds (see Lục Nhập); 


(g) 


œ®) 


q) 


3) 


Thất thức là bảy hạt giống: The seven 
abodes of consciousness its (seven) seeds; 
Tám tà pháp là tám hạt giống: The eight 
heterodox views Ifs (eighf) seeds; 
Chín món não là chín hạt giống: The nine 
causes of klesa (troubles and their causes) 
1fs (nine) seeds; 
Thập ác là mười hạt giống: The ten evils 
1{s (fen) seeds. To sum up, all the sixty- 
two heterodox views and all sorts of klesa 
are the seeds of Buddhahood. 
Ông Duy Ma Cật hỏi: “Tại sao thế??— 
Vimalakrrti asked MnJusrI: “Why 1s 1t so?” 
Văn Thù đáp: “Nếu người thấy vô vi mà 
vào chánh vị (Niết Bàn) thời không thể 
còn phát tâm Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác nữa. Ví như chỗ gò cao không 
thể sinh hoa sen, mà nơi bùn lầy thấp ướt 
mới có hoa sen. Như thế, người thấy vô vi, 
vào chánh vị không còn sanh trong Phật 
pháp được, mà ở trong bùn lây phiền não 
mới có chúng sanh nghĩ đến Phật pháp mà 
thôi. Lại như gieo hạt giống trên hư không 
thì không sinh được, ở đất phân bùn mới 
tốt tươi được. Như thế, người đã vào vô vi 
chánh vị không sanh được trong Phật 
pháp, kẻ khởi ngã kiến như núi Tu Di còn 
có thể phát tâm Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác mà sinh trong Phật pháp. Cho 
nên phải biết tất cả phiển não là hạt giống 
Như Lai. Ví như không xuống bể cả, 
không thể đặng bảo châu vô giá, cũng như 
không vào biển cả phiền não thời làm sao 
có ngọc báunhứt thiết trí””— 
Manjusti replied: “Because he who 
perceives the inacfive (wu wei) state and 
enfers Ifs riph( (nirvanic) position, 1s 
incapable of advancing further to achieve 
Supreme enlightenment (anuttara- 
samyak-sambodhi). For instance, high 
ground does not produce the lotus which 
ørows only In marshy land. Likewse, 
those perceiving nirvana and enftering 1ts 
right posiion, will not develop Into 


mà 


Buddhahood, whereas living beings in the 
mire of klesa can eventually develop the 
Buddha Dharma. 
scaffered 1n the void which do not grow, 
but If they are planted in manured fields 
they will yield good harvests. Thus, those 
entering the right position (of nirvana) do 
not develop the Buddha Dharma, whereas 
those whose view of the ego 1s aS øreaf aS 
(Moun_ Sumeru may (because of the 
misery of life) eventually set their minds 
on the quest of supreme enliphtenment, 
thereby developing the Buddha Dharma. 
“Therefore, we should know that all sorts 
of klesa are the seeds of the Tathagata. 
Thịs 1s like one who does not pÏlunge into 
the ocean and will never find the priceless 
pearl  Likewise, a man who does not 
enter the ocean of klesa will never win the 
gem of all-knowledge (sarvajna).” 
Chúng Tử Phật Pháp: The seed of Buddha 
teaching—When the seed of Buddha teaching 
1S sOown 1n the heart, 1t will be ripen sooner or 
later. 
Chúng Tử Thức: Alaya-vijnana (sk)—Tên 
khác của A Lại Da Thức (vì giữ gìn được tất 
cả các hạt giống thế gian, hữu lậu và vô lậu, 
nên được gọi là Chủng Tử Thức) —Another 
name for Alaya-vijnana. The abode or seed- 


This 1s also like seeds 


sOre of. consclousness from whích all 
phenomena spring, producing and reproducing 
momentarily. 


Chuộc Danh Dự: To retrieve one”s honour. 
Chuộc Lại: To redeem 

Chuộc Lỗi: Phật giáo không nhấn mạnh vào 
sự chuộc lỗi; mà mỗi người phải tự tu hành lấy 
để giải thoát. Chúng ta có thể giúp người bằng 
lời nói hay hành động, nhưng chúng ta không 
thể gánh vác hậu quả gây nên bởi tội lỗi của 
người khác. Tuy nhiên, Phật giáo nhấn mạnh 
vào lòng từ bi cứu độ chúng sanh thoát khổ 
của chư Bồ tát —To redeem a fault—To make 
up for one`s faultsAtonement—Buddhism 


does not stress on atonement (sự chuộc lỗi); 
each person must work out his own salvation. 
We can help others by thoughts, words, and 
deeds, but we cannot bear another”s results or 
take over consequences of another”S ©rrOTS OT 
misdeeds. However, Buddhism stresses on 
compassion of Bodhisattvas which help other 
beings relieve sufferings. 

Chuỗi: Rosary—String of beads for counting 
Dray€rs. 

Chuôn Êm: To slip away—To fade away—— 
To make a fade away. 

Chuông: Bell. 

Chuông Cảnh Tỉnh Hành Giả: A ringing 
bell which 1s awakening cultIvafors. 

Chuộng: To be fond of—To esteem—To 
like—To love. 

Chuộng Cái Học Qua Kinh Điển Mà 
Quên Đi Phần Thực Hành: To prefer to 
make use of the education or the study of 
Buddhist sutras and forget the practices. 
Chuộng Tánh Quên Tướng: To prefer 
nature while neglecting marks. 

Chuộng Tưởng Quên Tánh: To prefer 
marks while neglecting nature. 

Chuyên: 

l1) Cây đòn tay trên nóc nhà: Rafters. 

2) Chỉ một—Solely. 

Chuyên Cần: Industrious. 

Chuyên Chính: Absolutism. 

Chuyên Nhứt: To devote to one thing. 
Chuyên Nhứt Công Phu: Single-mindedly 
make effort. 

Chuyên Niệm: Chuyên chú niệm vào một 
cảnh —To fix the mind—To attend upon— 
Solely to invoke a certain Buddha. 

Chuyên Tâm: Chuyên chú tâm hay tập 
trung tư tưởng vào một vấn để gì —To apply 
oneself to—To concentrate on—To give all 
one”s attention to—With single mind—Whole- 
heartedly. 


Chuyên Tỉnh: Solely or purely. 

Chuyên Tu: Focused practice— Chuyên tu là 
chọn lấy một pháp môn duy nhất nào đó rồi y 
theo pháp môn ấy mà tu cho đến suốt đời 
không thay đổi; thí dụ như chọn pháp môn 
Tịnh Độ thì suốt đời chỉ chuyên niệm Phật cầu 
vãng sanh mà thôi. Nếu tu thiển thì chỉ chú 
tâm vào thiển quán mà thôi, chứ không nên 
nay tu pháp môn nầy, mai đổi pháp môn 
khác—Focused practice 1s to selct a sinple 
Dharma Door and then practice according to 
the teachings of that Dharma Door for the 
remainder of the culivators lie without 
changing and mixing in other practices. For 
example, once a person chooses to practice 
Pureland Buddhism, then for the entire life, he 
should always and often focus his energy Into 
reciting the Buddha”s virtuous name and pray 
to gain rebirth. If he or she chooses fo practIice 
meditation, he or she should always focus on 
meditation and contemplation. Thus, the wrong 
thing to do 1s to practice one Dharma Door one 
day and swifch to another the next. 

Chuyên Tu Vô Giấn: Unintrrupted 
cultivation—Theo thuyết Chuyên Tu Vô Gián 
của Trung Quốc Tịnh Độ Liên Tông Nhị Tổ là 
ngài Thiện Đạo Đại Sư, Nhứt Tâm Niệm Phật 
cần phải hội đủ các điều kiện sau đây— 
According to the “Uninterrupted Cultivation” 
method of the the Second Patriarch of Chinese 
Pureland Buddhism, the Great Venerable 
Master Sen-Tao, in order for recitation to be 
considered a “Singlemindedness Buddha 
ReciItaton,” I( Is necessary to have the 
following crIter1a: 


I1) Thân chuyên lễ Phật A Di Đà, chớ không 
lễ tạp nhạp: Body must offen prostrate to 
Amitabha Buddha, and not prostrate in a 
random or disorderly way. 

2) Miệng chuyên xưng danh hiệu Phật A Di 


Đà, chứ không xưng tạp hiệu: Mouth must 
often recIte the virtuous name of 


Amitabha Buddha, and not recite in a 


random and disorderly way. 

Ý chuyên tưởng Phật A Di Đà, chứ không 
tưởng tạp niệm: Mind must often think of 
Amitabha Buddha, and not think In a 
random and disorderly way. 

Chuyên Tưởng: Chuyên quán vào một cảnh 
mà tâm không tán loạn—To think wholly—To 
think only. 


3) 


Chuyển Tay: To pass from one hand to 
another 

Chuyển: 

1) Chuyển Dịch: To translate. 

2) Chuyển Đổi: Turn—To change—To turn 
1nto—To evolve——To revolve. 

Chuyển Hóa: Vartana (skÙ—To 
transform— Thực hành Phật pháp là 
chuyển hóa những tư tưởng xấu xa thành 
tốt hoặc có lợi lạc—Practice Dharma is to 
transform our negative thoughts 
postive or beneficial ones—Practice 
Dharma 1s to transform bad karma into 
good karma: Tu là chuyển nghiệp. 

Tiến trình sanh và tái sanh: Pravartana or 
Vrti (sk—The process of bíth and 
rebirth. 

Chuyển Bánh Xe Pháp: Turning The 
'Wheel of the Dharma. 

Chuyển Biến: Parinama (skt—Sự chuyển 
biến hay không ngừng thay đổi (nhân duyên 
sinh ra các pháp, nhân duyên nối tiếp tác động 
ảnh hưởng kết hợp với nhau thành ra mọi sự 
vật có hình tướng, có tên gọi, có đặc tính khác 
nhau, nhưng tất cả đều phải trải qua bốn thời 
kỳ sanh, trụ, dị, diệt)—Change——Transform—— 
Evolve. 

** For more Information, please see Tứ Tướng 
Chuyển Biến Vô Thường: Sự chuyển biến 
và vô thường—Change and impermanence. 
Chuyển Cách Lan: Đi vòng tam bộ nhứt 
bái quanh Chùa Trung Tâm Lhasa, để cầu 
nguyện tiêu tai cát tường—The circuit of the 
cenftral Lhasa temple, made by prostrations 
every third sfep, to get rid of evils or obtain 


3) 





1nto 


4) 


blessing. 

Chuyển Diệu Pháp Luân: Turning the 

Wonderful Dharma-wheel. 

Chuyển Đại: Đọc lướt qua một quyển kinh— 

To roll or unroll a scripture-roll—See Chuyển 

Kinh (2) and Chuyển Đại Bát Nhã Kinh. 

Chuyển Đại Bát Nhã Kinh: Đọc lướt qua 

600 quyển Kinh Đại Bát Nhã để mong được 

công đức (chỉ đọc những dòng ở đầu, giữa và 

cuối kinh) To turn over the leaves of the scan 

for acquiring merit, the 600 books of the 

complete PraJna-paramita. 

Chuyển Đạt: To convey——To transmit. 

Chuyển Đọc: See Chuyển Kinh (2) and 

Chuyển Đại Bát Nhã Kinh. 

Chuyển Đổi: 

e _ Chuyển đổi: Paravrit (skt)—To change— 
To exchange——TO turn back. 

e Sự chuyển đổi: Paravriti (skQ—Turning 
back—Change——Exchange. 

Chuyển Giao: To hand over—To transfer. 

Chuyển Giáo: Thuyết giáo lưu truyển từ 

người nầy sang người kia—To teach or preach 

through a deputy; to pass on the doctrine from 

one to another. 

Chuyển Hóa: 

° Chuyển hóa: Parinam (skt)—To alter—To 
be transformed Into. 

e Đang chuyển hóa: Parinamin (skt— 
Altering—ChangIng——Transforming. 

e Sự chuyển hóa: Parinama (skÙ— 
Alteraton—Change——Transformation. 

Chuyển Hóa Nội Tâm: Internal practice 

Chuyển Hoán: To commute. 

Chuyển Hỗi: 

1) Trở lại: To return——To revolve. 

2) Tái sanh: To be reborn. 

Chuyển Hướng: To change (shift) one's 

direction. 

Chuyển Hướng Từ Thiền Sang Tịnh: To 

shift from Zen to the Pure Land method. 

Chuyển Kiếp: Transmigration 


Chuyển Kinh: 

l1) Tụng kinh: To recite a scrIpture. 

2) Chuyển đọc: Chỉ đọc có mấy hàng đầu, 
mấy hàng giữa, mấy hàng cuối của mỗi 
chương—To scan a scripture by reading 
the beginning, midle, and end of each 
chapter. 

Chuyển Lời Nói Ra Hành Động: To 

translate all one”s words Into action. 

Chuyển Luân: 


See C(h)akravarin 1n 
Sanskrit/Pali-Vietnamese Section. 
Chuyển Luân Thánh Đế: See 


C(h)akravartin, Luân Vương and Luân Bảo. 

Chuyển Luân Thánh Vương: Cakravarti- 

raja (skt—Wheel-king, or Wheel-Turning 

King. 

** For more Information, please see 

C(h)akravartin, Luân Vương and Luân Bảo. 

Chuyển Mê Khai Ngộ: Dẹp bỏ mê muội 

của thế giới luân hồi sanh tử để bước vào giác 

ngộ niết bàn—To reject the ilusion of the 
transmisrational worlds and enfter Into nirvana 
enlightenmernt. 

Chuyển Nữ Thành Nam: Được chuyển hay 

tự chuyển từ nữ sang nam—To be transformed 

from, or transform, a female Iinto a male. 

Chuyển Phàm Thành Thánh: 

transform ordinary beiInøs Into sages. 

Chuyển Phạm Luân: Chuyển Pháp Luân. 

Tiếng Phạn có nghĩa là thanh tịnh—To turn 

the noble or pure wheel. 

** For more information, please see Chuyển 

Pháp Luân. 

Chuyển Pháp Hoa: To read the Lotus Sutra 

and to realize the real Universe. 

Chuyển Pháp luân: 

e Chuyển bánh xe Phật Pháp hay thuyết 
Phật Pháp —To turn the Dharma Cakra 
(wheel) of đharma——To turn or roll along 
the Law-wheel, Ie. to preach Buddha- 
truth, or to explan the religion of 
Buddha—Buddhist preaching. 


To 


e Chuyển Pháp Luân có nghĩa là tuyên 
thuyết lý tưởng của Phật, hay thể hiện lý 
tưởng của Phật trong thế gian, nghĩa là 
kiến lập vương quốc của Chánh Pháp: 
Turnng the Wheel of Truth means 
'preaching the Buddha”s Ideal,” or the 
'ealization of the Buddha's Ideal in the 
world,` I.e., the foundation of Kingdom of 
Truth. 

Chuyển Pháp Luân Bồ Tát: Kim cang Ba 

La Mật Bồ Tát —Vajra-paramita Bodhisattva 

(Dharma Wheel-Turnng Bodhisattva)—The 

preaching Bodhisattva. 

Chuyển Pháp Luân Nhật: Ngày Đức Phật 

thuyết pháp lần đầu trong vườn Lộc Uyển là 

ngày mồng tám tháng tám—The day when the 

Buddha first preached, in the Deer Park, I.e. 

the eiphth day of the eiphth month. 

Chuyển Pháp Luân Tướng: Một trong tám 

tướng thành đạo của Đức Phật, nói về một đời 

thuyết pháp của Phật từ khi thành đạo đến khi 
nhập diệt —The sign of preaching, one of the 
eight signs that Sakyamuni was a Buddha. 

Chuyển Sanh: To 

Transmigration. 

Chuyển Tạng: See Chuyển Đọc, Chuyển 

Đại, Chuyển Đại Bát Nhã Kinh, and Chuyển 

Kinh (2). 

Chuyển Thế: Trở lại kiếp nầy—To return to 

this life. 

Chuyển Thức: Pravrtti-vijnana (skt). 

e _ Chuyển thức còn gọi là sanh khởi thức, là 
cái thức trong khía cạnh năng động của 
nó, tức là đang phát triển nối kết với các 
cơ quan cảm giác hay căn: Also called 
arising or appearance, the vijnana 1n Its 
dynamic aspect, Ie€., evolving 
conJunctfion with the sense-organs. 

e Chuyển thức là kiến thức giúp chuyển 
phàm thức trong thế giới luân hồi sanh tử 
thành Phật thức: Pravrtti-vijinana means 
the knowledge which the 
common knowledge of this transmisration- 


transmiprate— 


aS 1n 


fransmutes 


world into Buddha-knowledge. 

e Theo Khởi Tín Luận, chuyển thức là vô 
minh căn bản của nghiệp thức, tâm thức 
được khuấy lên bởi thế giới trần cảnh bên 
ngoài đi vào tâm thức, đây là một trong 
năm thức: According to the Awakening of 
Fath (Sraddhopada-Sastra),  Pravrtti- 
vijnana means knowledge or mind being 
stirred, the external world enters IntOo 
consciousness, the second of the five 
processes of mental evolution. 

e Theo Duy Thức Học, chuyển thức là bẩy 
giai đoạn chuyển thức, ngoại trừ A Lại Da 
Thức: According to the Teaching of 
Consciousness, Pravrtti-vijnana means the 
seven stages of knowledge (vijnana), 
other than the alaya-vijnana. 

Chuyển Tướng: Sce Kiến Tướng. 

Chuyển Vật: Chuyển hóa vạn vật bằng lực 

siêu nhân—To transform things, especially by 

supernatural power. 

Chuyện Đời Xưa: Old stories. 

Chuyện Ma: Ghost story. 

Chuyện Phiếm: Idle talk. 

Chuyện Truyền Khẩu: Stories transmitted 

by words (mouth). 

Chuyết Công Thiền Sư: Zen master Chuyết 

Công (1590-1644)—Thiển sư Trung Hoa, quê 

ở Tiệm Sơn, tỉnh Phước Kiến, Trung Quốc. 

Ngài đã tỏ ra thông minh lúc tuổi hãy còn rất 

nhỏ. Thoạt đầu ngài theo học thiển với Thiển 

sư Tiệm Sơn. Về sau, ngài theo học với Thiền 
sư Tăng Đà Đà ở Nam Sơn và trở thành pháp 

tử đời thứ 34 dòng Thiền Lâm Tế. Năm 1633, 

ngài đến Thăng Long, Bắc Việt. Ngài được cả 

Chúa Trịnh và vua Lê Huyền Tông kính trọng 

và tôn sùng. Sau khi trùng tu chùa Ninh Phúc, 

Chúa Trịnh mời ngài về trụ trì tại đây để 

chấn hưng và hoằng hóa Phật giáo cho đến 

khi ngài thị tịch năm 1644—A Chinese Zen 
master from Tiệm Sơn, Phước Kiến, China. 

Since his young age, he was very Intelligent. 

First, he studied Zen with Zen master Tiệm 





Sơn. Later, he studied with Zen master Tăng 
Đà Đà in Nam Sơn. He was the Dharma heir 
of the thirty-fourth generation of the Linn- 
Chih Zen Sect. In 1633, he arrived at Thăng 
Long, North Vietnam. He was respected and 
honored by both Lord Trịnh and King Lê 
Huyền Tông. After rebuilding Ninh Phúc 
Temple, Lord Trịnh Invited him to stay there to 
revive and expand Buddhism until he passed 
away In 1644. 

Chư: Hết thẩy The diverse kinds—Many— 

AIl—Every. 

Chư Ác Mạc Tác, Chúng Thiện Phụng 

Hành, Tự Tịnh Kỳ Ý, Thị Chư Phật 

Giáo: 

(A) Trong Kinh A Hàm, Phật dạy: “Không 

làm những việc ác, chỉ làm những việc 

lành, giữ tâm ý trong sạch, đó lời chư Phật 
dạy.” Biển pháp mênh mông cũng từ bốn 
câu kệ nầy mà ra—lIn the Agama Sutra, 
the Buddha taught “Do not commif 
wronøs, devoutly practice all kinds of 
good, pur1fy the mind, thats  Buddhism” 
or “lo do no evil, to do only good, to 
purfy the wIll, is the doctrine of all 

Buddhas.” These four sentences are said 

to include all the Buddha-teaching. 

Những lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú— 

The Buddhas teachngs ¡in the 

Dharmapada Sutra: 

I) Người trí hãy nên rời bỏ hắc pháp (ác 
pháp) mà tu tập bạch pháp (thiện pháp), 
xa gia đình nhỏ hẹp, xuất gia sống độc 
thân theo pháp tắc Sa-môn—A wise man 
should abandon the way of woeful states 
and follows the bright way. He should go 
from his home to the homeless state and 


(B 


` 


live In accordance with the rules for 
Sramanas (Dharmapada 87). 

Người trí phải gột sạch những điều cấu uế 
trong tâm, hãy cầu cái vui Chánh pháp, xa 
la ngũ dục mà chứng Niết bàn—A wise 
man should purge himself from all the 


2) 


Impurites of the mind, give up sensual 
pleasures, seek great delight 
Nưrvana (Dharmapada 88). 
Người nào thường chính tâm tu tập các 
phép giác chi, xa la tánh cố chấp, rời bỏ 
tâm nhiễm ái, diệt hết mọi phiền não để 
trở nên sáng suốt, thì sẽ giải thoát và 
chứng đắc Niết bàn ngay trong đời hiện 
tạ —Those whose minds are well-trained 
and well-perfected in the seven factors of 
enlightenment, who give up of grasping, 
abandon defiled minds, and eradicate all 
afflictions. They are shinning ones and 
have completely liberated and attained 
Nưrvana even ¡n this world (Dharmapada 
89). 
Chư Ác Vô Tác: See Chư Ác Mạc Tác. 
Chư Bồ Tát Hộ Pháp: The Dharma 
protector Bodhisattvas. 
Chư Căn: Ngũ Căn—All roots, powers, 
Organs, e.ø. 
I1) Tín, tấn, niệm, định, tuệ: Faith, energy, 
memory, meditation, wisdom. 
2) Mắt, tai, mũi, luỡi, thân: Eyes, ears, nose, 
tongue and body. 
Chư Duyên: Tất cả những điều kiện phụ 
thuộc bên ngoài làm ảnh hưởng đến cuộc 
sống —AII the accessory conditions, 
environmental causes which Influence life. 
Chư Đại Bồ Tát: The great Mahasattvas. 
Chư Đại Đệ Tử: All great disciples. 
Chư Hành: Tất cả mọi sự thay đổi của hiện 
tượng; mọi hành động (các pháp hữu vi do 
nhân duyên sanh ra và lưu chuyển trong ba 
đời)—All phenomenal changes; all conduct or 
action. 
Chư Hành Vô Thường: Vạn vật thường 
biến chuyển (Theo Kinh Niết Bàn: “Chư 
hành vô thường là pháp sinh diệt.” Chư pháp 
hữu vi luôn luân chuyển trong ba đời gọi là 
chư hành, vì chư hành là sinh diệt vô thường, 
là khổ. Chừng nào diệt được cả sinh diệt, tức 


and in 


3) 


OT 


là vô sinh vô diệt, thì chừng đó là tịch diệt, là 

bàn.”»›—Whatever phenomenal 

1mpermanert. 

Chư Hiển: Wise 

gentlẳemen (a term of respect used when 

addressing an assembly). 

Chư Hữu: Tất cả những gì hiện hữu (đều do 

quả báo có nhân có quả của chúng sanh)—All 

that exists; all beings. 

** For more Information, please see Tam 
Hữu, Tứ Hữu, Thất Chủng Hữu, Cửu Hữu, 
and Nhị Thập Ngũ Hữu. 

Chư Kiến: Tất cả mọi tà kiến (gồm 62 tà 

kiến)—AII the diverse views; all heterodox 

OpInions (sixty-two In number). 

Chư Long Thần Hộ Pháp: The Dragon 

Deity, Dharma protector. 

Chư Minh: Tất cả đều mờ mịt vô minh—All 

darkness, I.e. all Iynorance. 

Chư Nhàn Bất Nhàn: 


niết 1S 1S 


ones—Ladies and 


a) Chư Nhàn: Chúng sanh trong cõi trời 
người không gặp chướng ngại hay hoạn 
nạn—All ¡in happy condiions of 
metempsychosis, 1e. human beings and 
devas. 

b)_ Bất Nhàn: Chúng sanh đọa vào chốn hoạn 


nạn như địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, gọi 
là bất nhàn—AIlI in unhappy conditions of 
metempsychosis, hells, animals, 
hungry ghosts, efc. 
Chư Pháp: Sarvadharma or Sarvabhava 
(skÙ)——Vạn pháp hay tất cả sự lý của sự vật— 
AlI things; every dharma, law, thing, method. 
Chư Pháp Bất Sinh: Anutpadam- 
sarvadharmanam (skt—AII thing has no-birth. 
Chư Pháp Bình Đẳng, Vô Hữu Cao Hạ: 
Vạn pháp đều như nhau, chứ không có pháp 
nào cao hay pháp nào thấp cả—All đharmas 
are even and balanced, without hieh and low. 
Chư Pháp Do Nhân Duyên Mà Sanh: AlI 
phenomena (dharmas) are arised (born) of 


1©. 


causes and conditions. 


Chư Pháp Giai Không: Hết thảy chư pháp 
đều không có thực tính, chúng do nhân duyên 
mà sanh ra. Giáo thuyết về “không” này nhiều 
trường phái Phật giáo giải thích khác nhau— 
All things and phenomena are tofally empty. 
All things are produced by causes and 
accessory condiilons have no realifty, a 
doctrine differently ¡nterpreted in different 
schools of Buddhism. 

Chư Pháp Ngũ Vị: The five orders of 
things—See Ngũ VỊ. 

Chư Pháp Thực Tướng: 

I1) Chân như pháp tính, thực tế: The reality of 
all things, or all things In their real aspect, 
1e. tha reality beneath all things, the 
Bhutatathata, or Dharmakaya, or Ultimate. 
Từ cũng được dùng để định nghĩa tánh 
không, niết bàn, A Di Đà: The term also 


33.cc 


2) 
connofes “sunya,” “nirvana,” “Amitabha,” 
the eipht negations of the Madhyamika 
school, etc. 

Chư Pháp Tịch Diệt Tướng:Thực tướng 

của chư pháp đứt tuyệt mọi ngôn ngữ và tâm 

hành—AII things in their nirvana aspects, 
1nstructable. 

Chư Pháp Tính: Dharmanam-dharmata 

(skÐ—Thứ tạo nên lý do của các sự vật —That 

which constitute the reason of things. 

Chư Pháp Vô Ngã: Mọi pháp đều không có 

thực ngã, tất cả đều phải lệ thuộc vào luật 

nhân quả—Nothing has ÍS 
independent of the law of causation. 

#* For more Information, please see Tam Pháp 

Ấn. 

Chư Pháp Vô Thường, Vô Ngã Và 

Không Thực: All things are impermanent, 

non-self and unreal.. 

Chư Phật Gia: Nhà của chư Phật, như Tịnh 

Độ —The home of all Buddhas, i.e. the Pure 

Land. 

Chư Phật Mẫu Bồ Tát: Mẹ của chư Phật— 

The mother of all Buddhas. 


an €©£O,  OF 


Chư Phật Mười Phương: The Buddhas of 

ten directions. 

Chư Phật Mười Phương Hiện Lên 

Tướng Lưỡi Rộng Dài Để Khen Ngợi 

Phật Thích Ca: Buddhas ¡in the ten directions 

displayed vast and long tongues to praise 

Sakyamuni Buddha. 

Chư Phật Như Lai: Tathagata (skt——Ones 

who have arrived In the state of reality. 

Chư Phật Trí Huệ Thậm Thâm Vô 

Lượng: Trí huệ của chư Phật là thậm thâm vô 

lượng—The wisdom of the Buddhas 1s 

profound and unfathomable. 

Chư Sắc: All kinds of things. 

Chư Số: Tất cả mọi vật hay mọi hiện tượng— 

AlI the variety of things, all phenomena. 

Chư Tăng: AlI the monks. 

Chư Thánh Chúng: All the assembly of 

holy ones. 

Chư Thích Pháp Vương: 

1) Pháp Vương của bộ tộc Thích Ca: The 
dharma-king of all the Sakyas. 

2) Danh hiệu của Phật Thích Ca Mâu Ni: A 
tide of Sakyamuni Buddha. 

Chư Thiên: Các loại Thiên (Nhựt Thiên, 

Nguyệt Thiên, Vị Đà Thiên, Lục Dục Thiên, 

Tứ Thiển Thiên, Tứ Không Xứ Thiên, vân 

vân) —AIl the devas or gods. 

** For more Information, please see Thiên, 

Tứ Thiên Vương, Tứ Thiền Thiên, and Tứ 

Thiển Vô Sắc ¡in Vietnamese-English 

Section. 

Chư Thú: Chúng sanh trong các cõi trời, 

người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh—AII paths 

or desfinies of sentienf existence, I.e. devas, 

men, beings In purgatory, pretas, and animals. 

Chư Thuyết: All the speak. 

Chư Tiên: 

I1) Tất cả những vị ẩn sĩ tu tiên: All the 
hermits, mystics, rsI. 

2) Từ nầy cũng dùng để chỉ Bà La Môn: A 


term also applied to the Brahmans. 
Chư Tôn: AlI the honoured ones. 
Chư Trần: Năm trần sắc, thanh, hương, vị và 
xúc (làm nhiễm ô chân tính)—All the atoms, 
or active principle of form, sound, smell, taste, 
touch. 
Chư Trước: Tất cả mọi chấp trước—AII 
atachments. 
e Phàm phu chấp trước vào sinh tử: The 
ordinary man 1s attached to life. 
e A La Hán (nhị thừa) chấp trước vào niết 
bàn: The Arhat 1s attached to the nirvana. 
e Bồ Tát chấp trước vào sự chứng đắc của 
mình: The bodhisattva to his saving work. 
Chư Tướng: Cá sự vật hình tướng khác 
nhau—AIl the differentiating characteristIcs of 
things. 
Chư Uẩn: Năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức)—AII the skandhas. 
Chử: Nấu—To cook—To boil. 
Chử Sa: Nấu cát làm cơm—Boiling sand for 
rice (food). 
Chữ Nghĩa: Letters and meanings—Literary 
knowledge. 
Chữ Viết: handwriting. 
Chưa: Not yet. 
Chưa Bao Giờ: Never. 
Chưa Dứt Niệm Đời: Have not yet severed 
worldly thoughts. 
Chưa Lên Bờ Đã Vội Phá Bè: Prematurely 
destroying the boat before stepping onto the 
shore. 
Chưa Ngộ Đạo: Have not yet attained 
(awakened) the way. 
Chưa Tỉnh Tường: Not well-versed in. 
Chưa Tinh Tường Về Thiền: Not well- 
versed In the Zen method. 
Chưa Tinh Tường Về Tịnh Độ: Not well- 
versed in the Pure Land method. 
Chứa Chan: Abundant. 
Chừa Bỏ: To abstain from. 


Chừa Lại: To set aside. 

Chữa Thẹn: To save one”s face by saying 

something. 

Chức: Phận sự Official duty. 

Chức Năng: Vyapana (skt)—Function. 

Chức Nghiệp: Profession—Career. 

Chức Phận: Trách nhiệm——Responsibility— 

Duty. 

Chực Sẵn: To be ready. 

Chửi Lộn: To quarrel. 

Chửi Rủa: To curse. 

Chửi Thê: To swear. 

Chưng: Nấu hay hấp —To steam. 

Chưng Hửng: To 

greatly. 

Chưng Sa: Nấu cát—To cook sand—See 

Chưng Sa Tác Phạn. 

Chưng Sa Tác Phạn: Nấu cát làm cơm, là 

chuyện không thể nào xãy ra được (trong Kinh 

Lăng Nghiêm, Đức Phật đã nhắn nhủ ngài A 

Nan rằng: “Nếu như ông không cắt đứt sự dâm 

dục mà tu thiển định thì chẳng khác nào nấu 

cát mà muốn thành cơm, làm gì có chuyện 

nấy! Trải qua trăm nghìn kiếp, nó vẫn là cát 

nóng, bởi cái gốc của nó không phải là cơm, 

nên vẫn chỉ là cát đó mà thôi)—Cooking sand 

for food, which 1s Impossible. 

Chứng: Chính trí vô lậu khế hợp với chân lý 

sở duyên gọi là chứng. Chứng bao hàm đối 

tượng ngoài tâm mà giác quan ta kinh nghiệm 

được hay nhận ra rõ ràng sự kiện đó như sờ sờ 

trước mắt. 

(A) Chứng—SacchikarotI 
(skÐ. 

e Chứng thật: To assure—To prove with 
evidence——To testIfy. 

e - Đạt được: To atfain. 

e _ Đem đến trước mắt: To bring before one”s 


amaze—To atonish 


(p)—Sakshatkaroti 


©yes. 
e Kinh nghiệm: To ©Xpe€rlence—— 
ExperIence. 


e - Làm cho thấy rõ ràng trước mắt: To make 


visibly present before the eyes. 

e Ngộ: Torealize. 

e Nhìn thấy bằng mắt: To look at with the 
©yes. 

e - Nhận ra rõ ràng: To realize. 

e Thấy tận mặt: To see face to face—To 

WIfness. 

Sự chứng: Sacchkiriya or Sacchikaranam 

(p—Sakshakrya or Sakshatkarana 

(sk)—Phạn ngữ (Nam và Bắc Phạn) 

Sacchi và Sakshat có nghĩa là với mắt, 

chính với mắt hay trước mắt. Trong khi từ 

“karanam là làm; và hai từ Kirya và 

Knya là hành động—Pali and Sanskrit 

words of “Sacchỉ” or “Sakshaf” means 

with the eyes, with one”s eyes, or before 
the eyes. 
means “making:” and two words “Kiriya,” 

“kriya” action, deed, 
performance. 

e - Đạt được: Attaining. 

e Hành động hay việc làm đặt trước mắt: 
The act putting before the eyes. 

e Hiển nhiên hay sự nhận thức rõ ràng— 
Evident or realization. 

e - Kinh nghiệm: Experience. 

e - Sự trực nhận: Intuitive perception. 

Chứng Chân Đế: To be perfectly aware of 

the essence of true reason. 

Chứng Cớ: Proof—Evidence. 

Chứng Dẫn: To quote—To cite. 

Chứng Đại Bồ Đề: To experience, to attain 

to, or fo prove perfect enliphtenment. 

Chứng Đạo: Magza-sacchikaranam (p). 

e Chứng nghiệm giáo: Religlous 
©experIence. 

e Sự lãnh hội rõ ràng hay nhận ra rõ ràng về 
đạo—Understanding clearly or realizing 
the Path—-Realizaion of the wWay— 
Having attained the way (of mystic 
©experience) or to witness to the truth. 

Chứng Đạo Quả: Magsaphala- 

sacchikaranam (p)—Realizing the Paths and 


(B 


` 


While the words of karanam 


and mean Or 


tôn 


Fruitions. 

Chứng Đắc: Thực chứng nơi tự thân (lấy 

chánh trí chứng ngộ chân lý)—Attained—To 

reallze—lo atam tru by personal 

©xperience. 

Chứng Đắc Nhị Đạo: Hai cách chứng đắc— 

Two ways of realization, 

I) Chứng ngộ bằng cách tu tập giáo pháp: 
Realization by teaching. 

2) Chứng ngộ bằng cách tu tập thiển định: 
Realization by experlence. 

Chứng Đức: Chứng đức hay chứng được thần 

lực bằng cách tu tập Tứ Diệu Đế, 12 Nhân 

Duyên và Lục Độ, cho cả Tiểu lẫn Đại 

Thừa —Attainment of virtue, spiritual 

power, throuph the four dogmas, twelve 

nidanas and six paramitas, in both Hinayana 

and Mahayana. 

Chứng Được Trí Tuệ: To attain wisdom. 

Chứng Giác: Chứng ngộ được chân lý đạo 

Phật—To prove and perceive, to know by 

©experIence. 

Chứng Kiến: To behold—To witness—To 

testIfy. 

Chứng Kiến Cảnh Sanh, Già, Bịnh, 

Chết: Witnessed the misfortunes of birth, old 

age, disease and death. 

Chứng Minh: To prove clearly—To have the 

clear wifness within. 

Chứng Nào Tật Nấy: Incorrigible. 

Chứng Nghiệm: Anubhuti  (skÙ—To 

verify—Experimental evidence—Sự hiểu biết 

không do ký ức, như sự hiểu biết từ tri giác, 

cảm thọ, và cảm giác, vân vân—Knowledge 

derived from any sources but memory, I.€., 

knowledge from perception, from feelings, 

from sensing, efc. 

Chứng Nghiệm Vãng Sanh: Proof of 

rebirth in the Pure Land—Phật tử chân chánh 

nên nhớ rằng chứng nghiệm vãng sanh không 

phải là đoán biết coi ngày nào giờ nào mình 

chết, hoặc giả thấy một vài cái gọi là điềm 


Or 


lành, vì tà giáo ngoại đạo cũng làm được điều 
nây. Chứng nghiệm vãng sanh thật sự là ngay 
từ bây giờ trở đi, chúng ta phải từng phút từng 
giây tinh chuyên tu hành, sáng ngồi thiển, trưa 
làm công quả, chiều niệm Phật—Devoted 
cultivators should always remember that to 
have “proof of rebirth in the Pure Land” does 
not mean that you know the day and time you 
will die, or see some so-called auspIcIous signs 
for externalists can guess such thing. Real 
“proof of rebirth in the Pure Land” 1s that from 
now on we must be earnest in our culÌtivation, 
practicing Zen in the morning, performing 
good deeds at noon, and reciting Amitabha 
Buddha”s name at night. 
Chứng Ngộ:  Sakshatkara-sambhodhana 
(skt)——-Attainment—The ©Xperience of 
enlightenment—Dùng chánh trí để chứng thực 
hiểu biết chân lý (sự chứng ngộ không do trao 
truyền mà hành giả phải tự chứng lấy)— 
Mystc  Insipht, by  thinking, 
realization, to prove and ponder. 
Chứng Ngộ Niết Bàn: Nibbana-sacchikiriya 
(p)—Realization of Ñirvana. 
Chứng Nhân: Witness. 
Chứng Nhận: To certify—To attest. 
Chứng Nhập: Lấy chánh trí như thực chứng 
được chân lý——Experiential entry into Buddha- 
truth. 
I1) Phần Chứng: Partial, as in Hinayana and 
early Mahayana. 
2) Toàn Chứng: Viên mãn—Complete, as In 
the perfect school of Mahayana. 
Chứng Quả: Quả chứng được trong từng giai 
đoạn khác nhau (Tiểu Thừa chứng tứ Thánh 
quả, Đại Thừa Bồ Tát chứng Thập Địa, Phật 
chứng Phật quả chánh trí vô lậu) —The fruits 
or rewards of the varIous staøes of attfainment. 
Chứng Sắc Manh: Chứng loạn sắc— 
Achromatopsy. 
Chứng Sơ Địa Bồ Tát (Hoan hỷ Địa): To 
attain the first Bodhisattva staøe of extreme 





convicfion 


JOY. 

Chứng Thật: To prove——To certify. 

Chứng Thư: Certificate—Diploma. 

Chứng Tích: Testimony. 

Chứng Tỏ: To show—To Demonstrate—To 
prove. 

Chứng Tỏ Thiện Chí: To show proof of 
good will. 

Chứng Tri: Adhigamavabodha (skt)—Chứng 
tr—Realization. 

Chứng Trí: Adhigamavabodha (skt)—Chứng 
trí vô lậu của Bồ Tát ở ngôi sơ địa ngộ lý trung 
đạo chân thực—Experiential knowledge— 
Realization or atfainment of truth by the 
bodhisattva In the first staøe. 

Chứng Trú Manh: Chứng mù về ban 
ngày——Day-blindness. 

Chừng: AboutApproximately. 

Chừng Đỗi: Có chừng có đỗi—ln measure 
(làm việc có chừng có đỗi—To do things in 
measure). 

Chừng Mực: Moderation. 

Chừng Nào: When ? 

Chừng Nào Mà: So long as. 

Chừng Nầy: 

1)  This time. 

2) This amount—This quantity. 

Chững Chạc: Proper—Correct. 

Chương: A chapter—A section—Essay— 
Document. 

Chương Phục: Mặc đúng theo quy luật— 
Regulation dress. 

Chương Trình: Plan—Programme. 

Chướng: Kincanam or Palibhodho (p)— 
Varana or Avarana (skÐ. 


() Nghĩa của “chướng — The meanings of 
Kincanam or Palibhodho (p) and Varana 
or Avarana (skt). 

1) Cái màn: A screen. 


2) Chướng ngại: Kincanam or Palibhodho 
(p—Hindrances—Obstacles— 





Drawback——Impediment. 

Điều chướng ngại, gây trở ngại cho sự tu 
chứng: or Avarana (skÐ— 
Hindrance which hinders the realization 
of the truth. 

Từ dùng để chỉ dục vọng và phiển não 
Kincanam or 


3) 
Varana 


+ 
che mờ sự giác ngộ: 
Palibhodho (p)—Varana 
(skÙ——A term used for the passions or any 
delusion which hinders enliphtenment. 
Phướn: Ketu or Dhvaja (skt)—Tấm lụa 
bên trên có chữ —A pennant, streamer, 
flag, sien. 
I) Phân loại chướng——CaftegorIes of varana: 
(A) Nhị Chướng: Hai loại chướng—TWwo 
hindrances—See Nhị Chướng. 
(B) Tam Chướng: Có ba loại—There are three 
kinds—See Tam Chướng: 


Or Avarana 


5) 


1l) Phiển não chướng: Hoặc Chướng—The 
passlons and delusion which aid rebirth 
and hinder entrance to nirvana. 

2) Báo chướng: Hindrances of recompense. 

3) Nghiệp chướng: Hindrances of previous 


karma. 
(C) Ngũ Chướng: Năm loại chướng ngại— 
Five hindrances—See Ngũ Chướng. 
(D) Thập Trọng Chướng: 
obstacles—See Thập Ác. 
Chướng Duyên Ma Khảo: Demonic testing 
conditions—Bậc trí lực chẳng những không 
ngại chướng duyên ma khảo, mà còn mượn 
chướng duyên ma khảo để 
Practitioners who possess wisdom are not only 


Ten major 


tiến tu— 
unafraid of demonic testing conditions or 
obstacles, but they use these impediments to 
achieve progress In cultivation. 

Chướng MẮt: Unpleasant to the eyes— 
Unpleasant to see. 

Chướng Ngại: Bất cứ thứ gì làm trở ngại 

(sự giác ngộ)—Obstacles—Screen 
obstructions, I.e anything that hinders. 

Chướng Ngại Vật: Hindrance—Barrier— 
Barricade—Obstacle—Blockade. 


and 


Chướng Tai: Unpleasant to the ears— 
Unpleasant to hear. 

Chướng Tận Giải Thoát: See Nhị Giải 
Thoát (B) (2). 

Chưởng: 

l) Lồng bàn tay: A palm. 

2) Cầm: To 8rasp——To control. 

Chưởng Ân: Keeper of the seals. 

Chưởng Bạ: Register. 

Chưởng Lý: 
DrOS€CutOr. 
Chưởng Quả: Quả Yêm Ma La (quả xoài) 
trong tay, để ví với vật dễ nhìn thấy—As a 
mango in the hand, compared to something 
which 1s easy to see. 


Attorney-general—Public 


D 


Da Bà: Yava (sk)—Một đơn vị đo lường 
tương đương với một phần 2.68§.000— 
Barley—Barleycorn, a unit of measurement 
which is equivalent to the 2,688,000” part of a 
yojana. 

Da Bà Lô Cát Đế: Avalokitesvara (skt)— 
See Quán Thế Âm ¡in Vietnamese-English 
Section, and Avalokitesvara In SanskrIV/Pali- 
Vietnamese Section. 

Da Bọc Xương: Nothing but skin and bones. 
Da Du Đà La: See Yasodhara 
Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 

Da Thịt: Skin and flesh—Có da có thịt: To 
gaIn weiph. 

Da Xá: Yasas (sk)—Có hai Tỳ Kheo mang 
cùng tên nây—There were three persons of 


in 


this same name: 
I1) Người thứ nhất là đệ tử thứ sáu của Đức 


Phật The ñrst person was the sixth 
diseiple of the Buddha—See Yasas In 
English-Vietnamese Section. 


2) Người thứ nhì là đệ tử của Ngài A Nan: 
The second person was a disciple of 
Ananda. 

3) Người thứ ba, sanh sau khi Đức Phật Thích 


nhập diệt chừng 100 năm, người đã 
khuyến khích vua A Dục xây 8 vạn bốn 
ngàn tháp Phật ở miền Bắc Ấn Độ, triệu 
tập 700 vị Thánh Tăng, và liên hệ đến 
việc kết tập kinh điển lần thứ hai: The 
thưd person, who was born about 100 
years after the Buddha”s nirvana, 1s said to 
encourage king Asoka to build 84,000 
Buddha stupas in northern India, convene 
(summon) 700 arhat saints (monks), and 
play an important part in connection with 
the second synod. 

Da Xá Đà: Yasoja (sk)—See Da Xá. 

Dã: Hoang dã—The country—Wilderness— 

WWild—Rustic—Uncultivated—Rude. 

Dã Bàn Tăng: Một vị du Tăng rày đây mai 

đó, không có nơi trụ xứ nhất định—A roaming 

monk without fixed abode. 

Dã Bố Thí: Cúng các âm hồn ngạ quỷ tại nhà 

mỗ—To scatter offerings at the grave to satisfy 

hungry ghosts. 

Dã Can: Srgala (sk)——Một loài thú giống như 

chồn, hay kêu la về đêm—Jackal, or an animal 

ressembling a fox which cries at nipht. 

Dã Dượi: Tired—Worn out. 

Dã Độc: To neutralize (counteract) a poison. 

Dã Hồ: Một loại chỗn hoang—A wild fox, a 

foS sprIte. 

Dã Hồ Thiền: Thiền gia coi thiển ngoại đạo 

là “Dã Hồ Thiển” (theo Tứ Gia Huyền Lục, có 

một cụ già đến nghe Bách Trượng Đại Trí 

thuyết pháp. Cụ già nói: xưa tôi là Tăng trụ 

trì ở núi nầy, có người đến hỏi, là một nhà đại 

tu hành nhân gian thì có còn rơi vào vòng nhân 

quả nữa không? Tôi nói: Không rơi vào vòng 


nhân quả nữa. Thế là tôi phải đọa làm thân dã 
hồ. Xin Hòa Thượng cho một lời chuyển ngữ. 
Bách Trượng nói: Cụ cứ hỏi tiếp đi. Cụ già lại 
hỏi thêm. Cuối cùng sư nói: Cụ già đã hiểu 
được lẽ nhân quả rồi đấy. Cụ già chợt tỉnh ngộ 
nói: nay thoát kiếp dã hồ. Xin nhờ đại sư chiều 
lại ghé qua sau núi cho hỏa táng theo lệ vong 
Tăng. Chiều lại Bách Trượng đi vòng sau núi, 
quả nhiên thấy trong hang có một xác dã hồ, 
ngài bèn cho mang về chùa hỏa táng theo lệ 
vong Tăng cho nó thoát kiếp)—Wild-fox 
medifaftors, non-Buddhist  ascetics, 
heterodoxy 1n general—See Bách Trượng 
Hoài Hải. 

Dã Man: Barbarous—Savage—Barbaric. 

Dã Nhân: Gorilla. 

Dã Sử: Unofficial history. 

Dã Táng: See Lâm Táng. 

Dã Tâm: Bad ambition. 

Dã Thọ Bì Đà: Một trong bốn bộ Kinh Vệ 
Đà —One of the four Vedas. 

Dã Thố Hình Thần: Sasi—The spirit with 
marks or form like a hare. 

Dã Thú: Wild beast. 

Dạ: Ban đêm —N¡ght. 

Dạ Hành: Night tríp (journey). 

Dạ Ma: Seec 
Vietnamese Section. 

Dạ Ma Giới: See Yamaloka in Sanskri/Pali- 
Vietnamese Section. 

Dạ Ma Lô Ca: Yamaloka (sk)—Dạ Ma Lư 
Ca—Cõi thế giới của Diêm Ma Vương—The 
realm of Yama, the third devaloka. 

Dạ Ma Lư Ca: See Dạ Ma Lô Ca. 

Dạ Ma Sứ: Sứ giả của Diêm Vương —The 
messengers of Yama King. 

Dạ Ma Thiên: Tu Dạ Ma—Tô Dạ Ma—Thời 
Phân— Thiện Thời Phân—Dạ Ma Thiên là cõi 
trời dục giới thứ ba, được giải thích như là nơi 
luôn có thời gian và mùa màng lương hảo— 
Yama deva; the third devaloka, Interpreted as 


1©. 


Yama ¡in SanskrI/Pali- 


the place where the times, or seasOnS, are 
always good. 

Dạ Ma Vương Sảnh: Sảnh đường của Diêm 
Vương, nơi phán quyết tội nhân—Yama”s 
Judgmenrt haÏl. 

Dạ Mẫu Na: Yamuna (skt)—Sông Dạ Mẫu 
Na ở vùng bắc Ấn Độ— The River Jumna In 
northern India. 

Dạ Minh Châu: Precious stone shining 
brightly at nipht. 

Dạ Tha Bạt: Yathavat (skt). 


I1) Thích hợp: Suitably. 
2) Chính xác: Exactly. 
3) Rắn chắc: Solid. 
4) Thực sự: Really. 


Dạ Thù: Yajurveda (sk)—Nghi thức tế lễ Vệ 
Đà của Bà La Môn giáo—The sacrificial veda 
of the Brahmans; the liturgy associated with 
Brahmanical sacrificial services. 

Dạ Tọa: Thời tọa thiển ban đêm sau 9 giờ, là 
giờ ngủ trong các thiển viện—Meditation done 
after 9:00 PM, the usual bedtime hour in the 
Zen monasftery. 

Dạ Xoa: See Yaksa 
Vietnamese Section. 

Dai Dẳng: Long lasting—To last a long time. 
Dài Dòng Văn Tự: Wordy—Lengthy. 

Dại Dột: Stupid—Foolish. 

Dám: To dare——To venture to do something. 
Dạm: To offer. 

Dạm Hỏi: To offer marriage. 

Dạm Mua: Offer of purchase. 

Dan: To extend. 


in  SanskrIVPali- 


Dan Díu: To be ¡n love with someone. 
Dàn: See Chùa Dàn. 

Dạn Dĩ: Fearless. 

Dạn Mặt: Shameless. 

Dang Dở: Unfinished——Uncompleted. 
Dáng Cao Thượng: A noble figure. 
Dáng Điệu: Appearance—Look. 


Danh: 

e Tên gọi: Nama (skÐÙ—Name—Noun 
Term——Famous. 

e - Danh sắc: Naman (skt)—Rupa-form. 

Danh Biệt Nghĩa Thông: Different in name 

but of the same meaning. 

Danh Bút: Famous writer. 

Danh Dự: Honor—Honorary. 

Danh Đức: A notable virtue. 

Danh Gia: Famous family. 

Danh Giá: Honour—Reputation. 

Danh Giả: Một trong tam giả, tên tự nó 

không có thật —Name unreal, one of the three 

unrealities—See Tam Giả. 





Danh Hiền: Famous sage. 
Danh Hiệu: Samabhidha (skÐ). 
e Tên: Name. 
e Tước hiệu: An appelatlon—A tile or a 
name. 
Danh Lam: Famous temple. 
Danh Lam Cổ Tự Việt Nam: Theo Việt 
Nam Danh Lam Cổ Tự của Võ Văn Tường, 
trên toàn quốc Việt Nam từ Bắc chí Nam có 
247 ngôi danh lam cổ tự. Hòa Thượng Tiến Sĩ 
Thích Minh Châu đã viết trong lời giới thiệu: 
“Một đặc trưng nổi bật của kiến trúc Phật 
Giáo Việt Nam là không có những công trình 
lớn lao đồ sộ, trái lại, các chùa tháp đều có 
tầm cở trung bình, nhưng xinh xắn, nhẹ nhàng, 
thậm chí có khi nhỏ bằng như những am cốc 
của các vị ẩn sĩ độc cư. Chùa không lớn nhưng 
chùa rất nhiều, điều nầy tưởng cũng có thể nói 
lên một khía cạnh tích cực của tâm lý người 
Việt, và chính vì thế mà khắp giang sơn hầu 
như được tô điểm bằng cái tỉnh thần thanh tịnh, 
hiển hòa của đạo lý Đức Thích Ca”— 
According to Vo Van Tuong in Vietnam's 
Famous Anclent Pagodas, 
hundred forty-seven ancient pagodas In Viet 
Nam from North to South. Most Venerable 
Doctor Thích Minh Chau wrote 1n the Preface: 
“A remarkable characteristic of Vietnamese 


there are fwo 


Buddhist architecture 1s that there are not any 
øIipgantic, magnificlent construction. Instead, 
there are pagodas and stupas, moderate In 
shape, pretty and refined ¡n style, and even 
litle in structure like the huts of the recluses 
secluding from the world. Vietnam”s pagodas 
are diminutive but abundant. This probably 
relates fo an active aspect of Vietnamese 
psychology. Therefore, the whole country 1s 
decorated with the pure, gentle spirit of 
sakyamunmi Budhaˆs Teaching” 

IL Tỉnh Hà Bắc—Hà Bắc Province: 

l1) Chùa Dâu: Dâu Pagoda. 


2) Chùa Dàn: Dàn Pagoda. 

3) Chùa Bút Tháp: Bút Tháp Pagoda. 
4) Chùa Đức La: Đức La Pagoda. 

53) Chùa Đại Lâm: Đại Lâm Pagoda. 

6)_ Chùa Đồng Ky: Đồng Ky Pagoda. 

7) Chùa Hàm Long: Hàm Long Pagoda. 
§)_ Chùa Cổ Mễ: Cổ Mễ Pagoda. 

9) Chùa Đại Lâm: Đại Lâm Pagoda. 


10) Chùa Quang Phục: Quang Phục Pagoda. 
11) Chùa Vân Cốc: Vân Cốc Pagoda. 

12) Chùa Phả Lại: Phả Lại Pagoda. 

13) Chùa Thôn Xuân: Thôn Xuân Pagoda. 
14) Chùa Lái: Lái Pagoda. 

15) Chùa Phật Tích: Phật Tích Pagoda. 

16) Chùa Linh Ứng: Linh Ứng Pagoda. 

17) Chùa Phấn Động: Phấn Động Pagoda. 
18) Chùa Ngô Xá: Ngô Xá Pagoda. 

19) Chùa Diên Phúc: Diên Phúc Pagoda. 


H. Hà Nội—Hanoi City: 

20) Chùa Một Cột: Một Cột Pagoda. 
21) Chùa Láng: Láng Pagoda. 

22) Chùa Trấn Quốc: Trấn Quốc Pagoda. 
23) Chùa Liên Phái: Liên Phái Pagoda. 
24) Chùa Kim Liên: Kim Liên Pagoda. 
25) Chùa Bộc: Bộc Pagoda. 

26) Chùa Kim Sơn: Kim Sơn Pagoda. 
27) Chùa Vũ Thạch: Vũ Thạch Pagoda. 
28) Chùa Hòa Mã: Hòa Mã Pagoda. 
29) Chùa Yên Phú: Yên Phú Pagoda. 
30) Chùa Tự Khoát: Tự Khoát Pagoda. 


31) Chùa Sở: Sở Pagoda. 


32) Chùa Phụng Thánh: Phụng Thánh Pagoda. 


33) Chùa Thiên Phúc: Thiên Phúc Pagoda. 
34) Chùa Thanh Nhàn: Thanh Nhàn Pagoda. 
35) Chùa Nành: Nành Pagoda. 

36) Chùa Phú Thị: Phú Thị Pagoda. 

37) Chùa Bắc Biên: Bắc Biên Pagoda. 

38) Chùa Đại Lan: Đại Lan Pagoda. 

39) Chùa Thanh Ninh: Thanh Ninh Pagoda. 
40) Chùa Vân Hồ: Vân Hồ Pagoda. 

41) Chùa Mật Dụng: Mật Dụng Pagoda. 

42) Chùa Kim Giang: Kim Giang Pagoda. 
43) Chùa Thanh Lâm: Thanh Lâm Pagoda. 
44) Chúa Thánh Chúa: Thánh Chúa Pagoda. 
45) Chùa Hòe Nhai: Hòe Nhai Pagoda. 

46) Chùa Huỳnh Cung: Huỳnh Cung Pagoda. 
47) Chùa Bát Tháp: Bát Tháp Pagoda. 

48) Chùa Duệ: Duệ Pagoda. 

49) Chùa Lại Đà: Lại Đà Pagoda. 

50) Chùa Cầu Đông: Câu Đông Pagoda. 

51) Chùa Quỳnh Đô: Quỳnh Đô Pagoda. 


52) Chùa Thiền Quang: Thiển Quang Pagoda. 


53) Chùa Bà Nành: Bà Nành Pagoda. 
54) Chùa Kiến Sơ: Kiến Sơ Pagoda. 

II. Tỉnh Hải Hưng—Hải Hưng Province: 
55) Chùa Côn Sơn: Côn Sơn Pagoda. 

56) Chùa Thái Lạc: Thái Lạc Pagoda. 
57) Chùa Đông Cạo: Đông Cạo Pagoda. 
58) Chùa Cập Nhất: Cập Nhất Pagoda. 
59) Chùa Hương Lãng: Hương Lãng Pagoda. 
60) Chùa Giám: Giám Pagoda. 

61) Chùa Mễ Sở: Mễ Sở Pagoda. 

62) Chùa Lạc Thủy: Lạc Thủy Pagoda. 
63) Chùa Phú Thị: Phú Thị Pagoda. 


IV. Tỉnh Hà Tây—Hà Tây Province: 

64) Chùa Hương Trai: Hương Trai Pagoda. 
65) Chùa Tây Phương: Tây Phương Pagoda. 
66) Chùa Trầm: Trầm Pagoda. 

67) Chùa Trăm Gian: Trăm Gian Pagoda. 
68) Chùa Mía: Mía pagoda. 

69) Chùa Hữu Bằng: Hữu Bằng Pagoda. 
70) Chùa Thiệu Long: Thiệu Long Pagoda. 
71) Chùa Ngãi Cầu: Ngãi Cầu Pagoda. 


72) Chùa Kim Hoa: Kim Hoa Pagoda. 

73) Chùa Thầy: Thầy Pagoda. 

74) Chùa Hương Tích: Hương Tích Pagoda. 

75) Chùa Đậu: Đậu Pagoda. 

76) Chùa Xâm Động: Xâm Động Pagoda. 

77) Chùa Sở: Sở Pagoda. 

78) Chùa Từ Châu: Từ Châu Pagoda. 

79) Chùa Quảng Nguyên: Quảng Nguyên 
Pagoda. 

80) Chùa Văn Phú: Văn Phú Pagoda. 

81) Chùa Đại Bi: Đại Bi Pagoda. 

82) Chùa Lâm Dương: Lâm Dương Pagoda. 

83) Chùa Thanh Lãm: Thanh Lãm Pagoda. 

84) Chùa Trường Xuân: Trường Xuân Pagoda. 

85) Chùa Ngọc Đình: Ngọc Đình Pagoda. 

86) Chùa La Phù: La Phù Pagoda. 

87) Chùa Diên Khánh: Diên Khánh Pagoda. 

88) Chùa Phúc Khê: Phúc Khê Pagoda. 

89) Chùa Bối Khê: Bối Khê Pagoda. 

90) Chùa Phương Trung: Phương Trung 
Pagoda. 

91) Chùa Khê Tang: Khê Tang Pagoda. 

92) Chùa Thiên Trù: Thiên Trù Pagoda. 


V._ Thành Phố Hải Phòng —Hải Phòng City: 
93) Chùa Dư Hàng: Dư Hàng Pagoda. 


VỊ. Tỉnh Nam Hà —Nam Hà Province: 

94) Chùa Keo: Keo Pagoda. 

95) Chùa Đại Bi: Đại BI Pagoda. 

96) Chùa Cổ Lễ: Cổ Lễ Pagoda. 

97) Chùa Phổ Minh: Phổ Minh Pagoda. 
98) Chùa Đệ Tứ: Đệ Tứ Pagoda. 

99) Chùa Vọng Cung: Vọng Cung Pagoda. 


VII. Tỉnh Ninh Bình —Ninh Bình Province: 
100) Chùa Non Nước: Non Nước Pagoda. 
101) Chùa Bích Động: Bích Động Pagoda. 


VỊIILTỉnh 
Province: 
102) Chùa Yên Tử: Yên Tử Pagoda. 


Quảng Ninh-Quang Ninh 


VIII.Tỉnh Thái Bình—Thái Bình Province: 


106) 


X. 
109) 


XL 
110) 


XI 
111) 
112) 


113) 
114) 


115) 
116) 
117) 


118) 


119) 
120) 


121) 
122) 
123) 


124) 
125) 
126) 


XII. 
Nam Đà Nẵng Province: 


Chùa Keo: Keo Pagoda. 

Chùa Hội: Hội Pagoda. 

Chùa La Vân: La Vân Pagoda. 
Chùa Cổng: Cổng Pagoda. 


Tỉnh Vĩnh Phú—Vĩnh Phú Province: 
Chùa Xuân Lũng: Xuân Lũng 
Pagoda. 

Tỉnh Thanh 
Province: 
Chùa Mật Đa: Mật Đa Pagoda. 


Hóa—Thanh Hóa 


Tỉnh Hà Tĩnh—Hà Tĩnh Province: 
Chùa Hợp Tự: Hợp Tự Pagoda. 


Tỉnh Quảng Trị Quảng trị Province: 
Chùa Sắc Tứ Tịnh Quang: Sắc Tứ 
Tịnh Quang Pagoda. 

Cố Đô Huế—Huế Citadel: 

Chùa Thiên Mụ: Thiên Mụ Pagoda. 
Chùa Thánh Duyên: Thánh Duyên 
Pagoda. 

Chùa Diệu Đế: Diệu Đế Pagoda. 
Chùa Sắc Tứ Quốc Ân: Sắc Tứ Quốc 
Ân Pagoda. 

Chùa Báo Quốc: Báo Quốc Pagoda. 
Chùa Từ Đàm: Từ Đàm Pagoda. 
Chùa Thuyển Tôn: Thuyền Tôn 
Pagoda. 

Chùa Đông Thuyển: Đông Thuyền 
Pagoda. 

Chùa Từ Hiếu: Từ Hiếu Pagoda. 
Chùa Tường Vân: Tường Vân 
Pagoda. 

Chùa Vạn Phước: Vạn Phước Pagoda. 
Chùa Ba La Mật: Ba La Mật Pagoda. 
Chùa Tây Thiên Di Đà: Tây Thiên Di 
Đà Pagoda. 

Chùa Trúc Lâm: Trúc Lâm Pagoda. 
Chùa Trà Am: Trà Am Pagoda. 
Chùa Diệu Đức: Diệu Đức Pagoda. 


Tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng—Quảng 


127) 
128) 
129) 
130) 


131) 
132) 


XIV. 
133) 
134) 
135) 


XV, 
136) 


137) 
XVI. 
138) 
XVI. 
139) 
140) 
141) 
142) 
XVII. 


143) 


144) 


XIX. 
145) 


146) 
147) 


Chùa Linh Ứng: Linh Ứng Pagoda. 
Chùa Tam Thai: Tam Thai Pagoda. 
Chùa Chúc Thánh: Chúc Thánh 
Pagoda. 

Chùa Phước Lâm: Phước Lâm 
Pagoda. 

Chùa Phổ Đà: Phổ Đà Pagoda. 
Chùa Pháp Lâm: Pháp Lâm Pagoda. 


Tỉnh Quảng Ngã Quảng Ngãi 
Province: 

Chùa Thiên Ấn: Thiên Ấn Pagoda. 
Chùa Hội Phước: Hội Phước Pagoda. 
Chùa Phật Giáo: Phật Giáo Pagoda. 


Tỉnh Bình Định—Bình Định Province: 
Chùa Thập Tháp Di Đà: Thập Tháp 
Di Đà Pagoda. 

Chùa Long Khánh: Long Khánh 
Pagoda. 


Tỉnh Phú Yên—Phú Yên Province: 
Chùa Bảo Tịnh: Bảo Tịnh Pagoda. 


Tỉnh Khánh Hòa —Khánh Hòa 
Province: 

Chùa Hội Phước: Hội Phước Pagoda. 
Chùa Kim Sơn: Kim Sơn Pagoda. 
Chùa Hải Đức: Hải Đức Pagoda. 
Chùa Long Sơn: Long Sơn Pagoda. 


Tỉnh Ninh Thuận—-Ninh Thuận 
Province: 

Chùa Phật Giáo Phan Rang: Phật 
Giáo Phan Rang Pagoda. 

Chùa Phật Quang: Phật Quang 
Pagoda. 


Tỉnh Lâm Đồng-Lâm Đồng 
Province: 

Chùa Linh Quang: Lĩnh Quang 
Pagoda. 

Chùa Linh Sơn: Linh Sơn Pagoda. 
Chùa Linh Phong: Linh Phong 


148) 


XX. 
149) 
150) 


XXI. 


151) 
152) 
153) 
154) 


155) 
156) 


157) 
158) 
159) 


160) 
161) 


162) 
163) 
164) 
165) 
166) 
1Ø?) 


168) 
169) 
170) 
171) 


172) 
173) 


174) 
175) 


Pagoda. 
Chùa Thiên Vương Cổ Sát: Thiên 
Vương Cổ Sát Pagoda. 


Tỉnh Đắc Lắc—Đắc Lắc Province: 


Chùa Khải Đoan: Khải Đoan Pagoda. 


Tịnh Xá Ngọc Ban: Ngọc Ban 
Monastery. 


Thành Phố Sài Gòn—Sai Gòn City: 
Chùa Giác Lâm: Giác Lâm Pagoda. 
Chùa Từ Ân: Từ Ân Pagoda. 

Chùa Hội Sơn: Hội Sơn Pagoda. 
Chùa Phước Tường: Phước Tường 





Pagoda. 

Chùa Long Nhiễu: Long Nhiễu 
Pagoda. 

Chùa Huê Nghiêm: Huê Nghiêm 
Pagoda. 


Chùa Vạn Đức: Vạn Đức Pagoda. 
Chùa Tập Phước: Tập Phước Pagoda. 
Chùa Trường Thọ: Trường Thọ 
Pagoda. 

Chùa Long Huê: Long Huê Pagoda. 
Chùa Long Thạnh: Long Thạnh 
Pagoda. 

Chùa Giác Viên: Giác Viên Pagoda. 
Chùa Linh Sơn: Linh Sơn Pagoda. 
Chùa Phụng Sơn: Phụng Sơn Pagoda. 
Chùa Giác Hải: Giác Hải Pagoda. 
Chùa Phước Hải: Phước Hải Pagoda. 
Chùa Quán Thế Âm: Quán Thế Âm 
Pagoda. 

Chùa Pháp Hoa: Pháp Hoa Pagoda. 


Chùa Phước Hòa: Phước Hòa Pagoda. 


Chùa Minh Tự: Minh Tự Pagoda. 
Chùa Tân Hưng Long: Tân Hưng 
Long Pagoda. 

Chùa Bửu Quang: Bửu Quang 
Pagoda. 

Chùa Pháp Hội: Pháp Hội Pagoda. 
Chùa Ấn Quang: Ấn Quang Pagoda. 
Chùa Từ Nghiêm: Từ Nghiêm 
Pagoda. 


176) 
177) 


178) 
179) 


180) 
181) 


182) 
183) 
184) 


185) 
186) 


187) 
188) 
189) 
190) 


191) 


XXI. 
192) 
193) 


194) 
195) 


196) 


XXII. 
197) 


198) 
199) 


Chùa Kỳ Viên: Kỳ Viên Pagoda. 
Chùa Nam Phổ Đà: Nam Phổ Đà 
Pagoda. 

Chùa Vạn Đức: Vạn Đức Pagoda. 
Chùa Huê Nghiêm: Huê Nghiêm 
Pagoda. 

Chùa Xá Lợi: Xá Lợi Pagoda. 

Từ Ân Thiền Tự: Từ Ân Thiển Tự 
Pagoda. 

Tu viện Quảng Hương: Quảng Hương 
Già Lam Pagoda. 

Tịnh Xá Ngọc Phương: Ngọc Phương 
Monastery. 

Bát Bửu Phật Đài: Bát Bửu Phật Đài 
Pagoda. 

Chùa Vạn Phật: Vạn Phật Pagoda. 
Nam Thiên Nhất Trụ: Nam Thiên 
Nhất Trụ Pagoda. 

Chùa Huệ Nghiêm: Huệ Nghiêm 
Pagoda. 

Chùa Vĩnh Nghiêm: Vĩnh Nghiêm 
Pagoda. 

Tịnh Xá Trung Tâm: Headquarters 
(Central) Monastery. 

Chùa Phật Bảo: Phật Bảo Pagoda. 
Thiển Viện Vạn Hạnh: Vạn Hạnh 
Meditation Center (Zen Institute). 


Tỉnh Đồng Nai—Đồng Nai Province: 
Chùa Bửu Phong: Bửu Phong Pagoda. 
Chùa Long Thiền: Long Thiển 
Pagoda. 

Chùa Đại Giác: Đại Giác Pagoda. 
Phật Tích Tòng Lâm: Phật Tích 
Pagoda. 

Thiền Viện Thường Chiếu: Thường 
Chiếu Meditation Center (Zen 
Institute). 


Thị Xã Vũng Tàu —Vũng Tàu City: 
Chùa Đại Tòng Lâm: Đại Tòng Lâm 
Pagoda. 

Chùa Huê Lâm: Huê Lâm Pagoda. 
Chùa Long Hòa: Long Hòa Pagoda. 


200) 
201) 


202) 
203) 


20%) 


XXIV. 
205) 
206) 


207) 


XXV, 
208) 


209) 


XXVI 
210) 
211) 


XXVIL 
212) 
213) 
214) 
215) 


216) 


Chùa Thiên Thai: Thiên Thai Pagoda. 
Chùa Phước Lâm: Phước Lâm 
Pagoda. 

Chùa Linh Sơn: Linh Sơn Pagoda. 
Thích Ca Phật Đài: Sakyamuni 
Buddha Monumert. 

Tịnh Xá Niết Bàn: Nirvana 
Monastery. 


Tỉnh Sông Bé—Sông Bé Province: 
Chùa Hội Khánh: Hội Khánh Pagoda. 
Chùa Núi Châu Thới: Núi Châu Thới 
Pagoda. 

Chùa Long Hưng: Long Hưng Pagoda. 





Tỉnh Tây Ninh—Tây Ninh Province: 

Linh Sơn Tiên Thạch: Linh Sơn Tiên 
Thạch Pagoda. 

Chùa Phước Lưu: Phước Lưu Pagoda. 


Tỉnh Long An—Long An Province: 
Chùa Tôn Thạnh: Tôn Thạnh Pagoda. 
Chùa Kim cang: Kim Cang Pagoda. 


Tỉnh Mỹ Tho—Mỹ Tho Province: 
Chùa Linh Thứu: Linh Thứu Pagoda. 
Chùa Hội Thọ: Hội Thọ Pagoda. 
Chùa Bửu Lâm: Bửu Lâm Pagoda. 
Chùa Thanh Trước: Thanh Trước 
Pagoda. 

Chùa Vĩnh Tràng: Vĩnh Tràng 
Pagoda. 





XXVIII. Tỉnh Bến Tre—Bến Tre Province: 


217) 
218) 


219) 


220) 


XXIX. 


Chùa Hội Tôn: Hội Tôn Pagoda. 
Chùa Huệ Quang: Huệ Quang 
Pagoda. 

Chùa Tuyên Linh: Tuyên Linh 
Pagoda. 

Chùa Viên Minh: Viên Minh Pagoda. 


Tỉnh Cao Lãnh & Mộc Hóa & Sa 
Đéc—Cao Lãnh & Mộc Hóa & Sa 
Đéc Provinces: 


221) 
222) 


223) 
224) 
225) 


XXX. 


226) 
227) 


228) 
XXXL 
220) 


230) 
231) 


232) 
XXXI. 


233) 
234) 


XXXIII. Tỉnh 


235) 


Chùa Bửu Hưng: Bửu Hưng Pagoda. 
Chùa Phước Hưng: Phước Hưng 
Pagoda. 

Chùa Hội Phước: Hội Phước Pagoda. 
Chùa Hoa Lâm: Hoa Lâm Pagoda. 
Chùa Bửu Quang: Bửu Quang 
Pagoda. 


Tỉnh Vĩnh 
Province: 
Chùa Tiên Châu: Tiên Châu Pagoda. 
Chùa Giác Thiên: Giác Thiên 
Pagoda. 

Tịnh Xá Ngọc Viên: Ngọc Viên 
Monastery. 


Long—Vĩnh Long 


Tỉnh Trà Vinh—Trà Vinh Province: 
Chùa Vũng Liêm: Vũng Liêm 
Pagoda. 

Chùa Ông Mẹk: Ông Mẹk Pagoda. 
Chùa Sam Rông Ek: Sam Rông Ek 
Pagoda. 

Chùa Quy Nông: Quy Nông Pagoda. 


Tỉnh Cần Thơ—Cần Thơ Province: 
Chùa Hội Linh: Hội Linh Pagoda. 
Chùa Khánh Quang: Khánh Quang 
Pagoda. 


Sóc 
Province: 
Chùa Kleang: Kleang Pagoda. 


Trăng—Sóc Trăng 


XXXIV. Tỉnh An Giang—An Giang Province: 


236) 
237) 
238) 
239) 
240) 


XXXV. 


Chùa Xà Tón: Xà Tón Pagoda. 
Chùa Tây An: Tây An Pagoda. 
Chùa Phước Điền (Chùa Hang): 
Phước Điền Pagoda. 

Chùa Giồng Thành: Giồng Thành 
Pagoda. 

Chùa Phi Lai: Phi Lai Pagoda. 


Tỉnh Kiên 
Province: 


Giang—Kiên Giang 


241) Chùa Sùng Hưng: Sùng Hưng Pagoda. 

242) Chùa Thập Phương: Thập Phương 
Pagoda. 

243) Chùa Phổ Minh: Phổ Minh Pagoda. 

244) — Chùa Tam Bảo: Tam Bảo Pagoda. 


XXXXVI.Tỉnh Bạc Liêu & Cà Mau—Bạc Liêu 
& Cà Mau Provinces: 


245) Chùa Quan Âm: Quan Âm Pagoda. 

246) — Hưng Quảng Tự: Hưng Quảng 
Pagoda. 

247) Chùa Vĩnh Hòa: Vĩnh Hòa Pagoda. 

Danh Lam Thắng Cảnh: BeautifUul 

landscapes. 

Danh Lợi: Fame and wealth-Fame and 

gai. 


Danh Môn: Danh gia—Famous family. 
Danh Mục: A name or descriptive title. 
Danh Nghĩa: Name and meaning. 

Danh Nghĩa Bất Ly: Name and meaning are 
not apart or differing. 

Danh Ngôn: Famous words. 

Danh Nhân: CelebrityFamous man——Great 
name. 
Danh Nho: Famous scholar. 

Danh Phẩm: Famous literary work. 

Danh Phận: Honor and position. 

Danh Sắc: Namarupa (skt). Name and form. 
1) Danh (gồm thọ, tưởng, hành, thức) và sắc 
đều không thật, nhưng lại có khả năng 
khởi lên phiển não—Name (feeling, 
perception, volition, and consciousness) 
and form (both are unreal and gIve rIse to 
delusion). 

Tên của ông Tu Bồ Để khi thành Phật— 
Name under which Subhuti will be reborn 
as Buddha. 

Một trong mười hai nhân duyên—One of 
the twelve nidanas—See Thập Nhị Nhân 
Duyên. 

Danh Sĩ: Famous scholar. 

Danh Sư: Famous teacher. 

Danh Tài: A person with famous talent. 








2) 


3) 


Danh Thể: Cái dùng để gọi cái thể—Name 
and embodiment (The identity of name and 
substance). 

Danh Thiếp: Visiting card. 

Danh Thơm: Good reputation. 


Danh Tiếng:  Foremos—Renowned— 
Famous. 
Danh Tiết Good reputation on moral 
1nt€ÿTIfy. 


Danh Tự: Name and description. 

Danh Tự Bồ Tát: A nominal bodhisattva. 
Danh Tự Sa Di: Sa Di ở tuổi 20 hay lớn hơn 
(tuổi có thể trở thành Tỳ Kheo)—A novice 
with the age of 20 or over (one of an age to be 
a monk). 

Danh Tự Tỳ Khưu: A monk in name but not 
1n realIty. 

Danh Tướng: Một trong ngũ pháp, mọi sự 


vật đều có danh có tướng—Name and 
appearance. One of the five laws or 


categories, everything has a name and an 
appearance——VIsible. 

Danh Văn: Renown. 

Danh Vi: Tên là—Its name is. 

Danh Vọng: Celebrity——Reputaton—Fame 
and glory. 

Danh Y: Famous physician. 

Dành Dụm: To economize——To save. 

Dao: Hòn ngọc lóng lánh —Jasper green 
crystal. 

Dao Động: To swing—To oscillate. 

Dạo: To take a walk—To go for a walk. 

Dạo Ấy: At that time. 

Dày Công: Many efforts—With great efforts. 
Dãy Núi: A cha¡in of mountains. 

Dạy: To teach—To instruct—To train. 

Dạy Bảo: To rear—To bring up. 

Dần Lòng: To hold oneself To control 
one”s temper. 

Dặn Bảo: To advise—To recommend—To 


counsel. 

Dặn Đi Dặn Lại: To recommend over and 
OV€T again. 

Dắt: To guide—To conduct—To lead—To 
bring someone by the hand. 

Dâm: Giới thứ ba trong ngũ giới cho hàng tại 
gia, cấm ham muốn nhiều về sắc dục hay tà 
hạnh với người không phải là vợ chồng của 
mình. Giới thứ ba trong mười giới trọng cho 
hàng xuất gia trong Kinh Phạm Võng, cắt đứt 
mọi ham muốn về sắc dục. Người xuất gia 
phạm giới dâm dục tức là phạm một trong tứ 
đọa, phải bị trục xuất khỏi giáo đoàn vĩnh 
viễn—Lewd—Sexual 
Licentious—Fornication—Adultery—— 
Lascivious—The thrd commandment of the 
five basic commandments for lay people, and 
the third precept of the ten major precepts for 
monks and nuns in the Brahma Net Sutra. 
Monks or nuns who commit this offence will 
be expelled from the Order forever—See Ngũ 
Giới, and Mười Giới Trọng Của Chư Bồ Tát 
Trong Kinh Phạm Võng. 


misconduct— 


Dâm Bôn: To commit adultery. 

Dâm Dục: Ham muốn sắc dục—Desire for 
sex—Lustful—Debauched—Sexual 
Sexual passion. 

Dâm Dục Bệnh: Bệnh (tâm thần) gây ra bởi 
sự ham muốn sắc dục—The (spiritual) disease 
caused by sexual passion. 


desIre— 


Dâm Dục Hỏa: Lửa của sự ham muốn về sắc 
dục—The fire or the burning of sexual desire. 
Dâm Đấng: Lascivious—Lustful. 

Dâm Giới: Giới cấm dâm dục, một trong 

mười trọng giới của Hiển Giáo trong Kinh 

Phạm Võng—The commandments against 

adultery, one of the ten major commandmenfs 

or precepts 1n the Brahma Net Sutra. 

**% For more Information, please Mười Giới 
Trọng Của Chư Bồ Tát Trong Kinh Phạm 
Võng. 

Dâm Hỗa: Lửa của sự ham muốn sắc dục— 


The fire of sexual passion—See Dâm Dục 
Hỏa. 

Dâm La Võng: Lưới ham muốn sắc dục— 
The net of sexual desire. 

Dâầm Loạn: Incest. 

Dâm Nộ Sỉ: See Nhiễm Khuể S¡. 

Dâm Ô: Obscene—Lewd. 

Dâm Phụ: Adulteress. 

Dâm Thang: Mễ Thang—Cháo nấu bằng 
Øạo—A kind of rice soup, or gruel. 

Dầm Mưa Dãi Nắng: Expose to the rain and 
the sun. 

Dầm Sương: To expose to the dew 

Dầm Sương Dãy Nắng: Đi sớm về muộn— 
Arises early and retires late. 

Dân Chủ: Democratically. 

Dân Lành: Peaceful inhabitant. 

Dân Quê: Country people. 

Dâần Tâm: The mind of the people. 

Dân Tình: Situation of the people. 

Dân Trí: Intellectual standard of the people. 
Dân Vọng: Aspiration of the people. 

Dân Ý: Will of the people. 

Dần Dần: Gradually—Little by little. 

Dẫn: To lead—To bring in or on—To 
conduct—To stretch—To draw. 

Dẫn Chứng: To cite with proof. 

Dẫn Đạo: 

l) Đưa người vào chân lý—To lead people 
1nto Buddha-truth. 

Dẫn dắt linh hồn người chết về thế giới 
khác—A phrase used at funerals implying 
the leading of the dead soul to the other 
world, possibly arising from setting alight 
the funeral pyre. 


Dẫn Đầu: To precede. 
Dẫn Đường: To guide. 
Dẫn Giải: To explain and comment. 


2) 


Dẫn Hóa: To initiate and instruct. 
Dẫn Nghiệp: Dẫn nhân—Tổng báo nghiệp, 


hay nghiệp chủ yếu dẫn đến quả báo phải tái 
sanh vào cõi nào, trời, người, hay súc sanh, 
vân vân—The principle or Integral direction of 
karma, whích determines types of 
reincarnation, I.e. deva, man, or animal, etc. 
Dẫn Nhập: To introduce—To initiate. 

Dẫn Nhiếp: Tiếp dẫn— Trong lời nguyện thứ 
19 của Phật A Di Đà, Ngài nguyện sẽ tiếp dẫn 
những ai gọi đến hổng danh Ngài—To 
accept—Tlo receive—To welcome (as a 
Buddha does on who call on him as stated In 
the nineteenth vow of Amitabha). 

Dẫn Quả: Giai đoạn quả báo thưởng phạt 
tổng báo, ngược lại với biệt báo——The general 
sfage of fruition, such as reward or punishment 
1n the genus, as confrasted with the 
differentiated specles or síages, such as for 
cach organ or varIety of condition. 

Dẫn Tọa: Từ ngữ dùng để chỉ người dẫn ai 
lên tòa để thuyết pháp trong thiền lâm—A 
phrase used by one who ushers a preacher into 
a “pulpIf” to expound the law. 

Dẫn Tới Khổ Đau Không Tránh Được: 
To lead to inevitable sufferings. 

Dẫn Xuất Phật Tính: The Buddha-nature in 
all the living to be developed by proper 
processes. One of the three kinds of Buddha- 
nature—See Tam Phật Tánh. 

Dâng Hoa: To offer incense. 

Dâng Hưởng: To offer flowers. 

Dập Dìu: To come in great number. 

Dập Tắt: Extinction 

Dập Vùi: To maltreat—TOo ill-treat. 

Dật: 


1) Dâm dật: Lustful. 

2) Dễ chịu: To be at ease. 

3) Phóng dật To get away from— 
Indulgence. 

Dật Dục: Sensual. 

Dật Đa: Sec Ajita ¡in Sanskri/Pali- 


Vietnamese Section. 


Dâu: Tên của một ngôi chùa, còn gọi là Thiền 


Định, Duyên Ứng và Pháp Vân. Chùa tọa lạc 
tại ấp Dâu, xã Thanh Khương, quận Thuận 
Thành, tỉnh Hà Bắc, Bắc Việt Nam. Chùa cách 
Hà Nội 17 dậm. Xưa đã từng là trung tâm của 
cố đô Luy Lâu. Đây là một trong những ngôi 
chùa đầu tiên của Việt Nam được xây dựng 
vào thế kỷ thứ ba sau Tây Lịch. Từ những thế 
kỷ đầu của kỷ nguyên Thiên Chúa, vùng Dâu 
đã là một trung tâm Phật Giáo nổi tiếng cả 
trong lẫn ngoài nước. Vào đời nhà Tùy, những 
thế kỷ thứ sáu và thứ bảy, chùa Dâu là nơi tu 
trì và đạo tràng thuyết pháp, là nơi truyền bá 
Phật Giáo quan trọng của các danh Tăng như 
Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Pháp Hiển, và Quan 
Duyên, vân vân. Vào thời nây Sư Lưu Khương, 
theo lệnh vua Tùy Văn Đế, đã xây tháp Hòa 
Phong chín tầng ở ngay trước sân chùa để thờ 
xá lợi Phật, nhưng về sau đã bị đổ nát. Tháp 
được xây lại vào năm I738 nhưng chỉ còn ba 
tầng. Vào các năm 1073, 1169, 1434, và 1448, 
các vua Lý Nhân Tông, Lý Anh Tông, Lê Thái 
Tông, và Lê Nhân Tông đã từng tổ chức lễ 
cầu đảo tại chùa Dâu. Các vị vua khác thì cho 
đến chùa rước tôn tượng Đức Phật về Hà Nội 
để làm lễ. Vào thế kỷ 14, Mạc Đỉnh Chi được 
chiếu chỉ nhà vua cho đứng ra hưng công xây 
dựng lại chùa Dâu. Từ đó về sau nầy chùa đã 
được trùng tu nhiễu lần—Name of a temple, 
also called Thiển Định, Duyên Ứng and Pháp 
Vân, located in Dâu hamlet, Thanh Khương 
village, Thuận Thành distric, Hà Bắc 
province, North Vietnam. It is about l7 miles 
from Hanol. It used to be Luy Lâu ancient 
cifadel. 
temples built in the third century A.D. Since 
the beginning of the Christian era. The Dâu 
area has been a famous Buddhist center for 
both home and abroad. In the Sui dynasty, 
around the sixth and seventh centuries A.D., 

Dâu Temple functioned as the Buddhist 

monks"” monastery, the place of Buddhist 
preaching and 
Buddhaˆs Dharma was propagated by the well- 
known monks as Vinmtaruci, Pháp Hiển, Quan 


This ¡is one of Vietnams earliest 


the famous center where 


Duyên, etc. At that time, king Sui-Wen-Ti 
ordered Liou-K*ang to buid a stupa for 
Buddha”s relics. Placed ¡in the yard of the 
temple. Hoa Phong stupa which used to have 
nine storeys was In ruin. A new three-storeyed 
stupa was rebuilt in 1738. In the years of 1073, 
1169, 1434, and 1448, successive Kings Lý 
Nhân Tông, Lý Anh Tông, Lê Thái Tổ, and Lê 
Nhân Tông organized a prayer at the temple. 
Other kings had Dâu Temple*s Buddha statue 
broupht to Báo Thiên Temple in Hanoi for 
their worship prayer. It was Madarin Mạc Đỉnh 
Chỉ who was in charge of rebuilding Dâu 
Temple in the fourteenth century. Since that 
time, the temple has been rebuilt many other 
times. 

Dấu Chân: Hoof—Footprin—footmark— 
Footstep——Imprint of the foot. 

Dấu Hiệu Vãng Sanh Về Đâu: Signs of 
places of rebirth—See Những Điểm Nóng Tối 
Hậu, and Sanh Về Cõi Nào? 

Dấu Tích: Trace—Vestige. 

Dầu: Oil. 

Dầu Bát: Một bát dầu—A boil of oi—Tn 
Dầu Bát (cẩn thận như đang mang bát dầu đầy 
trên tay)—As careful as carrying a bowl of oIl. 
Dầu Vậy: In spite of. 

Dấu: Althought—Though—In spite of—Even 
1f—Even though. 

Dẫu Xây Chín Bậc Phù Đồ, Không Bằng 
Làm Phước Cứu Cho Một Người: Saving 
one lie earns more credit than building a 
temple of nine stupas (storIe$). 

Dây Dưa: To drag on. 

Dè Xến: To save little by little. 

Dễ Bảo: Obedient—Docile. 

Dễ Cảm: Nhạy cảm—Emotional. 

Dễ Chịu: Comfortable. 

Dễ Dãi: Easy-going. 

Dễ Dạy: Easily taught. 

Dễ Hiểu: Easy to understand. 


Dễ Ngươi: To disregard. 

Dễ Như Chơi: Easy as ABC. 

Dễ Nói: Easy to say—Đạo Phật dễ nói nhưng 
không dễ làm: Buddha teaching is eay to say, 
but not easy to do or to practice. 

Dễ Ợt: Very easy. 


Dễ Thối Chuyển: Easly prone to 
T€frOðr€ssion. 


Dễ Thương: Pleasant—Lovely—Lovable. 
Dễ Tinh Tấn: Capable of great vigor. 
Dẹp Bỏ: To dispel. 


Di: 

l1) Dời đi: To remove——To convey. 

2) Đi khắp nơi: To reach everywhere. 

3) Một loại khỉ mặt đỏ: Markata (skÙ-—A 
red-faced monkey. 

4)_ Rơi xót lại: To leave behind. 


Di Ca: Meka (skt)—Người ta nói đây là tên 
của người con gái đã đến dâng sữa trâu lên 
Đức Phật khi Ngài vừa mới thành đạo—Said 
to be the name of the girl who gave milk 
congee to Sakyamuni Iimmediately after his 
enlightenment; seemingly the same as Sujafa, 
Sena, or Nanda. 

Di Ca La: Mekhala (skt). 

1) Vòng đai: A girdle. 

2) Tên của một vị trưởng lão: Name of an 
elder. 

Di Chuyển: Movement. 

Di Đà: Amitabha (skt)—See A Di Đà in 

Vietnamese-English Section, and Amitabha In 

Sanskrit-Pali-Vietnamese Section. 

Di Đà Bổn Tánh Tịnh Độ Duy Tâm: 

1) Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong 
Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, sự 
nhiếp cơ của Tịnh Độ quả là rộng lớn, 
không thể nghĩ bàn, nhưng chúng ta 
thường nghe nói “Di Đà Bổn Tánh Tịnh 
Độ Duy Tâm.” Nghĩa lý của câu nầy thế 
nào? Tịnh Độ là miền Cực Lạc ngoài 
mười muôn ức cõi Phật, Di Đà là vị giáo 
chủ của Tây Phương Cực Lạc. Ý nói chân 


2) 


tâm của chúng sanh rộng rãi và sáng suốt 
vô cùng—According to Most Venerable 
Thích Thiền Tâm ¡in The Pure Land 
Buddhism, the gathering power of the 
Pure Land method 1s trully all-embracing 
and unconcervable. However, we always 
hear such expression as “Self-Nature 
Amitabha, Mind-Only Pure Land.” What Is 
the meaning of this expression? The Pure 
Land ¡s the land of Ulimate Bliss, ten 
billion Buddha lands from here, and 
Amitabha Buddha 1s the teacher of that 
land. It means that the True Mind of 
senfient beings Is all-extensive and all- 
1lluminating. 

Kinh Lăng Nghiêm nói: “Những non sông, 
đất liền cho đến hư không ở ngoài sắc 
thân ta, đều là cảnh vật trong chân tâm 
mầu sáng. Các pháp sanh hóa, đều là hiện 
cảnh của duy tâm.” Như thế thì đâu có cõi 
Phật nào ngoài tâm ta. Cho nên ý nghĩa 
của Tịnh Độ duy tâm là nói cõi Tịnh Độ ở 
trong chân tâm của ta, như biển cả nổi lên 
vô lượng bóng bọt, mà không có bóng bọt 
nào ở ngoài biển cả. Lại như những hạt 
bụi nơi đất liền, không có hạt bụi nào 
chẳng phải là đất; cũng như không có cõi 
Phật nào chẳng phải là tâm. Thế nên cổ 
đức có nói: “Chỉ một tâm nầy có đủ bốn 
cõi Phàm Thánh đồng cư, Phương tiện 
hữu dư, Thật báo vô chướng ngại, và 
Thường tịch quang——The Surangama Sutra 
states: “The various mountains, rivers and 
confinenfs, even the empty space outside 
our physical body, are all realms and 
phenomena within the wonderful, bright 
True Mind. Phenomena which are born, 
they are all manifestations of Mind-Only.” 
Therefore, where can you find a Buddha 
land outside the Mind? Thus, the concept 
of Mind-Only Pure Land refers to the Pure 
Land withn our True Mind. This 1s no 
different from the ocean, from which 
springs an untold number of bubbles, none 


of which 1s outside the wide ocean. Ít 1s 
also like the specks of dust in the soIl, 
none of which is not soil. Likewise, there 
1s no Buddha land which 1s not Mind. 
Therefore, ancient sages and saints have 
said: “This single mind encompasses the 
four kinds of lands In their totality: the 
Land of Common Residence of beings and 
saints, the Land of Expediency, the Land 
of True Reward, and the Land of Eternally 


Tranquil Lipht. 
*+*. See Bốn Cõi Tịnh Độ and Bốn Cõi Duy 
Tâm. 


Di Đà Sơn: Mitrasanta (skt)—Tên của một vị 

sư vùng Tukhara—Name of a monk from 

Tukhara. 

Di Đà Tam Tôn: Di Đà Tam Thánh —See 

Tam Tôn (B). 

Di Để: Miti (sk0. 

l1) Đo lường: Measure. 

2) Sự hiểu biết chính xác: 
knowledge. 


Accurate 


Di Đệ: Đệ tử của một vị thầy đã quá vãng— 
The disciples lef( behind by a deceased 
master. 

Di Động: Mobile. 

Di Già: Megha (sk0). 

l1) Vân: Mây. 

2) Tên của Bổ Tát Di Già, nổi tiếng là một 
lương y hay người kiểm soát mây để làm 
mưa: Name of one of the bodhisattva as a 
healer, 
producing rain. 

Di Già Ca: Miccaka or Mikkaka (skÙ—See 

Hai Mươi Tám Tổ Ấn Độ (6). 

Di Giáo: See Di Huấn. 

Di Hài: Remains of the dead body. 

Di Hầu: Markata (sk0. 

1) Loài khỉ lớn tánh tình nóng nảy, lật đật 
không yên, giống như dục vọng của chúng 
sanh luôn trối dậy: The larger monkey, 
mischievous, restless, like the passions. 


or as a cloud-controller for 


2) Tâm Viên: Tâm phiển não muốn bốc 
trăng ra khỏi nước—A monkey, typical of 
the mind of i1llusion, pictured as trying to 
pluck the moon out of the wafter. 

3) Tâm mê mờ: The mind of foolishness. 

4) Tâm phóng dật: The mind of restlessness. 


Di Hầu Giang: Một nơi trong thành Tỳ Xá 
Lê nơi Đức Phật giảng kinh—A place ¡in 
Vaisali where Buddha preached. 

Di Hình: Xá lợi của Đức Phật —Relics of the 


Buddha. 

Di Hóa: See Di Huấn. 

DĨ Họa: To brng about disastrous 
Consequences. 


Di Huấn: Giáo pháp cuối cùng truyền lại khi 
Phật sắp nhập diệt —Doctrine or transforming 
teaching , handed down or bequeathed by a 
Buddha. 

Di Kham: Lễ “di kham” là lễ dời quan tài 
người chết ra chánh điện để làm lễ ba ngày 
sau lễ tẩn liệm—To remove the coffin to the 
hall for the masses for the dead on the third 
day after encoffinmernt. 

Di Lan: Vua Di Lan—King Milinda—See 
Milindapanha SanskrI/Pali-Vietnamese 
Section, and Di Lan Đà in Vietnamese-English 
Section. 

Di Lan Đà: Milinda or Menander (skt)—Di 
Lan Đà là vị vua Ấn Độ gốc Hy Lạp. Những 
vùng đất do ông chiếm cứ và cai trị bao gồm 
Peshawar, Kabul, Punjab, Sindh, Kathlawar, 
và miễn tây Uttar-Pradesh. Di Lan Đà là một 
học giả uyên bác và là một nhà lý luận sắc 
bén. Ông tinh thông nhiều ngành học thuật và 
có biệt tài tranh luận. Lúc đầu ông mang nặng 
những băn khoăn thắc mắc về giáo lý của Đức 
Phật. Ông rất buôn lòng vì không ai giải tỏa 
được cho ông, ông than thở: “Chao ôi, cả nước 
Ấn Độ là một sự trống không! Tất cả chỉ được 
tài khoác lác mà thôi. Chẳng một tu sĩ khổ 
hạnh hay một Bà La Môn nào cố thể tranh 
luận với ta và giải tổa những mối nghi ngờ của 


in 


ta.” Một ngày kia, do một duyên may, ông gặp 
được một tu sĩ Phật giáo tên là Na Tiên đang 
trên đường đi khất thực, dáng vẻ trầm tĩnh và 
thanh thản của vị hiển nhân đã có một ảnh 
hưởng thầm lặng nhưng mạnh mẽ trong lòng 
nhà vua. Ngày hôm sau, vua cùng một đoàn 
năm trăm người Yonaka đi đến tu viện 
Sankheya tại Sagal, là nơi cư ngụ của Na Tiên. 
Họ có một cuộc trò chuyện mà theo yêu cầu 
của nhà vua, sau đó sẽ được tiếp tục trong 
hoàng cung. Vị tu sĩ vốn chẳng phải tầm 
thường, đã nói với nhà vua rằng ông muốn 
cuộc thảo luận diễn ra theo kiểu tìm học chứ 
không phải theo kiểu vương giả. Nhà vua đồng 
ý và lần lượt nêu lên những khó khăn của 
mình ra với đạo sư, ông nầy giải đáp thỏa mãn 
tất cả. Nhưng về sau nầy khi những mối hoài 
nghỉ băn khoăn nầy được Hòa Thượng 
Nagasena giải tỏa, Milinda trở thành một đại 
thí chủ, một nhà bảo trợ lớn của đạo Phật, một 
ông vua Phật tử hết lòng truyền bá đạo Phật. 
Trong hai thế kỷ theo sau sự suy yếu của triều 
đại Mauryas , những kẻ xâm lăng ngươi Hy 
Lạp đã nắm quyền bá chủ trên vùng tây bắc 
Ấn Độ và A Phú Hãn. Trong thời gian nầy có 
đến ba mươi vị vua nối tiếp nhau, trong đó chỉ 
có hoàng đế Di Lan Đà là người đã để lại một 
ấn tượng lâu đài trong lòng người dân Ấn Độ. 
Điều nầy rõ ràng là do ông đã gắn bó chặt chế 
với đạo Phật. Vua Di Lan Đà là một trong 
những nhân vật quan trọng trong cuốn 
Milindapanha với Những câu hỏi của Vua Di 
Lan Đà (Milanda). Đây là tác phẩm chính 
ngoài giáo điển của trường phái Theravada nói 
về những đối thoại của thầy Nagasena và vua 
Di Lan Đà (vua Hy lạp xâm lăng và chiếm cứ 
vùng Bắc Ấn vào thế kỷ thứ I trước Tây lịch). 
Những câu hỏi của vua Di Lan Đà liên quan 
trực tiếp với những ý niệm căn bản trong Phật 

giáo về luân hồi, vô ngã, và luật nhân quả. 

Trong quyển Milindapanha, vua Di Lan Đà 
được mô tả là vị vua thuộc dòng đõi Yonakas 
tại vùng đất Yona. Các vùng đất Yona và 
Kamboja được người Ấn Độ biết đến vào thế 


kỷ thứ sáu trước Tây Lịch, như được xác nhận 
trong bài kinh Assalayana của Kinh Trung Bộ, 
nói rằng dân ở các vùng nầy chỉ có hai giai 
cấp xã hội là Arya và Dasa, thay vì bốn như ở 
Ấn Độ (see Tứ Giai Cấp Ấn Độ). Một điều mà 
ai cũng biết là sau cuộc kết tập kinh điển lần 
thứ ba tại thành Hoa Thị, thì vua A Dục đã gửi 
nhiều phái đoàn truyền giáo đến các vùng đất 
xa xôi như Yona, Syria, và Macedonia. Cũng 
dưới vua A Dục, một vị Tỳ Kheo người Hy 


Lạp tên là Dhammarakkhita-Yona 
Dhammarakhia đã được cử đến xứ 


Aparantaka để thuyết giảng Chánh Pháp. Như 
vậy rõ ràng giáo lý của Đức Phật đã gợi mở 
tâm trí người Hy Lạp trước thời vua Di Lan 
Đà. Theo sách Na Tiên-Di Lan Đà Vấn Đáp, 
vua Di Lan Đà đã trao vương quyên lại cho 
con mình, từ bổ mọi chuyện thế sự và từ trần 
như một tu sĩ. Theo Phật giáo Nguyên Thủy thì 
vua Di Lan Đà đã chứng quả A La Hán. Theo 
Plutarch, một sử gia Hy Lạp, vua Di Lan Đà 
qua đời trong một lều nhỏ. Đã có nhiều thành 
phố tranh chấp về việc giữ tro cốt của ông. 
Tuy nhiên, phần tro sau nầy được chia đều và 
mỗi thành phố đều dựng tượng đài kỷ niệm 
dành cho ông. Điều đáng nói là các đồng tiền 
của vua Di Lan Đà đều có in hình bánh xe 
Chánh Pháp (Dharmacakra). Đây là một dấu 
hiệu không thể nhầm lẫn cho thấy nhà vua là 
một Phật tử sùng đạo. Chữ khắc Shinkot cho 
thấy rõ ràng rằng nhà vua đã có nhiều công 
lao trong việc truyền bá đạo Phật trong vùng 
giữa Hindukush và Sindh. Plutarch nói rằng 
trong khi trị vì, vua Di Lan Đà đã có ý thức 
công lý rất phân minh, nên được thần dân vô 
cùng yêu mến. Dù rằng quyền lực của ông tại 
Ấn Độ không còn nữa, những ký ức về vị vua 
công bằng sáng suốt nầy vẫn mãi mãi còn 
trong các trang sách của quyển Milnda-panha 
cũng như những đồng tiền mang dấu Pháp 
Luân của ông—MIlinda, the Indo-Greek king. 
He dominated and ruled over the following 
areas: Peshawar, the upper Kabul valley, 
PunJab, Sindh, Kathiawar, and western Uttar- 


Pradesh. Milinda was a well-informed scholar 
and a keen debater. He was well versed In 
varlous branches of learning and expert In 
areument. He was first obsessed with doubts 
and dilemmas about the teachings of the 
Buddha, but was so disappointed because no 
one could be able to eliminate his doubts. He 
exclaimed: “Empty, alas, 1s all India. AII 
Indiais but vain gossip. There 1s no ascetiCc or 
Brahmin who 1s capable of disputing with me 
and solving my doubts.” It was by a fortunate 
chance that one day he saw a Buddhist monk 
named Nagasena going on his begging round. 
The calm and serene personality of the sage 
had a silent but powerful infiuence on the 
king”s mind. Next day, in the company of five 
hundred Yonakas , he went to the Sankheya 
monastery at Segal where the monk was 
staying at that time. They had a conversation 
which, at the request of the king, was later 
resumed at the palace. The monk who was no 
ordinary teacher told the king that he was 
agreeable to a discusslon only !f it was held in 
the scholastic way and not In the royal way. 
The king paid homage to the teacher In a 
fiting manner and put his difficulties one by 
one before the sage who ably solved them all 
to the king”s entire satisfaction. But later when 
his doubts and misgivings had been removed 
by Most Venerable Nagasena, he became a 
øreat patron and supporter, a devout Buddhist 
ruler propagating the teachings of the Buddhist 
relipion. During the two centuries that 
followed the decline of the power of the 
Imperial Mauryas, the Greek Invaders invaded 
over north western India and Afghanistan. 
Some 
period, of whom only King Milinda has left a 


thrty rulers flourished during this 


permanent Impression on the Indian mind. 
This 1s evidently due to his association with 
Buddhism. King Milinda was one of the most 
1mportant characters in the Pali book named 
Milindapanda, which ¡includes  questlons of 
King Milanda. This ¡is one of the  most 


Important  noncanonical works of the 
Theravada school, dialogues between the 
Monk Nagasena and King Milinda (a Greek 
king who ¡nvaded and conquered northern 
India in the IŸ century B.C.). King Milinda's 
questions concern the basic teachings of 
Buddhism, especially the doctrines of rebirth, 
non-egoism, and the law of karma. King 
Milinda. In the Milindapanha, Milinda has 
been described as the king of the Yonakas 
from Yonas. The lands of the Yonas and 
Kambojas were known to Indians in the sixth 
cenury B.C. evidenced by the 
Assalayana suttanta of the Majjhima-nikaya 
which states that the people of these reglons 
had only two social classes of Arya and Dasa 
Iinstead of the four classes of Indian society. Ït 
1sẲÏ a well-known fact that after the third 
Buddhist Council held Pataliputra, Buddhist 
misslonarles were sent by King Asoka to 
distant areas Including Yona, Syria, 
Macedomia. Also under the reign of king 
Asoka, a Greek Bhikshu 
Dhammarakkhita-Yona Dhammarakkhita was 
sent to Aparantaka to preach the Dharma 
there. It is thus clear that the blessed teachings 
of the Buddha had begun to appeal to the 
Greek even before the time of king MIlinda. 
According to the Milinda-panha, king Milinda 
died as a Buddhist monk, having retired from 
the world after handing over his kingdom to his 
son. King Milanda 1s also said to have attained 
(to Arhatshp whích 1s the last sfage of 
sanctificaton  according 
Buddhism. Plutarch, the Greek historian, says 
that Milinda”s death occurred In a camp and 
there was a dispute among several citles for 
the possession of his ashes, but later his ashes 
were divided and each city has Iíš own 
memorial monument to worship him. Ït 1s also 
sienificant that the coins of Milinda bear the 
Buddhist wheel (Dharmacakra). This 1s an 
unmistakable sign that he was a devout 
Buddhist The Shinkot Inscripion proves 


AS 1S 


and 


named 


tO Theravada 


beyond a doubt that the Greek king helped In 
the propagation of Buddhism ín the region 
between the Hindukush and Sindh. Plutarch 
says that as a ruler , Milinda had a keen sense 
of justice and was dearly loved by his people. 
Though the power he had esfablished In India 
disappeared with his death, the memory of this 
Just and wise Buddhist ruler will forever 
remain enshrined in the pages of the Milinda- 
panha as 1n his own coIns bearing the 
Dharmacakra. 

Di Lan Đà Vấn Đạo: Milinda-panha (skt)— 
Những câu hỏi đạo của vua Di Lan Đà— 
Questions of King Milinda—Theo Giáo Sư 
Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật 
Giáo, theo tài liệu Pali còn lưu lại thì cuốn Di 
Lan Đà Vấn Đạo (Milinda-panha) có lẽ do 
đại trưởng lão Na Tiên biên soạn, được xem là 
cuốn sách đáng tin cậy nhất. Quyển sách nầy 
hoặc được viết trong thời vua Di Lan Đà hay 
sau thời của ông, nhưng phải trước ngài Phật 
Âm, vì thường thấy ông nây trích dẫn cuốn 
sách nầy, xem như một tư liệu đáng tin cậy. 
Có nghĩa là cuốn sách nầy được viết vào 
khoảng từ năm 150 trước Tây Lịch đến năm 
400 sau Tây Lịch. Nhiều người cho rằng quyển 
Di Lan Đà Vấn Đạo không phải là một cuốn 
sách đồng nhất. Các chương được viết theo 
nhiều phong cách khác nhau. Do đó, có thể 
rằng một số chương đã được thêm vào sau 
nầy. Tuy nhiên, bằng chứng cụ thể nhất là 
cuốn sách nầy đã được dịch ra chữ Hán vào 
khoảng từ năm 317 đến 420 sau Tây Lịch với 
tên là Kinh Na Tiên, chỉ có ba chương đầu của 
cuốn Milinda-panha mà thôi. Từ đó người ta 
cho rằng bốn chương còn lại là phần thêm vào 
sau nầy. Một sự kiện nữa hậu thuẫn cho quan 
điểm trên là cuối chương ba, sách đã nói rằng 
các câu hỏi của vua Di Lan Đà đã hết, còn 
chương bốn trông giống như một sự khởi đầu 
mới. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng không thể 
gạt bỏổ ra ngoài giả thuyết cho rằng chính Na 
Tiên hay một tác giả nào đó đã viết nên toàn 


bộ cuốn sách như chúng ta thấy ngày nay. Rất 
có thể dịch giả Trung Hoa chỉ giới hạn bản 
dịch của mình trong ba chương mà thôi. Cuốn 
Di Lan Đà Vấn Đạo như hiện nay gồm có bảy 
chương. Trong bảy chương nầy thì chương đầu 
ghi lại con người và lịch sử, còn các chương 
kia toàn là giáo lý. Điều lạ lùng là trong khi 
Tỳ Kheo Na Tiên tốn nhiều công phu kể với 
chúng ta về cuộc đời quá khứ của ông và của 
vua Di Lan Đà, ông lại chẳng nói gì về cuộc 
đời hiện tại của ông. Khiêm tốn đến mức xóa 
mờ mình là đặc điểm thường gặp của các tác 
giả thời xưa. Vào thời ấy vua Di Lan Đà đã 
không thỏa mãn với các luận sư tôn giáo 
đương thời, nỗi khoắc khoải của ông được bộc 
lộ trong câu nói sau đây: “Chao ôi, cả cõi 
Diêm Phù Đề chỉ là một sự trống không! Diêm 
Phủ Đề chỉ là cái lỗ trống. Tất cả chỉ được tài 
khoác lác mà thôi. Chẳng một tu sĩ khổ hạnh 
hay một Bà La Môn nào có thể tranh luận với 
ta và giải tỏa những mối nghi ngờ của ta.” Thế 
nhưng với trưởng lão Na Tiên, nhà vua đã 
hoàn toàn bị chinh phục, không những bằng 
những kiến thức cao siêu, mà cả cách ăn nói 
đầy ấn tượng và có sức thuyết phục. Người ta 
kể lại rằng sau lời chào hỏi thông thường, nhà 
vua nói: “Thưa tôn ông, xin tôn ông cho biết 
phương danh quí tánh. Người ta gọi tôn ông 
như thế nào?” Na Tiên đáp: “Tâu bệ hạ, các 
đạo hữu của tôi gọi tôi là Na Tiên, cha mẹ thì 
đặt tên cho tôi là Na Tiên, nhưng gọi thế cho 
tiện thôi. Sự thực thì không có một người như 
thế đâu.” Chính câu nói nầy của trưởng lão dã 
khai thông mọi chuyện, tiếp theo là hàng loạt 
các câu hỏi và những câu trả lời, trong đó có 
sự minh họa nổi tiếng về chiếc xe ngựa, theo 
đó, cũng giống như các bộ phận của chiếc xe 
khi được lắp ghép chúng lại thì sẽ tạo thành 
chiếc xe, ngoài các thứ ấy ra chẳng có chiếc 
xe nào cả. Tương tự, các bộ phận khác nhau 
của một người tạo nên con người, ngoài các bộ 
phận ấy ra thì chẳng có con người ấy. Thật 
vậy, ngoại trừ Thánh điển ra, không thể tìm 
được một câu nói nào về thuyết vô ngã lại sâu 


sắc hơn và hay hơn những lời nói trên của Tỳ 
Kheo Na Tiên. Do đó, Di Lan Đà Vấn Đạo là 
một cuốn sách được trình bày dễ hiểu, không 
chỉ về các lý thuyết cao siêu của Đức Phật, mà 
cả những nguyên tắc đạo đức và tâm lý của 
Phật giáo. Như thế, đây chính là một cuốn 
sách không thể thiếu đối với các Tăng sinh 
Phật giáo. Ngoài tâm quan trọng của một văn 
bản Phật giáo, Di Lan Đà Vấn Đạo còn có giá 
trị của một tư liệu lịch sử và là một công trình 
văn học xuất sắc. Cuốn sách cung cấp cho 
chúng ta một chứng liệu nổi bậc về văn xuôi 
Ấn Độ trong thế kỷ thứ nhất. Di Lan Đà Vấn 
Đạo có một vị trí đặc biệt trong văn học Ấn 
Độ, dù xét về mặt lý luận, văn chương, lịch sử, 
hay địa lý. Về thời kỳ hậu giáo điển, không có 
một luận thư Phật giáo nào sánh ngang được 
với quyển Di Lan Đà Vấn Đạo—According to 
Prof. Bapat in The Twenty-Eive Hundred 
Years Of Buddhism, after the Pali scriptures, 
the Questions of King Milinda (Milinda-panha) 
supposed to have been compiled by Mahathera 
Nagasena, 1s 
authoritative a text. 
Milinda-panha must have been written either 
at the time of king Milinda or after hìm, but 
surely before the time of Buddhsghosa, who 
has so offen quoted Nagasena”s Milinda-panha 
as an authority. That 1s to say, the book must 
have been written between 150 B.C. and 400 
A.D. It has been suggested that the Milinda- 
panha Is not a unitary text for different 
chapters are wriften In more than one style. 
Hence 1t 1s probable that some chapters are 
later additons. A strong proof of the above 
theory, however, 1s the fact that the book was 
translated into Chinese between 317 and 420 
A.D. and that its Chinese version, known as the 
Nagasena Sutra, contains only the first three 

chapters of the Milinda-panha. From this it 

has been concluded that the remaining four 
chaptes of the Milinda-panha are 
additions. Stll another fact that supports the 
above view Is that, at the end of the third 


considered almost aS 


lt is certain that the 


later 


chapter, 1t 1s stated that the questions of King 
Milinda have come to an end, and the fourth 
chapter looks like a new beginning. Ño matter 
what has happened, we are probably not 
altogether Jjustified setting the 
assumption that Nagasena, or whoever he 
author may have been, wrote the whle of the 
book as 1t has come down to us today. FOr If IS 
not Impossible that the Chinese translator 
himself preferred to limit his translation only to 
the first three chapters. The Milinda-panha, as 
1í stands at present, contains seven chap(ers. 
Out of these seven, the first one 1s largely 
personal and historical while the others are all 
doctrinal. lt 1s stransge that while Nagasena 
took so much time: fo tell us about his past life 
and that of king Milinda, he does not gIve us 
much Informatlon about his present le. 
Humility bordering on self-effacement has 
been a general characteristic of all our ancient 
writers. At that time, king Milinda was not 
satsfied with the contemporary relipious 
teachers, and his arrogance found expression 
in the following statements: “Jambudvipa 1s 
empty, Jambudvipa 1s hollow. Jambudvipa 1s 
devoid of any Sramanah or Brahmin who could 
argue with me to help me solve all my doubts.” 
In the elder Nagasena, however, king Milinda 
met one who completely subdued him not 
only with his superlor ¡ntellect, but also with 
his Impressive and persuasive diction. Ít 1s said 
that as soon as they had exchanged formal 
greetings, the King said: “Sir, what 1s your 
name? How are you known?” Nagasena 
replied: “Maharaja, I am known as Nagasena. 
My brother bhikshus address me thus. My 
parents call their son Nagasena, but all this 1s 
Just usaøe. In reality, there does not exIst any 
1ndividual as such.” 'This statement of the Elder 
Nagasena set the ball rolling and there 
followed a series of questions and answers, 
including the famous chariot 1llustration which 
maintained that just as the parts of a charlot 
put together make a chariot, and there is no 


1n aside 


chariot apart from them, similarly the different 
components of 
individual and that the individual does not exIst 


an ¡ndividual make an 


aprt from them. No more profound or 
appealing sfatement of the doctrine of 
Anatmavada can be found than the above 


enunciaton of the Elder Nagasena ¡In the 
whole Buddhist literature, with the exception 
of the scriptures. Thus Milinda-panha 1s a 
comprehensive exposition not only of Buddhist 
mefaphysics, but also of Buddhist ethics and 
psychology. As such, it is indispensable for the 
of Buddhism.  Apart 1fS 
Iimportance as a Buddhist text, the Milinda- 


student from 
panha 1s also to be valued as a hisforical 
documert and a literary achievement of øreat 
eminence. The Milnda-panha provides an 
unsurpassed  testimony prose 
lierature of the first century. In short, the 
Milinda-panha occuples a unique position 1n 
Indian letters, whether looked at from the poInt 


to  Indian 


of view of metaphysics, or literafure, or 

history, or knowledge of geography. Ït Is an 

indisputable fact hat 

lierature, no other treatse on Buddhism 

equals the Milinda-panha. 

Di Lặc: See Maitreya ¡in the Sanskri/Pali- 

Vietnamese Section. 

Di Lặc Bồ Tát: Từ Thị—Di Lặc Bồ Tát hay 

vị Phật tương lai của cõi Ta Bà (vị Bồ Tát sẽ 

thành Phật vị lai hướng dẫn chúng sanh giải 

thoát khỏi phiền trược)—Great Loving One— 

Maitreya Bodhisattva—The future Buddha of 

this saha world (the Bodhisatva who will 

become a full Buddha 1n the next world cycle 

to lead men to liberation from self-bondage). 

** For more Information, please see Maitreya 

1n Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 

Di Lâu: Meru (skt)—Cao Sơn—Quang Sơn. 

I) Cao ngất: Lofty. 

2) Núi Tu Di: Ở đây chỉ núi Hy Mã Lạp 
Sơn—Meru also refers to the mounfains 
represented by the Himalayas, in this not 


In  post-canonical 


differing from Sumeru. 

Di Lệ Xa: Mleccha (skt). 

l) Người man rợ, hung dữ: Barbarlan, 
foreigner, wicked. 


2) Vẻ mặt hung hăng: Defined as ill-looking. 
3) Một từ dùng để chỉ những bộ tộc hay 


giống người ngoại đạo: A term for non- 
Buddhist tribe or people. 
Di Mẫu: Mother s sister. 
Di Ngôn: Di giáo—The last words—Wishes. 
Di Pháp: See Di Huấn. 
Di Quan: Di chuyển quan tài từ giữa nhà ra 
để làm lễ di quan trong ngày thứ ba—To 
remove the coffin to the hall for the masses for 
the dead on the thrd day the 
encoffinmetI. 
Di Sa Tắc: Mahisasaka (skt)—Di sa tắc Luật, 
một trong năm bộ luật của Đại Chúng Bộ (sau 
khi Đức Phật nhập diệt chừng 100 năm, tổ thứ 
tư là Ưu Ba Cúc Đa có năm vị đệ tử, diễn 
giảng Luật Tạng thành năm bộ phái khác 
nhau, gọi là Ngũ Bộ Luật, Di sa Tắc là một 
trong năm bộ luật nầy)—The Mahasasaka 
Vinaya, one of the five divisions of the 
Sarvastivadah school 


after 


Di Sản: Hertage——Inherited property. 

Di Sơn: Dời non lấp biển —To remove 
mOuntaIns. 

Di Tích: Tracks—Evidences—Vestiges— 
Remains—Trace—Examples left behind. 

Di Truyền: Heredity. 

Dì Phước: Sister of mercy. 

Di: 

1) Đã rồi: Already. 


2) Quá khứ: Past. 
3) Cuối cùng: End. 
4) Chấm dứt: Cease. 


Dĩ Ân Báo Oán: To return good for evil. 

Dĩ Đạt Đại Đức: 

l) Bậc cao Tăng đạo cao đức trọng: ÀA monk 
far advanced in religion. 

2) VỊ A La Hán: An Arhat. 


Dĩ Hoàn: Đã trở lại—Bắt đầu một chu kỳ— 
Already returned—The recommencement of a 
cycle. 

Dĩ Huyết Tẩy Huyết: Lấy máu rửa máu, 
máu càng lan rộng (lấy máu rửa máu hay lấy 
oán báo oán, chúng ta sẽ rơi hết từ tội lỗi nầy 
sang tội lỗi khác)—To wash out blood with 
blood, from one sin to fall Into another. 

Dĩ Kim Đương: Tam thế—Three times. 

1) Quá Khứ: Past. 

2) Hiện Tại: Present. 

3) VỊ Lai: Future. 

Dĩ Kim Đương Vấng Sanh: Những vị vãng 
sanh về Tịnh Độ, trong quá khứ, trong hiện tại, 
và vị la—Those born into the future life of the 
Pure Land, in the past, in the prsent, and to be 
born In the future. 

Dĩ Ly Dục Giả: Người đã từ bỏ dục giới, có 
hai loạ—Those who have abandoned the 
desire-realm, divided Into two classes: 

1) DỊ Sanh: Phàm phu đã la dục vọng, nhưng 
vẫn còn luân hồi trong lục đạo——Ordinary 
people who have left desire, but will be 
born Into the six gatI. 

Thánh Giả: Những vị Thánh không còn 
luân hồi trong dục giới, cho cả Phật tử và 
không Phật tử— The saints, who will not 
be reborn into the desire-realm, for both 
Non-Buddhists and Buddhists. 

Dĩ Nhiên: Of course—Naturally. 

Dĩ Oán Báo Oán: To return evil for evil. 

Dĩ Sa Thí Phật: Theo truyền thuyết thì tiền 
kiếp vua A Dục khi là một đứa nhỏ lúc còn thơ 
ấu đã lấy nắm cát trong tay mà cúng dường 
cho Phật, nên về sau nầy được tái sanh làm 
vua—The legend of Asoka when a child g1ving 
a handful of gravel as alms to the Buddha 1n a 
previous Incarnation, hence his rebirth as a 
king. 

Dĩ Sanh: Bhuta (sk Dĩ Sanh-lLúc hiện 
hữu hay ngay trong hiện tạ —Become—The 
moment just come into existence, the present 


2) 


momert. 

Dĩ Tâm Học Tâm: With the mind learning 
the mind. 

Dĩ Tâm Truyền Tâm: Truyền thẳng từ tâm 
qua tâm bằng trực giác, đối lại với lấy văn tự 
mà truyền pháp—Direct transmission from 
mind to mind (the intuitive principle of the Zen 
school)—Wih the 
transmitting the mind, as contrasted with the 
wWritten word. 

Dĩ Tri Căn: Ajnendriya (skÙ—Một trong ba 
căn vô lậu —Người đã biết rõ căn cội thiện 
lành đều phát khởi từ những chân lý (ý, lạc, 
hỷ, xả, tín, tấn, niệm, định, huệ) mà ra—The 
second of the three passionless roots—One 
who already knows the Indriya or roots that 
arise from the practical stage associated with 
the four dogmas (purpose, joy, pleasure, 
renunciation, faith, zeal, 
medifation, wisdom). 

Dĩ Vẫng: The former time——The past. 

Dĩ Vi: Coi như—To take to be—To consider 


or  Intuitive mind 


memory, abstract 


aS. 
Dị: 

l1) DỊ thường: Extraordinary. 

2) Dung Dị: Dễ dàng—Easy. 

3) Sự khác biệt: Prthak (skÐ——Different— 


Unlike—Separate——DIiverse——DIversity— 
Not the same—Diversity—Change—— 
Sfrange—Heterodox. 
Dị Bẩm: Extraordinary nature. 
Dị Biến: Thay đổi—To change. 
DỊ Bộ: Different class, or sect; heterodox 
schools, etc. 
Dị Chấp: Cố chấp với cái lý khác với chánh 
lý—A different tenet——To hold to heterodoxy. 
Dị Chúng: Foreign race. 
Dị Dạng: Strange form. 
Dị Duyên: Alambana-pratyaya (skt)——Những 
yếu tố bên ngoài làm ảnh hưởng đến sự chăm 
chú, hay tập trung tư tưởng——Things distracting 
the attention, distracting thoughits; the action of 


external obJecfs conditioning conscIousness. 
DỊ Đoan: Superstition—Heterodoxy. 

Dị Đồng: Different. 

Dị Giải: Lối giải thích theo dị giáo—A 
different, or heterodox, Interpreftation. 

Dị Giáo: Heresy. 


Dị Hành: Dễ làm—-Easy to do—Easy 
PrOỹT€ss. 

Dị Hình: Strange shape. 

Dị Học: 


1) Những nghiên cứu khác: Different studies. 

2) Học thuyết của tà giáo: Heterodoxy. 

DỊ Huệ: Trí tuệ của kẻ theo tà giáo — 

Heterodox wisdom. 

Dị Khẩu Đông Âm: Nhiều ý kiến khác 

nhau, nhưng lại đồng tâm nhứt trí —Different 

or many mouths, but the same response—— 

Unanimous. 

Dị Kiến: Different view, heterodoxy. 

Dị Nhân: 

1) Người dị thường: An Extraordinary man— 
A different person. 

2) Nhân khác: A different cause. 

Dị Phẩm: Phẩm loại tương phản hay khác 

nhau—Of different order, or class. 

DỊ Phương Tiện: Phương tiện đặc thù mà 

Phật dùng để xiển dương Nhất Nghĩa Đế— 

Extraordinary, or unusual adapftations, devices, 

Or means. 

DỊ Sinh: Prthagjana, Balaprthagjana (skÙ— 

Tên gọi khác của phàm phu. Phàm phu được 

dịch là “dị sinh” vì do vô minh mà theo tà 

nghiệp chịu quả báo, không được tự tại, rơi 

vào các đường dữ —An ordinary person 

unenlightened by Buddhism, an unbeliever, 

sinner; childish, ignorant, foolish; the lower 

orders. 

Dị Sinh Đê Dương Tâm: Cái ngu của 

phàm phu được ví như con dê đực (Đê Dương) 

chỉ nghĩ tới ăn uống và dâm dục—Common 

“butting goat,” or animal, propensifIes for food 

and lust. 


Dị Sinh Tánh Chướng: The common 

llusons of the unenlightened—Taking 

seeming for real. 

DỊ Sự: Extraordinary fact. 

Dị Tài: Extraordinary talent. 

Dị Tâm: 

1) Tâm khác: Different mind. 

2) Tâm chứa chấp tà thuyết: Heterodox 
mind. 

Dị Thục: Vipaka (skÐ)——Quả báo nương theo 

thiện ác của quá khứ mà có được, cái quả 

khác với tính chất của cái nhân, như thiện 

nghiệp thì cảm lạc quả, ác nghiệp thì cảm khổ 

quả, cả hai lạc quả và khổ quả không còn 

mang tính chất thiện ác nữa, mà là vô ký 

(neutral), nên gọi là dị thục tức là cái nhân khi 

chín lại khác—-Differing from the cause, 

different when cooked, or matured, 1.e. the 

efect differing from the cause, pleasure 

differing from goodness 1(s cause, and paIn 

from evil. Maturing or producing 1s effects In 

another lIfe. 

Dị Thục Đẳng Ngũ Quả: Năm quả dị thục, 

hay năm quả được sản sanh bởi sáu nhân— 

The five fruits of karma. Pancaphalanm, or 

effects produced by one or more of the six 

hefus or causes. 

I1) Dị Thục Quả: Vipaka-phala (skt—See Dị 

Thục Quả. 

Đẳng Lưu Quả: Nisyanda-phala (skt)— 

Uniformly continuous effec—See Đẳng 

Lưu Quả. 

Sĩ Dụng Quả: Purusakara-phala (skÐÙ— 

Simultaneous effect produced by the 

sahabhu-hetu and the samprayukta-hetu—— 

See Sĩ Dụng Quả. 

Tăng Thượng Quả: Adhipati-phala (skt—— 

Aggregate effect produced by the karma- 

hetu—See Tăng Thượng Quả. 

Ly Hệ Quả: Visamyoga-phala (skÐÙ— 

Emancipated effect produced by all six 

causes—See Ly Hệ Quả. 

DỊ Thục Nhân: Vipakahetu (skt)—Nhân 


2) 


3) 


4) 


5) 


sanh ra quả khác với chính nó, thí dụ như thiện 
nhân không sanh ra thiện quả mà lại sanh ra 
lạc quả; ác nhân không sanh ra ác quả, mà lại 
sanh ra khổ quả (lạc quả và khổ quả đều là vô 
ký, chứ không phải ác)— 
Heterogeneous cause, I.e. a cause producing a 
different effect, known as neutral, or not 
ethical, e.ø. øoodness resulting ¡In pleasure, 
evil in pain. 

Dị Thục Nhơn Dị Thục Quả: Differently 
ripening causes produce differently ripening 
effects—Every developed cause produce Ifs 
developed effect. 

Dị Thục Quả: Quả báo khác thời mà chín, 
như trong một kiếp tái sanh nào đó thì do cái 
nhân đời trước mà ngũ căn đời nầy sẽ xấu, 
đẹp, thông minh, ngu độn (chứ không phải là 
thiện ác nữa, do đó mới gọi là dị thục quả)— 
Fruit ripening differently, or heterogeneous 
effect produced by heterogeneous cause, I.e. 
in another Incarnaton, or liíe, e.g. the 
condition of the eye and other organs now 
resulting from specIfic sins or otherwise In 
Dr€Vious existence. 

Dị Thục Sinh: Sự phân biệt của Đại Thừa về 
sự khác biệt giữa “dị thục” và “dị thục sinh.” 
Dị thục sinh là sáu thức (dị thục của sáu thức 
do A Lại Da thức sanh ra)—A diference 1s 
made In Mahayana between Alaya-vijnana 
and the six senses which produced from the 
Alaya-vijnana. 

Dị Thuyết: Giáo thuyết của dị giáo—A 
different, or heterodox explanation; or stranøe 
doctrine. 


là thiện 


Dị Thường: Extraordinary—Exceptional— 
Unnatural——Fantastic. 
Dị Tộc: Different race. 


Dị Tướng: 

I)_ Một trong tứ tướng, sự thay đổi: One of 
the four sfates of all phenomena, 
diference or differentiaton—See Tứ 
Tướng (3). 


2) Phẩm chất đặc biệt, tướng mạo lạ thường: 


Particular qualities, stranee physlognomy. 
Dịch: To translate. 
Dịch Thoát: To translate freely. 
Dịch Từng Chữ: To translate word by word. 
Diệc: 
1) Vừa: Also. 
2) Hơn nữa: Moreover. 
Diệc Hữu Diệc Không Môn: 


lI) Trường phái Trung Đạo: Madhyamika 
(skt)——The middle school. 

2) _ Pháp môn vừa hữu vừa không hay pháp 
môn song chiếu hữu không—Trung 
Đạo—-Both realty and unreality— 
Relative and absolute—Phenomenal and 
non-phenomenal. 

Diêm: 

I) Cổng làng: A gate—Border-gate— 

Hamlet. 
2) Nói xàm—Nói không ăn nhập vào đâu— 


Incoherent talk. 
Diêm Bà Độ: Loại chim trong địa ngục, lớn 
như voi, có nhiệm vụ gấp những kẻ độc ác, 
bay đi rồi ném xuống cho rớt ra từng mảnh——A 
bird in purgatory as large as an elephant, who 
pIicks up the wicked, flies and drops them, 
when they are broken to pIeces. 
Diễm Đài: Hells—Hades. 
Diềm La: Yama (skt)—See Diêm Vương. 
Diềm Ma: Yama (skt)—See Diêm Vương. 
Diêm Ma Na Châu Quốc: Yavana or 
Yamana (skt—Đảo quốc Java nơi mà hai ngài 
Pháp Hiền và Huyễn Trang đã đến viếng— 
The Island nation of Java, visited by Fa-Hsien 
and Hsuan-Tsang. 
Diêm Ma Vương: Yama (skt—The King of 
the Under World—See Diêm Vương. 
Diêm Mạn Đức Ca: Yamataka (skt)—Diêm 
Ma Đức Ca Tôn—Diêm Mạn Ủy Nộ Vương— 
Đại Uy Đức Minh Vương—Hàng Diêm Ma 
Tôn—Lục Túc Tôn—Một trong năm vị Đại 
Minh Vương, vị tôn ở Tây Phương có sáu chân 
( cũng là giáo lệnh luân thân của Đức Phật Vô 


Lượng Thọ) — The destroyer; Siva, Yama”s 
destroyer, one of the Ming-Wang represented 
with six legs, guardian of the West. 
Diêm Mu Na: Yamuna (skt)—Lam Mâu Ni 
Na—Dao Vưu Na—Bây giờ là sông Jamna, 
một nhánh của sông Hằng (hợp lưu với sông 
Hằng tại Bát La Da Già)—The modern river 
Jamna, a branch of the Ganges (meets with the 
Ganges at Allahabad). 
Diêm Phù: Jambu (skt)—Thiệm Bộ—Xà Phù 
Thụ hay Uế Thụ, loại cây được tả là cao ngất 
mà châu Diêm Phù Đề, một trong bảy châu 
lớn bọc quanh núi Tu Di, đã mang tên của loại 
cây nây—The rose-apple, described as a lofty 
tree gIving 1s name to Jambudvipa, one of the 
seven continents or rather large 
surrounding the Mountain Meru. 

Diêm Phù Đàn Kim: Jambunada-suvarna 

(sk)—Diêm Phù Na Đề (Đà) Kim—Tên một 

loại vàng ở sông Diêm Phù Đàn (mé dưới rừng 

cây Diêm Phù có một dòng sông tên là Diêm 

Phù Đàn, ở đáy sông có một loại vàng màu 

sẵẫm pha chút sắc tím gọi là Diêm Phù Đàn 

Kim)—]ambud-river gold, the golden sand of 

the Jambu. 

Diêm Phù Đề: Jambudvipa (sk0. 

1l) Châu nầy được đặt tên Diêm Phù Đề có 
thể là vì trên châu nầy mọc nhiều cây 
Diêm Phù, hoặc giả từ trên cây Diêm Phù 
khổng lồ trên núi Tu Di có thể nhìn thấy 
toàn châu: It ¡is so named (Jambudvipa) 
either from the Jambu trees abounding In 
1(, or from an enormous Jambud tree on 
Mount Meru visible like a standard to the 





1slands 


whole confinent. 

Thế giới mà chúng ta đang sống. Diêm 
Phù để chỉ là một phần nhỏ của thế giới 
Ta Bà, nằm về phía nam của núi Tu Dị, 
theo vũ trụ học cổ Ấn Độ, đây là nơi sinh 

sống của con người, là thế giới Ta Bà 

của Đức Phật Thích Ca— The human 
world—The world 
living——lambudvipa 1s a small part of Saha 


2) 


in which we are 


World, 
Sumeru on which, according to ancient 
Indian cosmology, human beings live. In 
Buddhism, 1t is the realm of Sakyamuni 
Buddha. 
Diêm Phủ: See Diêm Đài. 
Diêm Vương: Yama-raja (skĐ—King of 
hell—God Yama——Côòn gọi là Diêm La, Diễm 
Ma Vương, Diễm Ma La, Diễm Lão, hay 
Diêm La Vương. 
1) Theo thần thoại Phật giáo và Ấn Độ giáo, 
tất cả mọi người chết phải đến trước một 
vị chúa tể hay phán quan của thần chết để 
được phán xử. Bằng cách dựa vào tấm 
gương phản chiếu thiện ác nghiệp, trong 
ấy những hành vi tốt xấu của người chết 
đều hiện lên. Diêm Vương cân nhắc tội 
nặng nhẹ mà thưởng phạt, hoặc đưa người 
ấy về cõi hạnh phúc, hoặc nếu hành vi 
xấu ác của người chết nặng thì Diêm 
Vương bắt y phải chịu những tra tấn hay 
nhục hình khủng khiếp, như nuốt hòn sắt 
cháy đỏ In Buddhit and Hindu 
mythology, the Lord of Judge of the Death 
before whom all who die must come for 
Judgment. Yam-raja holds up his Mirror of 
Karma, wherein are reflected the good 
and evil deeds of the deceased, and the 
latter consigns himself either to a happy 
realm or, where his deeds have been 
preponderantly evil, to frighfful tortures, 
sụch as swallowing a red-hot iron ball. 
Theo Kinh Vệ Đà thì Diêm Vương là 
Thần Chết, tất cả người chết phải về chỗ 
của ông ta. Ông là con trai của Mặt Trời, 
ông còn có một người em gái tên là Diêm 
Ma Nữ hay Diêm Mâu Na (người anh là 
nam phán quan xét việc nam giới, người 
em là nữ phán quan xét việc nữ giới): In 
the Veda, Yama means the god of the 
dead, with whom the spirits of the 
departed dwell. He was son of the Sun and 
had a twin sister Yami or Yamuna. 


the continent south of. Mount 


2) 


**. See Yama In Sanskrit/Pali-Vietnamese 
Section, and Diêm Mâu Na in 
Vietnamese-English Section. 

Diễm: 

1) Bén nhọn: Pointed—Sharp. 

2) Chuốt cho bén: To sharpen. 

3) Diễm Lệ: Beautiful. 

4) Ngọn Lửa: A flame—A blaze. 

Diễm Khẩu: Ulka-mukha (sk)—See Diệm 

Khẩu. 

Diễm Lệ: Charming—Lovely. 

Diễm Phù: Jambudvipa (sk)—See Diêm Phù 

Đề ¡in Vietnamese-English Section, 

Jambudvpa ¡in  Sanskri/Pali-Vietnamese 

Section. 


and 


Diễm Phúc: Happiness—Felicity. 

Diễm Sắc: Great beauty. 

Diễm Tình: Love. 

Diễm tuyệt: Very beautiful (pretty). 

Diệm: 

1) Viêm: Ngọn lửa—Flame—Blaze. 

2) Niết Bàn: Nirvana. 

Diệm Huệ Địa: Giai đoạn thứ tư của Bồ Tát, 
trí tuệ của Bồ Tát sáng lên tột bực và hiểu biết 
đầy đủ—The stage of flaming wisdom, the 
fourth of the ten bodhisattva stages. 

** For more Information, please see Thập Địa 
Phật Thừa (4). 

Diệm Khẩu: Ulka-mukha (sk)— Tên một 
loài quỷ đói, miệng phun lửa đã hiện ra trước 
mặt ngài A Nan (nói với ngài A Nan rằng ba 
ngày nữa ông sẽ mệnh chung và đầu thai làm 
quỷ đói trừ phi nào ông bế thí cho trăm nghìn 
con quỷ đói mỗi đứa một hạt cơm. A Nan bèn 
bạch với Phật, nên nhân đó Phật thuyết kinh 
Diệm Khẩu Ngạ Quỷ Kinh hay Kinh Phật 
Thuyết Cứu Bạt Diệm Khẩu Ngạ Quỷ Đà La 
ND —Flaming mouth, a hungry ghost or 
preta, that ¡is represented as appearing to 
Ananda. 

Diệm Ma Đại Hỏa Tiền: Một trong bẩy vị 
cổ Tiên—Jamadagni, one of the seven ancient 


SaØ©-TSIS. 

Diệm Ma Thiền: Yamadevaloka (skt)— 
Yama (p)—Tu Diệm Ma—Tên của Dục Giới 
Thiên, tầng trời thứ ba—The third of the 
desire-heavens, above the TrayastrImsas—The 
realm of Deva Yama Is a realm of great 
happIness presided over by their ruler, the 
divine king Suyama or Yama—Cảnh Trời Đại 
Hạnh được trị vì bởi Diệm Ma Vương. 

Diệm Thai: Ánh sáng vây bọc quanh mình 
như trong Thai Tạng giới —The flaming womb, 
the gabhadhatu which surrounds with light. 
Diệm Tuệ Địa: See Diệm Huệ Địa. 

Diệm Võng: Ánh sáng của Phật xen kẻ lớp 
lớp như mắt lưới ngọc châu của vua Trời Đế 
Thích —The flaming, or shining net of Buddha, 
the glory of Buddha, which 
everything like the net of Indra. 
Diệm Vương Quang Phật: Đức Phật thứ 
năm trong 12 vị Quang Phật (tất cả 12 danh 
hiệu nầy đều được dùng để tán thán Đức Vô 
Lượng Thọ Như Lai)—The fifth of the twelve 
shinng Buddhas. 

Diên: Kéo dài —To prolong. 

Diên Khánh Tự: Chùa Diên Khánh nơi có 
phòng giảng khi xưa của tông Thiên Thai ở Tứ 
Minh Sơn, thuộc tỉnh Triết Giang—Yen- 
Ch”ing-Ssu, the monastery 1n which there 1s an 
ancient lecture hall of T”Ien-T”a1 at Ssu-Ming- 
Shan In Chekiang. 

Diên Mệnh: Cuộc sống kéo dài —Prolonged 
le. 

Diên Mệnh Bồ Tát: Những vị Bồ Tát có 
phép tu và đức kéo dài cuộc sống. Những vị 
nây gồm Phổ Hiển, Địa Tạng và Quán Âm— 
The life-prolonging bodhisatftvas fo Increase 


encloses 


leneth of le. These bodhisattvas are 
Samantabhadra, Ksitigarbha, and 
Avalokitesvara. 


Diên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát: Ngài Địa 
Tạng Bồ Tát có phép tu và đức kéo dài được 
tuổi thọ—The Life-Prolonging Ksitigarbha 


Bodhisattva. 

Diên Mệnh Pháp: Phép tu kéo dài tuổi thọ 
bằng cách tu theo hạnh các vị Diên Thọ Bồ 
Tát như Phổ Hiển, Địa Tạng và Quán Âm— 
Methods of worship of the life-prolonging 
bodhisatvas such as Universal Virtue 
(Samantabhadra), Earth-Store (Ksitigarbha), 
and Avalokitesvara, efc., to Increase lenegth of 
life. 

Diên Mệnh Phổ Hiền Bồ Tát: Ngài Phổ 
Hiển có phép tu và đức kéo dài tuôi thọ—The 
Life-Prolonging Samantabhadra Bodhisattva. 
Diên Mệnh Quán Âm Bồ Tát: Ngài Quán 
Âm có phép tu và đức kéo dài cuộc sống— 
The Life-Prolonging 
Bodhisattva. 

Diên Niên Chuyển Thọ: Prolonged years 
and returning anniversarIes. 

Diên Thọ: Kéo dài tuổi thọ: To prolong—To 
lengthen (If). 

Diên Thọ Đại Sư: Yen-Shou—Tên của một 
vị sư nổi tiếng ở Hàng Châu vào thời nhà 
Tống. Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm 
trong Liên Tông Thập Tam Tổ thì ngài là Lục 
Tổ Tịnh Độ của Trung Quốc. Ngài tự là Xung 
Huyền, họ Vương, quê quán ở Tiền Đường. 
Ngài quy y với Thúy Nham Thiền Sư ở đất Tứ 
Minh. Kế lại tham học với Thiển Quốc Sư ở 
Thiên Thai, tổ ngộ tâm yếu, được quốc sư ấn 
khả. Ngài từng tu Pháp Hoa Sám Pháp ở chùa 
Quốc Thanh. Trong khi thiển quán, thấy Đức 
Quán Thế Âm Bồ Tát rưới nước cam lồ vào 
miệng, từ đó ngài được biện tài vô ngại. Do 
túc nguyện muốn chuyên chú về Thiển hoặc 
Tịnh Độ mà chưa quyết định nên ngài đến 
Thiền viện của Trí Giả Đại Sư làm ra hai lá 
thăm: một lá đề “Nhất tâm thiển định,” lá kia 
đề “Trang nghiêm Tịnh Độ.” Kế đó ngài lại 
chí tâm đảnh lễ Tam Bảo, sám hối cầu xin 
gia bị. Đến khi rút thăm, luôn bảy lần đều 
nhằm lá “Trang nghiêm Tịnh Độ.” Kể từ đây 
ngài chuyên ý nhứt tâm ròng rặc tu môn tịnh 
nghiệp. Năm Kiến Long thứ hai đời nhà Tống, 


Avalokitesvara 


vua Trung Ý Vương thỉnh ngài về trụ trì chùa 
Vĩnh Minh, tôn hiệu ngài là Trí Giác Thiền Sư. 
Ngài ở đây I5 năm, độ được 1.700 vị Tăng. 
Đại sư lập công khóa mỗi ngày đêm hành trì 
108 điều. Hai điều đặc biệt nhứt trong đó là 
Một ngày tụng một bộ kinh Pháp Hoa và niệm 
100.000 câu niệm Phật. Ban đêm khi ngài đi 
qua gộp núi khác niệm Phật, những người ở 
gần đều nghe có tiếng loa pháp và tiếng thiên 
nhạc trầm bỗng du dương. Về kinh Pháp Hoa, 
trong đời ngài tụng được 13.000 lần. Đại sư 
thường truyền giới Bồ Tát, mua chim cá phóng 
sanh, thí thực cho quỷ thần, tất cả các công 
đức chi ngài đều hồi hướng về Tịnh Độ. Ngài 
có trước tác 100 quyển Tông Cảnh Lục, chỉ rõ 
dị đồng của ba tông: Hoa Nghiêm, Pháp Hoa 
và Duy Thức. Đại sư lại soạn ra tập sách Vạn 
Thiện Đồng Quy, chỉ rõ về Pháp Môn Tịnh 
Độ. Đại sư lại thấy người đương thời còn đang 
bị phân vân, ngờ vực giữa Thiển Tông và Tịnh 
Độ, chưa biết phải tu môn nào để được kết 
quả chắc chắn, nên ngài làm bài kệ “Tứ Liệu 
Giản” để so sánh (see Tứ Liệu Giản). Niên 
hiệu Khai Bảo thứ 8, vào buổi sáng sớm ngày 
26 tháng 2, ngài họp tứ chúng lên chánh điện 
đốt hương lễ Phật, lễ xong ngài đặn dò, 
khuyên bảo, sách tấn tứ chúng tinh tấn tu 
hành, rồi ngồi kiết già ngay ngắn trên pháp 
tòa mà viên tịch. Ngài thọ 72 tuổ—Yen-Shou, 
name of a famous monk in Hang-Chou during 
the Sung dynasty. According to Most 
Venerable in The Thirteen Patrliarchs of 
Pureland Buddhism, Yen-Shou was the Sixth 
Patriarch of Chinese Pureland Buddhism. His 
given name is Xung Huyền, his family name is 
Wang. He was born In Tsien-T”ang District. He 
first came to Zen Master Thúy Nham of Tsu- 
Ming region and asked to become a disciple. 
Next, he studied with Master T”ien-T”ai, the 
at Tien-l”al. There he 
realized the true nature or Buddha nature and 
his realization was recognized by the Nation”s 
Master. 
Flower Sutra”s Repentance Practices” at Kuo- 


Naton?s Master, 


He often cultivated the “Dharma 


Ch'ing Temple. One day while engaging In 
Zen Meditation, he saw Avalokitesvara Maha- 
Bodhisattva sprinkle droplets of holy water 
I1nto his mouth. From that point, he was able to 
explain, clarify, and elucidate the Buddha 
Dharma without limitation. Because of the 
residual vow in his former life, he was still 
uncertain whether he should choose Zen or 
Pureland to focus his practice. Thus, he came 
to the Zen Monastery founded by Zen Master 
Ch¡ih-I and prepared two prayer sfIcks: one Was 
wriftten “One Mind Zen Meditation,” and the 
other was writen “Adorning the Pureland.” 
Next, he sincerely prostrated to the Triple 
Jewels, repented, and asked for protection and 
guldance. When he drew for the sticks, all 
seven times he drew the stick “Adorning the 
Pureland.” Thereafter, he devoted his time and 
energy Pureland Buddhism 
dilipently and vigorously with one mind. In the 
second year of Kiến-Long reign period of the 
Sung Dynasty, Emperor Wang-Chung-Y1 
cordially invited him to be the headmaster at 
Yung-Ming Temple, honoring him with the 
tre Zen Master Enlightenment Wisdom. He 
lived there for fifteen years as he helped and 
guided 1,700 Bhiksus. He established praying 
periods, each day and night practicing 108 
ways. Among these, fwo outstood as the most 
signiicant: Chantung a volume of Dharma 
Flower Sutra daily, and reciing Amitabha 
Buddha”s name 100,000 times dally. At night, 
when he sat on a great boulder to practice 
Buddha Recitation, people In the surrounding 
area would hear the enchanting sounds of the 
Dharma as well as the magnificence of the 
heavenly symphony playing. In his lifetime, he 
chanted the Dharma Flower Sutra thirteen 
thousand times. He often granted Bodhisattva 

Precepts to those who wished to maintain. He 

also often purchased captive birds and fish to 
set them free, donated meals to deity, hungry 
ghosts, and demons. With all the merifs and 
virtues he obtained, he dedicated them to the 


tO  cultivate 


Pureland praying to gain rebirth there. He 
wrote 100 texts called “Tống Cảnh Lục” to 
point out similariies and differences of the 
thee Dharma Doors: Avatamsaka, Dharma 
Flower and Mind Only or Zen School. He also 
authored a collection of Buddhist texts called 
“Vạn Thiện Đồng Quy.” Moreover, he also 
observed during that time, many Buddhists 
skeptical the 
differences between Zen and Pureland, not 


Were and unclear about 
knowing which tradition to practice to obfain 
guaranteed results; therefore, he wrote a poem 
entitled Clarifications” 
comparisons. At the early morning hours of 
February 26” ¡in the eighth year of Khai Bảo 
reign period, he when to the prayer hall to lipght 
Incense to prostrate to the Buddha. Thereafter, 
he gathered the great assembly to Instruct and 
encouraøe diligently 


according to the teachings and then he sat in 


“Four to  make 


them to cultivate 
the lotus position on top of the Dharma throne 
and passed away Into Nirvana. He was 72 
years old. 

Diên Thọ Đường: Tĩnh Hành Đường—Niết 
Bàn Đường—Phòng nơi người sắp chết được 
đưa vào để cầu an (người sắp chết lắm khi tâm 
thần bấn loạn nên đem lòng tham luyến phòng 
ở, y bát, đồ dùng hành đạo, nên đem họ đến 
đây nghe kinh kệ để thấy rằng mọi sự vật đều 
là vô thường, không có gì để cho ta luyến ái 
trước khi họ thị tịch) —The hall or room into 
which a dying person 1s taken to enfer upon his 
“long life.” The nirvana hall—See Niết Bàn 
Đường. 

Diên Thọ Môn Đà La Ni: Thần chú của 
Phật nói cho Ngài Kim Cương Thủ về phép tu 
huyển diệu kéo dài tuổi thọ— The gate of 
Life-Prolonging Dharani, or dharani which the 
Buddha told Vajrapani Bodhisattva methods of 
prolonging life of cultivation. 

Diên Thọ Vĩnh Minh: See Vĩnh Minh Diên 
Thọ Thiên Sư. 

Diên Xúc Kiếp Trí: Trí huệ Phật, trùm lên 


tất cả mọi kiếp kéo dài hay rút ngắn— 

Buddha-wisdom, which all 

extending or shrinking kalpas. 

** For more information, please see Kiếp. 

Diễn: 

1) Bày ra: Show——To extend. 

2) Diễn giảng: To expound—To perform— 
To act. 


SurmounfS 


Diễn Dịch: Deductive—To expound and 

make clear. 

Diễn Dịch Pháp: Deductive method. 

Diễn Đàn: Platform. 

Diễn Đạt: To express. 

Diễn Giả: Speaker—Orator. 

Diễn Giải: To explain. 

Diễn Nhã Đạt Đa: Yajnadatta (skt)—Dịch là 

Từ Thụ, có nghĩa là nhờ tế thần mà được trao 

cho—Obtained from sacrifice. 

Diễn Nhã Đạt Đa Chi Đầu: Chuyện về cái 

đầu của Diễn Nhã Đạt Đa. Tại thành Thất La 

có người cuồng tên Diễn Nhã Đạt Đa. Một 

buổi nọ ông lấy gương soi mặt, nhìn thấy lông 

mi và mắt hiện ra trong gương, nhưng lại 

không thấy được lông mi và mắt trên đầu của 

mình nên hoảng sợ bỏ chạy một cách điên 

cuồng. Ở đây mắt và đầu ví với chân tính, tất 

cả những øì hiện ra trong gương đều là vọng 

tưởng (Diễn Nhã Đạt Đa mừng khi thấy đầu 

trong gương ví với việc chúng sanh chấp vọng 

làm chân, cố chấp không bỏ. Không thấy mình 

vốn có đầu, trên đầu vốn có lông mi và mắt 

thật, được ví với chân tính) —The head of 

Yajnadatta—Yajnadatta, a crazy man who saw 

his eyebrows and eyes In a mirror but not 

seeing them In his own head thought himself 

bedevilled; the eyes and head are a symbol of 

reality. Those 1n the mirror of unreality. 

Diễn Tả: To describe. 

Diễn Thuyết: 

1) Đọc diễn từ: To make (deliver) a speech. 

2) Giảng giải nghĩa lý: To expound—To 
dilate upon—To discourse. 


Diễn Tiến: To progress—To evolve. 

Diễn Viên: Actor—Actress. 

Diễn Văn: Speech—Address. 

Diện: 

I)_ Ăn mặc bảnh bao: Well-dressed. 

2) Cái mặt: Face. 

Diện Bích: Tọa thiền mặt xoay vào tường, 
như Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã 9 năm diện bích mà 
không nói một lờ —To sit in meditation with 
the face to a wall, as did Bodhidharma for nine 
years, without uttering a word—See Bồ Đề 
Đạt Ma. 

Diện Kiến: To see in person. 

Diện Môn: 


1) Trấn: Forehead. 
2) Miệng: Mouth. 
3) Đường dọc phân chia môi trên làm hai: 


The line across the upper lIp. 
Diện Mục: Mặt và mắt, ý nói dáng vẻ bể 
ngoàI—Appearance—Face 
Physiognomy. 
Diện Ngộ: To meet. 
Diện Sắc: Countenance. 


and ©yes— 


Diện Thụ: Trực tiếp chỉ giáo—Personal or 
face-to-face Insfruction. 

Diệp: Pattra, or Parna (skt—Lá—Leaf— 
Leaves. 

Diệp Cái: Nón làm bằng lá cây——A leaf-hat, 
or cover made of leaves. 

Diệp Y Quán Âm: tên gọi tắt của BỊ Diệp Y 
Quán Âm, hay Đức Quán Âm mặc áo cánh 
hoa sen, ví với tám vạn bốn ngàn công đức—A 
form of Kuan-Yin clad in leaves to represent 
the 84,000 merits. 

Diệt: Nirodha, Nirdha (skt)—N¡ Lâu Đà. 


1) Niết Bàn: Cái thể của Niết Bàn là vô vi 
tịch diệt—To exterminate, to destroy, to 
annihhilate, translaion of Niodha of 
Nưvana. Dead, extinguished, blown out, 
perfect rest, highest felicIty. 

2)_ Diệt Đế: Một trong Tứ Diệu Đế, thông với 


nhân quả từ khổ, tập, diệt, đạo hay con 


đường diệt khổ—Nirodha ¡s the third of 
the four axloms: paIn, Ifs focusing, Ifs 
cessafion or cure, the way of such cure. 

Tỳ Ni: Vmaya (skÐ—Giới hạnh diệt trừ 
chư ác hay hữu sở diệt, diệt trừ những 
nguyên nhân của khổ đau dẫn đến luân 
hồi sanh tử—Annihilation or extinction of 
the passlons as the cause of pain which 
leads to the extinction of existence, or of 


3) 


rebirth and mortal existence. 

Diệt Bệnh: Một trong bốn bệnh mà Kinh 

Viên Giác đã nói đến, là căn bệnh trụ vào tịch 

diệt tướng của chư pháp. Một phương pháp mà 

Phật Giáo Tiểu Thừa đã dùng để diệt trừ 

không cho sót lại chút phiền não nào—One of 

the four ailments or faulty ways of seeking 
perfection, the Complete 

Enlightenment Sutra. The Hinayana method of 

endeavouring to extinguish all perturbing 

passlons so that nothing of them remains. 

**EFor more Information, please see Tứ Bệnh. 

Diệt Chúng: 

I) Tận diệt một chủng tộc: To exterminate 
(wipe ouf) a race. 

2) Diệt bỏ hạt giống vô lậu và Phật tính 
(vĩnh viễn không thể thành Phật): To 
destroy one”s seed of Buddhahood. 

Diệt Đạo: 

1) Con đường dẫn đến tận diệt khổ đau phiền 
não: Extinction of suffering and the way of 
extinction. 

2)_ Diệt Đế và Đạo Đế: Nirodha and marga— 
See Tứ Diệu Đế, and Tứ Thánh Đế ¡in 
Vietnamese-English Section. 

Diệt Đế: Nirodha-aryasatya (sk)—Chân lý 

về sự diệt khổ, đế thứ ba trong Tứ Diệu Đế— 

The Truth of the end of suffering—The 

extinction of suffering, which Is rooted In 

reincarnation, the third of the four axioms 

(dogmas). 

** For more Iinformation, please see Tứ Diệu 
Đế, and Tứ Thánh Đế ¡in Vietnamese- 
English Section. 


mentoned  ¡n 


Diệt Định: See Diệt Tận Định. 

Diệt Định Trí Thông: Thần Thông Trí đạt 
được trong cảnh giới vô vi Niết Bàn—The 
freedom or supernatural power of the wisdom 
atfained In nirvana, or perfect paSSIVIfy. 

Diệt Độ: Nirvana (skt—Bát Niết Bàn Na— 
Sự tận diệt luân hồi sanh tử và thoát khổ— 
Extinction of reincarnation and escape from 
suffering. 

Diệt Hậu: Sau khi Đức Phật nhật Niết Bàn— 
After the nirvana, after the Buddha”s death. 
Diệt Kiếp: Samvara kalpa (sk)—Hoại 
Kiếp—World destruction. 

Diệt Lý: Niết Bàn là chân lý tịch diệt (diệt 
khổ dứt phiền não để đi vào cảnh giới hoàn 
toàn tịch tịnh —The primciple or law of 
©xfincfion, I.e. nirvana. 

Diệt Môn: Nirvana (skÙ—Niết Bàn—In 
confrasted with Samsara (transmigration) Lưu 
chuyển môn. 

Diệt Nghiệp: Nghiệp đưa đến tận diệt khổ 
đau phiền não, hay nghiệp đưa đến Niết 
Bàn—The work or karma of nirodha, the 
resuling from 
suffering, I.e. nirvana. 
Diệt Pháp: Pháp Vô Vi (dùng để diệt bỏ hết 
chư tướng. Thân tâm đối với cảnh không còn 
cảm động, không ưa, không ghét, không ham, 
không chán, không vui, không buôn, không 
mừng, không giận)—The 
dharma, the ultimate Inertia from which all 
forms come, 
phenomenal. 
Diệt Pháp Nhẫn: See Diệt Pháp Trí Nhẫn. 
Diệt Pháp Quả: Quả vị tịnh tịch tuyệt đối— 
The the absolute, of perfect 
quiescence. 

Diệt Pháp Trí: Trí soi chiếu Diệt Đế của 
Dục giới hay trí giải thoát khỏi dục vọng và 
luân hồi sanh tử—The knowledge or wisdom 
of the dogma of extinction of passion and 
reincarnation. 


karma the extincion of 


unconditioned 


the noumenal source of all 


realm of 


Diệt Pháp Trí Nhẫn: Diệt Pháp Nhẫn hay 
nhẫn nhục đạt được nhờ có Diệt Pháp Trí (nhờ 
Diệt Pháp Trí mà sanh ra loại nhẫn nhục có 
thể đoạn trừ dục vọng và luân hổi sanh tử)— 
One of the eight kinds of endurance, the 
endurance and patlence associated with the 
knowledge or wisdom of the dogma of 
extinction of passilon and reincarnation. 

Diệt Quả: Nirvana (skt—Niết Bàn là đạo 
quả tận diệt dục vọng, đế thứ ba trong tứ đế— 
Nirvana as the fruit of extinction of desire, the 





third of the four axioms. 
**For more Information, please see Tứ Diệu 
Đế and Tứ Thánh Đế. 
Diệt Quán: Quán sát về sự dập tắt: hủy diệt 
si mê bằng cách chấm dứt nghiệp sanh, lão, 
bịnh, tử—The contemplation of extinction: the 
destruction of ignorance followed by the 
annihilation of karma, birth, old age and death. 
Diệt Sấn: Tên một tội danh trong Luật Tạng. 
Tỳ kheo phạm trọng tội mà không phát lồ sám 
hối thì bị xóa tên trong sổ Tăng tịch và bị đuổi 
đi (tội nầy tương đương với tội tử hình ngoài 
đời)—Blotting out the name and the expulsion 
of a monk who has committed a grlevous sin 
without repentance. 
Diệt Tận Định: See Diệt Thọ Tưởng Định. 
Diệt Tận Tam Muội: See Diệt Thọ Tưởng 
Định. 
Diệt Thọ Tưởng Định: Diệt Tận Định— 
Định Tam muội, làm cho tâm và tâm sở của 
Lục Thức dập tắt hoàn toàn những cảm thọ và 
suy tưởng. Đây là một trong những phương 
thức thiển cao nhất dẫn tới định tâm (tâm ý 
không nhiễm không nương vào một cảnh nào, 
không tương ứng với một pháp nào. Đây là 
phép định của bậc Thánh. Khi vào phép nầy 
thì tâm trí vượt tới cõi vô sắc giới, trước khi đi 
vào cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Định, rồi 
đắc quả Phật và nhập Niết Bàn)—A_ samadhi 
in which there ¡1s complete extincion of 
sensation and thoupht, one of the highest form 


of meditaion (kenosis), resuling from 


COncentration. 
** For more Information, please see Tứ Không 
Xứ. 

Diệt Trí: Cái trí chiếu rõ đạo lý Diệt Đế, dứt 

khổ trừ phiền não The knowledge or 

wisdom, of the third axiom, nirodha or the 
extinction of suffering. 

** For more Information, please see Tứ Diệu 
Đế, and Tứ Thánh Đế in Vietnamese- 
English Section. 

Diệt Trừ: To destroy. 

Diệt Trường: Nơi mà hành giả đạt được tận 

diệt dục vọng, hay niết bàn—The plot or arena 

where the extincion of the passions 1s 
atftained; the place of perfect repose, or 
nirvana. 

Diệt Tuyệt: To destroy completely. 

Diệt Tướng: 

I1) Một trong bốn pháp hữu vi được nói đến 

trong Kinh Kim Cang. Pháp hữu vi khi 

hiện pháp trong hiện tại bị diệt đi thì nhập 
vào pháp quá khứ: One of the four states 
of all phenomena, mentoned 1m the 

Diamond Sutra. The extinction, as when 

the present passes Into the past—See Tứ 

Tướng. 

Một trong tam tướng chân như. Chân như 

tịch diệt (không còn hai tướng sanh tử): 

One of the three forms or positlons of 

Bhuftatathata. The 

unconditioned aspect of Bhutatathata— 

See Tam Tướng. 

Diệt Vong: To perish. 

Diệt Yết Ma: 


2) 


absolute and 


I) Diệt Nghiệp: The extinguishing karma—— 
See Diệt Nghiệp. 
2) Loại trừ một vị Tăng phạm tội mà không 


phát lỗ sám hối ra khỏi Tăng đoàn: The 

blotting out of the name of a monk and his 

expulsion from the order—See Diệt Sấn. 
Diệu: Manju or suksma (sk—Tát Tô— 
Huyền diệu không thể nghĩ bàn hay bất khả tư 


nghì —Marvelous—Wonderful—Profound— 
Subtle—Supernatural—Mystic——Mysterious—— 
Beyond thought or discussion. 

e Bất Khả Tư Nghì: Beyond thought or 


discussion. 
e_ Sáng chói: Brilliant—Shinng—See Thất 
Diệu. 


e - Tuyệt Đối: Special—Outstanding. 

se - Vô Tỷ: Incomparable. 

«eỔốẮ Tính Tế Thậm Thâm: 
profound. 

Điệu Âm: Âm thanh thù điệu —Wonderful 

sound. 

Diệu Âm Biến 

sabdabhigarjita (sk. 

I) Âm thanh thù diệu tổa khắp nơi nơi: 

Universal wonderful sound. 

Thời kỳ mà Đức A Nan thành Phật với 

danh hiệu Diệu Âm Biến Mãn Như Lai— 

The kalpa of Ananda as a Buddha with the 

tide Manojna-Sabdabhigarjita Buddha. 

Diệu Âm Bồ Tát: 

J_ Diệu Âm Đại SE—Vị Đại Sĩ, trụ trên cõi 
Đông Độ của Đức Tỳ Lô Giá Na, đã 
chứng được mười bẩy sắc thân tam muội 
(Ngài cũng vì nhiều nhân duyên ở cõi Ta 
Bà này thường thị hiện thành Đế Thích, 
Phạm Vương, Tự Tại Thiên hay Tỳ Sa 
Môn, Tỳ Kheo để hóa độ chúng sanh)—A 
Bodhisattva, master of seventeen degrees 

residing Vairocana-rasmi- 


Subfle and 


Mãn: 


ManJjna- 


2) 





of samadhi, 
pratimandita. 
Thủy Thiên Đức Phật: Vị Phật thứ 743 
trong hiện kiếp, người cai quản hết thấy 
nước trong vũ trụ—A Buddha like Varuna 
controlling the waters, the 743'° Buddha of 
the present kalpa. 

Sughosa, một người em gái của Quán Âm 
Đại Sĩ: Sughosa, a sister of Kuan-Yin 
Bodhisattva. 

Ghosa, vị A La Hán, nổi tiếng vì khả năng 
biện biệt giải thích. Theo Eitel trong 
Trung Anh Phật Học Từ Điển, chính 


2) 


3) 


Môi 


Ghosa đã phục hồi thị giác cho 
Dharmavivardhana bằng cách rửa mắt với 
nước mắt của những người đã từng cảm 
động vì tài hùng biện của Ngài —Ghosa, 
according to Eitel in The Dictionary of 
Chinese-English Buddhist Terms, an arhat, 
famous for exegesis, who restored the 
eyesight of Dharmavivardhana by washing 
his eyes with the tears of people who were 
moved by his eloquence. 

Diệu Âm Đại Sĩ: See Diệu Âm Bồ Tát. 

Diệu Âm Điểu: Ca Lăng Tần Già, chim Diệu 

Âm, là loại chim quý ở Ấn Độ, có tiếng kêu 

êm ái thanh nhã (người ta ví giọng nói của 

Đức Phật như tiếng nầy)—The 

wonderful-voice bird, the Kalavinka. 

Diệu Âm Nhạc Thiên Nữ: Sarasvati (skU—— 

Diệu Âm Nhạc Thiên Nữ hay Biện Tài Thiên 

Nữ The goddess of music and poetry or 

gøoddess of eloquence. The goddess of speech 

and learning: also called the goddess of 
rhetoric. She 1s represented in two forms: 

1l) VỊ có hai tay và một ống sáo: One with 
two arms and a lute. 

2) VỊ có tám tay: One with eight arms. 

Diệu Âm Phật Mấu: See Diệu Âm Nhạc 

Thiên. 

Diệu Âm Thiên: Sarasvati (skÐ—See Diệu 

Âm Nhạc Thiên. 

Diệu Cao Sơn: 

mOounftain. 

Diệu Cao Sơn Vương: Núi Tu Di, dãy núi 

cao và thù diệu nhất—King of the Wonderful 

High Mountain—Mount Sumeru. 

Diệu Cát Tường: 


chim 


The wonderful hiph 


l) Kỳ diệu và cát tường: Wonderful and 
uSpIcIous. 
2) Ngài Văn Thù Sư Lợi: Manjusri (skÐ). 


e - Diệu: Manju (skÐ. 

e - Cát Tường: Sri (skt). 

Diệu Chân Như : Fundamental nature of all 
things—Totality. 


Diệu Chân Như Tính: Chân như là thực 
tướng của muôn pháp —The profound nature 
of © the Bhutatathata—The  totality 
fundamenrtal nature of all things. 

Diệu Dụng: Wonderful application. 


OT 


Diệu Đế: Tên của một ngôi chùa cổ ở Huế, 
Trung Việt. Sau khi lên ngôi, vua Thiệu Trị 
cho xây dựng chùa Diệu Đế vào năm 1844 
ngay trên nền nhà cũ của mình. Qui mô của 
chùa ban đầu rất đồ sộ, nhưng đến năm 1953, 
chùa được trùng tu lại với qui mô thu gọn như 
hiện nay——Name of an ancient temple in Huế, 
Central Vietnam. After he assumed the throne, 
in 1844 king Thiệu Trị had Diệu Đế temple 
built on the ground of his old living place. The 
temple In the early time had an Iimmense 
structure, but in 1953, the temple was rebuilt in 
the shape as 1t has nowadays. 

Diệu Điển: Kinh điển nói về pháp huyễn vi 
mầu nhiệm (Đại Thừa)—The classics of the 
wonderful dharma (Mahayana). 

Diệu Độ: Quốc độ vi diệu, báo độ của Đức 
Phật hay là Tây Phương Cực Lạc của Phật A 
DI Đà The wonderful land—A Buddha”s 
reward land, especialy the Western Paradise 
of Amitabha. 

Diệu Đức: 

I) Diệu Đức là nghĩa của thành Ca Tỳ La 
Vệ: The meaning of Kapilavastu. 

Diệu Đức còn có nghĩa là tên của Bồ Tát 
Văn Thù Sư Lợi —Wonderful virtue (title 
of ManJusrI). 

Tên của một ngôi chùa ở Huế, Trung 
Việt. Chùa được xây vào năm 1932 với 
một qui mô khiêm tốn, gồm hai ngôi ni xá 
bằng tranh và một nhà giảng tạm. Năm 
1936, chùa mới xây chánh điện, đúc 
chuông, tượng. Năm 1948 xây hậu liêu. 
Năm 1971 dựng cổng tam quan—Name 
of a temple ¡in Huế, Central Vietnam. The 
temple was built in 1932 in a small 
structure with two thatched staff houses 
and a temporary auditorium. Ï( was not 


2) 


3) 


until 1936 that the main hall was built and 
bells and statues founded. In 1948, the 
back house was added. In 1971, the three- 
entrance øate was erected. 
Diệu Giả: Thâm nghĩa của vạn vật trong tam 
đế viên dung của Thiên Thai Viên Giáo, như 
nước và sóng, để đối lại với quan điểm “tam 
đế cách biệt của Biệt Giáo—The profound 
meaning of phenomenal of T”ien-T”ai, that 
they are the bhutatathata, I.e. water and wave, 
distinguished from the view of the 
Differentiated Teaching. 
Diệu Giác: 
1) Diệu giác trong Phật giáo Đại thừa gồm tự 
giác, giác tha, giác hạnh viên mãn (tự 
mình giác ngộ, giúp người giác ngộ, giác 
ngộ tròn đầy)—Đây là quả vị thứ 52, cũng 
là quả vị cuối cùng của một vị Bồ Tát 
trước khi thành Phật The fine state of 
truth- The wonderful enliphtenment of 
Mahayana Buddhism, consisting of self- 
enliphtenment to enlighten others and 
Enlightenment of Buddhahood—The fifty- 
second and the last stage of a bodhisattva 
before becoming Buddha. 
Hòa Thượng Diệu Giác Hải Thuận, một 
trong những đại đệ tử của Hòa Thượng 
Nhất Định, tăng cang chùa Diệu Đế— 
Most Venerable Diệu Giác Hải Thuận, 
one of the most outfstanding disciples of 
Most Venerable Nhất Định. He was also a 
royal-recognized  monk Diệu Đế 
Temple (see Tăng Cang). 
Diệu Giác Địa: Quả vị Diệu Giác hay quả vị 
Phật —The sfaøe of wonderful 
enlightenment—Buddhahood. 
** For more Information, please see Diệu Giác 
Diệu Giác Tính: Tính chất hay bản chất 
thậm thâm của quả vị Phật—The profound 
enliphtened nature of the Buddha. 
Diệu Giác Vị: The Buddha-stage—The 
fruition of holiness—See Lục Tức Phật (6). 
Diệu Giáo: Giáo lý thậm thâm kỳ diệu của 


aS§ 


2) 


at 


Pháp Hoa—Admirable, 

(Lotus sutra). 

Diệu Hành: Hành động thâm diệu mà một 

thiện nghiệp được tạo ra—The profound act by 

which a good karma 1s produced. 

Diệu Hiền: Subhadra (skt)—Vị Tăng nổi 

tiếng được nói đến trong Tây Phương Du Ký—— 

A famous monk mentioned In the Records of 

Western Lands. 

Diệu Hiển Sơn: Núi Tu Di, có dáng vẻ thù 

diệu —The of 

appearance (Sumeru). 

Diệu Huệ: Sukshmamati (skt)— Trí huệ tính 

diệu—Exquisite knowledge. 

Diệu Huyền: Diệu Pháp Liên Hoa Kinh 

Huyền Nghĩa—Kỳ diệu 

Wonderful and profound—See Diệu Pháp 

Liên Hoa Kinh Văn Cú. 

Diệu Hữu: Cái “hữu” tuyệt đối (cái hữu phi 

hữu, cái có mà không phải là có), đối lại với 

cái hiện hữu giả hợp của vạn pháp The 

absolute reality——Supernatural 

Incomprehensible entity, as contrasted with the 

superficial reality of phenomena. 

#* For more Information, please see Chân 

Không. 

Diệu Hữu Tức Chân Không: Existence ¡s 

Emptiness—Diệu hữu tức chân không còn có 

nghĩa là Sự tức Lý, hay trong Sự đã có sẵn Lý 

rồi—Existence ¡is Emptiness means Practice is 

Theory or in Practice there already exISfS 

Theory—See Lý Sự Viên Dung, and Tứ Pháp 

Giới (3). 

Diệu Hỷ Quốc: The Happy Land. 

Diệu Hỷ Thế Giới: The realm of profound 

JOY. 

Diệu Hỷ Túc Thiên: The heaven full of 

wonderful Joy. 

Diệu Kiến: 

I1) Cảnh kỳ diệu: The beautiful sight. 

2) Tên của bẩy ngôi sao thuộc chòm sao Bắc 
Đẩu, được cai trị bổi—Ursa Major ruled 


profound teaching 


mountain marvellous 


thậm thâm—— 


©XIstence—— 


by: 

e_ Chư Bồ Tát: Bodhisattvas. 

e Chư Phật: Buddhas. 

e_ Có người nói Đức Thích Ca ngự trị ở đó: 
Some say Sakyamuni who rules there. 

e _ Người khác lại cho rằng Bồ Tát Quán Âm: 
Others say Kuan-Yin. 

e© Người khác lại cho là Phật Dược Sư: 
Others say BhaisaJya Buddha. 

e Người khác nữa lại cho là Bảy vị Phật: 
Others say the seven Buddhas. 

Diệu Lạc: 


l) Âm nhạc kỳ diệu nơi cõi Tịnh Độ: 
Wonderful music in the Pure Land. 

2) Niềm vui sướng kỳ diệu nơi cõi Tịnh Độ 
hay Niết Bàn: Wonderful joy ¡in the Pure 
Land or Nirvana. 

3) Lục Tổ Thiên Thai: The sixth Tien-T?ai 


patrlarch. 

Diệu Liên Hoa: Liên Hoa Kỳ Diệu biểu hiện 
cho trí tuệ sáng suốt thấu triệt chân lý của 
Phật, dù gân nơi thế giới nhiễm tạp cũng 
không bị hoen ố—The wonderful lotus, symbol 
of the pure wisdom of Buddha, unsullied in the 
midst of the impurity of the world—See Diệu 
Pháp Liên Hoa. 
Diệu Minh: Cái tâm chân thực trong sáng 
tuyệt diệu hay trí tuệ chân chính vô lậu đưa 
chúng sanh đến chỗ chấm dứt luân hồi sanh 
tử—Profoundly enlightened mind or heart (the 
knowledge of the finality of the stream of 
reincarnation). 
Diệu Môn: Pháp môn thù diệu hay cửa vào 
Niết Bàn—The wonderful of the đharma——The 
door to the Nirvana. 
** For more Information, please see Lục Diệu 

Môn. 
Diệu Ngữ Tạng: Chân ngôn Đà La Ni—The 
storehouse of miraculous words, mantras, 
dharanis, or magic spells of Shingon. 
Diệu Nhạc: Wonderful music ¡in the Pure 
Land. 
Diệu Nhân: Nhân kỳ diệu —Giới luật của Bồ 


Tát (lục Ba La Mật) như là những nhân đưa 
đến quả vị Phật—The profound cause—The 
discipline of the bodhisattva (charity and the 
SIX paramifas, etc) as producing the Buddha- 
fruit. 

Diệu Nhân Ni Sư: Nun Diệu Nhân (1041- 
1113)—Một Ni sư nổi tiếng đất Thăng Long, 
Bắc Việt. Theo sách Thiển Uyển Tập Anh, Ni 
sư tên là Ngọc Kiểu, là trưởng nữ của Phùng 
Loát Vương, được vua Lý Thánh Tông nuôi 
nấng trong cung từ lúc còn nhỏ, sau gả cho 
cho người họ Lê, một viên quan Châu Mục ở 
Chân Đằng. Khi chồng chết, bà xuất gia làm 
đệ tử của Thiển Sư Chân Không ở Phù Đổng, 
pháp tử đời thứ 17 dòng Thiền Tỳ Ni Đa Lưu 
Chi. Bà trụ tại Ni viện Hương Hải ở Tiên Du 
để hoằng hóa cho đến khi thị tịch vào năm 
1113, thọ 72 tuổi. Ni viện Hương Hải là Ni 
viện Phật Giáo đâu tiên ở Việt Nam vào thời 
nhà Lý, Ni sư Diệu Nhân đã từng trụ trì và 
hoằng hóa tại đây——A Vietnamese famous nun 
from Thăng Long, North Vietnam. According 
to “Thiển Uyển Tập Anh,” her worldly name 
was Ngọc Kiểu. She was the eldest daughter 
of Phùng Loát Vương. King Lý Thánh Tông 
adopted and raised her In the royal court since 
she was young. When growing up she got 
married to a man whose last name was Le, an 
official of Châu Mục rank in Chân Đằng. After 
her husbands death, she lef( home and 
became a disciple of Zen Master Chân Không 
¡in Phù Đổng. She became the Dharma heir of 
the seventeenth generation of the Vinitaruci 
Zen Sect. She stayed at nunnery Hương Hải in 
Tiên Du to expand Buddhism until she passed 
away In I113, at the age of 72. It should be 
noted that Hương Hải nunnery was considered 
the first Buddhist Institute for nuns in the Lý 
Dynasty. Bhikkhuni Diệu Nhân was once 
Head of the nunnery. 

Diệu Pháp: Saddharma (sk)_—Pháp thù 
thắng đệ nhất không thể nghĩ bàn—The 
wonderful law or truth (Lotus sutra)—The 


Wonderful Dharma—Wonderful Law which 1s 
beyond thought or discussion. 
Diệu Pháp Cung: Cung Diệu Pháp, nơi Đức 
Phật thường trụ—The palace of the wonderful 
law in which the Buddha ever dwells. 
Diệu Pháp Đăng: Ánh sáng Diệu Pháp soi 
rọi bóng tối vô minh—The lamp of the 
wonderful law shinning ¡nto the darkness of 
1pnorance. 
Diệu Pháp Đường: Diệu Thiện Pháp Đường, 
tọa lạc tại góc tây nam trên cung Trới Đao Lợi 
(ba mươi ba tầng Trời), nơi ba mươi ba vị Trời 
họp bàn xem việc nào là chánh pháp, việc nào 
không phải là chánh pháp—The hall of 
wonderful dharma, situated In the south-west 
corner of Trayastrimsas heaven, where the 
thirty-three devas discuss whether affalrs are 
according to law or truth or the confrary. 

Diệu Pháp Hoa: See Diệu Pháp Liên Hoa. 

Diệu Pháp Liên Hoa: Diệu Pháp được Phật 

thuyết giảng trong kinh Pháp Hoa, được xem 

như là một đại luân, được giải thích như là 
nhân của “Nhất Thừa,” bao gồm toàn bộ chân 
lý Phật pháp, so với phần giáo hay phương tiện 
thuyết mà Đức Phật đã nói trước; tuy nhiên cả 
hai đều bao gồm trong trong “Toàn Chân 

Giáo” của Đức Phật Wonderful Law Lotus 

Flower Sutra—The Sutra of the Lotus Flower 

of the Wonderful Law——The Lotus of the True 

Law, or the Budha's doctrine regarded as a 

great cakra or wheel—The wonderful truth as 

found in the Lotus Sutra, the One Vehicle 

Sutra, 

complete truth as compared with his previous 

partal, or expedient teaching, but both are 
included ¡n this perfect truth. 

** For more Information, please see Kinh 
Diệu Pháp Liên Hoa and Diệu Pháp Liên 
Hoa Phẩm Phổ Môn in Appendix A (3). 

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh: 

Saddharmapundarika (sk)—Bồ Vân Phân Đà 

Lợi Kinh—See Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. 

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa: 


which 1s said to contain Buddha”s 


See Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Văn Cú. 

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Văn Cú: Ngài 
Trí Giả đời Tùy giải thích chính văn của Kinh 
Liên Hoa——The commentarles and treafises on 
the Suddharmapundarka Sutra which 
composed and explained by master T”ien-T”ai 
Chih-I. 

Diệu Pháp Luân: Bánh xe Diệu Pháp, hay 
giáo pháp do Phật khởi chuyển được xem như 
là một đại luân kỳ diệu không thể nghĩ bàn— 
The wheel of the wonderful law, Buddhaˆs 
doctrine regarded as a great cakra or wheel, 
which 1s beyond thought and discussion. 

Diệu Pháp Nhứt Thừa: Một thừa duy nhứt 
của Diệu Pháp hay Toàn Giáo Đại Thừa—The 
one vehicle of the Wonderful dharma, or 
perfect Mahayana. 

Diệu Pháp Tạng: The treasury of the 
wonderful law. 

Diệu Pháp Thuyền: Thuyển Diệu pháp, có 
khả năng chuyển người vượt qua biển đời sanh 
tử để đi đến Niết bàn —The bark or boat of 
wonderful dharma, capable of transporting 
men over the sea of life Into nirvana. 

Diệu Quả: Kết quả kỳ diệu, như Bồ Đề và 
Niết Bàn—-Wonderful fruit, ie bodhi, or 
enliphtenment, or nirvana. 

Diệu Quán: Sự quán chiếu kỳ diệu (tam 
quán viên dung Viên Giáo)—The 
wonderfIl contemplation, the 
system of the three T”ien-TI”ai meditatlons— 
See Tam Quán. 

Diệu Quang: Varaprabha (skt). 


Ề 
của 
wonderful 


1) Ánh sáng kỳ điệu: Wonderful Light. 

2) Một kiếp tái sanh hồi xa xưa của Ngài 
Văn Thù: An ancient ¡incarnaton of 
Manjusr1. 


Diệu Quang Phật: Vị Phật thứ 930 trong 
một ngàn vị Phật hiện kiếp —Suryarasmi, the 
930" Buddha of the present kalpa. 

Diệu Sắc: Surupa—Tô Lâu Ba—Sắc tướng 
báo thân báo độ của Phật là tuyệt diệu không 


thể nghĩ bàn—The wonderful form or body 
(Buddha's sambhogakaya and his Buddha- 
land). 

Diệu Sắc Thân Như Lai: Surupakaya 
Tathagata (sk)—Đức Phật A Súc ở phương 
Đông đuợc kể đến khi làm phép bố thí cho ngạ 
quỷ—Aksobhya, the Buddha of the East, who 
1s thus addressed when offerings are made to 
the hungry ghosts. 

Diệu Tàng: Bodhisattva Ruciraketu (skÙ— 


Tên của một vị Bồ Tát -Name of a 


Bodhisattva. 

Diệu Tàng Tướng Tam Muội: 
Dhvajagrakeyura (skÐ—The ring on the top of 
a s(andard—A degree of ecstatic medifation 
(mentfioned in Lotus sutra). 

Diệu Tâm: Diệu tâm là tâm thể tuyệt diệu 
không thể nghĩ bàn, nó vượt ra ngoài sự suy 
tưởng của nhân thiên, không còn vướng mắc 
bởi có không, trong đó tất cả những ảo tưởng 
tà vạy đều bị loại bỏ. Theo Thiên Thai Biệt 
Giáo, thì đây chỉ giới hạn vào tâm Phật, trong 
khi Thiên Thai Viên Giáo lại cho rằng đây là 
tâm của ngay cả những người chưa giác ngộ— 
The wonderful and profound mind or heart 
which is beyond human thought. The mind 
which clings to neither to nothingness nor fo 
actuality—The mind ¡in which all erronuous 
Imaginings have been removed. According to 
to the Differentiated Teaching of the T”ien- 
Tai school, limited this to the mind of the 
Buddha, the Perfect teaching 
universalized it to include the unenlightened 
heart of all men. 

Diệu Thiện Công Chúa: Công Chúa Diệu 
Thiện, con gái thứ ba của vua Trang Nghiêm, 
là hiện thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát— 
The princess of wonderful goodness, name of 
Kuan-Yin as thrd daughter of King Chuang- 
Yen. 

Diệu Thiện Pháp Đường: See Diệu Pháp 
Đường. 

Diệu Thiện Thế Giới: 


while 


I1) Thế giới thâm hỷ: The realm of profound 
JOY. 

Xứ sở của Ngài Duy Ma Cật, người mà 
người ta tin là đồng thời với Đức Phật: 
The country of Vimalakirti, who has stated 
contemporary of 


2) 


to have been a 
sakyamunI. 
Diệu Thiện Túc Thiên: Cung Trời Đâu 
Suất, nơi có đầy niềm vui kỳ diệu —Tushita, 
the heaven full of wonderful Joy 
Diệu Thú: Cõi thú kỳ diệu, như được sanh ra 
làm người và được tu theo giáo lý Đại Thừa—— 
The wonderful destiny or metempsychosis, 1.e. 
that of Mahayana. 
Diệu Thừa: The Wonderful Yana—See Đại 
Thừa. 
Diệu Tí Bồ Tát: Subaku-kumara (skQ—Tô 
Bà Hô Đồng Tử—Vị Bồ Tát có cánh tay kỳ 
diệu —The Bodhisattva of the wonderful arm. 
Diệu Tí Bồ Tát Kinh: Subahku-kumara 
Sutra (skQ—Kinh nói về Tô Bà Hô Đông 
Tử The sutra Subaku 
Bodhisattva. 
Diệu Tông: Tông phái huyền diệu thậm 
thâm, ý nói Liên Hoa Tông—Profound 
principles (The Lotus sect). 
Diệu Trang Nghiêm Vương: Subhavyuha 
(sk)—Diệu Trang Vương, người nổi tiếng vì là 
cha của Quán Âm (Trung Quốc), người đã giết 
Quán Âm Diệu Thiện, nhưng lưỡi kiếm của 
đao phủ bị gẫy nên không làm tổn hại được 
nàng. Hồn nàng Diệu Thiện đi xuống địa phủ, 
nhưng địa phủ lập tức biến thành thiên đường. 
Để cứu vãn địa ngục của ông ta, Diêm Vương 
đưa nàng trở lại trần thế trên một hoa sen— 
Who 1s reputed to be the father of Kuan-yin 
(China), who had killed her by “stfling” 
because the sword of the executioner broke 
without hurting her. Her spirit went to hell, 
but hell changed to paradise. Yama sent her 
back to lfe to save his hell, when she was 
miraculously transported on a Lotus flower to 
the island of P°u-T”o. 


mentioned about 


Diệu Trang Nghiêm Vương Bản Sự 
Phẩm: Subhavyuha Sutra (sk)—Tên phẩm 
thứ 27 trong 28 phẩm kinh Pháp Hoa, nói về 
Vua Diệu Trang Nghiêm—The king who 1s the 
subJect and title of the twenty-seventh chapter 
1n the 29 chapters of the Lotus Sutra. 
** For more information, please see Diệu 
Trang Nghiêm Vương. 
Diệu Trí: Diệu trí của chư Phật—The 
wonderful Buddha-wisdom. 
Diệu Trung: Viên Giáo Diệu Trung hay chân 
như diễn tả sự hợp nhất của vạn vật, để phân 
biệt với “Diệu Trung” của Thiên Thai Biệt 
Giáo, nhấn mạnh đến tánh “không” và “giả 
hợp” của vạn vật—The profound medium 
(madhya); the universal lie essence, the 
absolute, the bhutatathata which expresses the 
unity of all things, 1.e. the doctrine held by 
Tiien Tai as distinguished from the 
Differentiated Teaching whiích holds the 
madhya dotrine but emphasizes the dichotomy 
of the transcendental (không) and phenomenal 
(giả). 
Diệu Tú: Chòm sao thất hùng—These seven 
and the constellations, the celestial orbs. 
Diệu Tuyệt: Excellent—Admirable. 
Diệu Tướng: Excellent appearance. 
Diệu Ứng: Sự đáp ứng kỳ diệu hay sự thị 
hiện của chư Phật và chư Bồ Tát—The 
miraculous response—Self-manifestalon of 
Buddhas or bodhisattvas. 
Diệu Viên: Tên của một ngôi chùa cổ ở Huế, 
Trung Việt. Chùa được xây vào thế kỷ thứ 18, 
tọa lạc ở phía đông kinh thành Huế, dựa lưng 
vào dãy núi Ngũ Phong. Năm 1926, phòng họp 
được xây thêm. Năm 1963, chùa lại được trùng 
tu và xây thêm tiền đường, thiền đường và hậu 
liêu—Name of an ancient temple ¡in Huế, 
Central Vietnam. The temple was built in the 
eiphteenth century, located on Mount Ngũ 
Phong, east of Huế Citadel. In 1926, a tiled 
TOOf was built instead of a thatched one. In 


1953, the temple was rebuilt, ameeting house 
was added. In 1963, the temple was rebulilt 
agamn and added with an antechambre, a 
medifation hall and a back house. 

Diệu Vợi: 

l) Faraway. 

2) Difficult—Complicated. 

Diệu Vô: Asat (sk)—Sự kỳ diệu của sự 
“không hiện hữu. —The mystery of non- 
©Xistence. 

Diệu Xa: Cỗ xe kỳ diệu, được Phật nói đến 
trong Kinh Pháp Hoa—The wonderful vehicles 
(in Lotus Sutra). 

Diệu Ý Bồ Tát: Manavaka—Tiển kiếp Phật 
Thích Ca, đệ tử của Ngài Nhiên Đăng Cổ 
Phật —Sakyamuni In a previous Incarnation as 
disciple of Dipankara -Nhiên Đăng Phật. 

Dịu Giọng: To lower one”s voice—To lower 
one”s fone. 

Dinh Thự: Palace. 

Dính Chặt: Alagati (skQ—Bám chặt vào— 
To adhere to—To cling to. 

Dính Dáng: Concerned in—Connected. 

Dính Khắn: To adhere to. 

Dính Lấu: To involve——To concern. 

Dĩnh Ngộ: Intelligent. 

Dịp: Occasion—Chance—Opportunity. 

Dịp May: Chance—Opportunity. 

Dìu Dắt: To guide—To lead—To conduct. 
Dìu Dịu: To calm down. 

Dịu: Sof—Sweet. 

Dịu Dàng: Graceful—Sweet. 

Dịu Giọng: To lower one”s voice. 

Do: 

1) Con cù lần: A kind of monkey. 

2) Do bởi: From—By. 

Do dự: Doubtful. 

4) Nguyên Do: A cause—A motive. 

Do Bởi: Affected by. 

Do Dự: To hesitate——To be reclutant. 

Do Người Khác Trình Bày: Shown by 


others. 

Do Nơi: To be due to. 

Do Thái: Israel. 

Do Thái Giáo: Judaism. 

Do Tuần: 'Yojana (skÐ). 

1) Ngày tuần hành của binh lính vương triều 

thời xưa: Described as anciently a royal 

day”s march for the army. 

Du Thiện Na: Du Xả Na—Du Diên Na— 

Du Kiện Đà La—Đơn vị đo lường thời cổ 

tương đương với 8 câu xá lư (tương đương 

với I8 dậm Anh hay 60 dậm Tàu) —An 
ancient measurement unit which equal to 

8 krosas (which 1s equivalent to 18 English 

miles, or 60 Chinese miles). 

e_ Một do tuần thời cổ tương đương với 40 
dậm: Ancient YoJana 1s equal to 40 miles. 

e = Do tuần của Ấn Độ tương đương với 30 
dậm: An Indian Yojana ¡1s equivalent with 
30 miles. 

e Theo Thánh Điển thì một do tuần tương 
đương với l6 dậm: According to the 
scriptures, a yojana 1s equivalen to l6 
miles. 

Do Vị Định: Vẫn chưa định nh—Still 

unsettled—Uncertain. 


Dò hồi: To seek information. 


2) 


Dò la: To get (obtain) information. 

Dò thăm: To make an inquiry about. 

Dọa: To threaten——To menace. 

Doãn Kham: Một Danh Tăng đời Tống—A 
famous monk of the Sung dynasty. 

Doãn Nhược: Một Danh Tăng đời nhà 


Nguyên—A  famous monk of the Yuan 
dynasty. 
Dốc: To lie. 


Dọc Đường: On the way. 

Dòm Chừng: To watch. 

Dòm Lên: To look furtively. 

Dòm Ngó: To look at. 

Dọn Đường: To open up (clear) a path. 


Dọn Ra: To move out. 

Dọn Sạch: To clean up. 

Dọn Vào: To move in. 

Dòng Dõi: Lineage. 

Dòng Dõi Hoàng Tộc: Royal lineage. 

Dòng Họ: Family. 

Dòng Tâm: Citta-dhara (sk)—Flow of mind 
or thoughts. 

Dõng Dạc: Sedately. 

Dỗ Ngọt: To begule by sweet promises. 

Dốc Chí: To do one's utmost—To do with all 
one”s heart. 

Dốc Đứng: Steep slope. 

Dốc Lên: Upward slope. 

Dốc Xuống: Downward slope. 

Dối Trá: Deceitful—False. 

Dồi Dào: Abundant—Plentiful—Exuberant. 
Dội Ngược: To bounce back. 

Dồn: To accummulate—To cummulate—To 
gather. 

Dông Dài: Lengthy—Wordy. 

Dông Tố: Stormy. 

Dốt: Ignorant—unlettered—Tlliterate— 
Uninstructed. 

Dốt Đặc: Completely ignorant. 

Đột: To leak. 

Dơ: Dirty—Unclean——Filthy—Foul. 

Dơ Bẩn: Unclean—Dirty. 

Dơ Mắt: Unpleasant to the eyes. 

Dở: Bad. 

Dở Chừng: See Dở dang. 

Dở Dang: Unfinished—Uncompleted—Half- 
done. 

Dời Đổi: To move—To change. 

Dời Lại: To postpone——To put off. 

Du: 

1) Bơi lội: To swim. 

2) Dân tới—To draw out. 

3) Du lịch: Bhramyati (skt)—To travel. 


4) Leo vuợt qua: To pass over—To go 
beyond——To exceed. 

Ngọc lóng lánh: Lustre of gems—A 
beautiful stone. 

Du Đa La Tăng Già: Uttarasanga (skÙ— 
See D Đa La Tăng Già. 

Du Già: See 
Vietnamese Section. 
Du Già A Xà Lê: Yogacara (skU)—Vị thầy 
dạy giáo thuyết của trường phái Du Già (của 
cải của một vị sư Du Già gồm một cây gậy 
linh, một bầu nước, một mảnh da để trải ngồi 
và nằm. Luôn giữ tịnh giới, tuyệt không dâm 
dục, chỉ ăn lúc mặt trời lặn, và chỉ ăn phần ăn 
vừa để trọn trong lòng bàn tay, mỗi tháng cạo 
râu tóc một lần, sống bằng cách khất thực. Sư 
Du Già coi mọi chúng sanh như nhau, xa lánh 
thế sự, gìn giữ giác quan, diệt tận sân hận, 
tham lam và dâm dục, dứt bỏ mọi phiển 
não)—A teacher, or master of, or of 
Vijinanavada Sect. 

Du Già Chỉ La: Ukkacela (skÙ—Một nơi 
không ai biết—A place unknown. 

Du Già Chỉ: Yogin (sk)—See Du Già Kỳ. 
Du Già Kỳ: Yogin (sk) Hành giả tu theo 
pháp Du Già—One who practises yoga. 

Du Già Sư: See Du Già A Xà Lê. 

Du Già Sư Địa Luận: Yogacaryabhumi- 
sastra (skt)——Người ta nói Bồ Tát Di Lặc đã 
đọc cho ngài Vô Trước chép lại trên cõi trời 
Đâu Suất, ngài Huyền Trang đã dịch sang Hoa 
Ngữ. Đây là giáo thuyết của trường phái Du 
Già (giáo thuyết chính của Du Già cho rằng 
đối tượng khách quan chỉ là hiện tượng giả 
hiện của thức A Lại Da là tâm thức căn bản 
của con người. Cần phải xa lìa quan niệm đối 
lập hữu vô, tổn tại và phi tổn tại, thì mới có 
thể ngộ nhập được trung đạo)—The work of 
Asanøa, said to have been dicfated to him in or 
from the Tusita heaven by Maitreya, translated 
by Hsuan-Tsang, 1s the foundation text of this 
school. 


5) 


Yoga In SanskrIƯPali- 





Du Già Sư Địa Luận Thích: Bộ sách giải 

thích và phê bình bộ Du Già Sư Địa Luận, do 

ngài Tối Thắng Tử Bồ Tát soạn, ngài Huyền 

Trang dịch sang Hoa ngữ—A commenfary on 

the  Yogacaryabhmi-sasta, composed by 

Jinaputra, translated into Chinese by Hsuan- 

Tsang. 

Du Già Tam Mật: Ba phương cách tu trì của 

phái Du Già. Du Già nghĩa là tương ứng, tam 

mật là ba nghiệp thân, khẩu, ý. Tay kết ấn, 
miệng đọc thần chú chân ngôn, ý tưởng niệm 
bổn tôn Đức Đại Nhật Như Lai—The three 
esoteric means of Yoga. The older practice of 
meditaton as a means obtaining spiritual or 
magical power as distorted In Tantrism to 
©exorcism, sorcery, and juggling In general. 

These are mutual relations of hand, mouth, and 

mind referring to manifesfation, Incanfation, 

and menfal operation thinking of the original 

Vairocana Buddha. 

Du Già Tông: Yogacara or Vijnanavada 

(sk0. 

(A) Lịch sử thành lập Du Già tông—The 
history of formation of the Yogacara 
school: Trường phái Duy Thứ Du Già là 
một nhánh quan trọng khác của phái Đại 
Thừa. Theo Keith trong Trung Anh Phật 
Học Từ Điển, còn gọi là Du Già phái, tên 
gọi chung của Mật giáo. Giáo thuyết Du 
Già do ngài Pantajali sáng lập vào thế kỷ 
thứ hai trước Tây Lịch, sau đó được ngài 
Vô trước thành lập tông phái Du Già vào 
thế kỷ thứ tư sau Tây Lịch. Ngài Huyễn 
Trang là một đệ tử và một người bênh 
vực triệt để cho tông phái nầy (ông đã 
dịch bộ Du Già Sư Địa Luận của ngài Tối 
Thắng Tử Bồ Tát). Nhưng theo Giáo sư 
Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm 
Phật Giáo, Du Già tông được ngài 
Maitteya hay Maitreyanatha sáng lập 
vào thế kỷ thứ ba sau Tây Lịch—The 
Yogacara school 1s another Important 
branch of the Mahayana. According to 


(B 


a) 


b) 


C) 


`~ 


Keith in the Chinese-English Buddhist 
Terms, sect, the 
pínciples of Yoga are accredited to 
Pantajali in second century B.C., later 
founded as a school im Buddhism by 
Asanza In the fourth century A.D. Hsuan- 
Tsang became a disciple and advocate of 
this school. However, according to Prof. 
Bapat ¡In the Twenty-Five Hundred Years 
of Buddhism, the Yogacara school was 
founded by Maitreya or Maitreyanatha in 
the third century A.D. 

Giáo thuyết và thực hành của Du Già 
tônp—Theory and practice of the 
Yogacara school: 

Phái Duy Thức Du Già thừa nhận ba cấp 
độ kiến thức— The Yogacara recognizes 
three degrees of knowledge—See Ba Cấp 
Độ Kiến Thức. 

Trường phái nầy có tên là Duy Thức Du 
Già (Yogacara) vì chú trọng vào việc 
luyện tập thiển làm phương pháp hữu hiệu 
nhất để đạt đến chân lý tối cao (bodhi). 
Phải đi qua “Thập Địa' của quả vị Bồ Tát 
mới đạt đến Bồ Đề: The Yogacara was so 
called because It emphasized the practice 
of medifation (yoga) as the most effective 
method for the attainment of the highest 
tuth or bodhi. All the ten sfages of 
spiritual progress (dasa bhum) of 
Bodhisatvahod had to be passed through 
before bodhi could be attained. 

Trường phái nầy còn có tên là Duy Thức 
vì chủ trương rằng không có gì ngoài ý 
thức và ý thức là thực tại cuối cùng. Tóm 
lại, trường phái nầy dạy cho người ta chủ 
nghĩa duy tâm chủ quan, nghĩa là chỉ có ý 
tưởng là có thật: The school is also known 
as the Vijnanavada on account of the fact 
that 1t holds nothing but conscIousness 
(vijnaptimatra) to be the ultimate reality. 
In short, It teaches subJective Idealism, or 
that thought alone 1s real. 


tanfriC Or ©SO(€rIC 


d) Tên Du Già (Yogacara) cho thấy rõ khía 


©) 


cạnh thực hành của triết lý nầy, còn tên 
Duy Thức (Vijnanavada) làm nổi bậc các 
đặc điểm lý thuyết kinh Lăng Già 
(Lankavatara Sutra), một cuốn sách quan 
trọng của trường phái nầy, cho rằng chỉ 
có tâm ý (citamatra) là có thực, còn 
những vật thể bên ngoài thì không. Những 
vật thể nầy không có thực, chúng như là 
mộng mơ ảo ảnh. Tâm ý ở đây khác với A 
Lại Da thức, vốn chỉ là kho chứa đựng ý 
thức, tạo đối tượng cho sự đối ngẫu chủ 
thể và đối tượng: The Yogacara brings out 
the practical side of philosophy, while the 
Vijnanavada brings out Its speculative 
features. The Sufra, 
Imporfant work of this school, maintains 
that only the mind (cittamatra) 1s real, 
while external objects are not. They are 
unreal like dreams, mirages and “sky- 
Cittamatra, this 
different from alayavijnana which 1s the 
Teposifory of consciousness underlying the 
subJect-obJect duality. 

Cuốn Duy Thức Học của ngài Thế Thân 
là cuốn sách cơ bản của hệ tư tưởng nây. 
Sách bác bỏ mọi sự tin tưởng vào thực tại 
của thế giới khách quan, cho rằng chỉ có 
tâm (citta) hay thức (vijnana) mới là thực 
tại duy nhất, còn trong thức a-lại-da thì có 
chứa mầm mống các hiện tượng, cả chủ 
quan và khách quan. Giống như một dòng 
nước chảy, thức a-lại-da là một dòng ý 
thức luôn biến động. Khi đã chứng đắc 
Phật quả thì dòng chảy kia sẽ ngưng lại. 
Theo Sthiramati, nhà bình giải các tác 
phẩm của Thế Thân, thì a-lại-da chứa 
đựng chủng tử của vạn pháp, bao gồm cả 
các pháp tạo ra bất tịnh. Nói cách khác, 
vạn pháp hiện hữu trong a-lại-da thức 

dưới trạng thái tiềm tàng. Các nhà Duy 

Thức Du Già còn nói rằng người tính 
thông tất sẽ hiểu được sự “không hiện hữu 
của ngã thể” (pudgala-nairatmya) và sự 
'không hiện hữu của vạn vật thế gian” 


Lankavatara an 


flowers.” in CaS©, 1S 


(C) 


(dharma-narratmya). Sự không hiện hữu 
của ngã thể sẽ được thực hiện qua sự xóa 
bỏ ham muốn (klesavarana), và sự không 
hiện hữu của vạn vật thế gian sẽ được 
thực hiện qua sự cắt bỏ bức màn che phủ 
chân kiến thức (neyavarana). Cả hai kiểu 
không thực tại nầy (Nairatmya) đều rất 
cần thiết để đi giải thoát: 
Vasubandhu's  Vijnaptimatrata-siddhi 
the basic work of this system. Ït repudiates 


đến 
1S 


all belief in the reality of the objective 
world, maintaining that citta or vijnana 1s 
the only reality, while the alyavijnana 
contains the seeds of phenomena, both 
subJective and objective. Like flowing 
alayavijnana constantly 
changing steam of consciousness. W¡th 


Wat€T, 1S 4 
the realization of Buddhahood, its course 
Sí(Ops at once. According to Sthiramati, the 
commertator on Vasubandhus  works, 
alya contains the seeds of all dharmas 
including those which produce ImpurItIes. 
In other words, 
alayavijnana In a potential state. The 
Yogacarinns further state that an adept 


all dharma exist In 


should comprehend the non-existence of 
self (pudgala-nairatmya), and the non- 
existence of things of the world (dharma- 
nairatmya). The former 1s realized through 
the removal of passions (klesavarana), and 
the latter by the removal of the veil that 
covers the true knowledge (Jneyavarana). 
Both these nairatmyas are necessary for 
the attainment of emancipation. 

Sự phát triển của Du Già tông —The 
development of the Yogacara school: Các 
luận sư nổi tiếng của trường phái nầy là 
Vô Trước là Vô Trước và Thế Thân vào 
thế kỷ thứ tư, An Huệ và Trần Na vào thế 
kỷ thứ năm, Pháp trì và Pháp Xứng vào 
thế kỷ thứ bảy, Tịch Hộ và Liên Hoa Giới 
vào thế kỷ thứ tám, vân vân tiếp tục sự 
nghiệp của người sáng lập bằng những 
tách phẩm của họ và đã đưa trường phái 


nầy đến một trình độ caoTrường phái nầy 
đạt đến đỉnh cao ảnh hưởng trong thời kỳ 
của Vô Trước và Thế Thân. Tên gọi Du 
Già Hành Tông là do Vô Trước đặt, còn 
tên Duy Thức thì được Thế Thân xử 
dụng—Noted teachers in the school such 
as Asanga and Vasubandhu in the fourth 
century, Sthiramti and Dinnaga In the fifth 
century, Dharmapala and Dharmakirti in 
the seventh century, Santaraksita and 
Kamalasia ¡in the eighth century, etc. 
These famous monks continued the work 
of the founder by their writings and raised 
the school to a hiph level. The school 
reached 1s summit of 1s power and 
influence in the days of Asanga and 
Vasubandhu. The appellation Yogacara 
was gIiven by Asanga, while the term 
ViJnanavada was used by Vasubandhu. 
Du Hành: To travel——To roam——To wander. 
Du Hóa: Du hành khắp chốn để giáo hóa 
chúng sanh—To go about teaching and 
converting sentient beinøs. 
Du Hư Không Thiên: 
l) Du hành trong hư không, như các Nhật 
Thần, Nguyệt Thần, hay Tinh Tú Thần: 
To roam In space, as do the devas of the 
Sun, mOON, SfarS, ©fc. 
Tứ Thiền Thiên: 
devalokas. 
Du Hý: Vikridita (skÙ Nguyên nghĩa là đi 
tìm niềm vui. Đây là một khái niệm quan 


2) The  four 


uDPper 


trọng miêu tả cuộc sống của một vị Bồ Tát 
thoát khỏi mọi hình thức câu thúc và cưỡng 
ép. Nó giống như đời sống của loài thiên nga 
trên không trung và của loài hoa huệ ngoài 
đồng. Tuy vật, ngài lại có một tấm lòng từ bi 
rộng lớn luôn vận hành một cách tự tại và viên 
mãn—LiIterally means sportive (fo enfertain 
play, or sport, to amuse, or to roam for 
pleasure). This Is an Iimportant conception 
describing the life of a Bodhisattva, which 1s 
free from every form of consfraint and 


restraint. It 1s like that of the swans In the air 
and the lilies of the field. And yet there 1s in 
him a great compassionate heart functioning 
all the time freely and self-sufficiently. 

Du Hý Tam Muội: Chuyên tâm của chư 
Phật và chư Bồ Tát là cứu độ chúng anh thoát 
khổ—The of  Buddhas 
Bodhisattvas 1s to save sentient beIngs. 
Du Hý Thần Thông: Chư Phật và chư Bồ 
Tát dùng thần thông giáo hóa chúng sanh thoát 
khổ- The supernatural powers in which 
Buddhas and Bodhisattvas indulge, or take 
their pleasure. 

Du Khách: Tourist. 

Du Kiện Đà La: Yugandhara (skt)—See Du 
Kiện Đạt La. 

Du Kiện Đạt La: Yugandhara (skt—Du Xà 


resolve and 


Na. 

I) See Do Tuần ¡in Vietnamese-English 
Section, and Yojana 1n SanskriI/Pali- 
Vietnamese Section. 

2) Tên một ngọn núi ở bắc Thiên Trúc (trên 
đỉnh có hai mô tròn giống như hai vết 
bánh xe nên có tên như vậy): Name of a 
mounfain in north India. 

3) Vòng núi đầu tiên trong bảy vòng núi bao 


quanh núi Tu Di: The first of the seven 
concentric circles around Meru. 
Du Mục: Normadic life. 
Du Ngoạn: To make an excursion. 
Du Nhập: To import. 
Du Phương: Đi từ nơi nầy đến nơi khác (để 
hoằng hóa), chứ không dừng trụ lại nơi nào— 
To wander from place to place. 
Du Sơn: Du hành từ tự viện nầy sang tự viện 
khác, chứ không trụ trì một chỗ cố định —To 
go from monastery to monastery; ramble about 
the hills. 
Du Tăng Địa Ngục: Mười sáu địa ngục phụ 
của mỗi Bát Nhiệt Địa Ngục (trong Bát Nhiệt 
Địa Ngục, thì từng địa ngục lớn lại có I6 địa 
ngục nhỏ. Ngoài mỗi bên thành địa ngục nóng 


lớn có bốn nơi gọi là lô ổi tăng, thi phẩn tăng, 
phong nhận tăng, và liệt hà tăng, như vậy bốn 
bên có 16, và tổng cộng tám địa ngục lớn có 
128 “du tăng địa ngục.” Sở dĩ gọi là “du tăng” 
vì đi từ nơi nầy qua nơi kế tiếp thì hình phạt 
ngày càng tăng)—The sixteen subsidiary hells 
of cach of the eight hot hells. 
Du Tâm Pháp Giới: Để cho tâm tự tại chu 
du trong pháp giới như trong hư không mà 
không bị vướng mắc, để thấy rõ thiên sai vạn 
biệt, ấy là tâm giải thoát—A mind free to 
wander In the realm of all things; that realm as 
the realm of liberated mind. 

Du Thời: Vượt quá mức thời gian ấn định— 

To exceecd the time. 

Du Thuyết: To go about to talk or to preach a 

doctrine. 

Du Tuần: Yojana (skt—See Do Tuần. 

Du Việt: Vượt qua——To pass over. 

Dù: Anyway——Anyhow—No matter what. 

Dù Tu Thiền Hay Tịnh Độ, Người Tu 

Không Nên An Hưởng Trên Phước Báo 

Nhơn Thiên, Mà Phải Quyết Chí Giác 

Ngộ Để Thành Phật No mater what 

Dharma-door you are practicing, Zen or the 

Pure Land, you should not enJoy the human or 

deva bless, but try hard to enter enliphtenment 

and to become a Buddha. 

Dụ: 

lI) Một trong ba điều suy luận, lấy thí dụ làm 
điểu suy luận: One of the three branches 
in stating a syllogism, the example or 
drstanta in a syllogism—See Tông Nhân 
Dụ. 

2) Thí dụ—An example—An I1llustrate. 

Dụ Dỗ: To entice—To seduce. 

Dụ Y: Phép dụ của Nhân Minh Luận, chia dụ 

ra làm hai nghĩa, dụ y và dụ thể. Lấy vật thể 

làm chỗ dựa vào của dụ thì gọi là “dụ y,” như 
cái bình, cái chay; đối lại với việc lấy nghĩa lý 
của việc muốn dụ là “dụ thể,” như cái bình vô 
thường hay không vĩnh cửu —The subject of 


the example, e.g. a vase, a botle; as contrasted 

with the predicate, e.ø. the vase 1s not eternal. 

Dua Nịnh: To flatter 

Dục: 

() Nghĩa của 
“desire” 

I) Lồng ham muốn hay sự nhiễm ái trần: 
RaJas — (skt—Passion—Desire—Love 
Inordinate desire—Lust. Interpreted as 
“tainted with the dust or dirt of love, or 
lust. 

2) Nuôi dưỡng: To rear—To nurture. 

3) Tắm: To bathe—To wash. 

I) Phân loại “dục”——Categories of “desire” 

(A) Tam Dục——The three desires: 

l1) Hình mạo dục: Desire for beauty. 

2) Uy nghỉ tư thái 
demeanour. 

3) Tế xúc dục: Desire for softness. 

(B) Ngũ Dục—The five desires: 

I1) Sắc dục: Desire for colour. 


“dục The meaninss of 





dục: Desire for 


2) Thanh dục: Desire for sound. 
3) Hương dục: Desire for smell. 
4)_ Vị dục: desire for taste. 

53) Xúc dục: Desire for touch. 


#* For more Information, please see Ngũ Dục. 
(C) Lục Dục: The six desires—See Lục Dục. 
Dục Ái: Phàm phu tham ái với cảnh ngũ dục 
hay ái dục thường tình khởi phát từ dục vọng, 
ngược lại với Pháp ái —To hanker after— 
Desire—Ordinary human love springing from 
desire, in contrast with religilous love (Pháp 
ái)—Passlon-love—Love Inspred by desire 
through any of the five senses—Love In the 
passion realm. 
** For more information, please see Pháp Ái. 
Dục Ái Trụ Địa: Một trong năm trụ địa 
(trong các tư hoặc, ái là quan trọng nhất)— 
One of the five fundamenfal conditions of the 
passlons. 
** For more information, please see Ngũ Trụ 
Địa. 
Dục Anh: To bring up children. 


Dục Câu: Lưỡi câu ái dục mà chư Bồ tát 
dùng để hấp dẫn chúng sanh, để rồi sau đó 
đưa họ vào con đường tu tập giác ngộ —The 
hook of desire; the bodhisattva attracts men 
through desire, and then draws them to the 
enlightenment of Buddha. 

Dục Cổ: 

I) Trống báo nghi lễ “mộc dục” hay việc 
tắm Phật trong tự viện: The bathing-drum, 
announcing the time for the ceremony of 
“washing the Buddha Imaøge.” 

Trống nầy cũng dùng để báo hiệu giờ tắm 
trong thiển lâm: This is also the bathing- 
drum for announcing the time for washing 
1n the Ch°an monasteries. 

Dục Cúc: See Dục Anh. 

Dục Đa Bà Đề: Yukta-bodhi (sk)—Những 
bước đạt đến trí huệ trong Thiển Yoga—S§teps 
in Yoga wisdom. 

Dục Đầu: Vị sư phụ trách nhà tắm trong tự 
viện—Bath-controller in a monastery. 

Dục Để: Yukti (sk0. 

I) Ách: Yoking. 

2) Phối hợp: Joining—Combination—Plan. 
Dục Đức: To nourish one”s virtue 

Dục Giác: Sự tỉnh thức về lòng tham—The 
of 


2) 


CONSCIOUSness desire—Passion- 


COnSciousness. 

Dục Giới: Kamadhatu (skt). 

(Œ) Nghĩa của Dục Giớ—The meaning of 
“Kamadhatu” 

1) Dục giới là một trong tam giới, nơi đó có 
đầy dẫy những thứ ham muốn—Realm of 
desire or sensual realm—Human world— 
Desiree world—Passion world—Passions. 
One of the three realms. Realm of desire 
1s a realm where there exisfs all kinds of 


desires: 
a) Sắc Dục: Desire for sex. 
b) Thực Dục: Desire for food. 
c) Thùy Dục: Desrre for sleep. 
đ)_ Danh Dục: Desire for fame. 


e) Tài Dục: Desire for talents. 

đI) Phân loại Dục Giới. Dục giới được chia 
thành 20 khu vực khác nhau. Gọi là chúng 
sanh trong cõi dục giới vì chúng sanh 
trong cõi nây luôn bị dục vọng chế ngự— 
Categories of “Kamadhatu.” The realm of 
desire 1s divided into 20 different regions. 
Beings In the realm of desire (so called 
because the beings in these states are 
dominated by desire): 

(A) Chư Thiên trong sáu cõi trời dục giới: 
Kamadeva (skÐ——Devas the sĩ 
heavens of desire. 


1n SIX 


1l) Cõi Dạ Ma Thiên: Yamah—See Dạ Ma 
Thiên. 

2) Cõi Tứ Thiên Vương Thiên: 
Caturmaharajakayika. 

a) T Quốc Thiên Vương: Đông Thiên 
'Vương—Dhrtarastra, in the east. 

b) Tăng Trưởng Thiên: Nam Thiên Vương— 
Virudhaka, in the south. 

c) Quảng Mục Thiên Vương: Tây Thiên 
'Vương——Virupaksa, In the west. 

d Đa Văn Thiên Vương Bắc Thiên 
Vương—Vaisramana (Dhanada), in the 
north. 

** For more Information, please see Tứ 
Thiên Vương. 

3) Cối Đao Lợi Thiên: Trayastrimsah—See 
Đao Lợi Thiên. 

4) Cõi Đâu Suất Thiên: Tusita—See Đâu 
Suất. 

53 Cối Hóa Lạc Thiên: Nirmanarat—See 
Hóa Lạc Thiên. 

6) Cõi Tha Hóa Tự Tại Thiên: 


Paranirmitavasavarin—See Tha Hóa Tự 
Tại Thiên. 
(B) Nhân gian trong Tứ Châu —Beinss In the 
four continents—See Tứ Châu. 
(C) Súc Sanh: Tiryagyoni (skt)—See Súc 
Sanh and Súc Sanh Thú. 
(D)Ngạ Quỷ: Preta-gati 
ghosts—See Ngạ Quỷ. 
(E) Địa Ngục: Naraka (skÐ—See Địa Ngục. 


(skÐ—Hungry 


Dục Giới Thiền: Heavens of desire. There 

are several in this realm—See Dục Giới (C). 

Dục Hà: Dòng sông dục vọng, nhận chìm 

chúng sanh—The river of desire or lust (which 

drown§). 

Dục Hải: Biển dục vọng thâm sâu và bao la, 

không đáy và vô bờ bến—The ocean (sea) of 

desires, so called because of is extent and 

depth. 

Dục Hoa: Yukta (skt)——Một loại Thiên hoa— 

A kind of celestial flower. 

Dục Hỗa: Lửa dục—The fire of desire. 

Dục Hữu: Một trong tam hữu—The realm of 

desire, one of the three kinds of existence. 

** For more Information, please see Tam Hữu. 

Dục Hữu Kiến Vô Minh: Bốn phần tử gây 

nên khổ đau phiển não, hay kết thành lậu 

hoặc —The four consttuents which produce 

affliction (distress or pain) or make up the 

contents of evil outflow (asvrava). 

(A) Dục: Kama (skÐ—See Dục. 

(B) Hữu: Bhava (skÐ—See Hữu, and Tam 
Hữu. 

(C) Kiến: Drsti (skt——See Kiến. 

(D) Vô Minh: Avidya (skt)—See Vô Minh. 

Dục Khí: Ảnh hưởng của dục vọng—Desire- 

breath, the spIr 

Influence of desire, lust. 

Dục Khổ: 

1) Sự khổ đau gây ra bởi lòng tham dục: The 
sufferings of desire. 

2) Sự khổ đau trong dục giới: The sufferings 
1n desire-realms. 

Dục Kim Cang: See Dục Tiển (2). 

Dục Lạc: Lạc 

pleasures——Joy of the five desires 


passion-Influence, or 


thú ngũ dục—Sensual 


Dục Lạc Trần Tục: Common desire. 

Dục Lậu: Dòng luân hồi sanh tử bị khuấy 
lên bởi tham dục, tà kiến, và tà tư—The 
stream or flow of existence, evoked by desire 
interpenetrated by unenlightened views and 
thoughts (these stimulating desires produce 


karma which 1n turn produces reincarnafion). 
** For more Information, please see Tam Lậu 
Hoặc. 
Dục Lưu: 
l1) Dòng thác tham dục, một trong tứ lưu, như 
tư hoặc, tham, sân, si, vân vân, giữ mãi cá 
nhân trong vòng dục giới—The stream of 
the passion, one of the four currents that 
carry the thinking along, 1.e. the 1llusions 
of cupidity, anger, etc., which keep the 
1ndividual in the realm of desire. 
Việc sống chết trong dòng luân hồi sanh 
tử (ba cõi) trong dục giới: The stream of 
transmigration, which results from desire. 
Dục Ma: Ma tham dục The evil demon of 
lust. 


2) 


Dục Nêề: Vũng bùn dục vọng—The mire of 

desire, or lust. 

Dục Nhiễm: Sự nhiễm trược của dục vọng— 

The tainting, or contaminating ¡nfluence of 

desire. 

** For more Information, please see Ngũ Dục. 

Dục Phật: LỄ tắm Phật vào ngày Phật Đản, 

rằm tháng tư—To wash the image of the 

Buddha; this is a ceremony on his birthday, 

15” of the fourth month. 

Dục Sắc: 

1) Dục và sắc: The passion and the sensuous. 

2) Dục Sắc Nhị Giới: Dục giới và Sắc giới 
trong tam giới: The two realms of desire 
and form. 

Dục Sắc Nhị Giới: See Dục Sắc (2). 

Dục Tà Hạnh: Tà dâm hay tà hạnh là giới 

cấm trong ngũ giới—Adultrous conduct, which 

1s prohibited In the five basic commandmens. 

Dục Tâm: Tâm tham dục—A desirous, 

covefous, passionate, or lustful heart. 

Dục Tham: Craving. 


I) Dục vọng và ham muốn: Desire and 
coveting. 
2) Ham muốn là kết quả của dục vọng: 


Coveting as the result of passion. 


Dục Thành: To bring forth—To create. 

Dục Thất: Nhà tắm trong tự viện—A bath- 

house in a monasftery. 

Dục Thích: Những mũi kim nhọn của lòng 

tham dục—The sharp poInt of desire. 

Dục Thiền: Kamadhatu (sk)— Lục Dục 

Thiên của cõi Dục Giới —The six heavens of 

desire or passion. 

#* For more Information, please see Dục Giới 
(C). 

Dục Thiên Ngũ Dâm: Năm loại giao cấu 

trong cõi trời dục giới —The five methods of 

sexual Inftercourse in the heavens of desire. 

I1) Chúng sanh trong cõi Tứ Thiên Vương và 

Đao Lợi Thiên thì việc dâm dục không 

khác gì ở thế giới nhân gian: The methods 

(of sexual Intercourse) of beings In the 

heavens of the Four Great Kings and 

Trayastrimsas the method is the same as 

on earth. 

Chúng sanh trong cõi trời Dạ Ma chỉ cần 

ôm nhau là đủ: The methods (of sexual 

1nt€rcourse) of bemgs ¡in the 

Yamadevaloka a mere embrace IS 


2) 


sufficient. 
Chúng sanh trong cõi trời Đâu Suất chỉ 
cần nắm tay nhau: The methods (of sexual 
Intercourse) of. beings the Tusita 
heaven, holding hands. 
Chúng sanh trong cõi trời Hóa Lạc chỉ cần 
cười với nhau: The methods (of sexual 
Intercourse) of beings in the nirmanarati 
heaven, mutual smiles. 
Chúng sanh trong cõi trời Tha Hóa chỉ cần 
nhìn nhau: The methods (of  sexual 
1ntercourse) of beings in the other heavens 
Of transformation, regarding each other. 
Dục Tiển: 
1) _ Những mũi tên của lòng tham dục—The 
arrows of desire, or lust. 
Dục Kim Cang: Những mũi tên Kim Cang 
của Bồ Tát, dùng để câu móc và lôi kéo 
chúng sanh về với Phật—The darts of the 


3) 
1n 


4) 


5) 


Bodhisattva, who hooks and draws all 
beings to Buddha. 
Dục Tính: The lust—Desire-nature. 
Dục Tình: Passion. 
Dục Tốc Bất Đạt: The more you hurry, the 
less progress you will make. 
Dục Trần: Năm dục làm bẩn thân tâm như 
bụi trần —The dust or dirt, or the infection of 
the passlons. 
(A) Lục Dục: The six desires—See Lục Dục. 
(B) Ngũ Trần: Five gunas (dusts)—See Ngũ 
Trần. 
Dục Tri: Wanting to know. 
Dục Tượng: See Dục Phật. 


Dục Vọng: 

() Nghĩa của “Dục Vọng”—The meanings of 
“Dục Vọng” 
Ham muốn—Passion—Desire—Lust 








Kêểm chế dục vọng: To command one”s 

passlons—To bridle on one”s passions. 
TI) Những lời Phật dạy về “Dục Vọng” trong 
Kinh Pháp Cú The Buddha's teachings 
on “Passion” in the Dharmapada Suữa: 
Những người chỉ muốn sống trong khoái 
lạc, không chịu nhiếp hộ các căn, ăn uống 
vô độ, biếng nhác chẳng tinh cần, họ là 
người dễ bị ma nhiếp phục như cành mềm 
trước cơn gió—Those who only want to 
live with pleasant things, with senses 
unrestrained, food  Immoderate, 
indolent, inactive, are quickly overthrown 
by the mara as a weak tree breaks before 
a big wind (Dharmapada 7). 
Những người nguyện ở trong cảnh chẳng 
khoái lạc, khôn khéo nhiếp hộ các căn, 
uống ăn tiết độ, vững tin và siêng năng, 
ma không dễ gì thắng họ, như gió thổi núi 
đá—Those who contemplate “impuritles,” 
with senses restrained, moderate in food, 
faithful and active, mara cannot overthrow 
him as 1s Impossible for the 
overthrow a rocky mounfain (Dharmapada 
8). 


5 


1n 


2) 


wind to 


Dục Vọng Căn Bản: Base passion. 
Dụm: Dành dụm——To economize——To save. 
Dung: 


l1) Dung chứa: To conain—To bear. 
2) Dung dị: Dễ dàng—Easy. 
3) Dung mạo: Looks—Appearance. 


Dung túng: To allow. 
Nấu cho tan chẩy 
Blending—Combining. 
Dung Dị: Easy. 

Dung Dịch: Solution. 

Dung Hòa: To harmonize. 
Dung Hứa: To allow——To permit. 

Dung Hữu Thích: Giải thích kinh điển, dù 
không phải là nghĩa trực tiếp nhưng có thể 
chấp nhận được vì chứa đựng chánh nghĩa của 
kinh điển—An admissable though ¡indirect 
1nferpretation; containing that meaning. 

Dung Lượng: Content—Capacity. 

Dung Mạo: Countenance——Figure--Face. 


ra—Meltng— 


Dung Nạp: To accept—To admit. 

Dung Ngôn: Trivial words. 

Dung Nhan: Appearance—Countenance. 
Dung Thân: To take refuge in—Dung thân 
nơi cửa Phật: To take refuge ¡n the temple. 
Dung Thông: Trộn cái này với cái kia cho 
hòa hợp nhau không còn sai biệt —To blend— 
To combime—lo mix—To assemble—To 
unte. 

Dung Thứ: To forgive—To pardon—To 
©xcuse. 

Dung Túng: To tolerate evil doings. 

Dùng: To use—To employ. 

Dùng Dằng: Hesitan—Undecided. 

Dùng Sức: To use force. 





Dũng: 
I1) Dũng cảm: Courageous—Brave—Bold 
Fearless. 


2) Dũng xuất: To spring up—To spring 
forh-See Tùng Địa Dõng Xuất, and 


Tùng Địa Dõng Xuất Bổ Tát ¡in 


Vietnamese-English Section. 
Dũng Cảm: Courageous—Bold—Brave. 
Dũng Khí: Dũng cảm—Courage. 
Dũng Lực: Vigourous force. 
Dũng Mãnh: Brave and strong. 
Dũng Mãnh Tỉnh Tấn: Bold advance, or 
DrOBT€SS. 
Dũng S1: Viliant man. 
Dũng Tâm: Bravery—Courage. 
Dũng Thí Bồ Tát: Pradhanasura (skt)—Một 
vị Bồ Tát trong quyến thuộc của Đức Phật 
Thích Ca—A Bodhisattva now in Sakyamuni”s 
refinue. 
Dũng Tuyền: Kinh điển như dòng suối cam 
lỗ phúng lên làm tư nhuận chúng sanh—The 
Springing fountain, I.e. the sutras. 
Dũng Xuất: See Dũng (2). 
Dụng: To use—To employ—To function. 
Dụng Công: 
1) To cultivate (practice) steadily. 
2) To work steadily. 
Dụng Công Tu Hành: To practice or 
cultivate steadhily. 
Dụng Diệt: Tác dụng của các pháp diệt 
(nhưng thể của chúng chẳng diệt, thể luôn 
thường trụ hằng hữu)—Function or activity 
ceasing; however, matter or the body does not 
cease to exist, but only 1ts varying functions or 
aCfiVities cease. 
Dụng Đại: Thể của chân như có đại tác dụng 
sinh ra nhân quả thiện ác của tất cả các 
pháp —Great ¡in function or the universal 
activity of the bhutatathata. 
Dụng Lực: To use force. 
Dụng Quyền: To use one”s authority. 
Dụng Tâm: Intentional—deliberate. 
Dụng Võ: See Dụng Lực. 


Dụng - Intentionally—Purposely—— 
Deliberately. 
Duy: 


1) Cột lại với nhau: To tie or hold together. 


2) Duy chỉ: But—Only. 

3) Duy nhất: Chỉ có một mình—Sole—Only. 

4) Khẳng định: Eva (skt—Yes— 
Affirmative. 

53) Liên hệ: To connect. 

6) Lưới: A net. 

7) Phương hướng: Cardinal points. 

8) Tư duy: To reflect on. 


Duy Cảm Chủ Nghĩa: Sensualism. 

Duy Cảnh Vô Thức: Duy vật thuận thế 

ngoại đạo cho rằng tứ đại là cực vi tế, thường 

chân thực và lập ra nghĩa “Duy Cảnh Vô 

Thức”, để đối lại với cái nghĩa “duy thức vô 

cảnh”—Realism, as opposed to Idealism (Duy 

thức vô cảnh—Implying that the four elements 
are real and permanent). 

Duy Chiếu Bảo Phong: Thiền Sư Duy 

Chiếu Bảo Phong quê ở Giản Châu (bây giờ là 

Giản Dương thuộc tỉnh Tứ Xuyên)—Zen 

master Wei-Zhao-Bao-Fengˆs home town was 

1n ancient ]ian-Chou (now 1s Jian-Yang In Sĩ- 

Chuan province). 

e - Một hôm đọc sách, ông giật mình với câu, 
“Tánh tương cận dã, tập tương viễn dã.” 
Sư nói: “Phàm Thánh vốn một thể, do tập 
nên sai khác, tôi biết đó rồi.” Liền đó sư 
đến Thành Đô làm đệ tử Sư Thanh Thới ở 
Lộc Uyển. Sư thọ cụ túc giới năm mười 
chín tuổ—One day while reading a book, 
he was sfartled by the phrase, “Oneˆs self- 
nafure 1s near, but realizing 1t 1s remofe.” 
He then said: 
sacred are of one body, but because of 
habitt and circumstances they are 
differentiated. I know this to be true.” He 
then hastened to the city of Cheng-Tu and 
studied under the teacher Shing-T”ai In 
Lu-Yuan, receiving full ordaination at the 
age of nineteen. 

e Một hôm sư thượng đường thuyết pháp: 
“Phật xưa nói, “Khi ta mới thành Chánh 
Giác chính thấy chúng sanh trên đại địa 
thảy đều thành Chánh Giác." Sau Ngài lại 


“The mundane and the 


nói, 'Sâu thắm xa xôi không người biết 
nổi.` Kẻ không kiến thức, khéo đầu rồng 
đuôi rắn.” Sư liền xuống tòa—One day 
Bao-feng entered the hall and addressed 
the monks, saying: "A“ anclent Buddha 
sad, "'W“en I fñirst gained complete 
awakening I personally saw that all beings 
of the great earth are each fully endowed 
with complete and perfect enliehtenmernt.” 
And later he said, “Its a great mystery. Ño 
one can fathom 1(.` I don”t see anyone who 
understands this. Just some blowhards.” 
He then got down from the seat. 

Sư thượng đường thuyết pháp: “Chư Phật 
quá khứ đã nhập Niết Bàn rôi, cả thẩy các 
ngươi không nên quá tưởng nhớ; chư Phật 
vị lai chưa ra đời, cả thảy các ngươi không 
nên vọng tưởng; chính hiện ngày nay 
ngươi là người gì? Hãy tự xét lấy!.”— 
Bao-Feng entered the hall and addressed 
the monks, saying: “All the Buddhas of 
bygone have already enfered nirvana. You 
peoplel Don”t be nostalgic about them. 
The Buddhas of the future have not yet 
appeared in the world. All of you, don”t be 
deluded! On this very day who are you? 
Study this! 

Một lần khác sư thượng đường thuyết 
pháp: “Xưa tự chẳng sanh, nay cũng chẳng 
diệt, là chết chẳng được mẫu mực. Nơi 
đây xuất sanh chốn nầy diệt hết, là hàm 
sanh chịu quy củ. Bậc đại trượng phu cần 
phải ở trong dòng sanh tử, nằm trong rừng 
gai gốc, cúi ngước co duỗi tùy cơ lập bày, 
hay như thế đó là dùng vô lượng phương 
tiện trang nghiêm tam muội, cửa đại giải 
thoát liền mở rộng thênh thang. Nếu chưa 
như thế, vô lượng phiền não tất cả trần lao 
đứng sựng trước mặt bít lấp đường xưa.”— 
Another time, Bao-Feng entered the hall 
the monks, saying: “The 
fundamental self is unborn, nor 1s 1t 
annrhilated In the present. Ït ¡is undying. 
But to be born ïn a certain place, and to 


addressed 


die someplace else, 1s the rule of being 
born In a life. Greaf persons must posifion 
themselves In this flow of life and death. 
They must lie down In the thorny forest. 
They must be pliable and able to act 
according to circumstances. lf they are 
thus, then Immeasurable expedients, srand 
samadhis, and great liberation gates are 
instantly opened. But If they are not yet 
this way, then defilemen(s, all toilsome 
dust, and mounfains loom before them and 
block the ancient road.” 

e  Thiển Sư Duy Chiếu Bảo Phong thị tịch 
năm I128. Xá lợi của sư lóng lánh như 
bảo châu ngọc bích. Lưỡi và răng của sư 
không bị lửa đốt cháy. Tháp thờ xá lợi của 
sư hiện vẫn còn, bên đỉnh phía tây của tự 
viện—Zen master Wei-Zhao-Bao-Feng 
died in 1128. His cremated remains were 
like Jewels and blue pearls. His tongue 
and teeth were undamased by the flames. 
His stupa was placed on the western peak 
near the temple. 

Duy Da Ly: See Vaisali in Sanskri/Pali- 
Vietnamese Section. 
Duy Danh: Namamatra (sk)——Name only. 
Duy Danh Luận: Nominalism. 
Duy Giả Thiết Danh: 
Prajnapinamamatreyam (skt)—Theo suy nghĩ 
thông thường thì có một ngã thể; tuy nhiên, đối 
với giáo lý nhà Phật nó chỉ là giả danh chứ 
không hiện hữu——lIn accordance with to the 
thinking of ordinary people or worldly way of 
thiniking, there 1s an ego-substance, which, 
however, to Buddhist theory, 1t Is only an 
artificial name, not a real existence. 

Duy Khẩu Thực: Một trong bốn tà mệnh 

thực, chỉ việc Tỳ Kheo học các loại chú thuật 

bói toán để kiếm sống—lImproper means of 
exIstence by spells, fortune-telling, etc. One 
of the four cardinal improper ways of earning 

a livelihood. 

** For more information, please see Tứ Chủng 


Tà Mệnh in Vietnamese-English Section. 
Duy Kỷ: Duy ngã—Egoism—Selfish. 
Duy Linh Luận: Spiritualism. 
Duy Lý Luận: rationalism. 
Duy Ma: See Vimalakirti, and Vimalakirti 
Suftra In Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 
Duy Ma Cật Tử Sở Vấn Kinh: Đại Thừa 
Đảnh Vương Kinh—Vimalakirti-Nirdesa- 
Sutra. 
Duy Mỹ Chủ Nghĩa: Aestheticism. 
Duy Na: Karmadana (skt)—VỊ sư phân phối 
và giám sát công việc trong tự viện. Một trong 
sáu vị sư chính trong tự viện—The duty- 
distributor, or arranger of duties, a SUp€TVISOT 
of monks In a monastery. One of the six main 
monks. 
** For more Information, please see Tam 
Cương (B) (3). 
Duy Ngã: I alone. 
Duy Ngã Độc Tôn: Trên trời, dưới trời, chỉ 
có ta là đáng kính trọng—Above Heaven and 
under Heaven I am alone and worthy of honor 
(Sakyamun)). 
Duy Nghiễm Dược Sơn: Wei-Yen-Yueh- 
Shan—See Dược Sơn Duy Nghiễm. 
Duy Nhứt: Only—Sole——Unique. 
Duy Sắc: Sắc tâm không hai, do vậy vạn 
pháp duy tâm cũng lại là duy sắc (dựa vào duy 
thức vô cảnh do ngài Hộ Pháp lập ra, và duy 
cảnh vô thức do ngài Thanh Biện lập ra)—AlI 
things are matter because mind and matfer are 
1dentical, for matter 1s mind. 
Duy Tâm: Citamatra (sk—Mind-only or 
mind itself—-Hết thẩảy chư pháp đều ở bên 
trong cái tâm, không có pháp nào ở ngoài tâm 
(tâm có nghĩa là nhóm khởi lên các pháp; thức 
có nghĩa là phân biệt các pháp). Giống như ý 
niệm Duy Thức trong Kinh Lăng Già— 
ldealsm—Mind only—The theory that the 
only reality 1s mental, that of the mind— 
Nothing exists apart from mind. Similar to 
“Only Mind,” or “Only Consciousness” 1n the 


Lamkavatara Sutra. 

Duy Tâm Kệ: Bài kệ tám câu tóm lược cái ý 

nghĩa về thực tướng đầy đủ và viên dung với 

nhau (trong Cựu Kinh Hoa Nghiêm, tâm như 
ông thợ vẽ, tạo vô số ngũ ấm. Tất thẩy trong 
thế gian, không pháp nào không tạo. Cả tâm 

Phật cũng vậy, như Phật và chúng sanh. Tâm 

Phật và chúng sanh, là ba không sai biệt)— 

The eight-line verse of the older sutra, which 

summar1zes the idealistic idea. 

Duy Tâm Sở Kiến: Cittamatradrisya (sk)—— 

Cái được nhìn thấy từ tâm——There ¡s only what 

1s seen of the Mind—Trong Kinh Lăng Gà, 

Đức Phật dạy: “Những ai bị ràng buộc vào ý 

niệm nhị biên, có đối tượng và chủ thể, sẽ 

không bao giờ hiểu được rằng chỉ có cái được 
nhìn thấy do từ tâm.”—lIn the Lankavatara 

Sutra, the Buddha taught: “Those who are 

attached to the notion of duality, object and 

subJect, fail to understand that there 1s only 
what 1s seen of the Mind.” 

Duy Tâm Tịnh Độ: The Pure Land is in your 

mind, or the Pureland within the Mind. 

(A) Có người hỏi Diên Thọ Đại Sư rằng cảnh 
“Duy Tâm Tịnh Độ” đầy khắp cả mười 
phương sao không hướng nhập mà lại khởi 
lòng thủ xả cầu về Cực Lạc, để tọa trên 
liên đài, như vậy đâu có khế hợp với lý vô 
sanh. Đã có tâm chán uế ưa tịnh như vậy 
thì đâu thành bình đẳng?: Someone asked 
Great Master Dien-Shu that 1f the realm of 
“Pureland within the Mind” 1s ubiquitous 
throughout the ten directions, why not try 
{O penetrafe 1( Instead of wanting the 
Pureland and abandoning the Impure Land 
prayimng to gain rebirth to the Ultimate 
Bliss World and sit on the lotus throne. 
Doing so not seem to be consistent with 
the theory of “No Birth.” If one has the 
mind of being tired of impurity but 1S 
fond of purity then that 1s not the mind of 
equality and non-discrimination? 

(B) Đại Sư đáp —The Great Master replied: 


a) 


b) 


Sanh “Duy Tâm Tịnh Độ” là phần của các 
bậc đã liễu ngộ tự tâm, đã chứng được 
pháp thân vô tướng. Tuy nhiên, theo kinh 
Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh Giới, thì những 
bậc Bồ Tát chứng được Sơ Địa hay Hoan 
Hỷ Địa vào Duy Tâm Độ cũng nguyện xả 
thân để mau sanh về Cực Lạc. Vì thế phải 
biết rằng “Ngoài Tâm Không Pháp.” Vậy 
thì cảnh Cực Lạc đâu thể ở ngoài tâm: 
Pureland within the Mind 1s a state 
achieved only by those who have seen and 
penetrated the true nature and have 
afttained the Non-Form Dharma Body. 
Despite this, according to the Buddhaˆs 


Inconceivable (Unimaginable) World 
Sufra, those Bodhisatvas who have 
atamned the FEirst Ground Maha- 


Bodhisattva or Rejoicing Ground to enter 
the world of “Everythneg withm the 
Mind,” still vow to abandon their bodies to 
be born quickly to the Ultimate Bliss 
World. Thus, i{ 1s necessary to 
understand”No Dharma exisfs outside the 
Mind.” If this 1s the case, then the 
Ultimate Bliss World ¡1s not outside the 
realm of the Mind. 

Về phần lý Vô Sanh và Tâm Bình Đẳng, 
đĩ nhiên lý thuyết là như vậy. Tuy nhiên, 
những kẻ đạo lực chưa đủ, trí cạn, tâm 
thô, tạp nhiễm nặng, lại gặp các cảnh ngũ 
dục cùng trần duyên lôi cuốn mạnh mẽ, 
dễ gì chứng nhập vào được. Cho nên 
những kẻ ấy cần phải cầu sanh Cực Lạc, 
để nhờ vào nơi cảnh duyên thắng diệu ở 
đó, mới mau chứng vào cảnh “Tịnh Độ 
Duy Tâm” và thực hành Bồ Tát đạo được: 
As for the theory of no-birth and the mind 
of cqualiy and non-discrimination, of 
course, In theory this 1s true. However, for 
those who still do not have enough 
spiritual power, have shallow wisdom, 
Impure minds, are bound by heavy karma 
and afflictions; moreover when tempted 
with the five desires and the forces of life, 


c) 


how many actually will be able to attain 
and penetrate this theory. Therefore, these 
people, sentent beines of this 
Dharma Ending Aøge, need to pray to gain 
rebirth to the Ulimate Bliss World so they 
rely on the extraordinary and 
favorable conditions of that world in order 


ImOSE 


can 


to be able to enter quickly the realm of 
Pureland within the Mind and to practice 
the Bodhisattva”s Conducts. 

Hơn nữa, Thập Nghi Luận có dạy— 
Moreover, the book of commenftary “len 
Doubts of Pureland Buddhism” taught: 

Bậc trí tuy đã liễu đạt được Duy Tâm song 
vẫn hăng hái cầu về Tịnh Độ, vì thấu suốt 
sanh thể như huyễn không thể cầu tìm 
được. Đó mới gọi là chân thật vô sanh: 
Those who have wisdom and have already 
afttained the theory of “Everything 1s 
within the Mind,” yet are still motivated to 
pray for rebirth to the Pureland because 
they have penetrated completely the true 
nature of non-birth 1s illusory. Only then 
can 1t be called the “true nature of non- 
birth.” 

Còn các kẻ ngu sĩ, người vô trí, không 
hiểu được lý đó, cho nên bị cái nghĩa 
“Sanh” ràng buộc, vì vậy khi nghe nói 
“Sanh” thì nghĩ rằng thật có cái tướng 
“Sanh.” Khi nghe nói “Vô Sanh” thì lại 
lầm hiểu là không sanh về đâu cả. Bởi 
vậy cho nên mới khởi sanh ra các niệm thị 
phi, chê bai, phỉ báng lẫn nhau, gây ra 
những nghiệp tà kiến, báng pháp. Những 
người như vậy, thật đáng nên thương 
xótl—As for the Ignorant, those who lack 
wisdom and are ¡incapable of 
comprehending such a theory; therefore, 
they are trapped by the meaning of the 

world “Birth.” Thus, when they hear of 

bíth, they automatically think 
conceptualize the form characferistics of 


and 


birth actually exist, when 1n fact nothing 
exIs(s because everything 1s an ¡llusion. 


When they hear “Non-Birth,” they then 
mistakenly think of “Nothing being born 
anywherel” Given this misconception, 
they begin to øenerafe a mixture Of øOSSIP, 
criticism, and mockery; thus creaf€ varIous 
false views and then degrade the Dharma. 
Such people truly deserve much pity! 

Duy Tân: To reform. 

Duy Tha Chủ Nghĩa: Altruism. 

Duy Thức: Vijnanamatra 

Cittamatra (skt—See Duy tâm. 

Duy Thức Gia: See Duy Thức Tông. 

Duy Thức Học: Giáo điển dạy Tâm Lý Học, 

về tám thức (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, Mạt 

na và A Lại Da). Những thức nầy giúp chúng 

sanh phân biệt phải trái —The doctrine which 


or Vada or 


teaches the psychology of the eipht 
conscIousnesses (sipht, hearing, smell, taste, 
toụch, mìnd, Mana and Alaya). These 


consciousnesses enable sentient beings to 
discrimimnate between ripght and wrong of all 
dahrmas (thoughts, feelings, physical thinss, 
eftc). 

Duy Thức Học Cương Yếu: General 
Teaching of Consciousness——The finer poInt of 
the Teaching of Consclousness—See Duy 
Thức Học. 

Duy Thức Luận: Vijnaptimatrasiddhi-sastra. 
Duy Thức Quán: Ba đối tượng trong Duy 
Thức quán—The three subjects of 1dealistic 
reflection: 

I) Biến Kế Sở Chấp Tính: Quán thật tánh 
của ngã và chư pháp—Ego and things are 
realitles. 

Y Tha Khởi Tính: Quán chư pháp được 
sanh ra bởi nhân duyên—Things are 
produced by caused and circumstance. 
Viên Thành Thực Tính: Quán chỉ có Chân 
như là hiện thực—Bhutatathatfa 1s the only 
reality. 

Duy Thức Tam Thập Tụng: 
Vijnaptimatrata-trimsika (skt)—See Tam Thập 


2) 


3) 


Tụng Duy Thức. 

Duy Thức Tam Tính Quán: See Duy Thức 
Quán. 

Duy Thức Tâm Định: See Duy Thức Quán. 

Duy Thức Tông: Vijnanavada (sk)—Còn 
gọi là Duy Thức Gia hay Pháp Tướng tông. 
Học thuyết của Duy Thức tông chú trọng đến 
tướng của tất cả các pháp; dựa trên đó, luận 
thuyết về Duy Thức Học được lập nên để 
minh giải rằng ly thức vô biệt pháp hay không 
có pháp nào tách biệt khỏi thức được. Mặc dù 
tông nây thường được biểu lộ bằng cách nói 
rằng tất cả các pháp đều chỉ là thức, hay rằng 
không có gì ngoài thức; thực ra ý nghĩa chân 
chính của nó lại khác biệt. Nói duy thức, chỉ vì 
tất cả các pháp bằng cách nây hay cách khác 
luôn luôn liên hệ với thức. Thuyết nầy dựa 
vào những lời dạy của Đức Phật trong Kinh 
Hoa Nghiêm, theo đó tam giới chỉ hiện hữu 
trong thức. Theo đó thế giới ngoại tại không 
hiện hữu, nhưng nội thức phát hiện giả tướng 
của nó như là thế giới ngoại tại. Toàn thể thế 
giới do đó là tạo nên do ảo tưởng hay do nhân 
duyên, và không có thực tại thường tổn nào cả. 
Tại Ấn Độ, tông phái nầy chuyên chú vào 
việc nghiên cứu Duy Thức Luận và các kinh 
sách cùng loại, nên có tên là Duy Thức Tướng 
Giáo. Tác giả các bộ sách nầy là Vô Trước và 
Thiện Thân, họ từng có một đệ tử xuất sắc là 
Giới Hiển, một người Ấn Độ, sống trong tu 
viện Na Lan Đà. Giới Hiển là người đã lập ra 
Duy Thức Tông tại Ấn Độ và có nhiễu công 
lao trong việc sắp xếp các kinh điển Phật 
Giáo. Tại Trung Quốc, sau khi Huyền Trang 
được Giới Hiển trao cho bộ luận, đã lập nên 
tông phái nầy. Về sau, tông nầy cũng có tên là 
Pháp Tướng Tông và do một đồ để của Huyễn 
Trang là Khuy Cơ dẫn dắt —Dharmalaksana 
sect, which holds that all is mind In 1s 

ulimate nature. The doctrine of Idealism 

School concerns chiefly with the facts or 
specrfic characters (lakshana) of all elements 
on which the theory of idealism was built In 


order to elucidate that no elementf 1s separate 
from Ideation. Although it is usually expressed 
by saying that all dharmas are mere Ideation or 
that there Is nothing but ideation, the real 
sense 1s quite different. It 1s idealistic because 
all elements are In some way or other always 
connected with ideation. This doctrine was 
based on the teaching of the Buddha in the 
Avatamsaka Sutra, that the three worlds exist 
only in ideation. According to Ideation Theory, 
the outer world does not exiIst but the Internal 
Ideafion presents appearance as I It were an 
outer world. The whole world 1s therefore of 
either 1lusory or causal natire and no 
permanent reality can be found. In India, two 
famous monks named Wu-Ch”o and Tlen- 
Ts”in wrote some sasftras on Vijnana. They had 
an oufstanding disciple named Chieh-Hsien, an 
Indian monk living at Nalanda monastery. 
Later, Chieh-Hsien established the 
Vijnanavada school and contributed much to 
the arraneement of the Buddhist canons. In 
China, Hsuan-Tsang, to whom Chieh-Hsien 
handed over the sastra, founded this school in 
his native land. Later, the school was also 
called Dharmalaksana (Fa-Tsiang-Tsung) and 
was led by Kwei-Chi, a great discIple of 
Hsuan-Tsang. 

Duy Thức Trung Đạo: Theo Pháp Tướng 
Tông thì chư pháp duy tâm tạo, chứ không thật 
mà cũng không giả—The madhya, or medial 
doctrinne of idealsm as held by the 
Dharmalaksana school (Pháp Tướng Tông), 
that all things are of mind-evolution, and are 
neither 1n themselves real or unreal. 

Duy Thức Tu Đạo Ngũ Vị: See Ngũ Vị 
(). 

Duy Thức Viên Giáo: Một trong ba giáo do 
ngài Đạo Tuyên Nam Sơn lập ra, là thâm giáo 
của Phật giáo Đại thừa—The perfect doctrine 
of ¡idealism, the thrd of the three main 
divisions of the Buddhaˆs teaching defined by 
Tao-Hsuan of Nan-Shan, the perfect doctrine 


of idealism—See Tam Giáo (B). 

Duy Thức Vô Cảnh: Idealism—See Duy 
Cảnh Vô Thức. 

Duy Trì: To maintain—To remain. 

Duy Trì Giác Ngộ: To remain awakened. 
Duy Tự Tâm Sở Hiện: Svacittadrisyamatra 
(skÐ—Tất cả chẳng gì khác hơn là sự biểu 
hiện của chính tâm mình——All is no other than 
the manifestation of one”s own mind—See 
Tam Giới Duy Nhất Tâm. 

Duy Vật: Materialism. 

Duy Việt: Avaivartika (sk)—See A Bệ Bạt 
Trí in Vietnamese-English Section. 

Duyên: Pratyaya (skÐ. 

l) Có duyên: Charm—Grace—Charming— 
Graceful. 

Có điều kiện: Conditioned. 

Phan duyên: A co-operating cause, the 
Concurrent 
distinguished from Its proximate cause. 
Nhân phụ, hoàn cảnh hay điều kiện bên 
ngoài, đối lại với nhân chính hay chủng tử. 
Nhân (Hetu) là hạt, trong khi duyên 
(Pratyaya) là đất, mưa, nắng, vân vân : 
The circumsftantial, conditioning, 
Secondary cause, In confrast with the Hetu, 
the direct or fundamenfal cause. Hetu 1s 
the seed, Pratyaya 1s the soll, 
sunshine, etc. 

Năng Duyên: Tâm có thể lý luận—The 
mind can reason. 

Sở Duyên: Đối tượng của lý luận là sở 
duyên—The obJective. 

Năng Duyên Sở Duyên: Duyên là tác 
dụng của Tâm với Cảnh (Tâm và đối 
tượng tiếp xúc với nhau tạo ra tiến trình lý 
luận hay “Duyên.”}>—When the mind 1s in 
contact with the obJective we have the 
T€aSOning process. 

Duyên Chân Như Thiền: Tathatalambanam 
(sk)—Đây là thiển định dựa vào như như, 
thiền định thứ ba trong tứ thiển định được mô 


2) 
3) 


OCcasion of an event as 


4) 


Or 


rain, 
5) 
6) 


7) 


tả trong Kinh Lăng Già. Đối tượng của sự tu 
tập là thể chứng cái như như của chân lý bằng 
cách giữ các tư tưởng vượt lên trên cái nhị 
biên của hữu và phi hữu, và cũng vượt lên trên 
hai ý niệm về vô ngã—This ¡s the dhyana 
depending upon suchness. This 1s the third of 
the four Dhyanas descrbed ¡in The 

Lankavafara Sura. The obJect of the discipline 

1S to realize the suchness of truth by keeping 

thoughts above the dualism of being and non- 
being and also aboe the twofold notlon of 
egolessness. 

Duyên Chính: 

a) Chính Nhân Phật Tánh: Fundamental 
Buddha-nature or Bhutatathata. 

b)_ Duyên Nhân Phật Tánh: Những điều kiện 
hay hoàn cảnh bên ngoài giúp Phật tánh 
trải qua thời kỳ phát 
Conditioned Buddha-naturte in 
undergoing development. 

Duyên Cơ: Nhân và duyên đưa đến Phật 

quả—Conditions opportune——Favourable 

Circumstances—Cause and 

cooperating for achieving Buddhahood. 

Duyên Cổ: Cause—Reason. 

Duyên Dáng: Charm—Grace—Charming— 

Cute. 

Duyên Do: See Duyên cớ. 

Duyên Duyên: Adhipati-pratyaya (skÙ—Sở 

Duyên Duyên—Cái duyên của sở duyên hay 

tâm thức đối với cảnh giới như mắt đối với sắc 

(tâm thức gọi là năng duyên, cảnh giới gọi là 

sở duyên)—Conditioned condiion—The 

reasonng mind, or the mind reasonine— 

Intelligence 1n contact with 1s obJect—The 

relationship being like that of form or colour to 

the eye. The Influence of one factor In causing 
others. 

e - Sở Duyên: The object. 

e - Duyên: Mind. 

Duyên Giác: Pratyeka-buddha (sk0. 

l) Pratyeka nghĩa là riêng tư, cá biết, đơn 
độc. Chữ Pratyeka-buddha dùng để chỉ 


triển— 
all 


các 


conditions 





2) 


3) 


một cá nhân đơn độc, không có bất kỳ sự 
giúp đở nào của ngoại tại nhưng có thể 
đạt đến cảnh giới A La hán—The word 
“Pratyeka*" means “private,” “individual,” 
“sinele,` or “solifary.` Pratyeka-buddha 1s 
one who is In “solitary singleness,' In 
independence of all external support, 
aftains Arhatship. 

Nhân Duyên Giác: Bích Chi Phật—Nhờ 
thiển quán theo pháp nhân duyên (pháp 
quán mười hai nhân duyên để đạt được 
giác ngộ của Phật giáo) mà giác ngộ 
thành Phật Bích Chi. Không như Phật toàn 
giác, Thanh văn Duyên giác chỉ tự giác 
chứ không giác tha. Bậc Độc Giác không 
chia xẻ với kẻ khác sự hiểu biết mà mình 
đã gia công tìm kiếm về những phương 
tiện để đạt tới Niết Bàn. Bậc Độc Giác tin 
rằng, những người khác, khi bị thực tế 
khắc nghiệt của những khổ đau trên trần 
thế thúc đẩy, cũng sẽ đi vào con đường 
thánh thiện, nhưng Duyên Giác không bận 
tâm tới việc dạy bảo hoặc giác ngộ chúng 
sanh. Các bậc nầy cho rằng sự giác ngộ là 
một thành tựu về phương diện cá nhân chứ 
không phải về phương diện xã hội hay vũ 
trụ —Pratyeka Buddhas (skÐ—Who 
become fully enliphtened by meditating 
on the principle of causality (the Buddhist 
enlightenment arises from pondering over 
the twelve nidanas). Unlike the Perfect 
Buddhas, however, they do not exert 
themselves to teach and help others. 
Pratyekabuddha does not share with others 
his hard-won knowledge of the means for 
the attainment of Nirvana. He believes 
that others too, driven by the stern reality 
of the miseries of life, may some day take 
to the holy path, but does not bother to 

teach or enliphten them. They consider 

enlightenment as an Individual not a social 
Or cosmic achievemeI. 

Bích Chi Ca La Phật hay Độc Giác Phật: 
Còn gọi là Bích Chi, Bích Chi Ca Phật, 


Duyên Giác, hay Độc Giác, là người tự tu 
tự giác ngộ và nhập Niết bàn trong thời 
không có bậc Chánh Đẳng Chánh giác, 
cũng giúp người giác ngộ, nhưng chỉ trong 
giới hạn nào mà thôi. Duyên Giác chẳng 
có khả năng nói rõ về chân lý cho người 
khác như Phật Toàn Giác —Those 
enlightened to conditions—A person who 
realizes Nirvana by himself or herself at a 
time when there 1s no Samyaksambuddha 
in the world. He or she also renders 
services to others, but in a limited way. He 
or she 1s not capable of revealing the 
Truth to others as a Samyak-sambuddha, a 
fully enlightened does. 

Độc Giác Phật hay Bát Lạt Ê Già Phật 
Đà: Người tự tu tự ngộ hay những người 
sống tu cách biệt khỏi nhân quân xã hội 
và tự đạt được giác ngộ, đối lại với 
nguyên tắc vị tha của Bồ Tát —Individual 
enlightenment—One who lives apart from 
others and atfains enlightenment alone, or 
for himselfcontrast with the alturism of the 
bodhisattva principle. 

Danh từ Duyên Giác không hạn chế trong 
Phật giáo, nhưng nó bao hàm những vị 
sống đời cách biệt, tự mình quán sát về ý 
nghĩa của cuộc đời, nhìn hoa rơi lá rụng 
mà giác ngộ—The term Pratyeka-buddha 
1s not limited to the Buddhists, but 1s a 
general term for those 
enlightenment by living 1solation 
(recluses), pondering alone over the 
meaning of lie, observing the “flying 
flowers and falling leaves.” 

Duyên Giác Bồ Đề: Một trong ba loại Bồ 
Đề, bậc tu theo Duyên Giác phát tâm Bồ Đề 
nhưng không giáo hóa cho chúng sanh khác 
mà chỉ muốn một mình giải thoát—The 
pratyeka-buddha form of enliphtenment or 
enliphtenment for self, not revealing the truth 
to others. This 1s one of the three form of 
enlightenment (Sravakas, Pratyeka-buddhas, 


4) 


5) 


who attain 


in 


Bodhisattvas). 

Duyên Giác Pháp Giới: Một trong những 
pháp giới mà tông Thiên Thai đã đặt ra về bản 
thể của chúng sanh và chư Phật—The 
pratyeka-buddha realm, one of the T”ien-T”ai 
categories of intelligent beinss. 

Duyên Giác Phật: Pratyeka-buddha (skÙ)— 
See Duyên Giác in Vietnamese-English 
Section. 

Duyên Giác Thân: The pratyeka-buddha or 
personal appearing of the Buddha. 

Duyên Giác Thừa: 

1) Giai đoạn của trung thừa được biểu thị là 
Duyên Giác, là bậc giác nhờ quán sát 
pháp nhân duyên. Duyên Giác Thừa được 
coi như sự tiến bộ cao trong phái Tiểu 
Thừa, nhưng vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn 
vị tha của Bồ Tát trong Đại Thừa—The 
“middle conveyance” period, 
characterized as that of the pratyeka- 
buddha, who is enlightened by the twelve 
nidanas. Ït 1s consider as an advance on 
the Hinayana, but not yet the standard of 
the altruisic bodhisatva-vehicle or the 
Mahayana. 

Một trong ba thừa trong Phật Giáo—One 
of the three vehicles in Buddhism: 


a) Thanh Văn Thừa: Sravaka-Vehicle. 

b) Duyên Giác Thừa: Pratyeka-buddha- 
Vehicle. 

c)_ Bồ Tát Thừa: Bodhisattva-Vehicle. 


Duyên Hóa: Biến cải những người chịu ảnh 
hưởng của mình—To convert or instruct those 
under Influence. 

Duyên Khởi: Pratityasamutpada (skt)—The 

theory of causation. 

(D Ý nghĩa của Duyên Khởi —The meanings 
Of Causation: 

(A) Những định nghĩa nầy căn cứ trên sự giải 
thích về Duyên Khởi của Giáo Sư Junjiro 
Takakusu trong Cương Yếu Triết Học 
Phật Giáo—These definitions are based 
on the Interpretation of Prof. lJunjiro 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Takakusu In The Essentials of Buddhist 
Philosophy. 

Sự vật chờ duyên mà nẩy sinh, đối lại với 
tánh giác hay chân như—Conditioned 
arisine—Arising from the 
Causes, in confrast with arising from the 
primal nature or bhutatatha (Tánh giác). 
Vạn sự vạn vật hay các pháp hữu vi đều 
từ duyên mà khởi lên, chứ không có tự 
tánh—Everything arises from conditions 
and not being spontaneous and self- 
contaned . has no separate and 
1ndependent nature. 

Phật giáo không coi trọng ý niệm về 
nguyên lý căn nhân hay nguyên nhân đệ 
nhất như ta thường thấy trong các hệ 
thống triết học khác; và cũng không bàn 
đến ý niệm về vũ trụ luận. Tất nhiên, triết 
học về Thần học không thể nào phát triển 
trong Phật giáo. Đừng ai mong có cuộc 
thảo luận về Thần học nơi một triết gia 
Phật giáo. Đối với vấn để sáng thế, đạo 
Phật có thể chấp nhận bất cứ học thuyết 
nào mà khoa học có thể tiến hành, vì đạo 
Phật không thừa nhận có một xung đột 
nào giữa tôn giáo và khoa học: Buddhism 
does not øive Importance to the idea of the 
Root-Principle or the First Cause as other 
systems of philosophy often do; nor does 1t 
discuss the Idea of cosmology . Naturally 
such a branch of philosophy as theology 
did not have grounds to develop In 
Buddhism. One should not expect any 
discussion of theoloøsy from a Buddhist 
philiosopher. As for 
creation, Budhism 1s ready to accept any 
theory that sclence may advance, for 
Buddhism does not recognize any conflict 
between religIon and science. 

Theo đạo Phật, nhân loại và các loài hữu 
tình đều tự tạo, hoặc chủ động hoặc thụ 
động. Vũ trụ không phải là quy tâm độc 
nhất; nó là môi trường cọng sinh của vạn 
hữu. Phật giáo không tin rằng vạn hữu đến 


Secondary 


the problem of (B) 


từ một nguyên nhân độc nhất, nhưng cho 
rằng mọi vật nhất định phải được tạo 
thành ít nhất là hai nguyên nhân. Những 
sáng hóa hay biến thành của các nguyên 
nhân đi trước nối tiếp trong liên tục thời 
gian, quá khứ, hiện tại và vị lai, như một 
chuỗi dây xích. Chuỗi xích nầy được chia 
thành 12 bộ phận, gọi là 12 khoen nhân 
duyên vì mỗi bộ phận liên quan nhau với 
công thức như sau “Cái nầy có nên cái kia 
có; cái nầy sinh nên cái kia sinh. Cái nầy 
không nên cái kia không; cái nầy diệt nên 
cái kia diệt. ”—According to Buddhism, 
human beings and all living things are 
self-created or self-creating. The universe 
1s not homocentric; It 1s a co-creation of all 
beings. Buddhism does not believe that all 
things came from one cause, but holds that 
everything 1s Inevitably created out of 
more than two causes. The creations or 
becomings of the 
confinue 1n fime-serles, pasf, present and 
future, like a chain. This chain ¡s divided 


antecedent  causes 


into twelve divisions and 1s called the 
Twelve Divisioned Cycle of Causatlon 
and Becomings. Since these divisions are 
interdependent, the process 1s  called 
Dependent Producion or Chai of 
causation. The formula of this theory 1S aS 
follows: From the existence of this, that 
becomes; from the happening of this, that 
happens. From the non-existence of this, 
that does not become; from the non- 
happening of this, that does not happen. 
Theo Triết Học Trung Quán, thuyết 
Duyên Khởi là một học thuyết vô cùng 
trọng yếu trong Phật Giáo. Nó là luật 
nhân quả của vũ trụ và mỗi một sinh 
mạng của cá nhân. Nó quan trọng vì hai 
điểm. Thứ nhất, nó đưa ra một khái niệm 
rất rõ ràng về bản chất vô thường và hữu 
hạn của mọi hiện tượng. Thứ hai, nó cho 
thấy sanh, lão, bệnh, tử và tất cả những 
thống khổ của hiện tượng sinh tổn tùy 


thuộc vào những điều kiện như thế nào và 
tất cả những thống khổ nầy sẽ chấm dứt 
như thế nào khi vắng mặt các điều kiện 
đó. Trung Quán lấy sự sanh và diệt của 
các thành tố của sự tổn tại để giải thích 
duyên khởi là điều kiện không chính xác. 
Theo Trung Quán, duyên khởi không có 
nghĩa là nguyên lý của một tiến trình ngắn 
ngủi, mà là nguyên lý về sự lệ thuộc vào 
nhau một cách thiết yếu của các sự vật. 
Nói gọn, duyên khởi là nguyên lý của 
tương đối tánh. Tương đối tánh là một 
khám phá vô cùng quan trọng của khoa 
học hiện đại. Những gì mà ngày nay khoa 
học khám phá thì Đức Phật đã phát hiện 
từ hơn hai ngàn năm trăm năm về trước. 
Khi giải thích duyên khởi như là sự lệ 
thuộc lẫn nhau một cách thiết yếu hoặc là 
tánh tương đối của mọi sự vật, phái Trung 
Quán đã bác bỏ một tín điều khác của 
Phật giáo Nguyên Thủy. Phật giáo 
Nguyên Thủy đã phân tích mọi hiện tượng 
thành những thành tố, và cho rằng những 
thành tố nầy đều có một thực tại riêng 
biệt. Trung Quán cho rằng chính thuyết 
Duyên Khởi đã tuyên bố rõ là tất cả các 
pháp đều tương đối, chúng không có cái 
gọi là “thực tánh” riêng biệt của chính 
mình. Vô tự tánh hay tương đối tánh đồng 
nghĩa với “Không Tánh,' nghĩa là không 
có sự tổn tại đích thực và độc lập. Các 
hiện tượng không có thực tại độc lập. Sự 
quan trọng hàng đầu của Duyên Khởi là 
vạch ra rằng sự tổn tại của tất cả mọi hiện 
tượng và của tất cả thực thể trên thế gian 
nầy đều hữu hạn, chúng không có sự tổn 
tại đích thực độc lập. Tất cả đều tùy thuộc 
vào tác động hỗ tương của vô số duyên 
hay điều kiện hạn định. Ngài Long Thọ đã 
sơ lược về Duyên Khởi như sau: “Bởi vì 
không có yếu tố nào của sự sinh tổn được 
thể hiện mà không có các điều kiện, cho 
nên không có pháp nào là chẳng 'Không,' 
nghĩa là không có sự tôn tại độc lập đích 


thực.”—According to the Madhyamaka 
philosophy, the doctrine of causal law 
(Pratityasamutpada) 1S exceedingly 
1mporfant in Buddhism. lt is the causal law 
both of the universe and the lives of 
1ndividuals. It 1s Important from two poInts 
Of view. Flrstly, It gIves a very clear idea 
of the ¡impermanent and condiioned 
nature of all phenomena. Secondly, 1t 
shows how bírth, old age, death and all the 
miseries of phenomenal existence arise In 
dependence upon condifions, and how all 
the miseries cease In the absence of these 
conditions. The rise and subsidence of the 
elements of existence 1s not the correct 
1nterpretation of the causal law. According 
to the Madhyamaka philosophy, the causal 
law (pratityasamutpada) does not mean 
the principle of temporal sequence, but the 
pñnciple of essential dependence of things 
on each other. In one word, It Is the 
prnciple of relativity. Relativity is the 
most Important discovery of modern 
sclence. What sclence has discovered 
today, the Buddha had discovered more 
than two thousand five hundred years 
before. In interpreting the causal law as 
essential dependence of things on each 
other or relatlvify of things, the 
Madhyamaka means to controvert another 
doctrine of the Hinayaniss. The 
Hinayanists had analyzed all phenomena 
into elements (dharmas) and believed that 
these elemenfs had a separate reality of 
their own. The Madhyamika says that the 
very docftrine of the causal law declares 
that all the dharmas are relative, they 
have no separate reality of ther own. 
Without a separate reality 1s synonymous 

wíh devoid of real (sunyata), or 

independent existence. Phenomena are 
devoid of Iindependent reality. The most 
Importance of the causal law lies In Its 
teaching that all phenomenal existence, all 


qI) 


Ù 


a) 


b) 


enfities in the world are conditioned, are 
(sunya), Iindependent 
existence (svabhava). There Is no real, 
dependent existence of entities. All the 
concrete content belongs to the interplay 
of countless conditions. Nagarjuna sums 
up his teaching about the causal law In the 
following words: “Since 
elements of existence (dharma) which 
comes Into manifestalon without 


devoid of real 


there Is no 


conditions, therefore there ¡is no dharma 
which 1s not “sunya, or devoid of real 
1ndependent exIstence.” 

Phân loại Duyên Khởi Categories of 
Causation: 

Nghiệp Cảm Duyên Khởi —Causation by 
Action-influence: Nghiệp cảm duyên khởi 
được dùng để miêu tả bánh xe sinh hóa— 
Causation by acton-influence 1s depicted 
1n the Wheel of LIfe. 

Trong sự tiến hành của nhân và quả, phải 
có định luật và trật tự. Đó là lý thuyết về 
nghiệp cảm. Trong 12 chi duyên khởi, 
không thể nêu ra một chi nào để nói là 
nguyên nhân tối sơ. Bởi vì, cả 12 chỉ tạo 
thành một vòng tròn liên tục mà người ta 
gọi là “Bánh Xe Sinh Hóa,” hay bánh xe 
luân hồi (see Thập Nhị Nhân Duyên)— 
There 1s law and order In the progress of 
cause and effect. This Is the theory of 
Sequence. the 
Divisioned Cycle of Causations 
Becominøs, 1t is Impossible to point out 
which one 1s the first cause, because the 


causal In Twelve 


and 


twelve make a continuous circle which 1s 
called the Wheel of Life (see Thập Nhị 
Nhân Duyên). 

Người ta có thói quen coi sự tiến hành của 
thời gian như một đường thẳng từ quá khứ 
vô cùng ngang qua hiện tại đến vị lai vô 
tận. Thế nhưng đạo Phật lại coi thời gian 
như là một vòng tròn không có khởi đầu, 
không có chấm dứt. Thời gian tương đối: 


C) 


progressing in a straipht line from the 
Infinite past throuph present to infinite 
future. Budhism, however, regards time as 
a circle with no beginning or end. Time 1s 
relatIve. 

Một sinh vật chết đi không là chấm dứt; 
ngay đó, một đời sống khác bắt đầu trải 
qua một quá trình sống chết tương tự, và 
cứ lập lại như vậy thành một vòng tròn 
sinh hóa bất tận. Theo đó một sinh vật khi 
được nhìn trong liên hệ thời gian, nó tạo 
thành một dòng tương tục không gián 
đoạn. Không thể xác định sinh vật đó là 
thứ gì, vì nó luôn luôn biến đổi và tiến 
hóa qua 12 giai đoạn của đời sống. Phải 
đặt toàn bộ các giai đoạn nầy trong toàn 
thể của chúng coi như là đang biểu hiện 
cho một sinh thể cá biệt. Cũng vậy, khi 
một sinh vật được nhìn trong tương quan 
không gian, nó tạo thành một tập hợp 
phức tạp gồm năm yếu tố hay ngũ uẩn. 
Bánh xe sinh hóa là lối trình bày khá sáng 
sủa của quan điểm Phật giáo và một sinh 
vật trong liên hệ với thời gian và không 
gian: The death of a living being 1s not the 
end; at once another lie begins to go 
through a similar process of bĩnh and 
death, and thus repeats the round of life 
over and over again. In this way a living 
being, when considered ïn relation to time, 
forms 
1mpossible to define what a living being 
1S, ÍOr It 1S always changing and 
progressng through the Divisions 
Stages of Life. The whole serles Of stages 
must be taken ¡1n ther entrety as 
representng the one ¡individual being. 
Thus, a living being, when regarded in 
relation to space, forms a complex of five 

elements. The Wheel of LIfe 1s a clever 

representation of the Buddhis conception 
of a living being ¡n relation to both space 
and time. 


an endless contnuum. It 1s 


Or 


People are accustomed to regard tine as d) Bánh xe sinh hóa là một vòng tròn không 


©) 


khởi điểm, nhưng thông thường người ta 
trình bày nó bắt đầu từ vô minh, một trạng 
thái vô ý thức, mù quáng. Kỳ thật, vô 
minh chỉ là một tiếp diễn của sự chết. Lúc 
chết, thân thể bị hủy hoại nhưng vô minh 
vẫn tổn tại như là kết tính các hiệu quả 
của các hành động được tạo ra trong suốt 
cuộc sống. Đừng nên coi vô minh như là 
phản nghĩa của tri kiến; phải biết nó bao 
gồm cả tri, sự mù quáng hay tâm trí u tối, 
vô ý thức: The Wheel of LIfe is a circle 
with no beginning, but 1t is customary to 
begin ©exposition at 
(unconscious sfate). Blindness Is only a 
confinuation of Death. At death the body 
1s abandoned, but Blindness remains as 
the crystalizaton of the effects of the 
acions performed durng lie. This 
Blidness Is often termed Ignorance; but 
this Ignorance should not be thought of as 
the antonym of knowing; 1t must include In 


1S Blindness 


IsÃ meaning both knowing and not 
knowing, blindness or blnd mind, 
uInCONSCIOUSn€SS. 


Vô minh dẫn tới hành động u tối, mù 
quáng. Hành, năng lực, hay kết quả của 
hành vi mù quáng đó, là giai đoạn kế tiếp. 
Nó là động lực, hay ý chí muốn sống. Ý 
chí muốn sống không phải là loại ý chí mà 
ta thường dùng trong ý nghĩa như “tự do ý 
chí;” thực sự, nó là một động lực mù 
quáng hướng tới sự sống hay khát vọng 
mù quáng muốn sống. Vô Minh và Hành 
được coi là hai nhân duyên thuộc quá khứ. 
Chúng là những nguyên nhân khi nhìn chủ 
quan từ hiện tại; nhưng khi nhìn khách 
quan đời sống trong quá khứ là một đời 
sống toàn diện giống hệt như đời sống 
hiện tại: Blindness leads to blind activity. 
The energy or the effect of this blind 
activity 1s the next stage, Motive or WIlI to 
Live. This WIII to Live 1s not the kind of 
will which 1s used in the term “free wIll;” 
1t 1s rather a blind motive toward life or 


2) 


a) 


b) 


the blind desire to live. Blindness and WIII 
to Live are called the Two Causes of the 
ps(t They are causes when regarded 
subJectively the  present; but 
obJectively regarded, the life in the past 1S 
a whole life Just as much as 1s the life of 
the presert. 

A Lại Da Duyên Khởi: Alaya-vijnana 
(skt)——Causation by the Ideation-Store: A 
Lại Da Duyên Khởi để giải thích căn 
nguyên của nghiệp —Causation by the 
Ideation-store 1s used to explain the origin 
Of action. 

Nghiệp được chia thành ba nhóm, chẳng 
hạn như nghiệp nơi thân, nơi khẩu và nơi 
ý. Nếu khởi tâm tạo tác, phải chịu trách 
nhiệm việc làm đó và sẽ chịu báo ứng, bởi 
vì ý lực là một hành động của tâm ngay 
dù nó không phát biểu ra lời nói hay bộc 
lộ trong hành động của thân. Nhưng tâm 
là cứ điểm căn để nhất của tất cả mọi 
hành động luật duyên sinh phải được đặt 
vào kho tàng tâm ý, tức Tàng Thức hay A 
Lại Da thứ (Alaya-vijnana): Actons or 
karma are divided Into three groups, I.€., 
those by the body, those by speech and 
those by voliion. When one makes up 
ones mind to do something, one 1s 
responsible for it and 1s liable to 
retribution, because volition ¡is a mind- 
action even IŸ 1t is not expressed In speech 
or manifested In physical action. But the 
mind being the ¡inmost recess of all 
actions, the causaton oupht to be 
atftribu(ed to the mind-store or Ideation- 


from 


SfOF€. 

Lý thuyết ý thể của đạo Phật, tức học 
thuyết Duy Thức, chia thức thành tám 
công năng, như nhãn thức, nhĩ thức, tỷ 
thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na 
thức, và a lại da thức. Trong tám thức nầy, 
thức thứ bẩy và thứ tám cần phải giải 
thích: The Buddhist theory 
divides the mind info eipht faculties, 1.€., 


1deation 


the eye-sense, the ear-sense, the nose- 
sense, the tongue-sense, the body-sense, 
the co-ordinating sense-center or the sixth 
mano-vijnana, the Individualizing thought- 
cenfter of egotism or the seventh manas- 
vijnana, and the storing-center of ideation 
or the eiphth alaya-vjnana, or Ideation- 
store. Of these eight faculties, the seventh 
and the eighth require explanation. 

Thức thứ bảy là trung tâm cá biệt hóa của 
ngã tính, là trung tâm hiện khởi của các ý 
tưởng vị ngã, ích kỹ, kiêu mạn, tự ái, ảo 
tưởng và mê hoặc The seventh, the 
Individualizing Center of Egotism 1s the 
all the selfish Ideas, 
©gotistic, opinions, arrogance, self-love, 
1llusions, and delusions arise. 

Thức thứ tám là trung tâm tích tập của ý 
thể, là nơi chứa nhóm các “hạt giống” hay 
chủng tử của tất cả mọi hiện khởi và 
chúng được bộc lộ trong các hiện khởi đó. 
Đạo Phật chủ trương rằng nguyên khởi 
của vạn hữu và vạn tượng là hiệu quả của 
ý thể. Mỗi chủng tử tôn tại trong tàng thức 
và khi nó trào vọt vào thế giới khách 
quan, nó sẽ được phản ảnh để trở thành 
một hạt giống mới. Nghĩa là tâm vươn ra 
thế giới ngoại tại và khi tiếp nhận các đối 
tượng nó đặt những ý tưởng mới vào trong 
tàng thức. Lại nữa, hạt giống mới đó sẽ 
trào vọt để phản ảnh trở lại thành một hạt 
giống mới mẻ khác nữa. Như thế, các hạt 
giớng hay các chủng tử tụ tập lại và tất cả 
được chứa nhóm ở đây. Khi chúng tiểm 
ẩn, chúng ta gọi chúng là những chủng tử. 
Nhưng khi chúng hoạt động, chúng ta gọi 
chúng là những hiện hành. Những chủng 
tử cố hữu, những hiện hành, và những 
chủng tử mới hỗ tương phụ thuộc lẫn nhau 
tạo thành một vòng tròn mãi mãi tái diễn 
tiến trình trước sau như nhất. Đây gọi là A 
Lại Da Duyên Khởi: The eighth, the 
Storing Center of Ideation, 1s where the 
“seeds” of all manifestations are deposited 


center where 


C) 


and later expressed 1n manifestations. 
Buddhism holds that the origin of all things 
and events 1s the effect of ideation. Every 
seed lies in the Storing Center and when 1t 
Sproutfs the obJect-world a 
reflection returns as a new seed. That 1s, 
the mind reahces out in(o the outer world 
and, perceiving obJects, puts new Ideas 
1nto the mind-store. Again, this new seed 
sproufs out to reflect back a still newer 
seed. Thus the seeds accumulate and all 
are stored there together. When they are 
latent, we call them seeds, but when 
active we call them manifestations. The 
old seeds, the manifestations and the new 
seeds are mutually dependent upon each 
other, forming a cycle 
repeats the same process. This is called 
the Chain of Causation by Ideation. 

Cái làm cho chủng tử hay vô thức tâm 
phát khởi thành hiện hành, nghĩa là động 
lực tạo ra dòng vận động của duyên khởi, 
chính là ý thể, nghĩa là thức. Có thể thấy 
một cách dễ dàng, theo thuyết A Lại Da 
Duyên Khởi nầy, rằng Hoặc, Nghiệp và 
Khổ khởi nguyên từ nghiệp thức, hay ý 
thể. Tàng thức lưu chuyển tái sinh để 
quyết định một hình thái của đời sống kế 
tiếp. Có thể coi tàng thức giống như một 
linh hồn trong các tôn giáo khác. Tuy 
nhiên, theo học thuyết của đạo Phật, cái 
tái sanh không phải là linh hồn, mà là kết 
quả của các hành động được thi hành 
trong đời sống trước. Trong đạo Phật, 
người ta không nhận có hiện hữu của linh 
hồn: That which makes the seed or 
subconscious thought sprout out into actual 
manifestation, that is, the motive force 
which makes the chai of causatlon 

move, is nothing but ideation. Ít 1s easy to 

see from this theory of Causation by 
that Delusion, 
Suffering originate from mind-action, or 
1deation. The Storing Center of Ideation 1s 


Out Int(o 


which forever 


ldeation Action and 


3) 


a) 


carried across rebirth to determine what 
the next form of life will be. This Storing 
Center might be regarded as similar to the 
soul In other forms of religion. According 
to the Buddhist doctrine, however, what 1s 
reborn is not the soul, but 1s the result of 
the actions performed in the preceding 
life. In Buddhism the existence of the soul 
1s denied. 

Chân Như Duyên Khởi—Causation By 
Thusness: Chân Như Duyên Khởi, để giải 
thích căn nguyên của tàng thức. Tàng thức 
của một người được quy định bởi bản tính 
của người đó và bản tánh nầy là hình thái 
động của chân như. Không nên hỏi chân 
như hay Như Lai tạng khởi lên từ đâu, bởi 
vì nó là thể tánh, là chân như cứu cánh 
không thể đạt—Causaton by 
Thusness 1s used to explain the orIgin of 
theideation-store. The Ideatlon-store of a 
human being 1s determined by his nature 
as a human being and this nafure 1s a 
particular dynamic form of Thusness. One 
should not ask where Thusness or MatriIx 
of Thus-come originates, because 1t 1s the 
the ulimate 


diễn 


noumenon, Indescribable 
Thusness. 

Chân như là từ ngữ duy nhất có thể dùng 
để diễn tả thực tại cứu cánh vượt ngoài 
định danh và định nghĩa. Còn được gọi là 
Như Lai Tạng. Như Lai Tạng là Phật tánh 
ẩn tàng trong bản tánh của phàm phu. Như 
Lai là một biểu hiệu được Phật tự dùng để 
thay cho các danh xưng như “Tôi” hay 
“Chúng ta,” nhưng không phải là không có 
một ý nghĩa đặc biệt. Sau khi Ngài thành 
đạo, Đức Phật gặp năm anh em Kiểu Trần 
Như hay năm nhà khổ hạnh mà trước kia 
đã từng sống chung với Ngài trong đời 
sống khổ hạnh trong rừng. Năm nhà khổ 
hạnh nầy gọi Ngài là “Bạn Gotama.” Phật 
khiển trách họ, bảo rằng, đừng gọi Như 
Lai như là bạn và ngang hàng với mình, 
bởi vì Ngài bấy giờ đã là Đấng Giác Ngộ, 


b) 


Đấng Tối Thắng, Đấng Nhất Thiết Trí. 
Khi Ngài “đến như vậy” trong tư thế hiện 
tại của Ngài với tư cách là vị đạo sư của 
trời và người, họ phải coi Ngài là Đấng 
Trọn Lành chứ không phải là một nguời 
bạn cố tri: Thusness or suchness, ¡is the 
only term which can be used to express 
the ulimate ¡ndefinable realty. It 1s 
otherwise called the Matrix of Thus-come. 
Thus-come 1s Buddha-nature hidden im 
ordinary human nature. “Thus-come” 1s a 
desipnation of the Buddha employed by 
himself instead of 
without speclal meaning. After he had 
attained Enlightenment, he met the five 
ascetics with whom he had formerly 
shared his forest life. These five ascetics 
addressed him saying “Friend Gotama.” 
The Buddha admonished them, sayingthat 
they ought not treat the Thus-come (thus 
enlightened I come) as their friend and 
ther cequal, because he was now the 
Enliphtened One, the Victorious, All-wise 
One. When he had 
present position as the Instructor of all 
men and even of devas, they should treat 
him as the Blesed One and not as an old 
friend. 

Lại nữa, khi Đức Phật trở về thành Ca Tỳ 
La Vệ, quê cũ của Ngài, Ngài không đi 
đến cung điện của phụ vương mà lại ở 
trong khu vườn xoài ở ngoại thành, và 
theo thường lệ là đi khất thực mỗi ngày. 
Vua Tịnh Phạn, phụ vương cuả Ngài, 
không thể chấp nhận con mình, một hoàng 
tử , lại đi xin ăn trên các đường phố thành 
Ca Tỳ La Vệ. Lúc đó, vua đến viếng Đức 
Phật tại khu vườn, và thỉnh cầu Ngài trở 
về cung điện. Phật trả lời vua bằng 

những lời lẽ như sau: “Nếu tôi vẫn còn là 

người thừa kế của Ngài, tôi phải trở về 
cung điện để cùng chung lạc thú với Ngài, 
nhưng gia tộc của tôi đã đổi. Bây giờ tôi 
là một người thừa kế các Đức Phật trong 


“or “we,” but not 


“thus come” in his 


C) 


quá khứ, các ngài đã “đến như vậy” như 
tôi đang đến như vậy ngày nay, cùng sống 
trong các khu rừng, và cùng khất thực. 
Vậy Bệ Hạ hãy bỏ qua những gì mà ngài 
đã nói.” Đức vua hiểu rõ những lời đó, và 
tức thì trở thành một người đệ tử của Đức 
Phật: Again, when the Buddha went back 
to Kapllavastu, his former home, he did 
not øo to the palace of his father, but lived 
1n the banyan grove outside the town, and 
as usual went out to beg dally. 
Suddhodana, his king-father, could not 
bear the Idea of his own son, the prince, 
begging on the streets of Kapilavastu. At 
once, the king visited the Buddha in the 
ørove and enfreated him to return to the 
palace. The Buddha answered him In the 
following words: “If I were still your herr, 
I should return to the palace to share the 
comfort with you, but my lineage has 
changed. Ï am now a successor to the 
Buddhas of the past, all of whom have 
“thus gone” (Tathagata) as I am doïng at 
present, living in the woods and begsing. 
So your Majesty must excuse me.” The 
king understood the words perfectly and 
became a pupil of the Buddha at once. 

Như Lai, đến như vậy hay đi như vậy, trên 
thực tế, cùng có ý nghĩa như nhau. Phật 
dùng cả hai và thường dùng chúng trong 
hình thức số nhiều. Đôi khi các chữ đó 
được dùng cho một chúng sinh đã đến như 
vậy, nghĩa là, đến trong con đường thế 
gian. Đến như vậy và đi như vậy do đó có 
thể được dùng với hai nghĩa: “Vị đã giác 
ngộ nhưng đến trong con đường thế gian,” 
hay “vị đến trong con đường thế gian một 
cách đơn giản.”—Thus come and thus 
gone have practically the same meaning. 
The Buddha used them both and usually in 
their plural forms. Sometimes the words 
were used for a sentient being who thus 
come, I.e., comes ¡in the confrary wWay. 
Thus-come and Thus-gone can therefore 


) 


©) 


be used in two senses: “The one who 1s 
enlightened but comes In an ordinary way' 
or “The one who comes In an ordinary way 
simply.` 

Bấy giờ, Chân như hay Như Lai tạng chỉ 
cho trạng thái chân thật của vạn hữu trong 
vũ trụ, cội nguồn của một đấng giác ngộ. 
Khi nh, nó là tự thân của Giác Ngộ, 
không liên hệ gì đến thời gian và không 
gian; nhưng khi động, nó xuất hiện trong 
hình thức loài người chấp nhận một 
đường lối thế gian và sắc thái của đời 
sống. Trên thực tế, Chân như hay Như Lai 
tạng là một, và như nhau: chân lý cứu 
cánh. Trong Đại Thừa, chân lý cứu cánh 
được gọi là Chân như hay Như thực: Now, 
Thusness or the Matrix of Thus-come or 
Thus-pone means the true state of all 
things In the universe, the source of an 
Enlightened One, the 
enliphtenment When sfatc, 1t 1s 
Enliphtenment ¡Ifself, with no relation to 
time or space; but, when dynamIc, If 1s In 
human form assuming an ordinary way 
and feature of life. Thusness and the 
Matrix of Thus-come are practically one 
and the same, 
Mahayana the ultimate truth ¡is called 
Suchness or Thusness. 

Chân như trong ý nghĩa tĩnh của nó thì phi 
thời gian, bình đẳng, vô thủy vô chung, vô 
tướng, không sắc, bởi vì bản thân sự vật 
mà không có sự biểu lộ của nó thì không 
thể có ý nghĩa và không bộc lộ. Chân như 
trong ý nghĩa động của nó có thể xuất 
hiện dưới bất cứ hình thức nào. Khi được 
điều động bởi một nguyên nhân thuần 
tinh, nó mang hình thức thanh thoát; khi 
được điều động bởi một nguyên nhân ô 
nhiễm, nó mang hình thức hủ bại. Do đó 
chân như có hai trạng thái: tự thân chân 
như, và những biểu lộ của nó trong vòng 
sống và chết: We are now in a position to 
explan the Theory of Causalon by 


basis of 


the ultimate truth. In 


4) 


a) 


b) 


C) 


Thusness. Thusness in ifs stafic sense 1s 
spaceless, timeless, all-equal, 
beginning or end, formless, colorless, 
because the thíng 1fself without 1s 
manifestaion cannot be 
described. Thusness In its dynamic sense 
can assume any form ; when driven by a 
pure cause 1t takes a loffy form; when 
driven by a tained cause 1t takes a 
depraved form. Thusness, therefore, 1s Of 
two sfates. The one 1s the Thusness Itself; 


wifhout 


sensed or 


the other 1s I1(s manifesfation, 1fs state Of 
life and death. 

Pháp Giới Duyên Khởi —Causation by the 
Universal Principle: 

Pháp giới (Dharmadhatu) có nghĩa là 
những yếu tố của nguyên lý và có hai sắc 
thái —Dharmadhatu means the elements 
of the principle and has two aspectS: 


Trạng thái chân như hay thể tánh: The 
sfate of Thusness or noumenon. 
Thế giới hiện tượng: The world of 


phenomenal manifestation. 

Tuy nhiên trong Pháp Giới Duyên Khởi, 
người ta thường dùng theo nghĩa thứ hai, 
nhưng khi nói về thế giới lý tưởng sở 
chứng, người ta thường dùng nghĩa thứ 
nhất: In this causation theory it is usually 
used In the latter sense, but in speaking of 
the odeal world as realized, the former 
sense 1s to be applied. 

Đạo Phật chủ trương rằng không có cái 
được tạo độc nhất và riêng rẻ. Vạn hữu 
trong vũ trụ, tâm và vật, khởi lên đồng 
thời; vạn hữu trong vũ trụ nương tựa lẫn 
nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, và do đó tạo ra 
một bản đại hòa tấu vũ trụ của toàn thể 
điệu. Nếu thiếu một, vũ trụ sẽ không toàn 
vẹn; nếu không có tất cả, cái một cũng 
không. Khi toàn thể vũ trụ tiến tới một 
bản hòa âm toàn hảo, nó được gọi là nhất 
chân pháp giới, vũ trụ của cái “Một” hay 
cái “Thực,” hay “Liên Hoa Tạng.” Trong 
vũ trụ lý tưởng đó, vạn hữu sẽ tổn tại 


) 


+ 


trong hòa điệu toàn diện, mỗi hữu không 
chướng ngại hiện hữu và hoạt động của 
các hữu khác: Buddhism holds that nothing 
was created singly or Individually. AlI 
things In the universe, matfer and mind, 
arose simultaneously, all things In 1t 
depending upon one another, the influence 
of each mutually permeating and thereby 


makng a universal symphony of 
harmonious totality. lf one Item were 
lacking, the universe would not be 


complete; without the rest, one item 
cannot be. When the whole cosmoS arrIVeS 
at a harmony of perfection, 1t is called the 
“Universe One and True,` or the “Lotus 
Store.` In this Ideal universe all beings 
wIll be in perfect harmony, each finding 
no obsfructfion 1n the existence and acfIVIty 
Of another. 

Mặc dù quan niệm viên dung và đồng 
khởi là vũ trụ, nó là một thuyết Pháp Giới 
Duyên Khởi, bản tính của hiện khởi là vũ 
trụ, nó là một thứ triết lý về toàn thể tính 
của tất cả hiện hữu, hơn là triết học về 
nguyên khởi: Although the idea of the 
interdependence and simultaneous rise of 
all things 1s called the Theory of Universal 
Causation, the nature of the rise being 
universal, it is rather a philosophy of the 
totality of all existence than a philosophy 
Of OrIgination. 

See Bốn Loại Vũ Trụ. 

See Mười Lý Do Vạn Hữu Hòa Điệu 
Trong Pháp Giới Duyên Khởi. 

For more Information, please see Tứ 
Duyên Sanh. 


Duyên Khởi Chư Pháp, Căn Bản Vi 
Tâm Pháp: Duyên Khởi Chư Pháp Chi căn 
Bổn Giả Vi Tâm Pháp—Chư pháp tùng tâm 
khởi. Hai trường phái Hiển và Mật giáo có 
những giải thích khác nhau—The root of all 
phenomena 1s mind. The exoteric and esoferIc 
schools differ In their interpretation: 


I1) Hiển giáo cho rằng Tâm pháp là vô sắc 
vô hình —The exoterics hold that mental 
Ideas or things are unsubstfantial and 
1nvisible. 

2) Mật giáo lại cho rằng Tâm Pháp hữu sắc 


hữu hình —The esoterics hold that mental 
1deas have both substance and form. 
** For more information, please see 
Tâm Pháp. 
Duyên Khởi Kệ: Duyên Khởi Pháp Tụng— 
Bài kệ văn của ba trong bốn đế hay giáo lý 
căn bản của đạo Phật, theo Trí Độ Luận (bài 
kệ nầy thường được đặt dưới các nền chùa hay 
bên trong hình tượng Phật)—The gatha of 
thee of the four dogmas of Buddhism 
according to the Sastra on the Prajna Sutra 
(usually placed In the foundations of pagodas 
and Inside of Images of Budhas): 
a)_ Khổ Đế: All is suffering. 
b)_ Tập Đế: Suffering is intensified by desire. 
c Diệt Đế: 
practicable. 
Duyên Khởi Pháp: Pratitya-samutpada 
(sk)—The twelve nidanas—See Thập Nhị 
Nhân Duyên. 
Duyên Khởi Pháp Tụng: See Duyên Khởi 
Kệ. 
Duyên Kiếp: Predestined affinity. 
Duyên Lự Tâm: Lự Trí Tâm—Tâm dính líu 
vào cảnh giới, suy nghĩ về sự vật hay tám loại 
tâm thức (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, ý căn, a 
lại da)—The rational cogitating mind or eipht 
kinds of  consclousness (eye, ear, ftongue, 
body, mind, mana, alaya, efc). 
Duyên Lực: Pratyaya-bala (skt—Sức trợ 
duyên từ những điều kiện hay hoàn cảnh bên 
ngoài, đối lại với nhân lực hay nguyên nhân 
trực tiếp — The environmental or secondary 
force (the power of the conditioning cause, 
circumstance, or contributing environement), 
1n confrasted with the causal force or direct 
cause (nhân lực). 
Duyên Lý: 


Exuncion of desire 1s 


l) Quan niệm hay lý luận về chân lý: To 
reason on fundamental principles. 
2) Quán tưởng về chân lý tối thượng: To 


contemplate ultimate reality. 

#* For more Information, please see Duyên Sự 
Duyên Lý Bồ Đề Tâm: Tâm toàn giác về 
chân lý tối thượng (tất cả các pháp vốn là tịch 
diệt nên phát tâm “thượng cầu Bồ Đề, hạ 
hóa chúng sanh.” Đây cũng là tâm Bồ Đề tối 
thượng—A  mind that perfect 
understandng of the realIity; 
therefore, start out a vow “Above to seek 
bodhi, below to save beings.” This 1s also the 
supreme bodhi-mind. 

Duyên Lý Đoạn Cửu: Suy xét chỉ Phật giới, 
còn thì đoạn lìa phiển não của chín giới kia— 
By the consideration of the tenth realm only, 
1.e. the Buddha-realm, to cut off the ¡llusion of 


has a 
ultimate 


the nine other realms of time and sense. 
** For more Information, please see Thập 
GIới. 

Duyên Nghiệp: 
circumstances/condition resulting from karma. 
Duyên Nhân: Những trợ duyên hay duyên 
phát triển do những điều kiện bên ngoài (tất 
cả gốc thiện, công đức giúp đở cho cái nhân, 
làm nảy sinh cái tính của cái nhân chân 
chính—A contributory or developing cause, 
1.e. development of the fundamenfal Buddha- 
nafure; as compared with direct or true cause. 
** For more Information, please see Nhị Nhân. 
Duyên Nhân Phật Tánh: Những trợ duyên 
hay sự phát triển bên ngoài giúp phát triển 
Phật tánh, đối lại với Chính Nhân Phật Tánh 
hay chân như hay Phật tánh tự nó— 
Contributory or developing cause of all 
undergoing development of the Buddha- 
nature, in contrast with the Buddha-nature or 
Bhutatathata 1tself. 

Duyên Nhật: Ngày có duyên với cõi Ta Bà 
của mỗi Đức Phật —The day of the month on 
which a particular Buddha or Bodhisattva 1s 
worshipped, he 1s being In special charge of 


Karma-cause—Karma 


mundane affairs on that day (lunar calendar): 

1) Định Quang Phật: Ngày mông một trong 

tháng—Dhyana-Light Buddha on the first 

day of the month. 

Nhiên Đăng Phật: Ngày mông hai trong 

tháng—Dipankara Buddha on the second 

day of the month. 

Đa Bảo Phật: Ngày mông ba trong 

tháng—Prabhutaratna on the third day of 

the month. 

A Súc Bệ Phật: Ngày mồng bốn trong 

tháng —Aksobhya Buddha on the fourth 

day of the month. 

Di Lặc Bồ tát: Ngày mổng năm trong 

tháng—Mattreya Bodhisattva on the fifth 

of the month. 

Nhị Vạn Đăng Phật: Ngày mồng sáu trong 

tháng —Twenty Thousand-Lamp Buddha 

on the sixth day of the month. 

Tam Vạn Đăng Phật: Ngày mồng bảy 

trong tháng —Thirty Thousand-Lamp 

Buddha on the seventh day of the month. 

Dược Sư Phật: Ngày mông tám trong 

tháng—Bhaisajyaraja-Samudgata Buddha 

on the eighth day of the month. 

Đại Thông Trí Thắng Phật: Ngày mồng 

chín trong tháng—Mahabhijna- 

Jnanabhibhu Buddha on the ninth day of 

the month. 

Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật: Ngày 

mông mười trong tháng —Candra-Surya- 

Pradipa Buddha on the tenth day of the 

month. 

Hoan Hỷ Phật: Ngày mười một trong 

tháng—Delightful Buddha—The eleventh 

day of the month. 

12) Nan Thắng Phật: Ngày mười hai trong 
tháng—Unconquerable Buddha on the 
twelfth day of the month. 

13) Hư Không Tạng Bồ Tát: Ngày mười ba 
trong tháng —Akasagarbha Bodhisattva 
(Bodhisattva of Space) on the thirteenth 
day of the month. 

14) Phổ Hiển Bổ Tát: Ngày mười bốn trong 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


=< 


II 


` 


tháng—Samantabhadra Bodhisattva—The 
fourteenth day of the month. 

15) A Di Đà Phật: Ngày rằm trong tháng— 
Amitabha Buddha on the fifteenth of the 
month. 

16) Đà La Ni Bồ Tát: Ngày mười sáu trong 
tháng—Dharan Bodhisatva on the 
sixteenth of the month. 

17) Long Thọ Bồ Tát: Ngày mười bẩy trong 
tháng—Nagarjuna Bodhisatva on the 
seventeenth of the month. 

18) Quán Thế Âm Bồ Tát: Ngày mười tám 
trong tháng—Kuan-Yin or Avalokitesvara 
Bodhisattva on the eighteenth of the 
month. 

19) Nhật Quang Bồ Tát: Ngày mười chín trong 
tháng —The Sun-Light Bodhisattva on the 
nineteenth of the month. 

20) Nguyệt Quang Bồ Tát: Ngày hai mươi 
trong tháng——The Moon-Light Bodhisattva 
on the twentieth of the month. 

21) Vô Tận Ý Bồ Tát: Ngày hai mươi mốt 
trong tháng——lInfinite Resolve Bodhisattva 
on the twenty-first day of the month. 

22) Thí Vô Úy Bồ Tát: Ngày hai mươi hai 
trong tháng—Abhayandada Bodhisattva 
on the twenty-second day of the month. 

23) Đắc Đại Thế Chí Bồ Tát: Ngày hai mươi 
ba trong tháng —Mahasthamaprapta 
Bodhisattva on the twenty-third day of the 
month. 

24) Địa Tạng Bồ Tát: Ngày hai mươi bốn 
trong tháng —Earth-Store Bodhisattva on 
the twenty-fourth of the month. 

25) Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: Ngày hai mươi 

lãm trong tháng—ManJjusri Bodhisattva on 

the twenty-fifth of the month. 

Dược Thượng Bồ Tát: Ngày hai mươi sáu 

trong tháng Supreme Bhaisajyaraja- 

samudgata Bodhisattva on the twenty- 
sixth day of the month. 

Lư Già Na Phật: Ngày hai mươi bảy trong 

tháng—Varrocana Buddha on the twenty- 

seventh day of the month (same as in #28). 


26 


` 


27) 


28) Đại Nhật Như Lai: Ngày hai mươi tám 
trong tháng —Vairocana Buddha on the 
twenty-eiphth of the month (same as In 
#27). 

Dược Vương Bồ Tát: Ngày hai mươi chín 
trong tháng—BhaIsajyaraja-samudgata 
Bodhisattva on the twenty-ninth day of the 
month. 

Thích Ca Mâu Ni Phật: Ngày ba mươi 
trong tháng —Sakyamuni Buddha on the 
thirtieth of the month. 

Duyên Niệm: Duyên Tưởng—Tư tưởng khởi 
lên từ ngoại cảnh Thoughts arising from 
environmeIt. 

Duyên Nợ: See Duyên Phận. 

Duyên Phá Hoại: Destructive conditions. 


29 


` 


30 


`=< 


Duyên Phận: Karma of previous lives have 
brought two persons together. 

Duyên Phật: Thân nhân hay bằng hữu quá cố 
thì gọi là duyên Phật—A_ deceased relative or 
friend. 

Duyên Quán: 

l1) Sự và lý: The phenomenal and noumenal. 


2) Vật được quán sát và sự quán sát: The 
observed and the observing. 

3) Khách và chủ thể: The object and the 
subJect. 

Duyên Sinh: Pratiyasamutpada (skÙ— 


Paticcasamuppada (p)—Duyên Khởi (lấy nhân 
gọi tên—which are named by the 
causes)— Tất cả các pháp hữu vi đều do duyên 
hay điều kiện mà sanh ra (lấy quả mà gọi 
tên)—All things are produced by causal 
conditions (or conditional causation which are 
name by the ceffects, or following from 
anything as necessary result). 

** For more Information, please see Tứ Duyên 

Sinh and Duyên Khởi. 

Duyên Sự: Cái tâm duyên (nương) theo sự 
tướng, đối lại với duyên lý (tin vào sự tướng 
nhân quả báo ứng là duyên sự; tin vào diệu lý 
của pháp tính phi nhân phi quả là duyên lý); 


mà 


như thiển quán về hóa thân và báo thân đối lại 
với pháp thân—To lay hold of, or study things 
or phenomena, In contrast (to principles or 
or mediaion on the Buddha”s 
nirmanakaya, and sambhogakaya, In contrast 
with the dharmakaya. 

Duyên Sự Bồ Đề Tâm: Tâm Bồ Đề nguyện 
lấy Tứ Hoằng Thệ Nguyện làm chính bổn 
nguyện của mình để cứu độ chúng sanh—A 
mind that vows to take the four universal vows 
of a Buddha or a Bodhisattva to be one”s own 
original vows to save all sentient beings—See 
Tứ Hoằng Thệ Nguyện. 

Duyên Tâm: Cái tâm nương duyên vào sự 
vật —The conditioned mind or the mind held 
by the phenomenal. 

Duyên Thành: Bất cứ thứ gì cũng do duyên 
mà hình thành chứ không có tự tính —The 
phenomenal, whatever ¡is produced by causal 
condItIons. 


nOumena; 


Duyên Thuận: Favorable conditions. 

Duyên Trần: Gunas (skt)—The qualities or 

sense-data which cause the six sensations of 

form, sound, odour, taste, touch, and thought. 

Duyên Trung: Cảnh trí hay ý tưởng mà tâm 

nương theo hay tập trung vào—The place or 

1dea on which the mind is centralized. 

Duyên Tướng: Tâm— Trạng thái của tâm 

duyên 

Reasonine—The Mind. 

Duyên Tưởng: See Duyên Niệm. 

Duyên Vô Giấn: An immediate cause—A 

cause without interval. 

Duyệt: 

l) Duyệt xét: To examine—To review—To 
1nspect—To look over. 

2) Vui vẻ: Please—Pleased. 


vào cảnh giới—Mentality— 


Duyệt Chúng: 
1) Làm cho mọi người vui vẻ vừa lòng: To 
please all. 


2) Tri Sự: Karmadana (skt Tên của vị tri 
sự trong tự viện—Name for the manager 


Of affairs in a monastery——See Tri Sự. 
Duyệt Đầu Đàn: Suddhodana (sk)—Thủ Đô 
Đà Na—Tinh Phạn Vương (the father of 
Gautama Siddhartha—vua cha của Đức Phật). 
Duyệt Lạc: Pleasant. 

Duyệt Lãm: To read over. 

Duyệt Mục: Pleasant to (see) the eyes. 
Duyệt Nhĩ: Pleasant to (hear) the ears. 
Duyệt Tạng: Khảo cứu hết thảy kinh điển 
hay thư viện—To examine (and dust) the 
Scriptures or lIibrary. 

Duyệt Tâm: Content—Satisfied. 

Duyệt Xoa: See Yaksa. 

Duyệt Y: To review and approve. 

Dư: Dư thừa—Superfluous—Spare—— 
Residual—Remains—Remainder—The rest— 
Surplus—The other. 

Dư Âm: Echo. 

Dư Cam TỬ: Amraphala (sk)—Quả Am Ma 
Lạc Ca, mọc nhiều ở Quảng Châu và Ấn Độ, 
dùng làm xà bông gội đầu — The frui of 
anraphala, grown in Kuang-Chou and India, 
used as a shampoo. 

Dư Giả: Plentiful. 

Dư Hàng: Tên khác của Phúc Lâm Tự, tọa 
lạc tại phường Hỗ Nam, quận Lê Chân, tỉnh 
Hải Phòng, Bắc Việt Nam. Nhiều nhà nghiên 
cứu Phật giáo tin rằng chùa được xây dựng về 
đời nhà Trần vào cuối thế kỷ thứ 13. Năm 
1672 quan Đô Úy Nguyễn Đình Sách từ quan 
về trùng tu và tu tại chùa nầy. Đến đời vua 
Thành Thái, Hòa Thượng Thông Hạnh trùng tu 
và xây thấp chuông năm 1899. Năm 1917, 
chùa được trùng tu lần nữa. Trong chùa có 
nhiều pho tượng lớn và đẹp, với nhiều câu đối 
chạm khắc công phu nghệ thuật Nguyễn 
Triều. Chùa còn giữ được nhiều di vật quý như 
đỉnh đồng, khánh đồng. Ngoài vườn chùa có 
chín tháp mộ, trong đó có nhóm tháp “Trúc 
Lâm Tam Tổ.”—Another name for Phúc Lâm 
Tự, located Hồ Nam quarter, Lê Chân district, 
Hải Phòng province. Some Buddhist 


researchers believed It was built in the late 
thirteenth century ¡n the Trần dynasty. In 1672, 
Madarin Nguyễn Đình Sách, resigned from his 
post, rebuilt Dư Hàng Temple, and stayed 
there to practise Buddha”s Dharma for the rest 
of his life. In the Thành Thái dynasty, Most 
Venerable Thông Hạnh rebuilt the temple and 
built the bell tower in 1899. In 1917 1t was 
rebuilt one more time. In the temple, there are 
many big, beautful sfatues and a lot of 
symmetrical sentences (câu đối) painstakingly 
carved, following the art style of the Nguyễn 
dynasty. One can also find a lot of precious 
vestges like caudrons, gongs all made of 
bronze. In the temple garden stand nine tomb 
stupas, Including a øroup of stupas named “The 
Three Trúc Lâm Patriarchs.” 

Dư Hưởng: Last echo. 

Dư Khoản: Surplus of money. 

Dư Luận: Public opinion. 

Dư Lực: Excess of strength. 

Dư Niệm: Tán niệm hay niệm không tập 
trung——Divided thoughts—Inattentive. 

Dư Niền: Declining years of oneˆs life. 

Dư Tập: Dư Khí —Tàn Tập—Tập Khí—Dù 
đã dứt hẳn dục vọng phiển não nhưng tàn dư 
tập khí hay thói quen vẫn còn, chỉ có Phật mới 
có khả năng dứt sạch chúng mà thôi (theo Đại 
Trí Độ Luận, các vị A La Hán, Bích Chi, 
Duyên Giác, tuy đã phá được ba món độc, 
nhưng phần tập khí của chúng còn chưa hết, ví 
như hương ở trong lò, tuy đã cháy hết rồi 
nhưng khói vẫn còn lại, hay củi dù đã cháy hết 
nhưng vẫn còn tro than chưa nguội. Ba món 
độc chỉ có Đức Phật mới vĩnh viễn dứt trừ hết 
sạch, không còn tàn dư)—The remnants of 
habits which persist after passion has been 
subdued, only the Buddha can eliminate or 
uproot them all. 

Dư Thừa: See Dư Tông. 

Dư Thăng: Superfluous. 

Dư Tông: Các tông phái khác với tông phái 


chính mình-Other schools; other 


vehicles, 1.e. other than one”s own. 

Dư Vật: RestRemnant—Superfluous. 

Dư VỊ: After-taste. 

Dữ: Wicked——Fierce—WIId. 

Dữ Dội: Violent—Terrible. 

Dữ Kiện: Data. 

Dữ Tựn: Cruel——Fierce—Ferocious. 

Dự: 

l1) Dự phòng: Provided for—Beforehand. 

2)_ Sắp xếp: Arranged. 

Dự Án: Draft. 

Dự Bị: Preparatory——To make ready. 

Dự Di Quốc: Yami (skt—Thế giới của ma 
vương, nơi không có Phật —The land or state 
of Yama, where Is no Buddha. 

Dự Đoán: Dự 
forecast—To foresee. 


2 
cua 


liệu —To predic—To 


Dự Giác: Forewarning—Consciousness. 

Dự Khuyết: Substitute. 

Dự Kiến: Preconceived idea. 

Dự Liệu: To forecast——To foresee. 

Dự Luật: BiII. 

Dự Lưu: Stream entry—Stream-winner—Còn 
gọi là Tu Đà Hườn, Nhập Lưu, Thốt Lộ Đa A 
Bán Na— Quả thứ nhất trong Tiểu Thừa tứ 
Thánh Quả, hàng Thanh Văn thừa đã dứt bỏ 
hết kiến hoặc của tam giới thì gọi là “Dự 
Lưu—According with the stteamof holy 
living, the srota-apanna disciple of the sravaka 
stapge, who has overcome the i1llusion of the 
seeming, the first stage In Hinayana—See 
Srota-apannaa in  Sanskri/Pali-Vietnamese 
Section and Dư Lưu Thánh Đệ Tử ¡in 
'Vietnamese-English Section. 

Dự Lưu Thánh Đệ Tử: Theo Tương Ưng Bộ 
Kinh, Phẩm Veludvara, Phật đã dạy về Dự 
Lưu Thánh Đệ Tử In The Connected 
Discourses of the Buddha, Chapter Veludvara, 
the Buddha taught about a noble stream- 
enterer: “Vị Thánh đệ tử đã thành tựu bốn 


pháp là vị “dự lưu,” không còn bị thoái đọa, 
quyết chắc chứng quả giác ngộ—A noble 
disciple who possesses four things 1s a stream- 
enterer, no longer bound to the nether world, 
fñxed im destiny, with enliphtenment at his 
destination.” 

I) Vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất 
động đối với Đức Phật: He possesses 
confirmed confidence In the Buddha. 

Vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tin với 
Pháp: He possesses confirmed confidence 
1n the Dharma. 

Vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tin nơi 
Tăng: He possesses confirmed confidence 
1n the Sangha. 

Vị ấy sống ở gia đình, với tâm gột sạch 
mọi cấu uế xan tham. Vị ấy luôn bố thí, 
bàn tay rộng mở, ưa thích từ bỏ, thích 
được nhờ cậy, thích thú chia xẻ vật được 
bố thí: Whatever there is in his family that 
1s suitable for giving, all that he shares 
universally among those who are virtuous 
and of good character. 

Dự Mưu: Scheme conceived beforehand. 

Dự Ngôn: Prediction—Prophecy. 

Dự Phần: To have a share—To participate in. 


2) 


3) 


đ) 


Dự Phòng: To preven—To take preventive 
me€asures. 


Dự Thảo: To draft. 

Dự Thi: To take the exam. 

Dự Thính: To attend a lecture. 

Dự Tính: To plan——To project—To calculate. 
Dự Trù: To provide for. 

Dự Trữ: To stock. 

Dự Ước: Preliminary agreemernt. 

Dự Vào: To take part—To participate. 

Dựa Trên: To found on. 

Dựa Vào: To lean on. 

Dực: Cái cánh—A wing. 

Dưng: To offer. 

Dừng: Trong triết lý nhà Phật, thì dòng tâm 


thức tuôn chảy không thể bị ngừng hay bị cẩn 

trong dòng suy tưởng. Hãy để cho tâm không 

trụ vào đâu. Lý tưởng nhứt là đi trên mọi 
chướng ngại —To stop—To halt—Stopping— 

In Buddhist philosophy, the mind must forever 

flow and never be “stopped” or “blocked” in a 

thoupht. Let the mind abide nowhere. The 

1deal 1s to walk on through all problems and 

Situations. 

Dừng Bút: To stop writing. 

Dửng Dưng: To be indifferent. 

Dựng Đứng Câu Chuyện: To make up 

(raise up or fabricate) a stOry. 

Dựng Tóc Gáy: To make one”s hair stand on 

end. 

Dược: Thuốc—Medicine—Chemicals. 

Dược An Sơn Quốc Thiền Sư: Yueh-An- 

Shan-Kuo Zen master 1079-1152. 

e _ Thiển sư thuộc dòng Dương Kỳ phái Lâm 
Tế, là môn đổ và người kế vị Pháp với 
Đạo Ninh Thiền Sư—Yueh-An-Shan-Kuo, 
Chinese Zen master of the Yog1 lineage of 
Linn-Chỉh Zen, a student and Dharma 
successor of T”ao-Ning. 

e _ Tên của Dược An được biết đến qua thí dụ 
thứ tám trong Vô Môn Quan—Master 
Yueh-An was known In example 8 of the 
Wu-Men-Kuan. 

Dược Châu Thiền Sư: Yuch-Chou Zen 

Master. 

e  Thiển sư đời Đường, môn đồ và người kế 
vị Pháp của Thiển sư Động Sơn Lương 
Giới—Yueh-Chou, Chinese Zen master of 
the Tang dynasty, a student and Dharma 
successor of ”I”ung-Shan-Liang-Chich. 

e Tên của ngài được nhắc đến trong thí dụ 
thứ 48 của Vô Môn Quan—Yueh-Chou 
was known In example 48 of the Wu-Men- 
Kuan. 

Dược Lâm Thiền Sư: Yuch-Lin 1143- 

1217—Dược Lâm thuộc dòng Dương Kỳ của 

phái Lâm Tế, thầy của Vô Môn Tuệ Khai— 


Yueh-LIn, Chinese Zen master of the Yogl 
lineage of Lin-Chih, master of Wu-Men-Hui- 
Kai. 

Dược Sơn Duy Nghiễm: Dược Sơn Duy 

Nghiễm (745-828 hay 750-834), quê ở Ráng 

Châu, nay thuộc tỉnh Sơn Tây—Yueh-Shan- 

Wei-Yen 745-828 or 750-834. He came from 

anclent jJiang-Chou, now 1s im Shan-Xi 

province. 

e _ Thiển sư Dược Sơn Duy Nghiễm, môn đồ 
và là người kế vị Pháp với Thiển sư Thạch 
Đầu Hy Thiên, thầy của Đạo Ngộ Viên 
Trí và Vân Nham Đàm Thạnh —Chinese 
Zen masfer, a 
successor of Shih-T”ou-Hsi-T”ien, master 
of Tao-Wu-Yuan-Chih and Yun-Yen-Tan- 
Sheng. 

e Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, Dược 
Sơn rời gia đình cha mẹ lúc 17 tuổi. Ngài 
được thọ cụ cúc giới năm 774 với Luật Sư 
Hy Tháo. Ngài là một trong những đệ tử 
xuất sắc nhất mà Thạch Đầu Thiển Sư đã 
gửi tới Mã Tổ Đạo Nhất. Là một đệ tử 
tỉnh cần, Dược Sơn tinh thông Kinh Luận, 
và nghiêm trì giới luật—According to the 
Ching-Te-Ch°uan-Teng-Lu,  Yueh-Shan 
left home at the age of seventeen and was 
fully ordained by Vinaya master Hsi-TSs”ao 
1n 774. He was one of the most prominenf 
disciples referred to Ma-Tsu T”ao-I by 
Shih-T”ou. Às an earnest disciple, Yueh- 
Shan mastered the sutras and sasfras and 
strictly adhered to the Vinaya. 

e Sau đó sư tìm đến gặp Hy Thiên Thạch 
Đâu và hỏi: “Đối Tam thừa thập nhị kinh, 
con còn hiểu biết thô sơ, đến như thường 
nghe phương nam nói “chỉ thẳng tâm 
người, thấy tánh thành Phật, thật con mù 
tịt. Vì thế con đến cúi mong Hòa Thượng 
từ bi chỉ dạy”—Later, Yueh-Shan went 
to Shih-T”ou Hsi-T”ien”s place. He asked: 
“I have a general understanding of the 
three vehicles and the twelve divisions of 


student and Dharma 


scripfures. Now I want to find out about 
“the southern teaching of pointing directly 
at mind, seeing self-nature, and becoming 
a Buddha.` Truly, I am not clear about 
this teaching and therefore, Ï come and 
ask for the masters  compasslonate 
1nstruction.” 

Thiển sư Hy Thiên bảo: “Thế ấy cũng 
chẳng được, không thế ấy cũng chẳng 
được, thế ấy không thế ấy đều chẳng 
được, ngươi làm sao?”—Shih-T”ou said: 
“You can't attain It this way. You can”t 
affain 1t not this way. Trying fo attain It 
ths way or not this way, 1t cant be 
atfained. So what will you do?” 

Thiền sư Hy Thiên lại bảo thêm: “Khi con 
nói, 'đây là cái nầy, con đã đứng sang một 
bên rồi.` Là cái nầy hay không phải cái 
nầy, bao giờ con cũng đứng về một bên. 
Có phải thế không?”—Shih-T?ou added: 
“When you say, “Ïlt is this, then you miss 
1t” This and not-this, both miss it. What do 
you think?” 

Dược Sơn mờ mịt không hiểu —Yueh- 
Shan was confused. 

Thạch Đầu bảo: “Nhơn duyên của ngươi 
không phải ở đây, hãy đến chỗ Mã Tổ 
Đạo Nhất.”—Shih-T?ou then said: “Your 
affinity 1s not at this place. Go to Master 
Ma-Tsu-T”ao-I”s place.” 

Dược Sơn vâng lệnh đến yết kiến Mã Tổ. 
Sư thưa lại câu đã thưa với Thạch Đầu— 
Yueh-Shan went and paid his respects to 
Ma-Tsu in accordance with Shih-T”ou”s 
Instructions. He then posed the same 
question to Ma-Tsu that he had previously 
presented to Shih-T”ou. 

Mã Tổ bảo: “Ta có khi dạy y nhướng mày 
chớp mắt, có khi không dạy y nhướng mày 
chớp mắt; có khi nhướng mày chớp mắt là 
phải, có khi nhướng mày chớp mắt là 
không phải, ngươi làm sao?”—Ma-Tsu 
said: “Sometimes Ï teach 1t by raising my 
eyebrows and blnking my eyes. 


Sometimes [ don”t teach 1t by raising my 
eyebrows and blnkng my eyes. 
Sometimes raising my eyebrows and 
blinking my eye€s 1s If, sometimes raising 
my eyebrows and blinking my eyes Isnt It. 
So what wIll you do?” 

Ngay câu nói nầy, Dược Sơn liền khế ngộ, 
bèn lễ bái —At these words, Yueh-Shan 
was enliphtened. He then bowed to Ma- 
Tsu. 

Mã Tổ lại hỏi: “Ngươi lấy đạo lý gì lễ 
bái? —Ma-Tsu asked: “What principle 
have you observed that makes you bow?” 

Dược Sơn thưa: “Con ở chỗ Thạch Đầu 
như con muỗi đậu trên trâu sắt.”—Yueh- 
Shan said: “When I was at Shih-T”ou”s 
place, It was like a mosquito on an I1ron 
bull.” 

Mã Tổ bảo: “Ngươi đã biết như thế, tự 
khéo gìn giữ.”—Ma-Tsu said: “Since you 
are thus, uphold and sustain it well.” 

Dược Sơn ở đây hầu Mã Tổ ba năm— 
Yueh-Shan stayed there to serve as Ma- 
'Tsu”s attendant for three years. 

Một hôm Mã Tổ hỏi Dược Sơn: “Ngày 
gần đây chỗ thấy của ngươi thế nào?”— 
One day Ma-Tsu asked Yueh-Shan: 
“What have you seen lately ?” 

Dược Sơn thưa: “Da mỏng da dầy đều rớt 
sạch, chỉ có một chơn thật.”——Yueh-Shan 
said: “Shedding the skimm completely, 
leaving only the true body.” 

Mã Tổ bảo: “Sở đắc của ngươi đã hợp với 
tâm thể, khắp hết tứ chi. Đã được như thế, 
nên đem ba cật tre cột da bụng, tùy chỗ ở 
núi đi.”—Ma-Tsu said: “Your attainment 
can be said to be In accord with the mind- 
body, spreading through 1s four limbs. 
Since 1f”s like this, you should bind your 

things to your stomach and go traveling to 

other mountaIns.” 

Dược Sơn thưa: “Con là người gì dám nói 
ở núi?—Yueh-Shan said: “Who am I to 
speak of being head of a Zen mountain?” 


Mã Tổ bảo: “Chẳng phải vậy, chưa có 
thường đi mà chẳng đứng, chưa có thường 
đứng mà chẳng đi, muốn lợi ích không chỗ 
lợi ích, muốn làm không chỗ làm, nên tạo 
thuyển bè, không nên ở đây lâu.”—Ma- 
Tsu said: “Ihatfs not what I mean. Those 
who havent gone on a long pilprimage 
can't reside as an abbot. There's no 
advantage to seeking advantage. Nothing 
1s accomplished by seeking something. 
You should go on a Journey and not 
remain ïn this place.” 
Dược Sơn từ giả Mã Tổ trở về Thạch 
Đầu—Yueh-Shan then left Ma-Tsu and 
returned to Shih-T”ou. 
Một hôm sư ngồi trên tảng đá, Thạch Đầu 
trông thấy bèn hỏi: “Ngươi ở đây làm gì?” 
Sư thưa: “Tất cả chẳng làm.” Thạch Đầu 
lại hỏi: “Tại sao ngôi nhàn ở đây?” Sư 
thưa: “Ngồi nhàn rỗi tức làm.” Thạch Đầu 
lại hỏi: “Ngươi nói chẳng làm, là chẳng 
làm cái gì?” Sư thưa: “Ngàn Thánh cũng 
không biết.” Thạch Đầu dùng kệ khen: 

Tùng lai cộng trụ bất tri danh 

Nhậm vận tương tương chỉ ma hành 

Tự cổ thượng hiền du bất thức 

Tạo thứ phàm lưu khởi khả minh 

(Chung ở từ lâu chẳng biết chi 

Lặng lẽ theo nhau chỉ thế đi 

Thượng hiển từ trước còn chẳng biết 

Huống bọn phàm phu đâu dễ tri). 
One day, as Yueh-Shan was sitting, Shih- 
Tou asked him: “What are you doing 
here?” Yueh-Shan said: “I am not doing a 
thing.” Shih-T”ou said: “hen you”re just 
siting leisurely.” Yueh-Shan said: “If I 
were siting leisurely, [Ứƒd be doing 
something.” Shih-]”?ou said: “You say 
you re not doing anything. What 1s 1t that 
you re not doing?” Yueh-Shan said: “A 
thousand sages don't know.” Shih-T”ou 
then wrote a verse of praIse that said: 

Long abiding together, not knowing 1tS 

name, 


Just goïng on, practicing like this, 

Since ancient times the sages don”t 

know. 

WIII searching everywhere now make 

1t known. 
Thạch Đầu dạy: “Nói năng động dụng chớ 
giao thiệp.” Sư thưa: “Chẳng nói năng 
động dụng cũng chớ giao thiệp.” Thạch 
Đầu nói: “Ta trong ấy mũi kim mảnh bụi 
chẳng lọt vào.” Sư thưa: “Con trong ấy 
như trồng hoa trên đá.” Thạch Đầu ấn 
khẩ-Lattr ShihTou offered an 
instuction, saying, “Words do not 
encroach upon 1t.” Yueh-Shan said, “No 
words does not encroach upon 1t.” Shih- 
Tou said, “Here, I can stick a needle to 
1t” Yueh-Shan said, “Here, 1s like Ï am 
growing flowers on a bare rock.” Shih- 
Tou approved Yueh-Shanˆs answer. 
Về sau sư đến ở chỗ Dược Sơn Lễ Châu, 
đồ chúng theo học rất đông—Later the 
masterlived on Mount Yueh Li-Chou, and 
a sea of disciples assembled there. 
Ngày kia một ông viện chủ thỉnh sư 
thượng đường thuyết pháp. Tăng chúng 
hội đông đủ. Sư im lặng giây lâu rồi hạ 
đường, trở vào phương trượng đóng cửa 
lại. Viện chủ vào hỏi: “Hòa Thượng hứa 
nói pháp sao bây giờ vào phương trượng”?” 
Dược Sơn nói: “Viện chủ, kinh thì có ông 
thây kinh, luận thì có ông thầy luận, luật 
thì có ông thầy luật. Còn trách lão Tăng 
nỗi gì?”—One day when Yueh-Shan was 
asked to give a lecture, he did not say a 
word, but instead came down from the 
pulpit and went off to his room. The abbot 
came to his room and asked: “Master, you 
promised to preach, why you are In your 
room?” Yueh-Shan said: “Abbot, in the 
temple, when talking about sutras, you 
have the acarya; talking about 
commenfarles, you have an Abhidharma 
specialist; talking about the law, you have 
a Vinaya specialist. Why do you blame on 


me?” 

e Vào tháng hai năm 834, khi sắp thị tịch, sư 
kêu to: “Pháp đường ngã! Pháp đường 
ngã!” Đại chúng đều mang cột đến chống 
đở. Sư khoát tay bảo: “Các ngươi không 
hiểu ý ta.” Sư bèn từ giả chúng thị tịch, 
thọ §4 tuổi, 60 tuổi hạ. Đồ chúng xây tháp 
thờ sư bên phía đông tự viện. Vua sắc 
phong là Hoàng Đạo Đại Sư, tháp hiệu 
Hóa Thành —In the second month of the 
year 834, Zen master Yueh-Shan called 
out, “[he Dharma hall ¡is collapsing! The 
Dharma hall ¡is collapsing!” The monks 
grabbed poles and tried to prop up the 
Dharma hall. Yueh-Shan lifted his hand 
and said, “You dont understand what I 
mean,” and passed away. The master was 
eiphty-four years old and had been a monk 
for sixty years. His disciples bulilt his 
memorial stupa on the east side of the 
hall. He received the posthumous name 
“Great Teacher Vast Way.” His stupa was 
named “Iransforming City.” 

Dược Sư: See Dược Sư Phật and Dược Sư 

Bổn Nguyện Công Đức in Appendix A (4). 

Dược Sư Phật: Bhaisajya-Guru-vaidurya- 

prabhasa (sk)—Bề Sát Xã Lũ Lô—Dược Sư 

Lưu Ly Quang Như Lai—Đại Y Vương Phật— 

Y Vương Thiện Thệ—Phật Dược Sư Lưu Ly 

Quang, giáo chủ của nước Tịnh Lưu Ly ở 

phương đông, có khả năng chữa lành bá bệnh 

cho chúng sanh, kể cả bệnh vô minh hay ngu sĩ 

(theo Kinh Dược Sư, Đức Phật Thích Ca bảo 

Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng từ đây đi sang 

phương đông qua mười muôn cõi Phật, có một 

thế giới gọi là Tịnh Lưu Ly, có Đức Phật hiệu 
là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nầy Văn 

Thù Sư Lợi, khi Đức Phật Dược Sư còn là vị 

Bồ Tát, ngài đã phát 12 đại nguyện lớn, khiến 

cho các loại hữu tình cầu sao được vậy). Hình 

tượng của Ngài thường được đặt bên trái của 

Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Xuất xứ của Ngài 

chưa được biết rõ, nhưng có nhiều kinh liên hệ 


tới ngà—The Buddha of Medicine, who heals 
all diseases, ¡including the of 
Ignorance. His Image Is often at the left of 
Sakyamuni Buddha”s, and he 1s associated 
wíh the The history of this 
personification 1s not yet known, but there are 
several sutras relating to him. When he was a 
Bodhisattva, he Initiated l2 great vows to 
cause living beinsgs to obtain what they wish. 
Dược Sư Tam Tôn: Gồm ba vị tôn quý, Phật 
Dược Sư ở giữa, bên trái (tỉ trợ) là Nhật 
Quang Biến Chiếu Bồ Tát, bên phải (hữu trợ) 
là Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát — The 
three honoured doctors, with Yao-Shih in the 
middle, assistant on his left is the Bodhisattva 
Sunlight Everywhere-Shining, assistant on his 
1s the Bodhisatva Moonlight Everywhere- 
Shining. 

Dược Sư Thập Nhị Nguyện: Bhaishajya- 
Gurus Twelve Vows—See Mười Hai Lời 
Nguyện Của Dược Sư Lưu Ly Quang Phật ¡in 
'Vietnamese-English Section. 

Dược Sư Thập Nhị Thần Tướng: See 
Thập Nhị Thần Minh Vương. 

Dược Sư Thập Nhị Thệ Nguyện: See 
Mười Hai Lời Nguyện Của Dược Sư Lưu Ly 
Quang Phật in Vietnamese-English Section. 
Dược Thảo: Medicine—Herbs—Medicine 
plants. 

Dược Thụ Vương Thân: Bồ Tát Dược 
Vương (ứng hiện trong lục đạo) để cứu độ 
chúng sanh—The body of form which 1s taken 
by Bhaisajyaraja Bodhisattva at any time for 
healing the sick. 

Dược Thượng Bồ Tát: See Dược Vương Bồ 
Tát. 

Dược Tửu: Medicinal wine. 

Dược Vương: Bhaisajyaraja (skÐ. 

Dược Vương Bồ Tát: Bhaisajyaraja- 
samudgata (skt)—Hai anh em Bồ Tát Dược 
Vương Bồ Tát và Dược Thượng Bồ Tát (Tinh 
Túc Quang và Điện Quang Minh) chuyên trì 


disease 


east. 





hạnh cứu chữa bệnh cho chúng sanh (Dược 
Vương về sau thành Phật hiệu là Tịnh Nhãn 
Như Lai, Dược Thượng Bồ Tát về sau cũng 
thành Phật hiệu là Tịnh Tạng Như Lai, có thể 
là Tịnh Nhãn lo phần chẩn bệnh và Tịnh Tạng 
lo phân trị bệnh). Dược Vương Bồ Tát cũng 
chính là vị đã dùng tay làm dầu đốt cúng 
dường cho Phật —Bodhisattva of healing, he 
whose office together with his brother, 1s tO 
heal the sick. He 1s described as the younger of 
the two brothers, the elder of whom 1s the 
Bhaisajyaraja (the elder of the two brothers, 
who was the first to decide on his career as 
Bodhisattva of healing and led his younger 
brother to adopt the same course). They are 
also styled Pure-eyed and Pure-treasury, which 
may Indicate diagnose and treatment. He 1s 
referred to the Lotus sutra as offering his arms 
a a burnt sacrifice to his Buddha. 

Dược Vương Thụ: Dược Thụ Vương—The 
king of healing herbs and trees. 

Dược Xoa: See Dạ Xoa. 

Dưới Đất: Under the ground. 

Dưới Gốc Cây: At the foot of a tree. 

Dưới Đáy Biển: At the bottom of the sa. 
Dưới Nước: Under the water. 

Dưới Sông: In the river. 

Dương: Avi (skÐ. 

l1) Con dê: A sheep—A goat—A ram. 


2) Dương gian: Thịs life. 

3) Dương liễu (cây): Willow—Poplar. 

4) Dương mai (bệnh): Syphilis. 

5) Dương tính: Positive—Masculine. 

6) Sức nóng: Heat. 

7) Về phía mặt trời: The side on which the 


sun shines. 
Dương Chỉ: Nhành dương liễu, ngày xưa 
được dùng để làm sạch răng bằng cách nhai 
hay chà xát—Willow branch, or twigs used as 
dantakastha, cleansng the teeth by 
chewing or rubbing. 
Dương Diệp: Lá cây dương liễu. Nếu trẻ 


1©. 


khóc thì lấy lá vàng của cây dương mà dỗ, ví 
với các pháp môn phương tiện của Phật (chiếc 
lá dương không phải là vàng thật, cũng như 
pháp môn phương tiện của Phật chỉ là phương 
tiện đưa chúng sanh đến cứu cánh chứ không 
phải là cứu cánh) —Willow-leaves, e.g. yellow 
willow leaves given to a child as golden leaves 
{O stop 1s crying, a parallel to the Buddha”s 
opportune methods of teaching. 

Dương Giác: Sừng dê được dùng để ám chỉ 
dục vọng và phiền não trên đời—A ramˆs horn 
1S used for the passions and delusions of life. 
Dương Gian: Dương thế—The world. 

Dương Kỳ Phương Hội Phái: Yang-Qi- 
Fang-Hui Sect—Phái Thiển có nguồn gốc từ 
Thiển Sư Trung Quốc tên Dương Kỳ Phương 
Hội. Đây là nhánh quan trọng nhất trong hai 
nhánh thiển thoát thai từ thiền Lâm Tế sau khi 
Thiển sư Thạch Sương Sở Viện thị tịch. Trong 
truyền thống thiền Lâm Tế người ta gọi nó là 
Lâm Tế Dương Kỳ. Phái Dương Kỳ có nhiều 
thiển sư quan trọng, trong đó có Vô Môn Tuệ 
Khai, người sưu tập bộ Vô Môn Quan. Sau nây 
các môn đệ của Vô Môn, nhất là Kakushin, đã 
du nhập vào Nhật Bản dòng thiền Lâm Tế 
Dương Kỳ, hiện vẫn còn tôn tại. Vào cuối thời 
nhà Tống, khi Thiển tông bất đầu suy thoái, 
dòng Lâm Tế Dương Kỳ trở thành nơi dung 
hợp cho tất cả các phái Thiển khác cũng đang 
suy yếu và biến mất. Dưới thời nhà Minh, 
Thiển hòa lẫn với Tịnh Độ nên mất đi tính 
chất riêng của nó, không còn tinh thần “tâm 
truyền tâm” nữa—Yang-Qi-Fang-Hui, a school 
of Zen originating with the Chinese Ch'an 
master Yang-Qi-Fang-HuI. lt is one of the two 
most Important lineages Into which the Lñn- 
Chih split after Shih-Shuang Chˆu-Yuan. As a 
traditional lineage of Lin-Chih Zen, 1t 1s also 
caled the Lin-Chih-Yang-QI lineage. 
TheYang-QI school produced Imporfant Zen 
masters like Wu-Men-Hui-Kˆal, the compiler 
of the Wu-Men-Kuan, and his Dharma 
successor, Kakushin, who brought the Ch”an of 


Lin-Chih-Yang-QI lineage to Japan, where as 

Zen 1t today. As Chan 

gradually declined in China after the end of 

Sung period, the Lin-Chih-Yang-QI school 

became the catchment basin for all the other 

Chan schools whiích ¡increasingly lost 

Iimportance and finally vanished. After 

becoming mixed with the Pure Land school of 

Buddhism, in the Ming period Ch'an lost 1s 

distinctive character and ceased to exist as an 

authentc lineage of transmission of the 

Buddha-dharma 

mind.” 

** For more Information, please see Phương 

Hội Dương Kỳ Thiền Sư. 

Dương Kỳ Phương Hội Thiền Sư: Zen 

master Yang-Qi-Fan-Hui—See Phương Hội 

Dương Kỳ Thiền Sư. 

Dương Liễu Quán Âm: Một trong 33 vị 

Quán Âm, vị Quán Âm dùng nhành dương liễu 

làm hình tam muội da (ý nói lấy sự mềm mại, 

nhu thuận mà cứu độ chúng sanh)—One of the 
thirty-three Kuan-Yins, Kuan-Yinn with the 
willow branch. 

Dương Mao Trần: 

I1) Hạt bụi trên đầu lông dê: The minute 

speck of dust that can rest on the tip of the 

sheep”s haIr. 

Số lượng bụi ở trên đầu lông đê bảy lần ít 

hơn số lượng bụi ở trên đầu lông trâu— 

The amount of dust that can rest on the top 

of a goats ha1r Is seven times less than 

that of a cows hair. 

Dương Quang: 

1) Ánh sáng mặt trời: The sun's light. 

2) Tia nóng mặt trời, tạo thành hoa đốm: Sun 
flames, or heat, 1.e. the miragøe causing the 
1llusion of lakes. 

Dương Thạch: Chữ viết tắt của Yết Ma—An 

abbreviation for karma, from the radical of the 


stll flourishes 


“ftom heart-minf to heart- 


2) 


two words. 
Dương Úc Cư Sĩ: See Đại Niên Cư Sĩ. 
Dương Xa: Dương Thặng—Xe Dê —Theo 


Kinh Pháp Hoa, phẩm Thí Dụ về nhà lửa đang 
cháy, đây là một trong tam xa—According to 
the Lotus Sutra, chapter of Parables, In the 
parable of the burning house, this is the 
Inferior, or sravaka, one of the three forms of 
Buddhism. 


Dương Viềm: See Nhiệt Thời Viêm. 


Dưỡng: 
l) Nuôi dưỡng: To nourish—To rear—To 
SUppOFt. 


2) Ngứa ngái: To Itch. 

Dưỡng Dục: To bring up—To rear—To 
educate. 

Dưỡng Đường: Clinic—Hospital. 

Dưỡng Hòa TỬ: Cây dùng để gãy lưng, một 
từ dùng để chỉ bùa “như ý”——A back-scratcher, 
a term for a ceremonial scepfre, or a talisman. 
Dưỡng Lão: To spend one”s remaining days. 
Dưỡng Mẫu: Foster mother. 

Dưỡng Phụ: Foster father. 

Dưỡng Thân: To nourish one”s parents. 
Dưỡng TỬ: Foster son. 

Dứt: To cease—To end. 

Dứt Bịnh: To be cured——To recover. 

Dứt Bỏ Thị Phi: To get rid of the mind 
distinghing of right and wrong. 

Dứt Khoát: To settle a problem once and for 
all. 

Dứt Tình: To break off relationship with. 


D 


Đa: Bahu (skt)—Many. 
Đa Âm: Polysyllabic—Polyphonic. 
Đa Bảo: 


1) Đa Bảo Như Lai: Prabhutaratna Buddha 
(sk)—Một vị cổ Phật (ở thế giới Đông 
Phương Bảo Tịnh) đã nhập Niết bàn, đã 
xuất hiện nghe Phật Thích Ca thuyết kinh 
Pháp Hoa (phẩm 11), do sự hiện diện của 
Phật Đa Bảo, chúng ta thấy Niết bàn 
không phải là sự hủy diệt. Phật Đa Bảo là 
một hình ảnh quan trọng trong Kinh Pháp 
Hoa: một tòa bảo tháp cổ nổi lên từ dưới 
đất (tòng địa dõng xuất), một vị cổ Phật từ 
đó bước ra. Biểu tượng nầy tượng trưng 
cho chân lý trường tổn, dù đôi khi chân lý 
ấy bị lu mờ hay chôn vùi; cũng có lúc nó 
sẽ được phát hiện sáng ngời—Abundant- 
treasures (Many Jewels) Buddha—The 
Ancient Buddha, who entered Nirvana a 
long long time ago, who appeared In his 
stupa to hear the Buddha preach the Lotus 
Suữa (chapter II), by his presence 
revealing that nirvana 1s not annihilation. 
Prabhutaratna Buddha, an Iimportant Image 
1n the Lotus Sutra: an ancient monument 
emerges from the ground, opens up, and 

Buddha, 

Prabhutaratna, who although extinct 1s still 

alive and teaching. This symbolizes the 

1dea that truth 1s eternal, even though 1t 


reveals an extinct named 


may sometimes be concealed OT 
forgoten, sometimes revealed or 
rediscovered. 


Đa Bảo Thiền Sư—Zen Master Đa Bảo: 
Một vị sư Việt Nam nổi tiếng vào thế kỷ 
thứ mười một, pháp tử đời thứ I1 dòng 
Thiển Vô Ngôn Thông. Không ai biết quê 
ngài ở đâu. Khi ngài gặp Thiên sư Khuông 
Việt và trở thành một trong những đệ tử 
xuất sắc của Thiển Sư Khuông Việt. Sau 
khi đắc pháp, ngài trở thành du Tăng khất 
sĩ. Sau đó vua Lý Thái Tổ cho trùng tu 
chùa Kiến Sơ và thỉnh ngài về trụ, nhưng 
ít lâu sau đó ngài lại đi du phương hoằng 
hóa và không ai biết ngài đi đâu và thị 
tịch hồi nào—A famous Vietnamese monk 
1n the eleventh century, dharma heir of the 


2) 


fiíth lineage of the Wu-Yun-T”ung Zen 
Sect. His origin was unknown. He met 
Zen Master Khuông Việt at Khai Quốc 
Temple and became one of his most 
oufstanding disciples. After he became the 
Dharma herr of Khuông Việt, he became a 
wandering monk for several years. Later, 
King Lý Thái Tổ ordered his mandarin to 
rebuild Kiến Sơ Temple and ¡invited him to 
say there, but a short time later he 
became a wandering monk again. His 
whereabout and when he died were 
unknown. 

Đa Cảm: Sensitive—Emotional. 

Đa Dục: Sensual. 

Đa Đà A Già Đà: Tathagata (sk)——See Như 


Lai In Vietnamese-English Secton and 
Tathagata 1m SanskriVPali-Vietnamese 
Section. 


Đa Đà A Già Độ: Tathagata (sk)—See Đa 

Đà A Già Đa. 

Đa Đoan: Complicated affairs. 

Đa Già La: See Mộc Hương. 

Đa Hôn: Polygamy——Polygamous (a). 

Đa La: 

l) Tara (sk-—Eln the sense of starry, or 

scintillation. 

Tala (sk)—Cây Ta La cao khoảng 70 đến 

80 bộ Anh, với trái như những hạt gạo 

vàng, có thể ăn được. Lá được dùng để 

viết, phần cánh xòe dùng làm quạt—The 

fan-palm tree. The tree 1s described as 70 

or 80 feet hiph, with fruit like yellow rice- 

(resembling the pomegranate) 
which Is edible. Its leaves being used for 
writing, their palm-shaped parts being 
made Into fans. 

Đa La Bồ Tát: Vị Bồ Tát được sanh ra từ 

mắt của Bồ tát Quán Thế Âm—Tara 

bodhisattva (said to have ben produced from 

the eye of Kuan Shi Ynn). 

Đa La Chưởng: Tala leaves—See Đa La (2). 


2) 


seeds 


Đa La Diệp: Tala leaves—See Đa La (2). 
Đa La Thụ: Tara tree—See Đa La (2). 

Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương: 
Tamalapattra-candana-gandha (skt). 

l) Chiên Đàn Hương Phật: A Buddha- 
incarnation of the 11” son of Mahabhijna, 
residing north wesft Of our unIverse. 

Tên của vị Phật mà Đức Thích Ca đã thọ 
ký cho ngài Mục Kiển Liên: The name of 
the of 
Mahamaudgalyayana. 

Đa Mang: To be occupied with many things 
at the same time. 

Đa Nghỉ: Distrustful—Suspicious 

Đa Ngôn: Loquacious. 

Đa Nguyên: Pluralism. 

Đa Phát: 

l) Kesini (skÐ—Có tóc hay những búi tóc 
dà—-Havinng long hai—Having many 
locks of hair. 

Tên của một loài La Sát Nữ: Name of a 
kind of Raksasi (female demon). 


2) 


Buddha-incarnation 


2) 


Đa Phúc: To have many blessings. 

Đa Sầu: Very sad. 

Đa SỈ Lộ Ca Minh Vương: Trailokyavijaya 

(sk)—Tam Thế Giáng Minh Vương, một trong 

những Minh Vương trong tam giớ—The Ming- 

Wang Defeater of evil in the three spheres, 

one of the Ming-Wang. 

Đa Sỉnh: Kiếp sống trải qua nhiều kiếp của 

vòng luân hổi sanh tử—Many births—Many 

T€IncarnatIions. 

Đa Số: Majority—Generality. 

Đa Sự: Meddling. 

Đa Tạ: Very grateful (thankful). 

Đa Tài Quỷ: Wealthy ghosts. 

Đa Tha: 

I) Tatha (sk) Như thế ấy —lIn such a 
manner—LIke—So. 

2) Nrrvana (skÐ—Diệt—Extinction. 

Đa Tham: Many desires. 


Đa Thần Giáo: Polytheism. 

Đa Thê: Polygamy. 

Đa Thể: Many bodIies or forms. 

Đa Tình: SentimentaL—Amorous. 

Đa Túc: Many-footed (legged)—Centipedes. 
Đa Văn: Bahu-sruta (skt—Nghe và đọc 
nhiều kinh điển—To hear and repeat many 
sutras—Wide erudition—Learned, one who 
has heard much. 

Đa Văn Bộ: Bahusrutiya (sk)—Theo Giáo 
Sư Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm 
Phật Giáo, Đa Văn Bộ được nói đến trong các 
bia ký ở Amaravati, Nagarjunakonda và là 
một nhánh về sau của Đại Chúng Bộ. Bộ phái 
nầy được để xướng bởi một luận sư rất uyên 
bác về triết lý Phật Giáo tên là Bahusrutiya. 
Về giáo lý cơ bản, Đa Văn Bộ cho rằng các lời 
dạy của Đức Phật về vô thường, khổ, không, 
vô ngã và Niết Bàn đều có ý nghĩa xuất thế vì 
sẽ dẫn đến giải thoát. Còn các lời dạy khác thì 
có giá trị thế tục. Ở điểm nây, Đa Văn Bộ có 
thể được xem như là những người đi trước của 
phái Đại Thừa. Theo họ thì Tăng Già không 
phải chịu sự chi phối của các luật lệ thế tục. 
Họ cũng chấp nhận năm điểu để xướng của 
ngài Đại Thiên xem như quan điểm của mình. 
Trong một số vấn đề, chủ thuyết của họ có 
nhiều điểm tuơng đồng với phái Đông Tây Sơn 
Trụ Bộ, còn trong một số vấn đề khác thì họ 
lại ngả theo Nhất Thiết Hữu Bộ. Theo 
Paramartha, Đa Văn Bộ đã cố gắng hòa hợp 
hai hệ phái Thanh Văn và Đại Thừa. Bộ luận 
chính của hệ phái nầy là Thành Thật Luận. Đa 
Văn Bộ thường được xem là một cầu nối giữa 
trường phái chính thống và Đại Thừa, vì họ tìm 
cách phối hợp giáo lý của cả hai phái nầy. 
Harivarman tin vào sự vô ngã nơi con người và 
sự vô ngã nơi vạn pháp. Giống như những tín 
đồ của phái chính thống, ông tin vào tính chất 
đa nguyên của vũ trụ gồm tám mươi bốn yếu 
tố; và cũng giống như những người thuộc phái 
Đại Thừa, ông cho rằng có hai loại chân lý, 
chân lý quy ước và chân lý tuyệt đối. Đi xa 


hơn, ông còn cho rằng xét trên quan điểm tục 
đế (chân lý quy ước) thì có ngã thể (atma) hay 
sự phân xếp vũ trụ thành 84 pháp, nhưng trên 
quan điểm chân đế thì chẳng còn thứ nào cả, 
mà là sự rỗng không hoàn toàn (sarva-sunya). 
Ông tin vào thuyết Phật thân (Buddha-kaya) 
và Pháp thân (Dharma0kaya) mà ông giải 
thích là gồm có giới (sila), định (samadhi), tuệ 
(prajna), giải thoát (vimukti) và tri kiến giải 
thoát (vimukti-jnana-darsana). Mặc dù không 
thừa nhận bản chất siêu nhiên tuyệt đối của 
Phật, nhưng ông vẫn tin vào các quyển năng 
đặc biệt của Đức Phật, như thập Phật lực, và 
bốn điều tin chắc (vaisaradya) mà cả Thượng 
Tọa Bộ cũng chấp nhận. Ông cho rằng chỉ có 
hiện tại mới là có thực, còn quá khứ và tương 
la thì không hiện hữu —The Bahusrutiya 
school Is mentioned ¡1n the Inscriptions at 
Amaravati and NagarJunakonda and 1s a lter 
branch of the Mahasanghikas. Ïlts owes Its 
origin to a learned teacher in Buddhist lore. As 


for the fundamentadl doctrines of the 
Bahusruiyas they maimtaned that the 
teachngs of the Buddha concerning 


transitoriness (anityata), suffering (dhukha), 
the absence of all attributes (sunya), the non- 
existence of the soul (anatman), and the 
emancipation (nirvana) were transcendenfal 
(lokotfara), since they ld to emancipation. His 
other teachings were mundane (laukika). Ôn 
this point the Bahusrutiyas may be regarded as 
the precursors of the later Mahayana teachers. 
According to them, there was no mode which 
led to salvaton (nirvanika). Further, the 
Sangha was not subJect to worldly laws. They 
also accepted the fÍive proposilons of 
Mahadeva as theIr views. In some doctrinal 
matfers they had a great deal in common with 
the Saila schools, while In others they were 
closely allied to the Sarvastivadins. According 
to Paramartha, this sub-sect made an attempt 
(o reconcile the two principal systems of 
Buddhism, the  Sravakayana the 
Mahayana. Harivarman's Satyasiddhisastra 1s 


and 


the principal treatse of tis school. The 
Bahusrutiyas are offten described as a bridge 
between the orthodox and the Mahayana 
school, as they tried to combine the teachings 
of both. Harivarman believed In the absence of 
the soul in individuals (atma-nairatmya) and 
the soullessness of all things (dharma- 
nairatmya). Like the followers of the orthodox 
schools, he believed ín the plurality of the 
universe which, according to him, confained 
eiphty-four elements. Like the Mahayanmists, 
he maintained that there were two kinds of 
truth, conventional (samvrti) and absolute 
(paramartha). He further maintained that, from 
the point of conventional truth, atma or the 
classification of the universe ¡into eighty-four 
elements existed, but, from the point of view 
of the absolute truth neither existed. From the 
poInt of view of absolute truth there 1s a total 
void (sarva-sunya). He believed In the theory 
of Buddha-kaya as well as of Dharma-kaya, 
which he explained as consisting of good 
conduct (sila), concentration (samadhn), 1nsipht 
(prajna), deliverance (vimukti) and knowledge 
of and Insight into deliverance (vimukti-Jnana- 
darsana). Although he did not recognize the 
absolute transcendenftal nature of the Buddha, 
he still believed in the speclal powers of the 
Buddha, such as the ten powers (dasa balam)), 
and the four kinds of confidence (vaisaradya) 
which admitted by the 
Sthaviravadins He believed that only the 
present was real, while the past and the future 
had no existence. 

Đa Văn Đại Đệ Tử: Đa Văn đệ nhứt—The 
chief among the Buddha's hearer: Ananda. 

Đa Văn Kiên Cố: Firm erudition. 


Đà Diễn Na: Tĩnh Lự— See Dhyana ¡in 
SanskrIt/Pali-Vietnamese Section. 

Đà Đa Kiệt Đa: Như Lai—See Tathagata in 
Sanskrit/Pali-Vietnamese Section. 

Đà Đô: Dhatut (sk)—See Giới 
Vietnamese-English Section, and Dhatu In 


are even 


in 


Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 

Đà La: Tara (skt). 

l1) Ngôi sao—Star. 

2) Chiếu sáng: Shining—Radiating. 

3)_ Một vị Thần Nữ: A female deity. 

Đà La La: Tên của một vị Tiên—Name of a 
TS. 

Đà La Na: Tên của một loại quỷ Dạ Xoa— 
Name of a yaksa. 

Đà La Ni: Dharani (sk)—Đà La Na—Đà 
Lân Ni. 

(A) Nghĩa của Đà La Ni—The meanings of 
Dharanmi: 

Tnì giữ, tổng trì hay bảo tổn huệ lực và trí 
lực, không để cho thiện pháp bị tán loạn, 
ngăn che không cho các ác pháp tăng 
trưởng: Maintain or preserve the power of 
wisdom or knowledge. Able to hold on of 
the good so that 1t cannot be lost, and 
likewise of the evil so that 1t cannot arIse. 
Những phương thức nguyện cầu bí mật, 
thường bằng Phạn ngữ, tìm thấy sớm nhất 
ở Trung Quốc vào thế kỷ thứ ba sau Tây 
Lịch; chúng là một phần của Đà La Ni 
Tạng của Du Già hay Mật Giáo: Magical 
formulas, or mystic forms of prayer, or 
spells of Tantric order, often in SanskrIt, 
found im China as early as the third 
century A.D.; they form a portion of the 
Dharanipitaka; popular chiefly 
throuph the Yogacarya or esoteric school. 
Đà La Ni, đặc biệt Chú Đà La Ni được 
nhấn mạnh bởi trường phái Chân Ngôn: 
Dharam: Dharani, especially mantra or 
spell, 1s emphasized by the Shingon sect. 
Phân loại Đà La Ni—Categorles of 
Dharanis: Có bốn loại —There are four 
divisions of dharan1s: 

Pháp Đà La Ni: Văn Đà La Ni—Nghe 
giáo pháp của Phật liền giữ gìn không 
quên—Able to Hear and maintain the 
Buddha's teaching any 
T€frOðr€ssSIon. 


l) 


2) 


made 


3) 


(B) 


l) 


without 


2) Nghĩa Đà La Ni: Nhớ nghĩa các Pháp mà 
không quên—Able the 
meanmgs of all without 
forgetting. 

Chú Đà La Ni: Nhớ tất cả những câu chú 
bí mật được chư Phật và chư Bồ Tát 
truyền lại hầu giúp các bậc tu hành trừ 
khử mọi ác pháp (đây là những câu nói bí 
mật phát ra từ sự tu thiển định của chư 
Phật và chư Bồ Tát)—Able to remember 
all mystc or tantric dharanis from the 
Buddhas and Bodhisattvas which help 
cultivators eliminate the evIl. 

Nhẫn Đà La Ni: Luôn nhẫn nhục đối với 
thực tướng của chư pháp, và luôn an trụ 
sao cho thân tâm không bị xao động— 
Able to be patient to all things, and not to 
let body and mind to be stirred. 

Đà La Ni Bồ Tát: Dharani-Bodhisatva 
(skÐ—VIỊ có đại lực hộ trì và cứu độ chúng 
sanh—One who has great power to protect and 


(to remember 
dharmas 


4) 


Save. 

Đà La Ni Phật Đẳnh: Unsha Vijaja 

Dharani—See Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni 

in Vietnamese-English Section. 

Đà La Ni Phiêu: Dravya (skt——Thắng Luận 

thành lập thực pháp của cửu đại đất, nước, lửa, 

gió, không, thời, phương, thần (nghĩa), và ý— 

The nine “substances” in the Nyaya philosohy, 

earth, water, fire, air, , ether, time, space, soul, 

and mind. 

Đà La Ni Tập Kinh: Du Già Sư Địa Luận— 

Của ngài Vô Trước, sơ tổ của tông Du Già— 

Attributed to Asanga, founder of the Buddhist 

Yoga school. 

Đà Na: 

l) Tĩnh Lự: See Dhyana im SanskrIVPali- 
Vietnamese Section. 


2) Phú Đơn Na: Putana (skÐÙ—A female 
demon—See Bố Đan Na and Phú Đơn 
Na. 

3) Bố Thí: Dana (skÙ—Ba La Mật đầu tiên 


trong lục Ba La Mật —Bestow——Alms, the 


ñirst of the six paramitas—See Đàn Na. 
Đà Na Bà: Danavat (sk)—Tên của một loại 
trờ —Name of a god. 
Đà Na Bát ĐỂ: Danapati (sk)—Đàn Na Thí 
Chủ——Người bố thí—Almsgiver. 
Đà Na Diễn Na: Tĩnh Lự_—See Dhyana in 
Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 
Đà Na Già Tha: Danagatha or Daksinagatha 
(sk)—Lời khẩn nguyện của người bố thí—The 
Verse or utferance of the almsg1ver. 
Đà Na Yết Kiệt (Trách) Ca: Dhanakataka 
or Amaravati (skU)—Một vương quốc cổ nằm 
về phía đông bắc của khu vực mà bây giờ 
ngưỜI fa gỌI “Madras”—An 
kingdom in the north-east of modern Madras 
presidency. 
Đà Nam: See Dhyana in Sanskri/Pali- 
Vietnamese Section. 
Đà Phược Nhã: Dhvaja (skt)—Cờ phướn—A 
flag. 
Đà Tác Ca: Dasaka (sk)—Kẻ nô lệ—A 
slave (người nữ nô lệ—A female slave or 
dasika). 
Đả: 
1) Đánh: To beat—TO strike. 
2) Làm: To make——To do. 
Đả Bản: Đánh vào miếng ván để thông báo 
sự việc gì —To beat the board, or a wooden 
block as an announcemert or Intimation. 
Đả Bao: Khăn gói chuẩn bị lên đường của du 
Tăng —To wrap up or carry a bundle for a 
wandering monk. 
Đả Cúng: Cúng dường——To make offering. 
Đả Động: To touch on—To mention. 
Đả Kích: To criticize—To attack. 
Đả Miên Y: Y của chư Tăng Ni mặc trong 
lúc ngủ—A monk”s or nun”s sleeping øarmert. 


là ancient 


Đã Phạn: To eat rice or a meal. 

Đả Thành Nhứt Phiến: 

1) Làm thành một mối: Làm cho các sự vật 
khác biệt thành ra giống nhau——To knock 


all into one. 
2) Hòa hợp làm một: 
together, or info order. 
Đả Thính: To make inquiries. 
Đả Tĩnh: Khi chúng hội bắt đầu ồn ào thì vị 
sư giám chúng “đả nh” để cho chúng hội im 
lặng trở lại —To beat the silencer, or beat for 


To brinng things 


silence. 

Đả Tọa: Ngồi kiết già hay bán già—To 
squat—To sit down crosslegsed. 

Đã Lâu: Long ago—A long time ago. 

Đã Rồi: Accomplished. 

Đã Vậy: If so. 

Đạc: To measure. 

Đạc Điền: To measure (survey) land. 

Đai: 


1) To bear. 
2) A belt. 
Đái: 


l) Dây băng: Bondage——Tape. 

2) Dây nịch: Belt. 

3) Mang hay đội trên đầu —To wear on the 
head—To bear. 

Đái Tháp: Aryastupa-mahasri (skt)—Tháp 

tượng trên đỉnh đầu của một vài hình tượng, 

như tượng Phật Di Lặc—To have a pagoda 

represented on the head, as In certain images; 

a form of Maitreya. 

Đái Tháp Bồ Tát: Maitreya, bearer of the 

pagoda. 

Đái Tháp Kiết Tường: Tháp Kiết Tường 

trên đỉnh đầu của Bồ Tát Quán Âm—A Iittle 

auspicious pagoda on the head of Kuan-Yin”s 

1mage. 

Đái Tháp Tôn: See Đái Tháp. 


Đài: 

1) Đài: A flat place—Platform—Terrace— 
Plateau. 

2) Đài Hoa: Flower cup. 


3) 
4) 


Đài Tưởng Niệm: Monument. 
Đài Phát Thanh: Broadcasting station. 


Đài Bá Âm: Broadcasting station. 

Đài Đồ: Thiên Thai Đô hay đồ chúng của 
tông phái Thiên Thai—The disciples of the 
T1en- Tai sect. 

Đài Gia: Thiên Thai Gia—The school of the 
T1en-T”ai mountain—See Thiên Thai Tông. 
Đài Giáo: Thiên Thai Giáo—The school on 
the Tien-lI?ai mountain—See Thiên Thai 
Tông. 

Đài Loan: Taiwan—Fermosa. 

Đài Quan Sát: Observation station. 

Đài Sen: Lotus throne. 

Đài Thọ: To bear—To pay for. 

Đài Tông: Thiên Thai Tông—The sect of the 
T”1en-T”ai mountain—See Thiên Thai Tông. 
Đãi: 

1) Đợi: To wait—To wait for. 


2) Đối đãi: To behave to. 

3) Kịp đến: To reach —To catch up 
4) Rữa: To wash. 

5) Thiết đãi: To treat—To entertain. 


Đãi Bôi: To invite for form”s sake. 

Đãi Dạ: Còn gọi là Đại Dạ hay Túc Dạ, chỉ 
đêm trước của ngày giỗ hay bất cứ buổi lễ 
nào—The night previous to a fast day, or fo 
any special occasion. 

Đãi Đăng: To treat. 

Đãi Đối: Sự liên hệ, hay bỉ thử đối đãi nhau, 
sự đối lập của hai pháp (tất cả mọi sự do nhân 


duyên sinh ra đều đãi đối nhau)— 
Relatonship, In relaion with, one thing 
assoclated with another. 


Đại: 

l1) Lớn: Maha—Great—Large—BIg. 

2) Yếu tố: The elements or essential things. 
Đại A Do Đa: Mười ngàn triệu —Ten 
thousand million—See Ayuta in SanskriV/Pali- 
Vietnamese Section. 

Đại A La Hán: Great Arhats. 

Đại A TY: Great Avichi. 

Đại Ác: Very cruel. 





Đại Ác Tượng: Voi cực kỳ hung ác, ví với 
tâm cuồng loạn không thuần thục —The great 
wild elephant, the untamed heart. 

Đại Ái: Tên của Thân Biển —Name for sea- 

god. 

Đại Ái Đạo: 

MahapraJapati (skÐ. 

e  Dì ruột, người chăm sóc và cũng là kế 
mẫu của Đức Phật —-Gautama's aunt, 
nurse and foster mother. 

e_ Còn có tên là Kiều Đàm Nị, là vị Tỳ 
Kheo Ni đầu tiên trong Phật giáo—Also 
named Gotami or autami, the Íirst 
Wwoman received ¡into the order (the first 
nun in Buddhism history). 

e Ni Chúng Chủ: Head of the community of 


Ma-ha-ba-xà-ba-để—— 


nuns. 

«Sẽ trở thành Phật 
Sarvasattvapriyadarsana: She 1s to be 
reborn aS Buddha named 
Sarvasatfvapriyadarsana. 

Đại An Đạt La: Mahendra (skt)— 


Mahendri—Tên của một thành phố gần cửa 
sông Godavery, bây giờ là Rajamundry— 
RaJamahendri, a city near the mouth of the 
Godavery, the present RaJamundry. 


Đại An Thiền Sư: Zen Master T'a-An— 

Thiển Sư Đại An sanh năm 793 tại Phước 

Châu (bây giờ thuộc tỉnh Phúc Kiến), đệ tử 

của Bá trượng—Zen Master T”a-An was born 

mm 793 ¡im Fu-Chou (n modern Fu-jian 

Province), was a disciple of Zen master Bai- 

Zhang. 

e - Khi Đại An gặp Bá Trượng, lễ bái xong, 
sư thưa: “Con muốn câu biết Phật, thế nào 
là phải?” Bá Trượng bảo: “Thật là người 
cỡi trâu tìm trâu.” Đại An hỏi: “Sau khi 
biết thì thế nào?” Bá Trượng nói: “Thì như 
người cỡi trâu về đến nhà.” Đại An lại 
hỏi: “Chẳng biết trước sau gìn giữ thế 
nào?” Bá Trượng bảo: “Như người chăn 
trâu cầm roi dòm chừng không cho nó ăn 
lúa mạ của người.” Sư nhơn đây lãnh hội 


ý chỉ, chẳng đi tìm đâu nữa—When T?a- 
An met Bai-Zhang, he bowed and asked: 
“This student seeks to know Buddha. How 
can I do so?” Bai-Zhang said: “Its like 
riding the ox looking for the ox.” T”a-An 
said: “After finding 1t, then what?” Bai- 
Zhang said: “Is like riding the ox and 
arriving home.” T”a-An then asked: “How 
does one ultimately uphold and sustain 
this?” Bai-Zhang said: “It's like an oxherd 
who, prasping his staff, watches the ox so 
that he doesn't transøress by eating other 
peoples sprous and grainn” Upon 
receiving this Instruction T”a-An sought 
nothing further. 

Sư thượng đường dạy chúng: “Cả thảy các 
ngươi đến Đại An nầy tìm cầu cái gì? Nếu 
muốn làm Phật, các ngươi tự là Phật. Sao 
lại gánh Phật sang nhà bên cạnh tìm, 
luống tự nhọc nhằn? Ví như con nai khát 
nước mà chạy theo ánh nắng (ánh nắng 
giống như nước, con nai lầm tưởng là nước 
cắm đầu chạy tìm), biết bao giờ được khế 
hợp. Các ngươi muốn làm Phật, chỉ cần 
không có những tâm điên đảo, vin theo, 
vọng tưởng, nghĩ ác, cấu dục, chẳng sạch 
của chúng sanh, tức các ngươi là Phật 
chánh giác mới phát tâm, lại đến chỗ 
riêng nào luận bàn. Sở dĩ, Đại An nầy ở 
tại núi Qui ba mươi năm, ăn cơm núi Qui, 
đại tiện núi Qui, mà không học thiển núi 
Qui, chỉ coi chừng con trâu. Nếu nó lạc 
đường hay vào trong cỏ, liền lôi nó lại. 
Nếu nó ăn lúa mạ của người, liền đánh 
đập điều phục nó. Đáng thương đã lâu 
chịu người rầy rà, hiện giờ nó đổi thành 
con trâu trắng đứng trước mặt, trọn ngày 
hiện sờ sờ đuổi cũng chẳng đi —Kui-Shan 
Ta-An addressed the monks, saying: 
“What are you all seeking from me by 
coming here? If you want to become a 
Buddha, then you should know that you 
yourself are Buddha. Why are you running 
around from place to place, like a thirsty 


deer chasing a mirage? When will you 
ever succeed? You want to be a Buddha, 
but you wont recognize that your tOpsy- 
turvy confradictory Ideas; your deluded 
understandings; your mind which believes 
in ¡Innumerable things, purity and 
pollution; that it 1s just this mind that 1s the 
authentc original awakened mind of 
Buddha. Where else will you go to find 1t? 
Ive spent the last thirty years here on 
Mount Kul, ceatng Kui-Shans rice, 
shiting Kui-Shan's shit, but not practicing 
Kui-Shan”s Zen! I just mind an old water 
buffalo. If he wanders off the road Into the 
ørass then I pull him back by his nose ring. 
lf he eats someone else”s rice shoots then 
I use the whip to move him away. After 
such long training period he*s become 
very lovable, and he obeys my words. 
NÑow he pulls the Great Vehicle, always 
staying where Ï can see him the whole day 
through, and he cant be driven away. 

Cả thấy các ngươi, mỗi người có hòn ngọc 
lớn vô giá, từ cửa con mắt phóng quang 
soi sáng núi sông cây cỏ, từ cửa lỗ tai 
phóng quang nhận lãnh phân biệt tất cả 
âm thanh lành dữ, sáu cửa ngày đêm 
thường phóng quang, cũng gọi là phóng 
quang tam muội. Các ngươi tự chẳng biết, 
lại nhận bóng trong thân tứ đại. Nó là vật 
do trong ngoài giúp đỡ không dám chinh 
nghiêng, như người gánh nặng đi qua cây 
cầu khỉ, không dám để sẩy chân. Hãy nói 
vật gì có thể gìn giữ được? Như thế, không 
có một mảnh tơ, một sợi tóc có thể thấy. 
Đâu chẳng nghe Hòa Thượng Chí Công 
nói: “Trong ngoài tìm kiếm trọn không ra. 
Trên cảnh thi vi gôm tất cả.” Trân 
trọng! —Each one of you has a priceless 
treasure. There Is light emanating from 
your eyes which illuminates mounfains, 
rivers, and the great earth. There 1s lipht 
radiating from your ears which apprehends 
all good and evil dounds. The six senses, 


day and night they emanate light and this 
1s called the “lipht emanating samadhi.” 
You yourself can”t comprehend 1t, but If IS 
reflected in the four great bodies. Ï( 1s 
completely supported within and without, 
and never unbalanced. IŒs like someone 
with a heavy load on his back, crossing a 
bridge made from a single tree trunk, but 
never losing his step. And now If you ask 
what 1s It that provides this support and 
where 1s it revealed, then I Just say that 
not a single hair of It can be seen. No 
the ˆ monk  Zhi-Kong 
“Searching Inside and out you ll find 
nothing. Actions In the causational realm 
are a big muddle.” Take care!” 

Có vị Tăng hỏi: “Tất cả thi vi là dụng của 
pháp thân, thế nào là pháp thân?” Sư đáp: 
“Tất cả thi vi là dụng của pháp thân.” Vị 
Tăng hỏi: “Lìa năm uẩn, thế nào là thân 
xưa nay?” Sư đáp: “Đất, nước, lửa, gIÓ, 
thọ, tưởng, hành, thức.” VỊ Tăng hỏi: “Cái 
ấy là năm uẩn chứ gì?” Đại An đáp: 
“Chúng không là năm uẩn.”—A monk 
asked: All actions are the function of the 
dharmakaya. What 1s the dharmakaya?” 
T”a-An said: “All actions are the function 
of the dharmakaya.” The monk asked: 
“Apart from the five skandhas, what 1s the 
original body?” T”a-An “Earth, 
water, fire, wind (the four elements of 
form), sensation, perception, mental 
action, and consciousness.” The monk 
asked: “Aren't these the five skandhas?” 
Ta-An said: “hey are not the five 
skandhas.” 

Hòa Thượng Tuyết Phong nhơn vào núi 
lượm được một nhánh cây hình giống con 
rắn, để trên lưng một câu: “Vốn tự thiên 
nhiên chẳng nhờ bào gọt,” gởi tặng sư. Sư 
nhận, nói: “Ngươi bổn sắc ở núi, vẫn 
không vết dao búa.”—Xue-Feng came to 
Mount Kui. While living there he found an 
unusual stick shaped like a snake. Ôn the 


wonder said: 


said: 


back of 1t he wrote: “This Is natural and 
was not carved.” Xue-Feng gave the stick 
to T”a-An, who said: “Inhabitants of this 
mountain have no ax with which to carve 
1.” 

se Có người hỏi sư: “Phật ở chỗ nào?” Sư 
đáp: “Chẳng ha tâm.” Vị Tăng lại hỏi: 
“Người trên hai ngọn có được cái gì?” Sư 
đáp: “Pháp không có chỗ được, dù có chỗ 
được, được vốn không được.”—A monk 
asked: “Where 1s Buddha?” T”a-An said: 
“Not apart from mind.” The monk said: 
“Then what were the attainments of the 
ancestors on Twin peaks?” T”a-An said: 
“In the Dharma there 1s nothing atfained. 
Tf there 1s anything to be attained, it 1s that 
nothing 1s attained.” 

e Năm 883, sư trở về chùa Hoàng Bá và thị 
tịch tại đây. Môn đồ xây tháp thờ sư trên 
núi Lăng Già. Sau khi thị tịch, sự được vua 
ban hiệu “Viên Trí Thiển Sư”—In 883, he 
returned to Mount Huang-Bo and died 
there. His stupa was constructed on Mount 
Lanka and he received the posthumous 
tide “Zen Master Perfect Wisdom.” 


5 
Đại An Uï: Một vị an ủi lớn, danh hiệu của 


PhậtTThe great comforter—Pacifier—A 
Buddha's trde. 

Đại Âm Giới Nhập: 

1) Tứ Đại: Four fundamentals—See Tứ Đại. 
2) Ngũ Ấm: Eive aggregates—See Ngũ Uẩn. 
3) Thập Bát Giới: Eighteen spheres—See 


Thập Bát Giới. 

Thập Nhị Nhập: The twelve entrances— 
See Thập Nhị Nhập. 

Đại Ân: Great grace—Great favor. 

Đại Ân Giáo Chủ: Vị giáo chủ có ân lớn với 
nhân loại, chỉ Đức Phật The Lord of great 
grace and teacher of men—Buddha. 

Đại Ấn Sĩ: Vị Tăng ở ẩn trong rừng sâu núi 
thẳm—Great hermit who lives in the deep 
forests and mountains. 

Đại Ba La Mật: The great paramitas or 


4) 


perfeclons of bodhisatvas—The ten 
paramitas. 

Đại Bà La Môn: Theo Kinh Niết Bàn thì vị 
Bà La Môn lớn ở Ấn Độ, chỉ Đức Phật, vị đã 
có tư tưởng cho rằng không chỉ giai cấp Bà La 
Môn mới là hiện thân của đạo đức— 
According to the Nirvana Sutra, the great 
Brahmana, applied to the Buddha, who thought 
not of Brahman caste was the embodiment of 
Brahman virtues. 

Đại Bà La Môn Kinh: Kinh nói lên quan 
điểm Phật giáo về giai cấp Bà La Môn—A 
suta dealing with Buddhist Aspect of the 
Brahman caste. 

Đại Bạch Đoàn Hoa: See Đại Bạch Hoa. 
Đại Bạch Hoa: Bông mạn đà la lớn—The 
great mandara flower. 

Đại Bạch Ngưu Xa: 


I1) Xe Trâu trắng trong Kinh Pháp Hoa—The 
great white-bullock cart of the Lotus Sutra. 
2) Ám chỉ Đại Thừa, đối lại với xe nai và xe 


dê ám chỉ Thanh Văn và Duyên Giác của 
Tiểu Thừa—The Mahayana, as contrast 
with and goat-cart of 
sravakas and pratyeka-buddhas of the 
Hinayana. 
Đại Bạch Quang Thần: Sitamsu (sk)—The 
spirits with white rays. 
Đại Bạch Tần Cái Phật Mấu: Mẹ của chư 
Phật, có đại uy lực phóng quang minh, lấy 
lộng trắng che rợp khắp cả chúng sanh—The 
“mother of Buddhas” with her great snow- 
white umbrella, 
protection of all beings. 
Đại Bạch Y: Pandaravasini (sk)—Bạch Y 
Quán Âm, tất cả đều một màu trắng, sen 
trắng, tòa trắng, vân vân—The great white- 
robed one, a form of Kuan-Yin, all in white, 
with white lotus, white throne... 
** Eor more Information, please see Bạch Y. 
Đại Bại: To suffer a heavy defeat—To suffer 
a big loss. 


the  deer-cart 


radiant emblem of her 


Đại Bảo: Châu bảo lớn. 


I) Đại châu bảo: Great jewel—Most 
precious thing. 

2) Phật pháp: The dharma or Buddha-law. 

3) Bồ Tát: The Bodhisattva. 

4) Bàn thờ của Mật tông: The fire altar of the 


©SOf€rIc cuÏt. 
Đại Bảo Hải: Biển công đức lớn của Đức 
Phật A Di Đà —The great precious ocean of 
the merit of Amitabha. 
Đại Bảo Hoa: Bông quí hay sen được kết 
bằng ngọc The great precious flower—A 
lotus made of pearls. 
Đại Bảo Hoa Vương: King of Jewel-lotuses 
(the finest of such gem-flowers). 
Đại Bảo Hoa Vương Tọa: A throne of the 
Kïng of Jewel-lotuses. 
Đại Bảo Ma Ni: Viên ngọc quí hay chân lý 
Phật giáo —The great preclous mani—Pure 
pearl—The Buddha- Truth. 
Đại Bảo Pháp Vương: Maharatna-dharma- 
raja (skt)—Danh hiệu của người cải cách và 
sáng lập nên phái “Mũ Vàng” bên Tây Tạng, 
được sùng bái như A Di Đà tái sanh. Ông nhận 
danh hiệu Tông Khách Ba năm 1426 sau Tây 
Lịch —Title of the reformer of the Tibetan 
church, founder of the Yellow Sect in 1417 
A.D., worshipped 
Amitabha, now Iincarnate in every Bogdo- 
gøegen-Hutuktu reipning ¡in Mongolia. He 
received this title in 1426 A.D, Tsong-Kha-Pa. 
Đại Bảo Phương: Vùng Đại Bảo, được diễn 
tả trong Kinh Đại Bảo Tích, vùng nầy nằm 
giữa Dục giới và Sắc giới—The great precious 
region, described In the Maharatnakuta Sutra, 
as situated between the world of desire and the 
world of form. 
Đại Bảo Tạng: Đại Bảo Tạng chứa đựng 
chân lý Phật pháp—The great precious 
treasury, containing the gems of the Buddha- 
truth. 
Đại Bảo Tích Kinh: Maharatnakuta-sutra 


asS an Incarnaton of 


(sk)—Bộ Kinh 49 quyển, trong đó 36 quyển 
đã được Ngài Bồ Để Lưu Chi dịch ra Hoa 
Ngữ—A collection of forty-nine sutras, of 
which thirty-six were translated into Chinese 
by Bodhiruci—See Kinh Đại Bảo Tích. 

Đại Bát Nê Hoàn Kinh: Nam bổn Đại Bát 
Nhã Kinh, 36 quyển được Ngài Pháp Hiển 
dịch và sữa chữa lại từ Bắc Bổn Bát Nhã 
Kinh—Mahaparinrvana Sutra, the southern 
version, a revision of the northern version 
made by Fa-Hsien, In 36 books. 

Đại Bát Nhã Kinh: The Maha-prajna- 
paramita sutra—Kinh thuyết về triết lý căn 
bản Đại Thừa và Lục Ba La Mật. Người ta nói 
rằng Phật đã thuyết Kinh nây cho 16 chúng 
hội ở bốn nơi khác nhau: Linh Thứu Sơn, 
Thành Xá Vệ, Cung trời Tha Hóa Tự Tại, và 
Trúc Lâm Tịnh Xá. Kinh gồm 600 quyển được 
Ngài Trần Huyền Trang dịch sang Hoa Ngữ 
thời Đường—The 
philosophical work of the Mahayana school, 
the formulation of wisdom, which 1s the sixth 
paramita. It 1s said to have been delivered by 





vào nhà fundamental 


Sakyamun in four places at sixteen 
assemblles: Gridhrakuta near Rajagrha 
(Vulture Peak), SravastI, 


Paranirmitavasavartin, and XVeluvana near 
Rajagrha (Bamboo Garden). It consists of 600 
books as translated by Hsuan-Tsang under the 
Tang dynasty. 

Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh: Maha- 
Prajna-Paramita Suữa—See Đại Bát Nhã 
Kinh. 

Đại Bát Niết Bàn: Mahaparinirvana—Great 
Nrrvana (skt——Đại nhập diệt hay sự nhập diệt 
lớn. Đại Thừa giải thích đây là sự chấm dứt 
dục vọng và ảo tưởng của mọi sinh hoạt trong 
luân hồi sanh tử, nó vượt ra ngoài mọi khái 
niệm. Đây không phải là một sự hoại diệt 
hoàn toàn hay chấm dứt hiện hữu, sự tái xuất 
hiện của Nhiên Đăng Cổ Phật cùng với Phật 
Thích Ca trên đỉnh Linh Thứu đã làm sáng tỏ ý 
nghĩa nầy. Đây là một trạng thái vượt ra ngoài 


mọi ngôn từ diễn đạt của con người —The 
great or final entrance ¡into extinction and 
cessation. lt is Interpreted in Mahayana as 
meaning the cessation or extinction of passion 
and delusion of mortality, and of all actIvities, 
and deliverance Into a state beyond these 
concepts. In Mahayana 1t is not understood as 
the annihilation, or cessation of existence; the 
reappearance of Dipamkara (who had long 
entered nirvana) along with Sakyamunl on the 
Vulture Peak supports this view. Ït Is a sfate 
above all terms of human expression. 

Đại Bát Niết Bàn Hậu Phần Kinh: Hậu 
Phần Niết Bàn Kinh, gồm hai quyển, được 
ngài Nhạ Na Bạt Đà La dịch vào đời nhà 
Đường, nói về sự nhập diệt của Phật và sự 
phân the 
Mahaparinirvana Sutra, two books, translated 
1nto Chinese by Jnanabhadra under the T”ang 
dynasty, the sutra explained about the passing 
away of the Buddha and the divisions of his 
relIcs. 

Đại Bát Niết Bàn Kinh: Niết Bàn Kinh, 
được Phật Thích Ca thuyết giảng trước khi 
Ngài nhập diệt, kinh giảng về đại nhập diệt— 
The Maha parinrvana sutra—NIrvana Sutra 
which was delivered by Sakyamunl before his 
death, explained the great or final entrance 
1nto extinction and cessation. 

(A) Hai bản kinh của trường phái Tiểu Thừa 
được tìm thấy trong Trường A Hàm Du 
Hành Kinh— The two Hinayana versions 
are found in the Long Agama 

Hai bản kinh bằng Hoa ngữ của Đại 
Thừa—The Mahayana has two Chinese 
V€TSIOnS 

I1) Bắc Bản Niết Bàn Kinh gồm 40 quyển: 
The Northern In 40 books. 

Nam Bản Niết Bàn Kinh gồm 36 quyển, 

được sữa lại từ Bắc Bản: The Southern in 

36 books, a revision of the Northern 
V€TSIOn. 


Đại Bát Niết Bàn Kinh Luận: Gồm một 


cha xá lợi—Treates on 


(B) 


2) 


quyển được Ngài Thiên Thân Bồ Tát biên 
soạn và Tổ Bồ Để Đạt Ma dịch sang Hoa 
ngữ—One book (sastra) on the Parinrvana 
Sutra, composed by Vasubandhu and 
translated into Chinese by Bodhidharma. 

Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ: Gồm 33 quyển 
được dịch sang Hoa ngữ dưới thời nhà Tùy— 
33 books on the treatiles on Parinirvana Sutra, 
translated Into Chinese under the Sui dynasty. 
Đại Bạt Lam: Mahabala or Mahamudrabala 
(skÙ—Một trăm triệu tỷ tỷ tỷ tỷy—100 
septillions (100 ). 

Đại Bất Thiện Địa Pháp: Theo Câu Xá 
Luận, có hai loại tâm sở pháp khởi lên cùng 
với mọi tâm bất thiện—According to the Kosa 
Sastra, there are two great characteristics of 
the evil stafe: 

1) Vô Tàm: No sense of shame——DIsgrace. 
2) Vô Quí: Shameless. 

Đại Bỉ: Mahakaruna (skt——Most pitiful— 
Great pity—Lòng từ bi rộng lớn hay tâm đầy 
lòng từ bi. Đại bi là lòng thương xót vĩ đại của 
chư Phật và chư Bồ Tát. Đại bi còn có nghĩa là 
lòng cứu độ chúng sanh đau khổ, chỉ chư Phật 
và chư Bồ Tát, đặc biệt ám chỉ Phật Quán Âm, 
vì bổn nguyện của các ngài phát sinh từ lòng 
đại bi rộng lớn—To be full of compassion 
(greatly pitiful). Mahakaruna means the Great 
Compassion of the Buddhas and Bodhisattvas. 
Also means a 
suffering (great compassion), applied to all 
Buddhas and Bodhisattvas, especially to Kuan- 
Yin, for thelr oripinal vows ørowing out of a 
ØTeat compassionate heart. 

Đại Bi Bồ Tát: Tức Quán Âm Bồ Tát, một vị 
Bồ Tát với lòng đại bi rộng lớn—Kuan-Shi- 
Yin, a Bodhisattva of great pIty, or the øgreatly 
pitful regarder of the earth cires. 

Đại Bi Chú: Great Compassion Mantra— 
Một tên khác của Thiên Thủ Kinh hay Thiên 
Thủ Đà La Ni Kinh, chứa đựng những bài chú 
trừ khử dục vọng—Another name of the “Ten- 
Thousand Hands” “ sutra or “Ten-Thousand 





heart that seeks to save the 


Hands Dharani” 
against lust. 

Đại Bi Cung: The bow of great pity—Bi và 
trí là hai pháp môn tu tập được ví như cung và 
tên. Đại bi ví với tĩnh đức bên tay trái; đại trí 
ví với động đức bên tay phải—The bow of 
great pIty includes pity and wisdom, compared 
with bow and arrow. Pify, a bow ¡n the left 
hand; and wisdom, an arrow in the right hand. 
Đại Bi Đại Quán Âm Thiên Thủ Địa 
Ngục: Đức Quán Âm đi vào địa ngục chịu khổ 
và tìm cứu chúng sanh—Kuan-Y1n Bodhisattva 
who suffers when going Into hells to seek and 
save the suffering. 

Đại Bi Đại Thọ Khổ: Công việc của chư Bồ 
Tát là chịu khổ thế cho chúng sanh—Vicarious 
suffering (in purgatory) for all beings, the work 
of bodhisattvas. 

Đại Bi Đàn: The altar of pity—Bàn thờ đại 
bi, một từ ngữ chỉ pháp giới mạn đà la hay 
nhóm của Phật Thích Ca—The altar of pity, a 
term for Garbhadhatu mandala, or for the 
SakyamunI øroup. 

Đại Bi Giả: Bậc đại bị, chỉ Bồ Tát Quán 
Âm—Kuan-Shi-Yin—The great pitiful one. 
Đại Bi Kinh: Mahakaruna-pundarika sutra 
(sk)—Năm quyển do ngài Na Liên Đề Da Xá 
dịch sang Hoa ngữ năm 552 sau Tây Lịch— 
Five books translated ¡ino Chinese by 
Narendrayasas In 552 A.D. 

Đại Bỉ Mạn Đà la: The great pity Mandala. 
Đại Bi Phổ Hiện: Đại Bi Phổ Hiện ám chỉ 
Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, vị đã hiện thân ra 
ba mươi ba chủng loại khác nhau để tùy cơ 
cứu độ—Great pify universally manifested— 
Kuan-Yin, who ¡in thirty-three manifesfations 
meets every need. 

Đại Bi Quán Thế Âm: Quán Âm, vị Bồ 
Tát lắng nghe những lời than khóc trên mặt 
đất nầy mà đến để cứu độ—Kuan-Yin, the 
øreatly pItiful regarder of earth”s cries to come 
to Save. 


sutra, confaining  spells 


Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát: See Đại Bi 
Bồ Tát. 

Đại Bi Sinh Tâm Tam Muội: Tam muội 
của Phật Di Lặc—The samadhi of Maitreya. 
Đại Bi Tam Muội: Tam muội của lòng đại 
bi, qua đó chư Phật và chư Bồ Tát phát triển 
lòng đại bi của họ—The samadhi of great pity, 
in which Buddhas and bodhisattvas developed 
ther great plity—The 
Vairocana evolves the group and 1t 1s 
described as the "mother of all Buddha-sons.” 
Đại Bi Tâm: Mahakaruna (skt)—See Đại Bi. 
Đại Bi Thai Tạng: Thai tạng còn gọi là Hoa 
Tạng, là tâm Bồ Đề sẵn có của chúng sanh. 
Thai tạng nầy giống như một bông sen tám 
cánh , với Đức Tỳ Lô Giá Na ở trung tâm, ngài 
cũng chính là cội nguồn của bi tâm—The 
womb-store of øreat pity, the fundamental 
heart of Bodhi in all; this womb is likened to a 
heart opening as an eighf-leaved lotus, in the 
centre being Vairocana, the source of pIfy. 
Đại Bi Thai Tạng Mạn Đồ La: Mạn Đồ La 
của Đại Bi Thai Tạng hay Mạn Đồ La được 
sản sanh từ Đại Bi Thai Tạng—The Mandala 
of the womb-store of pity—See Đại Bi Thai 
Tạng. 

Đại Bi Thai Tạng Tam Muội: Tam muội 
của Đại Bi Thai Tạng Mạn Đồ La do Đức Đại 
Nhật Như Lai sản sanh ra. Tam muội nầy là 
mẹ của tất cả Phật tử— The samadhi ¡in which 
Vairocana Buddha evolves the øgroup, and 1t 1s 
described as the “mother of all Budha-sons.” 
Đại Bi Thiên Thủ Địa Ngục: Đại bi đại thọ 
khổ—The hell of vicarious suffering for all 
beings—See Đại Bi Đại Quán Âm Thiên Thủ 
Địa Ngục. 

Đại Bi Tứ Bát Chỉ Ứng: Hai mươi hai hay 
hai mươi ba sự thị hiện của Đức Quán Âm Đại 
Bi, nhằm đáp ứng với như cầu của chúng 
sanh—The thirty-two or  thity-three 
maniffestaions of all pitifulẦ Kuan-Ynn, 
responding to sentient beings” needs. 


samadhi in which 


Đại Bi Xiến Đề: Tên gọi tắt của Nhất Xiển 
Đề, chỉ những vị có lòng đại bi mà nguyện 
không thành Phật, như một vị Bồ Tát nguyện 
không thành Phật cho đến khi nào cứu độ hết 
thảy chúng sanh như ngài Quán Âm hay Địa 
Tạng The greaty pitiful 
(icchantka of great mercy), a Bodhisattva 
who cannot or who vows not to become a 
Buddha until his saving work 1s done (until all 
beings are saved) such as Kuan-Yin or Tĩ- 
Tsang. 

Đại Biến: Great change. 

Đại Biện Tài Thiên: The great eloquent 
deva, who was persuaded to descend from 
heaven. 

Đại Biện Tài Thiên Nữ: The great eloquent 
gøoddess. 

Đại Biện Thiên: 
eloquent deva (god). 


1cchantika 


Sarasvati The great 


Đại Biểu: Representative—Delegate. 

Đại Bồ Đề: The great bodhi—See Đại Bồ Để 
Tâm. 

Đại Bồ Đề Phướn: Phướn đại bồ để, một 
biểu trưng của Mật giáo về sự giác ngộ của 
Phật—The banner of great bodhi, an esofteric 
symbol of Buddha-enlightenment. 

Đại Bồ Đề Tâm: Mahayana (skt—The 
great bodhi mind—Tâm giác ngộ bổ để của 
Phật hay Đại thừa, ngược lại với tâm bổ để 
của hàng nhị thừa Thanh Văn và Duyên 
Giác The mind of Mahayana or Buddha- 
enlightenment, as confrast with the mind of 
inferior bodhi of the sravakas and pratyeka- 
buddhas. 

Đại Bồ Tát Bồ Tát lớn—Bodhisatva 
Mahasattva—Great Bodhisattva. 

Đại Bổn: Kinh Điển chánh hay cơ bẩn—The 
great, chief, maJor or fundamental book or 

text. 

Đại Bổn A Di Đà Kinh: Kinh Đại Bổn Di 
Đà hay Kinh Vô Lượng Thọ được trường phái 
Thiên Thai dùng như một trong ba bổn kinh 


chính của Tịnh Độ Tông—-The Major 
Amitabha Sutra (the Infinite Life Sutra) which 
the T”ien-T”ai takes as the maJjor of the three 
Pure-Land sutras. 

Đại Bửu Tích Kinh: Maha-ratnakuta sutra— 
See Kinh Đại Bửu Tích. 

Đại Ca Chiên Diên: Đại Ca Đa Diễn Na— 
Mahakatyayana—Katyayana—Ma Ha Ca 
Chiên Diên, một trong mười đại đệ tử của Đức 
Phậ—One of the ten great disciples of 
Sakyamuni Buddha—See Ma Ha Ca Chiên 
Diên. 

Đại Ca Diếp: Maha Ca Diếp—Mahakasyapa 
(sk)—Một trong mười đệ tử lớn của Đức 
Phậ—One of the ten great disciples of 
Sakyamuni Buddha—See Ma Ha Ca Diếp. 
Đại Ca Đa Diễn Na: See Đại Ca Chiên 
Diên. 

Đại Cảnh Trí: Tấm kiếng toàn giác phản 
chiếu Phật trí —Great perfect mirror wisdom 
(perfect all-reflecting Buddha-wisdom). 

Đại Cảnh Trí Quán: Thiển quán phản ánh 
trí huệ Phật trong mọi chúng sanh (Phật có thể 
đi vào trong ta và ta có thể đi vào trong 
PhậÐ—A_ meditation on the reflection of the 
perfect Buddha-wisdom 1n every being, that as 
an Image may enter Into any number of 
reflectors (the Buddha can enter into me and ] 
can enter Into him too). 

Đại Cao Vương: Abhyudgata-ruja (skÙ— 
Tên của một kiếp mà trong đó Diệu Trang 
Nghiêm Vương tái sanh làm Diệu Trang 
Nghiêm Như Lai—Great august monarch, 
name of the kalpa in which Subha-vyuha (Diệu 
Trang nghiêm Vương) , who 1s not known 1n 
the older literature, 1s to be reborn as a 
Buddha. 

Đại Cát Đại Minh Bồ Tát: Vị Bồ Tát thứ 
năm trong hàng thứ hai thuộc nhóm Pháp Giới 
Quán Âm—The fifth bodhisattva in the second 
row of the Garbhadhatu Kuan-Yn group. 

Đại Cát Tường Biến Bồ Tát: Vị Bồ Tát 


thứ sáu của hàng thứ ba trong pháp giới—The 
sixth bodhisattva 1n the thrd row of the 
Garbhadhatu. 

Đại Cát Tường Kim Cang: See Kim Cang 
Thủ. 

Đại Cát Tường Minh Bồ Tát: Vị Bồ tát 
thứ sáu trong hàng thứ hai trong Pháp Giới 
nhóm Quán Âm—The sixth bodhisattva in the 
second row of the Garbhadhatu Kuan-Yin 
Group. 

Đại Cát Tường Thiên: The Good-Fortune 
Devis. 

Đại Cần Dũng: Kiên dũng tỉnh cân—Danh 
hiệu của Phật Tỳ Lô Giá Na—Great Zealous 
and bold—A title of Vairocana (Tỳ Lô Giá 
Na). 

Đại Câu Hy Na: Ma Ha Câu Hy Na, một 
trong những đại đệ tử của Phật, cũng là cậu 
của Xá Lợi Phất, tác giả nổi tiếng với bộ Luận 
Chánh Kiến và Chánh Pháp ——one of eminent 
disciples of Sakyamumi, a maternal uncle of 
Sariputa, reputed of the 
SamgifIparyaya sastra. 

Đại Câu Hy Na Kinh: Mahakausthia 
(sk)—Kinh ghi lại những vấn đáp giữa Ngài 
Xá Lợi Phất và Ma Ha Câu Hy Na về chánh 
kiến và chánh pháp—A sutra of Questions 
from Sariputra 
Mahakausthila on the right views and dharma. 


author 


and Answers from 
Đại Châu: A great continent, one of the four 
confinents of the world. 

Đại Chu San Định Chúng Kinh Mục 
Lục: Danh mục của 14 quyển kinh Phật được 
biên soạn dưới thời Võ Hậu đời Đường, mà 
sau đó đổi thành nhà Châu—The catalogue of 
14 Books of Buddhist Scriptures made under 
the Empress Wu of the T”ang dynasty, the 
name of which she changed to Chou. 

Đại Chuẩn Đề: Một hình thức khác của 
Đức Quán Âm. Có một loại chú Đà La Ni bắt 
đầu với tên Chuẩn Đểề—Maha-cundi, a form of 
Kuan Yin. There are dharanis beginning with 


the name of Cundl. 

Đại Chung: Đại Hồng Chung đặt trên nóc 

tình xá—The great bell in the bell tower of a 

large monastery. 

Đại Chúng: The people—The masses— 

Great assembly—Any assembly——AIl 

present—Everybody. 

Đại Chúng Ân: Ấn của tự viện— The seal of 

a monast€ry. 

Đại Chúng Bộ: Ma Ha Tăng Kỳ Bộ: 

Mahasanghika (skÐ). 

(A) Lịch sử thành lập Đại Chúng Bộ—History 
of the formation of the Mahasanghikas: 
Đại Chúng Bộ hay trường phái chủ trương 
già trẻ cùng họp bên ngoài và cùng kết 
tập Luật bộ, một trong hai trường phái đầu 
tiên. Tại cuộc hội nghị ở Tỳ Xá Lê, đã có 
một số Tăng lữ bất đồng ý kiến trầm trọng 
với một số Tăng lữ khác những điểm quan 
trọng liên quan tới giáo pháp. Số Tăng lữ 
có những ý kiến khác biệt tuy chiếm đa số 
nhưng họ lại bị một số Tăng lữ khác lên 
án và gọi là Ác Tỳ Kheo và kẻ thuyết phi 
pháp đồng thời đã trục xuất họ. Trong lịch 
sử Phật giáo, số Tỳ Kheo nầy được gọi là 
Đại Chúng Bộ vì trong cuộc hội tập họ đã 
chiếm đa số và phản ảnh được ý kiến của 
đại đa số tục chúng. Những Tăng lữ đã 
xua đuổi những vị nầy đã tự xưng là 
Thượng Tọa Bộ hoặc Trưởng Lão vì họ tự 
cho là đại biểu chính thống giáo nghĩa 
Phật Giáo Nguyên Thủy. Đại Chúng Bộ là 
những người phân phái sớm nhất, và là 
tiền thân của Phật giáo Đại Thừa. Họ 
bênh vực cho bộ phái mới của họ một 
cách tận tình và chỉ sau vài chục năm đã 
phát triển đáng kể về mặt quyền uy và 
đại chúng. Họ sửa đổi các giới luật của bộ 
Luật Tạng (Vinaya) cho phù hợp với chủ 
thuyết của họ và đưa thêm vào những giới 
luật mới, do đó đã có sự cải cách canh tân 
đối với hàng Tăng già Phật Giáo. Ngoài 
ra, họ còn thay đổi cách sắp xếp và cách 


luận giải các đoạn văn của Kinh và Luật. 
Họ còn đưa ra một số kinh mới, cho rằng 
đó là những lời do chính Đức Phật phán 
truyền. Họ bác bỏ một số đoạn trong kinh 
điển đã được Nghị Hội lần thứ nhất chấp 
nhận. Họ không thừa nhận nhiều đoạn 
trong bộ kinh Bổn Sanh, phần phụ lục 
Parivara trong Luật Tạng vì cho rằng đây 
là sáng tác của một tu sĩ người Tích Lan. 
Họ không chấp nhận bộ Luận Tạng được 
kết tập trong Nghị Hội thứ ba dưới sự bảo 
trợ của vua A Dục. Họ cho rằng những 
quyển sách nầy chỉ mới được soạn sau 
nầy, chỉ được xem như là phần phụ lục 
chứ không được đưa vào trong bộ sưu tập 
kinh điển của họ. Như thế họ đã kết tập 
lại lần nữa các bộ tạng Kinh, tạng Luật, 
và đưa vào những phần đã bị Nghị Hội Ca 
Diếp gạt bỏ. Do đó mà có sự phân chia 
giáo điển đến hai lần. Bộ kết tập của Đại 
Chúng bộ mang tên Acariyavada, khác 
với bộ kết tập của Thượng Tọa bộ tại 
Nghị Hội lần thứ nhất—The general body 
of disciples or everybody who assembled 
outside—The school of the commumity or 
majorify; one of the chief early divisions. 
At the council held at Vaisall, certain 
monks differed widely from the opinions 
of other monks on cerfain Imporfant poInts 
of the dharma. Though the monks that 
differed formed the majority, they were 
excommunicated by the others who called 
them Papa-Bhikkhus and Adhamma- 
Buddhist  history, these 
Bhikkhus were known as Mahasanghikas 
because they formed the majorlfty at the 
council or probably because they 
reflected the opinions of the larger section 
of the laty. The Bhikkhus who 

excommunicated them styled themselves 

Sthaviras or the Elders, because they 
beleved that they represented the 
original, orthodox doctrine of the Buddha. 
We have seen that Mahasanghikas coined 


vadins. In 


(B) 


the term Mahayana to represent their 
system of belief and practice, and called 
the Sthaviras Hinayana. It 1s universally 
believed that the Mahasinghikas were the 
earliest seceders, and the forerunners of 
the Mahayana. They took up the cause of 
their new sect with zeal and enthusiasm 
and in a few decades grew remarkably In 
power and popularity. They adapted the 
existing rules of the Vinaya to therr 
doctrine and introduced new ones_, thus 
revolutionizing the Buddhist Sangha. 
Moreover, they made alterations In the 
arransement and ¡nterpretaton of the 
Suữa and the Vinaya texts. They also 
canonized a good number od sutras, which 
they claimed to be the sayings of the 
Buddha. They reJected certain portions of 
the canon which had been accepted in the 
First Council, and did not recogn1ze as the 
Buddha's sayings (the Buddhavacana) 
pars of the Jataka, the Parivara (an 
appendix to the Vinaya) for they believed 
that this porton was composed by a 
Sinhalese monk. They also rejected the 
Abhidharma which was compiled in the 
Third Council held under the patronage of 
King Asoka. Opinion differs as to their 
authenficify as canonical texfs since these 
works Were composifions of a later period. 
All these texts are therefore additional 
and are not included In the canonical 
collection of the Mahasanghikas. Thus 
they compiled afresh the texts of the 
Dhamma and the Vinaya and ¡included 
those texts which had been rejected In 
Mahakasyapa's Counci. Thus arose a 
the Canon. The 
compilaion of the Mahsanghikas was 
designated the Acariyavada aS 
distinguished from Theravada, compiled at 
the First CouncI]. 

Sự tổn vong của Đại Chúng bộ—The 
survival of the Mahasanghikas: Lúc đầu 


twofold division ¡1n 





Đại Chúng bộ không phát triển được 
nhiều vì sự chống đối mạnh mẽ của 
Thượng Tọa bộ. Họ đã phải chiến đấu 
quyết liệt mới đứng vững được ở Ma Kiệt 
Đà, nhưng rồi dần dần họ tạo được sức 
mạnh và trở thành một bộ phái hùng 
mạnh. Điều nầy được chứng minh qua 
việc họ đã thành lập được các trung tâm 
hoạt động tại thành Hoa Thị, Tỳ Xá Ly và 
mở rộng cả về phía nam lẫn phía bắc. . 
Tôn giả Huyền Trang cho chúng ta biết 
rằng đa số các Tỳ Kheo cấp dưới ở thành 
Hoa Thị đều khởi đầu bằng trường phái 
Đại Chúng bộ. Nghĩa Tịnh (671-695) cũng 
nói rằng ông đã tìm thấy Đại Chúng bộ ở 
Ma Kiệt Đà (miễn Trung Ấn Ðộ), một ít ở 
Lata và Sindhu thuộc miễn tây Ấn, và một 
ít ở miền bắc, miễn nam và miễn đông 
Ấn. Bia ký ở kinh đô Sư Tử Mathura 
(Mathura Lion Capital) năm 120 trước Tây 
Lịch cũng ghi rằng một luận sư tên 
Budhila có biệt tài thuyết giảng Đại 
Chúng bộ. Đây là bằng chứng đầu tiên 
bằng chữ khắc cho thấy là có sự hiện diện 
của Đại Chúng bộ. Một người 
Kamalagulya trong triều đại Huviska đã 
tặng cho các thầy dạy Đại Chúng bộ một 
lọ Wardak ở A Phú Hãn, bên trong đựng 
các di tích của Đức Phật. Tại A Phú Hãn, 
Huyền Trang đã tìm thấy ba tu viện thuộc 
Đại Chúng bộ, chứng tỏ rằng bộ phái nầy 
đã được nhiều người theo ở miễn tây bắc. 
Đại Chúng bộ cũng có một trung tâm hoạt 
động tại Karle. Như vậy, Đại Chúng bộ 
không chỉ giới hạn ở Ma Kiệt Đà, mà còn 
lan qua các miễn phía bắc, phía tây và có 
tín đồ rãi rác khắp nơi trong nước. Về phía 
nam Ấn Độ, các bia ký còn ghi lại rất 
nhiều các bộ phái của Đại Chúng bộ. 

Tháp Amaravati, khoảng 18 dậm về phía 

tây của Bezwada. Tháp nây có lẽ được 
xây dựng vào thế kỷ thứ hai trước Tây 
Lịch, vòng ngoài tháp được xây vào 
khoảng thế kỷ thứ hai sau Tây Lịch, và 


các công trình điêu khắc vòng trong thuộc 
thế kỷ thứ ba sau Tây Lịch. Tháp 
Nagarjunakonda nằm cạnh tháp 
Amaravati, là thánh địa Phật giáo quan 
trọng nhất tại miền nam. Các kiến trúc ở 
NagarJunakonda từng là các trung tâm 
quan trọng của Đại Chúng bộ và trở thành 
những điểm hành hương. Có thể nói là 
Đại Chúng bộ đã tạo ảnh hưởng trong cả 
hai miền nam bắc, nhưng họ tạo được 
nhiều ảnh hưởng ở miền nam hơn, đặc 
biệt là ở hai quận Guntur và Krishna— 
The therr early days, the Mahasanghikas 
could not make mụch progress because of 
the strong opposition of the Theravadins 
(Sthaviravadins). They had to struggle 
hard to establish themselves in Magadha, 
but they steadily gained in sfrength and 
became a powcrfUIl sect. They even 
established centers at Pataliputra and 
Vaisali and spread therr Iinfluence to both 
the North and the South. Hsuan-Tsang 
tells us that “the majority of the Inferior 
monks at Patalputra began with the 
Mahasanghka school” I-Ching also 
sfates that he found the Mahasanghikas In 
Magadha 1n central India, a few In Lata 
and Sindhu in western India; and a few In 
northern, southern and eastern India. The 
1nscripion on the Mathura Lion Capital 
(120 B.C) records that a teacher named 
Budhila was given a gift so that he might 
teach the Mahasanghikas. This Is the 
earliest eplgraphic evidence that the 
Mahasanghika sect existed. The Wardak 
vase In Afghanistan conftaining the relics 
of the Buddha was presented to the 
teachers of the Mahasanghikas by one 
Kamalagulya during the reign of Huviska. 
At Andharah In Afghanistan, Hsuan-Tsang 
found three monasteries belonging to this 
sect, which proves that this sect was 
popular 1n the North-West. The cave at 
Karle in Maharashtra records the gIft of a 


( 


a) 


~< 


villaøge as also of a nine-celled hall to the 
adherens of the school of the 
Mahasanghikas. Clearly, the 
Mahasanghikas had a center at Karle and 
exercised Influence over the people of the 
West. They were not thus confined to 
Magadha alone, but spread over the 
northern and western parts of India and 
had adherents scattered all over the 
country. In the south, the Inscriptlons at 
Amaravati stupa, about 18 miles west of 
The stupa propably 
constructed In the second century B.C., Its 
outer raill was erected In the secend 
century A.D. and the sculptures 1n the 
inner rail are supposed to belong to the 
thrd century A.D. The NagarJunakonda 
represenfs, next to Amaravati, the mosf 
1mportfant Buddhist site in southern India. 
These NagarJunakonda 
obviously flourished as 1Important cenfers 
of the branches of the Mahasanghika sect 
and became places of pilgrimage. It is thus 
apparent that the Mahasanghikas 
extended their activitles both towards the 
North and the South, particularly in Guntur 
and Krishna distrIct. 

Niểm tin chính yếu của Đại Chúng bộ— 
Main beliefs of the Mahasanghikas: 

Tuy nhiên, Đại Chúng bộ, cũng như 
Thượng Tọa bộ, đều chấp nhận các 
nguyên tắc cốt yếu của đạo Phật, nên về 
mặt nây họ không khác biệt Thượng Tọa 
bộ. Các chủ thuyết căn bản ở đây là Tứ 
Diệu Đế, Bát Thánh Đạo, vô ngã, thuyết 
nghiệp báo, thuyết mười hai nhân duyên, 
ba mươi bẩy phẩm trợ đạo và các giai 
đoạn chứng đắc trên đường tu đạo. Đối 
với họ, Đức Phật là siêu thế (Ikottara); 
hoàn toàn thanh tịnh; thân, thọ, và quyền 
năng của chư Phật là vô biên. Chư Phật 
luôn ở trong trạng thái định (samadhi). Trí 
tuệ Phật nắm bắt mọi sự việc trong một 
thoáng. Nói tóm lại, tất cả những gì thuộc 


Bezwada. WaS 


Sftrucfures at 


b) 


về chư Phật đều là siêu việt. Quan niệm 
của Đại Chúng bộ về chư Phật góp phần 
phát triển thuyết “tam thân Phật” sau nầy 
trong trường phái Đại Thừa. Như vậy Đại 
Chúng bộ quan niệm về Đức Phật theo 
kiểu hóa thân và mở đường cho quan 
niệm về chư Bồ Tát sau nầy. Theo họ, chư 
Bồ Tát cũng là siêu nhiên, họ không bao 
giờ có sự tham dục, ác tâm, hoặc sự tổn 
hại. Vì muốn cứu giúp chúng sanh, họ chủ 
động giáng thế bằng bất cứ hóa thân nào 
do họ chọn. Tất cả những quan niệm nầy 
dẫn tới sự Thần Thánh hóa chư Phật và 
chư Bồ Tát. Một bộ phận của Đại Chúng 
bộ gồm những người theo Đại Thiên lại 
cho rằng các A La hán cũng còn những 
điểm yếu kém, họ còn phải học, còn có sự 
nghi hoặc ít nhiều, họ chỉ có kiến thức nhờ 
sự giúp đở của người khác. Do đó quả vị 
A La Hán chưa phải là giai đoạn Thánh 
thiện sau cùng—However, the 
Mahasanghikas, like the Theravadins, 
accepted the cardinal prmciples of 
Buddhism, and were, ¡in this regard, not 
different from them. The fundamentals are 
the four noble truths, the eighffold path, 
the non-existence of the soul, the theory of 
karma, the theory of the thirty-seven 
Bodhipaksiya-dharmas (pratitya- 
samutpada), and the gradual stages of 
spiritual advancement. According to them 
the Buddhas are supramundane 
(lokottara); they have no defiled elements 
(sasrava dharmas); their bodies, their 
length of liíe and ther powers are 
unlimited. They are always In a state of 
meditaion (samadhi); they understand 
everything in a momernt. 

Theo Giáo Sư Bapat trong Hai Ngàn Năm 
Trăm Năm Phật Giáo, Đại Chúng Bộ còn 
có những niềm tin khác như—According 
to Prof. Bapat in the Twenty-FIive Hundred 
Years of Buddhism, the Mahasanghikas 
have other beliefs as follows: 


Năm thức có thể khiến cho người ta chấp 
thủ những chuyện thế tục nhưng đồng thời 
cũng giúp cho người ta ly tham: The five 
self-perceptions (vijnanas) conduce both 
to atfachment to worldly matters (saraga) 
and non-atfachment to the same sfafte 
(viraga). 

Các quan năng như mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, vân vân, chỉ là bằng thịt cho nên 
không thể cảm nhận được hoạt động của 
thức: The organs of sense (rupendriyas) 
are mere flesh. They themselves cannot 
perceive the self-perceptions (vijnanas) of 
the organs. 

Người ta có thể đoạn trừ khổ đau và đạt 
đến Niết Bàn thông qua trí tuệ (prajna): 
One can eliminate suffering and obtain the 
highest bliss through knowledge. 

Một vị dự lưu (Srotapanna) có thể bị thối 
chuyển, còn vị A La Hán thì không. Thông 
qua tâm và tâm sở (caitasika), vị dự lưu có 
thể biết rõ tự thân mình (svabhava). Vị dự 
lưu cũng có thể phạm mọi thứ tội lỗi, 
ngoài trừ năm trọng tội (pancananftaryan) 
là giết mẹ, giết cha, giết A La hán, làm 
chảy máu thân Phật và gây chia rẽ trong 
Tăng già: One who has entered the path of 
sanctification 1s liable to retrogress while 
an Arhat 1s not. He 1s capable of knowing 
his own nature (svabhava) through his 
mind (citta) and caitasika dharmas. He 1s 
also liable to commit all kinds of offences 


except the five heinous crimes 
(pancanantaryam), namelt, matricide, 
patricde, the murder of an Arhat, 


shedding the blood of the Buddha and 
creating a split in the Sangha. 

Không có điều gì là bất định (avyakrta), 
nghĩa là bản chất của mọi việc phải là tốt 

hay xấu, vì nó không thể không tốt mà 

cũng không xấu: Nothing ¡s indeterminate 
(avyakrta), 1.e., the nature of things must 
be either good or bad for 1t cannot be 
neither good or bad. 


e Bản chất của tâm là thanh tịnh, tâm trở 
nên ô nhiễm khi bị vướng vào dục vọng 
(upaklesa) và những niệm xấu khác 
(agantukaraja). Quan niệm nầy của Đại 
Chúng bộ có thể được xem như triết lý 
duy tâm của phái Du Già (Yogacara), theo 
đó A lại da thức (Alayavijnana) là cái kho 
của ý thức thanh tịnh và ý thức nây chỉ trở 
thành bất tịnh khi bị ô nhiễm bởi các vấn 
để trần tục: The original nature of the 
mind 1s pure; it becomes contaminated 
when 1t is stained by passions (upaklesa) 
and adventiious defilements 
(agantukarajas). This of the 
Mahsanghikas may be considered the 
precursor of the idealistic philosophy of 
'Yogacara, in which the alayavijnana 1s the 
s(orehouse of pure consciousness which 
becomes Impure only when 1t ¡is polluted 
by worldly obJects. 

e Sau khi chết và trước lúc tái sanh thì 

không có sự sống: After death and before 

rebirth a being has no existence. 

For more Iinformation, please see Nhị Bộ, 

and Kết Tập Kinh Điển II. 

Đại Chúng Hóa: To popularize—To put 

within reach of the masses. 

Đại Chúng Tỳ Kheo: Great Assembly of 

Great Bhikshus. 

Đại Chúng: Mahabhuta (skt)—Four primary 

elements—Bốn thứ lớn trong khắp vạn pháp 

(đất, nước, lửa, gió), vạn vật không thể lìa bốn 

thứ nầy mà sinh được—The four great seeds or 

elements which enter Into all things (earth, 
water, fire and wind), as from seeds all things 

Spring. 

Đại Chuyển Luân Phật Đảnh: See Đại 

Thắng Kim Cang. 

Đại Chuyển Luân Vương: See Đại Thắng 

Kim Cang. 

Đại Cơ: Một cơ hội lớn hay một phương pháp 

để trở thành Bổ Tát của trường phái Đại 

Thừa-The great opportuniy—Mahayana 


VICW 


method of becoming a bodhisattva. 

Đại Công: 

1) Great merit. 

2) Very fatr—Impartial—Very Jjust. 

Đại Công Đức: Great merit and virtue. 

Đại Cuộc: Great work. 

Đại Cương: General idea—Outline. 

Đại Dạ: Đêm trước ngày dàn hỏa thiêu của 
một vị Tăng được đốt lên—The great night— 
The night before the funeral pyre of a monk 1s 
lighted. 

Đại Danh: Great fame——Great name. 

Đại Diện: To represent—To delegate. 

Đại Diệt Đế Kim Cang Trí: Đoạn Đức của 
Phật, một trong ba đức lớn của Phật The 
Buddha°s principle of Nưrvana, the extinction 
of suffering, and his supreme or Vajra wisdom. 
** For more Information, please see Tam Đức. 
Đại Diệt Độ: Great extinction and passing 
over from mortalIty. 

Đại Dinh: Headquarters. 

Đại Dũng: Aryasura (skQ—Great brave— 
Great courage——To be full of vigour. 

Đại Dũng Mãnh Bồ Tát: A Guardian ruler 
1n the Garbhadhatu group called Mahamila, the 
Great Blue Pearl. 

Đại Duyên Lành: The great good cause. 
Đại Dương: Ocean. 

Đại Dương Kỉnh Huyền Thiền Sư: Zen 
master Ta-Yang-Jing-Xuan—See KỉỈnh 
Huyền Thiền Sư. 

Đại Đa Số: Great majority. 

Đại Đảm: Courageous—Brave. 

Đại Đàn: Great altar—Chief altar. 

Đại Đạo: Đạo lớn hay giáo lý vĩ đại —Con 
đường đi đến giác ngộ Bồ Để Great 
doctrine—Fundamental doctine—The great 
way or the way for supreme enlightenment— 
The way of bodhisattva-mahasattva. 

Đại Đạo Sư: Vị Thầy lớn, chỉ Đức Phật hay 
một vị Bồ Tát-The great guide—The 


Buddha——Bodhisattva. 

Đại Đạo Tâm: Bậc có tâm hướng về giác 

ngộ Bồ Đề —One who has the mind of or for 

Supreme enliphtenment (Bodhisattva- 

mahasattva). 

Đại Đạo Tâm Chúng Sanh: All beings with 

mind for the truth. 

Đại Đăng Khoa: 

successfully. 

Đại Đệ TỬ: Sthavira (sk0. 

1) Đại đệ tử của Phật: Prominent, chief, or 
great disciples of the Buddha. 


To pass an exam 


2) VỊ sư trụ trì tự viện hay tịnh xá: The 
Father of the Buddhist church—An 
elder—An abbot—See Thượng Tọa. 

3) VỊ sư được phép giảng dạy giáo lý cho tứ 


chúng: A monk or priest licensed to preach 

and become an abbot—See Thượng Tọa. 
Đại Địa: Prithivi (skQ Great earth— The 
whole earth—Everywhere——All the land. 
Đại Địa Pháp: Ten Bodhisattva bhumi—See 
Đại Thiện Địa Pháp. 
Đại Điền: Tên Bảo Thông, hiệu Đại Điên, 
một danh sư đời nhà Nguyên, tu hành đắc đạo 
đến cọp beo cũng qui phục. Ông mất năm 93 
tuổi vào năm 824 sau Tây Lịch, ông là tác giả 
của Đại Tâm Kinh và Kim Cang—Ta-Tien, 
the appellation (hiệu) of a famous monk and 
writer, named Pao-T”ung, tigers 
followed; he died at 93 years of age In 824 
A.D., author of the Great Heart and Diamond 
Sufras. 
Đại Định Trí Bỉ: Đại định, đại trí, đại bi, là 
ba đức lớn của Phật, nhờ đó mà Ngài đạt 
thành giác ngộ, trí tuệ và cứu độ chúng sanh— 
Great Insight, great wisdom, great pity—The 
three great virtues of a Buddha by which he 
achieves enliphtenment and wisdom and saves 
all beings. 


whom 


Đại Độ: Generous—Magnanimous. 
Đại Độ Sư: Bậc thầy lớn dẫn chúng sanh qua 
bờ sanh tử để đi đến Niết Bàn, chỉ Phật hay 


một vị Bồ Tát —The great leader across 

mortality to nrvana—Buddha——Bodhisattva. 

Đại Đồng: Universal concord. 

Đại Đồng Thiền Sư: Zen Master Ta- 

Tong—Thiển sư Đại Đồng sanh năm 819. 

Thuở nhỏ sư xuất gia theo Thiển sư Mãn Bảo 

Đường, sau đó ít lâu sư đọc Kinh Hoa Nghiêm 

và bắt đầu theo làm đệ tử của Thiền sư Thúy 

VI Vô Học—Zen master T”a-ÏI”ong was born 

1n 819. As a young man he left home to study 

under a Zen master named Man-Bao-Tang. 

Sometime later he read the Flower Garland 

Sufra and proceeded to study under Shui-Wei- 

Wu-Xue. 

e Một hôm Triệu Châu Tùng Thẩm đến 
huyện Đồng Thành gần núi Đầu Tử, sư 
cũng có việc xuống núi, giữa đường hai 
người gặp nhau mà không biết nhau. 
Triệu Châu hỏi thăm những người cư sĩ 
mới biết là Đại Đồng Đầu Tử, liền nghịch 
rằng: “Phải chủ núi Đầu Tử chăng?” Sư 
đáp: “Cho tôi xin tiển trà muối.” Triệu 
Châu đi thẳng đến am trước, ngồi chờ. Sư 
mang một bình dầu về am. Triệu Châu 
hỏi: “Nghe danh Đầu Tử đã lâu, đến đây 
chỉ thấy ông già bán dầu.” Sư đáp: “Thầy 
chỉ thấy ông già bán dầu, là không biết 
Đầu Tử.” Triệu Châu hỏi: “Thế nào là 
Đầu Tử?” Sư đưa bình dầu lên đáp: “Dầu! 
Dầu One day Zhao-Chou cam to 
Tong-Cheng County near Mount Tou- 
Tzi. T”ou-Tz1 left the mountain. They met 
each other on the road. Zhao-Chou asked 
him: “Aren't you the host of Mount T”ou- 
Tz1?” T?ou-Tzi said (Hke a beggar): “Tea, 
salt, a coin, please help me!” Zhao-Chou 
then proceeded to T”ou-Tzis hut on the 
mountan and sat down Iinside. Later 
Tou-Tzi returned to the hut carrying a 
Jug of oil. Z“hao-Chou said: “Long have I 
heard of T”ou-Tzi, but since coming here 
all ve seen Is an old-timer selling oil.” 
Tou-Tzi said: “You ”ve only seen an old- 


tmer selng oi. But you havent 
recognized T”ou-Tzi.” Zhao-Chou said: 
“What 1s T”ou-Tzi?” Tou-Tzi lifted up 
the Jjug of oil and yelled: “OIl! Oil!” 

Triệu Châu hỏi: “Khi ở trong chết được 
sống là thế nào?” Sư đáp: “Chẳng cho đi 
đêm, đợi đến sáng sẽ đến.” Triệu Châu 
nói: “Ta sớm là trắng, y lại là đen.”— 
Zhao-Chou asked: “What do you say 
about the one who undergoes the great 
death, and thus attains life?” T”ou-Tzi 
said: “He can”t make the journey at nipht. 
He must arrive In the daylipht.” Zhao- 
Chou said: “Iˆve long committed thievery, 
but you”ve worse than me.” 

Một hôm Sư thượng đường bảo chúng: 
“Các ngươi đến đây tìm ngôn ngữ hay 
đẹp, góp lời văn vẻ, trong miệng quý có 
nói ra, lão già nầy khí lực yếu kém, môi 
lưỡi chậm lụt. Nếu các ngươi hỏi ta, ta tùy 
câu hỏi mà đáp. Đối đáp không có gì 
huyền diệu có thể kịp được ngươi, cũng 
không dính gì đến tai ngươi. Trọn không 
nói hướng thượng hướng hạ, có Phật có 
Pháp, có phàm có Thánh. Trong chỗ các 
ngươi sanh hiểu rồi tự mang gánh lấy, sau 
nầy tự làm tự chịu. Trong ấy không có gì 
cho các ngươi, chẳng dám lừa dối các 
ngươi, không ngoài không trong, có thể 
nói được na ná. Các ngươi lại biết 
chăng?”—One day Zen master T”ou-Tz1- 
Ta-Tong entered the hall and addressed 
the monks, saying: “All of you come here 
searchng for some new words and 
phrases, colecting brilliant things which 
you infend to stick In your own mouth and 
repeat. But this old monk's energy 1s 
faling and my lips and tongue are 
blundering. I don”t have any idle talk to 
gIve you. If you ask me then I will answer 
you đirectly. But there Is no mystery that 
can be compared to you, yourself. Ï won”t 
teach you some method to collect 
wisdom. I[ will never say that above or 


below there's a Buddha, a Dharma, 
something ordinary or something sacred, 
or that you wIll find 1t by sitting with your 
legs crossed. You all manifest a thousand 
things. It 1s the understandings that arise 
from your own life that you must carry 
into the future, raping what you sow. Ï 
have nothing to give you here, neither 
overtly nor by Inference. Ï can only speak 
to all of you In this manner. lIf you have 
doubts then quesftion me.” 

Sư ở núi Đầu Tử hơn ba mươi năm, những 
thiển khách qua lại tham vấn thường đầy 
cả thất. Sư dùng biện tài vô úy tùy hỏi 
liền đáp, ứng cơ đối đáp lời lẽ tinh vi rất 
nhiều —Zen master T°a-T”ong resided on 
Mount T”ou-TzI for more than thirty 
years, provoking and advancing Dharma 
1n all directions. Those who came for hIs 
1nstruction often overflowed the hall. The 
master spoke in an unimposing manner, 
answering all questons, aiding cach 
persons development, and expressing 
øreat meaning with few words. 

Đời Đường niên hiệu Trung Hòa (8S]1), 
giặc cướp nổi dậy, dân chúng ly tán. Một 
lần, có bọn cuồng đổ cầm đao lên núi hỏi 
sư: “Ở đây làm gì?” Sư tùy nghi thuyết 
pháp. bọn chúng nghe đều bái phục, cởi y 
phục cúng dường rồi giải tán— The 
Huang-Chao bandit uprising broke out 
during the Zhong-He era (around the year 
881) At that time every place 
experlenced disaster and chaos. Once, a 
crazed bandit brandished a knife at the 
master and said: “What are you doing 
living here?” T”ou-Tzi calmly continued 
to espouse Dharma. When T”ou-Tzi 
finished speaking the bandit bowed and 
took off their own clothes to leave as an 
offering. 

Ngày sáu tháng tư năm 914, sư hơi nhuốm 
bệnh. Tăng chúng rước thây thuốc, sư bảo 
chúng: “Tứ đại hợp tan là phép thường, 


các ngươi chớ lo, ta tự giữ lấy.” Nói xong, 

sư thị tịch trong tư thế kiết già, được vua 

ban hiệu là “Từ Tế Đại Sư”——On the sixth 

day of the fourth month in the year 914, 

the master became slightly 1ll. The monks 

called for a doctor. T”ou-TzI said to the 
congregation: “he four greaft acfIVitles of 

You 
mustn't be concerned. I can take care of 
myself” After saying these words the 
master sat In a cross-legøed posiftion and 
passed He  received the 
posthumous name “Great Teacher 
Compassionate Succor.” 

Đại Đức: Bà Đàn Đà. 

1l) Bhadanta (skQÙ—Most  virtious—Most 
Viruous Ones (chư Đại Đức—members of 
the Great Assembly Including the Monks, 
the Nuns, Upasakas and Ủpasikas). 

2) Danh hiệu của Phật: A tile of honor of a 
Buddha. 

3) Một vị Tăng trẻ mới lên từ Sa Di: 
Reverend (REV)——A Junior monk. 

4) Trong Luật Tạng, chỉ chư Tăng: In the 
Vinaya applied to monks. 

Đại Đức Thế Tôn: World-Honored Great 

Virtuous One. 

Đại Đường Tây Vực Cầu Pháp Cao 

Tăng Truyện: See Tây Vực Cầu Pháp Cao 

Tăng Truyện. 

Đại Đường Nội Điển Lục: Mục lục Phật 

điển trong thư viện Phật giáo đời nhà Đường 

năm 664 sau Tây lịch—A catalogue of the 

Buddhist library in the T”ang dynasty 664 A.D. 

Đại Đường Tây Vực Ký: Ký sự ghi lại bởi 

Sư Huyền Trang, kể về những nước ở Tây Vực 

vào đời nhà Đường—The Record of Western 

Counties by Hsuan-Tsang of the Tang 


lfe ebb and flow unceasinply. 


aWay. 


dynasty. 

Đại Giác: 

I1) Giác ngộ tối thượng, chỉ sự giác ngộ của 
Phật—The Supreme bodhi, or 


enliphtenment—The enlightening power 


2) 


ofa Buddha. 

Tên một ngôi chùa cổ nổi tiếng tọa lạc 
trong ấp Nhị Hòa, xã Hòa Hiệp, cù lao 
Phố, thành phố Biên Hòa, Nam Việt Nam. 
Chùa được dựng lên từ cuối thế kỷ thứ 17, 
và đã được trùng tu nhiều lần. Năm 1749, 
Hòa Thượng Mật Hoằng, đến từ tỉnh Bình 
Định, tu tại chùa và được cử làm trụ trì 
năm 1773. Trong thời gian chiến tranh với 
nhà Tây Sơn, chúa Nguyễn Phước Ánh đã 
nhiều lần lánh nạn trong các chùa ở miễn 
Nam, trong đó có chùa Đại Giác. Công 
chúa Ngọc Anh là con gái thứ ba của 
Nguyễn Vương đã xin Hòa Thượng cho 
xuất gia tại chùa nầy. Sau khi lên ngôi, 
vua Gia Long đã ra lệnh cho trùng tu 
chùa, xây lầu chuông, lầu trống, cho tạc 
pho tượng A Di Đà, cao 2 mét 25. Chùa 
hiện còn giữ tấm hoành phi sơn son thếp 
vàng của công chúa Ngọc Anh cúng, ghi 
“Đại Giác Tự,” năm Minh Mạng nguyên 
niên 1820 —Name of a famous ancient 
pagoda, located in Nhị Hòa hamlet, Hiệp 
Hòa village, Phố Islet, Biên Hòa City, 
South Vietnam. It was bullt in the late 
seventeenth century and has been rebuilt 
many times. In 1749, Most Venerable Mật 
Hoằng from Bình Định province entered 
the monkhood at the pagoda and was 
promoted Head In 1773. During the war 
with Tây Sơn, Lord Nguyễn Phước Ánh 
stayed In varlous pagodas of the South 
including Đại Giác Pagoda. Princess Ngọc 
Anh, his third daughter, suggested Most 
Venerable Mật Hoằng to take her vows as 
a Buddhist nun. After getting the crown In 
1802, the Lord ordered to renovate the 
pagoda, so a bell tower and a drum tower 
were set up and the statue of Amitabha 
Buddha, 2.25 meters hiph, was cast. The 
pagoda has still kept the ribbon donated by 
Princess Ngọc Anh in the King Minh 
Mạng”s reign in 1820. The ribbon 1s gilded 
and painted in red, from which one reads 


“Đại Giác Pagoda.” It was rebuilt and 
enlarged In 1959. 
Đại Giác Hữu Tình: Conscious beings of or 
for the great Intelligence or enliphtenment. 
Đại Giác Mẫu: Mẹ của đại giác, tên khác 
của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát—The mother of 
the great enliphtenment, an appellation of 
ManJusr1. 
Đại Giác Thế Tôn: Vị Thế Tôn đã đạt được 
đại giác ngộ, chỉ Đức Phật—The World- 
Honoured One of the great enlightenment— 
An appellation of the Buddha. 
Đại Giải Thoát Địa: Trạng thái trong đó 
hành giả giải thoát khỏi mọi chướng ngại— 
The state where the cultivators get free all 
hindrances. 
Đại Giám Thiền Sư: The great miror, a title 
of the sixth Zen patriarch—See Hui-Neng In 
Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 
Đại Gian Ác: Great 1mpOStOT. 
Đại Giáo: Đại Thừa Giáo hay giáo pháp lớn 
so với Tiểu Thừa. Đại thừa được diễn tả là 
giáo phái tìm cầu hay làm rộng trí tuệ bằng tu 
tập; trong vài trường phái, chủ trương tu theo 
Đại Thừa sẽ dẫn đến quả vị Phật—The great 
teaching as compared with the smaller or 
inferior (Tiểu thừa—Hinayana). Mahayana is 
described as seeking to find and extend all 
knowledge, and in certain schools, to lead all 
to Buddhahood. It has a concept of an eternal 
Buddha, or Buddhahood as Eternal (Adi- 
Buddha). 
Đại Giáo Võng: Lưới Đại Giáo cứu chúng 
sanh thoát khỏi biển đời sanh tử—The net of 
the great teaching, which saves men from the 
sea of mortal Hife. 
Đại Giới: 
1) Cụ Túc Giới của Tiểu và Đại Thừa, đặc 
biệt nói về giới Đại Thừa—The complete 
of  Hinayana 
Mahayana, especially of the latter. 
Khu vực tịnh xá hay tự viện: The area of 


commandmenfs and 


2) 


vihara (monastery) Or monasfIc 
establishment. 
Đại Giới Đàn: Formal Ceremony of 


Ordinaton——Triple platform ordination. 

Đại Giới Ngoại Tướng: Bốn chữ thường 

được đặt trên những bia đá địa giới của tự 

viện—Four characters offen placed on the 
boundary stones of monasterial ørounds. 

Đại Giới Nhi (Mà) Phàm Phu Tán Thán 

Như Lai: Theo Kinh Phạm Võng trong 

Trường Bộ Kinh, phàm phu thường tán thán 

Như Lai vì Như Lai thành tựu đại giới— 

According to the Brahmajala Sutta In the Long 

Discourses of the Buddha, ordinary people 

would praise the Tathagata for his SuperIorIty 

of moralIty: 

I1) Trong khi một số Sa Môn, Bà La Môn, 
dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng 
dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những 
tà hạnh như xem tướng tay chân, chiêm 
tướng, triệu tướng, mộng tướng, thân 
tướng, dấu chuột cắn, tế lửa, tế muỗng, 
dùng miệng phun hột cải, v.v... vào lửa, 
tế vỏ lúa, tế tấm, tế gạo, tế thục tô, tế 
dầu, tế máu, khoa xem chỉ tiết, khoa xem 
địa lý, khoa xem mộng, khoa cầu thần ban 
phước, khoa cầu ma quỷ, khoa dùng bùa 
chú khi ở trong nhà bằng đất, khoa rắn, 
khoa thuốc độc, khoa bổ cạp, khoa chim, 
khoa chim quạ, khoa đoán số mạng, khoa 
ngừa tên bắn, khoa tiết tiếng nói của 
chim. Còn Sa môn Cổ Đàm thì tránh xa 
những tà hạnh kể trên: Whereas some 
asectics and Brahmins, feeding on the 
food of the faithful, make theIr living by 
such base arfs, such wrong means of 
livelihood as palmistry, divinng signs, 
portents, dreams, body-marks, 
gnawinøs, fire-oblations, oblations from a 
ladle, of husks, rice-powder, rice-prains, 
ghee or oil, from the mouth or of blood, 
reading the finger-tips, house-lore and 
garden-lore, skill in charm, ghost-lore, 


TnOUSC- 


2) 


3) 


earth-house lore, snake-lore, poison-lore, 
rat-lore, bird-lore, crow-lore, foretelling a 
person”s life-span, charms against arrows, 
knowledge of animals” cries, the ascetic 
Gotama refrains from such base arts and 
wrong means of livelihood. 

Trong khi một số Sa môn, Bà La Môn, 
dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng 
dường, vẫn còn nuôi sống mình bằng 
những tà mạng như xem tướng các hòn 
ngọc, tướng que gậy, tướng áo quần, tướng 
sươm kiếm, tướng mũi tên, tướng cây 
cung, tướng võ khí, tướng đàn bà, tướng 
đàn ông, tướng thiếu niên, tướng thiếu nữ, 
tướng đây tớ nam, tướng đây tớ nữ, tướng 
VOI, tướng ngựa, tướng trâu, tướng bò đực, 
tướng bò cái, tướng dê, tướng cừu, tướng 
gia cầm, tướng chim cun cút, tướng con 
cắc kè, tướng vật tai dài, tướng ma, tướng 
thú vật. Còn Sa môn Cổ Đàm thì từ bỏ 
những tà mạng kể trên: Whereas some 
ascetics and Brahmins make theIr living 
by such base arts as judging the marks of 
gøems, sticks, clothes, swords, spears, 
aTrOoWS, Weapons, women, men, boys, Ø1rÌs, 
male and female slaves, elephants, horses, 
buffaloes, bulls, cows, goats, rams, cocks, 
quail, Ipuanas, bamboo-rafs, fOTtOISeS, 
deer, the ascetc Gotama refrains from 
such base arts. 

Trong khi một số Sa Môn, Bà La Môn, 
dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng 
dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những 
tà mạng như đoán trước: Vua sẽ tiến quân, 
vua sẽ lui quân, vua bản xứ sẽ tấn công, 
vua ngoại bang sẽ triệt thoái, vua bản xứ 
sẽ thắng trận, vua ngoại bang sẽ bại trận; 
vua ngoại bang sẽ thắng trận, vua bản xứ 
sẽ bại trận. Như vậy sẽ có sự thắng trận 
cho phe bên nầy, sẽ có sự thất bại cho phe 
bên kia. Còn Sa môn Cổ Đàm thì từ bỏ 
những tà mạng kể trên: Whereas some 
ascetics and Brhamins make their living 
by such base arfs as predicting: “the chiefs 


Ấ) 


will march out—The chiefs will march 
back,` Our chiefs will advance and other 
chiefs will retreat,` “Our chiefs will win 
and the other chiefs will lose,` “The other 
chiefs will win and ours will lose,` “Thus 
there will be victory for one side and 
defeat for the other,' the ascetci Gotama 
refrains from such base arfs. 

Trong khi một số Sa môn, Bà La Môn, 
dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng 
dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những 
tà mạng như đoán trước sẽ có nguyệt thực, 
sẽ có nhựt thực, sẽ có tinh thực, mặt trăng, 
mặt trời sẽ đi đúng chánh đạo, mặt trăng, 
mặt trời sẽ đi ngoài chánh đạo, các tinh tú 
sẽ đi đúng chánh đạo, các tinh tú sẽ đi 
ngoài chánh đạo, sẽ có sao băng, sẽ có 
lửa cháy các phương hướng, sẽ có động 
đất, sẽ có sấm trời, mặt trăng, mặt trời, 
các sao sẽ mọc, sẽ lặn, sẽ mờ, sẽ sáng, 
nguyệt thực sẽ có kết quả như thế nầy, 
nhựt thực sẽ có kết quả như thế nầy, tinh 
thực sẽ có kết quả như thế nầy, mặt trăng 
mặt trời đi đúng chánh đạo sẽ có kết quả 
như thế nầy, mặt trăng mặt trời đi ngoài 
chánh đạo sẽ có kết quả như thế nầy, các 
tỉnh tú đi đúng chánh đạo sẽ có kết quả 
như thế nầy, sao băng sẽ có kết quả như 
thế nây, lửa cháy các phương hướng sẽ có 
kết quả như thế nầy, động đất sẽ có kết 
quả như thế nầy, sấm trời sẽ có kết quả 
như thế nầy, mặt trăng, mặt trời, các sao 
mọc, lặn, mờ, sáng, sẽ có kết quả như thế 
nầy. Còn Sa môn Cô Đàm thì tránh xa, 
không tự nuôi sống bằng những tà mạng 
kể trên: Whereas some ascetics and 
Brahmins make their living by such base 
arfs as predicting an eclipse of the moon, 
the sun, a star; that the sun and moon will 
go on their proper course — will øo asfray; 
that a star will øo on IfS prOpeT COUTS€ — 
wIll go astray; that there will be a shower 
of meteors, a blaze ¡in the sky, 
earthquake, thunder; sefting, 


an 
a TISInB, 


5) 


6) 


darkening, briphtening of the moon, the 
sun, the stars; “sụch will be the 
outcome of these things, the ascetic 
Gotama refrains from such base arts and 
wrong means of Iivelihood. 

Trong khi một số sa môn, Bà La Môn, dầu 
đã dùng các món đổ ăn do tín thí cúng 
dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những 
tà mạng như đoán trước sẽ có nhiều mưa, 
sẽ có đại hạn, sẽ được mùa, sẽ mất mùa, 


and 


sẽ được an ổn, sẽ có hiểm họa, sẽ có 
bệnh, sẽ không có bệnh, hay làm các nghề 
như đếm trên ngón tay, kế toán, cộng số 
lớn, làm thư, làm theo thế tình. Còn Sa 
môn Cổ Đàm tránh xa các tà hạnh kể 
trên: Whereas 
Brahmins make their living by such base 
arfs as predicting good or bad rainfall; a 
good or bad harvest; security, danger, 
disease, health; or accounting, computing, 
calculating, poetc composifion, 
philosophising, the ascelic Gotama 
refrains from such base arfts and wrong 
means of livelihood. 

Trong khi một số Sa môn, Bà La Môn, 
dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng 
dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những 
tà mạng. Như sắp đặt ngày lành để rước 
dâu hay rễ, lựa ngày giờ tốt để hòa giải, 
lựa ngày giờ tốt để chia rẽ, lựa ngày giờ 
tốt để đòi nợ, lựa ngày giờ tốt để cho 
mượn hay tiêu dùng, dùng bùa chú để 
giúp người được may mắn, dùng bùa chú 
để khiến người bị rủi ro, dùng bùa chú để 
phá thai, dùng bùa chú để làm cóng lưỡi, 
dùng bùa chú khiến quai hàm không cử 
động, dùng bùa chú khiến cho người phải 
bỏ tay xuống, dùng bùa chú khiến cho tai 
bị điếc, hỏi gương soi, hỏi phù đồng, thiếu 
nữ, hỏi thiên thần để biết họa phước, thờ 
mặt trời, thờ đại địa, phun ra lửa, cầu Siri 
thần tài. Còn Sa môn Cổ Đàm tránh xa 
các tà mạng kể trên: Whereas some 
ascetics and Brahmins make theIr living 


some  ascetics and 


7) 


by such base arts as arranging the giving 
and taking In marriage, engapgements and 
divorces; declaring the time for saving and 
spending, bringing good or bad Iuck, 
procuring abortions, using spells to bind 
the tongue, binding the jaw, making the 
hands Jerk, causing deafness, geffing 
answers with a mirror, a girl-medium, a 
deva; worshipping the sun or Great 
Brahma, breathing fire, the 
goddess of luck, the ascetic Gotama 
refrains from such base arfts and wrong 
means of livelihood. 

Trong khi một số Sa Môn, Bà La Môn, 
dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng 
dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những 
tà mạng như dùng các ảo thuật để được 
yên ổn, để khỏi làm các điều đã hứa, để 
được che chở khi ở trong nhà đất, để 
dương được thịnh, để làm người liệt 
dương, để tìm đất tốt làm nhà, để cầu 
phước cho nhà mới, lễ rửa miệng, lễ hy 
sinh, làm cho mửa, làm cho xổ, bài tiết 
các nhơ bẩn về phía trên, bài tiết các nhơ 
bẩn về phía dưới, tẩy tịnh trong đầu, thoa 
đầu trong tai, nhỏ thuốc mắt, cho thuốc xịt 
qua lổ mũi, xức thuốc mắt, thoa dẫu cho 
mắt, chữa bệnh đau mắt, làm thầy thuốc 
mổ xẻ, chữa bệnh cho con nít, cho uống 
thuốc làm bằng các loại rễ cây, ngăn ngừa 
công hiệu của thuốc. Còn Sa môn Cô 
Đàm tránh xa các tà mạng kể trên: 
Whereas some ascetics and Brahmins, 
feeding on the food of the faithful, make 
their living by such base arfs, such wrong 
means of livelhood as appeasing the 
devas and redeeming vows to them, 
making earth-house spells, causing virility 
Or Impofence, preparing and consecrating 
building-sites, øIving rifual rinsing and 
bathmngs, making sacrifices, giving 
emetics, purges, expectorans and 
phlegmagogues, øiving ear-medicine, eye- 


1nvoking 


medicine, and nose-medicine, ointments 


and counter-ointments, ©ye-SUTBEeTy, 
sureery, pediatry, using balms to counfter 
the side-effects of previous remedIies, the 
ascetic Gotama refrains from such base 
arts and wrong means of livelihood. 

Đại Hải: Biển lớn- The great ocean— 

Mahasamudra-sagara. 

Đại Hải Ấn: Hải Ấn Tam Muội—Lấy mặt 

nước biển cả in hiện muôn hình vạn trạng để 

so với Tam muội của Bồ Tát bao hàm hết thắy 

vạn pháp—The ocean symbol, as the face of 

the sea reflects all forms, so the samadhi of a 

bodhisattva reflects to him all truths. 

Đại Hải Bát Bất Tư Nghì: Tám pháp bất tư 

nghì của biển cả— The eight marvellous 

characteristics of the ocean: 


I) Sâu lần lần (càng ra xa càng sâu): Its 
gradually Increasing depth. 

2) Chẳng thể tới đáy: Its unfathomableness. 

3) Cùng một vị mặn: Its universal saltness. 

4) Thủy triều chẳng bao giờ quá hạn: Its 
punctual tides. 

5) Có nhiều châu báu: Its stores of precious 
things. 

6) Có chúng sanh thân lớn trú ngụ: lts 
€normous creatures. 

7) Chẳng dung chứa xác chết: Its objection to 
COTpS€S. 

8) Nhận khắp muôn dòng mưa lũ đổ vào mà 


vẫn không tăng giảm: Its unvarying level 
despite all that pours Info 1t. 

Đại Hải Chúng: The great congregation, as 

all waters flowing Into the sea become salty, 

as all ranks flowing Into the sangha become of 
one flavour and lose old differentiations. 

Đại Hải Thập Tướng: Theo Kinh Hoa 

Nghiêm, có mười tướng của biển cả— 

According to the Hua-Yen Sutra, there are the 

ten aspects of the ocean: 

I1) Từ một đến tám giống như trong Đại Hải 
Bát Bất Tư Nghì —From one to eight are 
the same as ¡in the eipht marvellous 
characteristics of the ocean—See Đại Hải 


Bát Bất Tư Nghì. 

9) Các thứ nước khác mất ngay bản chất 
riêng một khi đã chảy vào biển: All other 
waters lose theIr names In 1t. 

10) Rộng lớn vô lượng: Iís vastness of 
©expanse 

Đại Hàn: Very cold. 

Đại Hàn Lâm: Sitavan (skt)——Khu rừng lạnh 

lớn, có nghĩa là bãi tha ma bên Tây Trúc— 

The grove of great cold—The graveyard— 

Burial stupas (In India). 

Đại Hạn: Drougihi. 

Đại Hạnh: Great deed——Great fortune. 

Đại Hạnh Phúc: Felicity. 

Đại Hắc Thiên: Mahakala (sk)—The greaft 

black deva. 

(A) Mật Giáo cho rằng đây là vị Trời một mặt 

tám tay hay ba mặt sáu tay. Vị trời nầy 

được tôn sùng như Thần chiến tranh, là 
đấng ban cho sức mạnh vũ bảo của chiến 
tranh. Ngài cũng được coi như là Đức Đại 

Nhựt Như Lai muốn hàng phục ma quân 

mà tái sanh—The esofteric cult descrIbes 

the deva as the masculine form of Kali 
with one face and eipht arms, or three 
faces and six arms. He is worshipped as 
giving warlike power, and fierceness. He 
1S Sald also to be an incarnaton of 

Vairocana for the purpose of destroying 

the demons. 

Hiển Giáo thì cho rằng vị nầy là Thần Thí 

Phúc—The Exoteric cult interprets him as 


(B) 


a beneficent deva, a Pluto, a god of 
wealth, or a kindly happy deva. 


** Đại Hắc Thiên có sáu hình thức—Six 
forms of Mahakala: 
I1) Tỳ Kheo Đại Hắc Thiên: Vị Đệ tử Phật có 


mặt đen, được coi như là tiền thân của 
Phật trong kiếp một vị đại Thiên—A 
black-face disciple of the Buddha, said to 
be the Buddha as Mahadeva In a prevIous 
1ncarnation, now guardian of the refectory. 


2)_ Ma Ha Ca La Đại Hắc Nữ: Kali (skt)——Vợ 


của Siva—The wife of Siva. 

Vương Tử Ca La Đại Hắc: Con trai của 

Thần Siva—The son of Siva. 

Chân Đà Đại Hắc: Cinta-mani (skt——VỊ 

Hắc Thiên với viên ngọc phép, một biểu 

tượng của tài thí The one with the 

talismanic pearl, symbol of bestowing 
fortune. 

Dạ Xoa Đại Hắc: Vị Hắc Thiên chuyên 

hàng phục ma quân—Subduer of demons. 

Ma Ca La Đại Hắc: Mahakala (skÙ—VỊ 

Hắc Thiên luôn mang trên lưng một cái 

túi và cầm bên tay phải một cây búa— 

Who carries a bag on his back and holds a 

hammer on his right hand. 

Đại Hiền: 

l) Greatsages. 

2) Ngài Đại Hiển, một vị sư người nước Cao 
Ly (Đại Hàn), đã sống bên Tàu vào thời 
đại nhà Đường, thuộc Tông Pháp Tướng, 
đã viết nhiều kinh sớ gọi là Cổ Tích Ký— 
Ta-Hsien (Jap. Daiken), a Korean monk 
who lived in China during the Tang 
dynasty, of the Dharmalaksana school, 
noted for his annoftations on the sutras and 
styled the archaeologist. 


3) 


4) 


5) 


6) 


Đại Hiếu: Very pious towards oneˆs parents. 
Đại Hình: Penalty of more than five years of 
1mprisonment, with or without hard labor, or 
deportation to a penal settlement. 
Đại Hóa: Hóa thân thuyết pháp và tu hành 
của một vị Phật The transforming teaching 
and work of a Buddha ¡n one lifetime. 
Đại Hòa Thượng: Upadhyaya (skÙ)—The 
Great Master—A monk of great virtue and old 
aøe. 
Đại Họa: Crusher. 
Đại Học: University. 
Đại Hộ Ấn: The øreat protective sign. 
** Namah sarva-Tathagatebhyah; 

Sarvatha Ham Kham Raksasi 

Mahabali; 


Sarva-tathagata-punyo nIrJatI; 

Hum Hum Trata Trata apratihati 

svaha. 
Đại Hội: General assembly. 
Đại Hội Chúng: General assembly of the 
Sainfs. 
Đại Hồng Chung: The great bell. 
Đại Hồng Liên: Hoa Sen Đỏ—Great red 
lotus—Tên của một loại địa ngục lạnh đến nổi 
đa thịt nứt toác ra như những hoa sen đỏ—The 
cold hell where the skin 1s covered with chaps 
like lotuses. 
Đại Hồng Phúc: Great happiness. 
Đại Huệ: Ma Ha Ma Đề——Mahamaii (skt). 
1) Đại Huệ, vị Bồ Tát chính trong Kinh Lăng 
Già, người tham vấn chính trong kinh nầy: 
Great wisdom, a leading bodhisafttva and 
principal Interlocutor in the Lankavatara 
Sutra. 
Tên của vị Đại Thiền Sư ở Hàng Châu đời 
nhà Tống—Name of Hangchow Master of 
the Zen school 1n the Sung dynasty. 
Danh hiệu của Nhất Hạnh, một Thiển Sư 
nổi tiếng đời Đường: Title of I-Hsing, a 
famous Zen master of the Ch”an school in 
Tang dynasty. 
Đại Huệ Ân Đao: Ấn Đao Đại Huệ của 
trường phái Mật Tông —The sign of the great 
wisdom sword of the esoteric schools. 
Đại Huệ Tông Cảo: Thiển sư Đại Huệ Tông 
Cảo (1089-1163)—Zen master Ta-Hui-Zong- 
Kao. Dòng Thiễển thứ hai mươi hai—Thiển sư 
Đại Huệ Tông Cảo sanh năm 1089 tại Ninh 
Quốc, một đại sư đời nhà Tống. Ngài là đệ tử 
của Viên Ngộ Thiển sư. Năm mười bảy tuổi 
xuất gia tại chùa Huệ Vân, và thọ cụ túc giới 
năm mười tám tuổi. Lúc thiếu thời tình cờ ông 
gặp được quyển Vân Môn Ngữ Lục. Sư 
thường đi du phương và tu tập với các vị thiển 
sư có tiếng thời bấy giờ. Về sau sư theo tu với 
thiển sư Trạm Đường. Trạm Đường biết khả 
năng xuất chúng của sư; tuy nhiên, Trạm 


2) 


3) 


Đường bảo sư là sư chưa giác ngộ vì trở ngại 
của kiến thức phàm phu. Sau khi Trạm Đường 
viên tịch, sư tìm đến thiển sư Viên Ngộ tại 
chùa Thiên Ninh, nơi đó ông gặp sư Viên Ngộ 
đang thuyết pháp cho chư Tăng Ni. Sư Viên 
Ngộ có nhắc một chuyện về các sư hỏi Ngài 
Vân Môn: “Thế nào là chỗ chư Phật xuất 
thân?” Vân Môn đáp: “Núi đông trên nước đi.” 
Đoạn một người trong chúng hỏi Viên Ngộ: 
“Thế nào là chỗ chư Phật xuất thân?” Viên 
Ngộ đáp. “Gió nam từ nam, nhưng cung điện 
lại khô ráo lạnh lẽo.” Nghe xong sư hoát nhiên 
tỉnh ngộ, quá khứ vị lai đêu dứt hẳn—Ta-Hui- 
Zong-Kao—The Twenty-second Chinese Zen 
Generation (Sixteenth after Hui-Neng)—He 
was born In 1089 in Ning-Kuo, a famous monk 
in the Sung dynasty. He was a disciple of 
Yuan-Wu. He lef home at the age of 
seventeen to live at Hui-Yun (W¡isdom Cloud) 
Temple, and received ordination there the 
following year. As a young man Dahui 
happened to encounter a copy of the Record of 
Yunmen. He often traveled and practiced 
under various famous Zen masters. Later he 
studled under a Zen master named Zhan- 
Tang. Master Zhan recognized Da-Huis 
unusual ability; however, told him: “You 
havent experienced enlightenment and the 
problem 1s your ordinarly ¡ntellectual 
understanding!° After master Zhan died, Da- 
Hui traveled to Yuan-Wu'”s residence, T”ian- 
NÑing Temple, where he heard the master 
address the monks. In his talk, Yuan-WUu spoke 
of an Iincident in which a monk asked Yun- 
Mên “What 1s the place where all Buddhas 
come forth?” Yun-Mên answered, “The water 
on East Mountain flows uphill.” Then someone 
1n the audience asked Yuan-Wu, “What is the 
place where all Buddhas come forth?” Yuan- 
Wu said, “Warm breeze come from the South, 
but in the palace there”s a cold draught.” Ủpon 
hearing these words, Da-Hui”s past and future 
were cut off. 

e _ Thiển sư Đại Huệ là một trong những môn 


đồ lớn của Viên Ngộ, người đã đóng góp 
to lớn vào việc hoàn chỉnh phương pháp 
công án thiển. Ngài là một tay cự phách 
tán dương sự giác ngộ, một trong những 
lời tán dương của ngài là : “Thiển không 
có ngôn ngữ. Hễ có chứng ngộ là có tất 
cả.” Từ đó những chứng cứ hùng hồn của 
ngài đối với sự chứng ngộ, như đã thấy, 
đều xuất phát từ kinh nghiệm riêng tư của 
mình. Trước đây, ngài đã sửa soạn đầy đủ 
để viết một bộ luận chống lại Thiền tông, 
trong đó nhằm tước bỏ những điều mà các 
Thiên gia gán ghép cho Thiên. Tuy nhiên, 
sau khi hỏi đạo với Thây mình là Thiền sư 
Viên Ngộ, tất cả những quyết định trước 
kia đều bị sụp đổ, khiến ngài trở thành 
một biện giả hăng say nhất của kinh 
nghiệm Thiển—Zen master Ta-Hui, one 
of Yuan-Wu's chief disciples, played a 
major role In shaping koan practice. He 
Was a preat advocatfe of “satorl,` and one 
Of his favorifte sayInøs was: “Zen has no 
words; when you have “satorl` you have 
everything.” Hence his strong arguments 
for 1t, which came, as has already been 
shown, from his own experience. ntil 
then, he was quife ready fo Write a freatise 
against Zen in which he planned to 
disclaim everything accredited to Zen by 
1s followers. His interview with his master 
Yuan-Wu, however, rushed all his former 
determination, making him come out as a 
moOSt Intense advocate of the Zen 
©experience. 
Năm 1163, sư gọi đồ chúng lại viết bài kệ 
sau. 

Sanh cũng chỉ thế ấy 

Tử cũng chỉ thế ấy 

Có kệ cùng không kệ 

Là cái gì quan trọng 
Viết xong kệ, sư ném bút thị tịch. 
In 1163 he composed a verse with large 
brushstrokes: 

Birth Is Just so. 


Death 1s Just so. 
So, as for compOosing a verse, 
'Why does it matter? 
Ta-Hui then throw down the brush and 
passed away. 
Đại Hùng: Great in Courage—The great 
hero—Đại hùng của Đức Phật để hàng phục 
chúng ma——The Buddhaˆs power over demons. 





Đại Hùng Tỉnh: Ursa major. 

Đại Huyễn Sư: Nhà ảo thuật lớn, một danh 

hiệu được gán cho Phật -Great magician, a 

tide given to a Buddha. 

Đại Hưng Thiện Tự: Chùa Đại Hưng Thiện 

ở trường An, xây dựng vào đời nhà Tùy; là 

một trong mười ngôi chùa lớn của thời đại nhà 

Đường —The great øoodness-promoting 

monastery, one of the ten great Tang 

monasteries at Ch°ang-An, commenced In the 

Sui dynasty. 

Đại Hỷ: Great joy. 

Đại Khái: In general. 

Đại Khiếu Hoán Địa Ngục: Maharaurava 

(skÐ—ĐỊa ngục thứ năm trong trong tám địa 

ngục nóng (see Bát Nhiệt Địa Ngục)—The 

hell of great wailing, the fifth of the eight hot 
hells. 

Đại Khoái Lạc: Great contentment and bliss. 

Đại Khổ Hải: Biển khổ lớn hay biển sanh tử 

trong lục đạo luân hồi —The great bitter sea, 

or øreat sea of sufferine—The great sea of 
mortality in the six gafI, or Ways Of incarnate 
©xIstence. 

Đại Không: Mahasunyata (sk0. 

e _ Cái không thuộc mức độ cao nhất hay “Đệ 
Nhất Nghĩa Thánh Trí Đại Không. ”— 
Emptiness of the hiphest degree, that Is, 
“Paramartharyajnana.” 

e _ Đại Không hay Niết Bàn của phái Đại 
Thừa. Đại Không được trường phái Chân 
Ngôn dùng để nói lên cái trí huệ tinh thần 
phi vật chất. Đại Không còn là một biểu 
tượng, với những vũ khí như Kim Cang 


chùy, Tam ma địa, những vòng thiêng hay 
những mạn đà la. Đại không cũng được 
dùng để ám chỉ hư không, trong đó không 
có Đông, Tây, Bắc, Nam— The great 
vold—Universal space—The Mahayana 
parinirvana, as being more complete and 
final than the nirvana of Hinayana. Ït 1s 
used ïn the Shingon sect for the Inmmaterial 
or spiritual wisdom, with 1ts €sOferIc 
symbols; Its weapons, such as the vajra; IS 
samadhis; its sacred circles, or mandalas, 
etc. It 1s used also for space, in which 
there 1s neither east, west, north or south. 

Đại Không Bất Khả Đắc: Hư không bao la 

không nắm bắt hay đo lường được —Space, 

øreat and unatfainable or immeasurable. 

Đại Không Tam muội: Sunyasamadhi 

(skĐÙ——A samadhi on the 1dea that all things are 

of the same Buddha-nature—See Nhất Thiết 

Như Lai Định. 

Đại Khổng Tước Vương: Một vị tôn trong 

bộ Minh Vương cưỡi khổng tước—A Mayura 

who rides a peacock. 

Đại Kiên Cố Bà La Môn: Đức Thích Ca 

Mâu Ni trong một tiền kiếp làm quan đại thần 

trong một nước có tên là Đại Kiên Cố Bà La 

Môn—The  great 

Sakyamuml In a previous life when he was a 

minisfer of a country. 

Đại Kiên Cố Bà La Môn Kinh: Kinh nói 

về một tiền kiếp của Thích Ca Mâu Ni—A 

Sutra of the Great Reliable Brahmana—See 

Đại Kiên Cố Bà La Môn. 

Đại Kiếp: Mahakalpa (sk0. 

(A) Một đại kiếp là 1.334.000.000 năm, một 
kiếp là 336.000.000 năm, một tiểu kiếp là 
16.800.000 năm: A mahakalpa 1s 
represented as I,334,000,000 years, a 
kalpa 1s 336,000,000 years, and a small 
kalpa 1s 16,800,000 years. 

(B) Một vòng thành, trụ, hoại, không của vũ 
trụ, mỗi thời kiếp được chia ra làm 20 tiểu 
kiếp, mỗi tiểu kiếp lại được chia ra làm 


reliable Brahmana. 


Ù 


2) 


3) 


4) 


hai thời “tăng” và “giảm,” mỗi thời “tăng” 
được cai trị bởi “tứ thiên vương” (thiết, 
đồng, bạc, vàng), trong thời đó tuổi thọ 
của con người tăng một tuổi mỗi trăm năm 
cho đến 84.000 năm, và thân người cũng 
tăng tới 84.000 bộ. Kế đó là “giảm” thời 
lại được chia làm ba giai đoạn chướng 
ngại là nạn dịch, chiến tranh và đói khát, 
lúc mà tuổi thọ của con người giảm từ từ 
đến lúc chỉ còn 10 tuổi thọ và chiều cao 
chỉ còn một bộ—The great kalpa, from a 
beginning of a universe tiÍ[ 1t 1s destroyed 
and another begins In 1s place. It has four 
kalpas or periods (the complete period of 


kalpas of formation, ©xistence, 
destruction, and non-existence). Each 
great kalpa 1s subdivided Into four 


assankhyeya-kalpas, each assankhyeya- 
kalpa 1s divided into twenty antara-kalpas 
or small kalpas, so that a mahakalpa 
consists of eiphty small kalpas. Each small 
kalpa 1s divided info a period of “increase” 
and “decrease.” The Increase period 1s 
ruled over by the four cakravartis ¡1n 
Succession, I.e. the four ages of Iron, 
copper, silver, gold, durinng which the 
length of human life Increases by one year 
every century to 84,000 years, and the 
length of the human body to 84,000 feet. 
Then comes the kalpa of “decrease” 
divided ¡into perlods of the three woes, 
pestilence, war, and famine, during which 
the length of human lie 1s gradually 
decreased (reduced) to ten years and the 
human body to one foot in heipth: 

Thành Kiếp: Vivarta (skt—The creation 
period—The kalpa of formation. 

Trụ Kiếp: Vivartasiddha (skQ—The 
appearance of sun and moon, light, human 
líe and other lives—The kalpa of 
©xIstence. 

Hoại Kiếp: Samvarta (sk)——Decay—The 
kalpa of destruction. 

Không Kiếp (Diệt Kiếp): The kalpa of 


uter annihilaton, or empty kalpa— 
Destruction first by fire, then water, then 
fire, then delige, then a great wind. 

Đại Kiếp Tân Na Bồ Tát: Kiếp Tân Na— 

Mahakapphina or Kapphina (skÐ. 

Đại Kiết Đại Minh Bồ Tát: Sce Đại Cát 


Tường Minh Bồ Tát. 


Đại Kiết Tường: Great auspicious. 

Đại Kiết Tường Biến Bồ Tát: See Đại Cát 

Tường Biến Bồ Tát. 

Đại Kiết Tường Kim Cang: See Đại Cát 

Tường Kim Cang and Kim Cang Thủ. 

Đại Kiết Tường Minh Bồ Tát: See Đại 

Cát Tường Minh Bồ Tát. 

Đại Kiết Tường Thiên: Mahasri (skt)—The 

Good-fortune devis and devas. 

Đại Kiếu Khấp Địa Ngục: Địa ngục khóc 

than lớn, địa ngục thứ năm trong tám ngục 

nóng—The hell of great walling, the fifth of 
the eight hot hells. 

Đại Kinh: Theo phái Thiên Thai, th Đại 

Kinh chỉ hai bộ Kinh Phật Thuyết Vô Lượng 

Thọ, hai trong ba bộ kinh chánh của Tịnh Độ 

Tông, trong khi Kinh A Di Đà được gọi là Tiểu 

Bổn Kinh —According to the TPien-T?ai sect, 

the great sutra implies the Infinite Life Sutra of 

the Pure Land Sect, while the Amida Sutra 1s 
considered as a Smaller Sutra—See Đại Vô 

Lượng Thọ Kinh. 

Đại Lạc Kim Cang Tát Đỏa: 

l1) Unceasing great Joy. 

2) Phổ Hiển, tên của vị tổ thứ hai trong tám 
vị tổ Chân Ngôn Giáo: A Shingon name 
for the second of 1fs eipht patriarch, Pˆu- 
Hsien. 

Đại Lạc Thuyết: Mahapratibhana—A 

bodhisattva in the Lotus sutra, noted for 

pleasant discourse. 

Đại Lão Hòa Thượng: Great Monk—Senior 

monk—Abbot—A_ monk of of great virtue and 

old age. 


Đại Lâm Tịnh Xá: Mahavana-Sangharama 
(sk) Trúc Lâm Tịnh Xá——The Venuvana 
monastery—lThe monastery of the great 
forest—Trúc Lâm Ca Lan Đà, gần thành 
Vương Xá, một nơi mà Phật Thích Ca thường 
dùng làm chỗ kiết hạ an cư—Venuvana-vihara 
in the Karanda venuvana, near Rajagrha, a 
favorIte resort of SakyamunI. 

Đại Lâu Thán Kinh: Kinh Đại Lâu Thán 
gồm sáu quyển nói về Vũ trụ quan Phật Giáo 
hay sự thành hoại của vũ trụ. Kinh được Ngài 
Pháp Lập dịch ra Hoa ngữ vào đời nhà Tấn— 
A sutra of six books on Buddhist cosmolosy. 
The sutra explained about the creation and 
destruction of the cosmos, 
Chinese by Fa-L1. 

Đại Liên Hoa: Pundarika—Phân Đà Lợi— 
The great white lotus—Địa ngục cuối cùng 
trong tám ngục lạnh —The last of the eipht 
cold hells. 

Đại Liên Hoa Pháp Tạng giới: Tây 
Phương Cực Lạc —The great lotus Heaven In 
the Paradise of the West. 

Đại Liên Hoa Trí Huệ Tam Ma Địa Trí: 
Diệu Quán Sát Trí của Đức Phật A Di Đà— 
Samadhi-wisdom, the wisdom of the great 
lotus, the penetrating wisdom of Amitabha 
Buddha. 

Đại Loại: See Đại Khái. 

Đại Loạn: Conflagration. 

Đại Long Quyền Hiện: Bồ Tát Đại Long 
Quyền Hiện, vị đã đạt được đại địa, bằng 
nguyện lực Ngài đã hóa thành Long Vương— 
The Bodhisattva who, having stained the great 
stapes, by the power of his vow transformed 
himself Into a dragon-king. 





translated Into 


Đại Lộ: Boulovard——Avenue. 

Đại Lộ Biên Sanh: 

I) Được sanh ra bên lễ xa lộ: Born by the 
hipghway side. 

Thuần Đà, một trong những vị đệ tử cuối 
cùng của Đức Phật: Cunda, one of the 


2) 


Buddha'”s last disciples. 
Đại Luân Kim Cang: Một trong 33 vị Bồ 
Tát trong Kim Cang Thủ của Thai Tạng Giới, 
biểu hiện trí đức đoạn hoặc One of the 
thirty-three bodhisattvas 1n the court of the 
Garbhadhatu (Kim Cang Thủ) group, destroyer 
of delusion. 
Đại Luận Sư: Mahavadin—Danh hiệu của 
những vị thầy nổi bậc—Doctor of the 
Sastras—A tifle gIven to eminent teachers. 
Đại Lục: Mainland—Continent. 
Đại Lực: Great in power—The great pOWers 
obtainable by a bodhisattva: 


1) Chí lực: WII. 

2) Ý lực: Mind. 

3) Hành lực: Action. 

4) Tàm lực: Shame to do evIl. 
53) Huệ lực: Wisdom. 

6) Cường lực: Energy. 

7) Trì lực (Sức tu trì): Firmness. 
8) Đức lực: Virtue. 

9) Biện lực: Reasoning. 


10) Sắc lực: Personal appearance. 

11) Thân lực: Physical powers. 

12) Tài lực: Wealth. 

13) Thần lực: Spirit. 

14) Thần thông lực: Magic. 

15) Hoằng pháp lực: Spreading the truth. 

16) Hàng ma lực: Subduing demons. 

Đại Lực Giả: Balin (sk)—Vị có sức mạnh to 
lớn, một danh hiệu của Đức Phật —The strong 
one, an epithet of the Buddha. 

Đại Lực Kim Cang: Đại Lực Kim Cang 
trong nhóm “Pháp Giới,” một vị hộ pháp đắc 
lực—The mighty Vajra- 
maharaja In the Garbhadhatu group, a fierce 
guardian and servant of Buddhism. 

Đại Lực Vương: Đại Lực Vương, được ghi 
nhận bởi lòng bố thí không ngần mé của ông. 
Vua Trời Đế Thích muốn thử lòng ông bèn 
hiện ra như một vị Bà Môn đến xin thịt của 
Ngài; Đại Lực Vương không ngần ngại cắt 
cánh tay cho ngay. Vua Trời Đế Thích hồi đó 





“điamond”® or 


chính là Để Ba Đạt Đa, còn Đai Lực Vương 

chính là Phật Thích Ca Mâu Ni—King 

Powerful, who was noted for his unstinted 

øenerosity. Indra to test him appeared as a 

Brahman and asked for his flesh; the king 

ungrudzgingly cut of and gave him his arm. 

ldra was then Devadatta, King Powerful was 

SakyamuI. 

Đại Lực Vương Kim Cang: See Đại Lực 

Kim Cang và Đại Lực Vương. 

Đại Lược: Abstrac—Summary. 

Đại Lượng: Generous—Tolerant. 

Đại Mạc: Great desert. 

Đại Mai Pháp Thường Thiền Sư: Zen 

master T°a-Mei-Fa-Chang—Thiển sư Đại Mai 

sanh năm 752 tại Tương Dương (bây giờ thuộc 
tỉnh Hồ Bắc), là đệ tử của Mã Tổ Đạo Nhất— 

Zen master Ta-Mei-fa-Chang was born In 752 

in Xiang-Yang (now in Hu-beli province), Was 

a disciple of Ma-Tsu-T”ao-Y1. 

e - Ban sơ đến tham vấn Mã Tổ, sư hỏi: “Thế 
nào là Phật?” Mã Tổ đáp: “Tức tâm là 
Phật.” Sư liền đại ngộ—Upon his first 
meeting with the great teacher Ma-Tsu, 
Ta-Mei asked him: “What ¡1s Buddha?” 
Ma-Tsu said: “Mind is Buddha.” Upon 
hearing these words, T”a-Mei experienced 
øreat enlightenment. 

e - Trong hội Diêm Quang (chỗ giáo hóa của 
Thiền sư Tế An) có vị Tăng vào núi tìm 
cây gậy, lạc đường đến am sư. Vị Tăng 
hỏi: “Hòa Thượng ở núi nầy được bao 
lâu?” Sư đáp: “Chỉ thấy núi xanh lại vàng 
bốn lần như thế.” Vị Tăng hỏi: “Ra núi đi 
đường nào?” Sư nói: “Đi theo dòng suối.” 
Vị Tăng về học lại cho Thiển sư Tế An 
nghe, Tể An nói: “Ta hồi ở chỗ Mã Tổ 
từng thấy một vị Tăng, sau nầy không biết 
tin tức gì, có phải là vị Tăng này chăng?” 
Tể An bèn sai vị Tăng ấy đi thỉnh sư 
xuống núi. Sư có bài kệ: 

“Tôi tàn khô mộc ỷ hàn lâm 
Kỷ độ phùng xuân bất biến tâm 


Tiều khách ngộ chi du bất cố 

Dĩnh nhơn na đắc khổ truy tâm.” 

(Cây khô gãy mục tựa rừng xanh 

Mấy độ xuân về chẳng đổi lòng 

Tiều phu trông thấy nào đoái nghĩ 

Dĩnh khách thôi thì chớ kiếm tìm). 
During the Zheng-He era (785-820), a 
monk In Zen Master Yan-Quang Q¡-An”s 
congregation was collecting wood for 
making monks” staffs when he became 
lost. Coming upon Zen master T”a-Mei 
Fa-Chang”s cottage, he asked: “Master, 
how long have you been living here?” 
T”a-Mel said: “I have seen the mountain”s 
øreen change to brown four times.” The 
monk then asked: “Where”s the road down 
off the mountain?” T”a-Mel said: “Follow 
the flow of the water.” The monk returned 
to Yan-Kuang and told him about the 
monk heˆd met. Yan-Kuang said: “When I 
was at Jiang-XI, studying with Ma-Tsu, I 
saw such a monk there. [ havent heard 
any news about him since then. I dont 
know 1f is him or not.” Yan-Kuang then 
sent a monk to Invite T”a-Mel to come for 
a visit. Ta-Mel responded to the Invitation 
with a poem that said: 
“A damaged tree stump slumps In the 
forest. 
Mind unchanged as springtine pass. 
A woodcutfer passes but still doesn”t see 
1E, 
Why do you seek trouble by pursuing 1t?” 
Mã Tổ nghe sư ở núi bèn sai một vị Tăng 
đến thăm dò. Tăng đến hỏi sư: “Hòa 
Thượng gặp Mã Tổ đã được cái gì, về ở 
núi nây?” Sư đáp: “Mã Tổ nói với tôi “Tức 
tâm là Phật,' tôi bèn đến ở núi nầy.” Vị 
Tăng bèn nói: “Gần đây giáo pháp Mã 
Tổ đã thay đổi.” Đại Mai hỏi: “Đổi ra 
làm sao?” VỊ Tăng đáp: “Phi tâm phi 
Phật.” Đại Mai nói: “Ông già mê hoặc 
người chưa có ngày xong, mặc ông “Phi 
tâm phi Phật,' tôi chỉ biết “Tức tâm tức 


Phật.” Vị Tăng trở về thưa với Mã Tổ 
những lời sư nói. Mã Tổ nói với đại 
chúng: “Đại chúng! Trái Mai đã chín.” Từ 
đây nhiều vị thiển khách tìm đến tham 
vấn sư—When Ma-Tsu heard that T”a- 
Mei lived on the mountfain, he sent a monk 
to call upon him and ask the question: 
“When you saw Master Ma-Tsu, what did 
he say that caused you to come live on this 
mountain?° T”a-Meli said: “Master Ma- 
Tsu said to me: “Mind 1s Buddha.' Then I 
came here to live.” The monk said: 
“These days Master Ma-Tsu's teaching 
has changed.” T”a-Mei said: “What 1s 1t?” 
The monk said: “Now he says: “No mind. 
NÑo Buddha.” Ta-Mei said: “That old 
fellow jJust goes on and on, confusing 
people. Let him go ahead and say: “No 
mind. No Buddha.'" As for me: “I still say 
“Mind 1s Buddha.” The monk returned 
and reported this to Master Ma-tsu. Ma- 
Tsu said: “he Plum ¡Is ripe.” Soon 
afterward, T”a-Meis repufaton spread 
widely and students traveled Into the 
mOounfains to receive hIs Instruction. 

Sư thượng đường dạy chúng: “Tất cả các 
ngươi mỗi người tự xoay tâm lại tận nơi 
gốc, chớ theo ngọn của nó. Chỉ được gốc 
thì ngọn tự đến. Nếu muốn biết gốc cần rõ 
tâm mình. Tâm nầy nguyên là cội gốc tất 
cả pháp thế gian và xuất thế gian, tâm 
sanh thì các thứ pháp sanh, tâm diệt thì 
các thứ pháp diệt. Tâm chẳng tựa tất cả 
thiện ác, mà sanh muôn pháp vốn tự như 
như.”—Zen Master T”a-Mei entered the 
hall and addressed the monks, saying: “All 
Of you must reserve your mind and arrIve 
at 1fs root. Don”t pursue 1ts branches! 
Atfaining Ifs sources, Its end will also be 
reached. If you want to know the source, 
then just know your own mind. When the 
mind manifests, the innumerable dharmas 
are thus manifested. And when the mind 
manifests, the innumerable dharmas are 


thus manifested. And when the mind 
passes away, the myriad dharmas pass 
away. Mind does not however, 
dependently arise according to conditions 
of good and evil. The myriad dharmas 
arise In their own thusness.” 

Giáp Sơn cùng Định Sơn đồng đi đường 
cùng nói chuyện với nhau. Định Sơn nói: 
“Trong sanh tử, không Phật tức phi sanh 
tử.” Giáp Sơn nói: “Trong sanh tử, có Phật 
tức chẳng mê sanh tử.” Hai người lên núi 
lễ vấn sư. Giáp Sơn đem câu nói của hai 
người thuật lại sư nghe và hỏi sư: “Chưa 
biết chỗ thấy của hai người ai được thân ? 
Sư bảo: “Một thân một sơ.” Giáp Sơn hỏi: 
“AI được thân?” Sư nói: “Hãy đi sáng mai 
lại.” Sáng hôm sau Giáp Sơn lại đến hỏi 
sư. Sư bảo: “Người thân thì chẳng hỏi, 
người hỏi thì chẳng thân.”—As the monk 
Jia-Shan and Ting-Shan were traveling 
together they had a discussion. T”ing-Shan 
said: “When there 1s no Buddha within life 
and death, then there 1s no life and death.” 
Jia-Shan said: “When Buddha ¡1s within 
life and death, there 1s no confusion about 
le and death.” The two monks couldn”t 
reach any agreement, so they climb the 
mountain to see T”a-Mei Fa-Chang. Jla- 
Shan raised their question with T”a-Meli 
and asked: “We”d like to know which 
Viewpoint 1s most Intimate?” T”a-Mel said: 
“Go now. Come back tomorrow.” The next 
day ]Jia-Shan again came to T”a-Mei and 
raised the question of the previous day. 
T-Meli said: “he one who's Intimate 
doesnt ask. The one who asks Isnt 
1nũmate.” 

Một hôm, sư chợt gọi đổ chúng đến bảo: 
“Đến không thể kểm, đi không thể tìm.” 

Sư ngừng một lúc, khi nghe tiếng sóc 

kêu, sư lại hỏi: “Tức vật nầy không phải 
vật khác, các ngươi phải khéo giữ gìn. 
Nay ta đi đây.” Nói xong sư thị tịch 
(839) —One day, T”a-Mei suddenly said to 


hs disciples: “When 1t comes, 1t can”t be 
held back. When it goes, It cant be 
pursued.” He paused a moment, when the 
monks heard the sound of a squirrel. T”a- 
Mei said: “Ts Just this thing! Not some 
other thíing! Each of you! Uphold and 
sustain it well. Ñow I pass away.” Ủpon 
saying these words T”a-Mei left the world 
(839). 
Đại Mani: The great precious mani. 
Đại Mãn: Mahapurnaa—King of monsters 
birds or garudas who are enemies of the nagøas 
or serpents——Great complete——Full complete. 
Đại Mãn Nguyện Nghĩa Bồ Tát: One of 
the 
quarter, born by the will of Vairocana (Đại 
Nhựt Như La). 
Đại Mạn (ngã mạn cống cao): Extreme 
arrogance. 
Đại Mạn Đà La: The great mandala—Một 
trong bốn loại Mạn Đồ La, vẽ hoặc tạc hình 
tướng và hình thể chư Phật và chư Bồ Tát 
trong trường phái Mật Tông—One of the four 
øroups of Buddhas and bodhisattvas of the 
esoteric school. 
Đại Mạn Đà La Vương: See Mạn Đà La 
Vương. 
Đại Mệnh: The great orderCommand— 
Destiny or fate (lfe-and-death, mortality, 
reincarnation). 
Đại Minh: Mặt trời —Sun. 
Đại Minh Bạch Thân Bồ Tát: Vị Bồ Tát 
có thân trắng, vị thứ sáu đứng hàng đầu trong 
Thai Tạng Giới, nhóm Quán Thế Âm—The 
great bright white-bodied Bodhisattva, sixth In 
the first row of the Garbhadhatu Kuan-Yin 
ØTOUDP. 
Đại Minh Tam Tạng Thánh Giáo Mục 
Lục: Sách ghi chép lại mục lục Tam tạng 
Kinh Điển dưới thời vua Vĩnh Lạc nhà Minh. 
Đây là mục lục của Bắc Tạng The Great 
Ming dynasty catalogue of the Tripitaka, made 


sixteen bodhisattvas of the southern 


during the reign of the emperor Yung Lo. Ít Is 

the catalogue of the northern collection. 

Đại Minh Tục Nhập Tạng Chư Tập: Kinh 

điển linh tinh của Phật giáo được sưu tập dưới 

thời nhà Minh, từ khoảng 1368 đến 1644 sau 

Tây Lịch—Supplementary 

collection of Buddhist books, made under the 

Ming dynasty from 1368 to 1644 A.D. 

Đại Minh Vương: Các Minh Vương sứ giả 

của Phật Tỳ Lô Giá Na—The angels or 

messengers of Vairocana. 

**EFor more Information, please see Minh 
Vương. 

Đại Minh Vương Bạch Thân Bồ Tát: The 

Great Bright White-bodied bodhisattva. 

Đại mộng: Giấc mộng lớn-Giấc mộng 

đời ——Cuộc đời hay thế giới nầy —Great 

dream—The dream of life—This lie—The 

world. 

Đại Mục Kiền Liên: Ma Ha Mục Kiển 

Liên—Mahamaudgalyayana—See Ma Ha 

Mục Kiển Liên. 

Đại Nã: Sudana (skt)—See Tu Đạt. 

Đại Nạn: Great calamity. 

Đại Náo: To stir. 

Đại Não: Brain. 

Đại Niệm Phật: Invoking Buddha with a 

loud volce—Mediatng on Buddha with 

Confinuous concenfration. 

Đại Niết Bàn: Great Nirvana. 

Đại Ngã: Mahatma (skt). 


miscellaneous 


I1) Đại ngã—Thực chất thật của con người— 
Nguyên tắc cao nhất con người: The great 
self—The true personality. 

2) Niết Bàn tự tại: Nữrvana self. 

3) Cái ta lớn: The great ego. 

4) Đức Phật, một danh hiệu dành cho những 


bậc đã đạt đến trạng thái tâm linh cao 
nhứt —The Buddha—The highest 
principle in man—A name of honor which 
should be reserved for those of highest 
sSpiritual attainment. 


Đại Nghĩa: Great cause. 

Đại Nghĩa Thành: The city of all ideas or 

aims. 

Đại Nghĩa Vương: The King of all ideas or 

a1ms. 

Đại Nghịch: Great treason. 

Đại Ngộ: Great ealization——Greatly realize. 

Đại Ngôn: Grandiloquent. 

Đại Ngu: 

1) SŠ¡ mê lớn: Greatly Ignorant. 

2) Đại Ngu là tên của một tự viện và cũng là 
danh hiệu của Mã Tổ của Thiền phái Qui 
Tông, vị trụ trì ở đó: Name of a monastery 
and title of 1ts patriarch Ma-Tsu or the Zen 
or Intuitive school. 

Đại Nguyên Soái Minh Vương: Một trong 

mười sáu Minh Vương, có tên là A-Tra-Bạc- 

Câu The great commander, one of the 

Sixteen commanders, named Atavika. 

Đại Nguyện: Mahapranidhana (skt). 

e _ Các lời nguyện lớn mà các vị Bồ Tát thiết 
lập khi khởi đầu sự nghiệp tâm linh của 
các ngài: Great vows made by the 
Bodhisattva the beginnng of hịs 
spIritual career. 

e - Đại nguyện của chư Phật và chư Bồ Tát, 
cứu độ hết thảy chúng sanh và khiến họ 
đạt thành Phật quả: The great vow of a 
Buddha or Bodhisattva to save all the 
living and bring them to Buddhahood. 

Đại Nguyện Lực: Lực lớn của chư Phật và 

chư Bồ Tát nhờ đó mà các ngài thành tựu được 

đại nguyện The great power of 
accomplishng a vow by a Buddha or 

Bodhisattva. 

Đại Nguyện Nghiệp Lực: Bốn mươi tám 

nguyện và lực công đức lớn của Đức Phật A 

DI Đà —The forty-eipht vows and the great 

meriforious power of Amitabha. 

Đại Nguyện Thanh Tịnh Báo độ: Cõi Tịnh 

Độ Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà The 

Pure-Reward Land of Amitabha, the reward 


in 


resulting from his vows. 

Đại Nguyện Thuyền: Thuyền Bát Nhã hay 
Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà, đưa tất cả 
những ai tín thọ nơi ngài qua biển sanh tử luân 
hồi để đến Tịnh Độ—The great vow boat of 
Amitabha Buddha, which ferries the believers 
over the sea of morfality to the Pure Land. 

Đại Ngư: Makara (sk)—Một loài thủy 
quái —A monster fish. 

Đại Ngưu Xa: Xe Trâu là xe lớn nhất trong 
truyện ngụ ngôn nhà lửa trong Kinh Diệu Pháp 
Liên Hoa—The great ox cart in the Lotus sutra 
parable of the burning house. 

Đại Nhân: Great being—Great man. 

Đại Nhân Bát Niệm: Tám niệm pháp của 
các bậc đại nhân—Eipht lines of thought for 


great men: 

1) Vô Dục: Absence of desire. 
2) Tri Túc: Contentment. 

3) Viễn Ly: Aloneness. 

4) Tinh Cần: Zeal. 


5) Chánh niệm: Correct thinking. 
6) Định Tâm: Fixed mind. 

7) Trí Tuệ: Wisdom. 

8) Hỷ Lạc: Inner Joy. 


Đại Nhân Đà La Đàn: Indra-altar of square 
shape. He ¡s worshipped as the mind-king of 
the universe, all thing depending on him. 

Đại Nhân Đà La Tọa: The throne of Ibdra, 
whose throne 1s four-square to the unIverse. 
Đại Nhân Tướng Ân: Sealed with the sign 
of manhood. 

Đại Nhẫn Pháp Giới: Thế giới lớn để học 
về nhẫn nhục, chỉ thế giới Ta Bà hiện tại— 
The great realm for learning patlence—The 
present world. 

Đại Nhập Diệt Tức: See Đại Bát Niết Bàn. 
Đại Nhiễm Pháp: Pháp ái nhiễm lớn nhất 
là sắc dục nhiễm hay sự ái nhiễm của hai tính 
nam nữ, liên hệ tới Ái Nhiễm Minh Vương— 
The great taint, or dharma of defilement, sex- 
attraction, associated with the god of love (Ái 


Nhiễm Minh Vương). 

Đại Nhiệm: Great responsibility. 

Đại Nhiếp Thọ: 

I) Nhiếp thọ hết thảy chúng sanh: The great 
all-embracIng receIver. 

Danh hiệu của Phật, đặc biệt là Phật A Di 
Đà: A tde of a Buddha, especially 
Amitabha. 

Đại Nho: Great scholar. 

Đại Nhựt: Phật Tỳ Lô Giá Na—Vairocana 
Buddha or Mahavairocana. 

Đại Nhựt Cúng: Lễ cúng dường thờ phượng 
Phật Tỳ Lô Giá Na—A  meeting for the 
worshIp of Vairocana. 

Đại Nhựt Giác Vương: Mahavairocana 
(skÙ)—Mặt trời chiếu sáng khắp cả, tên của 
một vị cổ Phật Tỳ Lô Giá Na, là đối tượng thờ 
phượng chánh của phái Chân ngôn bên Nhật— 
The sun, shing everywhere, name of an 
antique Buddha Vairocana. The chief obJect of 
worship of the Shingon sect In Japan, 

Đại Nhựt Kinh: Tỳ Lô Giá Na Thành Phật 
Thần Biến Gia Trì Kinh, một trong ba bộ kinh 
chính của Phật giáo Mật Tông, được Thiện Vô 
Úy dịch sang Hoa ngữ vào thời đại nhà Đường. 
Kinh dạy về Đại Nhựt Như Lai là hiện thân 
của Pháp Giới, chia ra làm Thai Tạng Giới hay 
thế giới hiện tượng và Kim Cang Bất Hoại 
Giới, cả hai hợp thành Pháp Giới. Hiện thân 
của Phật Tỳ Lô Giá Na là chư Phật hay chư 
Bồ Tát, được tiêu biểu bởi những hình vòng 
(hay mặt trời và các hành tinh quay quanh nó). 
Trong Kim Cang Giới Mạn Đồ La thì Đại Nhựt 
Như Lai là trung tâm của năm nhóm. Trong 
Thai Tạng Giới thì Đại Nhựt Như Lai là trung 
tòa của bông sen tám cánh. Ngài được coi như 
là hiện thân của chân pháp, trong hai nghĩa 
Pháp Thân và Pháp Bảo. Một số trường phái 
cho rằng Đại Nhựt Như Lai là pháp thân của 
Phật Thích Ca, nhưng Mật giáo lại phủ nhận 
điều nầy —Vairocana Sutra, name of one of 
the three major sutras of the Mantrayana, 
translated Into Chinese by Subhakarasimha In 


2) 


the Tang dynasty. The sutra teaches that 
Vairocana 1s the whole world, which 1s divided 
ino Garbhadhatu (material) and Vajradhatu 
(ndestructible), the two together forming 
Dharmadhatu. The manifestaions of 
Vairocana”s body to himself, that 1s, Buddhas 
Bodhisattvas, are represented 
symbolically by diagrams of several circles. In 
the Vajradhatu mandala, he 1s the centre of the 
ñve groups. In the Garbhadhatu, he 1s the 
cenfre of the eight-leaved Lotus court. He 1s 
generally considered as an embodiment of the 
Truth, both in the sense of Dharmakaya and 
Dharmaratna. Some schols hold Vairocana to 
be the dharmakaya of sakyamuni, but the 
esoteric school denies this 1dentIty. 

Đại Nhựt Như Lai: Mahavairocana 

Đại Nhựt Tông: Trường phái Đại Nhựt, liên 
hệ với Thai Tạng Giới hay thế giới hiện 
tượng— The cult of Vairocana especially 


and 


associated with the Garbhadhatu or 
phenomenal world. 
Đại Niệm Phật: 
I) Niệm Phật lớn tiếng -Invoking or 


repeating Buddha's name with a loud 
VOIC€. 

Thiền định quán tưởng liên tục về Phật— 
Meditating on Buddha with continuous 
concenfraftion. 

Đại Niên Cư Sĩ: Theo Thiền sư D.T. Suzuki 
trong Thiền Luận, Tập I, Cư sĩ Thiển sư Đại 
Niên, một quan chức đời nhà Tống. Ngài là 
tác giả của bài thơ sau đây——According to Zen 
Master D.T. Suzuki in the Essays in Zen 
Buddhism, Book II, Upasaka Zen master Ta- 
Ñien (973-1020), a mandarin during the Sung 
Dynasty. He was the author of the below 


2) 


poem: 
Cối xay tám góc chuyển trời cao 
Sư tử lông vàng hóa chó ngao 
Ví muốn cất mình lên bắc đẩu 
Chắp tay về ngắm chốn nam tào. 
An octagonal millstone rushes throuph the aIr; 


A golden-coloured lion has turned Into a cur: 

lf you want to hide yourself in the North Star, 
Turn round and fold your hands behind the 
South Star. 

Đại Nộ: Great anger. 

Đại Phàm: The whole—AII. 

Đại Phạm: Mahabrahmanas (skt—Great 
Brahma Mahabrahman—The  third 
Brahmaloka or region of the first dhyana. 

Đại Phạm Thiên: Mahabrahma (skt—Theo 
Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Đại 
Phạm Thiên được Phật giáo thừa nhận, nhưng 
ở vị thế thấp, chứ không như vị chúa sáng thế, 
mà chỉ như vị Trời giao tiếp mà các vị Thánh 
Phật giáo vượt qua để đạt được giác ngộ Bồ 
Đề. Vị nầy được xem như là cha của tất cả 
chúng sanh—According to Eitel in the 
Dictionary of Chinese Buddhist  Terms, 
Mahabrahman 1s the first person of the 
Brahminical Trimurti, adopted by Buddhism, 
but placed In an inferior position, being looked 
upon not as Creafor, but as a transitory devafa 
whom every Buddhistc saint surpasses on 
obtaning bodhi. Notwithstanding this, the 
saddharma-pundarika calls Brahma or the 
father of all living beings (cha của tất cả chúng 
sanh). the 
uncreated ruler over all, especially according 
to Buddhism over all the heavens of form, of 
mortalIty. 

Đại Phạm Thiên Vương: Mahabrahma- 
devaraja, king of the eighteen Brahmalokas. 
Đại Phần: High treason. 

Đại Pháp: Pháp Đại Thừa cứu độ chúng 
sanh—GŒreat dharma or Law of Mahayana 
salvation. 


OrT 


Mahabrahman  Is unborn or 


Đại Pháp Cổ: Trống pháp lớn mà tiếng vọng 
của nó có thể cảnh tỉnh được chúng sanh—The 
Great Law drum. 

Đại Pháp Cổ Kinh: Mahabheriharaka- 
parivarta (skt)—Được Cầu Na Bạt Đà La dịch 
sang Hoa ngữ từ năm 420 đến 479 sau Tây 


Lịch —Translated into Chinese by Gunabhadra 
around 420 to 479 A.D. 

Đại Pháp Loa: Loa pháp Đại thừa—The 
Great Law conch, or Mahayana bugle. 

Đại Pháp Mạn: pide or 
arrogance through possession of the Truth. 

Đại Pháp Vũ: Mưa pháp lớn—Mưa pháp 
Đại thừa —The raining, preaching of the 
Mahayana. 

Đại Pháp Vương: Sudharmaraja—King of 
the Sudharma Kinnaras, the horse-headed 
human bodied musicians of Kuvera. 

Đại Phẩm Bát Nhã Kinh: Mahaprajna- 
paramita sutra. 

Đại Phẩm Kinh: Kinh Đại Bát Nhã được 
Cưu Ma La Thập dịch sang Hán Tạng 27 
quyển—The larger or fuller edition of a 
canonical work. The Mahaprajna-Parama 
Sufữa translated into Chinese by KumarajJiva In 
27 books. 

Đại Phật Đảnh: 

1) Một chữ viết tắt của Đà La Ni—An 
abbreviation for Dharan1. 

Một tông phái Phật giáo Mật Tông, với 
Phật Tỳ Lô Giá Na trong Kim Cang giới 
và Phật Thích Ca Mâu Ni trong Pháp giới: 
A tile of the esoteric sect for their form of 
Buddha Buddhas, especlally of 
Vairocanaa If the Vajradhatu and 
Sakyamuni of the Garbhadhatu øroups. 
Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm: Great 
Buddha Shurangama Mantra. 

Đại Phật Trí: Chư Phật biết phương cách 
nào đúng và thời điểm nào hợp để giáo hóa 
cứu độ chúng sanh —Great Buddhist Wisdom 
which knows what method 1s right at what time 
for preaching and saving certain sentient 
beings 

Đại Phiền Não Địa Pháp: Sáu điều kiện 
tinh thần sinh ra dục vọng và phiền não—The 
six things or menfal condiions producing 
passion and delusion: 


Intellectual 


2) 


OT 


I) Si mê: Stupidity. 


2) Phóng dật (quá độ): Excess. 

3) Trây lười: Laziness. 

4) Bất tín: Unbelief. 

5) Hôn Trầm (lộn lạo): Confusion. 
6) Trạo cử: Restlessness. 


Đại Phong: Typhoon——Great storm. 

Đại Phong Tai: Tai ương gió bão, loại tai 
ương thứ ba tiêu hủy thế giới—Great storms, 
the third of the three destructive calamitles to 
end the world—See Đại phong thủy hỏa tai. 
Đại Phong Thủy Hỗa Tai: Mahapralaya— 
The final and utter destruction of a universe by 
wind, flood, and fire. 

Đại Phổ Ninh Tự Đại Tạng Kinh Mục 
Lục: Nguyên Tạng Mục Lục—Mục lục của 
toàn bộ Nguyên Tạng Kinh điển—The 
cafalogue of the Yuan Tripitaka—See Nguyên 
Tạng. 

Đại Phú: Very rich. 

Đại Phúc: Đại phước--Great happiness— 
Great felicIty. 

Đại Phương Đẳng: 

I) Vô Lượng Nghĩa Kinh—Sutra of Infinite 
Meanine—The great Vaipulyas, or sutra 
of Mahayana. 

Phương Đẳng và Phương Quảng đồng 
nghĩa. Đây là tên chung của 12 bộ Kinh 
Tiểu và Đại Thừa: The Great Vaipulyas 
means broad, widespread, and levelled up, 
equal to everywhere, The 
Vaipulya works are styled sutras, for the 
broad doctrine of universalism. This 1s the 
name for the 12 Hinayana and Mahayana 
Sufras. 

Đại Phương Đẳng Đại Tập Kinh: Kinh 
Phật thuyết cho đại chúng Bồ Tát khắp mười 
phương. Tên đầy đủ của Kinh Đại Tập, được 
dịch sang Hoa Ngữ vào khoảng từ năm 397 
đến 439 sau Tây Lịch. Người ta cho rằng Phật 
đã thuyết bộ kinh nầy giữa khoảng Ngài từ 45 
đến 49 tuổi. Kinh thuyết cho chư Phật và chư 


2) 


universal. 


Bồ Tát —The sutra of the great assembly of 
Bodhisattvas from the ten directions, and of the 
apocalpytic sermons delivered to them by the 
Buddha—Mahavaipulya-Mahasamnipafa- 
Sutra (skt) is full name. Translated ¡into 
Chinese around 397-439 A.D., said have been 
preached by the Buddha from the age of 45 to 
49, to Buddhas and Bodhisatvas assembled 
from every region, by a great stalrcase made 
between the world of desire and that of form. 
Đại Phương Đẳng Như Lai Tạng Kinh: 
See Đại Phương Quảng Như Lai Bí Mật Tạng 
Kính and Kinh Vô Lượng Nghĩa. 

Đại Phương Đẳng Phật Hoa Nghiêm 
Kinh: Tên khác của Kinh Hoa Nghiêm. Có ba 
loại: 60, 80 và 40 quyển—Buddhavatamsaka- 
mahavaipulya-sutra—Avatamsaka sufra. 
There are three kinds of translation: 60, 80 and 
40 books. 

Đại Phương Quảng: Mahavaipulya (skt)— 
The great Vaipulya, or sutra of Mahayana— 
See Đại Phương Đẳng. 

Đại Phương Quảng Như Lai Bí Mật 
Tạng Kinh: Tathagata-Garbha-Sutra (skt— 
Kinh nói về nghĩa của Như Lai Tạng là trong 
phiền não của chúng sanh đã sẵn có đức của 
pháp thân Như Lai, được Bất Không đời 
Đường dịch sang Hoa ngữ vào khoảng từ năm 
350 đến 431 sau Tây Lịch Translated into 
Chinese around 350-431 A.D. 

Đại Phương Quảng Phật: Hoa Nghiêm 
Bổn Tôn, vị Phật đã chứng nghiệm được lý đại 
phương quảng hay là bậc đã công viên quả 
mãn—The fundamental honoured one of the 
Avatamsaka—The Buddha who realizd the 
universal law. 

Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm 
Kinh: 
Sutra 
Đại Phương Tiện: Mahopaya (sk—Phương 
tiện thiện xảo của Phật và Bồ Tát —The great 
approprilate means, or expedient method of 


Buddhavatamsaka-Mahavaipulya- 


teaching by Buddhas and bodhisattvas. 
** For more Information, please see 

Phương Tiện. 
Đại Quán Đảnh: Theo truyền thống Phật 
giáo Tây Tạng, lễ quán đảnh được dùng để 
rữa sạch tội chướng và ác nghiệp để đi vào 
công đức —In Tibetan Buddhism, the great 
baptism, used on special ocassions for washing 
away sin and evil and entering Into virtue. 
Đại Quang Âm Thiên: Abhasvara—Cõi trời 
thứ ba trong Nhị Thiển Thiên của trời sắc 
giới—The third of the celestial reglons in the 
second dhyana heaven of the form realm. 
** For more information, please see Tứ Thiển 

Thiên. 
Đại Quang Minh Tàng: Treasury of Great 
Brightness. 
Đại Quang Minh Vương: The Great- Light 
Briliant King or Ming-Wang—Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni trong thời quá khứ, là quốc vương 
của cõi Diêm Phù Đề, gọi là Đại Quang Minh 
Vương. Khi đó voi trắng của Ngài bị động tâm 
khi nhìn thấy một con voi cái, nên chạy theo 
vào rừng. Khi ấy Ngài liền quở trách viên 
quần tượng, và viên quản tượng đáp lại rằng. “ 
Thưa Ngài, tôi chỉ có thể kiểm soát được cái 
thân, nhưng không thể kiểm soát được cái tâm; 
chỉ có Phật mới làm được chuyện nầy.” Ngay 
sau đó Ngài đã phát đại nguyện tu hành thành 
đạt đạo quả Bồ Đề và thành Phật. Về sau nầy, 
Ngài bố thí tất cả, ngay cả việc bố thí đầu cho 
một người Bà La Môn, người đã đến xin đầu 
vì nghe theo lời xúi dục của một nhà vua thù 
địch Ngài—Sakyamuni In previous 
existence, when king of Jambudvipa, at 
Benares. There his white elephant, stirred by 
the sipht of a female elephant, ran away with 
him ¡nto the forest where he rebuke his 
mahout, who replied, “Í can only control the 
body, not the mind; only a Buddha can control 
the mind.” Thereupon the royal rider made his 
resolve fo attain bodhi and become a Buddha. 
Later, he gave to all that asked, finally even 


với 


his own head to a Brahman who demanded it, 
at the Instigation of an enemy King. 

Đại Quang Minh Vương Xả Đầu Thí Bà 
La Môn: Vị vua của nước Ba La Nại, đã bố 
thí đầu mình cho một vị Bà La Môn—The 
Great Light Briliant King or King of the 
Benares, who gave his own head to a 
Brahman—See Đại Quang Minh Vương. 

Đại Quang Phổ Chiếu: Universal light— 
Ánh sáng chiếu khắp muôn phương, đặc biệt 
là những tia nằm giữa hai chân mày của Phật, 
như đã được kể đến trong Kinh Pháp Hoa— 
The great lipht shinnng ceverywhere, 
especially the ray of light that streamed from 
between the Buddha”s eyebrows, referred to In 
the Lotus sutra. 

Đại Quang Phổ Chiếu Quán Âm: Một 
trong sáu hình thức khác nhau của Ngài Quán 
Âm—One of the six forms of Kuan Yin. 

Đại Quảng Trí Tam Tạng: Trí lớn rộng về 
Tam Tạng Kinh điển, danh hiệu của A Mục 
Khư hay Bất Không—Great wide wisdom ¡n 
the tripitaka, a title of Amogha. 

Đại Qui Mô: On a large scale. 

Đại Quyển: Đại Thánh Quyển, khả năng 
tuyệt luân của chư Phật và chư Bổ Tát có thể 
tự hóa thân vào người khác hay hóa hiện dị 
hình, bằng cách đó mà Hoàng Hậu Ma Gia đã 
làm mẹ 1.000 Phật, La Hầu La làm con của 
1.000 Phật, và tất cả chúng sanh đều nằm 
trong khả năng của Pháp thân Phật —The great 
potentiality or the great power of Buddhas and 
bodhisattvas to transform themselves 
others, by which Maya becomes the mother of 
1,000 Buddhas, Rahula the son of 1,000 
Buddhas, and all beings are within the potency 
of the dharmakaya. 

Đại Quyền Tu Lợi Bồ Tát: Vị Bồ Tát hay 
một loại thần hộ pháp cho các tự viện, tay 
phải để trước trán che mắt trông xa, người ta 
nói ngài là vị thần trấn thủ bờ biển trong 
vương quốc của vua A Dục—A. Bodhisattva, a 


1n(o 


protector of monasteries, depicted as shading 
his eyes with his hand and looking afar, said to 
have been a Warden of. the Coast under the 
emperor Asoka. 


Đại Sa Môn: 


1) Tôn hiệu của Đức Phật Great shaman— 
The Buddha. 
2) Bất cứ Tỳ Kheo nào đã thọ cụ túc giới: 


Any bhiksu ïn full orders. 
Đại Sa Môn Thống: Vị Tăng Thống được 
Hoàng Đế nhà Tùy bổ nhậm trong khoảng từ 
năm 581 đến 618 sau Tây Lịch—A director of 
the order appointed by the emperor of the Sui 
dynasty from 581 to 618 A.D. 
Đại San Nhã: 10,000 San Nhã hay 100” tỷ 
(100” X 1,000,000,000)—10,000 septillions— 
See San Nhã. 
Đại Sát: kseữa (skQ—A sacred spot or 
district. 
Đại SĨ: Mahasattva (skt)——Một chúng sanh vĩ 
đại—Một con người cao thượng hay một người 
dẫn dắt chúng sanh loài người Tiếng gọi 
chung cho chư Thanh Văn, Bồ Tát hay Phật— 
Một bậc tự lợi lợi tha—A great beine—A 
noble—A leader of men—A Sravaka—A 
Bodhisatva—A  Buddha—One who benefis 
himself to help others. 
Đại Sĩ Tiêm: Thẻ xâm Quan Âm được đặt 
trước tượng Quan Âm trong các chùa— 
Bamboo sÏips used before Kuan-Yin. 
Đại Sinh Chủ: Mahaprajapati (skU)—The 
lady of the livinge—See Đại Ái đạo (Ma Ha Ba 
Xà Ba Đề). 
Đại Suy Tướng: Major signs of decay or 
approcing death—See Ngũ Suy Tướng. 
Đại Sư: 
VỊ Thầy lớn: Great teacher (masfter) or leader. 
Một trong mười danh hiệu của Phật: One of 
the ten titles of a Buddha. 
Danh hiệu mà các vị thầy Phật giáo thường 
được truy tặng sau khi tịch: This Is a 
Buddhist title which 1s usually conferred 


posthumously (after the master died). 
Đại Sự: Important matter—Big affair. 
Đại Sự Kinh: See 
Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 
Đại Sự Nhân Duyên: Phật xuất hiện vì một 
đại sự nhân duyên: Khai thị cho chúng sanh 
ngộ nhập tri kiến Phật, hay là giác ngộ theo 
kinh Pháp Hoa, Phật tánh theo kinh Niết Bàn 
và thiên đường cực lạc theo kinh Vô Lượng 
Thọ—-For the sake of a great cause, or 
because of a great matter—The Buddha 
appeared, for the changIng beings from 1llusion 
into enliphtenment (according to the Lotus 
Sutra), or the Buddha-nature (according to the 
Nimvana Sutra), the Joy of. Paradise 
(according to the Infinite Life Sutra). 
Đại Tài: Great talent. 
Đại Tán Thán: Great praise. 
Đại Tang: Deep mourning. 
Đại Tạng Kinh: The Tripitaka—Toàn bộ 
kinh điển Phật giáo—The whole of Buddhist 
canon. 


Mahavastut ” in 


OrT 


Đại Tạng Mục Lục: Ba quyển mục lục về 
Đại Tạng Kinh của Đại Hàn—A catalogue of 
the Korean cannon, written in three books. 

Đại Tạng Nhất Lãm: Mười quyển tóm tắt 
về Đại Tạng Kinh của cư sĩ Trần Thực viết 
dưới thời đại nhà Minh—The tripitaka at a 
glance In I0 books written by Ch'en-Shih of 
the Ming dynasty. 

Đại Tát Gia Ni Kiền Tử: Mahasatya- 
Nirgrantha (skt)—Ni¡ Kiển là tiếng dùng để gọi 
chung ngoại đạo—Đại Tát Gia Ni Kiền Tử là 
tên của một vị ngoại đạo khổ hạnh đã về qui 
y và trở thành một đệ tử Phật —An ascetic who 
1s sald to have become a disciple of the 
Buddha. 

Đại Tăng: Một vị Tăng đã thọ giới đầy đủ 
và nghiêm trì giới luật—A fully ordained 
monk——A full monk as opposed to a novice. 
Đại Tăng Chánh: The director of monks 
Đại Tâm Hải: Tâm rộng lớn như đại 


dương——Great mind ocean—OmnIscIence. 

Đại Tâm Lực: Tâm lực rộng lớn bao la, chỉ 
trí huệ và những hoạt động của Phật —The 
øreat mind and power, or wisdom and actIvity 
ofa Buddha. 

Đại Tần: Tên gọi khác của nước Syria, đế 
quốc La Mã ở phương đông— Syria, the 
Eastern Roman Emprre. 

Đại Tân Bà La: Đơn vị đo lường tương 
đương với 100.000 tỷ—A measurement unit 
equivaletn to 100,000 billions. 

Đại Tập Kinh: Đại Phương Đẳng Đại Tập 
Kinh —Mahasamghata-sutra—The sutra of the 
øreat assembly of Bodhisattvas from every 
direcion—See Đại Phương Đẳng Đại Tập 
Kinh. 

Đại Tật: Grave illness. 

Đại Thanh Châu: Mahanila (sk)—Ma Ha 
Ni La—Viên ngọc quí, lớn và xanh biết, có lẽ 
giống như viên ngọc của vua Trời Đế Thích— 
A precilous stone, laree and blue, perhaps 
Identical with Indranila-mukta—TheprecIous 


stone of Indra—Sapphrre. 
Đại Thánh: 
l1) The great sage or saint. 


2) Danh hiệu của một vị Phật hay một vị Bồ 
Tát cao cấp: A tide of a Buddha or a 
Bodhisattva of high rank. 

Đại Thánh Chủ: The great holy honoured 
one or lord. 

Đại Thánh Thế Tôn: See Đại Thánh Chủ. 
Đại Thánh Văn Thù: See Manjusri. 

Đại Thành: Mahasambhava (skt——Great 
completion. 

Đại Thắng: Great victory. 

Đại Thắng Kim Cang: Đại Chuyển Luân 
Vương, vị Kim Cang Tát Đỏa hay Kim Cang 
Thủ có 12 tay do Đức Đại Nhật hóa thân, mỗi 
tay đều cầm giữ một biểu tượng—One of the 
Incarnatons of Vairocana represented with 
twelve arms, each hand holding one of his 
symbols. 


Đại Thắng Tâm: The mind of mastery. 
Đại Thân: Thân lớn hay hóa thân trùm khắp 
trụ Phật The great body— 
Nưmanakaya or transformable body of the 
Buddha which covers the whole unIverse. 


vũ của 


Đại Thần Chú: Dharani spells or magical 
formulae connected with supernatural powers. 

Đại Thần Lực: Supernatural or magical 
DOW€TS——Great spIritual pOWers. 

Đại Thần Vương: Mahakala—The great 
deva-king. 

1) Một danh hiệu của Đại Tự Tại hay Ma Hê 
Thủ La Thiên: A tile of Mahesvara— 
SIva. 

Vị thần mặt đen hộ pháp các tự viện, 
trong trù phạn đường. Người ta nói vị nầy 
là đệ tử của Đại Thiên Mahadeva, và là 
tiên thân của Phật Thích Ca: A guardian 
of monasteries, with black face, in the 
dinng hall; he is said to have been a 
discple of Mahadeva, a 
1ncarnation of SakyamunI. 

Đại Thế: 

l)  Great power. 

2) See Đại Thế Chí Bồ Tát. 

Đại Thế Chí Bồ Tát: Vị Bồ Tát mà trí lực 
có thể đến khắp các nơi, ngài tiêu biểu cho trí 
huệ Phật, vị đứng bên phải Phật A Di Đà, tiêu 
biểu cho trí tuệ; trong khi Bồ Tát Quán Âm thì 
bên trái. Ngài được coi là vị Bồ Tát trông nom 
cửa trí huệ của Đức Phật —Mahasthama- 
prapta Bodhisatva—He whose wisdom and 
power reach ceverywhere, a bodhisattva 
representing the Buddha-wisdom of Amitabha; 
he 1s Amitabha”s right, with Avalokitesvara on 
the left. He ¡s considered as the guardian of 
Buddha-wisdom—See Đắc Đại Thế 
Vietnamese-English Secftion, and 
Mahasthama SanskriVPali-Vietnamese 
Section. 

Đại Thi Hào: Great poet. 

Đại Thí Hội: Moksa-maha-parisad (skt). 


2) 


former 


in 


1n 


Ù 


2) 


Đại hội bố thí cho tất cả mọi người, từ 
giàu đến nghèo, trên danh nghĩa năm năm 
một lần—A great gathering for almsgiving 
to all, rích and poor, nominal quinquenial. 
Theo Kinh Duy Ma Cật, vào thời Phật còn 
tại thế, lúc cư sĩ Duy Ma Cật lâm bệnh, 
Phật bảo trưởng giả tử Thiện Đức: “Ông 
đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật dùm 
ta.”—According to the Vimalakiri Suữra, 
once Upasaka Vimalakrti was sick, the 
Buddha then said to a son a an elder called 
Excellent Virute: “You call on Vimalakirti 
to enquire his health on my behalf.” 

Thiện Đức bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! 
Con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. 
Vì sao? Nhớ lại thuở trước, con lập ra đại 
hội thi ở nhà cha con, hạn trong bảy ngày 
để cúng dường cho tất cả vị sa Môn, Bà la 
môn, cùng hàng ngoại đạo, kẻ nghèo khó, 
hèn hạ, cô độc và kẻ ăn xin. Bấy giờ ông 
Duy Ma Cật đến trong hội nói với con 
rằng, 'Nầy trưởng giả tử! Vả chăng hội 
đại thí không phải như hội của ông lập ra 
đâu, phải làm hội Pháp thí chớ lập ra hội 
tài thí này làm gì?”—Excellent Virtue 
said: “World Honoured One, I am not 
qualified to call on him to enquire after his 
health. The reason 1s that once I held a 
ceremonial meeting at my father”s house 
to make offerinss to the gods and also to 
monks, brahmins, poor people, outcastes 
and beggars. When the meeting ended 
seven days later, Vimalakiri came and 
said to me: “O son of the elder, an offering 
meeting should not be held in the way you 
did; 1t should bestow the Dharma upon 
others, for what 1s the use of giving alms 
away?' 

Con nói: “Thưa cư sĩ! Sao gọi là hội Pháp 
thí?”—I asked: “Venerable Upasaka, what 
do you mean by bestowal of Dhama?” 

Ông đáp: “Hội Pháp thí là đồng thời cúng 
dường tất cả chúng sanh, không trước 
không sau đó là hội Pháp thí”—He 


repled: “The bestowal of Dharma 1s 
(beyond the element of time, having) 
neither start nor finish, and each offering 
should benefit all living beings at the same 
time. This a bestowal of Dharma.` 

Con hỏi: “Thế là nghĩa gì??—I asked: 
“What does this mean?” 

Cư sĩ đáp: “Nghĩa là vì đạo Bồ Đề, khởi từ 
tâm; vì cứu chúng sanh , khởi tâm đại bị; 
vì muốn giữ gìn Chánh Pháp, khởi tâm 
hoan hỷ; vì nhiếp trí tuệ, làm theo tâm xả; 
vì nhiếp tâm tham lẫn, khởi bố thí Ba la 
mật; vì độ kẻ phạm giới, trì giới Ba la 
mật; vì không ngã pháp, khởi nhẫn nhục 
Ba la mật; vì rời tướng thân tâm, khởi tinh 
tấn Ba la mật; vì tướng Bồ Đề, khởi thiển 
định Ba la mật; vì nhứt thiết trí, khởi trí 
tuệ Ba la mật; vì giáo hóa chúng sanh mà 
khởi ra “Không; chẳng bỏ Pháp hữu vi mà 
khởi “vô tướng:' thị hiện thọ sanh, mà khởi 
“vô tác; hộ trì Chánh Pháp, khởi sức 
phương tiện; vì độ chúng sanh, khởi tứ 
nhiếp pháp; vì kính thờ tất cả, khởi pháp 
trừ khinh mạn; đối thân mạng và tài sản, 
khởi ba pháp bển chắc; trong pháp lục 
niệm, khởi ra pháp nhớ tưởng; ở sáu pháp 
hòa kính, khởi tâm chất trực; chơn chánh 
thực hành thiện pháp, khởi sự sống trong 
sạch; vì tâm thanh tịnh hoan hỷ, khởi gần 
bực Thánh hiển; vì chẳng ghét người dữ, 
khởi tâm điều phục; vì pháp xuất gia, khởi 
thâm tâm ; vì đúng theo chỗ nói mà làm 
khởi đa văn; vì pháp vô tránh, khởi chỗ 
yên lặng; vì đi tới Phật huệ, khởi ra ngồu 
yên lặng (tọa thiển); vì mở ràng buộc cho 
chúng sanh, khởi tâm tu hành; vì đầy đủ 
tướng tốt và thanh tịnh cõi Phật, khởi sự 
nghiệp phước đức; vì muốn biết tâm niệm 
tất cả chúng sanh đúng chỗ nên nói pháp, 
khởi ra nghiệp trí; vì biết tất cả pháp 
không lấy không bỏ, vào môn nhứt tướng, 
khởi ra nghiệp huệ; vì đoạn tất cả phiền 
não, tất cả chướng ngại, tất cả bất thiện, 
khởi làm tất cả pháp trợ Phật đạo. Như 


vậy thiện nam tử! Đó là hội Pháp Thí. 
Nếu Bồ Tát trụ nơi hội pháp thí đó, là vị 
đại thí chủ, cũng là phước điển cho tất cả 
thế gian.”—He replied: “This means that 
bodhi springs from kindness (maitrl) 
toward living beings; the salvation of 
lving beings springs from compassion 
(karuna); the upholding of ripht Dharma 
fom joy (mudita); 
indifference (upeksa); the overcoming of 
greed from charity-perfection (dana- 
parmifa); ceasing to break the precepfs 
from discipline-perfection (sila-paramita); 
egolessness from patlence-perfection 
(ksanti-paramita); relinqguishment of body 
and mind from zeal-perfection (virya- 
paramita); realizaton of enliphtenment 
from Serenity-perfection (dhyana- 
paramita); realizaton of all-knowledge 
(sarvajna) from wisdom-perfection 
(prajna-paramta); the teaching and 
converting of living beings spring from the 
void; non-rejJection of worldly actIvitiles 
springs from formlessness; appearance In 
thề world springs from Inactiviy; 
sustainng the ripht Dharma from the 
power of expedient devices (upaya); the 
liberation of living beings from the four 
winning virtues; respect for and service to 
others from the determinafion fo wIpe out 
arrogance; the relinqguishment of body, life 
and wealth from the three indestructibles; 
the six though(s to dwell upon from 
concenfration on the Dharma; the six 
poInts of reverent harmony in a monasftery 
form the straightforward mind; right deeds 
from pưre livelihood; Joy in the pure mind 
from nearness fo saints and sages; non- 
rising of hate for bad people from the 
effective confrol of mind; retiring from the 
world from the profound mind; practice In 
accordance with the preaching from the 
wide knowledge gained from hearing 
(about the Dharma); absence of 


wisdom from 


disputation from a leisurely life; the quest 
of Buddha wisdom from meditation; the 
freeing of living beings from bondage 
from actual practice; the earning of all 
excellent physical marks to embellish 
Buddha lands from the karma of mortal 
excellence; the knowledge of the minds of 
all living beings and the relevant 
expounding of Dharma to them, from the 
karma of good knowledge; the 
understanding of all things commensurafe 
with neither acceptance nor rejJecfion of 
them to realize their oneness, from the 
karma of wisdom; the eradication of all 
troubles (klesa), hindrances and evils from 
all excellent karmas; the realization of all 
wisdom and good vitue from the 
contributory condifions leading to 
enlightenmemt. All this, son of good 
famly, pertains to the bestowal of 
A Bodhisatva holding this 
meeting that bestows the Dharma, 1s a 
great almsgiver (danapatl); he 1s also a 
field of blessedness for all worlds." 

Bạch Thế Tôn! Khi ông Duy Ma Cật nói 
pháp ấy, trong chúng Bà la môn hai trăm 
người đều phát tâm Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác—World Honoured One, 
asễ Vimalakrti was expounding the 
Dharma, two hundred Brahmins who 
listened to 1t, set their minds on the quest 
of supreme enlightenment. 

Lúc đó tâm con đặng thanh tịnh, ngợi 
khen chưa từng có, cúi đầu đảnh lễ dưới 
chơn ông Duy Ma Cật. Con liền mở chuỗi 
Anh Lạc giá đáng trăm ngàn lượng vàng 
dâng lên, ông không chịu lấy. Con nói: 
“Thưa cư sĩ! Xin ngài hãy nạp thọ, tùy ý 
Ngài cho!” Ông Duy Ma Cật liền lấy 

chuỗi Anh Lạc chia làm hai phần, một 

phần đem cho người ăn xin hèn hạ nhứt 
trong hội, còn một phần đem dâng cho 
Đức Nan Thắng Như Lai. Tất cả chúng 
trong hội đều thấy cõi nước Quang Minh 


Dharma. 


và Đức Nan Thắng Như Lai, lại thấy chuỗi 
Anh Lạc ở trên đức Phật kia biến thành 
bốn trụ đài quý báu, bốn mặt đều trang 
nghiêm rực rỡ không ngăn che nhau—I 
myself realized purity and cleanness of 
mind which I had never experienced 
before. I then bowed my head at his feet 
and took out my priceless necklace of 
precious stones which I offered to him but 
he refused ít. I then said: “Venerable 
Upasaka, please accept my present and do 
what you like with it.” He took my 
necklace and divided 1t in two, offering 
haÏlf to the poorest beggar in the assembly 
and the other half to the 
Tathagata` whose radiant land was then 
visible to all those present, who saw the 
half-necklace transformed into a precious 
tower 1n all is majesty on four pillars 
which did not shield one another. 

Sau khi ông Duy Ma Cật hiện thần biến 
xong, lại nói rằng: “Nếu người thí chủ 
dùng tâm bình đẳng thí cho một người ăn 
xin rất hèn hạ xem cũng như tướng phước 
điển của Như Lai, không phân biệt, lòng 
đại bi bình đẳng, không cầu quả báo, đó 
gọi là đầy đủ pháp thí vậy.”—After this 
supernatural transformation, Vimalakirti 
said: “He who gives alms to the poorest 
beggar with an impartial mind performs an 
act which does not differ from the field of 
blessedness of the Tathagata, for 1t derIves 
fom great compasson with no 
expectation of reward. This ¡is called the 
complete bestowal of Dharma.” 

Trong thành những người ăn xin hèn hạ 
nhất thấy thần lực như vậy và nghe lời nói 
kia, đều phát tâm Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. Vì thế nên con không kham 
lãnh đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật— 
After WIfnessing 
supernatural power, the poorest beggar 
who had also listened to his expounding of 
the Dharma developed a mind set on 


“Invincible 


Vimalakirti”s 


supreme enlightenment. Hence I am not 
qualified to call on Vimalakirti to enquire 
after his health.” 

e - Như thế, các Bồ Tát đều tuần tự đến trước 
Phật trình bày chỗ bổ duyên của mình, vị 
nào cũng khen ngợi, thuật lại những lời 
ông Duy Ma Cật và đều nói: “Không 
kham lãnh đến thăm bệnh ông.”—Thus 
each of the Bodhisattvas present related 
hs encounter with Vimalakri and 
declined to call on him to enquire after his 
health. 

Đại Thí Thái Tử: Còn gọi là Năng Thí Thái 

Tử, là tiền thân của Đức Phật Thích Ca, khi 

ngài nhận được long ngọc và do bởi năng lực 

của ngọc nầy mà ngài đã làm vơi những nhu 
cầu cần kíp của những người nghèo—Prince 

“Giver.” The great princely almsgiver, a 

former Incarnation of sakyamuni (Sakyamuni 

1n previous life), when he obtained the magic 
dragon-pearl and by Its power relieved the 
needs of all the poor. 

** For more information, please see Đại Ý. 

Đại Thí Vương: Mihirakula. 

Đại Thiên: Ma-Ha-Đề Bà——Maha-deva (skt). 

1) Tiển kiếp của Phật Thích Ca là Tứ Thiên 

Vương: A former Incarnaton of 

Sakyamuml as CakravartI. 

Danh hiệu của Ma Hê Thủ La Thiên hay 

Đại Tự Nguyện Thiên: A tile of 

Mahesvara or Great God of Free WIII. 

Tên một vị tỳ kheo trong Đại Chúng Bộ, 

xuất gia khoảng 100 năm sau ngày Phật 

nhập diệt, ông cũng bị coi như là người 
theo hùa với Vua A Dục định giết hết 
những người trong Thượng Tọa Bộ; tuy 
nhiên người đứng đầu trong Thượng Tọa 

Bộ chạy thoát được sanh xứ Ka Thấp Di 

La—An able suppporter of the 

Mahasanghikah, whose date 1s gIven as 

about a hundred years after the Buddhaˆs 

death, but he ¡1s also described as a 

favourie of Asoka, with whom he 1s 


2) 


3) 


associated as persecutor of the Sthavirah; 
however, the head of which escaped Into 
kashmir 
Đại Thiên Thế Giới: Vũ trụ của 3000 thế 
giới bao gồm 1.000 tiểu thiên thế giới, 1.000 
trung thiên thế giới, và 1.000 đại thiên thế 
giớ—A major chiliocosmos—Universe of 
3000 great chiliocosmos. 
Đại Thiên Vương: Tứ Đại Thiên Vương— 
Maharaja—The four guardians of the unIverse. 
Đại Thiện Đại Lợi: Sự lợi ích lớn kết quả 
của việc thiện lành —Implying the better one 
1s the øreater the resultting benefit—The great 
benefit that results from goodness. 
Đại Thiện Địa Pháp: Mười pháp thiện hay 
mười tâm sở trong Câu Xá Luận —The ten 
mental conditlons for cultivation of goodness 
1n the Kosa Sastra: 


(A) 

1) Tín: Đức trn—Faith. 

2)_ Cần: Siêng năng—Zeal. 

3) Xả: Không vướng mắc —Renunciation. 

4) Tàm: Xấu hổ đối với lỗi lầm của chính 
mình—Shame for one”s own sins. 

5) Quý: Xấu hổ đối với lỗi lầm của người — 
Shame for another”s sins. 

6) Không tham: No desire. 

7) Không sân: No dislike. 

8) Bất tổn hại (người và vật): No harm. 

9) Khinh an: Calmness. 


10) Tự chủ: Không buông lung phóng túng— 
Self-control. 


(B) 

l1) Thọ: Feeling. 

2) Tưởng: Perception. 

3) Tư: Contemplation. 

4) Xúc: Touch. 

53) Dục: desire. 

6) Tuệ: Wisdom—lInsipht. 

7) Niệm: Mindfulness. 

8) Tác Ý: To have the thought arise—Beget. 
9) Thắng Giải: Supreme liberation. 


10) Tam Ma Địa: (See Samadh)). 


Đại Thiện Lợi: See Đại Thiện Đại Lợi. 

Đại Thiện Tri Thức: Những thiện hữu tri 

thức lớn—Well acquainted with the good— 

Great friends. 

Đại Thiết Vi Sơn: Núi Đại Thiết Vi— 

Mahacakravala (sk)—Núi sắt bao quanh thế 

giới —The great circular “tron” enclosure; the 

hipher of the double circle of mountains 
forming the outer periphery of every world, 
concentric to the seven circles around Sumeru. 

Đại Thiêu Chích Ngục: Pratapana (skt— 

See Đại Viêm Nhiệt. 

Đại Thọ: 

1) Great tree. 

2) Theo tông Thiên Thai, Bổ Tát được xem 
như đại thọ: According to the T”ien-T”ai 
school, Bodhisattva 1s considered as a 
Øreat free. 

Đại Thọ Khẩn Na La Vương: The King of 

the mahadruma Kinnaras—lIndra°s musicians, 

who live on Gandha-madana. 

Đại Thọ Khẩn Na La Vương Sở Vấn 

Kinh: Kinh được Ngài Cưu Ma La Thập dịch 

sang Hoa ngữ——The sutra on the King of the 

Mahadruma Kinnaras, translated into Chinese 

by KumarajIva. 

Đại Thông Hòa Thượng: Hòa Thượng 

Thần Tú, một trong những đệ tử quan trọng 

nhứt Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn—Most 

Venerable Shen-Hsiu, one of 

1mportant discIples of the fifth patriarch. 

Đại Thông Trí Thắng Phật: Mahabhijna- 

Jnanabhibhu—Một vị Phật với tối thượng 

thông trí trong cõi nước Hảo Thành 

(Sambhava), Kỳ Kiếp (Kalpa) của ngài tên là 

Đại Tướng (Maharupa). Ngài đã qua mười 

kiếp thiền định để thành Phật, và sau đó lại lui 

về 84.000 kiếp thiển định nữa, trong khi mười 
sáu vương tử của ngài vẫn tiếp tục thuyết 
pháp, trong số đó thì A Di Đà là vương tử thứ 
chín và Thích Ca Mâu Ni là vương tử thứ I6— 
The great Buddha of supreme penetration and 


của 
the  most 


wisdom—A fabulous Buddha whose realm 
was Sambhava, his kalpa Maharupa. Having 
spent middling kalpas 
meditaton he became a Buddha, and retired 
again in medifation for 84.000 kalpas, during 
which his sixteen sons confinued his preaching 
as Buddhas, among which Amitabha 1s his 
ninth son and Sakyamunl 1s his sixteen son. 
Đại Thống: Vị Tăng cai quản Tăng Ni cả 
nước, được thành lập dưới thời Hoàng Đế nhà 
Tùy — The head of the order, an official 
1nstituted by Wen- T1 of the Sui dynasty. 

Đại Thụ: See Đại Thọ. 

Đại Thuyễn: Đại Thừa, con thuyền lớn cứu 
độ chúng sanh —Mahayana, the great ship of 
salvation. 

Đại Thuyền Sư: Phật là vị thuyển trưởng của 
con thuyền cứu độ—The Buddha, the captain 
of the great ship of salvation. 

Đại Thủy Hỏa Tai: Mahapralaya (skt)——Sự 
hoại diệt cuối cùng của vũ trụ với gió, nước lụt 
và lửa —The final and utter destruction of a 
universe by wind, flood and fire. 

Đại Thừa: Mahayana (skQ——Thượng thừa— 
Diệu Thừa Thắng Thừa-The Great 
Vehicle—Cỗ xe lớn, một trong hai nhánh lớn 
Phật giáo (Tiểu thừa và Đại thừa). Đại thừa 
xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ I trước CN, 
nói là cỗ xe lớn vì tông chỉ của nó là giúp 
được nhiều người cùng giải thoát. Kỳ thật chủ 
đích của Đại thừa là cứu độ nhứt thiết chúng 
sanh. Một trong những điểm tối quan trọng của 
Phật giáo Đại thừa là nó nhấn mạnh đến giá 
trị của người tại gia. Nó cho rằng những người 
thế tục cũng có thể đạt tới đại giác và Niết 
bàn nếu người ấy chịu cố công tu hành. Những 
hệ phái Đại thừa chính là Hoa Nghiêm, Thiên 
Thai, Thiển và Tịnh Độ...Bắc Tông: Phật 
Giáo truyền về phương Bắc qua Trung Hoa, 
Mông Cổ, Đại Hàn, Nhật và Việt Nam. Chúng 
ta ai cũng phải thừa nhận rằng Đại Thừa đã 
đóng góp rất nhiều vào tư tưởng và văn hóa 
Phật Giáo. Nó đã sản sinh ra lý tưởng Bồ Tát 


ten In ecstatic 





Đạo tuyệt vời. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là 
tấm gương bởi sự nghiệp của chính Ngài để 
con người noi theo. Mục tiêu sự nghiệp của 
Ngài là Giác Ngộ và Phật Quả, và con đường 
của Ngài là Bồ Tát Đạo. Đại Hội Kết Tập 
Kinh Điển lần thứ ba được triệu tập vào thời 
Hoàng Đế A Dục ở thế kỷ thứ ba trước Tây 
Lịch, đã có ít nhất là mười tám trường phái, 
mỗi trường phái đều có học thuyết và giới luật 
riêng. Có hai trường phái chiếm ưu thế trong 
các cuộc tranh luận tại Đại Hội, một trường 
phái Luận Giải gọi là Tỳ Bà Sa Luận Bộ, và 
một trường phái thực hiện Đa Nguyên gọi là 
Nhứt Thiết Hữu Bộ. Đại Hội quyết định theo 
lập trường của trường phái Luận Giải và chính 
quan điểm của trường phái nây được truyền 
sang Tích Lan bởi những nhà truyền giáo của 
Vua A Dục, cầm đầu bởi chính con của vua là 
Thái Tử Mahendra. Tại đó trường phái nầy 
được biết là trường phái Nguyên Thủy. Còn 
những người ủng hộ trường phái Nhứt Thiết 
Hữu Bộ hầu hết di cư đến Kashmir thuộc miễn 
Tây Bắc xứ Ấn Độ, nơi đây trường phái nầy 
trở nên nổi tiếng do sự phổ cập viên mãn của 
Bồ Tát Đạo. Tuy nhiên, tại một Đại Hội Kết 
Tập khác (Đại Hội lần thứ tư), được tổ chức 
dưới thời Hoàng Đế Ca Nị Sắc Ca tại thành Ca 
Thấp Di La vào thế kỷ thứ nhất sau Tây Lịch. 
Hai trường phái quan trọng nữa xuất hiện, 
trường phái Phân Biện Thuyết Bộ và trường 
phái Kinh Lượng Bộ. Hai trường phái nầy bất 
đồng nhau về tính xác thực của Vi Diệu Pháp. 
Trường phái Phân Biện Thuyết Bộ cho rằng 
được chính Đức Phật thuyết giảng, trong khi 
trường phái Kinh Lượng Bộ thì cho rằng Vi 
Diệu Pháp không phải do Đức Phật thuyết 
giảng. Vào lúc nây, những mô tả của Đại 
Thừa cho chúng ta biết một số các đại hội đã 
được triệu tập để biên soạn kinh điển theo 

truyền thống Đại Thừa. Ở phía bắc và phía 

nam Ấn Độ, cũng như tại Nalanda trong Ma 
Kiệt Đà, người ta nghiên cứu và giảng dạy Đại 
Thừa. Nhiều bản văn Đại Thừa liên quan đến 
Đức Phật Di Lặc, vị Phật tương lai và nhiều 


Bồ Tát trên trời. Giáo lý Đại Thừa cũng như 
giáo lý của các trường phái khác bắt đầu xuất 
hiện dưới hình thức văn tự khoảng 500 năm 
sau ngày Đức Phật nhập diệt. Những kinh điển 
Đại Thừa sớm nhất như kinh Pháp Hoa và Bát 
Nhã được phổ biến trước thế kỷ thứ nhất sau 
Tây Lịch. Cốt tũy của quan niệm Đại Thừa là 
từ bi cho tất cả chúng sanh và phương tiện 
thiện xảo để hóa độ chúng sanh. Với triết lý 
thâm sâu và lòng từ bi phổ quát, và xử dụng 
phương tiện thiện xảo, Phật Giáo Đại Thừa đã 
nhanh chóng lôi cuốn quân chúng, không 
những ở Ấn Độ mà còn tại nhiều nơi mới phát 
triển Phật giáo như ở Trung Á. Khởi thủy của 
Phật Giáo Đại Thừa có thể tìm thấy ở thời kỳ 
sơ khởi của Đại Chúng Bộ và thời kỳ sơ khởi 
của Kinh Điển Đại Thừa. Vào thế kỷ đầu sau 
Tây Lịch, sự hình thành Đại Thừa Phật Giáo 
thực sự hoàn tất và tất cả những kinh điển Đại 
Thừa chủ yếu vẫn còn tổn tại đến ngày nay. 
Trên lý thuyết mà nói, Đại Thừa Phật giáo 
được chia làm hai hệ tư tưởng: Trung Luận và 
Duy Thức Du Già—Northern or Mahayana— 
Major Vehicle—The greater vehicle, one of 
the two great schools of Buddhism (Hinayana 
and Mahayana). The Mahayana arose In the 
ñrst century BC. It ¡is called Great Vehicle 
because 1ts obJective 1s the salvation of all 
beings. It opens the way of liberation to a øgreat 
number of people and ¡indeed, expresses the 
1ntentionto liberate all beings. One of the most 
criical in Mahayana 1s that It stresses the 
value on laypersons. lí emphasizes that 
laypersons can also attain nirvana 1f they strIve 
to free themselves from worldly bondages. 
Major Mahayana sects include Hua-Yen, T”ien 
Tai, Zen and the Pure Land. It should be 
no(ed that Mahayana spread from India to 
Tibet, China, Korea and Viet Nam. We must 
recognize that the Mahayana has contributed a 
great deal to Buddhist thought and culture. It 
has produced a wonderfUll Path of 
Bodhisattvas. Sakyamun Buddha set an 
example by his own career that people could 


emulate. The goal of this career was 
Enliphtenment and Buddhahood, and the way 
was the way of the Bodhisattva. The Third 
Council was held during the reign of Emperor 
Asoka mm the third century B.C., there were 
already at least eiphteen schools, each with 1s 
own docfrines and disciplinary rules. Among 
them, two schools dominated the deliberations 
at the Third Council, an analytical school 
called VibhaJyavadins, and a school of realistic 
pluralism known as the Sarvastivadins. The 
Council decided ¡in favor of the analytical 
school and it was the views of this school that 
to SrI Lanka by Asoka”s 
missionaries, led by his son Mahendra. There 
1t became known as the Theravada. The 
adherents of the Sarvastivada mostly migrated 
to Kashmrr in the north west of India where the 
school became known for Ifs popular1zation of 
the path of the perfections of the Bodhisattva. 
However, another Council (the Fourth Counci]l) 
was held during the reign of King Kanishka In 
the first century A.D. in Kashmir; two more 
1mporfant schools emerged, the Vaibhashikas 
and the Sautrantikas. These two differed on 
the authentcty of the Abhidharma; the 
Vaibhashikas holding that the Abhidharma was 
taught by the Buddha, while the Sautrantikas 
held that it was not. By this trme, Mahayana 
accounrts tell us, a number of assemblies had 
been convened ¡1n order to compile the 
scriptures of the Mahayana tradition, which 
were already reputed to be vast in number. In 
the north and south west of India as well as 
Nalanda In Magadha, the Mahayana was 
studied and taught. Many of the Important 
texts of the Mahayana were believed to have 
been related by Maitreya, the future Buddha 
and other celestial Bodhisattvas. The written 

texts of Mahayana as well as those of other 

schools began to appear about 500 years after 
the Buddha*s Nirvana. The earliest Mahayana 
sufras such as the Lotus Sutra and the Sutra of 
the Perfection of Wisdom are usually dated 


Were carried 


before the first century A.D. The essence of 
the Mahayana Buddhism 1s the conception of 
compasson for all living beimngs. The 
Mahayana, with its profound philosophy, Ifs 
universal compassion and 1ts abundant use of 
skillful means, rapidly began to attract the 
maJority of people, not only in India, but in the 
newly Buddhist lands of central Asia. The 
origin of Mahayana may be traced to an earlier 
school known as Mahasanghika and earlier 
lerary sources known as Mahayana Sutras. 
By the first century A.D., the formation of the 
Mahayana Budhism was virtually complete, 
and most of the maJor Mahayana sutras were 
1n Theoretically  speaking, 
Mahayana Buddhism ¡1s divided Into tfwo 
systems of thought: the Madhyamika and the 
Yogacara. 

Đại Thừa Cơ Bản: Mahayana-fundament. 
Đại Thừa Diệu Kinh: The Lotus Sutra—See 
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. 

Đại Thừa Đảnh Vương Kinh: Duy Ma Cật 
Tử Sở Vấn Kinh—Đại Phương Đẳng Đảnh 
Vương Kinh——Vimalakrrti-Nirdesa-Sutra. 

Đại Thừa Giáo: Giáo pháp Đại thừa— 
Mahayana—See Đại Thừa. 

Đại Thừa Giáo Cửu Bộ: See Tông Phái. 
Đại Thừa Giới BồỒ Tát giới —The 
commandmenfs Or prohibitions 
Bodhisattvas or monks—Commandments for 
Bodhisattvas—See Giới Cụ Túc, Mười Giới 
Trọng, and Bốn Mươi Tám Giới Khinh. 

Đại Thừa Giới Kinh: 

Kinh điển Đại Thừa hay những kinh điển dạy 
về đạo pháp làm Phật. Những kinh điển mà 
Đức Phật đã giảng dạy, được viết lại bằng chữ 
Ấn Độ và dịch ra chữ Trung Hoa. Toàn tạng 
được chia làm năm loại tương ứng theo giáo 
thuyết đại thừa mà Đức Phật đã giảng trong 
suốt cuộc đời của Ngài—The Mahayana 
sutras—The Sutra-Pitaka 
ascribed to the Buddha, presumed to be written 
1n India and translated into Chinese. These are 


©xIstence. 


for 


Or  điSCOUFS€S 


divided info five classes corresponding to the 
Mahayana theory of the Buddha”s life: 


l) Hoa Nghiêm Thời: Hay những thời pháp 
được Phật thuyết ngay sau khi ngài thành 
đạo—The Avatamsaka or the sermons 
ñirst preached by Sakyamuni right after his 
enlightenmett. 

2) Phương Đẳng Thời: Vaipulya. 

3) Bát Nhã Thời: Prajna-Paramita. 

4) Pháp Hoa Thời: Saddharma-Pundarika. 

5) Niết Bàn Thời: Mahaparinirvana. 


** For more Information, please see Đại Thừa 
GIới. 

Đại Thừa Khởi Tín Luận: Mahayana- 

sraddhotpada-sastra—The Mahayana 

Awakening of Faith, distributed by Asvaghosa 

(Mã Minh)—See Khởi Tín Luận. 

Đại Thừa Kinh: Mahayana sutras. 

Đại Thừa Lăng Già Kinh Duy Thức 

Luận:  Vimsatikavijnapimatratasiddhi-sastra 

by Vasubandhu (Thế Thân). 

Đại Thừa Luận: Abhidharma 

Mahayana. 

Đại Thừa Nhân: Nhân của Đại thừa hay Bồ 

Để tâm—Mahayan cause—The mind of 

enlightenment (Bồ để tâm). 

Đại Thừa Nhị Chủng Thành Phật: The 

two Mahayana kinds of Buddhahood: 

1) Bản lai Phật tánh: Buddhahood of natural 

pur1ty, for every one has the Inherent 

nature. 

Thành tựu Phật 

affained by practice. 

Đại Thừa Pháp: Mahayana Doctrine—Đại 

Thừa không những là một triết lý và tâm lý 

phát triển cao độ và thâm sâu, mà nó cũng là 

một cỗ xe năng động để đạt thành Phật quả. 

Giáo pháp tu tập căn bản của Đại Thừa là 

việc tu tập Lục Độ Ba La Mật, trong đó trí 

tuệ viên mãn là cái đỉnh cao nhất, vì sự hiểu 


of the 


2) tánh: Buddhahood 


biết trực tiếp sâu sắc về tánh không sẽ biến 
đổi việc thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, 


tỉnh tấn và thiển định thành viên mãn. Vai trò 
của trí tuệ viên mãn thật là độc đáo trong sáu 
đức hạnh viên mãn, vì dưới ánh sáng của trí 
tuệ viên mãn, chúng ta thấy rõ tánh không của 
chủ thể, khách thể cũng như hành động của 
năm đức hạnh kia. Thí dụ như trong việc bố 
thí, chính trí tuệ viên mãn khiến cho chúng ta 
hiểu được tính không của chủ thể hay người 
cho, tính không của khách thể hay người nhận, 
và tính không của tặng vật. Tương tự, trong 
đức hạnh viên mãn của trì giới, nhẫn nhục, 
tinh tấn, và thiển định, chính là do sự hiểu biết 
trí tuệ viên mãn mà chúng ta có thể hiểu được 
sự thanh tịnh hay tính không của chủ thể, 
khách thể, và hành động hiện diện trong từng 
phạm vi hành động. Hành trì sáu đức hạnh 
viên mãn đưa đến việc thủ đắc công đức và 
kiến thức. Đức hạnh bố thí, trì giới, và nhẫn 
nhục viên mãn sẽ dẫn đến sự tích lũy công 
đức; trong khi thiển định và trí tuệ viên mãn 
lại dẫn đến sự tích lũy kiến thức cần thiết cho 
việc tu tập; đức hạnh tinh tấn cần thiết cho cả 
công đức và kiến thức. Cả hai thứ công đức và 
kiến thức đều tối cần thiết cho việc tu tập để 
đạt thành Phật quả. Ngoài ra, bốn tâm vô 
lượng hay bốn đức hạnh phát sinh ra các đức 
hạnh cứu độ vị tha. Chúng là những đại 
nguyện của những bậc giác ngộ muốn giải 
thoát chúng sanh. Những bậc giác ngộ nầy 
dùng đủ mọi phương tiện thiện xảo để độ mình 
độ người —The Mahayana Is not only a highly 
developed and profound philosophy 
psycholosy, 1t Is also an accessible, dynamic 
vehicle for achievement of Buddhahod. The 
basic practice doctrine of Mahayana Buddhism 
1s the cultivation of the six paramitas; among 
them, the perfection of wIsdom 1s the crown of 
the six perfections, for 1t Is the penetrative, 
understandng of emptiness 
transform the practices of generosity, moralIty, 
patence, energy, 
perfections. The role of the perfection of 
wisdom 1s unique among the six perfections, 
for 1f 1s In the light of the perfection of wisdom 


and 


direct wil 


and  meditaion Into 


that we see the emptiness of the subJect, 
obJect, as well as action of the other five 
perfections. For example, In the perfection of 
øenerosity, 1t 1s the perfection of wisdom that 
causes us to understand the emptiness of the 
subJect of the action of giving or the giver, the 
emptiness of the objJect of giving or the 
reciplent, and the emptiness of the gIÍt. 
Simlarly, in the perfecions of morality, 
patlence, energy, and medifation, 1t is through 
understanding the perfection of wisdom that 
one understands the purity or emptiness of the 
subJect, obJect, and action present in every 
sphere of action. The practice of the six 
paramitas results in the accomplishment of the 
two accumulations of merit and knowledge. 
The perfection of generosity, morality, and 
patence result in the accumulation of mertf; 
while those of meditation and wisdom result in 
the accumulationof knowledge; the perfection 
Of energy 1s necessary In both accumulations 
of merit and knowledge. These two 
accumulatons is very necessary for the 
of the 
Buddhahood. Besides, four infinie minds or 
four perfections of virtues may also be termed 
s(ereoloøgical or altruistic perfections. “They 
are great vows of the enliphtened ones with 
Intention to free all sentient beings. These 
Enliphtened Beings use all kinds of skillful 
means to save themselves as well as to save 


culivaion and achievement 


others. 

Đại Thừa Pháp Sư: Mahayana Master. 

Đại Thừa Phương Đẳng Kinh Điển: Kinh 
Đại Thừa nói về bình đẳng tính của vũ trụ— 
The sutras and scriptures of the Mahayana, 
their doctrines being square and correct for all 
equally or universal. 

Đại Thừa Quang Minh Định: 
Mahayanaprabhana (skÐÙ—Một trong những 
tam ma địa—One of the samadhis. 

Đại Thừa Tâm: Tâm Đại Thừa hay tìm về 
tâm Phật qua pháp tu Đại Thừa—The mind or 


heart of the Mahayana—Seeking the mind of 
Buddha by means of Mahayana. 

Đại Thừa Thiên: Trời Đại Thừa, một danh 
hiệu dành cho Huyền Trang, Mộc Xoa Để 
Bà ——Mahayana-deva—A title gIven to Hsuan- 
Tsang, who was always styled Moksa-deva. 
Đại Thừa Thiện Căn Giới: Thế giới Tây 
Phương Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà ——The 
Mahayana good roofs realm—The Amitabha 
Pure-Land of the West. 

Đại Thừa Tông: Sau khi Đức Phật diệt độ, 
Phật giáo chia ra làm nhiều tông phái; hai loại 
chính là Tiểu Thừa và Đại Thừa. Những ai cầu 
chứng ngộ A-La-Hán thì gọi là Tiểu Thừa, 
những ai cầu thành Phật thì gọi là Đại Thừa. 
Lúc đầu ngay khi Phật nhập diệt, chỉ có hai 
tông Trung Quán và Du Già gọi là Đại Thừa, 
số còn lại là Tiểu Thừa. Trung Quán tức là 
Tam Luận Tông và Du Già tức là Pháp Tướng 
Tông bên Trung Quốc. Tại Nhật thì Câu Xá và 
Thành Thực tông là Tiểu Thừa, số còn lại là 
Đại Thừa—The school of Mahayana—After 
the Buddha's death, Buddhism was divided 
into many schools. The two main branches 
were Hinayana and Mahayana. 
seeks to become an arhat belongs to the 
Hinayana; while whoever seeks to become a 
Buddha belongs to the Mahayana. Right after 
the Buddha` deaththe school of Mahayana, 
atributed to the of the 
Madhyamka (the ascribed to 
Nagarjuna) and the Yoga; the rest of the secfs 
belonged to the Hinayana. The Madhyamika 
and Yoga 
Dharmalaksana in China. In Japan, only Kosa 
and Satyasiddhi belong to the Hinayana; the 
rest of other schools belong to the Mahayana. 
Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận: 
Mahayanasutra-lamkara-ika—An exposition 
of the teaching of the ViJnana-vada school. 
Đại Thừa Tứ Quả: The four fruits or 
bodhisattva stages in Mahayan: 

I1) Tu Đà Hoàn: Srota-apanna. 


'Whoever 


rise In India 


school 


were called Tsan-Luan and 


2) Tư Đà Hàm: Sakrdagamin. 

3) ANa Hàm: Anagamin. 

4) A LaHán: Arhan. 

Đại Thừa Và Nguyên Thủy: Mahayana 

and Theravada—Theo Hòa Thượng K. Sri 

Dhammananda trong Những Hạt Ngọc Trí Tuệ 

Phật Giáo, Sự khác biệt giữa Đại Thừa và 

Nguyên Thủy bởi những giáo lý căn bản sau 

đây—According to Most Venerable K. SrI 

Dhammananda ¡in The Gems of Buddhism 

Wisdom, here the 

diferences of basic fundamental teachings 

between Mahayana and Theravada: 

(A) Những giáo lý giống nhau—Similar 
teachings: 

e Cả hai đều công nhận Đức Phật Thích Ca 
là bậc Đạo Sư—Both accept Sakyamuni 
Buddha as the Teacher. 

e - Tứ Diệu Đế giống nhau cho cả hai trường 
phái— The Four Noble Truths are exactly 
the same In both schools. 

e - Bát Chánh Đạo cũng y nhau nơi hai 
trường phái—The Eightfold Noble Path 1s 
exactly the same 1n both schools. 

e Lý Duyên Sinh hay Lý Duyên Khởi cũng 
y như nhau tại hai trường phái nầy—The 
Paticca-samappada or the Dependent 
Origination 1s the same 1n both schools. 

e - Cả hai đều bác bỏ ý kiến về một đấng tối 
thượng và thống trị thế giới nầy—Both 
rejected the idea of a supreme being who 
created and governed this world. 

e Cả hai đều công nhận Vô Thường, Khổ, 

Vô Ngã, và Giới Định Huệ như nhau chứ 

không có gì khác biệt—-Both accept 

Anica, Dukkha, Anatfa and Sila, Samadhi, 

Panna without any difference. 

Những giáo lý khác nhau—Different 

teachinøs: 

e _ Điểm khác biệt rõ rệt là lý tưởng Bồ Tát. 
Theo giáo lý Đại Thừa, Bồ Tát đạo là con 
đường dẫn đến thành Phật, chứ không 
phải là A La Hán ——An obvious different 


are similariies and 


(B) 


point 1s the Bodhisattva ideal. According 

the Mahayana doctrines, the 
Bodhisattva Way 1s a way that leads to 
Buddhahood while Theravada 1s for 
Arahantship. 

se Theo giáo lý Nguyên Thủy, Phật, Bích 
Chi, Duyên Giác đều là những A La Hán. 
Một đệ tử Phật cũng có thể trở thành một 
vị A La Hán—According to the Theravada 
doctrines, the Buddha, Pratyekabuddha 
are also Arahant. A disciple can also 
become an Arahant. 

e - Kinh điển Đại Thừa không bao giờ dùng 
từ A La Hán Thừa, họ chỉ dùng Bồ Tát 
Thừa, Thanh Văn Thừa, Duyên Giác 
Thừa, trong khi các từ trên Nguyên Thủy 
gọi là Giác Ngộ —The Mahayana texts 
never use the term Arahantyana or 
Arahant Vehicle. They use three terms 
Bodhisattvayana, Sravakayana, 
Pratyekabuddhayana. In the Theravada 
tradiion these three terms are called 
Bodhis. 

e - Vài người cho rằng Nguyên Thủy ích kỷ 
vì Nguyên Thủy dạy tìm kiếm sự giác ngộ 
cho tự thân, còn Đại Thừa vị tha vì Đại 
Thừa chủ trương tự giác, giác tha, giác 
hạnh viên mãn—Some people consider 
that Theravada 1s selfsh because 1t 
teaches that people should seek their own 
salvaton, while Mahayana 1s altruistic 
because 1t teaches that people should save 
other people before attaining Buddhahood 
(self-benefiing for the benefit of others 
and attaining of Buddhahood). 

Đại Thừa Vô Tác Đại Giới: Theo tông 

Thiên Thai, thì Đại Thừa giới không liên hệ gì 

đến những hành động bên ngoài, mà chỉ là 

những biến đổi từ bên trong—The Mahayana 

øreat moral law Iinvolving no external action; a 

Tien-T”ai expression for the inner change 

which occurs In the recipIent of ordination; It 1s 

the activity within. 


{O 


and 


Đại Thừa Vô Thượng Pháp: The supreme 
Mahayana. 

Đại Thực Quang: Ma Ha Ca Diếp— 
Mahakasyapa (skÙ—He who drank in light, 
with Is mothers milk, she having become 
wíh goldenhhued ligh( through 
obfaining a golden-coloured pearl, a relic of 
Vipasvm, the first of the 
Buddhas. 

Đại thương: Big business. 
Đại Tịch Diệt: Đại Niết Bàn—Parinirvana— 
The great nrvana—The great extinction and 
passing over from mortality/—See Đại Bát 
Niết Bàn. 

Đại Tịch Định: Đại Tịch Định Tam Muội— 
Đại Tịch Tính Diệu Tam Ma Địa—Tam Ma 
Địa hay phép thiển định mà Như Lai đã vào 
với trạng thái tịnh tịch và sự tập trung hoàn 
toàn vắng bặc những xao xuyến loạn động (lìa 
mọi tán động, rốt ráo tịch fĩnh)—The samadhi 


radiant 


seven former 


which the Tathagata enters, of perfect 
tranguilty and concentraion with total 
absence of any perturbing clement 
(parinirvana). 


Đại Tịch Định Tam Muội: See Đại Tịch 
Định. 

Đại Tịch pháp vương: Đại tịch tĩnh hay niết 
bàn của pháp vương Đại Nhựt Như Lai—The 
great trangul or nữrvana dharma-kimg 
(Vairocana—Đại Nhựt Như Lai). 

Đại Tịch Thất Tam Muội: See Đại Tịch 
Định. 

Đại Tịch Tính Diệu Tam Ma Địa: See Đại 
Tịch Định. 

Đại Tịch Tĩnh Tam Ma Địa: See Đại Tịch 
Định. 

Đại Tiền: Maharsi (sk—Những vị Thánh 
Phật tử Thanh Văn hay Phật—Buddhist 
Saints as superlor to ordinary Immortals— 
Sravalas—Buddhas. 

Đại Tiên Giới: Những giới luật nhà Phật — 
The Buddha”s laws or commands. 


Đại Tiên Giới Kinh: Kinh viết về giới luật 
nhà Phật —Sutra or scriptures on the Buddha”s 
laws or commands. 

Đại Tiếu Minh Vương: Vajrahasa (skt)— 
The great laughing king (Ming-Wang). 

Đại Tiểu Nhị Thừa: Hai cỗ xe, Đại và Tiểu 
Thừa—The two vehicles, Mahayana and 
Hinayana. 

Đại Tín: Great root of faith—Đại tín là niềm 
tin sâu sắc, là gốc rễ lớn của niêm tin, được 
coi như một trong ba điều kiện căn bản của 
Thiền tập. Hai điều kiện kia là đại nghỉ và đại 
quyết —Great root of faith; the strong faith that 
1S considered one of the three “pillars” pf the 
practice of Zen. The other two essentials are 
great doubt and great resolve. 

Đại Tín Tâm: Lòng tin lớn và vững chắc— 
Về nương với Phật, đặc biệt là Phật A Di 
Đà —Great firm faith—Surrender 
Buddha, especially to Amitabha. 

Đại Tín Tâm Hải: Tâm có lòng tin lớn như 
bể cả—A heart of faith great as the ocean. 
Đại Tinh Tấn Bồ Tát: Sura (sk)—Một 
trong 16 vị Bồ Tát hay Tôn giả của Hiền Kiếp 
ở ngoại khu phía Nam của Mạn Đồ La Kim 
Cang giớ—A hero bodhisattva, one of the 
sixteen bodhisattvas of the southern external 
region of the Vajradhatu. 

Đại Toàn: Perfect 

Đại Tòng Lâm: Tên của một Tòng Lâm mới 
xây dựng, tọa lạc bên Quốc lộ 1 đi Vũng Tàu, 
khoảng 45 dậm về phía đông bắc thành phố 
Sài Gòn. Năm 1958, Hòa Thượng Thích Thiện 
Hoa và Hòa Thượng Thích Thiện Hòa xin 
Chánh phủ thời bấy giờ cho khai phá khu đất 
hoang trên một trăm mẫu để lập Đại Tòng 
Lâm. Sau chiếc cổng lớn, xây bằng đá vào 
năm 1974, chùa Đại Tòng Lâm nằm bên trái 
được xây từ năm 1958, kiến trúc theo kiểu chữ 
“Công.” Khu vực rộng lớn nây được chia làm 
nhiều khu: khu tượng Phật Đản Sanh nằm bên 
trái, khu tượng Phật thuyết pháp nằm bên phải. 


Or {O 


Chính giữa có tháp Đa Bảo Như Lai, cao ba 
tầng. Bên phải tháp là khu tượng Phật nhập 
Niết Bàn. Bên trong tháp có những tượng Phật 
Thích Ca, Phật Đa Bảo, và bốn tượng của các 
ngài A Nan, Đại Ca Diếp, Văn Thù, Thế Chí, 
cũng như tượng Phật Di Lặc và các tượng của 
các vị hộ pháp được thờ ở tầng dưới đất— 
Name of a newly built Great Vana located by 
the first highway towards Vũng Tàu, about 45 
miles northeast of Saigon City. In 1958, Most 
Venerable Thích Thiện Hoa and Most 
Venerable Thích Thiện Hòa asked for the 
øovernmenf's permission to change the one 
hundred hectares wild land into a construction 
site in Bà Rịa province to build Great Vana 
Pagoda. Entering the main gate made of stone 
in 1974, one can see the pagoda on the left 
hand side, being built in 1958 in the form of 
“Kung” word. The large area of the pagoda 1s 
divided Into many partifions; one partiion 1s 
where the statue of Lord Buddha in His Holy 
Birth, placed on the left hand side; the statue 
of Preaching Buddha 1s placed on the ripht 
hand side. In the middle of the area stands Đa 
Bảo stupa, three-storeyed. On the right side of 
the stupa 1s the partiion of the statue of the 
Parinrvana Buddha. Inside the upper storey 
stand the sakyamuni Buddha statue, Đa Bảo 
Buddha statue and those of four Bodhisattvas; 
Ananada, Mahakasyapa, ManJjusri, 
samantabhadra. The sfattes of Maitreya 
Buddha and four Dharma Guardians 
worshipped on the øround storey. 

Đại Tội: Grave offence. 

Đại Tổng Tướng Pháp Môn: Thực thể của 
chân như rộng lớn thâu tóm hết thẳảy—The 
Bhutatathata as the totality of things and Mind 
as the Absolute. 

Đại Trai Hội: Ngày lễ cúng dường thức ăn 

cho chư Tăng—A feast gIven to monks. 

Đại Trang Nghiềm: Mahavyuha—Creatly 
adorned. 

Đại Trang Nghiềm Kinh: Kinh Đại Phương 


and 


are 


Quảng, trong đó Đức Phật kể về cuộc đời của 

Ngài trên cung trời Đâu Suất và sự xuống thế 

cứu độ chúng sanh của Ngài —Vaipulya- 

mahayuha-sutra, 1n whích the Buddha 
describes his life in the Tushita heaven and his 
dscent to save the world. 

Đại Trang Nghiềm Kinh Luận: 

Sutralankara-sastra (skt)—15 quyển được ngài 

Mã Minh Bồ Tát biên soạn và ngài Cưu Ma 

La Thập dịch sang Hoa ngữ vào khoảng năm 

405 sau Tây Lịch—l5 books composed by 

Asvaphosa and translated into Chinese by 

Kumarajiva in 405 A.D.. 

Đại Trang Nghiềm Thế Giới: Thế giới 

trang nghiêm hay thế giới của Ngài Hư Không 

Tạng Bồ Tát —The great ornate world, the 

universe of Akasagarbha Bodhisattva. 

Đại Trí: Mahamati or Mahaprajna (skÐ. 

e - Trí lớn hay trí huệ siêu việt của chư Phật: 
Great mind—Great wisdom—Buddha- 
wisdom——OmmIscience. 

e - Một danh hiệu của ngài Văn Thù Sư Lợi 
Bồ Tát A tile of Manjusri (Văn Thù 
Sư Lợi Bồ Tá0). 

e_ Toàn thể ngôi nhà đổ sộ của đạo Phật 
dựng trên hai trụ lớn là đại trí và đại bi. 
Trí chuyển thành bi và bi chuyển thành trí. 
Tuy hai mà một, mặc dù trên thế đứng của 
con người, ta phải nói đến như hai sự việc 
khác nhau, nhưng kỳ thật chúng kết hợp 
lại thành một; không phải kết hợp bằng 
toán, mà là kết hợp bằng tâm: There are 
two pillars supporting the great edifice of 
Buddhism: The Great Wisdom 
(Mahaprajna) and the Great Compassion 
(Mahakaruna). The wisdom flows from the 
compassion and the compassion from the 
wisdom, for the two are in fact one, though 
from the human point of view we have to 
speak of them as two. As the two are thus 
one, mathematically unied, but 
spiritually coalesced. 


Đại Trí Độ Luận: Vì phái Tam Luận quá 





nOf 


thiên trọng về duy tâm luận phủ định, nên thời 
bấy giờ nảy lên một trường phái tích cực là Tứ 
Luận Tông, bằng cách thêm vào một tác phẩm 
thứ tư của Ngài Long Thọ, đó là bộ Đại Trí Độ 
Luận. Bộ luận nầy gồm 100 quyển do ngài 
Long Thọ Bồ Tát soạn, giải thích về Đại phẩm 
Bát Nhã Kinh, trong đó Ngài Long Thọ thiết 
lập quan điểm “Nhất Nguyên” của mình một 
cách xác quyết hơn trong bất cứ tác phẩm nào 
khác. Trong luận thích nầy ngài Long Thọ chú 
thích về Đại Bát Nhã Kinh, có một chú giải về 
những nguyên lý căn bản nầy: tất cả các sự 
thể bị chi phối bởi điều kiện vô thường(sarva- 
samskara-anitya hay chư hành vô thường); mọi 
yếu tố đều không có tự ngã (sarva-dharma- 
anatman hay chư pháp vô ngã), và Niết Bàn là 
sự vắng lặng (nirvana-santam hay Niết Bàn 
tịch nh). Tam pháp ấn hay ba dấu hiệu của 
pháp có thể được quảng diễn thành bốn bằng 
cách thêm vào một dấu hiệu khác: tất cả đều 
lệ thuộc khổ đau (sarva-duhkkam) hay thật 
tướng ấn. Có thể dịch chữ “thật tướng ấn' là 
'bản thể” (noumenon). Tông Thiên Thai giải 
thích “thật tướng" như là “vô tướng" hay “vô 
thật,` nhưng không có nghĩa là mê vọng; vô 
tướng hay vô thật ở đây có nghĩa là không có 
một trạng thái hay tướng nào được thiết lập 
bằng luận chứng hay được truy nhận bởi tư 
tưởng; nó siêu việt cả ngôn thuyết và tâm 
tưởng. Lại nữa, Thiên Thai giải thích nó như là 
nhất đế” (eka-satya), nhưng “nhất ở đây 
không phải là nhất của danh số, nó chỉ cho 
“tuyệt đối. Nguyên lý của học thuyết Thiên 
Thai quy tụ trên thật tướng đó của vạn pháp. 
Tuy nhiên, vì cả Tam Luận và Tứ Luận đều từ 
tay Ngài Long Thọ mà ra cả nên khuynh 
hướng tổng quát của những luận chứng siêu 
hình trong hai phái nầy cũng gần giống nhau. 
Kinh được ngài Cưu Ma La Thập dịch sang 

Hoa ngữ vào khoảng những năm 397-415 sau 

Tây Lịch —As the San-Lun School 1s much 
Iinclined to be negativistic idealism, there arose 
the more posiive school, called Shih-Lun or 
Four-Treatise School, which adds a fourth text 


by NagarJuna, namely, the Prajnaparamita- 
Sastra. This sastra 1s composed of 100 books 
ascribed to Magarjuna on the greater PraJna- 
paramita sutra, in which we see that NagarJuna 
established his monisic view much more 
affirmatively than ¡in any other text. In 
Nagarhunaˆs commenftary on the 
Mahaprajnaparamita there is an annofation of 
the fundamental principles: All conditioned 
thnøs are Impermanent (sarva-sanskara- 
anityam); all elements are selfless (sarva- 
dharma-anatman); and Nirvana Is quiescence 
(nirvana-santam), in which it is said that these 
“three law-seals” (signs of Buddhism) can be 
extended to four by adding another, all 1s 
suffering (sarva-duhkham), or can be abridged 
to one “frue state” seal. The “true state” may be 
translaed as “noumenon.” This school 
I1nterprets the “true stafe” as “no sfate” or “no 
truth,` but it does not mean that it 1s false; “no 
truth” or “no state” here means that 1t 1S not a 
truth or a state established by argument or 
conceived by thought but that 1t transcends all 
speech thoupht. Agaim, Tien-T”ai 
Interprets It as “one truth” (eka-satya), but 
“one” here ¡1s not a numerical “one;” It means 
The principle of the T”ien-T”ai 
doctrine cen(ers on this true state of all 
elements. However, all texts from San-Lun 
and Shih-Lun are being from Nagarjuna”s 
hand, the general trend of metaphysical 
argument 1s much the same. The sastra was 
translated Iinto Chinese by Kumarajiva 1n 
around 397-415 A.D. 

** For more Information, please see Trí Độ 


and 


“absolute.” 


Luận. 

Đại Trí Huệ Môn: Pháp môn Đại Trí Huệ, 
phân biệt với Đại Huệ Môn—The Buddha- 
door of great wisdom, as contrasted with that 
of Great Compassion. 

Đại Trí Quán Đảnh Địa: The stage of the 
øreat wisdom chrism, or anointing of a Buddha, 
as having attained to the Great Wisdom or 


OmNIScience. 

Đại Trí Tạng: Tạng Trí Tuệ của Phật—The 
Buddha-wisdom store. 

Đại Triết Gia: Great philosopher. 

Đại Trượng Phu: Great man. 

Đại Tu Hành Giả: Mahayogayogin (skt)— 
Người dấn thân mình vào sự tu tập lớn lao dẫn 
đến Phật quả—He who exerts himself in the 
øreat discipline leading up to Buddhahood. 
Đại Từ: Most merciful—Great mercifuIl— 
Greaf compassion. 

Đại Từ Ân Tự: Chùa Đại Từ Ân được một vị 
hoàng thái tử (đời vua Đường Thái Tông) xây 
tại Kinh Đô Trường An vào đời Đại Đường 
năm 648 sau Tây Lịch. Nơi đây Trần Huyền 
Trang đã sống và làm việc trong suốt cuộc đời 
của ông—The moanstery of “Great Kindness 
and Grace,” built in Ch'ang-An by the crown 
pñnce of T”ai-T”ang in 648 A.D. It is said that 
Hsuan-Tsang lived and worked. 

Đại Từ Ân Tự Tam Tạng: Một danh hiệu 
của Trần Huyền Trang—Tripitaka of the 
“Great Kindnes and Grace” Monastery, a tide 
of Hsuan-Tsang. 

Đại Từ Đại Bi: Đức từ bi rộng lớn, những 
đặc tính của chư Phật và chư Bổ Tát; ban vui 
cứu khổ. Đặc biệt ám chỉ Ngài Quán Thế Âm 
Bồ Tát —Great mercy and great pity—Great 
Compassionate, characteristics of Buddhas and 
Bodhisattvas; kindness 1n giving Joy and saving 
from suffering. It especially applied to Kuan- 
Yin 

Đại Từ Sanh Bồ Tát: Vị thứ năm trên viện 
Trừ Cái Chướng trong Mạn Đô La Thai Tạng 
Giới —The director or fosterer of pity among 
all the living. The fifh im the court of 
Garbhadhatu group. 

Đại Từ Tôn: Đức Di Lặc Bồ Tát—The 
Honoued (One with great 
Mattreya. 

Đại Tử: 

1) Cái chết lớn, từ ngữ của nhà Thiền ám chỉ 


kindness— 


cái chết của “cái tôi” dẫn đến sự tái sanh 
lớn hay đại giác thâm sâu. Đây không 
phải là cái chết của thân thể, mà là cái 
chết của ảo ảnh về cái tôi, của sự mù 
quáng The great death; a Chan 
expression for the death of ego, which 
leads to “great rebirth” 
enlightenment.” This expression does not 
refer to physical death, but rather to the 
death of the 1llusion of ego, of delusion. 

Theo Thiền tông thì Đại Tử Để Nhân là 

người đã tận diệt phiền não và vọng 

thức —According to the Zen Sect, great 
death means one who has swept away 
completely all  i1llusions, all 

CONSCIOUSness. 

Đại Tử Để Nhân: See Đại Tử (2). 

Đại Tự: Mahavihara (sk—Ngôi chùa lớn, 

đặt biệt ngôi chùa ở Tích Lan vào thời Pháp 

Hiển đến viếng khoảng năm 400 sau Tây Lịch, 

có khoảng 3000 Tăng chúng đang tu tập—The 

great monasfery, especially that in Ceylon 
visited by Fa-Hsien in about 400 A.D., when 1t 
had 3,000 inmates. 

Đại Tự Tại: Isvara—Thường dùng để chỉ chư 

Phật và chư Bồ Tát—Self-existent— 

Independent—Absolute—Used of Buddhas 

and Bodhisattvas. 

Đại Tự Tại Cung: 

(A) Cung Ma Hê Thủ La Thiên trên đỉnh của 

cõi sắc giới: The abode of Mahesvara at 

the apex of the form realm. 

Điều kiện hay là nơi cao nhất mà Bồ Tát 

đạt tới để từ đó đi vào Phật quả: The 

condition or place from which the highest 
type of Bodhisattva 

Buddhahood—For more Information, 

please see Đại Tự Tại Thiên (B)-2. 

Đại Tự Tại Thiên: 

(A) Cung trời thứ sáu hay là cung trời cao nhứt 
trong lục dục thiên—The sixth or the 
highest of the six desire-heavens. 

(B) Mahesvara or Siva (sk)—Ma Hê Thủ 


or “profound 


2) 


Or 


(B) 


proceeds to 


La—Ma Hê Thấp Phạt La—Chúa tế của 
tam thiên thế giới; có hai loại—Lord of 
the present chiliocosm, or universe; he 1s 
described under two forms: 

Tỳ Xá Xà Ma Hê Thủ La: Pisaca- 
Mahesvara (skt—Tên của một loài quỷ 
được Ma Hê Thủ La luận sư thờ cúng, loài 
quỷ nầy có ba mắt tám tay, cưỡi bò trắng; 
bò trắng là biểu trưng của Tỳ Xá Xà. Mật 
giáo lại cho đây là Đức Đại Nhựt Như Lai 
ứng hiện. Họ còn cho rằng vị Tự Tại 
Thiên nầy hiện đủ mọi hình và có rất 
nhiều tên như Tỳ Nữu Thiên, Na La Diên 
Thiên, Phạm Thiên... Vợ của vị Thiên nầy 
tên là Đại Tự Tại Thiên Phụ Bhima— 
Head of the demons, he is represented 
with three eyes and eipht arms, and riding 
on a white bull; a bull or a linga being his 
symbol. The esoteric school takes him for 
the transformation body of vairocana, and 
as appearing 1n many forms, Visnu, 
Narayana, Brahma...His wIfe 1s Bhima. 
Tịnh Cư Ma Hê Thủ La: Suddhavasa 
(sk)—Tinh Cư Ma Hê Thủ La Thiên, 
được mô tả như một vị Bồ Tát đã đạt đến 
thập địa, địa cao nhất trong Thập Địa Bồ 
Tát, nghĩa là đang ở ngưỡng cửa bước vào 
Phật quả—Pure dwelling deva, he ¡is 
described as a bodhisattva of the tenth or 
the hiphest degree, on the poit of 
entering the Buddhahood 

Đại Tướng: Maharupa—Great form—The 
kalpa of Mahabhijna-jnanabhibhu, who 1s to 
appear as Buddha In a realm called Sambhava. 
Đại Tướng Quốc Tự: Chùa Đại Tướng 
Quốc tại huyện Khai Phong tỉnh Hồ Nam, 
Trung quốc, chùa được xây vào năm 555 sau 
Tây Lịch, được xây lại vào năm 996, và được 
liên tục trùng tu vào những đời Nguyên Minh. 
Đến cuối đời nhà Minh chùa bị ngập vì cơn lũ 
lụt của sông Hoàng Hà, các triều vua Thuận 
Trị và Càng Long của Thanh triều tiếp tục 
trùng tu—The great aid-the-dynasty monasfery 


Ù) 


2) 


at Kalfeng, Honan, China, founded in 555 

A.D., rebuilt in 996, repaired by the Yuan and 

Ming emperors. At the end of the Ming 

dynasty, the monastery was swept away in a 

Yellow River flood, rebuilt under Shun Chih 

and Ch”ien Lung of the Xing dynasty. 

Đại Tượng Tạng: Great elephant or naga 

freasure, an incense supposed to be produced 

by nagas or dragons fighting. 

Đại Tỳ Kheo: See Đại Tỳ Kheo Tăng and 

Đại Hòa Thượng. 

Đại Tỳ Kheo Tam Thiên Uy Nghỉ Kinh: 

The Sutra of Three Thousand Dignified Forms 

for ordained Monks. 

Đại Tỳ Kheo Tăng: Great Bhiksus, one of 

virtue and old age—See Đại Hòa Thượng. 

Đại Tỳ Lô Giá Na Phật: Đại Nhựt Như 

Lai —Mahavairocana (skt)—See Vairocana. 

Đại Tỷ: Một tên gọi lịch sự cho các vị nữ 

Phật tử thuần thành, tại gia hay xuất gia— 

Elder sister, a courtesy title for a lay female 

devotee, or a nun. 

Đại Uy Đức: Mahatejas (skt)—Có khả năng 

phá ác là uy, có công hộ thiện thì gọi là đức— 

AWe-Inspiing pOWer 

supress evil-doers and protect the good. 

1) Đại Uy Đức trong Ca Lâu La Vương: A 
king of Garudas. 

2) Đại Uy Đức trong Minh Vương: Title of a 
protector of Buddhism. 

Đại Uy Đức Giả: Đại Uy Đức Minh Vương, 

danh hiệu của vị Minh Vương hộ trì Phật 

giáo —Title of a protector of Buddhism. 

Đại Uy Đức Minh Vương: See Đại Uy Đức 

and Đại Uy Đức Giả. 

Đại Uy Đức Tôn: See Đại Uy Đức and Đại 

Uy Đức Giả. 

Đại Ứng Cúng: Một trong mười danh hiệu 

của Như Lai—The Great worshipful—One of 

the ten titles of a Buddha. 

Đại Văn Hào: Great writer. 

Đại Vân Quang Minh Tự: Chùa Đại Vân 


or virtue—Able to 


Quang Minh được xây lên vào đời nhà Tống 
khoảng năm 765—A monastery for Uigur 
Manichaens, ordered to be built by the Sung 
dynasty In 765 A.D. 

Đại Viêm Nhiệt: Pratapana 
Mahatapana—ĐỊa ngục cực nóng, là địa ngục 
thứ bảy trong tấm ngục nóng—The hell of 
great heat, the seventh of the eight hot hells. 
Đại Viên Cảnh Trí: Adarsa-jnana (sk)—Trí 
to lớn viên mãn hay trí hiển hiện các sắc tướng 
trong cảnh trí của Như Lai—Great perfect 
mirror wisdom——Perfect all-reflecting Buddha- 


OrT 


wisdom. 

Đại Viên Cảnh Trí Quán: Quán về cái trí 
to lớn toàn thiện của Như Lai hay pháp quán 
Nhập Ngã Ngã Nhập. Thân Phật và ta như 
nhiều tấm gương tròn đặt đối diện nhau, gương 
và ảnh cái nầy nhập vào cái kia—A 
meditation on the reflection of the perfect 
Buddha-wisdom In every being, that as an 
Image may enfer Into any number of reflectors, 
so the Buddha can enter Into me and ÏI into 
him. 

Đại Viên Giác: Sự giác ngộ to lớn viên mãn 
Phật tr -Great and perfect 
enliphtenment—Buddha wisdom. 

Đại Viên Tịch Nhập: Great entrance into 
perfect res—See Đại Bát Niết Bàn. 

Đại Viên Trí: Great Perfect Wisdom—Đại 
viên trí là Phật trí. Đây là trí biết tất cả và 
toàn vẹn. Những bậc giác ngộ như Duyên Giác 
và Thanh Văn cũng có trí tuệ, nhưng trí tuệ 
nầy so với đại viên trí thì quá nhỏ—Great 
Perfect Wisdom 1s the wisdom of all knowing, 
perfection, etc. Other enlightened beIngs such 
as Pratyeke-Buddhas and Sravakas also have 
wisdom bu their wisdom 1s Infinitely small 
compaired to the “Great Perfect Wisdom. 

Đại Võng: The main principle of Budhism, 
likened to the great rope of a net. 

Đại Vô Lượng Thọ Kinh: Đại Kinh—The 
Great Infinite Life Sutra—See Kinh Vô Lượng 


hay là 


Thọ. 
Đại Vực Long: Dignaga (skÙ—Maha- 
Dignaga—Cũng được biết dưới tên Trần Na, 
là vị luận sư Ấn Độ nổi tiếng về Nhân Minh 
Học vào thế kỷ thứ năm sau Tây Lịch. Những 
tác phẩm của ông chỉ được biết qua những 
dịch phẩm Tây Tạng mà thôi—Also known as 
Jina, founder of the Medieval school of 
Buddhist Logic about the fifth century A.D. His 
works are known only in Tobetan translation. 
Đại Vương: 
I)_ Đại Hoàng Đế: Emperor—Your Majesty. 
2) Một trong Tứ Thiên Vương: Maharaja 
(skÐ—See Tứ Thiên Vương. 
Đại Xa: Cỗ xe lớn mà Đức Phật đã đề cập khi 
nói về căn nhà lửa trong Kinh Pháp Hoa—The 
great bullock-cart in the parable of the burning 
house. 
Đại Xá: General amnesty. 
Đại Xả: Great abandonment. 
Đại Xả Thiền Sư: Zen Master Đại Xả 
(1120-1180) —Thiển sư Việt Nam, quê ở Hà 
Đông, Bắc Việt. Ngài xuất gia lúc tuổi hãy 
còn rất trẻ và trở thành đệ tử của Thiển sư 
Đạo Huệ. Ngài là pháp tử đời thứ 10 dòng 
Thiển Vô Ngôn Thông. Ngài thường ở Tuyên 
Minh Hỗ Nham lập chùa giáo hóa. Một hôm 
vua Lý Anh Tông cho triệu sư vào triều để hỏi 
xem sư có pháp nào trị được chứng phiền 
muộn của vua hay không. Sư bảo vua nên thực 
tập quán “Thập Nhị Nhân Duyên.” Hầu hết 
cuộc đời của ngài, ngài chấn hưng và hoằng 
hóa Phật giáo tại Bắc Việt. Ngài thị tịch năm 
1180, thọ 61 tuổi—A Vietnamese Zen master 
from Hà Đông, North Vietnam. He left home 
and became a disciple of Đạo Huệ since he 
was very young. He was the Dharma heIr of 
the tenth generation of the Wu-Yun-T”ung Zen 
Sect. He always stayed at Tuyên Minh Hỗ 
Nham to build temples to save people. One 
day, king Lý Anh Tông summoned him to the 
capital to ask If he had any Dharma to control 
the king”s depression. He told the king that he 


should practice the contemplaton of the 
twelve conditions of cause-and-effect (nidana). 
He spent most of his life to revive and expand 
Buddhism in North Vietnam. He passed away 
1n 1180, at the age of 61. 

Đại Xảo: Very skilful. 

Đại Xí Thạnh Quang: Kim Luân Phật Đẳnh 
Tôn—The Great Blazing Perfect Light (le of 
a Buddha). 

Đại Xích Hoa: Mahamanjusaka—Ma-ha- 
mạn-thù-sa—Rubia cordifola, from which 
madder 1s made. 

Đại Y: Y của chư Tăng, may bằng cách ghép 
vải vào nhau, từ chín đến hai mươi lăm 
miếng The monk's patch-robe, made ¡n 
varyng grades from nine to twenfy-five 
patches. 

Đại Y Vương: Một danh hiệu của Phật và Bồ 
Tát-Great Lord of healing, an epithet of 
Buddhas and bodhisattvas. 

Đại Ý: 

I) Ý chính của kinh điển The general 
meaning (summary or 1dea) of a sutra. 
Một vị đồng tử, tiền thân của Phật Thích 
Ca, muốn cứu giúp những người nghèo 
trong nước, liền xuống biển định tát cạn 
để tìm châu báu. Vua Trời Đế Thích cảm 
thông bèn giúp sức; thần biển sợ hãi phải 
đưa ngọc ra—The name of a youth, a 
former Incarnation of Sakyamunl; to save 
his nation from their poverty, he plunged 
into the sea to obtain a valuable pearl 
from the sea-god who, alarmed by the aid 
rendered by Indra, gave up the pearl. 

Đại Ý Kinh: Kinh viết về một vị đông tử, 
tiền thân của Phật Thích Ca, được Cầu Na Bạt 
Đà La đời Tống dịch sang Hoa ngữ—The 
Sufra written about a youth, an Incarnation of 
Sakyamuni Buddha, translated by 
Gunabhadra in the Sung dynasty. 

*# For more information, please see Đại Ý. 


Đại Yếu: Essential. 


2) 


Đam Bổ La: See Đảm Bộ La. 

Đam Mê: 

l1) (n) Passion—lIndulgence. 

2) (v) To indulge—To have a great desire 
for—To have a passion for. 

Đám Bụi: A chester of dust 

Đám Ma: FuneralL—Đi dự đám ma: To go to 


someone's funeralL—To attend someone”s 


funeral. 
Đám Mây: A mass of clouds. 


Đàm: 

1) Đầm: A pool. 

2) Sâu: Deep. 

3) Đàm luận: To talk——To chat—To discuss. 
4) Hý luận: To gossip—To boast. 

5) Đám mây che phủ mặt trời Clouds 


covering the sun—Spreading clouds. 
Đàm Ân: Ân sâu hay trọng ân—Profound 
Øace or faVOUr. 
Đàm Bà: Một từ ngữ dùng để chỉ người ăn 
thịt chó—A term defined as eater of dog”s 
flesh. 
Đàm Bát Kinh: Dharmapada (skt)—See 
Kinh Pháp Cú. 
Đàm Hoa: Hoa Ưu 
flower—See Ưu Đàm Ba La. 
Đàm Không Thuyết Hữu: Bàn không nói 
có hay tranh cãi lẫn nhau về thuyết “Hữu” và 
“Không” trong Phật giáo—To discuss non- 
existence and talk of existence, I.e. to điscuss 
the meaning of reality; In discussing non- 
existence to falk of the existing; 1t 1s a phrase 
©expressing confusion of ideas or argument. 
Đàm Lâm: Phòng giảng trong tự viện—A 
monastic schoolroom. 


Đàm Udumbara 


Đàm Luận: To discuss—To converse—To 
chat—To ta]k. 

Đàm Ma: See Dharma 
Vietnamese Section. 

Đàm Ma Ca: Dharmakara (sk)—Đàm Ma 
Ca Lưu—Một vị Tăng nổi tiếng tại Ấn Độ 
(Tàu dịch là Pháp Tạng) vào khoảng những 


in SanskrI/Pali- 


năm 400 sau Tây Lịch (ngài nguyên là một vị 
quốc vương, sau khi nghe thuyết pháp trong 
lòng hoan hỷ, bèn bỏ cung điện xuất gia)—A 
noted monk in India around 400 A.D. 

Đàm Ma Da Xá: Dharmayasas (skt)——Một vị 
Tỳ Kheo nổi tiếng của Ấn Độ (Tàu dịch là 
Pháp Minh) vào khoảng những năm 400 sau 
Tây Lịch—A noted monk In India around 400 
A.D. 

Đàm Ma Nan Đề: Dharmanandi (sk)—Một 
vị Tăng nổi tiếng của Ấn Độ (Tàu dịch là 
Pháp Hỷ) vào khoảng những năm 400 sau Tây 
Lịch, đến Trường An, Trung Quốc, dịch bộ 
Kính A Hàm—A noted Indian monk around 
400 A.D., came to Chang-An, China, translated 
the Agama Sutra. 

Đàm Nghị: To discuss and consult, or 
deliberate. 

Đàm Nghĩa: Bàn luận về nghĩa lý —To 
discuss the meaning. 

Đàm Phán: To negotiate. 

Đàm Thạnh Vân Nham Thiền Sư: Zen 
master Yun-Yan-T°an-Sheng—Thiển Sư Đàm 
Thạnh sanh năm 780 tại Kiến Xương. Đàm 
Thạnh là môn đồ và là người kế vị Pháp của 
Dược Sơn Duy Nghiễm, và là Thầy của đại 
Thiển Sư Động Sơn Lương Giới. Theo Cảnh 
Đức Truyền Đăng Lục, Đàm Thạnh xuất gia 
rất sớm. Ban đầu sư đến tham học với Bá 
Trượng Hoài Hải ngót hai mươi năm mà chưa 
ngộ huyển chỉ. Bá Trượng qui tịch, sư đến 
tham học và trở thành đệ tử Dược Sơn Duy 
Nghiễm. Chính nơi đây Pháp Nhãn của ông 
được khai mở. Ông được Dược Sơn xác nhận 
làm người kế vị Pháp—Zen master Yun-Yan- 
Tan-Sheng was born in 780 in Jian-Chang. 
Yun-Yan was a student and dharma successor 
of Yueh-Shan Wei-Yen, and the master of the 
great Ch"an master Tung-Shan Liang-Chiịch. 
According to The Ching-Te-Ch°uan-Teng-Lu, 
Yun-Yan left home at an early age. Although 
he studied for about twenty years under Bai- 
ZhangHuar-Hadi he  dịd 


not attain 


enlightenment. After Bai-Zhang passed away, 
he became a disciple of Yao-Shan-Wei-Yan. 
There his dharma eye opened and he was 
confirmed by Yueh-Shan as his dharma 
SUCC€SSOT. 


Vân Nham được nhắc tới trong các ví dụ 
thứ 70, 72 và 89 của Bích Nham Lục —We 
encounter Yun Yan in examples 70, 72 
and 891n Pi-Yan-Lu. 

Dược Sơn hỏi sư: “Ở đâu đến?” Sư thưa: 
“Ở Bá Trượng đến.” Dược Sơn hỏi: “Bá 
Trượng có ngôn cú gì để chỉ dạy đổ 
chúng?” Sư thưa: “Thường ngày hay nói 
“Ta có một câu đầy đủ trăm vị.” Dược 
Sơn hỏi: “Mặn là mặn, lạt là lạt, không 
mặn không lạt là vị thường, thế nào một 
câu đầy đủ trăm vị?” Sư không đáp 
được —Yao-Shan asked him: “Where have 
you come from?” Yun-Yan said: “From 
bai-Zhang.” Yao-Shan asked: “What did 
Bai-Zhang say to his disciples?” Yun-Yan 
said: “He often said, “Il have a saying 
which 1s the  hundred 
complete.”” Yao-Shan said: “Something 
salty tastes salty. Something bland tastes 
bland. What 1s neither salty nor bland 1s a 
normal taste. What is meant by the phrase, 
“One hundred tastes are complete?'” Yun- 
'Yan couldnˆt answer. 

Hôm khác, Dược Sơn hỏi: “Bá Trượng nói 
pháp gì?” Sư thưa: “Có khi thầy thượng 
đường đại chúng ngồi yên, cầm gậy đồng 
thời đuổi tan hết, lại gọi: “Đại chúng!” 
Chúng xoay đầu lại, thầy bảo Ấy là gì?” 
Dược Sơn bảo: “Sao không sớm nói thế 
đó? Hôm nay nhơn ngươi thuật lại, ta được 
thấy Hải Huynh.” Ngay câu nói ấy, sư tỉnh 
ngộ, lễ bái—Then Yao-Shan said: “What 
else did Bai-Zhang say?” Yun-Yan said: 
“Once Bai-Zhang entered the hall to 
address the monks. Everyone stood. He 
then used his staff to drive everyone out. 
The he yelled at the monks, and when 
they looked back at him he said: “What 1s 


taSsf€S ar€ 


1?” Yao-Shan said: “Why didn”t you tell 
me this before. Thanks to you today T”ve 
ñnally seen elder brother Hai.” Upon 
hearing these words Yun-Yan attained 
enlightenmernt. 

Một hôm Dược Sơn hỏi: “Ngoài chỗ Bá 
Trượng ngươi còn đến đâu chăng?” Sư 
thưa: “Con từng đến Quảng Nam.” Dược 
Sơn hỏi: “Ta nghe nói ngoài cửa thành 
Đông ở Quảng Châu có một hòn đá bị 
Châu chủ dời đi chăng?” Sư nói: “Chẳng 
những Châu Chủ, dù hợp tất cả người toàn 
quốc đời cũng chẳng động.”—One day 
Yao-Shan asked Yun-Yan: “Besides living 
at Mount Bai-Zhang, where else have you 
been?” Yun-Yan answered: “[ was In 
Kuang-Nan (Southern China).” Yao-Shan 
said: “Ive heard that east of the city gate 
of Kuang-Chou there 1s a great rock that 
the local governor can”t move, 1s that so?” 
Yun-Yan said: “Not only the governor! 
Everyone In the country together can't 
mOV€ If.” 

Một hôm, Dược Sơn hỏi: “Ta nghe ngươi 
biết làm sư tử múa phải chăng?” Sư thưa: 
“Phải.” Dược Sơn hỏi: “Múa được mấy 
suất? Sư thưa: “Múa được sáu suất.” 
Dược Sơn nói: “la cũng múa được.” Sư 
hỏi: “Hòa Thượng múa được mấy suất?” 
Dược Sơn đáp: “Ta múa được một suất.” 
Sư nói: “Một tức sáu, sáu tức một.”—One 
day, Yao-Shan asked: “I've heard that you 
can tame lions. Is that so?” Yun-Yan said: 
“Ves.” Yao-Shan said: “How many can 
you tame?” Yun-Yan said: “Six.” Yao- 
Shan said: “[ can tame them too.” Yun- 
Yan asked: “How many does the master 
tame?” Yao-Shan said: “One.” Yun-Yan 
said: “One 1s SIX. S1x 1S one.” 

Sau sư đến Qui Sơn Linh Hựu, Qui Sơn 

hỏi: “Nghe trưởng lão ở Dược Sơn làm sư 
tử múa phải chăng?” Sư đáp: “Phải.” Qui 
Sơn hỏi: “Thường múa hay có khi nghỉ?” 
Sư đáp: “Cần múa thì múa, cần nghỉ thì 


nghỉ.” Qui Sơn hỏi: “Khi nghỉ sư tử ở chỗ 
nào?” Sư đáp: “Nghỉ! Nghỉ!?—Later, 
Yun-Yan was at Mount Kui. Kui-Shan 
asked him: “ve often heard that when 
you were at Yao-Shan you tamed lions. Is 
that so?” Yun-Yan said: “Yes.” Kui-Shan 
asked: “Were they always under control, 
or Just sometines?” Yun-Yan said: “When 
I wanted them under control they were 
under control. When I wanted to let them 
loose, they ran loose.” Kui-Shan said: 
“When they ran loose where they were?” 
Yun-Yan said: “They re loosel They re 
loose†” 

Sư nấu trà, Đạo Ngô hỏi: “Nấu trà cho 
ai?” Sư đáp: “Có một người cần.” Đạo 
Ngô hỏi: “Sao không dạy y tự nấu?” Sư 
đáp: “Nay có tôi ở đây.”—Yun-Yan was 
making tea. Tao-Wu asked him: “Who 
are you making tea for?” Yun-Yan said: 
“There”s someone who wants 1t.” T”ao- 
Wu then asked: “Why don't you let him 
make 1t himself? 
“Fortunately, Im here to do 1t.” 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, sau khi 
sư đến Hồ Nam, trụ trì núi Vân Nham 
(vách đá mây), huyện Du, Đàm Châu. Sư 
lấy tên núi nầy làm tên mình. Một hôm, 
sư bảo chúng: “Có đứa trẻ nhà kia, hỏi 
đến không có gì nói chẳng được.” Động 
Sơn Lương Giới hỏi: “Trong ấy có kinh 
sách nhiều ít?” Sư thưa: Một chữ cũng 
không.” Động Sơn nói: “Sao được biết 
nhiều thế ấy?” Sư thưa: “Ngày đêm chưa 
từng ngủ.” Động Sơn hỏi: “Làm một việc 
được chăng?” Sư thưa: “Nói được lại 
chẳng nói.”—Acording to The Ching-Te- 
Chuan-Teng-Lu, later he went to live on 
Mount Yun-Yen (Cloud-Crag) in Hu-Nan, 
from which his name derived. After 
becoming an abbot, Yun-Yan addressed 
the monks, saying: ““There 1s the son of a 
certain household. There 1s no question 
that he can”t answer.” Tong-Shan came 


Yun-Yan  said: 


forward and asked: “How many classic 
books are there In his house?” Yun-Yan 
said: “Not a single word.” Tong-Shan 
sad: “Then how can he be so 
knowledgeable?” Yun-Yan said: “Day and 
night he has never slept.” Tong-Shan 
said: “Can he be asked about a certain 
matter?” Yun-Yan said: “What he answers 
1S not spoken.” 

Sư hỏi vị Tăng: “Ở đâu đến?” Tăng thưa: 
“Thêm hương rồi đến.” Sư hỏi: “Thấy 
Phật chăng?” Vị Tăng nói: “Thấy.” Sư 
hỏi: “Thấy ở đâu?” Vị Tăng nói: “Thấy ở 
hạ giới.” Sư nói: “Phật xưa! Phật xưa!”— 
Zen master Yun-Yan asked a monk: 
“Where have you come from?” The monk 
sad: “From Tien-Xiang (heavenly 
figure).” Yun-Yan said: “Did you see a 
Buddha or not?” The monk said: “[ saw 
one.” Yun-Yan asked: “Where did you see 
him?” The monk said: “I saw him ¡n the 
lower realm.” Yun-Yan said: “An ancient 
Buddha! An ancient Buddha!” 

Ngày hai mươi sáu tháng mười năm 841, 
sư nhuốm bệnh. Sau khi tắm gội xong, sư 
kêu chủ sự bảo: “Sắm sửa trai, ngày mai 
có Thượng Tọa đi.” Đến tối đêm hai mươi 
bảy, sư thị tịch. Sau khi thị tịch sư được 
vua ban hiệu “Đại Sư Không Trụ”—On 
the twenty-sixth day of the tenth month in 
841, he became 1l. After giving orders to 
have the bath readied he called the head 
of the monks and instructed him to prepare 
a banquet for the next day because a 
monk was leaving. On the evening of the 
twenfy-senventh he died. After his death, 
he received the posthumous title “Great 
Teacher No Abode.” 


Đàm Thoại: Conversation. 

Đàm Thụ: Cây Vô Ưu Udambara tree— 
See Ưu Đàm Ba La. 

Đàm Tiếu: To mock—To laugh at—To 
ridicule. 


Đàm Vô: See Dharma 
Vietnamese Section. 

Đàm Vô Đức: Dharmagupta (sk)—Đàm Ma 
Cúc—Đàm Ma Đức—Đàm Ma Quật Đa Ca— 
Đạt Ma Cúc Đa—Đàm Vô Cúc Đa—Một 
trong những đệ tử nổi tiếng của Ưu Ba Cúc 
Đa, tổ thứ tư tại Ấn Độ. Đàm Ma Cúc Đa là vị 
tổ sáng lập ra trường phái Đàm Vô Đức Bộ, 
phát triển mạnh ở Tích Lan vào khoảng những 
năm 400 sau Tây Lịch (Đàm Vô Đức còn có 
nghĩa là Pháp Tạng hay Pháp Kính, tức là Bộ 
Tứ Phần Luật —Dharmagupta, one of the 
famous disciples of the fourth Indian patriarch, 
Upagupta. Dharmagupta was the founder of 
Dharmagupta school, which flourished 
Ceylon around 400 A.D. 

Đàm Vô Đức Bộ: Bộ luật tứ phần đặt ra bởi 
ngài Đàm Vô Đức—The four-division Vinaya 
of the Dharmagupta school —See Luật Tứ 
Phần. 

Đàm Vô Đức Giới Bổn: The four-division 
Vinaya of the Dahrmagupta school —See Luật 
Tứ Phần. 

Đàm Vô Đức Luật: The four-division 
Vinaya of the Dharmagupta school —See Luật 
Tứ Phần. 

Đàm Vô Lan: Dharmaraksa (sk)—Một vị 
Tăng nổi tiếng ở Ấn Độ vào khoảng những 
năm 400 sau Tây Lịch (Tàu dịch là Pháp 
Chánh) —A noted monk ¡in India around 400 
A.D. 

Đảm: Gánh vác—To carry—To undertake. 


in SanskrI/Pali- 


1n 


Đảm Bảo: To guarantee—To warrant. 

Đảm Bộ La: Tambula or Djambala (skÙ— 
Đam Bổ La— Tên một loại quả dùng như 
thuốc—Piper Betel, name of a fruit used as 
medicine. 

Đảm Đang: To bear—To take on—To 
undertake. 

Đảm Nhận: To assume——To undertake. 
Đạm Bạc: Simple. 

Đạm Thủy: Fresh color. 


Đạm Tinh Khí Quỷ: Pisaca (sk)—See 
Pisaca 1n SanskrIUPali-Vietnamese Section 
and Quỷ Vương Đạm Tỉnh Khí in Vietnamese- 
English Section. 

Đạm Tình: Indifference. 

Đan: 

1)_ Màu đỏ—Red—Cinnabar colour. 

2) Phương thuốc: A remedy—Drug—Elixir. 
Đan Bên Vào Nhau: To be woven. 

Đan Điền: Khu vực dưới rún— The pubic 
region, about 2 1⁄2 below the navel. 

Đan Hà: Thiền sư nổi tiếng Trung quốc (739- 
824), là môn đồ kế vị của Thạch Đầu Hy 
Thiên. Ông nổi tiếng vì thái độ và bản tánh tự 
nhiên của mình. Người ta kể rằng trong một 
lần về thăm Mã tổ, trong khi ngồi chờ Mã Tổ 
ra tiếp, ông bèn nhảy thót lên vai tượng Văn 
Thù. Chư Tăng trong tự viện của Mã Tổ tỏ ra 
giận dữ, nhưng khi Mã Tổ ra đón thì Ngài cười 
tiếp Đan Hà mà rằng: “Con của ta, con thật là 
tự nhiên.” Một lần khác khi ông ghé lại một 
thiển viện, vì trời lạnh nên ông lấy pho tượng 
Phật trên chánh điện xuống đốt để sưởi ấm. Sư 
trụ trì trách ông bất kính với một pho tượng 
thiêng liêng, thì ông trả lời rằng ông đốt để lấy 
xá lợi, vị sư tưởng ông ngờ nghệch, bèn cười 
mà hỏi vặn lại ông làm sao tìm được xá lợi 
trong pho tượng gỗ trả lại cho sư, Đan hà bèn 
cười to mà rằng: “thế sư lại trách ta đốt gỗ?”—— 
Tan Hsia—A  famous Chinese Zen master 
(739-824), a student and dharma succesor of 
Shih-tou His-ch'ien. He was famous for his 
natural personality. It is said that one time he 
returned to see Ma-tsu and while waiting for 
Ma-tsu to come out to welcome him, he sat 
himself astride the neck of a statue of ManJusri 
and caused ourageous opposifion from all the 
monks In Ma-tsu”s monastery; however, when 
Ma-tsu came out, greeted him with a smile 
and the words: “My son, you are very natural.” 
Another time when he wandered around the 
country, once he spent the night In a Zen 
temple. It was so cold outside, so he took a 


wooden buddha statue off the shrine to make a 
fire to warm himself. The abbot (temple priest) 
told him that as a monk, he should pay respect 
to the sacred sfatue. Tan Hsia said, “If you say 
so, ÍÏ wIll get the Buddha”s relics out of the 
ashes and give them back to you." The abbot 
laughed thinking that this 1s a dull monk. He 
told Tan Hsia, “How can you expect to find 
Buddha's relics in wood?” Tan-Hsia burst out 
laughing and replied,”Why are you bearing me 
then for burning the wood?” 

Đan Tâm: Fidelity. 

Đán: Bình minh—Dawn. 

Đán Quá Liêu: Phòng trong tự viện dành 
cho các vị du tăng ngủ nghỉ (các vị du tăng 
thường đi vào phòng nầy trước khi đến chào vị 
sư trụ tÌ}—A. room In a monastery at which a 
wandering monk stays. 

Đán Quá Tăng: Vị tăng trọ qua đêm hay các 
vị du tăng—A wandering monk, who stays for 
a nipht. 

Đán Vọng: Ngày đầu và ngày giữa tháng 
(mồng một và rằm)—The new moon and full 
moon——The first and the fifteen of the moon. 
Đàn: 

1) Đàn thờ: An altar—An open altar. 


2) Đàn Na: Donation—Charity— 
Almsgiving—Bestowing—See Đàn Na. 

3) Gỗ đàn hương: Sandalwood—A hard 
wood. 

4) Mạn Đà La: Trong Mât Giáo, Đàn có 


nghĩa là Mạn Đà La, tất cả chư tôn được 
đặt vào trong đó để thờ ——In the esoteric 
cult, altar also means a mandala, where all] 
obJects of worship grouped together. 
Đàn Áp: To oppress—To suppress—To 
quell——To put down——To squelch. 
Đàn Ba La Mật: Dana paramita (skt)—See 
Đàn Na, and Lục Độ Ba La Mật 
Vietnamese-English Section. 
Đàn Chủ: Danapati (sk)—Vị thí chủ—Lord 
of charity—A patron. 


in 


Đàn Đà: See Đàn Đặc. 

Đàn Đặc: Dantaloka (skt)—Đàn Đa La Ca— 
Đàn Đa Lạc Ca—Đàn Đà —Đàn Đức—Một 
ngọn núi thuộc xứ Kiện Đà La, bây giờ gọi là 
Kashmiri-Ghar, Peshawar (now in Pakistan), 
bắc Ấn Độ, nơi mà Thái tử Tu Đại Noa sống, 
có người nói hổi Đức Phật chưa thành đạo, 
ngài đã tu khổ hạnh trên núi nây—A 
mountain near Varucha, with a cavern, now 
called Kashmiri-Ghar, in Gandara, Peshawar, 
northern India, where Sudana lived, or as some 
says the place where Sakyamunl, 
Siddhartha, underwent his ascetic sufferings. 
Đàn Độ: Một trong lục độ Ba La Mật, bố thí 
để cứu độ The paramia of chariy or 
almsgiving, the first of the six paramifas. 

Đàn Gia: See Đàn Chủ. 

Đàn Hưởng: Sandalwood. 

Đàn Lâm: Rừng cây chiên đàn, tiếng chỉ tự 
viện—A forest of sandal-wood, a monasfery. 
Đàn Na: Công đức bố thí cho người nghèo 
hay cho chư Tăng NÑ—Cúng dường chư Tăng 
Ni những thứ cần thiết trong cuộc sống hằng 
ngày như ăn, mặc, ở, bịnh. Chư Tăng Ni phải 
nên luôn nhớ rằng nợ đàn na tín thí là nặng 
đến nổi chỉ một hạt gạo đã nặng bằng hòn núi 
Tu Di. Khi chư Tăng Ni đã từ bỏ cuộc sống thế 
tục, họ hoàn toàn tùy thuộc vào của bố thí của 
đàn na, những người làm việc cật lực để cúng 
dường quần áo, thực phẩm, thuốc men, mễn 
mùng. Họ phải làm việc vất vả vô cùng để 
vừa lo cho gia đình vừa hộ trì Tam Bảo. Có khi 
họ làm không đủ ăn mà họ vẫn sẵn sàng hộ trì. 
Đôi khi Phật tử tại gia là những kẻ không nhà, 
thế mà họ vẫn dành dụm để cúng dường Tam 
Bảo. Chính vì những lý do đó, sự lạm dụng 
tiền của Tam Bảo hay của cúng dường, thì mỗi 
hạt gạo mỗi tất vải là nợ nần Tam Bảo. Nếu 
chư Tăng Ni không dụng công tu hành và 
giúp người khác cùng tu hành giải thoát, thì 
bất cứ thứ gì họ vay tạo trong đời nầy họ sẽ 
phải đền trả trong những kiếp lai sanh bằng 
cách sanh làm nô lệ, làm chó, làm heo, làm bò 


when 


làm trâu, vân vân—Almsgivinge——Donation—— 
Charity—Offerings—The virtue of almsgiving 
to the poor and the needy—Offer giIfts to 
Bhikhu or commumity of Bhikhus. Offerings to 
the monks and the nuns necessary things for a 
monastic living from lay Buddhists (clothes, 
food, medicine, blankets, ete)—Monks and 
nuns should always remember their debts to 
the giveers are so heavy that even a grain of 
rice weighs the wIeght of a Sumeru Mountain. 
Once Monks and Nuns renounced their worldly 
life, they tofally depend on the people who 
make charitable donations such as clothes, 
food, medicine and blankets. These givers 
work hard to make therr living, to take care of 
{o support the (Order. 
Sometimes, no matter how hard they work, yet 
they donthave enough to live on. Lay 
Buddhists are sometimes homeless, yet they 
sull save money to support the Sangha. For 
those reasons, If the Sangha misuse the 
moneyor whatever offered, then every seed of 


themselves and 


rice, every milimeter of fabric shall have theIr 
debts. If the Monks and the Nuns don't do their 
best to cultivate themselves and help liberate 
others, whatever they recerve in this life must 
be repaid in the next reincarnation to the 
fullest by becoming slaves, or being dogs, pIgs, 
cows, water buffalos, efc. 

Đàn Na Bát Để: Danapat (sk)—See Đàn 
Na. 

Đàn Na Đường: Danna's Hall—Donors' 
Haill. 

Đàn Na Tự: Chùa nơi đàn na tín thí cúng 
dường tạo phước—A monastery where people 
make therr almsgiving to cultivate their merits. 
Đàn Thí Dana (skt—Almsgiving— 
Bestowing—Charity—See Đàn Na. 

Đàn Thí Ca A Lan Nhã: Dandaka- 
aranyaka (skt)—Một trong ba loại ẩn sĩ Đàn 
Thí Ca, những vị sống trên những phiến đá gần 
bờ biển —Dandaka forest hermits, one of the 
three classes of hermits, Interpreted as those 


who live on rocks by the seashore. 

Đàn Tín: 

I1) Bố thí và tín tâm: Almsgiving and faith. 

2) Lồng tín ngưỡng của thí chủ: The faith of 
an almsgIver. 

Đàn Việt: Danapati (skt). 





1) Phậttử: Buddhist followers. 
2) Người bố thí: Almsgivers—Patrons. 


Người thoát nghiệp nghèo do tu hạnh bố 
thí: One who escapes the karma of 
poverty by giving. 

For more Information, please see Đàn na. 
Đản: Duy chỉ—Only. 

Đản Không: Chỉ là không, một từ được tông 
Thiên Thai dùng để chỉ hệ thống Tiểu Thừa 
chính thống (Tiểu thừa phân tích chư pháp, chỉ 
thấy cái không mà không thấy cái bất không, 
nên gọi là “Đản Không.” Hàng Bồ Tát Đại 
Thừa phân tích chư pháp như huyễn như mộng, 
cái thể của nó tức là không, bất không, nên 
gọi là “Bất Đảẩn Không”) -Only non- 
exiIstence, or Immaterlality, a term used by 
Tien-T”ai to denote the orthodox Hinayana 
System. 

Đẳn: See Đản Nhật. 

Đản Nhựt: Birthday. 

Đản Sinh Hội: Ngày lễ Phật Đản Sinh, vào 
ngày môổng 8 tháng 4_—An assembly to 
celebrate a birthday, e.ø. the Buddhaˆs on the 
8” of the 4" month. 

Đấn: Khiếp sợ—Dread. 

Đãn Đa: Danta (skt——Răng—Tooth—Teeth. 
Đãn Đa Gia Sắc Đa: Dantakastha (sk0. 


+ 





I1) Cây nhai cho sạch răng: Tooth stick, said 
to be chewed as a dentifrice. 
2) Tên của một loại cây mọc lên từ chỗ Đức 


Phật bỏ cây tăm xỉa răng của Ngài: The 
name of a tree ørown from a tooth-pIck 
of the Buddha. 

Đạn: Viên đạn—A bullet—Shot. 

Đạn Chỉ: Búng móng tay. Một khoảng thời 

gian tương đương với 20 cái khẩy móng tay— 


To snap the fÍingers, In assent, In Joy, 1m 
Wwarning; a measure of time equal to twenty 
winks... 

Đạn Đa: Danta (skt——Răng—Tooth. 

Đạn Đa Lạc Ca: Dantalokagiri (sk)—Một 
ngọn núi gần thành Varusa, có hang động nơi 
Sudana đã từng trú ngụ. Bây giờ được gọi là 
Kashmir-Gha—A  mountan (the 
Daedali of Justinian) near Varusa with 1(s 
cavern, where Sudana lived. Now called 
Kashmnri-Ghar. 

Đạn Trạch Ca: Dandaka (skt)—Tên của một 
Vị vua—Name of a king. 

Đạn Trạch Ca Lâm: Khu rừng Đạn Trạch 
Ca, nơi đã bị một vị Tiên tàn phá vì bị quốc 
vương Đạn Trạch Ca cướp vợ—The forest of 
Dandaka, destroyed by a rsi because the king 
had carried off the rsis wIfe, sayIng a rsi had 
no need for one. 

Đang Đềm: By the night. 

Đang Khi: While. 

Đang Lúc: While. 

Đang Thịnh: Prevailing. 

Đang Thời: At that time——At that momeit. 
Đang Tôn Tại: Existent. 

Đáng: To deserve. 

Đáng Chê: 
Censurable. 
Đáng Chết: Worthy of death. 
Đáng Đời: To deserve well. 
Đáng Ghết: 
Hateful. 

Đáng Giá: Valuable—To be worth. 

Đáng Hưởng Thụ: Enjoyable. 

Đáng KỂ: Remarkable—Dấu hiệu đáng kể: 
Remarkable Indication. 

Đáng Khen: Praise-worthy—Worthy 
pralse—Commendable. 

Đáng Khiển Trách: See Đáng chê. 
Đáng Khinh: Despicable—Contemptible— 
Deserving to be despised. 


Imonfes 


Blameworthy—Blamable—— 


Undesirable—Damnable— 


of 


Đáng Kiếp: See Đáng đời. 
Đáng Kính: Worthy of respect. 
Đáng Lễ: Instead of. 
Đáng Ngờ: Doubtful. 
Đáng Phạt: Worthy 
Punishable. 

Đáng Sợ: Dreadful. 


of punishment— 


Đáng Thương Hại: Piuious—Pitful— 
Pitiable. 
Đáng Tin: Trust-worthy—Credible—To be 
believed. 


Đáng Tội: To deserve punishment. 
Đáng Trách: Blameworthy. 
Đáng Trọng: Worthy 
Respectfully. 

Đấng Trí: Inability to thíink coherently— 
Absent-minded——Forgetful. 

Đanh Thép: Forceful—Energetic. 

Đánh Bóng: To polish. 

Đánh Dấu: To mark. 

Đánh Dẹp: To repress. 

Đánh Đàng Xa: To swing one”s arms. 


Of respect— 


Đánh Đuổi: To chase—To expel. 

Đánh Giá: To estimate—To value—To 
appralse——To assess. 

Đánh Liều: To risk—To take a chance—To 
adventure to do something. 

Đánh Lừa: To cheat—To deceive. 

Đánh Nhau: Conflict. 

Đánh Tan Sự Ngờ Vực: To divert (dispel) a 
doubt. 

Đánh Tan Sự Ngờ Vực Trong Nhà 
Thiền: To dispel the doubts of Zen disciples. 
Đánh Thức: To awake—To wake someone 
up. 

Đánh Trống Lãng: To evade a subject— 
To divert by speaking another subJect. 

Đành Phận: To resign oneself. 

Đành Rằng: Although—Though. 


Đảnh Lễ: Đảnh lễ bằng cách nằm mọp, đầu 
đụng chân vị mà ta muốn đảnh lễ —To 
prostrate oneself with the head at the feet of 
the one reverenced. 

Đao: 

I1) Lưỡi dao: KnIe. 

2) Đau đớn: Grieved—Distressed. 

Đao Đồ: The hells of swords—The gati or 
path of rebith as an animal—So called 
because animals are subJects of the butcher”s 
knte. 

Đao Lợi Thiền: Trayastimsas (skt)— 
Tavatimsa (p)—Đát Lợi Da Đát Lợi Xa 
Thiên—ĐÐa La Dạ Đăng Lăng Xá Thiên—Cõi 
trời dục giới thứ hai, trên cõi Diêm Phù Đề. 
Theo thần thoại Ấn Độ Giáo, thì cõi trời nầy 
nằm bên trên núi Tu Di, có 32 Thiên thành, 
mỗi bên có tám thành; thành trung tâm gọi là 
Hỷ Kiến Thành nơi trú ngụ của vua trời Đế 
Thích ngàn đầu ngàn mắt bốn tay, cung điện 
của ông gọi là Bì Xa, nơi cư ngụ của bà vợ 
Saci và 119.000 tỳ thiếp. Hằng tháng Tứ Thiên 
vương phải báo cáo với ông những thiện ác cõi 
thế gian—The second of the desire-heavens, 
the heaven of Indra. It is the Svarga of Hindu 
mytholoøy, situated on Meru with thirty-two 
deva-cities, eipht on each side; a central cIty 1s 
Sudarsana, or Amaravati, where Indra, with 
1,000 heads and eyes and four arms, lives in 
his palace called Vaijayanta, and revels In 
numberless sensual pleasures together with his 
wife Saci and with 119,000 concubines. There 
he receives the monthly reports of the four 
Maharajas as to the good and evil in the world. 
The whole myth may have an astronomical or 
meteorological background. 

Đao Phong: The wind that cuts all living 
beinngs to pleces—Disintegrating force at 
death. 

Đao Sơn: The hill of swords in one of the 
hells. 


Đáo: Đến—To reach—To arrive. 


Đáo Bỉ Ngạn: Paramita (skt)—Ba La Mật 

Đa—Vượt qua biển sanh tử để đến bờ Niết 

Bàn (Para có nghĩa là bờ bên kia, mita có 

nghĩa là đến) —To reach the other shore 

(nirvana). 

Đáo Đầu: Vào phút chót—At the end—When 

the end ¡s reached. 

Đào: 

l1) Đào thoát: To escape——To escape. 

2) Đào ty: To flee—To escape. 

3) Rữa cho sạch: To wash—To cleanse. 

Đào Nạn: To ward off a danger. 

Đào Sâu: To deepen. 

Đào Tạo: To create——To form. 

Đào Thải: 

1) Phế bỏ: To eliminate. 

2) Đây là thời thứ tư trong năm thời giáo 
thuyết của Đức Phật, theo tông Thiên Thai 
thì đây là giai đoạn đào thải những tà 
kiến hay tình cảm chấp trước bên ngoài 
bằng lý “không.”——The fourth of the five 
periods of Buddha”s teaching, according to 
T1en-T”ai, I.e. the sweeping away of false 
Ideas, produced by appearance, with the 
doctrine of the Void, or the reality behind 
the seeming. 

Đào Thiền: Trốn ra khỏi thiền định (ý nói có 

người chỉ hành thiển theo một thời khóa nhất 

định nào đó mà thôi, tới cử tới giờ thì ngồi, 
còn thì cứ buông lung phóng dật)—To escape 
1n or from meditation or thought. 

Đào Thoát: See Đào. 

Đào Vong: To run away—To flee. 

Đảo: 

1) Té ngã: To fall_—To lie down—To pour. 

2) Điên đảo: Upside down——On the contrary. 

3) Tà vạy: Inverted—Perverted. 

Đảo Điền: Upside down. 

Đảo Hợp: A fallacious comparison in 

syllogism. 

Đảo Huyền: Ulambana (sk)—Vu Lan 

Bồn—Người chết bị đọa vào địa ngục và bị 


treo ngược. Muốn cứu họ thoát khỏi cảnh treo 
ngược nây thân quyến phải cúng giải đảo 
huyển và trai Tăng (để nhờ thần lực cầu 
nguyện của nhiều người nhờ đó mà vong linh 
được siêu thoát)—Hanging upside down; the 
condiion of condemned  souls, 
especially for the Ullambana or 
Lambana festival 1s held in seventh month. 

Đảo Kiến: Vọng kiến điên đảo hay cái hiểu 
thấy sai ngược với sự thật, cho vô thường là 
thường, cho khổ là lạc, cho vô ngã là ngã, và 
cho bất tịnh là tịnh—Upside down or inverted 
views, seeing things as they seem not as they 
are, ©.ø. the Iimpermanent as permanent, 


cerftain 
whom 


HmIS€FV as JOy, non-ego as eøo, and Impur1fy as 

purIty. 

Đảo Lộn: To turn upside down. 

Đảo Ly: The fallacy of using a comparison in 

a syllogism which does not apply. 

Đảo Ngã: Cái ngã không có thực tế vì cái ngã 

do vọng kiến điên đảo, một trong bốn thứ điên 

đảo—The conventional ego, the reverse of 

reality. 

Đảo Ngược: To reverse. 

Đảo Phàm: Phàm phu hay người chưa giác 

ngộ, nhìn sự vật một cách điên đảo— 

Perverted folks, the unenliphtened who see 

things upside down. 

Đảo Vũ: To pray for rain. 

Đạo: 

Œ@)› Trộm đạo: To rob—A robber—Bandit— 
Pirate—Stealing—See Trộm Cắp. 

ID) Trồng lúa: Growing rice. 

(IDMarga (skt)—Con đường—Có hai con 

đường——The way——There are two ways: 

Dòng sanh tử: The way of transmigration 

by which one arrives at a good or bad 


] 


©xIstence. 
2) Đường Bồ để hoặc giác ngộ dẫn đến 
Niết bàn: The way of bodhi or 


enlightenment leading to nirvana through 
spiritual stages. 


** For more Information, please see Mạt Già, 
and Bát Chánh Đạo. 

Đạo An: Tao An—Học giả Phật giáo quan 
trọng nhất của Trung quốc vào thế kỷ thứ IV 
sau Tây lịch (312-385). Đạo An sanh ra tại đất 
Phù Liễu, thuộc xứ Thường Sơn, ở miền bắc 
Trung Hoa, trong gia đình theo Khổng giáo, 
nhưng ông xuất gia tu Phật năm 12 tuổi. Vì 
tướng mạo xấu nên ông không được người 
trong chùa nể trọng cho mấy. Về sau ông du 
phương học đạo, gặp Ngài Phật Đồ Trừng ông 
liền xin theo làm đệ tử nương học. Mỗi khi 
Phật Đồ Trừng giảng kinh thì ông trùng thuật 
lại, lời giảng và ý nghĩa đều diễn đạt đến mức 
siêu quần, làm cho thính chúng thẩy đều kinh 
hãi. Ông đã nghiên cứu nhiều văn bản khác 
nhau của Kinh Bát Nhã và thực hành thiển 
định. Ông đã bình giải những kinh văn nây 
ngay trong những năm đầu trong đời tu tập của 
ông, và ông cũng chính là học giả Phật giáo 
đầu tiên phối hợp giữa Bát Nhã và Thiền Na, 
là người khai sáng một trong những trường 
phái Phật giáo Trung quốc đầu tiên, trường 
phái nầy được triển khai từ Kinh Bát Nhã Ba 
La Mật mà ông đã dày công nghiên cứu. Học 
thuyết về “Không tổn tại căn bản,” trường 
phái nầy tin rằng cách duy nhất để giải thoát 
khỏi những ràng buộc của mình là bằng cách 
giữ cho tinh thần trong “không tổn tại.” Ông 
cũng là người đầu tiên lập ra bản danh mục 
kinh điển bằng Hoa ngữ thời bấy giờ. Ông 
được coi là người đầu tiên khởi xướng việc thờ 
Phật Di Lặc. Thời bấy giờ, vì chưa có Luật 
Tạng đầy đủ nên ông đã quy định những quy 
tắc chính về sinh hoạt chung cho các đệ tử của 
mình. Những sinh hoạt nầy bao gồm những 
nghi lễ tôn vinh Đức Phật như đi vòng quanh 
các tượng, phương pháp giải thích kinh điển, 
ăn uống trong tự viện, và nghi lễ bố tát. Vì 

bao giờ ông cũng xem trọng thiển định, nên 

nhiều người coi ông như một trong những cha 
đẻ của Thiền Tông Trung Hoa, trong khi nhiều 
người khác xem ông như là người thật sự sáng 


lập ra Thiển tông Trung Hoa. Người ta nói 
rằng Đạo An Pháp Sư có một tướng lạ là nơi 
cánh tay trái của ngài nổi lên một cục thịt u, 
giống như hình cái ấn, nên người đương thời 
cũng gọi ngài là “Thủ Ấn Hòa Thượng.”—The 
most important Chinese Buddhist scholar of 
the 4" century AD (312-385). He was born In 
Fu-Lleu area of Tsang-Shan reglon In northern 
China into a Confucianist family; however, by 
the age of twelve he became a novice ¡1n the 
Buddhist monastic order. Because he was so 
physically unattractive, not many people at the 
temple respected him greatly. Later, he 
traveled abroad to learn Buddhism. He met a 
great venerable Fu-Tu-Tzeng. He immediately 
asked to follow to learn from this øreat master. 
Each time Fu-Tu-Tzeng explained the Sutra he 
repeated the teachings The words and 
meanings were explained and clarified to the 
highest level, leading the listeners to feel 
overwhelmed his 
extraordinary penetraton and knowledge of 
the Dharma he had leanred. He studied various 
prajnaparamita texts and the sutras dealing 
with the practice of dhyana. He composed 
commentaries on these texfs very early on In 
his life, and he was also the first scholar who 
Joinned the Prajna and Dhyana. 
considered the first founder of one of the early 
of£ Chinese Buddhism, which 
developed out of his engagement with the 
Prajnaparamita Sutra. This was the school of 
fundamental nonbeing, which believed that 
liberation from all spiritual fetters can only be 
attaned  through dwelling 
nonbeing. He was also the first one who 
compiled catalogue of sutras, listing those 
already available in Chinese translation. He 1s 
considered the originator of the cult of 
Mattreya. At his time, due to lack of a 
complee Vinaya-pitaka, he established 
guldelnes for the communal líe of his 
followers. These guidelines included rites for 
veneraion of the Buddha, such as 


In astonishment at 


He was 


schools 


the  mind”s in 


of sfatues methods of 
expounding the sutras, communal meals, and 
the uposatha ceremonies. Because of his 
emphasis on the Importance of medifation 
practice, many people regarded him as one of 
the fathers of Dhyana Buddhism In Chína, 
while many others considered him as the 
actual founder of Chinese Chan. lt 1s said that 
Dharma Master Tao-An had a unique 
characteristic In that his left arm had a great 
protrusion of flesh, resembling a seal; thus, 
many people of the day called him “Seal- 
Holding Great Master.” 

Đạo Cán: Cọng rơm—Rice straw. 

Đạo Cấm: 

I1) Bất cứ thứ gì cấm ky trong đạo giáo hay 
trong đời sống tu hành: Whatever is 
prohibited by the religlon or the relipIous 
life. 

Giới Thanh Tịnh, Ba La Mật thứ nhì trong 
Lục Ba La Mật: sila, the second paramifa, 
moral purIty. 

Đạo Chân: Thiền Sư Đạo Chân (1579- 
1638)—Zen Master Đạo Chân—Thiển sư Việt 
Nam vào đầu và giữa thế kỷ thứ 17, quê ở 
Phúc Khê, Bắc Việt. Tục danh là Vũ Khắc 
Minh. Ngài là đệ tử của Thiền sư Đạo Long. 
Sau khi Thầy của ngài thị tịch, ngài tiếp tục trụ 
tại chùa Pháp Vũ tu hành và thị tịch khoảng 
năm 1638. Lúc trước khi viên tịch, ngài đã cho 
biết nhục thân sẽ không bị hư thối. Sự việc 
quả đúng như thế, nhưng về sau nầy, người ta 
cũng ướp vào nhục thân của ngài một số chất 
liệu để hạn chế sức tàn phá của thời gian—A 
Vietnamese Zen master from Phúc Khê, Bắc 
Việt, the carly and middle of the 
seventeenth century. His secular name was Vũ 
Khắc Minh. He was a disciple of Zen Master 
Đạo Long. After his master passed away, he 
síayed at Pháp Vũ Temple to cultivate. He 
passed away In about 1638. Before his death, 
he told his disciples that his body would not be 
decayed. It happened as he said. However, 


circumabulation 


2) 


in 


recentfly, some new techniques have been 
applied to reduce the decomposition to the 
body. 
Đạo Chiều: T?ao-Chiao (628-700)—Một 
Tăng sĩ Nhật Bản được gửi sang Trung Hoa 
năm 653; ông thọ pháp với Huyền Trang hơn 
10 năm. Huyền Trang đặc biệt dạy ông về 
pháp Thiền Quán và khiến ông truyền bá 
phương đông, tức Nhật Bản. Trước khi khởi 
hành trở về Nhật Bản, ông được thầy cho 
nhiều bộ kinh, luận và sớ viết về Duy Thức 
Luận. Hồi hương, Đạo Chiêu khởi sự truyền 
bá Duy Thức tại chùa Nguyên Hưng—T”ao- 
Chiao (628-700), a Japanese priest, was senf to 
China in 653. He studied under Hsuan-Tsang 
for more than ten years Hsuan- 
Tsangespecially Instructed him in Meditation 
or Zen and recommended that he propagate Its 
pracice to the East (Japan). Before his 
departue, he received from his teacher several 
sutras, treafses and commentariles on the 
works of Idealism. On his return home, he at 
once set out to transmit the Idealist doctrine 1n 
the monastery of Gwango]I. 
Đạo Chúng: 
l1) Tăng chúng: The body of monks. 
2) Những người tu tập: Those who practice 
religion. 

Đạo Chúng Tính: Một trong sáu chủng tính 
trong tiến trình từ Bồ Tát lên Phật, đạo chủng 
tính là từ chủng tánh Phật tiến tu chứng đắc 
“Trung Đạo”—One of the six øgerm-nafures or 
roots of Bodhisattva development, the nafure 
possessing the seed of Buddhahood. The staøge 
1n which the “middle” way 1s realized. 
Đạo Chúng Trí: Một trong ba trí, Bồ Tát trí 
dùng tất cả phương tiện để cứu độ chúng 
sanh—The wisdom which adopts all means to 
save all the living, one of the three wisdom. 
** EFor more Information, please see Tam 

Trí (A) (2). 
Đạo Cụ: Những món cần thiết trên đường tu 
hành như y áo, bát khất thực, và những đồ phụ 


tùng khác—The implements of the faith, such 
as garmen(s, begging-bowl, 
accessorles which aid one In the Way—See 
Tám Món Cần Dùng Của Phật. 

Đạo Dẫn: Dẫn đạo—To lead. 

Đạo Diễn: Stage-manager. 


and other 


Đạo Đạt: To express oneˆs opinion. 

Đạo Đế: Chân lý thứ tư trong Tứ Diệu Đế, là 

chân lý diệt khổ, là Bát Thánh Đạo——The path 

leading to the end (extinction) of suffering, the 
fourth of the four axioms, I.e. the eightfold 

noble path . 

** For more Information, please see Tứ Diệu 
Đế, Bát Chánh Đạo, and Ba Mươi Bảy 
Phẩm Trợ Đạo. 

Đạo Đời: Dharma and life—Religion and life. 

Đạo Đức: 

l) Đạo và đức hạnh: Religion and virttile— 

Morality—Virtue—Morals—Ethical. 

Đức Phật là một nhà đạo đức vĩ đại kỳ tài 

chưa từng thấy trên hoàn vũ: Buddha is a 

the greatest ethical man of genius ever 

bestowed upon the world. 

Đạo Đức Giả: A fake. 

Đạo Đức Lần Lần Suy Vi: Morality and 

virfue gradually decline. 

Đạo Đức Suy Vi: Morals and virtues have 

broken down. 

Đạo Đức Uyên Thâm: High moral. 

Đạo Gia Tô: Catholicism. 

Đạo Giả: Người hành trì Phật pháp—One 

who practises Budhism. 

Đạo Giai Phù Dung Thiền Sư: Zen master 

Tao-Jia-Fu-Rong—See Phù Dung Đạo Giai 

Thiền Sư. 

Đạo Giao: Tác động hổ tương giữa hành giả 

và Phật, đấng đáp ứng lại ước vọng của hành 

giả —Mutual ¡interacion between the 
individual seeking the truth and the Buddha 
who responds to his aspiratons; mutual 
1ntercourse through religion. 

Đạo Giáo: 





2) 


1) Lão Giáo: Taoism. 
2) Chánh đạo hay đạo Phật: The teaching of 
the ripght way, I.e. Buddhism. 
Đạo Hành: Thực hành chân lý—To practice 
the Buddha-truth. 
Đạo Hạnh: Hành vi đạo đức —Virtuous— 
Conduct according to Buddha-truth—The 
discipline of religion. 
Đạo Hạnh Thiền Sư: Zen Master Đạo Hạnh 
(2-1115) —Thiền sư Việt Nam, quê ở Bắc Việt. 
Ngài xuất gia làm đệ tử của Thiền sư Kiểu Trí 
Huyền, nhưng không thể khế ngộ được. Về 
sau ngài đến pháp hội của Thiển sư Sùng 
Phạm và trở thành một trong những đệ tử nổi 
tiếng nhất của Sùng Phạm tại chùa Pháp Vân. 
Ngài là Pháp tử đời thứ 12 dòng Tỳ Ni Đa Lưu 
Chi. Về sau ngài trụ tại chùa Thiên Phúc để 
hoằng pháp cho đến khi ngài thị tịch vào năm 
1115. Ngài đã để lại toàn thân xá lợi. Đến khi 
triều đại nhà Minh xăm lăng nước Việt, thì họ 
đem toàn thân xá lợi của ngài mà đốt đi—A 
Vietnamese Zen master from North Vietnam. 
He left home and became a disciple of Zen 
Master Kiểu Trí Huyền, but could not achieve 
his enliphtenment. Later, he came to the 
Dharma assembly of Zen Master Sùng Phạm 
at Pháp Vân Temple and became one of the 
latter”s one of the most outstanding discIples. 
He was the Dharma her of the twelfth 
generation of the Vinitaruci Zen Sect. Later, 
he stayed at Thiên Phúc Temple to expand 
Buddhism until he passed away in II15. He 
left his whole body relics. Later, when the 
Ming Dynasty invaded Vietnam, they burnt his 
body relics. 
Đạo Hiệu: Tên đạo của một vị Tăng —The 
lierary name of a monk. 
Đạo Hóa: Chuyển hóa chúng sanh bằng Phật 
pháp hay bằng chân lý —To transform or 
convert others through the truth of Buddhism; 
converted by the truth. 
Đạo Học: 
education. 


Religious study or religious 


Đạo Huệ Thiền Sư: Zen Master Đạo Huệ 
(2-1172) —Thiển sư Việt Nam, quê ở Như 
Nguyệt, Bắc Việt. Năm 25 tuổi ngài xuất gia 
làm đệ tử của Thiền sư Thông Biện. Ngài là 
pháp tử đời thứ 9 cùa dòng Thiển Vô Ngôn 
Thông. Năm 1159, vua Lý Anh Tông gửi chiếu 
chỉ triệu ngài về kinh trị bệnh cho Hoàng Cô 
Thụy Minh. Khi ngài vừa đến nơi thì Hoàng 
Cô Thụy Minh cũng vừa lành bệnh. Từ đó 
danh tiếng ngài lan rộng đến nổi rất nhiều 
người tìm tới cầu pháp với ngài. Nhân đó ngài 
quyết định không trở về núi, mà làm du Tăng 
độ người Ngài thị 1172—A 
Vietnamese Zen master from Như Nguyệt, 
North Vietnam. He left home at the age of 25 
and became a disciple of Zen master Thông 
Biện. He was the dharma heir of the nĩnth 
generation of the Wu-Yun-T”ung Zen Sect. In 
1159, king Lý Anh Tông sent an Imperial 
Order to summon him to the royal palace to 
treat a disease of Hoàng Cô Thụy Minh. When 
he Just arrived at the great citadel, Hoàng Cô 
Thụy Minh was Just cured too. Since then, his 
reputaton spread so quickly that so many 
people arrived to study Dharma with him. At 
that time, he decided not to return to the 
mountain any more. He became a wandering 
monk traveling along the country to save 
people. He passed away In 1172. 

Đạo Hữu: Co-religionist. 

Đạo Khí: 

1) Pháp Khí hay bậc nhân tài có căn cơ tu 
hành Phật đạo hay có khả năng gánh vác 
đạo nghiệp—A vessel of religion, the 
capacify for Buddhism. 

Hơi thở, năng lực thiết yếu, trong việc tu 
hành Phật đạo: The breath, a vital energy 
1n practising the Buddhist religion. 

Đạo Khiêm: Thiền sư Đạo Khiêm—Zen 
master Tao-Ch'ien—Một Thiển sư đời nhà 
Tống, đệ tử của Thiển sư Đại Huệ Tông Cảo. 
Sau khi học thiển nhiều năm nhưng không 
nhập lý, nên sau đó sư được phái đi hành cước 


tịch năm 


2) 





ở phương xa, ngài tổ vẻ thất vọng. Một cuộc 
viễn du kéo dài đến sáu tháng trời chắc chắn 
rằng sẽ là mối chướng đạo hơn là trợ duyên 
cho ông. Một ông bạn đồng hành tên là Tông 
Nguyên thương hại ông nên nói: “Tôi sẽ theo 
ông trên đường hành cước, sẽ làm những gì có 
thể làm được để giúp ông. Không có lý do nào 
khiến ông phải bỏ dở việc tham thiển, cả đến 
lý do xê dịch.” Thế rồi cả hai cùng lên đường. 
Một đêm kia, Đạo Khiêm tuyệt vọng nài nĩ 
người bạn giúp ông vén màn bí mật của vũ trụ 
và nhân sinh. Người bạn đáp: “Tôi sẵn sàng 
giúp ông bất cứ thứ gì, nhưng có năm điều tôi 
không thể giúp ông. Những điều ấy tự ông 
phải đảm đương lấy.” Đạo Khiêm xin cho biết 
là những điểu gì. Ông bạn đáp: “Chẳng hạn 
như khi ông mặc áo hay ăn cơm, tôi có thể 
mang áo hay thức ăn thức uống đến cho ông, 
nhưng tôi không thể mặc hay ăn dùm ông 
được, vì tôi ăn tôi uống không làm no bao tử 
ông được. Ông phải tự mình mặc hay ăn lấy. 
Khi ông đại tiểu tiện, thì ông phải tự mình đại 
tiểu tiện lấy, chứ tôi không thể đại tiểu tiện 
thay ông được. Rốt hết chính là ông, không thể 
ai khác, phải mang cái thây chết nầy của ông 
suốt khoảng đường trường nầy.” Lời nhận xét 
phút chốc mở tâm người cầu đạo; Đạo Khiêm 
mừng quá với điều khám phá đến không còn 
biết nói gì để tỏ niềm vui. Bấy giờ Tông 
Nguyên mới nói rằng công quả ông đã tròn, từ 
nay sự đi chung không còn ý nghĩa nữa. Thế 
rồi hai người chia tay nhau. Đạo Khiêm tiếp 
tục cuộc hành trình một mình. Sáu tháng sau, 
Đạo Khiêm trở về chùa cũ. Sư Phụ là Đại Huệ 
Tông Cảo xuống núi tình cờ gặp ông đang lên 
chùa, bèn cười nói: “Bây giờ thì đệ tử đã biết 
như thế nào rồi chứ?—Zen master Tao- 
Ch'ien flourished during the Sung dynasty. He 
Spent so many years to study Zen without 
success with his master. He was disappointed 
when he was senf on an errand to a distant cIty. 
A trip requiring half a year to finish would be a 
hindrance rather than a help to his cultivation. 
Tsung-Yuan, one of his fellow-monks, took 


pIy on him and said: “Í will accompany you on 
this trip and do all that I can for you. There 1s 
no reason why you cannot go on with your 
meditation even while travelling.” They stayed 
together. One Tao-Ch”len 
despairingly implored his frlend to assist him 
in the solution of the mystery of life. Tsung- 
Yuan said: “[ am willing to help you In every 
way, but there are five things in which Ï cannot 
be of any help to you. These you must look 
after yourself” Tao-Chilen expressed the 
desire to know what they were. Tsung-Yuan 
said: “For Iinstance, when you are hungry or 
thirsty, I can bring drinks and foods to you, but 
I cannot eat for you, for my eating of food or 
drinking does not fill your stomach. You must 
drink and eat yourself. Neither can Ï move my 
bowels for you. When you want to respond to 
the calls of nature, you must take care of them 
yourself, for I cannot be of any use to you. And 
then it will be nobody else but yourself that 
wIll carry this corpse of yours along this 
hiphway.” This remark at once opened the 
the truth-seekimng monk, who, 
transported with his discovery, did not know 
how to express his Joy. Tsung-Yuan now told 
Tao-Ch”1en that his work was done and that his 
further companionship 
meaning after this. So they parted company 
and Tao-Ch”len was left alone to continue the 
trip. After the half year, Tao-Ch”ien came back 
to his own monastery. Ta-Hui-Zong-Kao, his 
master, happened to meet him on his way 
down the mountain, and made the following 
remark: “This time you know 1t allL”—For 
more Information, please see Đại Huệ Tông 
Cảo. 

Đạo Khổng (Nho): Confucianism. 

Đạo Kiểm: Sự kêm chế kiểm soát giới 
hạnh—The resfraints, or confrol, of religIon. 
Đạo Lạc: Niềm vui tôn giáo (tu hành)—The 
Joy of religion. 

Đạo Lão: Đạo giáo—Taoism. 


evening, 


mnd of 


would have no 


Đạo Lâm: Một thiền sư nổi tiếng của Trung 
Hoa vào đời nhà Đường. Ông cũng được gọi là 
Điểu Sào vì ông hay tọa thiền trên các cành 
cây—A_ wellknown Chinese Zen master 
during the Tang dynasty. He was also called 
Bird”s Net from his habit of doing medifation 
on the branches of trees. 
#* For more Information, please see Bạch Lạc 
Thiên. 
Đạo Lâm Thiền Sư: Zen Master Đạo Lâm 
(2-1203) — Thiền sư Việt Nam, quê ở Chu 
Diên, Bắc Việt. Ngài xuất gia và trở thành đệ 
tử của Thiển sư Pháp Dung tại chùa Hương 
Nghiêm. Ngài là pháp tử đời thứ 16 của dòng 
Thiển Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Về sau ngài trụ tại 
chùa Long Vân ở Long Phúc để tiếp tục hoằng 
pháp cho đến khi ngài thị tịch vào năm 1203— 
A Vietnamese Zen master from Chu Diên, 
North Vietnam. He left home and became a 
disciple of Zen master Pháp Dung at Hương 
Nghiêm Temple. He was the dharma heIr of 
the sixteenth generation of the Vinitaruci Zen 
Sect. Later, he stayed at Long Vân Temple at 
Long Phúc to expand Buddhism untl he 
passed away In 1203. 
Đạo Loại Trí: Một trong tám trí, là trí huệ 
nhờ quan sát đạo đế của sắc giới và vô sắc 
giới mà có được The wisdom obfain through 
I1nsight Into the way of release In the upper 
relams of form and formlessness, one of the 
eight kinds of wisdom. 
Đạo Luật: Law. 
Đạo Lực: Năng lực đến từ sự giác ngộ—The 
power which comes from enlightenment or the 
right doctrine. 
Đạo Lưu: Dòng chân lý, hay dòng tiến đến 
chân lý Phật, hay Thiên Tông—The stream of 
truth; the flow or progress of Buddha-truth; the 
spread of a particular movemeint, e.g. the 
Chˆan school. 
Đạo Lý: Nguyên tắc đạo lý của Phật và 
Lão—Fthical codes, dogma, doctrine, truth, 
pñnciples of Buddhism, Taoism, ect. 


Đạo Lý Vô Vi: The uncondiioned—Tinh 
yếu của đạo lý vô vi là làm tất cả mọi việc 
(hữu vi) mà không thấy việc làm cũng không 


thấy ai làm -The essence of the 
unconditioned 1s to do or practse all 
condiioned dharmas without seeing no 


subJective nor obJective marks 0Ý practice. 
Đạo Minh Thiền Sư: Zen Master Tao- 
Ming—See Trần Tôn Túc Đạo Minh Thiền Sư. 
Đạo Môn: 
I) Cổng vào đạo: The gate of the Way or of 
truth, relig1on, efc. 
2) Những tông phái khác nhau trong đạo 
Phật: The various schools of Buddhism. 
Đạo Nghĩa: Moral principle. 
Đạo Nghiệp: Những thiện nghiệp dẫn tới 
Phật quả như tu trì, giữ giới, thực tập thiển 
định (đối lại với phúc nghiệp như bế thí, cúng 
dường): The karma of religion which leads to 
Buddhahood, 1e to observe moral precepts, 
and to practise meditation. 
Đạo Ngộ Viên Trí Thiển Sư: Zen master 
Tao-Wu-Yuan-Zh—See Viên Trí Đạo Ngô 
Thiền Sư. 
Đạo Nguyên: 
I1) Bắt đầu chánh pháp—The beginning of 
the right doctrine. 
Dogen—Tên người sáng lập ra Thiển Tào 
Động của Nhật Bản. Ngài nổi tiếng không 
phải chỉ vì đạo hạnh nghiêm túc của ông 
là một trong những triết gia xuất chúng 
của Nhật Bản. Ông đặt ra các qui định về 
giới luật của các tu viện Thiển tông và đã 
được tất cả các tín đồ của Phật giáo Thiền 
tông Nhật Bản chấp nhận. Trong số các 
bài thuyết pháp của ông thì bài “Chánh 
Pháp Nhãn Tạng” được xem là một trong 
những cuốn sách triết lý xuất sắc của 
Nhật Bản —Name of the founder of the 
Sofo Zen sect In Japan. He 1s known not 
only for his religious character but also as 
one of the most prominent philosophers of 
Japan. He laid down rules of conduct In 


2) 


Zen monasteries which were accepted by 
all followers of Zen Buddhism in Japan. 
Among his discourses, the most Imporfant 
1s called “The Essence of the True 
Doctrine,” which 1s considered to be one 
of the most eminent philosophical works In 
Japan. 

Đạo Nha: Những mầm nẩy Chân Lý—The 

sproufs or seedlings of Buddha-truth. 

Đạo Nhấn: 

1) Con mắt nhờ tu hành đắc đạo mà có: Sức 

nhìn của “Đạo Nhãn” không còn bị 

chướng ngại che lấp, thấy được thông suốt 

qua không gian và thời gian—The eye 

attaned  through of 

Buddha-truth. 

Con mắt nhìn hay quan sát đạo pháp: Con 

mắt thấy được các giáo pháp, phân biệt 

được chánh tà chơn vọng—The eye which 

sees all the truth. 

Đạo Nhân: 

I1) Bậc dự lưu: One who has entered the way, 

or síeam-enterer—See Tứ Thánh Quả 

Œ) @) d). 

Bậc cầu tu giác ngộ, như Bồ Tát: One who 

seeks enlightenment, or Bodhisattva—See 

Bồ Tát. 

Tu Sĩ Lão Giáo hay Đạo Giáo: TaoIst 

prIest. 

Đạo Nhất Mã Tổ Thiền Sư: See Ma-Tzu. 

Đạo Nho: Confucianism. 

Đạo Pháp: Con đường hay phương pháp dẫn 

đến niết bàn—The way or method to attain 


the  cultivation 


2) 


2) 


3) 


nirvana 

Đạo Pháp Trí: Trí tuệ diệt trừ tà kiến mê 
hoặc do quán “Đạo Đế” mà có được —The 
wisdom which rids one of false views In regard 
to marga, or the eight fold noble path. 

Đạo Phẩm: Phẩm loại của đạo pháp— 
Religious or monastic erade, or grades. 

Đạo Phật: Buddhism—Đạo Phật là con 
đường duy nhất đưa con người từ hung ác đến 


thiện lành, từ phàm đến Thánh, từ mê sang 
giác—Buddhism 1s the only way that leads 
people from the evil to the virtuous, from 
deluded to fully enlightened sagehood—See 
Buddha ¡in English-Vietnamese Section, and 
Phật Giáo in Vietnamese-English Section. 

Đạo Phật Chết: Dead Buddhism—Đạo Phật 
chết là đạo Phật qua những hình thức tổ chức 
rườm rà, nghi lễ cổ điển, cúng kiến, kinh kệ 
bằng những ngôn ngữ xa lạ làm cho giới trẻ 
hoang mang. Từ đó giới trẻ nhìn về những 
ngôi chùa như một viện dưỡng lão của ông già 
bà cả, cho những người thiếu tự tin, hoặc cho 
những thành phần mê tín dị đoan—Dead 





Buddhism 1s a kind of Buddhism with 1s 
superfluous organizations, classical rituals, 
multi-level offerinøs, dangling and 


incomprehensible sutras wrifen In stranse 
languages which puzzle the young people. In 
therr view the Buddhist pagoda 1s a nursing 
home, a place especially reserved for the 
elderly, those who lack self-confidence or who 
ar€ SUD€TSfifuous. 

Đạo Phong: Đạo phong hay lực chuyển hóa 
trong đạo Phật, cũng là sự ức đoán về những 
gì sẽ xãy ra trong tương la —The wind of 
Buddha-truth, as a transforming power; also as 
a prognosis of fufture evenIs. 

Đạo Quả: Nirvana (skQ—Niết bàn nhờ đạo 
quả Bồ Đề mà chứng đắc—The result of the 
Buddha-way, I.e. nirvana. 

Đạo Quán: 


I1) Đạo: Thực hành Bồ Tát đạo cứu độ chúng 
sanh—Religilous practices or external 
influence, 1.e. Bodhisattva'`s way fo save 
sentient beIngs. 

2) Quán: Quán không lý để đạt được nội 


tuệ—Meditative practices on the reality to 
obtain Internal vision. 
Đạo Quang: Ánh đạo vàng của Phật TỔ— 
The light of Buddha-truth. 
Đạo Sĩ: 
1) Ẩn sĩ: A hermit (Taoist hermit). 


2) Tăng sĩẩn tu: Buddhist monks. 
3) Phật Thích Ca Mâu Ni: 
Buddha. 
Đạo Sinh: Nhà sư nổi tiếng của Trung quốc 
(355-434), người sáng lập ra phái Niết Bàn. 
Ông đã cộng tác với Ngài Cưu Ma La Thập để 
dịch Kinh Liên Hoa. Ông không để lại tác 
phẩm nào; tuy nhiên, luận điểm của ông đóng 
vai trò quan trọng trong việc phát triển Phật 
giáo Trung quốc. Ông cho rằng mọi thực thể, 
ngay cả những Xiển để, đều có bản tánh Phật 
và có thể hiểu được ngay bằng một đại giác 
bất thần—An important Chinese monk (355- 
434), the founder of the Nirvana schol of early 
Chinese Buddhism. He cooperated with 
Kumarajiva to translate the Lotus Suta. He 
did not hand down any work; however, his 
commentaries played an important role ¡n the 
development of Chinese Buddhism. He 
believed that “everybody including 
Ichchantikas possess Buddha-nature and can 
realize In a sudden enlightenment.” 
Đạo Sư: Nakaya (sk0. 
1) Chư Phật và chư Bồ Tát: Buddhas and 
Bodhisattvas. 


Sakyamuni 


2) Bậc Thầy hướng dẫn đưa người đến với 
những lời Phật dạy: Master, leader or 
guide, one who guides men to Buddhaˆs 
teaching. 

3) Những vị Thây hay lãnh đạo trong nghi lễ 


Phật giáo: The leaders of the ritual in 
Buddhist services. 


Đạo Sư Thực Tiển: Practical teacher. 

Đạo Sư Vô Song: An unequaled teacher. 
Đạo Tặc: Burglars and bandits—Thieves and 
felons. 

Đạo Tâm: 

I1) Tín Tâm: Religious faith. 


2) Bồ Đề Tâm: Bodhi mind. 

3) Tâm tu tập chánh đạo tìm cầu giác ngộ: 
The mind which bent on the right way, 
which seeks enlightenmernt. 

Đạo Tâm Tăng Tiến: Advancing 


(reinforcing) the bodhi mind. 

Đạo Tâm Thiền Sư: Thiền Sư Đạo Tâm— 
Zen Master Đạo Tâm—Thiển sư Việt Nam 
vào đầu và giữa thế kỷ thứ 17, quê ở Phúc 
Khê, Bắc Việt. Tục danh là Vũ Khắc Trường 
(cháu kêu bằng chú của Thiển Sư Đạo Chân 
Vũ Khắc Minh). Ngài là đệ tử của Thiển sư 
Đạo Chân. Sau khi Thầy của ngài thị tịch, ngài 
tiếp tục trụ tại chùa Pháp Vũ tu hành cho đến 
khi thị tịch, không rõ năm nào. Lúc trước khi 
viên tịch, ngài đã cho biết nhục thân sẽ không 
bị hư thối. Sự việc quả đúng như thế, nhưng về 
sau nầy, người ta cũng ướp vào nhục thân của 
ngài một số chất liệu để hạn chế sức tàn phá 
của thời gian—A Vietnamese Zen master from 
Phúc Khê, Bắc Việt, in the early and middle of 
the seventeenth century. His secular name was 
Vũ Khắc Trường. He was a disciple of Zen 
Master Đạo Chân (his uncle). After his master 
passed away, he stayed at Pháp Vũ Temple to 
cultivate until he passed away, the year of his 
passing away was unknown. Before his death, 
he told his disciples that his body would not be 
decayed. It happened as he said. However, 
recently, some new techniques have been 
applied to reduce the decomposition to the 
body. 

Đạo Thể: Đạo thể hay chân như là nên của 
đạo, như tự tâm thanh tịnh—The embodiment 
of truth, the fundament of religion, 1.e. the 
natural heart or mind, the pure nature, the 
universal mind, the bhutatathata. 

Đạo Thiên Chúa: Catholicism. 

Đạo Thiền: Thích Đạo Thiển vào khoảng thế 
kỷ thứ năm sau Tây Lịch, người Giao Chỉ, sớm 
xuất gia sống đời tịnh hạnh của một nhà sư. 
Ngài có khả năng thuyết giảng kinh Tam Tạng 
kinh điển một cách thông suốt. Ngài thích sống 
nơi rừng sâu núi thẳm và không giao thiệp 
với kẻ cao sang, mà ngược lại luôn sống đời 
của một nhà du Tăng khổ hạnh. Ngài thị tịch 
năm 527 lúc đó ngài được 70 tuổi—Thích Đạo 
Thiền, a Vietnamese monk ¡n the fifth century 


A.D. He left home In his young age to live a 
pure life of a monk. He was able to preach the 
Tripitaka without any problems. He liked to 
live In the deep forest with hiph mountains 
and did not like to associate with the rịch. He 
always lived an ascetic life of a wandering 
monk. He passed away In around 527 at the 
aø€ Of seventy. 


Đạo Thụ: 

l) Cây Bồ Đề nơi mà Phật thành đạo—The 
bodhi-tree, under which the Buddha 
affained enlightenment—For mOr€ 


1nformation, please see Nguyên Cát Thụ 
and Bồ Đề Thọ. 

Do đạo làm tăng trưởng thiện căn nên ví 
với cây: Buddhism with 1s powers of 
growth and fruitfulness. 

Đạo Thuật: Phương pháp hay nghệ thuật tu 
hành của đạo Phật —The methods, or arts, of 
the Buddhist religion. 

Đạo Thủy: Nước Chân Lý rửa sạch mọi uế 
nhiễm—The water of Truth which washes 
away defilement. 

Đạo Thứ: Thứ vị giác ngộ—The stages of 
enliphtenment, or attainment. 


2) 


Đạo Thức: 
1) Kiến thức về tôn giáo: The knowledge of 
religIon 


2) Trí tuệ đạt được qua tiến trình tu tập Phật 
pháp: The wisdom, or Insipht, attained 
through Buddhism. 

Đạo Tiền: Taoism. 

Đạo Tin Lành: Protestantism. 

Đạo Tín: Tổ thứ tư của dòng Thiển Trung 
quốc (580-651), là người kế vị tổ Tăng Xán và 
là thầy của Hoằng Nhẫn. Khác với các tổ 
Thiền đời trước vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng 
nề của Kinh điển, Đạo Tín đã cho thấy một xu 
hướng đặc trưng về Thiền. Một đoạn trong các 
trước tác của ông ông đã viết: “Hãy ngôi thiển 
định với lòng hăng hái, vì Thiền là căn bản là 
nên tảng phát triển giác ngộ. Hãy đóng cửa lại 


và ngồi xuống! Đừng tiếp tục đọc kinh mà 
không chịu hành trì nữa.” Một hôm trên đường 
đi gặp Tổ Tăng Xán, Đạo Tín liền thưa: “Xin 
Hòa Thượng dạy con pháp môn giải thoát.” Tổ 
tr mắt nhìn bảo: “Ai trói buộc ngươi?” Đạo 
Tín thưa: “Không ai trói buộc.” Tổ bảo: “Vậy 
thì cầu giải thoát để làm gì?” Câu trả lời như 
sấm sét ấy đã đánh động tâm của vị sư trẻ, 
khiến ngài liền đại ngộ. Đạo Tín liền sụp lạy 
Tổ. Về sau ngài được truyền y bát làm Tổ thứ 
tư của dòng Thiền Trung Quốc. Theo Thiển sư 
D.T. Suzuki trong Thiển Luận, Tập I, dưới trào 
Tứ Tổ Đạo Tín, Thiền chia ra làm hai ngành. 
Ngành đầu gọi là “Ngưu Đầu Thiển' ở núi 
Ngưu Đầu và không được coi như Thiển chánh 
tông. Tuy nhiên, ngành nầy đã sớm mai một 
sau khi vị tổ khai sáng ra nó là Pháp Dung 
viên tịch. Ngành sau do Hoằng Nhẫn thống 
quản; đó là ngành Thiền còn tổn tại đến ngày 
hôm nay—Tao-Hsn (580-651), the fourth 
patriarch of Zen In China, the student and 
dharma successor of Seng-lIslan and the 
master of Hung-]Jen. Tao Hsin was different 
from other patrlarchs preceeding him who 
were s(ill strongly Iinfluenced by the orthodox 
Mahayana tradition and sutras. We can find in 
his works paragraphs encouraged disciples to 
medifate: “Lefs sit in medifation, Sitting 1s the 
bass, the fundamentadl development of 
enlightenment. Shut the door and sit! Don't 
confinue to read sutras without practicing.” 
One day Tao Hsin stopped the Third Patriarch 
Seng-Ts”an on the road and asked: “Honorable 
Master! Please be compassionate to show me 
the door to liberate.” The Patriarch stared at 
him and earnestly said: “Who has restrained 
you, tell me.” Tao-Hsin replied: “No Sr, no 
one has.” The Patriarch then retorted: “So, 
what do you wish to be liberated from now?” 

This sharp reply thundered ¡in the young 

monk°s head. As a result, Tao-Hsin awaked 
1nstantaneously, and prostrated the Patriarch in 
appreciation. Thereafter, he was bestowed 
with robe and bowl to become the Fourth 


Patriarch of the Zen Sect in China. According 
to Zen master D.T. Suzuki in the Essays in Zen 
Buddhism, Book I, under Tao-Hsin, the fourth 
patriarch, Zen in China was divided Into two 
branchesThe one known as “Niu-T”ou-Ch?an” 
at Mount Niu-T”ou, and was considered not 
belonging to the orthodox line of Zen. 
However, this branch did not survive long after 
the passing of Its founder, Fa-Jung. The other 
branch was headed by Hung-]en, and 1t 1s his 
school that has survived till today. 


Đạo Tràng: Bodhimandala (sk)—Bồ Để 


Mạn Đà La. 

1) Nơi hay chỗ Phật thành đạo: A place, or 
seat where Buddha aftained 
enliphtenment. 


2) Nơi chúng ta tu hành tìm cầu chân lý: A 
place of truth where we strive In pursuIt of 
the truth. 

3) Nơi cúng dường Phật: An obJect or place 
for religious offerings. 

4) Nơi dạy đạo, học đạo, hay tu tập: A place 
for teaching, learninp, or practising 
religion. 

5) Pháp hành để đắc đạo: A place, or 
method, for atfaining to Buddha-truth. 

6) Theo Kinh Duy Ma Cật, Phật bảo Bồ Tát 
Quang Nghiêm đến thăm bệnh cư sĩ Duy 
Ma Cật dùm Phật. Quang Nghiêm bạch 
Phật: “Bạch Thế Tôn! Con không kham 
lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại 
ngày trước con ở trong thành Tỳ Xá Ly 
vừa ra, lúc đó ông Duy Ma Cật mới vào 
thành, con liền chào và hỏi rằng: “Cư sĩ từ 
đâu đến đây? —According to the 
Vimalakrti Sutra, the Buddha asked 
Glorious Lñigh( Bodhisatva to visit 
Vimalakirti to enquire his health on the 
Buddha's behalf. Glorious Light replied: 
“World Honoured One, I am not qualified 
to call on him to enquire after his health. 
The reason 1s that once while Ï was 
leaving Vaisali I met Vimalakirti who was 


entering 1t. I saluted and asked him 
Where does the Venerable Upasaka 
come form? 

Duy Ma Cật đáp: “lôi từ Đạo tràng 
đến.”—Vimalakiri replied: 
bodhimandala (a holy site).” 
Quang Nghiêm hỏi: “Đạo tràng là gì?”— 
Glorious Light asked him: “Where 1s this 
bodhimandala?” 

Duy Ma Cật đáp: “Trực tâm là Đạo tràng, 
vì không hư dối; phát hạnh là Đạo tràng, 
vì làm xong các việc; thâm tâm là đạo 
tràng, vì thêm nhiều công đức; Bồ Để tâm 
là đạo tràng, vì không sai lầm; bố thí là 
đạo tràng, vì không mong phước báu; trì 
giới là đạo tràng, vì được nguyện đầy đủ; 
nhẫn nhục là đạo tràng, vì đối chúng sanh 
tâm không chướng ngại; tinh tấn là đạo 
tràng, vì không biếng trễ; thiển định là 
đạo tràng, vì tâm điều nhu; trí huệ là đạo 
tràng, vì thấy rõ các Pháp; từ là đạo tràng, 
vì đồng với chúng sanh; bi là đạo tràng, vì 
nhẫn chịu sự khổ nhọc; hỷ là đạo tràng, vì 
ưa vui Chánh Pháp; xả là đạo tràng, vì trừ 
lòng thương ghét; thần thông là đạo tràng, 
vì thành tựu Pháp lục thông: giải thoát là 
đạo tràng, vì giáo hóa chúng sanh; tứ 
nhiếp là đạo tràng, vì nhiếp độ chúng sanh 
đa văn là đạo tràng, vì đúng theo chỗ 
nghe mà thực hành; phục tâm là đạo 
tràng, vì chánh quán các Pháp; ba mươi 
bảy phẩm trợ đạo là đạo tràng, vì bỏ Pháp 
hữu vi; tứ đế là đạo tràng, vì chẳng dối 
lầm thế gian; duyên khởi là đạo tràng, vì 
từ vô minh cho đến lão tử đều không hết; 
các phiển não là đạo tràng, vì biết là vô 
ngã; tất cả các Pháp là đạo tràng, vì biết 
các Pháp vốn không; hàng ma là đạo 
tràng, vì không lay động; tam giới là đạo 

tràng, vì không chỗ đến; sư tử hống là 

đạo tràng, vì không sợ sệt; thập lực, vô úy, 
bất cộng pháp là đạo tràng, vì không các 
lỗi; tam minh là đạo tràng, vì không còn 
ngại; một niệm biết tất cả các Pháp là đạo 


“from a 


tràng, thành tựu nhứt thiết chủng trí. Như 
vậy Thiện nam tử! Nếu Bồ Tát đúng theo 
các Pháp Ba la mật mà giáo hóa chúng 
sanh, thời bao nhiêu việc làm, hoặc nhứt 
cử nhứt động, phải biết đều là từ nơi đạo 
tràng mà ra, ở nơi Phật Pháp vậy— 
Vimalakrrti replied: “The straightforward 
mind 1s the bodhimandala, for It is free 
from fasehood. The initiated mind 1s the 
bodhimandala, for it can keep discipline. 
The profound mind 1s the bodhimandala, 
for 1 
enlightened mind ¡s the bodhimandala for 
I{ IS Infallible. Charity (dana) 1s the 
bodhimandala, for 1t does not expect 
Discipline (sila) 1s the 
bodhimandala, for 1t fulfills all vows. 
Patience (ksanti) ¡is the bodhimandala for 
1t has access to the minds of all living 
beings. Zeal (virya) 1s the bodhimandala, 
for 1t 1s free from remissness. Serenity 
(dhyana) 1s the bodhimandala, because of 
1s harmonious mind. Wisdom (prajna) 1s 
the bodhimandala, for ¡it discerns all 
things. (matn) ¡is the 
bodhimandala, for 1t treats all living beings 
on an equal footing. Compassion (karuna) 
1s the bodhimandala, because of Ifts øreat 
forbearance. Joy (mudfa) 1s the 
bodhimandala for 1t 1s  pleasant. 
Indifference (upeksa) 1S the 
bodhimandala, for it wipes out both love 
and hate. Transcendental efficlency 1s the 
bodhimandala, for 1t perfects all the six 
supernatural pOW€FTS (sadabhijna). 
Liberation 1s the bodhimandala, for it turns 
1“ back to all phenomenal conditions. 
Expedlent devices (upaya) are the 
bodhimandala, for they teach and convert 
living beings. The four winning actions of 
a Bodhisattva are the bodhimandala, for 
they benefit all living beings. Wide 
knowledge through hearing the Dharma 1s 
the bodhimandala, for 1s practice leads to 


accumulates  merits. The 


reward. 


Kindness 


enlightenment. Control of the mind 1s the 
Bodhimandala, because of Its correct 
perception of all things. The thirty-seven 
conftributory síages to enliphtenment are 
the bodhimandala, for they keep from all 
worldly activities. The four noble truths 
are the bodhimandala, because they do not 
decerve. The twelve links in the chain of 
©xistence are the bodhimandala, because 
of therr underlying nature which 1s Infinite. 
Troubles (klesa) are the bodhimandala, for 
their underlying nature 1s reality. Living 
beinngs are the bodhimandala, because 
they are (basically) egoless. All things are 
the bodhimandala, for they are empty. 
The defeat of demons 1s the 
bodhimandala, for It is Imperturbable. The 
three realms (of desire, form and beyond 
form) are the bodhimandala, for 
fundamentally they lead to no real 
destination. The lions roar 1s the 
bodhimandala, because of its fearlessness. 
The ten powers (dasabla), the four kinds 
eiphteen 
unsurpassed characteristics of the Buddha 
are the bodhimandala, for they are 
faulless The three Insights are the 
bodhimandala, for they are free from all 
remaining hindrances. The knowledge of 
all things In the time of a thought is the 
bodhimandala, for 1t brings omniscience 
(sarvajna) to perfection. Thus, son of good 
family, a Bodhisattva should convert living 
beings according to the various modes of 


of fearlessnes and the 


perfection (paramitas) and all his acts, 
Iincluding the raising or lowering of a foot, 
should be Interpreted as coming from the 
seat of learnng (bodhimandala); he 
should thus stay withn the Buddha 
Dharma.' 

Khi ông Duy Ma Cật nói Pháp ấy, năm 
trăm vị Thiên nhơn đều phát tâm Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác—While 
Vimalakrti was thus expounding the 


Dharma, five hundred devas developed 

their minds set on supreme enlightenment. 
Đạo Tràng Thanh Tịnh: State of purity. 
Đạo Tràng Thần: Những vị thần bảo vệ đạo 
tràng—Tutelary detties of Buddhist religious 
places, efc. 
Đạo Tràng Thụ: The bodhidruma, or tree 
under  whíih the Buddha 
enlightenment—See Bồ Đề Thọ. 
Đạo Trí: Trí hiểu đạo hay hiểu Bát Thánh 
đạo. Trí huệ đạt được qua hiểu thông con 
đường giải thoát để đi vào cõi trên—Religious 
wisdom; the wisdom which understands the 
principles of marga, the eiphtfold path—The 
wisdom obfained through Insight Into the way 
of release In the upper realms of form and 
formlessness. 
Đạo Trung Thiện Hiếu: Zen Master Đạo 
trung Thiện Hiếu Thiên sư Việt Nam, đời 3§ 
dòng Lâm Tế. Không ai biết ngài quê quán ở 
đâu. Ngài khai sơn chùa Long Hưng tại tỉnh 
Sông Bé và chùa Linh Sơn tại tỉnh Tây Ninh, 
Nam Việt. Hầu hết cuộc đời ngài, ngài hoằng 
hóa tại miễn Nam nước Việt—A Vietnamese 
Zen Master. His origin was unknown. He was 
the Dharma heir of the 38” generation of the 
Linn-Chỉh Zen Sect. He was the founder of 
Long Hưng temple in Sông Bé province and 
Linh Sơn temple In Tây Ninh province 1n South 
Vietnam. He spent most of his life to expand 
and revive Buddhism In South Vietnam. 


atfained 


Đạo Tục: Tăng và tục—Monks and laymen. 

Đạo Tuyên: Nam Sơn Luật Sư, hay Nam Sơn 
Đại Sư, một nhà sư thuộc phái Luật tông tại 
Trung quốc (702-760) vào đời nhà Đường. Ông 
là hậu duệ thuộc thế hệ thứ ba của dòng Thiền 
Thần Tú. Vào năm 732, ông chẳng những là 
người đã đưa sang Nhật Bản trường phái Luật 
Tông, mà ông còn đưa sang đó Hoa Nghiêm 
và phái Thiền Bắc Tông. Người ta nói rằng 
Đạo Tuyên cũng là người trợ giúp Huyễn 
Trang trong công việc phiên dịch kinh điển— 
Tao-Hsuan, a celebrated Chinese master of 


Vinaya school (702-760), during the Tang 
dynasty, the third generation dharma successor 
of Shen-hsiu. He was the one who brought to 
Japan in 732 he was not only the doctrine of 
Vinaya, but also the Avatamsaka and the 
Northern school of Zen. It 1s said that T”ao- 
Hsuan also assisted Hsuan-Tsang ¡im his 
translations. 
Đạo Ưng Thiền Sư: Thiền Sư Vân Cư Đạo 
Ưng là một đệ tử nổi tiếng và Pháp Tử của 
Thiển Sư Động Sơn Lương Giới. Năm sanh 
của Ngài không ai biế—Zen master Yun-Ju- 
Tao-Ying was a noted disciple and Dharma 
heIr of Zen Master T”ong-Shan-Liang-]ie. His 
year of birth was unknown. 
Một hôm Động Sơn hỏi: “Từ đâu đến?” 
Sư thưa: “Từ Thúy Vi đến.” Động Sơn lại 
hỏi: “Thúy Vi có lời gì dạy đổ chúng?” Sư 
thưa: “Thúy VI cúng dường La Hán, con 
hỏi 'Cúng dường La Hán, La Hán có đến 
chăng? 'Thúy Vi bèn hỏi con: “Mỗi ngày 
ông ăn gì?” Động Sơn hỏi: “Thật có lời 
nầy chăng?” Sư thưa: “Có.” Động Sơn 
nói: “Chẳng uổng tham kiến bậc đạt 
đạo.” Đoạn Động Sơn hỏi: Xà Lê tên gì?” 
Sư thưa: “Tên Đạo Ưng.” Động Sơn nói: 
“Hãy nhìn lên rồi nói lại.” Sư thưa: “Nói 
lên trên tức chẳng tên Đạo Ưng.” Động 
Sơn nói: “Ngươi đáp tương tợ với ta lúc 
đến Vân Nham.”—One day Tong-Shan 
asked Yun-Ju: “Where have you come 
from?” Yun-Ju said: “From Shui-Wel.” 
Tong-Shan said: “What teaching does 
Shui-Wel convey to his disciples?” Yun- 
Ju said: “Once, when Shui-Wei was 
making offerings to the sacred Images, I 
asked him: “]f you make offerings to the 
arhats, will they come or not?* Shui-Wel: 
“Aren't you able to every day?”” Tong- 
Shan said: “Did he really say that or 
not?” Yun-Ju said: “Yes.” Tong-Shan 
said: “Don”t dimiss It when a great man 
appears!” Then Tong-Shan asked Yun- 


Ju: “What is your name?” Yun-]Ju said: 
“T ao-Ying.” T?ong-Shan said: “Look up 
and then say 1t.” Yun-Ju said: “If I look 
up, then there's nothing named “Ï”ao- 
Ying”” Tong-Shan said: “You talk Just 
like I did when I spoke with T”ao-Wu.” 
Vân Cư hỏi Động Sơn: “Thế nào là ý Tổ 
Sư?” Động Sơn đáp: “Sau này Xà Lê có 
nơi chốn ở yên, chợt có người đến hỏi như 
thế, phải đáp làm sao?—Yun-Ju asked 
Tong-Shan “What was the  First 
Ancesftor”s Tong-Sha 
answered: “Behind him as a reed hat.” 
'Yun-Ju said: My fault.” 

Động Sơn hỏi: “Ta nghe Hòa Thượng Tư 
Đại sanh làm vua nước Nhật là thật giả?” 
Sư thưa: “Nếu là Tư Đại, Phật còn chẳng 
làm, huống là làm vua.” Động Sơn gật 
đầu. Một hôm, Động Sơn hỏi: “Từ đâu 
đến?” Sư thưa: “Đạp núi đến.” Động Sơn 
hỏi: “Quả núi nào nên ở?” Vân Cư thưa: 
“Có quả núi nào chẳng nên ở.” Động Sơn 
nói: “Thế ấy là cả nước đều bị Xà Lê 
chiếm hết.” Vân Cư nói: “Chẳng phải.” 
Động Sơn nói: “Thế ấy là ngươi đã được 
đường vào?” Vân Cư nói: “Không 
đường.” Động Sơn nói: “Nếu không 
đường làm sao được cùng lão Tăng gặp 
nhau?” Vân Cư nói: “Nếu có đường thì 
cùng Hòa Thượng cách núi vậy.” Động 
Sơn nói: “Kẻ nầy về sau ngàn muôn 
người nắm chẳng đứng.”—Once, T”ong- 
Shan said to Yun-Ju: “I heard that a monk 
named “Great Thought was born in the 
Kingdom of Wie and became the king. Is 
this true or not?” “JIf his name was “Great 
Thought,` then even the Buddha couldn't 
do it” Tong-Shan agreed. One day 
Tong-Shan asked: “Where are you 
going?” Yun-]Ju said: “Tramping on the 
mountain.” Tong-Shan said: “How can 
the mountan endure?” Yun-J]u said: 
“How can 1t not endure?” T?ong-Shan 
said: “If you go on like this, then you'll 


Intention?”? 


eventually teach the whole country.” 
Yun-Ju said: “No, I won't.” T?ong-Shan 
said: “If you go like this, then your 
disciples will gain a way of entrance.” 
Yun-Ju sald: “No such way.” T?ong-Shan 
said: “No such way? I challenge you to 
show me.” Yun-Ju said: “Tf there”s such a 
path, then II leave you immediately to 
go on 1t.” T”ong-Shan said: “In the future, 
a thousand or ten thousand people won't 
be able to grab this disciple.” 

Sư theo Động Sơn lội qua suối. Động Sơn 
hỏi: “Nước cạn sâu?” Sư thưa: “Chẳng 
ướt.” Động Sơn bảo: “Kẻ thô.” Sư thưa: 
“Thỉnh thầy nói.” Động Sơn nói: “Chẳng 
khô.”—Yun-]u was crossing a river with 
Tong-Shan. Tong-Shan asked: “How 
deep 1s 1f?” Yun-]Ju said: “Is not wet.” 
Tong-Shan said: “You rustc!” Yun-Ju 
said: “What would you say Master?” 
Tong-Shan said: “Not dry.” 

Sư cất thảo am nơi Tam Phong, trải qua 
tuần nhật không xuống trai đường. Động 
Sơn thấy lạ hỏi: “Mấy ngày nay sao ngươi 
không đến thọ trai?” Sư thưa: “Mỗi ngày 
có Thiên Thần cúng dường.” Động Sơn 
bảo: “Ta bảo ngươi là kẻ vẫn còn kiến 
giải. Ngươi rảnh chiều lại.” Chiều, sư 
đến. Động Sơn gọi: “Ưng am chủ!” Sư lên 
tiếng: “Dạ!” Động Sơn bảo: “Chẳng nghĩ 
thiện, chẳng nghĩ ác là cái gì?” Sư trở về 
am ngồi yên lặng lẽ, Thiên Thần tìm mãi 
không thấy, trải ba ngày như thế mới thôi 
đến cúng dường.”—Yun-Ju built a cottaøe 
on nearby San-Feng peak. For ten days 
thereafter he didn't return to the monk” 
hall. Tong-Shan asked him: “Why haven” 
you come to meals lately?” Yun-Ju said: 
“Everyday a heavenly spirit brings me 
food.” T”ong-Shan said: “I say you re a 
person. Why do you still have such an 
understanding? Come see me tonight!” 
That evening when Yun-]u came to see 
Tong-Shan, Tong-Shan called out to 


him: “Hermit-Ying!” Yun-Ju answered: 
“Ves?” Tong-Shan said: “Nothing of 
good and not thinking of evil, what 1s 1t?” 
'Yun-]u went back to his cottage and sat In 
Zen meditation. Because of this the god 
couldn”t fins him, and after three days did 
nof come agaIn.” 

e_ Thiền sư Đạo Ưng Vân Cư thị tịch năm 
901—He died ¡in 901 A.D. 

Đạo VỊ: The stages in the attainment of 

Buddha-truth. 

Đạo Ý: See Đạo Tâm. 

Đạo Yếu: Những yếu lý của đạo Phật—The 

fundamentals of Buddhism. 

Đáp: 

1) Đáp lời: To respond——To reply. 

2) Đáp tạ: To return thanks. 

Đáp Hương: Cắm hương vào lò, như một vị 

sư cắm hương cho thí chủ (khách vì ta mà đến 

đốt hương, ta đáp tạ bằng cách đở lấy hương 

mà cắm vào lò)—To stick in incense sticks, as 

a monk does In acknowledgement of those of 

WOrshIppers. 

Đáp Lại: To respond——To answer. 

Đáp ứng: To quench. 

Đáp Lý Ma: See Dharma ¡in Sanskri/Pali- 

Vietnamese Section. 

Đáp Ma: Tamas (sk)—Đáp ma có nghĩa là 

ám, lo, giận, hay khổ đau—Darkness, gloom, 

ØrIef, anger, suffering. 

Đáp Mạt Tô Phạt Na: Tamasavana (skÙ— 

Ám Lâm Tự Viện, có lẽ ở khu Jalandhara, nơi 

đã xấy ra cuộc kết tập kinh điển lần thứ tư 

dưới triều vua Kaniska—A monastery “Dark 

Forest,” possibly that of Jalandhara where the 

“fourth synod” under Kaniska held 

sessions—See Kết Tập Kinh Điển (4). 

Đạp Đổ: To destroy. 

Đát: Bi đát —Distressed—Pity. 

Đát Bát Na: Tapana 

Scorched——Parched grain. 

Đát Điệt Tha: See Đát Tha. 


1S 


(skÐ——Burning— 


Đát Đồ: Danda (skQ—A staff. 

Đát La Dạ Da: Traya (sk_—Three, with 
special reference to the Triratna. 

Đát Lý Phạt Ly Ca: Tricivaraka (skt)—Ba 
loại y phục của một vị Tăng— The three 
garments of a monk. 

Đát Na: See Đàn Na. 

Đát Phược: Tvam (skt——Anh—Thou—You. 
Đát Sát Na: Trna (skÐ). 


1) Một khoảng thời gian gồm 120 sát na, hay 
một khoảnh khắc, một cái nháy mắt—A 
length of time consisting of 120 ksana, or 
moments, or a “wink.” 

2) Một khoảng thời gian của 20 niệm: The 


time for twenty thoughts. 
Đát Tác Ca: Taksaka (sk)—Tên của một 
loại long vương——Name of a dragon-king. 
Đát Tha: Tadyatha (skt)—Đàn Nhữ—Sở Vị— 
Whereas—As here follows. 
Đát Tha Nghiệt Đa: See Đát Tha Yết Đa. 
Đát Tha Yết Đa: Tathagata (sk)—Đát Tha 
Nghiệt Đa—Như Lai—Thus Come One. 
Đạt: 
1)_ Đạt đến: To reach to——To transfer. 


2) Đi Đến mọi nơi: Reaching everywhere. 
3) Cái chuông có quả lắc ở giữa: A bell with 


a clapper. 
Đạt Bà: Sce Gandharva ¡in Sanskri/Pali- 
Vietnamese Section. 
Đạt Đa: Devadatta (skt)—See Đề Bà Đạt Đa 
in Vietnamese-English Section, and Devadatta 
in SanskriVPali-Vietnamese Section. 


Đạt Đến: To attain—To reach to. 
Đạt Đến Đỉnh: To be towering. 
Đạt Đến Toàn Hảo: Achievement of 


perfection. 

Đạt Được: 

e_ Đạt tới Labhat (p)—To obtan—To 
attain. 

«e Có thể đạt được Labbho (p— 


Attainable—Obtainable. 


Đạt Được Giải Thoát Cho Riêng Mình: 

To achieve self-liberation. 

Đạt Được Tánh Giác: Buddhi-labhati (p)— 

To aftfain awareness. 

Đạt Được Trí Huệ: JInanam-labhati (p)—To 

acqure wisdom—To attain knowledge or 

wisdom. 

Đạt Hạt La: Dahara (skt—VỊ Tăng còn trẻ, 

thọ cụ túc giới chưa đầy 10 năm —Small, 

young monk, ordained less than ten years. 

Đạt La Tỳ Đồ: Dravida (sk)—Một khu vực 

về phía bờ biển đông của Đề Căng—A district 

on the east coast of the Deccan. 

Đạt Lai Lạt Ma: Dalia-Lama (skt——Vi lãnh 

đạo phái Phật Giáo Tây Tạng áo vàng, cũng là 

vị lãnh đạo của Tây Tạng—The head of the 

Yellow-robe sect of Tibetan Buddhism, and 

chief of the nation. 

** For more Information, please see Dalai 

Lama in Sanskrit/Pali-Vietnamese Section. 

Đạt Lê Xá Na: Darsana (skt—See Đạt Lợi 

Sắc Trí. 

Đạt Lợi Sắc Trí: Drsti (sk)—Đạt Lê Xá Na. 

I) Kiến trong tà kiến: Seeing, viewing, 
views, Ideas, opinion; especially seeing 
the seeming as If real, therefore, Incorrect 
Views, fals€ OpInIOnS. 


2) Ngã Kiến: Cho rằng có một cái ngã hằng 
hữu—The false idea of a permanent self. 
Đạt Ma: Sece Dharma ¡in Sanskri/Pali- 


Vietnamese Section. 

Đạt Ma Đà Đô: Dharmadhatu (skQ)—See 
Pháp Giới, and Ngũ Pháp Giới in Vietnamese- 
English Section. 

Đạt Ma Ky: Kỷ niệm ngày thị tịch của Tổ 
Bồ Đề Đạt Ma, ngày 5 tháng mười âm lịch— 
The anniversary of Bodhidharma”s death, fifth 
of the tenth month. 

Đạt Ma Tông: The Tamo or Dharma sect 
(Meditation or Intuitional School}—See Thiển 
Tông. 

Đạt Nã: See Đạt Thấn. 


Đạt Thấn: Daksina (skt). 


I) Của bố thí: A gift. 

2) Nhận của cúng dường: The 
acknowledgement of a gIÍt. 

3) Cánh tay phải mà chư Tăng Ni luôn dùng 
để nhận đồ bố thí từ thí chủ, sau đó đáp 
lại bằng một thời thuyết pháp: The right 
hand which receives the gIft. 

4) Phía Nam: The south. 

53) Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ 


Điển, Đạt Thấn là tên một vùng đất ở 
phía Nam Ấn Độ bây giờ là cao nguyên 
Đề Căng, nam Behar, thường hay lẫn lộn 
với Đại Tân Quốc —According to Eitel in 
The Dicionay of Chinese-English 
Buddhist Terms, Daksina 1s an ancient 
name for Deccan, situated south of behar, 
and that Is offen confounded with the 
eastern Roman empire. 

Đạt Thấu: To comprhend—To penetrate. 

Đạt Thủy: See Anavatapta in Sanskri/Pali- 

Vietnamese Section. 

Đạt Trí: Enlightened mind. 

Đạt Trí: See Anavatapta in Sanskri/Pali- 

Vietnamese Section. 

Đạt Truyền: To transmit. 

Đạt Tu: Dasyu (skt—Đạt Thủ. 

1) Người Phật tử với hiểu biết thiển bạc và 
tu hành cạn cợt, chỉ nói mà không tu: A 
Buddhist who has litle knowledge of 
Buddhism, who only speaks of Buddhism 
without any real cultivation. 

2) Loại người man rợ: Barbarians. 

3) Quỷ: Demons. 

Đau Đớn: Pangs—Pain. 

Đau Đớn Của Cái Chết: The pangs of 

death 

Đau Khổ: Suffering—pain 

Đau Khổ Không Chịu Đựng Được: 

Unbearable sufferings. 

Đau Lòng: Heart-rending—Heart broken 

Đau Thưởng: Painful—Sorrowful. 


Đau Xót: To sorrow. 

Đáy Lòng: Bottom of oneˆs heart. 

Đày Đọa: To ill-trea—To maltreat—To 

misuse. 

Đắc: 

e Được, nhận được: Patilabhati (p)—Prapta 
(sk)—Đạt được —Thu được —To get—To 
obtain—To attain—To get—To receIVe— 
To gaIn—To regain. 

e Đang đắc: Patilabha (p)—Acquisition— 
Attanment—Gaining—Obtaining. 

Đắc Bất Thối Chuyển A Nậu Đa La Tam 

Miệu Tam Bồ Đề: To attain Annuttara- 

samyak-sambodhI. 

Đắc Chí: Pleased—Content—Satisfied. 

Đắc Dụng: To be useful. 

Đắc Đại Thế: Mahasthamaprapta (sk—Tên 

của Đại Thế Chí Bồ Tát, còn gọi là Đắc Thế 

Chí Bồ Tát. Tiếng Phạn là Ma Ha Na Bát, vị 

có đại lực, ngồi bên phải của Đức A Di Đà, 

tiêu biểu cho trí tuệ lớn lao của chư Bồ Tát 

(Ngài là một ngôi trong A Di Đà Tam Tôn, 

tiêu biểu cho trí tuệ, trong khi Đức Quán Thế 

Âm tiêu biểu cho từ bi. Từ bi và trí tuệ kết hợp 

lại thành ngôi chánh giác, tức là ngôi vị của 

Đức Phật A Di Đà) -Name of 

Mahasthamaprapta, he who has obtained great 

power, or sfability, who sits on the ripht of 


Amitabha, controlling all wisdom—See 
Mahasthama in  Sanskrit/Pali-Vietnamese 
Section. 


Đắc Đạo: Nhập Niết bàn hay đạt đến Niết 
bàn nhờ vào giới, định, huệ và đạt được giác 
ngộ (trí tuệ đoạn trừ lậu hoặc, chứng được đế 
lý gọi là đạo, nhờ thực hành tam học mà phát 
sinh ra trí tuệ đó thì gọi là “đắc đạo”)—To 
enter Into Nirvana—To attain Nirvana—To 
obtain the way, or religion; by obedience to 
the commandments, practice of meditation, 
and knowledge, to attain enlightenmeit. 

Đắc Độ: 

1) Được đưa sang bờ giải thoát (sinh tử ví 


như biển lớn, Niết Bàn ví như bờ bên kia). 
Vượt qua được biển sinh tử đến bên kia bờ 
Niết Bàn gọi là đắc độ (trong kinh Di 
Giáo, Đức Phật đã dạy: “Những người 
đáng được độ, dù là trời hay người đều đã 
được độ. Những người chưa được độ cũng 
đã tạo nhân duyên được độ)—To obtain 
transport the of 
transmigration; to obtain salvation. 

Nghi thức Sa Di cắt tóc xuất gia cũng 
được gọi là “Đắc Độ: A Sramanera enters 
the monastic lIfe. 

Đắc Giới: Được trao truyền giới pháp, hiểu 
và hành trì giới pháp một cách tinh chuyên— 
To obtain the commandments; to attain to the 
undersftanding and performance of the moral 
law. 

Đắc Giới Sa Di: Một vị Tỳ Kheo phạm giới, 
liền phát lỗ sám hối trước chúng Tăng, tâm 
không che dấu, được chúng Tăng bạch tứ yết 
ma và trao cho pháp học giới. Mặc dù vị nầy 
không còn là Tỳ Kheo nữa, nhưng vẫn được 
mặc áo cà sa như một vị Sa Di đang học giới, 
chứ không bị loại khỏi giáo đoàn—A monk 
who 1s restored, or not unfrocked, on 
confession of his sin. 


aCTOSS TIVeT 


2) 


Đắc Huệ: Pannaya-patilabha (p)—Attainment 

of wisdom. 

Đắc Kế: Successful scheme——Good scheme. 

Đắc La Lư Ca: Trailokya (skt)—See Triloka 

1n Sanskrit/Pali-Vietnamese Section. 

Đắc Lợi: Profitable—Advantageous. 

Đắc Lực: To try oneˆs best. 

Đắc Ngư Vong Thuyên: 

l) Được cá quên nơm—Having caught the 
fish, the trap may be forgotten, 1.€. It 1s Of 
Secondary importance. 

2) Vong ân bội nghĩa: Ingratitude. 

Đắc Nhãn Lâm: Aptanetravana (sk)—Khu 

rừng mà nơi đó những người ẩn tu sẽ lấy lại 

được nhãn tạng The forest of recovered 
eyes. 


Đắc Nhân Tâm: To win the heart of the 
people. 

Đắc Nhập: Nhập vào Phật đạo (trừ được 
vọng niệm tức là đắc nhập)—To attain entry, 
e.g. to Buddha-truth. 

Đắc Quả: Đạt được quả vị —To obtain the 
fruit of deeds or life. 


Đắc Quả Giác Ngộ: To atain 
Enliphtenment—To achieve awakening—To 
become a Buddha—To become an 


Enlightened One. 
Đắc Quả Vô Thượng Bồ Đề: To obtain the 
highest perfect bodhi (wisdom or knowledge). 
Đắc Sanh Cực Lạc Quốc Độ: To attain 
birth In the Ulũmate Bliss Land. 
Đắc Tạng: Srgarbha (skt—See Tịnh Nhãn, 
and Ngũ Nhãn in Vietnamese-English Section. 
Đắc Thắng Chiến thắng To be 
Victforious——To obtain the vicfory. 
Đắc Thằng: Sợi dây trói buộc chúng sanh 
vào của cải tài sản (tất cả các pháp của hữu 
tình chúng đều không ngoài thân, hay trói 
buộc nơi thân, nên ví đó như sợi dây. Như các 
nghiệp thiện ác mà mình tạo ra đã thuộc về 
quá khứ, nhưng quả của chúng vẫn còn trói 
buộc lấy chúng ta) —The cord, or bond, of 
attainng the bondage of possession (past 
deeds, good or bad, happened in the past; 
however, they are still binding us in the 
present with their results). 
Đắc Thất: Gain and loss—Đức Phật dạy: 
“Phật tử nên can đảm chấp nhận sự thua thiệt. 
Ta phải trực diện với sự thua lỗ một cách bình 
thản và lấy nó làm một cơ hội để trau dôi 
những đức hạnh cao siêu ”—The Buddha 
taught: Buddhists should courageously accept 
losses. One must face these losses with 
equanimity and take them as an opportunIty to 
cultivate our sublime virtues. 
e _ Trong thời Đức Phật còn tại thế, một lần 
ngài đi khất thực tại một làng. Do sự can 
thiệp của Ma vương, Đức Phật không 


nhận được chút đồ ăn nào cả. Khi Ma 
vương hỏi châm biếm, “Ngài có đói 
không?” Đức Phật vui vẻ giải nghĩa thái 
độ tinh thần của những ai thoát khỏi mọi 
chướng ngại, Ngài đáp: “Sung sướng thay, 
chúng ta sống không bị điều gì chướng 
ngại. Ta thường sống an vui như các vị 
thần ở cõi Trời Quang Âm——At the time of 
the Buddha, the Buddha went 
seeking alms In a village. Owing to the 

Intervention of Mara, the Buddha did not 

any food. When the Mara 
questioned the Buddha rather sarcastically 
whether he was hungry or not, the Buddha 
solemnly explained the mental attitude of 
those who were free from Iimpediments, 
and replied: “Ah, happily do we live, we 
who have no impediments. Feeders of Joy 
shall wee be even as the gods of the 
Radiant Realm.” 

e - Một dịp khác, Đức Phật và các đệ tử của 
Ngài an cư vào mùa mưa tại một ngôi 
làng theo lời mời của một người Bà La 
Môn. Người nầy quên hẳn việc tiếp tế 
thực vật cho Đức Phật và Tăng Già. Trong 
suốt ba tháng, ngài Mục Kiển Liên đã 
phải xung phong dùng thần thông đi xin đồ 
ăn, thế màĐức Phật không hể có một lời 
phàn nàn và chịu dùng cỏ khô của ngựa 
do một ông lái ngựa cúng dường—On 
another occasion, the Buddha and his 
disciples observed the rainy season in a 
village at the Invifation of a brahmin who, 
however, completely fogot to attend the 
needs of the Buddha and the Sangha. 
Throughout the period of three months, 


Once 


obtain 


although Venerable Mogsallana 
volunteered to obtain food by his psychic 
powers, the Buddha making no 


complaint, was contented with the fodder 
of horses offered by a horse dealer. 


Đắc Thế: To have the advantage. 
Đắc Thời: To have the opportunity. 


Đắc Thoát: Thuất khỏi khổ đau của sanh 
tử—To attain deliverance from the misery of 
Teincarnation. 

Đắc Thời: To have the opportunity. 

Đắc Tội: To be guilty. 

Đắc Tủy: Đắc được cốt tủy hay chỗ cùng cực 
của lý nhiệm mâu (theo Truyền Đăng Lục, tổ 
Bồ Đề Đạt Ma nói với Huệ Khả, ta đã trải qua 
chín năm muốn trở về Thiên Trúc. Huệ Khả 
đảnh lễ thầy, rồi lui lại hầu phía sau. Tổ Đạt 
Ma dạy: “Ông đã đạt được chỗ cốt yếu của 
ta.” Liền quay lại bảo Huệ Khả: “Ngày xưa 
Đức Như Lai đem chính pháp nhãn tạng giao 
phó cho ngài Ca Diếp, và truyền thừa mãi đến 
ta. Nay ta giao phó cho ông, ông hãy giữ gìn. 
Ta trao áo Cà sa cho ông để làm tín.”)—To 
obfain the marow, the secret, the essence. 

Đắc Ý: 


l) Được như ý nguyện, hay đạt được mục 
đích: Satisfied—Content—To obtain one”s 
desires or aIms. 

2) Hiểu được nghĩa của kinh điển: To obtain 


the meaning of a sutra. 
Đặc: 
1) Bò đực: A Bull. 
2) Đặc biệt: Outstanding—Special. 
Đặc Ân: Special favor. 
Đặc Biệt: Special—Distinctive. 
Đặc Điểm: Special mark—Characteristics. 
Đặc Kỳ Noa Già Đà: Daksinagatha (sk)— 
Bài Già Đà cầu phúc cho thí chủ (bài kệ tụng 
cầu phúc cho thí chủ cúng dường Tam Bảo)— 
A song offering, or expression of gratitude by 
a monk for food or gIt. 
Đặc Nhiệm: Special mission. 
Đặc Phái: To send on a special mission. 
Đặc Quyền: Special righ—Privilege. 
Đặc Sắc: Outstanding. 
Đặc Thắng: Speclal—Extraordinary. 
Đặc Tính: Nature—Characteristic. 
Đặc Tôn: The oustanding honoured one. 


Đắm Đuối: Distractedly—Passionately. 
Đằm Thắm: Profound. 


Đắn Đo: To deliberate—To consider 

carefully. 

Đăng: 

I1) Đăng quang: Bắt đầu —To inaugurate— 
To start. 

2) Đèn: Dipa (skÐÙ——A lamp——Lantern. 

3) Ghế: A stoolL—Bench—Footstool. 

4) Lên: To ascend—To advance. 

Đăng Diệt: Đèn tắt The extinction of a 

lamp. 


Đăng Đàn Thuyết Pháp: Thăng tọa—To 

ascend the platform to preach (to expound the 

sufras). 

Đăng Hỗa: Dipapradipa (skU)—Ánh lửa hay 

ánh sáng của đèn—Lamp-light. 

Đăng Khoa: To pass an examination. 

Đăng Ký: To register. 

Đăng Hung: Đăng Lư—Đèn 

lantern. 

Đăng Lư: See Đăng Lung. 

Đăng Minh: Ngọn đèn sáng treo trước hình 

tượng Phật, là biểu tượng của trí tuệ Phật— 

The lamp hung before the Image or stafue of a 

Buddha, a symbol of his wisdom. 

Đăng Minh Phật: Nhật Nguyệt Đăng Minh 

Phật—Một vị Phật được nhắc đến trong Kinh 

Pháp Hoa (vị Phật thời quá khứ đã thuyết Kinh 

Pháp Hoa)—A Buddha mentioned In the Lotus 

Sutra, who preached the Lotus Sutra In the 

past. 

** For more Information, please see Nhật 
Nguyệt Đăng Minh Phật. 

Đăng Quang: 

I) Ánh sáng đèn: The light of a lamp— 

Lantern light. 

Lên ngôi hay lên ngai: Enthronement— 

To inaugurate—See Đăng Tọa. 

Đăng Thời: Ngay tức khắc —At once— 

Immediately. 


lỗng—A 


2) 


Đăng Tòa: Bước lên tòa (một vị Pháp Sư sắp 
thuyết pháp)——To ascend the throne. 

Đăng Trình: To set out, to start one”s way. 
Đăng Trụ: Bồ Tát tiến vào ngôi Thập Trụ— 
The advance of the Bodhisattva to the ten 
ørounds. 

Đắng Đắng: Rather bitter. 

Đằng: Dây leo—Creepers—Canes. 

Đằng Đẳng: For a long time. 

Đằng Xà: Thấy dây mà cho là rắn (chỉ tâm 
mê mờ của chúng sanh)—Seeing a cane and 
thinking 1t a snake. 

Đẳng: 

I1) Bình đẳng: Equal. 

2) Song song: Parallel. 


3)_ Đẳng cấp: A class, grade, rank. 

4) Nơi nơi bình đẳng: Equal everywhere— 
Equivalence—Equality—Balance. 

5)_ Phổ quát: Universal. 

Đẳng Chánh Giác: Samyak-sambodhi 

(sk——Tam Miệu Ta Bồ Đề —Tam Miệu Tam 

Phật Đà. 

I) Chánh Biến Tri: Complete perfect 


knowledge. 


2) Phật Trí: Buddha-knowledge. 

3) Chánh Đẳng Chánh Giác: Omniscience; 
the bodhi of all Buddhas. 

4) Một trong mười danh hiệu của Phật: One 


of the ten ties of the Buddha—See Thập 
Hiệu ¡in Vietnamese-English Section, and 
Samyak-sambuddha SanskrIVPali- 
Vietnamese Section. 
Đẳng Chúng Sanh Giới: Phổ giới chúng 
sanh (gọi chung cho hết thảy chúng sanh)— 
The universal realm of living beings. 
Đẳng Cúng: Đẳng Đắc hay nghi thức ăn của 
chư Tăng. Sau khi thức ăn được phân phối 
bằng nhau thì vị Duy Na hay vị sư chủ lễ 
xướng câu “Đẳng Cúng” rồi thì chư Tăng mới 
bắt đầu ăn —Synchronous offering, ¡.e. the 


1n 


simultaneous beginning of a meal when the 
master of ceremonies cries that the meal 1s 


served. 

Đẳng Dẫn: Samahita (sk)—Tam Ma Hê 

Đa—Tên của một loại định, mà khi nhập vào 

thì cả thân lẫn tâm đều chuyên chú tạo nên sự 

an hòa bình đẳng của thân tâm—Body and 
mind both fixed or concentrated in samadhi. 

Đẳng Diệu Giác Vương: King of Universal 

and Supernatural Illumination. 

Đẳng Đế: Tên gọi khác của tục đế— 

Ordinary rules of life; common moralIty. 

Đẳng Giác: Samyak-sambodhi (skt). 

I) _ Sự giác ngộ của chư Phật bình đẳng nhất 

như: Absolute universal enliphtenment, 

omniscience, a quality of a term for a 

Buddha. 

Quả vị thứ 51 trong 52 quả vị mà Bồ Tát 

phảẩi trải qua trên đường đi đến quả vị 

Phật The balanced state of truth—The 

fifty-first of the fifty-two stages through 

which a bodhisatftva 1s supposed to pass 
on the road to Buddhahood. 

Đẳng Giác đi trước Diệu Giác hay Phật 

Quả Giác Ngộ: The attainment of the 

Buddha-enliphtenment which precedes 

the final stage of truth. 

Đẳng Giác Huệ: The 

undersfanding of nirvana. 

Đẳng Giác Vị: Bodhisattva-stage. 

Đẳng Hoạt: Samjiv (skt——Phục hoạt lại hay 

sống 

Resurrection. 

Đẳng Hoạt Địa Ngục: Địa ngục đầu tiên 

trong tám địa ngục nóng—The first of the 

eipht hot hells—See Địa Ngục (A) (a) (1Ú). 

Đẳng Lữ: Chư Tăng Ni cùng một đẳng cấp 

(hay cùng niên lạp)—Of the same class, 

company or fellow. 

Đẳng Lưu: Nishyanda (skt). 

1) Dòng chảy không phân biệt: 
Flowing-out or down—Oufflow, regular 
flow, equal current. 

2) Do nhân mà trôi chảy tới quả, do gốc mà 


2) 


3) 


of 


wisdom 


lại —Revive—Re-animate— 


trôi 


trôi chẩy tới ngọn tương tự giống nhau: 
Like producing like; the equality of cause 
and effect; like causes produce like 
effects; of the same order. 
Đẳng Lưu Quả: Nisyanda-phala (skt). 
1) Một trong năm quả, từ thiện nhân sinh ra 
thiện quả, từ ác nhân sinh ra ác quả, từ vô 
ký nhân sinh ra vô ký quả (từ cái thiện 
tâm của ý nghĩ trước, mà chuyển thành 
thiện tâm sau; hoặc từ cái bất thiện tâm 
của ý nghĩ trước, mà sinh ra cái bất thiện 
tâm sau, hay bất thiện nghiệp của ý nghĩ 
sau), tính quả giống tính nhân mà trôi 
chảy ra nên gọi là Đẳng Lưu Quả—One 
of the five fruifs, uniformly confinuous 
effect, like effetcs arise from like causes, 
e.g. good from good, evil from evil; 
present condition in life from conduct in 
Drevious existence; hearing from sound, 
etc. 
Loại nào sanh ra loại đó: Like producing 
like; The equality of cause and effect; like 
causes produce like effects. 
Đẳng Lưu Tương Tục: Mỗi loại đều không 
thay đổi tính chất của mình trong vòng luân 
chuyển liên tục—Of the same nature, or 
character; connected as cause and effect. 
Đẳng Nguyện: Phổ nguyện của chư Phật đều 
giống nhau—The universal vows common to 
Buddhas. 
Đẳng Nhứt Đại Xa: Theo Kinh Pháp Hoa 
(Phẩm Thí Dụ), đây là chiếc xe Trâu Trắng 
mà vị trưởng giả dùng để dẫn dụ các con trong 
nhà lửa tam giới, vì như phương tiện để phổ 
cứu chúng sanh—According to the Lotus Sutra, 
this 1s the hiphest class øreat cart, I.e. universal 
salvation. 
Đẳng Nhứt Thiết Phật Hồi Hướng (The 
Flower Adornment Sutra— Chapter 25—Ten 
Dedicatons): Great enlightenng beings' 
dedication equal to all Buddhas or the third 
dedication in the ten dedications (Kinh Hoa 
Nghiêm—Phẩm 25—Thập Hồi Hướng)—Đại 


2) 


Bồ Tát Đẳng nhứt thiết Phật hồi hướng hay là 

đệ tam hồi hướng trong thập hồi hướng. 

I) Đại Bổ Tát tùy thuận tu học đạo hồi 

hướng của tam thế chư Phật: Enlightening 

beings follow and cultivate the path of 
dedication of the Buddhas of past, future 
and present. 

Lúc tu học đạo hồi hướng nây Bồ Tát 

thấy—When they practice and learn the 

path of dedication In this way: 

a. Bồ Tát thấy tất cả lục trần sắc, thinh, 
hương, vị, xúc, pháp, hoặc tốt hoặc xấu 
cũng chẳng sanh lòng ưa hay ghét: When 
they percelve any objJects of sense, 
whether pleasant or unpleasant, they do 
not conceive like or dislike. 

b. Tâm được tự tại, không lỗi lầm, rộng lớn, 
thanh tịnh, hoan hỷ, vui thích: Their minds 
are free, without faults, broad, pure, 
Joyul, blissful. 

c. Lầa những ưu não: Free from all sorrows 
and troubles. 

d. Tâm ý nhu nhuyễn: Their minds are 
flexible. 

e. Các căn thanh lương: TheIr senss are pure 

and cool. 

Bồ Tát tu tập Thiện Căn hồi hướng— 

Enliphtening beings cultivate dedication of 

TOOfS Of øoodness: 

a. Đại Bồ Tát được an lạc như vậy, lại phát 
tâm hồi hướng chư Phật, tự nghĩ rằng— 
When great enliphtening beings gain such 
peace and bliss, they become even more 
determined, dedicating their determination 
to the Buddhas with these thoughts: 

e _ Nguyện đem thiện căn của mình vun trồng 
hôm nay làm cho sự vui của chư Phật càng 
thêm—With the roots of goodness, they 
are planting, they vow fo cause the bliss 
of the Buddhas to Increase more and 


2) 


3) 


mOF€: 

e - Sự vui nơi an trụ bất tư nghì của Phật: The 
bliss of the unconceivable abode of 
Buddhas. 


Sự vui nơi tam muội vô tỈ của chư Phật: 
The bliss of the peerless concentration of 
Buddhas. 

Sự vui đại từ bị vô hạn lượng: The bliss of 
unlimited compassion. 

Sự vui giải thoát của tất cả chư Phật: The 
bliss of liberation of all Buddhas. 

Sự vui đại thần thông không ngần mé: 
The bliss of unlimited spiritual power. 

Sự vui vô lượng lực rốt ráo rộng lớn: The 
bliss of vast, ulimate, Immeasurable 
DOWET. 

Sự vui tịch tịnh ha những tri giác: The 
bliss of tranguility detached from all 
cognition. 

Sự vui thường chánh định trụ nơi vô ngại 
trụ: The bliss of abiding in the state of 
nonobstruction, always rightly 
concentrated. 

Sự vui thực hành hạnh vô nhị không đổi 
khác: The bliss of carrying out the practice 
of nondualism without change. 

Đại Bồ Tát đem những thiện căn hồi 
hướng Phật xong, lại đem thiện căn hồi 
hướng Bồ Tát Once great enlightening 
beimngs have ddicated ther roots of 
goodness to the Buddhas, they also 
dedicate these virtues to the enlightening 
beings: 

Làm cho người chưa viên mãn được viên 
mãn: To cause those who have not 
fulfilled their vows to fulfill them. 

Làm cho người tâm chưa thanh tịnh được 
thanh tịnh:To cause those whose minds 
are not yef pure fo affain pur1ty. 

Làm cho người chưa tròn đủ Ba-La-Mật 
được tròn đủ: To cause those who have 
not fulfilled the ways of transcendence to 
fulfill them. 

Làm cho chúng sanh được an trụ nơi tâm 
kim cang Bồ Đề: To cause sentient beings 
to setfle In the ¡ndestructible wiIll for 
enlightenmernt. 

Nơi nhứt thiết trí được bất thối chuyển: 


They do not regress on the way to 
OmNIScience. 

Chẳng bỏ đại tinh tấn: They do not give 
up great effort. 

Thủ hộ môn Bồ Đề: They preserve all the 
foundations of goodness of the gates of 
enlightenmernt. 

Tất cả thiện căn có thể khiến chúng sanh 
ha bổ ngã mạn, phát Bồ Để tâm, chí 
nguyện được thành tựu viên mãn: They 
are able to cause sen(ient beings fo gIve 
up concet, set ther minds on 
enlightenment, and fulfill their aspiration. 
An trụ nơi chỗ trụ của Bổ Tát: Abide in 
the abode of all Enlightening Beings. 
Được các căn minh lợi của Bồ Tát: Attain 
the clear, sharp senses of Enlightening 
Beings. 

Tu tập thiện căn, chứng Phật chủng trí: 
Cultivate roots of goodness, and realize 
OmNIScience. 

Đại Bồ Tát đem thiện căn hồi hướng Bồ 
Tát như thế rồi, lại đem hồi hướng tất cả 
chúng sanh—Having thus dedicated their 
roofs of øoodness to Enlightening Beings, 
they then dedicate them to all sentient 
beings: 

Nguyện cho tất cả chúng sanh có bao 
nhiêu thiện căn nhẫn đến rất ít chừng 
khẩy móng tay, đều được thấy Phật, nghe 
pháp, kính Tăng: Wishing that the roots of 
gøoodness of all sentient beings, even the 
slightest, even seeing a Budha, hearing 
teaching, or respecting holy mendicants, 
but for the time of a fingersnap. 

Nguyện những thiện căn kia đều lìa 
chướng ngại: Wishing all be free from 
obsfruction. 

Nguyện niệm Phật viên mãn: Wishing 
they reflect on the completeness of 
Buddhas. 

Nguyện niệm Pháp phương tiện: 
Wishing they reflect on the techniques of 
the teaching. 


4) 


Nguyện niệm Tăng tôn trọng: Wishing 
they reflect on the nobility and importance 
of the commumIty. 

Nguyện chẳng lìa thấy Phật: Wishing 
that they not be separated from vision of 
the Buddha. 

Nguyện tâm được thanh tịnh: Wishing 
their minds become pure. 

Nguyện được các Phật pháp: Wishing that 
they attain the qualities of Buddhahood. 
Nguyện xây vô lượng công đức: Wishing 
that they build up Iimmeasurable virtue. 
Nguyện thanh tịnh những thần thông: 
Wishing that they purIfy spiritual powers. 
Nguyện bỏ niệm nghi pháp: Wishing 
that they give up doubts the 
truth. 

Nguyện an trụ đúng Phật giáo: Wishing 
that they live according to the teaching. 

Bồ Tát vì Thanh Văn, Duyên Giác lại 
cũng hổi hướng như vậy: As they make 
such dedication to senfient beings, they 


about 


also make such dedication for the 
Buddhist disciples and the ¡ndividual 
1lluminates. 


Chư Bồ Tát lại nguyện—Enlightening 
beings also vow: 

Nguyện tất cả chúng sanh ha hẳn địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Diêm-La-vương, 
vân vân: They also pray that all sentient 
beings forever leave all miserable places 
like hells, hungry ghosts, and animality, an 
SO On. 

Nguyện tăng trưởng tâm Bồ Đề: Wishing 
that they further develop the supreme will 
for enliphtenment. 

Nguyện chuyên ý siêng cầu nhứt thiết 
chủng trí: Wishing that they concentrate 
ther minds on the earnest search for 
knowledge of all means of liberation. 
Nguyện lìa hẳn sự hủy báng chánh pháp 


của chư Phật: Wishing that they never 
repudiate the true teaching of the 
Buddhas. 


3) 


6) 


Nguyện được sự an lạc của chư Phật: 
Wishng to atain the peace of the 
Buddhas. 

Nguyện thân tâm thanh tịnh: Wishing to 
be pure in body and mind. 

Nguyện chứng nhứt thiết trí: Wishing to 
real1ze omniscience. 

Đại Bồ Tát có bao nhiêu thiện căn đều do 
đại nguyện phát khởi, chánh phát khởi, 
tích tập, chánh tích tập, tăng trưởng, chánh 
tăng trưởng, đều khiến rộng lớn đầy đủ: 
The foundatons of goodness of great 
Enlipghtenng Beings all corectly 
initiated, built up, and developed by great 
VOWS, causing them fo expand and to be 
completely fulfilled. 

Lúc đại Bồ Tát sống tại gia—When great 
Enliphtening Beings live at home: 

Tuy cùng vợ con ở chung nhưng chưa từng 
tạm bỏ tâm Bồ Đề: Though live at home 
with spouses and children, Enliphtening 
Beings never for a moment give up the 
determination for enlightenmeit. 

Luôn tư duy cảnh nhứt thiết chủng trí: 
With correct mindfulness, they always 
meditate on the realm of all knowledge. 
Luôn tự độ, độ tha khiến được rốt ráo: 
They always liberate themselves and 
others, enable them to reach the ultimate. 
Luôn dùng phương tiện giáo hóa quyến 
thuộc của mình, khiến ai cũng vào trí Bồ 
Tát và thành thục giải thoát: They always 
uS€ apprOprlafte means fo transform the 
members of their own households, causing 
the  knowledge of 
Enliphtening Beings and causing them to 
develop to maturity and attain liberation. 
Dầu tại gia, ở chung cùng quyến thuộc mà 
không sanh lòng chấp trước: Though they 
live at home with relatives, their minds 


are 


them to enter 


have no attachmenis. 

Vì bổn nguyện đại bi mà hiện ở nhà, vì từ 
tâm mà tùy thuận vợ con, nơi đạo thanh 
tịnh Bồ Tát vẫn không chướng ngại: By 


their basic øreat great compassion they 
remain in home life, and because of their 
kimdness they harmonze with therr 
spouses and children, with no hindrance to 
the pure Way of Enliphtening Beings. 

Dầu Bồ Tát ở nhà tạo lập sự nghiệp, 
nhưng chưa từng tạm bỏ tâm nhứt thiết trí: 
Though great enlipghtening beings be ¡in 
home life 
Occupations, they never for a moment gIve 
up the wIll for omnisclence. 

Trong những mặc y phục, ăn thực phẩm, 
uống thuốc men, tắm rửa, xoay ngó, đi, 
đứng, ngôi, nằm, thân, ngữ, ý hoặc ngủ 
hoặc thức, vân vân, lòng Bổ Tát luôn 
hướng đến đạo vô thượng giác, chuyên 
nhiếp niệm tư duy nơi đây không lúc nào 
tạm bỏ: Whether they are dressing, eating, 
taking medicine, washing, looking around, 
walking, standing still, sitting, reclining, 
speaking, thinking, asleep or awake, 
whatever they are doing ther minds 
always the path of 
OmNIScience. concentrate 


and work at various 


dedicate 1t tO 
They 
contemplate unremittingly, because they 
want to aid all sentient beings and settle 
them In enliphtenment. 

Vì muốn lợi ích tất cả chúng sanh—For 
the sake of all sentient beIngs: 

Bồ Tát an trụ vô lượng đại nguyện Bồ Đề: 
With imeasurable øreat vows. 

Nhiếp thủ vô số thiện căn: They embody 
countless øreaf roots oŸ goodness. 

Siêng thực hành những điều lành: 
Diligently cultivating virtues. 

Cứu độ khắp tất cả mọi loài: To save 
everyone. 

Xa la tất cả kiêu mạn phóng dật: They 
forever divorce arrogance and Iindulgence. 
Quyết định đến bực nhứt thiết trí: Proceed 
surely toward the state of omniscience. 
Trọn chẳng để tâm đến những đạo khác: 
Never conceiving any Intention of turning 
to another path. 


and 


7) 


Thường quán sát chư Phật Bồ Đề: Always 
contemplating the enlipghtenment of all 
Buddhas. 

Bỏ hẳn tất cả những pháp tạp nhiễm: 
They forever abandon all impure ways. 

Tu hành tất cả chỗ sở học của Bổ Tát: 
Culivating practice of all 
Enliphtening Beings learn. 

Nơi đạo nhứt thiết trí không bị chướng 
ngại: They encounter no obsfruction on 


what 


the path of omniscIence. 

Trụ nơi trí địa: Stand on the ground of 
knowledge. 

Ưa thích tụng tập: They are devoted to 
recifation and learning. 

Dùng vô lượng trí huệ chứa nhóm những 
thiện căn: Collect roots of goodness by 
means of immeasurable knowledge. 

Tâm chẳng luyến thích tất cả thế gian: 
Their minds have no affection for any 
mundane realm. 

Chẳng nhiễm trước nơi công hạnh thực 
hành của mình: They are not obsessed 
with what they practice. 

Chuyên tâm thọ trì giáo pháp của chư 
Phật: They wholeheartely accept and hold 
the principles of the Buddhas" teachings. 
Bồ Tát tại gia nhiếp khắp những thiện căn 
khiến được tăng trưởng mà hồi hướng chư 
Phật vô thượng Bồ Đề: Though they are 
lving at home, they 
Internalize roots of goodness In every 
way, cause them to grow, and dedicate 
them to the unsurpassed enlightenment, 
which 1s the essence of the Buddhas. 

Bồ Tát lúc thí cho súc sanh ăn một nắm 


cultivate and 


một hột đều nguyện rằng: At such a time, 
Enliphtening Beings, even when they are 
feeding domestic animals, all make this 
VOW: 

Nguyện sẽ làm cho các loài nầy thoát 
khỏi thọ báo súc sanh mà được lợi ích an 
vui rốt ráo giải thoát: They vow to cause 
these creatures to leave the realm of 


animality, to be helped and comforted and 
ultimately be liberated. 

Ra khỏi hẳn biển khổ: Having forever 
crossed over the ocean of suffering. 

Dứt hẳn khổ thọ: Eternally annihilating 
paInful sensations. 

Trừ hẳn khổ uẩn hành uẩn: Forever 
removing suffering physical and mental 
elemens. 

Dứt hẳn khổ giác, khổ tự, khổ hạnh, khổ 
nhơn, khổ bổn và các khổ xứ: Eternally 
cutting off painful feeling, accumulation of 
paIn, painful actions, the cause of pain, the 
root Of suffering, and painful situations. 

Bồ Tát chuyên tâm tưởng nhớ tất cả 
chúng sanh, dùng thiện căn nầy mà hồi 
hướng nhứt thiết chủng trí: With theïr roos 
of goodness In the forefront, Enlightening 
Beings dedicate them to knowledge of 
ways Of liberation for all beings. 

Bồ Tát sơ phát tâm—Enlightening Beings 
forst engender the determinatlon for 
enlightenment: 

Nhiếp khắp chúng sanh: They include all 
senfient beings. 

Tu những thiện căn đem hồi hướng tất cả 
chúng sanh: Cultivating the foundations of 
goodness and dedicatng them to all 
senfient beings: 

Khiến họ được thoát ly sanh tử: To cause 
all sentient beings to leave the plain of 
birth and death. 

Khiến họ được sự khoái lạc vô ngại của 
các Như Lai: To cause them to attain the 
unhindered bliss of the enlightened. 
Khiến họ ra khỏi biển phiền não: To 
cause them to emerge from the ocean of 
afflictions. 

Khiến họ tu đạo Phật: To cause them to 
practice the path of the Buddha teachings. 
Khiến chúng sanh từ tâm cùng khắp: To 
fill everywhere with kindness. 

Khiến chúng sanh bi lực cùng khắp: To 
cause sentient beings to have vast DOW€TS 


`=< 


Of compassion. 
Khiến tất cả được vui thanh tịnh: To cause 
them all to attain pure bliss. 
Khiến chúng sanh sìn giữ thiện căn: To 
Ccause snetent beings to preserve 
foundations of øoodness. 
Khiến chúng sanh gần gủi Phật pháp: To 
cause sentient beIngs to draw near to the 
qualities of Buddhahood. 
Khiến chúng sanh ra khỏi cảnh ma để vào 
cảnh Phật: To cause sentient beings to 
leave the realms of demons and enter the 
realm of Buddhas. 
Khiến chúng sanh dứt giống thế gian mà 
gieo giống Phật: To cause sentient beings 
to cụt off the seeds of mundanrity and plant 
the seeds of enliphtenmernt. 
*** Khiến chúng sanh trụ trong pháp tam 
thế bình đẳng: To cause sentient beings to 
abide In the truth which ¡1s equal in all 
times. 
Bao nhiêu thiện căn đã, sẽ và đang tập 
họp đều đem hồi hướng—Enlightening 
Beings dedicate all roots of poodness they 
have collected, will collect and are 
collecting: 
Bồ Tát lại nghĩ rằng: “Như chư Phật và 
Bồ Tát quá khứ thực hành những sự cung 
kính cúng dường chư Phật: Enlightening 
beings form this thought: “As the 
Buddhas and Enlightening Beings of the 
past have practiced and respectfully 
serving all enliphtening ones. 
Độ chúng sanh khiến được giải thoát: 
Liberating sentient beings so that they be 
forever emanicipated. 
Siêng năng tu tập tất cả thiện căn đều 
đem hồi hướng: Diligently cultivating 
and practicing all roots of øoodness and 
dedicating them all. 
Không chấp trước: Without attachment. 
Không tựa nơi sắc: Without depending on 
form. 
Không 


nhiễm nơi thọ:  Without 


~ 


` 


` 


` 


attachment to sensation. 
Không tưởng điên đảo: 
©rroneous conceptions. 

Chẳng khởi hành: Without creating fixed 
patterns. 

Chẳng theo thức: 
CONSCIOUSness. 


Without 


Without  grasping 


Bỏ rời sáu trần: Detached from the senses. 
Chẳng trụ thế pháp: Not dwelling on 
things of the world. 
Thích đạo xuất thế: 
transcendence. 

Biết tất cả pháp đều như hư không, không 
từ đâu đến, bất sanh bất diệt, không chơn 
thật, không nhiễm trước: Knowing that all 
things are empty as space, come from 
nowhere, are unborn and not perishing, 
and have no true reality, they have no 
aftfachments. 

Chư Bồ Tát đều xa ha những kiến chấp 
phân biệt, chẳng động, chẳng chuyển, 
chẳng mất chẳng hoại: Enlightening 
Beings avoided all discrinminatory views; 
they were Imperturbable and unaffected 
by anything; they never lost awareness or 
calm. 

Chư Bồ Tát trụ nơi thực tế, không tướng, 
ha tướng, mà chỉ là nhứt tướng: They 
abide 1n reality without form, detached 
from all appearances, all being one. 

Bồ Tát thâm nhập tất cả pháp tánh như 
vậy, thường thích tu tập thiện căn phổ 
môn, đều thấy tất cả chúng hội chư Phật: 
Enlightenng Beings entered deeply into 
the nature of all things; they always 
happlly practiced all-sided virtues, and 
saw the congregation of all Buddhas. 

Như tất cả sự hồi hướng thiện căn của chư 
Phật thời quá khứ, Bồ Tát cũng—lust as 
all those Enlightening Beings of the past 
dedicated roots of øgoodness, Enlightening 
Beings also: 

Tu tập Hồi Hướng như vậy: Practice 
dedication In this way. 


Deliphting 1n 


` 


Hiểu pháp như vậy: Undestand these 
pñnciples in this way. 

Y pháp như vậy mà phát tâm tu tập chẳng 
trái tướng: Based on these principles 
determine to learn and act, not violating 
the specIfics of the teachings. 

Biết chỗ tu như huyễn, như ảnh, như trăng 
đáy nước, như ảnh trong gương, nhơn 
duyên hòa hiệp mà hiển hiện nhẫn đến 
bực Như Lai rốt ráo: They know that what 
1S practficed 1s like 1llusions, like shadows, 
like the moon”s Iimage In the water, like 
reflections In a mirror, manifested by the 
combination of causes and conditions, 
proceeding thus up to the ultimate staøge of 
enlightenmernt. 

Bồ Tát lại nghĩ rằng: “Như chư Phật thời 
quá khứ lúc tu hạnh Bồ Tát đem những 
thiện căn hồi hướng như vậy, chư Phật 
hiện tại và vị lai đều cũng như vậy— 
Great Enlightening Beings also form this 
thought: “Just as the Buddhas of the past, 
when cultivating enlightening practice, 
dedicated roots of goodness In this way, 
and so do and will the Buddhas of the 
present and future: 

Nay tôi cũng nên phát tâm như chỗ phát 
tâm của chư Phật, đem những thiện căn 
mà dùng hồi hướng—§o too should I 
arouse my will and dedicate roots of 
gøoodness like those Buddhas: 

Hồi hướng đệ nhứt With foremost 
dedication. 

Hồi hướng thắng: Excellent dedication. 
Hồi hướng tối thắng: Supreme dedication. 
Hồi hướng thượng: Superior dedication. 
Hồi hướng vô thượng: Unexcelled 
dedication. 

Hồi hướng vô đẳng: Peerless dedication. 
Hồi hướng vô đẳng đẳng: Unequalled 
dedication. 

Hồi hướng vô tỉ: Incomparable dedication. 
Hồi hướng tôn: Honorable dedication. 

Hồi hướng diệu: Sublime dedication. 


` 


Hồi hướng bình đẳng: 
dedication. 
Hồi hướng chánh trực: Straightforward 


dedication. 


Impartial 


Hồi hướng đại công đức: Virtuous 
dedication. 
Hồi hướng quảng đại: Far-reaching 
dedication. 


Hồi hướng thiện: Good dedication. 

Hồi hướng thanh tịnh: Pure dedication. 

Hồi hướng ly ác: Dedication free from 
evil. 

Hồi hướng bất tùy ác: Dedication not 
ØOIng WTOng. 

Bồ Tát đem thiện căn hồi hướng như 
vậy—Once enlightenng beings 
dedicated roofs of goodness In this way: 
Thành tựu thân, ngữ, ý thanh tịnh: They 
accomplish pure action of body, speech 
and mind. 


have 


Trụ nơi an trụ của Bồ Tát, không có lỗi 
lâm: They abide the abode of 
enlightening beings without any faults. 

Tu tập nghiệp lành: They practice good 
works. 

Lầa các sự ác nơi thân và ngữ: They get 
rid of evils of action and speech. 

Tâm ý không tội lỗi: Their minds are 
without flaw or defilement. 

Tu nhứt thiết They 
OmNIScience. 

Trụ nơi tâm quảng đại: They abide in an 
1mmeasurably broad mind. 

Biết tất cả pháp không sở tác: They know 
all phenomena create nothing. 


1n 


trí: cultivate 


Trụ pháp xuất thế: They abide ¡in 
transmundane sfates. 


Chẳng nhiễm thế pháp: They are not 
influenced by things of the world. 

Phân biệt rõ vô lượng các nghiệp: They 
analyze and comprehend 
actions. 

Thành tựu hồi hướng phương tiện khéo 
léo: They fully develop skill in means of 


Innumerable 


dedication. 

m. Nhổ hẳn tất cả cội gốc chấp trước: They 
extrpate the roots of grasping and 
attachment forever. 

Đẳng Quán: Quán niệm sự lý bình đẳng, 
xem tam giới là như nhau, là không, không là 
vô sở hữu, xem chúng sanh là bình đẳng đều 
như con của chính mình—The beholding of all 
things as equal, e.ø. as unreal, or Immaterlal; 
or of all beings without distinction, as one 
beholds one”s child, 1e. without respect of 
person. 

Đẳng Tâm: Cái tâm bình đẳng đối với hết 

thảy chúng sanh, không có kẻ oán người thân, 

coi tất cả đều như nhau: Equal mind; of the 
same mental characteristics; the universal 
mind common to all. 

Đẳng Thân: Tạo lập hình tượng của chư tôn, 

giống như thân tượng của người thường —A 

life-s1ze Image or portra1t. 

Đẳng Trí: 

1) Một trong mười trí, trí hiểu biết thế tục— 
Common knowledge, which only knows 
phenomena. 

2) Tên của một loại thiển định—A name for 

fixation of the mind, or concentration In 

dhyana; an equivalent of samapatti——See 

Samapatti SanskriV/Pali-Vietnamese 

Section. 

** For more information, please see Thập Trí. 

Đẳng Trì: Một loại định, giữ mình buông xả 

không vướng mắc—Holding 

equanimity, a samadhI. 

Đẳng Từ: Từ bi bình đẳng đối với hết thấy 

chúng sanh, không phân biệt—Ủniversal or 

equal mercy toward all beings without 
distinction. 

Đẳng Vị: Tính đức duy nhất một ý vị bình 

đẳng của Niết Bàn—Of equal flavour, of the 

same character (nirvana). 

Đẳng Vô Gián Duyên: Sự liên tục không 

gián đoạn của dòng tư tưởng (tâm niệm trước 


in 


oneself in 


diệt thì tâm niệm sau liền sinh, niệm trước which produces willow-floss. 

niệm sau mỗi niệm đều ngang nhau)— Đâu Lâu Bà: Turuska (skÙ— Loại nhang 
Uninterupted continuiy, especialyY of thơm Ấn Độ —lIndian incense. 

thought, ti tỉme. Đâu Sa: Tusara (skt)—Sương mai—Frost. 
Đắp Đôi: To live from day to day (from hand. Đâu Suất: Tusita (skt). 


to mouth). I)_ Diệu túc, hỷ túc: Còn gọi là Thượng túc 


Đắp Y: Donning a dharma robe. hay tri túác—Contented, satisfied, gratiiied. 
Đắt: Expensive—Dear. Heaven of Satisfaction 

Đặt Chuyện: To fabricate (make up a story. 2) Còn gọi là Đâu Suất Đà, Đâu Suất Đóa, 
Đậm Đà: Warm— Friendly. hay Đâu Thuật, tức là cung trời Đâu Suất, 


cõi trời dục giới thứ tư, nơi cư ngụ của chư 
Bồ Tát trước khi đạt thành quả vị Phật. 
Cung trời nầy nằm giữa cõi trời Dạ Ma và 
Lạc Biến Hóa Thiên. Cõi trời Đâu Suất 


Đần độn: Dull. 
Đần Độn Ngu Xuẫn: Dull and foolish. 
Đấng Cao Cả: Exalted beings 


Đấng Chí Tôn: The Supreme. chia làm hai phần, nội viện và ngoại viện. 
Đấng Giác Ngộ: The All-Knowing One—A Nội viện của cõi trời nầy có cõi Tịnh Độ 
Full Enlightened—Buddha 1s an All-Knowing của Đức Di Lặc, cũng giống như Đức 
One. Thích Ca và chư Phật, đều phải sanh về 
Đấng Pháp Vương: The King of Dharma. cõi trời nây trước khi làm Phật. Thọ mệnh 
Đấng Pháp Vương Vô Thượng: The của chư Phật tại cung ười Đâu Suất là 
Supreme King of Dharma. 4.000 năm trên cõi trời nầy (một ngày trên 


trời Đâu Suất tương đương với 400 năm 
địa giới), nghĩa là tương đương với 584 
triệu năm —Name of the Tusita heaven, 
the fourth devaloka 1n the siX passion- 


Đấng Thế Tôn: Bhagava 
Đấng Sáng Tạo: Creator 
Đấng Siêu Nhân: Supreme Being. 


Đấng Tỉnh Ngộ: An awakened one. realms (dục giới), or desire realms, the 
Đấng Tối Thượng: The Supreme. DelightfullÔ Realm, the abode of 
Đất Liền: Continents. Bodhisattvas in their last existence before 
Đâu: attainng Buddhahood. This heaven 1s 
I)_ Cái nón che chở: A helmet—A hood. between the Yama and Nirmanarati 
2)_ Cái túi: A pocket. heavens. This heaven consisfs of an inner 


and an outer court. Ïts Inner department Is 
the Pure Land of Maitreya who, like 
Sakyamuni and all Buddhas, is reborn 
there before descending to earth as the 
next Buddha; his life there ¡s 4,000 Tusita 
years, or (each day there 1s equal to 400 


Đâu Bà: Tháp—A stupa. 

Đâu Dạ: Trời Đâu Suất và trời Dạ Ma——The 
Tusita and the Yama heavens—See Đâu Suất, 
and Dạ Ma Thiên. 

Đâu Đâu: Everywhere. 


Đâu Đó: Somewhere. earth-years) 584 million such years. 

Đâu La: Tula (skt. 3) Di Lặc Bồ Tát là bậc Nhất Sanh Bổ Xứ, 

I)_ Còn gọi là Đố La hay Đổ La, dịch là hoa hiện ở cung trời Đâu Suất; Ngài sẽ thành 
dương liễu, bông, hay kén tầm, tơ liễu: Phật trong tương lai và kế vị Đức Thích 
Floss, e.ø. willow-floss, wild silk. Ca Mâu Ni Phật. Có người muốn tu Tịnh 


2) Tên của loại cây Đâu La: Name of a tree Độ câu về cung trời Đâu Suất, đợi đến khi 


a) 


Bồ Tát giáng thế thành Phật, sẽ theo Ngài 
mà hạ sanh, rồi trong ba hội Long Hoa sẽ 
được chứng quả Thánh. Theo hai đại sư 
Trí Giả và Thiên Như trong Tịnh Độ Thập 
Nghi Hoặc Vấn Luận, cầu về Đâu Suất 
cũng có thể gọi là nghe đạo, thấy Phật, 
gần giống như cầu về Tây Phương. Nhưng 
xét kỹ lại trong ấy có sự hơn kém rất xa. 
Xin kể ra hai việc để luận—Maitreya 
Bodhisaatva Is a One-Lfe Bodhisattva 
who 1s now In the Tusita Heaven. He will 
become a Buddha in the future and 
succeed Sakyamuni Buddha. Someone 
thinks that they should cultivate the loftier 
aspecfs of the Ten Virtues and seek to be 
reborn ¡in the Tusita Heaven, to see 
Maitreya Bodhisattva In person. When the 
time comes for Him to descend to earth 
and become a Buddha, they will follow 
Him and certainly achieve Sagehood In 
of His teaching 
assemblies. According to Masters Chih-I 
and T”ien-Ju in The Pure Land Buddhism, 
seeking rebirth In the Tusita Heaven could 
be considered equivalent to hearing the 
Dharma and seeing the Buddha. It seems 
very similar to seeking rebirth in the 
Western Pure Land. However, upon cÏose 
scrutiny, there are many great differences 
between the two. Let us cite two poinfs for 
the sake of discussion: 

Dù chúng ta có tu thập thiện, chưa chắc đã 
được sanh về Đâu Suất. Kinh Di Lặc 
Thượng Sanh nói: “Hành giả phải tu các 
môn tam muội đi sâu vào chánh định, mới 
được sanh lên Nội Viện Thiên Cung Đâu 
Suất.” Xét qua phương diện ấy, ta thấy Di 
Lặc Bồ Tát không có phương tiện tiếp 
dẫn, đâu bằng sức bổn nguyện cùng sức 
quang minh của Đức A Di Đà, có năng lực 
nhiếp thủ và tế độ những chúng sanh niệm 
Phật. Lại khi Đức Phật Thích Ca nói về 
nghĩa phương tiện tiếp dẫn trong cửu 
phẩm giáo môn, Ngài đã ân cần khuyên 


the  course three 


chúng sanh nên về Cực Lạc. Phương tiện 
nầy rất giản dị, hành giả chỉ cần niệm 
Phật A Di Đà, cơ cảm hợp nhau, liền được 
vãng sanh. Như ở thế gian chiêu mộ 
người, nếu kẻ nào muốn gia nhập thì cơ 
hội hợp nhau, liền thành sự việc: Even 
thouph we may cultivate the Ten Virtues, 
1f 1S not certain that we will achieve rebirth 
in the Tusita Heaven. As stated in the 
sutras: “The practitioner must cultivate the 
varlous samadhi and enter deeply into 
right concenfration to obfain rebirth in the 
Inner Court of the Tusita Heaven.” From 
that we can deduce that Maitreya 
Bodhisattva lacks the expedient of 
“welcoming and escorting.` This cannot be 
compared to the power of Amitabha 
Buddha”s Original Vow and His power of 
light, which can gather In and rescue all 
senftient beings who concentrate on Him. 
Moreover, Sakyamun Buddha 
explained the meaning of the “welcoming 


when 


and escorting” expedient In his exposition 
of the nine grades of rebirth, he earnestly 
enJoined sentient beings to seek rebirth in 
the Western Pure Land. This expedient 1s 
very simple. The practitioner need only 
recite the name of Amitabha Buddha and, 
thanks to the congruence of sentiment and 
response, he will immediately achieve 
rebrrth. This 1s analogous to an enlistment 
campaign: those who wish to Join the army 
may do so Iimmediately, as their desire 
parallels the goal of the state. 


b) Đâu Suất Thiên Cung dầu sao cũng ở 


trong Dục giới, nên kẻ thối vị rất nhiều. 
Nơi ấy chim, nước, rừng, cây gió, âm nhạc 
không phát ra tiếng pháp, có thể khiến 
chúng sanh phục diệt phiền não nhớ nghĩ 
Tam Bảo, phát lòng Bồ Đề. Trái lại còn 
có nữ nhân gây tăng thượng duyên cho 
tâm trước nhiễm ngũ dục của hành giả. 
Mà vẻ xinh đẹp của các thiên nữ ấy lại vi 
diệu tuyệt vời, làm cho chư Thiên đắm 


mê, ít có vị nào tránh khỏi. Sao bằng cõi 
Cực Lạc cây chim tuyên diệu pháp, gió 
nhạc diễn Bồ Để, chúng sanh nghe rồi 
phiển não đều tiêu tan, đạo tâm tăng tiến? 
Cõi Tịnh Độ của Phật A Di Đà không có 
người nữ và kẻ phát tâm nhị thừa, chỉ 
thuần là những pháp lũ đại thừa thanh 
tịnh, phiền não ác nghiệp không thể phát 
khởi; như thế làm sao hành giả không mau 
chứng quả vị vô sanh? Chỉ so sánh qua 
vài điều mà sự hơn kém đã hiển nhiên, 
còn chi phải nghi ngờ do dự? Hơn nữa, 
một khi đã vãng sanh Tịnh Độ, quyết sẽ 
chứng quả vô sanh pháp nhẫn, không một 
kẻ nào thối đọa trở lại Tam Giới, bị 
nghiệp sanh tử buộc ràng — The Tusita 
Heaven 1s, after all, stil within the Realm 
of Desire to which our Saha World 
belongs. Therefore, those who retrogress 
are legion. In that Heaven, the birds, 
TIV©Frs, fOresfs, trees, wind, ects. Do not 
preach the Dharma and thus cannot help 
senftlent beings destroy afflictions, focus 
on the Triple Jewel nor develop the Bodhi 
Mind. Moreover, In that realm, there are 
goddesses who kindle the five desires In 
the Minds of celestial beings, to the point 
where few of them escape distraction and 
infatuation. How can this be compared to 
the Western Pure Land, where the trees 
and birds proclaim the wonderful Dharma 
and the wind sings of enlightenment, 
destroying the afflicions of sentient 
beings and reinforcing the Bodhi Mind of 
practitioners? Moreover, In the Pure Land 
of Amitabha Buddha, there are no 
seductive beings or beings concerned with 
self-enlightenment alone. There are only 
purte vessels of the Mahayana way. 
Therefore, afflicions and evil karma 
cannot arise. Under these circumsfances, 
how can cultvators fail to achieve the 
saøe of non-retrogression swiftly? We 
have only drawn a fÍew points of 


comparison, yet the differences between 
the Pure Land and the Tusita Heaven are 
already obvious. How can there be any 
further doubt or hesitation? Moreover, to 
be reborn In the Pure Land 1s to be assured 
of atftaining the Tolerance of Non-Birth, 
with no possible retrogression to the Triple 
World nor bondage to the karma of Birth 
and Death. 
Đâu Suất Thiền: See Đâu Suất 
Vietnamese-English Section. 
Đâu Suất Thiên Tử: Còn gọi là Địa Ngục 
Thiên Tử. Đức Phật Thích Ca khi còn là một vị 
Bồ Tát đã từ cung trời Đâu Suất phóng hào 
quang chiếu thẳng vào khắp mười phương, 
khiến chúng sanh trong cõi Địa Ngục khởi căn 
lành, nhờ đó mà thoát khỏi cảnh địa ngục— 
The Tusita prince, 1.e. Sakyamuni, whose light 
while he was in Tusita shone into hell and 
saved all 1s occupantfs. Thus he is also called 
Prince of Hades. 
Đấu: Cái đấu dùng để đong thóc—A bushel. 
Đấu Mụ: Marici (sk)—Ma Lợi Chi —Thiên 
hậu —Queen of heaven. 
Đấu Phụ Thiên Tôn: The husband of Marici 
(Thiên hậu). 
Đầu: 
I1) Chủ chốt: Chief. 
2) Đứng đầu: First. 
3)_ Ném——To cast—To throw 1nto. 
4) Thủ lãnh: The head. 
Đầu Bắc Diện Tây: Theo Kinh Niết Bàn: 
“Đầu quay về phương bắc, mặt ngoảnh sang 
phương tây, nằm nghiêng về bên phải, đó là 
tướng Niết Bàn của Như Lai.” (Bấy giờ Đức 
Thế Tôn, ba lần nhập thiển định, ba lần dạy 
bảo tứ chúng xong, người bèn nằm nghiêng 
trên giường thất bảo, đầu quay về phương 
bắc, chân chỉ phương nam, mặt ngoảnh sang 
phương tây, lưng quay về phương đông. Tới 
nửa đêm, người chứng đệ tứ thiển, tịch nhiên 
lặng lẽ. Vào lúc ấy trong khoảnh khắc, Ngài 
chứng Đại Bát Niết Bàn.)—According to The 


1n 


Nirvana Sutra: “Head north face west, lying on 
the right side, the proper attitude in which to 
sleep, the position of the dying Buddha.” 

Đầu Cơ: 

I) Chụp lấy thời cơ: To avail oneself of an 
OppOrfunity. 

Quy-y Phật pháp để tìm cầu giác ngộ: To 
surrender onself to the principles of the 
Buddha of  perfect 
enliphtenmenIt. 

Những điều cảm nghĩ trong giây phút mở 
con mắt huệ của các Thiển sinh—This is 
what a Zen practitioners perceive or feel 
at the time when their menfal eye opened. 
Đầu Cơ Kệ: Gatha of enlightenment—Theo 
Thiển sư D.T. Suzuki trong Thiền Luận, Tập I, 
rất nhiều thiền sư còn lưu lại những bài thơ gọi 
là kệ ghi lại những điều cảm nghĩ trong phút 
giây mở con mắt huệ. Những bài kệ nầy có 
tên riêng là 'Đầu Cơ Kệ,' ngụ ý giữa thầy và 
trò có sự tính ý hợp nhau—According to Zen 
master D.T. Suzuki im the Essays In Zen 
Buddhism, Book I, some masters have left in 
the form of verse known as “gatha” what they 
perceived or felt at the time when their mental 
eye was opened. The verse the special name 
of “Enliphtenment Gatha` which shows the 
apreement and his 
followers In enlightenmernt. 

Đầu Cưu La: Dukula (sk)Q—Loại vải mịn 
làm từ vỏ cây Đầu Cưu La—A species of 
plant, fine cloth made of the inner bark of this 
plant, silken cloth. 

Đầu Diện Tác Lễ: Cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân vị tôn giả (theo Trí Độ Luận, trên cơ thể 
người ta chỗ quý nhất là cái đầu, vì nó ở trên 
hết, và có năm tình bày tỏ; trong khi chân là 
bộ phận hạ tiện nhất, vì nó ở dưới cùng và 
luôn dẫm lên những chỗ bất tịnh. Vì thế để tỏ 
lòng tôn quý, ta nên lấy cái cao quý nhất của 
mình để lễ lạy cái hạ tiện nhất của người)— 
To bow the head and face in worship or 
reverence, to fall prostrate in reverence. 


2) 
in search 


3) 


between the master 


Đầu Đà: Dhutanga or Dhuto (p)—Dhuta 
(sk)—Mendicant  conducs Đỗ Đa—Đỗ 
Trà —An engaged 
austerities—Tu hành khổ hạnh hay phép tu tẩy 
rửa, rũ sạch ba loại tham trước về quần áo, đồ 
ăn, và nơi ở. Hạnh Đầu Đà bao gồm 12 hạnh 
và luật cho người tu theo pháp “Khất Thực”— 
Hard practice or discipline to shake off or 
cleanse sins. To get rid of the trials of life; 
discipline to remove them and attain nirvana. 
To practise or fo cultivate to release from ties 
to clothing, food, and dwelling. Mendicant 
conductfs include twelve conductfs and precepts 
which those who practice the Dharma of “Food 
Begging” must accord to. 
** EFor more Information, please see Thập Nhị 
Đầu Đà. 
Đầu Hàng: To surrender. 
Đầu Hoa: Dâng hoa cúng dường —TO cast or 
offer flowers in worshIp. 
Đầu Hoa Tam Muội Da: Tam muội thứ nhì 
trong Ngũ Chúng Tam Muội—The second of 
the five samadhi—See Ngũ Chủng Tam Muội. 
Đầu Phục: To surrender—To submit. 
Đầu Quang: Ánh sáng trên đỉnh đầu Đức 
Phật và các vị La Hán (cũa một bức tượng)— 
The halo or nimbus on or round the head of the 
Buddha and Arhats (of an Image). 
Đầu Thai: Thân nây chết, thân kia sanh. 
Chúng sanh tử vì nghiệp lực— 
Transmigatlon—Reincarnaton—The  passing 
away from one body to be reborn in another 
body. Where the being will be reborn depends 
on his accumulated good or bad karma. 
Đầu Thân: Tự ném mình hay tự chế mình 
(trong tu tập)—To cast away, or surrender 
one”s body or oneself. 
Đầu Thủ: Nhà chùa chia các dịch Tăng ra 
làm hai ban, “Đầu Thủ” là vị sư trông coi 
công việc trong chùa, văn phòng nằm về phía 
tây của tự viện, ngang hàng với “Tri Sự” (tri sự 
là vị Tăng trông coi Đông Ban), chỉ dưới 


ascetic—A_  monk in 


sanh 


quyền trụ trì (các vị Tiền Đường Thủ Tọa, và 

Hậu Đường Thủ Tọa đều là Đầu Thủ)—The 

chef monk or director of affalrs 

monasfery, next below the abbot, whose offlce 

locates on the west side or western band of the 

monastery. 

Đầu Thủ Tri Sự: 

1) See Đầu Thủ. 

2) See Tri Sự. 

Đầu Tụ: Đầu tay áo—Head-sleeve. 

Đầu Tử: T'ou-Tzu. 

1) Tên của một ngọn đổi và tự viện: Name 

of a hill and monastery. 

Tên của Thiển Sư nổi tiếng Nghĩa Thanh 

tại núi Thư Châu: Nam of a famous monk 

IChing at Shu-Chou mounftain—See 

Nghĩa Thanh Thiền Sư. 

Đầu Tử Thiền Sư: 

l) Zen master Tou-Tz—See Đại Đồng 
Thiên Sư. 

2) Zen Master T”ou-Tzi-Yi-Qing—See Nghĩa 
Thanh Thiền Sư. 

Đầu Uyên: Một trong sáu khổ hạnh ngoại 

đạo, tự ném mình xuống vực sâu với hy vọng 

vãng sanh cõi trờ —To cast oneself Into an 

abyss, hoping for eternal life, one of the six 

duskara-carya (ascetc practices) of the 

externalists. 

Đầu Uyên Ngoại Đạo: See Đâu Uyên. 

Đẩu: Lắc—To shake. 

Đẩu Tẩu: Dhuta (sk)—Đầu Đà—Lắc hay 

phủi. Ai thực hành được phép nầy tức là có thể 

phủi bỏ phiền não, lìa tham dục, như giơ chiếc 

áo lên mà giữ hết bụi bặm—Stiring up to 

duty——DIiscipline. 

** For more information, please see Đầu Đà. 

Đậu: 

1) Đậu: Beans—Peas. 

2) Trì hoãn: Delay. 

Đậu Cơ: Giáo pháp Tiểu Đại Đốn Tiệm chỉ 

là những phương tiện, đều dừng lại ở từng căn 

cơ nhất định —Adaptation of the teaching to 


1" a 


2) 





the taughit. 

Đậu Già Lam: Masura Sangharama (skt)— 
Một tự viện cổ, chừng 200 dậm đông nam 
Mongali—An ancient vihara about 200 miles 
southeast of Mongall. 

Đậu Khư: Duhkha (sk)—Bách Bức—Phiển 
não—Khổ, đế thứ nhất trong tứ diệu đế (tất cả 
mọi hành vi đều do cái tâm hữu vi gây ra 
thường bị vô thường hoại giới bức bách khiến 
cho phải phiển não)—Suffering—Pain— 
Trouble—Distressed, the first of the four 
dogmas or Noble Truth, is that all life 1s 
1nvolved, through Impermanence, 1n distress. 
Đầy Lòng Từ Bi: To be full of compassion. 
Đẩy Lui: To push back. 

Đc Dọa: To fighten—To menace—To 
threaten—To intimidate—Phật giáo không đe 
dọa con người bằng những sợ hãi giả tưởng và 
mặc cẩm tội lỗi—Buddhism does not frighten 
people with imaginary fears and guilt-feelings. 
Đè Đầu Cởi Cổ Người Cô Thế: To oppress 
(crush down) the weak. 

Đè Nặng: To press down. 

Đem Theo: To carry about—To bring with. 
Đen Bạc: Ungrateful. 

Đen Tối: Dark—Tư tưởng đen tối: 
thoughts. 

Đẹp Duyên: To marry. 

Đẹp Đế: Beautiful—Fine. 

Đẹp Lòng: Satisfied—Content. 

Đẹp Mắt: Pleasant to the eye. 

Đẹp Mặt: To do honor to 

Đẹp Tuyệt: Very beautiful. 

Đeo Việc Thế Tục: Weighed down by 
mundane preoccations. 

Đề: 

I1) Thấp—Low. 

2) Hạ thấp: To lower——To let down. 

Đê Hèn: Mean—Abjec—Base—Vile. 

Đê La Trạch Ca: Tiladhaka or Tiladaka or 
Tilasakya (skÙ—Đê La Thích Ca—Theo Eitel 


Dark 


trong Trung-Anh Phật Học Từ Điển, thì đây là 
một tự viện khoảng ba do tuần về phía Tây 
của Nalanda, có lẽ bây giờ là làng Thelari gần 
Bồ Để Đạo Tràng—According to Eitel in the 
Dictonary of Chinese-English Buddhist Terms, 
this is a monastery three yodjana west of 


Nalanda, perhaps the modern village of 
Thelari near Gaya. 

Đế: 

l) Chân ngôn: Sacca (p)—Satya (skÙ—A 


truh—A  dogma—An axiom—See Nhị 
Đế, and Tứ Diệu Đế. 


2) Đế vương: Ruler—Sovereign. 
3) Ngạtmũñi: Stuffed nose. 
4) Phán xét: To Jjudge—To examine Into— 


To Investigate. 
Đế Cung: Indradhanus (skt)—Còn gọi là Đế 
Thích Cung hay Đế Thiên Cung. 
1) Cầu vông: The rainbow. 
2) Cây cung của Thiên Đế: Indra”s bow. 
Đế Cư: Nơi cư ngụ của Trời Đế Thích—The 
abode of Indra. 
Đế Lợi Da Cù Du Nê Già: Tiryagyoni-gati 
(sk)—Súc sanh đạo —The animal path of 
reincarnation. 
Đế Nham: Indrasilasuha (skt—Còn gọi là 
Đế Nham Quật, hang của Đế Thích ở Na Lan 
Đà, thuộc xứ Ma Kiệt Đà, nơi mà vua Trời Đế 
Thích được Đức Phật Thích Ca giải thích thỏa 
đáng những nghi vấn của mình —Indra's cave 
at Nalanda in Magadha, where Indra 1s 
supposed to have sought relief for his doubts 
from the Buddha. 
Đế Sa: Tisya (sk0. 


I) Tên của một vị cổ Phật: An ancient 
Buddha. 
2) Tên của cha ngài Xá Lợi Phất: Name of 


father of Sariputra. 
Đế Tâm: Danh hiệu mà vua Đường Thái 
Tông ban cho Pháp Sư Đỗ Thuận, sơ tổ tông 
Hoa Nghiêm——Title given to Tu-Shun, founder 
of the Hua-Yen school, by T”ang-T”aI-Tsung. 


Đế Thanh: Indranila (sk)——An emerald. 

Đế Thất La Xoa: Tisya-raksita (skU)—Một 
thứ thiếp của vua A Dục, kể thù và cũng là 
người bị Kunala phụ tình—A concubine of 
Asoka, the rejected lover and enemy of 
Kunala. She 1s said to be Asoka”s second wIfe. 
Đế Thích: Indra (skt—Còn gọi là Thích Ca 
Đề Hoàn Nhân Đà La, gọi tắt là Thích Để 
Hoàn Nhân, cách dịch mới là Thích Ca Đề Bà 
Nhân Đạt La hay Năng Thiên Đế—Vua Trời 
Đế Thích, vị chủ của cõi Trời Đao Lợi hay là 
ba mươi ba tầng trời (Ngài ở thành Hỷ Kiến 
trên đỉnh núi Tu Di, thống lĩnh ba mươi ba cõi 
trời, thuộc thượng tầng cõi trung giới, cao hơn 
trời Tứ thiên, nhưng thấp hơn trời Dạ Ma. Tên 
tiếng Phạn của Ngài là Thích Ca Để Hoàn 
Nhơn Đà La, gọi tắt là Thích Đề Hoàn Nhơn. 
Khi Đức Thích Ca đẩn sanh, ngài có ngự 
xuống đón mừng. Ngài khuyến khích Đức 
Thích Ca xuất gia. Khi Đức Thích Ca sắp nhập 
diệt, Ngài cùng với bốn vị Thiên vương ngự 
đến và nguyện với Phật rằng ngài sẽ thường 
xuyên hỗ trợ Tam Bảo. Trong nhiều tiền kiếp 
của Đức Phật, ngài vẫn thường thị hiện để thử 
hạnh Bồ Tát của Phật —Sovereign Sakra; 
miehy lord of devas; Lord of the 
Trayastrimsas, 1.e. the thirty-three heavens. He 
1s also styled Sakradevanam Indra. 

Đế Thích Bình: Chiếc bình của vua Trời Đế 
Thích, chứa tất cả những gì Ngài cần. Cũng 
gọi là bình công đức hay bình thiện tà —The 
vase of Indra, from which came all things he 
needed; also called vase of virtue, or of worth, 
or Of øood fortune. 

Đế Thích Cung: Indradhanus (sk)—See Đế 
Cung. 

Đế Thích Thiên: See Thiên Đế Thích. 

Đế Thiên Cung: Indradhanus (sk)—See 
Đế Cung. 

Đế Thích Võng: Indra-jala (skU)—See Bảo 
Võng. 

Đế Tướng: Indra-dhvaja (sk)—Vị Phật trì vì 


phía tây nam vũ trụ của chúng ta, người ta nói 
vị Phật nầy cùng thời với Phật Thích Ca. Ngài 
là con trai thứ bảy của Phật Đại Thông Trí 
Thắng—A Buddha, said to have been a 
contemporary of Sakyamuni, living south-west 
Of our universe, an Incarnation of the seventh 
son of Mahabhijnajnana-bhibhu. 

Đế Võng: Indra-jala (skt)——See Bảo Võng. 
Đề: 


1) Chất đầu hay bơ: Oil or butter. 

2) Đề cao: To praise—To extol. 

3) Để cập: To mention (touch upon) a 
subJect. 

4)_ Đề cương: Thesis. 

5) Đề đạt (ý kiến): To present (recommend) 
Opinion or sugøestion. 

6) Để mục: Subjec—tex—A heading—A 
theme, efc. 

7) Đề huể: Harmony—Concord. 

8) Để nghị Proposa—To state—To 
mention. 

9) Đề phòng: To take precautions. 


10) Đề ra (câu hỏi): To raise a question. 

11) Đề tài: Subject (of a sutra). 

12) Đề xuất: To bring forward (views). 

13) Đề xướng: To take initiative. 

Đề Bà: Deva (skt)—Đề Hòa—Chư Thiên nơi 
cõi trời Phạm Thiên, hay chư Thiên nói chung, 
là những chúng sanh vẫn còn luân hồi sanh 
tử—General desipnation of the gods of 
Brahmanism, and of all the inhabitants of 


Devalokas who are still subject to 

metempsychosis. 

1) Thiên: Celestial. 

2) Đại Thiên: Mahadeva. 

3) Phạm Thiên Nhân: Inhabitants of the 
Brahmalokas. 

4)_ Thiên Thần: Celestial spirits 


Đề Bà Đạt Đa: Devadatta (sk)—Đề Bà Đạt 
Đa, con trai của Hộc Phạn Vương, anh em họ 
với Phật Thích Ca. Thoạt đầu, ông là đệ tử của 
Phật, nhưng về sau ông trở thành kẻ luôn thù 
hiểm ganh ghét với Phật. Ông thường phạm 


nhiều tội phỉ báng giáo pháp Phật. Hai lần Đề 
Bà Đạt Đa mưu ám hại Đức Phật. Lần thứ 
nhất, ông đứng trên đổi lăn đá xuống làm Đức 
Phật bị thương, nhưng nhờ y sĩ Kỳ Bà chữa trị 
Đức Phật không hề hấn gì. Lần thứ hai Để Bà 
xúi dục những người quản tượng thành Vương 
Xá thả voi say Nalagiri chạy ra đường để giết 
Phật, nhưng khi voi đến gần Phật voi quỳ 
xuống dưới chân Ngài. Theo truyền thống Đại 
thừa, Đề Bà được coi như là vị Bồ tát nghịch, 
người đã dùng phương tiện thiện xảo giúp Phật 
đạt được đại giác. Vào cuối đời, Để Bà Đạt 
Đa nhận biết lỗi lầm của mình. Ngày nọ, ông 
đang trên đường đến gặp Đức Phật để sám 
hối, nhưng chưa kịp tới gặp Phật thì ông đã bị 
lửa địa ngục đốt cháy. Trong Kinh Hoa 
Nghiêm, Phật đã khẳng định rằng chính Đề Bà 
đã mang lại những lợi ích không tưởng tượng 
được cho Phật giáo, và Ngài đã thọ ký rằng 
sau nầy Để Bà sẽ thành Phật. Đề Bà là một 
đại Bồ Tát mà hành vi và cử chỉ của ông chỉ 
có Phật mới hiểu được. Ông được Phật thọ ký 
thành Phật hiệu là Thiên Vương Như Lai— 
Devadatta, son of Dronodana raja, and cousin 
of Sakyamuni Buddha. At first, he was a 
follower of the Buddha, but later he became 
his most persistent enemy. He often committed 
many offenses against the Buddha and His 
Teachings. Devadatta tried twice to kil the 
Buddha. The first time, from the hilI, he flung a 
síone at the Buddha; the Buddha was inJjured 
but soon recovered after treatment by Jivaka 
physiclan. The second time, he ¡incied the 
elephant keepers in Rajagaha of the ancient 
kinsdom of Magadha to release a drunken 
elephant Nalagiri and let him loose on the 
street to ki the Buddha. But when the 
elephant came close to the Buddha, he bowed 
down at his feet. According to Mahayana 

Tradition, Devadatta ¡is considered to be a 

bodhisattva 1n disguised who thought his 
consfant needling of the Buddha help the 
Buddha perfect his enlightenment (who only 
committed these offenses as a skillful method 


for the Buddha to make more good laws and 
precepts for the Order). Near the end of his 
life, Devadatta realized his mistakes. One day, 
he was coming to the Buddha to ask for his 
forgIiveness, but reached the 
Buddha, he was consumed by hell-fire. In the 
Dharma Flower Sutra, the Buddha says he has 
brought unimaginable advantages to Buddhism 
(with regard to Buddha”s precepts) and even 
gave him the prophecy to attain Buddhahood. 
He is a Maha-Bodhisattva whose conduct and 
actions can only be understood by the Buddha. 
Nevertheless, he ¡1s predicted to become a 
Buddha as DevaraJa. 
Đề Bà Bồ Tát: Devabodhisattva (sk)—Để 
Bà Bồ Tát, Độc Nhãn Đề Bà (chỉ có một mắt 
vì ngài đã bố thí cho Thiên Thần con mắt kia), 
sanh trưởng tại vùng Pataliputra, đệ tử của 
ngài Long Thọ. Ngài là vị tổ thứ 14 tại Ấn Độ. 
Đề Bà Bồ Tát đã cùng với Ngài Long Thọ lập 
ra Tam Luận Tông The one-eyed deva 
(Aryadeva Kanadeva), a monk of 
Pataliputra, a disciple of NagarJuna, fourteenth 
patrlarch; along with Nagarjuna he 1s counted 
as founder of the Madhyamika School. 
Đề Bà Địa Đề Bà: Devatideva (skt). 
l1) Thiên Thượng Thiên: The god of gods. 
2) Tên của Đức Phật trước khi Ngài xuất gia: 
NÑame of the Buddha before he left home. 
Đề Bà Ma La Bá Bại: Deva-mara-papiyan 
(sk)—Ma Vương—Mara—The evil one, king 
of demons. 
Đề Bà Ngũ Pháp: Đề Bà Ngũ Tà Pháp— 
Năm tà pháp của Đề Bà Đạt Đa nêu ra khi 
Đức Phật còn tại thế (Đề Bà Đạt Đa đã dùng 
năm tà pháp nầy để phá sự hòa hợp trong 
Tăng đoàn. Đó là tội nặng nhất trong ngũ 
nghịch tội, năm tà pháp ấy tuy có vẻ giống với 
tứ y pháp, nhưng kỳ thật là trái ý Phật —The 
fñive obnoxIous rules of Devadatta: 
(A) 
1) Chẳng nên thụ dụng sữa: Not to take milk 
1n any forms. 


before he 


Or 


Kiêng ăn thịt: Not to eat meat. 


3) Kiêng ăn muối: Not to take salt. 

4) Nên mặc áo chẳng may cắt (trong khi 
Phật cho mặc vải vụn may thành cà sa): 
To wear unshaped garments. 

5) Không nên ở chùa cận kể bên thôn xóm: 


To live apart from hamlets. 
(B) 
Suốt đời mặc phấn tảo y: To wear only 
cast-off raøs at all times. 
Trọn đời khất thực: Khất thực bất cứ lúc 
nào chẳng kể ngày đêm, trong khi Phật 
chỉ cho đi khất thực vào buổi sáng—To 
beg for food at all times, while the Buddha 
only allows begging for food ¡1n the 
morning (before noon time). 
Ăn bất cứ lúc nào, trong khi Phật chỉ cho 
phép ăn ngày một ngọ: To have meals any 
time during the day, while the Buddha 
only allows one set of meal a day at noon 
time. 
Trọn đời thường ở chỗ trống vắng, trong 
khi Đức Phật cho phép các đệ tử của Ngài 
có thể ở nơi trống vắng hay ở trong tịnh 
xá: To dwell in the open at all times, while 
the Buddha allows his disciples to dwell 
both in the open arr and in the monastery. 
Trọn đời chẳng ăn thịt cá, sữa, bơ: Not to 
take flesh, mIlk, or butter. 
Đề Bà Tê Na: Devasena (skt). 


3) 


4) 


5) 


I1) Thiên Chúng: Celestial host. 

2) Tên của một vị A La Hán: Name of an 
Arhat. 

Đề Bà Thiết Ma: Devaksema or 


Devasarman (skt)—Tên theo chữ Hán là Hiển 
Tịch. Ngài là vị A La Hán đã soạn bộ A Tỳ 
Đạt Ma Thức Thân Túc Luận, trong đó ông 
phủ nhận cái “ngã.” Sách được ngài Huyền 
Trang dịch sang Hoa ngữ khoảng năm 649 
sau Tây Lịch—-An Arhat who wrote the 


Abhidharma Vijnana Kaya Pada, in which he 

denied the ego. It was translated into Chinese 

by Hsuan-Tsang around 649 A.D. 

Đề Bà Tông: Còn gọi là Long Thọ Tông (do 

hai vị đại sĩ Long Thọ và Đề Bà sáng lập). 

Còn gọi là Tam Luận Tông —The school of 

Nagarjuna, so called after Aryadeva. Also 

called Madhyamika. 

Đề Đa Ca: Dhrtaka (skt—See Hai Mươi 

Tám Tổ Ấn Độ (5). 

Đề Đa La Tra: Dhrtarastra (sk)—Trì Quốc 

Thiên Vương, Hoàng Hộ Pháp ở bên phía 

đông của núi Tu Di, một trong Tứ Thiên 

'Vương——One of the four maharaJas, the yellow 

guardian eastward of Sumeru. 

** For more Information, please see Tứ Thiên 
Vương (1). 

Đề Ha: Deha (sk)—Thân—The body. 

** For more information,please see Bát trung 
Châu (2). 

Đề Hòa: Deva (skt)—See Đề Bà. 

Đề Hoàn: Deva (skt)—See Đề Bà. 

Đề Hồ: Một trong năm thức ăn chế ra từ sữa, 

là món bổ dưỡng nhất, được tông Thiên Thai 

ví với giáo pháp của Phật trong kinh Niết Bàn 

và Pháp Hoa—One of the five main products 

from milk, a rich liquor skimmed from boiled 

butter; clarified butter; ghee; used for the 

perfect Buddha-truth, as found according to 

Tien-T”a1, in Nirvana and Lotus sutras. 

Đề La: Tên gọi tắt của Phiến Đề La, tên gọi 

của một người không đầy đủ nam căn nữ căn 

(Xưa có 5 vị Tỳ Kheo muốn được lợi lộc, nên 

ăn bận trá hình là bậc Thánh giả. Có một 

người đàn bà tin tưởng bèn cúng dường. Vì thế 

người đàn bà được phước lớn, còn 5 vị Tỳ 

Kheo kia khi chết bị đọa xuống địa ngục. Sau 

đó tái sanh làm người bán nam bán nữ)—An 

abbreviation of Sandhila, one with abnormal 

sexual organs. 

Đề Mục: See Đề (5). 

Đề Na Bà: Dinabha or Dinesvara (sk)—Theo 


Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, 
Dinabha là Thần Mặt Trời, được ngoại đạo thờ 
tại Persia—According to Eiel ¡in The 
Dictionary of Chinese-English Buddhist Terms, 
Dinabha, the sun-god, worshipped by “heretics 
1n Pesia.” 

Đề Phòng: To prevent—To take precautions. 
Đề Ra: To enunciate. 

Đề Tặng: To dedicate. 

Đề Tê: Khơi dậy hay khuấy động tâm thức 
của đệ tử——To arouse or stimulate a student. 
Đề Thọ: Cây Bồ Đề Cổ—The bodhidruma 
tree. 

Đề Vân Bát Nhã: Devaprajna (sk)—Thiên 
Trí Tỳ Kheo hay Để Vân Bát Nhã Sa Môn, 
người đã dịch sáu tác phẩm Phật Giáo sang 
Hoa ngữ khoảng những năm 689-691 sau Tây 
Lịch vào đời nhà Đường—A sramana of 
Kustana (Khotan) who translated six works 
around 689-691 A.D. during the T”ang dynasty. 
Đề Vị Ba Lợi: Đế Lê Phú Ta và Qua Ly Vị, 
tên hai người lái buôn đã dâng lên Đức Phật 
lúa mạch và mật sau khi Ngài giác ngộ (hai 
ông đã được Đức Phật ban cho móng tay và 
tóc để đưa về dựng tháp thờ) —Trapusa and 
Bhallika, the two merchants who offered 
Sakyamun' barley and honey his 
enliphtenment. 

Đề Xá: Để Sa. 

I) Ngôi sao thứ 23 trong 28 sao của chòm 
sao Quỷ Tú, có liên hệ với chòm Siva: 
The twenty-thrd of the twenty-eipht 
constellations in Canecer; it has connection 
with Siva. 

Thuyết pháp cứu độ cho mọi người— 
Interpreted as preaching and ferrying 
people over the stream of transmigration. 
Tên của Đức Phật Để Sa, vị đã từng dạy 
Đức Phật Thích Ca và Di Lặc trong tiền 
kiếp: Name of Tisya Buddha who taught 
Sakyamuni and Mattreya in a former 
1ncarnation. 


after 


2) 


3) 





Đề Xá Na: Desaniya (skU)—Phát lồ sám hối 

(tự nêu tội hay tự thú tội mà bản thân mắc 

phải trước chúng)—Confession. 

Đề Xá Ni: Pratidesaniya (skÙ—See Ba La 

Đề Xá Ni. 

Đề Xuất: To pTo0pose——TOo suggest. 

Đề Xướng: Các vị tông tượng của thiển gia 

nêu ra cương yếu của tông môn cho môn đồ tu 

tập, tuy có giảng ngữ lục, cũng chỉ nêu ra 

cương yếu của tông môn, chứ không thuyết 

giảng (các tông phái khác thì thuyết giảng, còn 

Thiền môn thì bất lập văn tự, giáo ngoại biệt 

truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành 

Phật —To ¡niiate—To mention, to deliver 

oral Instruction, or the gist of a subjJect as done 

1n the Intuitional School. . 

Để: 

1) Đáy: Bottom—Basis. 

2) Húc: Trâu bò húc khi giận dữ—To butt 
agaInst, as an angry bull. 





Để Dành: To save—To economize. 

Để Hạ: 

1) Bên dưới: Below. 

2) Dưới đáy: At the bottom. 

3) Giai cấp thấp nhất: The lowest classe of 
men. 

Để Lật Xa: Tiryagyoni (skt)—Chủng loại súc 

sanh, đặc biệt nói về lục súc—The animal 

specles, animals, especially the six domestic 

animals. 

Để Lý: 

1) Ba: Three—Tri. 

2) Luật căn bản: The fundamental principle 
or law. 

Để Lý Tam Muội Da: Ba thứ tam muội da 

gồm kim cương, liên hoa, Phật bộ Tam muội 

da—Trisamaya. 

Để Một Bên: To put aside—To put on one 

side. 

Để Ngạn Đa: Tinanta or Tryanta (skÙ— 

Described as the singular dual, and plural 

endings in verbs. 


Để Sa: See Đề Xá. 

Để Sa Phật: Phất Sa Phật— Tên một vị cổ 
Phật —Name of an ancient Buddha. 

ĐỂ Tâm: To hold in the mỉnd. 

Để Tâm Ghi Nhớ: To take heed and bear 
something 1n mind. 

Để Ý: To pay attentlon——To take notIce of. 


h9 ^ Ẵ 
Để Yên: To leave someone or something 
alone. 


Đệ: 

1) Đệ tử: Disciple. 

2) Em trai: Younger brother. 

3) Thứ đệ: Number—Degree—Sign of the 


ordinals. 
Đệ Bát Thức: Tên khác của A Lại Da Thức, 
thức thứ 8 trong tám thức (đây là thức căn bản 
của mọi thức khác) —The eighth vijnana, 
another name for Alaya-vijnana. This is the 
mind-essence, the root and essence of all 
things—See A Lại da Thức. 
Đệ Da Na: Dhyana (skt)—See Thiền Định ¡in 
Vietnamese-English Secton, and Dhyana In 
SanskriVPali-Vietnamese Section. 
Đệ Lục Ẩm: A sixth skandha—Ngoài ngũ 
ấm ra, không có ấm thứ sáu, ý nói sự vật 
không có như lông rùa sừng thỏ vậy—A sixth 
skandha: as there are only five skandhas 1t 
means the non-existent, I.e. the tutle°*s hairs 
and rabbit horns. 
Đệ Ngũ Đại: Mọi sắc pháp chỉ có tứ đại (đất, 
nước, lửa, gió), chứ không có đại thứ năm, ý 
nói sự vật không hiện hữu như lông rùa sừng 
thỏ vậy The fifh element, or the non- 
existent, I.e. the turtoises hairs and rabbit 
horns (no such thinøs really exist). 
Đệ Nhị Năng Biến: Đệ nhị năng biến hay 
tên gọi khác của Mạt Na Thức, hay tâm thức 
biến động vì những cảnh giới bên ngoài— 
The second power of change, the klistamano- 
vijnana, disturbed-mind, conscIousness, or self- 
consciousness which gives the 
universe—See Mạt Na Thức. 


form to 


Đệ Nhị Nguyệt: Người có tật nháy mắt nên 
thấy vâng trăng thứ hai, đây là điều không có 
thật mà chỉ là ảo tưởng của thị giác—A double 
or second moon, which is an optical ¡llusion, 
unreal. 

Đệ Nhị Thiền: Còn gọi là đệ nhị tĩnh lự hay 
cõi thiển thứ hai trong tứ thiển thiên của cõi 
Sắc giới (cuộc đại thủy tai thời kiếp mạt, nước 
chỉ dâng được đến cõi trời nầy mà thôi)—The 
second dhyana, a degree of contemplation 
where reasoning gives way fo intuition. The 
second three rupa heavens. 

Đệ Nhứt: 
Chief. 

Đệ Nhứt Cú: Mẫu tự đầu tiên “a” hay là chữ 
đầu tiên của trí tuệ—The first and supreme 
letter, a, or the alpha of all wisdom. 

Đệ Nhứt Nghĩa: Nghĩa căn bản tối thượng 
của sự lý hay chân lý tối thượng, hay sự giác 
ngộ—The supreme or fundamental meaning, 
the supreme reality, I1.e. enlightenmernt. 

Đệ Nhứt Nghĩa Đế: Một trong hai đế, chân 
lý thâm diệu, tên gọi đối lại với tục đế. Đệ 
nhứt nghĩa đế còn gọi là chân đế, Thắng nghĩa 
đế, Niết bàn, chân như, thực tướng, trung đạo, 
pháp giới, chân không, vân vân (theo Đại 
Thừa Nghĩa Chương, đệ nhứt nghĩa đế còn gọi 
là chân đế, đối lại với tục đế hay vọng đế)— 
One of the two truths, the hiphest truth, the 
supreme truth or reality, the ultimate meaning, 
the paramount truth in contrast with the 
seeming;: also called Veritable truth, sage- 
truth, surpassing truth, nirvana, bhutatathata, 
madhya, sunyata, etc. 

Đệ Nhứt Nghĩa Không: Cái không tuyệt đối 
hay Niết Bàn của Đại Thừa, dù từ nầy cũng 
dùng cho Niết Bàn Tiểu Thừa, như cái không 
của Tiểu thừa chỉ thiên về cái “đãn không” mà 
thô The highest Void or realty, the 
Mahayana nirvana, though it 1s also applied to 
Hinayana nirvana—See Bất Tư Nghì Không. 
Đệ Nhứt Nghĩa Lạc: Hỷ lạc tối thượng hay 


The firs—Supreme——PrIme—— 


Niết Bàn—The highest bliss—Nirvana. 
Đệ Nhứt Nghĩa Quán: Phép quán tối 
thượng của tông Thiên Thai hay Trung Quán— 
The hipghest meditation of Tien-T”ai, the 
meditation on the Mean. 
** EFor more Information, please see Tam 
Quán. 
Đệ Nhứt Nghĩa Tất Đàn: Một trong tứ tất 
đàn, chân lý cao nhất của Phật làm thức tỉnh 
khả năng cao tột của chúng sanh để đạt được 
giải thoát One of the four types of siddhanta, 
the highest Siddhanta or Truth, the highest 
universal gift of Buddha, his teaching which 
awakens the highest capacity In all beings to 
affain salvation. 
*% For more information, please see Tứ Tất 
Đàn in Vietnamese-English Section. 
Đệ Nhứt Nghĩa Trí: Trí tuệ tối thượng—The 
hiphest knowledge, or wisdom. 
Đệ Nhứt Thừa: Tên khác của Đại Thừa 
(theo Kinh Hoa nghiêm, đệ Nhứt Thừa hay 
Đại Thừa, hay Thắng Thừa vượt trên Nhị Thừa 
của hàng Thanh Văn, Duyên Giác, vì đây là 
Tối Thượng Thừa làm lợi ích cho hết thẩy 
chúng sanh)—The supreme vehicle—Another 
name for Mahayana. 
Đệ Nhứt Thức: tên khác của A Lại Da Thức 
(thức thứ nhứt trong tám thức tính về tầm quan 
trọng hay từ gốc lên ngọn)—The first vijnana, 
another name for Alaya-vijnana—See A Lại 
Da Thức. 
Đệ Nhứt Tịch Diệt: Chân lý tối thượng, niết 
bàn—The supreme reality, nirvana. 
Đệ Tam Địa Bồ Tát: The Third Ground 
Bodhisattva. 
Đệ Tam Năng Biến: Khả năng biến hiện 
theo cảnh bên ngoài của lục thức, còn gọi là 
lục thức——The third power of change, 1.e. the 
SIX S€nS€S Or Vijnana. 
#* For more Information, please see Lục Thức. 
Đệ Tam Thiền: Cõi thiển thứ ba trong tứ 
thiển thiên của cõi Sắc giới (trong đó có 3 cõi 


trời là Thiểu Tịnh, Vô Lượng, và Biến Tịnh)— 

The third dhyana, a depgree of contemplation 1n 

which ecstasy gIves Way fo serenity; also a 

sfate, or heaven, corresponding to this degree 

of contemplation, including the third three of 
the rupa heavens (minor purIfy, infinite pur1ty, 
and universal purity heavens). 

** For more information, please see Tứ Thiển 
Thiên in Vietnamese-English Section. 

Đệ Thập Bát Nguyện: Nguyện thứ 48 trong 

48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, nguyện 

cứu độ hết thấy chúng sanh—The eighteenth 

of Amitabha's forty-eipht vows, the one 
vowing salvation to all believers. 

** For more Information, please see Tứ Thập 
Bát Nguyện. 

Đệ Thất Tiên: Vị Tiên thứ bảy trong bảy vị 

Tiên, tên khác của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 

(vị Phật thứ bảy trong bẩy vị cổ Phật)—The 

seventh “immortal,/” the last of the seven 

Buddhas, sakyamunI. 

Đệ Thất Tình: Cái căn thứ bảy, tức là cái 

không có (vì chỉ có sáu căn mà thôi). Cách nói 

nầy cũng giống như nói 13 nhập hay 19 giới 

(trong khi trên thực tế chỉ có 12 nhập và 18 

giới mà thôi)—A seventh sense, non-exIstent, 

like a thiteenth base of perception, or a 

nineteenth dhatu. 

Đệ Tứ Thiên: Một tên khác của cõi trời Đâu 

Suất, cõi trời thứ tư trong sáu cõi trời dục 

giới —Another name for Tusita, which was 

regarded as the fourth of the six heavens in the 
world of desire. 

** For more Information, please see Tusita in 
Sanskri/Pali-Vietnamese Section and Đâu 
Suất in Vietnamese-English Section. 

Đệ Tứ Thiền: Cõi thiển thứ tư trong tứ thiển 
thiên của cõi Sắc giới, còn gọi là đệ tứ tĩnh lự 
hay chốn lắng suy thứ tư. Đây là cảnh giới cao 
nhấ— The fourh dhyana, a degree of 
contemplation the  mind becomes 
indifferent to pleasure and pain; also the last 
eipht rupa heavens. 


when 


** For more information, please see Tứ Thiển 
Thiên in Vietnamese-English Section. 

Đệ Tử: Disciples. 

Đệ Tử Cuối Cùng Của Phật: Tu Bạt Đà 

La, vị đệ tử cuối cùng của Đức Phật tại thành 

Câu Thi Na (lúc ấy Tu Bạt La đã trên 100 

tuổi)—Subhadra, the Buddha°s last disciple in 

Kusinagara (Subhadra was over 100 years old 

when he became the Buddha'ˆs disciple). 

Đêm Trăng Rằm: In the moonlit night. 

Đếm XỈa: To pay attention to—To take 

nofce. 


Đến Gần: To approach—To come close 


(near) to. 
Đến Gần Chỗ Như Lai Thành Chánh 
Giác To approach the entries ¡into 


enlightenmernt of all Buddhas. 

Đến Nay: Till now—Up to now—Up until 
nOW. 

Đền Bù: To Day someone compensation In 
cash—To compensate for—To make up for. 
Đền Ơn: To render thanks—To Tepay. 

Đền Tội: To pay for ones sỉn. 

Đền Trả Túc Nghiệp: To repay one's 
previous karmic debts. 

Đều Đặn: Đều đều—Regular. 

Đi Bách Bộ: To go for a walk. 

Đi Biển Có Đôi, Tu Hành Có Bạn: As a 
proverb says: “Sea travellers should always be 
in couple, practicing dharma should always be 
conducted with friends.” 


Đi Chân Đất: To go barefooted. 

Đi Chập Chững: To go with short and 
unsteady steps——To toddle. 

Đi Chùa: To go to the temple. 

Đi Đến Quả Vị Phật: To lead to the 
ultimate goal of Buddhahood. 

Đi Đường Tắt: To go the shortest way. 

Đi Hàng Hai: To play a double game. 

Đi Hành Cước: Anupubbena-carikam- 
caramano (p)—See Hành Cước. 


Đi Kinh Hành: Đi thiển hành —To stroll 
around——To circle on foot—To 
circumambulate. 

Đi Lạc: To lose oneˆs way——To go astray. 

Đi Lên: To go ïn secret. 

Đi Lên: To go up. 

Đi Lui: To walk backwards. 

Đi Lủi Thủi: To go alone. 

Đi Mau: To go fast (quickly). 

Đi Nhiễu Bảy Vòng: Một nghi thức cổ 
truyền Ấn Độ trên 2.500 năm trước, để biểu lộ 
lòng kính trọng và ngưỡng mộ với Phật — 
Circle ritual, 
practiced in India over 2,500 years ago, to 
show respect and admiration for the Buddha. 
Đi Nhiễu Quanh: Padakkhina (p)—Lối chào 
cung kính bằng cách đi vòng quanh theo chiều 
kim đồng hồ (từ bên phải một người hay đối 
tượng)—A mode of reverential salufation by 
walking clockwise (round a person or object, 
keeping the right side turned to him). 

Đi Thăm Ai: To visit someone. 


Đi Thẳng: To go straight—To øo ripht on. 


seven times—A traditional 


Đi Theo: To accompany—To go with. 

Đi Thiền Hành: Đi kinh hành—To walk 
slowly and enJjoybly without thinking about 
anything. 

Đi Thong Thả: To walk leisurely. 

Đi Thụt Lùi: To go backwards. 

Đi Tìm Chân Lý: To find the truth. 

Đi Tới Đi Lui: To go to and fro—To walk up 
and down. 

Đi Trước: To forego. 

Đi Tứ Tán: To dispar—To go ¡in different 
directions. 

Đi Từ Nhà Nầy Sang Nhà Kia: To go from 
đoor to door. 

Đi Vào: To enter—To go ïn. 

Đi Vào Cuộc Sống Trường Cửu: The 
enfrance to eternal life. 


Đi Vòng: To go around. 

Đi Xuống: To go down. 

Địa: 

1) Prthivi (skÐ—The earth—Ground. 

2) Bhumi (skt)—Place—SItuation. 

Địa Bà Ha La: Divakara (skt)——Tên của một 
nhà sư người miền Trung Ấn (vào khoảng 676- 
688 sau tây Lịch). Người Trung Hoa gọi là sư 
Nhật Chiếu —-Name of an Indian monk 
(sramana) from central India (676-688 A.D.). 
The Chinese call him Jih-Zhao. 

Địa Ca Bàn Phược Na Tăng Già Lam: 
Dirghabhavana-samgharama (sk—Một tự 
viện gần Khotan, nơi có một tượng Phật mặc 
áo lụa—A monastery near Khotan, with a 
statue dressed in silk. 

Địa Chúng: Một trong tứ đại chủng—Earth- 
seed—Atoms of the element earth, one of the 
four elements. 

Địa Cư Thiên: Bhumy-avacara-deva (sktÙ— 
Trời Đế Thích ở trên đỉnh núi Tu Di, nhưng 
nằm bên dưới Không Cư Thiên —lndra's 
heaven on the top of Sumeru, and below the 
heaven 1n space. 





Địa Dõng: To spring forth or burst from the 
earth—See Tùng Địa Dõng Xuất and Tùng 
Địa Dõng Xuất Bồ Tát. 

Địa Đại: Prthivi-dhatu (skt)——Một trong tứ đại 
(đất, nước, lửa, gió)—Earth, as one of the four 
elements (đất: earth, nước: water, lửa: fire, 
gió: wind). 

Địa Đàn: 

Địa Để Ca: Dhitika (sk)—Một vị sư Ấn Độ 
thời cổ xưa với tên Trung Hoa là Hữu Quý— 
An ancient Indian monk whose Chinese name 
1s Yu-Kuel (Ashamed—Shy). 

Địa Động: Động đất, một trong những dấu 
hiệu của Phật lực—Earthquake—the earth 
shaken—One of the signs of Buddha-power. 
Địa Giới: Địa Đại, một trong tứ đại. Địa giới 
có những tánh sau—The realm of earth, one of 
the four elements. The ground or realm of 


earth has the following characteristIcs: 

1) Năng Trì: Capable of maintaining. 

2) Năng Sinh: Capable of producing. 

3) Sở Y: On which things rely. 

Địa Hành Tiên: Earth-immortals, or genii, 
one of the classes of rsis; 1e. bhudeva or 
Brahman. 

Địa Luân: Một trong ngũ luân (năm vòng 
tròn); ngũ luân thường được đặt trên đỉnh các 
tháp hay chùa—The earth-wheel, one of the 
five circles, I.e. space, wind, water, earth and 
above them fire; the five wheels or umbrellas 
shown on the top of certain stupas or pagodas. 
Địa Luận: “Phái Địa Luận Trung quốc bàn 
về các xứ sở.” Một trường phái sớm của Trung 
Quốc dựa trên căn bản luận cứ của Ngài Thế 
Thân về Dashabhumika, được dịch ra tiếng 
Hoa năm 508. Một trong những chi nhánh của 
phái nầy về sau là trường phái Hoa Nghiêm. 
Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương 
Yếu Triết Học Phật Giáo, trước Hoa Nghiêm 
tông, ở Trung Hoa đã có một phái mang tên là 
Địa Luận Tông, y cứ trên bản luận giải của 
ngài Thế Thân về Thập Địa Kinh (Dasa-bhumi 
Sutra). Tác phẩm nầy được phiên dịch sang 
Hán văn trong những năm 506-512 sau Tây 
Lịch do công trình của ngài Bồ Đề Lưu Chị, 
Bửu Huệ, và Phật Đà Phiến Đa, tất cả đều từ 
Ấn Độ. Về sau một cuộc phân chia trong Địa 
Luận Tông xãy ra. Đạo Sủng, một môn đệ của 
Bồ Đề Lưu Chi, trú ở phía bắc thành Lạc 
Dương và gây được ảnh hưởng lớn trong quần 
chúng, trong khi Tuệ Quang, đổ đệ của Bửu 
Huệ, trú ở phía nam hoàng thành và cũng có 
ảnh hưởng không kém trong những hoạt động 
tôn giáo của ông. Dòng thứ nhất được gọi là 
“Bắc Đạo Phái” và dòng thứ hai là “Nam Đạo 
Phái.”—School of treatise on the Bhumis, an 
early Chinese Buddhist school based on a 
commentry by Vasubandhu on the 
Dashabhumika which translated into Chinese 
in 508. A branch of this school became the 
predecessor of the Avatamsaka school (Hua- 


Yen). According to Prof. Junjiro Takakusu 1n 
the Essentials of Buddhist Philosophy, prlor to 
the Avatamsaka School there was In China a 
school named Ti-Lun which was founded on 
Vasubandhus commentary on the 
bhumi-Sutra. The text was translated into 
Chnese 1m 508-512 A.D. by Bodhirucl, 
Ratnamati, and Buddhasanta, all from India. 
There appeared ¡in time a split in the Ti-Lun 
School. Tao-Ch ung, a pupil of Bodhirucl, 
lived in the north district of Lo-Yang and 
exercised a great influence on the people, 
while Hui-Kuang, a pupil of Ratnamati, lived 
in the south district of the capital and was 
cqually ¡nfluential in his religlous actIvities. 
The line of tehthermer was called “the Branch 
of the Northern Path. The line of the former 
was called “The Branch of Northern Path,” and 
that of the latter “the branch of the Southern 
Path.” 
Địa Luận Tông: Ti-Lun School. 
(A) Lịch sử thành lập Địa Luận Tông— 
History of formation of the Ti-Lun School: 
See Địa Luận. 
Chi phái Địa Luận Tông——Branches of the 
TiLun School: Theo Giáo Sư l]unjro 
Takakusu trong Cương Yếu Triết Học 
Phật Giáo, sau thời Bồ Đề Lưu Chi, Bửu 
Huệ và Phật Đà Phiến Đa, phái Địa Luận 
chia làm hai phái —According to Prof. 
Junjro Takakusu mm the Essentials of 
Buddhist Philosophy, after the time of 
Bodhiruci, Ratnamati, and Buddhasanta, 
TiLunn School was divided 
branches: 
1) Bắc Đạo Phái—Northern Path: 
e - Do Đạo Súng, một đồ đệ của Bồ Đề Lưu 
Chi, sáng lập——The Northern Path was 
founded by Tao-Ch ung, a pupill of 
Bodhiruc1. 
e _ Trường phái nây chủ trương A Lại Da phi 
thực và biệt lập với Chân Như—This 
branch believes that Alaya-consciousness 


Dasa- 


(B) 


II(O fWO 


2) 


1s unreal (false) and separate from 
Thusness. 

Khởi đầu dường như Bắc Đạo Phái thịnh 
hơn, vì nghe Đạo Súng có hơn mười ngần 
đồ đệ và chính ông được tán dương như là 
một trong sáu bậc đại Thánh của triều nhà 
Trần, và về sau như là một trong mười đại 
hiển của triều đại nhà Tùy. Nhưng vì một 
vài lý do nào đó mà truyền nhân của ông 
đã không thành công như ông—At the 
outset the Northern Path seemed to have 
flourished as the founder Tao-Chlung 1s 
said to have had more than ten thousand 
pupIls, he himself having been honored as 
one of the six Great Virtuous Men of the 
Ch'ên Dynasty and later as one of the ten 
Great Virtuous Men of the Sui Dynasty. 
But for some reason his successors did not 
succeed so well. 

Nam Đạo Phái —The Southern Path: 

Do Tuệ Quang, một đổ đệ của Bửu Huệ 
sáng lập—The Southern Path as founded 
by Hui-Kuang, a pupil of RatnamatI. 
Trường phái nầy chủ trương A Lại Da thực 
hữu và đồng nhất với Chân Như—This 
school believes that Alaya-consciousness 
1s real and identical with Thusness. 

Ở Nam Đạo, Tuệ Quang có vẻ là một học 
giả hơn là một nhà truyền giáo. Ông thâm 
hiểu Phạn ngữ, đã từng theo học với Giác 
Hiền (Buddhabhadra) Bửu Huệ 
(Ratnamati)và thông hiểu những điểm 
tranh luận chung quanh Kinh Thập Địa. 
Ông có mười đệ tử tái năng, trong số đó, 
Pháp Thượng (495-580) là lỗi lạc nhất. 
Hoạt động văn học của các đồ đệ của ông 
cũng đáng thán phục. Tuy nhiên, khi Đỗ 
Thuận, khai tổ chính thúc của tông Hoa 
Nghiêm xuất hiện, thì những vị hoạt động 
tích cực cho phái nầy đều bị thu hút bởi 
ông ta. Vậy chúng ta có thể nói rằng Địa 
Luận tông sau cùng đã được hợp nhất với 
một tông phài hưng khởi, đó là triết học 
Hoa Nghiêm——In the Southern Path, Hui- 


và 


Kuang seemed to have been more a 
scholar than a propagandist. He was well 
versed In Sanskrit, having studied under 
Buddhabhadra 
understoof the points of dispute as to the 
Dasa-bhumi text. He had ten able pupils 
among them Fa-Shang (495-580) was the 
most prominent. The literary actIvity of his 
puplIls also was worthy of admiration. 
However, when Tu-Shun, the nominal 
founder of the Hua-Yen School, made his 
appearance on the scene, the best workers 
of this line were all attracted around him. 
Ór, we can say at best the Ti-Lun School 
was finally unied with the new rising 
school of the Hua-Yen philosophy. 


and  Ratnamat and 


Địa Ngục: Niraya (p)—Naraka (skU)—Nïraya 


(p). 


Địa ngục, một trong sáu đường sanh tử 
luân hổi, là con đường đi xuống, nơi 
không vui mà chỉ có khổ sở—Hell or earth 
prison, one of the six gati or ways of 
transmiegration, the downward path to 
hell—A place of Joyless and suffering— 
The realm of hell beings—Earth-prison. 
There are different kinds of hells. 

Theo Vi Diệu Pháp của Ngài Bhikkhu 
Bodhi, địa ngục là cảnh giới sinh tổn thấp 
nhứt, nơi có nhiều cảnh khổ, nơi chúng 
sanh phải trả những nghiệp bất thiện đã 
tạo trong quá khứ. Đây không phải là địa 
ngục trường cửu, đến lúc trả xong nghiệp 
xấu, chúng sanh bất hạnh có thể tái sanh 
vào một cảnh giới khác, an vui hạnh phúc 
nhờ vào các nghiệp thiện—According to 
the Abhidharma, composed by Bhikkhu 
Bodhi, Hell (Niraya) 1s the lowest plane of 
existence, the place of most Intense 
suffering. It is said that beings in the Hell 

have to suffer the result of ther evil 

deeds in the past. This 1s not a permanent 
hell, once these beings pay all retributIions 
for their past unwholesome karmas, they 


can be reborn in a better and happler 
plane owing to ther past wholesome 
karmas: 


(A) Căn Bản Địa Ngục: Central or radical 


a) 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


hells. 

Bát Nhiệt Địa Ngục: Tám địa ngục nóng 
trong vùng Nam của châu Diêm Phù Đề— 
The eight hot hells, located under the 
southern continent of Jambudvipa: 

Đẳng Hoạt (Cánh hoạt Địa Ngục: 
Samjiiva (sk—Sanjiva (p)— Tưởng Địa 
Ngục—Sau nhiều nhục hình khổ sở, như 
chặt, đâm, bầm, chém, tuy thế sau một 
cơn gió lạnh thổi và tâm thức và mang nó 
trở trần thế hay dân dần tỉnh lại như trước 
để tiếp tục thọ hình —Rebirth, where after 
many kinds of suffering, a cold wind blows 
over the soul and returns 1t to this life as 1t 
was before. The hell in which the denizens 
chopped, stabbed, ground, 
pounded, but by a cool wind are brought 
back to life, to undergo renewed tormert. 
Hắc Thằng Địa Ngục: Kalasutra (skÙ— 
Kalasutta (p)—Nơi những tội phạm bị 
buộc bằng dây xích đen, rồi bị bằm và cưa 
ra từng mảnh —Where the sufferer ¡s 
bound with black chains and chopped or 
Sawn asunder. 

Tuyến Hợp (Chúng hợp) Địa Ngục: 
Samphata (sk—Sanghata (p)—Nơi mà 
nhiều hình phạt sụp núi đè lên tội nhân— 
Where are multtudes of implements of 
torture, or the falling of mounftains upon 
the sufferer. 

Hiệu Kiếu Địa Ngục: Raurava (skt)— 
Roruva (p)—ĐỊa ngục mà tội nhân than 
khóc——Hells of crying and wailing. 

Đại Kiếu Địa Ngục: Maharaurava (skÙ— 
Maharoruva (p)—ĐỊa ngục nơi tội nhân 
than khóc không ngừng—Hells of great 
walling. 

Viêm Nhiệt Địa Ngục: Tapana (skt & p)— 
Nơi tội nhân bị lửa đốt —Hells of flames 
and burning. 


are and 


8) 


(B 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


` 


Đại Nhiệt (Đại thiêu chích —Đại viêm 
nhiệt) Địa Ngục. Địa ngục nóng nhất trong 
tám địa ngục nóng nơi đây mọi vật đều bị 
nấu chảy ra: Mahatapana (skt & p)—The 
hottest hells. Hells of molten leads. 

Vô Gián Địa Ngục: Avici (skt & p)—Nơi 
tội nhân bị hình phạt đau đớn chết rồi tái 
sanh không ngừng để chịu khổ—Avici 
hell, the last of the eight hot hells, or 
unintermifted suffering, where sinners die 
and are reborn to suffer without Interval 
(n which punishment, pain, bírth, death 
continue without intermission). 

Bát Hàn Địa Ngục: Tám địa ngục lạnh— 
The eight cold hells: 

Át Phù Đà Địa Ngục: Arbuda—Nơi tội 
nhân luôn bị bỏng giộp vì lạnh—Where 
the cold causes blisters. 

Ni Chế Bộ Đà Địa Ngục: Nirarbuda—Nơi 
đó lạnh đến nổi những bỏng giộp bị bể ra 
gây đau đớn vô cùng —Colder condition 
causing the blisters to bursf to cause even 
more painful. 

Át Triết Xá: Atata—Nơi chỉ có âm thanh 
từ đôi môi đông đá—Where there 1s the 
only possible sound from frozen lips. 

A Ba Ba Địa Ngục: Habava or Apapa 
Nơi quá lạnh nên chỉ có âm “A Ba” là 
nghe được—Where 1t is so cold that only 
this sound can be uttered. 

Hổ Hổ Bà Địa Ngục: Ahaha, Hahadhara, 
Hahava, or Huhuva (skÐ—Nơi lạnh quá 
nên tội nhân chẳng thốt ra lời, duy chỉ có 
âm thanh “Hổ hổ bà” xuyên qua cổ họng 
của họ là nghe được. Phật giáo Nam Tông 
không có ý niệm về loại địa ngục nầy— 
Where only this sound can be uttered. This 
1s where the condemned neither stir nor 
speak, but the cold air passing through 
their throats produces this sound (ahaha, 
hahadhara, hahava, or huhuva). This hell 
1s unknown to the Southern Buddhism. 

Ưu Bát La Địa Ngục: Utpala—Nơi da 
đông đá như những bông sen xanh— 








Where the skin 1s frozen like blue lotus 

buds. 

Bát Đặc La Địa Ngục: Padma— Chúng 

sanh bị rét cắt da, nơi da đông lại và vỡ 

tung ra như những bông sen đỏ——Where 
the skin 1s frozen and bursts open like red 
lotus buds. 

Ma Ha Bát Đặc Ma Địa Ngục: Maha- 

padma—Hồng Liên Đại Hồng Liên Địa 

Ngục—NGơi quá lạnh làm cho da đông lại 

và vỡ tung ra như những nụ sen đổ— 

Where 1t 1s very cold that the ski 1s 

frozen and bursts open like great red lotus 

buds. 

Địa Ngục Phụ (Cận biên): 16 địa ngục phụ 

cận—Secondary hells—Adjacent hells— 

Sixteen inferior hells (each hot hell has a 

door on each of its four sides, opening 

from each such door are four adjacent 
hells. 

(D) Cô Độc Địa Ngục: Lokantarika (sk)—ĐỊa 
ngục cô độc tọa lạc nơi không trung hay 
vùng núi, sa mạc, và bên dưới đất (mỗi tội 
nhân bị đày vào địa ngục nầy tùy nghiệp 
của từng người khác nhau mà bị đày riêng 
ở những nơi khác nhau)—lsolate hells 
Sifuafed In space, or in mounfains, deserts, 
below and above the earth. 

Địa Ngục Ẩm Huyết: Hell of Blood 

Drinking. 

Địa Ngục Bảo Trụ: Hell of Embracing 

PHlar. 

Địa Ngục Bạt Thiệt Hell of Pulling 

Tongues. 

Địa Ngục Canh Thiệt: Hell of Plowing 

Tongues. 

Địa Ngục Cận Biên: Adjacent hells 

Địa Ngục Căn Bổn: The eight hot hells 

Địa Ngục Cận Biên: Adjacent hells. 

Địa Ngục Cô Độc: Isolated hells 

Địa Ngục Cứ Nha: Hell of Sawing Teeth. 

Địa Ngục Cực Vô Gián: Ulimately 


7) 


8) 


l(© 


~< 


Uniterrupted hell. 

Địa Ngục Dương Đông: Molten Brass Hell. 
Địa Ngục Đa Sân: Much Hatred Hell. 

Địa Ngục Đao Đồ: Hell of Swords—Where 
the leaves and grasses are sharp-edged swords. 
Địa Ngục Đạo: Địa Ngục Thú —Một trong 
sáu nẻo luân hồi của chúng sanh, những chúng 
sanh mắc tội khi chết sẽ bị đọa vào đây——The 
hell-gati, or destiny of reincarnation in the 
hells, one of the six gat or ways of 
transmigration. 

Địa Ngục Đồng Tỏa: Hell of Brazen Locks. 
Địa Ngục Giáp Sơn: Squeezing Mountain 
Hell. 

Địa Ngục Kiếu Khấp: The hell of wailing. 
Địa Ngục Kiếu Oán: Hell of Crying Out. 
Địa Ngục Lưu Hỏa: Hell of Flowing Eire. 
Địa Ngục Phi Đao: Hell of Flying Knives 
Địa Ngục Thiên Nhẫn: Hell of Thousand 
Blades. 

Địa Ngục Thiên Tử: Đâu Suất thiên tử— 
The prnce of Hades (Sakyamuni—The 
1mmediate transformation of one in hell into a 
deva because he had In a previous life known 
of the merit and power of the Hua-Yen Sufa. 
Địa Ngục Thiêu Cước: Hell of Burning 
Foot. 

Địa Ngục Thiêu Thủ: Hell of Burning 
Hands. 

Địa Ngục Thông Thương: Hell of Piercing 
Sp€ars. 

Địa Ngục Thú: See Địa Ngục Đạo. 

Địa Ngục Tranh Luận: Hell of Quarreling. 
Địa Ngục Vô Gián: A Tỳ địa ngục, địa ngục 
cuối cùng trong tám địa ngục nơi những chúng 
sanh tội phạm chết và tái sanh không ngừng 
nghỉ—Avici Hell—The hell of no interval— 
Interrupted hell—The last of the eipht great 
hot hells where whose suffers die and reborn 
1ncessantly. 


Địa Nội: Annexes, or subsidiary buildings in 


the grounds of a monastery. 

Địa Tài Tuệ Đông Tử: See Địa Trì Tuệ 
Đồng Tử. 

Địa Táng: Chôn dưới đất, một trong bốn loại 
tống táng người chết —Ground-burial, one of 
the four forms of burial—See Tứ Táng. 


Địa 


Tạng: Earth-Store—Ksihitigarbha— 


Earth-treasury. 

** See Địa Tạng Bồ Tát. 

Địa Tạng Bồ Tát: Ksitigarbha (skt) 

(D Ý nghĩa và lịch sử của Ngài Địa Tạng— 


]) 


The meaninøs and history of Ksitigarbha. 

Một trong tám vị Bồ Tát Nhập Thiền 
Định. Vị Bồ Tát đã cứu độ chúng sanh đau 
khổ nơi địa ngục. Hình ảnh Địa Tạng là 
hình ảnh của một trong bốn vị Bồ Tát lớn 
trong Phật giáo Trung Hoa. Trong một quá 
khứ xa xưa, Địa Tạng xuất thân từ một gia 
đình Bà La Môn; tuy nhiên khi quay về 
với đạo Phật, Ngài đã thệ nguyện với Phật 
rằng, “Địa ngục vị không, thệ bất thành 
Phật.” Ngài cũng muốn thành Phật, nhưng 
thể không thành Phật khi tất cả chúng 
sanh đều thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử. 
Ngài thường đứng, tay phải cầm tích 
trượng, tay trái cầm ngọc minh châu— 
Earth-Store Bodhisattva, one of the øroups 
of eieght Dhyani Bodhisattvas, who saves 
sufering beings in the hells, usually 
represented standing, holding In his ripht 
hand a pilgrims sfaff, and in his left hand 
a pearl. One of the four great bodhisaftvas 
1n Chinese Buddhism. In a long long time 
ago, Ti-tsang 
family, converted to Buddhism and took a 
vow before the Buddha that, “He would 
never become a Buddha 1f there's still 
even one being in the hell” He also 
wanted to become a Buddha, but not 
before he had liberated all beings from the 
cycle of le and death. He is usually 
represented standing, holding In his ripht 
hand a pilgrim's staff, and In left a pearl. 


was from a Brahmin 


2) 


3) 


4) 


qI) 


a) 


b) 


Hình ảnh “Địa Tạng” thường phổ biến tại 
các xứ viễn đông hơn là tại Ấn Độ. Tại 
các xứ đông Á, ngài phổ cập chỉ sau Ngài 
Quán Thế Âm Bồ Tát—Ksitigarbha or 
“Earth-Womb” Bodhisatva 1s 
popular 1n the Far East than he ever was In 
India. In East Asia, he 1s popular only after 
Avalokitesvara Bodhisattva. 

Cũng như tất cả các vị Bồ Tát khác, ngài 
Địa Tạng mong mỏi cứu độ chúng sanh 
đang lăn trôi trong cõi Ta Bà ngũ trược ác 
thế, nhưng đặc biệt là Ngài cứu độ họ 
khỏi cảnh a tỳ địa ngục—Like all other 
Bodhisattvas, he aspires to deliver sentient 
beings wandering astray In the three 
sIX  paths 
existence, but he specializes In delivering 
beiIngs from hell. 

Tại Nhật Bản, Bồ Tát Địa Tạng phổ biến 
như là một vị cứu độ linh hồn các trẻ con, 
đặc biệt là những thai nhi bị phá——lIn 
Japan, this Bodhisattva 1s popular as the 
saviour of the souls of dead children, 
particularly aborted ones. 


TOF€ 


realms and of mundane 


Phân loại Địa Tạng -Categorles of 
Ksitigarbha—There are several øgroups of 
Ksitigarbha: 


Lục Địa Tạng: Six Ti-Tsang—See Lục 
Địa Tạng. 

Lục Sứ Giả: Six messengers—See Lục 
Địa Tạng. 

Diên Mệnh Địa Tạng: Vị Bồ Tát kiểm 
soát sự trường thọ của sinh mệnh—Yen- 
Ming Ti-Tsang, who controls length of 
days and who 1s approached, as also may 
be Pu-Hsien, his two assistanfs are: 
Chưởng Thiện Điều Ngự Pháp Tính: 
Supervisor of øood. 

Chưởng Ác Hàng Phục Vô Minh: 
SupervIsor of evIl. 

Thắng Quân Địa Tạng: Vị Địa Tạng được 
các tông Mật Giáo thờ phượng. Lợi ích khi 
thờ phượng Ngài thì rất nhiều —The Ti- 
Tsang of the conquering host, he 1s 


chiefly associated with the esoteric cults. 
The benefits derived from his worship are 
many. 

Địa Tạng Bổn Nguyện: Earth-Store 

Bodhisattva”s oripinal vows—Theo Kinh Địa 

Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Đức Phật dạy: 

“Những chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, từ 

nơi thân khẩu ý tạo tác, kết quả trăm ngàn 

muôn sự báo ứng như thế, nay chỉ nói sơ lược 
đó thôi. Những nghiệp cảm sai khác của chúng 
sanh trong chốn Diêm Phù Để như thế, Địa 

Tạng Bồ Tát dùng trăm ngàn phương tiện để 

giáo hóa. Những chúng sanh ấy trước phải chịu 

lấy các quả báo như thế, sau lại đọa vào địa 
ngục trải qua nhiều kiếp không lúc nào thoát 
khỏi. Vì thế nên các ông là bậc bảo vệ người 
cùng bảo trợ cõi nước, chớ để những nghiệp 
chướng đó làm mê hoặc chúng sanh”— 

According to the Earth-Store Bodhisattva”s 

Original Vows Sutra, the Buddha taught: 

“Sentent beings In the Jambudvipa make 

hundreds of thousands of differing retributions 

resulting from the habitual evil deeds of body, 
mouth and mind commited by the living 
beings of Jambudvipa. Since the living beings 
of Jambudvipa have such differing karmic 
responses, Earth Store Bodhisattva 
hundreds of thousands of expedient means to 
teach and transform them. The living beings 
who commit offenses must first undergo 
retributions such as these and, then, fall into 
the hells, where they pass through kalpas with 
no moment of escape. You should therefore 
protect people and protect their countries. Do 
not allow living beings to be confused by these 
manifold deeds.” Thus Earth-Store Bodhisattva 

VOWS: 

1) Ngài Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sát hại 
loài sinh vật, thời dạy rõ quả báo vì ương 
lụy đời trước mà phải bị chết yểu—If 
Earth Store Bodhisattva meets those who 
take life, he speaks of a retribution of a 
short lifespan. 


UuS€S 


2) Nếu gặp kẻ trộm cắp, thời ngài dạy rõ quả 
báo nghèo khốn khổ sở —lf he meets 
robbers and petty thieves, he speaks of a 
retribution of poverty and acute suffering. 
Nếu gặp kẻ tà dâm thời ngài dạy rõ quả 
báo làm chim se sẽ, bổ câu, uyên ương— 
lf he meets those who commit sexual 
misconduct, he speaks of the retribution of 
being born as pigeons and as mandrin 
ducks and drakes. 

Nếu gặp kể nói lời thô ác, thời ngài dạy 
rõ quả báo quyến thuộc kình chống 
nhau—Tf he meets those of harsh speech, 
he speaks of the retribution of a quarreling 
famlly. 

Nếu gặp kẻ hay khinh chê, thời ngài dạy 
rõ quả báo không lưỡi và miệng lở —]If he 


3) 


4) 


5) 


meetfs slanderers, he speaks of the 
retribution of a tongueless and cankerous 
mouth. 


6) Nếu gặp kẻ quá nóng giận, thời ngài dạy 
rõ quả báo thân hình xấu xí tàn tật—If he 
meets those with anger and hatred, he 
speaks of being ugly and crippled. 

Nếu gặp kẻ bỏn xẻn thời ngài dạy rõ quả 
báo cầu muốn không được toại nguyện— 
lf he meets those who are stingy, he 
speaks of frustrated desires. 

Nếu gặp kẻ ham ăn, thời ngài dạy rõ quả 
báo đói, khát và đau cổ họng—lf he 
gluttons, he speaks of the 
retribution of hunger, thirst and sicknesses 
(llnesses) of the throat. 

Nếu gặp kẻ buông lung săn bắn, thời ngài 
dạy rõ quả báo kinh hãi điên cuồng mất 
mạng —Ilf he meets those who enJoy 
hunting, he speaks of a friphtening 
1nsanmity and disastrous fate. 

Nếu gặp kẻ trái nghịch cha mẹ, thời ngài 
dạy rõ quả báo trời đất tru lục—If he 
meets those who rebel against their 
parens, he speaks of the retribution of 
being killed in natural disasters. 

11) Nếu gặp kẻ đốt núi rừng cây cỏ, thời ngài 


7) 


8) 


Imeefts 


9) 


10 


`=< 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


` 


` 


` 


` 


` 


~ 


`= 


dạy rõ quả báo cuồng mê đến chết—If he 
meefs those who set fire to mounfains or 
forests, he speaks of the retribution of 
seeking to commit suicide 1n the confusion 
Of InsanIty. 

Nếu gặp cha mẹ ghẻ ăn ở độc ác, thời 
ngài dạy rõ quả báo thác sanh trở lại hiện 
đời bị roi vọt —If he meets malicious 
parents or step-parents, he speaks of the 
retribution of being flogsed in future lives. 
Nếu gặp kể dùng lưới bắt chim non, thời 
ngài dạy rõ quả báo cốt nhục chia la—If 
he meets those who net and trap young 
animals, he speaks of the retribution of 
being separated from theIr own children. 
Nếu gặp kẻ hủy báng Tam Bảo, thời ngài 
dạy rõ quả báo đui, điếc, câm, ngọng—If 
he meets those who slander the Triple 
Jewel, he speaks of the retributlon of 
being blind, deaf or mute. 

Nếu gặp kẻ khinh chê giáo pháp, thời ngài 
đạy rõ quả báo ở mãi trong ác đạo—Tf he 
meets those who slight the Dharma and 
regard the teachings with arrogance, he 
speaks of the retribution of dwelling ¡n the 
evil paths forever. 

Nếu gặp kẻ lạm phá của thường trụ, thời 
ngài dạy rõ quả báo ức kiếp luân hồi nơi 
địa ngục—If he meets those who destroy 
Or misuse possessions of the permanently 
dwelling, he speaks of the retribution of 
revolving 1n the hells for millions of 
kalpas. 

Nếu gặp kẻ làm ô nhục người tịnh hạnh 
và vu báng Tăng già, thời ngài dạy rõ quả 
báo ở mãi trong loài súc sanh—If he 
meets those wo defile the pure conduct of 
others and falsely accuse the Sangha, he 
speaks of the retribution of an eternity In 
the animal realm. 

Nếu gặp kẻ dùng nước sôi hay lửa, chém 
chặt, giết hại sanh vật, thời ngài dạy rõ 
quả báo phải luân hồi thường mạng lẫn 
nhau—]f he meets those who scald, burn, 


behead, chop up or othewise harm living 
beings, he speaks of the retribution of 
repayment In kind. 

Nếu gặp kẻ phá giới phạm trai, thời ngài 
dạy rõ quả báo cầm thú đói khát—If he 
meef(s those who violate precepts and the 
regulations of pure eating, he speaks of 
the retribution of being born as birds and 
beasts suffering from hunger and thirst. 
Nếu gặp kẻ ngã mạn cống cao, thời ngài 
dạy rõ quả báo hèn hạ bị người sai 
khiến—lf he meets 
arrosant and haughty, he speaks of the 
retribution of being servile and of low 
classes. 

Nếu gặp kẻ đâm thọc gây gổ, thời ngài 
dạy rõ quả báo không lưỡi hay trăm 
lưỡ —If he meets those whose double- 
tongued behavior causes dissension and 
discord, he speaks 
tonguelessness (being mute) and speech 
1mpediments. 

Nếu gặp kẻ tà kiến mê tín, thời ngài dạy 
rõ quả báo thọ sanh vào chốn hẻo lánh— 
lf he meets those of deviant view, he 
speaks of the retribution of rebirth in the 
fronfier regions. 

Địa Thân: The earth-devi—Land Deities— 
See Địa Thiên. 

Địa Thiên: Prthivi (skÙ—Địa Thiên, một 
trong bốn vị Chấp kim cang thần trong Kim 
Cang giới —The earth-deva, one of the four 
with thunderbolts in the Vajradhatu group. 

Địa Thiền Cấu: The earth-deva in the 
Garbhadhatu group. 

Địa Thiên Hậu: Earth-devi—See Địa Thiên. 
Địa Thượng: On the ground—Above the 
øround. 

Địa Tiền: Earth-rsis—Subterranean—Earth- 
1mmortals—Earth genii—Luaand Fairies. 

Địa Tiền: Những giai đoạn trước Sơ Địa của 
Bồ Tát—The stages of a bodhisattva before 
the Initial stage. 


19 


` 


20 


`=< 


those who are 


21 


`~ 


of retribution of 


22 


` 


Địa Trần: Earth-dus—Atoms of the earth 
element—Dust of the earth. 

Địa Trí Bà: Titúbha (sk0—Một ngọn núi cao 
đặc biệt—A particular high mounfain (1,000 
quadrillion). 

Địa Trì (Tài) Huệ Đông Tử: Đồng tử kiểm 
soát tài sản trần thế, vị sứ giả thứ tư bên trái 
của Ngài Văn Thù trên Pháp Giới—The youth 
who confrols earthly possessions, the fourth on 
lef( of the messengers of Majusri In the 
Garbhadhatu group. 

Địa Trung: See Địa Nội. 

Địa VỊ: Posiion——Place—State. 

Địch: 

I1) Kẻ thù: Enemy. 

2) Chống lại: To oppose—To compete. 

Địch Chứng: Phủ định và xác định— 
Opposiion and affirmaton—Negatve and 
pOSIfIve. 

Điềm Báo Trước: Forerunner. 

Điềm Đạm: Calm—Quiet—Sedate. 

Điềm Gở: Bad omen. 

Điềm Lạ: Strange omen. 

Điềm Lành: Good omen. 

Điềm Nhiên: Indifferent. 

Điềm Tĩnh: To keep calm or cool. 

Điềm Tốt: Good omen. 

Điềm Xấu: Bad omen. 





Điểm: 

I) Một chấm, một điểm—A dot—Nod 
Punctuate. 

2) Tiếng đồng hồ điểm: The stroke of a 
clock. 

3) Kiểm điểm: To check off. 


Điểm Đăng: Đốt đèn—To light a lamp. 
Điểm Hóa: Cải hóa—Touch into activity, or 
CONnV€TSIOn. 

Điểm Huyệt: To hit a mortal point. 

Điểm Mặt: To shake (point) one's finger at 
someone”s face. 

Điểm Nóng Tối Hậu: Last warm spot—See 


Lục Điểm Tái Sanh. 
Điểm Sơ Khởi: Initial point. 
Điểm Tâm: Buổi ăn sáng nhẹ—A snack, or 
light repast in the morning, not a proper meal. 
Điểm Thạch: Khi Đạo Sinh (355-434) giảng 
Kinh Niết Bàn, đến chỗ Xiển Đề thành Phật, 
đá nghe còn phải gật đầu (Sư Đạo Sinh người 
thời Đông Tấn khoảng 355-434, có lần giảng 
về thuyết xiển để thành Phật, bị mọi người 
công kích khai trừ, sư phải ẩn cư về Lư Sơn. 
Theo truyền thuyết thì sau khi về Lư Sơn, sư 
bày những hòn đá quanh thảo am ra làm đệ tử 
rồi tiếp tục giảng về xiển để thành Phật. Đá 
nghe đều gật đầu. Về sau, kinh Đại Bát Niết 
Bàn do Đàm Vô Sấm dịch truyền đến phương 
nam, nội dung về xiển đề thành Phật giống 
như điều ngài Đạo Sinh đã giảng, mọi người 
lúc đó mới nhận ra sư là người giỏi. Lúc đó 
mới có câu “Sinh côn thuyết pháp, ngoan 
thạch điểm đầu,” nghĩa là khi ông Sinh thuyết 
pháp thì đá cứng cũng phải gật đầu)— The 
stones nodded in approval, when T”ao-Shêng 
read the Nirvana Sutra. 

Điểm Tựa: Strong point. 

Điểm Xuất Phát: Point of departure. 

Điền: 

l) Lật úp ngược lạ—Overturn—Upset— 
Upside down. 

2) Trán hay đỉnh đầu: The forehead or top. 

Điền Cuỗng: Mad—Crazy. 

Điền Dại: See Điên khùng. 

Điền Đảo: Viparyaya (sk0. 

(A) Nghĩa của Điên Đảo —The meanings of 
Inversions: 

1) Sailầm: Error. 

2) Sự đảo lộn ngược sự lý, như cho vô thường 
là thường Upside down, perversion, 
Inverfed; contrary to reality; to believe 
thngs as they seem to be, e.g. the 
1mpermanenf be the 
apparent ego to be real. 

(B) Phân loại Điên Đảo —Categories 


{O permanent; 


of 


Inversions: 
1) Tam Điên Đảo: Three inversions—See 


Tam Điên Đảo. 

2) Tứ Điên Đảo: Four inversions—See Tứ 
Điên Đảo. 

3) Thất Điên Đảo: Seven ¡inversions or 
upside down views—See Thất Điên Đảo. 

4 Bát Điên Đảo: Eipht upside down views—— 


See Bát Điên Đảo. 

Điên Đảo Vọng Tưởng: Upside down and 

1llusive 1deas. 

Điền Khùng: To be foolish. 

Điên Tiết: Furious. 

Điền: 

1) Điển vào chỗ trống: To fill ¡in (up)—To 
complete the blank. 


2) Land—Field. 

3) Phước Điển: Nơi gieo trồng phước đức—A 
place or state , for the cultivation of 
meriforious or other deeds. 

+ 


For more Information, please see 

Phước Điền. 

Điền Lăng: Tháp—A raised mound, or a 
sfupa. 

Điền Tướng Y: Áo Cà Sa chấp lại bởi nhiều 
mảnh trông giống như hình những bờ ruộng— 
A patch-robe, Its patches resembling the 
rectangular divisions of fields. 

Điền Vương: Udayana (sk)——See Ưu Điền. 
Điển: Kinh điển—Canon—Rule. 

Điển Cố: Historical references. 

Điển Khách: Vị Tăng phụ trách việc tiếp 
khách trong tự viện—The monk who takes 
charge Of visifors in a monasfery. 

Điển Lãm: Phần tóm lược những điểm chính 
yếu trong kinh—Summary of the essentials of 
a sufra, or canonIcal book. 

Điển Tọa: Vị Tăng phụ trách về việc sắp xếp 
chỗ ngồi, chỗ đứng, giường chiếu, và ăn uống 
trong tự viện —The verger who indicates the 
order of sifting, standing, bedding, mat, and 
food, efc. in a monasfery. 


Điện: 

I1) Dâng lễ: To offer. 

2) Đền chùa: A temple—A hall—A place. 

3) Điển chớp: Lightning. 

4) Tượng trưng cho vô thường: Symbolizes 
the Impermanence and transient. 

Điện Ảnh: Sự vô thường của vạn hữu cũng 

giống như ánh điện chớp—lmpermanence of 

all things like lightning and shadow. 

Điện Chủ: Điện Ti—Tên gọi khác của chức 

Tri Điện trong chùa—Another name for the 

warden of a temple. 

Điện Hỏa Thạch Quang: See Điện Quang 

Thạch Hỏa. 

Điện Phật: Buddhist shrine. 

Điện Quang Thạch Hỏa: Còn gọi là Điện 

Hỏa Thạch Quang, ví sự việc nhanh như làn 

điển chớp—Lightning and flint-fire, transient. 

Điện Thờ Phật Tỳ Lô Giá Na: Vairocana's 

Haill. 

Điện Tỉ: See Điện Chủ. 

Điện Trà: Dâng cúng trà lên Đức Phật, Tổ, 

hay chư hương linh—To make an offering of 

tea to a Buddha, founder of a sect, and/or 

SDITItS. 

Điếng Hồn: To frighten someone out of his 

WIS. 

Điếng Người: To be frightened to death. 

Điệp: Bản văn thư—Records—Tablets. 

Điết: Con đỉa—A leech. 

Điều Đứng: Miserable——Unfortunate. 

Điêu Khắc: Sculpture 

Điêu Khắc Trên Đá: Sculpture in stone. 

Điều Linh: See Điêu đứng. 

Điều Ngoa: Lying—False. 

Điêu Tàn: Ruined—Desolate. 

Điếu: Câu cá—To angle—To fish. 

Điếu Ngữ: Nắm bắt lời nói, hay sự hiểu biết 

của đệ tử—Angling words or questions—To 

fish out what a student knows. 

Điều: 


I)_ Âm điệu của bài hát: A song-tune. 


2) Điều hòa: To harmonize—To regulate— 
To control——To change about. 
3)_ Điều lệ: A law——An order. 


Điều Bà Đạt Đa: Devadatta (sk)—See Đề 

Bà Đạt Đa. 

Điều Chắc Chắn: This is a certainty. 

Điều Chỉ: Theo Eitel trong Trung Anh Phật 

Học Từ Điển, thì đây là vùng mà xưa kia 

người Tajiks đã định cư, gần hỗ Sirikol— 

According to Eiel in The Dictionary of 

Chinese-English Buddhist Terms, this 1s the 

region where the Tajiks anciently settled, near 

the Sirikol lake. 

Điều Chỉnh: To adjust. 

Điều Độ: Moderate. 

e Đặc biệt nói về điều độ về vật chất— 
Moderate—Temperate—To arrange——To 
calculate—To manage, especially relating 
f{O provision for material needs. 

e Theo Kinh Pháp Cú, câu 325, Đức Phật 
dạy——According to the Dharmapada Sutra, 
verse 325, the Buddha taught: “Như heo 
kia ưa ngủ, lại tham ăn, kẻ phàm ngu vì 
tham ăn ưa ngủ, nên phải bị tiếp tục sanh 
mãi trong vòng luân hồi—The stupid one, 
who 1s torpid, gluttonous, sleepy and rolls 
about lying like a hog nourished on pIg- 
wash, that fool finds rebirth again and 
again.” 

Điều Hành: To handle——To manage. 
Điều Kiện: Condition. 
Điều Kiện Bên Ngoài: Tất cả những trở 
ngại và bất toàn không do những điều kiện 
bên ngoài, mà là do tâm tạo. Nếu chúng ta 
không có sự tỉnh lặng nội tâm, không có thứ gì 
bên ngoài có thể mang lại hạnh phúc cho 
chúng ta—External conditions—Problems and 
dissatisfacion do not develop because of 
external conditions, but from our own mind. If 
we don't have internal peace, nothing from 
outfside can bring us happiness. 


Điều Kiện Cách: Conditional mood. 

Điều Kiện Chủ Nghĩa: Conditionalism. 
Điều Kiện Tiên Quyết: Precondition. 

Điều Kiện Trần Thế: Worldly condition 
Điều Kỳ Diệu: Wonderful things. 

Điều Lệ: Regulation—Rule. 

Điều Ngự: Thuần hóa như chủ thuần hóa voi 
ngựa, hay Đức Phật thuần hóa những dục vọng 
của chúng sanh —To tame and control as a 
master does a wild elephant or horse, or as the 
Buddha brings the passions of men under 
confrol. 

Điều Ngự Sư: See Điều Ngự Trượng Phu. 
Điều Ngự Trượng Phu: Purusa-damya- 
sarathi (sk)—Điều Ngự Sư—Một danh hiệu 
của Phật vì Ngài có thể giúp chúng sanh điều 
ngự những ham muốn dục vọng—A title of the 
Buddha given to him as a master who tame 
and control the passions of men. 

Điều Phục: To discipline—To bring under 
control. 

Điều Phục Ma Quân: To conữol or 
subJugafe ©eviÏ spIrItS. 

Điều Phục Thân Khẩu Ý: To bring into 
submission the body, mouth, and will. 

Điều Phục Vọng Tâm: 

1) Theo dòng thiền Phật giáo, để điều phục 
vọng tâm, chúng ta phải không bỏ gì vào 
trong đó (vô tâm)—According to the 
Buddhist Zen, to tame the deluded mind 
we must not have any thing ïn 1t (take the 
mind of non-existence or the empty mind). 
Theo Kinh Duy Ma Cật, lúc cư sĩ Duy Ma 
Cật lâm bệnh; vâng mệnh Phật, Văn Thù 
Sư Lợi Bồ Tát đến thăm cư sĩ—According 
to the Vimalakirti Sutra, when Ủpasaka 


2) 


Vimalakmtil was sick; obeyimng the 
Buddha's command, ManjusrI 
Bodhisatva called on Vimalakrti to 


enqurre after his health 
e - Văn Thù hỏi: “Cư sĩ! Bồ Tát có bệnh phải 
điều phục tâm mình như thế nào?”— 


a) 


b) 


Manjust asked: “How does a sick 
Bodhisattva confrol his mind?” 
Duy Ma Cật đáp——Vimalakrrti replied: 
“Bồ Tát có bệnh phải nghĩ thế nầy: “Ta 
nay bệnh đây đều từ các món phiền não, 
điên đảo, vọng tưởng đời trước sanh ra, là 
pháp không thật có, lấy ai chịu bệnh đó. 
Vì sao? Vì tứ đại hòa hợp giả gọi là thân, 
mà tứ đại không chủ, thân cũng không 
ngã. Lại nữa, bệnh nầy khởi ra đều do 
chấp ngã, vì thế ở nơi ngã không nên 
sanh lòng chấp đấm. —“A sick 
Bodhisattva should think thus: “My illness 
comes from 1nverted thoughts and troubles 
(klesa) during my previous lives but 1t has 
no real nature of its own. Therefore, who 
1s suffering from 1t? Why 1s it so? Because 
when the four elements unite to form 
a body, the former are ownerless and the 
latter Is egoless. Moreover, my Illness 
comes from my clinging to an ego; hence Ï 
should wipe out this clinging.” 
Bây giờ đã biết gốc bệnh, trừ ngay ngã 
tưởng và chúng sanh tưởng, phải khởi 
pháp tưởng. Nên nghĩ rằng: “Thân nầy chỉ 
do các pháp hiệp thành, khởi chỉ là pháp 
khởi, diệt chỉ là pháp diệt. Lại các pháp 
ấy đều không biết nhau, khi khởi không 
nói nó khởi, khi diệt không nói nó diệt? 
Bồ Tát có bệnh muốn diệt trừ pháp tưởng 
phải nghĩ rằng: “Pháp tưởng nầy cũng là 
điên đảo, điên đảo tức là bệnh lớn, ta nên 
xa la nó.` Thế nào là xa la? Lầa ngã và 
ngã sở. Thế nào là lìa ngã và ngã sở? Là 
ha hai pháp. Thế nào là ha hai pháp? Là 
không nghĩ các pháp trong, ngoài, mà 
thực hành theo bình đẳng. Sao gọi là bình 
đẳng? Là ngã bình đẳng, Niết Bàn bình 
đẳng. Vì sao? Ngã và Niết Bàn hai pháp 
nầy đều không. Do đâu mà không? Vì do 
văn tự nên không. Như thế, hai pháp 
không có tánh quyết định. Nếu đặng nghĩa 
bình đẳng đó, thì không có bệnh chi khác, 
chỉ còn có bệnh KHÔNG, mà bệnh 


C) 


KHÔNG cũng không nữa.'—Now that he 
knows the source of his illness, he should 
forsake the concept of an ego and a living 
being. He should think of things (dharma) 
thus: “A body 1s created by the union of all 
sorfs of đharmas (elements) which alone 
rise and all, without knowing one another 
and without announcing their rise and 
fall.” In order to wipe out the concept of 
things (dharmas) a sick Bodhisattva should 
think thus: “This noton of dharma 1s also 
an Inversion which Is my great calamIty. 
So I should keep from 1t.” What 1s to be 
kept from? From both subJect and obJject. 
What does this keeping from subject and 
obJect mean? lí means keeping from 
dualiles. What does this keeping from 
dualiies mean? It means not thinking of 
inner and outer dharmas (I.e. confraries) 
by the practice of impartiality. What 1s 
Iimpartlality? lIt means equaliy (of all 
confraries e.ø.) eøo and nirvana. Why 1s it 
so? Because both ego and nirvana are 
void. Why are both void? Because they 
exist only by names which have no 
independent nature of their own. “When 
you achieve this equality you are free 
from all illnesses but there remains the 
conception of voidness which also 1s an 
1llusion and should be wiped out as well.” 

Vị Bổ Tát có bệnh dùng tâm không thọ 
mà thọ các món thọ, nếu chưa đầy đủ 
Phật pháp cũng không diệt thọ mà thủ 
chứng. Dù thân có khổ, nên nghĩ đến 
chúng sanh trong ác thú mà khởi tâm đại 
bi. Ta đã điều phục được tâm ta, cũng nên 
điểu phục cho tất cả chúng sanh. Chỉ trứ 
bệnh chấp mà không trừ pháp, dạy cho dứt 
trừ gốc bệnh. Sao gọi là gốc bệnh? Nghĩa 

là có phan duyên, do có phan duyên mà 

thành gốc bệnh. Phan duyên nơi đâu? Ở 
trong ba cõi. Làm thế nào đoạn phan 
duyên? Dùng vô sở đắc; nếu vô sở đắc thì 
không có phan duyên. Sao gọi là vô sở 


) 


đắc? Nghĩa là ly hai món chấp. Sao gọi là 
hai món chấp? Nghĩa là chấp trong và 
chấp ngoài; ly cả hai đó là vô sở đắc—A 
sick Bodhisattva should free himself from 
the conception of sensation (vedana) when 
experiencing any one of 1fs three stafes 


(whích are painful, pleasurable and 
neither painful nor pleasurable feeling). 
Befoe his full development  ¡into 


Buddhahood (that is before delivering all 
living beings In his own mind) he should 
not wipe out vedana for his own benefit 
wíh a view (to atfainng nirvana for 
himself only. Knowing that the body 1s 
subJect to suffering he should think of 
living beings In the lower realms of 
exiIstence and giIve rise to compassion (for 
them). 
confrolling his false views, he should 


Since he has succeeded ¡n 


guide all living beIngs to bring theirs under 
confrol as well. He should uproot theIrs 
(nherent) illnesses without (frying to) 
WID€ 
(externals for sense data). For he should 
teach them how to cut off the origin of 
1llness. What Is the origin of illness? lt Is 
their clinsing which causes their Illness 
What are the objects of their clinging? 
They are the three realms (of desire, form 
and beyond form). By what means should 
they cut off their clinging? By means (of 


Out non-existence dharmas 


the doctrine that) nothing whatsoever can 
be found, and (that) If nothing can be 
found there will be no clinging. What 1s 
meant by “nothing can be found? It means 
(thaÐ apart from dual views (There Is 
nothing else that can be had). What are 
dual views? They are Inner and outer 
views beyond which there 1s nothing. 

Ngài Văn Thù Sư Lợi! Đó là Bồ Tát có 
bệnh, điều phục tâm mình để đoạn các 
khổ như già, bệnh, chết là Bồ Đề của Bồ 
Tát. Nếu không như thế thì chỗ tu hành 
của mình không được trí tuệ thiện lợi. Ví 


©) 


như người chiến thắng kể oán tặc mới là 
đõng, còn vị nào trừ cả già, bệnh, chết như 
thế mới gọi là Bồ Tát —Manjiusri, this is 
how a sick Bodhissattva should control his 
mind. Top wipe out suffering from old 
age, Illness and death 1s the Bodhisattva”s 
bodhi (enliphtened practice). If he fails to 
do so his practice lacks wisdom and 1s 
unprofitable. For Instance, a Bodhisaftva 1s 
(called) courageous If he overcomes 
hatred; If in addition he wipes out (the 
concept of) old age, illness and death he 1s 
a true Bodhisattva. 

Bồ Tát có bệnh nên nghĩ thêm thế nầy: 
“Như bệnh của ta đây, không phải là thật, 
không phải có; bệnh của chúng sanh cũng 
không phải thật, không phải có.” Khi quán 
sát như thế, đối với chúng sanh nếu có 
khởi lòng đại bi ái kiến thì phải bổ ngay. 
Vì sao? Bồ Tát phải dứt trừ khách trần 
phiển não mà khởi đại bi, chớ đại bi ái 
kiến đối với sanh tử có tâm nhàm chán, 
nếu la được ái kiến thì không có tâm 
nhàm chán, sanh ra nơi nào không bị ái 
kiến che đậy, không còn bị sự ràng buộc, 
lại nói pháp cởi mở sự ràng buộc cho 
chúng sanh nữa. Như Phật nói: 'Nếu mình 
bị trói mà lại đi mở trói cho người khác, 
không thể được; nếu mình không bị trói 
mới mở trói cho người khác được.—A 
sick Bodhisatva should again reflcect: 
Since my illness 1s neither real nor 
existing, the illnesses of all living beings 
are also unreal and non-existent. But 
while so thinking If he develops a great 
compassion derived from his love for 
living beings and from his attachment to 
this false view, he should (immmediately) 
keep from these feelings. Why 1s It so? 
Because a Bodhisattva should wipe out 
all external causes of troubles (klesa) 
while develping great compassion. 
(this) love and (these) wrong views result 
from hate of birth and death. If he can 


For 


keep from this love and these wrong views 
he will be free from hatred, and wherever 
he may be reborn he will not be hindered 
by love and wrong views. His next life will 
be free from obstructions and he will be 
able to expound the Dharma to all living 
beings and free them from bondage. As 
the Buddha has said, there 1s no such thing 
as untying others when one 1s still held in 
bondage for It 1s possible to untie others 
only after one 1s free from bonds. 

Ngài Văn Thù Sư Lợi! Bồ Tát có bệnh 
nên điều phục tâm mình như thế, mà 
không trụ trong đó, cũng không trụ nơi 
tâm không điều phục. Vì sao? Nết trụ nơi 
tâm không điều phục là pháp của phàm 
phu, nếu trụ nơi tâm điều phục là pháp 
của Thanh Văn, cho nên Bồ Tát không trụ 
nơi tâm điều phục hay không điều phục, 
la hai pháp ấy là hạnh Bổ Tát. Ở trong 
sanh tử mà không bị nhiễm ô, ở nơi Niết 
Bàn mà không diệt độ hẳn là hạnh Bồ 
Tát. Không phải hạnh phàm phu, không 
phải hạnh Hiển Thánh là hạnh Bồ Tát. 
Không phải hạnh nhơ, không phải hạnh 
sạch là hạnh Bồ Tát. Tuy vượt khỏi hạnh 
ma mà hiện các việc hàng phục ma là 
hạnh Bồ Tát. Câu nhứt thiết trí, không cầu 
sái thời là hạnh Bồ Tát. Dù quán sát các 
pháp không sanh mà không vào chánh vị 
(chơn như) là hạnh Bồ Tát. Quán mười hai 
duyên khởi mà vào các tà kiến là hạnh Bồ 
Tát. Nhiếp độ tất cả chúng sanh mà không 
mê đắm chấp trước là hạnh Bồ Tát. Ưa xa 
ha mà không nương theo sự dứt đoạn thân 
tâm là hạnh Bồ Tát. Tuy ở trong ba cõi 
mà không hoại pháp tánh là hạnh Bồ Tát. 
Tuy quán 'Không' mà gieo trồng các cội 
công đức là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành vô 
tướng mà cứu độ chúng sanh là hạnh Bồ 
Tát. Dù thực hành vô tác mà quyển hiện 
thọ thân là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành vô 
khởi mà khởi tất cả các hạnh là hạnh Bồ 
Tát. Dù thực hành sáu pháp Ba la mật mà 


biết khắp các tâm, tâm sở của chúng sanh 
là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành sáu phép 
thần thông mà không dứt hết lậu hoặc 
phiển não là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành 
tứ vô lượng tâm mà không tham đắm sanh 
về cõi Phạm thế (Phạm Thiên) là hạnh Bồ 
Tát. Dù thực hành thiển định, giải thoát 
tam muội, mà không theo thiển định thọ 
sanh là hạnh Bổ Tát. Dù thực hành tứ 
niệm xứ mà không hoàn toàn lìa hẳn thân, 
thọ, tâm, pháp là hạnh Bồ Tát. Dù thực 
hành tứ chánh cần mà không rời thân tâm 
tinh tấn là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành tứ 
như ý túc mà đặng thần thông tự tại là 
hạnh Bồ Tát. Dù thực hành ngũ căn mà 
phân biệt rành rế các căn lợi độn của 
chúng sanh là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành 
ngũ lực mà ưa cầu thập lực của Phật là 
hạnh Bồ Tát. Dù thực hành bảy pháp giác 
chi mà phân biệt rõ trí tuệ của Phật là 
hạnh Bồ Tát. Dù thực hành bát chánh đạo 
mà ưa tu vô lượng Phật đạo là hạnh Bồ 
Tát. Dù thực hành các pháp chỉ quán trợ 
đạo mà trọn không thiên hẳn nơi tịch diệt 
(Niết Bàn) là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành 
các pháp bất sanh bất diệt, mà dùng tướng 
hảo trang nghiêm thân mình là hạnh Bồ 
Tát. Dù hiện oai nghi theo Thanh Văn, 
Duyên Giác mà không rời Phật pháp là 
hạnh Bồ Tát. Dù tùy theo tướng hoàn toàn 
thanh tịnh của các pháp mà tùy theo chỗ 
sở ứng hiện thân là hạnh Bồ Tát. Dù quán 
sát cõi nước của chư Phật trọn vắng lặng 
như hư không mà hiện ra rất nhiều cõi 
Phật thanh tịnh là hạnh Bồ Tát. Dù chứng 
đặng quả Phật, chuyển Pháp Luân, nhập 
Niết Bàn mà không bỏ đạo Bồ Tát là 
hạnh Bồ Tát vậy —Manjusri, a sick 
Bodhisattva should thus control his mind 

while dwelling in neither the (state of) 

confrolled mind nor I1ts opposite, that of 
unconfrolled mind. For if he dwells in (the 
state of uncontrolled mind, this 1s 
stupidity and If he dwells in (that of) 


controlled mind, this is the sravaka stage. 
Hence a Bodhisattva should not dwell in 
either and so keep from both; this is the 
practice of the Bodhisattva staøe. When 
staying In the realm of birth and death he 
keeps fom 1s Iimpurfty, and when 
dwelling In nirvana he keeps from (Its 
condition of) extinction of reincarnation 
and escape from suffering; this 1s the 
practice of the Bodhisattva stage. That 
which is neither worldly nor saintly 1s 
Bodhisattva development (into 
Buddhahood). That which 1s neither 
Impure nor pure 1s Bodhisattva practice. 
Althoupgh he 1s beyond the demonic stafe 
he appears (in the world) to overcome 
demons; this is Bodhisattva conduct. In his 
quest of all knowledge (sarvajna) he does 
not seek 1t at an Inapproprlate moment; 
this is Bodhisattva conduct. Although he 
looks Into the uncreated he does not 
achieve Buddhahood; this 1S 
Bodhisattva conduct. Although he looks 
into nidana (or the twelve links ¡in the 
chain of existence) he enters all states of 
D€TVerse views (to save living beings); this 
1s Bodhisattva conduct. Although he helps 
all living beings he does not give rise fo 
clnging; this 1s Bodhisatva conduct. 
Although he keeps from the phenomenal 
he does not lean on the voidness of body 
and mind; this 1s Bodhisattva conduct. 
Although he passes through the three 
worlds (of desire, form and beyond form) 
he does not ¡injure the Dharmata; this 1S 
the Bodhisattva conduct. Although he 
realizes the voidness (of thing) he sows 
the seeds of all merits; this is Bodhisattva 
Althhough he 
formlessnes he continues delivering 
living beinss; this is Bodhisattva conduct. 
Althouph he refrains from (creatIve) 
activitles he appears In his physical body; 
this is Bodhisattva conduct. Although he 


conduct. dwells In 


keeps (all thoughts) from rising he 
performs all good deeds; this 1s 
Bodhisattva  conduct. Although he 
practices the six perfections (paramitas) 
he knows all the mental states of living 
bemngs; this Is Bodhisatva conduct. 
Although he poesses the six supernatural 
powers he refrains from putting an end to 
all worldy streams; this Is Bodhisattva 
conduct. Although he practices the four 
Infinite states of mind, he does not wish to 
be reborn ¡in the Brahma heavens, this 
Bodhisattva Although he 
practices meditation, serenity (dhyana), 
liberation and samadhi, he does not avail 


conduct. 


himself of these to be reborn in dhyana 
heavens; this 1s Bodhisatva conduct. 
Althoupgh he practice the four states of 
mindfulness he does not keep for ever 
from the karma of body and mind; this 1s 
Bodhisattva Although he 
practices the four right efforts he persists 
in physical and mental zeal and devotion; 
this is Bodhisattva conduct. Although he 
practices the four Hinayana steps to 
supernatural powers he will continue 


conduct. 


doing so until he achieves all Mahayana 
supernatural powers; this 1s Bodhisattva 
conduct. Although he practices the five 
spiritual faculties of the sravaka stage he 
discerns the sharp and dull potentialities of 
living beinss; this is Bodhisattva conduct. 
Although he practices the five powers of 
the sravaka stage he strives to achieve the 
ten powers of the Buddha; this 1s 
Bodhisattva Although he 
practices the seven Hinayana degrees of 
enlightenment he discerns the Buddhaˆs 


conduct. 


all-wisdom (sarvajna); this 1s Bodhisattva 
conduct.  Although he practices the 
eiphtfold noble truth (of Hinayana) he 
delghts in treadng the Buddha's 
boundles path; this 1s Bodhisattva 
conduct. Alhouph he  practices 


samathavipasyana which contributes to the 
realizaton of bodhi (enlightenment) he 
keeps from slipping Into nirvana; this 1S 
Bodhisattva  conduct. Although he 
practices the doctrine of not creating and 
not annihilating things (dharma) he still 
embellishes his body with the excellent 
physical marks of the Buddha; this 1S 
Bodhisattva conduct. Although he appears 
as a sravaka or a pratyeka-buddha, he 
does not stray from the Buddha Dharma; 
this is Bodhisattva conduct. Although he 
has realized ultimate purity he appears in 
bodily form to do his work of salvation; 
this is Bodhisattva conduct. Although he 
sees Into all Buddha lands which are 
permanently still like space, he causes 
them to appear 1n ther purity and 
cleanness; this 1s Bodhisattva conduct. 
Although he has reached the Buddha stage 
which enables him to turn the wheel of the 
Law (to preach the Dharma) and to enter 
the state of nirvana, he does not forsake 
the Bodhisattva path; this is bodhisattva 
conduct.” 

Điều Tiết: To harmonize and moderate. 

Điều Tra: Investigation. 

Điều Trị: Therapies. 

Điều Trực Định: Theo sự giải thích của tông 

Thiên Thai, Điều Trực Định có nghĩa là làm 

cho hòa hợp hay hài hòa tâm bằng cách sữa 

chữa điều chỉnh những thứ bất thường và lắng 

tâm không cho nó vọng động lãng xao— 

According to the T”ien-T?ai sect, “Điều Trực 

Định” means to harmonize the discord of the 

mind, to straighten 1fs Irregularifies, and quIet 

1s distractlons. 

Điều Tụng: Âm điệu trong bài tụng——Hymns 

and chants of gatha. 

Điều Y: Áo đắp từng mảnh của chư Tăng 

ÑiI—The monk”s patch-robe. 

Điều Ý: Kiểm soát tâm ý và hàng phục ma 

quân—To control the will, and to subdue 1fs 


evil. 

Điều Ý Hàng Ma: To control the will and to 

subdue the evIls. 

Điểu: Chim—A bird. 

Điểu Đạo: 

1) Đường đi của chim, ý nói những việc khó 
khăn, bí ẩn: The path of the birds, evasIve, 
mysferious, difficult, as 1s the mystic life. 


2) Một hòn đảo thần thoại chỉ có thể bay đến 
đó mà thôi A fabulous ¡sland only 
reached by flight. 


Điểu Thử Tăng: 

I1) Điểu Thử Tăng là vị Tăng phá giới, được 
ví với một loài có thân hình nửa chim nửa 
chuột: A “bat monk,” I.e. one who breaks 
the commandments, with elusiveness of a 
creature that Is partly bird and partly 
mouse. 

Người nói chuyện không có nghĩa lý giống 
như tiếng rít của loài chim hay chuột: One 
who chatters without meaning like the 
twittering of birds or the squeaking of rafs. 
Điểu Tích: Dấu tích mà chim đã để lại trong 
không trung, đây là điều không tưởng—The 
tracks left in the air by a flying brrd, unreal. 
Đính Chánh: To contradict a statement. 
Đình: 

1) Điện: Hall. 

2) Điều đình: To settle. 

3) Đình hoản: To stop—To rest—To delay. 
4) Trán: Forehead. 

5) Triểu đình: Court. 

Đình Hoãn: To postpone—To put of —To 
defer—To delay. 

Đình Nghỉ: Nghi thức khi tiến vào chánh điện 
trong buổi lễ_—The ceremony on entering the 
hall for service. 

Đình Tâm: Giữ tâm trong thiển định —To 
ñx or setfle the mind in meditation—See Ngũ 
Đình Tâm Quán. 

Đình Tâm Quán: See Ngũ Đình Tâm Quán. 
Đỉnh: 


2) 


I) Điểm nhất: 
Apex—Zenith. 

2) Đỉnh đầu: Top of the head—Crown. 

Đỉnh Châu: Tướng cục thịt tròn như viên 

ngọc trên đỉnh đầu của Đức Phật —The gem in 

the head-dress, or coiffure; the protubereance 

on the Buddha" brow. 

Đỉnh Lễ: See Đảnh Lễ. 

Đỉnh Luân: Vòng bánh xe trên đỉnh tháp, 

hay đỉnh đầu—A wheel or disc at the top of a 

temple, or on the head. 

Đỉnh Môn Nhãn: Trời Ma Hê Thủ La có ba 

mắt, mắt nằm dọc trên trán được gọi là “đỉnh 

môn nhãn —One of the three eyes of 

Mahesvara, the middle upstanding eye In 

Mahesvara”s forehead. 

Đỉnh Pháp: The level of the summit—See 

Tứ Gia Hạnh (2) (d). 

Đỉnh Quang: Ánh hào quang trên đỉnh đầu 

của hình tượng Phật hay Bồ Tát —The halo 

round the head of an Iimage of a Buddha or a 

Bodhisattva. 

Đỉnh Sào: Ngôi tọa thiền sâu đến độ thân thể 

không động đậy khiến chim chóc đến làm tổ ở 

trên đỉnh đầu —Contemplation so profound 

that a bird may buid Its nest the 

1ndividual”s head. 

Đỉnh Sinh Vương: Murdhaja-raja (skt). 

l1) VỊ thiên vương sanh ra từ vương miện trên 

đỉnh đầu: The king born from the crown of 

the head. 

Tên của vị Chuyển Luân Thánh Vương là 

tằng tổ của bộ tộc Thích Ca: Name of the 

fñirst cakravarti ancestors of the Sakya 

clan. 

Tên của tiền thân Đức Phật Thích Ca: The 

name 1s applied 

1ncarnation of SakyamunI. 

Đỉnh Thạch: Luân hồi sanh tử được ví như 

hòn đá nặng để trên đỉnh đầu cần phải loại bỏ 

càng sớm càng tốt—Like a heavy stone on the 

head, to be got rid of with speed, e.g. 


cao Highest—Summit— 


on 


2) 


3) 


also (O a former 


transmisration. 

Đỉnh Tướng: 

1) Cục thịt trên đỉnh đầu Đức Như Lai, còn 
gọi là vô kiến đỉnh vì hết thấy trời người 
không thể thấy được, đây một trong 32 
tướng hảo của Phật: The protuberance on 
the Buddha”s brow, one of the thirty-two 
marks of a Buddha. 

Pho tượng bán thân của một vị tổ trong 
chùa cũng được gọi là “đỉnh tướng”: An 
Image or portrait of the upper half of the 
body. 

Định: Samdhi (skt)——Hoàn toàn chú tâm vào 
một chủ đề thiển quán—-Composing the 
mind—Intent contemplatIlon—Perfect 
absorption of thought Into the one object of 
meditation. Abstract meditation, the mind fixed 


2) 


1n one đirection, or field. 

** For more Information, please see Nhị 
Chúng Định. 

Định Bụng: To intend to do something. 

Định Căn: 

1) Định gốc rễ “đức.”— 

Meditation as the root of all virtue. 
2) Một trong Ngũ Căn: One of the five roots 
(ndriya)—See Ngũ Căn. 

** For more Information, please see Ngũ Căn 
(C). 

Định Chí: To make up one's mind—To 

decide. 

Định Chỗ: To apoint the place. 

Định Danh: Vyapadisati (sk)—Gọi tên hay 

đặt tên—To designate—To call a name——To 

ø1ve a name or fifle. 

Định Đề: Postulate. 

Định Đoạt: To determine—To decide. 

Định Giác Chỉ: Định giác phần—Samadhi- 

bodhyanga (skt—Định giác phần, một trong 

thất giác chi, là một trong những cửa ngõ 

quan trọng đi vào đại giác, vì nhờ đó mà 

chúng ta nhận biết được sự cân bằng của vạn 

pháp—The enlightenment of meditation, one 


là của mọi 


of the seven bodhyanga, or the balanced state 
IS one of the most Important to the great 
enlightenment; for with 1t, we recognize that 
all dharmas are in equilibrium. 

** For more information, please see Thất Bồ 
Đề Phần in Vietnamese-English Section. 
Định Học: Học qua thiền định (khả năng thu 
nhiếp những tinh thần phân tán hỗn loạn để 
hiểu rõ đạo lý và thấy tự tính của mình), một 
trong tam học (giới, định, tuệ)—Learning 
through meditation, one of the three learnings 
(Morality-Giới, Meditation-Định, W¡isdom- 

Huệ). 
Định Huệ: 
l)_ Meditaton and wisdom——Wisdom arising 
from meditation. 
Tên của một Thiển sư Việt Nam ở Cẩm 
Điển Phong Châu, Bắc Việt. Cùng với 
Vạn Hạnh, ngài đã tôn Thiển Ông Thiển 
Sư làm sư phụ và đã trở thành Pháp tử đời 
thứ 13 dòng Thiển Tỳ Ni Đa Lưu Chỉ. Ít 
lâu sau đó sư về trụ tại chùa Quang Hưng, 
trong phủ Thiên Đức. Ngày thị tịch của sư 
không ai biế—Name of a Vietnamese 
Zen master from Cẩm Điển, Phong Châu, 
North Vietnam. Together with Vạn Hạnh, 
Định Huệ honored Zen Master Thiền Ông 
as their master. He became the Dharma 
of the twelfth lineage of the 
Vinitaruci Zen Sect. Sometime later he 
moved and stayed at Quang Hưng Temple 
in Thiên Đức to expand the Buddha 
Dharma. When he passed away wWas 
unknown. 
Định Huệ Giải Thoát Complete 
deliverance In regard to both wisdom and 
ViSIOn. 
Định Hương: Zen Master Định Hương (?- 
1051)—Tên của một Thiển sư Việt Nam, quê 
ở Chu Minh, Bắc Việt. Ngài xuất gia vào lúc 
hãy còn rất trẻ và trở thành một trong những 
đệ tử xuất sắc của Thiền Sư Đa Bảo. Sau khi 
Thiền sư Đa Bảo thị tịch, ngài trở thành pháp 


2) 


heIr 


tử đời thứ sáu của dòng Thiển Vô Ngôn 

Thông. Sau đó ngài dời về trụ tại chùa Cảm 

Ứng ở Thiên Đức để tiếp tục hoằng dương 

Phật pháp cho đến khi thị tịch vào năm 1051— 

Name of a Vietnamese monk from Chu Minh, 

North Vietnam. He left home when he was 

very young and became one of the most 

outstanding disciples of Zen Master Đa Bảo. 

After the latters death, he became the 

Dharma heir of the sixth lineage of the Wu- 

Yun-T°ung Zen Sect. Later he went to Thiên 

Đức and stayed at Cảm Thành Temple to 

expand the Buddha Dharma until he passed 

away in 1051. 

Định Không: Thiền Sư Định Không (730- 

808)—Zen Master Định Không (730-808)— 

Thiển sư Việt Nam, quê tại Cổ Pháp, Bắc 

Việt. Sư con nhà danh giá, xuất gia khi đã lớn 

tuổi, nhưng tu hành thiển định rất tinh chuyên 

tịnh hạnh. Lúc đầu sư khai sơn chùa Quỳnh 

Lâm ở Cổ Pháp. Ít lâu sau đó, sư đời về trụ tại 

chùa Thiển Chúng ở Thiên Đức. Sư thị tịch 

khoảng năm 808—A Vietnamese Zen master 

from Cổ Pháp, North Vietnam. He was from a 

noble family, lef( home ¡1n his old age; 

however, he focused on practicing meditation 
vigorously. First, he built Quỳnh Lâm Temple 

¡in Cổ Pháp. Sometime later, he moved to stay 

at Thiển Chúng Temple ¡in Thiên Đức. He 

passed away in 808 AD. 

Định Kiến: Prejudiced (fixed) ideas. 

Định Liệu: To make arrangemenis. 

Định Luật: Law 

Định Luật Vũ Trụ: Universal law. 

Định Lữ: Bạn đồng tu hay bạn thiển— 

Fellow-monks—Fellow meditafors 

Định Lực: Samadhibhala (sk0. 

I1) Định lực thiển quán có thể phá vở mọi 
loạn tưởng, một trong ngũ lực—The 
power of samadh—lhe power of 
meditation—The power of abstract or 
esfatic meditation, ability to overcome all 
disturbing thoughts, the fourth of the five 


powers (bala). 

2) Nhiếp Tâm: Powers of mind-control. 

Định Mệnh: Số phận đã được định trước— 
Fate—Determined period of life. Phật giáo 
không để tâm đến các thuyết tất định hay bất 
định, bởi vì Phật giáo chủ trương lý thuyết tự 
do ý chí giữa các lãnh vực nhân sinh. Do đó, 
Phật giáo không liên hệ đến thuyết định mệnh, 
nó không chấp nhận sự hiện hữu của một định 
mệnh. Theo đạo Phật, chúng sanh mọi loài 
nhận đời sống hiện hữu nhu là kết quả tự tạo, 
và ngay ở hiện tại, chúng cũng đang tự tạo lấy 
kết quả. Sống chết không phải là định mệnh 
có trước cho một chúng sanh, mà chỉ đơn thuần 
là hậu thân của nghiệp. Ai hành động, sớm 
muộn gì rồi cũng phải gặt lấy hậu quả, chứ 
không ai có khả năng quyết định vận mạng 
của ai trong vũ trụ nầy cả. Trong Kinh Pháp 
Cú, Đức Phật đã dạy: “Tất cả chúng ta đều là 
kết quả của những gì chúng ta đã tư tưởng; nó 
nương tựa trên các tư tưởng của chúng ta.” Vì 
thế làm gì có chỗ đứng cho quan niệm về “Tạo 
Hóa” trong đạo Phật—Buddhism has no 
concen with 
determinateness because If Is a religion of self- 
creation. It holds the theory of free will within 
the sphere of human beings. Buddhism, 
therefore, has nothing to do with fatalism, for 1t 
does not admit the existence of anything like 
destiny or the decree of fate. According to 
Buddhism, all living beings have assumed the 
present life as the result of self-creation, and 
are, even at present, 1n the midst of creating 
themselves. Birth and death are not the 
predestined fate of a living being but only a 
corollary of acton or karma. One who acts 
must sooner or later reap the result of such 
action. Nobody can determine the fate of 
anybody else in this universe. In the 
Dharmapada Sutra, the Buddha taught: “AII 
that we are is the result of what we have 
thoupht; It 1s founded on our thoughts; It 1s 
made up of our thoughts.” Thus, there 1s no 


either determinsm or 


room for the Idea of “Creation” in Buddhism. 

Định Nghiệp: 

I) Sự tái sanh được quyết định bởi nghiệp 
thiện ác trong quá khứ ——Fixed karma—— 
Rebirth determined by the good or bad 
deeds in the past. 

2) Việc thực hành thiền định và kết quả tất 
yếu của nó: The work of meditation with 
1S r©Sult. 

Định Nghiệp Bất Định Nghiệp: Fixed 

Karma and Non-fixed Karma—Trong vòng 

luân hồi sanh tử, chúng sanh đã từng tạo ra vô 

số nghiệp tội khác nhau, nhưng ước lược lại 
mà nói thì có hai loại: Định Nghiệp và Bất 

Định Nghiệp. Định Nghiệp là thứ nghiệp nhứt 

định phải bị quả báo chứ không thể nào tránh 

khỏi. Trong khi Bất Định Nghiệp là loại 
nghiệp có thể bị quả báo, mà cũng có thể 
tránh được, hoặc là chuyển từ nặng thành nhẹ, 
hay chuyển quả báo sớm thành ra quả báo 
muộn. Tuy nhiên, dù là định nghiệp hay bất 
định nghiệp, người Phật tử nên luôn nhớ một 
sự thật tuyệt đối rằng: “Tất cả các tội nghiệp 
tạo ra, không tội nghiệp nào mà chẳng có quả 
báo cả.”—Along the circle of births and 
deaths, sentient beings have created Infinite 
types of karma, but overall, there are two kinds 
of karma: fixed or determinate karma and non- 

fixed or indeterminate karma. Fixed karma 1s a 

kind of karma that 1s certain to have karmic 

consequences and ¡1s absolutely unavoidable. 

While the non-fixed karma 1s a kind of karma 

that has potential for having karmrc retribution, 

but If 1s also possible to avoid or change from 
heavy to lipht consequences, or change from 
early retribution to later. Generally speaking, 
no matter what kind of karma, Buddhists 
should remember an absolute truth that: “No 
karma created will go without having karmic 

retribution.” 

Định Nghiệp Diệc Năng Chuyển: Định 

Nghiệp Có Thể Được Chuyển Hóa—Ngay cả 

định nghiệp cũng có thể được chuyển hóa 





bằng cách thực tập giới Phật hay nhờ thần lực 
của chư Phật hay chư Bồ Tát—Even the 
determined fate can be changed by practicing 
the Buddhism precepts or by the powers of 
Buddhas and Bodhisattvas. 

Định Nhẫn: Kiên nhẫn trong thiển định— 
Patience and perseverance In medifation. 
Định Phi: Các Thiên nữ ở Mạn Đồ La đều 
tượng trưng cho Định Môn; nam phối với tuệ, 
nữ phối với định—-The female figures 
representing meditation in the mandalas; male 
1S wisdom, female 1s meditation. 

Định Tán: Định Tâm Tán Tâm. 

l1) Tâm định ngược lại với tâm tán loạn. Tâm 
định bằng thiển, đối lại với tâm tán với 
những loạn động. Đây là tâm của những 
bậc Thánh—A 
wandering mind—A mind organized by 
meditation or disorganized by distraction. 
The characteristic of the saint and sage. 
Tán Tâm: Tâm tán loạn hay tự tánh của 
những hạng phàm phu—A  mind 
disorganized by distraction or a wandering 
mind of common untutored man. The 
distracted heart may have the following 
distinctions: 

e Thiện: Good. 

e Bất Thiện: Bad. 

e - Trung Tính: Indifferent. 

Định Tán Nhị Thiện: Cả hai thứ “định” và 
“tán” đều được xem là Thiện—Both a definite 
subJject for meditation and an indefined field 
are considered as valuable. 

Định Tánh: Fixed nature—Settled mind. 
Định Tánh Hỷ Lạc Địa: Nhị Thiển Thiên 
trong cõi trời sắc giới, trong đó chư thiên vượt 
qua thiển định để sanh hỷ lạc—The second 
dhyana heaven form, in which the occupants 
abide 1n surpassing medifation or trance, which 
produce mental Joy. 

Định Tâm: Định Ý—Tâm chuyên chú vào 
thiển định—A mind fixed in meditation—The 
meditative mind—A mind fixed on øgoodness. 


setled mind verse A 


2) 


Định Tâm Định Ý: A mind fixed ¡ïn 
meditaton—A fixed mind samadhi—A mind 
fixed on the Pure Land and ifs glorles. 
Định Tâm Tam Muội: Quán Phật Tam 
Muội—Quán tưởng tụng niệm (về sự báo đáp 
y báo và chánh báo)—A fixed mind samadhi, 
1.e. fixed on the Pure Land and Ifs glories. 
Định Thân: Định thân, một trong ngũ phần 
pháp thân—The Dharmakaya of meditation, 
one of the five forms of the Buddha-dharma- 
kaya. 
** For more information, please see Ngũ Phần 
Pháp Thân. 
Định Thiện: Thiện nghiệp đạ được qua thiển 
định, ngược lại với thiện nghiệp đạt được bằng 
cách bồ—Goodness achieved by 
medifaton, In wíh øoodness 
cultivated during normail life (Tán thiện). 
Định Thủy: Định tâm trong sáng ví như mặt 
nước phẳng lặng—Calm waters—Quieting the 
waters of the heart, and so beholding the 
Buddha, as the moon 1s reflected in still water. 
Định Tính: 
1) Tánh Định: Fixed natures. 
2) Tâm Định: Fixed mind. 
Định Tính Duyên Giác: See Định Tính Nhị 
Thừa. 
Định Tính Hỷ Lạc Địa: Nhị Thiền Sắc 
Giới, trong đó chúng sanh sống trong trạng thái 
thiển định kỳ diệu, nhờ đó mà nảy sinh sự vui 
sướng tâm thức —The second dhyana of form, 
in which the occupants abide In surpassing 
medifation or trance, which produces menftal 
JOY. 
Định Tính Nhị Thừa: Bậc có chủng tử vô 
lậu của Thanh Văn Duyên Giác, chỉ cần tu 
theo nhơn Thanh Văn Duyên Giác để chứng 
quả A La Hán, chứ không cầu mong tiến lên 
ngôi Phật—Sravakas and Pratyeka- 
buddhas, whose mind 1s fixed on arahanshIp, 
and not on Buddhahood. 
Định Trí: Thiền định và trí huệ——Meditation 


vun 
confrast 


vị 


and wisdom. 


Định Tụ: Một trong Tam Tụ——Accumulation 
of samadhi, one of the three accumulations. 
Định Tuệ: 

(Œ) Nghĩa của Định Tuệ—The meanings of 
“Concentration and Wisdom”: Thiển định 
(thu nhiếp những tư tưởng hỗn tạp) và trí 
tuệ (quán chiếu thấu suốt sự lý), giống 
như hai cánh tay, tay trái là thiển định, tay 
phải là trí turệ—Meditation and wisdom, 
two of the six paramitas; likened to the 
two hands, the lef( meditation, the ripht 
wisdom. 

(I) Định Tuệ theo quan điểm của Lục Tổ Huệ 
Năng trong Kinh Pháp Bảo Đàn, Phẩm 
Thứ Tư—Concentration and Wisdom 
according to the Sixth Patriarch”s point of 
view in the Dharma Jewel Platform Sutra, 
Chapter Fourth: 

e Tổ dạy chúng rằng: Nầy thiện tri thức! 
Pháp môn của ta đây lấy định tuệ làm 
gốc, đại chúng chớ lầm nói định tuệ riêng. 
Định tuệ một thể không hai. Định là thể 
của tuệ, tuệ là dụng của định. Ngay khi 
tuệ, định ở tại tuệ; ngay khi định, tuệ ở tại 
định. Nếu biết được nghĩa nầy tức là cái 
học định tuệ bình đẳng. Những người học 
đạo chớ nói trước định rồi sau mới phát 
tuệ, hay trước tuệ rồi sau mới phát định, 
mỗi cái riêng khác. Khởi cái thấy như thế 
ấy, thì pháp có hai tướng. Miệng nói lời 
thiện, mà trong tâm không thiện thì không 
có định tuệ, định tuệ không bình đẳng. 
Nếu tâm miệng đều là thiện, trong ngoài 
một thứ, định tuệ tức là bình đẳng. Tự ngộ 
tu hành không ở chỗ tranh cãi, nếu tranh 
trước sau tức là đồng với người mê, không 
đứt sự hơn thua, trở lại tăng ngã và pháp, 
không la bốn tướng The Master 
1nstructed the assembly: “Good Knowing 
Advisors, this Dharma-door of mine has 
concenfaton and wisdom as 1S 
foundation. Great assembly, do not be 


confused and say that concenftration and 
wisdom are different. Concenfration and 
wisdom are one substance, not two. 
Concentration 1s the substance of wisdom, 
and wisdom 1s the funcion of 
concenfration. Where there is wisdom, 
concentration 1s In the wisdom. Where 
there Is concentration, wisdom 1s ¡in the 
concentration. lf you understand this 
pñnciple, you understand the balanced 
study of concentraion and wisdom. 
Students of the Way, do not say that first 
there 1s concentration, which produces 
wisdom, or that first there 1s  wisdom, 
which produces concentration: do not say 
that the two are different. To hold this 
view Implies a duality of dharma. lf your 
speech 1s good, but your mind 1s not, then 
concentraton and wisdom are useless 
because they are not equal. If mind and 
speech are both good, the inner and outer 
are alike, and concentration and wisdom 
are equal. Self-enlightenment, cultivation, 
and practice are not a mattfer for debate. If 
you debate which comes first, then you 
are similar to a confused man who does 
not cut off ideas of victory and defeat, but 
magnifies the notion of self and dharmas, 
and does not disassociate himself from the 
four makrs. 

Tổ lại nói thêm: “Nầy thiện tri thức! Định 
tuệ ví như cái gì? Ví như ngọn đèn và ánh 
sáng. Có ngọn đèn tức có ánh sáng, không 
đèn tức là tối, đèn là thể của ánh sáng, 
ánh sáng là dụng của đèn; tên tuy có hai 
mà thể vốn đồng một. Pháp định tuệ nầy 
lại cũng như thế.”—The Patriarch added: 
“Good Knowing Advisors, what are 
concentration and wisdom like? They are 
like a lamp and 1s light. With the lamp, 
there 1s ligh(. Without the lamp, there 1s 
darkness. The lamp 1s the substance of the 
light and the lipht is the function of the 
lamp. Although there are two names, there 


1s one fundamental substance. The dharma 
Of concentration and wisdom 1s also thus.” 

Định Tướng: Tướng thường trụ bất biến (hết 

thảy mọi pháp trong thế gian đều không có 

định tướng)—The appearance of medifation— 

FIxity—Determined—Determinatlon— 

Unchanging—NIirvana—All phenomena have 

no fIXIfy. 

Đìu Hiu: Gloomy. 

Đọa: 

1) Rơi rớt: To fall. 

2) Rơi rớt từ cao xuống thấp, từ nơi tốt xuống 
nơi xấu: To fall from a higher to a lower 
place or condition. 

Đọa Đày: To maltreat—To ïll-treat. 

Đọa La Bát ĐỂ: Dvarapati or Dvaravati 

(sk)—Một vương quốc cổ nằm trên cao 

nguyên vùng lrawaddy—An ancient kingdom 

on the upper lrawaddy. 

Đọa Lạc: Decadert. 

Đoái Hoài: To think of —To remember. 

Đoái Thưởng: To have mercy (pity) on. 

Đoái Tưởng: To think of someone. 

Đoan: 

I) Bắt Beginning—Coming forth— 

Elementary principles—A point either 

beginning or end. 

Đoan chính: Proper—Straighit. 

See Đoan Trang. 


đầu: 


2) 
3) 
Đoan Chính: Proper—ProperlyOrdered— 
Rectitude——Integrity. 

Đoan Nghiêm: In strict propriety. 

Đoan Tâm Chính Ý: Tâm đoan chính ý, 
không làm việc ác—With a proper mind and 
regulated wIll, dong no evIl. 

Đoan Tọa: Ngồi thẳng và đúng cách (tọa 
thiển)—To sit straight and proper. 

Đoan Trang: Dignity——Decent (a). 

Đoán Án: To judge. 

Đoán Đúng: To guess ripht. 

Đoán Sai: To guess wrong. 


Đoán Trước: To foretell——To foresee. 
Đoàn: 
l) Băng (nhạc): Band. 


2) Một khối: A mass—A lump. 

3) Một nhóm: A group——A company. 
4)_ Quả cầu: A ball. 

5) Tròn: Round. 


Đoàn Bái: Mọi người cùng quỳ lạy với 

nhau—To kneel, or worship altogether as a 

company. 

Đoàn Thực: See Suyển Thực. 

Đoàn Tu Khổ Hạnh: A band of ascetics. 

Đoàn Tụ: To reunion—To bring together. 

Đoản Trường: Short and long. 

Đoạn: 

I) Cắt đứt Uccheda (skt——To cut off—To 
get rid of—To cause to cease. 


2) Một đoạn, một phần: A section. 
3) Một đoạn văn: A paragraph. 
4) Một miếng: A piece. 


Đoạn Ác: Cắt đứt mọi ác nghiệp—To cut off 

evil, or wickedness. 

Đoạn Dâm: Cutting off lust—See Tứ Giới 

(D)(1). 

Đoạn Diệt: 

e Đoạn diệt: Ucchindat (p)—Ucchinatti 
(skÙ—To annihilate—To extrpate—To 
destroy utterly. 

«e Sự đoạn diệt: Uccheda (p & skt— 
Annihilaton—Annihilationism—— 
Destruction—Extirpation. 

I1) Khi chúng ta đoạn diệt hết lòng tham và 

dục vọng, thì sự khổ đau sẽ chấm dứt — 

Eliminate—Eradicate—Remove—— 

Extinc—When we remove all craving and 

desire from our mind, suffering will come 

to an end. 

Giáo thuyết ngoại đạo chối bỏ luật nhơn 

quả của nghiệp: The heterodox teaching 

which denies the law of cause and effect, 

1.e. karma. 

Đoạn Diệt Kiến: Uccheda-drsti (skt)——Đây 


2) 


là quan điểm của nhóm theo duy vật quyết 
định chủ nghĩa—View of extinction—The 
standpoint of materialistic determinism. 

Đoạn Diệt Thuyết: Ucchedavada (p & 
sk)— Đoạn diệt thuyết đối lại với Thường 
hằng thuyết—Negativism or Nihilism opposed 
to eternalism—See Lục Sư Ngoại Đạo. 

Đoạn Đạo: 


1) Giai đoạn phát triển khi phiền não đoạn 
tận—-The stage ¡in development when 
1llusion 1s cut off. 

2) Cutting off stealinge—See Tứ Giới (D) (3). 


Đoạn Đầu Tội: Bốn tội dâm dục, trộm cắp, 
sát sanh, và vọng ngữ là những tội Ba La Di 
(parajika), tức là tội chém đầu. Tỳ Kheo phạm 
tội nây là mất hết tư cách trong giáo đoàn, tựa 
như đã bị chém đầu, không thể sống lại được 
vậy—The “top off the head” sins, 1.e. adultery, 
stealing, kiling, lying, 
1mmediate exclusion from the order. 

Đoạn Đồ: Trong các dịp lễ, cấm không được 
sát sanh thú vật —To prohibit butchering of 
animals, on specIal occas1ons. 


sins which entaill 


Đoạn Đức: Đoạn tận phiền não dục vọng và 
chứng nhập niết bàn vô thượng, một trong ba 
đức của Như Lai—The merit of cutting off all 
1llusion and perfecting of supreme nirvana, one 
of the Buddha”s three kinds of virtue—See 
Tam Đức (B) (2). 

Đoạn Hòa: Quyết định bàn cãi và đi đến hòa 
hợp (Tăng chúng) —To decide a dispute and 
cause harmony. 

Đoạn Hoặc: Dứt bỏ mê lầm vọng hoặc (bằng 
chân trí)—To bring illusion to an end. 

Đoạn Hoặc Phổ: Universal cutting of. of 
delusions. 

Đoạn Kết: Cắt đứt sự trói buộc của phiển não 
dục vọng—Tlo cut off the bonds, 1e. of 
passion. 

Đoạn Kiến: Ucchedaditthi (p)— 
Ucchedadarsana (skt)—Annihilation-illusion or 
Annihilation-view——Phủ nhận sự hiện hữu của 


hiện tượng và bám vào chủ nghĩa hoàn toàn 
hủy diệt, nghĩa là khi chết là chấm dứt tất cả, 
đối lại với chủ trương cho rằng thân tâm là 
thường trụ bất diệt; cả hai đều là tà kiến— 
NÑihilism—Holding total 
annihilation, or the view that death ends life, 


(O the view of 
or world-extinction and the end of causation, in 
confrast with the view that body and soul are 
eternal, both views being heterodox—The 
philosophic doctrine that denies a substantial 
reality to the phenomenal universe—Holding 
to the view of total annihilation. 

Đoạn Mạt Ma: Marmacchid (sk)—Nỗi đau 
đớn cùng cực lúc lâm chung vì tử huyệt bị tổn 
hại (nỗi đau nầy chỉ có trong dục giới chứ 
không có trong sắc giới và vô sắc giới}—To 
cut through wound, or reach vifal partS; cause 
to die. 

Đoạn Nhục: Mamsa-bhak-sana-vinivrtta 
(sk)—Cấm ăn thịt. Tiểu Thừa không cấm 
dùng thịt (tam tịnh, ngũ tịnh, hay cửu tịnh 
nhục), còn trong luật Đại Thừa Bồ Tát đạo, 
lấy tâm đại bi làm gốc nên nghiêm cấm việc 
ăn thịt (trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, Ngài Ca 
Diếp hỏi Đức Thế Tôn: “Vì sao mà Thế Tôn 
lại không cho ăn thịt?” Đức Thế Tôn bảo: “Ăn 
thịt là làm mất đi hạt giống từ bi.”)—To forbid 
flesh; meat was permifed by the Buddha 
under the Hinayana cult, but forbidden In 
Mahayana under the Bodhisattva cult. 

Đoạn Phục: Cắt đứt và chế ngự hay khuất 
phục (không cho phiền não và ma quân ẩn núp 
trong thân tâm) —To cut of and overcome 
(passion and 1llusion). 

Đoạn Quả: Nirvana. 

Đoạn Sát: Cutting off kiling—See Tứ Giới 
(D) @). 

Đoạn Tận Ác Nghiệp: To annihilate evil 
karma. 

Đoạn Thất: Thất thứ bảy hay thất cuối cùng 
của bảy thất—The final seventh, i.e. forty- 
ninth day of obsequles for the dead. 


Đoạn Thiện Căn: Cắt đứt và đoạn tận thiện 

căn—To cut off or destroy, roots of goodness. 

Đoạn Thiện Xiển Đà: 

1) Loại cực ác đã dứt bỏ hết mọi thiện căn, 

nên không bao giờ thành Phật được: The 

Icchanti, or outcast who cannot attain 

Buddhahood, man of great 

wickedness. 

Vị Bồ Tát đại bi không muốn thành Phật 

vì muốn lưu chuyển trong cõi Ta Bà để 

cứu độ chúng sanh: A bodhisattva who 

separates himself from Buddhahood to 

save all beings. 

Đoạn Thực: 

1) Ăn kiêng hay ăn chay: To fast. 

2) Tự nhịn đói: To starve oneself volunfarily. 

Đoạn Thường: 

I) Chấm dứt 
confinuance. 


L©. 


2) 


và tiếp tục End and 


2) Đoạn kiến và thường kiến: Annihilation 
and Permanence. 
3) Tử và bất tử: Death and immortality. 


Đoạn Thường Nhị Kiến: See Đoạn 
Thường. 

Đoạn Trừ Chướng Ngại: To overcome 
hindrances (illusion, karma and suffering). 
Đoạn Trường: Painful. 

Đoạn Tuyệt: Severance. 

Đoạn Vọng: Cutting off lying—See Tứ Giới 
(D) 4. 

Đoạt: See Đoạt Lấy. 

Đoạt Hồn Quỷ: Loại quỷ đi thu hồn người 
sắp chết (còn hai loại quỷ nữa là “đoạt tĩnh 
quỷ” và “phược phách quỷ”)—A demon that 
Carries off the soul. 

Đoạt Tỉnh Quỷ: Loại quỷ đi thu tinh linh của 
người sắp chết—A demon that carries off the 
vital breath of the dying. 

Đoạt Lấy: Giựt lấy bằng vũ lực—To take by 
force——To snatch—To se1ze. 

Đọc: To read. 

Đọc Kinh: To recite one”s prayers—To read 


the scrIptures. 

Đọc Kinh Mà Không Liễu Nghĩa Kinh 
Chẳng Khác Chi Đếm Tiền Cho Kẻ 
Khác Mà Mình Vẫn Nghèo Nàn: To recite 
sutras without thoroughly understanding the 
meaning 1s the 
people”s money while we are still remaining 


same as counting other 


poor and destitute ourselves. 

Đọc Sư: A reader to an assembly. 
Đọc Thầm: To read to oneself. 
Đọc Tụng: Reading and reciting. 
Đói Khát: To be hungry and thirsty. 


Đón Rước: To welcome—To receive 
Someone with a warm receptIon. 

Đong: To measure. 

Đóng: 

l1) To close——To shut. 

2) To build. 

Đóng Cặn: To form a deposit. 

Đóng Cửa: To close the door. 

Đóng Trăng: To fetter. 

Đô: 

l) Đô th -Metropolis, Imperial city or 


domain. 
2) Tấtcả: All. 
Đô Giám Tự: Còn gọi là Đô Tổng, tên gọi 
khác của chức Đô Tổng The director 
second in command of a monasfery. 
Đô Hóa La: Tukhara (skt)—Theo Eitel trong 
Trung Anh Phật Học Từ Điển, Đô Hóa La còn 
gọi là nước Nguyệt Chi, gọi theo từ địa lý học 
thì đây là xứ sở của băng tuyết, vùng mà bây 
giờ gọi là Badakchan, và các nhà địa lý Ả Rập 
vẫn còn gọi là Tokharestan. Theo nhân chủng 
thì đây vùng của dân tộc Tocharoi hay Indo- 
Scythians (người Trung Quốc gọi là Tocharoi 
Tartars), bị người Hung Nô đuổi chạy về 
phương nam, chiếm vùng Trans-oxania, tiêu 
điệt vương quốc Đại Hạ vào năm 126 trước 
Tây Lịch, và cuối cùng chiếm vùng Punjab, 
Cashmere, và phần lớn lãnh thổ Ấn Độ. Vị 


OT 


vua nổi tiếng của xứ nầy là Kanichka— 
According to Eitel in Chinese-English Buddhist 
Terms, Tukhara, the Yueh-Chih country, a 
topographical term designating a country of Ice 
and frost (tukhara), and corresponding to the 
present Badakchan which Arab geographers 
sữll call Tokharestan. An ethnographical term 
used by the Greeks to designate the Tocharol 
or Indo-Scythians, and likewise by Chinese 
writers applied to the Tochari Tartars who 
driven on by the Huns (180 B.C.) conquered 
Trans-Oxania, destroyed the Bactrian kingdom 
in 126 B.C., and finally conquered the PunJab, 
Cashmere, and the greater part of India. Their 
øreatest king was Kanichka. 
Đô Suất Thiên: Tusita (skt)—See Tushita in 
Sanskrit/Pali-Vietnamese Section, and Đâu 
Suất in Vietnamese-English Section. 
Đô Sử Đa: Còn gọi là Đâu Sắt Đa, Đâu Sử 
Đa, Đổ Sử Đa, tên gọi cũ của Đâu Suất 
Thiên—The Tusita Heaven. 
Đô Thị Vương: Vị thứ tám trong 10 vị Diêm 
Vương, trông coi Đại Nhiệt Địa Ngục (ngục 
nầy rộng 500 do tuần, trong đó có 16 địa ngục 
nhỏ. Tội nhân mãn ngục nây thì được giải vào 
điện thứ 9)—The ruler of the eiphth hot hell. 
Đô Tổng: See Đô Giám Tự. 
Đô Tra Ca: Tutaka (skt)——Cồn gọi là Đốt Tra 
Ca. 
l1) Sự vui mừng—Joyful sound, united voice; 
derivation uncertain. 
2) Tên của một loài chim: Name of a bird. 
Đố Bất Nam: Irsyapandaka (skt)—Bất lực, 
một trong năm loại “thái giám ”—Impotent 
except when aroused by jealousy, one of the 
five classes of "“eunuchs." 
Đố Ky: Envy—lealous. 
Đô: 
1) Bản đổ: A map—A plan. 


2) Con đường: A road—Way. 
3) Đồ án: Phương cách —Method. 
4)_ Đồ đệ: A follower—A disciple. 


5) Sát hại —To butcher—To KIlI. 

6) Sơn phết hay chà xát: To smear or rub. 

Đồ Cát: Xoa hương vào tay, và cắt đứt tay là 
hai thái cực biểu lộ thương và ghét (Phật lấy 
hai hình ảnh nầy để ví với hai loại nhân duyên 
ân oán) —To anoint the hand, or cut 1t of, 
I1nstances of love and hatred. 

Đồ Cát Ni: Dakini (skQ—Còn gọi là Đồ Chỉ 
Ni, Nã Cát Nhĩ, hay Xá Chỉ Ni,Dạ Xoa hay 
quỷ nói chung, nhưng đặc biệt là loại quỷ 
chuyên moi móc tim gan người để luyện ma 
thuật tà thuật —Yaksas or demons In general, 
but especially those which eat a man”s viftals; 
they are Invoked In wItchcraft to obtain power. 
Đồ Chúng: The company of disciples. 

Đồ Cô: Hai hạng đồ tể và bán hàng rong. 
Chiên Đà La là tên gọi của người thuộc giai 
cấp thấp nhất trong xã hội thời Đức Phật còn 
tại thế—Butcher and huckster. Candala ¡s the 
“øeneric name for a man of lowest and most 
despte tribe in Indian society during the 
Buddha's time.” 

Đô Đệ: Disciple—Follower. 

Đồ Độc Cổ: Trống có trét thuốc độc khiến 
người nghe phải chết ngay—A drum smeared 
with poison to destroy those who hear 1. 
Đồ Hôi Ngoại Đạo: Pamsupatas, 
Pasupatas (sk)—Đồ đệ của phái ngoại đạo 
bôi tro—Followers of Siva, Saiva ascetics; a 
class of heretics who smeared themselves with 


Or 


ashes. 

Đồ Hương: Xoa hương lễ Phật —To rub the 

body with Incense or scent to worship Buddha. 

Đô Lăng Huyện, Úc Sơn Chủ: Tu-Ling- 

Huen-Yu (2-1049). 

e - Đô Lăng Huyện, Úc sơn chủ là đệ tử của 
Dương kỳ, thường cúng thực cho các 
Thiển Tăng trên đường hành cước mỗi 
khi ngang qua chùa của sư. Một hôm sư 
tiếp đón một thây Tăng từ Dương Kỳ đến 
và hỏi tông chỉ Thiển của Tổ sư của Thầy 
Tăng là gì? Thầy Tăng nói: “Sư tổ của tôi 


thường hay hỏi môn đổ như sau, 'có một 
thây Tăng hỏi Pháp Đăng trăm thước đầu 
gậy làm sao bước tới?” Pháp Đăng bảo, 
'Á!” Khi Đồ Lăng Huyện Úc nghe 
chuyện nầy, suy nghĩ rất nhiều. Một hôm 
được mời ra ngoài, Đồ Lăng cưỡi một con 
lừa khập khiểng, khi băng qua một cây 
cầu, con lừa bị kẹt chân vào một cái lỗ, 
khiến sư bị té nhào. Sư la lên “Á!” Hốt 
nhiên tiếng la đánh thức cái ý bị che khuất 
của mình, và sư tỏ ngộ. Sư làm bài kệ giải 
bày: 
“Ngã hữu thần châu nhất lõa 
Cửu bị trần lao cơ tỏa 
Kim triêu trần tận quang minh 
Chiếu kiến sơn hà vạn đóa. 
(Ta có thần châu một hạt 
Lâu bị bụi mờ che khuất 
Ngày nay sạch bụi sáng trưng 
Soi thấy nghìn trùng non nước). 
Tu-Ling-Hsuen-Yu, a disciple of Yang- 
Chi, used to feed Zen monks on pilgrimage, 
who passed by his temple. One day he 
entertained a monk from Yang-Chi and asked 
what his master`s teaching of Zen was. The 
monk said: “My master would usually ask his 
pupIls the following: A monk came to Fa-Têng 
and asked, “How should one advance a step 
when he comes to the end of a pole one 
hundred feet long?” Fa-Têng said: “Oh?” When 
Tu-Ling Hsuen-Yu was told of this story, It 
made him think a great deal. One day being 
invied out, Tu-Ling rode on a lame donkey, 
and when he was crossing a bridge the donkey 
got one of 1fs legs caught In a hole, and this at 
once overthrew the rider on the ground. He 
loudly exclaimmed “Oh! and evidently the 
up  his hidden 
COnSCIOusness fo a state of enliphtenment. The 
V€rS€ ØIves vent to his experlence: 
“J have one Jewel shining bripht, 
Long buried it was underneath worldly worries 
This morning the dusty veIl 1s off, 
And restored its lustre, 


exclamation waked 


Illuminating the blue mounfains in 
endlessundulations. 
Đồ Lô Đàn Na: Dronodana (sk)—See Hộc 
Phạn Vương. 
Đô Túc Dầu: Phái ngoại đạo xoa dầu dưới 
chân để tránh bệnh hoạn—Oil rubbed on the 
feet to avoid disease. 
Đô Tỳ: Còn gọi là Trà Tỳ——Cremation. 
Đổ Đông: On an average. 
Đổ Hào Quang: To see stars. 
Đổ Khùng: To lose one”s tempcer. 
Đổ Lỗi: To blame on someone—To blame 
something on someone. 
Đổ Quạu: To get angry. 
Đổ Thừa Oan: To accuse falsely. 
Đỗ: 
I)  Ngừng lại—To stop. 
2) Trông thấy: To look at—To see. 
Đỗ Đa: See Đầu Đà. 
Đỗ Hóa La: Tukhara (sk)—Nước Hữu Chỉ, 
bây giờ là Badakchan mà các nhà địa lý Ả 
Rập vẫn còn gọi là Đỗ Hóa La 
(Tokharestan)—The present Badakchan which 
Arab geographers still call Tokharestan. 
Đỗ Khẩu: Im miệng——To shut the mouth—To 
render speechless. 
Đỗ Lỗ: Turuska olibanum (skt). 
1) Một loại nhang thơm của Ấn Độ —Indian 
1ncense. 
Một loại nhựa dùng làm nhang thơm. 
Người ta nói cây của nó giống như cây 
đào, mọc trong vùng Atali, Trung Á, nhựa 
của nó chảy đầy trên cát—Gum used for 
1ncense. Ït 1s said to resemble peach resin 
and grow In Atali of Central Asia. lts gum 
flow out on to the sands. 
Đỗ Sử Đa Thiên: The Tusita heaven—See 
Tushita 1n Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 
Độ: Paramita (skt)—Ba La Mật. 
() Nghĩa “Độ ”—The meanings 
“Paramita.” 





2) 


của of 


1) Dịch là vượt qua. Sanh tử ví như biển, niết 
bàn là vượt qua biển sanh tử qua bờ bên 
kia là —lInterpreted by “to ferry over,” or 
“save.” The mortal life of reincarnations 1s 
the sea; nirvana 1s the other shore. 

Độ còn có nghĩa là xuất gia như chư Tăng 
Ni: It also means to leave the world as a 


2) 


monk or nun. 


đI) Phân loại “Độ”——Categorles of Paramifas. 

I)_ Ngũ Độ: Five paramitas—See Ngũ Độ. 

2) Lục Độ: Six paramitas—See Lục Độ Ba 
La Mật. 

3) Thập Độ: Ten paramitas—See Thập Độ. 


Độ Khoa: Chư Tăng mới xuất gia phải làu 
thông một phần nào đó trong tam tạng kinh 
điển để chuẩn bị thi “Độ Tăng.” Lệ nầy bắt 
đầu từ đời Đường Trung Tông bên Trung 
Quốc —The portion of the sutras supposed to 
be learned by religiIous novices as preparation 
for leaving the world as monks. 

Độ Lạc Xoa: 1,000,000——One million. 

Độ Lượng: Generous. 

Độ Người: To take someone across- 

e - Đã độ: Has been taken across. 

e - Đương độ: Are being taken across. 

e - Chưa độ (sẽ độ): WIII be taken across. 

Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não: 
Sarvaloka-dhatu-padravodvega-pratyuttirna 
(skÐ—Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học 
Từ Điển, thì đây là vị cứu vớt tất cả con người 
từ thế giới khổ não. Đây là một vị Phật giả 
tưởng cư ngụ về phương tây của vũ trụ chúng 
ta, là tiền thân của người con thứ mười của 
Phật Đại Thông Trí Thắng——According to Eitel 
1n The Dictionary of Chinese-English Buddhist 
Terms, this one who redeems men from the 
misery of all worlds. A fictitious Buddha who 
dwelled west of our universe, an Incarnation of 
the tenth son of MahabhijnaJnana-bhibhu. 

Độ Ốc Tiêu: Danh hiệu của Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni, người cứu độ chúng sanh khỏi bị 
đốt cháy bởi lửa dục vọng của chính họ, giống 
như đá cháy trong biển bên trên địa ngục 


vậy—An epithet of Sakyamuni Buddha who 

rescues all the living from being consumed by 

therr desires, which resemble the burning rock 
1n the ocean above purgatory. 

Độ Sanh: Tế độ hay độ thoát chúng sanh 

thoát khỏi mê đồ tăm tối để đến bến bờ giác 

ngộ—Salvatlon—rescue all beings or help 
others liberate or free from deluslons. 

Độ Thân: To earn a living. 

Độ Thế: Cứu độ chúng sanh—To help 

mankindt—To get throuph life; to pass safely 

throuph this life. Also to save the world. 

Độ Thị Vương: The ruler of the Hot Hell. 

Độ Thoát: Độ người thoát khỏi vòng luân hồi 

sanh tử—Saving—Taking across—Rescuing— 

To give release from the wheel of 

transmigration; enlightenmeit. 

Độ Thoát Chúng Sanh: To save sentient 

beings—Theo Kinh Duy Ma Cật, khi đến thăm 

bệnh cư sĩ Duy Ma Cật, Duy Ma Cật có nói 
với ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát về “Độ Thoát 

Cúng Sanh” nư sau—According the 

Vimalakirti Sutra, when ManJjusri Bodhisattva 

called to enquire after Vimalakirt”s health, 

Vimalakrmti told Manjusri about “saving 

sentient beings” as follows: 

e - Văn Thù lại hỏi Duy Ma Cật: “Muốn độ 
chúng sanh, Bồ Tát phải trừ những gì?”— 
ManjJusl asked: “What should a 
Bodhisattva wipe out In order to liberate 
living beings?” 

e - Duy Ma Cật đáp: “Muốn độ thoát chúng 
sanh trước nhất phải trừ phiển não của 
họ.”—VimalakirtI replied: “When 
liberating livinng beings, a Bodhisattva 
should first wipe out their klesa (troubles 
and causes of troubles)?” 

e Văn Thù hỏi: “Muốn trừ phiền não, phải 
thực hành những gì?”—ManjusrI asked: 
“What should he do to wIpe out klesa?” 

e - Duy Ma Cật đáp: “Phải thực hành chánh 
niệm.”—Vimalakirti replied: “He should 
uphold right mindfulness.” 


{O 


Văn Thù hỏi: “Thế nào là thực hành 
chánh niệm?”—ManJusri asked: “What 
should he do to uphold right mindfulness?” 
Duy Ma Cật đáp: Phải thực hành pháp 
không sanh không diệt: 
replied: “He should advocate the unborn 
and the undying.” 

Văn Thù hỏi: “Pháp gì không sanh, pháp 
gì không diệt? “Manjusri asked: “What 1s 
the unborn and what 1s the undying?” 

Duy Ma Cật đáp: “Pháp bất thiện không 
sanh, pháp thiện không diệt.”: Vimalakirti 
replied: “The unborn 1s evil that does not 
arise and the undying 1s good that does not 
end.” 

Văn Thù hỏi: “Pháp thiện và pháp bất 
thiện lấy gì làm gốc?”—Manjusri asked: 
“What Is the root of good and evil?” 

Duy Ma Cật đáp: “Lấy thân làm gốc.”— 
Vimalakrrti replied: “The body 1s the root 
of good and evIl.” 

Văn Thù hỏi: “Thân lấy gì làm gốc?”— 
Manjusri asked: “What Is the root of the 
body?” 

Duy Ma Cật đáp: “Lấy tham dục làm 
gốc."—Vimalakiri replied: “Craving ¡is 
the root of the body.” 

Văn Thù hỏi: “Tham dục lấy gì làm 
gốc?”—Manjusri asked: “What ¡s the root 
of craving?” 

Duy Ma Cật đáp: “Lấy hư vọng phân biệt 
làm gốc.”——Vimalakirt replied: “Baseless 
discrimination 1s the rooft of craving.” 

Văn Thù hỏi: “Hư vọng phân biệt lấy gì 
làm gốc?”—Manjusri asked: “What is the 


VimalakirtIl 


root of baseless discrimination?” 

Duy Ma Cật đáp: “Lấy tưởng điên đảo 
làm gốc.”—Vimalakirti replied: “Inverted 
thinking 1s the root of discrImination.” 

Văn Thù hỏi: “Tưởng điên đảo lấy gì làm 
gốc?”—Manjusri asked: “What ¡s the root 
of inverted thinking”?” 

Duy Ma Cật đáp: “Lấy không trụ làm 
gốc.”—Vimalakirti replied: “Non-abiding 


1s the root of Inverted thinking.” 

e Văn Thù hỏi “Không trụ lấy gì làm 
gốc?”—Manjusri asked: “What ¡s the root 
of non-abiding?” 

e Duy Ma Cật đáp: “Không trụ thì không 
gốc. Thưa ngài Văn Thù, ở nơi gốc không 
trụ mà lập tất cả pháp.”—Vimalakirti 
repled: “Non-abiding 1s 
Manjusri, from this non-abiding root all 
things arIse.” 


Độ Trì: To help—To assist. 


rootless. 


Độ Vong: To conduct a requiem mass. 

Độ Vô Cực: Paramita (skt)—Tiếng Phạn Ba 
La Mật Đa (dịch cũ là Độ Vô Cực, dịch mới là 
Đáo Bỉ Ngạn) —To ferry across, or save, 
without limi—See Paramitas in Sanskrit/Pali- 
Vietnamese Section. 

Đốc Thúc: To encourage. 

Độc: 

I1) Độc Nhất: Only—Sole. 


2) Đơn Độc: Lẽ lo —Solitary. 
3) Chất Độc: Poison. 
4) Trâu hay bò con: Vatsa (skt——A calf— 


Young animal. 
5) Đứa trẻ: A chi1d. 
Độc Ảnh Cảnh: Những điều kiện tưởng 
tượng hay phân biệt tà vọng nhất thời, ảo 
tưởng và không thật —Imaginary or illusory 
conditions, ideal and unsubstantial. 
Độc Bụng: Wicked—Cruel. 
Độc Chiếm: To monopolize. 
Độc Cô Lạc Ca: Dukula (skt)—A Loại vải 
mịn hay một loại nỉ—Fine cloth or a kind of 
linen. 
Độc Cổ Chữ: Kim Cang một tay—The 
sinple-arm vajra. 
Độc Cư: Sống đơn độc như một ẩn sĩ— 
Dwelling alone as a hermit. 
Độc Dược: 
1) Chất độc: Poison. 
2) Những người con trai uống chất độc của 
cha trong phẩm Phổ Môn Kinh Pháp Hoa: 


The sons who drank therr father”s poIlsons 
in the Lotus Sutra, Chapter Universal 
Door. 
Độc Đắc: First prize. 
Độc Đoán: Arbitrary—Dogmatic. 
Độc Đoán Luận: Dogmatism. 
Độc Giả: Reader—Audience. 
Độc Giác: Independently awakened, or alone 
(lonely) enliphtenment—See Độc Giác Phật in 
Vietnamese-English Section, and Pratyeka- 
buddha In Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 
Độc Giác Phật: Pratyeka-buddha (skQ— 
Bích Chi Phật Trong thời không có Phật, 
người tự quán sát mười hai nhân duyên mà tu 
hành giác ngộ thì gọi là Độc Giác Phật, tuy 
nhiên chỉ giải thoát và giác ngộ cho cá nhân 
mình mà thôi (Lân Giác Dụ là những người tu 
tập một mình; Bộ Hành Dụ là những người tu 
hành cùng với thiện tri thức)—Who are 
enlightened In the twelve nidanas (Thập nhị 
nhân duyên); however, the objJective 1s 
personal salvation or own enliphtenment. 
** For more Information, please see Duyên 
Giác. 
Độc Giác Tiên Nhân: Ekasrnga or Unicorn 
rsi (skÙ)—Nhất Giác Tiên Nhân—Người tiên 
một sừng—The ascetic who fell through the 
wiles Of a woman. 
Độc Hại: Harmful. 
Độc Kế: Wicked plot (scheme). 
Độc Kha Đa: Duskrta (skt)—Tội—Offence. 
Độc Khí: 


1) Hơi độc tỏa ra từ ba chất độc tham, sân, si: 
Poison vapour, emited by the three 
poIsons (desire, hatred and ignorance). 

2) Ví thân người như một nơi chứa chất độc: 


The poison vessel, the body. 
Độc Không: Cái lý không của vạn hữu chỉ là 
một (chúng ta tùy theo sự duyên mà nói về cái 
không của các pháp)—The one immaterial 
reality behind all phenomena. 
Độc Lập: Independent. 


Độc Long: Theo Đại Trí Độ Luận, đây là con 
rồng độc, đã chấp nhận giới pháp và thoát 
khỏi hình rồng, như Đức Phật Thích Ca Mâu 

Ni trong tiền kiếp —According to the Maha- 

Paramita Sastra, this 1s a poisonous dragon, 

who accepted the commandments and thus 

escaped from his dragon form, 1.e. Sakyamuni 
1n a former Incarnation. 

Độc Nhất Pháp Giới: Nhất Chân Pháp Giới 

(Hiển Giáo)—Theo Mật giáo thì Độc Nhất 

Pháp Giới là hết thảy pháp giới là nhất pháp 

(lấy một pháp mà thu được muôn pháp)— 

According to the esoteric schools, this 1s the 

one and only universal dharma-realm, or 

reality, behind all phenomena. 

Độc Nhất Vô Nhị: Peerless 

Độc Phụ: Wicked woman. 

Độc Quyền: Sole righ—Copy right. 

Độc Sinh Độc Tử Độc Khứ Độc Lai: 

Chúng ta sinh tử hay đến đi một mình —Alone 

we are born and die, or come and øo. 

Độc Tài: Dictatorial. 

Độc Tâm: Malignity. 

Độc Tham: Cuộc gặp gỡ riêng của đệ tử và 

thầy trong phòng của 

consultation of a disciple with his master 1n the 
masterˆs chamber. There are three types: 

I) Thính Tham: Lắng nghe các bài giảng 
chung của thầy về thiển tập, thường là 
từng nhóm. Thính Tham có tính cách bắt 
buộc với những người mới bắt đầu tu— 
Listening to the master geneal lecfurs on 
Zen pactice, usually In a group. This 1s 
mandatory for all beginners. 


thầy —A_ private 


2) Độc Tham: Gặp gỡ một mình với thây vào 
những lúc đã định trước. Độc Tham không 
bắt buộc—Meeting singly with the master 
at given perlods. This 1s optional. 

3) Đặc Tham: Gặp gỡ thầy một cách bí mật 


bất cứ lúc nào, ngày hay đêm, khi có 
những tình huống đặc biệt—Visiting 
secrctly at any time, day or night, when 


Special circumstances Warrant It. 

Độc Thảo: Venomous plants. 

Độc Thân: Single—Unmarried. 

Độc Thần Giáo: Monotheism. 

Độc Thiên Nhị Cổ: Hai loại trống tiêu biểu 

cho Phật tánh có thể tiêu diệt những điều quấy 

ác—The two kinds of drums, representing the 

Buddha-nature which can slay all evil: 

1) Độc Cổ: Poison-drum. 

e Lời nói đắng cay để trấn ác điều ác: 
Harsh or stern words for repressing evil. 

e  Nehịh Pháp: Pháp duyên— 
Misleading teaching. 

2) Thiên Cổ: Deva-drum. 

e _ Lời nói hòa dịu sanh ra điều thiện: Gentle 
words for producing good. 

e Chánh Pháp: Giáo pháp thuận duyên— 
Correct teaching. 

Độc Thụ: 

1) Một loại cây độc: A poison tree. 

2)_ Một vị Ác Tăng: An evil monk. 

Độc TiỂn: Mũi tên độc, ví với phiển não— 

Poison arrow, I.e. 1llusion. 


trái 


Độc Tính: Toxicity—Poisonousness. 

Độc Tố: Toxin. 

Độc Tôn: 

I) Vị duy nhất đáng tôn kính—The alone 
honoured one. 

2) Phật: Buddha. 

Độc Trùng: Venomous. 

Độc TỬ: Vatsa (sk)—Người sáng lập ra Độc 

Tử Bộ. theo Eitel trong Trung Anh Phật Học 

Từ Điển, Độc Tử (có thuyết nói lúc ông sống ở 

núi rừng vắng vẻ đã tạp giao với trâu cái mà 

sanh ra con trai nối dõi đến ngày nay) nguyên 

là ngoại đạo, về sau quy y đầu Phật, và là 

người đã sáng lập ra Độc Tử Bộ, một trong 

những bộ phái chánh Nhất Thiết Hữu Bộ; lập 

ra thuyết “phi tứ phi ly chi ngã,” nghĩa là cái 

ngã không gắn liền cũng không rời ngũ uẩn, 

nên họ chẳng giữ giới luật, trái lại với ý chỉ 

mà Đức Phật đã lập ra—According to Eitel in 


The Dictionary of Chinese-English Buddhist 
Terms, the of the 
Vatfsiputriyas., one of the main divisions of the 
Sarvastivada (Vaibhasika) school; they were 
considered schismatics through theIr Insistence 
on the reality of the ego; therr failure In poinfs 
of discipline,” etc.; the Vinaya as taupht by this 
school has never reached China.” 

Độc Tử Bộ: Vatsiputriya (sk)—Độc Tử Bộ 
vốn là một bộ phái của Chánh Lượng Bộ 
(Sammitiya), nổi lên trong số các bộ phái Phật 
giáo vì họ chủ trương thuyết 'một thực thể 
vĩnh cửu trong một con người” (pudgala), và 
quả quyết rằng nếu không có pudgala thì cũng 
không có sự tái sinh. Thế Thân trong cuốn A 
Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận đã cố tìm cách bắt 
chẹt quan điểm nầy. Theo Độc Tử Bộ thì 
'pudgala` không đồng nhất, cũng không khác 
biệt với ngũ uẩn. Cũng giống như Hữu Bộ, họ 
cho rằng một A La Hán vẫn có thể bị thối 
chuyển, và người ngoại đạo cũng có thể đạt 
đến quyển lực siêu nhiên. Cũng giống như 
Chánh Lượng Bộ, họ cho rằng chư Thiên 
không thể có cuộc sống phạm hạnh. Họ cũng 
tin là có thân trung ấm. Cũng như Hóa Địa Bộ, 
họ chỉ tin vào năm mục của Bát Thánh Đạo. 
Theo truyển thuyết thì dưới triều vua Harsa, 
trường phái nầy được người em gái của nhà 
vua là Rajyasri bảo trợ—The Vatsiputriyas 
was the sub-ect of the Sammitiyas. They 
believed In “the permanent substance of an 
1ndividual.' 
passages In sacred texts which contain the 
word “pudgala” and contended that, without the 
existence of such a pudgala, rebirth could not 
be contemplated. Vasubandhu his 
Abhidharma-kosa tried, In a special chapter at 
the end of the book, to refute this view. The 
pudgala, according to Vatsiputriyas, wWas 

neither the same as nor different from the 

skandhas. Like the Sarvastivadins, they 
believed that an Arhat could fall and that 
heretics could also attain miraculous powers. A 


Vatsa 1s founder 


This school took is stand on 


1n 


god, according to ther sub-sect, the 

Sammitiyas, could not practise the holy life. 

They also believed ¡in antara-bhava and, like 

the followers of the Abhidharma, believed In a 

stage, between the first and second trance of 

the Sautrantkas, where vitarka, the Ẩirst 
application of thought, disappears, but a vicara, 
or con(inued reflection, remains. Like the 

Mahisasaka, they believed In the five factors 

of the Noble Path. It( 1s said that during the 

reign of Harsha, this school was patronized by 
his sister Rajasrit. 

Độc Tử Đạo Nhân: Ngoại đạo phụ vào Phật 

pháp trong Tiểu Thừa chấp vào lý “không 

kiến” —Heretical followers of Hinayana, who 
hold a false doctrine of the Void, teaching 1t as 
total non-existence or nihilism. 

Độc Viên: See Anathapindika and Kỳ Thọ 

Cấp Cô Độc Viên. 

Độc Xà: 

I1) Rấn độc: A poisonous snake. 

2) Ý nói tứ đại đất, nước, lửa, gió có thể làm 
tổn hại con người: The four elements of 
the body, earth, water, fire and wind which 
harm a man by 
1ncrease and decrease. 

3) Vàng: Gold. 

Đôi: Một đống——A heap—A pile. 

Đôi Áp Địa Ngục: Tên gọi khác của Chúng 

Hợp Địa Ngục, trong địa ngục có núi Đại 

Thạch đè nát thân thể tội nhân—The hell of 

crushing, the third great hell in which sinners 

are crushed to death. 

Đối: 

I)_ Đối diện: To face—Opposite. 

2) Đối đáp: To reply—To respond. 

3) Song đối: Pair. 

4) Tỷ đối: To compare. 

Đối Cáo Chúng: Người làm trung gian (đặt 

ra những câu hỏi) cho Phật thuyết pháp cho tứ 

chúng, đặc biệt Ngài A  Nan—The 
intermediary for the Buddha”s address to the 
assembly, especially Ananda. 


ther variatlon, 1.e. 


là 


Đối Chất: To confront—To bring to face-to- 
face. 

Đối Chiếu: Contrast. 

Đối Cơ: Đối đáp tùy theo căn cơ của người 
nghe—To respond to the opportunty, or the 
capacIfy of hearers. 

Đối Diện: To face——To confront. 

Đối Dương: One who drew out remarks or 
sermons from the Buddha. 

Đối Đãi: Đãi đối—Relationship—ln relation 
with (one thing associated with another). 

Đối Đàm: To converse. 


Đối Đáp: Questions and answers. 


Đối Đầu: To face—To confront with 
someone. 


Đối Đầu Với Sự Thật: To face realities. 
Đối Kháng: To resist—To stand up against. 
Đối Lập: Apavada (skÐ). 

e  Tooppose. 

e - Refutation. 

Đối Ngạn: Bỉ ngạn— The other shore—The 
opposite bank. 

Đối Pháp: Abhidharma (skt—Pháp đối quán 
hay đối hướng, nghĩa là dùng trí huệ của bậc 
Thánh đạo vô lậu để đối quán cái lý của tứ đế 
Nit Bàn- The coresponding law, the 
phiosophy in the Buddha's teaching, the 
abhidharma; comparison of cause and effect— 
See Abhidharma In Sanskrit/Pali-Vietnamese 
Sectfion. 

Đối Pháp Luận: Tên khác của A Tỳ Đạt Ma 
Luận—Another name for Abhidharma sastra. 
Đối Pháp Tạng: Luận Tạng, tạng thứ ba 
trong tam tạng kinh điển—The third section of 
the Tripitaka, the sastra, or Abhidharma. 

Đối Pháp Tông: Tông phái theo A Tỳ Đạt 
Ma Luận—The Abhidharma sect. 

Đối Phó: To face—To deal with. 

Đối Thoại Nội Tâm: Inner dialogue. 

Đối Thủ: Phát lồ sám hối bằng cách mặt đối 
mặt với vị Y Chỉ Sư—Face to face confession. 


Đối Trị: Pratipaksa (sk)—Đoạn trừ phiển 
não bằng cách đối đầu và chế ngự—To 
eliminate afflictions—To subdue afflictions by 
responding or facing up to and controlling 
them. 

Đối Tượng Của Sự Hoại Diệt: Đối tượng 
của của sự hoại diệt là vô thường, khổ và bất 
tịnh—SubJect to destruction——lmpermanence, 
suffering 1mpurIty subJect 
desftruction. 

Đối Tượng Nhận Biết: An cbject of 
©experIence. 

Đối Tượng Nhìn Thấy: Visible objects. 

Đối Tượng Xúc Chạm: Tangible objects. 
Đối Xúc LỄ: Thờ phượng tôn kính bằng mặt 
đối mặt —To worship, or pay respects, face to 
face. 

Đối Xứng: Symmetrical. 

Đôi Bại: Corrup—Debauched—lImmoral— 
Depraved. 

Đồi Phong: Depraved customs. 


and are tO 


Đổi Chủ: To change hands—To pass into 

someone else”s possession. 

Đổi Giọng: To change one”s voice. 

Đổi Hướng: Turnabout. 

Đổi Hướng Hoàn Toàn: A complete turn 

about. 

Đổi Tánh: To change one's character. 

Đổi Ý: To change one”s mind. 

Đội Ơn: To be grateful. 

Đôn: 

I1) Đôn đốc: To urge. 

2) Đôn hậu (hiển lành lương thiện)— 
Honest—Staunch. 

Đôn Đốc: To push—To urge—To hurry. 

Đôn Hoàng: Tên một thành phố trong thành 

Kansu, gần đó có Vạn Phật Động—The city in 

Kansu near which are the Cave-temples of 

thousand Buddhas—See Đôn Hoàng Thạch 

Thất. 

Đôn Hoàng Thạch Thất: Còn gọi là Đôn 


Hoàng Thạch Quật, hay Hang Động Đôn 
Hoàng (nằm về phía đông nam huyện Đôn 
Hoàng thuộc tỉnh Cam Túc, có ngọn núi Minh 
Sa, dưới chân núi có chùa Tam Giới, quanh 
chùa có hàng ngàn hang động. Trước kia gọi là 
động Nghìn Phật vì xung quanh vách đá đều 
có chạm trổ hình tượng Phật). Vào nam 1900 
có một vị Tăng quét dọn cát bụi trong chùa, từ 
chỗ tường vở nh cờ nhìn thấy một căn phòng 
trong đó chứa đây kinh sách. Khi mở sách ra 
thấy những sách nầy được chép từ thế kỷ thứ 
năm đến thế kỷ thứ 10 (trong khoảng triều đại 
nhà Đường. Có lẽ vào thời Tây Hạ loạn lạc 
nên người ta đem cất sách vào đây). Một 
người Anh Sir Aurel Stein là người đầu tiên đã 
mang một số sách nầy ra ngoài —Cave- 
temples of the thousand Buddhas; where a 
monk 1n 1900 A.D., sweeping away the 
collected sand, broke through a partition and 
found a room full of sutras, ranging in date 
from the beginning of the 5” to the end of the 
10” century, together with block prints and 
paIntings, first brought to light by Sir Aurel 
Sten. 


Đốn: 

1) Ngã dập đầu —To fall headlong—To 
prosftrate. 

2) Tức thì: Ngay tức khắc, đối lại với “tiệm” 


hay từ từ —At one time—At once—— 
Suddenly——Immediate; make ready; used 
chiefly in contrast with “gradually”. 

Đốn Chỉ: Ý chỉ đốn ngộ—The will or aim of 

1mmediate attainment. 

Đốn Cơ: căn cơ tức thì giác ngộ—The 

CapacIty OppOrfunity 

elightenmeit. 

Đốn Đại: Đốn giáo Đại Thừa, chỉ Kinh Hoa 

Nghiêm là bộ kinh khi Đức Phật mới thành 

đạo, đốn thuyết Đại Thừa giáo cho các vị Bồ 

Tát đốn nhập —The Immediate school and 

sutra of the Mahayana, 1.e. the Hua-Yen. 

Đốn Định: Vào thiển định và tập trung tư 

tưởng tức dhyana with 


Or for Immediate 


thì —To enter 


Imnmediate concentfration—To concentrate 


1mmedliately. 

Đốn Đoạn: Cắt đứt ngay tức khắc tất cả mọi 
phiền não—To cut off at once stroke all the 
paSSlons. 

Đốn Đốn Viên: Thuyết tức thì giác ngộ của 
tông Hoa Nghiêm, từ được Ngài Trừng Quán 
dùng khi ngài bỏ tông Pháp Hoa để qua tông 
Hoa Nghiêm——Instantaneous perfect 
enlightenment of the Hua-Yen, a term used by 
Ch'êng-Kuan, who left the Lotus for the Hua- 
Yen. 

Đốn Giáo: Đốn ngộ là giáo pháp tối thượng 
thừa có công năng giúp giác ngộ tức thì. Giáo 
pháp nầy liên hệ với trường phái Hoa Nghiêm 
và Thiền. Đốn ngộ giảng về thực chứng chân 
lý tức thì không tùy thuộc vào những thời 
giảng thuyết bằng lời hay qua những giai đoạn 
khác nhau—Perfect sudden teaching, sudden 
teaching, perfect and Immediate teaching, a 
supreme teaching which enables ones to attain 
enliphtenment immediatcly, or the doctrine 
that enlightenment or Buddhahood may be 
atfained at once, or immediate teaching of the 
higher truth without preliminary stages. Ít 1s 
usually associated with the Avatamsaka and 
Zen schools—Sudden teaching expounds the 
abrupt realization of the 1ltimate truth without 
relying upon explanations 
progression through varIous staøes of practice. 

Đốn Kinh: Chép lại Kinh Pháp Hoa chỉ trong 
vòng một ngày —To copy the Lotus Sutra at 
One sifting. 

Đốn Ngộ: Lý thuyết giác ngộ bất thần do 
Thiền Nam Tông chủ trương, ngược lại với 
Thiển Bắc Tông hay phái đại giác tuần tự của 
Tiểu Thừa. Trường phái nầy do Lục tổ Huệ 
Năng, tổ thứ sáu của dòng Thiển trung Hoa 
chủ xướng. Đốn ngộ dành cho những bậc 
thượng căn thượng trí — The doctrine of 
“sudden” enliphenment (instantly 
apprehend, or attain to Buddha-enlightenment) 
associated with the Southern school of Zen In 


verbal Or 


{O 


China, in contrast with the Northern school of 
“øradual” enlightenment, or Hinayana or other 
methods of sradual attainment. This school 
was founded by the sixth patrlarch Hui-Neng. 
Immediate awakening or Immediate teaching 
or practice for awakening for the advanced—— 
See Đốn Giáo. 

Đốn Ngộ Bồ Tát: Vị Bồ tát có khả năng đạt 
thành đạo quả tức thì mà không phải trải qua 
những giai đoạn khác—A bodhisattva who 
affains Immediately without passing through 
the various stages. 

Đốn Ngộ Nhất Thời: Momentariness—Sự 
Chứng ngộ diễn ra một cách đường đột; và đó 
là một kinh nghiệm trong nhất thời. Thực sự, 
không phải là đường đột và nhất thời, thì 
không phải là ngộ. Đốn là đặc điểm của dòng 
Thiền Huệ Năng, kể từ khởi nguyên của nó 
vào cuối thế kỷ thứ bẩy. Đối thủ của Ngài là 
Thần Tú, nhấn mạnh trên sự khai triển tuần tự 
của tâm thức. Như vậy các đồ đệ của Huệ 
Năng hiển nhiên là những người tích cực chủ 
trương giáo lý đốn ngộ. Kinh nghiệm đốn ngộ 
nầy mở ra một nhãn giới hoàn toàn mới mẻ 
ngay trong một khoảnh khắc (ekamuhurtena) 
và toàn thể đời sống bấy giờ được đánh giá từ 
một quan điểm mới mẻ hẳn—Enlightenment 
comes upon one abruptly and is a momenfary 
experlence. In fact, 1ƒ 1t Is not abrupt and 
momentary, 1t is not enliphtenment. This 
abruptness Is what characterizes the Hui-Neng 
school of Zen ever since 1s proclamation late 
in the seventh century. His opponent Shen- 
Hsiu was Insistent on a gradual unfoldment of 
Zen conscIousness. Hui-Neng”s followers were 
thus distinguished as strong upholders of the 
doctrine of abruptness. This abrupt experience 
of enliehtenment, then, opens up In one 
moment (ekamuhurtena) an altogehter new 
vista, and the whole existence appraised from 
quite a new angle of observation. 

Đốn Pháp: Tức thì hiểu biết và giác ngộ, đối 
lại với tiệm pháp—Immediate apprehension or 


enlightenment  as 

developmert. 

Đốn Tả: See Đốn Kinh. 

Đốn Thành Chư Hành: Tức thì hoàn thành 

tất cả các hành—The immediate fulfilment of 

all acfs, processes, or disciplines by the 
fulñilment of one. 

Đốn Tiệm: 

(D Nghĩa của Đốn Tiệm —The meanings of 
Sudden and Gradual Teaching: Đốn giáo 
đối lại với tiệm giáo. Đốn giáo và Tiệm 
giáo là hai trường phái, cùng tiêu biểu cho 
giáo lý nhà Phật, thích hợp với chúng sanh 
tùy căn cơ trình độ. Vì vậy để cao giáo 
pháp nầy và phỉ báng giáo pháp kia là sự 
chấp trước điên dại, không thích hợp với 
người Phật tử—Immediate, or sudden, 
affainment, in contrast with gradualness. 
The two schools of Zen, the Gradual and 
the Sudden, represent different facets of 
the same teaching adapted to different 
types of people in different location. To 
pralse one school while disparaging the 
other Is therefore a form of crazy 
attachment, not approprlate for any 
Buddhists. 

(I) “Đốn Tiệm” theo quan điểm của Lục Tổ 
Huệ Năng trong Kinh Pháp Bảo Đần, 
Phẩm thứ Tư—“Sudden and Gradual 
Teachngs” according to the Sixth 
Patrlarch?s point of view in the Dharma 
Jewel Platform Sutra, Chapter Four: Tổ 
dạy chúng rằng: “Nầy thiện tri thức! Xưa 
nay chánh giáo không có đốn tiệm, tánh 
người tự có lợi độn, người mê thì lần lần 
khế hợp, người ngộ thời chóng tu, tự biết 
bổn tâm, tự thấy bổn tánh, tức là không có 
sai biệt, do đó nên lập ra giả danh đốn 
tiệm. Nây thiện tri thức! Pháp môn của ta 
đây từ trước đến nay, trước lập vô niệm 
làm tông, vô tướng làm thể, vô trụ làm 
bổn. Vô tướng là đối với tướng mà lìa 
tướng; vô niệm là đối với niệm mà không 


opposed to gradual 


niệm; vô trụ là bản tánh của người. Ở thế 
gian nào là thiện ác, tốt xấu, cho đến 
những việc oán cùng với thân, ngôn ngữ 
xúc chạm, hư dối tranh đua, vân vân, thầy 
đều đem về không; không nghĩ trả thù hại 
lại, trong mỗi niệm không nghĩ cảnh trước, 
nếu niệm trước, niệm hiện tại, niệm sau, 
trong mỗi niệm tương tục không dứt gọi là 
hệ phược. Đối trên các pháp mỗi niệm 
không trụ, tức là không phược, đây là lấy 
vô trụ làm gốc. Nầy thiện tri thức! Ngoài 
ha tất cả tướng gọi là vô tướng, hay la nơi 
tướng, tức là pháp thể thanh tịnh, đây là 
lấy vô tướng làm thể. Nầy thiện tri thức! 
Đối trên các cảnh, tâm không nhiễm, gọi 
là vô niệm. Đối trên niệm thường lìa cảnh, 
chẳng ở trên cảnh mà sanh tâm. Nếu chỉ 
trăm vật chẳng nghĩ, niệm phải trừ hết, 
một niệm dứt tức là chết, rồi sẽ sanh nơi 
khác, ấy là lầm to. Người học đạo suy 
nghĩ đó, nếu không biết cái ý của pháp 
thì tự tâm lầm còn có thể, lại dạy người 
khác, tự mê không thấy lại còn chê bai 
kinh Phật, vì thế nên lập vô niệm làm 
tông. Nây thiện tri thức! Thế nào là lập vô 
niệm làm tông? Chỉ vì miệng nói thấy 
tánh, người mê ở trên cảnh có niệm, trên 
niệm lại khởi tà kiến, tất cả trần lao vọng 
tưởng từ đây mà sanh. Tự tánh vốn không 
một pháp có thể được, nếu có sở đắc, 
vọng nói họa phước tức là trần lao tà kiến, 
nên pháp môn nầy lập vô niệm làm tông. 
Nầy thiện tri thức! Vô là vô việc gì? Niệm 
là niệm vật nào? Võ đó là không có hai 
tướng, không có các tâm trần lao; niệm là 
niệm chân như bản tánh. Chân tức là thể 
của niệm, niệm tức là dụng của chân như, 
chân như tự tánh khởi niệm, không phải 
mắt tai mũi lưỡi hay khởi niệm, chân như 

có tánh cho nên khởi niệm, chân như nếu 

không có tánh thì mắt tai sắc thanh chính 
khi ấy liền hoại. Nầy thiện tri thức! Chân 
như tự tánh khởi niệm, sáu căn tuy có thấy 
nghe hiểu biết mà không nhiễm muôn 


cảnh, mà chơn tánh thường tự tại nên kinh 
nói: “Hay khéo phân biệt các pháp tướng 
mà đối với nghĩa đệ nhất không có 
động —The Master Instucted the 
assembly: “Good Knowing Advisors, the 
right teaching 1s basically without a 
divission ¡into “sudden” and “gradual.” 
People”s natures themselves are sharp or 
dull. When the confused person who 
gradually cultivates and the enlightened 
person who suddenly connects each 
recognize the original mind and see the 
original nature, they are no different. 
Therefore, the terms sudden and gradual 
are shown to be false names. Good 
Knowing Advisors, this Dharma-door of 
mine, from the past onwards, has been 
established the first with no-thought as Its 
doctrine, no-mark as Its substance, and no- 
dwelling as Ifs basis. No-mark means to be 
apart from marks while in the midst of 
marks. No-thought means to be without 
thougpht while in the midst of thought. No- 
dwelling 1s the basic nature of human 
beings. In the world of good and evIl, 
affractiveness and ugliness, friendliness 
and hostility, when faced with languagøe 
whích 1s offensive, critical, Or 
argumenfative, you should treat 1t all as 
empty and have no thought of revenge. In 
every thoupht, do not think of former 
sfates. IÝ past, present, and future thoughts 
succeed one another without interruption, 
1í 1s bondage. Not to dwell in dharmas 
from thought to thought 1s to be free from 
bondage. That 1s to take no-dwelling as 
the basis. Good Knowing Advisors, to be 
separate from all outward marks 1s called 
“no-mark.` The ability to be separate from 
marks Is the purfty of the Dharma”s 
substance. lt Is to take no-mark as the 
substance. Good Knowing Advisors, the 
non-defilement of the mind 1n all states 1s 
called “no-thought.` In your thoughts you 


should always be separate from states; do 
not øIve rise to thought about them. If you 
merely do not think of hundred things, and 
so completely rid yourself of thought, then 
as the last thoupht ceases, you die and 
undergo rebirth in another place. That 1s a 
øreat mistake, of which students of the 
Way should take heed. To misinterpret the 
Dharma and make a mistake yourself 
might be acceptable but to exhort others to 
do the same 1s unacceptable. In your own 
confusion you do not see, and, moreover, 
you slander the Buddhas Sutras. 
Therefore, no-thoupht 1s to be established 
as the doctrine. Good Knowing AdvIsors, 
why Is no-thought established as the 
doctrine? Because there are confused 
people who speak of seeing their own 
nature, and yet they produce thought with 
regard to states. Their though(ts cause 
deviant views fo arise, and from that, all 
defilement and false thinking are created. 
Originally, not one single dharma can be 
obtained 1m the self-nature. lf there 1s 
something to attan, or false talk of 
misfortune and blessing, that 1s Just 
defilement and deviant views. Therefore, 
this Dharma-door establishes no-thought 
as 1s doctrine. Good Knowing AdvIsors, 
“No” means no what? “Ihought' means 
thougpht of what? “No” means two marks, 
no thoupht of defilement. “Thouphf 
means thought of the original nature of 
True Suchness. True Suchness Is the 
substance of thought and thought is the 
funcion of True Suchness. The True 
Suchness self-nature gives rise to thouglht. 
lt 1s not the eye, ear, nose, or fongue 
which can thínk. The True Suchness 
pOSSesses a nature and therefore gIves 
rise to thought. Without True Suchness, 
the cye, car, forms, and 
Iimmediately go bad. Good Knowing 
Advisors, the True Suchness self-nature 


sounds 


Ø1ves rise to thought, and the six faculties, 
although they see, hear, feel, and know, 
are not defiled by the ten thousand states. 
'Your true nature 1s eternally independent. 
Therefore, the Vimalakirti Sutra says, '“If 
one 1s well able to discriminate all dharma 
marks, then, In the primary meaning, one 
does not move.'” 
Đốn Tiệm Tu Hành: Two views of 
realization: 
I1) Đốn ngộ: Ngộ tức thì hoặc ngay lúc thực 
tập—Sudden OT Instantaneous 
realizatlon—Realization occurs at the time 
Of practice. 
Tiệm ngộ: Chứng ngộ từ từ theo tiến trình 
tu tập—Gradual realizatlon—Realization 
occurs gradually as a process confinuing 
over a period of long line of moments. 


2) 


Đốn Viên: Đốn giáo và Viên giáo, hay con 

đường đi đến giác ngộ của tông Thiên Thai, 

trường phái Pháp Hoa—The immediate and 

complete way of enlightenment of the T”ien- 

T”a1 Lotus School. 

Đôn Đãi: To spread a rumour. 

Đồn Nhãm: To spread a false rumour. 

Độn: 

1) Ẩn trốn: To retire—To vanish. 

2) Ngu dốt: Blun—Dull—Stupid—See Độn 
Căn. 

Độn Căn: Dull—Of dull capacity-Unable to 

receive Buddha-truth. 

Độn Cơ: See Độn Căn. 

Độn Sử: Năm sứ giả của sự ngu độn hay mê 

chấp vào cái hoặc của sự, đối lại với ngũ lợi 

sử—The five envoys of stupidity, i.e. of the 

lower passions, In confrast with the five higher 

wholesome deeds—See Ngũ Độn Sử, and Ngũ 

Lợi Sử. 

Độn Thế: Tránh xa thế tục để trở thành Tăng 

sĩ hay ẩn sĩ—To retire from the world and 

become a monk, or to withdraw from the 

communrty and become a hermIt. 





Độn Thổ: To vanish under ground. 


Đông: 
l) Mùa Đông: Hima or Hemanta (skt)— 
Winter. 


2) Hướng Đông: Purva (skt)—East. 

3) Đông đúc: Crowded—Numerous. 

Đông Am: The eastern hall of a monastery. 

Đông An Cư: Cũng giống như Hạ An Cư, 

nhưng mùa Đông An Cư bắt đầu từ 16 tháng 

10 đến 15 tháng giêng— The winter retreat, 

from 16” of the 10” month to 15 of the I* 

month. 

Đông Chí: Winter solstice. 

Đông Dạ: Đêm trước hôm Đông Chí —The 

night before the winter soltice. 

Đông Địa: See Đông Độ ¡in Vietnamese- 

English Section. 

Đông Độ: 

1) Nước Tàu: The eastern land (China). 

2) Đông Tịnh Độ của Đức Hạ Sanh Di Lặc 
Tôn Phật: The Eastern Paradise which 1s 
prtesded by Malireya, the Coming 
Buddha. 

Đông Độ Cửu Tổ: See Thiên Thai Cửu Tổ. 

Đông Độ Đại Sư: See Thiên Thai Đại Sư. 

Đông Lâm Thập Bát Đại Hiền: Mười tám 

bậc Thượng Thủ trong số 123 bậc Hiền của 

Bạch Liên Xã -Eighteen highest virtues 

among 123 high virtues of the White Lotus 


Congregation. 

1) Huệ Viễn Đại Sư: Great Master Hui- 
Yuan. 

2) Huệ Vĩnh Đại Sư: Great Master Hui-Vinh. 


3) 
4) 


Huệ Trì Pháp Sư: Dharma Master Hui-TsI. 
Đạo Sanh Pháp Sư: Dharma Master Tao- 
Sinh. 


5) Phật Đà Da Xá Tôn giả: Great Venerable 
Buddhayasas. 

6) Phật Đà Bạt Đà La Tôn giả: Great 
Venerable Buddhabhadra. 

7) Huệ Duệ Pháp Sư: Dharma Master Hui- 


Due. 


8) Đàm Thuận Pháp Sư: Dharma Master 

Tan-Shuan. 

Đạo Kính Pháp Sư: Dharma Master Tao- 

Ching. 

10) Đàm Hằng Pháp Sư: Dharma Master Tan- 
Hung. 

11) Đạo Bính Pháp Sư: Dharma Master Tao- 
Bing. 

12) Đàm Tiên Pháp Sư: Dharma Master Tan- 
Tsien. 

13) Danh sĩ Lưu DI Dân: Famed Scholar Liu- 
Di-Ming. 

14) Danh sĩ Lôi Thứ Tôn: Famed Scholar Lui- 
Tsi-Tsun. 

15) Danh sĩ Vương Dã: Famed Scholar Wang- 
De. 

16) Danh sĩ Vương Thuyên: Famed Scholar 
Wang Tsuyen. 

17) Danh sĩ Tôn Bính: Famed Scholar Tsun 
Bing. 

18) Danh sĩ Châu Tục Chi: Famed Scholar 
Tsu-]1. 

** For more Information, please see Huệ 
Viễn. 

Đông Mạn Đà La: Mạn Đà La về phía đông 

của Thai Tạng Giói—The eastern mandala, 

that of Garbhadhatu. 

Đông Mật: Mật giáo tại Nhật Bản, đối lại 

với Mật giáo của tông Thiên Thai (Đông Mật 

cho rằng Đức Đại Nhật và Thích Ca là khác 

thể, còn Tây Mật cho rằng Đức Đại Nhật và 

Thích Ca là đồng thể)—The eastern esoteric 

or Shingon Sect of Japan, In contrast with the 

T”1en-T”aI esoteric sect. 

Đông Ngục: 

I1) Đỉnh Thái Sơn thuộc tỉnh Đông Sơn, một 

trong năm đỉnh núi thiêng liêng ở Trung 

Quốc: The Eastern Peak T?ai-Shan in 

Shan-Tung, one of the five sacred peaks In 

China. 

Vị Thần tại đỉnh Đông Ngục, bảo hộ khắp 

Trung Hoa: The god or spirit of this peak, 

whose protection 1s clamed all over 


9) 


2) 


China. 
Đông Phương: The east—Eastern region. 
Đông Phương Huyền Bí: Mysterious East. 
Đông Sơn: 
1) Núi Đông: An eastern hilL 
2) Đông Sơn Tự: An Eastern HIII Monastery. 
Đông Sơn Bộ: Purvasailah (skt)—Phật Bát 
Thế La Bộ—Một trong năm hệ phái của Đại 
Chúng Bộ—One of the five divisions of the 
Mahasamghikah school—See Tây Sơn Trụ Bộ. 
Đông Sơn Pháp Môn: Pháp môn của Ngũ 
Tổ Hoằng Nhẫn, trụ trì tại Hoàng Mai Đông 
Viện (chùa về phía đông của núi Hoàng 
Mai) —The Dharma Door (Intuiive School) 
from the fifth patriarch Hung-Jen, who resided 
at Huang-Mel eastern monastery. 
Đông Sơn Trụ Bộ: Purvasailah (sk)—See 
Tây Sơn Trụ Bộ. 
Đông Sơn Tự: Purvasaila-samgharama 
(sk)—Tự viện nằm về phía đông của núi 
Dhanakataka—A monastery east of 
Dhanakataka. 
Đông Tây Nhị Ban: See Tri Sự Đầu Thủ. 
Đông Thắng Thần Châu: Purvavidcha 
(sk)—Phật Bà Đề—Phật Bà Tỳ Đề Ha—S§ee 
Tứ Châu (4). 
Đông Thuyền: Tên của một ngôi chùa cổ ở 
Huế, Trung Việt. Tên hiệu đầy đủ của chùa là 
Linh Sơn Đông Thuyền Tự, tọa lạc trên một 
đỉnh đổi thoáng đãng tại ấp Cư Sĩ, làng Dương 
Xuân Thượng. Chùa vốn do Hòa Thượng Tế 
Vỹ, một trong những cao túc của Tổ Liễu 
Quán khai sơn vào khoảng giữa thế kỷ thứ 18. 
Ban đầu chùa chỉ là một thảo am. Sau khi Hòa 
Thượng Tế Vỹ thị tịch, sư Đại Quang Tuệ 
Chiếu kế tục trụ tri, nhưng trải qua những biến 
động vào cuối thế kỷ thứ 18, chùa trở thành 
hoang phế. Hơn mười năm sau, khi vua Gia 
Long đã lên ngôi, để tưởng nhớ đến dấu tích 
của một cao túc của tổ Liễu Quán, Hòa 
Thượng Đạo Tâm Trung Hậu bên chùa 
Thuyển Tôn đã dựng lại thảo am. Năm 1838, 





hoàng nữ thứ 13 của vua Gia Long là Nguyễn 
Phước Ngọc Cơ, sau khi chồng con mất sớm, 
đã xuống tóc thọ giới Sa Di với Hòa Thượng 
Tánh Không, đã xây dựng một từ đường phía 
sau chùa làm nơi thờ tự chồng con mât sớm, 
họ hàng của bà, và cho chính bà về sau nầy. 
Đến năm 1842, bà ngọc Cơ với tư cách là Hội 
Chủ của chùa, đã cùng với những bà con trong 
hoàng tộc đứng ra đảm trách việc trùng tu 
chùa. Qui mô trùng tu gồm chánh điện vuông 
một gian hai chái, phương trượng, Tăng xá, 
thiển đường, hậu liêu hơn mười phòng. Đồng 
thời đúc một tượng Tam Thế Phật, Phật Quán 
Âm bằng đồng, cũng như các tượng khác và 
các pháp khí trong chùa, cùng đại hồng chung 
nặng nặng 398 cân. Sau khi việc trùng tu hoàn 
tất, Hòa Thượng Tế Chính Bổn Giác, tăng 
cang chùa Giác Hoàng đã sang để chứng minh 
trong cùng năm ấy. Sau khi bà Ngọc Cơ thị 
tịch, chùa Đông Thuyển được giao cho các vị 
thừa tự thuộc hai thôn Dương Xuân Thượng và 
Hạ trông coi, lưu truyền được ba đời. Đến năm 
1978, vị thừa tự cuối cùng đã hiến chùa lại cho 
giáo hội, sư bà Diệu Không đảm nhận việc trụ 
trì và trùng tu chùa, đã cử Ni sư Diệu Đạt từ 
chùa Hồng Ân ra trông coi. Năm 1987 và 
1989, tôn tạo lại từ đường Công chúa, xây 
dựng hậu liêu, tịnh trà, cũng như cổng tam 
quan. Ngày nay chùa Đông Thuyền vẫn còn 
giữ được nét cổ kính với kiểu kiến trúc buổi 
đầu triều Nguyễn—-Name of an ancient 
temple ¡in Huế, Central Vietnam. The full 
name is Linh Sơn Đông Thuyền Tự, situated 
on an open hill at Cư Sĩ hamlet, Dương Xuân 
Thượng village. The temple was built in the 
middle of the eigphteenth century by Most 
Venerable Tế Vỹ, the highly 
enlightened disciples of Patriarch Liễu Quán. 
From the beginning, the temple was only a 
thatched house. After the the death of Most 
Venerable Tế Vỹ, Venerable Đại Quang Tuệ 
Chiếu took over. However, after the crises in 
the late eighteenth century, the temple was left 
1n ruins. More than ten years later, when king 


one of 


Gia Long already ascended the throne. Most 
Venerable Đạo Tâm Trung Hậu from Thuyền 
Tôn temple rebuilt the thatched house as a 
dedication to the relic of the living place of 
one of Patriarch Liễu Quán”s best disciples. In 
1838, the thirteenth princess of king Gia Long, 
Nguyễn Phước Ngọc Cơ, who left home and 
became a novice with Most Venerable Tánh 
Không after her husband and children passed 
away In their young aøge, built a worship house 
in the back of the temple to worship her 
husband and children, her dead relatives, as 
well as for her worship after her death. In 
1842, as head of the congregation, she together 
with her realtives In the royal family undertook 
the reconsfruction of the temple. The new 
sírucfure consisted of a square main hall with 
two side-rooms, the headmonk's residence, 
houses for staff, meditation hall, and a back 
house with more than ten rooms. The set of 
statues of Past, Present and Future Buddhas 
and a sfatue of Avalokitesvara Bodhisattva In 
bronze were cast, and a great-size bell, 398 
pounds, and most of other statues in the temple 
were made this time. After the reconstrucfion 
was completed, Most Venerable Tế Chính Bổn 
Giác, a royalrecognized monk from Giác 
Hoàng temple, inaugurated the new temple 1n 
the same year. After the princess” death, 
Đông Thuyển temple was entrusted to the 
heirs In the princess” family in Dương Xuân 
Thượng and Hạ hamlets. The worship was thus 
carried on for three generatlons. The In 1978, 
the last heir of the family submitted the temple 
to the Buddhist authority. Most 
venerable Nun Diệu Không assigned Nun 
Diệu Đạt from Hồng Ân temple to take charge 
of the temple. In 1987 and 1989, Bhikkhuni 
Diệu Đạt rebuilt the princess” worship house, 
the back house, tea house, and a three- 
entrance gate. Đông Thuyển nowadays still 
keeps anique appearance 1n the 
architectural style of the earliest times of the 
Nguyễn Dynasty. 


official 


1S 


Đông Tịnh: Nhà xí trong tự viện—The pivy 
1n a monastery. 

Đông Triều: Sáng sớm ngày Đông Chí—The 
morning of the winter soltice. 

Đồng: 

l1) Cùng nhau: Together—Mutual—Same. 


2) Đông trinh: A virgin. 
3) Đứa trẻ: A youth—A boy—A girl. 
4) Kim loại bằng đồng: Tamra (skÐ— 


Brass—Copper. 
Đồng Bịnh: To have the same iliness. 
Đồng Bịnh Tương Lân: Birds of the same 
feather flock together. 
Đồng Chân: Từ để gọi các vị Sa Di, bản tánh 
đơn giản như trẻ con—A term for a monk, who 
should have the ch¡ld-nature of simplicity. 
Đồng Chân Trụ: Trụ thứ tám trong thập trụ, 
sơ sinh ở nhà Phật The stage of youth ¡in 
Buddhahood, the eighth of the ten grounds. 
Đồng Chủng: People of the same race. 
Đông Cư Phật Độ: The realm where 
common beings and saints dwell together. 
Đông Danh Thiên: Vị trời có cùng tên với vị 
mà vị ấy che chở bảo hộ—The deva who has 
the same name as the one he protects. 
Đồng Đạo: Of the same religion. 
Đồng Đầu: Equal. 
Đồng Điệu: Harmony. 
Đồng Giáo: The unitary school—See Biệt 
Giáo. 
Đông Hành: Cùng nhau thực tập hay cùng 
nhau tu hành —To go together—To go 1n 
company——To practice religion together. 
Đồng Hóa: To assimilate. 
Đồng Học: 
l) Bạn cùng lớp hay cùng trường: Fellow- 
student—School-mate——Class-mate. 
2) Cùng chung học với nhau: To learn or 
study together. 
Đồng Hương: Fellow-countryman. 
Đồng Không Mông Quạnh: Desert place. 


Đông La: Phèng la dùng trong nghi lễ_—A 

gong. 

Đồng Liêu: Bạn đồng học——Fellow-student. 

Đông Loại: (People) of the same race, class 

Or Order. 

Đồng Loạt: Unanimously—Wi¡th one volce—— 

In chorus. 

Đồng Lồng: Unanimous. 

Đồng Lung Ma: Druma (sk0. 

1) Tên của loại cây: A tree in general. 

2) Vua của loài Khẩn Na La hay các vị nhạc 
trời: A kíng of the Kinnaras, 
Gandharvas, the celestial musicians. 

Đồng Môn: Schoolfellow. 

Đồng Nghĩa Với: To be synonymous with. 

Đồng Nghiệp: Of the same profession—Co- 

worker—Colleague. 

Đồng Nhứt: Identical—The very same. 

Đồng Phẩm: See Đồng Loại. 

Đông Sanh Thần: The guardian spirit. 

Đông Sanh thiên: Vị trời bảo hộ, sanh ra 

cùng lúc với người mà vị ấy bảo hộ che chở 

(mỗi người ngay từ lúc sanh ra đã có hai vị 

Đông Sanh Thiên và Đồng Danh Thiên bảo hộ 

che chở)—The guardian deva, who is born or 

produced simultaneously with the person he 
protects. 

Đồng Sự: Samanarthata (skt—Working 

together—See Tứ Nhiếp Pháp (4). 

Đồng Thanh: Unanimousiy—With 

VoIce——In chorus. 

Đông Thanh Tương Ứng, Đông Khí 

Tương Cầu: Birds of the same feather flock 

together. 

Đồng Thể: Có cùng một tánh chất như nước 

và sóng—Of the same body or nafture, as water 

and wave. 

Đồng Thể Từ Bi: Look all 

sympathetically as of the same nature as one 

(fellow-feeling and compassion). 

Đồng Thính Dị Văn: Theo tông Thiên Thai, 


Or 


One 


On 


cùng nghe một thứ pháp tại cùng một tòa, 
nhưng lại hiểu khác nhau—According to the 
Tien-T”ai sect, this means to hear the same 
words, but understand differently. 

Đồng Thời At the 
Simultaneously——Contemporarily. 


same  time— 

Đông Tiền: Tiền bằng đồng—Copper money, 

or cash. 

Đồng Tử: Kamura (sk)—Cưu Ma La—Cưu 

Ma La Ca. 

1) Tên gọi chung trẻ con—A boy—Youth 
A chĩd. 





2) Vị Bồ Tát được coi như là con của Như 
Lai: A Bodhisatva as son of the 
Tathagata. 

3) Vị Thái Tử: A prince. 

4)_ Đồng tử biệu thị cho sự thanh tịnh và vô tư 


lự và là hóa thân của những đại Bồ Tát: 
Young children symbolize purity and 
innocence and are the transformatlon 
bodies of Maha-Bodhisattvas. 

Đồng Tướng: All things, pure or impure, are 

fundamentally of the same universal. 

Đồng Ý: To agree—To concur—To agree 

with someone”s opinion—To be In agreement 

with someone. 

Động: 

I) Chuyển động: Tự tính của gió gây ra sự 
chuyển động (của các đại khác)—Move— 
Motion—Mutable—Movement 4TIS€S 
from the nature of wind which 1s the cause 
of motion. 

2) Hang động: A hole—A cave. 

Động Bất Động Pháp: Các pháp trong dục 

giới vô thường nhanh chóng gọi là động pháp; 

các pháp trên hai cõi sắc và vô sắc giới vĩnh 
cửu bất động nên gọi là bất động pháp—The 
mutable and immutable, the changing and the 
unchanging, the Kamadhatu, or realms of 
metempsychosis and the two higher realms, 
Rupadhatu and Arupadhatu. 


Động Cơ Thúc Đẩy: Motivation. 


Động Gïa: See Tào Động. 

Động Hạ: See Tào Động. 

Động Lòng: Touched—Moved—Affected. 
Động Lòng Từ: To be moved or touched by 
One”s compassion. 

Động Lực: Motive power. 

Động Sơn: See Lương Giới Động Sơn Thiển 
Sư. 

Động Sơn Lương Giới: Tung-Shan-Lieng- 
Chieh—Ông sanh năm 807 sau Tây Lịch, là tổ 
thứ nhất của phái Tào Động Trung Quốc và 
người đã thiết định Năm Vị hay Ngũ Sơn Tào 
Động. Động Sơn đến với Thư Sơn Huệ Siêu. 
Huệ Siêu hỏi: “Ông đã trụ tại một phương, nay 
đến đây làm gì?” Động Sơn nói: “Tôi bị dày 
vò bởi một mối ngờ, không biết phải làm sao 
nên đến đây.” Huệ Siêu gọi lớn: “Lương Giới! 
(tên thật của Động Sơn)” Động Sơn cất tiếng: 
“Dạ!” Huệ Siêu hỏi: “Cái gì thế?” Động Sơn 
không biết trả lời ra sao, và Huệ Siêu nói 
ngay: “Phật đẹp quá, chỉ hiểm không có lửa 
sáng!” Theo Truyền Đăng Lục, vì không có 
lửa sáng nên sự vô trí không được thắp sáng, 
khi biết được điều nầy, sẽ có sự thắp sáng. 
Ông tịch năm 869 sau Tây Lịch—He was born 
in 807 A.D. He was the first Patriarch of the 
Tao-Tung Sect and formulator of the Five 
Degrees. Tung-Shan came to see Hui-chao of 
Shu-Shan, and the later asked: 
already master of a monastery, and what do 
you want here?” Tung-Shan said: “[ am 
distressed with a doubt and do not know what 
to do, hence my coming here.” The master 
called out: “O Liang-Chieh!” which was Tung- 
Shan”s real name, and Liang Chich replied at 
once, “Yes, sir.” Hui-Chao asked: “What ¡s 
that?° Chieh failed to answer, and Hui-Chao 
gave this Judgment, “Fine Buddha no doubt, 
and what a pity he has no flames.” According 
to the Transmision of the Lamps, as he has no 
flames, his ipnorance 1s not 1lluminating. When 
he becomes conscious of the fact, there Is 
enlightenment. He died in 869 A.D. 


“You re 


** Please see Lương Giới Động Sơn Thiền Sư. 
Động Sơn Ngũ Vị: Năm cấp bậc chứng ngộ 
do Động Sơn Lương Giới thiết lập. Giống như 
10 bài kệ chăn trâu, đây là các mức độ khác 
nhau về sự thành tựu trong nhà Thiển—Eive 
degrees of Tung-Shan-Llang-Chieh—LIke the 
Ten Osherding Verses, these are different 
levels or degrees of Zen realization formulated 
by Zen master Tung-Shan-Liang-Chich: 

I) Chánh Trung Thiên: Ngôi vị thứ nhất 
nhận thức về thế giới hiện tượng ngự trị, 
nhưng nó được nhận thức như là chiều 
kích của ngã tuyệt đối—The first level in 
which of the 
phenomena 1s dominant, but 1f 1s perceived 
as a dimension of the absolute self. 

Thiên Trung Chánh: Giai đoạn thứ nhì nầy 
hình thái vô phân biệt đến với giai đoạn 
trước một cách mãnh liệt và sự phân biệt 
bị đẩy lùi vào phía sau——The second level 
second_ stage 
aspect comes sfronply to the fore and 
diversity recedes Into background. 

Chánh Trung Lai: Giai đoạn thứ ba là ngôi 
vị trong ấy không còn ý thức về thân hay 
tâm. Cả hai đã được xả bỏ hoàn toần— 
The third grade 1s a level of realization 
wherein no awareness of body or mind 
remains; both “drop away” completely. 
Thiên Trung Chí: Giai đoạn thứ tư, với 
ngôi vị nầy, tính duy nhất của mỗi sự vật 
được nhận thức ở mức độ độc nhất. Bây 
giờ núi là núi, sông là sông; chứ không 
còn núi đẹp sông buồn nữa—The fourth 
grade 1s the singularity of each obJect 1s 
perceived hiphest depree of 
uniqueness. NÑow_ mounftain Is mountain, 
TIV€T 1s rIver; ther 1s no such a beautiful or 
loving mounfaïn or a borIng rIver. 

Kiêm Trung Đáo: Ở vị thứ năm hay là 
mức cao nhất, sắc và không tương tức 
tương nhập đến độ không còn ý thức cả 
hai, các ý niệm ngộ mê đều biến mất, đây 


realization world of 


2) 


Or the  undifferentiated 


3) 


Sộ) 


at IS 


5) 


là giai đoạn của tự do nội tại trọn vẹn—In 
the fifh and highest grade, form and 
emptiness mutually penetrate to such a 
degree that no longer 1s ther conscIousness 
of either. Ideas of enlightenment or 
delusion entirely vanish. This ¡1s the staøe 
Of perfect Inner freedom. 

Động Thượng: See Tào Động. 

Đốt Hưởng: To burn incense. 

Đốt Nhang: See Đốt Hương. 


Đột: 

l) Đột nhiên: Suddenly—Abruptly—— 
Unexpectedly. 

2) Nhô ra: To protrude. 

Đột Bà: Dhupa (sk)_- Nhang thơm— 


Incense—Frankincense—Fragrant gum. 

Đột Biến: To transform suddenly. 

Đột Ca: Durga, Bhima, or Marici (skÙ— 
Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, 
Đột Ca là vợ của Ma Hê Thủ La Thiên, người 
mà mỗi năm vào mùa thu người ta đều phải 
dâng cúng thịt người —According to Eitel In 
The Dictionary of Chinese-English Buddhist 
Terms, Durga 1s the wife of Mahesvara, to 
whom human flesh was offered once a year In 
autumn. 

Đột Cát La: Duskrta (sk——Dukkata (p)— 
Đột Cát Lật Đa—Đột Sắt Kỷ Lý Đa—Ác tác 
nơi thân nghiệp và khẩu nghiệp (còn gọi là 
thức-xoa-già-la-ni)——Wrong-doIineg——Evil 
actlon—Misdeed—Sin—External sins of body 
and mouth, I.e. deed and words. 

Đột Khởi: To break out suddenly. 

Đột Lộ Nã: Drona (skt) Tên một vị Bà La 
Môn, người đã lãnh phần chia đều xá lợi của 
Phật để ngăn chận sự tranh chấp của các quốc 
vương thái tử—A Brahman who is said to have 
divided the cremation remains of the Buddha 
to prevent strife for them among contending 
princes. 

Đột Ngộ: To awake suddenly. 

Đột Nhập: To break into——To burst into. 


Đột Nhiên: See Đội. 

Đột Sắt Kỷ Lý Đa: Duskrta (sk)—See Đột 
Cát La. 

Đột Tất Cát Lật Đa: Duskrta (skt)—Tên 
đầy đủ của Đột Cát La—A complete name for 
Duskrta—See Đột Cát La. 

Đờ Người: Dumb with amazemert. 

Đời: Life. 

Đời Bất Hạnh: A wretched life. 

Đời Đời: Forever—Eternally—Perpetually. 
Đời Nào: Never. 

Đời Người: Man's life. 

Lời Phật dạy về “Đời Người” trong Kinh Pháp 
Cú —The Buddha”s teachings of “Man”s life” 
1n the Dharmapada Sutra: 


l) 


2) 


3) 


Người kia vì không hiểu rằng: “Chúng ta 
sắp bị hủy diệt, nên mới phí sức tranh luận 
hơn thua. Nếu họ hiểu rõ điều đó, thì 
chẳng còn tranh luận nữa.”—Some never 
sees that everybody perishes in any 
argument. Those who realize this, do not 
argue (Dharmapada 6). 

Những người chỉ muốn sống trong khoái 
lạc, không chịu nhiếp hộ các căn, ăn uống 
vô độ, biếng nhác chẳng tinh cần, họ là 
người dễ bị ma nhiếp phục như cành mềm 
trước cơn gió—Those who only want to 
live with pleasant things, with senses 
unrestained, ¡in food Immoderate, 
indolent, inactive, are quickly overthrown 
by the mara as a weak tree breaks before 
a big wind (Dharmapada 7). 

Những người nguyện ở trong cảnh chẳng 
khoái lạc, khôn khéo nhiếp hộ các căn, 
uống ăn tiết độ, vững tin và siêng năng, 
ma không dễ gì thắng họ, như gió thổi núi 
đá—Those who contemplate “impuritIes,” 
with senses restrained, moderate ¡in food, 
faithful and active, mara cannot overthrow 
him as 1s Impossible for the wind to 
overthrow a rocky mounfain (Dharmapada 
8). 


4) Ngươi nay đã giống ngọn lá héo khô; 
Diêm ma sứ giả (tử thần) ở sát bên mình. 
Ngươi đang đứng trước ngưỡng cửa chết, 
bước lữ đồ ngươi thiếu hẳn tư lương——You 
are like a withered leaf now. The 
messenger of death is walting for you. 
You are standing at the threshold of your 
departure, but you have no provision for 
your Journey (Dharmapada 235). 

5) Ngươi hãy tự tạo cho mình một hòn đảo 
an toàn, gấp rút tinh cần làm kẻ khôn 
ngoan, gột sạch bao nhiêu phiển não trần 
cấu, để bước lên Thánh cảnh của hàng 
chư thiên —Make yourself an ¡sland. Be 
wise fo strive quickly! When you cleanse 
your Impuritiles, you will enter into the 
heavenly world of the Ariyas (gods) 
(Dharmapada 236). 

6) Đời sống ngươi nay sắp lụn tàn, ngươi 
đang dịch bước gần Diêm vương, giữa 
đường đã không nơi ngơi nghỉ, bước lữ 
hành ngươi cũng thiếu hẳn tư lương——Your 
life has come to an end now. You stand In 
death presence. There 1s no resting place 
for you on the way, but you have no 
provision (are not prepared) for your 
Journey (Dharmapada 237). 

7) Ngươi hãy tạo lấy cho mình một hòn đảo 
an toàn, gấp rút tinh cần làm kẻ khôn 
ngoan, gột sạch bao nhiêu phiển não trần 
cấu, chớ trở lui đường sanh lão nguy 
nan—Make an Island for yourself. Be 
wise fo strive quickly! When you cleanse 
your Impuritiles, you will not come back 
again to birth and old age (Dharmapada 
238). 

Đời Người Là Một Cây Nến Đang Cháy: 

Man's life 1s a burning candle. 

Đời Sau: Future generations. 

Đời Sống: Life. 

Đời Sống Cao Đẹp: A life of beauty. 

Đời Sống Đạo Lý: Religious life. 

Đời Sống Thanh Tịnh Và Bình Dị: A pure 


simple life. 

Đời Sống Vật Chất: Material life. 

Đời Tư: Private life. 

Đời Xưa: Ancient times. 

Đợi Chờ: To expect. 

Đợi Thời: To wait for an opportunity. 

Đơn: 

I1) Đơn lẻ: Single—Alone. 

2) Hóa đơn: A bill—A cheque. 

3) Một: One. 

4)_ Số lẻ: Odd numbers. 

Đơn Âm: Monosyllabic. 

Đơn Điền: Udana (skt)—Điểm khoảng một 

tất dưới rún, là nơi chứa đựng những nguyên lý 

tất yếu, có thể làm biến đối sự luân lưu của 

dòng bất tử—A spot about an inch below the 

navel where lies the reservoir of vital principle 

which can be transmuted unto the Elexir of 

Immortality. 

Đơn Độc: Solitary—Alone—Isolated. 

Đơn Giản: Simple. 

Đơn Hà Tử Thuần: Thiển sư Đơn Hà Tử 

Thuần sanh năm 1064 tại tỉnh Tứ Xuyên, là 

một trong những đại đệ tử của Thiển sư Phù 

Dung. Ông thọ cụ túc giới vào năm hai mươi 

tuổi. Sư trụ tại núi Đơn Hà, thuộc tỉnh Tứ 

Xuyên—Zen master Dan-Xia-Zhi-Chun was 

born in 1064 in Si-Chuan province, one of the 

øreat disciples of Zen master Fu-Rong. He was 

ordained at the age of twenty. He resided at 

Mount Dan-Xia. 

se. Một hôm sư thượng đường thuyết pháp: 
“Trong càn khôn giữa vũ trụ, ở trong có 
một hòn ngọc ẩn tại hình sơn. Triệu Pháp 
Sư nói vậy, chỉ có thể chỉ vào dấu và nói 
về vết, chứ không thể cầm lấy mà chỉ bày 
cho người. Ngày nay Đơn Hà mở toát vũ 
trụ đập nát hình núi, cầm lấy mà chỉ bày 
cho mọi người quan sát. Những người có 
tuệ nhãn có thể thấy được.” Đơn Hà cầm 
gậy dọng xuống sàn nói: “Có thấy không? 
Cò trắng trên tuyết sắc vẫn khác, Trăng 


sáng hoa lau chẳng giống nhau.”—One 
day he entered the hall and addressed the 
monk, sayIng, “Within the cosmos, Inside 
the universe, at the very cenfter, there 1s a 
Jewel concealed ¡in form mounftain. 
Dharma master Zhao says that you can 
only point at tracks and speak of traces of 
this Jewel, and that you cannot hold it up 
for others to see. But today I split open the 
universe, break apart form mounfain and 
hold it forth for all of you to observe. 
Those with the eye of wisdom wIill see 1t.” 
Dan-Xia hít the floor with his staff and 
said, “Do you see? A white egret stands In 
the snow, but its color 1s different. lt 
doesn”t resemble the clear moon or the 
water reeds!” 

Sư thượng đường, nhắc lại Đức Sơn dạy 
chúng nói: “Tông ta không ngữ cú, không 
một pháp cho người.” Đức Sơn nói thoại 
thế ấy, đáng gọi là chỉ biết vào cổ tìm 
người, bất chợt toàn thân bùn nước. Chín 
chắn xem ra, chỉ đủ một con mắt. Nếu là 
Đơn Hà thì không thế. Tông ta có ngữ cú 
đao vàng cắt chẳng mở, sâu xa chỉ huyển 
diệu, ngọc nữ đêm mang tha—Dan-Xia 
entered the hall and said, De-Shan spoke 
as follows: “My doctrine 1s without words 
and phrases, and truthfully, I have no 
Dharma to impart to people.” You can say 
De-Shan knew how to go Into the ørass tfO 
save people. But he didn”t soak the whole 
body in muddy water. If you look carefully 
you see he has Just one eye. But as for me, 
my doctrine has words and phrases, and a 
golden knife can”t cut 1t open. Ït is deep, 
mysterious, and sublime. A jade woman 
conceives In the nipht.” 

Sư thượng đường: “Dừng dừng đúng ngọ 
còn thiếu nửa, lặng lặng canh ba vẫn 
chửa tròn, sáu cửa chẳng từng biết hơi ấm, 
lại qua thường ở trước trăng trong.”—Dan- 
Xia entered the hall and said, “At hiph 
noon 1s sfill lacks half. In the quiet nipht it 


1s still not complete. Households haven't 
known the intimate purpose, always goIng 
and coming before the clear moon.” 

e Sư thượng đường thuyết: “Trăng sáng 
chiếu soi đầm trong bày bóng, nước không 
có ý thấm trăng, trăng không có tâm soi 
nước, trăng nước cả hai đều quên mới 
đáng gọi là đoạn. Vì thế nói: Việc lên trời 
cần phải thổi mất, việc thập thành cần 
phải dẹp mất, ném vàng vang tiếng chẳng 
cần xoay nhìn. Nếu hay như thế mới hiểu 
nhằm trong đị loại mà đi. Quý vị đến trong 
ấy lại thấu hiểu chăng? Sư im lặng một 
lúc lại nói: Thường đi chẳng cất nhân gian 
bước, mang lông đội sừng lẫn đất bùn.”— 
Dan-Xia entered the hall said, “The 
precilous moon sfrteams Ifs shining lipht, 
spreading out vast and clear. The water 
reflects, but does not absorb 1fs essence, 
nor does the moon rend 1(s shining mind. 
When water and moon are both forgotten, 
this may be called cut-off. Therefore, 1 1s 
said: Things rising to heaven must fall 
back to earth. What 1s fully completed 1s 
inevifably lacking. Cast off the desire for 
reputation and don” look back. If you can 
do this, you can then walk in the fantastic 
diversity. And when you have reached this 
place, have you seen 1t all? After a long 
pause Dan-Xia said: IÝ you are not 
devoted to walking among people, then 
you fall into the dit and mud wearing 
feathers and horns.” 

e  Thiển Sư Đơn Hà thị tịch vào mùa xuân 
năm 1117. Tháp cốt của sư được dựng lên 
ở phía nam Hồng Sơn, bây giờ là thành 
phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc—Dan-Xia died 
1n the spring of the year lI17. A monment 
and the master`s complete remains were 
placed In a stupa south of Mount Hong, 
now 1s Wu-Han city, Hubel province. 


Đơn Ma: Trước khi Phật thành đạo, trong khi 
còn tu khổ hạnh, Ngài chỉ ăn mỗi ngày một 


hạt mè——A single hempseed a dayto which the 
Buddha his 
enlightenmernt. 

Đơn Na: Putana (sk)—A female demon— 
See Bố Đát Na and Phú Đơn Na. 

Đơn Sở: See Đơn giản. 


reduced his food before 


Đơn Thuần: Unmixed—Pure—Not 
confaining any other substance. 


Đơn VỊ: 

I) Chỗ ngổi đã được ghi vào danh sách: A 
listed position, or seat. 

2) Chỗ ngồi một người: A single seat. 

Đủ: Sufficien—Adequate—Enough. 

Đủ Ăn: To be well of —To have enoupgh to 

cat. 

Đủ Dùng: See Đủ. 

Đủ Khả Năng: To be capable (efficient). 

Đủ Mặt: Everybody is present. 

Đủ Sức: To be competent (able). 

Đủ tài: See Đủ Sức. 

Đủ Trí Khôn: Sufficient intelligence. 

Đủ Tư Cách: To be qualfied to do 

something. 

Đua Đồi: To imitate. 

Đua Tài: To compete with someone ïn talent. 

Đua Tranh: To compete. 

Đùa Cợt: To jes(——To joke. 

Đúc Chuông: To cast a bell. 

Đúc Tượng: To cast a statue. 


Đục Nước Béo Cò: To fish ¡in troubled 
Wat€rS. 

Đúng: Right—Proper. 

Đúng Đắn: Decent. 

Đúng Lúc: Right tme——Right moment. 
Đúng Người Đúng Chỗ: The right man in 
the right place. 

Đùng Đùng: Violently. 

Đụng Chạm Quyền Lợi: Interests conflict. 
Đuốc: Torch. 


2s ° Ề Ẫ 
Đuổi: To drive someone out—To dismiss——To 


discharge——To expel. 

Đút Lót: To bribe. 

Đụt Mưa: To take shelter from the rain. 

Đưa Mắt Nhìn: To gaze. 

Đưa Tìn: To bring news. 

Đưa Tận Tay: To give something ¡into 
someone”s hands. 

Đưa Tới: Conductive to—To evoke. 

Đức: Guna (skÙ—Virtue—Moral—Moral 
power——Moral excellence. 

Đức Bình: Còn gọi là Hiển Bình, Thiện Bình, 
hay Cát Tường Bình (người có chiếc bình nầy 


sẽ cầu gì được nấy)—The vase or talisman of 
pOWEF. 

Đức Bổn: 

I1) Căn bản đạo đức của cuộc sống: The root 


of the moral life, or of religious pOwer. 

Danh hiệu của Đức Phật A Di Đà như là 

căn bản của mọi đức hạnh: Name for 

Amitabha as rot of all virtue 

Đức Dị Mộng Sơn: See Mộng Sơn Đức DỊ. 

Đức Dục: Moral education. 

Đức Điền: Ruộng công đức, ám chỉ những 

bậc A La Hán, Bồ Tát, và Phật—Field of 

virtue, or of reliplous power, 1.e. the cuÏt of 
arhats, bodhisattvas, and Buddhas. 

Đức Độ: Virtuous and generous. 

Đức Hải: Ảnh hưởng của công đức sâu rộng 

như biển cả mênh mông —The ocean like 

character and Influence of virtue. 

Đức Hạnh: Công đức và công hạnh tu trì— 

Virtues——Virtuous—Morality—Good 

conduct—Moral 

exercises, or discipline. 

Những lời Phật dạy về “Đức Hạnh” trong Kinh 

Pháp Cú The Buddha's teachings 

“Virtues” in the Dharmapada Sutra: 

1) Mùi hương của các thứ hoa, dù là hoa 
chiên đàn, hoa đa già la, hay hoa mạt ly 
đều không thể bay ngược gió, chỉ có mùi 
hương đức hạnh của người chân chính, tuy 
ngược gió vẫn bay khấp cả muôn 


2) 


conduct and religious 


on 


phương —The scent of flowers does not 
blow against the wind, nor does the 
fraprance of sandalwood and jasmine, but 
the fragrance of the virtuous blows agaInst 
the wind; the virtuous man pervades every 
direction (Dharmapada 54). 

Hương chiên đàn, hương đa già la, hương 
bạt tất kỳ, hương thanh liên, trong tất cả 
thứ hương, chỉ thứ hương đức hạnh là hơn 
cả—OF little account ¡is the fragrance of 
sandal-wood, lotus, Jasmine; above all 
these kinds of fragrance, the fragrance of 
virtue 1s by far the best (Dharmapada 55). 
Hương chiên đàn, hương đa già la đều là 
thứ hương vi diệu, nhưng không sánh bằng 
hương người đức hạnh, xông ngát tận chư 
thiên—Of litle account 1s the fragrance of 
sandal; the fragrance of the virfuous rIses 
up to the øods as the highest (Dharmapada 
56). 

Người nào thành tựu các giới hạnh, hằng 
ngày chẳng buông lung, an trụ trong chính 
trí và giải thoát, thì ác ma không thể dòm 
ngó được —Mara never finds the path of 
those who are virtuous, careful in living 
and freed by ripht knowledge 
(Dharmapada 57). 

Già vẫn sống đức hạnh là vui, thành tựu 
chánh tín là vui, đầy đủ trí tuệ là vui, 


2) 


3) 


4) 


5) 


không làm điều ác là vui—To be virtue 
until old age 1s pleasant; to have steadfast 
fath 1s pleasant; to aftain wisdom Is 
pleasant; not to do evil 1s pleasant 
(Dharmapada 333). 
Đức Hương: Hương thơm đức hạnh—The 
fragrance of virtue. 
Đức Mẫu: Mẹ của mọi công đức, như niểm 
tin là căn bản của cuộc sống tôn giáo—The 
mother of virtue, 1.e. faith which 1s the root of 
the religious life. 
Đức Môn: Virtuous family. 
Đức Niệm: Hòa Thượng Thích Đức Niệm, 
một trong những danh Tăng Việt Nam thời cận 


đại. Năm 1978, ngài nhận bằng Tiến Sĩ Phật s 


Học tại Đài Loan. Cùng năm ấy, ngài là chủ 
tịch hiệp hội cứu trợ người ty nạn. Vào năm 
1981, ngài thành lập Phật Học Viện Quốc Tế 
để đào tạo chư Tăng Ni, cũng như phiên dịch 
và in ấn kinh luật luận Phật giáo. Vào năm 
1992, ngài là Thượng Thủ của Giáo Hội Việt 
Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ. Ngài cũng đã 
viết và ¡in nhiều sách Phật giáo trong đó có tập 
Đại Thừa Tịnh Độ Luận và Pháp Ngữ Lục, 
vân vân—Most Venerable Thích Đức Niệm, 
one of the most oufstanding Vietnamese 
monks in the modern era. In 1978, he obtained 
hs PhD. in Buddhist study at Taiwan 
University. In the same year, he was also the 
President of the Refugee Relief Association 1n 
Taiwan. In 1961, he founded the International 
Buddhist Monastc Institute in the United 
Sftates to trainn monks and nuns as well as to 
translate and publish Buddhist sutras, vinaya, 
and commentaries. In 1992, he was head of the 
Leadershp Council Vietnamese-American 
Uniied Buddhist Congress, an umbrella 
OrĐØAnIZarlon covering Buddhist 
Organizatlons In the United States. He also 
wrote and published several Buddhist books 
imncludng A Commentary On Mahayana 
Pureland Thought, Thích Đức Niệms Dharma 
Talks, etc. 

Đức Phật: See Buddha ¡in Sanskri/Pali- 
Vietnamese Section. 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: Sakyamuni 
Buddha—See Buddha in  SanskriI/Pali- 
Vietnamese Section. 

Đức Phong: Gió công đức hay sức mạnh tôn 
giáo—The wind of vitue, or of reliplous 
DOWET. 

Đức Sĩ: Đức Sĩ là một từ dùng để gọi vị Tăng 
dưới thời nhà Đường——Virtuous scholar, a term 
for a monk during the Tang dynasty. 

Đức Sơn Tuyên Giám: Thiền sư Đức Sơn 
Tuyên Giám—Zen master Te-Shan-Hsuan- 
Chien (780-865). 


several 


Ông sanh vào năm 780 sau Tây Lịch, là 
một trong những đại sư đời nhà Đường. 
Ông là để tài của nhiều công án. Một 
trong những công án nầy kể lại chuyện 
ông giác ngộ khi thầy ông (Long Đàm) 
thổi tắt cây đuốc hay “Cây Đuốc Long 
Đàm.” Ông tịch vào năm 865 sau Tây 
Lịch. Theo Thiền Sư D.T. Suzuki trong 
Thiển Luận Tập II, Đức Sơn không chỉ 
giỏi về Kinh Kim Cang mà còn giỏi cả về 
những ngành triết học Phật giáo khác như 
Câu Xá và Du Già Luận. Nhưng ban đầu 
ngài chống đối Thiển một cách quyết liệt, 
và chủ đích ra khỏi vùng đất Châu là để 
tiêu hủy Thiển. Dù sao, đây cũng là động 
cơ điều động bể mặt của tâm thức ngài; 
còn những gì trôi chảy bên trong chiều sâu 
thì ngài hoàn toàn không ý thức đến. Định 
luật tâm lý về sự tương phản chắc có thế 
lực và được tăng cường chống lại động lực 
bể mặt khi ngài gặp một địch thủ hoàn 
toàn bất ngờ dưới hình thức một chủ quán 
bán trà. Lần đầu tiên đối đáp với Sùng 
Tín về Đầm Rồng, lớp vỏ chắc cứng của 
tâm trí Đức Sơn bị đập nát hoàn toàn, giải 
tỏa tất cả những thế lực ẩn nấp sâu xa 
trong tâm thức của ngài. Rồi khi ngọn 
đuốc bỗng dưng bị thổi tắt, tất cả những gì 
ngài đã từ chối trước khi có biến cố nầy 
bây giờ được lấy lại vô điều kiện. Đó là 
một đại biến toàn diện của tâm trí. Cái đã 
từng được trân trọng nầy chẳng đáng bằng 
một cọng rơm —He was born in 780 A.D., 
one of the great Zen master during the 
Tang dysnasty. He 1s the subject of 
several koans. One of which tells how he 
attained enlightenment through his master 
blowing out of a candle. He died in 865 
A.D. According to Zen Master D.T. 

Suzuki In the Essays In Zen Buddhism, 

Te-Shan was learned not only 1n the 
Vajracchedika, but in other departments of 
Buddhist phiosophy such as the 
Abhidharma-soka and the Yogacara. But 


1n the begInning he was decidedly agaInst 
Zen, and the object of his coming out of 
Chou district was to annihilate 1t. This at 
any rate was the motive that directed the 
surface current of his consciousness; as fo 
what was going on underneath he was 
alogether unawae of 1t. The 
psychological law of contrariness was 
undoubftdly ¡in force and was 
strengthened aS aglanst his 
superficialmotive when he encountered a 
most unexpected opponent in the form of a 
tea-house keeper. His first talk with 
Chung-Hsn concernng the Dragon”s 
Pool (Lung-T”an) completely crushed the 
hard crust of te-Shans mentality, 
releasing all the forces deeply hidden in 
his consciousness. When the candle was 
suddenly blown out, all that was negated 
pior to thís incident unconditionally 
reasserted 1tself. A complete mental 
cataclysm took place. What had been 
regarded as most precious was now not 
worth a straw. 

Đức Sơn nổi tiếng về lối vung gậy, ông 
cũng là người học Kinh Kim Cương trước 
khi qui đầu theo Thiền. Khác với tiền bối 
của mình tức Lục Tổ Huệ Năng, Đức Sơn 
học giáo lý của kinh điển rất nhiều và đọc 
rộng các kinh sớ; vậy kiến thức về kinh 
Bát Nhã của ngài có hệ thống hơn của 
Huệ Năng. Ngài nghe nói phái Thiển nầy 
xuất hiện ở phương Nam, theo đó một 
người có thể thành Phật nếu nắm ngay 
được bản tính uyên nguyên của mình. 
Ngài nghĩ đây không thể là lời dạy của 
chính Đức Phật, mà là của Ma vương, rồi 
quyết định đi xuống phương Nam. Về 
phương diện nầy, sứ mệnh của ngài lại 
khác với Huệ Năng. Huệ Năng thì muốn 
thâm nhập tinh thần của kinh Kim Cang 
dưới sự dẫn dắt của Ngũ Tổ, còn ý tưởng 
của Đức Sơn là muốn phá hủy Thiển tông 
nếu có thể được. Cả hai đều học kinh Kim 


Cang, nhưng cảm hứng của họ ngược 
chiều nhau. Chủ đích đầu tiên của Đức 
Sơn là đi tới Long Đàm, nơi đây có một 
Thiền sư tên là Sùng Tín. Trên đường lên 
núi, ngài dừng chân tại một quán trà và 
hỏi bà chủ quán có cái gì điểm tâm. 
“Điểm tâm” trong tiếng Hán vừa có nghĩa 
là ăn sáng, mà cũng có nghĩa là “chấm 
điểm tâm linh.” Thay vì mang cho du 
Tăng những đồ ăn điểm tâm theo lời yêu 
cầu, bà lại hỏi: “Thầy mang cái gì trên 
lưng vậy?” Đức Sơn đáp: “Những bản sớ 
giải của kinh Kim Cang.” Bà già nói: “Thì 
ra thế! Thầy cho tôi hỏi một câu có được 
không? Nếu Thầy trả lời trúng ý tôi xin 
đãi thầy một bữa điểm tâm; nếu thầy chịu 
thua, xin thầy hãy đi chỗ khác.” Đức Sơn 
đồng ý. Rồi bà chủ quán trà hỏi: “Trong 
kinh Kim Cang tôi đọc thấy câu nầy “quá 
khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả 
đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Vậy thầy 
muốn điểm cái tâm nào?” Câu hỏi bất ngờ 
từ một người đàn bà quê mùa có vẻ tầm 
thường ấy đã hoàn toàn đảo lộn tài đa văn 
quảng kiến của Đức Sơn, vì tất cả kiến 
thức của ngài về Kim Cang cùng những sớ 
giải của kinh chẳng gợi hứng cho ngài 
chút nào cả. Nhà học giả đáng thương nầy 
phải ra đi mà chẳng được bữa ăn. Không 
những chỉ có thế, ngài còn phải từ bỏ cái ý 
định là khuất phục các Thiền sư, bởi nếu 
chẳắng làm gì được với một bà già quê 
mùa thì mong gì khuất phục nổi một Thiển 
sư thực thụ—Te-Shan, who 1s noted for his 
swinging a sfaff, was also a student of the 
Vajracchedka Suữa before he was 
converted to Zen. Different from his 
predecessor, Hui Neng, he was very 
learned in the teaching of the sutra and 

WaS extensively read in 1fS 

commenfarIes, showing that his 
knowledge of the Prajnaparamita was 
more sytematIic than was Hui-Neng”. He 
heard of this Zen teaching In the south, 


according to which a man could be a 
Buddha by immediately taking hold of his 
Inmost nature. This he thought could not 
be the Buddha's own teaching, but the 
Evil One”s, and he decided to go down 
south. In this respect his mission again 
differed from that of Hui-Neng. Hui Neng 
wished to get Into the spirit of the 
Vajracchedika under the guidance of the 
Fith Patriarch, while Te-Shan”s idea was 
to destroy Zen I1f possible. They were both 
studenfs of the Vajracchedika, but the 
sutra Inspired them in a way diametrically 
opposite. Te-Shan's first obJective was 
Lung-TI?an where resided a Zen masfter 
called Chung-Hsin. On his way to the 
mounftain he stopped at a tea house where 
he asked the woman-keeper to give him 
some refreshments. In Chinese, 
“refreshmenf” not only means “tien-hsin” 
(breakfast), but literally, 1t means “to 
punctuate the mind.” Instead of setfing out 
the request refreshments for the tired 
monk-traveller, the woman asked: "“What 
are you carrying on your back?” Te-Shan 
replied: “They are commentaries on the 
Vajracchedika.” The woman said: “The 
are Indeed! May I ask you a question? ITf 
yOU Can answer 1( fo my satisfaction, you 
will have your refreshments free; but If 
you fail, you wIll have to go somewhere 
else.” To thú Te-Shan agreed. The 
woman-keeper of the tea house then 
proposed the following: “I read in the 
Vajracchedika that the mind 1s obtainable 
neither In the past, nor 1n the present, nor 
in the future. If so, which mind do you 
wish to punctuate?” This unexpected 
question from an apparently 1nsignificant 
COUntry-woman completely upset 
knapsackful scholarship of Te-Shan, for all 
hs knowledge of the vajracchedika 
topether with IfS varlous commenfarIes 
gave him no Inspiraton whatever. The 


poor scholar had to go without his 
breakfast. Not only this, he also had to 
abandon his bold enterprise to defeat the 
teachers of Zen; for when he was no 
match even for the keeper of a rodside tea 
house, how could he expect to defeat a 
professional Zen master? 

Ngay trước khi gặp gỡ Long Đàm Sùng 
Tín, chắc chắn ngài đã phải xét lại sứ 
mệnh của mình. Đến khi gặp Long Đàm 
(cái đầm rồng) Sùng Tín ngài nói: “Tôi 
nghe người ta nói nhiều về Long Đàm; 
bây giờ thấy ra thì chẳng có rồng cũng 
chẳng có đầm gì ở đây hết.” Sùng Tín trả 
lời ôn hòa: “Quả thực ông đang ở giữa 
Long Đàm. Cuối cùng Đức Sơn quyết định 
ở lại Long Đàm và theo học Thiển với 
Thiền sư nầy—Even before he saw 
Chung-Hsin, master of Lung-T”an, he was 
certainly made to think more about his 
self-Imposed mission. When Te-Shan saw 
Chu g-Hsin, he said: “[ have heard people 
talked so much of Lung-T”an (dragon”s 
pool), yet as I see it, there 1s no dragon 
here, nor any pool."”Ch”ng-Hsin quietly 
said: "“ou are indeed In the midst of Lung- 
Tan.” Te-Shan finally decided to stay at 
Lung-T”an and to study Zen under the 
guidance of Its master. 

Một buổi chiều, ngài ngôi ở ngoài thất, 
lặng lẽ nhưng hăng say tìm kiếm chân lý. 
Sùng Tín hỏi: “Sao không vào?” Đức Sơn 
đáp: “Trời tối.” Tổ sư bèn thắp một ngọn 
đuốc trao cho Đức Sơn. Lúc Đức Sơn sắp 
sữa đón lấy đuốc thì Sùng Tín bèn thổi tắt 
mất. Nhân đó tâm của Đức Sơn đột nhiên 
mở rộng trước chân lý của đạo Thiền. Đức 
Sơn cung kính làm lễ, và Tổ sư hỏi: “Thấy 
gì?” Đức Sơn đáp: “Từ nay trở đi chẳng 

còn chút nghi ngờ những thoại đầu nào 

của lão Hòa Thượng nữa.” Sáng hôm sau, 
Đức Sơn mang tất cả những sách sớ giải 
về Kinh Kim Cang mà ngài đã coi trọng 
và đi đâu cũng mang theo, ném hết vào 


lửa và đốt thành tro, không chừa lại gì hết. 
Ngài nói: “Đàm huyền luận diệu cho đến 
đâu cũng chẳng khác đặc một sợi lông 
vào giữa hư không vô tận; còn cùng kiếp 
tận số tìm kiếm then chốt máy huyền vi 
như đổ một giọt nước xuống vực sâu 
không đáy, chẳng thấm vào đâu. Học với 
chẳng học, mình ta biết.” Sáng hôm sau, 
Hòa Thượng Long Đàm thượng đường 
thuyết pháp. Ngài gọi Tăng chúng lại nói: 
“Irong đây có một lão Tăng răng như 
rừng ươm, miệng tợ chậu máu, đánh một 
hèo chẳng ngoái cổ, lúc khác lại lên chót 
núi chớn chở dựng đạo của ta ở đấy.”— 
One evening he was siting ouside the 
room quietly and yet earnestly In search of 
the truth. Ch?ung-Hsin said: “Why do you 
not come 1n?” Te-Shan replied: “It 1s 
dark.” Whereupon Ch°ung-Hsin lighted a 
candle and handed to Te-Shan. When Te- 
Shan was about to take it, Ch°ung-Hsin 
blew 1t out. This suddenly opened his mind 
to the truth of Zen teaching. Te-Shan 
bowed respectfully.” The master asked: 
“What 1s the matter with you?” Te-Shan 
“After this, 
propositions the Zen masters may make 
about Zen, I shall never again cherish a 
doubt about them.” The next morning Te- 
Shan took out all his commenfaries on the 
Vajracchedika, 
considered so Indispensable that he had to 
carry them about with him wherever he 
went, committed them to the flames and 
turned them all into ashes. He exclaimed: 
deep your knowledge of 
abstrue philosohy, 1t is like a piece of haIr 
placed 1m the vastness of space; and 
however Important your experlence 1n 
worldly things, 1t 1s like a drop of water 
thrown Into an unfathomable abyss.” The 
next morninp, Zen master Lung-T”an 
entered the hall to preach the assembly, 
said: "Among you monks, there 1s a old 


asserted: whatever 


once so valued and 


“However 


monk, whose teeth are as sharp as swords, 
and mouth is as red as a basin of blood, a 
blow on his head will not make him turn 
back; later he will ascend the top of a 
sheer mountain to establish my sect.” 

Về sau khi Đức Sơn đã trở thành một bậc 
thây, ngài thường nói với kẻ hỏi đạo: “Dù 
nói được hay nói không được, nhà ngươi 
cũng lãnh ba chục hèo.” Một vị Tăng hỏi: 
“Phật là ai?” Đức Sơn bảo: “Phật là một 
lão Tỳ Kheo bên trời Tây.” VỊ Tăng lại 
hỏi: “Giác là thế nào?” Đức Sơn bèn đập 
cho người hỏi một gậy và bảo: “Đi ra khỏi 
đây; đừng có tung bụi quanh ta.” Một thầy 
Tăng khác muốn biết đôi điều về Thiên, 
nhưng Đức Sơn nạt nộ: “Ta chẳng có gì 
mà cho, hãy xéo đi.”—Afterwards, when 
Te-Shan himself became a master, he 
used fo say to an inquirer: “Whether you 
say “yes,` you get thirty blows; whether 
you say “no,` you get thirty blows Just the 
same.” A monk asked him: “Who 1s the 
Buddha?” Te-Shan relpied: He 1s an old 
monk of the Western country.” The monk 
confinued tO asK: “What 1S 
enlightenment?” Te-Shan gave the 
questioner a blow, saying: “You get out of 
here; do not scatter dirt around us!” 
Another monk wished to know something 
about Zen, but Te-Shan roared: “I have 
nothing to give, begone!” 


Đức Thiều Thiền Sư: Zen master Te- 
Shao—Thiển sư Đức Thiểu sanh năm §8I1, là 
đệ tử và pháp tử của Thiển sư Vân Ích Pháp 
Nhãn—Zen master Te-Shao was born ¡in 881, 
was a discIplie and Dharma heir of Fa-Yan- 
Wen-Yi. 


Sư tham vấn Hòa Thượng Tuần ở Long 
Nha. Sư hỏi: “Bậc tôn hùng vì sao gần 
chẳắng được?” Long Nha đáp: “Như lửa 
với lửa.” Sư hỏi: “Chợt gặp nước đến thì 
sao?” Long Nha bảo: “Ngươi chẳng biết.” 
Sư lại hỏi: “Trời chẳng che đất chẳng chở, 


lý nầy thế nào?” Long Nha đáp: “Nên như 
thế.” Sư không lãnh hội được, liền cầu xin 
chỉ dạy. Long Nha bảo: “Đạo giả! Ngươi 
về sau tự biết.”—Upon meeting Long-Ya, 
Te-Shao asked: “Why can”t the people of 
today reach the level of the ancient 
worthies?” Long-Ya said: “lUs like fire 
and fire.” Te-Shao said: “If suddenly 
there”s water, then what?” Long-Ya said: 
“Gol You dont understaand what Ïm 
saying.” Te-Shao also asked Long-Ya: 
“What ¡1s the meaning of the “sky can”t 
cover 1t, the earth can”t contain 1ˆ?” Long- 
Ya said: “Is just like that” Te-Shao 
asked the same question repeatedly, but 
each timeLong-Ya gave the same answer. 
Finally, when he asked again, Long-Ya 
said: “Ứve already spoken, now you Øo 
find out on your own.” 

Một hôm, Pháp Nhãn thượng đường, có vị 
Tăng hỏi: “Thế nào là một giọt nước ở 
nguồn Tào?” Pháp Nhãn đáp: “Là giọt 
nước ở nguồn Tào.” Vị Tăng ấy mờ mịt 
thối lui. Sư ngỗi bên cạnh hoát nhiên khai 
ngộ, bình sanh những mối nghi ngờ dường 
như băng tiêu, cảm động đến rơi nước mắt 
ướt áo. Sư trình chỗ sở ngộ cho Pháp 
Nhãn. Pháp Nhãn bảo: “Ngươi về sau sẽ 
làm thầy Quốc Vương, khiến ánh đạo 
vàng của Tổ Sư càng rộng lớn, ta không 
sánh bằng.” Trên đây cho chúng ta thấy, 
Thiển không thể cầu được trong ngôn ngữ 
văn tự, dầu Thiền vẫn dùng ngôn ngữ văn 
tự để truyền đạt. Người tu Thiển nắm lấy 
diệu lý Thiển qua ngôn ngữ, chứ không 
phải trong ngôn ngữ—One day, as Fa-Yan 
resided In the hall, a monk asked him: 
“What 1s a single drop of the Cao source?” 
Fa-Yan said: “A single drop of Cao 
source.” The monk deJectedly retreated. 
Later, as Te-Shao reflected on this 
exchange while meditating, he suddenly 
experienced cenliphtenment, with the 
obstructions of everyday life flowing away 


like melting Ice. Te-Shao went to Fa-Yan 
with news of ths event  Fa-Yan Is 
reported to have said: “Later you will be 
the teacher of kings. Ï won”t compare with 
the brilliance of your attainment on the 
ancesftral way.” This shows that Zen 1s not 
to be sought in Ideas or words, but at the 
same time 1t also shows that without Ideas 
or words Zen cannot convey 1Ifself to 
others. To ørasp the exquisite meaning of 
Zen as expressing 1(self in words and yet 
not In them. 

Một hôm sư thượng đường thuyết pháp. 
Có một vị Tăng hỏi: “Người xưa nói thấy 
Bát Nhã tức bị Bát Nhã ràng buộc, chẳng 
thấy Bát Nhã cũng bị Bát Nhã ràng buộc. 
Sao đã thấy Bát Nhã mà còn bị Bát Nhã 
ràng buộc là gì?” Sư hỏi: “Ông nói Bát 
Nhã thấy cái gì?” Vị Tăng hỏi: “Chẳng 
thấy Bát Nhã thì bị ràng buộc như thế 
nào?” Sư đáp: “Ông nói Bát Nhã chẳng 
thấy cái gì?” Rồi sư tiếp: “Nếu thấy Bát 
Nhã, đó chẳng phải là Bát Nhã; chẳng 
thấy Bát Nhã, đó cũng chẳng phải là Bát 
Nhã. Bát Nhã là cái gì mà nói là thấy, và 
chẳng thấy?” Sư lại tiếp: “Nên người xưa 
nói: “Nếu thiếu một pháp, chẳng thành 
pháp thân; nếu thừa một pháp, chẳng 
thành pháp thân; nếu có một pháp để 
thành chẳng thành pháp thân; nếu không 
một pháp nào để thành, cũng chẳng thành 
pháp thân. Chư Thượng Tọa, đó là chân 
tông Bát Nhã.”—One day he entered the 
hall to preach A monk asked: “lI 
undersfand this was an ancilent wise man”s 
saying “When a man sees Prajna he Is tied 
to 1(; when he sees it not he 1s also tied to 
1t.” Noe I wish to know how 1t 1s that man 
seeing Prajna could be tied to 1t.” The 
master said: “You tell me what 1t 1s that 
IS seen by Prajna.” The monk asked: 
“When a man sees not Prajna, how could 
he be tied to 1t?” The master said: “You 
tell me 1f there 1s anything that is not seen 


» 


by PraJna.” The master then went on: 
“Prajna seen 1s no Prajna, nor Is Prajna 
unseen Prajna; how could one apply the 
predicate, seen or unseen, to Prajna? 
Therefore, it is said of old that “When one 
thing 1s missing, the Dharmakaya 1s not 
complete; when one thing 1s superfluous, 
the Dharmakaya 1s not complete; and 
agan when there 1s one thing to be 
asserted the Dharmakaya 1s not complete; 
when there Is nothing to be asserted, the 
Dharmakaya 1s not complete.` This indeed 
the essence of Prajna.” 

Một hôm khác, sư thượng đường bảo: “Tối 
nay không ai được hỏi, ai hỏi sẽ lãnh ba 
mươi hèo.” Bấy giờ có một nhà sư vừa 
bước ra làm lễ, ngài bèn đánh. Nhà sư nói: 
“Chưa hỏi câu nào, sao Hòa Thượng lại 
đánh?” Sư hỏi: “Ông người xứ nào?” Nhà 
sư đáp: “Ở Tân La (Cao Lï).” Sư nói: 
“Đáng lãnh ba chục hèo trước khi lên 
thuyển.”—Another day he entered the hall 
and declared: “I[ shall not allow any 
questioning toniph(t; questioners will get 
thirty blows.” A monk came forward, and 
when he was about to make bows, Te- 
Shan gave him a blow. The monk said: 
“When I am not even proposing a 
question, why should you strike me so?” 
He asked: “Where Is your native place?” 
The monk said: 
(Korea).” Te-Shan said: “You deserve 
thirty blows even before you got into the 
boat.” 

Sư dạo núi Thiên Thai xem những di tích 
của Hòa Thượng Thiển Sư Trí Khải, 
dường như chỗ mình ở cũ. Sư lại đồng họ 
với Trí Khải. Người đương thời gọi sư là 
Hậu Thân Trí Khải. Ban đầu sư trụ tại 
Bạch Sa. Lúc đó, Thái Tử Trung Hiến 
Vương trấn ở Thai Châu, nghe danh sư 
thỉnh đến hỏi đạo. Sư bảo: “Ngày sau làm 
chủ thiên hạ nên nhớ ơn Phật pháp.”——Te- 
Shao traveled to reside at the home of 


“I come from Hsin-Lo 


Tien-Tai Buddhism, a temple named 

Bai-Sa (White Sands) on Mount T”ien- 

T”ai. There he found that the records of 

the T”ilen-T”ai school were largely lost or 

1n a sfate of disrepalr because of the social 

upheaval accompanying the end of the 

Tang dynasty. Te-Shao assisted with the 

retrieval of lost T”ien-T”ai doctrinal text 

from Korea, thus restoring that school In 

China. The king of the kingdom of Wu- 

Yue Invited Te-Shao to reside and teach at 

the famous lake city of Hang-Chou and 

honoured him with the tile “National 
Teacher.” 

e - Sư thị tịch năm 972—he passed away In 
972. 

Đức Tin: Faith. 

Đức Tính Cần Thiết: Essential qualities. 

Đức Tự: See Swastka ¡in Sanskri/Pali- 

Vietnamese Section. 

Đức Xoa Ca: Taksaka (sk)—Một trong tứ 

long vương——One of the four dragon-kings. 

Đứng Dậy: To stand up—To get up—To rise 

to. 

Đứng Đắn: Decent—Đúng đắn. 

Đứng Đầu: To head—To be chief of. 

Đứng Đờ Ra: To be stupified. 

Đứng Mũi: To assume all the responsibility. 

Đứng Nghiêm: To stand at attention. 

Đứng Sửng: To remain motionless. 

Đứng Trơ Trở: To stand motionless. 

Đứng Tuổi: To be middle-aged. 

Đứng Yên: To stand (keep—remain) still. 

Đừng Làm Việc Gì Mình Không Muốn 

Người Khác Làm Cho Mình: Do as you 

would be done by. 

Đừng Lãng Phí Thời Gian: Don't waste 

any mometnt of time (time). 

Đừng Sợ: Don't be afraid. 

Đừng Tin Vào: Not to believe in. 

Đừng Xem Lỗi Người, Hãy Xem Lỗi 


Mình: Lets not seek others” faults, but one”s 

own deeds. 

Đừng Xét Người Qua Bề Ngoài: Don't 

Judge a man from his outside—Don”t judge 

people by their appearance. 

Được: To gain 

Được Giải Thoát: To be free 

Được Xoa Dịu: To be placated 

Được Xử Dụng: To be used 

Đương: 

I)_ Đảm đương: To undertake. 

2) Thích hợp: Suitable——Proper. 

3) Tương đương: Be equal to. 

4) Tương lai: In the future. 

Đương Cơ: Đức Phật thuyết pháp hợp với 

căn cơ của chúng sanh khiến họ được an lạc— 

To suit the capacity or abilify, 1.e. of hearers, 

as did the Buddha; to avail oneself of an 

OppOrfumty. 

Đương Cơ Chúng: Một trong tứ chúng, 

đương cơ chúng là các vị nghe, thọ nhận và 

hành trì tính chuyên những gì Phật dạy trong 

Kính Pháp Hoa—One of the four kinds of 

disciples, those hearers of the Lotus who were 

adaptable to 1fs teaching, and receive It—See 

Tứ Chúng (B) (2). 

Đương Dương: Dưới ánh mặt trời—In the 

sun, in the light. 

Đương Hữu: The future ditto (existence). 

Đương Lai: 

1) Đời vị lai hay cuộc đời sẽ đến sau nầy: 
The future life. 

2) Việc sẽ đến: That which is to come, the 
future. 

Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật: 

The Soon-To-Come Buddha 

Maitreiya. 

Đương Phận: Tùy theo điều kiện, địa vị và 

nhiệm vụ của mình (các nhà Thiên Thai lập ra 

từ “Đương Phận” nói về tứ giáo “Tạng Thông 

Biệt Viên” mỗi giáo đều có giáo Đương Phận 

của mình) —According to condition, position, 


Honoured 


duty, etc. 

Đương Thể: Bản thể—The present body or 
person; In body or person. 

Đương Thể Tức Không: See Thể Không. 
Đương Vị Tức Diệu: Việc gì mà ở đúng chỗ 
của nó cũng đều vi diệu cả, như độc dược 
cũng có công dụng của độc dược, lương dược 
cũng có công dụng của lương dược— 
According application, 
wonderful or effective; e.ø. poison as poison, 


(O I1fSÃ place, or 


medicine as medicine. 
Đường: 


1) Đường thẳng: A line. 

2) Hoang đường: Wild—Untrue. 

3) Nhà Đường bên Trung Quốc, khoản từ 
năm 618 đến 907 sau Tây Lịch: The Tang 
dynasty, around 618-907 A.D. in China. 

4) Sảánh đường: Prasada (skÐ—Hall— 


Temple——Court. 
Đường Chính: The right way. 
Đường Chủ: Vị chủ Diên Thọ Đường, làm 
chủ tế các buổi lễ_—The head of a hall on a 
special occasion—The leader of the Hall. 
Đường Công Danh: Path of glory. 
Đường Danh Lợi: Path of wealth and fame. 
Đường Đầu: See Phương Trượng 
Vietnamese-Englich Section. 
Đường Đường: Majestic—Stately. 
Đường Hoàng: Openly-——In the open. 
Đường Quyên: Bỏ đi vì không có giá trị—To 
cast away as valueless. 
Đường Sanh Mạng: Life line on the palm of 
the hand. 
Đường Sanh Tử Luân Hồi: The way of the 
transmisration. 
Đường Tam Tạng: Tức ngài Tam Tạng 
Huyền Trang, vì ngài tinh thông tam tạng 
kinh điển sau khi đi Thiên Trúc thỉnh kinh về 
nên gọi là Tam Tam Pháp Sư, ngài sống vào 
thời nhà Đường nên có biệt hiệu là Đường 
Tam Tạng—The Tang Tripitaka, a name for 
Hsuan-Tsang—See Huyễn Trang. 


1n 


Đường Tăng: T'ang monk, especially Hsuan- 
Tsang as the Tang monk—See Huyền Trang. 
Đường TẮt: A short cut—Shortest way. 
Đường Tháp: Điện đường và tháp miếu— 
Temples and monasfteries in general. 

Đường Thượng: Tên gọi khác của vị Phương 
Trượng trong tự viện, hay các vị sư trụ trì 
(Đường Đầu Hòa Thượng)—The head of the 
hall or monastery——An abbot. 

Đường Tỉ: See Đường Tư. 

Đường Tu Khổ Hạnh: Con đường khó thực 
hành, phải dùng nhiều công phu khổ hạnh và 
phải thực tập trong vô lượng kiếp để đạt được 
đại giác -Difficult path of practice—The 
exerfion of strenuous effort in austere practice 
for coundess aeons in order to attain 
enlightenment. 

Đường Tư: Biệt hiệu của vị Duy Na trong tự 
viện, chịu trách nhiệm các công việc ở Tăng 
đường—Hall Chief-The controller of the 
business In a monas(ery. 





Châm Ngôn Tục Nsữ—Precepts and 
Proverbs: 


Đời là êm dịu và hoan hỷ với những ai có tâm 
hồn thuần khiết: Life ¡s a sweet and joyful 


thing for one who has a pure conscIence. 


Cỏ dại không cần phải gieo trồng: Weeds want 
ñO SOWInE. 


Có công mài sắt có ngày nên kim: By hard 
labor one will succeed. 


Chó sủa mặc chó, lữ hành cứ đi: The dogs 
bark, but the caravan goes on. 


Chọn bạn mà chơi: Better be alone than ím 1ll 
company. 


Ở đời không có gì là vĩnh cửu: The morning 
sun never lasts a day. 


